VÔ SẢN TÂT CÁ CÁC NƯỚC, LIÊN HỢP LẠI! 


V.I.LÊ-NIN 


TUYỂN TẬP 


EM 


NHÀ XUÂT BẢN TIỀN BỘ 


Những tác phẩm đăng trong tuyển tập này 
là dịch theo nguyên bản ¡in trong V.I. Lê-nin: 
Toàn tập (tiếng Nga, xuất bản lần thứ năm) 


B.H.JIEHMH 
II3BPAHHBIE IIPOM3BE/HEHHf“1 
Ha 6b6THŒMCKOXI #1301K@ 


LỜI TỰA 


Di sản trước tác mà Vla-đi-mia I-lich Lê-nin đã đẻ lại, là tài sản quý giá 
vô ngần của phong trào cộng sản quôc tê và của toàn thể loài người tiên bộ. 

Những tác phầm của V. I. Lê-nin đánh dâu một giai đoạn mới — giai 
đoạn Lê-nin — trong việc phát triển học thuyêt cách mạng của chủ nghĩa 
Mác. Trong cuộc đâu tranh không khoan nhượng chông lại bọn tư tưởng 
gia của giai cầp tư sản, chông lại những kẻ xét lại và cơ hội chủ nghĩa, Lê- 
nin đã bảo vệ những tư tưởng vĩ đại của các nhà sáng lập ra chủ nghĩa cộng 
sản khoa học và phát triển những tư tưởng đó trong hoàn cảnh lịch sử mới; 
Người đã làm phong phú thêm và cụ thẻ hóa những tư tưởng đó phù hợp 
với những nhiệm vụ đặt ra trước phong trào công nhân Nga và thê giới 
trong điều kiện của chủ nghĩa đề quôc và của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Lần xuât bản này gồm những tác phẩm lựa chọn của V. I. Lê-nin, trong 
đó Người đã phát triển những luận điểm quan trọng nhât của học thuyêt 
mác-xít, đã làm sáng tỏ ý nghĩa vô cùng vĩ đại của lý luận cộng sản khoa học 
trong cuộc đầu tranh giải phóng của giai cầp vô sản và quần chúng lao động. 
Trong những tác phẩm này, Lê-nin đã trình bày học thuyêt về đảng là lực 
lượng tiền phong lãnh đạo phong trào công nhân và đã định ra chiên lược 
cùng sách lược của Đảng cộng sản trong cuộc cách mạng dân chủ tư sản và 
trong cuộc đâu tranh đề chuyển biền cuộc cách mạng dân chủ tư sản đó 
thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong cuộc đầu tranh đẻ giành thắng 
lợi cho Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, nhằm thiết lập và 
củng cô chuyên chính vô sản. Cũng trong những tác phẩm này, Lê-nin đã 
vạch ra kê hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội và xem xét các vân để của phong 
trào cộng sản và công nhân quộc tê. 

Mở đầu cTuyên tập là những bài: cVận mệnh lịch sử của học thuyềt 
Máo›, 4a nguồn gôc và ba bộ phận câu thành của chủ nghĩa Mác, «Chủ 
nghĩa Mác và chủ nghĩa xét lạ. Trong những tác phầm này, V.I. Lê-nin 
đã làm sáng tỏ nội dung cách mạng, sức mạnh vĩ đại và sức sông của 
học thuyêt Mác; Người đã coi chủ nghĩa Mác là đỉnh cao của văn minh 


6 Lời tựa 


thê giới, là kẻ thừa kê chính đáng tât cả những gì tôt đẹp mà loài người đã 
tạo ra trong thê kỷ XIX, biêu hiện tập trung ở triêt học Đức, ở kinh tê chính 
trị học Anh và ở chủ nghĩa xã hội Pháp. «Học thuyêt của Mác, — Lê-nin 
việt, — là vạn năng vì nó đúng. Ñó là một học thuyêt cân đôi và hoàn thỉnh; 
nó cho người ta một thê giới quan toàn diện, không thỏa hiệp với bât cứ một 
sự mê tín nào, bât cứ một sự phản động nào, bât cứ một sự bảo vệ nào cho 
ách áp bức của tư sảm, 

V. I. Lê-nin luôn luôn nhân mạnh rằng, do chính bản chât của nó, chủ 
nghĩa Mác bao giờ cũng đòi hỏi phải chú ý đên cuộc sông và những sự kiện 
thực tê. Ñgười kiên quyết chông những âm mưu nhằm biên chủ nghĩa Mác 
thành một hệ thông những công thức và luận điểm chêt cứng, tách rời cuộc 
sông, và nhân mạnh rằng cẩn phải phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác cho 
phù hợp với hoàn cảnh lịch sử mới. Theo Lê-nin, thực chât của thái độ 
rnác-xít trong việc xử trí với các hiện tượng xã hội là ở chỗ: biêt phát triển 
và áp dụng chủ nghĩa Mác vào những điều kiện cụ thê của thực tại ngày hôm 
nay, biêt vận dụng phương pháp của chủ nghĩa Mác đẻ tìm ra những cách 
giải quyêt đúng đắn trong mọi tình huông, dù cho tình huông đó có phức 
tạp đền thê nào chăng nữa. Đồng thời, V. I. Lê-nin đâu tranh kiên quyêt 
và không khoan nhượng chông mọi sự đi chệch, mọi sự xa rời những luận 
điềm căn bản của chủ nghĩa Mác, chông sự xét lại những nguyên lý của nó. 

Như Lê-nin việt, chủ nghĩa Mác đã gây ra sự cừu địch mạnh nhât và 
lòng căm thù trong toàn bộ khoa học tư sản, bởi vì khoa học này bảo vệ chê 
độ tư bản, mà chủ nghĩa Mác thì lại quyêt liệt tuyên chiên với chê độ ây. 
Giai cầp tư sản và bọn đày tớ của nó đem hêt sức ra hòng bác bỏ và tiêu 
điệt chủ nghĩa Mác. Song, tât cả những mưu toan của chúng đều đã và đang 
phá sản, Càng ngày càng có thêm hàng triệu người lao động tập hợp xung 
quanh học thuyêt vĩ đại của Mác và Lê-nin. 

Lê-nin đã đầu tranh kiên quyết chông những kẻ thù công khai của chủ 
nghĩa Mác, cũng như chông cả những kẻ chỉ thừa nhận chủ nghĩa Mác trên 
đầu lưỡi. Thắng lợi của chủ nghĩa Mác trên địa hạt lý luận buộc kẻ thù phải 
cải trang làm ra người mác-xít. Đó là thủ đoạn bọn chông lại chủ nghĩa Mác 
cách mạng đã sử dụng trong quá khứ, giờ đây chúng cũng lại viện đên thủ 
đoạn đó. 

Nhìn thây trước rằng chủ nghĩa cộng sản khoa học càng giành giật được 
thêm vị trí thì cuộc đầu tranh với chủ nghĩa xét lại càng sẽ gay gắt thêm lên, 
Lê-nin đã tiên đoán trước rằng chủ nghĩa Mác nhât định sẽ đè bẹp chủ nghĩa 
xét lại cùng tât cả những kẻ chỉ thừa nhận chủ nghĩa Mác về hình thức, còn 
lại vứt bỏ cái lõi cách mạng của nó đi, 


Lời tựa 7 


Để xuyên tạc học thuyêt mác-xít - lê-nin-nít, bọn học giả tư sản thường 
hay dùng một thủ đoạn là đem chủ nghĩa Lê-nin đôi lập với chủ nghĩa Mác. 
Song, đó rõ ràng là một thủ đoạn không đắt. Chủ nghĩa Lê-nin chính là chủ 
nghĩa Mác của thời đại lịch sử mới — thời đại mà nội dung là sự quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, thời đại sụp đô của chủ nghĩa tư 
bản và thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Không 
có và không thể có chủ nghĩa Mác mà thiêu những cái mới do Lê-nin đem 
lại. 

: Ý nghĩa của hệ tư tưởng mác-xít cách mạng đôi với đẳng của giai cấp 
công nhân, vai trò của đảng trong phong trào công nhân với tư cách là người 
lãnh đạo chính trị và tư tưởng, người lãnh tụ của quần chúng, được võ 
trang bằng lý luận tiền phong và có năng lực lãnh đạo phong trào, — tÂt 
cả những điều đó đã được Lê-nin nhân mạnh đặc biệt trong bài Mạn đàm 
với những người bảo vệ chủ nghĩa kinh tê». 

V. I. Lê-nin đã đề ra một học thuyêt sâu sắc và toàn diện về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Ở đây trước hệt phải kẻ đền những tác phẩm của Người 
như là «Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ trong cách mạng dân 
chủ›, ‹Bàn về khầu hiệu Liên bang châu Âu», «Nhà nước và cách mạng›, 
«Chủ nghĩa Mác và khởi nghĩa vũ trang›, «Cách mạng vô sản và tên phản bội 
Cau-xkb, «Bệnh âu trĩ «tả khuynh» trong phong trào cộng sẳản... Trong 
những tác phầm này và những tác phẩm khác nữa, V. I. Lê-nin đã phát 
triển tư tưởng về bá quyền lãnh đạo của giai câp vô sản trong cách mạng 
và luận điểm về sự chuyển biên cách mạng dân chủ tư sản thành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Người đã phát hiện ra những quy luật phát triển của chủ 
nghĩa tư bản trong thời đại đê quốc. chủ nghĩa và đã chỉ ra tính chât không 
đều, không tuần tự của sự phát triển ây. Do sự phát triển như vậy mà — 
như Lê-nin đã chỉ rõ — cuộc đâu tranh của các nước đề quốc đẻ phân chia 
lại thê giới, thêm gay gắt, các cuộc chiên tranh đê quốc chủ nghĩa phát sinh, 
làm suy yêu toàn bộ mặt trận của chủ nghĩa đề quôc quốc tê. nông dây 
xích các nước đê quôc, trong hệ thông của chủ nghĩa đê quốc, nói về toàn 
bộ đã chín mùi đẻ làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, sẽ hình thành nên những 
mắt khâu yêu. Trên cơ sở đó, V. I. Lê-nin đã rút ra một kêt luận cực kỳ quan 
trọng, làm giàu thêm kho tàng lý luận vi đại của chủ nghĩa Mác, — đó là 
kêt luận về khả năng thẳng lợi của chủ nghĩa xã hội ban đầu ở một sô Ít 
hoặc thậm chí ở độc một nước riêng lẻ, và về việc chủ nghĩa xã hội không 
thể cùng một lúc thắng lợi ở khắp tât cả các nước. Theo Lê-nin thì cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là sự kêt hợp cuộc đâu tranh của giai cầp vô sản, là 
giai cầp lãnh đạo, với cuộc đâu tranh của nông dân và với phong trào giải 


8 Lời tựa 


phóng dân tộc. Lý luận này đã được chứng minh rực rỡ trong thực tê, 
Thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại ở nước Nga, 
việc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô, việc hình thành nên 
hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới, sự sụp đổ của hệ thông thực dân, việc 
một sô nước ở châu Á và châu Phi đi theo con đường phát triển không tư 
bản chủ nghĩa, con đường phát triển tới chủ nghĩa xã hội — tât cả những 
việc đó là thắng lợi hiển nhiên của tư tưởng Lê-nin trong tiên trình cách 
mạng thê giới. 

Trong để cương «Cách mạng xã hội chủ nghĩa và quyền dân tộc tự quyêt› 
và trong những tác phẩm khác, V. I. Lê-nin đã chứng giải và bênh vực quyền 
của các dân tộc được tự quyêt cho đến cả được tách riêng ra; Người đã 
đầu tranh không khoan nhượng chông mọi biêu hiện của chủ nghĩa dân tộc 
tư sản, cho sự thông nhât hành động của vô sản thuộc tât cả các dân tộc, 
cho sự bình đẳng, đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc. Lê-nin đã dự kiên 
rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể làm cho các dân tộc gần lại nhau 
trên một cơ sở thực sự dân chủ, thực sự quốc tê chủ nghĩa, chỉ có chủ nghĩa 
xã hội mới tạo ra được một khôi liên minh và hữu nghị gồm các dân tộc tự 
do và bình quyền. 

Thành quả của việc Lê-nin nghiên cứu chủ nghĩa đề quốc là tác phầm 
thiên tài của Người «Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa 
tư bảm. Trong tác phẩm này, Lê-nin đã tổng kêt sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản thê giới sau một nửa thê kỳ từ khi bộ €Tư bảm của Mác ra 
đời. Dựa trên những quy luật đã được Mác và Ăng-ghen khám phá ra về 
sự phát sinh, phát triển và suy tàn của chủ nghĩa tư bản, Lê-nin lần đầu tiên 
trong lịch sử đã cho ta một sự phân tích khoa học và sâu sắc về bản chât kinh 
tê và chính trị của chủ nghĩa đê quốc. Khái quát những hiện tượng mới mẻ 
trong nền kinh tê của chủ nghĩa tư bản thê giới, Lê-nin đã chứng minh việc 
tât cả các mâu thuẫn vôn có của xã hội tư bản sẽ gay gắt thêm lên trong thời 
đại của chủ nghĩa đề quốc; là tât yêu. Người đã gọi chủ nghĩa đê quốc 
là chủ nghĩa tư bản ăn bám, mục nát và giãy chêt, và đã phát hiện ra 
những điều kiện diệt vong của nó, tính tât yêu và không thê tránh khỏi của 
việc thay thê =hủ nghĩa tư bản bằng một chê độ xã hội mới, tiên bộ là chủ 
nghĩa xã hội, và Người đã chỉ ra rằng chủ nghĩa đề quôc là đêm trước của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Sau thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, trong 
hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của thời chiên, Lê-nin vẫn tiệp tục làm việc 
rât nhiều để giải quyêt các vân để lý luận của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
của chuyên chính vô sản, của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 


Lời tựa 9 


nghĩa xã hội. Những chức năng và nhiệm vụ của chuyên chính vô sản, những 
vần đề có liên quan đên quy luật của nền kinh tê và quan hệ giữa các giai 
câp trong thời kỳ quá độ, cùng là những vân để có liên quan đên sự hình 
thành nên những quan hệ xã hội xã hội chủ nghĩa rồi sau đó cộng sản chủ 
nghĩa, đã được Lê-nin phân tích trong các bài «Kinh tê và chính trị trong 
thời kỳ chuyên chính vô sảm, «Sáng kiên vĩ đại (Về tính thần anh dũng của 
công nhân ở hậu phương. Về những (ngày thứ bảy cộng sảm)). 

Trong Tuyển tập này còn có in những tác phẩm, trong đó Lê- 
nin đã vạch ra những luận điểm cơ bản của một kê hoạch có tính chât khoa 
học nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Ñga và chỉ ra những bước thực 
tê của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội: tổ chức kiểm kê và kiểm soát 
của toàn dân, nâng cao năng suât lao động, phát triển thi đua xã hội chủ 
nghĩa, giáo dục kỷ luật mới, vô sản; trong đó, Người cũng nêu ra những 
nguyên tắc của việc quản lý kinh tê xô-viêt. Trong những tác phẩm đó có 
cuôn sách nỗi tiêng qÑhững nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền xô-viêÐ, 
bài báo «Về bệnh âu trĩ «tả khuynh› và tính tiểu tư sảm, được viêt vào mùa 
xuân 1918. 

Một công hiền lớn lao của V. I. Lê-nin vào lý luận và thực tiễn của chủ 
nghĩa cộng sản khoa học là việc Người nghiên cứu và thảo ra chính sách 
kinh tê mới — một chính sách duy nhât đúng của Nhà nước vô sản trong 
thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, đã có tác dụng bảo 
đảm liên minh vững chắc vẻ kinh tê và chính trị của giai câp vô sản với giai 
câp nông dân, bảo đảm việc xây dựng nền tảng kinh tê của chủ nghĩa xã hội. 
Những vân để chính sách kinh tê mới được soi sáng trong các «Để cương báo 
cáo về sách lược của Đảng cộng sản Nga, trình bày tại Đại hội III của Quôc 
tê cộng sản (Dự thảo)», trong diễn văn bê mạc Hội nghị đại biểu toàn Nga 
lần thứ X của Đảng cộng sản (b) Nga, trong các bài báo œĐẻ kỳ niệm lần 
thứ tư cuộc Cách mạng tháng Mười, (Về tác dụng của vàng hiện nay và 
sau khi chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi, và trong lần phát biểu cuỗi 
cùng của Lê-nin tại phiên họp của Xô-viêt Mat-xcơ-va ngày 2o thắng mười 
một 1922. 

Lê-nin đã đặc biệt chỉ rõ ý nghĩa to lớn của những thành tựu kinh tê 
của đât nước xô-viêt đôi với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên toàn thê 
giới, đôi với vận mệnh của toàn thê loài người. Trong các bài báo cũng như 
trong các báo cáo tại các Đại hội Đảng và trong các thư từ viết trong thời 
kỳ này, Lê-nin đã tông kêt kinh nghiệm những năm đầu tiên của chính quyền 
xô-viêt và đã soi sáng một cách toàn diện và sâu sắc cả những vần đề chung 
lẫn các vân để cụ thể của công cuộc xây dựng một xã hội mới, xã hội chủ 


10 Lời tựa 


nghĩa, những vân đề vẻ xây dựng Nhà nước và xây dựng văn hóa. Đặc biệt 
cần phải nhân mạnh ý nghĩa của những bài báo và thư từ cuôi cùng của 
Lê-nin, đã được gọi một cách chính đáng là di chúc chính trị của Người: 
«Thư gửi Đại hội, đÑhững trang nhật ký, đBàn về chê độ hợp táo, đÑói về 
cuộc cách mạng của chúng ta (Nhân đọc tập bút ký của Ñ. Xu-kha-nôp)›, 
«Thà ít mà tôt. Những tài liệu đó hợp lại thành giai đoạn hoàn tât trong 
việc Lê-nin nghiên cứu và vạch ra kê hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Liên-xô. Trong các văn kiện đó, Người đã trình bày một cách khái quát 
chương trình cải tạo xã hội chủ nghĩa đât nước, dưới ánh sáng những triển 
vọng chung của phong trào giải phóng thê giới, và Người đã chứng giải 
một cách khoa học về khả năng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô. Thực 
hiện kê hoạch của Lê-nin, Đảng cộng sản Liên-xô đã hoàn thành nhiệm vụ 
vĩ đại này, 

Trong nhiều tác phẩm và bài nói, có đăng ở trong tuyển tập này, Lê-nin 
đã nêu ra những luận điềm quan trọng nhât về bản chât và những con đường 
để thực hiện cuộc cách mạng văn hóa. Trong diễn văn đọc tại Đại hội 
TII của Đoàn thanh niên cộng sản Nga, Người đã vạch ra một chương trình 
giáo dục cộng sản và học tập cho thê hệ trẻ. Người đã đặt ra cho thanh niên 
nhiệm vụ: học tập chủ nghĩa cộng sản, nắm lây toàn bộ kho tàng kiên thức 
mà loài người đã tích lũy được, kết hợp học tập với lao động, với cuộc đâu 
tranh thực tê cho chủ nghĩa cộng sản. Trong dự thảo nghị quyêt «Về văn 
hóa vô sảm, trong «Diễn văn đọc tại Hội nghị toàn nước Nga của các Ban 
giáo dục chính trị thuộc các cơ quan giáo dục nhân dân tỉnh và huyện ngày 3 
tháng mười một 192o› và trong Những trang nhật ký›, Lê-nin đã nêu bật 
những nhiệm vụgiáo dục của chuyên chính vô sản và vai trò lãnh đạo của Đảng 
cộng sản trong công cuộc xây dựng văn hóa. Người chỉ ra rằng toàn bộ công 
tác tuyên truyền và cỗ động, toàn bộ công tác tư tưởng của Đảng phải gắn 
chặt với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 

Trong bài «Bàn về vai trò của chủ nghĩa duy vật chiên đâu», Lê-nin đã định 
ra những nhiệm vụ trên mặt trận lý luận. Đó là bài báo có tính chât kiểu 
mẫu về tính đảng trong triệt học, đã là và vẫn là cương lĩnh chiên đầu của 
Đảng trong cuộc đâu tranh chông hệ tư tưởng tư sản và chông triệt học tư 
sản phản động. 

Trong 4Thư gửi công nhân Mỹ, Lê-nin đã bóc trần bộ mặt thật của bọn 
đề quốc Mỹ là kẻ đã làm giàu hàng trăm tỷ đô-la trên những nỗi thông khô 
và điêu đứng của nhân dân quần chúng. Người chỉ ra rằng, trước quần 
chúng lao động ở tât cả các nước, chủ nghĩa đê quôc Anh - Mỹ đã phơi trần 


Lời tựa lãi 


¬ 
bộ mặt của chúng là kẻ đàn áp các dân tộc, là tên đao phủ đôi với phong trào 
cách mạng. 

Trong các bài báo «NÑhândịp kỷ niệm mười năm báo «Sự thập» và ¿Thà 
ít mà tôt, Lê-nin đã phân tích những động lực và triển vọng của tiên trình 
cách mạng thê giới sau khi thê giới bị phân chia ra làm hai hệ thông — xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, và Người đã đặt cơ sở cho những nguyên 
tắc cương lĩnh, tổ chức và sách lược của phong trào cộng sản quốc tê và 
phong trào giải phóng dân tộc. 

Sự đúng đắn có tính chât lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã được 
toàn bộ tiên trình đầu tranh giải phóng của nhân dân lao động trên thê giới, 
sự hình thành hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới, những thành tựu của cuộc 
đâu tranh giai cầp của giai câp công nhân trong các nước tư bản và sự sụp 
đổ của chủ nghĩa thực dân, chứng minh. 

Chủ nghĩa Lê-nin — đó là học thuyêt có tính quốc tê, nó phản ánh kinh 
nghiệm lịch sử của phong trào công nhân và phong trào giải phóng của các 
dân tộc trong tât cả các nước; đó là học thuyêt mà những luận điểm cơ bản 
của nó thích dụng với bât cứ nước nào, dù cho nước đó ở vào trình độ phát 
triền lịch sử thê nào đi nữa. Học thuyêt đó vũ trang cho nhân dân lao động 
tật cả các nước một sự hiểu biêt rõ ràng vẻ những con đường đâu tranh để 
giành tương lai tươi sáng và một niểm tin ở thắng lợi của lực lượng hòa 
bình và tiên bộ. Nghiên cứu những tác phẩm của V. I. Lê-nin khiển ta 
có thẻ hiểu và lĩnh hội được những tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Lê-nin, 
là những tư tưởng đang soi sáng con đường phát triển của toàn thể loài 
Người. 

Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lê-nin 
trực thuộc Ban châp hành trung ương 
Đảng cộng sản Liên-xô 


VẬN MỆNH LỊCH SỬ CÚA 
HỌC THUYẾT CÁC MÁC" 


Cái côt yêu trong học thuyêt của Mác là nó đã soi sáng vai trò có ý nghĩa 
lịch sử toàn thê giới của giai câp vô sản với tư cách là người xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Từ khi Mác trình bày học thuyêt đó đên nay, tiên trình 
những sự biền trên thê giới có chứng thực học thuyết đó không? 

Lần đầu tiên, Mác đề ra học thuyêt của mình, là vào năm 1844. Đên năm 
1848, bản «Tuyên ngôn của Đảng cộng sản› của Mác và Ăng-ghen ra đời, 
đã trình bày học thuyết đó một cách hoàn chỉnh và có hệ thông, cho đền nay 
đó vẫn là bản trình bày hoàn hảo hơn cả về học thuyêt đó. Từ đó trở đi, 
lịch sử thê giới chia rõ rệt thành ba thời kỳ chính: 1) từ cách mạng 1848? 
đên Công xã Pa-ri (187r)3; 2) từ Công xã Pa-ri đến cách mạng Ñga (1go5)} 
3) từ cách mạng Nga đên nay. 

Chúng ta hãy nhìn qua vận mệnh của học thuyêt Mác trong từng thời 


kỳ ây. 


I 


Đầu thời kỳ thứ nhât, học thuyết của Mác còn xa mới chiêm được ưu 
thê. Nó chỉ mới là một trong rât nhiều phái hay trào lưu của chủ nghĩa xã 
hội. Những hình thức của chủ nghĩa xã hội chiềm địa vị thông trị lúc bây 
giờ, về căn bản, giông như chủ nghĩa dân túy" ở Nga: không hiểu cơ sở duy 
vật của sự vận động lịch sử, không có khả năng nhận rõ vai trò và ý nghĩa 
của mỗi giai cầp trong xã hội tư bản, dùng những lời lẽ giả danh xã hội chủ 
nghĩa về ‹nhân dâm, về «công lý», về quyển lợb, v.v... để che đậy thực chât 
tư sản của những cải cách dân chủ, 

Cách mạng 1848 giáng một đòn trí mạng vào tât cẢ những hình thức náo 
nhiệt, sặc sỡ và ồn ào của chủ nghĩa xã hội frước Mác. Ở tầt cả các nước, 
cách mạng chỉ cho người ta thây các giai câp xã hội frong hành động. Việc 
bọn tư sản cộng hòa tàn sát công nhân trong những ngày tháng sáu 1848 ở 
Pa-ri, đã chứng minh hẳn rằng chỉ có giai cầp vô sản mới có bản chật xã 


14 V. I. Lê-nin 


hội chủ nghĩa. Giai câp tư sản tự do sợ sự độc lập của giai câp vô sản gâp 
trăm lần sợ bât cứ th lực phản động nào. Phái tự do sợ sệt bò rạp trước bọn 
phản động. Nông dân mãn nguyện với việc xóa bỏ tàn tích phong kiền, 
đứng về phía trật tự và chỉ thẳng hoặc mới ngả nghiêng giữa phái dân chủ 
công nhân uà phái tự do tư sản. Tầt cÀ những học thuyềt về chủ nghĩa xã 
hội phỉ giai cầp và về chính sách phỉ giai câp đã tỏ ra là những câu nói nhảm 
rỗng tuếch. 

Công xã Pa-ri (r8r) kết thúc quá trình phát triển đó của những cải cách 
tư sản; chính là chỉ nhờ tỉnh thần anh dũng của giai cầp vô sản mà đã củng 
cô được nền cộng hòa, tức là hình thức tổ chức Nhà nước trong đó quan 
hệ giữa các giai câp bộc lộ ra một cách ít che giâu nhât. 

Trong tât cả các nước khác ở châu Âu thì một quá trình phát triển kém 
rõ rệt và kém hoàn tât hơn cũng vẫn đưa tới một xã hội tư sản đã hình thành. 
Cuôi thời kỳ thứ nhât (r848—+87n), là thời kỳ bão táp và cách mạng, thì 
chủ nghĩa xã hội trước Mác ngốc ngoải. Những đảng uô sản độc lập ra đời: 
đó là Quốc tê I (i864—1872)° và Đảng xã hội - dân chủ Đức. 


TT 


Thời kỳ thứ hai (1872—xgoa) khác thời kỳ đầu ở chỗ là nó có tính chât 
chòa bình›, không có những cuộc cách mạng. Phương Tây đã kêt thúc thời 
kỳ cách mạng tư sản. Phương Đông thì chưa chín muồi để làm những cuộc 
cách mạng ây. 

Phương Tây đang đi vào một giai đoạn chuẩn bị «một cách hòa bình› 
cho những thời đại cách mạng tương lai. Đâu đâu cũng hình thành những 
đẳng vô sản, căn bản có tính chât xã hội chủ nghĩa, những đảng này đã học 
cách lợi dụng chê độ đại nghị tư sản, ra báo hàng ngày của mình, tổ chức ra 
những cơ quan giáo dục của mình, công đoàn và hợp tác xã của mình. Học 
thuyêt của Mác giành được thắng lợi hoàn toàn và — phá£ triển về bề 
rộng. Quá trình chọn lựa và tập hợp lực lượng của giai câp vô sản, chuẩn bị 
cho giai câp đó tiên tới những trận đâu tranh sau này, đã diễn ra một cách 
chậm rãi nhưng không ngừng tiên lên. 

Biện chứng của lịch sử là ở chỗ: sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác về mặt 
lý luận buộc kẻ thù của nó phải cải trang thành người mác-xít, Chủ nghĩa 
tự do bên trong đã thôi nát, bèn tìm cách sông lại dưới dạng chủ nghĩa cơ 
hội xã hội chủ nghĩa. Thời kỳ chuẩn bị lực lượng đẻ tiên hành những cuộc 
chiên đầu lớn lao đã bị chúng giải thích thành ra là từ bỏ những cuộc chiên 
đâu ây. Việc cải thiện tình cảnh của những người nô lệ đặng đầu tranh 


s 


Vận mệnh lịch sử của học thuyêt Các Mác 15 


chông chê độ nô lệ làm thuê, thì bị chúng giải thích thành ra: người nô lệ 
đem quyền tự do của mình đánh đổi lầy một đồng xu. Chúng tuyên truyền 
một cách hèn nhát cho «hòa bình xã hội? (nghĩa là hòa bình với chê độ nô lệ), 
cho việc từ bỏ đầu tranh giai câp, v.v... Chúng được rât nhiều người theo 
trong bọn nghị sĩ xã hội chủ nghĩa, trong đám quan chức của phong trào 
công nhân và trong sô trí thức ‹cảm tình. 


Mịi 


Trong khi bọn cơ hội chủ nghĩa chưa dứt lời ca tựng «hòa bình xã hội» 
và ca tụng «nền dân chủ» có khả năng tránh được những cơn bão táp, thì ở 
châu Á bắt đầu phát sinh một nguồn mới những cơn bão táp cực kỳ lớn của 
thê giới. Theo sau cách mạng Nga là cách mạng Thổ, Ba-tư, Trung-hoaŠ. 
Chính hiện nay, chúng ta đang sông trong thời đại những cơn bão táp ây 
và qsự dội ngược trở lạ châu Âu của chúng. Các loài lang sói «văn rninh» 
đang nhe nanh giơ vuôt ra trước nước cộng hòa Trung-hoa vĩ đại. Nhưng 
dù sô phận nước này sẽ thê nào đi nữa, cũng không một lực lượng nào trên 
thê giới có thẻ lập lại được chê độ phong kiên cũ ở châu Á, cũng như không 
thê quét sạch khỏi mặt đât tỉnh thần dân chủ anh đững của quần chúng nhân 
đân các nước Á châu và nửa Á châu. 

Việc trì hoãn cuộc đầu tranh quyết định chông chủ nghĩa tư bản ở châu 
Âu kéo dài, làm cho những kẻ ít quan tâm đên những điều kiện chuẩn bị và 
phát triên cuộc đâu tranh có tính chât quần chúng, đâm ra thât vọng và sa 
vào chủ nghĩa vô chính phù. Bây giờ, chúng ta thầy sự thât vọng vô chính 
phủ chủ nghĩa ây thiển cận và hèn nhát biết bao. 

Không được thât vọng mà phải can đảm lên khi thây rằng trong thực tế, 
châu Á với lực lượng 8oo triệu người, đã được lôi cuôn vào cuộc đầu tranh 
nhằm cùng một lý tưởng với châu Âu. 

Cũng như ở châu Âu, những cuộc cách mạng ở châu Á đã vạch rõ tính 
như nhược và đê hèn của phái tự do, tầm quan trọng đặc biệt của tính độc 
lập của quần chúng dân chủ và ranh giới rõ rệt của giai câp vô sản với các 
loại tư sản. Sau kinh nghiệm của châu Âu và châu Á mà kẻ nào còn nói đền 
chính sách phỉ giai câp và chủ nghĩa xã hội pñi giai cầp, thì kẻ ầy thật chỉ 
đáng bỏ vào lồng và đem trưng bày bên cạnh con căng-gu-ru của châu Ức. 

Sau châu Á, châu Âu cũng bắt đầu chuyên động, nhưng không phải theo 
lôi châu Á. Thời kỳ qhòa bình» 1872—19o4 đã qua hẳn rồi. Sinh hoạt đắt đỏ 
và ách thông trị của các tơ-rớt làm cho cuộc đầu tranh kinh tễ trở nên trầm 
trọng hơn bao giờ hết, trẩm trọng đền nỗi nó lay chuyển được cả những 


16 ƒ. 1. Lô-nin 


người công nhân Anh đã bị chủ nghĩa tự do làm hư hỏng nhiều hơn hết. 
Trước mắt chúng ta, một cuộc khủng hoảng chính trị đang chín muồi ngay 
cả ở nước Đức, một nước của tư sản và địa chủ «khó lay chuyẻm nhât. 
Việc vũ trang điên cuồng và chính sách của chủ nghĩa đê quôc làm cho châu 
Âu hiện nay có một thứ ‹hòa bình xã hội giông hẳn như một thùng thuôc 
nỗ. Và sự tan rã của ểớt cả các đảng tư sản và sự trưởng thành của giai câp 
vô sản vẫn cứ tiệp diễn không ngừng. 

Từ khi chủ nghĩa Mác ra đời đên nay, mỗi một thời đại trong ba thời đại 
vĩ đại nói trên của lịch sử thê giới đều đem lại cho chủ nghĩa ây những chứng 
thực mới và những thắng lợi mới. Nhưng thời đại lịch sử sắp tới sẽ còn đem 
lại cho chủ nghĩa Mác, học thuyêt của giai câp vô sản, một thắng lợi rực rỡ 
hơn nữa. 


Báo «Sự thập sô 50, Tập. 23, tr. I—4. 
I1 tháng ba 1913. 
Ký tên: V. 1. 


“Ỷ.—= 


BA NGUỒN GỐC VÀ 
BA BỘ PHẬN CẤU THÀNH CỦA 
CHỦ NGHĨA MÁC 


"Trong toàn thê giới văn minh, học thuyết của Mác đã gây ra sự cừu địch 
mạnh nhât và lòng căm thù trong toàn giới khoa học tư sản (của bọn thông 
trị cũng như của phái tự do), giới khoa học này xem chủ nghĩa Mác như một 
«bè phái có hạ. Không thê trông mong có một thái độ nào khác được, vì 
trong một xã hội xây dựng trên đâu tranh giai câp thì không thê có một khoa 
học xã hội svô tư» được. Toàn bồ khoa học của bọn thông trị và của phái tự 
do đều bênh uực, bằng cách này hay cách khác, chê độ nô lệ làm thuê, còn 
chủ nghĩa Mác thì lại quyét liệt tuyên chiên với chê độ nô lệ ây. Trong rnột 
xã hội xây dựng trên chê độ nô lệ làm thuê mà mong có một khoa học vô tư 
thì là một sự ngây thơ ngôc nghêch, chẳng khác gì mong các chủ xưởng tổ ra 
Vô tư trong vân đề xem có nên tăng tiền công cho công nhân lên và bớt lợi 
nhuận của tư bản đi không. 

Nhưng chưa phải thê là hệt. Lịch sử triêt học và lịch sử khoa học xã 
hội chứng tỏ hoàn toàn rõ rệt rằng chủ nghĩa Mác không có gì là giông chủ 
nghĩa ‹bè pháp, hiểu theo nghĩa một học thuyễt bo bo chỉ biệt có mình và 
cứng nhắc, nảy sinh ở: ngoài con đường phát triển vĩ đại của văn minh thê 
giới. Trái lại, tât cả thiên tài của Mác là ở chỗ ông đã giải đáp được những 
vân để mà tư tưởng tiên tiên của loài người đã đặt ra. Học thuyêt của ông 
ra đời là sự tiếp tục thằng và trực tiệp học thuyêt của các đại biểu xuât sắc 
nhất trong triệt học, trong khoa kinh tê chính trị và trong chủ nghĩa xã hội. 

Học thuyệt của Mác là vạn năng vì nó đúng. Ñó là một học thuyêt 
cân đôi và hoàn chỉnh; nó cho người ta một thê giới quan toàn diện, không 
thỏa hiệp với bât cứ một sự mê tín nào, bât cứ một sự phản động nào, bât 
cứ một sự bảo vệ nào cho ách áp bức của tư sản. Nó là kẻ thừa kê chính đáng 
tât cả những gì tôt đẹp nhât mà loài người đã tạo ra trong thê kỳ XIX, biểu 
hiện tập trưng ở triêt học Đức, ở kinh tê chính trị học Anh và ở chủ nghĩa 
xã hội Pháp. 

Chúng tôi sẽ nói vẫn tắt qua về ba nguồn gôc đó và đồng thời cũng là ba 
bộ phận câu thành đó của chủ nghĩa Mác. 


2—2886 


HE V. I Lê-nữ 


lÍ 


Triệt học của chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa duy vật. Trong suôt cả lịch 
sử hiện đại của châu Âu, và đặc biệt là vào cuôi thê kỷ XVIII, ở nước Pháp, 
nơi đã diễn ra một cuộc đâu tranh quyết liệt chông tât cả những rác rưởi của 
thời trung cỗ, chông chê độ nông nô trong các thiết chê và các tư tưởng, thì 
chỉ có chủ nghĩa duy vật là triêt học duy nhất triệt đẻ, trung thành với mọi 
nguyên lý của các khoa học tự nhiên, thù địch với thói mê tín, với tính giả 
nhân giả nghĩa, v.v... Cho nên, kẻ thù của phái dân chủ ra sức tìm đủ mọi 
cách «bác bỏ», làm mât tín nhiệm và vu cáo chủ nghĩa duy vật; chúng đã 
bênh vực chủ nghĩa duy tâm trong mọi hình thức của nó, là thứ chủ nghĩa 
dưới vẻ này hay vẻ khác rút cục cũng vẫn là bảo vệ hay ủng hộ tôn giáo. 

Mác và Ăng-ghen đã bảo vệ chủ nghĩa duy vật triệt học một cách kiên 
quyêt nhât và đã nhiều lần vạch rõ tính chât sai lầm nghiêm trọng của bât 
kỳ khuynh hướng nào thoát ly khỏi cơ sở triết học ây. Ý kiên hai ông được 
trình bày rõ rệt nhât và tỉ mỉ nhât trong các tác phầm của Ăng-ghen: «Lut- 
vich Fơ-bach› và qChông Đuy-rinl», những sách này cũng như «Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sảm đều là sách gôi đầu giường của mỗi người công 
nhân giác ngộ. 

Nhưng Mác không đừng lại ở chủ nghĩa duy vật của thê kỳ XVIII, ông 
còn đây triệt học tiên lên nữa. Ông làm cho triêt học thêm phong phú với 
những thành quả của triết học cổ điển Đức và nhât là của hệ thông triễt 
học Hê-ghen, mà hệ thông này chính nó cũng đã đưa tới chủ nghĩa duy vật 
của Fơ-bach. Trong những thành quả ấy, thì thành quả chủ yêu là phép 
biện chứng, tức là học thuyêt về sự tiên hóa, dưới hình thức hoàn bị nhât, 
sâu sắc nhầt và thoát hẳn được tính phiên diện, tức là học thuyết về tính 
tương đôi của nhận thức của con người phản ánh vật chât đang phát triển 
không ngừng. Những phát kiên mới đây của khoa học tự nhiên — như 
ra-đi, điện tử, luật biên hóa của nguyên tô — đều xác nhận một cách tuyệt 
diệu chủ nghĩa duy vật biện chứng của Mác, bât châp những học thuyêt của 
các nhà triết học tư sản với những sự quay về mới mẻ› của họ với chủ nghĩa 
duy tâm cũ kỹ và thôi nát. 

Trong khi phát triển sâu rộng chủ nghĩa duy vật triết học, Mác đã đưa 
học thuyêt đó tới chỗ triệt đẻ và mở rộng học thuyêt ây từ chỗ nhận thức tự 
nhiên đên chỗ nhận thức xã hội loài người. Chủ nghĩa duy vật lịch sử của 
Mác là thành tựu vĩ đại nhât của tư tưởng khoa học. Sự hỗn độn và độc 
đoán, từ trước đên nay vẫn thông trị trong các quan niệm về lịch sử và chính 
trị, đã được thay bằng một lý luận khoa học hoàn chỉnh và cân đôi lạ lùng; 


Ba nguồn gỗc 0à ba bộ phận cảu thành của chủ nghĩa Mác 19 


lý luận này chỉ cho ta thây như thê nào mà, do lực lượng sản xuât lớn lên; 
thì từ một hình thái tổ chức xã hội này nảy ra và phát triển lên một hình 
thái tổ chức xã hội khác, cao hơn, — như thê nào mà, chẳng hạn, từ chủ 
nghĩa phong kiên lại nảy sinh ra chủ nghĩa tư bản. 

Giông như nhận thức của người ta phản ánh giới tự nhiên tồn tại không 
phụ thuộc vào người ta, tức là phân ánh vật chât đang phát triển, thì sự nhận 
thức xã hội của con người (nghĩa là các thứ quan điểm và học thuyêt về triệt 
học, tôn giáo, chính trị, v.v...) cũng phản ánh chẽ độ kinh tê của xã hội. 
Các thẻ chê chính trị là thượng tầng kiên trúc dựng trên cơ sở kinh tê. 
Chúng ta thây chẳng hạn, những chính thể khác nhau của các quôc gia hiện 
đại ở châu Âu đều phục vụ cho việc củng cô quyền thông trị của giai câp tư 
sản đôi với giai câp vô sản như thể nào. 

"Triệt học của Mác là một chủ nghĩa duy vật triệt học hoàn bị, nó đã cung 
câp những công cụ nhận thức vĩ đại cho loài người, — và nhât là cho giai 
câp công nhân. 


II 


Sau khi nhận thây chê độ kinh tê là cơ sở, trên đó dựng lên thượng tầng 
kiên trúc chính trị, Mác đã đề tâm nhiều nhât đên việc nghiên cứu chê độ 
kinh tê ây. Mác dành riêng tác phẩm chính của mình là bộ ‹Tư bản› để 
nghiên cứu chê độ kinh tê của xã hội hiện đại, tức là xã hội tư bản. 

Trước Mác, khoa kinh tê chính trị cổ điển phát sinh ở Anh là nước tư 
bản tiên tiên nhât. A-đam Xmít và Đa-vit Ri-cac-đô nghiên cứu chê độ kinh 
tê, đã mở đầu học thuyêt lao động vẻ giá trị. Mác tiếp tục sự nghiệp của hai 
nhà kinh tê học đó. Ông đã đưa lại cho học thuyêt đó một cơ sở khoa học 
chặt chẽ và đã phát triển nó đên cùng. Ông chỉ cho ta thây rằng giá trị của 
mọi hàng hóa là do thời gian lao động xã hội tât yêu để sản xuât ra hàng hóa 
ây, quyêt định. 

Phàm ở chỗ nào các nhà kinh tê học tư sản nhìn thây quan hệ giữa vật 
với vật (hàng hóa này đổi lầy hàng hóa khác), thì ở chỗ đó, Mác đã tìm ra 
guan hệ giữa người với người. Sự trao đôi hàng hóa biểu thị sự liên hệ 
giữa những người sản xuât riêng lẻ với nhau, do thị trường làm trung gian. 
Tiên tệ xuât hiện có nghĩa là sự liên hệ ây ngày càng thêm chặt chẽ, gắn bó 
mật thiệt toàn bộ sinh hoạt kinh tê của những người sản xuât Têng lẻ thành 
một khôi không thẻ phân chia. Tư bản xuật hiện có nghĩa là môi liên hệ ây 
phát triển thêm lên: sức lao động của con người trở thành hàng hóa. Công 
nhân làm thuê bán sức lao động của mình cho chù ruộng đât, chủ nhà máy, 
chủ công cụ sản xuât. Một phần thời gian trong ngày lao động, người công 


La) 


20 V, I, Lô-nin 


nhân dùng để bù vào chỉ phí nuôi thân và nuôi gia đình mình (tiền công); 
còn phần thời gian kia thì người công nhân làm công không, tạo ra øiá trị 
thặng đư cho nhà tư bản, đó là nguồn lợi nhuận, nguồn giàu có của giai câp 
tư bản. 

Học thuyết vẻ giá trị thặng dư là viên đá tảng của lý luận kinh tê của Mác, 

Tư bản do lao động của công nhân tạo ra đè lên người công nhân, làm 
phá sản các tiểu chủ và tạo ra một đạo quân thât nghiệp. Trong công nghiệp 
thì thẳng lợi của nền sản xuât lớn rât hiển nhiên, song cả ngay trong nông 
nghiệp chúng ta cũng thây một hiện tượng như vậy: ưu thê của nền nông 
nghiệp tư bản chủ nghĩa lớn tăng thêm, việc dùng máy móc phát triển, kinh 
tê của nông dân bị siết lại trong dây thòng lọng của tư bản tài chính, bị suy 
vong và phá sản vì kỹ thuật lạc hậu. Trong nông nghiệp, nền sản xuât nhỏ 
có những hình thức suy vong khác, nhưng chính sự suy vong đó là một sự 
thật không thể chôi cãi được. 

Trong khi đánh bại sản xuât nhỏ, tư bản đồng thời làm tăng năng suât 
lao động và tạo ra địa vị độc quyền của các liên minh các nhà tư bản lớn. 
Bản thân sản xuât cũng ngày càng có tính chât xã hội, — hàng chục vạn và 
hàng triệu công nhân liên kết lại trong một cơ thẻ kinh tê có tổ chức, — còn 
sản phẩm của lao động chung thì lại bị một dúm tư bản chiêm lây. Tính chât 
vô chính phủ của nền sản xuât, những cuộc khủng hoảng, cuộc chạy đua 
điên cuồng tìm thị trường, tính chât bâp bênh trong đời sông của quần 
chúng nhân dân ngày một tăng. 

Chính trong khi làm cho công nhân ngày càng lệ thuộc vào tư bản, chê 
độ tư bản tạo ra lực lượng vĩ đại của lao động thông nhât. 

Mác đã theo dõi sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, từ những mầm mông 
đầu tiên của sản xuât hàng hóa, từ sự trao đổi giản đơn, đên những hình 
thức cao của chủ nghĩa tư bản, đến nền đại sản xuât. 

Và kinh nghiệm của tât cả các nước tư bản, cũ cũng như mới, đều làm 
cho ngày càng có nhiều công nhân nhận thây một cách cụ thể rảng, học 
thuyết ây của Mác là đúng. 

Chủ nghĩa tư bản đã thẳng trên toàn thê giới, song thắng lợi ây chỉ là 
bước đường dẫn đền thắng lợi của lao động đôi với tư bản mà thôi. 


„ 


Khi chê độ phong kiên bị lật đỗ và xã hội tư bản «£ đo» ra đời, thì lập 
tức bộc lộ ngay ra rằng sự tự do ây có nghĩa là một hệ thông mới để áp bức 
và bóc lột người lao động. Liên ngay đó, các loại học thuyêt xã hội chủ nghĩa 


Ba nguồn gốc 0à ba bộ phận cầu thành của chủ nghĩa Mác 21 


bắt đầu mọc ra, như là một sự phản ánh và phản đôi lại tình trạng áp bức ây. 
Nhưng chủ nghĩa xã hội nguyên thủy là một chủ nghĩa xã hội không tưởng. 
Ñó chỉ trích, kết tội và nguyễn rủa xã hội tư bản, nó mơ ước xóa bỏ xã hội 
này và tưởng tượng ra một chê độ tôt đẹp hơn, nó tìm cách thuyêt phục 
kể giàu rằag bóc lột là bât nhân. 

Nhưng chủ nghĩa xã hội không tưởng không thẻ vạch ra được một 
lỗi thoát thực sự. Nó không giải thích được bản chât của chê độ nô lệ làm 
thuê trong chê độ tư bản, cũng không phát hiện ra được những quy luật 
phát triển của chê độ ây và cũng không tìm thây lực lượng xã hội có khả năng 
trở thành người sáng tạo xã hội mmới. 

Tuy nhiên, ờ khắp châu Âu và nhât là ở Pháp, những cuộc cách mạng 
mãnh liệt nỗ ra kéo theo sự sụp đỗ của chê độ phong kiên, của chê độ nông 
nô, ngày càng chứng tỏ rõ rằng đâu tranh giai cấp là cơ sở và động lực của 
toàn bộ sự phát triển. 

Không một thứ tự do chính trị nào giành lại ở trong tay giai câp phong 
kiên mà lại không gặp phải một sự kháng cự quyêt liệt. Không một nước tư 
bản nào được thành lập trên một cơ sở ít nhiều tự do, dân chủ, mà lại không 
có đầu tranh sông mái giữa các giai câp khác nhau trong xã hội tư bản. 

Thiên tài của Mác là ở chỗ ông là người đầu tiên biết vạch ra và áp dụng 
một cách triệt để bài học của lịch sử thê giới. Bài học đó là học thuyêt đđu 
tranh giai cấp. 

Chừng nào người ta chưa biết, qua những câu nói, những lời tuyên bô 
và những lời hứa hẹn có tính chât đạo đức, tôn giáo, chính trị và xã hội, 
mà phân biệt được lợi ích của giai câp này hay của giai cầp khác, thì trước 
sau người ta vẫn là kẻ ngây thơ bị người lừa bịp và tự lừa bịp mình về chính 
trị. Những kẻ chủ trương cải cách và cải thiện sẽ còn bị bọn bảo vệ trật tự 
cũ lừa bịp mãi, nêu họ chưa hiểu rằng bât kỳ thề chẽ cũ nào, dù cho nó có 
man rợ và thôi nát đền đâu, sở dĩ đứng vững được cũng là nhờ có lực lượng 
của giai câp thông trị này hay giai cầp thông trị khác ủng hộ. Và muỗn đập 
tan sự phản kháng của những giai câp ây thì chỉ có một cách là: tìm ngay 
trong xã hội quanh ta những lực lượng có thẻ — và do địa vị xã hội của mình 
mà phải — trờ thành lực lượng có khả năng quét sạch cái cũ và tạo ra cái 
mới, rồi giáo dục và tổ chức những lực lượng đó lại đề đầu tranh. 

Chỉ có chủ nghĩa duy vật triệt học của Mác là đã chỉ ra được cho giai 
cập vô sản con đường thoát khỏi cảnh nô lệ về tỉnh thần, trong đó tầt cả các 
giai cấp bị áp bức đã sông lay lắt từ trước tới nay. Chỉ có lý luận kinh tê của 
Mắc là đã giải thích được vị trí chân chính của giai cầp vô sản trong toàn 
bộ chê độ tư bản, 


2 V. I. Lên 


Trên toàn thê giới, kẻ từ châu Mỹ đên Nhật, từ Thụy-điễn đến Nam Phi, 
các tô chức độc lập của giai câp vô sản đang tăng thêm nhiều. Trong khi tiên 
hành đầu tranh giai câp, giai câp vô sản tự mình được học hỏi và rèn luyện; 
họ ngày càng thoát khỏi những định kiên của xã hội tư sản và ngày càng mật 
thiết cô kêt với nhau, họ biết đánh giá thành công đúng theo giá trị của nó, 
họ cứ tôi luyện mãi lực lượng và lớn dần lên không gì ngăn nỗi. 


Tạp chí ‹Giáo dục số 3, Tập. 23, tr. 4o—48. 
tháng ba, 1013. 
Ký tên: VƯ. 1. 


« 


CHỦ NGHĨA MÁC VÀ 
CHỦ NGHĨA XÉT LẠI 


Một câu ngạn ngữ nỗi tiêng nói: nêu những tiên để hình học mà phạm 
tới quyền lợi của người ta, thì chắc hẳn chúng sẽ bị bác bỏ. Những lý luận 
của khoa học tự nhiên, xúc phạm tới thành kiên cũ của thần học, đã gây ra 
và cho tới nay vẫn còn gây ra một cuộc đâu tranh điên cuồng. Nên không có 
gì là lạ rằng học thuyêt của Mác, một học thuyêt trực tiếp phục vụ cho việc 
giáo dục và tổ chức giai câp tiên tiên của xã hội hiện đại, chỉ ra cho giai câp 
đó nhiệm vụ và chứng minh rằng do kinh tê phát triển nên một trật tự xã 
hội mới nhât định sẽ thay thê cho chẻ độ hiện tại, không có gì là lạ rằng học 
thuyêt ây phải chiên đâu quyêt liệt để giành lây từng bước tiên của mình 
trên con đường của cuộc sông. 

Khỏi phải nói đến khoa học và triệt học tư sản, là những thứ được bọn 
giáo sư Nhà nước đem ra dạy theo lôi kinh viện để nhồi sọ thê hệ thanh niên 
của các giai cầp hữu sản và đề «tập luyệm cho họ chồng lại kể thù trong và 
ngoài. Khoa học ây, ngay cả nghe nói đên chủ nghĩa Mác nó cũng không 
thèm nghe, nó tuyên bô chủ nghĩa Mác đã bị đánh đổ và tiêu điệt rồi. Cả 
những chàng học giả trẻ nhờ bài bác chủ nghĩa xã hội mà làm nỗi công danh, 
lẫn các vị lão đời lọm khọm chuyên canh giữ các di huần của đủ mọi thứ 
«hệ thông› đã tàn tạ, đều tân công vào Mác hăng hái như nhau. Sự bành 
trướng của chủ nghĩa Mác, tư tưởng của nó ngày càng phổ biên lan rộng và 
ăn sâu vào phong trào công nhân, tât nhiên làm cho những cuộc công kích 
ây của giai cầp tư sản chông chủ nghĩa Mác càng nhiều thêm và gay gắt lên, 
nhưng chủ nghĩa Mác sau mỗi lần bị khoa học của bọn thông trị ‹tiêu diệt» 
thì lại càng vững mạnh, được tôi luyện và có sức sông hơn bao giờ hêt. 

Nhưng, ngay trong sô những học thuyẻt có liên hệ với cuộc đầu tranh 
của giai câp công nhân và được phô biên chủ yêu trong giai cầp vô sản, thì 
chủ nghĩa Mác hoàn toàn không phải ngay từ đầu đã cùng cô được địa vị 
của mình. Trong nửa thê kỳ tồn tại đầu tiên (từ những năm 4o của thê kỷ 
XIX), chủ nghĩa Mác đã phải chiên đầu chồng những lý luận hoàn toàn thù 
địch với mình. Từ 184o đền 1845, Mác và Ăng-ghen đã thanh toán với phái 


~ 


24 V. I. Lê-nin 

BA ====.. sẽ ....... 1. `...  ,}. 
Hê-ghen trẻ” câp tiên là phái theo chủ nghĩa duy tâm triệt học. Vào cuôi 
những năm 4o, thì có cuộc đâu tranh trên địa hạt học thuyêt kinh tê, chông 
chủ nghĩa Pru-đông”. Thời kỳ từ r8so đên r86o, cuộc đầu tranh đó hoàn 
thành: phê phán những đảng phái và những học thuyẻt đã phát sinh ra 
trong năm 1848 bão táp . Từ r86o đền 187o, cuộc đầu tranh chuyển từ địa 
hạt lý luận chung sang địa hạt gần với phong trào công nhân trực tiêp hơn: 
cuộc đâu tranh đẻ đuôi phái Ba-cu-nin ra khỏi Quốc tê, Đầu những năm 
7o, ở Đức đã có hồi nỗi lên tên Muyn-bec-gơ thuộc phái Pru-đông; và cuôi 
những năm 7o, là tên thực chứng Đuy-rinh. Song ảnh hưởng của cả hai 
tên đôi với giai câp vô sản đã hoàn toàn không có nghĩa lý gì. Từ đó, chủ 
nghĩa Mác rõ ràng đã thắng tât cả những tư tưởng hệ khác trong phong trào 
công nhân. 

Trong những năm oo của thê kỳ trước thì thắng lợi ây về căn bản đã 
hoàn thành. Ngay cả ở những nước la-tinh, nơi mà truyền thông của chủ 
nghĩa Pru-đông còn dai dằng hơn cả, các đẳng công nhân cũng đã thực sự 
xây dựng cương lĩnh và sách lược của mình trên cơ sở mác-xít. Tổ chức 
quồc tê của phong trào công nhân được phục hồi dưới hình thức đại hội 
quốc tê họp đều kỳ, tổ chức này lập tức đứng ngay trên lập trường của chủ 
nghĩa Mác trong tât cả các vân để căn bản mà hầu như không phải đâu tranh 
gì cả. Nhưng khi chủ nghĩa Mác đã thay thê tât cả những lý luận thù địch 
ít nhiều có mạch lạc rồi, thì những xu hướng của các lý luận này lại tìm cho 
mình những con đường khác. Hình thức và lý do đâu tranh có thay đổi, 
nhưng cuộc đâu tranh vẫn tiệp tục. Và nửa thứ hai của thê kỳ chủ nghĩa 
Mác tồn tại (những năm go của thê kỳ trước) đã bắt đầu với cuộc đâu tranh 
của trào lưu chông chủ nghĩa Mác ở ngay trong nội bộ chủ nghĩa Mác. 

Trào lưu này! mang tên nhà cựu mác-xít chính thông Bec-stanh, vì y 
là người đã phát biểu ồn ï nhất và đầy đủ nhât về những điểm sửa lại Mác, 
về việc xét lại Mác, về chủ nghĩa xét lại. Ñgay cả ở nước Nga, nơi mà cô 
nhiên, chủ nghĩa xã hội phi mác-xít sông dai dằng hơn cả — vì tình trạng 
kinh tê lạc hậu của đât nước và đại đa số dân cư là nông dân bị đè nén 
đưới tàn tích nông nô — ngay cả ở nước Ñga, chủ nghĩa xã hội đó cũng 
đang biên chât ở ngay trước mắt chúng ta thành chủ nghĩa xét lại. Cả trong 
vần để ruộng đât (cương lĩnh về việc biên đât đai thành sở hữu của từng địa 
phương) cũng như trong các vân đề chung về cương lĩnh và sách lược, các 
nhà xã hội - dân túy của chúng ta cũng ngày càng lây những ‹điều sửa lại 
Mác đề thay cho những tàn dư đang tiêu vong và đang rơi rụng của cái hệ 
thông cũ kỹ của họ, đã từng có rạch lạc theo kiểu của nó và thù địch hoàn 
toàn với chủ nghĩa Mác. 


Chủ nghĩa Mác 0à chù nghĩa xét lại 25 


Chủ nghĩa xã hội trước Mác đã bị đánh bại. Nó không còn tiêp tục đâu 
tranh trên miêng đât riêng của nó nữa, mà lại lây tư cách là chủ nghĩa xét 
lại để tiên hành đâu tranh trên miêng đât chung của chủ nghĩa Mác. Vậy, 
ta hãy xem nội dung tư tưởng của chủ nghĩa xét lại là gì. 

Về phương diện triêt học, chủ nghĩa xét lại theo đuôi thứ «khoa học› của 
các giáo sư tư sản. Các giáo sư «quay về với Can-tœ›, — thì phái xét lại lẽo 
đếo theo sau phái Can-tơ mới, Các giáo sư lặp lại những luận điệu nhảm 
nhí mà bọn thày tu đã nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần đẻ chông chủ nghĩa 
duy vật triết học, — thì bọn xét lại liển mỉm cười độ lượng mà lầm bầm 
(theo đúng từng chữ trong sách giáo khoa Hanđ-buc mới nhât) rằng chủ 
nghĩa duy vật đã bị ‹bác› từ lâu rồi. Các giáo sư cho Hê-ghen là «đồ chó chêt› 
và tự mình cũng truyền bá chủ nghĩa duy tâm, một thứ chủ nghĩa duy tâm 
ngàn lần tầm thường và nhạt nhẽo hơn chủ nghĩả duy tâm của Hê-ghen, 
nhưng họ lại nhún vai tỏ vẻ khinh bỉ đôi với phép biện chứng, — thì bọn 
xét lại cũng sẽ theo gót họ mà sa vào vũng bùn làm nhơ bần khoa học về 
mặt triệt học, bằng cách lây sự «tiên hóa» sgiản đơm› (và hoàn toàn tĩnh) thay 
cho phép biện chứng «tinh vi (và có tính chât cách mạng). Các giáo sư được 
lĩnh lương của Nhà nước đẻ mà sửa hệ thông vừa duy tâm vừa «phê phán» 
của họ cho hợp với «triêt học› trung cỗ giữ địa vị thông trị (tức là thần học), 
— thì bọn xét lại liền chạy theo họ mà tìm cách làm cho tôn giáo trở thành 
«việc riêng» không phải là trong quan hệ với Nhà nước ngày nay, mà là 
trong quan hệ với đẳng của giai câp tiên tiên kia. 

Không cần phải nói đền ý nghĩa giai câp thực sự của những điểm «sửa 
lạ Mác như thê làm gì: bản thân sự việc đã rõ. Chúng tôi chỉ muôn nhận 
xét rằng: trong phong trào xã hội - dân chủ quôc tê, Plê-kha-nôp là người 
mác-xít duy nhât đã đứng về quan điềm duy vật biện chứng triệt đề mà phê 
phán những điều nhảm nhí quàng xiên do bọn xét lại đưa ra về mặt này. 
Điều đó lại càng cần phải được nhân mạnh dứt khoát trong lúc này, khi đang 
có những mưu toan hoàn toàn sai lầm lợi dụng chiêu bài phê phán chủ nghĩa 
cơ hội về sách lược của Plê-kha-nôp đẻ hòng đưa ra trót lọt một mớ triêt 
học phản động, cũ rích và đáng vứt đi từ lâu*, 


* Xem cuôn ¿Thuyết trình về triểt học Mác» của Bôc-đa-nôp, Ba-za-rôp, v.v... 
Ởở đây không phải chỗ phân tích cuôn sách này, tôi chỉ nói rằng trong một 
thời gian gần đây, tôi sẽ trình bày trong một loạt bài báo hoặc trong một 
tập sách riêng)), rằng fát cỏ các điều nói trong bài này về bọn xét lại theo phái 
Can-tơ mới cũng phù hợp về căn bản với bọn «tân xét lại theo phái Hi-um mới 
và phái Bec-cli mới này. 


36 Ứ. I1. Lê-nin 

Vẻ mặt kinh tế chính trị, trước hêt cần phải nhận xét rằng những điều 
«sửa lại» của bọn xét lại trong lĩnh vực này còn nhiều vẻ hơn và chi tiệt hơn; 
người ta đã cô gắng đẻ tác động vào công chúng bằng «những tài liệu mới 
về sự phát triển kinh tê. Người ta nói rằng trong nông nghiệp không thây 
có mảy may hiện tượng tập trung sản xuât và hiện tượng sản xuât lớn chèn 
lân sản xuât nhỏ, còn trong công nghiệp và thương nghiệp, hiện tượng đó 
cũng chỉ diễn ra một cách hêt sức chậm chạp. Người ta bảo rằng ngày nay, 
những cuộc khủng hoảng ít xảy ra và ít gay gắt hơn trước, và có lẽ các các- 
ten và tơ-rớt sẽ giúp cho tư bản hoàn toàn thủ tiêu được nạn khủng hoảng. 
Người ta cho rằng dlý luận về sự phá sản mà chủ nghĩa tư bản đang đi tới, 
là không vững vì các mâu thuẫn giai câp có xu hướng nhụt đi và dịu xuông. 
Cuôi cùng, người ta cho rằng cả đền lý luận về giá trị của Mác cũng nên sửa 
chữa theo thuyềt của Bô-em - Ba-vec. 

Cuộc đâu tranh chông bọn xét lại trong các vân để này làm cho tư tưởng 
lý luận của chủ nghĩa xã hội quốc tê thêm sinh sôi nảy nở, cũng giông như 
cuộc đầu tranh của Ăng-ghen chông Đuy-rinh hai mươi năm về trước. 
Những lý lẽ của bọn xét lại được đưa ra phân tích dựa vào những sự việc 
và con sô rành rành. Người ta đã chứng minh rằng bọn xét lại đã tô điểm một 
cách có hệ thông cho nền sản xuât nhỏ ngày nay. Những bằng cứ không thẻ 
chỗi cãi được đều xác nhận rằng sởn xuất lớn hơn hẳn sản xuât nhỏ về mặt 
kỹ thuật và về mặt kinh doanh không những trong công nghiệp mà cả trong 
nông nghiệp nữa. Song trong nông nghiệp, sản xuât hàng hóa kém phát 
triển hơn nhiều, và các nhà thông kê và kinh tê học hiện nay thường thường 
không hề biệt nêu bật lên những ngành đặc biệt (đôi khi cả đền những thủ 
tục sản xuât nữa) của nông nghiệp, những ngành này đã biểu lộ rằng nông 
nghiệp đang dần dần đi vào hệ thông trao đổi của kinh tê thê giới. Trên sự 
đồ nát của kinh tê tự nhiên, sản xuât nhỏ duy trì được là nhờ tình cảnh ăn 
uông vô cùng khổ sở, nạn đói kinh niên, ngày lao động kéo dài ra, chât lượng 
gia súc và việc chăn nuôi sút kém, tóm lại, là nhờ những thủ đoạn mà sản 
xuât thù công đã dùng đẻ đương đầu với công trường thủ công tư bản chủ 
nghĩa. Mỗi bước tiên của khoa học và kỹ thuật nhât định phải đạp đỗ một 
cách tàn nhẫn cơ sở của sản xuât nhỏ trong xã hội tư bản. Vậy thì kinh tê 
học xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ phân tích quá trình ây trong tât cả các hình 
thức của nó, những hình thức này nhiều khi phức tạp và rôi beng; có nhiệm 
vụ vạch cho người sản xuât nhỏ thây rằng họ không thẻ đứng vững trong chế 
độ tư bản, rằng dưới chẽ độ tư bản kinh tê nông dân bê tắc, rằng nông dân 
tắt phải đi theo quan điểm vô sản. Trong vân để này, bọn xét lại đã sai lầm 
vẻ phương diện khoa học, vì chúng đã tổng quát một cách hời hợt những 


Chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xét lại 27 


sự kiện lượm lặt một cách thiên vị, không có liên hệ với toàn bộ chê độ tư 
bản, và về phương diện chính trị, chúng sai lầm, vì đáng lẽ làm cho nông 
dân theo quan điểm của giai câp vô sản cách mạng, thì chúng đã vô tình hay 
hữu ý kêu gọi hoặc thúc đây nông dân đi theo quan điểm của kẻ hữu sản 
(nghĩa là quan điểm của giai câp tư sản). 

Trong vân đẻ lý luận về khủng hoảng và về sự phá sản, bọn xét lại càng 
sai lầm hơn nữa. Chỉ có một thời gian rât ngắn và chỉ có những kẻ cận thị 
nhât mới có thể nghĩ đên việc thay đổi hẳn những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác do ảnh hưởng của một vài năm công nghiệp phát đạt và thịnh vượng. 
Không bao lâu sau đó, thực tại đã vạch cho bọn xét lại thây rằng thời đại 
các cuộc khủng hoảng chưa hêt: khủng hoảng đã kê tiêp cuộc thịnh vượng. 
Các hình thức, sự tuần tự, bộ mặt của một sô cuộc khủng hoảng đã thay đôi, 
song khủng hoảng thì cứ vẫn còn là bộ phận câu thành tât yêu của chê độ 
tư bản, Trong khi liên hợp sản xuất lại thì các các-ten và tơ-rớt cũng đồng 
thời làm cho tính chât vô chính phủ trong sản xuât, đời sông bâp bênh của 
giai câp vô sản và ách áp bức của tư bản tăng lên rmột cách rõ rệt nhanh 
chóng, do đó cũng làm cho các mâu thuẫn giai câp gay gắt chưa từng thây. 
Chủ nghĩa tư bản đang đi đên phá sản — cả theo ý nghĩa là những cuộc khủng 
hoảng kinh tê và chính trị riêng lẻ lẫn theo ý nghĩa là sự sụp đổ hoàn toàn 
của toàn bộ chê độ tư bản — thì điều đó đã được các các-ten khổng lồ hiện 
đại nhât chứng minh một cách đặc biệt nỗi bật và trên những quy mô đặc 
biệt rộng lớn. Cuộc khủng hoảng tài chính mới đây ở Mỹ, nạn thât nghiệp 
trầm trọng thêm một cách khủng khiêp ở khắp châu Âu, đây là chưa kẻ 
cuộc khủng hoảng công nghiệp sắp nỗ ra mà hiện đã có nhiều triệu chứng báo 
hiệu điều đó, — tât cả các việc nói trên đã đưa đên chỗ làm cho mọi người, 
và hình như ngay cả nhiều người trong bọn xét lại nữa, đã quên khuây mât 
những dý luậm mới đây của bọn xét lại. Chỉ có điều là không nên quên các 
bài học mà giai câp công nhân đã được biễt qua tính chât đao động ây của 
trí thức. 

Còn về thuyêt giá trị thì chỉ cần nói rằng: ngoài những lời than vẫn và 
những câu nói bóng rât lờ mờ, theo kiều của Bô-em - Ba-vec, thì bọn xét lại 
hoàn toàn không đóng góp được tí gì và do đó, không đẻ lại được dầu vềt 
nào trong sự phát triển của tư tưởng khoa học. 

Trong lĩnh vực chính trị, bọn xét lại đã mưu toan sửa lại chính 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, tức là: học thuyẻt về đầu tranh giai 
cầp. Họ nói với chúng ta rằng: tự. do chính trị, chề độ dân chủ, tuyển cử phổ 
thông làm cho đâu tranh giai câp mắt cơ sở tổn tại và làm cho luận điểm cũ 
trong €Tuyên ngôn của Đảng cộng sẳn›: công nhân không có Tổ quôc, không 


28 V. 1. Lê-nm 
còn đúng nữa. Một khi trong nền dân chủ +ý chí của đa sô› đã chiêm địa vị 
thông trị, thì tựa hồ như không còn có thê xem Nhà nước là một cơ quan 
thông trị giai câp được nữa và cũng không thẻ từ chôi việc liên minh với 
phái tư sản tiên bộ, xã hội - cải lương để chông lại bọn phản động. 
Không thể chôi cãi được rằng những ý kiên ây của bọn xét lại đã kết lại 
thành một hệ thông quan điểm khá mạch lạc, đó là những quan điềm của 
phái tư sản tự do đã được mọi người biệt từ lâu. Phái tự do luôn luôn cho 
rằng, một khi mọi công dân không có phân biệt đều có quyền bầu cử, quyền 
tham gia công việc của Nhà nước, thê thì chê độ đại nghị tư sản đã thủ tiêu 
giai cầp và sự phân chia thành giai câp rồi. Toàn bộ lịch sử châu Âu trong 
khoảng nửa cuôi thê kỳ XIX, toàn bộ lịch sử cách mạng Nga hồi đầu thê 
kỷ XX, đều vạch rõ những quan điểm ây là vô lý biêt chừng nào. Những cách 
biệt về kinh tê không giảm bớt mà lại tăng lên, gay gắt thêm trong sự tự 
do của chủ nghĩa tư bản ‹dân chủ». Chê độ đại nghị không xóa bỏ mà chỉ bóc 
trần ra cái bản chât — là một cơ quan áp bức giai cầp— của những nền cộng 
hòa tư sản dân chủ nhât mà thôi. Trong khi tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
giác ngộ và tổ chức quần chúng nhân dân vô cùng đông đảo hơn sô quần 
chúng nhân dân trước kia đã từng tham gia tích cực vào các biên cô chính 
trị, chê độ đại nghị do đó không dọn đường cho việc thủ tiêu các cuộc khủng 
hoảng và các cuộc cách mạng chính trị, mà lại dọn đường cho cuộc nội chiên 
trở nên trầm trọng cực độ trong thời gian các cuộc cách mạng ây. Những 
biên cỗ ở Pa-ri hồi mùa xuân năm 18zr, và những biên cô ở Nga hồi mùa 
đông năm 1oos, chứng minh hêt sức rõ ràng rằng tình trạng gay gắt đó nhât 
định phải xảy ra. Đẻ đè bẹp phong trào công nhân, giai câp tư sản Pháp không 
hể ngần ngại bắt tay với kể thù dân tộc, với quân đội ngoại quôc đã dày xéo 
Tổ quỗc mình. Kẻ nào không hiểu được phép biện chứng nội tại tât yêu của 
chê độ đại nghị và của chê độ dân chủ tư sản, thể hiện ra ở chỗ áp dụng bạo 
lực hàng loạt đẻ giải quyêt các vụ tranh châp một cách gay gắt hơn trước 
kia, — thì kẻ đó không bao giờ biết tiễn hành trên mảnh đât của chê độ 
đại nghị ây một cuộc tuyên truyền và cỗ động có tính nguyên tắc, có khả 
năng chuẩn bị thực sự cho quần chúng công nhân tham gia thẳng lợi vào 
các vụ «tranh châp› đó. Kinh nghiệm của các cuộc liên minh, thỏa hiệp và 
lập khôi với phái tự do xã hội - cải lương ở phương Tây, với phái cải lương 
tự do (bọn dân chủ - lập hiên)!“ trong cách mạng Nga, đã chứng minh một 
cách chắc chắn rằng những thỏa hiệp ây chỉ làm nhụt ý thức của quần chúng, 
chỉ làm giảm ý nghĩa thực sự của cuộc đâu tranh của quần chúng, chứ không 
làm tăng nó lên, vì nó ràng buộc các chiên sĩ với những phần tử kém khả 
năng chiên đầu nhất, những phẩn tử ngả nghiêng nhât và tráo trở nhât. 


Chủ nghĩa Mác uà chủ nghĩa xét lại 29 


Chủ nghĩa Mi-lê-răng' ở Pháp — một kinh nghiệm lớn lao nhât về việc 
áp dụng sách lược chính trị của chủ nghĩa xét lại trong một phạm vi rộng 
lớn, thật sự có quy mô toàn quôc — đã là một sự đánh giá thực tiễn đôi với 
chủ nghĩa xét lại, một sự đánh giá mà giai cầp vô sản toàn thê giới sẽ không 
bao giờ quên. 

Di nhiên, đi kèm theo với các xư hướng kinh tê và chính trị của chủ nghĩa 
xét lại là thái độ của nó đôi với mục đích cuôi cùng của phong trào xã hội 
chủ nghĩa. (Phong trào là tât cả, còn mục đích cuôi cùng chẳng đáng kẻ›, 
lời nói bay bướm đó của Bec-stanh đã bộc bạch bản chât của chủ nghĩa xét 
lại rõ hơn nhiều hàng lô nghị luận dài dòng. Định thái độ theo hoàn cảnh, 
thích ứng với những biên đổi trước mắt, với những biên đổi của những 
sự kiện chính trị nhỏ nhặt, quên mât lợi ích sông còn của giai cầp vô sản và 
những nét cơ bản của toàn bộ chê độ tư bản, của toàn bộ sự tiên hóa của chủ 
nghĩa tư bản, hy sinh quyền lợi sông còn ây vì những môi lợi thực tê hay 
giả thiêt có tính chât nhât thời — đó là chính sách của chủ nghĩa xét lại. Và 
- từ chính bản chât của chính sách ây, nảy ra một sự thật này là: chính sách 
ây có thể thay đổi hình thức một cách vô tận, và mỗi vần đề hơi mới: một 
chút, mỗi sự thay đôi hơi bât ngờ hay đột ngột của những sự biên, dù cho sự 
thay đôi ây chỉ làm thay đồi tí xíu và thoáng qua đường lôi căn bản của sự 
phát triển, — đều nhât định và bao giờ cũng đẻ ra chủ nghĩa xét lại loại này 
hay loại khác. 

Chủ nghĩa xét lại có gc rễ giai câp trong xã hội hiện đại, vì thê nó là một 
hiện tượng không tránh khỏi. Chủ nghĩa xét lại là một hiện tượng có tính 
chât quốc tê. Đôi với bât cử người xã hội chủ nghĩa nào có kiên thức và 
biêt suy nghĩ một chút, thì không thề mảy may nghỉ ngờ rằng những quan 
hệ giữa phái chính thông và phái Bec-stanh ở Đức; giữa phái Ghet và 
phái Giô-ret (hiện nay thì đặc biệt là phái Brut-xơ) ở Pháp!?; giữa đẳng 
Liên hiệp xã hội - dân chủ” và Đảng công nhân độc lập ở Anh}; giữa 
Bru-ke và Văng-đec-ven-đơ ở Bì; giữa phái toàn bộ và phái cải cách ở Ý1®; 
giữa phái bôn-sê-vích và phái men-sê-vích ở Nga?, — quan hệ giữa các 
phái ây bât cứ ở đâu cũng đều giông nhau về căn bản, cùng một bản chât, 
mặc dầu trong tình trạng hiện nay các nước ây có những điều kiện dân tộc 
và những yêu tô lịch sử hêt sức khác nhau. Sự «phân chia» trong nội bộ chủ 
nghĩa xã hội quôc tê hiện nay diễn ra theo cùng một đường lôi giông nhau 
trong các nước khác nhau trên thê giới; điều này chứng tỏ một bước tiên 
lớn so với sự việc xảy ra cách đây zo—ao năm về trước, lúc đó ở các nước 
đã có những khuynh hướng không cùng một loại cùng đầu tranh với nhau 
trong nội bộ của chủ nghĩa xã hội quốc tê duy nhât, Ngay cả ‹chủ nghĩa xét 


` 


30 V. I. Lê-nin 


lại tả phái mà ngày nay ở các nước la-tinh đang hiện ra như là một thứ «chủ 
nghĩa công đoàn cách mạng»”, cũng thích nghỉ với chủ nghĩa Mác, bằng cách 
«sửa chữa» nó: La-bri-ô-la ở Ý, La-gac-đen ở Pháp hễ mở miệng ra là lại 
đem ông Mác hiểu sai để kiện ông Mác hiểu đúng. 

Ở đây, chúng tôi không thể phân tích nhiều về nội dung tư tưởng của 
thứ chủ nghĩa xét lại ấy, nó còn xa mới phát triển được như chủ nghĩa xét 
lại cơ hội chủ nghĩa, nó chưa được quôc tê hóa và trong thực tiễn chưa tiên 
hành một cuộc đâu tranh quan trọng nào với đảng xã hội chủ nghĩa ở một 
nước nào cả. Nên chúng tôi chỉ bàn về «chủ nghĩa xét lại hữu phái đã nói 
đên ở trên mà thôi. 

Cái gì đã làm cho nó thành một hiện tượng không thẻ tránh khỏi trong 
xã hội tư bản? Vì sao nó lại sâu sắc hơn những sự khác biệt về đặc điểm dân 
tộc và về trình độ phát triển của chủ nghĩa tư bản? Vì trong mỗi nước tư bản, 
bên cạnh giai câp vô sản, bao giờ cũng còn có những tầng lớp rộng rãi tiểu 
tư sản, tiêu chủ. Nền sản xuât nhỏ đã đẻ ra và vẫn không ngừng đẻ ra chủ 
nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản tât nhiên phải tạo ra nhiều «tầng lớp trung 
gian» mới (bộ phận phụ của công xưởng, chê độ nhận việc về nhà làm, xưởng 
máy nhỏ rải rác trong toàn quôc do như cầu của đại công nghiệp sinh ra, 
chẳng hạn như công nghiệp xe đạp và xe hơi, v.v...). Chính những người 
sản xuât nhỏ mới này cũng không tránh khỏi bị quẳng vào hàng ngũ giai câp 
vô sản. Cho nên hoàn toàn dĩ nhiên là những quan niệm tiêu tư sản vẫn thâm 
và còn thâm mãi vào hàng ngũ các đảng công nhân đông đảo. Và hoàn toàn 
đi nhiên là tình hình ây tât phải như thê và sẽ còn mãi mãi như thê cho đên 
tận thời kỳ nỗ ra cách mạng vô sản. Vì thật là một sai lầm nghiêm trọng niêu 
tưởng rằng muôn hoàn thành cuộc cách mạng ây thì đại đa sô nhân dân cần 
phải vô sản hóa ‹hoàn toàn». Cái mà hiện nay chúng ta đang trải qua, thường 
thường chỉ trên phương diện tư tưởng thôi: tranh luận chông những điểm 
sửa đổi Mác về mặt lý luận; cái mà hiện nay chỉ biểu hiện ra trong thực tiễn 
về một số vân để riêng lẻ cá biệt của phong trào công nhân thôi — như 
những sự bât đồng về sách lược với bọn xét lại và những sự phân liệt trên 
cơ sở ây, — những cái Ây sau này giai cầp công nhân nhât định sẽ phải chịu 
đựng trên những quy mô vô cùng rộng lớn hơn, khi mà cách mạng vô sản 
đã làm cho tât cả mọi vân đề tranh châp trở nên gay gắt, đã tập trung tât 
cả mọi sự bât đồng vào những điểm có một tầm quan trọng câp thiết nhât 
cho việc quyêt định hành động của quần chúng, khi mà cách mạng vô sản 
đã buộc chúng ta, trong cuộc đâu tranh quyêt liệt, phải tách kẻ thù ra khỏi 
bạn đồng minh, phải gạt bỏ những bạn đồng minh không tôt để giáng cho 
kẻ thù những đòn quyết định. 


Chủ nghĩa Mác uà chủ nghĩa xét lại 31 


Cuộc đâu tranh tư tưởng của chủ nghĩa Mác cách mạng chông chủ nghĩa 
xét lại, hồi cuôi thê kỷ XIX, chỉ là ngưỡng cửa của những cuộc chiên đâu 
cách mạng lớn lao của giai câp vô sản đang tiên tới chỗ làm cho sự nghiệp 
của mình thẳng lợi hoàn toàn, bât châp tât cả mọi ngả nghiêng và trơn hèn 
của những phẩn tử tiểu tư sản. 


Việt vào khoảng hạ tuần tháng ba, TẬP. 17, tr. 15—26. 
chậm nhât là vào ngày 2 (16) tháng tư 

10g08. 

In khoảng 2s tháng chín và 2a tháng 

mười (8 và 15 tháng mười) 1go8 

trong văn tập «Các Mác (i818—1882)› 

Pê-tec-bua, Nhà xuât bản O, và 

M. Kêđ-rôp. 

Ký tên: V. I-lin. 


CƯƠNG LĨNH CỦA CHÚNG TA 


Phong trào xã hội - dân chủ quốc tê hiện đang trải qua một thời kỳ dao 
động về tư tưởng. Từ trước đên nay, học thuyêt của Mác và Ăng-ghen 
được coi như nền tảng vững chắc của lý luận cách mạng, nhưng giờ đây 
khắp nơi đã có những người lên tiếng cho rằng học thuyêt đó có những thiêu 
sót và đã cũ rồi. Người nào tự xưng là đảng viên xã hội - dân chủ và muôn 
lập ra một cơ quan xã hội - dân chủ thì người đó phải xác định rõ thái độ 
của mình đôi với một vân đề mà không phải chỉ riêng những người xã hội - 
dân chủ Đức mới quan tâm đên. 

Chúng ta hoàn toàn đứng trên cơ sở lý luận của Mác: lý luận đó lần đầu 
tiên đã biên chủ nghĩa xã hội từ không tưởng thành khoa học, đã thiêt lập 
nên những cơ sở vững chắc cho khoa học ây và vạch rõ con đường mà 
chúng ta cần phải theo, bằng cách phát triển khoa học đó thêm nữa và phát 
huy nó đầy đủ chỉ tiết. Lý luận Mác đã bóc trần bản chât nền kinh tê tư bản 
chủ nghĩa hiện đại, bằng cách giải thích cho chúng ta thây rõ việc thuê mướn 
nhân công, việc mua sức lao động của công nhân đã che đậy như thê nào cho 
việc nô dịch của một nhúm tên tư bản, địa chủ, chủ xưởng, chủ trỏ, V.V.. 
đôi với hàng triệu người nghèo trắng tay. Lý luận đó chỉ rõ toàn bộ sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản có xu hướng làm cho đại sản xuât gạt bỏ tiểu 
sản xuât như thê nào, đại sản xuât đã tạo ra như thê nào những điều kiện 
khiên có thể và cần phải tổ chức xã hội theo phương thức xã hội chủ nghĩa. 
Lý luận đó dạy ta nhận rõ đẳng sau những tập quán đã ăn sâu, những âm 
mưu chính trị, những luật lệ tỉnh vi và những học thuyết xảo quyệt, là cuộc 
đâu tranh giai cấp cuộc đầu tranh giữa tât cả các loại giai cầp hữu sản với 
quần chúng nghèo trắng tay, là giai cấp nô sản dẫn đầu tât cả những người 
nghèo trắng tay. Lý luận đó đã chỉ rõ ràng nhiệm vụ chân chính của rnột 
đảng xã hội chủ nghĩa cách mạng không phải là nặn ra những kê hoạch cải 
tạo xã hội, không phải là khuyên nhủ bọn tư bản và tôi tớ của chúng cải thiện 
đời sông cho công nhân, không phải là bô trí âm mưu, mà là ứổ chức cuộc 
đâu tranh giai cấp của giai cấp 0ô sản uà lãnh đạo cuộc đâu tranh đó với 


Cương linh của chúng ta 33 


mục đích cuỗi cùng là giai cấp vô sản giành lây chính quyển và tô chức xã hội 
xã hội chà nghĩa. 

Và bây giờ chúng ta thử hỏi: «những người cách tân: ổn ào kia, hiện 
đang khua chiêng gióng trông ẩm ï lên như thê và đang quây quần chung 
quanh nhà xã hội chủ nghĩa Đức Bec-stanh, thì đã đem lại được cái gì mới 
cho lý luận của Mác? Hoàn toàn không đem lại gì cả: vì đôi với khoa học mà 
Mác và Ăng-ghen đã căn dặn chúng ta nên phát triển thì họ không làm cho 
nó nhích lên được một bước nào cả; họ không dạy gì cho giai câp vô sản 
được lầy một phương sách đâu tranh nào mới cả; họ chỉ đi thụt lùi thôi, họ 
đưa ra những mẫu lý luận lạc hậu và tuyên truyền cho giai câp vô sản không 
phải cái lý luận đầu tranh mà là thứ lý luận nhượng bộ đôi với những kẻ 
thù độc ác nhât của giai câp vô sản, đôi với các chính phủ và các chính đảng 
tư sản, những bọn này lúc nào cũng tìm những thủ đoạn mới đẻ truy nã 
những người xã hội chủ nghĩa. Plê-kha-nôp, một trong những người sáng 
lập và lãnh đạo đảng xã hội - dân chủ Nga, đã hoàn toàn có lý khi ông ta phê 
phán thẳng tay sự «phê phám› mới đây của Bec-stanh mà quan điểm đã bị 
ngay cả những đại biểu công nhân Đức bác bỏ (tại Đại hội Ha-nô-vơ)”. 

Chúng ta biêt rằng những lời nói đây sẽ làm cho người ta gieo vào đầu 
chúng ta vô sô những lời buộc tội; người ta sẽ la ó lên rằng chúng ta muôn 
biên đảng xã hội chủ nghĩa thành một hội ‹chính giáo» để làm hại những 
người (tà giáo», vì họ đã xa rời (giáo điều, đã có mọi ý kiên độc lập, v.v... 
Tât cả những lời lẽ khắt khe đang được thịnh hành ây, chúng ta đều đã biệt. 
Song những lời đó không có chút gì là sự thật hoặc ý nghĩa gì cả. Không thẻ 
có một đảng xã hội chủ nghĩa mạnh, mà lại không có lý luận cách mạng đẻ 
đoàn kết tât cả những người xã hội chủ nghĩa lại, để họ rút ra từ trong lý 
luận đó tât cả những quan niệm của họ và đem áp dụng lý luận đó vào những 
phương pháp đâu tranh và phương sách hành động của họ; bênh vực một 
lý luận như thê mà mình nhận định là đúng, chông lại những sự công kích 
vô căn cứ và những mưu toan xuyên tạc lý luận đó, như vậy tuyệt nhiên 
không có nghĩa là mình phản đôi mọi sự phê phán. Chúng ta không hề coi 
lý luận của Mác như là một cái gì xong xuôi hẳn và bât khả xâm phạm; trái 
lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà 
những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nêu 
họ không muôn trở thành lạc hậu với cuộc sông. Chúng tôi nghĩ rằng những 
người xã hội chủ nghĩa ở Nga đặc biệt cần phải £ự mình phát triền hơn nữa 
lý luận của Mác, vì lý luận này chỉ để ra những nguyên lý chỉ đạo chung, 
còn áp dụng những nguyên lý ây thì, cứ xét riêng từng nơi, ờ Anh không 
giông ở Pháp, ở Pháp không giông ở Đức, ở Đức không giông ở Nga. Cho 


3—2886 


4 Ứ. 1. Lê-nimn 


nên, chúng tôi sẵn sàng dành một chỗ trên tờ báo của chúng tôi cho những 
bài bàn về lý luận, và chúng tôi xin mời tât cả các đồng chí chúng ta công 
khai thảo luận những điểm cần tranh luận. 

Vậy thì trong việc áp dụng ở Nga bản cương lĩnh chung cho tât cả những 
người xã hội - dân chủ, đã phát sinh ra những vân để chủ yêu gì? Chúng 
tôi đã từng nói rằng thực chât của cương lĩnh là tổ chức cuộc đâu tranh giai 
câp của giai câp vô sản và lãnh đạo cuộc đâu tranh đó, mà mục đích cuôi cùng 
là giai câp vô sản giành lây chính quyển và thiết lập một xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Cuộc đâu tranh của giai câp vô sản chia thành đâu tranh kinh tê (đầu 
tranh chông bọn tư bản riêng lẻ, hay chông những nhóm tư bản riêng lẻ 
để cải thiện đời sông của công nhân) và đâu tranh chính trị (đâu tranh chông 
chính phủ để mở rộng quyền lợi của nhân dân, nghĩa là đầu tranh cho quyền 
dân chủ, và đẻ mở rộng quyền chính trị cho giai cầp vô sản). Một sô người 
xã hội - dân chủ Nga (trong sô này, có lẽ, có những người lãnh đạo báo 
‹€Tư tưởng công nhâm?°) cho rằng cuộc đâu tranh kinh tê là vô cùng quan 
trọng hơn, còn cuộc đâu tranh chính trị thì hầu như họ gác lại để đên một 
tương lai ít nhiều xa hơn nữa. Quan điểm ây hoàn toàn sai. Tât cả những 
người xã hội - dân chủ đều đồng ý là phải tổ chức cuộc đầu tranh kinh tê 
của giai cầp công nhân, cần phải cỗ động công nhân về mặt đó, nghĩa là cần 
phải giúp đỡ công nhân trong cuộc đầu tranh hằng ngày chông bọn chủ, làm 
cho họ chú ý đền tât cả mọi hình thức và mọi trường hợp áp bức, và bằng 
cách đó giải thích cho họ hiểu rằng cẩn phải cùng nhau liên hợp lại. Nhưng 
vì đầu tranh kinh tê mà quên mât đâu tranh chính trị, như thê tức là xa 
rời nguyên lý chủ yêu của cuộc vận động xã hội - dân chủ quốc tê, là quên 
mât những điều mà toàn bộ lịch sử của phong trào công nhân đã dạy chúng 
ta. Những kẻ hăng say bênh vực cho giai câp tư sản và cho chính phủ phục 
vụ giai câp này cũng đã nhiều phen tìm cách tổ chức những công hội có tính 
chât thuần túy kinh tê, và làm cho công nhân không chú ý đền «chính trỳ, 
đền chủ nghĩa xã hội. Rât có thể là chính phủ Nga cũng biệt tiên hành những 
biện pháp tương tự như thê, vì nó luôn luôn tìm cách vứt cho nhân dân một 
vài món bỗ thí nho nhỏ hay nói đúng hơn một vài món bô thí giả dôi, chỉ 
côt để làm cho nhân dân quên rằng mình đang bị tước mắt các quyền lợi 
và bị áp bức. Không có một cuộc đầu tranh kinh tê nào có thể mang lại cho 
công nhân một sự cải thiện lâu dài; thậm chí cuộc đầu tranh đó cũng không 
thê tiên hành được trên một quy mô rộng lớn, nêu công nhân không có quyển 
được tổ chức một cách tự do các cuộc họp, các hội, xuât bản báo chí của họ, 
cử đại biểu của họ vào quốc hội, như công nhân Đức và công nhân tât cả 
những nước khác ở châu Âu (trừ Thổ-nhĩ-kỳ và Nga). Và muôn giành được 


Cương lĩnh cùa chúng ta 35 


những quyền lợi đó, thì phải tiên hành đâu tranh chính trị. Ở Nga, không 
những công nhân mà tât cả các công dân đều không được hưởng những 
quyền chính trị. Nước Nga là một nước quân chủ chuyên chê, quyển hành 
vô hạn. Một mình Nga hoàng ban bô luật lệ, bê dụng và giám sát các quan 
lại. Do đó hình như ờ Nga, Nga hoàng và chính phủ Nga hoàng không lệ 
thuộc vào một giai câp nào và đều chăm sóc đến mọi người như nhau. Nhưng 
thật ra thì tât cả các quan lại đều tuyển trong giai câp hữu sản, và đều chịu 
sự chi phôi của bọn tư bản kêch xù là những kẻ xỏ mũi các bộ trưởng và 
muôn gì được nây. Giai câp công nhân Nga chịu hai tầng áp bức: họ bị 
bọn tư bản và địa chủ tước đoạt, bóc lột, và để cho công nhân không thể 
đầu tranh chông lại chúng, bọn cảnh sát trói tay chân, bịt mồm, khóa miệng 
công nhân lại và đàn áp mọi mưu toan bênh vực quyền lợi của nhân dân. 
Bât cứ cuộc bãi công nào chông lại một tên tư bản, là người ta cho quân 
đội và cảnh sát đền đàn áp công nhân. Mỗi cuộc đâu tranh kinh tê tât nhiên, 
đều biền thành đầu tranh chính trị, nên đảng xã hội - dân chủ phải mật 
thiêt gắn liền hai cuộc đâu tranh đó lại thành cuộc đảu tranh giai cấp thông 
nhất của giai cấp uô sản. Mục đích đầu tiên và chủ yêu của cuộc đầu tranh 
đó phải là giành lây các quyển chính trị, giành lây tự do chính trị. Nêu một 
mình công nhân ờ Pê-tec-bua, với sự giúp đỡ không lớn lắm của những 
người xã hội chủ nghĩa, mà cũng có thẻ nhanh chóng bắt chính phủ phải 
nhượng bộ — ban bô đạo luật rút ngắn ngày lao động”! — như vậy thì 
toàn thể giai câp công nhân Nga dưới sự lãnh đạo của một «Đẳng công nhân 
xã hội - dân chủ Nga» duy nhât, sẽ có thể giành được bằng một cuộc đâu 
tranh quyêt liệt những nhượng bộ còn quan trọng hơn nữa. 

Giai câp công nhân Nga có thể một mình tiên hành đầu tranh kinh tê 
và chính trị, ngay cả khi không được một giai câp nào khác giúp đỡ. Song 
trong cuộc đầu tranh chính trị, công nhân không đơn đệc. Tình trạng nhân 
dân thiêu tât cả mọi quyển, và sự độc đoán dã man của bọn tham quan ô lại 
cũng đã gây công phẫn trong tât cả những người trí thức có đôi chút lương 
tâm và có học thức, họ không thể nào chịu chính sách đàn áp quyền tự do 
ngôn luận hay tư tưởng; tình trạng trên đây đã gây công phẫn trong sô 
những người Ba-lan, Phẩn-lan, Do-thái và những người thuộc các giáo 
phái ở Nga đang bị đàn áp; tình trạng đó cũng gây công phẫn trong sö những 
người tiêu thương, tiểu chủ, tiểu nông, họ bị quan lại và cảnh sát hà hiệp, 
nhưng không biêt trông vào đâu để che chở cho mình. Tât cả những tập 
đoàn nhân dân đó, nêu tách riêng ra thì không thê tiên hành một cuộc đầu 
tranh chính trị ngoan cường được, nhưng khi giai cầp công nhân đã phât 
cao ngọn cờ đầu tranh đó, thì ở khắp nơi, họ sẽ đưa tay ra giúp đỡ công nhân, 


3* 


36 Ứ. 1. Lê-nin 

Đảng xã hội - dân chủ Nga sẽ đứng đầu tât cả những người đâu tranh vì 

quyền lợi của nhân dân, vì dân chủ, và vì thê nên đảng ây sẽ là vô địch! 
®ó là quan điểm chủ yêu của chúng ta, và chúng ta sẽ triệt để phát huy 

nó về mọi mặt trong tờ báo của chúng ta. Chúng ta tin rằng làm như vậy, 

chúng ta sẽ đi theo con đường mà «Đảng công nhân xã hội - dân chủ Ñga› 

đã vạch ra trong bản «Tuyên ngôn”? do Đảng đã công bô. 


Việt khoảng sau tháng mười năm 18g. Tập 4, tr. 182—186, 
Đăng lần đầu tiên năm 1025 trong 
sLê-nin tuyển tập IID. 


BẮT ĐẦU TỪ ĐẦU?” 


Câu hỏi dàm gì?, trong những năm gần đây, đã được nêu lên trước 
những người xã hội - dân chủ Nga một cách bức thiết đặc biệt. Đây không 
phải là vân đề chọn con đường (như vào cuôi những năm 8o và đầu những 
năm go), mà là vân đề những bước thực tiễn và vân để chúng ta phải làm gì 
trên con đường đã chọn rồi. Đây là vân để hệ thông và kê hoạch hoạt động 
thực tiễn. Và phải thừa nhận rằng vân đề tính chât và những phương pháp 
đâu tranh (vân để cơ bản đôi với một đảng hoạt động thực tiễn) của chúng 
ta vẫn chưa được giải quyêt. Nó còn gây ra những sự bât đồng ý kiên nghiêm 
trọng, trong đó đã bộc lộ rõ những tư tưởng dao động và lung lay một cách 
đáng buồn. Một mặt thì vẫn chưa mât hẳn cái xu hướng (kinh tê»? cô gắng 
rút ngắn và thu hẹp công tác tô chức chính trị và cỗ động lại. Mặt khác, xu 
hướng chiêt trung vô nguyên tắc, muôn bắt chước bât cứ «trào lưu» mới nào, 
không biêt phân biệt những đòi hỏi trước mắt tạm thời với những nhiệm 
vụ cơ bản và những yêu cầu thường xuyên của toàn bộ phong trào, xu hướng 
đó vẫn cứ kiêu hãnh ngóc đầu dậy như trước. Mọi người đều biềt rằng xu 
hướng đó đã làm tổ trong tạp chí «Sự nghiệp công nhân?Š. Lời tuyên bô 
tính chât ¿cương lĩnh» mới đây của họ — một bài báo rùm beng với cái đầu đề 
rùm beng «Một bước ngoặt lịch sử» (số 6 Phụ san ‹Sự nghiệp công nhân»›?9) 
— đã xác nhận một cách rõ ràng đặc biệt sự nhận xét nói trên. Mới hôm qua 
đây, họ còn ve vấn «chủ nghĩa kinh tê, còn công phẫn về việc cương 
quyết lên án báo «Tư tưởng công nhâm, còn đàm dịu bớt» cách đặt vân đề 
của Plê-kha-nôp về cuộc đâu tranh chông chê độ chuyên chẽ — thê mà 
hôm nay, họ lại trích dẫn câu của Lip-nêch: «Nêu hoàn cảnh thay đổi 
trong 24 giờ, thì cũng cần phải thay đổi sách lược trong 24 giò», họ lại 
nói tới «một tổ chức chiên đầu vững mạnh» đẻ tần công trực tiệp, để xung 
kích chê độ chuyên chê; tới «việc cô động chính trị cách mạng (kiên quyêt 
ghê quá nhỉ: vừa cách mạng lại vừa chính trị!) rộng rãi trong quần chúng›; 
tới «việc không mệt mỏi kêu gọi tiền đên phản đôi ngoài đường phô›; tới 


33 ƒ. I Lê-nn 


«việc tổ chức những cuộc biểu tình ngoài phô có tính chât chính trị rõ rệt 
(sicl*)› và v.v... 

Đáng lẽ chúng ta có thể lây làm hài lòng về việc báo «Sự nghiệp công 
nhân» đã thầm nhuần được mau chóng đền thê cương lĩnh do chúng ta đề 
ra ngay trong sô đầu của báo ‹Tia lửa›”", nhằm xây dựng một đảng có tô 
chức vững mạnh với mục đích đâu tranh không những chỉ để giành lây 
những nhượng bộ riêng lẻ, mà còn đề đoạt cả thành trì của chê độ chuyên 
chề nữa. Nhưng những người thâm nhuần ây đã thiêu quan điểm vững 
vàng, nên chúng ta không thẻ nào hài lòng được. 

Tât nhiên, báo ‹Sự nghiệp công nhâm mượn danh Lip-nêch cũng là vô 
ích. Trong vòng 24 giờ, có thẻ thay đổi sách lược cỗ động về một vân đẻ 
riêng biệt nào đó, có thẻ thay đổi sách lược về việc thực hiện một chỉ tiết 
nào đó của tổ chức đảng, còn đôi với vân đề: nói chung, có cần (luôn luôn 
và tuyệt đôi cần) một tô chức chiên đầu và việc cỗ động chính trị trong quần 
chúng, thì ngay cả trong 24 tháng, chứ không phải chỉ trong 24 giờ thôi, 
cũng không thê thay đổi ý kiên; chỉ có những kẻ hoàn toàn vô nguyên tắc 
mới làm như thê. Viện ra những sự khác nhau về hoàn cảnh, sự thay đổi 
về các thời kỳ thì thật là đáng tức cười: làm việc để xây dựng tổ chức chiên 
đầu, đẻ tiên hành cỗ động chính trị nhât định là cần thiết bât kẻ là trong hoàn 
cảnh ‹bình thường, hòa bình» thê nào đi nữa, trong thời kỳ «tinh thần cách 
mạng giảm sút thê nào đi nữa. Hơn nữa: chính trong hoàn cảnh ây, trong 
những thời kỳ ây, lại đặc biệt cần làm công tác nói trên, vì rằng đợi đên lúc 
có bùng nỗ và böc cháy mới xây dựng tổ chức, thì đã muộn mât rồi; tổ chức 
phải được chuẩn bị sẵn sàng để có thẻ mở rộng hoạt động ngay lập tức. 
«Thay đổi sách lược trong 24 giờ»! Nhưng muôn thay đổi sách lược, thì 
trước hềt phải có sách lược đã, và nêu không có một tổ chức vững mạnh, 
thành thạo đâu tranh chính trị trong bât cứ hoàn cảnh nào, thời kỳ nào, thì 
không thể nói đền một kê hoạch hoạt động có hệ thông, được soi sáng bằng 
những nguyên tắc vững chắc, mà chỉ có kê hoạch hoạt động như thê mới 
đáng gọi là sách lược. Hãy nhìn vào thực tê: người ta nói với chúng ta rằng 
qgiai đoạn lịch sử đã đặt ra trước Đảng ta một vân để shoàn toàn mới, là 
vần để khủng bô. Hôm qua, vân đề «hoàn toàn mới là vân để tô chức chính 
trị và cổ động; hôm nay, lại là vân để khủng bô. Há chẳng phải lạ lùng mà 
nghe những người đã mầt gỗc đền như thê, đang bàn luận về thay đổi 
sách lược một cách căn bản ư? 


* — thẻ đây! BT. 


Bắt đầu từ đâu? 39 


May thay, báo «Sự nghiệp công nhâm đã lập luận không đúng. Vân để 
khủng bô hoàn toàn không phải là vân để mới, và chúng ta chỉ cần nhắc lại 
một cách vắn tắt những quan điểm do những người xã hội - dân chủ Nga 
đã nêu ra cũng đủ rõ rồi. 

Về nguyên tắc, chúng ta không bao giờ từ chôi và không thể từ chôi 
khủng bô được. Đó là một trong những hành động quân sự có thể hoàn 
toàn có lợi và thậm chí cần thiêt nữa trong một giai đoạn chiên đầu nhât định, 
trong một tình trạng nhât định của quân đội, trong những điểu kiện nhât 
định. Nhưng thực chât vân để chính là ở chỗ sự khủng bô được nêu lên 
ngày nay hoàn toàn không phải như là một hành động của một đạo quân 
đang tác chiên, một hành động liên hệ chặt chẽ và phôi hợp với toàn bộ hệ 
thông chiên đâu, mà như là phương pháp tân công riêng lẻ, độc lập, không 
phụ thuộc vào một đạo quân nào cả. Phải, trong điều kiện thiêu một tổ chức 
tập trung, trong điều kiện những tổ chức cách mạng địa phương yêu ớt, 
thì khủng bô cũng không thẻ là cái gì khác được. Chính vì thẻ mà chúng ta 
kiên quyêt tuyên bô rằng phương pháp đâu tranh ây trong hoàn cảnh hiện 
nay là không hợp thời, không hợp lý, nó làm cho những chiên sĩ tích cực 
nhât xa rời những nhiệm vụ trước mắt, những nhiệm vụ quan trọng nhất - 
đôi với lợi ích của toàn bộ phong trào, nó không làm rôi loạn lực lượng của 
chính phủ, mà lại làm rồi loạn lực lượng của cách mạng. Các bạn hãy nhớ 
đên những biên cô mới đây: trước mắt chúng ta, những tầng lớp rộng rãi 
quần chúng công nhân thành thị và «những người dân thường› thành thị 
tha thiết muôn chiên đầu, thê mà trong hàng ngũ những người cách mạng đã 
không có được một bộ tham mưu những người lãnh đạo và tổ chức. Trong 
điểu kiện đó mà những người cách mạng kiên quyêt nhất lại quan tâm đên 
khủng bô, thì như thê há chẳng phải là một nguy cơ làm yêu những đội ngũ 
chiên đâu, những đội ngũ mà người ta chỉ có thể đặt hy vọng thực sự ở họ 
mà thôi tr? Như thê há chẳng phải là môi nguy cơ cắt đứt liên hệ giữa những 
tổ chức cách mạng với những lớp quần chúng rời rạc, bâầt mãn, phản kháng 
và sẵn sàng chiên đâu, nhưng lại yêu ớt chính vì sự rời rạc của họ, hay sao? 
Thẻ mà chính môi liên hệ ây lại là bảo đảm duy nhất cho thắng lợi của chúng 
ta. Chúng ta hoàn toàn không phủ nhận mọi ý nghĩa của những cuộc tần 
công anh dũng riêng lẻ, nhưng bồn phận chúng ta là phải tích cực đề phòng 
xu hướng ham mê khủng bô, coi khủng bồ là phương pháp đầu tranh chính 
và chủ yêu, mà hiện nay có rât nhiều người ngả theo xu hướng này. Khủng 
bô không bao giờ có thể thành hành động quân sự thông thường được: 
trong trường hợp thuận lợi nhât, nó chỉ có thể dùng được với tư cách là 
một trong những thủ đoạn xung kích kiên quyềt. Thử hỏi, trong lúc này 


40 Ứ, 1. Lê-nin 


chúng ta có thê kêu gọi xung kích như thê được không ‡ Hình như báo «Sự 
nghiệp công nhân› nghĩ rằng có thể được. Ít ra thì họ cũng kêu lên: «Hãy 
đứng vào hàng ngũ xung kích đib. Nhưng sự sôt sắng ây lại cũng chẳng khôn 
ngoan gì. Phần chủ yêu trong những lực lượng của chúng ta là những tình 
nguyện quân và nghĩa quân. Quân đội thường trực thì chúng ta chỉ có một 
vài đội nhỏ, mà lại là những đội không động viên, không có liên hệ với nhau, 
không được rèn luyện thành những đội ngũ thông thường, chứ đừng nói 
gì đến những đội xung kích nữa. Trong những điều kiện như thê, đôi với 
ai có khả năng nhìn tổng quát những điều kiện chung của cuộc đâu tranh của 
chúng ta, và không quên những điều kiện đó ở mỗi ‹bước ngoặt» của tiên 
trình những sự kiện lịch sử, — thì phải thây rõ rằng, lúc này khâu hiệu của 
chúng ta không phải là «tiền lên xung kích, mà là: «tổ chức vây hãm thành 
địch một cách đúng đắm. Nói một cách khác: nhiệm vụ trực tiệp của 
Đảng ta không thể là kêu gọi những lực lượng hiện có tần công ngay 
bây giờ, mà là phải kêu gọi xây dựng một tổ chức cách mạng có khả 
năng thông nhât mọi lực lượng và lãnh đạo phong trào, không phải chỉ 
trên miệng, mà lãnh đạo thực sự, nghĩa là lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ 
mọi cuộc phản kháng và mọi cuộc bùng nỗ, sử dụng những cuộc đó để 
mở rộng và củng cô lực lượng quân sự cần thiết cho trận đánh quyết 
định. 

Bài học của những biên cô tháng hai và tháng ba?! hêt sức to lớn, khiên 
ngày nay khó có người phản đôi về nguyên tắc cái kêt luận nói trên. Nhưng 
yêu cầu lúc này đòi hỏi chúng ta phải giải quyêt vân đề, không phải về nguyên 
tắc, mà về thực tiễn. Đòi hỏi không những phải làm cho mình hiểu rõ ràng 
xem phải có tổ chức gì, và nó cần thiết cho công tác nào, mà còn phải vạch 
ra một kễ hoạch nhầt định xây dựng tổ chức để có thẻ bắt tay một cách 
toàn diện vào việc xây dựng tổ chức đó. Vì sự quan trọng câp bách của vân 
đẻ, nên, về phần chúng tôi, chúng tôi dám lưu ý các đồng chí tới bản dự 
thảo kê hoạch mà chúng tôi đã phát triển một cách chi tiệt trong quyền sách 
đang chuẩn bị để in®, 

Theo ý chúng tôi, thì điểm xuât phát của hoạt động, bước thực tiễn đầu 
tiên để tiên tới thành lập cái tổ chức mong muôn, và cuôi cùng, sợi dây cơ 
bản mà nêu nằm được nó thì chúng ta có thẻ không ngừng phát triển, củng 
cô và mở rộng tổ chức ây, — phải là việc thành lập một tờ báo chính trị 
toàn Nga. Chúng ta cẩn trước hết là tờ báo, — không có nó thì không thẻ 
tiên hành được một cách có hệ thông, có nguyên tắc, cuộc tuyên truyền và 
cổ động toàn diện. Đó là nhiệm vụ thường xuyên và chủ yêu của phong trào 
xã hội - dân chủ nói chung, và đó là nhiệm vụ đặc biệt câp bách trong lúc 


Bắt đầu từ đâu? 4l 


này, lúc mà sự lưu ý đên chính trị, đến những vân đẻ xã hội chủ nghĩa đã 
được nhen lên trong các tầng lớp nhân dân rộng rãi. Không lúc nào người 
ta lại cảm thây một cách mạnh mẽ như lúc này là cẩn phải bồ sung cho sự 
cỗ động rời rạc bằng những hoạt động cá nhân, báo địa phương, sách, v.v... 
bằng một sự cô động đều đặn, tổng hợp mà chỉ có báo chí ra đều kỳ mới làm 
được. Thật không phải là quá đáng nều nói rằng mức độ xuât bản (và phổ 
biên) đều đặn và thường xuyên của tờ báo có thể được dùng làm thước đơ 
đúng nhât xem cái ngành đầu tiên, cái ngành câp bách nhât trong hoạt động 
quân sự của chúng ta được xây dựng vững vàng như thê nào. Hơn nữa, cái 
chúng ta cần, chính là tờ báo toàn Nga. Nêu chúng ta không biêt và khi 
chúng ta còn chưa thông nhât tác động của chúng ta đôi với nhân dân, và 
đôi với chính phủ bằng ngôn ngữ báo chí — thì tư tưởng muôn thông nhât 
những phương pháp tác động khác, phức tạp hơn, khó khăn hơn, nhưng 
lại là kiên quyêt hơn, sẽ chỉ là một ảo tưởng. Cả về mặt tư tưởng lẫn về mặt 
thực tiễn, tổ chức, phong trào chúng ta gặp khó khăn nhât là do tình trạng 
bị rời rạc, là do đại bộ phận những người xã hội - dân chủ bị thu hút hoàn 
toàn vào càc công tác thuần túy địa phương làm thu hẹp tầm mắt và hoạt 
động của họ, hạn chê sự khôn khéo và rèn luyện trong công tác bí mật của 
họ. Phải tìm nguồn gôc sâu xa nhât của sự dao động, ngả nghiêng mà chúng 
tôi đã nói tới ở trên, ngay chính trong sự rời rạc ây. Và bước tiên đầu tiên 
trên con đường khắc phục sự thiêu sót ây, trên con đường biên những 
phong trào địa phương thành phong trào thông nhât toàn Nga, là phải 
thành lập tờ báo toàn Nga. Rôt cuộc là nhât định chúng ta cần một tờ báo 
chính trị. Trong hoàn cảnh châu Âu ngày nay, không có cơ quan chính trị, 
thì không thẻ có phong trào đáng gọi là phong trào chính trị. Không có nó 
thì tuyệt đôi không thẻ thực hiện được nhiệm vụ của chúng ta là: tập trung 
mọi phần tử bât mãn chính trị và phản kháng, sử dụng họ để phát triển 
phong trào cách mạng của giai câp vô sản. Chúng ta đã đi bước đầu, chúng 
ta đã làm thức tỉnh trong giai cầp công nhân lòng hăng say tô cáo về mặt 
kinh tê» trong các công xưởng. Chúng ta phải đi tiêp bước sau là: làm thức 
tỉnh trong mọi tầng lớp nhân dân có đôi chút giác ngộ, sự hăng say tô cáo 
về mặt chính trị. Không nên bồi rôi vì thây những lời tô cáo về mặt chính 
trị lúc này còn yêu ớt, hiêm hoi, rụt rè. Ñguyên nhân của tình trạng đó không 
phải là ở chỗ có sự hòa giải phô biên với sự lộng hành cảnh sát. Nguyên 
nhân là ở chỗ những người có khả năng và sẵn sàng tô cáo không có diễn đàn 
đề có thể nói được — không có những thính giả say mê nghe và cỗ vũ diễn 
giả; là ở chỗ trong nhân dân, họ không thầy ở đâu có lực lượng nào đề họ 
có thẻ đền phàn nàn về chính phủ Nga srât hùng mạnh». Nhưng bây giờ đây, 


42 V. I. Lê-nin 


tắt cÀ những tình trạng đó đang thay đổi một cách nhanh chóng hết sức. 
Lực lượng ây đã có, đó là giai cầp vô sản cách mạng, giai câp này đã chứng 
tỏ rằng không những nó sẵn sàng nghe theo và ủng hộ lời kêu gọi đâu tranh 
chính trị, mà còn dũng cảm lao vào cuộc chiên đâu. Bây giờ chúng ta có thẻ 
và phải lập diễn đàn ây cho toàn dân tô cáo chính phủ Nga hoàng; diễn đàn 
ây phải là tờ gbáo xã hội - dân chủ. Giai câp công nhân Nga khác với các 
giai cầp và tần lớp khác của xã hội Nga là ờ chỗ họ ham thích thường xuyên 
đôi với những kiên thức chính trị, họ yêu cầu thường xuyên (chứ không 
phải chỉ trong thời kỳ sôi sục đặc biệt) rât nhiều sách báo bât hợp pháp. 
Trong điều kiện có những yêu cầu rộng lớn của quần chúng, trong khi ta đã 
bắt đầu đào tạo những người lãnh đạo cách mạng có kinh nghiệm, trong khi 
giai cầp công nhân đã tập trung đên mức độ khiên họ thực sự trở thành chủ 
nhân trong những khu phô công nhân ở các thành phô lớn, trong những 
xóm thợ nhà máy, những thị trân của công xưởng, thì việc tổ chức 
một tờ báo chính trị là một việc hoàn toàn hợp sức của giai câp vô sản. 
Và thông qua giai câp vô sản, tờ báo sẽ thâm nhập vào hàng ngũ những 
người tiểu tư sản thành thị, những người làm nghề thủ công ở nông 
thôn, vào nông dân, và sẽ trở thành tờ báo chính trị thực sự của toàn 
dân. 

Tuy nhiên, vai trò của tờ báo không chỉ đóng khung trong việc phổ biên 
tư tưởng, giáo dục chính trị và lôi kéo những bạn đồng minh chính trị. Tờ 
báo không những chỉ là người tuyên truyền tập thể và cổ động tập thể, mà 
còn là người tổ chức tập thẻ. Với ý nghĩa cuôi cùng này, có thể ví tờ báo với 
bộ giàn giáo dựng lên chung quanh tòa nhà đang xây dựng, nó vạch rõ chu 
vi của công trường, làm cho những người thợ xây dễ dàng liên lạc với nhau, 
giúp họ phân công và nhận xét những kết quả chung do lao động có tổ chức 
đã đạt được. Nhờ có tờ báo và gắn liền với tờ báo, mà tô chức cô định tự nó 
sẽ thành hình, nó không những chỉ làm công tác địa phương, mà còn làm cả 
công tác chung thường xuyên nữa, nó giúp cho những nhân viên của nó 
quen theo dõi chăm chú những biên cô chính trị, đánh giá ý nghĩa và ảnh 
hưởng của chúng đên các tầng lớp khác nhau trong nhân dân, và để ra 
những phương pháp hợp lý đề đảng cách mạng tác động được đền những 
biên cô ây. Riêng một nhiệm vụ về mặt kỹ thuật là: bảo đảm cung câp cho 
tờ báo ây đẩy đủ tài liệu và phô biên đúng đắn tờ báo, cũng buộc phải xây 
dựng một màng lưới thông tín viên địa phương của một đẳng thông nhât; 
những thông tín viên này phải tích cực liên hệ với nhau, hiểu biêt tình hình 
chung của công việc, quen thực hiện đều đặn những nhiệm vụ nhỏ nhặt 
của công tác chung toàn Nga, thử sức lực của họ trong việc tổ chức những 


Bát đầu từ đâu? 43 


hoạt động cách mạng này khác. Màng lưới các thông tín viên ây* sẽ là cái 
khung của chính cái tổ chức mà chúng ta cẩn có, tức là một tô chức khá lớn 
đề có thể bao trùm được toàn quôc; khá rộng rãi và toàn diện để có thê tiên 
hành một sự phân công chặt chế và tỈ mỉ; khá kiên trì để có thể làm công tác 
của mình một cách không dao động trong mọi hoàn cảnh, trong mọi ‹bước 
ngoặt› và trước mọi sự bât ngờ; khá mềm dẻo để có thẻ, một mặt, tránh 
được các trận đánh công khai trực diện với một kẻ địch đông hơn đã tập 
trung tât cả lực lượng vào một nơi; và mặt khác, lại lợi dụng được thê bí 
của địch mà tần công chúng vào những nơi và những lúc chúng ít ngờ nhât. 
Hôm nay, một nhiệm vụ tương đôi dễ dàng đang đặt ra trước mắt chúng ta, 
là ủng hộ sinh viên biểu tình ngoài đường trong các thành phô lớn. Ngày 
mai có thể có nhiệm vụ khó khăn hơn, — thí dụ, ủng hộ những người thât 
nghiệp ở một quận nào đó. Ngày kia, chúng ta phải đứng ở vị trí của mình 
đề tham gia một cuộc nỗi dậy cách mạng của nông dân. Hôm nay, chúng ta 
phải lợi dụng tình hình chính trị nghiêm trọng mà chính phủ gây nên do 
cuộc tân công của nó vào các hội đồng tự trị địa phương. Ngày mai, chúng 
ta phải ùng hộ sự căm phẫn của nhân dân chông lại tên kẻ cướp quá quất 
nào đó của chê độ Nga hoàng và phải dùng tẩy chay, đả kích, biểu tình, v.v... 
mà dạy cho nó một bài học khiên nó phải công khai rút lùi. Chỉ có một đạo 
quân thường trực luôn luôn chiên đâu mới có thẻ tự rèn luyện đền mức độ 
lúc nào cũng sẵn sàng chiên đâu như thê. Và nêu chúng ta thông nhât được 
lực lượng của mình trong việc điều khiển một tờ báo chung, thì công tác 
ây sẽ đào tạo, sẽ làm nảy ra không những những người tuyên truyền giỏi 
giang nhât, mà cả những người tổ chức khéo léo nhât, những lãnh tụ chính 
trị tài tình nhât của Đảng, có thê trong giờ phút cần thiêt đưa ra khâu hiệu 
kêu gọi một cuộc chiên đâu quyet liệt và lãnh đạo cuộc chiên đâu ây. 

Đề kết luận, xin có vài lời đề tránh mọi sự hiểu lầm có thê xảy ra. Chúng 
ta luôn luôn chỉ nói đên chuẩn bị có hệ thông, có kê hoạch, nhưng như thê 
hoàn toàn không phải là chúng ta muôn nói rằng chê độ chuyên chê chỉ có 
thể sụp đổ vì một cuộc vây hãm đúng đắn hay vì một cuộc xung kích có tổ 
chức. Quan điềm đó sẽ là một lỗi giáo lý vô nghĩa. Trái lại, hoàn toàn có 


* Đương nhiên là những thông tín viên ây chỉ có thể làm việc đắc lực được 
với điều kiện là họ gần gũi với các ban chẵp hành địa phương (các nhóm, các tổ) 
của Đảng ta. Và nói chung, toàn bộ kê hoạch do chúng ta nêu lên, dĩ nhiên, chỉ có 
thê thực hiện được với điểu kiện là các ban chẵp hành hềt sức tích cực ủng hộ nỏ. 
Những ban châp hành này nhiều lẩn đã cô gắng để đi tới sự thông nhằt đẳng và 
chúng tôi tin rằng nay mai họ sẽ đạt được sự thông nhằt đó, không dưới hình thức 
này thì dưới hình thức khác. 


44 V. 1. Lê-nữt 


thể, và về mặt lịch sử, chắc chắn có nhiều khả năng hơn là chê độ chuyên 
chè sẽ sụp đổ dưới áp lực của một trong những cuộc bùng nỗ tự phát hay 
của những sự rôi ren chính trị không lường trước được vẫn thường xuyên 
đe dọa từ mọi phía. Nhưng không có một đảng chính trị nào lại có thể dựa 
vào những sự bùng nỗ và rôi ren như thê để xây dựng hoạt động của mình, 
nêu họ không muôn đi vào chủ nghĩa mạo hiểm. Chúng ta phải đi con đường 
của chúng ta, vững vàng làm công tác của mình một cách có hệ thông, và 
chúng ta càng ít dựa vào sự ngẫu nhiên bao nhiêu, thì càng chắc chắn hơn 
rằng chúng ta không bị bât ngờ trước bất cứ những «bước ngoặt lịch sửa 


` 


120. 


Việt tháng năm năm I9oI, 
Đăng vào tháng năm năm IọoI TẬP 5, tr. I—12. 
trong báo €Tia lửa› số 4. 


MẠN ĐẢM VỚI 
NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ 
CHÚ NGHĨA KINH TẾ 


Chúng tôi xin dẫn toàn bộ bức thư do một người đại biểu chúng ta gửi 
đên: 
‹Thư gửi các cơ quan của đảng xã hội - dân chủ, 

Đáp lại lời của các đồng chí của chúng tôi cùng bị đày, đề nghị phát biêu ý kiên 
về tờ báo ‹Tia lửa», chúng tôi quyẻt định nói rõ nguyên nhân tại sao chúng tôi 
không đồng ý với cơ quan đó. 

Chúng tôi thừa nhận rằng việc xuât bản một cơ quan ngôn luận riêng của đẳng 
xã hội - dân chủ, chuyên về những vân đề đâu tranh chính trị, là một việc rât hợp 
thời, nhưng chúng tôi không cho rằng tờ €Tia lửa› gánh một nhiệm vụ như thê, 
thì đã giải quyềt được nhiệm vụ đó một cách thỏa đáng. Khuyêt điêm chủ yêu của 
tờ báo đó, biểu hiện suôt trong tât cả các cột báo và quyêt định tât cả những khuyêt 
điển lớn và nhỏ khác của nó, là ở chỗ tờ «Tia lửa» dành một địa vị rât lớn cho 
những nhà tư tưởng của phong trào, với ý nghĩa là họ ảnh hưởng đên khuynh 
hướng này hay khuynh hướng khác. Đồng thời £Tia lửa› ít chú ý đên những yêu tô 
vật chât của phong trào và cái rnôi trường vật chât; những yêu tô và môi trường đó 
phôi hợp với nhau sẽ tạo nên một loại hình phong trào công nhân nhât định và 
quyêt định con đường của phong trào đó, và tât cả những cô gắng của các nhà tư 
tưởng cũng không thẻ nào làm cho phong trào đó chệch khỏi con đường đó được; 
mặc dù họ được những lý thuyêt và những cương lĩnh tôt đẹp nhât cô vũ cũng thê. 

Khuyêt điểm ây của €Tia lửa» lại càng nổi bật nêu đem so với tờ «Công nhân 
miền NÑam›3, tờ này cũng như «Tia lửa», trong khi nâng cao ngọn cờ đâu tranh 
chính trị, đặt nó gắn liền với giai đoạn trước đây của phong trào công nhân miền 
Nam nước Nga. Cách đặt vân để như thê hoàn toàn xa lạ với «Tia lửa». Khi đặt 
cho mình mục đích tạo «từ tia lửa ra một đám cháy to» nó quên rằng, muôn thê 
phải có nhiên liệu thích hợp và những điều kiện bên ngoài thuận lợi. Giơ cả hai 
tay xua đuổi những người theo chủ nghĩa kinh tê» đi, €Lia lửa» đã không thây 
rằng hoạt động của những người này đã chuẩn bị cho công nhân tham gia vào 
những sự kiện tháng hai và tháng ba, sự tham gia mà 4 Tia lửa› đã đặc biệt nhân 
mạnh và hình như đã khuéch đại một cách quá đáng. Có thái độ phủ định đôi với 
những người xã hội - dân chủ cuôi những năm oo, «Tia lửa› không đêm xỉa đên 
tình trạng lúc bây giờ khi không có điều kiện cho một công tác khác, ngoài việc 
đâu tranh cho những yêu cầu nhỏ nhặt, và đên cái ý nghĩa giáo dục to lớn của cuộc 
đâu tranh đó. Đánh giá thời kỳ đó và khuynh hướng hoạt động đó của những 
người xã hội - dân chủ Ñga một cách hoàn toàn không đúng và phi lịch sử, «Tia 


46 V. I. Lê-nin 


lửa» xem sách lược của họ giông như sách lược Zu-ba-tôp, không thây được sự 
khác nhau giữa ‹cuộc đầu tranh cho những nhu cẩu nhỏ nhặt» (cuộc đâu tranh này 
mở rộng phong trào công nhân và làm cho nó đi vào chiều sâu) với những nhượng 
bộ nhỏ» nhằm mục đích làm tê liệt mọi cuộc đâu tranh và mọi phong trào. 

"Thâm đầy tính cô châp bè phái rât đặc trưng đôi với những nhà tư tưởng thời 
kỳ âu trĩ của những phong trào xã hội, «Tia lửa› sẵn sàng nghiêm khắc buộc cho 
mọi ý kiên bât đồng với mình là không những thoát ly những nguyên tắc xã hội - 
dân chủ, mà thậm chí còn là chạy sang phía địch nữa. Cái hành vi đả kích của 
€Tia lửa› hêt sức bât lịch sự và đáng lên án một cách rât nghiêm khác và không 
thương xót, đôi với tờ sTư tưởng công nhâm là như thê đây: nó đã dành riêng 
một bài nói về Zu-ba-tôp để đả kích tờ báo này và cho rằng thành tựu của Zu-ba- 
tôp là do ảnh hưởng của tờ báo này trong một sô công nhân mà ra. Có thái độ phủ 
nhận đổi với những tô chức xã hội - dân chủ khác đã nhìn thây tiên trình và nhiệm 
vụ của phong trào công nhân Nga khác với nó, trong cơn bút chiên với họ, «Tia 
lửa» có khi đã làm quên mât chân lý, và bám vào những câu nói cá biệt, thật sự 
không đạt lắm, để gán cho đôi phương những quan điểm không phải của họ, nhân 
mạnh những điểm bât đồng ý kiên, thường không cơ bản lắm, và ngoan cô im hơi 
lặng tiềng về rât nhiều điều giỗng nhau về quan điểm: chúng tôi muôn nói thái độ 
của cTia lửa» đổi với tờ Sự nghiệp công nhân›. 

Sở đi có cái thiên hướng quá mức của ‹Tia lửa› đôi với bút chiên, trước 
hết là do nó đánh giá quá cao vai trò của thệ tư tưởng» (của các cương lĩnh, học 
thuyêt...) trong phong trào, một phần khác thì cái thiên hướng đó là tiêng vang của 
cuộc chửi nhau giữa các phe phái nỗ ra ở phương Tây giữa những người Ñga lưu 
vong, mà họ vội vã kể lại cho cả thê giới biết trong một sô sách và bài báo có tính 
chất búi chiến. Theo chúng tôi, tât cả những sự bât đồng ý kiên đó hầu như không 
có một ảnh hưởng gì đôi với tiễn trình thực tê của phong trào xã hội - dân chủ. 
Nga; mà có lẽ chỉ làm hại phong trào vì mang lại sự chia rẽ không tôt giữa những 
đồng chí đang hoạt động ở Nga, chúng tôi không thể nào không chê trách 
cái lỗi thích bút chiên của «Tia lửa», nhất là khi nó vượt ra khỏi phạm vi của 
phép lịch sự. 

Khuyêt điểm cơ bản đó của €Tia lửa» cũng là nguyên nhân của sự không nhât 
quán của nó trong vân đề quan hệ của đảng xã hội - dân chủ đôi với các giai câp xã 
hội khác và các khuynh hướng khác. Sau khi bằng những tính toán có tính chât lý 
luận để giải quyết nhiệm vụ tiên ngay sang cuộc đâu tranh chông chê độ quân chủ 
chuyên chê, và có lẽ vì cảm thầy tât cả cái khó khăn của nhiệm vụ ây đôi với công 
nhân trong tình hình hiện nay, nhưng lại không có kiên nhẫn chờ đợi họ tích lũy 
lực lượng hơn nữa cho cuộc đầu tranh đó, ¿Tia lửa» bắt đầu tìm đồng minh trong 
hàng ngũ những người tự do chủ nghĩa và trí thức, và trong việc tìm tòi đó, nó 
thường thoát ly quan điểm giai cầp, xóa nhòa những mâu thuẫn giai câp, và nêu 
bật sự bắt bình chung đôi với chính phủ lên hàng đầu, mặc dù nguyên nhân và 
mức độ bắt bình đó rât khác nhau trong những người đồng minh›. Ví dụ, thái độ 
của #Tiía lửa› đôi với hội đồng tự trị địa phương”! là như vậy. Những vụ bât mãn 
của các hội đồng tự trị địa phương, mà nguyên nhân thường là do sự bảo vệ của 
chính phủ đôi với những sự thèm muôn ruộng đât của các ngài trong các hội đồng 
tự trị địa phương là kém hơn sự bảo vệ đôi với công nghiệp, +Tia lửa» cỗ thôi 


Mạn đàm uới những người bảo vệ chủ nghĩa kinh tê 47 


thành ngọn lửa đâu tranh chính trị, và hứa hẹn với bọn quý tộc không được thỏa 
mãn về những bô thí của chính phủ, rằng giai câp công nhân sẽ giúp đỡ họ, mà 
không hề nói một câu nào về sự xung đột giai cấp giữa các tầng lớp dân chúng đó. 
Chúng tôi cho rằng có thẻ nói đên sự thức tỉnh của các hội đồng tự trị địa phương 
và coi họ là thành phần chông lại chính phủ, nhưng phải nói dưới một hình thức 
rõ ràng, rành mạch, đẻ không đẻ lại một nghi vẫn gì về tính chât của sự thỏa hiệp 
có thể có giữa chúng ta với những thành phần ây. Còn + Tia lửa›, theo ý kiên chúng 
tôi, thì đặt vân đề thái độ đôi với hội đồng tự trị địa phương một cách chỉ có thể 
làm xóa nhòa giác ngộ giai câp, vì ở đây, cũng không hơn gì những người tuyên 
truyền chủ nghĩa tự do và những sự nghiệp văn hóa khác, nó đôi lập lại với nhiệm 
vụ cơ bản của báo chí xã hội - dân chủ, là nhiệm vụ phê phán chê độ tư bản chủ 
nghĩa và giải thích quyển lợi giai câp chứ không phải xóa nhòa tính chât đôi kháng 
của những quyền lợi đó. Thái độ «Tia lửa» đôi với phong trào của sinh viên cũng 
như vậy. Thê nhưng, trong những bài khác thì ©Tia lửa» lại lên án một cách gay 
gắt mọi sự «thỏa hiệp» và đứng lên bênh vực cái thái độ không thê chịu được của 
phái Ghet chẳng hạn. 

Chúng tôi không bàn đên những khuyêt điểm và sai lầm khác ít quan trọng 
hơn của €Tia lửa», và đẻ kết thúc, chúng tôi thây có trách nhiệm nói rõ là với sự 
phê phán của mình, chúng tôi không hề muôn làm giảm tẩm quan trọng rà sTia 
lửa» có thể có và nhận những mặt tôt của tờ báo này. Chúng tôi hoan nghênh báo 
này là một tờ báo chính trị xã hội - dân chủ ở Nga. Chúng tôi cho rằng nó có công 
lớn trong việc giải thích vân đề khủng bỗ một cách rât đạt, khi viết kịp thời mây 
bài về vân đề ây. Cuôi cùng, chúng tôi không thể không vạch ra rằng trong những 
xuât bản phẩm bắt hợp pháp, mà có được lỗi văn chương gương mẫu, xuất bản 
đều đặn và nhiều tài liệu mới mẻ rẫt hay như «Tia lửa› thì thật là hiêm. 

Tháng chín năm 1oor 
Những đồng chí. 


Về bức thư này, trước hệt cẩn nêu lên rằng, chúng ta hết lòng hoan 
nghênh sự thẳng thắn và cởi mở của những tác giả bức thư ây. Từ lâu rồi, 
đã đên lúc thôi không nên chơi cái trò úp mở, giâu giềm cái (credo»* «kinh 
tê› của mình (như một bộ phận của Ban châp hành ở Ô-đet-xa đã làm, bộ 
phận «những nhà chính trị đã tự tách ra khỏi) hoặc tuyên bô một cách như 
chê giễu chân lý rằng, hiện nay, hông có một tổ chức xã hội - dân chủ 
nào phạm vào «chủ nghĩa kinh tê cả› (tập «Hai đại hội» do báo «Sự nghiệp 
công nhân› xuât bản, tr. 32a). — Bây giờ xin đi vào việc. 

Sai lầm chủ yêu của các tác giả bức thư này hoàn toàn giỗng như sai 
lầm của tờ «Sự nghiệp công nhân› (đặc biệt xem sô ro). Họ nhầm lẫn trong 
vân đề môi tương quan lẫn nhau giữa yêu tô «vật chât» (tự phát, theo thuật 
ngữ của «Sự nghiệp công nhâm) của phong trào với những yêu tô tư tưởng 


* —tín điều, cương lĩnh, bản trình bày thê giới quan.. BT. 


48 Ứ. I. Lê-nin 


(tự giác, hoạt động «theo kê hoạch). Họ không hiểu rằng, «nhà tư tưởng› 
chỉ xứng đáng với danh hiệu đó, khi nào họ ởi frước phong trào tự phát, 
chỉ đường cho nó, khi nào họ biết giải quyêt tât cả các vân đề lý luận, chính 
trị, sách lược và tổ chức trước những người khác, những vân đề mà «những 
yêu tô vật chât của phong trào vâp phải một cách tự phát. Muôn thực sự 
4chú ý đên những yêu tô vật chât của phong trào», phải có thái độ phê phán 
đôi với chúng, phải biết chỉ rõ những sự nguy hiểm và thiêu sót của phong 
trào tự phát, phải biệt nâng tính tự phát lền tính tự giác. Mà nêu bảo rằng 
các nhà tư tưởng (tức là những người lãnh đạo tự giác) không thê làm cho 
phong trào chệch ra khỏi con đường do tác động qua lại của môi trường và 
các yêu tô quy định, — tức là đã quên cái chân lý sơ đẳng bảo rằng tính tự 
giác tham đự vào tác động qua lại và sự quyêt định ây. Những liên đoàn công 
nhân công giáo và bảo hoàng ở châu Âu — đây cũng là kêt quả tât nhiên 
của tác động qua lại của môi trường và các yêu tô, song tham dự vào tác 
động qua lại đó chỉ có tính tự giác của các cô đạo và những tên Zu-ba-tôp, 
chứ không phải tính tự giác của những người theo chủ nghĩa xã hội. Những 
quan điềm lý luận của các tác giả bức thư (cũng như của tờ «Sự nghiệp 
công nhâm›) không phải là chủ nghĩa Mác, mà chỉ là trá hình chủ nghĩa Mác, 
mà «những nhà phê bình» chúng ta và bọn Bec-stanh đã âp ủ, không biêt 
gắn sự tiên hóa tự phát với hoạt động cách mạng tự giác như thê nào. 

Trong giai đoạn chúng ta đang sông, sự nhầm lẫn lý luận sâu sắc ây tự 
nhiên dẫn đền cái sai lầm rât lớn về sách lược, sai lầm này đã và đang gây ra 
những thiệt hại không lường được cho đẳng xã hội - dân chủ Nga. Vân đề 
là cao trào tự phát của quần chúng công nhân và của các tầng lớp xã hội 
khác (nhờ ảnh hưởng của công nhân), đã diễn ra với một tôc độ nhanh lạ 
lùng trong những năm gần đây. cNhững yêu tô vật chât»› của phong trào đã 
lớn lên một cách không lồ, thậm chí nêu ta đem so sánh với năm 18o8”, 
nhưng những nhà lãnh đạo tự giác (xã hội - dân chủ) thì lại lạc hậu đôi với 
sự phát triển đó. Đây là nguyên nhân chủ yêu của cuộc khủng hoảng mà 
phong trào xã hội - dân chủ ở nước Nga đang trải qua. Phong trào quần 
chúng (tự phát) đang thiêu «những nhà tư tưởng», được đào tạo đầy đủ 
về mặt lý luận, đẻ có thể tránh được mọi sự dao động; thiêu những nhà lãnh 
đạo có một tầm mắt chính trị rộng rãi, một ý chí cách mạng, một tài ba tổ 
chức để có thể sáng lập ra một đảng chính trị chiên đầu trên cơ sở của phong 
trào mới. 

Nhưng tât cả những cái đó chưa phải đã là một tai nạn lớn lắm. Cả tri 
thức lý luận, cả kinh nghiệm chính trị, cả tài ba tổ chức — đều là những 
điều có thể có được. Chỉ cẩn có ý thích học hỏi và rèn luyện cho mình có 


Mạn đàm với những người bảo uệ chủ nghĩa kinh tê 49 


những phầm chât cần thiệt. Nhưng từ cuôi năm 18g7, và đặc biệt từ mùa 
thu năm 1898, trong đảng xã hội - dân chủ Nga, đã có những người và 
những cơ quan tỏ ra kiêu căng, họ không những nhắm mắt trước sự thiêu 
sót ây, mà còn tuyên bô rằng đó là một đức tính đặc biệt, họ nâng cao sự 
khuât phục và cúi đầu trước tính tự phát lên thành một lý thuyết, họ bắt 
đầu tuyên truyền rằng những người xã hội - dân chủ không nên đi hàng 
đầu, mà phải lẽo đếo £heo đuôi phong trào. (Trong sô các cơ quan đó, không 
những có tờ Tư tưởng công nhâm, mà có cả tờ «Sự nghiệp công nhâm, 
tờ này đã bắt đầu với «thuyêt các giai đoạn và đã kêt thúc với sự triệt để 
bảo vệ chủ nghĩa tự phát, «sự hoàn toàn có quyển của phong trào hiện nay›, 
«sách lược - quá trình, v.v...) 

Đây đã là một tai nạn thật sự rồi. Như thê là đã hình thành một khuynh 
hướng đặc biệt mà người ta thường gọi là «chủ nghĩa kinh tê› (theo nghĩa 
rộng của chữ này) và nét chủ yêu của chủ nghĩa này là không hiểu và thậm chí 
còn bênh nực sự lạc hậu, tức là, như chúng ta đã giải thích, sự lạc hậu của 
những người lãnh đạo tự giác so với cao trào tự phát của quần chúng. 
Khuynh hướng ây có những đặc điểm: vẻ mặt nguyên tắc — nó tầm thường 
hóa chủ nghĩa Mác và tỏ ra bât lực trước «sự phê phánm› hiện thời là một loại 
chủ nghĩa cơ hội mới mẻ nhât; về mặt chính trị — đó là khuynh hướng 
muôn thu hẹp hoặc biên việc cỗ động chính trị và đâu tranh chính trị thành 
những việc nhỏ nhặt vô nghĩa, không hiểu rằng nêu không nắm sự lãnh đạo 
toàn bộ phong trào dân chủ vào trong tay mình, thì đảng xã hội - dân chủ 
sẽ không thẻ lật đồ được nên quân chủ chuyên chẻ; về mặt sách lược — 
đó là tính hoàn toàn không kiên định (tờ «Sự nghiệp công nhân› trong mùa 
xuân đã tỏ ra rât bỡ ngỡ trước vân để «mới: là vân đề khủng bồ, và chỉ nửa 
năm sau, sau một chuỗi do dự, mới đưa ra được một nghị quyêt nước đôi 
chồng lại nó, và như thường vẫn lẽo đếo theo đuôi phong trào); về mặt tổ 
chức — nó không hiệu rằng tính chât quần chúng của phong trào không 
những không giảm bớt, mà trái lại còn tăng thêm trách nhiệm của chúng 
ta trong việc thành lập một tỏ chức những người cách mạng vững mạnh và 
tập trung, có khả năng lãnh đạo cuộc đâu tranh có chuẩn bị, cũng như lãnh 
đạo mỗi cuộc bùng nỗ bât ngờ, và sau rôt, là lãnh đạo cuộc tần công quyêt 
liệt cuôi cùng. 

Chúng ta đã đầu tranh và sẽ dầu tranh không điều hòa chöng lại khuynh 
hướng đó. Mà những tác giả của bức thư hình như thuộc về khuynh hướng 
đó. Họ chỉ ra cho chúng ta rằng cuộc đâu tranh kinh tề đã chuẩn bị cho công 
nhân tham gia các cuộc biểu tình. Vâng, chính chúng tôi, trước ai hệt và sâu 
hơn ai hệt, đã đánh giá sự chuẩn bị đó ngay từ tháng chạp năm rooo (sô I), 


4—2886 


50 Ứ. 1. Lê-nin 


khi chúng tôi chồng lại thuyêt các giai đoạn”, khi trong tháng hai (sô 2), 
ngay sau vụ bắt sinh viên đi lính, và ngay trước khi các cuộc biểu tình bắt 
đầu, chúng tôi đã kêu gọi công nhân giúp đỡ sinh viên**. Những sự kiện 
tháng hai và tháng ba đã không ‹bác bỏ sự sợ sệt và lo lắng» của «Tia lửa; 
(như Mac-tư-nôp — ‹Sự nghiệp công nhâm› sô 1o, tr. s3 — đã nghĩ, và vì 
thê mà đã tỏ ra không hiểu biêt một tí gì về sự việc), mà trái lại, đã hoàn toàn 
chứng minh điều đó, bởi vì những người lãnh đạo đã tỏ ra đi saữ cao trào 
tự phát của quần chúng, đã tỏ ra không được chuẩn bị đẻ làm tròn nhiệm 
vụ của họ, nhiệm vụ của những người lãnh đạo. Sự chuẩn bị ây hiện nay 
còn rât chưa hoàn hảo, bởi vậy mọi luận điệu bảo đánh giá quá cao vai trò 
tư tưởng) hoặc vai trò của yêu tô tự giác so với yêu tô tự phát, v. v... tiếp 
tục có ảnh hưởng thực tiễn tai hại nhât đôi với Đảng chúng ta. 

Luận điệu bảo rằng, hầu như đẻ gìn giữ quan điềm giai câp, thì cần thiêt 
phải ít nhân mạnh hơn về sự bât mãn chung của các tầng lớp dân chúng 
khác nhau đôi với chính phủ, cũng có một ảnh hưởng tai hại như thê. Trái 
lại, chúng ta tự hào rằng «Tia lửa» đã đánh thức sự bât bình chính trị trong 
tắt cả các tầng lớp dân chúng, và chúng ta chỉ tiêc rằng chúng ta không thẻ 
làm việc đó với mức độ lớn hơn nữa. Bảo rằng chúng ta vì thê mà xóa nhòa 
quan điểm giai cầp, là không đúng: các tác giả bức thư đã không thẻ và sẽ 
không thể đưa ra được một thí dụ cụ thể nào về việc xóa nhòa nói trên. 
Nhưng, với tư cách là một chiễn sĩ tiên phong đầu tranh cho dân chủ, đảng 
xã hội - dân chủ phải — mặc đầu ý kiên của «Sự nghiệp công nhân» sô 1o, 
tr. 4i — lãnh đạo sự hoạt động tích cực của mọi tầng lớp đôi lập khác nhau, 
giải thích cho họ rõ cái ý nghĩa chính trị chung của những cuộc xung đột 
có tính chất cá nhân và nghề nghiệp của họ chồng lại chính phủ, lôi kéo họ 
ủng hộ đẳng cách mạng, phải đào tạo trong hàng ngũ mình những người 
lãnh tụ biết ảnh hưởng, về mặt chính trị, đền tât cả và bât cứ tầng lớp phản 
đồi nào. Mọi sự từ chôi không làm vai trò ây, dù nâp dưới những câu rât 
hoa mỹ nào nói về sự liên hệ chặt chẽ, hữu cơ với cuộc đâu tranh của giai 
cầp vô sản, v. v... đi nữa, cũng đều có nghĩa là lại ‹bảo vệ sự lạc hậu› của 
những người xã hội - dân chủ, lạc hậu so với cao trào dân chủ có tính chât 
toàn dân, đều xem như là giao phó vai trò lãnh đạo vào trong tay của phái 
dân chủ tư sản. Các tác giả bức thư hãy suy nghĩ kỹ về vân đề tại sao những 
sự kiện mùa xuân lại gây nên một phong trào sôi nỗi như thê của các xư 


* Xem V. I. Lê-nin. «Nhiệm vụ cấp thiết của phong trào chúng ta». BT- 
* Xem V. I. Lê-nin. sViệc 183 sinh viên bị bắt đi lính», B7. 


Mạn đàm với những người bào uệ chủ nghĩa kinh tê BI 


hướng cách mạng không phải là xã hội - dân chủ, mà đáng lẽ phải tăng 
cường ảnh hưởng và uy tín của đảng xã hội - dân chủ! 

Chúng ta cũng không thẻ nào không chông lại cái bệnh thiển cận lạ lùng 
mà các tác giả bức thư đã để lộ ra trong vân để luận chiên và đâu tranh giữa 
các phe phái những người lưu vong. Họ lặp lại những điểu vớ vẫn đã cũ 
rích về «cái bât lịch sự» trong việc việt bài về Zu-ba-tôp đẻ đả kích tờ «Tư 
tưởng công nhân». Phải chăng họ muôn phủ nhận việc phổ biễn «chủ nghĩa 
kinh tê» đã làm nhẹ cái nhiệm vụ của các ngài Zu-ba-tôp? Chính chúng tôi 
muôn nói điểu đó, mà như thê hoàn toàn không có nghĩa rằng chúng tôi 
đã ‹đồng nhât cái sách lược của «những người theo chủ nghĩa kinh tê» với 
sách lược của Zu-ba-tôp. Còn đôi với những người lưu vong» (nêu như 
các tác giả bức thư đã không lơ là một cách không thẻ tha thử được đôi với 
tính thừa kê của tư tưởng trong phong trào xã hội - dân chủ, thì chắc họ 
đã rõ rằng những điểu mà «những người lưu vong», nhât là nhóm «Giải 
phóng lao động›?°, đã nói phòng ngừa trước về schủ nghĩa kinh tê›, đã được 
chứng minh một cách hệt sức rực rỡ !), thì đây, xin các bạn hãy lắng nghe 
Lat-xan, năm 1852, trong khi hoạt động trong công nhân vùng sông Ranh, 
đã có ý kiên gì về những cuộc tranh luận của những người lưu vong ở Luân- 
đôn như thê nào: 

«Chưa chắc, — ông việt cho Mác, — việc xuât bản những tác phẩm 
của anh chông «những vĩ nhâm, Kin-ken, Ru-gơ, v. v... sẽ gặp phải những 
khó khăn về phía cảnh sát. Tôi cho rằng chính phủ sẽ vui sướng nữa khi 
thây xuât hiện những tác phẩm như thê, vì họ nghĩ rằng ‹những người cách 
mạng sẽ câu xé lẫn nhau». Đầu tranh trong đảng sẽ đem lại cho đẳng sức mạnh 
và sức sông, sự mơ hồ và xóa nhòa những ranh giới đã được quy định một 
cách rõ ràng của đẳng là một bằng chứng hùng hồn của sự yêu đuôi của 
đảng, đẳng được củng cô là nhờ thanh trừ đẳng, — những cái đó, lô-gích 
của bọn quan lại không hề ngờ tới và không hề lo ngại› (trích thư Lat-xan 
gửi Mác, ngày 24 tháng sáu năm 1852). 

Hãy nhớ lây đoạn trên đây, tât cả các ngài ạ, các ngài thù địch tôt bụng 
(mà những ngài đó hiện nay rât nhiều) chồng lại tỉnh thần quá gay gắt, 
không điểu hòa, qúá thích bút chiền, v.v...! 

Đề kêt thúc, chúng tôi xin nhắc lại rằng ở đây chúng tôi chỉ có thể để 
cập qua loa những vân để đang còn.tranh luận mà thôi. Chúng tôi sẽ dành 
một cuôn sách nhỏ riêng để phân tích tỉ mỉ những vân để ây, và hy vọng 
rằng trong khoảng một tháng rưỡi sắp tới, nó sẽ ra đời. 
fTia lửay sô 12, Tập. s, tr. 26o—367. 
ngày 6 tháng chạp năm 190I. 


4* 


HAI SÁCH LƯỢC CỦA 
ĐẢNG XÃ HỘI-DÂN CHỦ 
TRONG CÁCH MẠNG DÂN CHỦ” 


LỜI TỰA 


Trong thời kỳ cách mạng, rât khó theo dõi những sự biên đang cung cập 
thật nhiều tài liệu mới để đánh giá những khẩu hiệu sách lược của các đẳng 
cách mạng. Cuôn sách này việt trước khi xảy ra những sự biên ở Ô-đet-xa*, 
Chúng tôi đã chỉ rõ trong báo ‹Ñgười vô sản”? (sô ọ, bài «Cách mạng dạy 
chúng ta») rằng những sự biên ây đã bắt buộc cả những người xã hội - dân 
chủ nào đã tạo ra thuyêt khởi nghĩa - quá trình và đã phủ nhận 
việc tuyên truyền cho một chính phủ cách mạng lâm thời, cũng phải chạy 
sang hay bắt đầu thực tê chạy sang phía những kẻ phản đôi họ. Chắc chắn 
rằng cách mạng giáo dục được người ta một cách nhanh chóng và sâu sắc, 
mà cứ trong những thời kỳ hòa bình phát triển về chính trị, thì tưởng như 
không thể nào có được. Và điều quan trọng nhât là cách mạng giáo dục không 
những các nhà lãnh đạo mì cả quần chúng nữa. 

Khônz nghi ngờ gì nữa rằng cách mạng sẽ giáo dục chủ nghĩa xã hội - 
dân chủ cho quần chúng công nhân Nga. Cách mạng sẽ xác nhận trong thực 
tê cương lĩnh và sách lược của đảng xã hội - dân chủ bằng cách chỉ rõ bản 
chât thật sự của các giai câp khác nhau trong xã hội, tính chât tư sản của phái 
dân chủ nước ta và những nguyện vọng thật sự của nông dân là tầng lớp 
cách mạng hiểu theo ý nghĩa dân chủ tư sản, nhưng bản thân không bao 
hàm tư tưởng (xã hội hóa» mà lại bao hàm một cuộc đâu tranh giai câp mới 
giữa giai cầp tư sản nông thôn và giai câp vô sản nông thôn. Những ảo tưởng 
cũ rích của chủ nghĩa dân túy già cỗi đang lộ ra quá rõ rệt, chẳng hạn, trong 
bản dự thảo cương lĩnh của (đảng xã hội - cách mạng”! về vần đề phát 
triển chủ nghĩa tư bản ở Nga, vân để tính chât dân chủ của «xã hội» nước t4, 
cũng như vẫn để ý nghĩa của sự toàn thắng của cuộc khởi nghĩa nông dân, 
tắt thảy những Ảo tưởng ây đều sẽ bị cách mạng đánh tan hẳn một cách 


* Cuộc khởi nghĩa của thủy thủ chiếc thiệt giáp hạm «Hoàng tử Pơ-chom- 
kin?% (Chú thích của Lê-nin cho lần xuât bản năm rọo7. BT.) 


Húi sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 53 


không thương tiệc. Cách mạng này sẽ làm cho các giai câp được thật sự thử 
thách chính trị lần đầu tiên. Trải qua cách mạng, các giai câp ây sẽ có một 
bộ mặt chính trị rõ rệt vì các giai câp ^y đã biểu thị rõ tính chât của họ chẳng 
những trong các cương lĩnh và khẩu hiệu sách lược của các nhà tư tưởng 
của họ, mà cả trong hành động chính trị công khai của quần chúng nữa. 

Chắc chắn là cách mạng sẽ giáo dục chúng ta, sẽ giáo dục quần chúng 
nhân dân. Nhưng vân đề đặt ra hiện nay trước mắt chính đảng đang đâu 
tranh là tìm hiễều xem chúng ta có thê đem lại cho cách mạng được những 
bài học gì không? liệu chúng ta có thể lợi dụng được sự đúng đắn của học 
thuyêt xã hội - dân chủ của chúng ta, môi liên hệ của chúng ta với giai 
câp cách mạng triệt để duy nhât là giai câp vô sản, đề làm cho cách mạng 
có được dâu hiệu của giai câp vô sản, để đưa cách mạng đền một thắng 
lợi thật sự quyết định trên thực tê chứ không phá: trên lời nói, để làm tê 
liệt tính chât dao động, do dự và phản bội của phải tư sản dân chủ, hay 
không ? ' 

'Tât thảy mọi cô gắng của chúng ta phái hướng vào mục đích ây. Thành 
công hay không, một mặt là tùy ở chúng ta có đánh giá được đúng tình hình 
chính trị hay không, tùy ở khâu hiệu s.ch lược của chúng ta có được chính 
xác hay không và, mặt khác, tùy ở những lực lượng chiên đầu thực tê của 
quần chúng công nhân có ủng hộ những khẩu hiệu ây hay không. Toàn 
bộ công tác thường xuyên hằng ngày, hiện tại của tât cả các tổ chức và tầt 
cả các nhóm của Đảng ta, công tác tuyên truyền, cỗ động và tỏ chức, đều 
hướng tới củng cô và phát triển môi liên hệ với quần chúng. Công tác ây 
khi nào cũng cần thiệt, nhưng ở thời kỳ cách mạng thì, hơn lúc nào hệt, 
càng không thẻ coi là đủ được. Trong thời kỳ như thê, giai cầp công nhân 
do bản năng cứ muôn hoạt động cách mạng công khai, nên chúng ta phải 
biêt để ra cho đúng những mục tiêu của hoạt động đó, đẻ rồi đem phổ biên 
hêt sức sâu rộng cho người ta biêt và hiều những mục tiêu đó. Chúng ta 
không nên quên rằng thái độ bi quan thường thầy đôi với vần đề liên hệ 
giữa chúng ta với quần chúng, ngày nay đặc biệt thường hay che đậy những 
quan niệm tư sản về vai trò của giai câp vô sản trong cách mạng. Rõ ràng là 
chúng ta còn phải làm nhiều, làm nhiều nữa đề giáo dục và tổ chức giai cầp 
công nhân, nhưng hiện nay toàn bộ vân để là ở chỗ biêt được đâu là trọng 
tâm chính trị chủ yêu của công tác giáo dục và tô chức đó. Trong các công 
đoàn và đoàn thể hợp pháp hay trong khởi nghĩa vũ trang, trong việc thành 
lập quân đội cách mạng và chính phủ cách mạng ? Trong cả hai trường hợp; 
giai cầp công nhân đều được giáo dục và tồ chức. Tât nhiên là cả hai phương 
điện đó đều cần thiệt. Nhưng giờ đây toàn bộ vần để là phải biết được, 


54 ƒ. I, Lê-nin 


trong cuộc cách mạng hiện tại, trọng tâm công tác giáo đục và tổ chức giai 
cầp công nhân sẽ ở đâu, ở việc thứ nhât hay việc thứ hai? 

Thành bại của cách mạng là tùy ở điểm này: giai câp công nhân sẽ đóng 
vai trò một kẻ phụ giúp cho giai câp tư sản, — một kẻ phụ giúp hùng mạnh 
khi tần công vào chê độ quân chủ chuyên chê, nhưng lại yêu ớt về mặt chính 
trị, — hay đóng vai trò lãnh đạo cách mạng nhân dân. Những phần tử giác 
ngộ của giai câp tư sản hoàn toàn hiểu rõ điểm đó. Cho nên tạp chí ‹Giải 
phóng" tán đương những tư tưởng của A-ki-môp, tức là ‹chủ nghĩa kinh 
tê» trong đảng xã hội - dân chủ, những tư tưởng này ñiện nay đang đặt 
công đoàn và các đoàn thẻ hợp pháp lên hàng đầu. Cho nên ông Xtơ-ru-vê 
(trong tạp chí «Giải phóng› sô 72) hoan nghênh những xu hướng có tính 
chât nguyên tắc của A-ki-môp trong phái «Tia lửa» mới!?, Cho nên ông ta 
kịch liệt công kích tính chât hẹp hòi cách mạng đáng ghét của những nghị 
quyêt được thông qua tại Đại hội III của Đảng công nhân xã hội - dân chủ 
Nga!%. 

Ngày nay, các khẩu hiệu sách lược đúng đắn của đảng xã hội - dân chủ 
có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đôi với việc lãnh đạo quần chúng. Trong 
thời kỳ cách mạng thì không còn có gì nguy hiểm bằng việc hạ thâp ý nghĩa 
của những khâu hiệu sách lược có tính chât triệt để về nguyên tắc. Ví như 
báo «Tia lửa, trong sô ro4, đã thực tê chạy sang phía những kẻ phản đôi 
mình trong đẳng xã hội - dân chủ, nhưng đồng thời lại miệt thị tác dụng 
của những khẩu hiệu và những quyêt định có tính chât sách lược đang đi 
trước cuộc sông, đang chỉ ra con đường mà phong trào đang đi theo, với một 
sồ những thât bại, những sai lầm của phong trào đó, v. v... Trái lại, việc 
thảo ra những nghị quyết sách lược đúng lại có một ý nghĩa hêt sức trọng 
đại đôi với một chính đảng muôn lãnh đạo giai câp vô sản, theo tính thần 
những nguyên tắc triệt đẻ mác-xít, chứ không phải chỉ có chạy lẽo đếo theo 
đuôi thời cuộc. Các nghị quyết của Đại hội III của Đảng công nhân xã hội - 
dân chủ Nga và các nghị quyết của Hội nghị nhóm tách ra khỏi Đảng” là 
biểu hiện đúng nhât, chín chắn nhật, đẩy đủ nhât của những quan điểm về 
sách lược, những quan điểm không phải do một vài nhà chính luận nào đó 


* Chỉ có những người bôn-sê-vích là đã tham gia Đại hội III của 
Đ.C.N.X.H.D.C.N. (Luân-đôn, tháng năm 1go5). Còn ‹hội nghị› ở Giơ-ne-vơ 
(cũng họp lúc bây giờ) thì chỉ có bọn men-sê-vích tham gia; trong sách này, chúng 
tôi thường gọi bọn men-sê-vích đó là (bọn Tia lửa mới›, vì tuy vẫn tiêp tục xuât 
bản báo cTia lửa, nhưng qua lời kẻ đồng đạo của họ lúc bây giờ là Tơ-rôt-xki, 
thì họ đã tuyên bô rằng giữa báo «Tia lửa» cũ và báo «Tia lửa» mới có sự cách biệt 
nhau một trời một vực. (Chú thích của Lê-nin cho lần xuât bản năm 1oo7. BT.) 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 55 


ngẫu nhiên nói ra, mà là do những đại biểu có trách nhiệm của giai câp vô 
sản xã hội - dân chủ đã đưa ra. Đảng ta đi trước các đảng khác ở chỗ nó có 
một cương lĩnh chính xác, được tât cả mọi người châp nhận. Nó cũng phải 
làm gương cho các đảng khác về thái độ châp hành chặt chẽ các nghị quyêt 
sách lược của mình, nghĩa là trái hẳn với chủ nghĩa cơ hội của phái tư sản 
dân chủ nhóm «Giải phóng›, trái hẳn với luận điệu cách mạng đầu lưỡi 
của bọn xã hội - cách mạng là bọn đợi mãi đến lúc cách mạng nỗ ra tồi, 
mới vội đưa ra một sdự án cương lĩnh và lần đầu tiên tự hỏi xem đó có 
phải là một cuộc cách mạng tư sản đang diễn ra trước mặt mình không. 

Chính vì vậy nên chúng ta cho rằng nhiệm vụ câp thiệt nhât của những 
người theo chủ nghĩa xã hội - dân chủ cách mạng là phải nghiên cứu chu 
đáo các nghị quyêt sách lược của Đại hội III Đảng công nhân xã hội - 
dân chủ Nga và của Hội nghị nhóm tách ra khỏi Đảng; vạch ra trong ây 
những sai lệch đôi với những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác và lĩnh hội được 
những mục tiêu cụ thể của giai câp vô sản xã hội - dân chủ trong cuộc cách 
mạng dân chủ. Đó là mục đích cuôn sách này. Việc kiểm tra sách lược của 
chúng ta theo những nguyên tắc chủ nghĩa Mác và những bài học của cách 
mạng, lại còn cẩn thiết cho bât cứ ai muôn thật sự chuẩn bị sự nhât trí về 
sách lược, dùng làm cơ sở cho sự thông nhât hoàn toàn sau này của toàn 
Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga, chứ không phải chỉ đưa ra những 
lời khuyên bảo mà thôi, 


N. Lê-nin 
Tháng bảy 1gos. 


56 V. I. Lê-nin 


1. MỘT VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ CẤP BÁCH 


Trong giờ phút cách mạng mà hiện nay chúng ta đang trải qua, vân để 
triệu tập một Quốc hội lập hiên toàn dân là một vân đề bức thiệt trước mắt, 
Giải quyêt vân đề ây như thê nào ? Các ý kiên đều phân tán. Có ba xu hướng 
chính trị được biểu hiện. Chính phủ Nga hoàng thừa nhận là cần phải triệu 
tập các đại biểu nhân dân lại, nhưng dù sao cũng không muôn cho hội nghị 
ây có tính chât toàn dân và lập hiên. Nêu cứ tin theo báo chí cho biêt về công 
việc của ủy ban do Bu-lư-ghin'“ cảm đầu, thì hình như chính phủ Nga 
hoàng đồng ý cho bầu ra một hội nghị tư vân, nhưng khi bầu không được tự 
do cổ động mà phải theo một chê độ tuyển cử hạn chê chặt chẽ theo thuê 
suât hoặc chỉ theo đẳng câp thôi. Giai câp vô sản cách mạng chừng nào còn 
do đảng xã hội - dân chủ lãnh đạo, thì nó còn đòi hỏi phải chuyển toàn bộ 
quyển bính vào tay Quốc hội lập hiên; nhằm mục đích ây, nó không phải 
chỉ đơn thuần muôn có đầu phiêu phổ thông và có hoàn toàn tự do cỗ động, 
mà nó còn muôn lật đỗ ngay lập tức chính phủ Nga hoàng và thay bằng một 
chính phủ cách mạng lâm thời. Sau cùng, phái tư sản tự do, là phái biểu thị 
nguyện vọng của họ qua lời các lãnh tụ của cái đảng gọi là «đảng dân chủ - 
lập hiên› thì không đòi hỏi phải đánh đỗ chính phủ Nga hoàng, không nêu 
ra khẩu hiệu chính phủ lâm thời, không yêu cầu có những đảm bảo hiện 
thực cho các cuộc bầu cử được hoàn toàn tự do và theo đúng thủ tục đã 
quy định, để cho Hội nghị các đại biểu trở thành thực sự có tính chât toàn 
dân và thực sự lập hiên. Kỳ thực, phái tư sản tự do, chỗ dựa xã hội quan 
trọng duy nhât của xu hướng những người trong nhóm «Giải phóng›, lại 
muôn tìm kiêm một sự thỏa hiệp càng có tính chât hòa bình càng tôt, giữa 
Nga hoàng và nhân dân cách mạng, hơn nữa một sự thỏa hiệp sẽ đưa lại 
cho giai câp tư sản nhiều quyền bính nhât và cho nhân dân cách mạng, tức 
giai câầp vô sản và nông dân, ít quyền bính nhất. 

Tình thê chính trị hiện nay là như thê. Đó là ba xu hướng chính trị chủ 
yêu phù hợp với ba lực lượng xã hội chủ yêu của nước Nga ngày nay. Chúng 
tôi đã nhiều lần nói trên báo «Ñgười vô sảm (số 2, 4, và s)* đền cách thức mà 
nhóm «Giải phóng› đó che giâu chính sách lừng chừng của họ, hay nói cho 

* Xem V.I. Lê-nin. «Đâu tranh cách mạng và sự môi giới của văn chương, 


«Những nhiệm vụ dân chủ của giai câp vô sản cách mạng›, «NÑhững bước phản bội 
đầu tiên của giai cầp tư sản. B7. 


Hai sách lược của đằng xã hội - dân chủ... 57 


đơn giản hơn và rõ rệt hơn, chính sách phản bội, tráo trở của họ đôi với cách 
mạng, dưới những lời lẽ giả danh dân chủ. Bây giờ, chúng ta hãy xem những 
người xã hội - dân chủ lưu tâm đên các nhiệm vụ trước mắt như thê nào. 
Hai nghị quyêt được Đại hội III của Ð.C.N.X.H.D.C.N. và cHội nghị» của 
nhóm tách ra khỏi Đảng thông qua rât gần đây, là những tài liệu rât tôt vẻ 
phương diện đó. Vân đẻ có một ý nghĩa tôi quan trọng là tìm hiểu xem giữa 
hai nghị quyêt, cái nào nắm tình hình chính trị được đúng hơn, và quy định 
sách lược của giai câp vô sản cách mạng được đúng hơn, nên bât cứ đảng 
viên xã hội - dân chủ nào muôn tự giác làm trọn trách nhiệm tuyên truyền, 
cô động và tổ chức của mình đều phải nghiên cứu vân để đó một cách hễt 
sức chăm chú, hoàn toàn gạt ra một bên những điều không liên quan gì 
đến thực chât của vân để. 

Sách lược của một đảng là thái độ chính trị của đảng đó, hay là tính chât, 
phương hướng, phương pháp hoạt động chính trị của đảng đó. Đại hội 
Đảng thông qua những nghị quyêt sách lược là côt để định ra cho đúng thái 
độ chính trị của toàn bộ đảng, như là một khôi thông nhât, đôi với những 
nhiệm vụ mới hoặc trước tình thê chính trị mới. Một tình hình mới như vậy 
là do cách mạng đã bắt đầu ở Nga tạo ra, nghĩa là do sự xung đột toàn diện, 
công khai và quyết liệt giữa tuyệt đại đa sô nhân dân với chính phủ Nga 
hoàng tạo ra. Vân để mới là xét xem phải dùng những phương pháp thực 
tiễn nào đẻ tập hợp được một Quốc hội thực sự toàn dân, thực sự lập hiền 
(về mặt lý luận, vân để Quốc hội lập hiên đó đã được đảng xã hội - dân 
chủ chính thức giải quyêt trong cương lĩnh của Đảng từ lâu, và giải quyêt 
được sớm hơn hệt thảy các đảng khác). Nêu nhân dân bât đồng ý kiên với 
chính phủ và nêu quần chúng đã giác ngộ là cần phải thiệt lập một trật tự 
mới, thì đảng tự đặt cho mình mục đích đánh đề chính phủ, tât phải suy 
nghĩ đên vân để là mình sẽ dùng chính phủ nào đẻ thay thê chính phủ cũ, 
chính phủ cần phải đánh đồ. Một vân đề mới nảy ra: vân để chính phủ cách 
mạng lâm thời. Muôn giải đáp vân để được đầy đủ, đảng của giai câp vô sản 
giác ngộ phải làm sáng tỏ: r) ý nghĩa của chính phủ cách mạng lâm thời 
trong cuộc cách mạng đang diễn ra và trong toàn bộ cuộc đâu tranh của giai 
câp vô sản nói chung; 2a) thái độ của mình đôi với chính phủ cách mạng lâm 
thời; 3) những điều kiện chính xác về việc đảng xã hội - dân chủ tham gia 
chính phủ ây; 4) những điều kiện vẻ việc gây một áp lực từ đưới lên đôi 
với chính phủ ây, nghĩa là trong trường hợp mà đẳng xã hội - dân chủ không 
được tham gia chính phủ ây. Về phương diện này, thì chỉ có sau khi đã làm 
sáng tỏ tât thảy các vân để đó, thái độ chính trị của Đảng mới được phù 
hợp với nguyên tắc rõ rệt và kiên định. 


58 V. I. Lê-ni 
.?=.............-. rẽ... NỔ 

Chúng ta hãy xem nghị quyêt của Đại hội III của Đảng công nhân xã 
hội - dân chủ Nga đã giải quyêt những vần để ây như thê nào. Dưới đây 
là toàn văn bản nghị quyêt đó: 


«Nghị quyềt uê chính phù cách mạng lâm thời. 
Xét rằng: 


1) lợi ích trực tiêp của giai câp vô sản, cũng như lợi ích của cuộc đầu 
tranh của nó cho mục đích cuôi cùng của chủ nghĩa xã hội, đều đòi hỏi phải 
có một chê độ tự do chính trị hệt sức đầy đủ và, do đó, đòi hỏi phải thay thê 
hình thức chính thể chuyên chê bằng chính thể cộng hòa dân chủ; 

a) chê độ cộng hòa dân chủ ở Nga chỉ có thẻ là kêt quả của một cuộc khởi 
nghĩa thắng lợi của nhân dân, mà cơ quan của cuộc khởi nghĩa đó là chính 
phủ cách mạng lâm thời, chỉ có chính phủ này mới có thể bảo đảm cho việc 
cổ động tuyên cử được hoàn toàn tự do và bảo đảm triệu tập được một 
Quốc hội lập hiền do đầu phiêu phổ thông, bình đẳng và trực tiêp và bỏ 
phiêu kín bầu ra, và thực sự đại biểu cho ý chí của nhân dân; 

2) với chê độ xã hội và kinh tê còn tồn tại hiện nay, cuộc cách mạng dân 
chủ này ở Nga không những không làm suy yêu mà sẽ tăng cường sự thông 
trị của giai câp tư sản là giai câp, đền một lúc nào đó, nhât định sẽ không từ 
một thủ đoạn nào cả để mưu đồ đoạt lại càng nhiều càng hay những thành 
quả mà giai cầp vô sản đã đạt được trong thời kỳ cách mạng, — 

nên Đại hội III của Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga quyêt định: 

a) cẩn phổ biên trong giai câp công nhân những khái niệm cụ thê về 
tiên trình chắc chắn nhât của cách mạng và về sự tât yêu, đền một thời gian 
nào đó, phải thành lập một chính phủ cách mạng lâm thời mà giai câp vô 
sản sẽ đòi hỏi, nó phải làm thỏa mãn tât thảy những yêu sách chính trị và 
kinh tê trước mắt đã để ra trong cương lĩnh của chúng ta (cương lĩnh tôi 
thiêu) ; 

b) tùy theo lực lượng so sánh và những nhân tô khác khó mà định ra 
trước được một cách chính xác, ta có thể thừa nhận việc các đại biểu của 

Đảng ta tham gia một chính phủ cách mạng lâm thời, để đầu tranh quyêt 
liệt chồng mọi mưu toan phản cách mạng và bảo vệ những lợi ích thiêt thân 
của giai câp vô sản; 

c) điểu kiện không thể thiêu được của sự tham gia đó là: Đảng phải 
giám sát chặt chẽ các đại biểu của mình trong chính phủ đó và phải luôn 
luôn bảo vệ tính chât độc lập của đảng xã hội - dân chủ là đảng vì mong muôn 
một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa hoàn toàn, nên, chính do đó, mà thù 
nghịch một cách không thể điểu hòa được với tât cả các đẳng tư sản; 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 59 


đ) dù đảng xã hội - dân chủ có thể tham gia chính phủ cách mạng lâm 
thời hay không, vẫn phải tuyên truyền trong những tầng lớp vô sản rộng 
rãi nhât, làm cho họ hiểu rằng giai cầp vô sản vũ trang và được đảng xã hội - 
dân chủ lãnh đạo, cần phải luôn luôn có áp lực đôi với chính phủ lâm thời, 
nhằm mục đích bảo vệ, củng cỗ và mở rộng những thành quả của cách mạng. 


2. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI III 
ĐẲNG CÔNG NHÂN XÃ HỘI - DÂN CHỦ NGA 
VỀ CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI 
ĐƯA LẠI CHO CHÚNG TA NHỮNG GÌ? 


Nghị quyêt của Đại hội III Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga, 
như đầu đề của nó đã chỉ rõ, hoàn toàn và chỉ chuyên nói về vần đề chính phủ 
cách mạng lâm thời. Thê nghĩa là việc các đảng viên xã hội - dân chủ tham 
gia chính phủ cách mạng lâm thời, ở đây, được coi là một bộ phận của vân 
đề đó. Mặt khác, ở đây chỉ nói về chính phủ cách mạng lâm thời, chứ không 
hề nói về cái gì khác nữa; thê nghĩa là, trong đó tuyệt nhiên không đẻ cập 
đền, chẳng hạn, vân để tcướp chính quyền nói chung, v. v... Đại hội không 
nói đền vân đề đó và những vân để khác tương tự như thề, có đúng không ? 
'Tât nhiên là đúng, vì tình hình chính trị của nước Nga chưa hề đặt những 
vân đề đó thành vân đề trước mắt. Trái lại, toàn thể nhân dân đã đề ra việc 
lật đỗ chê độ chuyên chê và triệu tập Quốc hội lập hiền thành vần đề trước 
mắt. Các đại hội của Đảng cần để ra giải quyêt không phải những vần để do 
nhà chính luận nào đó nêu lên có lý do hay không, mà là những vần để có ý 
nghĩa chính trị trọng đại đo điều kiện hiện thời và tiền triển khách quan của 
xã hội. 

Trong cách mạng hiện nay và trong cuộc đầu tranh của giai cầp vô sản 
nói chung, chính phù cách mạng lâm thời có ý nghĩa như thể nào? Nghị 
quyêt của Đại hội đã giải thích vân để đó bằng cách chỉ ra, ngay phần 
đầu, là cần phải có «một chè độ tự do chính trị hềt sức đẩy đủ», cả về phương 
điện lợi ích trước mắt của giai cầp vô sản cũng như về phương điện «mục 
đích cuôi cùng của chủ nghĩa xã hội. Mà, muồn cho tự do chính trị được 
đầy đủ, thì chề độ độc tài của Nga hoàng phải được thay thề bằng một chẽ 
độ cộng hòa dân chủ, — điều đó cương lĩnh của Đảng ta đã thừa nhận rồi. 
Nhân mạnh khâu hiệu cộng hòa dân chủ trong nghị quyềt Đại hội là phù hợp 
với lô-gích và quan trọng về nguyên tắc, vì giai cầp vô sản, chiền sĩ tiền phong 
đầu tranh cho dân chủ, đầu tranh chính là cho quyển tự do đầy đủ, và lại, 


|. 


60 V. I. Lê-nin 

1". Sz .=-—-=—=Ê.-.- `“. “... ““. =-_.—===== 
nhân mạnh vào khầu hiệu cộng hòa dân chủ lại càng hợp thời vì, chính hiện 
nay, chúng ta thây bọn bảo hoàng cũng đang núp dưới ngọn cờ «chủ nghĩa 
dân chủ»: như cái đảng gọi là dân chủ› lập hiên, hay đảng của nhóm «Giải 
phóng», đang làm vậy. Muôn lập nên một chê độ cộng hòa thì tuyệt đôi phải 
có một hội nghị đại biểu nhân dân, nhât thiệt do toàn dân bầu ra (trên cơ sở: 
đầu phiêu phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiêu kín), và có quyền lập 
hiên. Đó là điểm mà nghị quyết Đại hội đã thừa nhận ở phần sau. Nhưng 
nghị quyết không phải chỉ bó hẹp trong vân để đó. Muôn thiệt lập một chê 
độ mới «thực sự tiêu biểu cho ý chí của nhân dân», mà chỉ gọi hội nghị đại 
biểu nhân dân là Quốc hội lập hiên thì chưa đủ. Còn cần phải làm sao cho 
Hội nghị đó có quyển hành và sức mạnh để dập hiên. Nhận rõ thực tê đó, 
Đại hội không phải chỉ đơn thuần nêu lên trong nghị quyêt của mình khẩu 
hiệu «Quốc hội lập hiểm mà thôi; Đại hội còn xác định những điều kiện 
vật chât mà chỉ có những điều kiện đó mới có thẻ làm cho Quốc hội ây thực 
sự làm tròn nhiệm vụ của mình. Việc câp bách và không thể thiêu là phải 
chỉ rõ trong những điều kiện nào thì một Quốc hội lập hiên trên danh nghìa 
có thể trở thành lập hiên thực sự, vì phái tư sản tự do, mà đại biểu là đảng 
quân chủ lập hiên, đang cô tình xuyên tạc khẩu hiệu Quôc hội lập hiền 
toàn dân, như chúng tôi đã nhiều lần chỉ rõ, và biên nó thành một lời 
trông rỗng. 

Nghị quyết của Đại hội nói rằng chỉ có mnộf chính phủ cách mạng lâm 
thời, đã được thành lập do kết quả của cuộc khởi nghĩa nhân dân thắng lợi 
mới có khả năng bảo đảm cho việc cổ động tuyển cử được hoàn toàn tự do 
và bảo đảm triệu tập được một hội nghị thực sự tiêu biểu cho ý chí của nhân 
dân. Luận điểm đó có đúng không? Người nào có ý muôn bác luận điểm 
ây, ắt phải khẳng định rằng chính phủ Ñga hoàng có thể không bắt tay với 
bọn phản động, rằng nó có thể đứng trung lập trong các cuộc tuyển cử, rằng 
nó có thể quan tâm làm cho ý chí của nhân dân được thật sự biểu hiện. 
Những lời khẳng định ây vô lý đền nỗi không ai dám công nhiên bênh vực 
cả, nhưng bọn người thuộc nhóm «Giải phóng› ở nước ta lại đem gieo rắc 
lén lút những lời khẳng định đó dưới lá cờ của phái tự do. Ai sẽ triệu tập 
Quốc hội lập hiên; ai sẽ đảm bảo cho cuộc tuyên cử được tự do và theo 
đúng thủ tục đã quy định; ai sẽ đưa lại cho Quôc hội ây đầy đủ sức mạnh 
và quyển hành: chỉ có chính phủ cách mạng, cơ quan của khởi nghĩa, mới 
có thể thành thực muôn điều đó và có đủ sức làm tât cả đẻ thực hiện điều 
đó. Chính phủ Nga hoàng nhất định sẽ chồng lại việc đó. Một chính phủ của 
phái tự do mà đã câu kêt với Nga hoàng và không dựa hoàn toàn vào cuộc 
khởi nghĩa của nhân dân, thì không thẻ thành thực muôn thi hành những 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 61 


điều đó được, vả lại không thẻ làm được những điểu nói trên, dù nó có ý 
muôn hết sức thành thực chăng nữa. Như vậy, nghị quyết của Đại hội để ra 
được khẩu hiệu dân chủ duy nhât đúng và hoàn toàn triệt đề. 

Nhưng nêu không chú ý đền tính chât giai cầp của cuộc cách mạng dân 
chủ thì việc đánh giá tầm quan trọng của chính phủ cách mạng lâm thời 
chưa được đầy đủ và không được đúng đắn. Cho nên nghị quyêt có nói thêm 
rằng cuộc cách mạng Ây sẽ củng cô thêm nền thông trị của giai câp tư sản. 
®ó là điều không thể tránh khỏi trong chê độ kinh tê và xã hội hiện tại, nghĩa 
là trong chê độ tư bản chủ nghĩa. Và củng cô nền thông tr; tz sản đôi với 
một giai câp vô sản đang được hưởng ít nhiều quyền tự do chính trị nào đó, 
nhât định sẽ đưa đên kết quả là, giữa giai câp tư sản và giai câp vô sản sẽ 
diễn ra một cuộc đầu tranh quyết liệt đẻ giành chính quyền, và giai câp tư 
sản sẽ liều mạng mưu đồ ‹cướp lại những thành quả mà giai câp vô sản đã 
giành được trong thời kỳ cách mạng›. Cho nên giai câp vô sản là kẻ đứng 
đầu và là người lãnh đạo tât cả mọi người trong cuộc đâu tranh giành quyền 
dân chủ, không một phút nào được lãng quên những mâu thuẫn mới mà 
chê độ dân chủ tư sản mang sẵn trong lòng nó, cũng như không được quên 
về cuộc đâu tranh mới. 

Như vậy, ý nghĩa quan trọng của chính phủ cách mạng lâm thời đã được 
hoàn toàn quy định rõ trong phần nghị quyêt mà chúng ta vừa xem xét: cả 
về thái độ của nó đôi với cuộc đầu tranh giành tự do và chê độ cộng hòa, cả 
về thái độ của nó đôi với Quôc hội lập hiên, và cả về thái độ của nó đôi với 
cuộc cách mạng dân chủ dọn đường cho một cuộc đâu tranh giai câp mới. 

Thê thì, nói chung, thái độ của giai câp vô sản đôi với chính phủ cách 
mạng lâm thời phải như thê nào? Giải đáp vân đề đó, nghị quyêt của Đại 
hội trước hêt chỉ thị rõ cho toàn Đảng phải ra sức thuyêt phục giai cầp công 
nhân nhận thây sự tât yêu phải có một chính phủ cách mạng lâm thời. Giai 
câp công nhân cần nhận thức rõ sự tât yêu đó. Trong lúc phái tư sản ‹dân 
chủ› lờ đi không nói đền vân đẻ lật đồ chính phủ Nga hoàng, thì chúng ta 
phải đặt vân đề đó lên hàng đầu và nhân mạnh vào sự tât yêu phải có một 
chính phủ cách mạng lâm thời. Hơn nữa, chúng ta phải trình bày cương 
lĩnh hoạt động của chính phủ đó, cương lĩnh phù hợp với tình hình lịch 
sử khách quan và với những nhiệm vụ của nền dân chủ vô sản. Đó là foàn 
bộ cương lĩnh tôi thiểu của Đảng ta, tức là cương lĩnh về những cải cách 
chính trị và kinh tê trước mắt, những cải cách một mặt thì hoàn toàn có thẻ 
thực hiện được trên địa hạt những quan hệ kinh tê và xã hội hiện tại, và một 
mặt khác lại là cần thiệt phải có đề tiên lên một bước nữa, đẻ thực hiện chủ 
nghĩa xã hội. 


62 V, 1. Lê-ni 


Như vậy, nghị quyêt đã hoàn toàn làm sáng tỏ tính chât và mục đích 
của chính phủ cách mạng lâm thời. Vẻ nguồn gôc và tính chât cơ bản, 
chính phủ ây phải là cơ quan của cuộc khởi nghĩa nhân dân. Về nhiệm vụ 
chính thức, nó phải là công cụ đẻ triệu tập một Quốc hội lập hiên toàn dân. 
Về nội dung hoạt động, nó phải thực hiện cương lĩnh tôi thiểu của phái dân 
chủ vô sản, là cương lĩnh duy nhât có thể bảo đảm được quyền lợi của nhân 
dân đã nỗi dậy chông chê độ chuyên chế. 

Người ta có thể cãi lại rằng vì chính phử đó là lâm thời, nên nó không 
thể thi hành được một cương lĩnh tích cực nào mà toàn dân chưa tán thành. 
Lời cãi lại như thê chỉ là một lôi ngụy biện của kẻ phản động và của ‹kẻ ham 
chuộng chê độ chuyên chê› mà thôi. Không thực hành một cương lĩnh tích 
cực nào, tức là dung túng cho chê độ nông nô của một nền chuyên chê thôi 
nát tồn tại. Chỉ có một chính phủ của bọn phản bội cách mạng, chứ không 
phải một chính phủ làm cơ quan của cuộc khởi nghĩa nhân dân, mới có thẻ 
dung thứ cho một chê độ như thê tồn tại. Để nghị đừng thi hành thực sự 
quyền tự do hội họp một khi quyển tự do đó chưa được Quốc hội lập hiển 
thừa nhận, lây cớ rằng Quốc hội lập hiên rât có thẻ không thừa nhận nó, thì 
thật là một lôi nhạo báng! Lên tiếng chông lại việc chính phủ cách mạng lâm 
thời thi hành tức khắc cương lĩnh tôi thiểu, thì cũng vẫn là một lôi nhạo báng 
như thê. 

Sau cùng, chúng tôi xin nêu lên rằng với việc trao cho chính phủ cách 
mạng lâm thời nhiệm vụ thi hành cương lĩnh tôi thiểu đó, nên chính do đây 
nghị quyêt đã gạt bỏ cái tư tưởng phi lý, nửa vô chính phủ chủ nghĩa là 
muôn thực hiện tức khắc cương lĩnh tôi đa, muôn cướp chính quyển để 
thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trình độ phát triển kinh tê của nước 
Nga (điều kiện khách quan) và trình độ giác ngộ, trình độ tổ chức của quảng 
đại quần chúng vô sản (điều kiện chủ quan liên hệ chặt chẽ với điều kiện 
khách quan) khiển chưa thể thực hiện được ngay tức khắc việc giải phóng 
hoàn toàn giai câp công nhân. Chỉ có những kẻ đôt nát nhât mới có thể coi 
thường tính chât tư sản của cuộc cách mạng dân chủ hiện nay; chỉ có những 
kẻ lạc quan ngây thơ nhât mới có thẻ quên rằng quảng đại quần chúng công 
nhân còn chưa biêt gì mây về những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và những 
phương pháp thực hiện chủ nghĩa này. Thê mà tât cả chúng ta đều tin chắc 
rằng sự nghiệp giải phóng công nhân chỉ có thể do chính bản thân công 
nhân tự đảm nhiệm được mà thôi; nêu quần chúng thiêu giác ngộ và thiêu 
tổ chức, nêu quần chúng không được rèn luyện và giáo dục bởi cuộc đâu 
tranh giai câp công khai chông toàn bộ giai câp tư sản thì không thể nói đền 
cách mạng xã hội chủ nghĩa được. Và đôi với những lời khẳng định kiều 


Hai sách lược của đằng xã hội - dân chủ... 63 


vô chính phủ chủ nghĩa nói rằng hình như chúng ta làm trì hoãn cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ta sẽ trả lời: chúng ta không làm trì hoãn nó, 
mà làm bước đầu đẻ đạt tới nó bằng phương pháp duy nhât có thể làm được 
và bằng con đường duy nhât đúng đắn, tức là: con đường chê độ cộng hòa 
dân chủ. Kẻ nào muôn ổi tới chủ nghĩa xã hội bằng một con đường khác, 
ngoài con đường chủ nghĩa dân chủ chính trị thì nhât định sẽ đi đên những 
kết luận phi lý và phản động, cả về phương diện kinh tê lẫn chính trị. Nêu 
có một sô công nhân nào đó tới hỏi chúng ta rằng: tại sao chúng ta không 
thực hành cương lĩnh tôi đa? Chúng ta sẽ nhắc cho họ nhớ lại rằng quần 
chúng nhân dân có tỉnh thần dân chủ còn chưa quan tâm gì đên chủ nghĩa 
xã hội, mâu thuẫn giai cầp vẫn chưa được phát triển mây, những người vô 
sản chưa được tổ chức bao nhiêu. Vậy các anh hãy tô chức hàng chục vạn 
công nhân trong toàn nước Nga lại, hãy tranh thủ đồng tình của hàng triệu 
người lao động chung quanh cương lĩnh của các anh đi! Hãy thử làm như 
thê đi, chứ không nên chỉ đưa ra những lời lẽ vô chính phủ, kêu vang nhưng 
trông rỗng, thê là các anh sẽ thây ngay rằng muôn thực hiện được công 
cuộc tổ chức đó, muôn truyền bá được rộng rãi sự giáo dục xã hội chủ nghĩa 
đó tât phải thực hiện hêt sức đẩy đủ những cải cách dân chủ. 

Chúng ta hãy nói tiếp. Một khi đã làm sáng tỏ được ý nghĩa quan trọng 
của chính phủ cách mạng lâm thời và thái độ của giai câp vô sản đôi với chính 
phủ đó, thì hai câu hỏi sau đây được đặt ra: có thẻ thừa nhận được sự tham 
gia của chúng ta vào chính phủ ây không (hành động ở bên trên) và trong 
những điều kiện nào thì thừa nhận được? Hành động của chúng ta từ bên 
dưới phải như thê nào? Bản nghị quyêt đã đưa ra những lời giải đáp chính 

: xác cho hai câu hỏi đó. Nó tuyên bô dứt khoát rằng vể nguyên tắc thì việc 
tham gia của đảng xã hội - dân chủ vào chính phủ cách mạng lâm thời (trong 
thời kỳ cách mạng dân chủ, trong thời kỳ đâu tranh cho chê độ cộng hòa), 
là việc có thê thừa nhận được. Tuyên bô như thê là chúng ta đã ly khai hẳn 
với bọn vô chính phủ chủ nghĩa là những kẻ, về nguyên tắc, không tán thành 
việc tham gia đó, và cả với bọn theb đuôi trong đảng xã hội - dân chủ (như 
Mac-tư-nôp và những người trong nhóm «Tia lửa» mới) đọa chúng ta rằng 
có thể xảy ra tình trạng mà tât nhiên chúng ta phải tham gia chính quyền đó. 
Tuyên bồ như thê là Đại hội III của Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga 
đã bác bỏ hẳn luận điềm của nhóm «Tia lửa» mới rằng sự tham gia của những 
người xã hội - dân chủ vào chính phủ cách mạng lâm thời hình như sẽ là 
một loại chủ nghĩa Mi-lê-răng; rằng về nguyên tắc, không thể thừa nhận 
được việc tham gia đó, vì như thê là thừa nhận chề độ tư sản, v.v... 

Nhưng vân đề có thẻ thừa nhận về nguyên tắc hay không, đương nhiên, 


6 V. 1. L¿-ni 


chưa giải quyết được vân để lợi ích thực tiễn. Trong những điều kiện nào 
thì phương thức đâu tranh mới đó, tức là đâu tranh «từ bên trêm, đã được 
Đại hội thừa nhận, là bồ ích? Đương nhiên là ngay từ bây giờ không thẻ 
nói đến những điều kiện cụ thể như lực lượng so sánh, v. v.; và bản nghị 
quyết dĩ nhiên là không muôn quy định trước những điều kiện ây. Không 
một người nào có lý trí lại dám ngay hiện nay đoán trước bât cứ cái gì về 
vân đề mà chúng ta quan tâm đên. Có thẻ và phải quy định mục đích và tính 
chât của việc tham gia của chúng ta. Chính nghị quyêt đã làm như thê, nó 
chỉ rõ hai mục tiêu của việc tham gia: 1) đầu tranh quyêt liệt chông những 
mưu đồ phản cách mạng và 2) bảo vệ những quyền lợi riêng của giai câp 
công nhân. Trong lúc mà bọn tư sản tự do bắt đầu ráo riệt nói tới tâm lý của 
phái phản động (xem «Bức thư ngỏ› rât có ý nghĩa của ông Xtơ-ru-vê đăng 
trong tạp chí «Giải phóng› sô 71), đang ra sức uy hiệp tinh thần của nhân 
dân cách mạng và xúi giục nhân dân nên tỏ ra nhân nhượng đôi với chê độ 
chuyên chê, thì đảng của giai câp vô sản cần nhắc nhở đên sự tât yêu phải 
tiên hành một cuộc chiên tranh thực sự chông thê lực phản cách mạng là 
một điều hợp thời đặc biệt. Những vân để lớn về quyền tự do chính trị 
và về đầu tranh giai câp chung quy chỉ giải quyêt được bằng sức mạnh mà 
thôi, và chúng ta phải quan tâm chuẩn bị và tổ chức sức mạnh đó và vận 
dụng nó một cách tích cực, không những để phòng ngự, mà cả đẻ tân công 
nữa. Thời kỳ phản động chính trị lâu dài, hầu như triển miên diễn ra ở châu 
Âu từ Công xã Pa-ri tới nay, đã làm cho chúng ta quá quen nghĩ đên hành 
động stừ bên dưới mà thôi, làm cho chúng ta quá quen chỉ nhìn thây một 
cuộc đầu tranh đơn thuần phòng ngự. Không nghỉ ngờ gì nữa, hiện nay 
chúng ta đã bước vào một thời đại mới, thời đại những cuộc đảo lộn chính 
trị và cách mạng đã bắt đẩu. Trong một thời kỳ như thời kỳ nước Ñga 
đang trải qua, thì không được phép chỉ dùng những khuôn sáo cũ. Cần 
phải truyền bá cái tư tưởng về hành động từ bên trên; cần phải chuẩn bị đi 
vào hành động kiên quyêt nhât, đi vào hành động tân công; cần phải nghiên 
cứu những điều kiện và hình thức của'hành động đó. Nghị quyêt Đại hội 
đã làm nỗi bật hai điều kiện trong những điều kiện ây: một điều kiện thuộc 
về mặt hình thức của việc đảng xã hội - dân chủ tham gia chính phủ cách 
mạng lâm thời (đảng phải kiểm soát chặt chẽ các đại biểu của mình); điều 
kiện khác là về chính ngay cái tính chât của sự tham gia đó (không một phút 
nào được lãng quên mục tiêu của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa hoàn 
toàn). 

Cho nên, sau khi đã làm sáng tỏ về mọi mặt chính sách của Đảng ta 
trong việc hành động ‹từ bên trên — từ trước đên nay hầu như chưa ai 


Hat sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 65 


biết đến phương thức đầu tranh mới này, — nghị quyêt cũng dự kiên cả 
trường hợp chúng ta không có thể hành động từ bên trên được. Trong tât 
cả mọi trường hợp, chúng ta đều phải tác động từ bên đưới đôi với chính 
phủ cách mạng lâm thời. Muôn gây được áp lực từ bên dưới như thê, thì 
giai câp vô sản phải được vũ trang — vì trong thời kỳ cách mạng, tình hình 
dễ biên chuyển rât mau thành nội chiên công khai — và phải do đẳng xã 
hội - dân chủ lãnh đạo. Mục đích áp lực vũ trang của giai câp vô sản là để 
‹bảo vệ, củng cô và mở rộng những thành quả cách mạng›, tức là những 
thành quả mà, về mặt lợi ích của giai câp vô đần, nó bao hàm việc thực hiện 
toàn bộ cương lĩnh tôi thiểu của chúng ta. 

Chúng ta đã nghiên cứu xong sơ qua nghị quyêt của Đại hội III về chính 
phủ cách mạng lâm thời. Như độc giả thây, nghị quyêt này nêu rõ tầm quan 
trọng của vân để mới đó, thái độ của đảng của giai câp vô sản đôi với vân 
để ây và chính sách của Đảng ở bên trong cũng như ở bên ngoài chính phủ 
cách mạng lâm thời. 

Bây giờ, chúng ta hãy xét đên nghị quyêt cũng về vân để ây của ‹Hội 
nghb nhóm tách ra khỏi Đảng. 


3. THỂ NÀO LÀ «THĂNG LỢI QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁCH MẠNG 
ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ NGA HOÀNG»? 


Nghị quyêt của «Hội nghị đó bàn về vân để ‹cướp chính quyển và tham 
gia chính phủ lâm thời»* Như chúng tôi đã chì rõ, trong cách đặt vân để như 
vậy là đã có sự hồ đồ rồi. Một mặt thì vân đề được đặt ra một cách hẹp: 
người ta chỉ nói đên việc chúng ta tham gia chính phủ lâm thời, chứ không 
nói đên những nhiệm vụ của Đảng, nói chung, đôi với chính phủ cách mạng 
lâm thời. Mặt khác thì người ta lẫn lộn hai vân đề có tính chât hoàn toàn 
khác nhau: vân đề chúng ta tham gia một trong những giai đoạn của cuộc 
cách mạng đân chử và vân để cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thật vậy, việc 
đẳng xã hội - dân chủ «đoạt chính quyểm› chính là cách mạng xã hội chủ 
nghĩa chứ không thê là cái gì khác, nêu người ta dùng những danh từ ây 
theo nghĩa đen và nghĩa thường dùng. Và nêu hiểu những danh từ đó theo 
nghĩa là đoạt lây chính quyền không phải để thực hiện một cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, mà đẻ thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ, thì cẩn gì 

* Độc giả sẽ có thể ghép lại toàn văn bản nghị quyềt này theo những đoạn 
trích dẫn ở tr. 4oo, 403—404; 407; 431; Và 433—434 của cuồn sách này. (Chú thích 


của Lê-nin viết cho lẳn xuât bản năm rgo7. Trong sách này xin xem các tr. 
66, 7I—72, 76—77, 1oo, 112. BT.) 


Ũ—2886 


66 ƒ. 1. Lê-nữn 


phải nói đên việc tham gia chính phủ cách mạng lâm thời, và chẳng những 
thê mà còn nói cả đền việc «đoạt lây chính quyền› nói chung nữa? Chắc rằng 
bản thân các (ngài dự Hội nghị của chúng ta cũng không biêt rõ lắm điều 
mà các ngài phải nói đền đích thực là cái gì: là cách mạng dân chủ hay cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Những ai đã theo dõi những sách báo xuât bản bàn 
về vân để đó đều biết rằng chính đồng chí Mac-tư-nôp là người đã mở đầu 
cho những mớ ý kiên hồ đồ ây trong cuôn «Hai nền chuyên chính› nỗi tiêng 
của đồng chí đó: những người thuộc phái «Tia lửa» mới không nhớ tới cách 
thức mà vân để đã được đặt ra (ngay từ trước ngày o tháng giêng)'” trong 
tác phẩm kiều mẫu về chủ nghĩa theo đuôi ây; tuy vậy, điểm chắc chắn là 
tác phẩm ây đã có ảnh hưởng về mặt tư tưởng đôi với Hội nghị. 

Nhưng chúng ta hãy gác ra một bên cái đầu để của nghị quyêt. Nội dung 
của nó lại càng chỉ rõ cho chúng ta thây những sai lầm quá tứ sâu sắc và 
nghiêm trọng. Dưới đây là phần đầu của nghị quyêt. 


«Thắng lợi quyết định của cách mạng đôi với chê độ Nga hoàng có thê được 
biểu hiện hoặc bằng việc thành lập một chính phủ lâm thời do cuộc khởi nghĩa 
nhân dân thắng lợi sản sinh ra, hoặc bằng sáng kiên cách mạng của một cơ quan 
đại diện nào đó, cơ quan đại diện này dưới áp lực cách mạng trực tiệp của nhân 
dân, —sẽ quyết định tổ chức ra một Quốc hội lập hiên toàn dân›. 


Như thể là người ta bảo chúng ta rằng thắng lợi quyêt định của cách 
mạng có thể vừa là một cuộc khởi nghĩa thắng lợi vừa là... sự quyêt định 
của một cơ quan đại điện để tổ chức ra Quốc hội lập hiên! Thê là cái gì? 
Sao lại có thể như vậy được? Thắng lợi quyêt định có thể được biểu hiện 
bằng sự ‹quyêt định tổ chức ra Quốc hội lập hiên ư? Mà «thắng lợb ây lại 
đặt bên cạnh sự thành lập một chính phủ lâm thời ‹do một cuộc khởi nghĩa 
nhân dân thắng lợi sản sinh ra›à!! Hội nghị không nhận thây rằng cuộc khởi 
nghĩa thắng lợi của nhân dân và iệc thành lập một chính phủ lâm thời có 
nghĩa là thẳng lợi rên thực tê của cách mạng, còn như việc «quyêt định tổ 
chức một Quốc hội lập hiên thì đôi với cách mạng chỉ là một thẳng lợi frên 
lời nói mà thôi. 

Hội nghị của bọn men-sê-vích thuộc phái €Tia lửa» mới đã rơi vào Sai 
lầm mà phái tự do, những người thuộc nhóm «Giải phóng» đã luôn luôn mắc 
phải. Bọn này lý luận suông về Quốc hội dlập hiểm và bến lẽn nhắm mắt 
trước sự thực là sức mạnh và quyền hành vẫn nằm trong tay Nga hoàng; 
họ quên rằng muôn đập hiêr» được, thì phải có sức mạnh đề lập hiên. Hội 
nghị cũng quên rằng từ việc các đại biêu ra một quyêt định», bât cứ họ là 
những đại biểu như thê nào đi nữa, đền chỗ thực hành được quyêt định 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 67 


ây, thì hãy còn cách nhau xa. Hội nghị cũng đã quên rằng, chừng nào chính 
quyền còn ở trong tay Nga hoàng, thì chừng đó tât cả những quyễt định của 
tât cả những đại biểu, bât cứ là những đại biểu như thê nào, chung quy 
cũng chỉ là những lời ba hoa trông rỗng và đáng thương như những ‹quyêt 
định› của cái nghị viện Fơ-ran-fof® đã nỗi tiêng trong lịch sử cách mạng 
Đức năm 1848. Là người phát ngôn của giai câp vô sản, Mác, trong tờ «Báo 
Rê-nan-ni Mới!” đã dùng những lời lẽ chua chát tàn tệ mà công kích phái 
tự do, phái «Giải phóng› ở Fơ-ran-fo, chính vì bọn họ đã phát biểu những 
lời đẹp đẽ, thông qua đủ mọi thứ ‹quyêt định› dân chủ, «thiết lập ra» những 
quyền tự do đủ mọi loại, nhưng thực tê đã đẻ chính quyền trong tay nhà vua 
mà không tổ chức đâu tranh vũ trang chông lại lực lượng quân sự của nhà 
vua. Và trong khi phái «Giải phóng» ở Fơ-ran-fo ba hoa thì nhà vua rình cơ 
hội thuận tiện, tăng thêm lực lượng quân sự, đền nỗi phe phản cách mạng, 
dựa được vào một lực lượng thực tê, đã đánh tan tành phái dân chủ với 
tât cả những «nghị quyêt› đẹp đẽ của họ. 

Hội nghị đã coi là thắng lợi quyết định một việc thực ra còn thiêu điều 
kiện quyêt định để thắng lợi. Làm sao mà một sô đẳng viên xã hội - dân 
chủ đã thừa nhận cương lĩnh cộng hòa của Đảng chúng ta, lại có thể rơi 
vào sai lầm ây được? Muôn hiểu hiện tượng kỳ dị ây, chúng ta phải xem nghị 
quyết Đại hội III nói về nhóm tách ra khỏi Đảng*. Bản nghị quyễt ây 


# Đây là toàn văn bản nghị quyềt ây: cĐại hội nhận thây rằng trong nội bộ 
Đ.C.N.X.H.D.C.N. từ ngày nó tiên ,hành đầu tranh chỗng «chủ nghĩa kinh tê» 
đên nay, hãy còn tồn tại những màu sắc có dính liu với chủ nghĩa kinh tê ở những 
mức độ khác nhau và về nhiều phương điện khác nhau, những màu sắc mà đặc 
tính là có một xu hướng chung coi nhẹ tác dụng của yêu tô tự giác trong cuộc đầu 
tranh vô sản, và muôn bắt yêu tô đó phụ thuộc vào yêu tô tự phát. Trong vàn để 
tô chức, thì trên lý luận, những đại biêu của những màu sắc ầy để ra nguyên tắc 
tổ chức - quá trình là nguyên tắc không phù hợp với hoạt. động có kẻ hoạch của 
Đảng; trên thực tiễn, trong rât nhiều trường hợp, họ đã cỗ ý vi phạm kỳ luật của 
Đằng; trong những trường hợp khác, họ ra sức phá hoại những cơ sở duy nhầt có 
thể có được hiện nay trong môi liên hệ của Đảng, vì họ đã tuyên truyền cho những 
thành phần kém giác ngộ nhât của Đảng, việc ứng dụng rộng rãi nguyên tắc bầu 
cử mà không đêm xỉa gì đên những điều kiện khách quan của thực tê Nga. Trongi 
những vân đề sách lược, họ biểu lộ ý muôn hạn chê hoạt động của Đảng, phản đồ 
một sách lược triệt đê độc lập đôi với các đảng tư sản tự do, phản đồi việc Đảng ta 
có thê và cẩn phải đảm đương vai trò đứng ra tổ chức cuộc khởi nghĩa nhân dân, 
phản đôi việc Đảng tham gia chính phủ cách mạng dân chủ lâm thời trong bằt cứ 
điều kiện nào. 

Đại hội kêu gọi tầt cả những đẳng viên tiền hành khắp nơi một cuộc đầu tranh 
tư tưởng mãnh liệt chồng những sai lệch bộ phận đó đồi với những nguyên tắc 


Là 


68 V. I. Lê-nin 


nhận thây rằng có những trào lưu ‹có dính líu với chủ nghĩa kinh tê» còn tồn 
tại trong Đảng ta. Các ‹ngài dự Hội nghị› của chúng ta (thực ra, không phải 
là ngẫu nhiên mà họ chịu sự lãnh đạo về mặt tư tưởng của Mac-tư-nôp) 
lập luận về cách mạng cũng đúng theo tỉnh thần mà phái kinh tê chủ nghĩa 
lập luận về đầu tranh chính trị hay về vân để ngày làm tám giờ. Phái «kinh tê 
chủ nghĩa» mở miệng ra là thò ngay cái dý luận về các giai đoạm của họ: 
1) đầu tranh giành quyển lợi; a) cổ động chính trị; 3) đầu tranh chính trị, 
hoặc 1) ngày làm 1o giờ; 2) ngày làm g giờ; 3) ngày làm 8 giờ. Người ta 
thừa biết những kết quả của cái «sách lược - quá trình» ây rồi. Ngày nay họ 
đề nghị với chúng ta đem cả cách mạng mà chia trước, thật cần thận, ra làm 
ba giai đoạn: 1) Ñga hoàng triệu tập một cơ quan dân biểu; 2) cơ quan dân 
biểu này, dưới áp lực của (nhân dâm, squyêt định» tổ chức ra một Quôc hội 
lập hiền; 3)... về giai đoạn thứ ba, phái men-sê-víchvẫn chưa thỏa thuận 
được với nhau; họ quên rằng áp lực cách mạng của nhân dân sẽ vâp phải 
áp lực phản cách mạng của chê độ Nga hoàng, điều đó khiên cho cái «quyêt 
định» ây vẫn không được thi hành, hoặc lại là chính thắng lợi hay thât bại 
của cuộc khởi nghĩa nhân dân sẽ quyêt định vần để. Nghị quyêt của Hội 
nghị nhóm tách ra khỏi Đảng giông hệt như lời suy luận này của phái kinh tê 
chủ nghĩa»: thắng lợi quyềt định của công nhân có thể biểu hiện hoặc bằng 
việc dùng thủ đoạn cách mạng mà giành ngày làm tám giờ, hoặc bằng 
việc ban hành luật ngày làm mười giờ và sự quyêt định» chuyền qua 
ngày làm chín giờ... Thực đúng hệt như nhau. 

Có lẽ người ta có thể bác lại chúng tôi rằng những người thảo ra nghị 
quyêt đó không có ý định coi việc ‹quyêt định› của một cơ quan đại diện 
do Nga hoàng triệu tập cũng ngang như thắng lợi của khởi nghĩa; rằng họ 
chỉ muỗn dự kiên trước sách lược của Đảng trong hai trường hợp. Chúng 
ta sẽ trả lời lại rằng: r) nguyên văn bản nghị quyêt nói một cách rõ ràng và 
đứt khoát rằng quyêt định của một cơ quan đại diện là «thắng lợi quyêt định 
của cách mạng đổi với chê độ Nga hoàng». Có lẽ đó là vì thảo nghị quyêt sơ 
suẫt chăng? Có lẽ người ta có thể dựa theo biên bản mà chữa lại văn bản đó; 
nhưng chừng nào chưa sửa chữa lại thì văn bản đó chỉ có thể có một ý nghĩa, 
mà ý nghĩa đó giông hệt như luồng tư tưởng của nhóm «Giải phóng». 2) Cái 
luồng tư tưởng của nhóm «Giải phóng, mà những tác giả của bản nghị 


của chủ nghĩa xã hội - dân chủ cách mạng; nhưng đồng thời Đại hội cho rằng 
những người tán thành tới một chừng mực nào đó những ý kiễn ây chỉ có thể 
được tham gia các tổ chức của Đảng, với điểu kiện cẩn thiết là cùng với việc 
thừa nhận các đại hội Đảng và điều lệ Đảng, họ còn phải tuyệt đôi phục tùng kỷ 
luật của Đảng› (Chú thích của Lê-nin việt cho bản in năm 1oo7. BT.). 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 69 


quyêt đang đi theo, còn được biểu hiện một cách vô cùng rõ rệt hơn trong 
các văn kiện khác của những người trong phái €Tia lửa» mới. Ví như cơ quan 
ngôn luận của Thành ủy Ti-fơ-li-xơ, báo qÑgười xã hội - dân chủ»!8 
(xuât bản bằng tiêng Giê-ooc-gi; nó được báo (Tia lửa» tán tụng hêt lời, 
trong sô 1oo), đã đi đền chỗ nói thẳng ra, trong một bài báo đầu để là «Hội 
nghị Hội đồng tự trị địa phương và sách lược của chúng ta», rằng ‹sách 
lược› dây Hội nghị Hội đồng tự trị địa phương làm trung tâm hoạt động 
của chúng ta» (mà về việc triệu tập hội nghị đó, thì chúng ta có thể nói thêm 
rằng chúng ta còn chưa biết gì rõ rệt cả!) «iè có lợi cho chúng ta hơn» là 
«sách lược› khởi nghĩa vũ trang và thành lập một chính phủ cách mạng lâm 
thời. Chúng ta sẽ trở lại bài báo ây sau. 2) Người ta không có lý do gì để 
phản đôi việc xem xét trước sách lược của Đảng trong trường hợp cách 
mạng thắng lợi cũng như trong trường hợp thât bại, trong trường hợp 
khởi nghĩa thành công và trong trường hợp khởi nghĩa không thể phát 
triên được thành một lực lượng lớn lao. Có thể rồi Nga hoàng sẽ triệu tập 
được một Hội nghị đại biểu nhằm thỏa hiệp với phái tư sản tự do; nghị quyêt 
của Đại hội III, dự tính trước việc có thẻ xảy ra đó, nên đã nói rõ ngay rằng 
đó là «chính sách giả đôi, là «chủ nghĩa dân chủ giả mạo», và là «những hình 
thức đại diện nhân dân một cách lô lăng cùng loại như Hội nghị Hội đồng 
tự trị địa phương›*. Nhưng điểu đó người ta không nói đên trong nghị 


* Sau đây là nguyên văn của nghị quyêt ây về thái độ của Đảng đôi với sách 
lược của chính phủ ngay trước ngày cách mạng bùng nỗ: 

4ÄXét rằng, để có thẻ đứng vững được trong thời kỳ cách mạng hiện chúng ta 
đang trải qua, chính phủ đang tăng cường những biện pháp đàn áp thường dùng 
chủ yêu nhằm chỗng các phần tử giác ngộ của giai cầp vô sản, và đồng thời 1) tìm 
cách dùng những nhân nhượng và những hứa hẹn cải cách để làm hư hỏng giai 
câp công nhân về mặt chính trị và do đó làm cho họ đi chệch con đường đầu tranh 
cách mạng; 2) cũng nhằm mục đích ầy, dùng những hình thức giả danh dân chủ 
mà che đậy chính sách nhượng bộ giả dỗi của mình: từ việc kêu gọi công nhân cử 
đại biểu vào các ủy ban và vào các hội nghị, đền việc tạo ra những hình thức đại 
diện nhân dân một cách lỗ lăng cùng loại như cái gọi là Hội nghị Hội đồng tự trị 
địa phương; 3) tổ chức ra bọn Trăm đen, và làm cho tầt cả những phần tử phản 
động nói chung, không giác ngộ hoặc mù quáng vì những thù hẳn về chủng tộc và 
tôn giáo ở trong nhân dân, đứng lên chỗng lại cách mạng, — 

Đại hội III của Đ.C.N.X.H.D.C.N. quyêt định kêu gọi tầt cả các tô chức của 
Đảng: 

a) trong khi tuyên truyền và cô động nhằm bóc trần mục đích phản động của 
những thủ đoạn nhân nhượng của chính phủ, thì một mặt, phải nhần mạnh 
vào tính chât bắt buộc của những nhượng bộ ầy và, mặt khác, phải nêu lên rằng 


70 V. 1. Lê-nin 


quyêt về chính phủ cách mạng lâm thời, vì điều đó không quan hệ gì đên 
chính phủ ây cả. Tât cả là ở chỗ ây. Trường hợp mà chúng ta nói đên đã gạt 
bỏ vần để khởi nghĩa và thành lập một chính phủ cách mạng lâm thời, 
trường hợp ây làm cho vân để đổi khác đi, v. v... Nhưng vân đề hiện nay 
không phải là ở chỗ có thể có đủ mọi trường hợp, có thể có thắng lợi lẫn 
thât bại, cả đường thẳng lẫn đường quanh. Vân để là ở chỗ một đảng viên 
xã hội - dân chủ không được phép gieo hoang mang trong quan niệm của 
công nhân về con đường chân chính của cách mạng, không được phép noi 
theo nhóm (Giải phóng› mà gọi một sự việc còn thiêu điều kiện căn bản đề 
thắng lợi, là thẳng lợi quyêt định. Có thẻ rồi chúng ta cũng sẽ không đạt 
được ngay tức khắc ngày làm tám giờ, có thể là muôn đạt tới đó, chúng ta 
sẽ phải đi theo một con đường lâu dài, khuât khúc, nhưng nêu có người 
lầy một tình trạng öát lực, yêu hèn đang còn làm cho giai câp vô sản không 
thể chöng lại được những hiện tượng khât lần, do dự, cò kè, phản bội và 
phản động, mà gọi đó là thắng lợi của công nhân, thì các bạn sẽ nghĩ như thê 
nào đôi với người đó? Có thể rằng cách mạng Nga sẽ kêt thúc bằng ‹một 
bản hiền pháp đẻ non» như có lần báo «Tiên lêm* đã nói như thê. Nhưng có 
phải vì thê mà điểu đó có thể biện hộ cho người đảng viên xã hội - dân chủ 
ngay trước giờ đầu tranh quyêt liệt, mà lại cho rằng việc đẻ non ây là «thắng 
lợi quyêt định đôi với chê độ Nga hoàng› được chăng? Nói cho cùng thì 


chẽ độ chuyên chê tuyệt đôi không thể tán thành những cải cách khả dĩ làm thỏa 
mãn được giai cầp vô sản; 

b) trong khi lợi dụng cuộc vận động tuyên cử, phải giải thích cho công nhân 
hiểu rõ mục đích thực sự của những biện pháp như thê của chính phủ và chứng 
minh rõ rằng giai cầp vô sản cẩn phải triệu tập bằng con đường cách mạng, một 
Quốc hội lập hiên do đầu phiêu phỏ thông, bình đẳng, trực tiêp và bỏ phiêu kín, 
bấu ra; 

c) tổ chức giai cấp vô sản để thi hành tức thời, bằng con đường cách mạng, 
chê độ ngày làm 8 giờ và các yêu sách câp thiệt khác của giai câp công nhân; 

đ) tô chức vũ trang chông lại bọn Trăm đen và, nói chung, chông tât thảy các 
phần tử phản động do chính phủ chỉ huy›. (Chú thích của Lê-nin việt cho lần xuất 
bản năm 1goø;. B7.) 

* Báo cTiên lên», xuât bản ở Giơ-ne-vơ từ tháng giêng rgos là cơ quan 
của bộ phận bôn-sê-vích của Đảng. Từ tháng giêng đên tháng năm, nó ra được 
18 sô. Từ tháng năm, thì báo «Người vô sản, cơ quan Trung.ương của 
Đ.C.N.X.H.D.C.N., thay thé cho báo sTiên lên› chiêu theo một nghị quyêt của 
Đại hội III của ÐĐ.C.N.X.H.D.C.N. (Đại hội này họp vào tháng năm tại Luân- 
đôn; phái men-sê-vích không đẻn tham dự, vì họ đã tổ chức «Hội nghị› của họ 
tại Giơ-ne-vơ). (Chú thích của Lê-nin viêt cho lần xuât bản năm 1ọo7. B7.). 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 71 


cũng có thẻ rằng chúng ta không những không đi tới chỗ giành được chê độ 
cộng hòa mà còn thậm chí sẽ chỉ đạt tới được một hiên pháp hư ảo, một hiên 
pháp (kiểu Si-pôp»!° mà thôi, nhưng có phải vì thê mà người ta có thể dung 
thứ cho người đảng viên xã hội - dân chủ làm lu mờ khâu hiệu cộng hòa 
của chúng ta được chăng? 

Cô nhiên, phái (Tia lửa» mới chưa đi đên chỗ như thê. Nhưng chính việc 
họ quên ghi vào nghị quyêt của họ khẩu hiệu cộng hòa đã chứng minh chắc 
chắn rằng họ đã mât tỉnh thần cách mạng đên mức nào, rằng một mớ lý 
thuyêt vụn vặt khô khan đã che mắt họ đên mức nào, khiên họ không nhìn 
thây được mục tiêu của cuộc đâu tranh hiện tại! Đó là điều không thể tưởng 
tượng được, nhưng đó là sự thật. Các nghị quyêt của Hội nghị đều đã xác 
nhận, lập lại, giải thích, phân tích tỉ mỉ tât cả các khầu hiệu của đảng xã hội 
- dân chủ, không bỏ quên cả vân để công nhân phải bầu cử những người 
đứng đầu và đại diện trong các xí nghiệp; nhưng trong nghị quyêt về chính 
phủ cách mạng lâm thời thì người ta đã không tìm cách để cập tới khẩu 
hiệu cộng hòa. Nói tới «thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nhân dân và sự thành 
lập một chính phủ lâm thời, mà không chỉ rõ môi tương quan giữa những 
«biện pháp› và những hành vi ây với việc giành lây chê độ cộng hòa, như thê 
là viêt ra nghị quyêt không phải đẻ lãnh đạo cuộc đâu tranh của giai câp vô 
sản mà là đề khập khiếng chạy theo đuôi phong trào vô sản. 

Tóm lại: phần đầu của nghị quyêt: 1) không làm sáng tỏ chút nào ý nghĩa 
của chính phủ cách mạng lâm thời về mặt đâu tranh cho chê độ cộng hòa, 
về mặt đảm bảo triệu tập một Hội nghị thực sự lập hiên và thực sự đại biểu 
cho toàn dân; 2) đã gieo rắc hỗn loạn thực sự vào ý thức dân chủ của giai 
câp vô sản, vì đã coi trạng huông mà chính ra là còn thiêu điều kiện chủ yêu 
quyêt định thẳng lợi thực sự như là một thắng lợi của cách mạng đôi với 
chê độ Nga hoàng. 


4. THỦ TIÊU CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ VÀ 
XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ CỘNG HÒA 


Bây giờ chúng ta hãy nói đên phần tiềp sau của bản nghị quyêt ây: 

«,. Trong trường hợp này hay trường hợp kia, thẳng lợi ầy sẽ là bước đầu 
của một giai đoạn mới của thời đại cách mạng. 

Nhiệm vụ mà những điều kiện khách quan của sự phát triền xã hội đã để ra 
cho giai đoạn mới ây một cách tự phát là — phải thủ tiêu hoàn toàn toàn bộ chè độ 
quân chủ-đẳng cầp trong một quá trình đầu tranh lẫn nhau giữa các thành phẩn 
trong xã hội tư sản đã được giải phóng về mặt chính trị, nhằm mưu lợi ích xã hội 
cho mình và để được trực tiềp nằm lầy chính quyền. 


72 V. I. Lê-nin 


Bởi vậy, chính phủ lâm thời mà sẽ tự đảm nhiệm làm tròn những nhiệm vụ 
của cuộc cách mạng do tính chât lịch sử của nó mà có tính chât tư sản đó, thì khi 
điều tiết cuộc đâu tranh giữa những giai cấp đôi kháng trong quốc gia đang đi đẻn 
giải phóng, không những nó phải thúc đẩy cách mạng tiên lên mà còn phải chồng lại 
những nhân tô nào trong cuộc cách mạng ây đang đe dọa những cơ sở của chẻ độ 
tư bản chủ nghĩa›. 


Chúng ta hãy bàn về đoạn văn ây, đoạn văn đứng thành một phần riêng 
biệt trong nghị quyết. Tư tưởng chủ đạo trong những đoạn nghị luận mà 
chúng tôi vừa trích dẫn phù hợp với tư tưởng đã được trình bày ở điểm 
2 của nghị quyêt Đại hội. Nhưng đem so sánh những đoạn đó của các nghị 
quyêt với nhau, ta thây nỗi bật ngay lên sự khác nhau căn bản giữa các nghị 
quyêt ây. Nghị quyết của Đại hội giải thích sơ qua cơ sở kinh tê và xã hội 
của cuộc cách mạng, thì lại hêt sức chú ý đền cuộc đầu tranh đã được xác 
định rõ ràng giữa các giai câp nhằm giành thắng lợi nhât định, và đặt những 
mục tiêu chiên đâu của giai câp vô sản lên hàng đầu. Còn nghị quyêt của Hội 
nghị thì lại diễn tả một cách dài dòng, mơ hồ, tôi tăm cơ sở kinh tê và xã 
hội của cuộc cách mạng, dùng những lời rât mơ hồ để nói tới cuộc đâu tranh 
nhằm đoạt những thẳng lợi nhât định và hoàn toàn bỏ qua không nói đên 
những mục tiêu chiên đầu của giai câp vô sản. Nghị quyêt của Hội nghị nói. 
tới việc thủ tiêu chê độ cũ trong một quá trình đầu tranh lẫn nhau giữa các 
thành phần khác nhau trong xã hội. Nghị quyêt của Đại hội thì nói rằng 
chúng ta, đẳng của giai cầp vô sản, chúng ta phải tiên hành việc thủ tiêu ây; 
rằng chỉ sau khi thành lập một chê độ cộng hòa dân chủ mới thực tê thủ tiêu 
được chê độ cũ; rằng chúng ta phải giành lây chê độ cộng hòa đó; rằng chúng 
ta sẽ chiên đầu vì nó và vì một nền tự do hoàn toàn, không những chông chê 
độ độc tài chuyên chẽ, mà cũng chỗng cả giai câp tư sản nữa, khi giai câp 
này mưu toan (và nó nhât định sẽ mưu toan) đoạt lại những thành quả của 
chúng ta. Nghị quyết của Đại hội kêu gọi một giai câp nhât định đứng ra 
chiên đầu vì mục tiêu trước mắt đã được xác định rõ ràng. Nghị quyêt của 
Hội nghị thì bàn tới một cuộc đầu tranh lẫn nhau giữa các thê lực khác nhau. 
Trong hai bản nghị quyết, một bản thì biểu hiện cái tâm lý muôn đâu tranh 
tích cực, còn một bản lại biểu hiện cái tâm lý muôn đứng nhìn một cách thụ 
động; một bản thì từ đầu chí cuôi là một lời kêu gọi đi vào hoạt động sinh 
động; còn bản kia lại là một mớ lý sự vụn vặt khô khan. Cả hai nghị quyết 
đều tuyên bô rằng, đôi với chúng ta, cuộc cách mạng đang tiên hành chỉ là 
một giai đoạn đầu, theo sau sẽ có một giai đoạn thứ hai nữa; nhưng một nghị 
quyết thì do đó đã kêt luận rằng phải vượt qua giai đoạn thứ nhât đó càng 
nhanh càng tôt, kêt thúc giai đoạn đó, giành lầy chê độ cộng hòa, tiêu diệt 


Hai sách lược của đẳng xã hội - dân chủ... 73 


thẳng tay phe phản cách mạng và chuân bị cơ sở cho giai đoạn sau càng nhanh 
càng tôt. Còn nghị quyết kia thì có thể nói là tuôn ra hàng tràng những đoạn 
miêu tả đài dòng vẻ giai đoạn thứ nhât đó và (cho phép tôi dùng một danh 
từ hơi thô) cứ mút mãi cái tư tưởng của nó về giai đoạn thứ nhât ây. Nghị 
quyêt của Đại hội lây những tư tưởng cũ, mà luôn luôn mới, của chủ nghĩa 
Mác (vẻ tính chât tư sản của cách mạng dân chủ) làm lời mở đầu hay làm 
tiền để đầu tiên để kêt luận về những nhiệm vụ tiên tiên của giai câp tiền 
phong là giai câp vừa chiên đầu cho cách mạng dân chủ vừa chiên đâu cho 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết của Hội nghị chỉ dừng lại ở lời 
mở đầu đó thôi, nhai đi nhai lại lời mở đầu đó, làm ra vẻ thông minh tài trí. 

Chính chỗ khác nhau đó là ranh giới phân chia từ lâu giữa hai cánh trong 
sô những người mác-xít Nga: cánh lý sự vụn vặt và cánh chiên đâu trong 
thời kỳ đã qua của chủ nghĩa Mác hợp pháp, «cánh kinh tê chủ nghĩa» và cánh 
chính trị trong thời kỳ đầu tiên của phong trào quần chúng. Từ cái tiền để 
chính xác của chủ nghĩa Mác về những nguồn gôc kinh tê sâu xa của cuộc 
đầu tranh giai cầp nói chung, và của cuộc đâu tranh chính trị nói riêng, cánh 
kinh tê chủ nghĩa› rút ra cái kêt luận độc đáo này là: phải coi nhẹ cuộc đâu 
tranh chính trị và ngăn cản đừng cho nó phát triển, giảm bớt quy mô của 
nó đi, hạ thâp những mục tiêu của nó xuông. Cánh chính trị, trái lại, cũng 
căn cứ vào những tiền đề như thê, lại rút ra một kêt luận khác hẳn, tức là 
ngày nay những nguồn gôc của cuộc đâu tranh của chúng ta càng sâu sắc 
bao nhiêu thì cuộc đầu tranh của chúng ta càng phải rộng lớn, táo bạo, kiên 
quyết, tích cực bây nhiêu. Hiện nay, chúng ta cũng vẫn đang đứng trước 
cuộc tranh luận như thê, nhưng trong hoàn cảnh mới, dưới một hình thức 
khác. Từ những tiền để nói rằng cách mạng dân chủ hoàn toàn chưa phải là 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, rằng hoàn toàn không phải chỉ những người 
không có của mới ‹quan tâm› đên nó, rằng nguồn göc sâu xa của nó là những 
yêu cầu và những như cầu thiêt thân của foàn bộ xã hội tư sản, từ những 
tiền để đó chúng ta rút ra kêt luận rằng giai câp tiền phong càng phải đề ra 
những nhiệm vụ dân chủ của mình một cách mạnh bạo, càng phải triệt đẻ 
nêu những nhiệm vụ ây lên một cách rõ rệt, càng phải để xướng chề độ 
cộng hòa thành khầu hiệu trực tiềp, càng cẩn khẳng định sự tầt yêu phải 
lập một chính phủ cách mạng lâm thời và sự tầt yêu phải thẳng tay tiêu diệt 
phe phản cách mạng. Còn những kẻ phản đôi chúng ta, tức những người 
thuộc phái €Tia lửa» mới, thì xuât phát cũng từ những tiền đề ầy mà kêt luận 
rằng không nên triệt để để ra các yêu sách dân chủ; rằng người ta có thể 
không cần liệt khầu hiệu cộng hòa vào sồ những khầu hiệu thực tiễn; rằng 
có thể không cần khẳng định sự tầt yều phải lập một chính phù cách mạng 


74 V. I, Lê-nin 


lâm thời; rằng chỉ có được sự quyết định triệu tập Quôc hội lập hiên cũng 
có thể gọi là một thắng lợi triệt để; rằng có thẻ không cẩn nêu việc đâu 
tranh chông thê lực phản cách mạng lên thành một mục tiêu hoạt động của 
chúng ta, mà dìm nó vào trong một sự ám chỉ mơ hồ (để ra một cách không 
đúng, như ta sẽ thây sau này) đền cái qquá trình đâu tranh lẫn nhau». Đó 
không phải là cách nói của các nhà chính trị đâu, mà là cách nói của các ngài 
nhân viên lưu trữ nào đó thôi! 

Và nêu các bạn càng đẻ ý xét một sô công thức nào đó trong bản nghị 
quyêt của phái «Tia lửa» mới, thì các bạn càng thây rõ hơn nữa những đặc 
điểm chủ yêu mà chúng tôi vừa vạch ra. Chẳng hạn, họ nói với chúng ta về 
một ‹quá trình đâu tranh lẫn nhau giữa các thành phần của xã hội tư sản 
đã được giải phóng về mặt chính trị. Nhớ đền cái để mục của nghị quyêt 
(chính phủ cách mạng lâm thời), chúng ta phải ngạc nhiên mà hỏi rằng: nêu 
quả là phải nói tới một quá trình đầu tranh lẫn nhau, thì làm sao người ta 
lại có thể im không nói tới những thành phần đang nô dịch xã hội tư sản về 
mặt chính trị? Phải chăng những nhà dự Hội nghị tưởng rằng một khi họ 
đã cho rằng cách mạng thẳng lợi, thì những thành phần ây bị biên mât rồi 
tư? Ý niệm ây nói chung là vô lý; nói riêng, nó là biêu hiện của một sự ngây 
thơ lớn về chính trị, một sự thiển cận về chính trị. Thê lực phản cách mạng, 
bị cách mạng đánh bại, sẽ không biên mât đi đâu; trái lại, nó nhât định sẽ 
bắt đầu một cuộc đâu tranh mới, còn ác liệt hơn. Dành riêng nghị quyêt 
của chúng ta đẻ phân tích những nhiệm vụ mà thắng lợi của cách mạng sẽ 
trao cho chúng ta, chúng ta có bổn phận phải hêt sức chú ý đên sự cần thiệt 
phải đánh lui các cuộc tân công của phe phản cách mạng (và chúng ta đã 
làm như thê trong nghị quyêt của Đại hội), chứ không phải làm cho những 
nhiệm vụ chính trị câp thiết, gâp rút, tức thời ây của một đảng chiên đâu 
bị chìm ngập trong những nghị luận chung về cái sẽ xảy ra sau thời kỳ cách 
mạng hiện nay, và về cái sẽ xảy ra khi thực hiện được một «xã hội đã được 
giải phóng về chính trị). Cũng như phái kinh tê chủ nghĩa» trước kia viện ra 
những chân lý chung vẻ việc chính trị phải phụ thuộc vào kinh tê đề che đậy 
chỗ dôt của họ là không hiểu nỗi những nhiệm vụ chính trị câp thiệt, phái 
€Tia lửa» mới ngày nay đã viện ra những chân lý chung về đâu tranh trong 
nội bộ một xã hội được giải phóng vẻ chính trị để che giâu sự dôt nát của 
họ là không thể hiểu được những nhiệm vụ cách mạng trước mắt nhằm 
giải phóng chính trị của xã hội ây. 

' Các bạn hãy xét câu: «thủ tiêu hẳn toàn bộ chê độ quân chủ - đẳng câp'. 
Thủ tiêu hẳn chê độ quân chủ, nói rõ ra tức là thành lập chê độ cộng hòa 
dân chủ. Nhưng đôi với ông bạn Mac-tư-nôp quý hóa của chúng ta và những _ 


W-a 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 7õ 


kẻ sùng bái ông ta, thì nói như thê có vẻ giản dị quá và trong sáng quá. Họ 
tuyệt đôi muôn cho «sâu sắc› hơn, muôn trình bày sự việc «một cách thông 
minh hơm. Do đó mà, một mặt, họ đi đên chỗ cô gắng một cách đáng buồn 
cười đề suy nghĩ cho sâu sắc. Mặt khác, đáng lẽ phải để ra một khầu hiệu, 
thì lại là một bài văn miêu tả; đáng lẽ là một lời kêu gọi đầy nhiệt tình đẻ 
mọi người tiên lên, thì lại là sầu muộn nhìn về chuyện cũ. Hình như trước 
rnắt chúng ta không phải là những người còn sông muôn chiên đâu ngay tức 
khắc, không chút chậm trễ, cho chê độ cộng hòa, mà là những cái xác ướp 
cứng đờ đang đứng sub specie aeternitatis* mà nhận xét vân để theo quan 
điểm plusquamperfectum**, 

Chúng ta hãy nói tiêp: «... chính phủ lâm thời... sẽ tự đảm đương làm 
tròn những nhiệm vụ của cách mạng tư sản đó...». Thê là rõ ràng rằng các 
nhà dự Hội nghị đã không nhìn thây vân để cụ thể đang đặt ra cho các nhà 
lãnh đạo chính trị của giai câp vô sản. Vân đề cụ thẻ vẻ chính phủ cách mạng 
lâm thời đã bị vân để các chính phủ kê tiêp nhau sẽ làm tròn các nhiệm vụ 
của các mạng tư sản nói chung, xóa khỏi tầm mắt của họ. Nêu các ngài muôn 
đứng trên quan điểm dlịch sử» mà xét vân đề thì bât cứ nước nào ở châu 
Âu cũng có thể lây làm ví dụ chứng tỏ cho các ngài thây rằng chính một loạt 
chính phủ, tuyệt nhiên không phải dâm thời› chút nào, đã làm các nhiệm 
vụ lịch sử của cách mạng tư sản; rằng ngay những chính phủ đã đánh bại 
cách mạng cũng bắt buộc phải làm nhiệm vụ lịch sử của cuộc cách mạng 
đã thât bại. Nhưng cái gọi là «chính phù cách mạng lâm thời tuyệt nhiên 
không phải là cái mà các ngài đang nói tới đâu; người ta đặt tên chính phủ 
cách mạng lâm thời cho chínH phù của thời kỳ cách mạng, chính phủ nỗi 
tiệp ngay chính phủ bị lật đỗ, và dựa vào cuộc khởi nghĩa của nhân dân, 
chứ không phải dựa vào các cơ quan đại diện do nhân dân bầu ra. Chính 
phủ cách mạng lâm thời là cơ quan của cuộc đầu tranh nhằm làm cho cách 
mạng thắng lợi ngay tức khắc, nhằm trần áp ngay lập tức những âm mưu 
phản cách mạng, chứ tuyệt nhiên không phải là một công cụ để hoàn thành 
nhiệm vụ lịch sử của cách mạng tư sản nói chung. Thưa các ngài, chúng ta 
hãy để cho những nhà sử học sau này của báo «Ngày xưa của nước Nga»? 
tương lai làm công việc xét xem những nhiệm vụ nào của cuộc cách mạng 
tư sản mà chúng ta, tức là các ngài và chúng tôi, hoặc chính phủ nào đó đã 
làm tròn được, — việc đó, đẻ ba mươi năm sau làm cũng vẫn không muộn; 
còn ngày nay, thì chúng ta có bồn phận đẻ ra các khầu hiệu và những chỉ 


* — trên quan điểm thiên niên bầt diệt. BT. 
** — quá khứ đã lâu rồi. BT. 


76 Ứ. I. Lê-nin 
thị thực tê về cuộc đâu tranh cho chê độ cộng hòa và về sự tham gia cương 
quyêt nhầt của giai cầp vô sản vào cuộc đâu tranh ây. 

Chính vì những lý do trên nên những đoạn nghị luận sau của phần nghị 
quyêt đã dẫn ra đó cũng không đạt được. Câu nói rằng chính phủ lâm thời 
phải ‹điểu tiêt cuộc đầu tranh lẫn nhau giữa các giai câp đôi kháng là câu 
nói rầt không thỏa đáng, hay ít ra cũng là vụng về: người mác-xít quyêt 
không nên theo lôi nói của nhóm «Giải phóng» mà dùng một công thức của 
phái tự do như thê, lôi nói đó làm cho người ta tưởng rằng có thể có được 
những chính phủ làm người ‹điểu tiết cuộc đầu tranh giữa các giai cấp, 
chứ không phải là công cụ của cuộc đâu tranh ây... Chính phủ đó ‹không 
những phải thúc đây cách mạng tiên lên mà còn phải chông lại những nhân 
tô nào trong cuộc cách mạng ây đang đe dọa những cơ sở của chê độ tư bản 
chủ nghĩa». «Nhân tô› ây chính là giai câp vô sản mà nghị quyêt đã phát biểu 
nhân danh nó! Đáng lẽ phải giải thích giai câp vô sản lúc này phải làm cách 
nào để ‹thúc đây cách mạng tiên lên (tức là phải thúc đầy nó để vượt qua 
giới hạn mà phái tư sản lập hiên muôn quy định cho nó); đáng lẽ phải 
khuyên bảo người ta chuẩn bị một cách thê nào đó để chồng lại giai câp tư 
sản, khi giai cầp này quay trở lại chồng những thành quả của cách mạng, 
thì người ta đưa ra cho chúng ta một bài văn miêu tả chung chung về thuyết 
quá trình, mà không hể nói gì tới những nhiệm vụ cụ thể của công cuộc 
hoạt động của chúng ta cả. Phương pháp diễn đạt tư tưởng của phái tTia 
lửa» mới làm cho chúng ta nhớ tới lời nhận xét của Mác (trong những dluận 
cương› nổi tiêng của ông nói về Fơ-bach) đôi với chủ nghĩa duy vật cũ, là 
chủ nghĩa xa lạ với phép biện chứng. Mác nói: các nhà triêt học chỉ làm có 
việc là cất nghĩa thê giới bằng nhiều cách khác nhau; nhưng vần đề là phải 
cải tạo thê giới"!. Những người thuộc phái €Tia lửa» mới cũng vậy, họ có thể 
miêu tả và giải thích tương đôi khá quá trình đầu tranh đang diễn ra trước 
mắt họ; nhưng họ hoàn toàn không có khả năng đề ra được một khẩu hiệu 
đúng trong cuộc đâu tranh ây. Tuy tiên bước một cách hăng hái, nhưng họ 
không có khả năng lãnh đạo, họ đã làm giảm giá trị quan điểm duy vật lịch 
sử vì họ đã coi thường vai trò lãnh đạo và chỉ đạo tích cực mà các chính đảng 
đã từng hiểu rõ những điều kiện vật chât của cách mạng và đã từng cầm đầu 
các giai cầp tiền tiên, — có thể và phải giữ trong lịch sử. 


5. PHẢI «LÀM CHO CÁCH MẠNG TIẾN LÊN» NHƯ THẾ NÀO? 
Dưới đây là một đoạn khác của nghị quyêt: 


«Trong những điểu kiện ây đảng xã hội - dân chủ, suỗt trong quá trình cách 
mạng, phải ra sức giữ một lập trường khả dĩ bảo đảm hơn hẻt cho mình có thể 


Hai sách lược của đằng xã hội - dân chủ... 77 
thúc đây cách mạng tiễn lên, không làm cho mình phải bó tay trong cuộc đâu tranh 
chông chính sách không triệt đẻ và vụ lợi của các chính đảng tư sản, và bảo vệ 
cho mình tránh khỏi nguy cơ bị phái dân chủ tư sản thu hút đi. 

Bởi vậy đàng xã hội - dân chủ không nên tự định cho mình mục đích là đoạt 
lây chính quyền hoặc chia chính quyền đó trong chính phủ lâm thời; nó thủy chung 
phải giữ địa vị là đảng cách mạng đôi lập cực đoan với chính phủ. 


Đồi với lời khuyên nên giữ một thái độ khả dĩ bảo đảm hơn hệt cho 
chúng ta có thể thúc đẩy cách mạng tiên lên, thì chúng ta hêt sức hoan 
nghênh. Nhưng chúng ta chỉ mong rằng kèm theo lời khuyên tốt lành đó, 
còn phải có lời chỉ dẫn cụ thẻ về cách thức mà đảng xã hội - dân chủ phải 
làm đẻ thúc đầy cách mạng tiên lên trong lúc này nữa, trong tình hình chính 
trị hiện nay, trong thời kỳ này, thời kỳ lắm chuyện xôn xao, giả thuyêt, 
chuyện bàn tán và dự định về việc triệu tập một cơ quan đại điện quôc dân 
như thê, Người nào không hiểu được sự nguy hại của cái lý luận kiêu phái 
«Giải phóng› về «thỏa hiệp› giữa nhân dân với Nga hoàng; người nào mà coi 
nguyên việc qquyêt định triệu tập Quôc hội lập hiên đó là một thẳng lợi; 
người nào mà không tự đặt cho mình nhiệm vụ phải tuyên truyền tích cực 
cho chủ trương thành lập chính phủ cách mạng lâm thời; người nào mà 
dìm đi không nói tới khầu hiệu cộng hòa dân chủ thì ngày nay làm sao người 
đó lại có thể thúc đây cách mạng tiên lên được? Thực ra, những người đó 
làm cho cách mạng phải thụt lài bời vì, về mặt chính trị thực tiễn, họ vẫn 
dừng lại ngang trình độ lập trường của phái «Giải phóng». Thê thì việc họ thừa 
nhận một cương lĩnh đòi thay chê độ độc tài chuyên chê bằng một chê độ 
cộng hòa, phỏng có ích gì, khi khầu hiệu đầu tranh cho chê độ cộng hòa không 
ược ghi vào một nghị quyêt sách lược xác định những nhiệm vụ hiện tại 
và trước mắt của Đảng, trong giờ phút cách mạng? Vì thực ra, đặc trưng 
hiện nay trong lập trường của phái «Giải phóng›, tức lập trường của phái 
tư sản lập hiên, là ở chỗ coi việc quyêt định triệu tập một Quôc hội lập hiền 
toàn dân như một thẳng lợi quyêt định và ở chỗ khôn khéo tránh không nói 
tới vân đề chính phủ cách mạng lâm thời và chê độ cộng hòa! Muôn làm cho 
cách mạng tiền tới, nghĩa là muôn dẫn nó vượt quá giới hạn mà phái tư sản 
quân chủ quy định cho nó, thì phải tích cực đề ra, nhần mạnh, đưa lên hàng 
đầu những khầu hiệu cự tuyệt «tính chầt không triệt để» cùa phái dân chù 
tư sản, Trong lúc này, những khâu hiệu ây chỉ có hai cái: 1) chính phủ cách 
mạng lâm thời và 2) chề độ cộng hòa, vì khẩu hiệu Quôc hội lập hiền toàn dân 
đã được phái tư sản quân chủ đem dùng lại (xem cương lĩnh của «Hội liên 
hiệp giải phóng) và đem dùng lại chính là đề trồn tránh cách mạng, đề ngăn 
cản cách mạng đi đên thẳng lợi hoàn toàn, đề cho giai cầp đại tư sản và Nga 


78 V. I. Lê-ni 


hoàng có thẻ thỏa hiệp với nhau như bọn lái buôn. Và chúng ta thây rằng, 
trong hai khâu hiệu duy nhât có thẻ thúc đây cách mạng tiền tới, thì Hội 
nghị hoàn toàn quên bẵng khẩu hiệu cộng hòa và đã đem đặt khâu hiệu chính 
phủ cách mạng lâm thời ngang ngay với khầu hiệu Quôc hội lập hiền toàn 
dân, do phái Giải phóng đề ra, và đồng thời gọi cả hai là «thắng lợi quyêt 
định của cách mạng›!! 

Phải, đó là sự thực không thể chôi cãi được mà chúng ta tin chắc rằng 
sau này nó sẽ dùng làm môc cho nhà sử học tương lai viêt về đẳng xã hội - 
dân chủ Nga. Hội nghị của những người xã hội - dân chủ họp tháng năm 
1oos thông qua một nghị quyêt nói đên những điều rât hay về sự cần thiệt 
phải thúc đầy cách mạng dân chủ tiên lên; nhưng thực ra thì nghị quyêt 
đó lại làm cho cách mạng thụt lùi và không vượt quá được giới hạn những 
khâu hiệu dân chủ của phái tư sản quân chủ. 

Những người thuộc phái €Tia lửa» mới rât thích trách cứ chúng ta là 
coi nhẹ nguy cơ giai câp vô sản có thể bị phái dân chủ tư sản thu hút. Chúng 
ta rât muôn được thây kẻ nào có thê căn cứ theo nguyên văn bản nghị quyêt 
do Đại hội III của Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga thông qua, mà 
chứng thực cho lời trách cứ đó. Chúng ta sẽ trả lời cho những kẻ phản đôi 
chúng ta rằng: vì hoạt động trong lòng xã hội tư sản, nên đảng xã hội - 
dân chủ không thể tham gia vào sinh hoạt chính trị được nêu trong những 
trường hợp riêng biệt nào đó, không cùng đi, bên cạnh với phái dân chủ tư 
sản. Nhưng sự khác nhau giữa các anh và chúng tôi là ở chỗ, chúng tôi thì 
cùng đi bên cạnh với phái tư sản cách mạng và cộng hòa, mà không tự hòa 
lẫn vào với họ làm một; còn các anh thì cùng đi với phái f sản £ự' đo uà quân 
chủ mà cũng không tự hòa lẫn vào với phái này làm một. Sự £hật là như thê. 

Các khẩu hiệu sách lược của các anh, mà các anh đã nhân danh Hội 
nghị để ra, đều phù hợp với những khẩu hiệu của đẳng ‹dân chủ - lập hiên, 
nghĩa là đẳng của giai cấp tư sản quân chủ, thê mà các anh không nhận thây, 
không hiểu việc đó, thành thử các anh thật ra là đang ở trong tình thê fheo 
đuôi những người của nhóm «Giải phóng?. 

Các khẩu hiệu sách lược của chúng tôi mà chúng tôi đã nhân danh Đại 
hội III của Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga để ra, đều phù hợp với 
những khẩu hiệu của phái tư sản cách mạng dân chủ và cộng hòa. Giai câp 
tư sẳn đó và giai câp tiểu tư sản chưa lập được chính đẳng nhân dân lớn 
mạnh ở Nga*. Nhưng phải không hiểu chút gì về tình hình hiện nay ở Nga 


* Thật ra thì bọn ‹xã hội - cách mạng» hợp thành một nhóm trí thức theo 
chủ nghĩa khủng bổ, chứ không phải là mầm mông của một đảng như thê, dù 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 79 


mới không tin rằng đã có những thành phần của đảng ây rồi. Ý định của 
chúng ta là lãnh đạo (nêu gặp trường hợp cuộc đại cách mạng Ñga tiên hành 
thuận lợi) không những giai câp vô sản đã được đảng xã hội - dân chủ tổ 
chức, mà còn cả giai câp tiểu tư sản đó, là giai câp có thê cùng đi được với 
chúng ta nữa. 

Do nghị quyết đã thông qua của mình, Hội nghị tỏ rõ là đã vô tình rơi 
xuông trình độ phái tư sản tự do và quân chủ. Do nghị quyêt đã thông qua 
của mình, Đại hội của Đảng đã tự giác nâng lên ngang trình độ mình những 
phần tử thuộc phái dân chủ cách mạng có khả năng đâu tranh chứ không 
thỏa hiệp. 

Những phần tử ây nhiều nhât là trong nông dân. Khi phân định những 
tập đoàn xã hội quan trọng theo xu hướng chính trị của họ, chúng ta có thể, 
— mà không phạm sai lầm nghiêm trọng, — coi phái dân chủ cách mạng và 
cộng hòa với quần chúng nông dân là một, dĩ nhiên là cũng theo một ý nghĩa 
và cũng với những điều ngoại trừ và những điều ngụ ý như thê, khiên 
chúng ta có thể coi giai câp công nhân với phái xã hội - dân chủ là một. 
Nói một cách khác, chúng ta cũng có thẻ kêt luận như sau: do những khẩu 
hiệu chính trị có quan hệ đên toàn dân tộc” mà Hội nghị đã đề ra, thì Hội 
nghị, trong giờ phút cách mạng, đã vô tình rơi xuông trình độ đám địa chủ. 
Do những khầu hiệu chính trị có quan hệ đên toàn dân tộc mà Đại hội đã 
đề ra, thì Đại hội của Đảng lại nâng quần chúng nông dân lên trình độ cách 
mạng. TNêu về những kêt luận ây, mà có ai trách cứ chúng ta là có thiên 
hướng muôn dùng những câu nói ngược đời, thì chúng ta sẽ thách người 
đó rằng: có giỏi cứ bác cái nguyên lý dưới đây xem; nêu chúng ta không 
đủ sức để làm cách mạng đền cùng, nêu cách mạng được kêt thúc theo đúng 
nguyện vọng của nhóm 4Giải phóng› bằng một «thẳng lợi quyêt định› biểu 
thị độc nhât dưới hình thức một Quôc hội dân biểu do Nga hoàng triệu 
tập, và Quốc hội ây chỉ có thể gọi được là Quôc hội lập hiền đẻ làm trò 
cười mà thôi, thì như thê sẽ là một cuộc cách mạng mà trong đó bọn địa chủ 
và giai cấp đại tư sản chiêm tu thê. Trái lại, nêu chúng ta được trải qua một 
cuộc cách mạng vĩ đại thật sự, nêu lần này lịch sử không cho phép có thể 
xảy ra một ‹vụ để nom, nêu chúng ta có đủ sức đẻ làm cách mạng đền cùng, 
đền thắng lợi quyêt định, không phải theo ý nghĩa như phái «Giải phóng› và 


rằng ý nghĩa khách quan của hoạt động của nhóm đó chung quy chính là thực hiện 
những nhiệm vụ của phái tư sản cách mạng và cộng hòa. 

* Chúng tôi không nói đền những khẩu hiệu đặc biệt kêu gọi nông dân, vì 
đã có những nghị quyêt riêng nói về những khâu hiệu đó. 


8o V. 1. Lê-nừ 


phái eTia lửa» mới hiểu, thì như thề sẽ là một cuộc cách mạng, trong đó ưu 
thề sẽ về phía thành phần nông dân và vô sản. 

Có thể có một sồ người sẽ cho rằng thừa nhận cái quan niệm về ưu thê 
đó tức là phủ nhận tính chầt tư sản của cuộc cách mạng sắp xảy tới chăng? 
Rầt có thể như thẻ, vì phái €Tia lửa» mới thường hay lạm dụng khái niệm 
cách mạng tư sản. Cho nên đưa vần để này ra bàn hoàn toàn không phải là 
thừa Vậy. 


6. DO ĐẦU MÀ CÓ NGUY CƠ LÀM CHO GIAI CẤP VÔ SẢN 
PHẢI BÓ TAY TRONG CUỘC ĐẤU TRANH 
CHỐNG GIAI CẤP TƯ SẲN KHÔNG TRIỆT ĐỀ? 


Các người mác-xít tuyệt đôi tin chắc rằng cuộc cách mạng Nga là một 
cuộc cách mạng tư sản. Như thề nghĩa là gì? Nghĩa là những cải cách dân 
chủ trong chè độ chính trị, rồi đền những cải cách xã hội và kinh tê rầt cần 
cho nước Ñga, thì tự bản thân những cải cách đó không hề có nghĩa là làm 
lay chuyển được chề độ tư bản, làm lay chuyền được sự thông trị của giai 
cầp tư sẵn, mà trái lại, những cải cách đó lần đầu tiên sẽ thực sự dọn đường 
cho chủ nghĩa tư bản ở Nga phát triển rộng lớn và nhanh chóng, theo kiểu 
châu Âu, chứ không phải theo kiều châu Á; lần đầu tiên những cải cách đó 
sẽ làm cho giai cầp tư sản có thể trở thành giai cầp thông trị ở nước Nga. 
Bọn xã hội - cách mạng không thẻ hiểu nỗi điều đó, bởi vì họ không biết 
những kiền thức sơ đẳng về những quy luật phát triển của sản xuât hàng 
hóa và tư bản chủ nghĩa và không thầy rằng dù cuộc khởi nghĩa nông dân 
có hoàn toàn thắng lợi chăng nữa, dù có chia lại một lần nữa hêt thầy ruộng 
đầt cho hợp với lợi ích và nguyện vọng của nông dân (bằng cách «chia đều” 
hoặc bằng cách chia tương tự nào đó), thì cũng không xóa bỏ được chủ 
nghĩa tư bản, mà trái lại, sẽ còn thúc đây thêm cho nó phát triển và đây 
nhanh sự phân hóa giai cầp trong nội bộ nông dân. Vì không hiểu được chân 
lý ầy nên bọn xã hội - cách mạng trở thành những nhà tư tưởng vô tình 
của giai cầp tiểu tư sản. Đảng xã hội - dân chủ cẩn nhân mạnh vào chân lý 
ầy, vì nó có một ý nghĩa vô giá vẻ mặt lý luận cũng như về mặt chính trị 
thực tiễn: do chân lý đó mà thầy rõ rằng đảng của giai cầp vô sản phải giữ 
tính chầt độc lập giai cầp hoàn toàn của mình trong cuộc vận động ‹dân chủ 
chung› ngày nay. 

Nhưng tuyệt nhiên không phải vì thê mà cuộc cách mạng đân chủ (tư 
sản do nội dung kinh tê và xã hội của nó) không có ích lợi nô càng lớn cho 
giai cầp vô sản. Tuyệt nhiên không phải vì thê mà cuộc cách mạng dân chủ 


HaL sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 8I 


ầy lại không thể diễn ra cả dưới hình thức có lợi trước hêt cho tên đại tư 
bản, cho tên tài phiệt, cho tên địa chủ «thức thờ, lẫn hình thức có lợi cho 
nông dân và cho công nhân, 

Những người thuộc phái €Tia lửa» mới hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa và nội 
dung của phạm trù cách mạng tư sản. Trong những nghị luận của họ, người 
ta luôn luôn thây lòi ra cái quan niệm cho rằng cách mạng tư sản là một cuộc 
cách mạng chỉ có thẻ đem lại cái gì có lợi cho giai câp tư sản mà thôi. Thê mà, 
không còn có gì sai lầm bằng quan niệm đó. Cách mạng tư sản là một cuộc 
cách mạng không vượt ra khỏi khuôn khổ chê độ tư sản, nghĩa là chê độ 
kinh tê và xã hội tư bản chủ nghĩa. Cách mạng tư sản biểu hiện nhu cầu phát 
triền của chủ nghĩa tư bản; nó chẳng những không tiêu diệt cơ sở của chủ 
nghĩa tư bản đi, mà trái lại, còn làm cho những cơ sở ây được mở rộng và 
sâu thêm. Bởi vậy, cách mạng ây chẳng những biểu hiện lợi ích của giai câp 
công nhân mà còn biểu hiện cả lợi ích của toàn bộ giai cầp tư sản nữa. Dưới 
chê độ tư bản chủ nghĩa, việc giai câp tư sản thông trị giai cầp công nhân là 
điều không thẻ tránh khỏi, cho nên có đẩy đủ lý do để nói rằng cách mạng 
tư sản biểu hiện lợi ích của giai cầp tư sản nhiều hơn là lợi ích của giai cầp 
vô sản. Nhưng nêu quan niệm rằng nó tuyệt đôi không biểu hiện lợi ích của 
giai câp vô sản thì quả thật là vô lý. Quan niệm vô lý ây tóm lại chỉ là lý 
luận dân túy cỗ xưa, lý luận cho rằng vì cách mạng tư sản mâu thuẫn với 
lợi ích của giai câp vô sản, nên chúng ta không cần đền tự do chính trị tư 
sản. Hoặc chung quy chỉ là chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa không tán 
thành bât cứ một sự tham gia nào của giai cầp vô sản vào chính phủ tư sản, 
vào cách mạng tư sản, vào chê độ nghị trường tư sản. Về phương diện lý 
luận, như thê là bỏ quên những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác về sự 
phát triển tât yêu của chủ nghĩa tư bản trên cơ sở sản xuẫt hàng hóa. Chủ 
nghĩa Mác dạy chúng ta rằng một xã hội thiêt lập trên cơ sở sản xuẫt hàng 
hóa và có quan hệ trao đổi hàng hóa với những nước tư bản chủ nghĩa văn 
minh, thì phát triển đền một giai đoạn nào đó, nước ầy nhất định phải đi 
vào con đường tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác đã đoạn tuyệt hẳn với 
những mớ lý luận của phái dân túy và phái vô chính phủ cho rằng hình như 
nước Nga chẳng hạn, sẽ có thể tránh khỏi con đường phát triển tư bản chủ 
nghĩa, sẽ có thê ra khỏi chủ nghĩa tư bản hoặc vượt qua nó bằng cách nào 
đó, khác hơn là bằng đầu tranh giai cầp trên mảnh đầt và trong phạm vỉ của 
chính chủ nghĩa tư bản đó. 

Nói chung và đặc biệt đồi với nước Nga, thì tầt cả những nguyên lý ây 
của chủ nghĩa Mác đã được chứng minh và lặp đi lặp lại, ngay cả đền những 
chỉ tiêt nhỏ nhặt nhât. Những nguyên lý ầy chỉ rõ rằng tư tưởng muỗn tìm 


6—2886 


82 V. I. Lê-nin 


sự giải phóng của giai câp công nhân ở chỗ nào khác chứ không phải trong 
sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, là một tư tưởng phản động. Trong những 
nước như nước Ñga, giai câp công nhân khổ vì chủ nghĩa tư bản ít hơn 
là khổ vì chủ nghĩa này không được phát triển đầy đủ. Cho nên giai cấp 
công nhân ñể( sức quan tâm muôn cho chủ nghĩa tư bản được phát triển 
hêt sức rộng lớn, hêt sức tự do và hệt sức nhanh chóng. Điểu tuyệt đôi 
có lợi cho giai câp công nhân là trừ bỏ hêt thảy những vêt tích của quá khứ 
đang cản trở sự phát triển rộng lớn, tự do và nhanh chóng của chủ nghĩa 
tư bản. Cách mạng tư sản chính là một cuộc cách mạng quét sạch được một 
cách hêt sức êkin quyêt những vét tích của quá khứ, những vêt tích của chê 
độ nông nô (bao gồm không những chê độ chuyên chê, mmà cả chê độ quân 
chủ nữa) và bảo đảm hơn hêt cho chủ nghĩa tư bản được phát triển rộng 
lớn nhât, tự do nhât và nhanh chóng nhât. 

Cho nên cách mạng f sản hết sức có lợi cho giai cấp uô sản. Xét về mặt 
lợi ích của giai câp vô sản thì cách mạng tư sản là £uyệt đôi cần thiêt. Cuộc 
cách mạng ây càng được toàn diện và kiên quyêt bao nhiêu, càng được triệt 
để bao nhiêu, thì những khả năng đâu tranh của giai câp vô sản cho chủ 
nghĩa xã hội, chông giai câp tư sản sẽ càng được bảo đảm bây nhiêu. Kêt 
luận ây, chỉ có những kẻ không hiểu biêt những chân lý sơ đẳng của chủ 
nghĩa xã hội khoa học mới có thể cho là mới mẻ, lạ lùng hoặc ngược đời. Thê 
mà do kết luận ây đã thây rõ rằng cách mạng tư sản, trong rnột ý nghĩa nào 
đó là có lợi cho giai cầp vô sản hơn là cho giai câp tư sản. Chính trong ý 
nghĩa sau đây mà thây rõ lời khẳng định ây là không thể chôi cãi được: giai 
cầp tư sản có lợi là dựa được vào một sô tàn tích của thời quá khứ đẻ chông 
giai câp vô sản, chẳng hạn như vào chê độ quân chủ, vào quân đội thường 
trực, v.v... Giai câp tư sản có lợi ở chỗ là cách mạng tư sản đừng quá cương 
quyêt quét sạch những tàn tích của thời quá khứ, mà còn để cho một sô 
tàn tích của thời quá khứ tồn tại, nói một cách khác là cách mạng tư sản 
đừng có toàn diện, triệt đẻ và đầy đủ, cũng không nên kiên quyêt và thẳng 
tay. Những người xã hội - dân chủ thường diễn đạt tư tưởng ây một cách 
hơi khác, họ nói rằng giai câp tư sản tự mình phản lại sự nghiệp của chính 
mình, phản lại sự nghiệp của tự do, rằng giai câp tư sản không thể thực 
hành chẽ độ dân chủ triệt đẻ. Đôi với giai cấp tư sản, thì có lợi hơn nêu 
những cải cách cẩn thiết theo hướng dân chủ tư sản được thực hiện một 
cách chậm rãi hơn, tuần tự hơn, thận trọng hơn, ít kiên quyêt hơn, bằng 
những biện pháp cải lương chứ không phải bằng một cuộc cách mạng; làm 
sao cho những cải cách ây càng thận trọng đôi với những thiệt chê ‹đáng 
tôn kính» của chê độ nông nô (chẳng hạn như đôi với chê độ quân chủ); 


"HỒ 


Hai sách lược của đàng xã hội - dân chủ... 83 


làm sao cho những biện pháp cải cách ây càng giúp sức được ít vào việc 
phát triên trí sáng tạo cách mạng và năng lực cách mạng của hạng dân đen, 
nghĩa là của nông dân và nhât là của công nhân. Vì nêu không thê, thì càng 
dễ cho công nhân «đổi vai súng» như người Pháp thường nói, nghĩa là dùng 
ngay những vũ khí mà cách mạng tư sản đã cung câp cho họ, những tự do 
mà nó đã đem đên, những thiết chẻ dân chủ đã sản sinh ra trên mảnh 
đât đã được quét hêt chê độ nông nô, mà quật lại chính ngay giai câp 
tư sản, 

Đôi với giai câp công nhân, thì trái lại, điểu lợi hơn cho họ là: làm saô 
cho những cải cách cần thiệt theo hướng dân chủ tư sản đạt được bằng 
chính con đường cách mạng chứ không phải bằng con đường cải lương, bởi 
vì con đường cải lương là con đường trì hoãn, khât lần, và là sự chêt dần 
chêt mòn và đau đớn của những bộ phận thôi nát trong cơ thẻ nhân dân. 
Chính vô sản và nông dân là những người trước hêt phải chịu đau khổ hơn 
hêt vì sự thôi nát đó. Con đường cách mạng là con đường mỗ xẻ mau lẹ 
nhật và ít đau đớn nhât đôi với giai câp vô sản, con đường cương quyết cắt 
bỏ những bộ phận thôi nát, con đường ít phải nhượng bộ hơn hết và ít phải 
để phòng cần thận hơn hết đôi với chê độ quân chủ và những thiết chê bỉ 
ôi và đã thôi nát của nó với mùi hôi thôi đang đầu độc bầu không khí xung 
quanh. 

Vậy, không phải chỉ độc vì nghĩ đên kiểm duyệt hoặc chỉ vì sợ sệt nhà 
đương cục mà báo chí của phái tư sản tự do phàn nàn về khả năng có con 
đường cách mạng, sợ cách mạng và đưa con ngoáo ộp cách mạng ra dọa Ñga 
hoàng, tìm mọi cách tránh khỏi cách mạng, cúi rạp mình và quỳ lạy, hy vọng 
cầu xin được những cải lương thảm hại để làm cơ sở cho con đường cải 
lương. Đó không phải chỉ là quan điểm của những báo «Tin tức nước Nga°9 
qÑgười con của Tỏ quôc"b, «Đời sông của chúng ta55,» ¿Thời đại chúng taŸ8› 
mà cũng là của cả tạp chí «Giải phóng› bí mật và tự do nữa. Chính ngay cái 
địa vị mà giai cầp tư sản chiêm giữ với tư cách là một giai cầp trong xã hội 
tư bản, cũng tât nhiên đã gây cho nó tính không triệt để trong cuộc cách 
mạng dân chủ. Chính ngay cái địa vị, mà giai cầp vô sản chiêm giữ với tư 
cách là một giai câp, buộc họ phải có tỉnh thần dân chủ triệt đề. Giai cầp tư 
sản nhìn về phía sau, nó sợ hãi sự tiên bộ dân chủ tât sẽ làm tăng thêm lực 
lượng cho giai câp vô sản. Giai cầp vô sản thì nào có mắt gì, ngoài xiểng xích 
nô lệ của mình. Nhờ vào chủ nghĩa dân chủ, nó sẽ có cả một thê giới đẻ thu 
phục”"?. Cho nên, cách mạng tư sản càng triệt để về những cải cách dân chủ 
của nó, thì nó càng ít bị giới hạn bởi những cải cách chỉ có lợi cho giai cầp 
tư sản. Cuộc cách mạng tư sản càng triệt để, thì nó càng bảo đảm được 


6* 


84 V. I. Lê-nin 
nhiều thuận lợi hơn cho giai câp vô sản và cho nông dân trong cách mạng 
dân chủ. 

Chủ nghĩa Mác không dạy người vô sản xa lánh cách mạng tư sản, lãnh 
đạm với nó, nhường việc lãnh đạo cách mạng ây cho giai câp tư sản, mà trái 
lại, dạy phải tham gia cách mạng ây một cách hêt sức kiên quyêt, phải hệt 
sức quyêt tâm đâu tranh đẻ thực hiện chủ nghĩa dân chủ vô sản triệt đẻ, đẻ 
đưa cách mạng đên cùng. Chúng ta không thể vượt ra ngoài khuôn khô dân 
chủ tư sản của cuộc cách mạng Nga được, nhưng chúng ta có thể mở rộng 
phạm vi đó ra đền những quy mô hêt sức to lớn; chúng tạ có thê và phải 
chiên đâu trong khuôn khổ ây, cho những quyền lợi của giai câp vô sản, cho 
những như cẩu trước mắt của giai câp đó và để tạo điều kiện đặng có thẻ 
chuẩn bị được lực lượng cho nó đi tới thắng lợi hoàn toàn sau này. Chê độ 
dân chủ tư sản cũng có nhiều thứ, nhiều loại. Tên bảo hoàng nào trong các 
Hội đồng tự trị địa phương mà tán thành lập một Thượng nghị viện và 
‹đòi› chê độ đầu phiêu phổ thông, đồng thời lén lút và ngâm ngầm thương 
lượng với Nga hoàng để có được một hiên pháp cắt xén, thì đó là người dân 
chủ tư sản. Còn người nông dân nọ cẩm vũ khí chông bọn địa chủ và quan 
lại và để nghị một cách theo ‹lôi cộng hòa ngây thơ», rằng phải ‹đánh đuôi 
Nga hoàng›*, thì cũng là người dân chủ tư sản. Chê độ dân chủ tư sản có 
thể như thứ chê độ dân chủ tư sản ở Đức, và cũng có thẻ như thứ ở Anh, có 
thể như thứ ở Áo, và cũng có thẻ như thứ ở Hoa-kỳ hoặc ở Thụy-sĩ. Đẹp 
mặt thay con người mác-xít nào mà, trong thời kỳ cách mạng dân chủ, lại 
không nhìn thây sự khác nhau đó vẻ trình độ và hình thức của chê độ dân 
chủ và chỉ biệt «trổ tài thông minh» đẻ chứng minh rằng dù sao thì đó cũng 
đều là scách mạng tư sảm, đều là kêt quả «cách mạng tư sản› cả. 

Thê mà, phái «Tia lửa» mới của chúng ta, là phái đang tự hào về cái thiển 
cận của họ, chính là những kẻ «trỗ tài thông minh đó. Chính họ chỉ biết 
đàm luận về tính chât tư sản của cuộc cách mạng ở chỗ và ở lúc mà đáng 
lẽ phải biết phân biệt giữa hai thứ dân chủ tư sản: dân chủ cách mạng - 
cộng hòa và dân chủ của phái tự do - quân chủ, đó là chưa nói đên sự 
khác nhau giữa chủ nghĩa dân chủ tư sản không triệt để và chủ nghĩa dân 
chủ vô sản triệt để. Trong lúc cẩn phải đem đên cho cuộc cách mạng hiện 
thời một sự lãnh đạo dân chủ, cản phải nêu lên những khâu hiệu đân chủ 
tiển tiền, khác với những khâu hiệu phản bội của ông Xtơ-ru-vê và bè lũ, 
cần phải vạch rõ ràng, không úp mở, các nhiệm vụ trực tiêệp của cuộc đâu 
tranh thực sự cách mạng của giai câp vô sản và nông dân, khác với hành vi 


* Xem tạp chí «Giải phóng?, sô 71, tr. 337; chú thích 2. 


Hai sách lược của đàng xã hội - dân chủ... 85 


mà cả, thỏa hiệp theo kiểu tự do chủ nghĩa của bọn địa chủ và chủ xưởng, 
thì họ chỉ biêt thôt ra những lời sầu muộn về ‹quá trình đâu tranh lẫn nhau 
giữa các giai câp đôi kháng», dường như suôt đời họ thực sự chỉ sông trong 
một cái đồng kính", "Thưa các ngài, hiện nay thực chât của vân để mà 
các ngài không nhìn thây, là: cuộc cách mạng của chúng ta sẽ kêt thúc bằng 
một thắng lợi thật sự vĩ đại hay chỉ bằng một thứ thỏa hiệp khôn kiệp 2 Nó sẽ 
đi đên một nền chuyên chính dân chủ cách mạng của giai câp vô sản và nông 
dân, hay ‹nó sẽ tiêu ma hét sức lực» vào một hiên pháp tự do chủ nghĩa 
theo kiểu Si-pôp? 

Thoạt nhìn qua thì hình như, khi đặt vân để này ra, chúng ta hoàn toàn 
đi ra ngoài để. Nhưng chỉ mới nhìn qua mới thây như thê thôi. Thực ra, 
chính đó là nguyên nhân sâu xa của sự bât đồng về nguyên tắc, từ nay 
đã hiện ra rõ rệt giữa sách lược xã hội - dân chủ của Đại hội III của 
Đ.C.N.X.H.D.C.N. và sách lược được quy định ở Hội nghị ‹Tia lửa» 
mới. Những người này hiện nay đã lùi về đằng sau ba bước chứ không 
phải là hai, họ đã lặp lại những sai lầm của phái (kinh tê chủ nghĩa» trong 
những vân để vô cùng phức tạp hơn, quan trọng hơn và bức thiệt hơn đôi 
với đảng công nhân, những vân để có liên quan đên sách lược của đảng 
trong thời kỳ cách mạng. Chính vì vậy mà chúng ta phải hẻt sức lưu tâm 
phân tích vân để đã nêu ra đó. 

Đoạn nghị quyêt của phái €Tia lửa» mới mà chúng tôi vừa trích dẫn đã vạch 
ra nguy cơ là đảng xã hội - dân chủ có thể tự bó tay mình trong cuộc đâu 
tranh chông chính sách không triệt để của giai câp tư sản và bị hòa lẫn với 
phái dân chủ tư sản. Ý tưởng về môi nguy cơ đó quán triệt trong tât cả những 
văn kiện độc đáo của phái «Tia lửa» mới; ý tưởng ây thực ra là trung tâm của 
cuộc tranh luận có tính chât nguyên tắc trong cuộc phân liệt trong đảng 
chúng ta (từ khi mà, trong cuộc phân liệt ây, những môi bầt hòa cá nhân đã 
hoàn toàn rơi xuông hàng thứ yêu so với hiện tượng chủ «nghĩa kinh tê» hồi 
sinh). Và chúng ta không chút ngần ngại mà thừa nhận rằng môi nguy cơ 
ây là có thực và, nhât là hiện nay, lúc cách mạng Nga lên cao nhất, thì môi 
nguy cơ ây lại trở thành đặc biệt nghiêm trọng. Tât cả chúng ta, những nhà 
lý luận, — hay riêng tôi, tôi thích gọi là những nhà chính luận của đảng xã 
hội - dân chủ, — có nhiệm vụ cầp bách và đẩy trách nhiệm nặng nể là 
phải tìm xem môi nguy cơ đó đang thực sự đe dọa fừ phía nào. Vì nguồn gôc 
của những môi bât đồng ý kiên giữa chúng ta không phải là vân để tìm xem 
môi nguy cơ ây có thật hay không, mà là tìm xem môi nguy cơ đó có phải 
là do ở cái gọi là chủ nghĩa theo đuôi của phe «thiểu số», hay do ở cái gọi 
là chủ nghĩa cách mạng của phe ‹đa sô›. 


86 Ứ. I. Lê-nin 


Đề tránh khỏi giải thích sai và hiểu lầm, trước hệt chúng ta phải nêu rạ 
rằng môi nguy cơ mà chúng ta nói đó là thuộc vẻ mặt khách quan chứ không 
phải về mặt chủ quan; rằng nó không do ở lập trường về hình thức của đảng 
xã hội - dân chủ sẽ giữ trong quá trình đâu tranh, mà do ở kêt cục vật chât 
của toàn bộ cuộc đâu tranh cách mạng hiện nay. Vân để không phải là xét 
xem những nhóm xã hội - dân chủ này hay những nhóm xã hội - dân 
chủ khác sẽ muôn hòa lẫn với phái dân chủ tư sản không, và xem họ có nhận 
thây là họ đang tự mình hòa lẫn không. Vân để cũng không hề được đặt ra 
như thê. Chúng ta không nghi ngờ một đảng viên xã hội - dân chủ nào 
lại nuôi một ý muôn như thê; vả chăng, ở đây, vân đề tuyệt nhiên không 
phải là ở ý muôn. Vân để cũng không phải là xét xem, trong toàn bộ quá 
trình cách mạng, những nhóm xã hội - dân chủ này hay những nhóm xã 
hội - dân chủ khác sẽ giữ được tính độc lập hình thức của mình, cá tính 
của mình, bản chât riêng của mình đôi với phái dân chủ tư sản không. Họ 
chẳng những có thẻ công bô lên cái «tính độc lập› ây, mà trên mặt hình thức 
còn có thê giữ lây tính độc lập đó nữa; nhưng, nẫn có thể xảy ra tình trạng 
là họ sẽ bị bó tay trong cuộc đâu tranh chông tính không triệt để của giai câp 
tư sản. Tổng kết chính trị cuôi cùng của cách mạng có thẻ là, mặc dầu đã 
giữ được (tính độc lập› hình thức của mình và bản sắc riêng của mình là 
một tổ chức, mật chính đảng, nhưng trên thực tiễn đảng xã hội - dân 
chủ, sẽ tỏ ra là phụ thuộc, là không có khả năng lây tính độc lập vô sản của 
mình mà ảnh hưởng tới quá trình các sự biền; nó sẽ tổ ra là yêu ớt đên nỗi, 
nói chung, việc nó «tự hòa lẫn› với phái dân chủ tư sản rôt cuộc sẽ là một sự 
thực lịch sử, 

Đó là môi nguy cơ thực sự. Bây giờ chúng ta hãy xem môi nguy cơ đó 
đe dọa chúng ta ở phía nào: ở phía hữu khuynh của đảng xã hội - dân chủ 
thuộc những loại như của phái «Tia lửa» mới, như chúng ta vẫn nghĩ, hay ở 
phía tả khuynh của đẳng xã hội - dân chủ thuộc những loại như của ‹phái 
đa sô› của báo «Tiên lêm, v. v... như phái €Tia lửa» mới vẫn nghĩ. 

Như chúng ta đã chỉ rõ, việc giải quyêt vân để ây là do sự phôi hợp khách 
quan giữa tác động của các lực lượng xã hội mà quyêt định. Về lý luận, tính 
chât của những lực lượngây đã được sự phân tích mác-xít tình hình thực tê 
ở Nga xác định rồi; hiện nay, tính chât ây đang được xác định một cách thực 
tiến, bằng hành động công khai của các tập đoàn và các giai câp trong tiên 
trình cách mạng. Thê là toàn bộ sự phân tích lý luận do những người mác- 
xít đã làm từ lâu trước thời kỳ hiện tại và tât thảy những nhận xét thực tiễn 
về lịch trình phát triển của những sự biên cách mạng, đều chứng tỏ rằng do 
điều kiện khách quan, cách mạng Ñga có thể có hai con đường và hai kêt 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 87 


cục. Cải biên chê độ kinh tê và chính trị nước Nga theo hướng dân chủ tư 
sản là điều chắc chắn, không thẻ tránh khỏi. Không có một lực lượng nào 
trên thể giới có thể ngăn được sự cải biên ây. Nhưng tác động phôi hợp của 
những lực lượng đang có và đang thực hành việc cải biển ây có thể dẫn 
đên hai kêt quả hay hai hình thức. Một trong hai điểu này tât phải xảy ra: 
1) hoặc mọi việc đều dẫn đên kêt quả là cách mạng sẽ thắng lợi quyêt định 
đôi với chê độ Nga hoàng 2) hoặc sẽ không có đủ lực lượng để thắng lợi 
quyêt định, nên mọi việc sẽ dẫn tới kêt quả là giữa Nga hoàng và các phần 
tử không triệt để» nhât và ‹ích kỷ› nhât của giai câp tư sản, sẽ thỏa hiệp 
với nhau. Có thể có rât nhiều những chỉ tiêt và phôi hợp mà không ai có 
thể đoán trước được, nhưng chung quy đều đi đên một trong hai kêt cục đó. 
Vậy chúng ta hãy xét hai kêt cục đó, trước hêt về phương diện ý nghĩa 
xã hội của những kêt cục đó, sau là về phương diện tình thê của đảng xã 
hội - dân chủ (tự hòa lãm hay «chịu bó tay›) trong cả hai trường hợp. 
«Thắng lợi quyêt định của cách mạng đôi với chê độ Nga hoàng› nghĩa 
là gì? Chúng ta đã thây rằng phái «Tia lửa» mới tuy nói như vậy nhưng không 
hiểu ngay cả ý nghĩa chính trị trực tiêp của lời nói đó là gì. Về nội dung giai 
câp của khái niệm ây, coi bộ họ lại càng ít thâu hiểu hơn nữa. Vì, chúng ta, 
những người mác-xít, trong bât kỳ trường hợp nào, chúng ta dứt khoát 
không được say sưa với những danh từ qcách mạng› hay ‹đại cách mạng Ñga» 
mà hiện nay rât nhiều người dân chủ cách mạng (thuộc loại Ga-pôn) đang 
say sưa. Chúng ta phải nhận thức đúng những lực lượng xã hội thực tại 
nào đang đương đầu với ‹chê độ Nga hoàng› (lực lượng hoàn toàn có thực 
và ai cũng hoàn toàn có thẻ hiểu được), và có khả năng đạt được thắng lợi 
4quyêt định» đôi với chê độ đó. Những lực lượng ây không thẻ là giai câp 
đại tư sản, bọn địa chủ, bọn chủ xưởng, cũng không thể là «cái nhóm người» 
đang đi theo phái «Giải phóng». Chúng ta cũng thây rằng họ thậm chí không 
muôn có thắng lợi quyêt định đó. Chúng ta biêt rằng, đo địa vị giai cầp của họ, 
họ không thể kiên quyêt đâu tranh chông chê độ Nga hoàng: quyền tư hữu tài 
sản, tư bản, ruộng đât đã cột chặt chân họ lại, khiên họ không thẻ tiên hành 
nồi một cuộc đâu tranh kiên quyêt. Đề chồng giai cầp vô sản và nông dân, 
họ quá cần đền chê độ Nga hoàng với bộ máy cảnh sát và quan liêu của nó, 
với lực lượng quân đội của nó, nên không thê mong muôn cho chê độ đó bị 
tiêu diệt. Không, lực lượng có thẻ đoạt được «thẳng lợi quyêt định đôi với 
chê độ Nga hoàng› chỉ có thể là nhân đân, nghĩa là giai cầp vô sản và nông dân, 
nêu tính đền những lực lượng chủ yêu và nêu lây giai cầp tiều tư sản nông 
thôn và thành thị (cũng nằm trong «nhân dâm) đem phân phôi vào trong hai 
giai câp vô sản và nông dân. ‹Thẳng lợi quyêt định của cách mạng đôi với 


88 V. I. Lê-nim 


chẽ độ Nga hoàng, tức là chuyên chính dân chủ cách mạng của giai cập 
0ô sẳn nà nông đân. Phái 4Tia lửa» mới nhât thiết sẽ đi đên kết luận ây 
đo báo «Tiên lên: đã vạch rõ từ lâu. Ngoài lực lượng đó ra, không hể có lực 
lượng nào khác có thể giành được thẳng lợi quyêt định đôi với chẻ độ 
Nga hoàng. 

Và thẳng lợi ây sẽ chính là chuyên chính, nghĩa là nó nhât thiệt phải dựa 
vào lực lượng vũ trang, vào việc vũ trang quần chúng, vào khởi nghĩa, chứ 
không phải dựa vào những cơ quan nào đó được thiệt lập ra «một cách hợp 
pháp», bằng «con đường hòa bình». Thắng lợi chỉ có thể là chuyên chính bởi 
vì thực hiện những cải cách tuyệt đôi và tức khắc cần thiết cho giai cầp vô 
sản và cho nông dân, sẽ làm cho bọn địa chủ, bọn tư sẵn lớn và chê độ Nga 
hoàng hêt sức phản kháng. Không có chuyên chính thì không thể đập tan 
được sự phản kháng ây, không thẻ đánh lui được những cuộc tân công của 
phe phản cách mạng. Nhưng, cô nhiên, đó chưa phải là một nền chuyên 
chính xã hội chủ nghĩa, mà là một nền chuyên chính dân chủ. Chuyên chính 
ây sẽ không thẻ đụng chạm đền những cơ sở của chê độ tư bản chủ nghĩa 
(chừng nào cách mạng chưa vượt qua được nhiều giai đoạn trung gian khác 
nhau). Giỏi lắm thì chuyên chính đó cũng chỉ có thể tiên hành việc chia lại 
triệt đề ruộng đât cho nông dân; thực hành đền cùng một chủ nghĩa dân chủ 
triệt để kể cả việc tuyên bô thành lập chê độ cộng hòa; trừ tiệt tận gôc những 
tàn tích của chê độ chuyên chê kiểu châu Á không những trong cuộc söng của 
nông dân, rnà cả trong cuộc sông của công nhân nữa; bắt đầu thực sự cải 
thiện hoàn cảnh sinh sông của công nhân và nâng cao mức sinh hoạt của họ 
lên; cuôi cùng, last but not least*, làm cho ngọn lửa cách mạng lan rộng khắp 
châu Âu. Thắng lợi ây cũng vẫn chưa hề biên cách mạng tư sản của chúng 
ta thành một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa được; cách mạng dân chủ sẽ 
chưa phải là đã trực tiêp ra khỏi khuôn khổ của những quan hệ xã hội và 
kinh tế tư sản; nhưng thắng lợi ây vẫn sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn đôi với 
sự phát triển tương lai của nước Nga và của toàn thể giới. Không có gì 
nâng cao được nghị lực cách mạng của giai câp vô sản toàn thê giới, không 
có gì rút ngắn được con đường của giai câp đó đi đên thẳng lợi hoàn toàn 
bằng thắng lợi quyêt định ây của cuộc cách mạng đã bắt đầu ở Nga. 

Khả năng giành được thắng lợi ây, đó lại là một vân đề khác. Chúng ta 
quyêt không có thiên hướng lạc quan têu đôi với việc đó; chúng ta không 
hề quên những khó khăn phi thường của nhiệm vụ Ây; nhưng, khi đi vào 
chiên đâu, chúng ta phải mong thắng lợi và phải biêt vạch ra con đường 


* Cuôi cùng, nhưng không phải là ít quan trọng. 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 89 


đúng đưa tới thắng lợi đó. Những xu thê có thẻ dẫn chúng ta tới thắng lợi 
đó được biểu hiện một cách không thẻ chôi cãi được. Thực ra, ảnh hưởng 
của chúng ta, của đảng xã hội - dân chủ đôi với quần chúng vô sản, hãy 
còn rât kém; tác động cách mạng vào quần chúng nông dân càng không 
đáng kê; tính chât tản mạn, tình trạng thiêu văn hóa, tình trạng dôt nát của 
giai cầp vô sản và nhât là của nông dân còn rât là ghê gớm. Nhưng cách 
mạng đang nhanh chóng giáo dục và tập hợp họ. Mỗi bước tiên của cách 
mạng đều thức tỉnh quần chúng và lôi cuôn quần chúng với một sức mạnh 
không thể nào cưỡng nỗi, về phía chính ngay cương lĩnh cách mạng, vì đó 
là cương lĩnh duy nhât hoàn toàn và triệt để biểu hiện được quyền lợi chân 
chính và bức thiêt của quần chúng. 

Một định luật của cơ học nói rằng sức tác động mạnh bao nhiêu thì sức 
phản ứng mạnh bây nhiêu. Trong lịch sử, sức phá hoại của một cuộc cách 
mạng cũng thê, nó như thê nào, một phần lớn, là tùy ở sự đàn áp mạnh mẽ 
và lâu dài như thê nào đôi với những xu hướng đòi tự do; nó tùy ở mức độ 
đôi kháng sâu sắc như thê nào giữa cái đkiên trúc thượng tầng› cũ kỹ của 
xã hội và những lực lượng sông của thời đại lúc đó. Tình hình chính trị 
quôc tê hiện nay, về nhiều mặt, cũng có lợi vô cùng cho cách mạng Nga. 
Công nhân và nông dân đã bắt đầu nỗi dậy rồi; cuộc nổi dậy ây còn lẻ tẻ, 
tự phát, yêu ớt, nhưng nó chứng minh một cách chắc chắn và không thể 
chôi cãi được rằng hiện đã có những lực lượng có khả năng đầu tranh triệt 
để và đang đi tới một thắng lợi quyêt định. 

Nêu các lực lượng ây không được đẩy đủ, thì chê độ Nga hoàng sẽ có 
thời gian đi tới một thỏa hiệp mà cả hai bên, bên các ngài Bu-lư-ghin và 
bên các ngài Xtơ-ru-vê, đều đã chuẩn bị sẵn rồi. Thẻ là rột cuộc sẽ đi đên 
một hiền pháp cắt xén, hoặc thậm chí — tệ hơn nữa — đi đền một hiền 
pháp giả trá nữa. Đó cũng là một cuộc «cách mạng tư sảm, nhưng là một vụ 
đẻ non, một quái thai, một hoang thai. Đảng xã hội - dân chủ không có ảo 
tưởng về mặt đó đâu, nó biêt rõ bản chât phản trắc của giai câp tư sản; nó sẽ 
không nản lòng thoái chí, nó sẽ không từ bỏ công tác kiên trì, nhẫn nại, bền 
chí của mình là giáo dục tính giai cầp cho quần chúng vô sản, ngay cả trong 
những ngày buồn thảm nhât của thời kỳ phổn thịnh của hiền pháp tư sản 
kiều «Si-pôp». Cái kết cục ây sẽ ít nhiều giông như cái kềt cục của hầu hễt 
những cuộc cách mạng dân chủ ở châu Âu trong thê kỷ XIX, và sự phát 
triển của Đảng chúng ta lúc đó sẽ đi theo một con đường gay go, khó nhọc, 
lâu dài, nhưng đã quen thuộc và đã được dọn sẵn. 

Bây giờ chúng ta hãy xem trong hai trường hợp có thể xảy ra đó thì 
trong trường hợp nào đảng xã hội - dân chủ sẽ thực tế chịu bó tay trước 


`ỶÝ 


90 V. I. Lê-nin 
giai cầp tư sản không triệt để và vụ lợi, sẽ thực tê bị «hòa lẫn hoặc gần như 
hòa lẫn vào với phái dân chủ tư sản. 

Chỉ cần đặt một cách rõ ràng vân đề đó là đủ đẻ giải đáp được ngay mà 
không khó khăn gì cả. 

Nều giai cầp tư sản nhờ thỏa hiệp với chê độ Nga hoàng mà đạt tới chỗ 
làm cho cách mạng Nga bị thât bại, thì đảng xã hội - dân chủ sẽ thực tê bị 
bó tay trước một giai câp tư sản không triệt để; lúc bây giờ đảng xã hội - 
dân chủ sẽ bị dhòa lẫm vào với phái dân chủ tư sản, với nghĩa là giai câp vô 
sản sẽ không làm được cho cách mạng mang nhiều tính chât vô sản của mình, 
và sẽ không có thẻ dùng cách thức vô sản hay, như Mác ngày xưa từng nói, 
dùng ‹cách thức dân đem mà thanh toán với chê độ Nga hoàng. 

Nều cách mạng đi đền một thẳng lợi quyêt định, thì chúng ta sẽ thanh 
toán được chê độ Nga hoàng, theo kiều Gia-cô-banh hay theo cách thức dân 
đen, nêu các bạn thích nói như thê. Năm 1848, Mác đã viêt trong «Báo Rê- 
na-ni Mới nỗi tiếng rằng: (Toàn bộ thời kỳ khủng bô ở Pháp không phải 
cái gì khác hơn là dùng lôi dân đen để thanh toán đứt khoát với những kẻ 
thù của giai câp tư sản, với chê độ chuyên chê, chê độ phong kiên và tính 
thần tiểu tư sảm. (Xem Marx' Nachlass, do Mê-rinh xuât bản, t. III, tr. 
arr)”°. Những kẻ mà trong thời kỳ cách mạng dân chủ, đưa con ngoái ộp 
«chủ nghĩa Gia-cô-banh› ra dọa công nhân xã hội - dân chủ Ñga, thì những 
kẻ ây có khi nào nghĩ đên những lời nói đó của Mác không ? 

Phái Gi-rông-đanh®° trong đảng xã hội - dân chủ Nga hiện thời, tức phái 
«Tia lửa» mới, không hợp nhât với những người thuộc phái «Giải phóng, 
nhưng do những khẩu hiệu họ để ra, thì thực tê là họ đang chạy theo đuôi 
bọn này. Và những người thuạc phái «Giải phóng, nghĩa là những đại biêu 
của phái tư sản tự do, muôn trừ bỏ chê độ chuyên chê một cách nhẹ nhàng, 
bằng con đường cải lương, bằng những nhượng bộ, mà không làm thiệt 
hại đến bọn quyển quý, quý tộc, triều đình, trừ bỏ một cách hêt sức thận 
trọng mà không làm đỗ vỡ một cái gì cả, một cách dễ thương và hệt sức lễ 
độ, trừ bỏ theo lôi đại quý tộc; tay mang găng trắng (giông như những găng 
tay mà tiên sinh Pê-tơ-run-kê-vich đã mượn của một tên lính thị vệ đề 
MoXt- trong một buổi lễ các vị sdân biểu» (?) vào chầu tên vua Ñi-cô-lai đẫm 

u®, Xem báo «Người vô sản» sô s5*). 

“ NI Gia-cô-banh® của đảng xã hội - dân chủ hiện thời — tức là 
những đảng viên bôn-sê-vích, những người tán thành báo «Tiên lêm, những 
người tán thành Đại hội hay tán thành báo «Người vô sảm, tôi không biệt 


* V, I. Lê-nin. sNhững nhà cách mạng› đeo găng trắng›. B7, 


k¿ 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 9I 


gọi họ như thê nào nữa — thì, do khẩu hiệu của họ, họ muôn nâng giai 
câp tiểu tư sản có xu hướng cách mạng và cộng hòa, và nhât là nông dân, 
lên trình độ chủ nghĩa dân chủ triệt đẻ của giai câp vô sản, hoàn toàn giữ 
tính độc lập giai câp của mình. Họ muôn rằng nhân dân, nghĩa là giai câp vô 
sản và nông dân, thanh toán «theo kiểu dân đen› với chê độ quân chủ và 
giai cầp quý tộc, bằng cách tiêu diệt thằng tay những kẻ thù của tự do, bằng 
cách dùng vũ lực đàn áp sức chông cự của chúng, không hề nhượng bộ 
chút nào đôi với cái quá khứ nông nô đáng nguyền rủa, cái quá khứ chuyên 
chê theo kiểu châu Á, cái quá khứ làm ô nhục phẩm giá loài người. 

Điều đó dĩ nhiên, không có nghĩa là chúng ta muôn nhât nhât bắt chước 
phái Gia-cô-banh năm 1793, bắt chước những tư tưởng, cương lĩnh, khẩu 
hiệu, phương pháp hành động của họ. Tuyệt nhiên không phải thê. Cương 
lĩnh của chúng ta không phải là một cương lĩnh cũ, mà là một cương lĩnh 
mới, cương lĩnh tôi thiểu của Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga®, 
Chúng ta có một khâu hiệu mới: chuyên chính dân chủ cách mạng của giai 
câp vô sản và nông dân. Nêu chúng ta sông được khá lâu đẻ thây cách mạng 
thực sự thắng lợi, chúng ta cũng sẽ có những phương pháp hành động mới, 
phù hợp với tính chât và những mục tiêu của đảng của giai câp công nhân là 
đảng đang mong muôn một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa hoàn toàn. 
Với sự so sánh đó, chúng ta chỉ muôn giải thích rằng những đại biểu của 
giai câp vô sản là một giai cầp tiên tiên của thê kỳ XX, nghĩa là những đảng 
viên xã hội - dân chủ, phân chia thành hai cánh (cơ hội chủ nghĩa và cách 
mạng), hoàn toàn cũng giông như trước kia, những đại biểu của giai câp tư 
sản là một giai câp tiên tiền của thê kỳ XVIII, đã phân chia thành hai phái 
Gi-rông-đanh và Gia-cô-banh. 

Chỉ có trong trường hợp cách mạng dân chủ hoàn toàn thẳng lợi, giai 
cầp vô sản mới không bị bó tay trong cuộc đầu tranh chồng giai cầp tư sản 
không triệt đẻ; chỉ có trong trường hợp đó, nó mới không bị «hòa lẫn» vào 
phái dân chủ tư sản, mà sẽ làm cho toàn bộ cuộc cách mạng mang tính chât 
vô sản của nó, hay nói cho đúng hơn, mang tính chât vô sản và nông dân. 

Tóm lại, muôn cho giai cầp vô sản không bị bó tay trong cuộc đầu tranh 
chông phái dân chủ tư sản không triệt đẻ, thì nó cần phải khá mạnh và khá 
giác ngộ đê có thể nâng giai cầp nông dân lên trình độ giác ngộ cách mạng, 
đẻ có thể lãnh đạo cuộc tần công của nông dân, và do đó, tự mình độc lập 
thực hiện được chủ nghĩa dân chủ vô sản triệt đẻ. 

Vần đề nguy cơ rôt cuộc phải chịu bó tay trong cuộc đâu tranh chông giai 
câp tư sản không triệt để, — vần để mà phái €Tia lửa» mới đã giải quyêt rât 
không thỏa đáng, — là như thê đây. Giai cầp tư sản sẽ luôn luôn không 


q2 V. 1. Lê-nin 


triệt để. Không có gì ngây thơ và vô bễ hơn là muôn vạch ra những điều 
kiện hay những điều khoản* mà nêu được thực hiện thì hình như cho phép 
coi phái dân chủ tư sản như một người bạn chân thành của nhân dân. Chị 
có giai cầp vô sản mới có thể chiên đầu triệt đẻ cho chê độ dân chủ. Nhưng 
nó chỉ có thể thẳng được trong cuộc chiên đâu ây, nêu quần chúng nông 
dân tham gia cuộc đầu tranh cách mạng của giai cầp vô sản. Nêu giai câp vô 
sản tỏ ra không có đủ lực lượng đẻ làm việc đó, thì giai cầp tư sản sẽ cầm đầu 
cuộc cách mạng dân chủ và sẽ đưa lại cho cuộc cách mạng ây một tính chât 
không triệt để và ích kỷ. Ngoài chuyên chính dân chủ cách mạng của giai 
cầp vô sản và nông dân ra thì không có gì có thẻ ngăn được kêt cục ây. 

Như vậy, chúng ta đi đền một kết luận không thê chôi cãi được là: chính 
sách lược của phái «Tia lửa» mới, do ý nghĩa khách quan của nó, đang vô tình 
làm lợi cho phái dân chù tư sản. Việc tuyên truyền cho những hình thức tổ 
chức lờ mờ, thậm chí đi đên chỗ chủ trương đôi với Đảng cũng thi hành 
trưng cầu ý kiên, áp dụng nguyên tắc điều đình thỏa hiệp, tách những sách 
báo đẳng ra khỏi Đảng; việc coi thường những nhiệm vụ của cuộc khởi 
nghĩa vũ trang; việc lẫn lộn những khẩu hiệu chính trị toàn dân của giai câp 
vô sản cách mạng với những khẩu hiệu của phái tư sản quân chủ; xuyên 
tạc những điều kiện của ‹cuộc thẳng lợi quyêt định của cách mạng đôi với 
chẽ độ Nga hoàng›, — tât cả những việc ây gộp lại chính là đã câu thành cái 
chính sách của chủ nghĩa theo đuôi trong thời kỳ cách mạng, là thứ chính 
sách đánh lạc hướng giai câp vô sản, phá hoại tổ chức của nó và gieo rắc 
hoang mang trong đầu óc nó, hạ thâp sách lược của đảng xã hội - dân chủ 
xuông, mà đáng lẽ ra là phải chỉ rõ con đường duy nhât dẫn tới thắng lợi 
và tập hợp dưới những khẩu hiệu của giai câp vô sản tât cả những phần tử 
cách mạng và cộng hòa trong nhân dân. 


Đề chứng thực cái kêt luận mà chúng ta rút ra được đó sau khi phân 
tích bản nghị quyết ây, chúng ta hãy để cập tới những khía cạnh khác của 
cũng vần để ây. Trước hêt, chúng ta hãy xem cách thức mà một người mmen- 
sẽ-vích, thường thôi nhưng thành thực, đã diễn tả sách lược của phái cTia 
lửa» mới như thê nào, trong báo «Người xã hội - dân chủ» ở xứ Giê-ooc- 
gi. Sau đó, chúng ta hãy xét xem, trong hoàn cảnh chính trị hiện thời, thực 
ra thì ai là kẻ lợi dụng được những khâu hiệu của phái «Tia lửa» mới. 


# Như Xta-rô-ve đã muỗn đề ra trong nghị quyẻtÊ* của ông mà Đại hội III 
đã hủy bỏ, và như cuộc Hội nghị đã toan làm trong một nghị quyêt cũng không 
được đạt gì hơn. 


Hai sách lược của đằng xã hội - dân chủ... 93 


7. SÁCH LƯỢC v 
«TẦY TRỪ BỌN BẢO THỦ RA KHỎI CHÍNH PHỦ» 


+ Đầu để bài báo trích dẫn trên kia của cơ quan ngôn luận của «thành ủy» 
xnen-sê-vích ở Ti-fơ-li-xơ (báo «Người xã hội - dân chủ» sô 1) là «Hội nghị 
Hội đồng tự trị địa phương và sách lược của chúng ta». Tác giả bài báo đó 
chưa quên hẳn cương lĩnh của chúng ta. Y đề ra khầu hiệu cộng hòa, nhưng 
lại bàn về sách lược ây như sau: 


«Người ta có thể vạch ra được hai đường để đi tới mục đích đó (chê độ cộng 
hòa): hoặc hoàn toàn không đêm xỉa đên Hội nghị Hội đồng tự trị địa phương do 
chính phủ triệu tập, và cảm vũ khí đánh bại chính phủ, thành lập một chính phủ 
cách mạng và triệu tập Quốc hội lập hiên. Hoặc tuyên bô rằng Hội nghị Hội đồng 
tự trị địa phương là mục tiêu hoạt động của chúng ta, đồng thời vừa dùng vũ khí 
gây một áp lực vào thành phần câu tạo của nó và vào hoạt động của nó, và dùng bạo 
lực bắt buộc nó phải tự tuyên bô thành Quốc hội lập hiên, hoặc bắt nó phải đứng 
Ta triệu tập Quốc hội lập hiên. Hai sách lược ây khác nhau rất rõ rệt. Vậy chúng ta 
hãy xét xem trong hai sách lược ây, sách lược nào có lợi cho chúng ta hơn›. 


Những người theo phái €Tia lửa› mới ở Nga trình bày như vậy đó, những 
tư tưởng về sau đã được diễn đạt trong bản nghị quyêt mà chúng ta đã phân 
tích. Xin hãy chú ý: những dòng chữ ây đã được việt ra trước trận Mã-đảo?®Š 
khi mà «dự án› Bu-lư-ghin chưa ra đời. Chính ngay phái tự do cũng không 
nhịn được nữa và đã tỏ thái độ ngờ vực của họ trong báo chí hợp pháp; 
thê mà, ở đây, người xã hội - dân chủ thuộc phái €Tia lửa» mới lại tỏ ra dễ 
tin hơn phái tự do. Y tuyên bô rằng Hội nghị Hội đồng tự trị địa phương 
+đang được triệu tập› và tỏ lòng tin tưởng vô hạn vào Nga hoàng, đền nỗi y để 
nghị lây cái Hội nghị Hội đồng tự trị địa phương còn chưa có đó (hoặc có lẽ 
là một «Đu-ma Quôc gia› hay một ‹Hội nghị lập pháp tư vân» chăng?) làm 
trung tâm hoạt động của chúng ta. Là một người thành thực hơn và ngay 
thẳng hơn những tác giả của nghị quyêt mà Hội nghị đã thông qua, người 
chiên sĩ của chúng ta ở Ti-fơ-li-xơ không coi hai «sách lược» đó (mà y đã 
trình bày ra một cách ngây thơ vô cùng) là giông nhau, nhưng lại tuyên 
bô rằng sách lược thứ hai là «có lợi hơn». Xin hãy nghe đây: 


«Sách lược thứ nhât. Như các bạn đều biêt, cuộc cách mạng đang tới là một 
cuộc cách mạng tư sản, nghĩa là nó nhằm cải cách chê độ hiện tại thề nào cho phù 
hợp không những với lợi ích của giai cầp vô sản, mà cả với lợi ích của toàn bộ xa 
hội tư sàn nữa. Tât thầy các giai cầp đều đổi lập với chính phủ, ngay đền cả chính 
bản thân những nhà tư bản cũng vậy. Về một phương diện nào đó, giai cầp vô sản 
và giai cầp tư sản đang đầu tranh, đều cùng đi với nhau và cùng nhau công kích 
chê độ độc tài chuyên chê, từ hai phía khác nhau. Ở đây chính phủ hoàn toàn bị 


94 V. T. Lê-nin 
— ` .`-.——---.--- ` 


cô lập, nó không được ”xã hội đồng tình. Cho nên rât dễ tiêu diệt nó. Toàn bộ giai 
câp vô sản nước Nga chưa được giác ngộ và chưa có tổ chức lắm đẻ có thể làm cách 
mạng một rnình được. Nêu quả có thể làm một mình được, thì nó đã làm cách mạng 
vô sản (xã hội chủ nghĩa) chứ không phải cách mạng tư sản. Vậy, điều có lợi cho 
chúng ta là chính phủ bị lâm vào tình thê không có đồng minh, không chia rẽ nỏi 
phe đôi lập, cũng không thê liên kết được giai câp tư sản và cô lập được giai cấp vô 
sản...» 


Như vậy, điều có lợi cho giai câp vô sản là chính phủ Nga hoàng không 
thê tách nỗi giai cầp vô sẳn với giai câp tư sản! Phải chăng vì lầm lẫn mà cơ 
quan ngôn luận ở Giê-ooc-gi đã được gọi là báo «Người xã hội - dân chủ, 
chứ không gọi là báo «Giải phóng»? Và các bạn hãy chú ý cái triêt lý tuyệt 
diệu đó của cách mạng dân chủ! ở đây, chúng ta há lại không nhìn thây tận 
mắt là người chiên sĩ đáng thương đó của thành Ti-fơ-li-xơ đã bị lôi giải 
thích sách vở và theo chủ nghĩa theo đuôi về khái niệm «cách mạng tư sảm 
làm cho hoàn toàn rôi trí hay sao? Trong khi bàn về vân để giai câp vô sản 
có thẻ bị cô lập trong cuộc cách mạng dân chủ, y đã quên... y quên mật một 
sự việc nhỏ... y quên mât nông dân! Trong hàng ngũ đồng minh có thể có 
được của giai câp vô sản, y biêt có và vừa ý chọn lây bọn địa chủ trong các 
Hội đồng tự trị địa phương, nhưng lại không biết đền nông dân. Mà điều 
đó lại là ở xứ Cap-ca-zơ đây! Thê thì há chúng ta không có lý khi nói rằng 
phái cTia lửa› mới, đáng lẽ nâng nông dân cách mạng làm đồng minh của 
mình thì, do lập luận của mình, lại rơi xuông cùng hàng với phái tư sản quân 
chủ? 


«„,. Nêu không thì giai câp vô sản nhât định sẽ thât bại và chính phủ nhât định 
sẽ thắng lợi. Đó chính là mục tiêu của chính phủ chuyên chẻ. Điều chắc chắn là, 
trong Hội nghị Hội đồng tự trị địa phương của mình, chính phủ chuyên chê sẽ 
tranh thủ được những đại biểu của phái quý tộc, của các Hội đồng tự trị địa 
phương, của các thành phô, của các trường đại học và các cơ quan tư sản khác. 
Ñó sẽ ra sức cám dỗ họ bằng những nhượng bộ nhỏ nhặt và làm cho họ thỏa hiệp 
với mình. Khi đã được củng cô như thê rồi, thì nó sẽ tập trung lực lượng chông 
lại quản chúng công nhân đã bị cô lập. Bồn phận chúng ta là phải ngăn ngừa 
cái kêt cục bât hạnh đó. Nhưng người ta có thể ngăn ngừa được cái đó bằng con 
đường thứ nhât chăng? Giả thử chúng ta không đêm xÌa chút nào đẻn Hội nghị 
Hội đồng tự trị địa phương, chúng ta chỉ đơn độc bắt đầu chuẩn bị khởi nghĩa 
và một ngày kia chúng ta cảm vũ khí lao ra đường phô. Thẻ là đáng lẽ chỉ có một 
kẻ thù, chúng ta sẽ vâp phải hai: chính phủ và Hội nghị Hội đồng tự trị địa 
phương. Trong lúc chúng ta chuân bị thì chúng đã có thì giờ để liên kêt với nhau; 
đẻ ký kêt một thỏa hiệp với nhau, và dựng lên một hiên pháp có lợi cho chúng và 
chia nhau nắm chính quyển. Sách lược ây rõ ràng có lợi cho chính phủ, nên 
chúng ta phải cực lực cự tuyệt nó...» 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 95 


Đó quả là lời ngay thật! Cần phải kiên quyết cự tuyệt (sách lược› chuẩn 
bị khởi nghĩa, vì nêu không thì «trong thời gian ây› chính phủ sẽ thỏa hiệp 
với giai cầp tư sản mât! Thử hỏi, ta có thể nào tìm được trong những tác 
phẩm cũ của «chủ nghĩa kinh tê› ngoan cô nhât, một cái gì gần giông với cách 
làm ô nhục phong trào xã hội - dân chủ cách mạng đên như thê chăng? 
Có những cuộc khởi nghĩa và những phong trào đã nỗ ra chỗ này chỗ nọ 
trong công nhân và nông dân, đó là một sự thực. Hội nghị Hội đồng tự trị 
địa phương chỉ là một lời hứa suông của Bu-lư-ghin. Ấy thê mà báo «NÑgười 
xã hội - dân chủ» của thành Ti-fơ-li-xơ lại quyêt định: cự tuyệt sách lược 
chuẩn bị khởi nghĩa và chờ đợi cho có được một «trung tâm hoạt động›, là 
Hội nghị Hội đồng tự trị địa phương... 


«..Sách lược thứ hai, trái lại, là nhằm đặt Hội nghị Hội đồng tự trị địa 

phương dưới sự giám sát của chúng ta, không cho nó được tùy ý hành động và 
.thông đồng với chính phủ*, 

Chúng ta ủng hộ Hội nghị Hội đồng tự trị địa phương chừng nào nó đâu 
tranh chông chê độ chuyên chẻ, và chúng ta chông lại nó khi nó thỏa hiệp với chê 
độ độc tài chuyên chê. Chúng ta cương quyết can thiệp và dùng sức mạnh đẻ chia 
rẽ** các đại biêu, tập hợp những người câp tiên xung quanh chúng ta, tây trừ bọn 
bảo thủ ra khỏi chính phủ và do đó mà khiên cho toàn bộ Hội nghị Hội đồng tự trị 
địa phương đi vào còn đường cách mạng. Nhờ sách lược ây, chính phủ sẽ luôn 
luôn bị cô lập, phe đôi lập sẽ được mạnh thê và do đó việc kiên lập một chê độ 
dân chủ sẽ càng được dễ dàng›, 


Tôt lắm! Bây giờ đô ai nói được rằng chúng ta đã phóng đại việc phái 
€Tia lửa» mới đã bắt đầu biên thành một loại tầm thường nhât của «chủ nghĩa 
kinh tê», Vì cái đó rồi cũng giông như thứ phân giêt ruồi có tiêng nọ: anh bắt 
lây con ruồi, anh rắc phân vào nó, thê là nó chêt. Dùng sức mạnh mà chia 
rẽ các đại biểu của Hội nghị Hội đồng tự trị địa phương ra, ‹tầy trừ bọn bảo 
thủ ra khỏi chính phủ› thê là foàn bộ Hội nghị Hội đồng tự trị địa phương 
sẽ đi vào con đường cách mạng... Làm việc đó mà không hề cần dùng đên 
khởi nghĩa vũ trang theo kiểu «Gia-cô-banh» tý nào, làm theo một lỗi cao 
thượng, gần như theo lôi nghị trường, bằng cách ‹tác động» đên các 
nghị uiên của Hội nghị Hội đồng tự trị địa phương. 


* Thẻ thì các anh có cách gì để khiên cho các ngài Hội đồng tự trị địa phương 
không thể tự do hành động được? Phải chăng là dùng một thứ giầy quỳ? 

** Ghê chưa! Thứ sách lược suyên thâm» đó! Chúng ta không đủ sức mạnh 
đẻ chiên đầu ngoài đường phô, nhưng chúng ta lại có thể schia rẽ các đại biểu» 
bằng «sức mạnh›. Này, người đồng chí ở Ti-fz-li-xơ ơi, cứ nói láo đi, nhưng 
đừng có đi quá mức đầy... 


96 V. 1. Lê-nin 


Thương hại thay cho nước Nga! Người ta nói rằng nó luôn luôn đội 
những cái mũ đã lỗi thời mà châu Âu đã vứt bỏ. Chúng ta chưa có nghị 
viện, ngay cả Bu-lư-ghin cũng chưa hứa cho chúng ta cái đó, nhưng mà 
thói mê tín nghị trường®%, thì chúng ta đã có đủ thứ và có rât nhiều. 


«...Sự can thiệp ây phải được tiên hành như thê nào? Trước hệt, chúng ta đòi 
Hội nghị Hội đồng tự trị địa phương phải được bầu lên bằng đầu phiêu phô thông, 
bình đẳng, trực tiêp và bỏ phiêu kín. Đồng thời với việc tuyên bô* chê độ tuyển cử 
đó, pháp luật phải thừa nhận** quyền hoàn toàn tự do vận động tuyển cử, nghĩa 
là tự do hội họp, tự do ngôn luận và báo chí, quyền bât khả xâm phạm của những 
người bầu cử và của những người ứng cử và việc ttả lại tự do cho tât cả chính trị 
phạm. Ngày bầu cử phải được lùi lại lâu chừng nào hay chừng ây, đẻ chúng ta có 
đủ thì giờ báo cho nhân dân biết mà chuẩn bị. Đã đành là việc định ra điều lệ đẻ 
triệu tập Hội nghị Hội đồng tự trị địa phương đã được giao cho một ủy ban do 
Bu-lư-ghin, bộ trưởng bộ Nội vụ chủ tọa, chúng ta cũng vẫn phải dùng bạo lực 
đôi với ủy ban ây và đôi với các ủy viên của nó***, Nêu ủy ban Bu-lư-ghin không 
chịu thỏa mãn những yêu sách của chúng ta*#*** và chỉ cho bọn hữu sản có quyền" 
bầu cử đại biểu thôi, thì chúng ta phải can thiệp vào những cuộc bầu cử đó, dùng 
thủ đoạn cách mạng mà buộc cử tri phải cử những đại biểu têin tiên vào Hội nghị 
Hội đồng tự trị địa phương, và tại đây đòi hỏi triệu tập Quốc hội lập hiên. Sau 
cùng, chúng ta phải dùng mọi biện pháp, biểu tình, bãi công và, nêu cản, thì khở 
nghĩa, để bắt buộc Hội nghị Hội đồng tự trị địa phương triệu tập Quốc hội 
lập hiền hoặc tự tuyên bô chuyển thành Quốc hội lập hiên. Giai câp vô sản vũ 
trang phải là người bảo vệ Quôc hội lập hiên, và cả hai***#* đều sẽ cùng đi 
tới chẻ độ cộng hòa dân chủ. 

®ó là sách lược xã hội - dân chủ, chỉ có sách lược đó mới đảm bảo cho chúng 
ta thu được thắng lợi. 


Độc giả chớ nghĩ rằng cái mớ văn chương vô lý không thể tưởng tượng 
nỗi ây chỉ là một bài tập viết của một phần tử «Tia lửa» mới không có trách 
nhiệm và không có tên tuổi nào đâu. Không, những cái đó được viêt trên cơ 
quan ngôn luận của cả một câp ủy €Tia lửa» mới, của Thành ủy "Ti-fơ-li-xơ. 
Chưa hẻt đâu, cái mớ văn chương vô lý ây rõ ràng còn được báo «T7¡a lửa» 
tán thành. Đây là lời báo €Tia lửa», sô 1oo, đã nói về báo «Người xã hội - 
dân chủ›: 


* Trong báo +Tia lửa chăng? 

** Do Nga hoàng Ni-cô-lai thừa nhận chăng? 

*** ý nghĩa của sách lược stẩy trừ phái bảo thủ ra khỏi chính phủ› là thê đây! 

**** Với một sách lược đúng đắn và được suy tính sâu sắc như thê của 
chúng ta thì điều đó không thể có được! 
**#** Giai cẦp vô sản vũ trang và bọn bảo thủ sbị tây trừ ra khỏi chính phủ? 
chăng ? : 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 97 


«Số r đã được việt theo một lỗi uăn sinh động và có tài. Trong đó cảm thảy một 
bàn tay thành thạo, lão luyện của một biên tập oi šn kiêm 0ăn sĩ... Có thê nói chắc chắn 
rằng tờ báo sẽ làm tròn được một cách uẻ uang nhiệm 0ụ mà nó tự đặt cho mình›. 


Phải, nêu nhiệm vụ ây là chỉ rõ cho mỗi người thây tình trạng hoàn toàn 
hủ bại về tư tưởng của khuynh hướng của nhóm «Tia lửa» mới, thì quả thật 
là nhiệm vụ đó đã được làm tròn «một cách vẻ vang». Có lẽ chưa ai có thể 
chỉ ra một cách «sinh động, tài tình và khéo léo» hơn được cái tình trạng 
trụy lạc của những người thuộc phái €Tia lửa» mới xuông ngang hàng chủ 
nghĩa cơ hội tư sản -tự do. 


8. HỆ TƯ TƯỞNG CỦA PHÁI «GIẢI PHÓNG?> VÀ 
HỆ TƯ TƯỞNG CỦA PHÁI «TIA LỬA» MỚI 


Bây giờ chúng ta lại nói đền một chứng thực rõ rệt khác về ý nghĩa chính 
trị của hệ tư tưởng của phái Tia lửa mới. 

Trong một bài báo đáng khen, tuyệt diệu, rât thú vị, nhan để là «Làm 
thê nào để khỏi lạc hướng› (báo «Giải phóng, sô 71), ông Xtơ-ru-vê đã 
kịch liệt công kích «chủ nghĩa cách mạng có tính chât cương lĩnh» của các 
đẳng cực đoan ở nước ta. Ông Xtơ-ru-vê tỏ ra đặc biệt bât mãn đôi với tôi*. 


* «So với chủ nghĩa cách mạng của ông Lê-nin và các đồng chí của ông, thì 
chủ nghĩa cách mạng của phái xã hội - dân chủ ở Tây Âu, tức là chủ nghĩa xã hội 
của Bê-ben và ngay cả của Cau-xki nữa, là chủ nghĩa cơ hội; nhưng chính ngay 
những cơ sở của chủ nghĩa cách mạng đã dịu xuông ẩy cũng đã bị lịch sử 
phá đỗ và làm tiêu tán mẫt rồi». Ông Xtơ-ru-vê đã nói quá lời. Nhưng ông đã lầm 
tưởng rằng tôi sẵn sàng chịu đựng tât thảy những cái gì mà ông nói về tôi. Tôi chỉ 
cần thách ông một điều mà ông không bao giờ trả lời nội. Ở đâu và khi nào tôi 
đã gọi chủ nghĩa cách mạng của Bê-ben và Cau-xki là chủ nghĩa cơ hội? Ở đâu 
và khi nào tôi đã có hoài bão sáng lập ra trong phong trào xã hội - dân chủ quồc 
tê một xu hướng riêng biệt, không giông với xu hướng của Bê-ben và Cau-xki? 
Ở đâu và khi nào người ta đã thây giữa tôi, một bên, còn một bên khác là Bê-ben 
và Cau-xki có những bầt đồng về quan điểm nghiêm trọng dù gần giồng một chút 
nào như những bât đồng quan điểm đã phát sinh giữa Bê-ben và Cau-xki, trong 
vân để ruộng đât, ở Bre-xlau®? chẳng hạn? Mời ông Xtơ-ru-vê thử trà lời cho ba 
câu hỏi đó. 

Và còn điều chúng tôi muôn nói với bạn đọc. Luôn luôn và ở đâu phái tư sản 
tự do cũng dùng cái thủ đoạn là làm cho bọn đồ đệ của mình trong một nước nào 
đó tin rằng những người xã hội - dân chủ của nước ầy là những kẻ không biết 
điểu nhất, còn như những đồng chí của họ ở nước láng giểng mới là eahững anh 
chàng thật khôn ngoan». Giai cầp tư sản Đức đã hàng trăm lần nêu những người 
xã hội chủ nghĩa Pháp, snhững anh chàng thật khôn ngoan» đó để làm gương cho 


7—2886 


98 V. I. Lê-nin 


Vẻ phần tôi, thì tôi lại rầt bằng lòng ông Xtơ-ru-vê: tôi không thể nào ước 
mong có được người bạn đồng minh nào tôt hơn trong cuộc đâu tranh chỗng 
«chủ nghĩa kinh tê đang phục hồi của phái đTia lửa» mới và chông sự hoàn 
toàn thiều nguyên tắc trong lập trường đầu tranh của «phái xã hội - cách 
mạng». Một lần khác, chúng ta sẽ xét xem ông Xtơ-ru-vê và phái «Giải phóng› 
trên thực tiễn đã chứng minh như thê nào tât cả cái tính chât phản động 
của (những điểm sửa đổi chủ nghĩa Mác, trong dự án cương lĩnh của phái 
xã hội - cách mạng. Chúng tôi đã nhiều lần nói" đền sự giúp ích tận tụy, 
ngay thật và thực tế mà ông Xtơ-ru-vê đã đưa đên cho tôi mỗi khi ông tán 
thành phái «Tia lửa» mới trên nguyên ắc. Chúng ta hãy nói đên điểm đó một 
lần nữa. 

Trong bài báo của ông Xtơ-ru-vê có nhiều lời tuyên bồ cực kỳ thú vị; 
nhưng ở đây chúng tôi chỉ có thể nhắc qua những lời đó thôi. Ông Xtơ-ru- 
vê định «tạo ra một chê độ dân chủ Nga bằng cách không dựa vào đâu tranh, 
mà lại dựa vào hợp tác giữa các giai câp›; trong đó những người trí thức có 
đặc quyền về mặt xã hội: (ví dụ như bọn «quý tộc có học thức» mà đôi với 
họ, ông Xtơ-ru-vê quen cúi chào với bộ điệu thật là lịch thiệp của một... 
đứa tôi đòi) sẽ đưa đền cho cái đẳng «đứng ngoài giai câp› đó «uy thê về địa 


Bê-ben và Cau-xki. Giai cầp tư sản Pháp mới đây lại lầy «anh chàng thật khôn 
ngoan› Bê-ben nêu lên làm gương cho những người xã hội chủ nghĩa Pháp. Này 
ông Xtơ-ru-vê, thủ đoạn äy quá cũ rồi! Chỉ có trẻ con và những kẻ ngu muội mới 
mắc phải lưỡi câu của ông thôi. Phái xã hội - dân chủ cách mạng quốc tê hoàn 
toàn nhật trí với nhau trong tầt cả mọi vân để lớn về cương lĩnh và sách lược, đó 
là một sự thực không ai chỗi cãi được. 

* Chúng tôi xin nhắc đề độc giả nhớ lại rằng bài báo nhan đề «Điều gì không 
nên làm ?› (báo eTia lửa», số s2) đã được báo ‹Giải phóng› ca tụng rầm lên coi như 
một qchuyển hướng đầy ý nghĩa» với một tính thần nhân nhượng đôi với phái cơ 
hội chủ nghĩa. Trong một bài báo nói về sự phân liệt của những người xã hội - dân 
chủ Nga, báo «Giải phóng› đã đặc biệt tán thành những xu hướng về nguyên tắc 
trong hệ tư tưởng của phái €Tia lửa» mới. Nói tới cuỗồn «NÑhiệm vụ chính trị của 
chúng ta» của Tơ-rôt-xki, báo «Giải phóng› đã chỉ ra sự giông nhau của những tử 
tưởng của Tơ-rôt-xki với những tư tưởng mà ngày xưa những người thuộc nhóm 
‹Sự nghiệp công nhân: — như Cri-tsep-xki, Mactư-nôp, A-kimôp (xem 
truyền đơn: «Một người tự do chủ nghĩa tôt bụng», do báo «Tiên lên» xuât bản) 
đã diễn đạt, trong khi nói cũng như khi việt. Báo «Giải phóng› đã hoan nghênh việc 
xuẫt bàn cuỗn sách của Mac-tư-nôp bàn về hai thứ chuyên chính (xem bài bút kÝ 
đăng trong số ọ báo + Tiên lên›). (V. I. Lê-nin. ‹Phái (Giải phóng› và phái « Tỉa lửa 
mới, phái bảo hoàng và phái Gi-rông-đanh›. . 7). Sau cùng, những lời than 
phiển quá chậm của Xtơ-rô-ve vể khẩu hiệu của phái eTia lửa» cũ «Phân ranh giới 
đã, rồi sau sẽ thông nhằt, đã được báo «Giải phóng› đặc biệt hoan nghênh. 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 99 


vị xã hội của họ» (uy thê của túi tiền). Ông Xtơ-ru-vê có ý muôn làm cho 
thanh niên hiểu biêt tính vô dụng của (khuôn sáo câp tiên cho rằng giai câp 
tư sản hoảng sợ và bán đứng giai câp vô sản và sự nghiệp tự do». (Chúng ta 
nhiệt liệt hoan nghênh cái ý muôn đó. Không có gì xác nhận được ‹khuôn 
sáo› mác-xít đó hơn là việc ông Xtơ-ru-vê đâu tranh chông khuôn sáo đó. 
Này ông Xtơ-ru-vê, ông hãy làm đi, đừng trì hoãn việc thi hành dự định 
tuyệt đẹp của ông nhé!). 

Đôi với vân đề chúng ta bàn, điều quan trọng là phải chú ý xem người 
đại biêu đó của giai câp tư sản Nga, rât nhạy cảm về chính trị và giỏi tùy cơ 
ứng biên, hiện nay đang chông lại những khâu hiệu (hực tiễn nào. Trước 
hêt là khâu hiệu chủ nghĩa cộng hòa. Ông Xtơ-ru-vê tin chắc rằng khâu hiệu 
ây là không thể hiểu nỗi và xa lạ đôi với quần chúng nhân dân› (ông ta quên 
nói thêm: có thê hiểu nội, nhưng bất lợi cho giai câp tư sản!). Chúng ta rât 
muôn thây công nhân trong các tiều tổ và các cuộc họp quần chúng của chúng 
ta sẽ trả lời cho ông Xtơ-ru-vê như thê nào! Hoặc giả công nhân không phải 
là nhân dân chăng? Và nông dân nữa? Theo ông Xtơ-ru-vê, thì nông dân 
thường chủ trương một ‹chủ nghĩa cộng hòa ngây thơ› (đánh đuổi Nga 
hoàng›), nhưng phái tư sản tự do tin rằng thứ chủ nghĩa cộng hòa ngây thơ 
ây sẽ nhường chỗ cho một chủ nghĩa quân chủ tự giác chứ không phải cho 
một chủ nghĩa cộng hòa tự giác! Ca dépend, ông Xtơ-ru-vê ạ, cái đó còn 
tùy ở tình hình. Chê độ Nga hoàng cũng như giai câp tư sản không thẻ làm 
thê nào khác hơn là phản đôi việc lây ruộng đât của bọn địa chủ mà cải thiện 
triệt đề đời sông của nông dân, còn giai câp công nhân không thể nào làm 
khác hơn là ủng hộ nông dân trong vân đề ây. 

Thứ hai là, ông Xtơ-ru-vê quả quyết rằng «trong nội chiên, kẻ tần công 
bao giờ cũng là kẻ sa. Tư tưởng ây gần giông như những xu hướng của 
phái €Tia lửa» mới mà chúng ta đã nói trên kia. Đương nhiên, chúng ta không 
nói rằng trong nội chiên, tân công khi nào cũng có lợi. Không. Sách lược 
phòng ngự, có khi người ta vẫn fạm thời bắt buộc phải dùng đền. Nhưng 
để ra một luận điểm như ông Xtơ-ru-vê áp dụng đổi với nước Nga năm 
19o5, đó chính là đưa ra một mẫu ‹khuôn sáo cầp tiền› (giai cầp tư sản hoảng 
Sợ và bán đứng sự nghiệp tự do›). Kẻ nào hiện nay không muôn tần công vào 
chê độ độc tài chuyên chê, vào thê lực phản động, kẻ nào không chuẩn bị 
để tham gia cuộc tần công ây, không chủ trương cuộc tần công ây, mà lại 
tự xưng là người tán thành cách mạng, thì là vô lý. 

Ông Xtơ-ru-vê bài xích những khầu hiệu về ecông tác bí mật› và về «nỗi 

loạn» (nỗi loạn, tức là «một cuộc khởi nghĩa thu nhỏ lại). Đứng về quan 
điểm «quần chúng có thể tiệp nhận được», ông Xtơ-ru-vê coi khinh cả hai lôi 


7. 


100 V, I1, Lê-nin 


đó! Chúng ta đẻ nghị ông Xtơ-ru-vê xem ông ta có thể chỉ cho chúng ta thây 
chỗ nào là tuyên truyền việc nổi loạn, chẳng hạn như trong cuôn «Làm gì?›, 
tác phẩm mà ông cho là của nhà cách mạng tôi cực đoan. Còn như ‹công tác 
bí mập, thì giữa chúng tôi và ông Xtơ-ru-vê chẳng hạn, có gì khác nhau lắm 
không? CẢ hai bên, chúng ta chẳng đã không làm một công việc như nhau 
là ra báo «bât hợp pháp›, «bí mập đưa nó vào nước Nga cho những nhóm 
«bí mập của «Hội liên hiệp giải phóng» và của Đảng công nhân xã hội - 
dân chủ Nga đó sao? Những cuộc hội nghị quần chúng công nhân của chúng 
tôi thường phải họp ‹bí mập, chúng tôi xin thú nhận cái tội ây. Còn những 
cuộc hội nghị của các ngài thuộc phái «Giải phóng» kia thì sao? Thưa ông 
Xtơ-ru-vê, ông có gì để mà tự hào trước mặt những người đáng khinh đang 
chủ trương công tác bí mật đáng khinh kia không ? 

Đương nhiên, việc cung câp vũ khí cho công nhân cần phải hệt sức bí 
mật. Chỗ này, ông Xtơ-ru-vê có thẳng thắn hơn. Các bạn, hãy nghe ông ta 
nói: «Còn như khởi nghĩa vũ trang hay là cách mạng, đứng về phương diện 
kỹ thuật mà nói, thì chỉ có việc tuyên truyền cương lĩnh dân chủ trong quần 
chúng mới có thể tạo ra được những điều kiện xã hội và tâm lý cho cuộc tông 
khởi nghĩa vũ trang. Như vậy, dầu đứng về quan điểm cho rằng khởi nghĩa 
vũ trang sẽ là kết cục không thể tránh khỏi của cuộc đầu tranh hiện tại cho 
sự nghiệp giải phóng, — tôi không đồng ý quan điểm này, — thì việc chủ 
yêu, việc cần thiết nhât là phải làm cho những tư tưởng về cải cách dân 
chủ ăn sâu vào quần chúng›. 

Ông Xtơ-ru-vê tìm cách lần tránh vân để. Ông nói đên tính chât không 
tránh khỏi của khởi nghĩa, chứ không nói đên sự cần thiết phải có khởi nghĩa 
để cho cách mạng thẳng lợi. Cuộc khởi nghĩa không được chuẩn bị, có tính 
chât tự phát, lẻ tẻ, đã bắt đầu rồi. Không ai đám bảo đảm rằng cuôi cùng nó sẽ 
đi đền một cuộc khởi nghĩa vũ trang toàn bộ và toàn vẹn của nhân dân, 
vì cái đó còn tùy ở tình hình lực lượng cách mạng (mà người ta chỉ có thể 
đánh giá đúng được trong quá trình đâu tranh mà thôi), còn tùy ở thái độ 
của chính phủ và của giai câp tư sản, cũng như tùy ở nhiều hoàn cảnh khác 
khó mà dự đoán đúng được. Cần gì phải nói đên tính chât không tránh khỏi 
của một sự biên cự thể, với nghĩa là sự biên đó tuyệt đôi chắc chắn sẽ xảy râ: 
như ông Xtơ-ru-vê vẫn nói đi nói lại. Nêu ông muôn tỏ ra là người tán thành 
cách mạng, thì điều ông phải nói là: khởi nghĩa có cẩn thiểt cho cách mạng 
thẳng lợi không, có cần phải tích cực để xướng, tuyên truyền, có cẩn phải 
tức khắc và cương quyêt chuẩn bị khởi nghĩa không. Chắc ông Xtơ-ru-v 
không thê không hiểu sự khác nhau đó: ông ta không lây cái vân để còn phải 
tranh luận và không chủ yêu đôi với bât cứ nhà hoạt động chính trị nào, ” 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 101 


tức là vân để xét xem việc giành được chê độ đầu phiêu phổ thông có phải 
là không thẻ tránh khỏi trong cuộc cách mạng hiện tại không, — đẻ che giâu 
chẳng hạn, vần để cần thiệt phải có đầu phiêu phổ thông, một vân đề rõ ràng, 
không cần tranh cãi gì nữa đôi với bât cứ người dân chủ nào. Do lẫn tránh 
không nói tới vân để cần thiết phải khởi nghĩa, nên ông Xtơ-ru-vê đã đẻ 
lộ những mặt kín đáo nhât của lập trường chính trị của phái tư sản tự do. 
Trước hệt, giai cầp tư sản thích thỏa hiệp với chê độ độc tài chuyên chê hơn 
là đánh đỗổ nó; và, vô luận thê nào nó cũng đẻ công nhân phải gánh lây nhiệm 
vụ đầu tranh vũ trang (đó là điểm thứ hai). Đây là ý nghĩa fhực sự của thái 
độ lần trôn kia của ông Xtơ-ru-vê. Đó là lý do vì sao ông ta đang đi thụt lài, 
lần tránh không nói tới vân để cần thiết phải khởi nghĩa và a bàn đến những 
điều kiện œã hội và tâm lý của khởi nghĩa và việc phải có «tuyên truyền» 
trước đã. Đúng hệt như bọn ba hoa tư sản, năm 1848, trong nghị viện Fơ- 
ran-fo, lo ngồi thảo ra những nghị quyêt, những lời tuyên bô, những quyễt 
định, lo làm công tác «tuyên truyền quần chúng› và chuân bị những điều kiện 
xã hội và tâm lý» trong lúc vân đề là phải phản công lại lực lượng vũ trang 
của chính phủ, trong lúc phong trào đã ‹dẫn đê chỗ cần thiết» phải đầu 
tranh vũ trang, trong lúc hành động chỉ bằng lời nói thôi (hành động này 
hêt sức cần thiêt trong thời kỳ chuẩn bị) đã trở thành một sự trì trệ xâu xa và 
khiệp nhược của giai cầp tư sản, — đúng hệt như bọn đó, ông Xtơ-ru-vê 
cũng đã dùng những lời trông rỗng đề tránh vần đề khởi nghĩa. Ông Xtơ-ru- 
vê chỉ rõ ràng cho chúng ta thây một điều mà nhiều đảng viên xã hội - dân 
chủ cứ khăng khăng không chịu nhận thây là: thời kỳ cách mạng khác với 
những thời gian bình thường hằng ngày, khác với những thời gian chuẩn 
bị của lịch sử, ở chỗ là tâm trạng, tinh thần sôi sục, lòng tin tưởng của quần 
chúng phải được biểu hiện rõ và đang được biểu hiện bằng hành động. 
Chủ nghĩa cách mạng tầm thường không hiểu rằng lời nói, chính nó 
cũng là một hành động; đem áp dụng vào lịch sử nói chung hay vào những 
thời kỳ lịch sử không có hành động chính trị công khai của quần chúng, 
thì chân lý đó cũng vẫn là không thể chôi cãi được. Mà không thẻ gây ra 
hành động chính trị đó một cách giả tạo được, cũng không thể dùng những 
cuộc manh động mà thay thê được. Các nhà cách mạng theo đuôi không hiểu 
được rằng khi mà giờ cách mạng đã điềm; khi mà cái $kiền trúc thượng tầng» 
xã hội cũ đã rạn vỡ khắp nơi; khi mà hành động chính trị công khai của các 
giai câp và quần chúng nhằm xây dựng cho mình một thượng tầng kiên 
trúc mới, đã trở thành một sự thực; khi nội chiền đã bắt đầu, — những khi 
đó mà chỉ biêt có dùng dời nói như xưa (hôi, không đề ra khẩu hiệu rõ rệt 
kêu gọi chuyền sang ‹hành động›, lúc bầy giờ lại lần tránh hành động bằng 


.- 


102 V. 1. Lê-nin 


cách đưa ra những «điều kiện tâm lý› và việc «tuyên truyền» chung chung, 
như thê là lý luận chềt và cứng nhắc, là lý sự cùn, hoặc bán đứng cách mạng, 
phản bội cách mạng. Bọn ba hoa ở nghị viện Fơ-ran-fo thuộc phái tư sản 
đân chủ là một gương lịch sử bãt hủ về sự phản bội đó hay về lôi lý sự cùn 
ngu xuân đó. 

Các bạn muôn chúng tôi giải thích sự khác nhau đó giữa chủ nghĩa cách 
mạng tầm thường và chủ nghĩa theo đuôi của các nhà cách mạng bằng những 
thí dụ mượn trong lịch sử phong trào xã hội - dân chủ ở Nga chăng ? Chúng 
tôi xin giải thích điều đó cho các bạn nghe. Các bạn hãy nhớ lại, những năm 
1oor—19o2 còn rầt gần đây thôi, thẻ mà ngày nay, đôi với chúng ta thì 
hình như đã thành chuyện cũ. Lúc đó bắt đầu có các cuộc biêu tình. Những 
người theo chủ nghĩa cách mạng tầm thường bèn lên tiêng kêu gào ‹xung 
phong› (báo ‹Sự nghiệp công nhâm›), những «truyền đơn đẫm máu› đã được 
phát ra (từ Bec-lanh đên, nêu tôi nhớ không sai); người ta đả kích cái ‹bệnh 
làm văn› và tính chât sách vở của cái tư tưởng cho rằng có thể tiên hành một 
cuộc cổ động trong toàn nước Nga bằng một tờ báo (NÑa-đê-giơ-din)?. 
Những nhà cách mạng theo chủ nghĩa theo đuôi, trái lại, lúc bây giờ, thì 
tuyên truyền rằng ‹đâu tranh kinh tê là thủ đoạn £ô nhát đề làm công tác 
cỗ động chính trị. Lúc đó, đảng xã hội - dân chủ cách mạng chủ trương 
như thê nào ? Nó chông cả hai khuynh hướng ây. Ñó lên án chủ nghĩa manh 
động và những lời kêu gào xung phong, vì mọi người đều thây rõ hay ít ra 
cũng phải thây rằng hành động công khai của quần chúng là một việc của 
ngày mai. Nó lên án chủ nghĩa theo đuôi và trực tiệp đề ra ngay cả khâu hiệu 
toàn dân khởi nghĩa vũ trang, nhưng không phải có ý nghĩa là một lời kêu 
gọi trực tiếp (thời ây, ông Xtơ-ru-vê đã không tìm thây trong lời nói của 
chúng tôi một tiếng kêu gọi «nỗi loạn nào cả), mà coi như một kêt luận cần 
thiết, như một sự ‹tuyên truyểm (mà ông Xtơ-ru-vê bây giờ mới nhớ ra 
được, vì ngài Xtơ-ru-vê quý hóa của chúng ta khi nào cũng chậm mât mây 
năm), và có nghĩa chuẩn bị chính ngay (những điều kiện xã hội và tâm lý» 
nọ mà những đại biểu của giai câp tư sản con buôn bị lúng túng, ngày nay 
đang nói đền nhiều, nói đền emột cách buồn rầu và không hợp thời. Lúc 
báy giờ, tuyên truyền và cô động, cô động và tuyên truyền, do tình hình 
khách quan, đã thực sự được đặt lên hàng đầu. Lúc bảy giờ, công tác nhằm 
lập ra một tờ báo chính trị cho cả nước Ñga, — mà xuât bản được hàng 
tuần lúc đó hầu như là một lý tưởng, — có thẻ được để ra (và đã được để ra 
trong cuôn «Làm gì?) làm khâu chính trong việc chuẩn bị khởi nghĩa. Lúc 
bắy giờ, những khâu hiệu: cổ động quần chúng chứ không phải hành động 
vũ trang trực tiêp; chuân bị những điểu kiện xã hội và tâm lý cần thiêt cho 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 103 


khởi nghĩa, chứ: không phải manh động,—là những khâu hiệu duy nhât đúng 
của đảng xã hội - dân chủ cách mạng. Wgày nay, những khẩu hiệu ây đã bị 
thời cuộc vượt quá mât rồi, phong trào đã tiên quá đi rồi; những khâu hiệu 
ây chỉ còn là một mớ đồ cũ rích, chỉ còn dùng đẻ che đậy sự giả dôi của phái 
«Giải phóng» và chủ nghĩa theo đuôi của phái «Tia lửa› mới nữa là cùng! 

Nhưng có lẽ tôi lầm chăng? Có lẽ cách mạng còn chưa bắt đầu chăng? 
Có lẽ giờ hành động chính trị công khai của các giai câp chưa đên chăng? 
Có lẽ nội chiên chưa đên kia rồi chăng và ngay từ bây giờ việc phê bình bằng 
vũ khí chưa nên làm kẻ kê tục, thừa kê, châp hành di chúc, chưa nên là 
bước kêt thúc ứđt yêu và bắt buộc của vũ khí phê bình chăng? 

Các ngài hãy nhìn chung quanh mình xem, hãy ra đứng ở cửa số phòng 
làm việc của các ngài để có thẻ trả lời những câu hỏi đó. Há không phải là 
chính chính phủ tự nó đã bắt đầu cuộc nội chiên, khi băn giêt khắp nơi, hàng 
loạt công dân sông ôn hòa và không có vũ khí, đó sao? Chê độ chuyên chê há 
chẳng đang dùng bọn Trăm đen?® có vũ trang can thiệp đẻ làm 4lý lẽ» đó sao ? 
Giai cầp tư sản — ngay cả giai câp tư sản — chẳng đã thừa nhận sự cẩn 
thiêt phải có một đội dân cảnh đó sao? Chính ngay ông Xtơ-ru-về, ông Xtơ- 
ru-vê rât đúng mực và ôn hòa đên điều kia, há chẳng phải đã nói (tiềc thay, 
ông chỉ nói là đề cho có nói một cái gì đó thôi!) rằng «tính chât công khai của 
những hành động cách mạng› (bây giờ chúng ta có thể nói những lời đẹp 
đế như thê rồi đây !) «ngày nay là một trong những điều kiện quan trọng nhât 
để gây ảnh hưởng giáo dục đôi với quần chúng nhân dân› đó sao? 

Ai nhìn được rõ sự thực trước mắt đều không thê nghỉ ngờ gì về cách 
thức mà ngày nay những người đứng về phía cách mạng phải đặt vần đề 
khởi nghĩa vũ trang như thê nào nữa. Vậy, các bạn hãy xem öa cách đặt 
vân đề mà báo chí tự do, ít nhiều có khả năng ảnh hưởng vào quẩn chúng, 
đã nêu lên như thê nào. 

Cách thứ nhât. Nghị quyềt của Đại hội III của Đảng công nhân xã 
hội - dân chủ Nga*. Ñghị quyêt đó đã thừa nhận và công bồ rõ rệt rằng toàn 


* Dưới đây là toàn văn bản nghị quyễt đó: 

‹%ét rằng: 

1) giai cầp vô sản, do địa vị của nó, là giai cầp cách mạng tiên tiền nhầt và duy 
nhât triệt đề, chính vì thê nó có sứ mệnh phải giữ vai trò lãnh đạo trong phong 
trào cách mạng dân chủ chung ở nước Ñga; 

2) hiện nay phong trào ây đã dẫn đền chỗ cẩn thiềt phải vũ trang khởi nghĩa 
rồi; 

3) giai cầp vô sản nhầt định sẽ tham gia kiên quyềt nhầt vào cuộc khởi nghĩa 
ây, và việc đó sẽ quyết định vận mệnh của cách mạng ở Nga; 


-.- 


104 V. I. Lê-nit 


bộ phong trào cách mạng dân chủ đã dẫn đền chỗ tắt yêu phải khởi nghĩa 
vũ trang rồi. Việc tổ chức giai câp vô sản để tiên hành khởi nghĩa đã đền lúc 
phải được đề ra thành nhiệm vụ trước mắt như một trong những nhiệm 
vụ quan trọng, chủ yêu, và £Öi#£ yều đôi với Đảng. Đã chỉ thị phải thi hành 
những biện pháp cương quyềt nhật nhằm vũ trang giai cầp vô sản và bảo 
đảm khả năng trực tiệp lãnh đạo khởi nghĩa. 

Cách thứ hai. Bài báo có tính chât nguyên tắc đăng trong tạp chí «Giải 
phóng›, của lãnh tụ đảng lập hiên Nga» (đáo Fơ-ran-fo»”?, cơ quan ngôn 
luận rât có thê lực của giai câp tư sản châu Âu, mới đây đã tặng danh hiệu 
ây cho ông Xtơ-ru-vê), hay của thủ lĩnh phái tư sản tiên bộ nước Nga. Y 
không tán thành ý kiên cho rằng khởi nghĩa là không tránh khỏi. Công tác 
bí mật và hoạt động nỗi loạn là những thủ đoạn đặc thù của một chủ nghĩa 
cách mạng đại dột. Chủ nghĩa cộng hòa là một phương pháp đề làm cho u mê 
đi. Khởi nghĩa vũ trang thực ra chỉ là một vân đề kỹ thuật, thê mà công tác 
tuyên truyền quần chúng và việc chuẩn bị những điều kiện xã hội và tâm 
lý lại được coi là «việc chủ yêu và việc câp bách nhâÐ›. 


4) giai. cầp vô sản chỉ có thẻ đảm nhiệm được sứ mệnh lãnh đạo trong cuộc 
cách mạng ây, khi nào nó được tập hợp thành một lực lượng chính trị đoàn kêt và 
độc lập, dưới ngọn cờ của Đảng công nhân xã hội - dân chủ, là đảng hướng dẫn 
giai cầp vô sản trong cuộc đầu tranh của nó về mặt tư tưởng, cũng như về mặt 
thực tiễn; 

5) chỉ có làm tròn sứ mệnh đó thì mới có thẻ đảm bảo cho giai câp vô sản 
những điều kiện thuận lợi nhất trong cuộc đâu tranh cho chủ nghĩa xã hội, chồng 
lại các giai cầp hữu sản của nước Nga dân chủ tư sản, — 

Đại hội III của Đ.C.N.X.H.D.C.N. thừa nhận rằng: trong giờ phút cách 
mạng hiện nay, việc tổ chức giai câp vô sản lại để trực tiêp đầu tranh chông chè 
độ chuyên chê bằng khởi nghĩa vũ trang là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhật và bức thiết nhât của Đảng. 

Bởi vậy, Đại hội trao trách nhiệm cho tât thảy các tổ chức của Đảng phải: 

a) tuyên truyền và cổ động cho giai câp vô sản không những hiều rõ ý nghĩa 
chính trị của cuộc khởi nghĩa vũ trang sắp tới, mà còn hiểu cả mặt tô chức thực 
tiễn của nó nữa; 

b) làm cho giai cấp vô sản hiểu rõ bằng sự tuyên truyền và cỗ động đó, vai 
trò của những cuộc bãi công chính trị có tính chât quản chúng cụ thể có một tầm 
quan trọng to lớn ở thời kỳ đầu và ngay cả trong quá trình khởi nghĩa nữa; 

c) thi hành những biện pháp cực kỳ kiên quyêt đề vũ trang giai câp vô sản và 
định ra kê hoạch khởi nghĩa vũ trang và kê hoạch trực tiêp lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa đó; nhằm việc đó, tùy theo nhu cầu; phải tổ chức những nhóm đặc biệt gồm 
những cán bộ Đảng›. (Chú thích của Lê-nin cho lần xuât bản năm 1oo7. Ö.7.). 


Hai sách lược của đằng xã hội - dân chủ... 105 


Cách thứ ba. Nghị quyết của Hội nghị phái «Ta lửa› mới. Nhiệm vụ 
chúng ta là chuẩn bị khởi nghĩa. Khởi nghĩa tuyệt đôi không thẻ do một kẻ 
hoạch vạch ra mà có được. Những điều kiện thuận lợi cho khởi nghĩa là do 
sự rắc rôi trong chính phủ, do công tác cổ động, công tác tô chức của chúng 
ta tạo nên. Chỉ lúc đó thì «những công việc chuẩn bị kỹ thuật đẻ chiên đầu 
mới có thể có một ý nghĩa ít nhiều nghiêm chỉnh›. 

Và có thê thôi ư? Có thê thôi đây. Khởi nghĩa có trở thành cần thiết 
không? Đó là điểm mà các nhà lãnh đạo phái €Tia lửa» mới của giai câp vô 
sản chưa biết. Tổ chức giai câp vô sản lại đẻ trực tiếp tiên hành đâu tranh 
có phải là một nhiệm vụ bức thiết không? Đó là điểm mà họ chưa nhìn thây 
được rõ ràng. Có cần gì phải kêu gọi dùng những biện pháp cương quyêt 
nhât; điều quan trọng hơn nhiều (vào năm 1oos, chứ không phải năm 1ọo2) 
là phải giải thích đại khái những điều kiện để các biện pháp ây «có thể» có 
một ý nghĩa ‹sít nhiều nghiêm chỉnh›... 

Này các đồng chí phái «Tia lửa» mới, bây giờ các đồng chí có thây việc các 
đồng chí trở mặt chạy theo chủ nghĩa Mac-tư-nôp, đã đưa các đồng chí 
đên đâu không ‡ Các đồng chí có hiểu được rằng thứ triêt lý chính trị của các 
đồng chí chẳng qua chỉ là một thứ lặp lại triệt lý của phái «Giải phóng› hay 
không ? Rằng các đồng chí đang ở trong tình trạng (ngoài ý muôn của mình 
và mình không ngờ tới) theo đuôi phái tư sản quân chủ hay không? Bây giờ 
các đồng chí có nhận thây hay không là vì cứ nhai đi nhai lại mãi những 
chuyện cũ và cứ sa mãi vào cái thói lý sự, nên các đồng chí đã không thây 
được, — nói theo như những lời bât hủ của Pi-ôt Xtơ-ru-vê trong bài báo 
bât hủ của y, — rằng «tính chât công khai của những hành động cách mạng 
hiện nay là một trong những điều kiện quan trọng hơn hết để gây được ảnh 
hưởng giáo dục vào quần chúng nhân dân›? 


9. THẾ NÀO LÀ MỘT CHÍNH ĐẲNG ĐỐI LẬP CỰC ĐOAN 
TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG? 


Chúng ta hãy trở lại bản nghị quyêt nói vẻ chính phủ lâm thời. Chúng 
ta đã chỉ ra rằng sách lược của phải «Tia lửa» mới không thúc đầy được cách 
mạng tiên lên, — mà việc đó họ lại muôn đạt được bằng nghị quyẻt của họ, 
— mà trái lại, làm cho cách mạng thụt lùi. Chúng ta đã chỉ ra rằng chính cái 
sách lược ây đang làm cho đảng xã hội - dân chủ phải chịu bó tay trong cuộc 
đầu tranh chông giai cầp tư sản không triệt đẻ, và không phòng ngừa cho nó 
tránh khỏi ngúy cơ bị hòa lẫn vào phái dân chủ tư sản. Do tiển để không 
đúng của nghị quyêt nên đã có những kết luận không đúng: ‹Bởi vậy, đẳng 


106 V. I. Lê-nn 


xã hội - dân chủ không được tự định cho mình mục đích giành lây chính 
quyền hay chia chính quyển trong chính phủ lâm thời mà phải giữ địa vị 
là một chính đẳng cách mạng thuộc phái đôi lập cực đoam». Các bạn hãy xét 
nửa trên của kết luận đó về những mục đích cần phải đạt được. Phái «€Tia lửa› 
mới có đặt mục đích cho hoạt động của phái xã hội - dân chủ là làm cho cách 
mạng phải chiến thắng quyêt định chê độ Nga hoàng hay không? Có. Họ 
không biết dùng lời lẽ chính xác đẻ nêu lên những điều kiện cho thắng lợi 
quyêt định, họ sa vào công thức của phái «Giải phóng», nhưng vẫn cứ tự 
đặt cho mình mục đích ây. Sau nữa, họ có gắn liền chính phủ lâm thời với 
khởi nghĩa không? Có, họ trực tiệp gắn liền hai cái với nhau khi nói rằng 
chính phủ lâm thời là ‹do cuộc khởi nghĩa nhân dân thắng lợi đẻ ra». Cuôi 
cùng, họ có muôn lãnh đạo khởi nghĩa không? Có. Giông như ông Xtơ-ru- 
vê, họ lần tránh đẻ khỏi thừa nhận sự cần thiết và sự câp bách phải khởi 
nghĩa, nhưng đồng thời, khác với ông Xtơ-ru-vê, họ lại nói rằng «đảng xã 
hội - dân chủ muôn làm cho nó (khởi nghĩa) phải chịu ảnh hưởng của mình 
và chịu sự lãnh đạo của mình và lợi dụng nó đề mưu lợi ích cho giai cập 
công nhân. 

Nói như thê thật là vững lý lắm, chứ gì? Chúng ta tự đặt zmục đích cho 
mình là làm cho cuộc khởi nghĩa của quần chúng vô sản và không vô sản 
chịu ảnh hưởng của chúng ta, chịu sự lãnh đạo của chúng ta, và lợi dụng nó 
để hêt sức mưu lợi ích cho chúng ta. Vậy cho nên, chúng ta tự đặt mục đích 
cho mình là phải lãnh đạo trong khi khởi nghĩa, cả giai câp vô sản, cả giai 
câp tư sản cách mạng lẫn giai câp tiểu tư sản (qnhững nhóm không phải là vô 
sản), nghĩa là phải «chia» quyền lãnh đạo khởi nghĩa giữa đảng xã hội - 
dân chủ và phái tư sản cách mạng. Chúng ta tự đặt mục đích cho mình là 
phải làm cho khởi nghĩa thắng gi, và thắng lợi đó phải đưa đền thành lập 
một chính phủ lâm thời (do cuộc khởi nghĩa nhân dân thắng lợi đẻ ra). 
Cho nên... cho nên chúng ta không được tự đặt mục đích cho mình là phải 
đoạt lây chính quyển, hay chia chính quyển trong chính phủ cách mạng 
lâm thời!! 

Các ông bạn của chúng ta không thể làm cho lý lẽ của mình ăn khớp với 
nhau được. Họ nghiêng ngả giữa quan điểm của ông Xtơ-ru-vê là lần tránh 
khởi nghĩa, và quan điểm của đảng xã hội - dân chủ cách mạng là kêu gọi 
bắt tay thực hiện nhiệm vụ câp bách đó. Họ nghiêng ngả giữa chủ nghĩa 
vô chính phủ là chủ nghĩa bài xích trên nguyên tắc mọi sự tham gia vào 
chính phủ cách mạng lâm thời, coi việc tham gia đó như là bội phản giai 
cầp vô sản, — với chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa đòi hỏi phải có sự tham gia đó 
với điều kiện là đảng xã hội - dân chủ phải có một ảnh hưởng lãnh đạo 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 107 


đôi với khởi nghĩa*. Họ không có một lập trường nào riêng của họ: không có 
lập trường của ông Xtơ-ru-vê đang cẩu mong thỏa hiệp với chê độ Nga 
hoàng và do đó, phải lần tránh và nói quanh trong vân đề khởi nghĩa; cũng 
lại không có lập trường của phái vô chính phủ chủ nghĩa là phái bài xích 
mọi tác động ‹từ bên trên và mọi sự tham gia vào cuộc cách mạng tư sản. 
Phái c€Tia lửa» mới lẫn lộn giữa sự thỏa hiệp với chê độ Nga hoàng và chủ 
trương đánh bại chê độ Nga hoàng. Họ muôn tham gia cuộc cách mạng tư 
sản. So với lập trường của cuộn «Hai nền chuyên chính› của Mac-tư-nôp 
thì họ có tiên bộ hơn ít nhiều. Thậm chí họ đồng ý lãnh đạo cuộc khởi nghĩa 
của nhân dân, nhưng để nhường sự lãnh đạo đó đi ngay sau khi thắng lợi 
(hoặc, có lẽ là ngay trước khi thắng lợi chăng ?), nghĩa là làm thê nào để đừng 
hưởng những kêt quả của thắng lợi, mà đề tât cả những kêt quả ây lại cho 
giai cập tư sản hưởng. Đó là cái mà họ gọi là dợi dụng khởi nghĩa để mưu 
lợi ích cho giai câp công nhân›... 

Chúng ta không cần phải nói nhiều hơn nữa về quan niệm hồ đồ đó. Việc 
bồ ích hơn là tìm ra nguồn gốc của sự hồ đồ đó trong cái công thức: ‹thủy 
chung vẫn giữ là chính đảng cách mạng thuộc phái đôi lập cực đoam›. 

Câu nói ây là một trong những nguyên tắc của phe xã hội - dân chủ 
cách mạng quôc tê và quen thuộc đôi với chúng ta. Nguyên tắc ây hoàn toàn 
đúng. Nó đã trở thành một lập luận thường dùng đôi với hêt thảy những 
người phản đôi chủ nghĩa xét lại hay chủ nghĩa cơ hội trong các nước có 
chê độ đại nghị. Ñó đã được mọi người công nhiên thừa nhận, coi như một 
phương thức đôi đáp chính đáng và cần thiêt để phản đôi «thói mê tín nghị 
trường›, phản đôi chủ nghĩa Mi-lê-răng, chủ nghĩa Bec-stanh, chủ nghĩa 
cải lương Ý theo lôi Tu-ra-ti. Những người thuộc phái €Tia lửa» mới quý 
hóa của chúng ta đã học thuộc lòng cái công thức tuyệt điệu ây và hăng hái 
áp dụng nó... một cách hoàn toàn không hợp thời. Họ đưa những phạm trù 
đầu tranh nghị trường vào trong các nghị quyêt thảo ra cho những hoàn 
cảnh mà ở đó không hể có một thứ nghị viện nào cả. Khái niệm ‹đôi lập», 
biểu hiện và phản ánh một tình hình chính trị mà trong đó chưa ai nói đên 
khởi nghĩa một cách nghiêm chỉnh, — đã được áp dụng một cách vô lý vào 
một tình hình mà trong đó khởi nghĩa đã bắt đầu và trong đó, tầt cả những 
người đứng về phía cách mạng, đều đang nghĩ đền và nói đền việc cần phải 
nắm chắc việc lãnh đạo khởi nghĩa. Cái ý nguyện muỗn «cứ: đứng }» một chỗ 
như trước, nghĩa là chỉ biềt có hành động ‹từ bên dưới đã được diễn đạt 


* Xem số 3 báo «Người vô sản»: «Bàn về chính phủ cách mạng lâm thời›, 
bài báo thứ hai. 


108 Ứ. 1. Lê-nm 


một cách huênh hoang và ồn ào đúng uào lúc mà cách mạng đặt vân để phải 
có hành động ¿ừ bên trên, nêu khởi nghĩa thẳng lợi. 

Không, quả thật không may cho những người trong phái «Tia lửa› mới! 
Ngay cả khi họ đưa ra một nguyên tắc chính xác của đảng xã hội - dân chủ, 
thì họ lại không biết áp dụng nó một cách đúng đắn được. Họ đã không nghĩ 
rằng một khi cách mạng đã bắt đầu, trong tình hình không có nghị viện, lúc 
mà nội chiên đang diễn ra, lúc mà ngọn lửa khởi nghĩa đã bùng cháy, thì 
những danh từ và khái niệm về đâu tranh nghị trường sẽ thay đổi, sẽ biển 
thành những cái trái ngược với những danh từ và khái niệm đó. Họ đã không 
nhìn thây rằng, trong những điều kiện như thê, thì phải dùng thủ đoạn. 
biểu tình thị uy mà để ra những việc sửa đổi, phải dùng sức tân công của 
công dân vũ trang mà chât vân, phải dùng sức mạnh lật đồ chính phủ mà 
thực hiện việc đôi lập với chính phủ. 

Giỏng hệt anh chàng ngôc có tiêng trong những chuyện cổ dân gian cứ 
lặp đi lặp lại một cách không đúng lúc những lời khuyên tôt lành, bọn thán 
phục Mac-tư-nôp của chúng ta cũng lặp đi lặp lại những bài học về cuộc 
đâu tranh nghị trường trong thời bình đúng vào lúc mà chính họ cũng bắt 
buộc phải nhận rằng những cuộc hành binh rõ rệt đã mở đầu. Không có gì 
kỳ quặc hơn là cái lôi đề ra một cách trịnh trọng khâu hiệu ‹đôi lập cực đoan» 
trong một nghị quyêt mà phần mở đầu lại nói về «thẳng lợi quyêt định của 
cách mạng› và về khởi nghĩa nhân dâm! Nhưng thưa các ngài, các ngài 
hãy nghĩ xem: trong thời kỳ khởi nghĩa mà làm phe ‹đôi lập cực đoan» như 
thê nghĩa là gì? Là tô cáo chính phủ hay lật đỗ chính phủ ? Là bỏ phiêu chông 
chính phủ hay dàn trận đánh quân đội của nó? Là không chịu chuẩn y ngân 
sách cho chính phủ hay dùng thủ đoạn cách mạng chiêm lây ngân khô đề sử 
dụng nó cho những nhu cầu của khởi nghĩa, để vũ trang công nhân và nông 
dân, để triệu tập Quốc hội lập hiền? Thưa các ngài, phải chăng các ngài bắt 
đầu hiểu được rằng khái niệm (đôi lập cực đoam chỉ nói lên những hành 
động tiêu cực: tô cáo, bỏ phiêu chông, cự tuyệt, hay sao ? Và tại sao như thê? 
Vì khái niệm ây chỉ có quan hệ với đâu tranh nghị trường, và lại vào một thời 
kỳ mà không ai tự định cho mình mục đích trực tiêp trong đâu tranh là phải 
đoạt «thắng lợi quyêt định». Phải chăng các ngài bắt đầu hiểu được rằng về 
phương diện này, mọi cái đều thay đổi về căn bản một khi nhân dân bị áp 
bức về chính trị đã kiên quyết tiên hành tân công, trên toàn bộ trận tuyên, 
trong một cuộc đâu tranh ác liệt đẻ đoạt thắng lợi, hay sao? 

Công nhân hỏi chúng ta rằng: có nên kiên quyêt bắt tay thực hiện sự 
nghiệp khởi nghĩa câp bách đó không? Làm thê nào để cho cuộc khởi nghĩa 
đã bắt đầu, được thắng lợi? Lợi dụng thắng lợi như thê nào? Lúc bây giờ 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 109 


người ta sẽ có thê và sẽ phải áp dụng cương lĩnh nào? Phái « Tia lửa» mới tự 
cho mình đào sâu thêm chủ nghĩa Mác, trả lời: thủy chung vẫn giữ là 
chính đảng cách mạng thuộc phái đôi lập cực đoan... Thê thì, chúng ta há 
lại chẳng có lý mà gọi những tay hảo hán ây là những bậc kỳ tài của chủ 
nghĩa phi-li-xtanh, hay sao? 


10. CÁC «CÔNG XÃ CÁCH MẠNG? 
VÀ CHUYÊN CHÍNH DÂN CHỦ - CÁCH MẠNG CỦA 
GIAI CẤP VÔ SẢN VÀ NÔNG DÂN 


Hội nghị của phái «Tia lửa» mới không đứng vững trên lập trường chủ 
nghĩa vô chính phủ mà báo «Tia lửa» mới trước kia đã đi tới (chỉ dùng hành 
động ‹từ bên dưới› chứ không phải «cả từ bên dưới và từ bên trên). Thừa 
nhận khởi nghĩa mà lại không thừa nhận thắng lợi của nó, không thừa nhận 
việc tham gia chính phủ cách mạng lâm thời là một điều vô lý quá hiên nhiên. 
Cho nên nghị quyêt của Hội nghị đã đưa ra những điều kiện phụ theo và 
những điều kiện hạn chê vào trong cách giải quyêt vân để do Mac-tư-nôp 
và Mac-tôp đã để ra. Chúng ta hãy xét những điều kiện phụ theo đó trình 
bày trong phần sau đây của nghị quyêt: 

«Di nhiên, sách lược ây (sách lược «thủy chung vẫn giữ là chính đảng cách 
mạng thuộc phái đôi lập cực đoan›) hoàn toàn không phải không cho là thích đáng 
việc cướp chính quyền bộ phận, tạm thời và thành lập những công xã cách mạng 
trong một thành phô nào đó, trong một vùng nào đó, với mục đích duy nhất là giúp 
cho khởi nghĩa lan rộng và làm cho chính phủ rồi loạn tô chức›. 


Nêu quả như vậy, thì hành động từ bên dưới không phải là hành động 
duy nhât được thừa nhận về nguyên tắc nữa, mà người ta cũng thừa nhận 
cả hành động từ bên trên. Nêu quả như vậy, thì luận điểm do Mac-tôp trình 
bày trong mục tạp đàm của y mà ai nây đều biệt (€Tia lửa», sô o3), phải đỗ 
vỡ và sách lược của báo «Tiên lên — không những dùng hành động «từ 
bên dưới mà cả «từ bên trên nữa — được thừa nhận là đúng. 

Sau nữa, việc cướp chính quyền (dầu là bộ phận, ngẫu nhiên, v. v...) 
hiển nhiên là có giả định rằng không phải chỉ có đẳng xã hội - dân chủ và 
giai cầp vô sản đứng ra hoạt động. Vì không phải chỉ duy có giai câp vô sản 
mới quan tâm đên và tích cực tham gia cuộc cách mạng dân chủ. Vì khởi 
nghĩa là có «tính chât nhân dâm, như đã nói ở phần đầu bản nghị quyềt mà 
chúng ta đang nghiên cứu, và có những bộ phận không vô sảm (nghị quyêt 
của Hội nghị về vần đề khởi nghĩa nói như vậy) — nghĩa là giai cầp tư sản — 
cũng tham gia khởi nghĩa. Như vậy, cái nguyên lý nói rằng bầt cứ một sự 


110 V. I. Lô-nin 


tham gia nào của những người xã hội chủ nghĩa vào chính phủ cách mạng 
lâm thời, cùng với giai câp tiểu tư sản, đều là một hành vi phản bội đôi với 
giai câp công nhân, cái nguyên lý đó đã b‡ Hội nghị uứt bỏ, như báo ‹Tiên 
lên» hằng mong muôn. Một sự «phản bội không phải vì nó chỉ có tính chât 
bộ phận, tạm thời, địa phương, v. v... mà nó không còn là một sự phản bội 
nữa đâu. Như vậy tức là việc coi sự tham gia chính phủ cách mạng lâm thời 
cũng giỏng như chủ nghĩa Giô-ret tầm thường, đã bị Hội nghị pứ¿ bỏ, như 
báo «Tiên lên hằng mong muôn. Một chính phủ vẫn cứ là một chính phủ, 
mặc dầu quyền lực của nó chỉ lan tới một thành phô độc nhât chứ không 
lan tới nhiều thành phô, chỉ lan tới một vùng đệc nhât chứ không lan tới 
nhiều vùng, hay mặc dầu chính phủ ây mang danh hiệu này hay danh hiệu 
nọ. Như vậy tức là việc đặt nản đề một cách có nguyên tắc do phái ‹Tia lửa» 
mới chủ trương, đã öị Hội nghị bỏ đi. 

Chúng ta hãy xét xem những điều kiện hạn chê mà Hội nghị đã để ra 
cho việc thành lập (việc thành lập này ngày nay đã được thừa nhận trên 
nguyên tắc) những chính phủ cách mạng và cho việc tham gia những chính 
phủ ây, có được hợp lý hay không? Chúng ta không hiểu cái khái niệm ‹tạm 
thời khác với khái niệm ‹diâm thời› ở chỗ nào. Chúng ta ngại rằng một danh 
từ lạ và (mới chỉ dùng ở đây là để che đậy sự thiêu minh bạch trong tư 
tưởng mà thôi. Cái đó xem như có vẻ «sâu sắc hơm, nhưng kỳ thực chỉ có 
tôi tăm hơn và hồ đồ hơn mà thôi. Sự «thích đáng› của việc «cướp lây chính 
quyền› từng bộ phận trong một thành phô hay trong một vùng khác với việc 
tham gia chính phủ cách mạng lâm thời toàn quôc là ở chỗ nào ? “Trong các 
‹thành phô», há không có một thành phô nào như Pê-tec-bua là chỗ đã diễn 
ra những sự biên Ngày ọ tháng giêng hay sao? Trong các miền, há không có 
một miển nào như xứ Cap-ca-zơ, lớn hơn nhiều quôc gia hay sao? Nhiệm 
vụ giải quyêt vân đề các nhà tù, sở cảnh sát, sở ngân khô, v. v... (mà trước 
kia đã làm rồi trí phái cTia lửa» mới), nhiệm vụ đó há lại không được đề ra 
trước mắt chúng ta cùng với việc ‹cướp chính quyểm dầu chỉ trong một 
thành phô, chứ đừng nói trong một miền nữa, hay sao ? Lẽ dĩ nhiên, không có 
người nào chôi cãi được rằng nêu lực lượng của chúng ta không được 
đầy đủ, nêu khởi nghĩa không thành công hoàn toàn, nêu nó không đạt thắng 
lợi quyêt định, thì việc thành lập những chính phủ cách mạng lâm thời cục 
bộ, trong một sö thành phô, v.v... cũng có thẻ được. Nhưng, lẽ gì cần nói 
đền điểu đó? Có phải chính các ngài, ở đoạn đầu nghị quyêt của mình, cũng 
đã nói đền ‹thắng lợi quyết định của cách mạng› và đền «khởi nghĩa nhân 
dân thắng lợp rồi đó sao? Các đảng viên xã hội - dân chủ mà đảm nhiệm 
lây vai trò của bọn vô chính phủ: làm phân tán sự chú ý và những mục tiêu 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 111 


của giai cầp vô sản, là từ bao giờ thê? Từ bao giờ họ đã hướng giai câp vô 
sản vào những mục tiêu (cục bộ», chứ không phải vào một mục tiêu chung, 
duy nhât, toàn bộ và đầy đủ? Khi giả định ra việc «cướp chính quyền› tại 
một thành phô thì chính các ngài đã nói đên việc dan rộng khởi nghĩa› sang 
một thành phô khác, điểu đó liệu chúng tôi có dám tin được chăng? sang 
hêt thảy các thành phô khác, điều đó liệu chúng tôi có dám mong được chăng 2 
Thưa các ngài, những kết luận của các ngài cũng mong manh và ngẫu nhiên, 
trái ngược và hồ đồ như những tiền để của các ngài. Đại hội III của 
Đ.C.N.X.H.D.C.N. đã giải đáp đầy đủ và sáng tỏ vân để chính phủ cách 
mạng lâm thời nói chung đó rồi. Giải pháp ây cũng có giá trị đôi với tât cả 
các chính phủ lâm thời cục bộ. Trái lại, giải pháp của Hội nghị chỉ làm nỗi 
bật một cách giả tạo và tùy tiện một phần của vân đề, chỉ nhằm trôn tránh 
(nhưng không được) toàn bộ vân để, do đó đã gieo rắc hoang mang. 

Thê nào là những «công xã cách mạng›? Khái niệm ây có khác khái niệm 
«chính phủ cách mạng lâm thời› không, và nêu có khác, thì khác ở chỗ nào ? 
Chính bản thân các vị đại biêu tham gia Hội nghị cũng không biêt nôt. Quan 
niệm cách mạng hồ đồ của họ dẫn họ tới chỗ thường thây là những cầu nói 
rỗng tuêch uề cách mạng. Đúng thê, việc dùng danh từ «công xã cách mạng» 
trong một nghị quyêt của các đại biêu của đảng xã hội - dân chủ chỉ là một câu 
nói rỗng tuêch về cách mạng, chứ không có gì hơn. Mác đã từng nhiều lần 
công kích những câu nói rỗng tuêch như thê, mà trong đó người ta dùng 
những đanh từ (quyên rũ» thuộc uễ một quá khứ đã qua rồi đề che lầp mâầt 
những mục tiêu của tương lai. Dầu quyên rũ đền đâu, một từ ngữ đã hêt 
thời trong lịch sử, trong trường hợp như thê, cũng trở thành một thứ hào 
nhoáng bể ngoài vô ích và có hại, một thứ lòe loẹt vô dụng. Chúng ta phải 
giải thích một cách rõ ràng và không quanh co cho công nhân và toàn thể 
nhân dân hiệu rằng fại sao chúng ta muôn thiệt lập một chính phủ cách mạng 
lâm thời, và nêu chúng ta có được một ảnh hưởng quyêt định đôi với chính 
quyền, thì trong trường hợp cuộc khởi nghĩa nhân dân đã bắt đầu sẽ kt 
thúc thắng lợi, mai đây, chúng ta sẽ thực hiện những cải cách nào? Đó là 
những vần để mà các nhà lãnh đạo chính trị phải quan tâm đền. 

Đại hội III của Đ.C.NÑ.X.H.D.C.N. đã giải đáp rât minh bạch các vân 
để ây; nó đã đề ra cương lĩnh đầy đủ của những cải cách ầy, cương lĩnh tôi 
thiêu của Đảng ta. Còn như danh từ ‹công xã› thì không giải đáp được gì 
hệt, và chỉ có làm thêm bận trí thiên hạ bằng một âm thanh xa xôi... hay một 
âm thanh trông rỗng mà thôi. Chúng ta càng tha thiềt với Công xã Pa-ri năm 
1871 bao nhiêu, thì càng không được phép chỉ nhắc tới nó không thôi mà 
không xét đên những sai lầm của nó và những hoàn cảnh đặc biệt của nó. 


112 V. I. Lê-nin 

“—.m....D........... .......... 
Làm như thê có khác gì theo gương xuẫn của phái Blăng-ki, mà Ăng-ghen đạ 
chê giễu, vì họ đã sùng bái (trong «tuyên ngôn› của họ năm 1874) như thần 
thánh, mỗi hành động nhỏ nhặt nhât của Công xã”!, Vị đại biểu Hội nghị s¿ 
trả lời như thê nào cho người công nhân hỏi mình về cái «công xã cách mạng, 
ấy, đã được ghi trong nghị quyêt? Anh ta sẽ chỉ có thể nói được với người 
công nhân một điều là: trong lịch sử, người ta dùng danh hiệu ây đẻ chỉ một 
chính phủ công nhân, lúc bây giờ, đã không biêt và không thể phân biệt 
được giữa những thành phần của cách mạng dân chủ và của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, nó đã lẫn lộn những nhiệm vụ của cuộc đầu tranh cho chẽ độ 
cộng hòa với những nhiệm vụ của cuộc đâu tranh cho chủ nghĩa xã hội, 
nó đã không biết cách giải quyêt vần để kiên quyêt tân công bằng quân sự 
vào chính phủ Vec-xây”, nó đã phạm sai lẩm không chiêm lây nhà ngân 
hàng Pháp quôc, v. v... Tóm lại, trong lời phúc đáp của anh, dầu có nhắc 
tới Công xã Pa-ri hay bât luận công xã nào khác, thì anh cũng phải trả lời: 
đó là một chính phủ mà chính phủ của ta không nên theo như thê. Câu trả 
lời quả thật là đẹp đẽ! Im đi không nói đền cương lĩnh thực tiễn của Đảng, 
đưa ra không đúng lúc những bài học lịch sử trong một bản nghị quy€t, tât 
cả những cái đó há lại không chứng tỏ cái bệnh sách vở của một tên mọt 
sách và sự bât lực của một người cách mạng đó sao? Tât cả những cái đó há 
lại không đẻ lộ ra chính cái sai lầm mà người ta đã tìm cách đỗ cho chúng ta, 
nhưng vô hiệu, là: lẫn lộn cuộc cách mạng dân chủ với cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, mà không một (công xã› nào đã từng bao giờ biệt phân biệt 
được, đó sao? 

Việc lan rộng khởi nghĩa và làm rôi loạn tổ chức chính phủ được trình 
bày ra như những mục đích «chuyên nhât» của chính phủ lâm thời (ở đây 
chính phủ ấy lại được gọi một cách đáng buồn là công xã). Do định nghĩa 
của nó, danh từ «chuyên nhâu loại trừ ra ngoài tât cả những nhiệm vụ khác; 
đanh từ đó là hậu quả lỗi thời của cái lý luận phi lý về chủ trương «chỉ hành 
động từ bên dưới. Gạt những nhiệm vụ khác ra như thê, tức một lần nữa 
chứng tỏ là cận thị và thiêu suy nghĩ. «Công xã cách mạng›, nghĩa là chính 
quyền cách mạng, dầu chính quyền đó chỉ được thiêt lập trong một thành phô, 
nhât định sẽ phải làm tròn (dầu chỉ lâm thời, «cục bộ, tạm thời) £đt cả những 
nhiệm vụ của Nhà nước, và ở đây, thái độ trôn tránh trách nhiệm sẽ là thái 
độ mật trí hét chỗ nói. Chính quyền ây sẽ phải hợp pháp hóa chê độ ngày làm 
tám giờ, thiết lập chê độ công nhân kiểm tra trong các công xưởng, lập ra 
chê độ giáo dục phổ thông và không mât tiển, thi hành chê độ tuyển cử các 
thầm phán tòa án, thành lập các ủy ban nông dân, v. v... tóm lại, nó sẽ nhất 
thiệt phải thi hành cả một loạt cải cách. Đem các cải cách ây ra mà cho là 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 113 


«đề góp phần làm cho khởi nghĩa lan rộng›, thì sẽ là một lôi chơi chữ và cô ý 
tăng thêm hồ đồ, ở chỗ đáng lẽ ra cẩn phải hoàn toàn minh bạch. 


Phần cuôi cùng của bản nghị quyêt của phái €Tia lửa» mới, nêu nó không 
đưa đền cho chúng ta những cơ hội mới đẻ chỉ trích những nguyên lý của 
‹chủ nghĩa kinh tê» đã hồi sinh trong Đảng ta, thì cũng minh họa được, dưới 
một hình thái hơi khác, những điểu đã nói trên kia. 

Đây là phần nghị quyét đó: 


«Chỉ có trong một trường hợp duy nhật, đảng xã hội - dân chủ sẽ phải tự 
động đem hết cô gắng của mình ra cướp lây chính quyển và giữ lây chính quyền 
càng lâu càng tôt: tức là trong trường hợp cách mạng đã lan tới các nước tiên 
tiên của Tây Âu, là những nước mà ở đó điểu kiện cẩn thiết đẻ thực hiện chủ 
nghĩa xã hội đã đền một độ chín muồi nhật định (?). Trong trường hợp này, phạm 
vi lịch sử có giới hạn của cách mạng Nga có thẻ sẽ được mở rộng rât lớn, và lúc đó 
sẽ có khả năng đi theo con đường cài cách xã hội chủ nghĩa. 

Chính vì đảng xã hội - dân chủ xây dựng sách lược của mình dựa trên chủ 
trường duy trì, suôt trong cả thời kỳ cách mạng, cái địa vị một chính đảng thuộc 
phái cách mạng đôi lập cực đoan đôi với tât cả các chính phủ kế tiếp nhau lên cảm 
quyền trong quá trình cách mạng, cho nên đảng xã hội - dân chủ có thẻ chuẩn 
bị được chu đáo hơn hệt để sử dụng quyển hành chính phủ, nều quyển hành này 
rơi (??) vào tay mình. 


Tư tưởng chủ đạo ở đây là tư tưởng mà báo ¿Tiên lên đã nhiều lần nêu 
ra, nói rằng chúng ta không nên sợ hãi (như Mac-tư-nôp sợ hãi) thắng lợi 
hoàn toàn của đảng xã hội - dân chủ trong cuộc cách mạng dân chủ, nghĩa 
là sợ hãi chuyên chính dân chủ cách mạng của giai câp vô sản và nông dân, 
vì thắng lợi ây sẽ tạo khả năng cho chúng ta làm cho châu Âu nổi dậy; mà 
giai cầp vô sản xã hội chủ nghĩa châu Âu, sau khi đã đạp đô ách thông trị 
của giai cầp tư sản rồi, thì đền lượt nó, nó sẽ giúp cho chúng ta tiên hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng các bạn hãy xem tư tưởng ây trong văn 
kiện của phái «Tia lửa» mới nghèo nàn biêt bao. Chúng ta đừng nên chú ý 
đên những chỉ tiêt; đên cái tư tưởng phi lý kia nói về việc chính quyền có 
thê ‹rơi› vào tay một đảng có ý thức giai câp nhưng lại coi việc cướp chính 
quyền là một sách lược nguy hại; đừng nên chú ý đền cái luận điệu rằng 
ở châu Âu những điều kiện cẩn thiệt cho chủ nghĩa xã hội đã đạt tới không 
phải một độ chín muồi nhât định, mà nó đã được chín muổi nói chung; 
đừng nên chú ý đền cái luận điệu cho rằng cương lĩnh của Đảng ta không nói 
8Ì tới những cải cách xã hội chủ nghĩa cả, mà chỉ nói tới cách mạng xã hội 


8—2886 


114 V. I. Lê-nin 


chủ nghĩa thôi. Chúng ta hãy chú ý đên chỗ khác nhau chủ yêu, cơ bản, giữa 
tư tưởng của báo +Tiên lêm và tư tưởng của bản nghị quyêt đó. Báo «Tiên 
lên định ra cho giai câp vô sản cách mạng Nga một nhiệm vụ tích cực: 
chiền thắng trong cuộc đâu tranh đẻ thực hiện chê độ dân chủ và lợi dụng 
bước thẳng lợi ầy để làm cho cách mạng lan rộng ra châu Âu. Bản nghị 
quyêt không hiểu mỗi quan hệ hiện có giữa «thắng lợi quyềt định» của chúng 
ta (không phải theo nghĩa của phái «Tia lửa» mới) với cuộc cách mạng ở châu 
Âu. Bởi vậy, nó không nói gì tới những nhiệm vụ của giai câp vô sản, cũng 
như không nói gì tới những triển vọng thẳng lợi của nó, mà chỉ nói tới một 
khả năng nói chung: «trong trường hợp cách mạng sẽ lan tới... Báo «Tiên 
lên: dùng những lời rõ ràng và chính xác để chỉ rõ — và những lời chỉ rõ 
ầy đã được đưa vào nghị quyêt Đại hội III của Đảng công nhân xã hội - 
đân chủ Nga — rằng người ta có thể và phải dợi dụng quyền hành chính 
phủ» như thê nào đẻ phục vụ lợi ích của giai cầp vô sản, đồng thời vừa chú ý 
đền những điều có thể thực hiện được ngay tức khắc trong giai đoạn hiện 
tại của sự phát triển xã hội, chú ý đên những điều phải thực hiện trước 
hềt để làm tiền để dân chủ cho cuộc đâu tranh cho chủ nghĩa xã hội. Cả chỗ 
đó nữa, nghị quyêt của Hội nghị cứ theo đuôi một cách thảm hại mà nói 
rằng người ta qcó thể chuẩn bị để lợi dụng chính quyềm, nhưng lại không 
biềt nói rằng người ta có thể làm việc đó như thê nào, chuẩn bị như thê nào 
và lợi dụng chính quyển như thẻ nào. Chẳng hạn, chúng ta tin chắc rằng 
phái + Tia lửa» mới «có thể chuẩn bị đẻ lợi dụng› vai trò lãnh đạo trong nội bộ 
của Đảng; nhưng sự thực là, cho tới nay, kinh nghiệm của họ về sự lợi 
dụng ầy, sự chuẩn bị của họ đều không có hứa hẹn gì nhiều lắm về mặt biên 
khả năng đó thành hiện thực... 

Báo «Tiên lên› đã nói một cách rõ rệt là khả năng» thực tê «giữ được 
chính quyểm› là ở chỗ nào: ở chuyên chính dân chủ cách mạng của giai câp 
vô sản và nông dân, ở lực lượng quần chúng phôi hợp lại của họ, lực lượn§ 
mạnh hơn tât cả những lực lượng của phe phản cách mạng, sự phù hợp tật 
nhiên về quyền lợi của họ trong những cải cách đán chủ. Về điểm này nữa, 
nghị quyết của Hội nghị cũng không đưa ra được cái gì là tích cực mà chỉ 
có lần tránh vân để. Khả năng giữ được chính quyền ở Nga há lại không phải 
do thành phần của các lực lượng xã hội ngay trong nước đó và do những 
nhân tô của cuộc cách mạng dân chủ đang tiên hành, quyết định hay sao? 
Thắng lợi của giai câp vô sản ở châu Âu (từ chỗ cách mạng lan rộng châu 
Âu đền chỗ giai câp vô sản thắng lợi còn có một khoảng cách nào đó) há lại 
không gây ra một cuộc đâu tranh phản cách mạng hêt sức ráo riêt của giai 
câp tư sản Nga hay sao? Nghị quyết của phái €Tia lửa» mới không hề nói gì 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 115 


đền lực lượng phản cách mạng ây mà ý nghĩa quan trọng đã được nêu rõ 
trong nghị quyêt của Đại hội III của Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga. 
Nêu ngoài giai cầp vô sản, chúng ta không thẻ đồng thời dựa được cả vào 
nông dân nữa trong cuộc đâu tranh cho chê độ cộng hòa và cho chê độ dân 
chủ, thì việc «nắm giữ chính quyểm sẽ là một việc tuyệt vọng. Nhưng nêu 
đó không phải là một việc tuyệt vọng, nêu «thẳng lợi quyết định của cách 
mạng đôi với chê độ Nga hoàng» mở ra cho chúng ta khả năng đó, thì chúng 
ta phải nêu nó lên, chúng ta phải tích cực kêu gọi biên nó thành hiện thực, 
phải để ra những khẩu hiệu thực tiễn không những đổi với trường hợp mà 
cách mạng có cơ sẽ lan rộng ra châu Âu, mà cũng là đẻ làm cho cách mạng 
lan rộng ra châu Âu nữa. Lý do về «phạm vi lịch sử có giới hạn của cách 
mạng Ñga› của phái theo đuôi trong đảng xã hội - dân chủ chỉ được dùng 
đẻ che đậy một quan niệm hạn chê về những nhiệm vụ của cuộc cách mạng 
dân chủ đó và về vai trò tiền phong của giai câp vô sản trong cuộc cách mạng 
ây mà thôi! 

Một trong những lời phản đôi lại khẩu hiệu: ¿chuyên chính dân chủ cách 
mạng của giai câp vô sản và nông dâm› là cho rằng nền chuyên chính đó đòi 
hỏi phải có «sự thông nhầt ý chí» (báo vTia lửa», số g5), mà giữa giai cầp vô 
sản và giai câp tiểu tư sản thì lại không thể có thông nhất ý chí. Lời phản 
đôi đó không đứng vững được, vì nó dựa trên một quan niệm trừu tượng, 
«siêu hình» về «sự thông nhât ý chí. Ý chí có thẻ thông nhầt về mặt này và 
không thông nhât về mặt khác. Không phải vì thiêu thông nhầt trong những 
vân đề về chủ nghĩa xã hội và trong cuộc đầu tranh cho chủ nghĩa xã hội mà 
cũng không có sự thông nhât trong những vần để về chủ nghĩa dân chủ và về 
cuộc đâu tranh cho chê độ cộng hòa. Quên điểm đó tức là quên mât sự khác 
nhau có tính chât lô-gích và có tính chất lịch sử giữa cách mạng dân chủ và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Quên điểm đó, tức là quên mât tính chât foàn 
dân của cách mạng dân chủ: nó có tính chật (toàn dâm, như thê có nghĩa là 
có ‹sự thông nhât ý chí» chính trong chừng mực là cuộc cách mạng dân chủ 
đáp ứng được những như cầu và những đòi hỏi của toàn dân. Vượt ra ngoài 
giới hạn chủ nghĩa dân chủ, thì không thể nói đền sự thông nhầt ý chí giữa 
giai câp vô sản và giai cầp tư sản nông thôn nữa. Không thẻ tránh khỏi đầu 
tranh giai câp giữa hai giai cầp trên, nhưng, trên miễng đầt của chề độ cộng 
hòa dân chủ, thì sẽ là cuộc đầu tranh rộng lớn nhầt và sâu sắc nhầt của nhân 
dân cho chủ nghĩa xã hội. Chuyên chính dân chủ cách mạng của giai cầp 
vô sản và nông dân, cũng như mọi cái trên đời, đều có một quá khứ và một 
tương lai. Quá khứ của nó là chê độ chuyên chèề, chề độ nông nô, chề độ 
quân chủ, những đặc quyền đặc lợi. Trong cuộc đầu tranh chồng cái quá 


&* 


116 V. I. Lê-nin 


khứ đó, trong cuộc chiên tranh chông thê lực phản cách mạng, có thể có 
«thông nhât ý chú giữa giai câp vô sản và nông dân, vì họ có sự thông nhật 
vẻ quyền lợi. 

Tương lai của nó là đâu tranh chông chê độ tư hữu, là đâu tranh của 
người làm công chông lại chủ, đầu tranh cho chủ nghĩa xã hội. ley đây không 
thể có được thông nhât ý chí*. Giờ đây, chúng ta không còn ở trên con 
đường đổi từ chê độ chuyên chê tới chê độ cộng hòa nữa, rà ở trên con 
đường từ chê độ cộng hòa dân chủ tiêu tư sản tới chủ nghĩa xã hội. 

Dĩ nhiên, trong bât cứ hoàn cảnh lịch sử cụ thể nào, những thành phần 
thuộc về quá khứ và về tương lai đều giao két hỗn hợp với nhau; hai con 
đường lẫn lộn với nhau. Lao động làm thuê và cuộc đầu tranh của nó chông 
chê độ tư hữu cũng đã có dưới chê độ chuyên chê; lao động làm thuê và 
cuộc đâu tranh của nó chông chê độ tư hữu đã phát sinh ngay dưới chê độ 
nông nô. Nhưng cái đó không hể ngăn trở chúng ta phân biệt rõ, về mặt lô- 
gích và lịch sử, những giai đoạn lớn của sự phát triển. Tât cả chúng ta há 
lại chẳng đem đôi lập cách mạng tư sản với cách mạng xã hội chủ nghĩa đó 
sao? Tât cả chúng ta há lại chẳng đã hêt sức nhân mạnh vào sự cần thiệt 
phải phân biệt nghiêm ngặt giữa hai thứ cách mạng đó sao? Thê nhưng làm 
sao có thê phủ nhận được rằng có những thành phần riêng biệt của hai thứ 
cách mạng đó đã cùng giao kết hỗn hợp với nhau trong lịch sử? Châu Âu 
chẳng đã từng trải qua, trong thời kỳ các cuộc cách mạng dân chủ, nhiều cuộc 
vận động và thí nghiệm xã hội chủ nghĩa rồi đó sao? Và cuộc cách rnạng xã 
hội chủ nghĩa mai đây của châu Âu há lại sẽ không còn phải làm rât nhiều, 
rât nhiều việc nữa theo hướng chủ nghĩa dân chủ hay sao? 

Không bao giờ, không một lúc nào, người xã hội - dân chủ được quên 
cuộc đâu tranh giai câp nhât định phải diễn ra của giai câp vô sản cho chủ 
nghĩa xã hội và chông lại giai câp tư sản và giai câp tiểu tư sản, dầu cho 
những giai câp ây có thẻ rât dân chủ, rât cộng hòa chăng nữa. Đó là việc 
hiển nhiên. Do đó mà tuyệt đôi cẩn phải có một đảng xã hội - dân chủ riêng 
biệt và độc lập, hết sức thâm nhuần tỉnh thần giai câp. Do đó mà có tính 
chât tạm thời của sách lược của chúng ta là ‹cùng đánh» với giai câp tư sản, 
và có sự bắt buộc phải theo dõi nghiêm khắc ‹người đồng minh như một kẻ 


* Quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản, do có tự do mà được rnở rộng 
và đây mạnh, không khỏi sẽ làm cho tính chât thông nhât ý chí đó mau châm dứt 
và càng mau châm dứt hơn, nêu thể lực phản cách mạng và thê lực phản động càng 
mau bị đánh bại. 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 117 


thù, v.v... Tât cả những điểu đó cũng vậy, đều không thể có gì phải hoài 
nghi nữa. Nhưng nêu do đó mà kêt luận rằng chúng ta phải quên, 
không đêm xỉa đên hoặc coi thường những nhiệm vụ câp bách đôi với hiện 
tại, dẫu rằng đó là những nhiệm vụ tạm thời, chôc lát thì thật là buồn cười 
và phản động. Cuộc đâu tranh chông chê độ chuyên chê, đôi với những 
người xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ tạm thời, chôc lát, nhưng nêu quên 
đi hay coi thường nhiệm vụ ây thì chẳng khác gì phản lại chủ nghĩa xã hội 
và làm lợi cho phe phản động. Rõ ràng là chuyên chính dân chủ cách mạng 
của giai câp vô sản và nông dân chỉ là một nhiệm vụ tạm thời, chôc lát đôi 
với những người xã hội chủ nghĩa; nhưng nêu không đêm xỉa đên nhiệm 
vụ ây trong thời kỳ cách mạng dân chủ thì thật là phản động. 

Các nhiệm vụ chính trị cụ thể phải được đặt đúng vào một hoàn cảnh 
cụ thể. Mọi cái đều tương đôi, mọi cái đều trôi qua, mọi cái đều thay đổi. 
Đảng xã hội - dân chủ Đức không ghi khầu hiệu cộng hòa vào cương lĩnh 
của mình. Tình hình ở đây làm cho người ta không thẻ, trên thực tiễn, tách 
vân đề chê độ cộng hòa ra khỏi vân đề chủ nghĩa xã hội (mặc dầu ngay cả đôi 
với Đức cũng vậy, Ăng-ghen, năm 18or, trong những lời phê phán của ông 
về dự án cương lĩnh Ec-phuya, đã nói trước là phải để phòng mỗi nguy cơ 
coi thường tác dụng của chê độ cộng hòa và của cuộc đâu tranh đẻ thực hiện 
chê độ cộng hòa!)”3 Trong đảng xã hội - dân chủ Nga, ngay cả vân để loại 
bổ ra ngoài cương lĩnh và ngoài công tác cỗ động cái yêu sách thực hiện 
chê độ cộng hòa, cũng đã không hề có nữa, vì ở nước chúng ta không thể 
nói đên chuyện gắn chặt vân để cộng hòa với vân đề chủ nghĩa xã hội. Người 
xã hội - dân chủ Đức năm 8o8 không đưa vân để đặc biệt về chẽ độ cộng 
hòa lên hàng đầu là một hiện tượng tât nhiên, không đáng ngạc nhiên, cũng 
không đáng trách. Người xã hội - dân chủ Đức năm 1848 mà bỏ qua vần 
đẻ chê độ cộng hòa thì hiển nhiên là phản bội cách mạng. Không thể có chân 
lý trừu tượng. Chân lý bao giờ cũng cụ thẻ. 

Một ngày kia, cuộc đầu tranh chông chê độ chuyên chê Nga sẽ kêt thúc 
và đôi với nước Nga thời kỳ cách mạng dân chủ sẽ qua đi; lúc bây giờ mà 
nói đên «thông nhât ý chí» giữa giai cầp vô sản và nông dân, đền chuyên 
chính dân chủ, v. v... thì thật là việc buồn cười. Lúc bầy giờ, chúng ta sẽ 
nghĩ ngay đên chuyên chính xã hội chủ nghĩa của giai cầp vô sản, và chúng 
ta sẽ nói tỉ mi. Nhưng ngày nay, đẳng của giai cầp tiên phong không thể 
không hành động hệt sức cương quyềt nhằm làm cho cách mạng dân chủ 
chiên thắng triệt đẻ chè độ Nga hoàng. Và thẳng lợi triệt để ây không phải 
là cái gì khác hơn là chuyên chính dân chủ cách mạng của giai cầp vô sản 
và nông dân, 


118 V. I. Lê-nhn 


Chú giải"! 

1) Chúng ta hãy nhắc cho độc giả nhớ rằng trong cuộc bút chiên với báo 
€Tiên lêm, báo ‹Tia lửa› đó có viện đến một bức thư mà Ăng-ghen việt 
cho Tu-ra-ti và trong đó Ăng-ghen đã nêu lên cho người lãnh tụ (tương lại) 
của phái cải lương Ý phải chú ý để phòng đừng lẫn lộn cách mạng dân chủ 
với cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ăng-ghen đã việt vẻ tình hình chính trị 
nước Ý năm 1894 rằng, cuộc cách mạng sau này ở nước Ý sẽ là cuộc cách 
mạng có tính chât tiểu tư sản, dân chủ, chứ không phải xã hội chủ nghĩa”, 
Báo «Tia lửa» quở trách báo (Tiên lêm là đã xa rời nguyên lý do Ăng-ghen 
đã xác định. Lời quở trách ây không có căn cứ, bởi vì, đứng về toàn bộ mà 
nói, báo «Tiên lên› (sô 14) đã hoàn toàn thừa nhận sự đúng đắn của lý luận 
Mác về sự khác nhau giữa ba lực lượng chính của các cuộc cách mạng hồi 
thê kỷ XIX*. Theo lý luận ây thì chông chê độ cũ, chê độ chuyên chê, chê độ 
phong kiên, chê độ nông nô, có ba lực lượng là: 1) giai câp đại tư sản tự 
do; 2) giai cầp tiểu tư sản câp tiên; 3) giai câp vô sản. Giai câp thứ nhât chỉ 
tiên hành đâu tranh cho một chê độ quân chủ lập hiên; giai câp thứ hai đâu 
tranh cho chê độ cộng hòa dân chủ; giai câp thứ ba đầu tranh cho cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Nguy cơ thât bại về chính trị đang chờ đợi người xã hội 
chủ nghĩa nào lẫn lộn cuộc đâu tranh tiêu tư sản cho một cuộc cách rạng 
dân chủ hoàn toàn với cuộc đâu tranh vô sản cho một cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Lời cảnh cáo ây của Mác là tuyệt đôi đúng. Nhưng chính vì 
lẽ đó nên khẩu hiệu qcông xã cách mạng› là sai, vì những công xã đã được 
nói đền trong lịch sử chính là đã lẫn lộn cách mạng dân chủ với cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Trái lại, khẩu hiệu của chúng ta: chuyên chính dân chủ 
cách mạng của giai câp vô sản và nông dân khiên chúng ta hoàn toàn tránh 
khỏi sai lầm đó. Vì tuyệt đôi thừa nhận tính chât tư sản của một cuộc cách 
mạng vôn không thể frực tiếp vượt ra khỏi phạm vi một cuộc cách mạng 
đơn thuần dân chủ, nên khẩu hiệu của chúng ta đấy cuộc cách mạng đó 
tiền lên; nó ra sức đưa đền cho cuộc cách mạng ây những hình thức có lợi 
nhất cho giai câp vô sản; do đó, nó ra sức lợi dụng đên mức tôi đa cuộc cách 
mạng dân chủ nhằm đảm bảo đâu tranh thành công sau này của giai câp 
vô sản để giành chủ nghĩa xã hội. 


* V, 1. Lê-nin. «Đảng xã hội - dân chủ và chính phủ cách mạng lâm thời" 
BI. 


Hai sách lược của đàng xã hội - dân chủ... 119 


11. SO SÁNH SƠ QUA MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT 
CỦA ĐẠI HỘI II ĐẲNG CÔNG NHÂN XÃ HỘI-DÂN CHỦ NGA 
VÀ CỦA «HỘI NGHỊ? 


Vân đề chính phủ cách mạng lâm thời là điềm trung tâm trong các vân 
để sách lược của đảng xã hội - dân chủ trong thời kỳ hiện nay. Không thẻ 
mà cũng không cần thiệt phải nói nhiều như thê về những nghị quyêt khác 
của hội nghị. Chúng ta chỉ cẩn nói qua một vài điểm xác nhận sự bât đồng 
về nguyên tắc đã xét ở trên vẻ phương châm sách lược của những nghị 
quyêt của Đại hội III của Đ.C.NÑ.X.H.D.C.N. và những nghị quyêt của Hội 
nghị. 

Chúng ta hãy xét thái độ đôi với sách lược của chính phủ ngay trước ngày 
cách mạng. Đôi với vân để ây, các bạn cũng sẽ thây một giải đáp đầy 
đủ trong nghị quyêt của Đại hội III của Đ.C.NÑ.X.H.D.C.Ñ. Nghị quyêt ây 
cân nhắc đền tât cả sự phức tạp của những điều kiện và những vân đề trong 
thời kỳ đặc biệt đó: việc tô cáo tính chât giả đôi của những nhượng bộ của 
chính phủ, việc lợi dụng «những hình thức giả dôi đại diện nhân dâm›, việc 
dùng thủ đoạn cách mạng đẻ thi hành những yêu sách bức thiêt của giai câp 
công nhân (trước hêt là ngày làm tám giờ) và sau cùng là việc đôi phó với 
bọn Trăm đen. Trong những nghị quyêt của Hội nghị, vân đề được bàn tới 
tải rác trong nhiều chương: việc ‹đôi đáp lại những lực lượng đen tôi của 
phe phản động› chỉ được để cập trong phần trình bày những lý do của nghị 
quyêt về thái độ đôi với các đảng khác. Việc tham gia tuyển cử vào các cơ 
quan đại diện nhân dân thì lại xét tách rời vân để chê độ Nga hoàng «thỏa 
hiệp› với giai câp tư sản. Đáng lẽ phải kêu gọi thi hành ngày làm tám giờ 
bằng con đường cách mạng, thì một nghị quyêt riêng, mang cái đầu đẻ rât 
kêu là ‹bàn về đâu tranh kinh tê, chỉ lặp lại (sau những lời rât kêu và rât 
không thông minh nói về «vị trí trung tâm của vân để công nhân trong sinh 
hoạt xã hội Nga») cái khâu hiệu cỗ động đã cũ kỹ đòi «ban hành luật ngày làm 
tám giờ». Tính chât không đầy đủ và tính chât lạc hậu của khẩu hiệu ây 
trong lúc này đã quá hiển nhiên, nên chúng ta không cần phải chứng minh 
nữa. 

Nói về vân để hành động chính trị công khai. Đại hội III có tính đên sự 
thay đổi căn bản sắp tới trong hoạt động của chúng ta. Hoàn toàn không thê 
coi nhẹ hoạt động bí mật và sự phát triển của bộ máy bí mật của Đảng: nêu 
coi nhẹ điều đó rât có lợi cho sở cảnh sát và hêt sức làm lợi cho chính phủ. 
Nhưng người ta cũng không thẻ không nghĩ tới một hành động công khai 
ngay từ bây giờ được. Cần phải chuẩn bj ngay lập tức những hình thức 
thích đáng cho sự hoạt động đó và như vậy là, vì mục đích đó, phải chuẩn 


120 V. I. Lô-ni, 


bị một bộ máy đặc biệt, ít bí mật hơn. Cần phải lợi dụng những tổ chức hợp 
pháp và nửa hợp pháp đẻ biền những tổ chức ây, trong chừng mực có thẻ 
được, thành những chỗ dựa của đảng công nhân xã hội - dân chủ hợp 
pháp ở Nga sau này. 

Cả ở chỗ đó nữa, Hội nghị cũng đã chia cắt vẫn để ra mà không đề xuẫt 
được một khầu hiệu nào đẩy đủ, Điều nỗi bật nhầt là sự ủy nhiệm lö bịch 
cho Ủy ban tổ chức phải lo ‹sắp xếp vị trí yên ôm cho những nhà ký giả 
hợp pháp. Thật rõ ngu xuân là cái quyêt định toan dlàm cho những báo chí 
dân chủ có chủ trương ủng hộ phong trào công nhân phải chịu ảnh hưởng 
của chúng ta». Tât cả các báo chí hợp pháp của phái tự do, mà đại bộ phận 
là theo xu hướng của tạp chí «Giải phóng», đều có chủ trương ây. Tại sao 
ban biên tập báo «Tia lửa lại không bắt đầu tự mình theo ngay lời khuyên 
của mình và không tự mình đứng ra làm gương cho chúng ta noi theo về 
cách nên làm thê nào đẻ cho tạp chí «Giải phóng› chịu theo ảnh hưởng xã 
hội - dân chủ? Đáng lẽ phải để ra khẩu hiệu: dùng những tổ chức hợp pháp 
để làm chỗ dựa cho Đảng, thì người ta lại trước hêt đưa ra lời khuyên riêng 
lẻ về những tô chức đơn thuần «nghề nghiệp» (bắt buộc các đẳng viên của 
Đảng phải tham gia các tổ chức ây) và, thứ hai là, đưa ra lời khuyên nên lãnh 
đạo scác tổ chức cách mạng của công nhâm, nghĩa là «những tổ chức 
chưa đăng ký›, nghĩa là những «câu lạc bộ công nhân cách mạng». Làm sao 
mà những scâu lạc bộ» lại được liệt vào hàng những tổ chức chưa đăng 
ký? VÀ lại những scâu lạc bộo ây là những cái gì? Có Trời biết. Đáng lẽ 
phải có những chỉ thị rõ ràng và chính xác do cơ quan tôi cao của Đảng đề 
ra, thì người ta lại đưa cho chúng ta những mẫu tư tưởng phác qua và những 
mớ bản nháp do những ký giả đó nguệch ngoạc thảo ra. Ở đây, chúng ta 
không hể thây trình bày toàn bộ vân để Đảng phải làm thê nào đẻ bắt đầu 
chuyển hướng trên cơ sở hoàn toàn khác trước trong toàn bộ hoạt động của 
mình, 

sVần để nông dâm được Đại hội Đảng và được Hội nghị đặt ra một cách 
hoàn toàn khác nhau. Đại hội đã thảo ra một nghị quyét nói về «thái độ đôi 
với phong trào nông dân». Còn Hội nghị thì thảo ra một nghị quyêt về «công 
tác trong nông dâm. Trong trường hợp thứ nhât, người ta đặt lên trước hệt 
vần để lãnh đạo toàn bộ phong trào dân chủ và cách mạng rộng lớn đó vì 
lợi ích của cuộc đầu tranh của toàn dân chông chê độ Nga hoàng. Trong 
trường hợp thứ hai, thì chỉ nói về «công tác trong nội bộ một tầng lớp nhât 
định trong nhân dân. Trong trường hợp thứ nhât, người ta đề ra khẩu hiệu 
thực tiễn chủ yêu về công tác cô động: tô chức ngay tức khắc những ủy ban 
nông dân cách mạng để thi hành tât cả những cải cách dân chủ. Trong 


mm 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 121 


trường hợp thứ hai, thì đặt vân đề «đòi hỏi› chính Quôc hội lập hiên phải 
«thành lập các ủy bam›. Tại sao chúng ta lại nhât thiết phải chờ đợi ở cái 
Quôc hội lập hiên đó? Quôc hội đó sẽ thực sự là lập hiên chăng? Nêu không 
thành lập ra trước và cùng một lúc những ủy ban nông dân cách mạng, thì 
Quốc hội lập hiên đó liệu có thật vững chắc không? Hội nghị đã quên không 
để ra tât cả những vân đề ây. Tât cả những quyêt định của nó, thựcra đều 
mang dâu vêt của cái quan niệm chung mà chúng ta đã theo dõi, tức là quan 
niệm cho rằng trong cuộc cách mạng tư sản chúng ta chỉ nên làm công 
tác riêng biệt của chúng ta thôi, mà không nên đặt cho mình mục đích phải 
lãnh đạo toàn bộ phong trào dân chủ, cũng như không nên đặt cho mình mục 
đích phải tự đảm nhiệm lây việc lãnh đạo phong trào đó một cách độc lập. 
Giông như phái kinh tê chủ nghĩa» trước kia thường ngả theo chủ trương: 
đầu tranh kinh tê là việc của phái xã hội - dân chủ, đâu tranh chính trị là 
việc của phái tự do, ngày nay phái €Tia lửa» mới, trong tât cả những lập luận 
của họ, cũng đều ngả theo chủ trương: chúng ta chỉ nên giữ một địa vị tầm 
thường ngoài rìa cuộc cách mạng tư sản; còn thì đẻ cho giai câp tư sản giữ 
phần tích cực thực hiện cuộc cách mạng đó. 

Sau hêt, không thẻ không nói đên những nghị quyêt về thái độ đôi với 
các chính đảng khác. Nghị quyêt của Đại hội III của Đ.C.N.X.H.D.C.N. 
xác nhận sự cần thiết phải bóc trần mọi tính chât hạn chê và không đầy đủ 
của cuộc vận động giải phóng của giai câp tư sản, nhưng không có tham vọng 
ngây thơ xuyên qua các đại hội, mà kể ra tât cả mọi biều hiện của cái tính 
chât hạn chẽ đó và định ra một ranh giới giữa những người tư sản tốt và 
xâu. Tái phạm sai lầm của Xta-rô-ve, Hội nghị cứ khăng khăng tìm cho được 
cái ranh giới đó và phát triên cái lý thuyêt mà ai cũng biêt đền, về ‹giãy quỳ. 
Xta-rô-ve xuât phát từ một ý nghĩ rât tôt: đặt ra cho giai cầp tư sản những 
điều kiện thật nghiêm khắc. Ông chỉ quên một điều tức là bầt cứ một mưu 
toan nào nhằm phân chia trước những người dân chủ tư sản đáng được 
tán thành, đáng được liên hiệp, v.v., với những người dân chủ tư sản 
không đáng được như thê, đều dẫn đền một ¿công thức› mà tiền trình các sự 
biên sẽ vứt bỏ ngay, một công thức gây ra sự hồ đồ trong ý thức giai cầp 
của giai câp vô sản. Trọng tâm chuyển từ sự nhất trí thực sự trong đầu 
tranh sang những lời tuyên bô, những hứa hẹn, những khầu hiệu. Xta-rô- 
ve từng cho rằng việc ‹đầu phiêu phổ thông, bình đẳng, trực tiêp và bỏ phiêu 
kím chính là khâu hiệu chủ yêu đó. Ngót hai năm đã qua, thê là lý thuyẻt 
giây quỳ» đã tỏ ra là vô dụng, những người thuộc phái «Giải phóng» đã 
lầy khầu hiệu đầu phiêu phổ thông làm của mình, nhưng vẫn không vì 
thê mà đi gần lại với đảng xã hội - dân chủ chút nào, trái lại, lại ra sức 


122 V. I. Lê-nin 


dùng khẩu hiệu đó để làm cho công nhân sai lạc và xa rời chủ nghĩa xã 
hội. 

Phái €Tia lửa› mới hiện nay đặt những ‹điều kiện» còn «aghiêm khắc hơn 
nữa»; họ «đòi hỏi những kẻ thù của Nga hoàng phải «ủng hộ một cách 
cương quyêt và thẳng thắn (!?) mọi hành động quyêt tâm của giai câp vô 
sản có tổ chức, v.v.., cho đền cả việc «tham gia tích cực vào việc tự vũ 
trang của nhân dâm, Như vậy, đường ranh giới đã được đây tiên một cách 
rõ rệt; nhưng một lần nữa đường ranh giới ây lại đã cñ mắt rồi và do đây, 
nó đã tỏ ra ngay là vô dụng. Chẳng hạn như, tại sao lại thiêu khầu hiệu cộng 
hòa? Cớ sao những người xã hội - dân chủ, vì lợi ích của một «cuộc chiên 
tranh cách mạng quyêt liệt chông tât cả những nền móng của chê độ quân 
chủ và đẳng câp›, lại (đòi hỏi ở những người dân chủ tư sản tât cả mọi cái, 
chỉ trừ việc đầu tranh cho chê độ cộng hòa? 

Đó không phải là một sự bắt bẻ vụn vặt; sai lầm của phái €Tia lửa» mới 
phải có một hậu quả chính trị hêt sức nghiêm trọng, điều đó, «Hội liên hiệp 
giải phóng nước Nga» đã chứng thực rồi (xem báo «Người vô sảm, sô 4), 
Những ‹kẻ thù của chê độ Nga hoàng› đó phù hợp với tât cả những điều 
kiện do phái €Tia lửa» mới đặtra. Nhưng chúng ta đã chỉ rõ rằng tinh thần 
của phái «Giải phóng› đẩy dãy trong cương lĩnh (hay trong sự thiêu cương 
lĩnh) của «Hội liên hiệp giải phóng nước Nga» đó, rằng những người thuộc 
phái «Giải phóng› có thẻ dễ dàng kéo Hội liên hiệp này đi theo mình. Song Hội 
nghị lại tuyên bô ở phần cuôi bản nghị quyêt rằng ‹đảng xã hội - dân chủ 
sẽ tiếp tục như trước kia chiên đầu chông tât cả các chính đảng trưng cờ chủ 
nghĩa tự do và dân chủ, mà lại không chịu thực sự ủng hộ cuộc đâu tranh 
cách mạng của giai câp vô sản, như là chông những người bạn giả dỗi của 
nhân dân. «Hội liên hiệp giải phóng nước Nga» không những không từ chôi 
mà lại cương quyêt để nghị việc ủng hộ đó. Phải chăng đây là một đảm bảo 
rằng các lãnh tụ của nó, mặc dầu theo phái «Giải phóng; lại không phải là 
«những người bạn giả dôi của nhân dâm? 


* Báo 4Người vô sản›, sô 4, xuât bản ngày 4 tháng sáu 1oos, có đăng một bài 
nghị luận dài với đầu đề: dMột hội liên hiệp công nhân cách mạng mớ?. 
Bài báo ấy đã tóm tắt nội dung những lời kêu gọi do cái tổ chức mới lây tên là 
Hội liên hiệp giải phóng nước Nga? tung ra, tô chức mới này chủ trương dùng thủ 
đoạn khởi nghĩa vũ trang để triệu tập Quốc hội lập hiên. Sau đó, bài báo định nghĩa 
thái độ của đảng xã hội - dân chủ đôi với những hội liên hiệp phi đảng đó. Chúng 
ta hoàn toàn không biết rõ tình hình thực tê của cái hội liên hiệp ầy như thê nào 
và vận mệnh của nó trong cách mạng sẽ đi tới đâu. (Chú thích của Lê-nin cho lẩn 
xuẫt bản 1oo7. BT,). 


Hai sách lược của đàng xã hội - dân chủ... 123 


Các bạn thây rằng vì bịa ra trước những ‹điểu kiện và vì đưa ra những 
‹yêu sách» buồn cười ở chỗ là bât lực mà lại muôn tỏ ra là ghê gớm, nên phái 
€Tia lửa» mới rõ ràng là đáng nực cười. Những điều kiện và những yêu sách 
của họ tỏ ra là không đầy đủ một khi cần phải đem áp dụng vào thực tê sinh 
động. Việc họ ham mê thảo ra những công thức là một việc tuyệt vọng, bởi 
vì không có một công thức nào có thẻ nắm được hêt thảy những biểu hiện 
của tính giả đôi, tính không triệt đẻ và tính hạn chê của phái dân chủ tư sản. 
Vân đề đây không phải là «giây quỳ›, cũng không phải là những hình thức, 
những yêu sách việt và in ra, cũng không phải là chỗ định trước ranh giới 
giữa những ‹người bạn của nhân dâm xem ai giả đôi, ai thành thực; mà vân 
đề là sự nhât trí thực tê của cuộc đâu tranh, là những người xã hội - dân chủ 
cần phải không ngừng chỉ trích mỗi bước ‹do dự» của phái dân chủ tư sản. 
Điều cần có để «thực tê tập hợp được tât cả những lực lượng xã hội thiệt 
tha đên việc cải cách dân chủ», không phải là thảo ra những ‹điều khoảm 
như những điều khoản mà Hội nghị đã hăng hái gắng sức thảo ra nhưng uỗng 
công, mà là cần biêt để ra những khẩu hiệu thực sự cách mạng. Muôn 
thê thì cần phải có những khẩu hiệu nâng cao được phái tư sản cách mạng 
và cộng hòa lên trình độ giai câp vô sản, chứ không phải là hạ thâp những 
nhiệm vụ của giai câp vô sản xuông trình độ phái tư sản quân chủ. Muôn 
thê thì cần phải hêt sức cương quyêt tham gia khởi nghĩa, chứ không phải 
là giở những ngón ngụy biện quanh co đề lần tránh nhiệm vụ câp thiêt phải 
khởi nghĩa vũ trang. 


12. NẾU GIAI CẤP TƯ SẲN LÌA BỎ CÁCH MẠNG DÂN CHỦ 
THÌ CÓ LÀM GIẮM BỚT QUY MÔ CỦA 
CÁCH MẠNG ĐI KHÔNG? 


Khi chúng tôi nhận được những nghị quyêt của hội nghị phái «Tia 
lửa» mới miền Cap-ca-zơ do báo ‹Tia lửa› đăng lên, thì những đoạn 
văn trên kia đã được việt ra rồi. Pour la bonne bouche (đẻ kêt thúc tôt) có 
lẽ chúng tôi không thể tưởng tượng ra được một tài liệu nào tôt hơn thê 
nữa. 

Ban biên tập báo (Tia lửa» nêu lên một cách chí lý rằng: €Trong vần để 
cơ bản về sách lược, Hội nghị miền Cap-ca-zơ đã thông qua một quyêt định 
giồng như» (thật đúng như vậy!) ‹quyêt định của Hội nghị toàn nước Nga» 
(nghĩa là của phái €Tia lửa» mới). €Vân đề thái độ của đảng xã hội - dân chủ 
đôi với chính phủ cách mạng lâm thời đã được các đồng chí miền Cap-ca-zơ 
giải quyềt theo hướng hoàn toàn phủ nhận phương pháp mới do nhóm «Tiên 


124 Ứ. I_ Lê-nn 


lên và những đại biểu của cái gọi là đại hội đã gia nhập nhóm ây, để 
xướng). Phải thừa nhận rằng Hội nghị đã diễn đạt được sách lược của 
đảng vô sản trong cách mạng tư sản một cách rát thỏa đáng». 

Thật đúng như vậy! Không ai có thể diễn đạt sai lầm căn bản của phái 
€Tia lửa» mới một cách «thỏa đáng› hơn thê nữa. Chúng tôi sẽ ghi lại toàn bộ 
công thức diễn đạt đó, trước hêt nêu lên, trong ngoặc đơn, những hoa, rồi 
sau đên những quả cuôi cùng đã sinh ra. 

Ñghị quyết của hội nghị phái €Tia lửa» mới miền Cap-ca-zơ về chính 
phủ lâm thời: 

qNÑhận định rằng nhiệm vụ của chúng ta là phải lợi dụng thời kỳ cách 
mạng đẻ làm cho sâu sắc thêm (dĩ nhiên! Tôt hơn là nên thêm: làm cho sâu 
sắc thêm theo kiều Mac-tư-nôp!) «ý thức xã hội - dân chủ của giai câp vô 
sản› (chỉ để làm cho sâu sắc thêm ý thức, chứ không phải đẻ giành lây chê độ 
cộng hòa hay sao? Thật là hiểu «sâu sắc› về cách mạng biết bao !), «Hội nghị, 
với ý muôn đảm bảo cho Đảng được hoàn toàn tự đo chỉ trích chê độ chính 
trị tư sản đang hình thành» (việc của chúng ta không phải là bảo đảm chê 
độ cộng hòa! Việc của chúng ta chỉ là bảo đảm quyền tự do phê bình mà thôi. 
Những tư tưởng vô chính phủ chủ nghĩa ắt phải đưa tới một luận điệu vô 
chính phủ chủ nghĩa: chê độ Nhà nước tư sảm!), «tuyên bô chông việc 
thành lập một chính phủ lâm thời xã hội - dân chủ và chông chủ trương tham 
gia chính phủ ây» (các bạn hãy nhớ lại nghị quyêt của phái Ba-cu-nin mà 
Ăng-ghen đã dẫn ra, nghị quyêt đã được thông qua mười tháng trước cuộc 
cách mạng Tây-ban-nha: xem báo «Ñgười vô sảm, sô 2) qmà Hội nghị nhận 
định rằng điều hợp lý hơn hệt là dùng áp lực từ bên ngoài» (từ bên dưới, 
chứ không phải từ bên trên) tác động vào chính phủ lâm thời tư sản, đẻ 
dân chủ hóa chê độ Nhà nước được chừng nào hay chừng ây (?!). Hội nghị 
nhận định rằng việc những người xã hội - dân chủ thành lập một chính phủ 
lâm thời hay việc họ tham gia chính phủ ây, sẽ dẫn đên chỗ, một mặt thì làm 

cho quảng đại quần chúng vô sản mà đảng xã hội - dân chủ làm cho phải 
thât vọng, sẽ tách rời đảng xã hội - dân chủ, vì đảng xã hội - dân chủ, tuy 
cướp được chính quyển, nhưng vẫn chưa đủ sức để thỏa mãn những nhu 
cầu bức thiêt của giai cấp công nhân chừng nào mà chủ nghĩa xã hội chưa 
được thiết lập» (còn chê độ cộng hòa thì không phải là một nhu cầu bức 
thiết! Vì đầu óc ngây ngô của họ nên các nhà thảo ra nghị quyêt không nhận 
thây rằng họ dùng một lôi nói thuần túy vô chính phù chủ nghĩa, tựa hồ 
như họ phủ nhận sự cẩn thiễt phải tham gia các cuộc cách mạng tư sản vậy !); 
«mặt khác, thì việc những người xã hội - dân chủ thành lập một chính phủ 
lâm thời hay việc họ tham gia chính phù ầy sẽ öđ£ buộc các giai 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 125 


cắp tư sản phải lìa bỏ cách mạng, 0à như ậy là sẽ 
làm giảm bớt quy mô của cách mạng đì›. 

Thực chât vân để là ở chỗ đó. Ở đó, tư tưởng vô chính phủ chủ nghĩa 
pha lẫn (như trong bọn Bec-stanh Tây Âu cũng thường thây như thê) với 
tư tưởng thuần túy cơ hội chủ nghĩa. Các bạn hãy nghĩ xem: không tham 
gia chính phủ lâm thời bởi vì như thê sẽ bắt buộc giai câp tư sản phải lìa 
bỏ cách mạng, và do đó quy mô cách mạng sẽ giảm đi! Nhưng đây là biểu 
hiện triệt đề và thuần túy của tât cả cái triệt lý €Tia lửa» mới: cách mạng đã là 
cách mạng tư sản, thì chúng ta đành phải chịu cúi đầu trước tính chât hèn 
hạ của giai câp tư sản và đành phải nhường bước cho nó. Nêu chúng ta tự 
đẻ mình bị chỉ phôi, dầu chỉ phần nào thôi, dầu chỉ trong một phút, bởi cái 
tư tưởng cho rằng sự tham gia của chúng ta có thể làm cho giai câp tư sản 
la bỏ cách mạng, thì như thê chẳng phải là chúng ta đã hoàn toàn nhường 
cho các giai câp tư sản nắm toàn quyền lãnh đạo cuộc cách mạng đó sao? 
Do đó, chúng ta hoàn toàn trao giai câp vô sản cho giai câp tư sản chỉ phôi 
(mà giữ lại toàn quyền «tự do phê bình» của chúng ta!!), đồng thời buộc giai 
câp vô sản phải giữ thái độ ôn hòa và từ tôn đẻ cho giai cÂp tư sản đừng lìa 
bỏ cách mạng. Chúng ta sẽ xén bớt những như cầu bức thiệt nhât của giai 
cầp vô sản đi, xén bớt chính những như cầu chính trị của nó mà «bọn kinh tê 
chủ nghĩa» và bọn kê tục của họ đã không bao giờ hiểu được; chúng ta sẽ xén 
bớt những như cầu ây đi đề cho giai câp tư sản đừng lìa bỏ cách mạng. 
Chúng ta hoàn toàn chuyền từ lập trường đầu tranh cách mạng, đẻ thi hành 
chủ nghĩa dân chủ trong những giới hạn cần thiêt cho giai cầp vô sản, sang 
lập trường mặc cả với giai câp tư sản; chúng ta phản lại các nguyên tắc của 
chúng ta, phản lại cách mạng đẻ đổi lây sự sẵn lòng đồng ý của giai cầp tư 
sản (để cho giai câp tư sản đừng lìa bỏ). 

Bằng hai dòng nhỏ, phái €Tia lửa» mới miễn Cap-ca-zơ đã biêt cách diễn 
đạt tât cả thực chât của cái sách lược phản bội cách mạng, biên giai cầp vô 
sản thành tay sai thảm hại của các giai cầp tư sản. Cái xu hướng mà chúng 
ta đã phát hiện ra trên kia từ những sai lầm của phái ¿Tia lửa» mới, thì ngày 
nay đang hiện ra trước mắt chúng ta thành một nguyên tắc rõ ràng và nhầt 
định, tức là: chịu theo đuôi phái tư sản quân chủ! Việc tuyên bồ thành lập 
chê độ cộng hòa tât phải đưa đên chỗ (và đã đưa đền chỗ ầy rồi, ví dụ: ông 
Xtơ-ru-vê) làm cho giai cầp tư sản lìa bỏ, vậy thì đả đảo cuộc đầu tranh cho 

chê độ cộng hòa. Nhưng bât cứ một yêu sách dân chủ nào của giai cầp vô 
sản, nều nó cương quyêt và đi đền cùng, luôn luôn và khắp nơi trên thê giới 
đều làm cho giai cầp tư sản lìa bỏ, vậy các đồng chí công nhân, hãy trôn vào 
hang đi, chỉ nên tác động từ bên ngoài vào thôi, chứ đừng nên nghĩ gì đền 


ˆ 


126 V. I. Lê-nữ 

việc dùng những công cụ và phương tiện của chê độ «Nhà nước tư sảm để 
làm lợi cho cách mạng, và hãy giữ lầy «quyền tự do phê bình» của các đồng 
chí ! 

Sự giả dôi cơ bản ngay trong ‹cách hiểu danh từ cách mạng tư sảm, đã 
bộc lệ rõ ở đây. Cái dôi hiểu danh từ ây của Mac-tư-nôp hay của phái eTia 
lửa» mới đã dẫn thẳng đền chỗ phản bội sự nghiệp của giai cầp vô sản, giao 
nó vào tay giai câp tư sản. 

Ai đã quên «chủ nghĩa kinh tê» cũ, ai không nghiên cứu nó hay không nhớ 
tới nó nữa, thì khó mà thây được những tàn tích còn sông lại của nó ngày 
nay. Các bạn hãy nhớ lại bản «Cređo»”° kiểu Bec-stanh. Từ những quan 
điểm và những cương lĩnh «thuần túy vô sảm bọn người đương thời đó đã 
suy luận ra thể này: việc của chúng ta, những người xã hội - dân chủ, là 
đầu tranh kinh tê, là hoạt động công nhân chân chính, là tự do phê bình bât 
cứ một thứ chính trị vô nguyên tắc nào, là thực sự làm cho công tác xã hội - 
dân chủ được sâu thêm. Việc của phái tự do là làm chính trị. Cầu trời cho 
chúng ta khỏi rơi vào qchủ nghĩa cách mạng›, vì như thê sẽ buộc giai câp tư 
sản lìa bỏ. Ai đọc lại trọn cả bản «Cređo› hay Phụ trương sô o báo Tư tưởng 
công nhân› (tháng chín r8oo) thì sẽ có thể hiệu được toàn bộ quá trình của 
suy luận đó. 

Ngày nay cũng một lôi suy luận như thê, nhưng trên một quy mô rộng 
lớn hơn, và lần này áp dụng vào việc đánh giá toàn bộ cuộc «đại» cách mạng 
Nga, cuộc +đại» cách mạng, — than ôi!, — đã bị bọn thuyêt lý của chủ nghĩa 
phi-li-xtanh chính thông bôi xâu và biên thành trò cười trước rmât rồi! Việc 
của chúng ta, những người xã hội - dân chủ, là tự do phê bình, là làm cho ý 
thức sâu thêm, là tác động từ bên ngoài vào. Việc của họ, của các giai câp tư 
sản, là tự do hành động, tự do lãnh đạo cách mạng (xin hiểu là: lãnh đạo theo 
kiểu phái tự do), tự do thi hành những biện pháp ‹cải lương› từ bên trên. 

Những kẻ tầm thường hóa chủ nghĩa Mác đó chưa từng bao giờ ngẫm 
nghĩ những lời của Mác về sự cần thiết phải lây việc phê bình bằng vũ khí 
thay thê cho vũ khí phê bình””, Ngoài miệng thì họ nêu tên tuổi của Mác ra, 
mà trên thực tê họ lại thảo ra những nghị quyết sách lược hoàn toàn theo 
tỉnh thần của bọn ba hoa tư sản ở Fơ-ran-fo là bọn đã phê bình một cách 
tự do chè độ chuyên chẽ, đã làm sâu thêm ý thức dân chủ mà lại không hiểu 
rằng thời kỳ cách mạng là thời kỳ hành động, hành động vừa từ bên trên, 
vừa từ bên dưới. Biên chủ nghĩa Mác thành một mớ lý sự quanh co, họ đã 
làm cho hệ tư tưởng của giai câp cách mạng tiền phong, của giai câp quyẻt 
tâm nhât và cương quyêt nhât, trở thành hệ tư tưởng của những phần tử 

kém tiên bộ nhât trong giai cầp ây, những phần tử lần tránh những nhiệm 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 127 


vụ dân chủ cách mạng khó khăn và dành những nhiệm vụ ây cho các ngài 
thuộc bọn %tơ-ru-vê làm. 

Nêu, do việc đảng xã hội - dân chủ tham gia chính phủ cách mạng mà 
các giai câp tư sản phải lìa bỏ sự nghiệp cách mạng, thì các giai câp ây sẽ 
dàm giảm bớt quy mô của cách mạng đủ, 

Các bạn công nhân Nga, các bạn nghe rõ chưa: quy mô cách mạng sẽ to 
lớn hơn nêu cách mạng được tiên hành bởi các ngài trong bọn Xtơ-ru-vê 
là những người đang muôn thỏa hiệp với chê độ Ñga hoàng, chứ không 
phải muôn đánh bại nó — miễn là những người xã hội - dân chủ đừng làm 
cho họ phải lìa bỏ cách mạng. Quy mô của cách mạng sẽ to lớn hơn nêu, 
trong hai kêt cục có thể xảy ra như đã nêu ra ở trên kia, của cuộc cách mạng 
đó, kêt cục thứ nhât được thực hiện, nghĩa là nêu phái tư sản quân chủ đi 
đền thỏa hiệp được với chê độ chuyên chê dựa trên một chiên pháp» theo 
kiều Si-pôp! 

Những người xã hội - dân chủ mà lại viêt ra được những điều nhục nhã 
như thê trong những nghị quyêt dùng đẻ lãnh đạo toàn Đảng, hoặc thông 
qua được những nghị quyêt «tôt đẹp» như thê, chính là đã bị cái lôi lý sự 
quanh co làm cho mù quáng, — cái lôi lý sự ây đã tước mât hệt cả những cái 
gì sinh động trong chủ nghĩa Mác, — đên nỗi họ không nhận thây được 
rằng những nghị quyêt ây đã biên tât cả những cái gì họ nói đúng ở chỗ khác 
thành những lời nói suông như thê nào. Các bạn hãy lây bât cứ bài báo nào 
của báo «Tia lửa», hãy lây ngay cả cuôn sách quý hóa của ông Mac-tư-nôp 
nỗi danh của chúng ta ra làm thí dụ, thì các bạn sẽ nghe nói đên nào là khởi 
nghĩa nhân đân, nào là cần thiêt phải tiên hành cách mạng đên cùng, nào 
là khuynh hướng dựa vào những tầng lớp dưới cùng trong nhân dân trong 
cuộc đâu tranh chông giai câp tư sản không triệt để. Nhưng, ngay khi anh 
tiêp thu hay tán thành cái ý kiên cho rằng ‹quy mô của cách mạng sẽ bị giảm 
bớt: nêu giai cầp tư sản lìa bỏ, thì tât cả những lời tôt đẹp đó đều trở thành 
những lời nói rỗng tuêch thảm hại mà thôi. Trong hai điều, xin các ngài 
hãy chọn lây một: hoặc chúng ta phải gắng sức cùng với nhân dân làm cách 
mạng và hoàn toàn chiên thẳng chê độ Nga hoàng, đt kể giai cầp tư sản 
không triệt để, tự tư tự lợi và nhát gan; hoặc chúng ta không thừa nhận 
cái ‹bât kẻ» đó, chúng ta sợ giai câp tư sản sẽ dìa bỏ sự nghiệp cách mạng, 
thì khi đó chúng ta bội phản giai câp vô sản và nhân dân, giao họ cho giai 
câp tư sản không triệt đẻ, ích kỷ và nhát gan chỉ phôi. 

Xin các ngài đừng đem giải thích lời nói của tôi theo cách riêng của các 
ngài. Đừng có kêu ẩm lên rằng người ta buộc tội các ngài là cỗ ý phản bội. 
Không, các ngài trước đã luôn luôn vô ý ngã vào vũng bùn và bây giờ thì 


128 V. I. Lê-nin 


quả nhiên các ngài đã sa lẩy, cũng giông như phái «kinh tê chủ nghĩa» trước 
kia đã bị lôi cuôn xuông một cách không thể cưỡng lại nỗi và không thể cứu 
vãn được trên con đường dốc, tức là con đường làm cho chủ nghĩa Mác 
«sâu sắc thêm», đên nỗi biên nó thành những ‹lý sự quanh co» phản cách 
mạng, không có linh hồn và không có sinh khí. 

‹Quy mô của cách mạng› là tùy ở những lực lượng xã hội thực tại nào 
quyết định ? Các ngài đã nghĩ đên chỗ đó chưa? Chúng ta hãy đẻ ra một bên 
những lực lượng của nền chính trị ngoại giao và của tình hình quôc tê mà 
hiện nay rât thuận lợi cho chúng ta, nhưng chúng ta bỏ hêt không nghiên 
cứu tới, và như thê là đúng, bởi vì ở đây chúng ta đang xem xét đên những 
lực lượng bên trong của nước Nga. Các ngài hãy xét đên những lực lượng xã 
hội bên trong ây. Chông lại cách mạng thì có chê độ chuyên chê, triều đình, 
sở cảnh sát, giới viên chức quan lại, quân đội và một nhúm người quý tộc. 
Lòng công phẫn trong nhân dân càng sâu sắc thì quân đội càng kém chắc 
chắn và sự dao động trong đám viên chức quan lại càng nhiều thêm. Chúng 
ta hãy nói tiệp. Hiện nay, giai câp tư sản nói chung đều tán thành cách mạng: 
họ hăng hái đàm luận về tự do, ngày càng hay lây danh nghĩa nhân dân và 
ngay cả danh nghĩa cách mạng” mà nói. Nhưng chúng ta, những người mmác- 
xít, tât cả chúng ta nhờ có lý luận và nhờ căn cứ vào việc làm của phái tự do, 
phái Hội đồng tự trị địa phương và của những người thuộc phái «Giải phóng? 
mà đều biết và đều nhận thây được từng ngày và từng giờ rằng giai câp tư 
sản đôi với cách mạng quả thật tỏ ra là không triệt đẻ, là vụ lợi và hèn nhát. 
Đại bộ phận giai câp tư sản tât nhiên sẽ đứng về phe phản động, về phía 
chê độ chuyên chê, chông lại cách mạng, chông lại nhân dân, một khi những 
lợi ích tỉ tiện và ích kỷ của họ được thỏa mãn, một khi họ ‹lìa bỏ» chủ nghĩa 
dân chủ triệt để (uà ngay từ bây giờ họ cũng đang lìa bỏ đáy!?). Thê là chỉ 
còn snhân dâm, nghĩa là giai câp vô sản và nông dân: chỉ có giai câp vô sản 
mới có thể kiên quyết đi tới cùng, vì thật ra nó còn vượt quá cách mạng dân 
chủ nữa kia. Bởi vậy giai câp vô sản là kẻ đứng hàng đầu trong cuộc đâu tranh 
cho chế độ cộng hòa, nó cự tuyệt một cách khinh bỉ lời khuyên ngu xuẩn 
không xứng đáng với nó, là phải tính đên trường hợp giai câp tư sản có thể 
lìa bỏ cách mạng. Nông dân bao gồm rât nhiều những phần tử nửa vô sản 
bên cạnh những phần tử tiêu tư sản của nó. Cái đó làm cho chính ngay nông 
dân cũng không được kiên định, và buộc giai câp vô sản phải kẽt thành một 


* Về mặt này, bức thư ngô của ông Xtơ-ru-vê viết cho Giô-ret vừa được 
Giô-ret đăng lên báo «L'Humanité"® và được ông Xtơ-ru-vê đăng trong tạp chí 
«Giải phóng» sô 72, là đáng được chú ý. 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 129 


đảng có tính chât giai câp rõ rệt. Nhưng tính chât không kiên định của nông 
dân và tính chât không kiên định của giai câp tư sản khác nhau về căn bản, 
vì hiện tại, nông dân ít quan tâm đến việc tuyệt đôi duy trì chê độ tư hữu 
hơn là đên việc tịch thu ruộng đât địa chủ, một trong những hình thức chính 
của chê độ tư hữu ây. Nông dân, tuy không phải vì thê mà trở thành người 
xã hội chủ nghĩa và không còn là tiểu tư sản nữa, nhưng nó có thể trở thành 
lực lượng ủng hộ hoàn toàn và câp tiên nhât đôi với cuộc cách mạng dân chủ. 
Nông dân nhât định sẽ trở thành một lực lượng như thê, nêu tiên trình các 
sự biên cách mạng đang làm cho họ ngày càng giác ngộ, không vì sự phản 
bội của giai câp tư sản và sự thât bại của giai câp vô sản mà bị đứt đoạn đi 
quá sớm. Với điều kiện đó, nông dân nhât định sẽ trở thành thành lũy của 
cách mạng và của chê độ cộng hòa, vì chỉ có một cuộc cách mạng hoàn toàn 
thắng lợi mới có thê đem đên cho nông dân (đt cả mọi cái về phương diện 

cải cách ruộng đât, tát cả những cái mà nông dân muôn có, những cái mà họ 

hằng mơ ước, những cái thật sự cần thiêt cho họ (không phải là để tiêu diệt 

chủ nghĩa tư bản, như bọn ‹xã hội - cách mạng› tưởng, mà) đẻ thoát khỏi 

cảnh bùn nhơ của chê độ nửa nông nô, thoát khỏi địa vị tôi tăm bị ngu muội 

và bị áp bức, đề cải thiện điều kiện sinh hoạt của mình trong hạn độ có thể 

làm được trong khuôn khổ nền kinh tê hàng hóa. 

Hơn nữa, cái làm cho nông dân gắn bó với cách mạng, không phải chỉ 
là những cải cách câp tiên về ruộng đât, mà còn là tât cả những lợi ích chung 
hàng ngày của họ nữa. Ngay cả trong cuộc đâu tranh chông giai cầp vô sản, 
nông dân cũng cần có dân chủ, vì chỉ có chê độ dân chủ mới có thẻ thể hiện 
đúng lợi ích của họ, và đưa lại ưu thê cho họ là đại chúng, là đa sô. Nông dân 
càng hiệu biêt nhiều (và từ cuộc chiên tranh với Nhật” tới nay, trình độ 
hiểu biết của họ được mở mang nhanh chóng đên nỗi nhiều người không 
ngờ tới, vì những người này quen đo trình độ hiểu biêt theo mực thước nhà 
trường), thì họ càng triệt đẻ, càng kiên quyẻt tán thành làm một cuộc cách 
mạng dân chủ hoàn toàn, vì chủ quyền thuộc vẻ nhân dân đôi với họ không 
phải là một môi đe dọa như đổi với giai cầp tư sản, mà trái lại, là một điều 
có lợi. Chê độ cộng hòa dân chủ sẽ trở thành lý tưởng của họ, một khi họ 
bắt đầu thoát khỏi chủ nghĩa quân chủ ngây thơ của họ; vì chủ nghĩa quân 
chủ tự giác của giai câp tư sản con buôn (với cái Thượng nghị viện của nó, 
V.v..) đôi với nông dân cũng vẫn là cảnh nô lệ, cảnh bị áp bức và chịu vòng 
ngu tôi như thê, tuy có quét một nước sơn lập hiền theo kiểu châu Âu 
bên ngoài, 

Chính vì thê giai cầp tư sản, với tư cách là giai cầp, thì tự nhiên và không 
tránh khỏi đền núp dưới cánh của đảng quân chủ tự do; còn nông dân, với 


9—2885 


130 V. I. Lê-nin 


tư cách là quần chúng, thì chịu quyền lãnh đạo của đảng cách mạng và cộng 
hòa. Chính vì thể giai câp tư sản không thẻ tiên hành cách mạng dân chủ 
tới cùng được, còn nông dân thì có thẻ làm được như thê. Cho nên chúng 
ta cần hệt sức giúp đỡ cho họ làm được như thê. 

Người ta có thể phản đôi lại lời tôi: cái đó không cần phải chứng 
minh nữa, đó là điểu sơ thiểu mà tât cả những người xã hội - dân chủ 
đều hoàn toàn hiểu rõ. Không, những kẻ có thể nói rằng cách mạng sẽ ‹giằm 
bớt quy mô› nêu giai câp tư sản rút khỏi cách mạng, là chưa hiểu được đó. 
Những kẻ đó lắp lại những câu học thuộc được trong cương lĩnh ruộng 
đât của chúng ta, mà không hiểu được ý nghĩa của nó; vì nêu không phải 
như thê thì họ đã không sợ khái niệm chuyên chính dân chủ cách mạng của 
giai cầp vô sản và nông dân, khái niệm tât yêu xuât phát từ toàn bộ thê giới 
quan mác-xít và từ cương lĩnh của chúng ta mà ra; nêu không phải như thê 
thì họ đã không bó hẹp quy mô của cuộc đại cách mạng Nga theo quy mô 
của giai câầp tư sản. Những nghị quyêt cụ thể phản lại chủ nghĩa Mác và 
phản cách mạng của những người đó đã phá đồ những luận điệu sáo rỗng 
và trừu tượng của họ, mượn ở chủ nghĩa Mác cách mạng. 

Ai thật sự hiểu vai trò của nông dân trong cuộc cách mạng Nga thắng lợi, 
sẽ không bao giờ nói rằng quy mô của cách mạng sẽ giảm bớt nêu giai câp 
tư sản lìa bỏ cách mạng. Vì cao trào thật sự của cách mạng Nga sẽ chỉ thật 
sự bắt đầu, cách mạng sẽ chỉ thật sự đạt tới quy mô lớn nhât trong thời kỳ 
cách mạng dân chủ tư sản, khi nào giai câp tư sản lìa bỏ cách mạng và quảng 
đại quần chúng nông dân, cùng đi với giai câp vô sản, sẽ đảm nhiệm được 
vai trò cách mạng tích cực. Muôn cho cuộc cách mạng dân chủ của chúng ta 
đi tới cùng một cách triệt đẻ, thì nó phải dựa vào lực lượng có khả năng làm 
tê liệt tính chât không triệt đẻ không tránh khỏi được của giai câp tư sản 
(nghĩa là có khả năng «buộc giai câp tư sản phải lìa bỏ cách mạng» — đó là 
điều mà vì thiêu suy xét nên những người theo phái «Tia lửa» ở miền Cap- 
ca-zơ rât lo sợ). 

Giai cắp uô sản phải làm cách mạng dân chủ tới cùng, bằng cách kéo quần 
chúng nông dân theo mình, để dùng bạo lực mà đè bẹp sự phản kháng của chề 
độ chuyên chề uà làm tê liệt tính không kiên định của giai cắp tư sản. Giai cấp 
tô sản phải làm cách mạng xã hội chủ nghĩa bằng cách kéo những thành phần 
nửa vô sản trong nhân dân theo mình, để dùng bạo lực đập tan sự phản kháng 
của giai cắp tư sản và làm tê liệt tính không kiên định của nông dân nà của giai 
cấp tiểu tr sản. Đó là những nhiệm vụ của giai cầp vô sản, những nhiệm 
vụ mà bọn người thuộc phái «Tia lửa mới đưa ra trình bày một cách rât 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 131 


hạn chê trong tât cả những lập luận và trong tât cả những nghị quyêt 
của họ về quy mô của cách mạng. 

Chúng ta không nên quên một trường hợp thường người ta hay bỏ qua 
khi bàn đền ‹quy mô» đó. Chúng ta không nên quên rằng ở đây côt yêu không 
phải là những khó khăn của vân đề, mà là tìm con đường giải quyêt vân đẻ. 
Vân đề không phải là ở chỗ tìm xem việc làm cho quy mô của cách mạng trở 
nên mạnh mẽ, vô địch là dễ hay khó, mà là ở chỗ nên làm cách như thê nào 
để tăng thêm quy mô đó lên. Môi bât đồng ý kiên chính là ở vân đề tính chât 
cơ bản của hoạt động, ở ngay phương hướng của nó. Chúng ta nhân mạnh 
vào việc đó, bởi vì những người vô ý, thiêu chuyên tâm rât thường hay lẫn 
lộn hai vân để khác nhau là: vân để con đường cần phải theo, nghĩa là vân 
để chọn giữa hai con đường khác nhau và một vân đề nữa là, với con đường 
đã chọn đó, có dễ dàng hay có gần đạt được mục đích không. 

Chúng ta đã hoàn toàn không đụng đền vân để sau đó trong đoạn trình 
bày trên kia của chúng ta, vì vân đề đó không hể gây ra những môi bât hòa 
và bât đồng ý kiên trong nội bộ Đảng. Nhưng tât nhiên là bản thân vân đề đó 
vôn cực kỳ quan trọng và đáng được tât cả những người xã hội - dân chủ 
hệt sức chú ý đền. Nêu quên những khó khăn trong việc lôi cuôn không 
những quần chúng giai câp công nhân, mà cả quần chúng nông dân nữa vào 
phong trào, thì đó là một thái độ lạc quan không thẻ tha thứ được. Chính 
những khó khăn ây đã nhiều lần làm cho những cô gắng nhằm đưa cách 
mạng dân chủ đi tới cùng, phải thât bại mà chính giai câp tư sản không triệt 
để và tham lam lại được nhiều lợi nhât; giai câp này rút ra được trong đó 
một cái vôn› — tức là được chê độ quân chủ bảo vệ đề chồng lại nhân dân — 
và «bảo toàn được sự trong trắng› của chủ nghĩa tự do... hay là sự trong 
trắng của phái «Giải phóng». Nhưng khó khăn không có nghĩa là không thẻ 
làm được. Điều quan trọng là có được lòng tin chắc rằng mình đã chọn 
được con đường đúng. Lòng tin đó sẽ làm tăng thêm nghị lực nhiệt tâm 
cách mạng lên gâp trăm lần, khiên ta có thể lập được kỳ công. 

Đem so sánh nghị quyêt của phái €Tia lửa» mới miền Cap-ca-zơ với nghị 
quyêt Đại hội III của Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga, thì thây nỗi 
bật ngay sự bât đồng ý kiên sâu sắc hiện có giữa những người xã hội - dân 
chủ ngày nay về vân để con đường phải theo. Nghị quyêt của Đại hội thì 
tuyên bô: giai câp tư sản là không triệt đề; nó nhât định sẽ tìm cách giành 
giật của chúng ta những thành quả của cách mạng. Bởi vậy, hỡi các đồng chí 
công nhân, các đồng chí hãy cương quyêt chuẩn bị đầu tranh, các đồng chí 
hãy tự vũ trang cho mình, hãy thu phục nông dân đi theo chúng ta. Chúng 
ta quyêt không chịu nhượng mà không chiền đầu, những thành quả cách 


132 V. I. Lê-nữ 


mạng của chúng ta cho giai cầp tư sản tham lam. Nghị quyêt của phái «Tia 
lửa» mới miền Cap-ca-zơ lại nói: giai câp tư sản là không triệt đề, nó có thề 
lìa bỏ cách mạng. Bởi vậy, hỡi các đồng chí công nhân, xin các đồng chí đừng 
nghĩ tới việc tham gia chính phủ lâm thời, vì như thê giai câp tư sản chắc 
chắn sẽ lìa bỏ cách mạng mât, và do đó, quy mô của cách mạng sẽ bị giảm 
sút đil 

Một đẳng thì nói: hãy đưa cách mạng tiên lên, cho tới cùng, chẳng kể 
giai câp tư sản không triệt để sẽ phản kháng lại hay tỏ thái độ tiêu cực như 
thê nào. 

Đẳng kia lại nói: không nên nghĩ đền việc tự mình tiên hành cách mạng 
tới cùng, vì như thê giai câp tư sản không triệt đẻ sẽ lìa bỏ cách mạng rmnât. 

Chúng ta há không phải là đang đứng trước hai con đường hoàn toàn 
trái ngược nhau đó sao ‡ Hai sách lược đó nhât thiêt không dung nhau được, 
cái đó há không rõ rệt hay sao? Há lại không rõ rệt rằng sách lược thứ nhât 
là sách lược duy nhât đúng của đảng xã hội - dân chủ cách mạng; còn sách 
lược thứ hai về thực chât chỉ là một sách lược thuần túy theo tinh thần của 
phái «Giải phóng» đó sao? 


13. KẾT LUẬN. 
CHÚNGC TA CÓ DÁM GIÀNH THẮNG LỢI KHÔNG? 


Đôi với những người biêt một cách nông cạn tình hình trong đẳng xã 
hội - dân chủ Nga hoặc xét tình hình đó bể ngoài, mà không hiểu toàn bộ 
lịch sử cuộc đâu tranh của chúng ta trong nội bộ Đảng từ thời kỳ «chủ nghĩa 
kinh tên, thì, — đứng trước những bât đồng về sách lược đã biểu hiện rõ rệt 
hiện nay, nhât là từ Đại hội III, — họ rât thường giải thích cho qua và nói 
rằng trong phong trào xã hội - dân chủ nào cũng đều có hai khuynh hướng 
tự nhiên, không thể tránh khỏi, và hoàn toàn có thể điều hòa được. Người 
ta nói: khuynh hướng này thì làm nỗi bật lên sự quan trọng của hoạt động 
thông thường, hàng ngày, sự cần thiết phải phát triển công tác tuyên truyền 
và cô động, phải chuẩn bị lực lượng, phải làm cho phong trào sâu thêm, v.v... 
khuynh hướng kia thì nhân mạnh vào các nhiệm vụ chiên đầu, các nhiệm 
vụ chính trị chung và các nhiệm vụ cách mạng của phong trào, tuyên bô là 
cần thiêt phải khởi nghĩa vũ trang, để ra những khầu hiệu chuyên chính dân 
chủ cách mạng và chính phủ cách mạng lâm thời. Vô luận khuynh hướng 
này hay khuynh hướng kia, cũng đều không nên làm cho quá đáng; vô luận 
ở chỗ nào (cũng như khắp mọi nơi trong thiên hạ), cực đoan nào cũng đều 
có hại, V.V... V.V... 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 133 


Nhưng những chân lý tầm thường theo lẽ thường (và theo lẽ «chính 
trp trong dâu ngoặc kép) mà người ta chắc chắn tìm thây trong những nghị 
luận thuộc loại ây, rât thường hay được dùng để che đậy sự không hiểu biệt 
gì đến những như cầu trước mắt, những như cẩu bức thiệt của Đảng. Hãy 
lây những sự bât đồng hiện tại về sách lược của những người xã hội - dân 
chủ Nga làm ví dụ. Đương nhiên, việc đặc biệt nhân mạnh vào sự quan 
trọng của hoạt động thường ngày, thông thường, như phái «l1a lửa› mới 
thường làm trong những nghị luận của họ về sách lược, bản thân việc đó 
không biểu hiện một nguy hiểm nào cả và không thê gây một sự bât đồng 
quan điểm nào cả về khâu hiệu sách lược. Nhưng chỉ cần đem so sánh những 
nghị quyêt Đại hội III của Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga với 
những nghị quyêt của Hội nghị là thây rõ ngay được môi bât đồng ây. 

Vậy, vân đề ở đây là gì? Vân để ở đây trước hêt là không phải chỉ có 
dùng lời nói chung chung và trừu tượng đẻ chỉ rõ sự tồn tại của hai trào 
lưu trong phong trào và môi nguy hại của mọi cực đoan là đủ đâu. Cần phải 
biêt cụ thể hiện nay phong trào đó đang có những nhược điểm gì, hiện nay 
nguy cơ chính trị thực tê đôi với Đảng là ở chỗ nào. Thứ hai là, cần biết 
được rằng những khẩu hiệu sách lược này hay khâu hiệu kia, hoặc có lẽ sự 
thiêu sót những khẩu hiệu này hay khâu hiệu kia đang làm lợi cho những lực 
lượng chính trị thực tại nào. Nêu các bạn nghe theo lời phái ‹Tia lửa» mới thì 
sẽ đi đên kêt luận là đảng xã hội - dân chủ đang lâm vào môi nguy là vứt 
bỏ công tác tuyên truyền và cỗ động, vứt bỏ đâu tranh kinh tê và vứt bỏ sự 
phê bình chê độ dân chủ tư sản, đang lâm vào nguy cơ bị lôi cuỗn thái quá 
vào việc chuẩn bị quân sự, vào những cuộc tân công vũ trang, vào việc cướp 
chính quyển, v.v... Nhưng, thực ra, thì nguy cơ thực tê đang đe dọa Đảng 
lại hoàn toàn ở rnột phía khác. Hễ ai biệt sát tình hình trong phong trào, hễ 
ai quan sát một cách chăm chú và có suy nghĩ tình hình đó, thì không thể 
nào không thây rằng những môi lo sợ của phái «Tia lửa» mới thật là đáng buồn 
cười. Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga đã từng định cho toàn bộ hoạt 
động của mình một khuôn khổ vững chắc, cô định, tuyệt đôi bảo đầm việc 
tập trung lực lượng vào công tác tuyên truyền và cỗ động, vào các cuộc 
mít-tinh lưu động và các cuộc hội họp quần chúng, vào việc phát truyền đơn 
và sách, vào việc ủng hộ cuộc đâu tranh kinh tê và những khầu hiệu của cuộc 
đâu tranh ây. Không có một câp ủy nào của Đảng, không có một khu ủy 
nào, không có một cuộc hội nghị đại biều nào của các tổ chức cơ sở, không 
có một tiểu tổ nào trong công xưởng là không luôn luôn và thường xuyên 
dành chín mươi chín phần trăm tâm tư, lực lượng và thì giờ của mình vào 
việc thi hành những chức năng đó, chức năng vôn đã từng được thi hành 


134 V. 1. Lê-nin 


ngay từ hồi 18os. Chỉ có những người hoàn toàn xa lạ với phong trào mới 
có thể không biệt đên điều đó. Chỉ có những người rât ngây thơ hoặc không 
am hiểu tình hình, mới có thẻ tin ngay những điều mà phái wTia lửa» mới lắp 
lại với một điệu bộ trịnh trọng, vẻ những cái đã có từ lâu. 

Sự thực là không phải chúng ta đã quá mải mê về nhiệm vụ khởi nghĩa, 
vẻ những khẩu hiệu chính trị chung, về công cuộc lãnh đạo toàn bộ cuộc 
cách mạng nhân dân, mà trái lại, chúng ta đang chậm về phương diện đó. 
Cái đó đã rõ lắm rồi, đó chính là nhược điểm lớn nhât của chúng ta, và đó 
chính là môi nguy thực sự mà phong trào đang lâm vào, khiên phong trào 
có thể rơi — và chỗ này chỗ kia hiện đang rơi — từ phong trào cách mạng 
chân chính xuông thành một phong trào cách mạng đầu lưỡi. Trong sô 
hàng trăm tô chức, nhóm và tiêu tổ đang làm công tác của Đảng, các bạn sẽ 
không tìm thây một tổ chức nào, từ khi thành lập, là không theo đuổi cái 
công tác thường ngày kia mà các bậc hiển nhân thuộc phái ‹(Tia lửa» mới 
đang nói đên với bộ điệu như là đã phát minh ra được những chân lý mới. 
Nhưng, trái lại, các bạn sẽ chỉ thây rât ít nhóm và tiểu tổ, sau khi nhận thức 
được nhiệm vụ khởi nghĩa vũ trang, đã bắt tay thi hành những nhiệm vụ ây, 
đã thây rõ được sự cần thiệt phải lãnh đạo toàn bộ cuộc cách rmmạng nhân 
dân chông chê độ Nga hoàng và sự cẩn thiêt vì mục đích ây mà đề ra những 
khẩu hiệu tiền phong này chứ không phải những khẩu hiệu tiền phong kia. 

Chúng ta thật đã lạc hậu không thê tưởng tượng được đôi với những 
nhiệm vụ tiền phong và thực sự cách mạng; trong rât nhiều trường hợp, 
chúng ta chưa nhận thức rõ được những nhiệm vụ ây; ở nhiều nơi chúng 
ta đã để cho phái dân chủ tư sản cách mạng lợi dụng sự lạc hậu của chúng 
ta về phương diện này mà được vững mạnh thêm lên. Nhưng các nhà 
trước tác của phái +Tia lửa mới chẳng hề đoái nhìn tới sự biên chuyên của 
thời cuộc và những yêu cầu của thời đại, cứ cô châp lặp đi lặp lại: các anh 
đừng quên cái cũ! Đừng quá mải mê với cái mới! Đó là luận đề không thay 
đổi và thực chât của tât cả những nghị quyêt chủ yêu của Hội nghị, còn như 
trong các nghị quyết của Đại hội thì bao giờ cũng nói: trong khi xác nhận 
cái cũ của chúng ta (và không nhai đi nhai lại mãi cái ây, vì là đã cũ, đã được 
những văn kiện, những nghị quyêt và kinh nghiệm của chúng ta ghi rõ và 
xác nhận rồi), chúng ta tự đặt cho mình một nhiệm vụ mới, chúng ta lưu 
tâm đến nó, chúng ta để ra một khâu hiệu mới, chúng ta đòi hỏi những 
người xã hội - dân chủ thật sự cách mạng phải bắt tay ngay vào việc thực 
hiện khâu hiệu mới đó. 

Thực ra, vân để hai trào lưu trong sách lược của đảng xã hội - dân chủ 
là như vậy. Thời đại cách mạng đã để ra những nhiệm vụ mới mà chỉ những 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 135 


người hoàn toàn mù quáng mới không nhìn thây. Và những nhiệm vụ mới 
đó, một sô đẳng viên xã hội - dân chủ đã kiên quyêt thừa nhận và coi đó là 
những nhiệm vụ trước mắt mà nói rằng: khởi nghĩa vũ trang đã đên nơi 
rồi, phải ngay lập tức và cương quyêt chuẩn bị đên khởi nghĩa, hãy nhớ 
rằng khởi nghĩa vũ trang là cần thiết để đi đên thắng lợi quyêt định, hãy 
đẻ ra khẩu hiệu cộng hòa, khẩu hiệu chính phủ lâm thời, khâu hiệu chuyên 
chính dân chủ cách mạng của giai câp vô sản và nông dân. Một sô đảng viên 
xã hội - dân chủ khác thì thoái lui, đứng ỳ một chỗ, cứ ngồi viêt những 
lời tựa chứ không để ra khẩu hiệu, đáng lẽ phải nêu ra cái mới đồng thời 
khẳng định cái cũ, thì họ cứ lặp đi lặp lại một cách dài dòng và vô vị cái cũ, 
lắn tránh cái mới, mà không biệt cách xác định những điểu kiện để đi đền 
thẳng lợi quyết định, không biết để ra những khâu hiệu duy nhât đáp ứng ý 
muôn đạt tới thắng lợi hoàn toàn. 

Kêt quả chính trị của chủ nghĩa theo đuôi đó thật đã rõ ràng. Câu chuyện 
hoang đường nói rằng: «phái đa sô› của Đảng công nhân xã hội - dân chủ 
Nga nhích gần với phái dân chủ cách mạng tư sản, thủy chung vẫn là một 
câu chuyện hoang đường mà không một sự thực chính trị nào, không một 
nghị quyêt chính thức nào của những người «bôn-sê-vích›, không một hành 
vi nào của Đại hội III Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga xác nhận cả. 
Trong lúc ây thì phái tư sản cơ hội chủ nghĩa, quân chủ, mà đại biểu là tạp 
chí «Giải phóng›, từ lâu vôn đã hoan nghênh những xu hướng «có tính chât 
nguyên tắc» của phái «Tia lửa› mới và, ngày nay, thì đang trực tiêp dùng 
những xu hướng đó đẻ làm lợi cho mình, lắp lại tât cả những lời, những 
duận điểm nhỏ nhặt› của phái €Tia lửa» mới chông lại qhoạt động bí mật» và 
«nỗi loạn», chông lại việc quá thiên về phương diện ‹kỹ thuật› của cách mạng, 
chông lại việc trực tiệp đề ra khâu hiệu khởi nghĩa vũ trang, chông lại «tính 
chât cách mạng chủ nghĩa› của những yêu sách cực đoan, v.v... Bản nghị 
quyêt do cả một cuộc hội nghị của những người xã hội - dân chủ «thuộc 
phái men-sê-vích› ở Cap-ca-zơ thông qua, và được ban biên tập báo «Tia 
lửa» mới tán thành, hẳn là tông kêt được toàn bộ cái chính sách đó là: miễn 
sao cho giai câp tư sản đừng vì giai cầp vô sản tham gia chuyên chính dân 
chủ cách mạng, mà lìa bỏ cách mạng! Điều đó đã nói lên được tầt cả mọi cái. 
Như thê là phương kê biên giai cầp vô sản thành một bộ phận phụ thuộc 
của phái tư sản quân chủ đã được hoàn toàn xác định rồi vậy. Như thê là ý 
nghĩa chính trị của chủ nghĩa theo đuôi của phái «Tia lửa» mới đã được chứng 
minh trên thực tê, không phải bằng một lời tuyên bô ngẫu nhiên của cá 
nhân, mà bằng một nghị quyềt đặc biệt do cả một phái chầp nhận. 

Ai ngẫm nghĩ kỹ về những sự thật ây thì sẽ hiểu được ý nghĩa thực sự 


136 V. I. Lê-nin 


của cái dư luận thông thường nói rằng có hai phương diện, hai xu hướng 
trong phong trào xã hội - dân chủ. Hãy lây phái Bec-stanh làm thí dụ, để 
nghiên cứu những xu hướng ây, trên một phạm vi lớn. Phái Bec-stanh cũng 
đã từng khẳng định và đang còn khẳng định rằng chính họ là những người 
hiểu được những như cầu thật sự của giai cấp vô sản: hiểu được những 
nhiệm vụ nhằm phát triển lực lượng của nó, nhằm làm cho hoạt động của nó 
được sâu thêm, chuân bị những nhân tô của xã hội mới; hiểu được sự cẩn 
thiêt phải tuyên truyền và cỗ động. Chúng tôi đòi hỏi người ta phải công 
khai thừa nhận cái hiện có! — Bec-stanh tuyên bô như vậy, và như thê là 
hắn thừa nhận ‹phong trào» mà không cần có «mục đích cuỗi cùng›, thừa 
nhận chỉ có sách lược phòng ngự thôi và cỗ vũ cho cái sách lược lo sợ là: 
‹miễn sao cho giai câp tư sản đừng lìa bỏ cách mạng›. Phái Bec-stanh cũng 
đã kêu la về ‹chủ nghĩa Gia-cô-banh› của những người xã hội - dân chủ 
cách mạng, về những nhà chính luận không hiểu được «tính tự động của 
công nhâm, v.v.., v.v... Kỳ thực, ai cũng biêt rằng những người xã hội - 
dân chủ cách mạng không bao giờ có ý khinh rẻ công tác lặt vặt hằng ngày, 
coi thường việc chuẩn bị lực lượng, v.v.., v.v... Họ chỉ đòi hỏi người ta 
phải nhận thức rõ ràng mục đích cuôi cùng, người ta phải xác định rõ những 
nhiệm vụ cách mạng; họ muôn nâng các tầng lớp nửa vô sản và nửa tiêu 
tư sản lên trình độ cách mạng của giai câp vô sản, chứ không phải hạ thâp 
trình độ của giai câp vô sản xuông mức suy tính theo lôi cơ hội chủ 
nghĩa là: miễn sao cho giai câp tư sản đừng lìa bỏ cách mạng». Câu hỏi: 
dũrfen wir siegen? ‹chúng ta có dám giành thắng lợi không?» Chúng ta 
có được phép giành thắng lợi không? Đôi với chúng ta, thì giành thắng lợi 
có nguy hiểm không? Chúng ta có nên giành thắng lợi không? — câu hỏi 
đó có lẽ diễn đạt được nỗi bật hơn hêt mỗi chia rẽ giữa cánh trí thức cơ hội 
chủ nghĩa và cánh vô sản cách mạng trong Đảng. Mới xem qua thì hình như 
câu hỏi đó thật là lạ kỳ, nhưng nó đã được đặt ra và phải được đặt ra, vì 
những phần tử cơ hội chủ nghĩa sợ hãi thắng lợi, tìm cách làm cho giai câp 
vô sản đừng nghĩ đên thắng lợi, chúng dự đoán ra những hậu quả không 
hay của thắng lợi, chê giễu những khẩu hiệu công khai kêu gọi giành thắng 
lợi. 

Hiện nay trong chúng ta cũng có sự phân chia chủ yêu như thê thành xu 
hướng của những phần tử trí thức cơ hội chủ nghĩa và xu hướng của những 
người vô sản cách mạng, chỉ có một điểm khác nhau căn bản là ở đây chúng 
ta nói đền một cuộc cách mạng dân chủ chứ không phải là một cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Câu hỏi lúc mới nghe qua thì dường như vô lý: 
«chúng ta có dám giành thắng lợi không ?›, câu hỏi đó cũng được đặt ra trong 


Hai sách lược của đằng xã hội - dân chủ... 137 


chúng ta. Câu hỏi đó đã được Mac-tư-nôp đặt ra trong cuôn «Hai nền 
chuyên chính› của y; trong cuôn này y dự đoán cuộc khởi nghĩa mà chúng 
ta chuân bị được chư đáo và thực hiện được kẻt quả tôt, sẽ đưa đền những 
hậu quả không hay như thê nào. Nó đã được đặt ra trong tât cả các văn kiện 
của phái «Tia lửa» mới nói về chính phủ cách mạng lâm thời, trong đó họ lại 
luôn luôn cô tìm cách, nhưng vô hiệu, lẫn lộn việc tham gia của Mi-lê-răng 
vào một chính phủ cơ hội chủ nghĩa tư sản, với việc tham gia của Vac-lenÊ9 
vào một chính phủ cách mạng tiểu tư sản. Câu hỏi ây đã được nghị quyêt: 
«miễn sao cho giai câp tư sản đừng lìa bỏ cách mạng›, chính thức thừa nhận. 
Và bây giờ đây Cau-xki, chẳng hạn, lại uỗng công muôn chê giễu mà nói 
rằng những tranh luận của chúng ta vẻ chính phủ cách mạng lâm thời làm 
cho người ta nghĩ đên việc chia nhau da gâu trong khi chưa giêt được gâu, 
thì sự chệ giễu đó chỉ chứng tỏ rằng những người xã hội - dân chủ dù thông 
minh và có tinh thần cách mạng đên đâu cũng có thẻ lầm lạc được khi họ 

nói đền những việc mà họ chỉ mới văn kỳ thanh thôi. Đảng xã hội - dân chủ 

Đức chưa đên gần lúc giêt được gâu đâu (tức là làm được cách mạng xã 

hội chủ nghĩa); nhưng việc tranh luận về điểm chúng ta «có dám giêt gầu 

không, có một ý nghĩa lớn lao về nguyên tắc, một ý nghĩa chính trị thực tiễn. 

Những người xã hội - dân chủ Nga chưa đên gần lúc có thể sgiêt được con 

gầu của mình» (làm cách mạng dân chủ), nhưng vân để tìm xem chúng ta 

có dám» giêt nó không, có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đôi với tât cả 

tiền đồ của nước Nga và đôi với tiền đồ của đảng xã hội - dân chủ Nga. 

Nêu không tin chắc được rằng chúng ta có dám» giành thắng lợi thì không 

thể nói đên cương quyêt thành lập một đạo quân một cách có kêt quả và 

chỉ huy đạo quân đó được. : 

Hãy xem ‹các nhà kinh tê chủ nghĩa» trước kia của chúng ta. Cả bọn này 
cũng kêu lên rằng đôi phương của họ là những kẻ mưu loạn, là những người 
Gia-cô-banh (xem báo «Sự nghiệp công nhâm, nhât là sô ro, và bài diễn 
văn của Mac-tư-nôp tại Đại hội LIÊ', trong những cuộc tranh luận về cương 
linh); rằng đôi phương của họ đã thoát ly quần chúng trong khi lao mình 
vào chính trị, quên mât những nguyên lý của phong trào công nhân, không 
đêm xÌa đên tính chủ động của công nhân, v.v., v.v... Nhưng, thực ra, 
những kẻ tán thành «tính chủ động của công nhâm đó lại là những phần tử 
trí thức cơ hội chủ nghĩa đã đem quan niệm hẹp hòi và phi-li-xtanh của 
mình về nhiệm vụ của giai câp vô sản mà bắt công nhân theo. Thực ra, ai 
nây đều có thẻ nhìn vào tâm gương của báo «Tia lửa» cũ mà thầy rằng những 
kẻ phản đôi «chù nghĩa kinh tê» đã không hể bỏ qua cũng như không hể coi 
nhẹ một phương diện nào trong hoạt động xã hội - dân chủ; họ đã không 


188 V. I. Lê-nin 


hể quên chút nào cuộc đầu tranh kinh tê và đồng thời họ đã biết đề ra các 
nhiệm vụ chính trị câp bách nhât, bức thiêt nhât với tât cả quy mô rộng lớn 
của các nhiệm vụ ây, và như vậy là họ không để cho đảng công nhân biên 
thành một vật phụ thuộc «kinh tê» của phái tư sản tự do. 

Phái qkinh tê chủ nghĩa› đã học thuộc lòng cái nguyên lý: chính trị lây 
kinh tê làm cơ sở; họ đã qhiêu điều đó với ý nghĩa là phải hạ thâp đâu tranh 
chính trị xuông ngang đầu tranh kinh tê. Phái «Tia lửa» mới đã học thuộc lòng 
rằng cách mạng dân chủ lây cách mạng tư sản làm cơ sở kinh tê; họ đã «hiều› 
điều đó với ý nghĩa là phải hạ thâp các nhiệm vụ dân chủ của giai cầp vô sản 
xuông ngang lập trường ôn hòa tư sản, ngang giới hạn mà nêu vượt quá đi 
thì sgiai câp tư sản sẽ lìa bỏ cách mạng›. Phái đinh tê chủ nghĩa», viện cớ nào 
là làm cho công tác sâu thêm, nào là tính tự động của công nhân, và nào là 
chính sách giai câp thuần túy, nhưng kỳ thực đã phó thác giai câp công nhân 
vào tay các nhà chính trị tư sản thuộc phái tự do, nghĩa là họ đã từng đưa 
Đảng đi vào một con đường mà khách quan dẫn tới kêt cục đó. Cũng với 
lý do như vậy, ngày nay phái «Tia lửa» mới thực sự đang phản bội quyền lợi 
của giai câp vô sản trong cách mạng dân chủ vì lợi ích của giai câp tư sản, 
nghĩa là họ đang đưa Đảng đi vào một con đường mà khách quan dẫn tới 
kêt cục đó. Phái đinh tê chủ nghĩa trước kia tưởng rằng vai trò lãnh đạo 
trong cuộc đầu tranh chính trị, nói cho đúng ra, là thuộc về phái tự do chứ 
không phải về những người xã hội - dân chủ. Phái «Tia lửa» mới ngày nay 
tưởng rằng tích cực thực hiện cuộc cách mạng dân chủ không phải là việc 
của những người xã hội - dân chủ, mà nói cho đúng ra, là việc của phái tư 
sản dân chủ, vì nêu giai câp vô sản giữ vai trò lãnh đạo và tham gia nhiều vào 
thì sẽ làm cho cách mạng 4giảm bớt quy mô› của nó đi. 

'Tóm lại, phái #Tia lửa» mới là những đồ đệ nôi nghiệp của phái «kinh tê 
chủ nghĩa, không những do ở nguồn gôc của họ, từ Đại hội II của Đảng 
trở đi, mà còn do cả cách thức mà ngày nay họ quy định ra mục tiêu sách lược 
của giai câp vô sản trong cách mạng dân chủ. Họ cũng là một cánh trí thức cơ 
hội chủ nghĩa trong Đảng. Trong lĩnh vực tổ chức, họ đã bắt đầu đi từ chủ 
nghĩa cá nhân vô chính phủ của các phần tử trí thức để cuôi cùng đi tới thuyêt 
«rôi loạn tô chức - quá trình», mà thừa nhận, trong «điều lệ›Š? do Hội nghị 
đã thông qua, chề độ để cho các xuẫt bản phầm được ly khai Đảng, chê độ 
tuyển cử gián tiệp hầu như có bôn bậc, chê độ toàn dân bỏ phiêu theo lôi 
Bô-na-pac-tơ, chứ không theo chê độ đại diện dân chủ, sau cùng là thừa 
nhận nguyên tắc ‹thỏa hiệp› giữa bộ phận và toàn thể. Vẻ phương diện 
sách lược của Đảng, họ cũng đang trượt xuông trên con đường độc như thê. 
Họ tuyên bô, trong skê hoạch vận động tự trị địa phương›Š3, rằng những 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ.... 139 


tham luận đọc trước các hội đồng tự trị địa phương là ‹hình thức thị uy 
cao nhâÐ, và chỉ nhìn thây trên vũ đài chính trị (ngay trước Ñgày o tháng 
giêng!) có hai thê lực tích cực: chính phủ và phái dân chủ tư sản. Họ làm 
cho nhiệm vụ câp bách phải vũ trang «thêm sâu sắc› bằng cách thay thê khẩu 
hiệu trực tiếp và thực tiễn bằng một lời kêu gọi: vũ trang cho giai câp vô 
sản bằng cái gọi là nguyện vọng hăng hái muôn tự vũ trang. Hiện nay những 
nhiệm vụ khởi nghĩa vũ trang, chính phủ lâm thời, chuyên chính dân chủ 
cách mạng đều đã bị họ làm sai lạc và lu mờ đi trong những nghị quyêt 
chính thức. «Miễn sao cho giai câp tư sản đừng lìa bỏ cách mạng l», âm điệu 
sau cùng đó của nghị quyêt cuôi cùng của họ hoàn toàn làm sáng rõ con 
đường mà họ đang tìm cách lôi kéo Đảng đi vào. 

Về thực chât kinh tê và xã hội của nó, cuộc cách mạng dân chủ ở Ñga là 
một cuộc cách mạng tư sản. Không phải chỉ đơn thuần lắp lại cái nguyên lý 
mác-xít hoàn toàn đúng đó mà đủ đâu. Phải biêt nhận thức được nguyên lý 
đó và biêt ứng dụng nó vào những khẩu hiệu chính trị. Mọi tự do chính trị 
nói chung, dựa trên những quan hệ sản xuât hiện tại, nghĩa là những quan 
hệ tư bản chủ nghĩa, đều là một thứ tự do tư sản. Vêu sách tự do biêu hiện 
trước tiên lợi ích của giai câp tư sản. Các đại biêu của giai cÂp ây là những 
người đầu tiên đã để ra yêu sách đó. Những người đứng về phía giai cầp 
tư sản, khắp mọi nơi đều đã lây tư cách chủ nhân mà sử dụng quyền tự do 
đã đạt được, đồng thời biên nó thành thứ tự do ôn hòa và hạn chê nó trong 
một khuôn khô chật hẹp phù hợp với lợi ích của giai câp tư sản, phôi hợp 
quyển tự do đó với thủ đoạn đàn áp giai câp vô sản cách mạng, sự đàn áp 
này trong thời kỳ hòa bình thì hêt sức tinh vi và trong thời kỳ bão táp thì 
lại tàn bạo khôc liệt. 

Nhưng chỉ có phái dân túy chủ nghĩa chủ trương phiên loạn, phái vô 
chính phủ chủ nghĩa và phái kinh tê chủ nghĩa» mới có thể do đó mà đi 
đên kêt luận phủ nhận hoặc coi thường cuộc đâu tranh cho tự do. Người 
ta chỉ có thể cưỡng ép được giai câp vô sản nghe theo những học thuyêt đó 
của các phần tử trí thức phi-li-xtanh trong một lúc nào thôi và lại trái với ý 
muôn của giai câp vô sản. Giai câp vô sản, do bản năng, luôn luôn cảm thây 
rằng mình cần phải có tự do chính trị và cần hơn ai hêt, mặc dầu biệt rằng tự 
do ây ắt sẽ trực tiêp làm cho giai câp tư sản được củng cô và được tổ chức. 
Giai cầp vô sản hiểu rằng chỉ có phát triển và mở rộng cuộc đâu tranh giai 
câp, tăng cường thêm tính giác ngộ, tính tổ chức và tính kiên quyêt thì mới 
có được giải phóng chứ không phải là nên từ bỏ cuộc đâu tranh ây. Ai mà 
coi thường các nhiệm vụ đâu tranh chính trị, là muôn biền người xã hội - 
dân chủ, lãnh tụ của nhân dân, thành một người thư ký hội công liên. Ai mà 


140 V. I. Lên 


coi thường nhiệm vụ của giai câp vô sản trong cuộc cách mạng tư sản dân 
chủ, là muôn biển người xã hội - dân chủ, lãnh tự của cuộc cách mạng nhân 
dân, thành một người cẩm đầu công đoàn tự do. 

Phải, đây chính là nói về cuộc cách mạng nhân dân. Đảng xã hội - dân 
chủ đã từng đâu tranh và hiện đang đầu tranh một cách chính đáng chông 
lại việc phái dân chủ tư sản lạm dụng danh từ nhân dân. Đảng xã hội - dân 
chủ đòi hỏi người ta đừng có dùng cái danh từ ây nữa để che giâu việc 
không hiểu biết gì đến những đôi kháng giai câp trong nội bộ nhân dân. 
Ñó dứt khoát chủ trương là đảng của giai câp vô sản phải hoàn toàn có tính 
độc lập giai câp. Nhưng nêu nó có phân chia ‹nhân dâm thành «giai câp›, 
thì như thê không phải là đẻ cho giai câp tiền phong tự cô lập, tự định cho 
mình một khuôn khổ chật hẹp, thu nhỏ hoạt động của mình lại vì sợ rằng 
bọn chủ nhân kinh tê sẽ lìa bỏ cách mạng mât chăng, mà chính là đẻ cho giai 
cầp tiền phong, được thoát khỏi thái độ lừng chừng, bâp bênh và do dự của 
những giai câp trung gian, thì sẽ có thẻ đứng đầu toàn thẻ nhân dân mà 
chiên đầu được cương quyêt hơn và hăng hái hơn cho sự nghiệp của toàn 
thể nhân dân. 

Đó là điểm mà phái eTía lửa» mới ngày nay rât thường hay không hiểu 
nỗi, họ thường chỉ trịnh trọng lắp lại danh từ «giai câp› bằng đủ mọi kiểu và 
đủ mọi giọng, chứ không để ra được những khầu hiệu chính trị tích cực 
trong cuộc cách mạng dân chủ! 

Cách mạng dân chủ có tính chât tư sản. Khẩu hiệu chia đều ruộng đât, 
hay khẩu hiệu ruộng đât và tự do, — khầu hiệu phổ biên nhât trong quần 
chúng nông dân ngu dôt và bị nô dịch, nhưng đang say mê tìm ánh sáng và 
hạnh phúc, — là khẩu hiệu có tính chât tư sản. Nhưng chúng ta, những 
người theo chủ nghĩa Mác, chúng ta phải biết rằng giai câp vô sản và nông 
dân không có và không thể có con đường nào khác dẫn tới tự do chân chính, 
ngoài con đường tự do tư sản và tiên bộ tư sản. Chúng ta không được quên 
rẳng muôn làm cho chủ nghĩa xã hội gần lại thì ngày nay không có và không 
thể có cách nào khác ngoài cách giành lây một chê độ tự do chính trị hoàn 
toàn, một chính thể cộng hòa dân chủ, và chê độ chuyên chính dân chủ cách 
mạng của giai câp vô sản và nông dân. Lây tư cách chúng ta là những đại 
biểu của giai câp tiền phong, của giai câp duy nhất cách mạng, của giai cầp 
cách mạng triệt để, không do dự, không ngoảnh nhìn phía sau, chúng ta 
phải để ra trước toàn thê nhân dân những nhiệm vụ của cuộc cách mạng 
dân chủ một cách hêt sức rộng lớn, hẻt sức mạnh bạo và có tỉnh thần chủ 
động chừng nào hay chừng nây. Coi thường các nhiệm vụ ây như thê, về 
mặt lý luận, là biên chủ nghĩa Mác thành một trò cười, là xuyên tạc chủ 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 141 


nghĩa Mác theo lôi bọn phi-li-xtanh; trong chính trị thực tiễn, như thê là 
giao phó sự nghiệp cách mạng vào tay giai câp tư sản, mà giai câp này nhât 
định sẽ không chịu hoàn thành triệt đẻ cuộc cách mạng. Trên con đường 
cách mạng đi đền thắng lợi hoàn toàn, có nhiều khó khăn rât lớn đang chờ 
đợi chúng ta. Nêu các đại biêu của giai câp vô sản đưa hêt cả sức mình ra 
rồi, nhưng tât cả những cô gắng của họ đều tan vỡ trước sự phản kháng của 
thê lực phản động, trước sự phản bội của giai câp tư sản, trước sự mê 
muội của quần chúng, thì không ai có thể trách cứ được họ. Nhưng, nêu vì 
sợ giành thắng lợi, vì sợ giai câp tư sản sẽ lìa bỏ cách mạng mà đảng xã hội - 
dân chủ làm giảm nghị lực cách mạng của cuộc cách mạng dân chủ, làm cho 
nhiệt tình cách mạng phải yêu đi thì tât cả mọi người — và trước tiên là 
giai câp vô sản giác ngộ — đều sẽ lên án Đảng. 

Cách mạng là đầu tàu của lịch sử, Mác đã từng nói như vậy", Cách 
mạng là ngày hội của những người bị áp bức và bị bóc lột. Không lúc nào 
quần chúng nhân dân có thẻ tỏ ra là người sáng tạo trật tự xã hội mới tích 
cực như trong thời kỳ cách mạng. Trong những thời kỳ như thê, cứ theo 
nhãn quan hẹp hòi, tiểu tư sản, theo quan điểm tiệm tiên mà nói, thì nhân 
dân có thể làm được những kỳ công. Nhưng trong những lúc như thê thì 
các nhà lãnh đạo của các đảng cách mạng cẩn phải biêt để ra các nhiệm vụ 
của mình một cách rộng lớn hơn và mạnh bạo hơn; cần phải làm sao cho 
những khầu hiệu của họ luôn luôn đi trước được tính tự động cách mạng 
của quần chúng, dùng làm ngọn đèn pha soi sáng đường đi cho tính tự động 
cách mạng đó, chỉ rõ tât cả sự đẹp đẽ và cao quý của lý tưởng dân chủ và xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta, chỉ rõ con đường ngắn nhật và trực tiệp nhât để 
đi tới một thắng lợi hoàn toàn, tuyệt đôi, triệt đẻ. Chúng ta hãy đẻ cho bọn 
cơ hội chủ nghĩa tư sản thuộc phái «Giải phóng› — vì sợ cách mạng, sợ đi 
con đường thẳng — mà tưởng tượng ra những con đường vòng quanh, 
khuât khúc và thỏa hiệp. Nêu chúng ta bắt buộc phải đi theo những con 
đường như thê, thì chúng ta cũng sẽ biêt làm tròn phận sự của mình ngay cả 
trong công tác tầm thường hàng ngày kia. Nhưng phải đầu tranh quyêt liệt 
đề trước hêt quyêt định con đường phải đi theo. Nêu chúng ta không lợi 
dụng được nghị lực đó của quần chúng đang phân chân dị thường, và nhiệt 
tình cách mạng đó của họ đẻ đầu tranh kiên quyêt và không nản lòng cho 
con đường thẳng, con đường quyêt định, thì chúng ta sẽ trở thành những 
kẻ phản bội cách mạng. Mặc cho bọn cơ hội chủ nghĩa tư sản hèn nhát suy 
nghĩ đên cái thề lực phản động tương lai. Công nhân sẽ không hoảng sợ khi 
thầy thề lực phản động muôn làm dữ và giai cầp tư sản đang muôỗn rút lui. 
Công nhân không trông chờ ở thỏa hiệp và điều giải, họ cũng không xin bô 


142 V. 1. Lê-nin 


thí; họ muôn thẳng tay đập tan thê lực phản động, nghĩa là thiêt lập 
nên chuyên chính dân chủ cách mạng của giai cáp vô sản và nông đân. 

Tât nhiên là con thuyền Đảng ta phải gặp nhiều nguy hiểm trong cơn 
dông tô hơn là trong thành trình» yên lặng trên con'đường tiên của phái 
tự do, con đường làm cho giai câp công nhân bị bọn bóc lột bóp nặn một 
cách chậm rãi đau khổ. Tât nhiên là các nhiệm vụ của chuyên chính dân chủ 
cách mạng còn ngàn lần nặng nề và phức tạp hơn là các nhiệm vụ trong chủ 
trương ‹giữ thái độ đôi lập cực đoam và trong cuộc đâu tranh đơn thuần 
nghị trường. Nhưng kẻ nào, trong lúc cách mạng này, mà lại có thể cô tình 
chọn lựa cái hành trình yên lặng và con đường ‹đôi lập» không nguy hiểm, 
thì tốt hơn là nên tạm thời từ bỏ công tác hoạt động xã hội - dân chủ đi, 
nên đợi cho cách mạng kết thúc, đợi ngày hội qua đi, đợi cho công tác 
thường ngày bắt đầu trở lại, khi mà cách nhìn bình thường chật hẹp của mình 
sẽ không còn là một sự lạc điệu đáng ghét như thê nữa và sẽ không xuyên 
tạc các nhiệm vụ của giai câp tiên phong một cách kỳ quái như thê nữa. 

Hãy lãnh đạo toàn dân, và nhât là lãnh đạo nông dân, đâu tranh cho nền 
tự do hoàn toàn, cho một cuộc cách mạng dân chủ triệt đề, cho chê độ cộng 
hòa! Hãy lãnh đạo tât cả những người lao động và tât cả những người bị 
bóc lột mà phân đâu cho chủ nghĩa xã hội! Trên thực tê, chính sách của giai 
cầp vô sản cách mạng phải là như thê, đó là khầu hiệu giai câp phải quán 
triệt và quyết định việc giải quyết mỗi một vân để sách lược, mỗi một hành 
động thực tiễn của đảng công nhân trong thời kỳ cách mạng. 


Hai sách lược của đằng xã hội - dân chủ... 143 


LỜI BẠT 


LẠI NÓI VỀ PHÁI ‹GIẢI PHÓNG 
LẠI NÓI VỀ PHÁI ‹TIA LỬA› MỚI 


"Tạp chí «Giải phóng›, sô 71—72, và báo #Tia lửa», sô 1oa—1o2 đã cung 
cầp cho chúng ta những tài liệu mới rât phong phú về vân để mà chúng tôi 
đã dành cho nó tiêt 8 của cuôn sách này. Vì ở đây tuyệt đôi không thể lợi 
dụng được tât cả những tài liệu phong phú đó, nên chúng tôi chỉ nói đền 
phần chủ yêu: thứ nhât là, vân đề tìm xem loại «chủ nghĩa hiện thực› nào 
của đảng xã hội - dân chủ đã được tạp chí «Giải phóng› tán dương, và tại 
sao tạp chí này phải tán dương nó; thứ hai là, môi quan hệ giữa hai khái 
niệm cách mạng và chuyên chính. 


1. PHÁI HIỆN THỰC TỰ DO TƯ SẲN : 
TÁN DƯƠNG PHÁI «HIỆN THỰC» XÃ HỘI -DÂN CHỦ 
Ở CHỖ NÀO? 


Trong các bài báo có đầu đề: «Sự phân liệt của đảng xã hội - dân chủ 
Nga» và «Sự đắc thắng của ý kiên tỉnh táo (tạp chí «Giải phóng), sỐ 72); 
các đại biểu của phái tư sản tự do có phát biểu một nhận xét về đảng xã hội - 
dân chủ, rât quý báu cho những người vô sản giác ngộ. Chúng tôi hệt sức 
đề nghị bât cứ người xã hội - dân chủ nào cũng nên đọc toàn bộ hai bài báo 
ây và ngẫm nghĩ từng câu trong đó. Trước hêt, chúng ta hãy xét những 
luận điểm chủ yêu của hai bài báo đó. 


Tạp chí «Giải phóng› việt: % 

«Đôi với một người đứng ngoài cuộc thì cũng khá khó mà nắm được ý nghĩa 
chính trị thực sự của sự bât đồng ý kiên đã phân liệt đảng xã hội - dân chủ ra làm 
hai phái. Nói rằng phái ‹đa sô» là cầp tiên hơn và thẳng băng hơn phái sthiễu sồ›, 
mà vì lợi ích của sự nghiệp thây có thề nhận một sô thỏa hiệp nào đó, nói như thể 
không hoàn toàn đúng và dù sao cũng không được đầy đủ. Ít ïa, phái thiểu số so 
với phái Lê-nin, có lẽ còn nhiệt tâm tuân theo những giáo điều truyền thông của 
chủ nghĩa Mác một cách chính thông hơn. Vậy, chúng ta cho định nghĩa sau đây là 
đúng hơn: đặc điềm cơ bản nhàt về chính trị của ephái đa sỗ» là đi theo một chủ 
nghĩa cách mạng trừu tượng, là có tỉnh thần phiền loạn, là muồn dùng mọi thủ 
đoạn để làm cho quần chúng nhân dân nỗi dậy khởi nghĩa và lầy danh nghĩa quần 
chúng đó mà tức khắc cướp lầy chính quyền; điềm này làm cho «phái Lê-nins gắn 


144 V. I. Lê-nin 


với phái xã hội - cách mạng trong một chừng mực nào và trong ý thức của họ, 
họ đã bị ý niệm cách mạng toàn dân Nga che lẫäp mât ý niệm đâu tranh giai cấp, 
"Trên thực tiễn, «phái Lê-nin» tuy phủ nhận nhiều chỗ hẹp hòi của học thuyết xã 
hội - dân chủ, nhưng mặt khác, phái ây lại tiểm nhiễm rât sâu sắc tính chất hẹp hòi 
của chủ nghĩa cách mạng ;ngoài việc chuẩn bị ngay tức khắc cuộc nghĩa khởi ra 
thì họ cự tuyệt mọi công tác thực tê; trên nguyên tác, họ không đêm xỉa đên tật cả 
những hình thức cô động hợp pháp và nửa hợp pháp và tắt cÀ những phương 
thức thỏa hiệp, thực tế là có ích, với các phái khác đôi lập với chính phủ. Trái lại, 
phái thiểu sô cương quyết giữ vững giáo điểu của chủ nghĩa Mác, nhưng, đồng 
thời cũng bảo toàn những nhân tô hiện thực của thê giới quan rmác-xí*. Tư tưởng 
cơ bản của phái này là đem lợi ích của sgiai cầp vô sản» đôi lập với lợi ích của giai 
cầp tư sản. Nhưng, mặt khác, nó lại quan niệm cuộc đâu tranh của giai câp vô 
sản — đương nhiên là trong những hạn độ nào đó do những giáo điều bát di bắt 
địch của đẳng xã hội - dân chủ đòi hồi phải có — một cách thực tê và hiểu rõ ràng 
về tầt cà những điều kiện và những nhiệm vụ cụ thể của cuộc đâu tranh ây. Cà hai 
phái đéu không hoàn toàn nhất quán thực hành quan điểm cơ bản của mnình, vì 
trong sự nghiệp sáng tạo về mặt tư tưởng và chính trị của họ, họ bị những công 
thức nghiêm ngặt của giáo lý xã hội - dân chủ trói buộc, những công thức ây cản 
trở không để cho «phái Lê-nin trở thành những kẻ phiên loạn thẳng băng; ít ra 
cũng được như một sô đảng viên xã hội - cách mạng, và cản trở không đề cho phái 
€Tia lửa» trở thành những kẻ lãnh đạo thực tiễn của phong trào chính trị thực 
tÈ của giai cầp công nhân. 

Và nhà trước tác của tạp chí «Giải phóng», sau khi đã tóm tắt nội dung các 
nghị quyêt chủ yêu, liền thuyết minh những «ý kiên» tổng quát của minh bằng một 
vài nhận xét cụ thể đôi với những nghị quyêt ây. Tác giả viêt: so với Đại hội III thì 
«Hội nghị của phái thiểu số có một thái độ tuyệt đổi khác hẳn đôi với chủ trương 
khởi nghĩa vũ trang. «Do thái độ đôi với khởi nghĩa vũ trang khác nhau› nên 
những nghị quyêt về vân đề chính phủ lâm thời cũng không giỗng nhau. «Về vân để 
thái độ đồi với các nghiệp đoàn công nhân cũng bộc lộ môi bât đồng như thê. «Phái 
Lê-nins không hề nói một tiễng nào trong nghị quyết của họ về điểm xuât phát 
trọng yều đó của việc giáo dục chính trị và việc tổ chức giai cầp công nhân. Phái 
thiểu sồ, trái lại, đã thÀo ra một nghị quyêt rât trọng yêuo. Đôi với phái tự do thì, 
như người ta nói, hai phái đều nhất trí, nhưng Đại hội III lặp lại gần như từng 
câu, từng chữ nghị quyẻt của Plê-kha-nôp, do Đại hội II thông qua, nói về thái độ 
đồi với phái tự do, và bác bỏ nghị quyết có khuynh hướng thiên về phái tự do hơn 
của Xta-rô-ve, cũng do Đại hội ây thông qua». Các nghị quyêt của Đại hội và của 
Hội nghị về cuộc vận động nông dân nói chung cũng hầu như cùng một loại như 
thẻ, nhưng sphái đa sös nhẦn mạnh nhiều hơn đên tư tưởng dùng thủ đoạn cách 
mạng đẻ tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ và các ruộng đầt khác, còn «phái thiểu 
sồ› thì chủ trương lầy yêu sách những cải cách dân chủ về mặt hành chính và 
Nhà nước, làm cơ sở cho công tác cỗ động của mình›. 

Cuồi cùng, tạp chí eGiải phóng» dẫn chứng một nghị quyêt của phái men-sê- 
vích, đăng trên báo sTia lửa, sô 1oo, trong đó đoạn chính có ghi như sau: Xét 
thầy lúc này chỉ đơn thuần công tác bí mật thì không đảm bảo cho quần chúng 
tham gia được đầy đủ vào sinh hoạt của Đảng và, trong một chừng mực nào đó, lại 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 14 


dẫn đến chỗ làm cho quẩn chúng (bản thân quản chúng) đôi lập với Đảng, 
la tổ chức bí mật, cho nên Đảng cần phải nắm lây việc điều khiển hoạt động công 
đoàn của công nhân trên địa hạt hợp pháp, bằng cách gắn chặt hoạt động này với 
những nhiệm vụ của đảng xã hội - dân chủ›. Thẻ rồi đôi với nghị quyết ây; tạp 
chí «Giải phóng› kêu lên: «Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh nghị quyêt ây, vì nó 
là một sự đắc thắng của ý nghĩ tỉnh táo, là biểu hiện sự giác ngộ của một bộ phận 
trong đảng xã hội - dân chủ về phương diện sách lược). 


Bây giờ độc giả đã biệt tât cả những lời phê phán chử yêu của tạp chí 
4Giải phóng». Nêu coi những lời phê phán ây là đúng, là phù hợp với chân 
lý khách quan, thì đương nhiên rât sai lầm. Bât cứ người xã hội - dân chủ 
nào cũng đều có thẻ đễ dàng tìm thây nhiều sai lầm ở mọi chỗ trong lời phê 
phán đó. Thật là ngây thơ, nêu không nhận thây rằng tât cả những lời phê 
phán ây đều nhiễm sâu lợi ích và quan điểm của phái tư sẳn tự do; rằng 
những lời phê phán ây là hoàn toàn thiên vị và hướng về mặt đó. Những 
lời phê phán ây phản ánh tư tường của đảng xã hội - dân chủ như một 
tâm gương lõm hay lồi phản ánh các đồ vật vậy. Nhưng còn sai lầm nặng 
hơn nữa, nêu quên rằng những lời phê phán ây vôn đã bị xuyên tạc theo 
sở thích của giai cầp tư sản, nên chưng quy đều diễn đạt lợi ích thực sự của 
giai câp tư sản, — giai cầp này, với tư cách là giai câp, chắc chắn là hiểu 
được rât đúng những khuynh hướng nào trong đảng xã hội - dân chủ là có 
lợi, là gần gũi, là mật thiêt, là có thiện cảm đôi với nó, và những khuynh 
hướng nào là có hại, là xa lạ, là có ác cảm đôi với nó. Nhà triệt học tư sản 
hay nhà chính luận tư sản không bao giờ hiểu được rõ đảng xã hội - dân 
chủ, vô luận thuộc phái men-sê-vích hay thuộc phái bôn-sê-vích. Nhưng 
nêu là một nhà chính luận hơi thông minh một chút thì bản năng giai câp 
của anh ta sẽ không đánh lạc hướng anh ta được và bao giờ anh ta cũng vẫn 
hiểu được đúng cái tầm quan trọng — đôi với giai cầp tư sản — của xu 
hướng này hay xu hướng kia trong nội bộ đẳng xã hội - dân chủ; tuy rằng 
khi trình bày sự vật thì anh ta lại làm một cách sai lạc. Bởi vậy, bản năng 
giai câp của kẻ thù của chúng ta, lời nhận xét có tính chât giai câp của nó 
khi nào cũng đáng cho mỗi người vô sản giác ngộ hêt sức chú ý đên. 

Thê thì bản năng giai câp của giai câp tư sản Nga, do từ cửa miệng những 
người thuộc phái «Giải phóng›, đã nói lên với chúng ta cái gì? 

Bản năng giai câp của giai câp tư sản Nga biểu lộ một cách hoàn toàn rõ 
ràng rằng nó rât thỏa mãn với những xu hướng của phái «Tia lửa» mới; nó 
tán dương phái €Tia lửa» mới là có thái độ hiện thực, là đã làm cho ý nghĩ 
tỉnh táo đắc thắng, là đã có những nghị quyết nghiêm chỉnh, là có ý thức 
giác ngộ về mặt sách lược, có tỉnh thần thực tiễn, v. v..; đồng thời bản năng 


10—2886 


146 V. I. Lê-nin 


giai cầp đó cũng tỏ ra bât mãn đôi với những xu hướng của Đại hội III, 
mà nó bài xích cho là có thái độ hẹp hoi, có tinh thần cách mạng chủ nghĩa, 
có tỉnh thần ưa phiên loạn, là chủ trương phủ nhận những thỏa hiệp thực 
tiễn có lợi, v.v... Bản năng giai cầp của giai cầp tư sản chính là đang gợi lên 
cho nó thây rõ cái đã được chứng minh nhiều lần trong văn kiện của chúng 
ta, nhờ có những tài liệu hêt sức chính xác, tức là: phái €Tia lửa» mới hợp 
thành cánh cơ hội chủ nghĩa, và những địch thù của họ thì lại hợp thành 
cánh cách mạng của đảng xã hội - dân chủ Nga ngày nay. Phái tự do không 
thể không đồng tình với xu hướng của cánh thứ nhầt, họ không thể không 
bài xích xu hướng của cánh thứ hai. Là những nhà tư tưởng của giai câp: 
tư sản, phái tự do hoàn toàn hiểu rằng «tinh thần thực tiễn, trí sáng suôt, và 
thái độ nghiêm chỉnh› của giai cầp công nhân, nghĩa là việc thực sự hạn 
chề trường hoạt động của giai cÄp công nhân trong khuôn khổ chủ nghĩa 
tư bản, trong khuôn khổ những biện pháp cải lương, trong khuôn khổ đầu 
tranh công đoàn, v.v.., là có lợi cho giai cầp tư sản. Đồi với giai cầp tư sản, 
thì điểu nguy hiểm và đáng ghê sợ là ‹tỉnh thần hẹp hòi cách mạng chủ 
nghĩa» của giai cầp vô sản và xu hướng của nó muôn vì lợi ích giai cầp mình. 
mà đoạt lây vai trò lãnh đạo trong cuộc cách mạng nhân dân Nga. 

Phái «Giải phóng» hiểu danh từ «chủ nghĩa hiện thực» theo ý nghĩa như 
thề, điểu đó vả chăng đã được chứng tỏ trong việc là trước đây, tạp chí 
«Giải phóng và ông Xtơ-ru-vê đã từng dùng danh từ ây. Chính báo cTia 
lửa» cũng đã phải thừa nhận đó là định nghĩa «chủ nghĩa hiện thực› theo. 
kiểu phái «Giải phóng». Xin hãy nhớ lại, chẳng hạn, bài báo đầu đề là «Đã đèn 
lúc rồi l› trong phụ trương số 73—74 của báo «Tia lửa». Tác giả bài báo đó: 
(là người phát ngôn trung thành của những quan điểm của «phái Vũng lẩy› 
tại Đại hội II của Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga) đã phát biểu ý 
kiền rõ ràng là «tại Đại hội, A-ki-môp không phải là người đại biểu thật sự 
của chủ nghĩa cơ hội mà nói cho đúng hơn, chỉ là hình bóng hư ảo của chủ 
nghĩa đó mà thôi. Và ban biên tập báo «Tia lửa» tự thây ngay là bắt buộc 
phải cải chính tác giả bài «Đã đền lúc rồi l› mà tuyên bô trong phụ chú những 
lời như sau; 

sChúng ta không thể tán thành ý kiền này. Quan điểm của đồng chí A-ki-môp 
về những vần đề cương linh có màu sắc rõ rệt của chủ nghĩa cơ hội, đó là điểu mà 
nhà phê bình của tạp chí Giải phóng› cũng phải thừa nhận trong một sô gần đây, 
đồng thời đưa ra nhận xét rằng đồng chí A-ki-môp thuộc về xu hướng shiện thực, 
—xin hiểu là: xu hướng xét lại. 


Như vậy, chính báo ‹Tiỉa lửa» cũng hoàn toàn biểt rằng «chủ nghĩa hiện 
thực» của phái «Giải phóng» là chủ nghĩa cơ hội, chứ không có gì khác. Và. 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 147 


nêu ngày nay, khi công kích «chủ nghĩa hiện thực của phái tự do», báo «Tia 
lửa» (trong sô 1o2) không nói đên chỗ phái tự do đã tán đương mình như 
thê nào về thái độ hiện thực của mình, thì sự im lặng đó cũng dễ hiểu vì 
những lời tán dương như thê lại còn tệ hơn tât cả những lời trách mắng 
nữa. Những lời tán dương đó (không phải đã được tạp chí «Giải phóng» 
ngẫu nhiên tặng, cũng không phải là lần đầu tiên tặng) thực ra là đã chứng 
minh môi quan hệ thân thuộc với nhau giữa chủ nghĩa hiện thực của phái 
tự do và những xu hướng theo «chủ nghĩa hiện thực (xin hiểu là chủ nghĩa 
cơ hội) xã hội - dân chủ, những xu hướng lộ ra trong mỗi nghị quyết của 
phái €Tia lửa» mới và do sai lầm toàn bộ lập trường sách lược của họ mà ra. 

Thực vậy, giai cầp tư sản Nga đã hoàn toàn chứng minh tính chât không 
triệt đề và tính chât tự tư tự lợi của nó trong cuộc cách mạng 4toàn dâm, 
nó đã chứng minh những tính chât ây bằng những nghị luận của ngài Xtơ- 
ru-vê, bằng những giọng điệu và nội dung của cả một đông báo chí của phái 
tự do, bằng tính chât hoạt động chính trị của đám tự trị địa phương, của 
đam trí thức, và nói chung của bè cánh các ngài Tơ-ru-be-xcôi, Pê-tơ-run- 
kê-vich, Rô-đi-tsep và đồng bọn. Cô nhiên, giai cầp tư sản không phải khi 
nào cũng hiểu được đúng, nhưng nói chung thì bản năng giai cầp của nó 
cho phép nó hoàn toàn nắm được cái chân lý này là, một mặt thì giai câp vô 
sản và (nhân dâm» có ích cho cuộc cách mạng của nó đẻ dùng làm bia đỡ đạn, 
đẻ dùng làm một thứ vũ khí chồng lại chè độ chuyên chê; còn mặt khác thì 
giai cầp vô sản và nông dân cách mạng lại vô cùng nguy hiểm và đáng sợ cho 
giai cầp tư sản nều các giai cầp đó «thẳng được chề độ Nga hoàng một cách 
quyềt định» và tiền hành cuộc cách mạng dân chủ đền cùng. Bởi vậy, giai 
cầp tư sản hềt sức cô gắng để làm cho giai cầp vô sản chỉ cam tâm đóng một 
vai trò «tẩm thường» trong cách mạng, để làm cho giai cầp vô sản có tiềt 
độ hơn, có óc thực tiễn hơn, có tỉnh thần thực tÈ hơn và dựa theo nguyên 
tắc; miễn sao cho giai cầp tư sẲn đừng lìa bỏ cách mạng» mà tiền hành hoạt 
động của minh. 

Bọn tư sản có học thức hoàn toàn biềt rằng chúng không thể nào giềt 
chêt được phong trào công nhân. Cho nên chúng không tỏ ra đồi địch với 
phong trào công nhân, với cuộc đầu tranh giai cầp của giai cầp vô sản. Không, 
chúng hoan nghênh bằng đủ mọi cách quyển bãi công, hoan nghênh cuộc 
đầu tranh giai cầp văn minh mà chúng hiểu theo lồi Bren-ta-nô và Hiêc- 
sơ-Đun-ke®5, Nói một cách khác, chúng hoàn toàn sẵn lòng snhượng bộ» 
cho công nhân quyển bãi công và quyền lập hội (mà thực tè chính bản thân 
công nhân gần như đã giành được rồi), miễn là công nhân từ bỏ cái ‹tỉnh 
thần nồi loạm đi, từ bỏ «chủ nghĩa cách mạng hẹp hòi, từ bỏ thái độ thù 


10 


148 V. I. Lê-nin 


nghịch với những «thỏa hiệp thực tê là có ích, từ bỏ hoài bão và ý chí muôn 
làm cho «cuộc cách mạng toàn dân Nga› mang dâu vêt đâu tranh giai 
câp của công nhân, mang dầu vêt của tỉnh thần triệt đề vô sản, kiên quyêt vô 
sản, tỉnh thần «Gia-cô-banh bình dâm. Bởi vậy, bọn tư sản có học thức của 
toàn nước Ñga ra sức dùng trăm phương nghìn kê — sách”, diễn giảng, 
diễn văn, các cuộc nói chuyện, v.v.., v.v... — để dạy cho công nhân biệt 
giữ thái độ có tiết độ (của tư sản), có tỉnh thần thực tiễn (của phái tự do), 
có thái độ hiện thực (cơ hội chủ nghĩa), biết đâu tranh giai câp (theo lôi 
Bren-ta-nô), biết tổ chức công đoàn (theo lôi Hiêc-sơ-ĐÐun-ke), v.v... Hai 
khẩu hiệu cuôi cùng đó đặc biệt thuận lợi cho bọn tư sản của đảng ‹dân 
chủ - lập hiên» hay của phái «Giải phóng›, bởi vì hai khẩu hiệu này bề ngoài 
có vẻ phù hợp với những khâu hiệu mác-xít; bởi vì chỉ cần hơi âp úng chút 
ít và hơi xuyên tạc đi là cũng đủ đẻ đễ dàng lẫn lộn những khâu hiệu ây với 
các khâu hiệu xã hội - dân chủ, thậm chí có khi làm cho người ta tưởng 
những khẩu hiệu ây là khẩu hiệu xã hội - dân chủ nữa. Ví như tờ báo hợp 
pháp của phái tự do, tờ ‹Rạng đông”°% (mà một ngày kia chúng tôi sẽ cô 
gắng nói kỹ hơn với độc giả báo «Người vô sảm) thường thường đôi với 
đầu tranh giai câp, đôi với vân để giai câp vô sản có thể bị giai câp tư sản 
lừa bịp, đôi với phong trào công nhân, đôi với tính sáng tạo của giai câp vô 
sản, v.v.., v.v... hay đưa ra những lời quá «táo bạo» mà người độc giả vô ý 
và người công nhân kém kiên thức có thẻ dễ dàng tin ngay vào cái «chủ nghĩa 
xã hội - dân chủ› của báo ây. Nhưng kỳ thực, đó chỉ là một lôi tư sản giả 
mnạo chủ nghĩa xã hội - dân chủ, đó chỉ là một lôi xuyên tạc có tính chât 
cơ hội chủ nghĩa và một lôi bóp méo khái niệm đâu tranh giai câp mà thôi. 

Động cơ căn bản của sự xuyên tạc to lớn theo lôi tư sản đó (to lớn do 
ảnh hưởng rộng lớn của nó đôi với quần chúng) là muôn thu hẹp phong trào 
công nhân, nhât là biên nó thành một phong trào nghiệp đoàn, là khiên nó 
cách xa mọi chính sách độc lập (nghĩa là mọi chính sách cách mạng, hướng 
về chuyên chính dân chủ), là ‹lây ý niệm đâu tranh giai câp mà che lâp 
trong ý thức của họ — ý thức của công nhân — ý niệm về một cuộc cách 
mạng toàn dân ở Nga. 

Như độc giả thây đây, chúng tôi đã xét kỹ cái công thức của phái «Giải 
phóng. Công thức tuyệt diệu đó diễn đạt được hoàn toàn hai quan điểm 
về vai trò của giai câp vô sản trong cuộc cách mạng dân chủ, tức là quan 
điểm tư sản và quan điểm xã hội - dân chủ. Giai cầp tư sản muôn dồn giai 
câp vô sản đơn thuần vào phong trào nghiệp đoàn mà thôi và «do đó, lây ý 


# Xem Prô-cô-pô-vich: «Vân để công nhân ở Nga», 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 149 


niệm đâu tranh giai câp (theo kiểu Bren-ta-nô) mà che lâp trong ý thức của 
họ ý niệm về một cuộc cách mạng toàn dân ở Nga», cũng giông hệt như các 
tác giả thuộc phái Bec-stanh viêt ra bản «Cređo› đã dùng ý niệm về một phong 
trào (thuần túy công nhân› để che lâp ý niệm đâu tranh chính trị trong ý 
thức công nhân. Đảng xã hội - dân chủ thì, trái lại, muôn phát triển cuộc 
đầu tranh giai câp của giai câp vô sản cho đên mức làm cho nó đảm nhiệm 
được vai trò lãnh đạo trong cuộc cách mạng toàn dân ở Ñga, nghĩa là đưa 
cuộc cách mạng ây đên chuyên chính dân chủ của giai câp vô sản và nông 
dân. 

Giai câp tư sản nói với giai câp vô sản: cuộc cách mạng của chúng ta là 
cách mạng của toàn dân. Bởi vậy, với tư cách là giai câp riêng biệt, anh chỉ 
nên tiên hành đâu tranh giai câp riêng của mình mà thôi; anh nên vì ‹ý nghĩ 
tỉnh táo» mà đặc biệt chú trọng đên nghiệp đoàn và làm cho nó được hợp 
pháp hóa; anh phải coi chính những nghiệp đoàn ây như là ‹xuât phát điểm 
trọng yêu của việc giáo dục chính trị và của việc tổ chức của mình›; đền giờ 
phút cách mạng, anh chỉ nên đề ra những nghị quyêt «nghiêm chỉnh›, theo 
kiểu những nghị quyêt của phái (Tia lửa» mới mà thôi; anh cẩn phải đem 
hêt tâm ý vào những nghị quyêt (tỏ ra có cảm tình hơn đôi với phái tự do»; 
anh cần phải ưa thích những người lãnh đạo có khuynh hướng muôn trở 
thành «những người chỉ đạo thực tiễn của cuộc vận động chính trị hiện thực 
của giai câp công nhâm; anh phải ‹bảo tổn những nhân tô hiện thực chử 
nghĩa trong thê giới quan mác-xít (nêu như chẳng may anh đã nhiễm phải 
những ‹công thức khắt khe» của thứ giáo lý qkhông khoa học› kia rồi). 

Đảng xã hội - dân chủ nói với giai câp vô sản: cuộc cách mạng của chúng 
ta là cách mạng của toàn dân. Bởi vậy, với tư cách là giai cầp tiên tiên 
nhât và cách mạng triệt đẻ duy nhât, anh không những phải ra sức tham 
gia cuộc cách mạng đó một cách hêt sức tích cực, mà còn phải giữ vai trò 
lãnh đạo trong đó. Bởi vậy, anh không được tự bó mình trong khuôn khổ 
một cuộc đâu tranh giai câp quan niệm theo cách hẹp hòi, theo nghĩa là một 
phong trào nghiệp đoàn, mà trái lại phải gắng sức mở rộng phạm vi và nội 
dung của cuộc đâu tranh giai câp của mình cho đền mức đưa được vào 
phạm vi đó, không những fđt cổ những nhiệm vụ của cuộc cách mạng Nga 
hiện tại, có tính chât dân chủ và toàn dân, mà cả những nhiệm vụ của cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa tương lai nữa. Bởi vậy, vẫn coi trọng phong trào 
nghiệp đoàn, không từ chôi lợi dụng bât cứ một tý quyển tự do hợp pháp 
nào, đên thời kỳ cách mạng; anh phải đặt lên hàng đầu các nhiệm vụ khởi 
nghĩa vũ trang, thành lập một đạo quân cách mạng và một chính phủ cách 
mạng, đó là con đường duy nhât đưa nhân dân tới thẳng lợi hoàn toàn đôi 


150 V. 1. Lê-nin 


với chê độ Nga hoàng, giành được chễ độ cộng hòa đân chủ và một chê độ 
tự do chính trị thật sự. 

Có lẽ không cẩn phải nói gì về thái độ lưng chừng, không triệt đề và lẽ 
dĩ nhiên là dễ thương đôi với giai cầp tư sản mà, trong vân đề này, phái 4Tia 
lửa» mới, do đường lôi sai lầm của họ, đã biểu thị ra trong những nghị 
quyêt của họ. 


II. MỘT LẦN NỮA ĐỒNG CHÍ MAC-TƯ-NÔP LẠI «LÀM> CHO 
VẤN ĐỀ «SÂU SẮC» THÊM 


Bây giờ hãy nói đên những bài báo của Mac-tư-nôp đăng trong báo 
«Tia lửa» sô roa và 1oz. Di nhiên, chúng tôi không trả lời lại Mac-tư-nôp 
khi đồng chí ây định chứng mình rằng cách giải thích của chúng tôi về một 
vài đoạn trích dẫn của Mác và Ăng-ghen là sai, và cách giải thích của đồng 
chí ây là đúng. Những mưu toan ây đã quá thiêu nghiêm chỉnh, những mẹo 
của Mac-tư-nôp đã quá rõ rệt, vân để đã quá sáng rõ rồi nên có trở lại vân 
để ây một lần nữa cũng không bỏ ích gì. Bât cứ độc giả nào có suy nghĩ 
đều sẽ không khó gì mà không nhận ra những mưu mô thô sơ của sự rút 
lui tiên hành trên toàn chiên tuyên của Mac-tư-nôp; nhât là sau khi đã xuât 
bản toàn bộ bản dịch cuôn sách của Ăng-ghen: ‹Phái Ba-cu-nin đang hoạt 
động› và cuôn sách của Mác: Thư của Ban châp hành Trung ương gửi 
Liên đoàn những người cộng sảm, tháng ba 18so, do một nhóm cán bộ báo 
«Người vô sản soạn ra. Chỉ cần dẫn ra một đoạn trong bài báo của Mac-tư- 
nôp là đủ để làm cho độc giả thây rõ sự rút lui đó của Mac-tư-nôp. 

Mac-tư-nôp việt trong sô 1o2: ‹Báo ¿Tia lửa» thừa nhận việc thành lập 
một chính phủ lâm thời là một trong những con đường có thể đi theo và có 
ích cho sự phát triên cách mạng; nhưng báo này phủ nhận ích lợi của việc 
những người xã hội - dân chủ tham gia chính phù lâm thời fứ sản nhằm 
chính là để sau này hoàn toàn cướp lây bộ máy Nhà nước để thực hiện 
cách mạng xã hội chủ nghĩa›. Nói một cách khác: «báo «Tia lửa» bây giờ đã 
phải thừa nhận rằng tât cả những môi lo sợ của mình khi nghĩ đền trách 
nhiệm của chính phủ cách mạng đôi với ngân khô và các ngân hàng, cũng 
như khi nghĩ rằng việc nắm lây «nhà tù» là nguy hiểm và không thể làm được: 
v.v.., đều là vô lý. Nhưng báo €Tia lửa» vẫn cứ tiệp tục làm cho rồi trí: 
lẫn lộn chuyên chính dân chủ với chuyên chính xã hội chủ nghĩa. Rồi lẫn 
như thê là tât nhiên để che đậy bước rút lui, 

Nhưng trong sô những bọn gây ra rôi rắm thuộc phái #Tia lửa» mới, thÌ 
Mac-tư-nôp tỏ ra đặc biệt là một kẻ gây ra rồi rắm vào bậc nhât, một kẻ gì 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... lỗI 


ra rồi rắm có tài, nêu có thể nói như thê được. Trong khi làm rỗi vần để 
bằng cách cô gắng ‹đào sâu thêm vân để», Mac-tư-nôp hầu như bao giờ 
cũng đi đên chỗ «tạo ra» những công thức mới làm lộ rõ một cách tuyệt 
diệu tât cả sai lầm về lập trường của y. Các đồng chí hãy nhớ lại xem trong 
thời kỳ «chủ nghĩa kinh tê» y đã ‹đào sâu thêm› PIê-kha-nôp như thê nào và 
đã tùy hứng tạo ra công thức: «đâu tranh kinh tê chông bọn chủ và chính 
phủ», như thê nào. Khó mà tìm thây được trong các tác phẩm của phái 
dúnh tê chủ nghĩa› một câu nào biểu hiện được một cách tài tình hơn thê, 
tât cả những sai lầm trong xu hướng ây. Ngày nay cũng vậy, Mac-tư-nôp 
hăng hái phục vụ cho phái «Tia lửa› mới và trong hầu hêt mọi lần y nói là 
y lại cung câp thêm cho chúng ta những tài liệu mới quý báu để đánh giá 
sai lầm về lập trường của phái «Tia lửa» mới. Trong sô 1o2, y tuyên bô rằng 
Lê-nin «đã đem những khái niệm cách mạng và chuyên chính lẫn lộn với 
nhau mà không thây ngay được (tr. 3, cột 2). 

Tât cả những lời công kích mà phái Tia lửa mới đưa ra chông chúng tôi 
chung quy đều thu tóm vào lời buộc tội này. Vẻ lời buộc tội đó, chúng tôi 
phải cảm ơn Mac-tư-nôp biêt bao! Đưa ra lời buộc tội như thê là y đã giúp 
ích biêt bao cho chúng tôi trong việc đâu tranh chông phái €Tia lửa» mới! 
Nhât định rồi chúng tôi sẽ phải yêu cầu ban biên tập báo «Tia lửa› nên 
thường xuyên hơn nữa đưa Mac-tư-nôp ra chông chúng tôi, đề ‹đào sâu 
thêm› những lời công kích chông báo Ñgười vô sảm và diễn đạt những lời 
công kích ây «về phương diện nguyên tắc chân chính›. Vì Mac-tư-nôp càng 
cô suy luận đúng theo nguyên tắc thì điều đó càng làm cho y ít thành công 
và y càng đề lộ rõ hơn nữa những sai lầm của phái €Tia lửa» mới, y lại càng 
làm cho chính mình và bạn hữu của mình nhận rõ được bài học hữu ích: 
reductio ad absurdưm (nghĩa là đưa những nguyên lý của phái €Tia lửa» mới 
đên chỗ phi lý). 

Báo «Tiên lêm và báo «Ñgười vô sản đem những khái niệm cách mạng 
và chuyên chính «thay thê» cho nhau. Báo «Tia lửa» lại không muôn có sự 
(thay thê» như thê. Chính là như vậy đó, đồng chí Mac-tư-nôp rầt quý hóa 
a! Đồng chí đã vô tình nêu lên một sự thật lớn lao. Bằng một công thức mới, 
đồng chí xác nhận lời khẳng định của chúng tôi rằng phái «Tia lửa» đã lẽo 
đếo chạy theo đuôi cách mạng, đã định nghĩa thiên lệch nhiệm vụ của mình 
theo quan điểm tạp chí «Giải phóng», còn như báo «Tiên lêm và báo «Ñgười 
vô sản» thì đã để ra những khâu hiệu thúc đẩy cách mạng dân chủ tiên tới. 

Đồng chí Mac-tư-nôp, đồng chí không rõ được chỗ đó sao? Vì vân để 
này là quan trọng, cho nên chúng tôi sẽ chịu khó giải thích đẩy đủ hơn cho 
đồng chí vậy. 


152 V. I. Lê-nin 


Tính chât tư sản của cuộc cách mạng dân chủ tựu trung được biêu hiện 
ở chỗ là có nhiều giai câp, nhiều bộ phận và tầng lớp xã hội vôn hoàn toàn 
thừa nhận chê độ tư hữu và nền kinh tê hàng hóa, và vôn không có khả năng 
thoát khỏi khuôn khổ đó, đều đã vì tình thê mà đi đền chỗ buộc phải thừa 
nhận sự bât lực của chê độ chuyên chê và của toàn bộ chê độ nông nô và đi 
theo cuộc vận động đòi tự do. Thê mà nỗi bật lên ngày càng rõ tính chât 
tư sản của cái tự do áy mà ‹xã hộp đòi hỏi phải có và bọn địa chủ và tư bản 
bênh vực bằng hàng tràng lời nói suông (và chỉ bằng lời nói suông thôi!). 
Đồng thời sự khác nhau căn bản giữa cuộc đâu tranh của công nhân và cuộc 
đầu tranh của giai câp tư sản cho tự do, giữa chủ nghĩa dân chủ vô sản và 
chủ nghĩa dân chủ của phái tự do cũng ngày càng lộ ra rõ rệt. Giai câp công 
nhân và những đại biểu giác ngộ của mình đang tiên lên và đầy mạnh cuộc 
đâu tranh ây tiên lên, chẳng những không sợ tiên hành nó đên cùng mà còn 
mong muôn vượt rât xa cái đích xa nhât của cuộc cách mạng dân chủ nữa. 
Giai câp tư sản, không triệt để và tham lam, chỉ chịu nhận từng phần và 
một cách giả nhân giả nghĩa những khâu hiệu tự do mà thôi. Tât cả những 
mưu toan nhằm vạch một nét đặc biệt, dùng những ‹điểu khoản» đặc biệt 
quy định (như loại những điều khoản nói trong nghị quyêt của Xta-rô-ve 
hay của Hội nghị) đẻ định ra giới hạn đền đâu thì các ông bạn tư sản của tự 
đo bắt đầu tỏ ra giả dôi hay, cũng có thể nói, tỏ ra phản bội tự do, — tât 
cả những mưu toan như thê nhât định sẽ thât bại, vì giai câp tư sản, nằm 
vào giữa hai hỏa lực (chê độ chuyên chê và giai câp vô sản), có thể dùng trăm 
phương ngàn kê mà thay đôi lập trường và khâu hiệu của mình khi thì tìm 
cách xê xích khi thì quá tả một chút khi thì quá hữu một chút để thường 
khuôn mình theo đường lôi mặc cả thỏa hiệp. Nhiệm vụ của chủ nghĩa dân 
chủ vô sản không phải là bày đặt ra những ‹điều khoảm› chêt yêu như thê, mà 
phải luôn luôn phê phán tình hình chính trị đương phát triển, lột trần 
những hành vi không triệt để và phản bội, luôn luôn mới không thẻ đoán 
trước được của giai câp tư sản. 

Xin hãy nhớ lại lịch sử những lời tuyên bô chính trị của ông Xtơ-ru-vê 
trong báo chí bí mật, lịch sử đâu tranh của những người xã hội - dân chủ 
chông lại ông ta, thì các bạn sẽ thây rõ ngay đảng xã hội - dân chủ, người 
bênh vực chủ nghĩa dân chủ vô sản, đã làm tròn được nhiệm vụ ây như thê 
nào. Ông Xtơ-ru-ve đã bắt đầu bằng cách để ra một khẩu hiệu hoàn toàn 
theo lôi Si-pôp: «quyển lực và chính quyền tự trị địa phương có uy lực 
(xem bài báo của tôi ở tạp chí ¿Bình minh»: Những kẻ truy nã Hội đồng tự 
trị địa phương và những An-ni-ban của phái tự do»). Đảng xã hội - dân 
chủ đã vạch trần nó và đây nó tới một cương lĩnh rõ ràng có tính chât lập 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 153 


hiên. Khi những sự «thúc đây» đó đã có hiệu lực nhờ các sự biên cách mạng 
tiên triển đặc biệt nhanh chóng, thì cuộc đầu tranh lại hướng theo vân để 
sau đây của chủ nghĩa dân chủ: không phải chỉ cần có một hiên pháp chung 
chung mà thôi, mà nhât định phải có chê độ đầu phiêu phô thông, trực tiêp 
và bình đẳng, bỏ phiêu kín. Khi chúng tôi đã «chiếm được cả vị trí mới đó 
của «kẻ địch» (tức là khi «Hội liên hiệp giải phóng» châp nhận yêu sách đầu 
phiêu phô thông), thì chúng tôi vẫn tiếp tục tân công, bóc trần tính chât giả 
đôi và lừa bịp của chê độ hai viện, bóc trần thái độ của phái «Giải phóng» 
không chịu thừa nhận đẩy đủ chê độ đầu phiêu phổ thông, dùng chủ nghĩz 
quân chủ của họ làm chứng cứ mà bóc trần chủ nghĩa dân chủ có tính chât 
thỏa hiệp theo lôi lái ngựa của họ, nói một cách khác là: bóc trần sự phản 
bội lợi ích cuộc đại cách mạng Nga của bọn anh hùng của túi tiển là bọn 
người thuộc phái ‹Giải phóng›. 

Sau hệt, sự ngoan cô điên cuồng của chê độ chuyên chê, sự bành trướng 
to lớn của nội chiên, tình hình bê tắc mà bọn quân chủ đã hãm nước Ñga 
vào, bắt đầu tác động đên những đầu óc ngoan cô thủ cựu nhât. Cách mạng 
đã trở thành một sự thực. Không còn cần phải là người cách mạng mới 
thừa nhận được sự thực đó. Thực ra, ai nây đều thây rõ chính phủ chuyên 
chê đã tan rã — và hiện còn đang tiêp tục tan rã. Đúng như lời một phần 
tử trong phái tự do đã nhận định trong báo chí hợp pháp (ông Grê-đe-xcun), 
trên thực tê, hiện đã xảy ra một tình trạng không chịu phục tùng thực sự 
đôi với chính phủ đó rồi. Mặc dầu bể ngoài còn có vẻ rât mạnh, chẽ độ 
chuyên chê đã lộ ra là bât lực; các sự biên của cách mạng đang phát triển, 
thực sự đã gạt ra cái cơ thể ăn bám đang thôi nát đi. Bắt buộc phải dựa trên 
những quan hệ hiện có và thực tê đã được hình thành đẻ tiên hành công 
cuộc hoạt động của họ (hay nói cho đúng hơn: tiên hành cái chính trị con 
buôn của họ), bọn tư sản tự do bắt đầu nhận rõ là cần phải thừa nhận cách 
mạng. Như thê không phải vì họ là những người cách mạng, mà dầu cho 
họ không phải là những người cách mạng cũng thê. Họ làm như thê là vì 
bức thiêt mà phải làm và trái với ý nguyện của họ, họ phát điên lên khi 
nhìn thây những thắng lợi của cách mạng, họ buộc cho chê độ chuyên chê 
là có tính thần cách mạng chỉ vì không muôn tiên hành thỏa hiệp, mà lại 
muôn đâu tranh đên chêt. Vôn sinh ra là con buôn, nên đương nhiên là họ 
thù ghét đầu tranh và cách mạng, nhưng hoàn cảnh buộc họ phải tự 
đặt mình vào địa thê của cách mạng, vì họ không thể có con đường nào 
khác. 

Chúng ta hiện đang đứng trước một cảnh tượng vô cùng ý vị và hêt sức 
buồn cười. Đó là bọn đi của chủ nghĩa tự do tư sản lại muôn khoác áo cách 


154 V. I. Lê-nữ 


mạng. Những người thuộc phái «Giải phóng› — risuưm teneatis, amici!# —. 
bắt đầu lầy danh nghĩa cách mạng mà nói đây! Đây, bọn họ đang quả quyêt 
với chúng ta rằng thọ không sợ làm cách mạng đâu» (ông Xtơ-ru-vê, trong 
tạp chí «Giải phóng», sô 72)!!! Bọn người thuộc phái «Giải phóng› đang 
tham vọng đứng đầu cách mạng› kia đây!!! 

Sự kiện vô cùng có ý nghĩa đó không những đặc trưng cho sự tiên bộ 
của chủ nghĩa tự do tư sản, mà cả cho những thành công thực tê ngày càng 
lớn của phong trào cách mạng khiển người ta không thể không thừa nhận 
nó. Ngay cả giai cầp tư sản cũng bắt đầu nhận rõ là phải đứng trên địa thẻ 
của cách mạng mới có lợi hơn, vì chê độ chuyên chê đã quá lung lay rồi. 
Sự kiện trên chứng thực rằng toàn bộ phong trào đã lên tới một trình độ 
mới, cao hơn, nhưng mặt khác, nó để ra cho chúng ta những nhiệm vụ 
cũng mới và cũng cao như vậy. Giai câp tư sản không thẻ thành tâm thừa 
nhận cách mạng, dù cho cá nhân nhà tư tưởng này hay nhà tư tưởng kia 
của giai câp tư sản có thành thực đên đâu chăng nữa. Giai câp tư sản, đên 
giai đoạn cao này của phong trào cũng vậy, không thể không mang đên cái 
tính chât tự tư tự lợi và cái tính chât không triệt đề của nó, những mánh khóc 
con buôn và những mưu chước phản động của nó. Hiện nay; vì lợi ích của 
cương lĩnh của chúng ta và đề phát huy cương lĩnh ây, chúng ta phải đề ra 
một cách khác hẳn các nhiệm vụ cụ thể trước mắt của cách mạng. Cái gì 
hôm qua coi là đủ thì hôm nay không còn đủ nữa. Có lẽ hôm qua, đòi thừa 
nhận cách mạng, là đủ đẻ coi đó là khầu hiệu dân chủ tiên tiên. Thì hôm nay 
cái đó không còn là đủ nữa. Cách mạng đã bắt buộc ngay cả ông Xtơ-ru-vê 
cũng phải thừa nhận nó. Hiện nay, giai câp tiền phong cần phải xác định rõ 
ngay cả nội dung những nhiệm vụ trước mắt và bức thiêt của cách mạng. 
Trong khi thừa nhận cách mạng, bọn các ngài Xtơ-ru-vê lại một lần nữa 
vẫn cứ để lòi đuôi của họ ra và vẫn hát lại điệu hát cũ nói rằng có thể có một 
lỗi thoát hòa bình, nói rằng vua i-cô-lai có thể mời các ngài đó trong phái 
«Giải phóng» lên nắm chính quyển, v. v..., v. v... Các ngài thuộc phái «Giải 
phóng? ây thừa nhận cách mạng đẻ càng được an toàn lừa đồi và phản bội 
nó. Bây giờ chúng ta có bổn phận phải chỉ cho giai câp vô sản và toàn thể 
nhân dân thây rõ khâu hiệu: cách mạng là không đủ nữa; phải chỉ rõ sự 
cần thiệt phải có một định nghĩa về ngay cở cái nội dung của cách mạng, một 
cách rõ ràng, không úp mở, lô-gích và dứt khoát. Mà định nghĩa đó chính 
là khâu hiệu chuyên chính dân chủ cách mạng của giai cầp vô sản và nông 


* các bạn, xin chớ vội cười nhé! 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 155 


dân, vì chỉ có khẩu hiệu này mới có thể diễn đạt được đúng «thắng lợi quyêt 
định của cách mạng. 

Lạm dụng danh từ là một hiện tượng thông thường nhât trên trường 
chính trị. Chẳng hạn, bọn đi theo chủ nghĩa tự do tư sản Anh, đã từng 
nhiều lần tự xưng là «người xã hội chủ nghĩa› (bây giờ tât cả chúng ta đều 
là những người xã hội chủ nghĩa» — 4We all are socialists now»,; — Hac-cơc 
nói như thê) ; bọn đồng đảng của Bi-xmac và bè bạn của Giáo hoàng Lê-ông 
XIII cũng nói như thê. Danh từ (cách mạng› cũng rât dễ cho người ta 
lạm dụng, và những sự lạm dụng đó không thể tránh được một khi 
phong trào phát triển đên một giai đoạn nào đó. Khi ông Xtơ-ru-vê bắt 
đầu lây danh nghĩa cách mạng mà nói, thì chúng tôi không thể không nghĩ 
ngay đền Chi-e. Vài ngày trước cuộc cách mạng tháng hai, tên quỷ sứ ghê 
tởm Ây, một tên tiêu biểu toàn diện nhât cho tính chât dễ bị mua chuộc 
về chính trị của giai câp tư sản, đã đánh hơi biêt cuộc nổi dậy của nhân dân 
sắp xảy đên. Thê là từ trên diễn đàn nghị viện, nó tuyên bô rằng nó vôn là 
người ở frong đẳng cách mạng! (Xem cuôn qNội chiên ở Pháp› của Mác). Ý 
nghĩa chính trị của việc phái «Giải phóng› chuyẻn sang phe cách mạng cũng 
hoàn toàn giông hệt như sự ‹chuyền sang của Chi-e vậy. Khi bọn Chi-e 
của nước Nga mở miệng nói rằng họ đứng về phe cách mạng, thì điều đó có 
nghĩa là khầu hiệu «cách mạng› là chưa đủ, là không có nghĩa gì hềt và không 
xác định được một nhiệm vụ nào cả, vì cách mạng trở thành một việc đã 
rồi và những phần tử đủ loại đều đã đứng vẻ phe cách mạng. 

Thực ra, theo quan điềm chủ nghĩa Mác, cách mạng là gì? Là dùng bạo 
lực đề phá đồ một kiên trúc thượng tầng chính trị cũ mà đền một thời kỳ 
nhât định nào đó thì mâu thuẫn giữa nó với những quan hệ sản xuầt mới đã 
đưa nó đền chỗ sụp đỗ. Sự đồi kháng hiện có giữa một bên là chề độ chuyên 
chê và một bên là toàn bộ chê độ của nước Nga tư bản chủ nghĩa, tât cả 
những như cầu về sự phát triển dân chủ tư sản của nó ngày nay đã gây ra 
một sự sụp đồ thật mạnh mẽ, vì sự đôi kháng ây được duy trì một cách giả 
tạo trong thời gian rât lâu. Kiền trúc thượng tầng này đang rung chuyển 
khắp mọi phía, không chịu nỗi sức ép và suy yêu đi. Chính ngay bản thân 
nhân dân phải thông qua những đại biểu các giai cầp và tầng lớp rầt khác 
nhau mà xây dựng lên một kiên trúc thượng tầng mới. Đền một lúc nhầt 
định trong quá trình phát triển, thì sự bãt lực của cái kiên trúc thượng tầng 
cũ hiện ra hoàn toàn rõ rệt trước mắt mọi người. Ai nây đều thừa nhận 
rằng phải có cách mạng. Vân đề đặt ra hiện nay là phải xác định những giai 
cầp nào là đích thực có nhiệm vụ xây dựng kiền trúc thượng tầng mới, và 
họ phải xây dựng kiền trúc thượng tầng mới ây như thề nào. Nều không có 


156 V. I. Lô-nin 


sự xác định đó thì trong lúc này khâu hiệu cách mạng không có nghĩa gì hêt, 
vì sự suy nhược của chê độ chuyên chê làm cho ngay cả bọn vương hầu và 
bọn báo 4Tin tức Mạc-tư-khoa»° cũng trở thành ‹những nhà cách mạng» 
nôt! Nêu không có một sự xác định như thê thì đôi với giai cầp tiền phong 
không thể nói đến các nhiệm vụ dân chủ tiền phong được. Và trong khẩu 
hiệu chuyên chính dân chủ của giai câp vô sản và nông dân đã có sự xác 
định ây rồi. Khâu hiệu ây xác định rõ những ‹nhà kiên trúc» mới của cái 
kiên trúc thượng tầng mới ây có thể và phải dựa vào những giai cầp nào, xác 
định rõ tính chât của cái kiên trúc thượng tảng đó (chuyên chính «dân chủ›, 
khác với chuyên chính xã hội chủ nghĩa) và những phương thức dùng để 
xây dựng nó (bằng chuyên chính, nghĩa là dùng bạo lực đánh tan mọi sự 
phản kháng bằng bạo lực, bằng cách vũ trang cho các giai câp cách mạng 
trong nhân dân). Người nào, ngày nay, không thừa nhận khầu hiệu chuyên 
chính dân chủ cách mạng, khâu hiệu thành lập quân đội cách mạng, chính 
phù cách mạng, các ủy ban nông dân cách mạng, người ây không hiểu chút 
gì về những nhiệm vụ của cách mạng, không thể xác định được những 
nhiệm vụ mới, cao hơn do tình thê hiện thời để ra, hoặc người ây lạm 
dụng khầu hiệu ‹cách mạng› mà lừa dôi nhân dân, mà phản bội cách 
mạng. 

Trường hợp thứ nhật là trường hợp đồng chí Mac-tư-nôp và bạn hữu 
của đồng chí ây, trường hợp thứ hai là trường hợp ông Xtơ-ru-vê và toàn 
đẳng ‹dân chủ - lập hiệm của bọn tự trị địa phương. 

Đồng chí Mac-tư-nôp thật quá minh mẫn và tài trí khi đồng chí ây buộc 
cho chúng tôi là đã ‹thay thê những khái niệm cách mạng và chuyên chính 
lẫn với nhau, chính vào lúc cách mạng phát triển đòi hỏi phải đưa khẩu hiệu 
chuyên chính ra đẻ xác định nhiệm vụ của cách mạng! Kỳ thực thì đồng 
chí Mac-tư-nôp lại chẳng may rớt lại phía sau, lần lữa ở cái nâc gần cuôi ở 
trình độ của phái «Giải phóng», vì ngày nay thừa nhận «cách mạng› (trên lời 
nói) và từ chôi không thừa nhận chuyên chính dân chủ của giai câp vô sản 
và nông dân (nghĩa là cách mạng thật sự) chính là đáp ứng đúng chính sách 
của phái ‹Giải phóng», nghĩa là đáp ứng lợi ích của phái tư sản quân chủ tự 
do. Phái tư sản tự do, mà ông Xtơ-ru-vê là người phát ngôn, hiện nay tuyên 
bồ tán thành cách mạng. Giai cầp vô sản giác ngộ mà người phát ngôn là các 
đẳng viên xã hội - dân chủ cách mạng, đòi hỏi phải thiêt lập nền chuyên 
chính của giai cầp vô sản và nông dân. Lúc bây giờ thì nhà thông thái của 
báo « Tia lửa» mới xen vào cuộc tranh luận mà kêu lên: đừng có hòng đem 
những khái niệm cách mạng và chuyên chính ra mà «thay thê» lẫn với nhau! 
Như vậy, chẳng phải là phái €Tia lửa» mới, do lập trường sai lầm của 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 1ã7 


họ, đã buộc phải luôn luôn chạy lẽo đếo theo đuôi phái «Giải phóng» 
hay sao? 

Chúng tôi vừa chỉ rõ rằng những người thuộc phái «Giải phóng› cứ leo 
lên từng nâc một (mà không phải không được những sự thúc đây của đảng 
xã hội - dân chủ khuyên khích) trong việc thừa nhận chê độ dân chủ. Lúc 
đầu, vân để mà chúng tôi tranh luận với họ đặt ra như sau: chủ nghĩa 
Si-pôp (quyền lực và hội đồng tự trị địa phương có uy lực) hay chủ nghĩa 
lập hiên? Sau nữa là: đầu phiêu hạn chê hay đầu phiêu phổ thông ? Rồi đền: 
thừa nhận cách mạng hay thương lượng thỏa hiệp với chê độ chuyên chê? 
Và cuôi cùng, hiện nay, vân để đặt ra như sau: thừa nhận cách mạng không 
có chuyên chính công nông hay thừa nhận yêu sách chuyên chính của hai 
giai câp ây trong cách mạng dân chủ? Có thẻ và chắc chắn rằng những 
người thuộc phái «Giải phóng» (bât kẻ là những kẻ đương thời ngày nay hay 
những kẻ kê nghiệp họ trong cánh tả của phái dân chủ tư sản) sẽ còn leo lên 
một bậc nữa, nghĩa là trải qua một thời gian rồi họ cũng sẽ lại thừa nhận (có 
lẽ là đền khi đồng chí Mac-tư-nôp đã leo thêm được một bậc nữa) khẩu 
hiệu chuyên chính. Tât nhiên, rồi cũng phải xảy ra như thê, nêu cách mạng 
Ñga tiền triển và thu được thắng lợi triệt để. Lúc bây giờ, lập trường của 
đảng xã hội - dân chủ sẽ như thê nào? Thắng lợi hoàn toàn của cách mạng 
hiện tại sẽ đánh dâu bước kêt thúc của cách mạng dân chủ và mở đầu một 
cuộc đâu tranh quyêt định cho cách mạng xã hội chủ nghĩa. Việc làm thỏa 
mãn những yêu sách của nông dân ngày nay, việc hoàn toàn đánh bại thê 
lực phản động, việc giành được chê độ cộng hòa dân chủ sẽ châm đứt hẳn 
chủ nghĩa cách mạng của giai cầp tư sản và ngay cả của giai cầp tiểu tư sản 
nữa, và mở đầu cuộc đâu tranh thực sự của giai cầp vô sản cho chủ nghĩa 
xã hội. Cách mạng dân chủ sẽ được thực hiện đầy đủ bao nhiêu thì cuộc 
đầu tranh mới ây càng diễn ra mau chóng, rộng lớn, rõ rệt và kiên quyêt 
bầy nhiêu. Khâầu hiệu chuyên chính ‹dân chủ» biểu hiện chính tính chầt 
lịch sử hạn chê của cuộc cách mạng hiện thời và tính chầt tầt yều của một 
cuộc đâu tranh mới, trên cơ sở một nền trật tự mới, để hoàn toàn giải phóng 
Siai câp công nhân khỏi mọi sự áp bức và mọi sự bóc lột. Nói một cách khác: 
khi nào giai cầp tư sản dân chủ hay giai cầp tiểu tư sản sẽ còn leo thêm một 
bậc nữa, khi nào chẳng những cách mạng mà cả sự toàn thẳng của cách 
mạng sẽ trở thành một sự thật dứt khoát, thì lúc bầy giờ chúng ta sẽ đem 
(thay thê» (có lẽ những ông Mac-tư-nôp mới, sau này sẽ la ó ghê gớm) vào 

khâu hiệu chuyên chính dân chủ, khầu hiệu chuyên chính xã hội chủ nghĩa 
của giai cầp vô sản, nghĩa là khầu hiệu cách mạng xã hội chủ nghĩa hoàn 
toàn. 


158 V. I. Lê-nin 


II. QUAN NIỆM TƯ SẲN TẦM THƯỜNG VỀ CHUYÊN CHÍNH 
VÀ QUAN NIỆM CỦA MÁC VỀ CHUYÊN CHÍNH 


Mê-rinh, trong những lời phụ chú sau cuôn sách in những bài báo của 
Mác, đăng năm 1848 trong (Báo Rê-na-ni Mớp, có kể lại rằng các sách báo 
xuầt bản của tư sản đã đặc biệt trách cứ báo ây như sau: «Báo Rê-na-ni Mớb, 
hình như đã đòi hỏi «thiệt lập ngay chê độ chuyên chính coi đó là thủ đoạn 
độc nhằt để thực hiện dân chủ (Marx'Nachlass, t. III, tr. 523). Theo quan 
điểm tư sản tẩm thường, thì những khái niệm chuyên chính và dân chủ 
không dung hợp được với nhau. Không hiểu được lý luận đầu tranh giai 
cầp, quen thây trên sân khâu chính trị những cuộc tranh cãi nhỏ nhen của 
nhóm này, nhóm khác và những bè cánh thuộc giai câp tư sản, người tư 
sản cho chuyên chính có nghĩa là hủy bỏ tât cả mọi quyển tự do và tât cả 
những bảo đảm về quyển dân chủ, là sự độc đoán phổ biên, sự lạm dụng 
phê biên về quyển hành cho lợi ích cá nhân kẻ độc tài. Thật ra, chính đồng 
chí Mac-tư-nôp của chúng ta cũng đẻ lộ cái quan niệm tư sản tầm thường đó, 
khi mà, để kêt thúc «chiên dịch mới của mình trong báo «Tia lửa» mới, đồng 
chí ầy giải thích rằng sở đĩ báo cTiên lêm và báo «NÑgười vô sảm› thiên theo 
khẩu hiệu chuyên chính là vì Lê-nin «tha thiệt muôn cầu may» (báo ‹Tia lửa», 
sô 1o3, tr. 3, cột 2). Lời giải thích tuyệt tác đó thật rât đáng đứng ngang 
hàng với những lời giai cầp tư sản buộc tội Báo Rê-na-ni Mới trong việc 
tuyên truyền chuyên chính. Như vậy là Mác cũng đã bị vạch trần — có. 
điểu là không phải do những nhà (xã hội - dân chủ» và những nhà tư sản 
tự do! — là đã ‹đánh tráo› hai khái niệm cách mạng và chuyên chính. Muôn 
giải thích cho Mac-tư-nôp rõ sự khác nhau giữa chuyên chính của một giai 
cầp với chuyên chính của một cá nhân, giữa nhiệm vụ của chuyên chính 
dân chủ với nhiệm vụ của chuyên chính xã hội chủ nghĩa, thì cần phải nói 
đền vể những quan điểm của ‹Báo Rê-na-ni Mớob. 

«Báo Rê-na-ni Mới việt ngày 14 tháng chín 1848: «Sau cách mạng, mọi 
chế độ lâm thời của Nhà nước đều đòi hỏi phải chuyên chính, và là một sự 
chuyên chính kiên quyêt. Ngay từ đầu, chúng ta đã trách cứ Căm-fau-zen 
(thủ tướng chính phủ sau ngày 18 tháng ba 1848) là đã không hành động một 
cách chuyên chính, không phá tan và không thủ tiêu ngay những tàn tích 
của chê độ cũ. Và chính vì vậy mà, trong lúc ông Căm-fau-zen đang say sưa 
với những ảo tưởng lập hiên, thì đẳng chiên bại (nghĩa là đảng của phe phản 
động) tăng cường vị trí của họ trong bộ máy quan liêu và trong quân đội, 
thậm chí ở nhiều nơi còn bạo gan trở lại công khai đầu tranhÊ° nữa». 

Mê-rinh nói đúng rằng những lời nói ây đã tóm tắt trong mây nguyên 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 159 


lý những điều mà ‹Báo Rê-na-ni Mớb việt rât tÌ mÌ trong những bài báo 
dài nói về nội các Căm-fau-zen. Vậy, những lời ây của Mác nói với chúng 
ta những gì? Những lời ây của Mác nói với chúng tá rằng chính phủ cách 
mạng lâm thời phải dùng thủ đoạn chuyên chính mà hành động (nguyên lý 
ây, báo «Tĩa lửa» không bao giờ có thể hiểu nỗi, vì họ vôn rât sợ khâu hiệu: 
chuyên chính) ; rằng nhiệm vụ của nền chuyên chính ây là tiêu diệt những 
tàn dư của chê độ cũ (đó chính là điều đã được chỉ ra rât rõ trong nghị quyêt 
do Đại hội III của Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga thông qua, nói 
vẻ đầu tranh chông thê lực phản cách mạng, và như chúng tôi đã vạch ra 
trên kia, đó cũng là điều mà nghị quyêt của Hội nghị đã bỏ quên mât). Sau 
cùng, thứ ba là, do những lời ây mà chúng ta thây rằng Mác đã đả kích bọn 
dân chủ tư sản về những ‹ảo tưởng lập hiếm của họ trong thời kỳ cách 
mạng và nội chiên nỗ ra công khai. Qua bài báo đăng ngày 6 tháng sáu 1848 
trong ‹Báo Rê-na-ni Mớn, ta đã thây nỗi bật lên ý nghĩa thực sự của những 

dòng chữ ây. Mác việt: ‹Một Quôc hội lập hiên trước hêt phải là một Quôc 

hội tích cực, tích cực cách mạng. Thê mà Hội nghị Fơ-ran-fo thì lại làm bài 

thực tập về chủ nghĩa đại nghị, theo lôi làm bài ở nhà trường và phó mặc cho 

chính phủ hành động. Cứ cho rằng cái hội nghị học giả ây, sau khi thảo luận 

chín chắn đã định ra được một chương trình nghị sự tôt nhằt và một hiện 

pháp hay nhât. Chương trình nghị sự tôt nhất và hiện pháp hay nhật đó 

còn có ý nghĩa gì, nêu, trong lúc ây, các chính phủ ở Đức đã đưa lưỡi lê 
vào chương trình nghị sự rồi?›°9, 

Đó là ý nghĩa của khẩu hiệu: chuyên chính. Do đó mà người ta có thể 
thây rõ Mác sẽ có thái độ như thê nào đôi với những nghị quyêt gọi «việc 
quyêt định tổ chức ra Quốc hội lập hiêm là một thắng lợi quyết định hoặc 
kêu gọi «nên thủy chung giữ địa vị một chính đảng thuộc phái cách mạng 
đôi lập cực đoam! 

Những vân đẻ lớn trong đời sông của các dân tộc chỉ có thể giải quyết 
được bằng sức mạnh. Chính các giai cấp phản động thường là những kẻ 
đầu tiên hay dùng đền bạo lực, nội chiên, hay «đưa lưỡi lê vào chương trình 
nghị sự», như chê độ chuyên chê Nga đã từng làm như thẻ, và đang tiệp 
tục làm như thê một cách kiên quyêt, trước sau như một, luôn luôn và khắp 
mọi nơi, từ Ngày o tháng giêng đên nay. Và trong lúc đã có một tình hình 
như thê, trong lúc lưỡi lê đang thực sự được đưa lên hàng đầu vào chương 
trình nghị sự chính trị, khi mà khởi nghĩa đã rõ ràng là cần thiêt và câp bách, 
thì những ảo tưởng lập hiền và những bài thực tập về chù nghĩa đại nghị 
theo lôi nhà trường, chỉ còn dùng đẻ che đậy sự phản bội của giai câp tư sản 
đôi với cách mạng, che đậy cái cách thức mà giai cầp tư sản dùng để dlia bỏ» 


160 V. I. Lê-nin 
cách mạng mà thôi. Chính đó là lúc mà giai câp chân chính cách mạng phải 
đề ra khẩu hiệu chuyên chính. 

Vẻ nhiệm vụ của nền chuyên chính đó, Mác còn viêt trong «Báo Rê-na-ni 
Mới›: (Quốc hội đó đáng lẽ phải dùng thủ đoạn chuyên chính đề hành động 
chông lại những manh tâm phản động của các chính phủ đã lỗi thời, và nhờ 
đó gây được trong dư luận nhân dân một sức mạnh mà hễ va vào là tât cả 
những lưỡi lê đều gẫy tan... Thê mà Quôc hội đó lại làm mệt mỏi nhân dân 
Đức bằng những bài diễn văn chán ngắt, chứ không kéo nhân dân đi theo 
mình hoặc để cho nhân dân Đức lôi kéo mình đi theo họ?!. “Theo ý kiên của 
Mác thì Quôc hội đó lẽ ra phải «tây trừ khỏi chê độ thực tê đang tồn tại ở 
Đức, tât cả những cái gì trái với nguyên tắc chủ quyền của nhân dâm, tồi 
«củng cô cơ sở cách mạng mà nó đang đứng trên đó, và bảo đảm chủ quyển 
của nhân dân do cách mạng đã giành được, chông lại mọi sự tân công), 

Như vậy, nhiệm vụ mà Mác đã để ra năm 1848 cho chính phủ cách mạng 
hay cho chuyên chính trước tiên là thực hành cách mạng đân chử: phòng 
ngự chông thê lực phản cách mạng và thực sự thủ tiêu tât cả mọi cái gì 
trái với nguyên tắc chủ quyền của nhân dân. Đó chính là chuyên chính dân 
chủ cách mạng chứ không phải là cái gì khác cả. 

Chúng ta hãy nói tiệp. Theo ý kiên của Mác thì những giai cầp nào có 
thể và phải làm trọn được nhiệm vụ ây (thực hiện tới cùngnguyên tắc chủ 
quển của nhân dân và đánh lui tât cả những cuộc tân công của thê lực phản 
cách mạng)? Mác nói về tnhân dâm. Nhưng chúng ta biêt rằng Mác đã 
luôn luôn thẳng tay đả phá những Ảo tưởng tiêu tư sản cho rằng nhân dâm 
là khôi thông nhât, rằng không có đâu tranh giai câp trong nội bộ nhân dân. 
Khi dùng danh từ (nhân dâm, Mác không xóa bỏ những sự phân biệt về 
giai cầp; Mác đã gộp vào danh từ ây những thành phần nhât định có khả 
năng làm cách mạng đền cùng. 

4Báo Rê-na-ni Mớp đã từng việt rằng, sau khi giai câp vô sản Bec-lanh 
thẳng lợi ngày 18 tháng ba, thì cách mạng đi đên hai thứ kêt quả: «Một mặt 
là nhân dân được vũ trang, được tự do lập hội, trên thực tê nhân dân đã 
đoạt được chủ quyển; mặt khác là chê độ quân chủ vẫn được duy trì và 
thành lập chính phủ Căm-fau-zen — Han-xơ-man, nghĩa là một chính phủ 
của những đại biểu của giai câp đại tư sản. Như vậy, cách mạng đã có được 
hai thứ kêt quả đó thì nhât định cuôi cùng phải dẫn đên một sự đoạn tuyệt. 
Nhân dân đã chiên thắng, nhân dân đã giành được những quyền tự do có 
một tính chât thật sự dân chủ. Nhưng nhân dân lại không nắm được quyền 
thông trị trực tiệp, quyền đó đã qua tay giai cầp đại tư sản. Nói tóm lại, cách 
mạng đã không được tiên hành đền cùng. Nhân dân đã phó cho bọn đại 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 161 


biều của giai cầp đại tư sản việc lập nội các, và các đại biểu đó của giai câp 
đại tư sản liền để lộ ngay dã tâm của họ mà để nghị liên minh với giai cầp 
quý tộc Phổ và với bọn quan lại. Ac-nim, Ca-ni-txơ và Sve-rin đã tham gia 
nội các. 

Vì sợ nhân dân, nghĩa là công nhân và giai cấp tư sản dân chủ, nên giai 
cấp đại tư sản, ôn phân cách mạng ngay từ đầu, đã cùng uới thê lực phản động 
thành lập một liên mình có tính chất phòng ngự 0à tân công» (do chúng tôi 
gạch dưới)!3, ì 

Như vậy, không những việc ‹quyêt định tổ chức Quôc hội lập hiêm, mà 
ngay cả việc thực sự triệu tập Quốc hội ây cũng vẫn chưa đủ đẻ làm cho cách 
mạng đạt được thắng lợi quyêt định! Ngay cả sau một thắng lợi bộ phận 
trong cuộc đầu tranh vũ trang (như công nhân Bec-lanh thắng bọn quân 
quan phản động ngày 18 tháng ba 1848), thì vẫn có thể có một cuộc cách 
mạng ‹tửa chừng», một cuộc cách mạng «không được tiên hành đên cùng›. 
Vậy, cách mạng được hoàn thành đên nơi đên chôn là do ở cái gì? Là do ở 
chỗ quyền thông trị thực sự chuyển qua những tay nào: qua tay bọn Pê-tơ- 
run-kê-vich và bọn Rô-đi-tsep, nghĩa là bọn Căm-fau-zen và Han-xơ-man, 
hay là qua tay nhân dân, nghĩa là công nhân và giai cầp tư sản dân chủ. 
Trong trường hợp thứ nhât, giai cầp tư sản sẽ nắm chính quyền, còn giai 
cầp vô sản thì được «quyền tự do phê bình, được tự do ‹thủy chung giữ 
địa vị một chính đảng thuộc phái cách mạng đôi lập cực đoan». Ñgay sau 
khi thẳng lợi, giai cầp tư sản sẽ liên minh với phe phản động (điều này cũng 
nhầt định sẽ xảy ra ở Nga nêu như công nhân thành Pê-tec-bua chỉ đạt 
được một thắng lợi bộ phận trong một trận chiên đầu ngoài đường phô 
chồng quân đội phản cách mạng, và phó mặc công việc lập chính phủ cho 
các quý ông Pê-tơ-run-kê-vich và đồng bọn). Trong trường hợp thứ hai, 
chuyên chính dân chủ cách mạng, nghĩa là thẳng lợi hoàn toàn của cách 
mạng, sẽ có thẻ thực hiện được. 

Bây giờ còn phải xét một cách chính xác hơn xem đúng ra Mác quan 
niệm 4giai cầp tư sản dân chủ› (demokratische Birgerschaft) mà ông gọi 
8ộp với công nhân là nhân dân, trái với giai cầp đại tư sản, là như thê nào. 

Đoạn văn sau đây trong một bài đăng trong ‹Báo Rê-na-ni Mớb, ngày 
^2o tháng bảy 1848, đã giải đáp rõ ràng vần để ây: ‹.. Cách mạng Đức năm 
1848 chẳng qua chỉ là một lồi bắt chước lồ bịch Cách mạng Pháp 178g mà 
thôi. 

Ngày 4 tháng tám 178o, ba tuần lễ sau khi lầy được Ngục Ba-xti, nhân 
dân Pháp chỉ trong một ngày đã đập tan được tầt cả những tạp dịch phong 
kiền. 


11—2886 


162 V. I. Lê-nin 


Ngày 11 tháng bảy 1848, bôn tháng sau những cuộc chiên đâu bằng chiên 
lũy trên các đường phô hồi tháng ba, thì những tạp dịch phong kiên đã đánh 
bại nhân dân Đức. Teste Gierke cưn Hansemanno”. 

Giai cầp tư sản Pháp năm 178 không một lúc nào bỏ bạn đồng minh 
của mình là nông dân. Họ biêt rằng quyển thông trị của họ là dựa trên sự 
hủy bỏ chê độ phong kiên ở nông thôn và tạo ra một giai câp nông dân tự 
do có sở hữu ruộng đât (grundbesitzenden). 

Giai cầp tư sản Đức năm 1848 phản bội một cách vô liêm sỉ nông dân 
là bạn đồng minh tự nhiên nhât của họ, là thịt của thịt họ, và nêu không 
có nông dân thì họ sẽ trở thành bât lực trước giai câp quý tộc. 

Duy trì những đặc quyển phong kiên, thừa nhận những đặc quyền ây 
với danh nghĩa (giả dôi) chuộc lại, đó là kêt quả của cuộc Cách mạng Đức 
năm 1848. Thật là quả núi đẻ ra con chuột nhắt›3, 

Đó là một đoạn nghị luận rât bồ ích, đưa đền cho chúng ta bôn nguyên 
lý quan trọng: 1) Cuộc cách mạng dở dang của nước Đức khác với cuộc 
Cách mạng Pháp đã được tiên hành đầy đủ ở chỗ là giai cầp tư sản không 
những đã phản bội chủ nghĩa dân chủ nói chung, mà còn phản bội nông dân 
nói riêng nữa. 2) Điều kiện cơ bản đẻ thực hiện đầy đủ một cuộc cách mạng 
dân chủ là phải tạo ra một giai câp nông dân tự do. 2) Tạo ra giai câp ây tức 
là hủy bỏ những tạp dịch phong kiên, tiêu diệt chê độ phong kiên, đó tuyệt 
nhiên chưa phải là cách mạng xã hội chủ nghĩa. 4) Nông dân là những bạn 
đồng minh «tự nhiên nhâb của giai câp tư sản, tức là của phái tư sản dân 
chủ, nêu không có họ thì giai cầp tư sản sẽ ¿bât lực› trước thê lực phản động. 

Sau khi được cải biên đi cho phù hợp với những đặc điểm dân tộc cụ 
thể của nước ta, sau khi lây chê độ nông nô thay thê cho chê độ phong kiên, 
thì tầt cẢ những nguyên lý nói trên hoàn toàn có thê ứng dụng được vào 
nước Nga 1oos. Chắc chắn rằng những bài học rút ra trong kinh nghiệm 
Đức, do Mác đã làm sáng tỏ, không thẻ dẫn chúng ta đền một khẩu hiệu 


* «Có các ông Ghiêc-cơ và Han-xơ-man làm chứng». Han-xơ-man là bộ 
trưởng, đại diện cho đằng của giai câp đại tư sản trong nội các (ở ga: Tơ-ru-be- 
xcôi hoặc Rô-đi-tsep, v.v...). Ghiếc-cơ bộ trưởng bộ nông nghiệp trong nội các 
Han-xơ-man đã để ra dự án +táo bạo» định thủy bỏ những tạp dịch phong kiên? 
và nói rằng không cẩn phải chuộc›, nhưng thực ra thì dự án đó chỉ dự định hủy 
bỏ những thứ tạp dịch nhỏ nhặt, ít quan trọng mà duy trì hoặc bắt chuộc những 
thứ đảm phụ lớn. Ông Ghiêc-cơ là kẻ cùng loại những bọn Ca-blu-côp, Ma-nu-i- 
lôp, Hec-tsen-stanh của chúng ta và những người bạn tự do tư sản khác tương tự 
của người nông dân Nga, là bọn muôn mở rộng quyền sở hữu ruộng đất của 

nông dân› mà lại không muôn làm thiệt hại đền bọn địa chủ. 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 163 


nào khác để làm cho cách mạng đạt tới thắng lợi quyêt định, ngoài khẩu 
hiệu: chuyên chính dân chủ cách mạng của giai câp vô sản và nông dân. 
Chắc chắn rằng những bộ phận chủ yêu câu thành «nhân dân» mà năm 1848, 
Mác đem đôi lập với thê lực phản động để kháng và với giai câp tư sản 
phản trắc, là giai câp vô sản và nông dân. Chắc chắn rằng ở nước Ñga chúng 
ta cũng vậy, phái tư sản tự do và các ngài thuộc phái «Giải phóng› đang phản 
bội và sẽ phản bội nông dân; nghĩa là chúng sẽ đưa ra một cuộc cải cách giả 
mạo cho xong chuyện, chúng sẽ đi theo bọn địa chủ trong cuộc đầu tranh quyêt 
định giữa bọn này với nông dân. Chỉ có giai câp vô sản mới có thẻ triệt đẻ 
ủng hộ nông dân trong cuộc đâu tranh này. Cuôi cùng, chắc chắn rằng ở 
nước Nga chúng ta cũng vậy, thắng lợi trong cuộc đâu tranh của nông dân, 
tức là việc chuyên toàn bộ ruộng đât về tay nông dân, sẽ có nghĩa là một 
cuộc cách mạng dân chủ hoàn toàn, vì đó là hậu thuẫn xã hội của cuộc cách 
mạng đã được đưa đên chỗ hoàn thành, nhưng tuyệt nhiên đó chưa phải là 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, cũng không phải là ‹giai đoạn xã hội hóa» mà 
các nhà tư tưởng của giai câp tiểu tư sản, những người xã hội - cách mạng 
hằng nói đền. Cuộc khởi nghĩa của nông dân thành công, cuộc cách mạng 
dân chủ thắng lợi chỉ có dọn đường cho một cuộc đâu tranh thật sự và kiên 
quyêt cho chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở chê độ cộng hòa dân chủ. Nông dân 
với tư cách là giai câp những người sở hữu ruộng đât, sẽ giữ trong cuộc 
đầu tranh này cũng một vai trò phản bội và ngả nghiêng như giai cầp tư sản 
hiện nay trong cuộc đâu tranh cho chê độ dân chủ. Quên điều đó, tức là 
quên chủ nghĩa xã hội, tự lừa dôi mình và lừa dôi những kẻ khác trong vân 
để lợi ích và nhiệm vụ chân chính của giai câp vô sản. 

Muôn không thiêu sót trong khi trình bày những quan niệm của Mác năm 
1848, thì cần phải nêu lên một nét khác nhau căn bản giữa đảng xã hội - dân 
chủ Đức hồi bây giờ (hay đảng cộng sản của giai câp vô sản, nêu muôn nói 
theo danh từ thời ây) với đảng xã hội - dân chủ Nga ngày nay. Chúng ta 
hãy nhường lời cho Mê-rinh nói: 

«Báo Rê-na-ni Mớb bước lên vũ đài chính trị với tư cách là một «cơ 
quan báo chí của phái dân chủ›. Không thê không nhìn thây cái tư tưởng 
đang quán triệt trong tât cả các bài của nó. Nhưng, về mặt trực tiềp thì nó 
lại bảo vệ lợi ích của cách mạng tư sản chông chê độ chuyên chề và chè độ 
phong kiên nhiều hơn là bảo vệ lợi ích của giai cầp vô sản chỗng lợi ích của 
giai cầp tư sản. Trong các cột báo của nó, người ta thầy nói rât ít tới phong 
trào công nhân riêng biệt trong cách mạng, mặc dầu không nên quên rằng 
bên cạnh nó có cơ quan báo chí đặc biệt của Hội liên hiệp công nhân Cô-lô- 
nhơ" xuât bản một tuần hai lần, và do Môn và Sap-pe biên tập. Dù sao 


1S 


164 V. I. Lê-nin 


chăng nữa, thì cái việc đập ngay vào mắt độc giả ngày nay cũng vẫn là: «Báo 
Rê-na-ni Mớ? ít quan tâm đền phong trào công nhân Đức trong thời kỳ 
đó, mặc dầu nhà hoạt động có khả năng nhât của phong trào ây; Xtê-fan 
Bơc-nơ, vôn là học trò của Mác và Ăng-ghen ở Pa-ri và Bruy-xen và năm 
1848, cũng đã từng làm phóng viên cho tờ báo của hai ông ở Bec-lanh. 
Bơc-nơ kẻ lại trong cuôn «Hồi ức rằng Mác và Ăng-ghen không bao giờ đưa 
ra một lời nào chê trách về công tác tuyên truyền công nhân của mình. 
Nhưng những lời tuyên bô về sau của Ăng-ghen làm cho người ta có thể 
đoán rằng ít ra thì Mác và Ăng-ghen cũng đã không được hài lòng về những 
phương pháp tuyên truyền đó. Sự không hài lòng của Mác và Ăng-ghen 
là có căn cứ, một khi mà Bơc-nơ buộc phải nhượng bộ nhiều đôi với ý 
thức giai cầp còn rât thâp của giai câp vô sản trong đại bộ phận nước Đức, 
và những nhượng bộ này đều không đứng vững nỗi trước sự phê phán theo 
quan điểm sTuyên ngôn của Đảng cộng sảm. Sự không hài lòng của Mác và 
Ăng-ghen là không có căn cứ, một khi mà Bơc-nơ vẫn có thể duy trì được 
ở một trình độ tương đôi cao công tác tuyên truyền do đồng chí đó điều 
khiển... Chắc chắn rằng vẻ phương diện lịch sử và chính trị, Mác và Ăng- 
ghen đã có lý khi hai ông cho rằng lợi ích chủ yêu của giai câp công nhân, 
trước tiên, là ờ chỗ hêt sức thúc đây cách mạng tư sản... Tuy nhiên, tháng 
tư năm 184g, Mác và Ăng-ghen đã tán thành lập một tổ chức riêng của công 
nhân và quyêt định tham gia đại hội công nhân, chủ yêu do giai câp vô sản 
miễn Đông sông En-bơ (xứ Đông Phỏ) triệu tập, như thê là chúng ta có 
một bằng chứng đặc sắc tỏ ra rằng bản năng sơ thiểu của phong trào công 
nhân cũng đã có khả năng uôn nắn những quan điểm của các nhà tư tưởng 
vi đại nhât như thê nào›. 

Như vậy, chỉ đền tháng tư r84o, khoảng một năm sau khi xuât bản một 
tờ báo cách mạng (Báo Rê-na-ni Mới bắt đầu xuât hiện ngày 1 tháng sáu 
1848) thì Mác và Ăng-ghen mới tán thành một tổ chức công nhân riêng tư! 
Cho đền lúc đó, hai ông chỉ làm cái việc là điểu khiển một «cơ quan ngôn 
luận dân chủ» không có liên hệ nào về tổ chức với một đẳng công nhân độc 
lập ư! Sự việc quái gở và không thẻ tưởng tượng được đó theo quan điểm 
của chúng ta ngày nay, đã chỉ cho chúng ta thây rõ ràng sự khác nhau to lớn 
giữa Đảng công nhân xã hội - dân chủ Đức hồi bây giờ với Đảng công nhân 
xã hội - dân chủ Nga ngày nay. Sự việc đó chỉ cho chúng ta thây là những 
đặc điểm vô sản của phong trào, tức là trào lưu vô sản, ít được biểu hiện 
biết bao trong cách mạng dân chủ Đức (do tình trạng lạc hậu của nước Đức 
năm 1848, về mặt kinh tê cũng như về mặt chính trị — đó là một quốc gia 
bị chia năm xẻ bảy). Không nên quên điều đó (như Plê-kha-nôp đã quên 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 165 


điểu đó) khi đánh giá nhiều lời tuyên bô của Mác, trong thời kỳ đó và ít 
lâu sau, về sự cần thiệt đôi với đảng của giai câp vô sản là phải có một tỏ 
chức độc lập. Phải đợi gần một năm kinh nghiệm của cuộc cách mạng dân 
chủ, Mác mới có thẻ đi đên kêt luận thực tiễn đó: toàn bộ không khí ở Đức 
thời ây đầy dãy tính chât phi-li-xtanh và tiểu tư sản biết là chừng nào. Đôi 
với chúng ta, kêt luận ây là kêt quả vững chắc, đạt từ lâu, kêt quả của một 
nửa thê kỷ kinh nghiệm của phong trào xã hội - dân chủ quôc tê, kêt quả mà 
chúng ta đã căn cứ vào đẻ bắt đầu tổ chức ra Đảng công nhân xã hội - dân 
chủ Nga. Vì vậy mà ở ta không thể có, chẳng hạn, hiện tượng báo chí cách 
mạng của giai câp vô sản lại đứng ngoài lẻ đảng xã hội - dân chủ của giai 
câp vô sản được và có thể tự nhận, dầu trong một phút, chỉ là «cơ quan dân 
chủ» mà thôi. 

Nhưng sự đôi lập trước kia chỉ mới bắt đầu lộ ra giữa Mác và Xtê-fan 
Bơc-nơ thôi, thì ngày nay lại đang tổn tại trong chúng ta dưới một hình 
thức càng phát triển hơn, nhât là khi trào lưu vô sản càng tỏ ra mạnh trong 
làn sóng dân chủ của cuộc cách mạng của chúng ta. Khi nói đền việc Mác và 
Ăng-ghen có thể không được hài lòng về công tác tuyên truyền của Xtê-fan 
Bơc-nơ, Mê-rinh đã nói những lời quá nhẹ nhàng và lảng tránh. Hãy xem 
một đoạn văn mà Ăng-ghen việt về Bơc-nơ năm 188s (trong lời tựa cuôn 
(Œnthũllungen ủber den Kommunistenprozeồ zu Kölm. Zirich. 188sŸ): 

Những hội viên của Liên đoàn những người cộng sản°® khắp nơi đều 
đứng đầu phong trào dân chủ tiên tiên nhât, như vậy chứng tỏ rằng Liên 
đoàn là một trường hoạt động cách mạng rât tôt. dÑgười thợ sắp chữ Xtê- 
fan Bơc-nơ, một đoàn viên tích cực của Liên đoàn ở Bruy-xen và ở Pa-ri, 
đã lập ra ở Bec-lanh một hội Ái hữu công nhân (vArbeiterverbriderung›); hội 
này phát triển khá rộng lớn và tồn tại cho đền năm 18so. Nhưng Bơc-nơ, 
người thanh niên có tài đó, hơi quá vội bước lên vũ đài hoạt động với tư 
cách là nhà chính trị. Anh ta đã dàm thân với một đám phần tử lưu manh 
đủ loại (Kreti und Plethi) miễn là tập hợp được đám đông quanh mình. 
Anh tuyệt nhiên không phải thuộc hạng người biêt thông nhầt những xu 
hướng đôi lập và soi sáng trong chỗ hỗn độn. Bởi vậy, trong những sách 
báo chính thức của hội Ái hữu của anh, lúc nào người ta cũng thầy một sự 
hỗn độn, trộn lẫn những quan điềm bản (Tuyên ngôn của Đảng cộng sẳn› 
với những hồi ức và nguyện vọng theo lôi phường hội, với những mâu 
tư tưởng mượn của Lu-i Blăng và của Pru-đông, với lập trường bảo vệ 
chính sách bảo hộ thuê quan v.v.., tóm lại, những người ầy muôn làm vừa 


* — «Sự thực về vụ án những người cộng sản ở Cô-lô-nhơ». Zuy-rich. 1885. 
ĐT. 


166 V, I. Lê-nh 


lòng mọi người (Allen alles sein). Họ đặc biệt chú trọng tô chức các cuộc bãi 
công, các công đoàn, các hội sản xuất, mà quên rằng nhiệm uụ côt yều nhát là 
trước hềt phải giành lầy môi trường hoạt động bằng một thắng lợi chính trị 
và chỉ trên môi trường hoạt động đó thì những việc ây mới có thẻ 
thực hiện được vững chắc những điểu nói trên (do chúng tôi viêt ngả), 
Và khi những thẳng lợi của thê lực phản động làm cho các thủ lĩnh của hội 
Ái hữu đó cảm thây là cần phải trực tiếp tham gia đâu tranh cách mạng, thì 
lẽ tự nhiên, đám quần chúng kém giác ngộ, tập hợp chung quanh họ, sẽ 
rời bỏ họ. Bơc-nơ tham gia cuộc khởi nghĩa ở Đre-xđen, tháng năm 184o, 
và chỉ tránh khỏi chêt là nhờ may mắn. Còn hội Ái hữu thì vẫn tồn tại tách 
khỏi phong trào chính trị rộng lớn của giai câp vô sản, thành một đoàn thẻ 
riêng biệt, chỉ còn tồn tại trên giây tờ và đóng một vai trò quá thứ yêu đên 
nỗi phe phản động mãi đền năm 18so mới xét thây cần phải thủ tiêu nó, và 
mãi nhiều năm sau mới đóng cửa các chỉ nhánh của nó. Bơc-nơ (họ thật 
của Bơc-nơ là Buttermiich*), đã không trở thành một nhà chính trị được; 
anh ta trở thành một nhà giáo nhỏ ở Thụy-sĩ hiện nay không phiên dịch 
Mác ra thứ tiêng phường hội nữa, mà lại phiên dịch nhà văn Rơ-năng ôn 
hòa ra một thứ tiêng Đức ngọt xớU®$, 

Đây, Ăng-ghen đã đánh giá hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ 
trong cách mạng dân chủ như thê đây! 

Chính phái +Tia lửa» mới của chúng ta cũng vậy, họ đang nghiêng về «chủ 
nghĩa kinh tê» một cách quá nhiệt tâm và ít có lý trí cho nên họ được phái 
tư sản quân chủ ngợi khen về ‹sự tỉnh ngộ» của họ. Chính họ cũng tập hợp 
được chung quanh mình những phần tử phức tạp đủ loại, bằng cách tâng bôc 
phái skinh tê chủ nghĩa», dùng những khâu hiệu mị dân «tính tự động›, «chủ 
nghĩa dân chủ», ‹tự trị, v.v., v.v., mà dụ đỗ quần chúng lạc hậu. Các 


* Khi dịch Ăng-ghen, chỗ này tôi có phạm một sai lầm trong lần xuât bản thứ 
nhất, vì đã cho tiếng Buttermilch (sữa chua. Ö.7T.) là một danh từ chung, chứ 
không phài là danh từ riêng. Lâm lẫn ây dĩ nhiên đã làm cho phái men-sê-vích rât 
khoái trí. Côn-txôp viết rằng tôi đã sđào sâu thêm Ăng-ghen› (in lại trong tập 
«Trong hai năm); ngày nay, Plê-kha-nôp còn nhắc lại sai lầm ây trong báo «Đồng 
chí»®?. Tóm lại, người ta đã tìm thây một cớ rất tôt đề lẳn tránh uản đề hai xu hướng 
trong phong trào công nhân năm 1848 ờ Đức: xu hướng Bơc-nơ (cũng bà con thân 
thuộc với phái «kinh tê chủ nghĩa» của chúng ta) và xu hướng mác-xít. Lẽ tự nhiên 
là người ta lợi dụng sai lầm của đôi phương dầu cho vẫn để chỉ là cái tên của Bơc- 
nơ. Nhưng mượn cớ sửa lại sai lắm trong bản dịch đẻ lần tránh thực chât của vẫn 
để hai sách lược, như thê là bỏ cuộc vậy. (Chú thích của Lê-nin cho lần xuật bản 
năm 1go7. BT,.). 


Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ... 1ố7 


nghiệp đoàn công nhân của họ thường thường cũng chỉ tồn tại trên những 
trang báo của tờ e€Tia lửa» mới theo kiểu Khơ-le-xta-côp”” mà HÀ vẻ 
khầu hiệu và nghị quyêt của họ đều chứng tỏ rằng họ cũng không hiểu gì 
về nhiệm vụ của phong trào «chính trị rộng lớn của giai câp vô sản, 

Việt khoảng tháng sáu — tháng bảy 

tãm 1005. 


Đăng tháng bảy năm 1oos ở Giơ-ne-vơ Tập II, tr. I—I21. 
thành quyên sách riêng do Trung ương 
Đ.C.N.X.H.D.C.N. xuât bản. 


TÒ CHỨC CỦA ĐẢNG VÀ VĂN HỌC ĐẮNG 


Sau Cách mạng tháng Mười, ở Nga đã có những điều kiện mới cho 
công tác của đảng xã hội - dân chủ. Những điểu kiện đó đã để ra trước 
mắt vân đề văn học Đảng. Sự phân biệt giữa sách báo bât hợp pháp và sách 
báo hợp pháp, — cái di tích đáng buồn đó của thời đại nước Nga nông nô, 
chuyên chê — đang bắt đầu mật đi. Nó chưa mật đi, còn lâu mới là mật đi. 
Chính phủ giả nhân giả nghĩa của thủ tướng chúng ta còn đang hoạt động 
ngang ngược đên nỗi tờ báo ‹Tin tức của Xô-việt đại biểu công nhân»!0! 
phải xuât bản «một cách bât hợp pháp», song những mưu mô ngu xuân hòng 
‹câm chỉ› điều mà chính phủ bât lực không thể ngăn trở được, chẳng đem 
lại gì cả ngoài sự sỉ nhục đôi với chính phủ, ngoài những đòn đả kích mới 
về tính thần đánh vào chính phủ ây. 

Khi sự phân biệt giữa sách báo bât hợp pháp và sách báo hợp pháp còn 
tốn tại thì vân để sách báo Đảng và sách báo phi đẳng đã được giải quyễt 
một cách cực kỳ giản đơn và cực kỳ giả tạo, kỳ quái. Toàn bộ sách báo bật 
hợp pháp đều là sách báo Đảng, do các tổ chức xuât bản, do các nhóm đứng 
ra làm, những nhóm này có liên hệ với các nhóm công tác thực tiễn của 
Đảng bằng cách này hay cách khác. Toàn bộ sách báo hợp pháp đều là sách 
báo phi đảng — vì rằng tính đảng là điểu bị câm chỉ — nhưng lại «nghiêng› 
về chính đảng này hay về chính đảng khác. Những sự liên hiệp kỳ quái, 
những sự ‹cùng sông» không bình thường, những sự che đậy giả dôi là 
điều không thể tránh được. Những người muôn biểu thị quan điềm của 
Đảng bât đắc di phải nói những lời nửa úp, nửa mở, những lời đó của họ 
bị lẫn lộn với những ý kiên ngu xuẩn hoặc hèn nhát của những kẻ chưa 
trưởng thành đền trình độ những quan điểm của Đảng, của những kẻ về 
thực chât không phải là đảng viên. 

Cái thời việt theo lôi nói ngụ ngôn E-zô-pơ, cái thời uôn lưng quỳ gôi 
trong văn học, cái thời ngôn ngữ nô lệ, cái thời chê độ nông nô về tư tưởng, 
cái thời ây đáng nguyễn rủa làm sao! Giai câp vô sản đã châm đứt tình 


Tỏ chức của Đảng và uăn học Đảng 169 


trạng đê tiện ây rồi, vì tình trạng ây mà tât cả những cái gì sinh động, tươi 
tắn ở nước Nga đều sông nghẹt thở. Nhưng giai câp vô sản chỉ mới giành 
được một nửa tự do cho nước Nga thôi. 

Cách mạng còn chưa hoàn thành. Nêu chê độ Nga hoàng đã không còn 
đủ sức thắng nỗi cách mạng, thì cách mạng cũng chưa đủ sức thắng được 
chê độ Nga hoàng. Và chúng ta đang sông trong thời kỳ mà đâu đâu và trong 
mọi việc đều thây sự kết hợp trái tự nhiên này giữa tính đảng công khai, 
thành thật, thẳng thắn, nhât quán và «tính hợp pháp› giâu ngầm, che đậy, 
«ngoại giao», uôn éo. Cả trên báo chí của chúng ta cũng bị ảnh hưởng sự kêt 
hợp trái tự nhiên ây: dù ngài Gut-xcôp có chê giễu đên đâu đi nữa ‹sự tàn 
bạo» của phái xã hội - dân chủ, nói nó câm in những báo chí ôn hòa của 
giai câp tư sản tự do, nhưng sự thật vẫn là sự thật: cơ quan trung ương của 
Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga ‹Ñgười vô sản vẫn nằm ở ngoài cửa 
của nước Ñga chuyên chê - cảnh sát. 

Vô luận thê nào, một nửa cuộc cách mạng cũng bắt buộc mọi người 
chúng ta phải bắt tay ngay vào chỉnh đôn lại công việc. Văn học hiện nay có 
thê đền ọ phần ro thành văn học Đảng, thậm chí lại có thẻ thành văn học 
Đảng ‹một cách hợp pháp› nữa. Văn học phải thành văn học Đảng. Đôi 
lập với những tập tục của giai cầp tư sản, đôi lập với sách báo có tính chất 
kinh doanh, buôn bán của giai câp tư sản, đôi lập với chủ nghĩa hám danh 
vị và chủ nghĩa cá nhân, ‹chủ nghĩa vô chính phủ theo lôi ông tướng› và 
khuynh hướng chạy theo lợi lộc về mặt văn học của giai câp tư sản, — giai 
câp vô sản xã hội chủ nghĩa phải đẻ ra nguyên tắc năn học Đảng, phát triển 
nguyên tắc đó và thực hiện nó dưới hình thức càng hoàn bị và càng trọn 
vẹn được chừng nào hay chừng ây. 

Vậy, nguyên tắc đó của văn học Đảng là gì? Nguyên tắc đó không phải 
chỉ ở chỗ, đôi với giai cầp vô sản xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp văn học không 
thể là công cụ kiêm lợi lộc của những cá nhân hoặc những nhóm, nói chung 
nó không thẻ là sự nghiệp cá nhân, độc lập đôi với sự nghiệp chung của giai 
cập vô sản. Đả đảo những nhà văn học không có đảng tính! Đả đảo những 
nhà văn học siêu nhân! Sự nghiệp văn học phải thành một bộ phận trong sự 
nghiệp của toàn thẻ giai câp vô sản, phải thành «một cái bánh xe nhỏ và một 
cái đỉnh ôc› trong bộ máy xã hội - dân chủ, vĩ đại, thông nhầt, do toàn đội 
tiên phong giác ngộ của toàn bộ giai cầp công nhân điều khiển. Sự nghiệp 
văn học phải thành một bộ phận khăng khít của công tác có tŠ chức, có kê 
hoạch, thông nhât của đảng xã hội - dân chủ. 

Nước Đức có câu tục ngữ: «Mọi sự so sánh đều khập khiếng›. Tôi đem 
văn học ví với đỉnh ôc, đem một sự vận động sinh động ví với bộ máy thì 


170 V. I. Lê-nin 


cũng là khập khiếng. Thậm chí cũng sẽ có một số phần tử trí thức đở người 
gào ẩm lên vẻ sự so sánh đó, một sự so sánh hạ thâp, làm cứng đờ, ‹quan 
liêu hóa» cuộc đầu tranh tư tưởng tự do, sự tự do phê bình, sự tự do sáng 
tác văn học, v.v... Về thực chât; tiếng kêu gào đó chỉ là sự biểu hiện của chủ 
nghĩa cá nhân của những phần tử trí thức tư sản. Không thê chôi cãi được 
rằng sự nghiệp văn học ít chịu được hơn cả sự bình quân máy móc, Sự san 
bằng, sự thông trị của sô đông đôi với sô ít. Không thể chôi cãi được rằng 
trong sự nghiệp đó tuyệt đôi phải đảm bảo phạm vi hêt sức rộng rãi cho 
sáng kiên cá nhân, cho năng khiêu cá nhân, đảm bảo phạm vi rộng rãi hơn 
cho tư tưởng và sức tưởng tượng, cho hình thức và nội dung. Tât cả những 
điều đó đều không thê chôi cãi được. Nhưng tât cả những điều đó chỉ chứng 
tỏ rằng: bộ phận văn học trong sự nghiệp đảng của giai câp vô sản không 
thể cùng với những bộ phận khác trong sự nghiệp Đảng của giai câp vô sản 
đập khuôn như nhau. Tât cả những điều đó không mảy may bác bỏ cái 
nguyên lý mà giai câp tư sản và phái dân chủ tư sản cho là lạ lùng, kỳ quái: 
sự nghiệp văn học nhât định phải là một bộ phận công tác của đảng xã hội - 
dân chủ gắn liển chặt chẽ với các bộ phận khác. Báo chí phải là những cơ 
quan của các tô chức của Đảng. Các người cầm bút nhât định phải ở trong 
các tô chức của Đảng. Các nhà xuât bản và các kho sách, các hiệu sách và 
các phòng đọc sách, các thư viện và các nơi bán sách báo — tât cả những 
cái đó đều phải thành của Đảng, chịu phụ trách trước Đẳng. Giai câp vô 
sản xã hội chủ nghĩa có tổ chức phải theo dõi tât cả những công tác đó, kiểm 
Soát toàn bộ công tác đó, mang nguồn nhựa sông của sự nghiệp đầy sức 
sông của giai câp vô sản vào trong toàn bộ công tác đó, không trừ bât cứ một 
trường hợp nào, như vậy đẻ thủ tiêu tât cả mọi cơ sở của nguyên tắc già 
cỗi có tính chât nửa Ô-blô-môp, nửa buôn bán của nước Ñga: người việt 
cứ viết, người đọc cứ đọc. 

Dĩ nhiên, không phải chúng tôi nói công việc cải tạo cái sự nghiệp văn 
học đã bị chẽ độ kiểm duyệt châu Á và giai câp tư sản châu Âu làm cho hư 
hỏng, một chốc lát là có thẻ làm xong ngay. Chúng tôi không hề có ý xướng 
ra một hệ thông nhât loạt nào đó hay chủ trương giải quyêt nhiệm vụ bằng 
một vài nghị quyết. Không, trong lãnh vực này càng không thể công thức 
chủ nghĩa được. Vân để là làm sao cho toàn Đảng chúng ta, toàn thể giai 
cấp vô sản xã hội - dân chủ giác ngộ trong toàn cõi nước Nga, đều nhận 
thức được nhiệm vụ mới đó, để nó ra một cách rõ ràng, và ở khắp mọi 
nơi đâu đâu cũng bắt tay vào giải quyêt nó. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc 
của chê độ kiểm duyệt của chê độ nông nô, chúng ta không muôn làm và 
sẽ không làm tù binh của quan hệ văn học con buôn tư sản. Chúng ta muôn 


Tổ chức của Đảng uà văn học Đảng 171 


tạo ra và sẽ tạo ra sách báo tự do, tự do không những theo cái nghĩa thoát 
khỏi sự áp bức của cảnh sát, mà còn tự do với ý nghĩa thoát khỏi chủ nghĩa 
tư bản, thoát khỏi chủ nghĩa hám danh vị; — hơn thê nữa, còn tự do với ý 
nghĩa thoát khỏi chủ nghĩa cá nhân vô chính phủ, có tính chât tư sản. 

Những lời cuôi cùng này có vẻ là một sự ngược đời và một sự giễu cợt 
đôi với bạn đọc. Thê nào! Có thể có một người trí thức nào đó, một người 
nhiệt liệt chủ trương tự do nào đó, sẽ kêu lên. Thê nào! Anh muôn đem một 
sự nghiệp cá nhân tỉnh vi như sáng tác văn học phục tùng tính chât tập thể 
hay sao! Anh muôn cho công nhân lây biểu quyêt đa sô để giải quyêt các 
vân đề khoa học, triêt học, mỹ học hay sao! Anh phủ nhận tự do tuyệt đôi 
của sáng tác về mặt tư tưởng, là một thứ có tính chât tuyệt đôi cá nhân hay 
sao 

Hãy yên tâm, các ngài ơi! Thứ nhât, đây là tôi nói về văn học Đảng, nói 
về việc văn học đó phải phục tùng sự kiêm soát của Đảng. Mỗi cá nhân đều 
có tự do viêt và nói tât cả những điều họ muôn, không có một chút hạn chê 
nào. Nhưng mỗi đoàn thẻ tự do (trong sô đó kẻ cả Đảng) cũng được tự do 
đuôi những phần tử lợi dụng chiêu bài Đảng để tuyên truyền quan điểm 
phản Đảng. Tự do ngôn luận và xuât bản phải đẩy đủ. Nhưng tự do lập 
hội cũng phải đầy đủ. Vì tự do ngôn luận, tôi buộc phải đẻ cho anh cái quyền 
hoàn toàn được la ó, nói bậy và viêt theo sở thích của anh. Nhưng vì tự do 
lập hội, anh cũng buộc phải cho tôi cái quyền liên kêt hay đoạn tuyệt với 
những người nói thê này thê nọ. Đảng là một đoàn thê tự nguyện, nêu như 
nó không tây sạch bản thân nó khỏi những đảng viên tuyên truyền quan điểm 
chông Đảng, thì nó không thẻ tránh khỏi tan rã, trước tiên tan rã về tư tưởng, 
Sau sẽ tan rã cả về vật chât. Để vạch rõ ranh giới giữa Đảng và chồng Đảng 
thì có cương lĩnh của Đảng, những nghị quyêt sách lược của Đảng và điều 
lệ của Đảng, cuôi cùng là toàn bộ kinh nghiệm của phong trào xã hội - dân 
chủ quôc tê, của các liên minh quốc tê tự nguyện của giai câp vô sản, là giai 
cầp thường vẫn đưa vào đảng của mình những phần tử hay trào lưu cá biệt, 
không hoàn toàn triệt đẻ, không hoàn toàn mác-xít thuần túy, không hoàn 
toàn đúng đắn, nhưng cũng là giai cầp thường vẫn tiên hành từng kỳ ‹gột 
Tửa› đảng mình. Thưa các ngài chủ trương «tự do phê bình› của giai câp 
tư sản, ở chúng tôi, (rong nội bộ Đảng, cũng sẽ như vậy: hiện nay Đảng 
của chúng tôi đang mau chóng trở thành một đảng quần chúng, hiện nay 
chúng tôi đang trải qua thời kỳ đột ngột chuyển sang tổ chức công khai, 
hiện nay nhiều người không triệt để (xét theo quan điểm mác-xít), thậm 
chí có thể là một sô tín đồ đạo cơ đôc, thậm chí có thể là một sỗ người theo 
chủ nghĩa thần bí nhầt định sẽ tham gia Đảng chúng tôi. Dạ dầy của chúng 


| 


172 V. 1. Lê-nin 


tôi khỏe, chúng tôi là những người mác-xít vững như sắt đá. Chúng tị¡ 
sẽ tiêu hóa sô người không triệt để ây đi. Tự do tư tưởng và tự do phê bìinj, 
trong nội bộ Đảng sẽ không bao giờ làm cho chúng tôi quên quyền tự do 
tập hợp người vào những đoàn thể tự do gọi là Đảng. 

Thứ hai, thưa các ngài cá nhân chủ nghĩa tư sản, chúng tôi phải nói 
cho các ngài biết rằng những lời nói của các ngài về tự do tuyệt đôi chẳng qua 
là một thứ giả đôi mà thôi. Trong xã hội xây dựng trên quyền lực của đồng 
tiền, trong xã hội mà quần chúng lao động phải ăn xin và một nhúm ít người 
giàu có thì ăn bám, quyêt không thẻ có «tự do» thực sự và chân chính. Ngài 
nhà văn, ngài có tự đo được với tên tư sản chủ hiệu xuât bản sách của ngài 
hay không ? Ngài có tự do được với cái công chúng tư sản, đòi ngài vẽ những 
cảnh tượng khiêu dâm trong các bức tranh, miêu tả những lôi mãi dâm để 
«bỗ sung› cho cái nghệ thuật sân khâu ‹thiêng liêng» được không? Phải bit 
rằng cái thứ tự do tuyệt đôi đó là câu nói trông rỗng của giai câp tư sản hay 
là của chủ nghĩa vô chính phủ (vì với tính cách là thê giới quan, thì chủ nghỉ; 
vô chính phủ là mặt trái của tính tư sản). Sông trong xã hội mà lại tự do 
với xã hội thì không thể được. Tự do của nhà văn, của họa sĩ, của nghệ s 
tư sản chẳng qua chỉ là sự lệ thuộc vào túi tiển, vào sự mua chuộc, 
vào lương bồng, một sự lệ thuộc được ngụy trang (hoặc khoác mặt n¿ 
giả ôi). 

Còn chúng tôi, những người xã hội chủ nghĩa, chúng tôi vạch trần sự 
giả dôi ây, xé toạc các thứ chiêu bài đôi trá đó — không phải côt để có một 
thứ văn học và nghệ thuật phi giai câp (việc đó chỉ trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa không có giai câp mới có thê có được), mà là côt để đem văn học tự do 
chân chính, công khai gắn chặt với giai câp vô sản đôi lập lại thứ văn học tự 
đo giả dõi, trên thực tê bị buộc chặt vào giai câp tư sản. 

Đó sẽ là văn học tự do, vì rằng không phải lòng hám lợi, cũng không 
phải lòng hám danh vị, mà là tư tưởng xã hội chủ nghĩa và sự đồng tình với 
nhân dân lao động sẽ thu hút ngày thêm nhiều lực lượng mới vào đội ngũ 
của nó, Đó sẽ là văn học tự do, vì rằng nó sẽ không phải là để phục vụ các bà 
ăn uông phè phỡn, không phải là để phục vụ một vạn người lớp trên» bé 
phị đền phát chán, phát khổ ra, mà là để phục vụ hàng triệu và hàng chục 
triệu nhân dân lao động tức là tinh hoa, lực lượng, tương lai của đât nước. 
®ó sẽ là văn học tự do, nó dùng kinh nghiệm và công tác sinh động của giai 
câp vô sản xã hội chủ nghĩa để làm giàu những thành tựu cao nhật của tư 
tưởng cách mạng của nhân loại, nó xây dựng tác dụng qua lại thường xuyên 
giữa kinh nghiệm quá khứ (chủ nghĩa xã hội khoa học đã hoàn thành sự 
phát triển của chủ nghĩa xã hội từ những hình thức thô sơ, không tưởn‡) 


Tô chức của Đảng và văn hạc Đẳng 173 


với kính nghiệm hiện nay (cuộc đâu tranh hiện nay của các đồng chí công 
nhân). 

Hãy bắt tay vào công tác! Hỡi các đồng chí! Trước mắt chúng ta là 
nhiệm vụ khó khăn và mới mẻ, nhưng vĩ đại và đây hứa hẹn: tổ chức sự 
nghiệp văn học rộng lớn, nhiều mặt, nhiều hình nhiều vẻ, gắn bó chặt chẽ, 

“mật thiêt với phong trào công nhân xã hội - dân chủ. Toàn bộ văn học xã 
hội - dân chủ phải thành văn học Đảng. Tât cả báo chí, tạp chí, nhà xuât bản, 
v.v... đều phải lập tức bắt tay vào công tác cải tô, chuẩn bị điểu kiện khiến 
cho những thứ đó, căn cứ theo những nguyên tắc này hoặc những nguyên 
tác khác mà hoàn toàn gia nhập những tổ chức này hoặc những tổ chức 
khác của Đảng. Chỉ có lúc đó, văn học sxã hội - dân chủ› mới thành văn học 
xã hội - dân chủ chân chính, chỉ có lúc đó nó mới có thẻ làm tròn nghĩa vụ 
của mình, chỉ có lúc đó nó mới có thể, ngay cả trong khuôn khổ xã hội tư 
sản, thoát khỏi sự nô dịch của giai câp tư sản và hòa vào cuộc vận động của 
giai câp thực sự tiên tiên và cách mạng đên cùng. 


đời sông mới? số 12, ngày 13 
tháng rnười một 19o5. Tập 12, tr. 9g—1os. 
Ký tên: ÑW, Lô-nin 


BÀN VỀ KHÂU HIỆU 
LIÊN BANG CHÂU ÂU 


Trong báo «Người xã hội - dân chủ»', sô 4o, chúng tôi đã báo tin 
rằng Hội nghị đại biểu các chỉ bộ của Đảng ta ở nước ngoài'?, đã quyêt 
định hoãn vân đề khẩu hiệu «Liên bang châu Âu» cho đên khi mặt kinh t 
của vân để đó đã được thảo luận trên báo chí, 

Cuộc tranh luận về vân để ây trong Hội nghị đã có một tính chât thuần 
là chính trị. Cái đó có lẽ một phần là do bản tuyên ngôn của Ban châp hành 
Trung ương đã trực tiêp đề khâu hiệu đó thành một khẩu hiệu chính trị 
(trong tuyên ngôn có việt: qkhầu hiệu chính trị trước mắt...); bản tuyên 
ngôn đó không những đã chủ trương lập Liên bang cộng hòa châu Âu, mà 
còn đặc biệt nhân mạnh rằng ‹nêu không dùng thủ đoạn cách mạng đẻ lật 
đỗ chê độ quân chủ ở Đức, ở Áo và ở Nga», thì khâu hiệu đó là vô nghĩa 
và giả dôi, 

Phản đôi cách đặt vân đẻ như vậy trong phạm vỉ đánh giá khầu hiệu đó 
về mặt chính trị, chẳng hạn, bằng cách nói rằng khâu hiệu ây che lâp hoặc 
làm yêu, v.v... khâu hiệu cách mạng xã hội chủ nghĩa, thì sẽ là hoàn toàn 
không đúng. Bât cứ trong trường hợp nào, dù trong những điều kiện như 
thê nào chăng nữa, thì những sự cải biên chính trị theo hướng dân chủ thật 
sự, và nhât là những cuộc cách mạng chính trị, cũng không bao giờ có thể 
che lầp hoặc làm yêu khẩu hiệu cách mạng xã hội chủ nghĩa được. Trái lại, 
những cải biên đó bao giờ cũng xúc tiên cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
mở rộng cơ sở của cuộc cách mạng đó, lôi cuôn những tầng lớp mới của giai 
câp tiểu tư sản và của quần chúng nửa vô sản vào cuộc đâu tranh xã hội chủ 
nghĩa. Mặt khác, trong quá trình của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mà 
người ta không được coi là một công cuộc làm một lần thì xong, nhưng 
phải coi là một thời đại rung chuyển vũ bão về chính trị và kinh tê, thời 
đại đầu tranh giai cầp rât gay gắt, thời đại nội chiên, thời đại cách mạng và 
phản cách mạng, — thì nhât định phải xảy ra các cuộc cách mạng chính trị. 


Bàn về khẩu hiệu Liên bang châu Âu 175 


Song nêu khẩu hiệu Liên bang cộng hòa châu Âu, được đặt ra gắn liền 
với việc dùng thủ đoạn cách mạng để lật đổ ba nền quân chủ tôi phản động 
ở châu Âu, do nền quân chủ Nga đứng đầu, là một khâu hiệu chính trị hoàn 
toàn không thể đánh đồ được, thì còn một vân đề hêt sức quan trọng nữa: 
vân đề nội dung kinh tê và ý nghĩa kinh tê của khâu hiệu đó. Nêu xét về mặt 
điều kiện kinh tê của chủ nghĩa đề quôc, tức là xét về mặt xuât khâu tư bản 
và phân chia thê giới giữa những cường quôc thực dân «tiên tiên» và ‹văn 
minh», thì dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, Liên bang châu Âu hoặc là không 
thẻ thực hiện được, hoặc là phản động. 

Tư bản đã trở nên có tính chât quốc tê và có tính chât lãng đoạn. Thê 
giới đã bị phân chia giữa một nhúm mây cường quôc lớn, tức là giữa mây 
cường quốc đang làm giàu bằng cách cướp bóc đại quy mô và áp bức các 
dân tộc khác. Bôn cường quốc lớn ở châu Âu: Anh, Pháp, Ñga và Đức, 
dân sô có từ 2so đên 3oo triệu người, đât đai rộng gần 7 triệu cây sô vuông, 
thê mà có những thuộc địa, dân sô gần nửa t} người (494;5 triệu), và diện 
tích rộng 64,6 triệu cây sô vuông, tức là gần nửa trái đât (122 triệu cây sô 
vuông, không tính Nam và Bắc cực). Cộng thêm vào đó, ba nước ở châu Á 
nữa: Trung-quôc, Thổ, Ba-tư là những nước hiện nay đang bị chia năm xẻ 
bẩy bởi bọn ăn cướp đang tiên hành chiên tranh ‹giải phóng›, tức là Nhật, 
Ñga, Anh và Pháp. Dân sô ba nước Á châu đó — mà người ta có thể gọi 
là những nước nửa thuộc địa (thực ra, những nước đó hiện nay là những 
nước thuộc địa đên chín phần mười) — có tới 36o triệu người, và điện 
tích rộng tới 14,5 triệu cây sô vuông (nghĩa là lớn hơn diện tích toàn châu 
Âu gần gâp rưỡi). 

Chúng ta nói tiêp. Anh, Pháp và Đức đã đầu tư vào các nước ngoài ít 
nhât là 7o tỷ rúp. Để thu được một sô lợi nhuận «chính đáng› đáng kẻ, về 
sô tiền tròn trĩnh đó, — lợi nhuận này hàng năm là trên ba tỷ rúp, — thì có 
các ủy ban toàn quôc của bọn triệu phú, gọi là chính phủ, những ủy ban này 
có quân đội và hạm đội, và «đặt› con em của các «ngài triệu phú» lên làm phó 
vương, lãnh sự, đại sứ, quan lại đủ mọi thứ, thầy tu và những bọn hút máu 
khác, ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. 

Trong giai đoạn phát triển cao nhât của chủ nghĩa tư bản, việc một nhúm 
mây cường quôc lớn cướp bóc gần một tỳ người trên quả đât, đã được tổ 
chức như thê đó. Nhưng trong chê độ tư bản, thì không thể có cách tổ chức 
nào khác thê được. Bỏ thuộc địa, bỏ «các phạm vi thê lực›, thôi không xuât 
khầu tư bản nữa tứ? Nêu nghĩ như vậy thì có nghĩa là tự hạ mình xuông 
ngang trình độ một tên thầy tu nhỏ, chủ nhật nào cũng giằng cho bọn nhà 
giàu về sự cao cả của đạo thiên chúa và khuyên họ hàng năm bô thí cho đám 


176 V. I. Lê-nin 


người nghèo... nều không được vài tỷ rúp, thôi thì cũng được vài trăm rúp 
vậy. 

Trong chê độ tư bản, Liên bang châu Âu sẽ có nghĩa như là một hiệp định 
phân chia thuộc địa. Mà trong chê độ tư bản, thì ngoài sức mạnh ra, 
việc phân chia không thể có một cơ sở nào khác, một nguyên tắc nào khác 
được. Một tên triệu phú, khi phân chia khoản thu nhập quôc dân» của nước 
tư bản với bât cứ ai, cũng không thể chia bằng cách nào khác, ngoài cách 
chia «theo tỷ lệ tư bản (hơn nữa còn thêm một điềm là sô tư bản nào to 
nhât sẽ được hưởng sô tiền lời nhiều hơn sô nó đáng được hưởng). Chủ 
nghĩa tư bản là chê độ tư hữu về tư liệu sản xuât và tình trạng vô chính phủ 
trong sản xuât. Hô hào phân chia ‹công bằng tiền thu nhập trên cơ sở ây, 
là chủ nghĩa Pru-đông, là đầu óc ngu độn tiêu tư sản và phi-li-xtanh. Không 
thể chia theo cách nào khác, ngoài cách chia «theo tiêu chuẩn sức mạnh›. Mà 
sức mạnh thì lại thay đổi theo tiên trình phát triển kinh tê. Sau năm 1871, 
Đức mạnh lên nhanh hơn Anh và Pháp gâp ba hay bôn lần; Nhật mạnh lên 
nhanh hơn Nga gâp mười lần. Muôn thử thách sức mạnh thật sự của Nhà 
nước tư bản, thì không có và không thẻ có cách nào khác, ngoài chiên tranh. 
Chiên tranh không mâu thuẫn với những cơ sở của chê độ tư hữu, mà nó là 
sự phát triển trực tiếp và tât nhiên của những cơ sở đó. Trong chê độ tư 
bản, không thể có sự phát triển đồng đều giữa các đơn vị kinh tê và giữa 
các nước. Trong chê độ tư bản, ngoài những cuộc khủng hoảng trong công 
nghiệp và những cuộc chiên tranh, trong chính trị ra, thì không thể có những 
phương pháp nào khác đẻ khôi phục lại thê thăng bằng thỉnh thoảng lại bị 
phá hoại. 

Tât nhiên, có thể có những sự thỏa hiệp fgm thời giữa bọn tư bản và 
giữa các cường quốc. Đứng về ý nghĩa đó mà nói, thì có thể lập ra Liên bang 
châu Âu, coi đó là một sự thỏa hiệp của bọn tư bản “Âu châu.., nhưng 
nhằm mục đích gì chứ? Nhằm mục đích duy nhât là cùng nhau bóp chêt 
chủ nghĩa xã hội ở châu Âu, cùng nhau bảo vệ những thuộc địa mà chúng đã 
cướp được, chông lại Nhật và Mỹ là những nước hêt sức bị ức trong cuộc 
phân chia thuộc địa hiện nay, và trong năm chục năm vừa qua, đã mạnh 
lên vô cùng nhanh chóng hơn châu Âu quân chủ lạc hậu, châu Âu đã bắt 
đầu trở nên thôi nát vì già cỗi. So với Mỹ thì toàn bộ châu Âu có nghĩa là 
sự đình đồn về kinh tê. Trên cơ sở kinh tê hiện nay, tức là trong chê độ 
tư bản, Liên bang châu Âu sẽ có nghĩa là việc tổ chức thê lực phản động 
lại nhằm kìm hãm sự phát triển nhanh chóng hơn của nước Mỹ. Thời kỳ 
rnà sự nghiệp của phong trào dân chủ và sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội chỉ 
gắn liền riêng với châu Âu thôi, thời kỳ đó đã qua hẳn rồi. 


Bàn về khẩu hiệu Liên bang châu Âu 177 


Liên bang thê giới (chứ không phải Liên bang châu Âu), là một hình 
thức quôc gia — hình thức liên hiệp và phát triển tự do của các dân tộc — 
mà chúng ta gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trong khi chờ thắng lợi hoàn 
toàn của chủ nghĩa cộng sản dẫn tới chỗ tiêu diệt hẳn mọi quốc gia, kể cả 
quốc gia dân chủ. Song, nêu coi khâu hiệu Liên bang thê giới là một khâu 
hiệu độc lập, thì khâu hiệu đó vị tât đã đúng, thứ nhât là, vì khẩu hiệu đó sẽ 
lẫn lộn với chủ nghĩa xã hội; thứ hai, vì khẩu hiệu đó có thể đẻ ra một lôi 
giải thích không đúng cho rằng chủ nghĩa xã hội không thẻ thắng lợi trong 
một nước duy nhât được và giải thích không đúng về quan hệ giữa nước đó 
với các nước khác. 

Sự phát triển không đồng đều về kinh tê và chính trị là quy luật tuyệt 
đôi của chủ nghĩa tư bản. Do đó, chúng ta thây rằng thoạt đầu chủ nghĩa 
xã hội có thể thắng trong một sô ít nước tư bản hoặc thậm chí chỉ trong một 
nước tư bản riêng lẻ. Giai câp vô sản chiên thắng của nước đó, sau khi đã 
tịch thu tài sản của bọn tư bản và đã tô chức nền sản xuât xã hội chủ nghĩa 
trong nước mình, sẽ đứng lên chông lại cái phần thê giới tư bản còn lại, 
bằng cách lôi cuôn những giai câp bị áp bức ở các nước khác theo mình, bằng 
cách thúc đây họ nổi dậy chông bọn tư bản, bằng cách sử dụng khi cần, 
ngay cả lực lượng quân sự, đề chông lại các giai câp bóc lột và Nhà nước 
của chúng. Hình thức chính trị của xã hội, trong đó giai câp vô sản chiên 
thắng bằng cách lật đồ giai câầp tư sản, sẽ là chê độ cộng hòa dân chủ, chê 
độ này ngày càng tập trung lực lượng của giai câp vô sản của một dân tộc 
hay của nhiều dân tộc, trong cuộc đâu tranh chông những quốc gia chưa 
chuyên lên chủ nghĩa xã hội. Không có chuyên chính của giai cầp bị áp bức, 
tức là của giai câp vô sản, thì không thể xóa bỏ được giai câp. Không có đâu 
tranh bền bỉ và tương đôi lâu dài của các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
chông các quôc gia lạc hậu, thì không thê thực hiện được sự liên hiệp tự do 
giữa các dân tộc, trên cơ sở chủ nghĩa xã hội. 

Chính vì những lẽ đó và do kêt quả của nhiều cuộc thảo luận về vân đề 
đó, trong và sau Hội nghị đại biểu các chỉ bộ của Đ.C.N.X.H.D.C.N. ở 
nước ngoài rnà bộ biên tập cơ quan trung ương đã đi đền kết luận rằng 
khầu hiệu Liên bang châu Âu là không đúng. 


Người xã hội - dân chủ›, 
SỐ 44; 23 tháng tám IQ15. Tập 26, tr. 351—255. 


CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ 
QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT 
(ĐỀ CƯƠNG) 


1. CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
VÀ VIỆC GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC 


Chủ nghĩa đề quốc là giai đoạn phát triển tột cùng của chủ nghĩa tư bản, 
Trong những nước tiên tiên, tư bản đã vượt ra ngoài phạm vi các quôc gia 
dân tộc và đã đem độc quyền thay thê cho cạnh tranh, đồng thời tạo ra tật 
cả những tiền để khách quan cho việc thực hiện chủ nghĩa xã hội. Vì thê 
nên, ở Tây Âu và ở nước Mỹ, cuộc đầu tranh cách mạng của giai cp vô 
sản để đánh đổ các chính phủ tư bản, để tước đoạt giai câp tư sản, đã trở 
thành một vân để cầp thiệt. Chủ nghĩa đê quôc đây quần chúng vào cuộc 
đâu tranh đó, khi làm cho mâu thuẫn giai câp tăng lên với những quy mô 
rộng lớn, làm cho đời sông của quần chúng trở nên trầm trọng cả về mặt 
kinh tê — các tơ-rớt, đời sông đắt đỏ — lẫn về mặt chính trị: chủ nghĩa 
quân phiệt phát triển, các cuộc chiên tranh xảy ra nhặt hơn, thê lực phản 
động mạnh lên, ách áp bức dân tộc và sự cướp bóc thuộc địa mạnh thêm và 
mở rộng thêm, Chủ nghĩa xã hội thắng lợi nhât thiệt phải lập nên chê độ 
dân chủ hoàn toàn và, do đó, không những làm cho các dân tộc hoàn toàn 
bình quyền với nhau, mà còn thực hành quyền tự quyêt của các dân tộc bị 
áp bức, tức là quyền tự do phân lập về mặt chính trị. Các đảng xã hội chủ 
nghĩa nào mà hiện nay, trong thời kỳ cách mạng, cũng như sau khi cách 
mạng thắng lợi, không chứng minh bằng toàn bộ sự hoạt động của mình 
rằng họ sẽ giải phóng các dân tộc bị nô dịch và sẽ xây dựng những quan hệ 
của mình với các dân tộc đó trên cơ sở một liên minh tự do — mà liên minh 
tự do sẽ là một lời dôi trá nêu nó không bao hàm quyền tự do phân lập, — 
thì các đảng đó sẽ phản bội chủ nghĩa xã hội. 

Đương nhiên, chê độ dân chủ cũng là một hình thức Nhà nước và sẽ 
mật đi khí bản thân Nhà nước tiêu vong, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong 
sự: quá độ từ chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi hoàn toàn và được củng cô, lên 
chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa à quyền đân tộc tự quyêt 179 


2. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH DÂN CHỦ 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa không phải là một hành động đơn lẻ, một 
cuộc chiên đâu đơn lẻ trên độc một mặt trận, mà là cả một thời kỳ xung đột 
giai câp kịch liệt, một chuỗi dài những trận chiên đâu trên tât cả mọi mặt 
trận, nghĩa là trên hêt thây các vân đề kinh tê và chính trị, tức là những trận 
chiên đâu chỉ có thẻ kết thúc bằng việc tước đoạt giai cÂp tư sản. Nêu tưởng 
rằng cuộc đâu tranh giành dân chủ có thể làm cho giai câp vô sản xa rời cách 
mạng xã hội chủ nghĩa hoặc có thẻ che lâp, làm lu mờ cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, v. v.., thì sẽ mắc một sai lầm cơ bản. Trái lại, cũng giông như 
không thể quan niệm được một chủ nghĩa xã hội thắng lợi mà lại không 
thực hiện đân chủ hoàn toàn, giai câp vô sản cũng không thê nào chuẩn bị 
để chiên thắng giai câp tư sản được, nêu nó không tiền hành một cuộc đâu 
tranh toàn diện, triệt đẻ và cách mạng đẻ giành dân chủ. 

Nêu xóa bỏ một trong những điểu mục của cương lĩnh dân chủ, như điểu 
nói về quyền dân tộc tự quyêt chẳng hạn, lây cớ rằng quyền đó sẽ ‹không thể 
thực hiện được› hoặc có tính chât ‹ảo tưởng› trong thời đại đề quôc chủ 
nghĩa, như vậy cũng sẽ mắc một sai lầm không kém phần nghiêm trọng. 
Khẳng định rằng quyền đân tộc tự quyêt không thẻ thực hiện được trong 
phạm vi của chủ nghĩa tư bản, điều khẳng định đó có thể hiểu hoặc một 
cách tuyệt đôi, về mặt ý nghĩa kinh tê, hoặc một cách tương đôi, về mặt ý 
nghĩa chính trị. 

Trong trường hợp thứ nhât, lời khẳng định đó là hoàn toàn sai lầm về 
mặt lý luận. Một là, với ý nghĩa đó, thì trong chê độ tư bản, không thê thực 
hiện được, chẳng hạn tiền tệ công nhân hoặc việc thủ tiêu các cuộc khủng 
hoảng, v.v... Nhưng nêu cho rằng quyền dân tộc tự quyêt cñng không thể 
thực hiện được, thì như vậy hoàn toàn sai. Hai là, chỉ riêng thí dụ về việc 
Ña-uy tách ra khỏi Thụy-điển hồi 1oos, cũng đủ đẻ bác bỏ «tính không thể 
thực hiện được› hiểu theo ý nghĩa đó rồi. Ba là, sẽ là lô bịch nêu phủ nhận 
rằng một sự biên đổi nhỏ trong quan hệ về lực lượng chính trị và chiên lược, 
chẳng hạn giữa Đức và Anh, sẽ làm cho việc hình thành ra các quôc gia 
mới: Ba-lan, Ân-độ, v.v.., hôm nay hoặc mai đây hoàn toàn «có thể thực hiện 
được›. Bôn là, tư bản tài chính, trong khi cô sức bành trướng ra, sẽ «tự do» 
mua chuộc và hôi lộ chính phủ dân chủ và cộng hòa tự do nhât cùng bọn 
viên chức được bầu ra của bât kỳ một nước nào, dù là nước ‹độc lập› đi 
nữa. Sự thông trị của tư bản tài chính, cũng như sự thông trị của tư bản nói 
chung, không thể bị thủ tiêu bằng ö¿t cứ một cải cách nào trong lĩnh vực 


125 


180 V. I. Lê-nh 


dân chủ chính trị; thê mà quyển tự quyết lại hoàn toàn và chỉ thuộc về lĩnh 
vực đó. Nhưng sự thông trị đó của tư bản tài chính tuyệt nhiên không xóa 
bỏ ý nghĩa của dân chủ chính trị về mặt là ñìn; thức tự do hơn, rộng rãi 
hơn và rõ ràng hơn của ách áp bức giai câp và của đâu tranh giai câp. Cho 
nên, sở dĩ có tât cả những lập luận cho rằng, về mặt kinh tê, thì ‹không thẻ 
thực hiện được? một trong những yêu sách về dân chủ chính trị trong chê 
độ tư bản, là do chỗ về mặt lý luận, người ta đã định nghĩa một cách sai lầm 
những quan hệ chung và cơ bản của chủ nghĩa tư bản và của chê độ dân chủ 
chính trị nói chung. 

Trong trường hợp thứ hai, lời khẳng định đó không toàn diện và không 
chính xác. Vì không phải chỉ riêng quyền dân tộc tự quyêt, mà £đ£ cả những 
yêu sách cơ bản về dân chủ chính trị, trong thời đại đề quôc chủ nghĩa, cũng 
đều chỉ có thẻ «thực hiện được› một cách không đầy đủ, bóp méo và hoàn 
toàn có tính cách ngoại lệ mà thôi (như việc Na-uy tách ra khỏi Thụy-điển 
hồi r1gos chẳng hạn). Chính yêu sách đòi giải phóng ngay tức khắc các thuộc 
địa, do tầt cả những người xã hội - dân chủ cách mạng đề ra, cũng «không 
thể thực hiện được trong chê độ tư bản, nêu không tiên hành cả một loạt 
cuộc cách mạng. Tuy vậy, đảng xã hội - dân chủ cũng không hề vì thê mà 
từ bỏ cuộc đâu tranh tức khắc và kiên quyêt nhât đẻ thực hiện £á£ cả các yêu 
sách đó — từ bỏ như vậy sẽ chỉ làm lợi cho giai câp tư sản và thê lực phản 
động thôi — trái hẳn lại, chính vì thê mà cẩn phải để ra tât cả những yêu 
sách ây và thực hiện những yêu sách ây bằng lôi cách mạng chứ không phải 
bằng lôi cải lương; bằng cách không tự hạn chê mình trong khuôn khổ pháp 
lý tư sản mà phải đập tan nó; bằng cách lôi cuôn quần chúng vào hành động 
tích cực, mở rộng và thúc đầy cuộc đâu tranh đẻ thực hiện mọi yêu sách 
dân chủ cơ bản, kỳ cho tới mức trở thành cuộc tân công trtyc tiệp của giai 
cầp vô sản chông giai câp tư sản, nghĩa là cho tới mức thực hiện cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa để tước đoạt giai câp tư sản, chứ không phải chỉ thỏa 
mãn với việc phát biểu trong nghị viện hay phản đôi bằng lời nói thôi. Cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa có thê nỗ ra không những sau một cuộc bãi công 
lớn hoặc một cuộc biểu tình trên đường phô, hoặc một cuộc bạo động của 
dân bị đói, hoặc một cuộc nỗi loạn của quân đội, hoặc một cuộc khởi nghĩa 
ở thuộc địa, mà cũng có thể nỗ ra sau một cuộc khủng hoảng chính trị đại 
loại như vụ Đrây-fux!"t hoặc như vụ Xa-bec-nơœ!5, hoặc nhân một 
cuộc toàn dân bỏ phiêu về vân để phân lập của một dân tộc bị áp bức, 
v.V... 

Trong thời đại đề quôc chủ nghĩa, việc tăng cường áp bức đân tộc đòi 
đẳng xã hội - dân chủ không phải là từ bỏ cuộc đầu tranh «không tưởng›, — 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa nà quyền dân tộc tự quyêt 181 


như giai cầp tư sản vẫn nói, — đẻ giành quyển các dân tộc được tự do phân 
lập, mà trái lại, còn buộc nó phải hét sức lợi dụng những cuộc xung đột 
xảy ra cả trên lĩnh vực này, để nhân đó mà tạo ra một hành động có tính 
chât quần chúng và những cuộc đầu tranh cách mạng chông lại giai câp tư 


Sản, 


3. Ý NGHĨA CỦA QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT 
VÀ QUAN HỆ CỦA NÓ VỚI CHẾ ĐỘ LIÊN BANG 


Quyển dân tộc tự quyêt hoàn toàn chỉ có nghĩa là các dân tộc có quyển 
độc lập chính trị, có quyền phân lập về mặt chính trị khỏi dân tộc áp bức họ. 
Nói một cách cụ thể, yêu sách đòi dân chủ chính trị đó có nghĩa là hoàn toàn 
tự do tuyên truyền cho việc phân lập và có nghĩa là giải quyêt vân để phân 
lập bằng con đường toàn dân bỏ phiêu trong dân tộc muôn phân lập. Vì 
vậy, yêu sách đó hoàn toàn không đồng nghĩa với yêu sách đòi phân lập, 
phân tán, thành lập những quôc gia nhỏ. Ñó chỉ là biểu hiện triệt đề của cuộc 
đầu tranh chồng mọi áp bức dân tộc. Chê độ dân chủ của một nước mà càng 
gần với quyền hoàn toàn tự do phân lập, thì trên thực tê những xu hướng 
muôn phân lập sẽ càng hiêm và nhỏ yêu, vì, đứng về mặt phát triển kinh tê 
cũng như về mặt lợi ích của quần chúng mà nói, những ưu thê của những 
nước lớn là không thể nghi ngờ được, và không ngừng tăng lên cùng với 
sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Thừa nhận quyển tự quyêt không có 
nghĩa là thừa nhận nguyên tắc chê độ liên bang. Người ta có thể kiên quyêt 
phản đôi nguyên tắc đó, và ủng hộ chê độ tập trung dân chủ, nhưng lại thích 
chề độ liên bang hơn sự bât bình đẳng dân tộc, vì coi chê độ liên bang là 
con đường duy nhât dẫn tới chê độ tập trung dân chủ hoàn toàn. Chính đã 
xuât phát từ quan điểm đó mà Mác, người vẫn chủ trương tập trung, thậm 
chí muôn Ai-rơ-lan và Anh lập thành liên bang với nhau, còn hơn là Ai-rơ- 
lan bị người Anh dùng bạo lực chi phôi. 

Chủ nghĩa xã hội có mục đích không những châm dứt tình trạng nhân 
loại bị chia thành những quôc gia nhỏ và châm dứt mọi trạng thái biệt lập 
giữa các dân tộc, không những làm cho các dân tộc gần gũi nhau, mà cũng 
còn nhằm thực hiện việc hợp nhât các dân tộc lại. Và chính để đạt mục 
đích đó mà chúng ta, một mặt, phải giải thích cho quần chúng hiểu rõ tính 
chât phản động trong quan niệm của Ren-ne và Ô. Bau-e về cái mà họ gọi 
là «quyền tự trị dân tộc về văn hóa»'°8, và, mặt khác, phải đòi giải phóng các 
dân tộc bị áp bức, không phải bằng cách tuôn ra một tràng những câu nói 
mơ hồ và chung chung, những lời kêu rỗng vô nghĩa, không phải bằng cách 


182 `—_PV. L Lê-nmn 


«gác› vân để lại cho tới thời kỳ chủ nghĩa xã hội mới giải quyêt, mà bằng cách 
đề ra một cương lĩnh chính trị được quy định rõ ràng, chính xác, và đặc 
biệt có tính đên thái độ giả dôi và hèn nhát của bọn xã hội chủ nghĩa ở các 
dân tộc đi áp bức. Cũng giông như nhân loại chỉ có trải qua thời kỳ quá độ 
của chuyên chính của giai câp bị áp bức, mới có thể xóa bỏ được các giai 
câp, nhân loại cũng chỉ có thể đạt tới sự hợp nhât tât nhiên giữa các dân tộc, 
sau khi đã trải qua thời kỳ quá độ hoàn toàn giải phóng tât cả các dân tộc, 
nghĩa là thời kỳ các dân tộc được tự do phân lập. 


4. CÁCH GIAI CẤP VÔ SẲN CÁCH MẠNG 
ĐẶT VẤN ĐỀ QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT 


Không phải chỉ có yêu sách đòi quyền dân tộc tự quyêt, mà ngay (át cả 
những điềm trong cương lĩnh dân chủ tôi thiểu của chúng ta, đều đã được 
giai cầp tiểu tư sản nêu ra frước kia, ngay từ thê kỳ XVII và XVIII rồi. 
Và giai cầp tiêu tư sản hiện nay vẫn còn tiếp tục nêu ra £ớt cả những điểm 
đó một cách không tưởng, vì họ không thây cuộc đâu tranh giai câp và tính 
chât ngày càng quyết liệt của cuộc đâu tranh giai câp dưới thời đại chê độ 
dân chủ, và vì họ tin vào chủ nghĩa tư bản hòa bình». Đó chính là cái không 
tưởng về một liên minh hòa bình giữa các dân tộc bình quyền với nhau 
trong thời đại đề quôc chủ nghĩa, cái không tưởng lừa bịp nhân dân và được 
các người đồng đảng với Cau-xki tán đương. Trái hẳn với cái không tưởng 
tiêu tư sản và cơ hội chủ nghĩa ây, cương lĩnh của đảng xã hội - dân chủ 
phải nêu vân đề phân chia các dân tộc thành dân tộc đi áp bức và dân tộc 
bị áp bức ra, coi đó là một sự kiện cơ bản, chủ yêu và không thẻ tránh khỏi 
trong thời đại đê quôc chủ nghĩa. 

Giai câp vô sản ở các dân tộc đi áp bức không thẻ tự bằng lòng với những 
câu nói chung chung, muôn thuở và nhai đi nhai lại của tât cả bọn tư sản 
hòa bình chủ nghĩa, phản đôi thôn tính và tán thành quyền bình đẳng nói 
chung giữa các dân tộc. Nó không thẻ bỏ qua vân để biên giới của các quôc 
gia thành lập trên cơ sở áp bức dân tộc, một vân đề đặc biệt khó chịu đôi 
với giai câp tư sản đề quôc. Nó không thể không đâu tranh chông lại việc 
dùng vũ lực để hãm các dân tộc bị áp bức phải ở trong biên giới của các quôc 
gia ây; nói một cách khác, nó phải đâu tranh cho quyền tự quyêt. Giai câp 
vô sản phải đòi quyển tự do phân lập về mặt chính trị cho các thuộc địa và 
các dân tộc bị dân tộc ‹mình› áp bức. Bằng không, chủ nghĩa quôc tê của 
giai câp vô sản là vô nghĩa và nói suông thôi; công nhân thuộc dân tộc bị áp 
bức và công nhân thuộc dân tộc đi áp bức vẫn không thẻ tín nhiệm nhau; 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa uà quyển dân tộc tự quyêt 183 


đoàn kết giai câp với nhau được; và thái độ giả đôi của những phần tử cải 
lương chủ nghĩa và thuộc phái Cau-xki bênh vực quyển tự quyêt, nhưng 
lại không đềm xỉa gì đên những dân tộc bị dân tộc ¿của chính họ» áp bức và 
dùng vũ lực giữ ở trong nội bộ quôc gia ‹của chính họ», vẫn không bị lột 
trần. 

Mặt khác, những người xã hội chủ nghĩa thuộc các dân tộc bị áp bức phải 
hệt sức giữ vững và thực hiện sự thông nhât hoàn toàn và tuyệt đôi, kể cả 
về mặt tô chức, của công nhân thuộc dân tộc bị áp bức với công nhân thuộc 
dân tộc đi áp bức. Không thê thì không thẻ bảo vệ được một chính sách độc 
lập của giai câp vô sản và sự đoàn kêt giai câp của nó với giai câp vô sản các 
nước khác, trước mọi thứ mmưu kê, trước những sự phản bội và những trò 
lừa bịp của giai câp tư sản. Vì giai câp tư sản thuộc các dân tộc bị áp bức luôn 
luôn biên các khẩu hiệu giải phóng dân tộc thành một trò lừa bịp công 
nhân: về mặt chính sách đôi nội, nó lợi dụng các khẩu hiệu đó đẻ thực hành 
những thỏa hiệp phản động với giai câp tư sản thuộc các dân tộc thông trị 
(như người Ba-lan ở Áo và ở Nga chẳng hạn, họ đã câu kêt với thê lực phản 
động đề áp bức người Do-thái và người U-cren); về mặt chính sách đôi 
ngoại, nó tìm cách câu kêt với một trong các cường quôc đê quôc cạnh tranh 
đề thực hiện những mục đích cướp bóc của nó (như chính sách của các nước 
nhỏ ở vùng Ban-căng, v.v...) 

Cuộc đâu tranh chông lại một cường quốc đê quôc chủ nghĩa đẻ giành 
quyển tự do dân tộc, trong những hoàn cảnh nào đó, có thể bị một cường 
quôc dớm› khác lợi dụng đẻ đạt những mục đích cũng có tính chât đề quôc 
của riêng nó — trường hợp đó tuy vậy cũng không thể buộc đảng xã hội - 
dân chủ cự tuyệt không thừa nhận quyển dân tộc tự quyêt được, giỗng 
như nhiều thí dụ về việc giai câp tư sản đã lợi dụng những khầu hiệu cộng 
hòa để lừa bịp về mặt chính trị và cướp bóc về mặt tài chính, chẳng hạn ở 
các nước la-tinh, không thẻ buộc những người xã hội - dân chủ từ bỏ chủ 
nghĩa cộng hòa của họ được*, 


*# Bât tât phải nói rằng phủ nhận quyền tự quyềt, — vì hình như quyển tự 
quyêt dẫn tới chỗ là cần phải bảo vệ tô quỗc› — là hoàn toàn lồ bịch. Cũng vì lý 
do như thê nghĩa là lý do cũng không nghiêm chỉnh lắm — mà những người xã 
hội - sô-vanh, hồi ro1I4—1o16, đã viện đèn bầt kỳ một yêu sách dân chủ nào (thí 
dụ, chủ nghĩa cộng hòa của chẻ độ dân chủ) và viện đẻn bầt kỳ một công thức đầu 
tranh nào chông lại sự áp bức dân tộc để biện hộ cho việc sbảo vệ tổ quồc›. Khi chủ 
nghĩa Mác cho rằng việc bảo vệ tổ quöc trong các cuộc chiền tranh, như cuộc Đại 
cách mạng Pháp hoặc các cuộc chiên tranh của Ga-ri-ban-đi ở châu Âu, là đúng, 
còn việc bảo vệ tổ quỗc trong cuộc chiên tranh đề quồc 1or4—ror6 là không đúng, 


184 V. I. Lê-nin 


5. CHỦ NGHĨA MÁC VÀ CHỦ NGHĨA PRU-ĐÔNG 
TRONG VẤN ĐỀ DÂN TỘC 


Trái với những người dân chủ tiêu tư sản, Mác đã coi tât cả những yêu 
sách dân chủ, không trừ một yêu sách nào, không phải là một cái gì tuyệt 
đôi, mà là biểu hiện lịch sử của cuộc đâu tranh của quần chúng nhân dân do 
giai cầp tư sản lãnh đạo, chông lại chê độ phong kiên. Trong các yêu sách 
đó, không có một yêu sách nào mà trong những hoàn cảnh nhât định, lại 
không thê dùng và đã không dùng làm công cụ cho giai cầp tư sản lừa bịp 
công nhân. Về mặt này, mà đem nêu bật lên một trong những yêu sách vẻ 
dân chủ chính trị, tức quyền dân tộc tự quyêt, và đem đôi lập yêu sách đó 
với tât cả các yêu sách khác, thì thật hoàn toàn sai về mặt lý luận. Trên thực 
tê, giai câp vô sản chỉ có thê giữ vững được tính độc lập của mình, khi nó 
làm cho cuộc đầu tranh của nó đẻ thực hiện tât cả những yêu sách dân chủ, 
kể cả yêu sách đòi thành lập nước cộng hòa, phục tùng cuộc đâu tranh cách 
mạng của nó nhằm đánh đỗ giai câp tư sản. 

Mặt khác, trái với những kẻ theo chủ nghĩa Pru-đông, là những kẻ đã 
«phủ nhận› vân đẻ dân tộc ‹vì lợi ích cách mạng xã hội, Mác đã chú trọng 
đền chính ngay lợi ích đâu tranh giai câp của giai câp vô sản ở các nước tiên 
tiên mà đặt lên hàng đầu cái nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa quôc tê và chủ 
nghĩa xã hội: một dân tộc mà áp bức dân tộc khác thì không thê tự do được, 
Chính xuât phát từ những lợi ích của phong trào cách mạng của công nhân 
Đức mà năm 1848, Mác đã yêu cầu phái dân chủ thắng lợi ở Đức phải tuyên 
bô và thực hiện quyền tự do cho các dân tộc bị người Đức áp bức. Chính 
xuât phát từ quan điểm đâu tranh cách mạng của công nhân Anh, rmmà năm 
186o, Mác đã yêu cầu đẻ Ai-rơ-lan được tách ra khỏi nước Anh. Và ông còn 
nói thêm: ‹dù sau khi đã tách ra, người ta lại phải đi đền thành lập liên 
bang»'. Chỉ có nêu lên yêu sách đó, Mác mới thật sự giáo dục được công 
nhân Anh theo tỉnh thần quôc tê chủ nghĩa. Chỉ có làm như thê, ông mới có 
thể đem một giải pháp cách mạng của vân đề lịch sử đó mà chông lại bọn 
cơ hội chủ nghĩa và phái cải lương tư sản, là phái mà cho đên nay, sau nửa 
thê kỷ rồi, vẫn chưa hể bao giờ thực hiện việc «cải cách» xứ Ai-rơ-lan. Chỉ 
có làm như vậy, thì Mác, — trái hẳn với những kẻ biện hộ cho tư bản, là 
những kẻ đã kêu gào rằng quyển phân lập của các dân tộc nhỏ là không 


thì đó. là do chủ nghĩa Mác đã xuât phát từ chỗ phân tích những đặc điểm lịch sử cụ 
thể của từng cuộc chiến tranh một, chứ tuyệt nhiên không phải từ «nguyên tắc 
chung›, cũng không phải từ một điều mục trong cương lĩnh. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa uà quyền đân tộc tự quyêt 185 


tưởng, là không thể thực hiện được, và kêu gào rằng sự tập trưng không 
những về kinh tê mà còn cả về chính trị nữa, là có tính chât tiên bộ, — mới 
có thẻ bênh vực được tính chât tiên bộ của sự tập trung tiên hành #hông 
phải theo lôi đề quôc chủ nghĩa đó, và bênh vực được sự gần gũi giữa các 
dân tộc với nhau, không phải dựa vào bạo lực, mà là dựa vào sự liên hợp 
tự do của những người vô sản tât cả các nước. Chỉ có làm như vậy, Mác mới 
có thẻ đem hành động cách mạng của quần chúng cẻ về phương diện giải 
quyêt các vân để dân tộc, mà chông lại việc thừa nhận trên đầu lưỡi và 
thường là giả dôi, quyền bình đẳng của các dân tộc và quyền dân tộc tự 
quyêt. Cuộc chiên tranh đê quôc 1o14—1916 và cái chuồng ngựa Ap-ghi!99 
chồng chât những sự đạo đức giả của bọn cơ hội chủ nghĩa và bọn Cau-xki 
mà cuộc chiên tranh đó đã bộc lộ ra, đều đã chứng thực một cách rõ ràng 
tính chính xác của chính sách đó của Mác, cái chính sách cần phải dùng 
làm mẫu mực cho tât cả các nước tiên tiền, vì hiện nay mỗi nước tiên tiên 
đó đang áp bức các dân tộc khác”. 


6. BA LOẠI NƯỚC 
TRONG VẤN ĐỀ QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT 


Về mặt này, cần phải phân biệt ba loại nước chủ yêu: 

Một là, các nước tư bản tiên tiên ở Tây Âu và nước Mỹ. ở đó, các 
phong trào dân tộc tư sản tiên bộ đã kêt thúc từ lâu rồi. Mỗi dân tộc ‹lớm 
đó đều áp bức các dân tộc khác ở các thuộc địa và ở trong nước họ. Ở các 
nước này, nhiệm vụ của giai câp vô sản thuộc các dân tộc thông trị chính là 
nhiệm vụ của giai câp vô sản Anh, đôi với Ai-rơ-lan trong thẻ kỷ XIX**, 


* Người ta thường hay viện đền — chẳng hạn Len-tsơ, một tên sô-vanh Đức, 
trong thời gian gần đây, đã viết trên báo «Die Glocke»!1? (¿Tiêng chuông›), số 8 và 
số ọ — thái độ phủ định của Mác đôi với phong trào dân tộc của một số dân tộc, ví 
dụ người Tiệp hồi 1848, mà cho rằng chủ nghĩa Mác bác bỏ sự cần thiêt phải thừa 
nhận quyền dân tộc tự quyêt. Nhưng điều đó không đúng,vì năm 1848; đã có những 
lý do lịch sử và chính trị để phân biệt các dân tộc phản động› với các dân tộc 
dân chủ cách mạng. Mác đã có lý khi lên án các dân tộc qphản động› và bênh 
vực các dân tộc dân chủ cách mạng!!! Quyển tự quyêt là một trong những yêu 
sách về dân chủ, quyển này dĩ nhiên phải phục tùng những lợi ích chung của dân 
chủ. Năm 1848 và trong những năm sau, những lợi ích chung đó, trước tiên, là ở 
chỗ đâu tranh chông chê độ Nga hoàng. 

** Trong một sô nước nhỏ không tham gia cuộc chiền tranh 1o14—1o16, ví 
dụ như Hà-lan và Thụy-sĩ, giai cầp tư sản đã ra sức lợi dụng khẩu hiệu ‹dân tộc 
tự quyêt để biện hộ cho việc tham gia cuộc chiên tranh đẻ quốc. Đó là một trong 


186 V. I. Lê-nin 


Hai là, các nước ở Đông Âu: nước Áo, các nước vùng Ban-căng và nhât 
là nước Nga. Chính trong thê kỷ XX, các phong trào dân tộc dân chủ tư 
sản ở các nước đó đã phát triển đặc biệt và cuộc đâu tranh dân tộc ở đây 
đã có một tính chất gay gắt. Ở các nước ây, nhiệm vụ của giai câp vô sản, 
trong việc hoàn thành cuộc cải cách dân chủ tư sản cũng như trong việc giúp 
đỡ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở các nước khác, đều không thể hoàn 
thành được, nêu giai câp vô sản ở đó không bênh vực quyền dân tộc tự quyết. 
Ở các nước đó, nhiệm vụ đặc biệt khó khăn và đặc biệt quan trọng là hợp 
nhât cuộc đầu tranh giai câp của công nhân thuộc các dân tộc đi áp bức với 
cuộc đầu tranh giai câp của công nhân thuộc các dân tộc bị áp bức. 

Ba là, các nước nửa thuộc địa như Trung-quôc, Ba-tư, Thô-nhĩ-kỳ, và 
tắt cả những nước thuộc địa, tổng cộng có đên 1.ooo triệu người. Ở đây, 
các phong trào dân tộc tư sản hoặc vừa mới bắt đầu, hoặc còn lâu mới kêt 
thúc. Những người xã hội chủ nghĩa không chỉ phải đòi cho các thuộc địa 
được giải phóng ngay tức khắc, không điều kiện và không phải chuộc lại 
(chính yêu sách này biểu hiện về mặt chính trị không phải là cái gì khác mà 
là thừa nhận quyển dân tộc tự quyêt); những người xã hội chủ nghĩa còn 
phải ủng hộ một cách kiên quyêt nhât những phần tử cách mạng nhât trong 
các phong trào dân chủ tư sản đòi giải phóng dân tộc ở các nước đó và phải 
giúp họ tiên hành khởi nghĩa, — còn khi cần thiêt thì phải giúp họ tiên hành 
chiên tranh cách mạng — chông lại các cường quôc đề quôc đang áp bức họ. 


7. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - SÔ.VANH 
VÀ QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT 


Thời đại đê quôc chủ nghĩa và cuộc chiên tranh 1o14—IoI6 đã đặc 
biệt nêu bật sự cần thiêt phải đầu tranh chông chủ nghĩa sô-vanh và chủ 
nghĩa dân tộc hẹp hòi ở các nước tiên tiên. Về vân để quyền dân tộc tự quyêt, 
có hai sắc thái chính trong số những người xã hội - sô-vanh, tức là những 


những lý do khiên những người xã hội - dân chủ ở các nước ây phủ nhận quyền 
tự quyêt. Chính sách đúng đắn của giai cầp vô sản là: phủ nhận việc «bảo vệ tổ 
quôcœ trong cuộc chiên tranh để quỗc, đã được bênh vực bằng những lý do không 
đúng. Kêt quả về mặt lý luận là xuyên tạc chủ nghĩa Mác, còn về mặt thực tiễn là 
thái độ thiển cận của dân tộc nhỏ, quên mật hàng trăm triệu người của những dân 
tộc đang bị các dân tộc «liệt cường?» nô dịch. Đồng chí Gooc-tơ, trong cuôn sách 
xuât sắc của mình: sChủ nghĩa để quốc, chiển tranh và đàng xã hội - dân chủ», 
đã mắc sai lắm khi phủ nhận nguyên tắc dân tộc tự quyêt,nhưng lại uận dụng một 


mm 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa uà quyền dân tộc tự quyết 187 


kẻ cơ hội chủ nghĩa và bọn Cau-xki, chúng đã tô điểm cuộc chiên tranh đê 
quôc, phản động, bằng cách gán cho nó cái khái niệm ‹bảo vệ tô quôc›. 

Một mặt, chúng ta thây có những kẻ tôi tớ công khai của giai câp tư sản, 
chúng mượn cớ rằng chủ nghĩa đề quôc và sự tập trung chính trị là có tính 
chât tiên bộ; để bênh vực cho những cuộc thôn tính, và chúng phủ nhận 
quyền tự quyêt, cho quyền đó là không tưởng, là ảo tưởng, là có tính chât 
tiểu tư sản, v.v... Nhóm người đó gồm có: Cu-nôp, Pac-vu-xơ và bọn cơ 
hội chủ nghĩa cực đoan ở Đức, một bộ phận phái Pha-biêng'”” và bọn thủ 
linh hội công liên ở Anh, bọn cơ hội chủ nghĩa ở Nga: Xem-côp-xki, Lip- 
man, I-u-kê-vich, v.v... 

Mặt khác, chúng ta thây có bọn Cau-xki, bọn này cũng bao gồm cả Văng- 
đec-ven-đơ, Rơ-nô-đen và nhiều phần tử hòa bình chủ nghĩa ở Anh và ở 
Pháp, v.v... Bọn này chủ trương thông nhât với bọn trên và trong thực tê, 
chúng hoàn toàn phụ họa với bọn trên, khi chúng bênh vực quyền tự quyêt 
một cách hoàn toàn suông và giả dôi: chúng cho việc đòi quyền phân lập 
về chính trị là «quá đáng› («u viel verlangt: Kautsky trong báo «Ñeue 
Zei"® ra ngày ar tháng năm 1ors); chúng không xác nhận là cẩn phải 
có một sách lược cách mạng của những người xã hội chủ nghĩa thuộc các 
dân tộc đi áp bức, mà trái lại, chúng xóa mờ những nghĩa vụ cách mạng 
của họ, biện hộ cho chủ nghĩa cơ hội của họ, giúp họ lừa bịp nhân dân, 
lờ đi không nói đên chính vân để biên giới của các nước đã cưỡng bức 
những dân tộc bị mât quyển phải ở trong phạm vi các nước đó, v.v... 

Cả hai bọn đều là những phần tử cơ hội chủ nghĩa đã làm ô danh chủ 
nghĩa Mác, vì chúng đã mât hêt mọi khả năng hiểu được ý nghĩa lý luận và 
tầm quan trọng thực tiễn căn bản của sách lược của Mác, sách lược đã được 
chính ngay Mác giải thích rõ khi nói vẻ vần để Ai-rơ-lan. 

Còn riêng về vân đề những cuộc thôn tính, thì do chiền tranh, vân đề đó 
đã trở thành một vân đề đặc biệt câp thiêt. Nhưng thê nào là một cuộc thôn 
tính ? Dễ dàng thây rằng phản đôi thôn tính hoặc có nghĩa là thừa nhận quyền 
dân tộc tự quyêt, hoặc có nghĩa là dựa vào cái luận điệu hòa bình chủ nghĩa 
bênh vực status quo (hiện trạng) và phản đôi öát cứ bạo lực nào, thậm chí 
cả bạo lực cách mạng nữa. Luận điệu ây là hoàn toàn sai và không thể dung 
hợp được với chủ nghĩa Mác. 


cách đúng đắn nguyên tắc đó, khi đồng chí ầy đòi phải lập tức thực hiện ‹độc lập 
chính trị và đán tộc» cho NÑam-dương và vạch trần bọn cơ hội chủ nghĩa Hà-lan, 
là những kẻ đã không chịu đề ra yêu sách đó và không chịu đầu tranh đẻ thực hiện 
yêu sách đó. 


188 V. I. Lê-nin 


8. NHIỆM VỤ CỤ THỀ CỦA GIAI CẤP VÔ SẲN 
TRONG TƯƠNG LAI GẦN NHẤT 


Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa có thẻ bắt đầu nỗ ra trong một tương 
lai gần nhầt. Lúc đó, giai câp vô sản sẽ đứng trước những nhiệm vụ câp 
thiết là: giành lây chính quyền, tước đoạt các ngân hàng và thực hiện những 
biện pháp chuyên chính khác. Giai câp tư sản — và nhât là những kẻ trí 
thức thuộc loại bọn Pha-biêng và bọn Cau-xki — lúc bây giờ sẽ cô sức làm 
phân tán và kìm hãm cuộc cách mạng bằng cách ép cuộc cách mạng phải 
theo đuôi những mục tiêu dân chủ hạn chê. Trong trường hợp mà giai 
cầp vô sản đã bắt đầu tân công vào những cơ sở của chính quyền tư sản, 
nêu Äễt thảy những yêu sách thuần túy dân chủ có thê, theo một ý nghĩa nào 
đó, cản trở cuộc cách mạng, thì sự cần thiêt phải tuyên bô và thực hiện quyền 
tự do của (đ cở các dân tộc bị áp bức (nghĩa là quyền tự quyêt của họ) sẽ 
là điều hoàn toàn bức thiêt đôi với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng 
như đôi với thẳng lợi của cuộc cách mạng dân chủ tư sản trước kia vậy; ví 
dụ như ở Đức hồi 1848 hoặc ở Nga hồi 1ọos. 

Tuy nhiên, có thê còn phải năm, mười năm, thậm chí hơn thê, thì cách 
mạng xã hội chủ nghĩa mới bắt đầu nỗ ra. Trong trường hợp này, vân để 
cầp thiết là phải tiên hành công tác giáo dục cách mạng cho quần chúng 
theo một tỉnh thần sao cho bọn xã hội - sô-vanh và bọn cơ hội chủ nghĩa 
không thể được ở trong đảng công nhân và làm cho chúng không thẻ lại 
thắng lợi được như hồi Ioi4—Io16. Những người xã hội chủ nghĩa sẽ 
phải giải thích cho quần chúng hiểu rằng người xã hội chủ nghĩa Anh nào 
mà không đòi cho các nước thuộc địa và Ai-rơ-lan được tự do phân lập, 
rằng người xã hội chủ nghĩa Đức nào mà không đòi cho các thuộc địa, cho 
người An-zac, người Đan-mạch, người Ba-lan được tự do phân lập, mà 
không mở rộng công tác tuyên truyền cách mạng và đầy mạnh hoạt động 
cách mạng có tính chât quần chúng trên cả lĩnh vực đâu tranh chông ách 
áp bức dân tộc, mà không lợi dụng các sự kiện xảy ra, như vụ Xa-bec-nơ, 
để phát triển rât rộng rãi công tác tuyên truyền bí mật trong giai câp vô sản 
thuộc dân tộc đi áp bức, và đẻ tổ chức những cuộc biều tình trên đường phô 
và những hoạt động cách mạng có tính chât quần chúng, rằng người xã hội 
chủ nghĩa Nga nào mà không đòi cho Phẩn-lan, Ba-lan, IU-cren, v.v... được 
tự do phân lập,—thì những người xã hội chủ nghĩa như thê đều hành động 
như bọn sô-vanh, như bọn đày tớ của nền quân chủ đề quôc chủ nghĩa và 
của giai câp tư sản đề quốc chủ nghĩa, là những kẻ đẩy máu và bùn trên 
người chúng. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa uà quyển dân tộc tự quyêt 189 


9. THÁI ĐỘ CỦA ĐẲNG XÃ HỘI -DÂN CHỦ NGA VÀ BA-LAN 
VÀ CỦA QUỐC TẾ II ĐỐI VỚI QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT 


Những sự khác nhau về quan điểm giữa những người xã hội - dân 
chủ cách mạng Nga với những người xã hội - dân chủ Ba-lan về vân để 
quyền dân tộc tự quyêt, đã biểu lộ ngay trong cuộc đại hội 1go3, là Đại hội 
đã thông qua cương linh của Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga và, 
mặc dầu đoàn đại biểu những người xã hội - dân chủ Ba-lan có kháng nghị, 
vẫn đưa vào cương lĩnh của Đảng điều thứ ọ, tức là điều thừa nhận quyền 
dân tộc tự quyết. Từ đó, những người xã hội - dân chủ Ba-lan chưa bao 
giờ nhân danh đảng của họ mà nêu lại để nghị của họ vẻ việc hủy bỏ điều 
thứ o đó trong cương lĩnh của Đảng ta hoặc đề nghị thay thê điều đó bằng 
một công thức nào khác. 

Ở Nga, nơi mà hơn 1oo triệu người, chiêm ít ra là s7% dân sô, thuộc các 
dân tộc bị áp bức, — nơi mà các dân tộc ây sinh sông chủ yêu tại các vùng 
biên khu, — nơi mà một bộ phận trong sô các dân tộc ây lại có trình độ văn 
hóa cao hơn người Đại-Nga, — nơi mà chê độ chính trị thì đặc biệt dã man 
và có tính chât trung cỗ, — nơi mà cuộc cách mạng dân chủ tư sản vẫn chưa 
hoàn thành, — do đó, ở Nga, những người xã hội - dân chủ, vì các nhiệm 
vụ dân chủ và xã hội chủ nghĩa của họ, nhât thiệt phải thừa nhận cho các 
dân tộc bị chê độ Nga hoàng áp bức, được tự do tách khỏi nước Nga. Đảng 
ta, được khôi phục lại hồi tháng giêng rọ12", đã thông qua hồi ror4 một 
nghị quyêt xác nhận quyền tự quyêt và đã giải thích quyền đó chính là theo 
ý nghĩa cụ thẻ đã nói ở trên", Năm ror4—ro16, chủ nghĩa sô-vanh Đại- 
NÑga tự do hoành hành trong nội bộ giai câp tư sản cũng như trong sô những 
người xã hội cơ hội chủ nghĩa (Ru-ba-nô-vich, Plê-kha-nôp, nhóm báo 
Sự nghiệp của chúng tay!9, v,v,..), — tình hình này lại làm cho chúng ta 
có thêm một lý do nữa để giữ vững yêu sách đó và để coi những kẻ nào 
vứt bỏ yêu sách đó là những kẻ đã thực tê ủng hộ chủ nghĩa sô-vanh Đại- 
Ñga và chê độ Nga hoàng. Đẳng ta tuyên bồ rằng Đảng nhât quyêt cự tuyệt 
mọi trách nhiệm về cái hành vi chông đôi lại quyền dân tộc tự quyêt như vậy. 

Trong cách diễn đạt mới nhât, lập trường của đảng xã hội - dân chủ 
Ba-lan trong vân để dân tộc (tuyên bô của đảng xã hội - dân chủ Ba-lan tại 
hội nghị Zim-mec-van)"” bao hàm những tư tưởng như sau: 

Lời tuyên bô đó đã tát vào mặt chính phủ nước Đức và các nước khác, 
tức là những nước đã coi những «tỉnh Ba-lans là những thứ dùng để đến 
bù sau này, «bằng cách không cho dân tộc Ba-lan quyên tự quyềt định lây 
vận mệnh của mình». Đằng xã hội - dân chù Ba-lan kiên quyết và trịnh 


190 V. I. Lô-nữ 


trọng phản đôi việc cha cắt nà phân nhỏ cả một nước...» N6 đã kích những 
người xã hội chủ nghĩa nào trông cậy vào bọn Hô-hen-xô-lec... đê «giải phóng 
các dân tộc bị áp bức. Ñó nói lên lòng tin tường vững chắc rằng chỉ có tham 
gia cuộc đâu tranh sắp tới của giai câp vô sản cách mạng quôc tê; cuộc đâu 
tranh cho chủ nghĩa xã hội, mới «đập fan được những xiểng xích áp bức 
đân tộc, mới thủ tiêu được ứát cả mọi hình thức thông trị của nước ngoài, 
và mới bảo đảm cho dân tộc Ba-lan có khả năng phát triển một cách tự do 
và toàn điện, với tư cách là thành viên öình đẳng trong liên minh của các 
dân tộc. Lời tuyên bô chỉ ra rằng «đối uới người Ba-lan», chiền tranh là 
«cuộc huynh đệ tương tàn gáp đôb (Bản tin của Ủy ban quốc tê xã hội chủ 
nghĩa"Š, sô 2, ngày 27. IX. 1g15, tr. 15; bản dịch ra tiêng Nga trong tập 
«Quôc tê và chiên tranh, tr. 97). 

Những luận điểm đó, về thực chât, không khác gì là thừa nhận quyền 
dân tộc tự quyêt, nhưng các công thức chính trị của những luận điềm đó 
lại thiêu cô đọng và rành rọt hơn so với phần nhiều cương lĩnh và nghị quyêt 
của Quốc tê 1I'"9, Mọi ý đồ muôn diễn đạt những tư tưởng đó thành những 
công thức chính trị rõ ràng, và muôn nói rõ những tư tưởng đó có thẻ thích 
dụng trong mức độ nào với chê độ tư bản chủ nghĩa, hoặc chỉ có thẻ thích 
dụng với chê độ xã hội chủ nghĩa thôi, — mọi ý đồ như vậy chỉ có thê làm 
lộ rõ cái sai lầm mà những người xã hội - dân chủ Ba-lan đã phạm phải khi 
phủ nhận quyền dân tộc tự quyết. 

Quyêt định của Đại hội quôc tê xã hội chủ nghĩa ở Luân-đôn năm 1806, 
tức là đại hội đã thừa nhận quyền dân tộc tự quyêt, phải được bồ sung, trên 
cơ sở những luận điểm đã trình bày ở trên, bằng những chỉ thị nhân mạnh 
1) tính chât bức thiêt đặc biệt của yêu sách đó trong thời đại đê quôc chủ 
nghĩa; 2) tính chât tương đổi về mặt chính trị và nội dung giai câp của tât 
cả mọi yêu sách về dân chủ chính trị, kẻ cả yêu sách này; 2) sự cẩn thiết 
phải phân biệt những nhiệm vụ cụ thẻ của những người xã hội - dân chủ 
thuộc các dân tộc đi áp bức với những nhiệm vụ của những người xã hội - 
dân chủ thuộc các dân tộc bị áp bức; 4) việc bọn cơ hội chủ nghĩa và bọn 
Cau-xki thừa nhận một cách không triệt đẻ, thuần túy trên lời nói và, cũng 
do đó mà, trên ý nghĩa chính trị, chỉ là thừa nhận một cách giả dôi, quyền dân 
tộc tự quyêt; s) trên thực tê, lập trường của những người xã hội - dân chủ, 
đặc biệt là những người xã hội - dân chủ thuộc các dân tộc thông trị (Đại- 
Nga, Anh-Mỹ, Đức, Pháp, Ý, Nhật, v.v...), — họ không bảo vệ quyền tự do 
phân lập cho các thuộc địa và các dân tộc bị dân tộc họ» áp bức; — là hoàn 
toàn giông với lập trường của bọn sô-vanh; 6) sự cần thiêt phải làm cho cuộc 
đâu tranh để thực hiện yêu sách đó, cũng như để giành hêt thảy mọi yêu 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa uà quyển dân tộc tự quyễt 191 


sách cơ bản về dân chủ chính trị, phục tùng cuộc đâu tranh cách mạng có 
tính chât quần chúng, trực tiệp hướng tới chỗ lật để các chính phủ tư sản 
và thực hiện chủ nghĩa xã hội. 

Lặp lại cái quan điềm của một sô dân tộc nhỏ nào đó và nhật là của những 
người xã hội - dân chủ Ba-lan, mà cuộc đâu tranh của họ với giai câp tư sẳn 
Ba-lan là kẻ dùng những khẩu hiệu dân tộc chủ nghĩa để lừa đôi nhân dân, 
đã dẫn họ tới chỗ phủ nhận một cách sai lầm quyển dân tộc tự quyêt, — 
thì như thê, đôi với Quôc tê, sẽ là phạm một sai lầm về mặt lý luận, sẽ là 
đem chủ nghĩa Pru-đông thay thê chủ nghĩa Mác, và, trên thực tiễn, sẽ là 
ủng hộ một cách không tự giác chủ nghĩa sô-vanh và chủ nghĩa cơ hội tôi 
nguy hiểm của các dân tộc nước lớn. 


Bộ biên tập báo ‹Người xã hột - đân chủ», 
CƠ quan fTung tơng của 
Đ.C.N.X.H.D.C.N. 


Tái bút. Trong báo «Ñeue Zeib ngày 3 tháng ba 1o16, vừa mới xuât bản, 
Cau-xki đã công khai giơ bàn tay cơ đồc giáo hòa giải với Au-xtec-lit-xơ, 
đại biêu cho chủ nghĩa sô-vanh Đức tỉ tiện nhât, mà từ chôi không cho nước 
Áo của dòng vua Hap-xơ-buôc được quyền tự do phân lập của các dân tộc 
bị áp bức, nhưng lại công nhận cho Ba-lan £huộc ẤNgz có quyền tự do đó, 
đẻ tỏ tình khuyên mã với Hin-đen-bua và Vin-hem II. Khó mà thây chủ 
nghĩa Cau-xki tự vạch trần mình rã một cách tôt hơn thê! 


Việt vào tháng giêng -tháng hai 

1016, TẬp 27; tr. 252—266. 
Đăng hồi tháng tư I1o1Ô trên 

tạp chí «Vorbote›, sô 2. 


Xuất bản bằng tiếng Nga 
lần đầu tiên hồi tháng mười 
1916, trong «Văn tập Người 
xã hội - dân chủ», SỐ 1. 


* 


—____._.___—————_>ễễễ—=—— 


CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC, GIAI ĐOẠN TỘT CÙNG 
CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN” 


(BẢN TRÌNH BÀY PHÔ THÔNG) 


LỜI TỰA 


Quyền sách nhỏ này ra mắt độc giả, do tôi viêt vào mùa xuân năm 1o16, 
ở Zuy-rich. Trong những điều kiện làm việc lúc bây giờ ở đây, cô nhiên là 
tôi bị thiêu một sô sách tham khảo bằng tiêng Pháp và tiêng Anh, và thiêu 
rât nhiều sách tham khảo bằng tiêng Nga. Tuy vậy; tôi đã dùng được tác 
phẩm chủ yêu bàn về chủ nghĩa đê quốc, bằng tiêng Anh, tức là quyền sách 
của J. A. Hôp-xơn, tôi đã dùng với tât cả sự chú ý mà theo tôi thì tác phẩm 
đó xứng đáng được như thê, 

Việt quyền sách nhỏ này, tôi đã tính đên sự kiểm duyệt của chê độ Nga 
hoàng. Vì vậy, không những tôi đã phải tự hạn chê gắt gao, chỉ phân tích về 
mặt lý luận — nhât là vẻ mặt kinh tế — mà còn chỉ nêu lên một cách hệt sức 
thận trọng một ít nhận xét về mặt chính trị cần thiệt, bằng cách nói bóng gió, 
theo cách nói đáng ghét đó của E-zô-pơ mà chê độ Nga hoàng buộc tât cả 
những nhà cách mạng phải dùng đên mỗi khi họ cẩm bút viêt một tác phầm 
chợp pháp. 

Hiện nay, trong những ngày tự do này, tôi thây khổ tâm khi đọc lại 
những đoạn trong sách này bị cắt xén vì phải để phòng chê độ kiểm duyệt 
của Nga hoàng, những đoạn đã bị gò ép như bị kẹp trong hai gọng kìm thép. 
Đề trình bày rằng chủ nghĩa đê quôc là hôm trước của cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa; rằng chủ nghĩa xã hội - sô-vanh (tức là chủ nghia xã hội 
trên lời nói, chủ nghĩa sô-vanh trong việc làm) hoàn toàn là một sự phản 
bội chủ nghứa xã hội, hoàn toàn là sự đào ngữ sang phía giai câp tư sản; 
rằng sự chia rẽ ây của phong trào công nhân là gắn liển với những điều kiện 
khách quan của chủ nghĩa đề quốc, v.v... — tôi đã phải dùng ngôn ngữ 
của ‹người nô lệ», và giờ đây, tôi phải giới thiệu đề độc giả nào quan tâm 
đên vân để 3y, đọc tập tái bản những bài báo tôi đã việt ở ngoại quôc những 
năm 1g14—1g17, sẽ xuât bản nay mai. Nhât là phải lưu ý độc giả một đoạn 
của quyển sách này, trang rrọ và 12o”, trong đó muôn làm cho độc giả hiểu 


# “Trong sách này, xem tr. 2oo. B7. 


* 
Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 193 


được, dưới một hình thức mà kiềm duyệt có thể thừa nhận, lời đôi trá vô 
liêm sỉ của bọn tư bản cũng như của bọn xã hội - sô-vanh (mà Cau-xki đã 
chông lại chúng một cách thật không triệt đẻ) đã chạy sang phía bọn tư bản, 
về vân đề những cuộc thôn tính, và chúng đã làm thê nào để c⁄e đậy một cách 
không biêt nhục những cuộc thôn tính của bọn tư bản nước chúng, thì tôi 
đã buộc lòng phải lây... Nhật-bản làm ví dụ! Độc giả nào biêt chú ý, sẽ có 
thẻ đễ dàng lây Nga thay cho Nhật-bản, lây Phẩn-lan, Ba-lan, Cuôc-lan-đơ, 
UƯ-cren, Khi-va, Bu-kha-ra, E-xtô-ni và các miền khác mà dân cư ở đó không 
phải là người Đại Nga, đẻ thay cho Triểu-tiên. 

Tôi mong rằng quyẻn sách nhỏ của tôi sẽ giúp vào sự hiểu biêt một vân 
để kinh tê căn bản, mà nêu không nghiên cứu vân đề đó, thì sẽ không hiểu 
được tí gì về cuộc chiên tranh ngày nay và chính trị ngày nay, tức là: vân 
đề bản chât kinh tê của chủ nghĩa đề quôc. 


Tác giả 
Pê-trô-grat. Ngày 26 tháng tư năm 1ọ17. 


194 V. I. Lê-nin 


LỜI TỰA CHO CÁC LẦN XUẤT BẢN BẰNG TIẾNG PHÁP 
VÀ TIẾNG ĐỨC 


I 


Như đã nói trong lời tựa cho lần xuât bản tiêng Nga, quyền sách này 
được viêt vào năm 1ọ16, có chú ý để phòng sự kiểm duyệt của chê độ Nga 
hoàng. Hiện nay, tôi không thẻ việt lại cả quyên sách này; hơn nữa, viết lại 
có lẽ cũng không hợp lý, vì nhiệm vụ cơ bản của quyền sách này trước sau 
vẫn là dựa theo những tài liệu tổng hợp trong thông kê không thể tranh cãi 
được của tư sản và những lời thú nhận của các học giả tư sản ở tât cả các 
nước, đề vạch rõ fình hình tông quát của nên kinh tê tư bản chủ nghĩa thê 
giới, trong những quan hệ quốc tê của nó, vào đầu thê kỳ X%, ngay trước 
khi xảy ra cuộc chiên tranh đề quốc thê giới lần thứ nhât. 

Một phần nào, cũng sẽ có ích cho nhiều người cộng sản ở các nước tư 
bản chủ nghĩa tiên tiên có thê lây quyền sách này, một quyền sách hợp pháp 
vê phương diện kiểm duyệt của chè độ Nga hoàng, làm ví dụ đề thây rằng 
có thể — và cần phải — lợi dụng ngay cả những tàn dư hợp pháp nhỏ còn 
lại mà họ còn có thể có được, chẳng hạn, ở nước Mỹ hiện tại hoặc ở Pháp 
sau những vụ bắt bớ hầu hệt những người cộng sản xảy ra gần đây, đẻ giải 
thích toàn bộ tính chầt đôi trá trong những quan điểm của bọn xã hội - 
hòa bình chủ nghĩa và trong việc bọn này hy vọng vào một nền ‹dân chủ 
thê giới. Vẻ những điều bổ sung tôi thiểu cần thiệt cho quyền sách bị kiêm 
duyệt này, thì tôi sẽ cô nêu lên trong lời tựa này. 


H 


Trong quyển sách này, tôi đã chứng minh rằng cuộc chiên tranh những 
năm ror4—g18, đôi với cả hai phe, đều là một cuộc chiễn tranh đề quốc 
chủ nghĩa (nghĩa là một cuộc chiên tranh xâm lược, cướp bóc, tham tàn), 
một cuộc chiên tranh để phân chia thê giới, đẻ phân chia đi phân chía lại 
các thuộc địa, các ‹khu vực ảnh hưởng› của tư bản tài chính, v.v... 

Vì muôn chứng minh tính chât xã hội thật sự, hay nói đúng hơn, tính 
chât giai câp thật sự của cuộc chiên tranh, cô nhiên là không thể căn cứ vào 
lịch sử ngoại giao của cuộc chiên tranh, mà phải căn cứ vào sự phân tích 


Chủ nghĩa để quốc, giai đoạn tột cùng... 195 
«...................... 5 ..~ 
tình hình khách quan của các giai cắp cẩm quyển trong tát cả các cường 
quôc tham chiên. Đẻ vạch rõ tình hình khách quan ây, không nên lây những 
ví dụ hay những tài liệu riêng lẻ (vì các hiện tượng trong đời sông xã hội 
cực kỳ phức tạp, nên người ta luôn luôn có thẻ tìm được, muôn bao nhiêu 
cũng có, những ví dụ hoặc tài liệu riêng lẻ đề chứng minh cho bât cứ một 
luận điểm nào), mà nhât định phải lây foừn bộ các tài liệu về những cơ sở 
của đời sông kinh tê của ứét cả các cường quốc tham chiên và của /øờn thê 
giới. 

Chính những tài liệu tổng hợp không thể chôi cãi được ây, tôi đã dẫn 
ra trong bảng tình hình phân chia thề giới trong những năm 1876 và Io14 
(trong §6) và bảng tình hình phân chia các đường xe lửa trên toàn thê giới 
trong những năm 18oo và 1912 (trong § 7). Đường sắt là ngành mà qua đó 
người ta thây được tình hình toàn bộ của những ngành chủ chôt trong 
công nghiệp tư bản chủ nghĩa, trong công nghiệp than đá và luyện kim; 
thây được tình hình toàn bộ của sự phát triển và những chỉ tiêu rõ rệt 
nhât của sự phát triển nền thương nghiệp thê giới và nền văn minh dân 
chủ tư sản. Đường sắt gắn liền như thê nào với nền đại sản xuât, với các 
tổ chức độc quyển, với các xanh-đi-ca, các-ten, tơ-rớt, ngân hàng, với 
bọn đầu sỏ tài chính, điều đó đã được chỉ rõ trong các chương đầu của 
quyên sách này. Sự phân phôi của mạng lưới đường sắt, tính chât không đều 
của sự phân phôi đó, tính chât phát triền không đều của mạng lưới ây, đó là 
toàn bộ tình hình của chủ nghĩa tư bản hiện đại, có tính chât độc quyền, 
trong phạm vi toàn thê giới. Và toàn bộ tình hình đó chứng tỏ rằng trên cơ 
sở kinh tê ẩy, những cuộc chiên tranh đê quốc là điều tuyệt đôi không thể 
tránh được; chừng nào còn tồn tại chê độ tư hữu về tư liệu sản xuât. 

Việc xây dựng đường sắt tưởng chừng như một công việc giản đơn, 
tự nhiên, dân chủ, văn hóa, văn minh: dưới con mắt của bọn giáo sư tư 
sản được trả lương để tô son vẽ phân cho chê độ nô lệ tư bản chủ nghĩa, 
cũng như dưới con mắt của bọn phi-li-xtanh tiểu tư sản, thì công trình ây 
là như thê. Thật ra thì những môi liên hệ tư bản chủ nghĩa ràng buộc những 
công trình ây với chê độ tư hữu về tư liệu sản xuât nói chung, bằng muôn 
nghìn mạng lưới, đã biên công trình xây dựng ây thành một công cụ áp 
bức một £} người (thuộc địa và nửa thuộc địa), nghĩa là hơn một nửa dân 
sô thê giới trong các nước phụ thuộc, và những người nô lệ làm thuê cho 
tư bản trong các nước «văn minh. 

Chê độ tư hữu dựa trên lao động của người tiêu chủ, tự do cạnh tranh, 
chê độ dân chủ — tât cả những khầu hiệu đó mà bọn tư bản và báo chí của 
chúng dùng đẻ lừa bịp công nhân và nông dân, đều đã lùi vẻ dĩ vãng rồi. 


1à* 


196 V. I. Lê-nữ 


Chủ nghĩa tư bản đã trở thành một hệ thông toàn thê giới của một nhúm 
nhỏ các nước +tiên tiêm áp bức thuộc địa và dùng tài chính bóp nghẹt đại 
đa sö nhân dân thê giới. Và cái món chiên lợi phẩm› ây được phân chia 
giữa 2—2 nước tham tàn có sức mạnh trên thê giới, được vũ trang từ đâu 
chí chân (Mỹ, Anh, Nhật-bản), những nước này lôi cuôn toàn bộ trái đât 
vào cuộc chiên tranh củz chúng đề chúng chia cái món chiên lợi phẩm của 
chúng. : 
1H 


Hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ!?*' đo nước Đức quân chủ bắt ký, rồi 
đền hòa ước Vec-xây'? tàn nhẫn và bỉ ôi hơn nhiều, do các nước cộng 
hòa ‹dân chủ, tức là Mỹ và Pháp, cũng như nước Anh «tự do› bắt ký, 
đều đã làm được một việc rât có ích cho loài người, tức là đã vạch mặt bọn 
bồi bút ăn lương của chủ nghĩa đề quôc và cả bọn tiểu thị dân phản động 
nữa, bọn này, mặc dầu tự xưng là những người hòa bình chủ nghĩa và xã 
hội chủ nghĩa, nhưng vẫn ca tụng «chủ nghĩa Vin-xơn›'”3 và cô chứng minh 
rằng dưới chủ nghĩa đê quôc, có khả năng hòa bình và thực hiện những 
cuộc cải cách. 

Hàng chục triệu người chêt và tàn phê do chiên tranh đẻ lại — một cuộc 
chiên tranh đề quyêt định xem trong những nhóm tài phiệt ăn cướp, Anh 
hoặc Đức, nhóm nào được hưởng chiên lợi phầm lớn hơn, — rồi tiêp đó 
hai bản qhòa ước› nói trên, đang mở mắt một cách nhanh chóng chưa từng 
thây, cho hàng triệu và hàng chục triệu con người bị giai câp tư sản áp bức, 
chà đạp, lừa bịp và phỉnh phờ. Như vậy, trên cơ sở tình trạng điêu tàn của 
toàn thê giới do chiên tranh gây nên, một cuộc khủng hoảng cách mạng 
thê giới đang lớn lên, cuộc khủng hoảng này, mặc dầu phải trải qua những 
biên đổi lâu dài và khó khăn thê nào chăng nữa, cũng chỉ có thể kêt thúc bằng 
cuộc cách mạng vô sản và thắng lợi của cuộc cách mạng ây. 

Bản tuyên ngôn Ba-zen của Quôc tê II'?!, năm rora2, đã nhận định chính 
là về cuộc chiên tranh nỗ ra năm 1ọ14, chứ không phải nhận định về cuộc 
chiên tranh nói chung (chiên tranh có nhiều loại, có cả những cuộc chiên 
tranh cách mạng), bản tuyên ngôn đó vẫn còn là một tâm bia tô cáo toàn bộ 
sự phá sản nhục nhã và toàn bộ sự phản bội của bọn anh hùng trong Quôc 
tê II. 

Vì vậy, tôi đăng lại bản tuyên ngôn ây trong phần phụ lục của bản in 
này, và lại một lần nữa tôi lưu ý độc giả rằng bọn anh hùng của Quốc tê II 
rât cân thận tránh những đoạn văn nào trong bản tuyên ngôn đã nói một 
cách chính xác, rõ ràng và thẳng thắn đên môi liên quan của chính cuộc 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 197 


chiên tranh sắp tới äy với cuộc cách mạng vô sản, họ tránh một cách cần 
thận như tên ăn trộm cô tránh nơi hẳn đã lây trộm. 


IV 

Trong quyên sách này, tôi đặc biệt chú ý phê phán «chủ nghĩa Cau-xki›, 
một trào lưu tư tưởng quôc tê mà đại biểu ở khắp các nước trên thê giới 
là những «nhà lý luận trứ danh nhâ, những lãnh tụ của Quôc tê II (ở Áo, 
có Ôt-tô Bau-e và đồng bọn; ở Anh, có Ram-xây Măc-Đô-nan và một sô 
khác nữa; ở Pháp, có An-be Tô-ma, v.v...) và là cái đấm những người 
xã hội chủ nghĩa, cải lương chủ nghĩa, hòa bình chủ nghĩa, dân chủ tư sản 
và linh mục. 

Trào lưu tư tưởng ây, một mặt, là sản phẩm của sự tan rã và thôi nát 
của Quốc tê II, và, mặt khác, là kêt quả tât nhiên của hệ tư tưởng bọn tiểu tư 
sản mà toàn bộ hoàn cảnh sinh hoạt đã giam hãm họ trong những định 
kiên tư sản và dân chủ. 

Ở Cau-xki và đồng bọn, thì những quan điểm như thê có nghĩa là 
hoàn toàn rời bỏ chính những nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa Mác, 
những nguyên lý mà ông nhà văn này đã bênh vực hàng chục năm, nhân 
tiện nói thêm, nhât là trong cuộc đâu tranh chồng chủ nghĩa cơ hội (của 
Bec-stanh, Milê-răng, Hây-đơ-man, Gom-pơc-xơ, v.v..) trong phong 
trào xã hội chủ nghĩa. Cho nên, không phải là ngẫu nhiên mà trên khắp 
thê giới «phái Cau-xkb, ngày nay trong lĩnh vực chính trị thực tê, đã liên 
kêt với bọn cơ hội cực đoan (thông qua Quôc tê II hoặc Quôc tê vàng'”) 
và với các chính phủ tư sẵn (thông qua các chính phủ liên hiệp tư sản trong 
đó có những người xã hội chủ nghĩa tham gia). 

Phong trào vô sản cách mạng nói chung, và nhât là phong trào cộng 
sản, đang lớn lên trên toàn thê giới, không thể nào không phân tích và vạch 
trần những sai lầm lý luận của «chủ nghĩa Cau-xki›. Điều đó càng cần thiết 
phải làm, nhật là vì chủ nghĩa hòa bình và ‹chủ nghĩa dân chủ› nói chung, — 
hai trào lưu này không mảy may có ý tự xưng là chủ nghĩa Mác, nhưng 
cũng giông hệt như Cau-xki và đồng bọn, chúng đang làm lu mờ tính chât 
sâu sắc của những mâu thuẫn của chủ nghĩa đê quôc và tính chât không 
tránh khỏi của cuộc khủng hoảng cách mạng do chủ nghĩa đề quôc sinh ra, — 
đang còn rât thịnh hành trên toàn thê giới. Đầu tranh chông các trào lưu 
ây là điều bắt buộc đôi với đảng của giai câp vô sản, là đảng phải giành lại 
từ tay giai câp tư sản những người tiêu chủ bị giai cầp đó lừa bịp, cũng như 
phải giành lại hàng triệu người lao động hiện đang sông trong những điều 
kiện sinh hoạt ít nhiều có tính chât tiểu tư sản, 


198 V. I. Lê-nin 


Y 


Cần phải nói vài lời về chương VIII: «Tính ăn bám và sự thôi nát của 
chủ nghĩa tư bảm. Như đã nói trong văn bản quyền sách này, Hin-fec-đinh, 
nguyên là một người emác-xíb, ngày nay là bạn chiên đầu của Cau-xki và 
là một trong những đại biêu chủ yêu của chính sách tư sản, cải lương chủ 
nghĩa trong «Đảng xã hội - dân chủ độc lập Đức'?°, ông ta đã đi thụt lùi 
một bước trong vân để này, so với Hôp-xơn, một người Anh công nhiên 
theo chủ nghĩa hòa bình và cải lương. Sự phân liệt có tính chât quốc tẻ 
trong toàn bộ phong trào công nhân ngày nay đã hoàn toàn bộc lộ rõ rồi 
(Quốc tê II và II)”. Cuộc đâu tranh vũ trang và cuộc nội chiên giữa hai 
trào lưu cũng đã bộc lộ rõ rồi: ở Nga, bọn men-sê-vích và bọn «xã hội - 
cách mạng ủng hộ bọn Côn-tsắc và Đê-ni-kin chông lại những người bôn- 
sê-vích; ở Đức, những người theo phái Sây-đơ-man, Nô-xke và đồng bọn, 
cùng với giai câp tư sản chông lại những người XXpac-ta-quyt!?3; ở 
Phẩn-lan, Ba-lan, Hung-ga-ri, v.v... tình hình cũng như thê. Vậy thì cơ 
sở kinh tê của hiện tượng lịch sử toàn thê giới đó là ở chỗ nào? 

Chính là ở tính ăn bám và sự thôi nát của chủ nghĩa tư bản, vôn là đặc 
trưng của giai đoạn tột cùng của nó, tức là chủ nghĩa đê quôc. Như quyên 
sách này chứng minh rằng chủ nghĩa tư bản ngày nay đã đảm bảo một địa 
vị đặc quyển cho một nhúm nhỏ những quôc gia đặc biệt giàu mạnh (gồm 
đưới 1 phần 1o dân sô thê giới, và nêu tính rộng rãi ra và tính quá đi nữa, 
cũng chỉ gồm dưới 1 phần s), các quôc gia này cướp bóc toàn thê giới bằng 
cái lỗi ‹cắt phiêu chứng khoám giản đơn. Theo giá cả và thông kê tư sản 
trước chiên tranh, thì sô tư bản xuât khẩu đã đem lại tiền thu nhập hằng 
năm từ 8 đền 1o tỷ fơ-răng, Cô nhiên, ngày nay thì còn nhiều hơn thê nữa. 

Rõ ràng là nhờ có món siêu li nhuận khồng lồ ây (vì sô lợi nhuận này 
là kiêm được thêm ngoài sô lợi nhuận mà bọn tư bản bóp nặn công nhân 
trong nước ‹chúng), mà người ta có thể mua chuộc được những lãnh tụ 
công nhân và tầng lớp trên của công nhân quý tộc. Và thực tê, bọn tư bản 
các nước ‹tiên tiên cũng đang mua chuộc họ — mua chuộc bằng hàng trăm 
nghìn thủ đoạn, trực tiếp và gián tiêp, công khai và che đậy. 

Tầng lớp công nhân tư sản hóa hay ‹công nhân quý tộc» đó, hoàn toàn 
có tính chât tiểu thị dân do lôi sông, do tiền lương, do toàn bộ thê giới quan 
của họ, là chỗ dựa chủ yêu của Quốc tê II và ngày nay là chỗ đựa chủ yêu 

về mặt xã hội (chứ không phải vể mặt quân sự) của giai cấp tư sản. Vì họ 
là những fay sai thật sự của giai cập tư sản trong phong trào công nhân, 
những công nhân tay chân của giai cầp tư bản (labor lieutenants of the 


Chủ nghĩa đÈ quốc, giai đoạn tột cùng.... 199 


capitalist class), những kẻ truyền bá thật sự của chủ nghĩa cải lương và chủ 
nghĩa sô-vanh. Trong cuộc nội chiên của giai câp vô sản với giai câp tư sản, 
tắt nhiên, một sô đáng kể trong bọn họ đứng vào hàng ngũ giai câp tư sản, 
đứng vẻ phía bọn Vec-xây?° chông lại scác chiến sĩ Công xã›. 

Không hiểu rõ những gốc rễ kinh tê của hiện tượng ây, không đánh giá 
được ý nghĩa chính trị và xã hội của nó, thì không thể tiên được một bước 
nào trong việc giải quyêt những nhiệm vụ thực tiễn của phong trào cộng sản 
và của cuộc cách mạng xã hội sắp đên. 

Chủ nghĩa đề quốc là hôm trước của cuộc cách mạng xã hội của giai câp 
vô sản. Điều này đã được xác nhận từ năm 1o17 trong phạm vi toàn thê giới. 


Ngày 6 tháng bảy năm 192o 


N. Lê-nn 


200 V. I. Lê-nin 
——c——_.._.-.-.—— -=T-............. 


Trong 15—2o năm gần đây, nhât là từ sau hai cuộc chiên tranh Tây- 
ban-nha - Mỹ (r8o8) và Anh - Bô-e (r8ee—roo2)!39, các sách báo kinh tê 
cũng như sách báo chính trị của thẻ giới cũ và mới, ngày càng thường 
dùng đên khái niệm «chủ nghĩa đê quôo để chỉ đặc tính của thời đại chúng ta 
đang sông. Năm 1oo2, một nhà kinh tê học Anh, tên là J. A. Hôp-xơn, đã 
cho xuât bản ở Luân-đôn và Nữu-ước một quyển sách nhan đề là: «Chủ 
nghĩa đề quôc.. Tuy đứng trên quan điểm chủ nghĩa xã hội cải lương tư 
sản và chủ nghĩa hòa bình, — quan điềm về bản chât giông hệt với lập trường 
hiện nay của Cau-xki, một người nguyên trước kia là mác-xít,— nhưng tác 
giả vẫn mô tả được rât hay và tỉ mỉ những tính chât kinh tê và chính trị 
chủ yêu của chủ nghĩa đê quôc. Năm rọro, ở Viên, có xuât bản quyển sách 
của nhà mác-xít Áo Ru-đôn-fơ Hin-fec-đinh: Tư bản tài chính» (bản dịch 
tiêng Nga xuât bản ở Mạc-tư-khoa, năm 1o12). Mặc dầu tác giả có một sai 
lầm về lý luận tiền tệ và có khuynh hướng nào đó muôn điều hòa chủ nghĩa 
Mác với chủ nghĩa cơ hội, nhưng quyên sách đó vẫn là một bản phân tích 
lý luận hêt sức quý về 4giai đoạn mới nhât trong sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bảm, đúng như phụ để của quyên sách của Hin-fec-đinh đã nêu lên. Thật 
Ta, những điều mà người ta nói trong mây năm gần đây về chủ nghĩa đê quôc 
— nhât là trong rât nhiều bài viết về vân để này trên các báo và tạp chí, cũng 
như trong các nghị quyết, chẳng hạn, của các đại hội Hem-nit-xơ!#! và 
Đa-zen, mùa thu năm 1o1a2, — chắc gì vượt ra ngoài phạm vi những ý kiên 
xà hai tác giả nói trên đã trình bày, hay nói cho đúng hơn, đã tổng kết... 

Sau đây, chúng tôi cô gắng trình bày vắn tắt và với hình thức rât phổ 
thông, môi liên hệ và sự tương quan giữa các đặc điểm kinh tê chủ yêu của 
chủ nghĩa đê quôc. Chúng tôi sẽ không bàn đến mặt không kinh tê của vân 
đề, tuy rằng mặt đó cũng đáng được bàn đền. Còn mục sách tharn khảo và 
những chú thích khác có thê là không cần cho tât cả các độc giả, thì chúng tôi 
đưa vào ở cuôi sách. 


Chủ nghĩa để quốc, giai đoạn tột cùng.... 201 


I. SỰ TẬP TRUNG SẲN XUẤT 
VÀ CÁC TÔ CHỨC ĐỘC QUYỀN 


Sự phát triển phi thường của công nghiệp và quá trình tập trung cực 
kỳ nhanh chóng của sản xuât trong các xí nghiệp ngày càng to lớn, là một 
trong những đặc điểm đặc trưng nhât của chủ nghĩa tư bản. Các thông kê 
công nghiệp ngày nay cung câp được những sô liệu đẩy đủ nhất và chính 
xác nhât về quá trình ây. 

loi Đức, chẳng hạn, cứ 1.ooo xí nghiệp công nghiệp thì năm 1882 có 
2 xí nghiệp lớn, năm 18os có 6 xí nghiệp lớn và năm 1oo7 có ọ xí nghiệp lớn, 
nghĩa là những xí nghiệp có trên so công nhân làm thuê. Cứ 1oo công nhân 
thì có: 22; 2o và 37 người làm trong các xí nghiệp lớn ây. Nhưng so với: 
mức tập trung công nhân thì mức tập trung sản xuât còn mạnh hơn nhiều, 
vì lao động trong các xí nghiệp lớn có hiệu suât cao hơn. Những sô liệu vẻ 
máy chạy bằng hơi nước và máy chạy bằng điện đều chứng tỏ điều đó. Nêu 
chúng ta xét cái mà ở Đức người ta gọi là công nghiệp theo nghĩa rộng của 
danh từ, nghĩa là gồm cả thương nghiệp và giao thông vận tải, v.v... thì 
chúng ta sẽ có một bảng kê như sau. Trong tổng sô 3.263.622 xí nghiệp, 
thì số xí nghiệp lớn là zo.s88, tức là chỉ có o;o%. Các xí nghiệp này dùng s 
triệu 7o vạn công nhân trong tổng sô 14 triệu 4o vạn công nhân, tức là 49,49%; 
dùng 6 triệu 6o vạn mã lực trong tổng sô 8 triệu 8o vạn mã lực, tức là 75,2, 
và 1 triệu 2o vạn ki-lô-oát điện trong tổng sô ¡ triệu rườởi ki-lô-oát, tức là 
77.2%. 

Không đây một phần trăm các xí nghiệp mà chiêm trên 3/4 tổng sô sức 
hơi nước và điện lực! 2 triệu o7 vạn xí nghiệp nhỏ (dùng từ s công nhân 
làm thuê trở xuông) tức là or tổng sô xí nghiệp, mà chỉ dùng có 79§ 
sức hơi nước và điện lực! Hàng vạn xí nghiệp lớn chiêm hẻt cả, còn hàng 
triệu xí nghiệp nhỏ thì chẳng có gì. 

Năm 1oo7, ở Đức, sô xí nghiệp có từ 1.ooo công nhân trở lên là s86. 
Các xí nghiệp này dùng gần một phần mười (x triệu 28 vạn) tổng số công nhân 
và gần một phần ba (32%) sức hơi nước và điện lực*. Như ta sẽ thây, tư 
bản tiền tệ và các ngân hàng làm cho ưu thê đó của một nhúm những xí 
nghiệp rât lớn càng có tính chât áp đảo hơn nữa — nói theo nghĩa đen của 


* “Theo Annalen des deutschen Reichs, rọrr, Zahn (Niên giám của Quốc gia 
Đức, 1or1, Zan. B7,). 


202 V. I. Lê-nin 


danh từ này, nghĩa là có hàng triệu «chủ xí nghiệp» hạng nhỏ, hạng trung và 
cả một phần hạng lớn nữa, thực tê đểu bị vài trăm tên tư bản tài chính triệu 
phú nô dịch hoàn toàn. 

Trong một nước tiên tiên khác của chủ nghĩa tư bản hiện đại, là nước 
Hoa-kỳ Bắc Mỹ, sự tập trung sản xuât còn tăng lên mạnh tnẽ hơn nữa.  Đ 
đây, thông kê chỉ chú trọng riêng công nghiệp theo nghĩa hẹp của danh từ 
này và xếp loại các xí nghiệp theo giá trị sản lượng hằng năm. Năm 1ọo4, 
đã có 1.ooo xí nghiệp rât lớn (trong sô 216.r8o cái, tức là o,o%⁄), giá trị sản 
lượng của mỗi xí nghiệp là từ r triệu đô-la trở lên — các xí nghiệp này có I 
triệu 4o vạn công nhân (trong sô s triệu rưởi công nhân, tức là 25,64); và 
giá trị sản lượng là s tỷ 6oo triệu (trong sô 14 tỷ 8oo triệu, tức là 48%). Năm 
năm sau, vào năm 1ooo, thì sô liệu tương ứng là: z.o6o xí nghiệp (trong số 
268.4or cái, tức là 1,194), có 2 triệu công nhân (trong sô 6 triệu 6o vạn, tức 
là ao,s92), và giá trị sản lượng là ọ tỳ đô-la (trong sô 2o tỷ 7oo triệu, tức là 
42,83%)”. 

Gần một nửa sô toàn bộ sản lượng của tât cả các xí nghiệp trong nước rnà 
lại do một phẩn trăm tồng sô xí nghiệp cung câp! Và 3.ooo xí nghiệp không 
lồ ây bao gồm 258 ngành công nghiệp. Do đây ta thây rõ ràng rằng sự tập 
trung phát triển đến mức độ nào đó thì có thê nói là tự nó sẽ dẫn thẳng đên 
độc quyển. Vì vài chục xí nghiệp khổng lồ có thẻ dễ dàng thỏa thuận với 
nhau; mặt khác, thì chính từ quy mô to lớn của các xí nghiệp đó mà sinh ra 
khó khăn cạnh tranh và khuynh hướng đi đền độc quyền. Cạnh tranh biên 
thành độc quyền đó là một trong những hiện tượng quan trọng nhât — 
nêu không phải là hiện tượng quan trọng nhât — trong nền kinh tê của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại. Cho nên chúng ta cần phân tích tỉ mỉ hiện tượng đó. 
Nhưng trước hết, chúng ta cẩn phải thanh toán một sự hiểu lầm có thẻ xảy 
Ta. 

Thông kê của Mỹ cho biễt: 3.ooo xí nghiệp không lỗ trong 25o ngành 
công nghiệp. Như thê dường như chỉ có 12 xí nghiệp không lồ trong mỗi 
ngành. 

Nhưng không phải thê. Không phải trong bât cứ ngành công nghiệp 
nào cũng có xí nghiệp lớn: mặt khác, chủ nghĩa tư bản phát triển đền tột 
mức của nó, thì có một đặc điểm cực kỳ trọng yêu mà người ta gọi là chề 
độ liên hợp, nghĩa là sự thông nhât vào trong tay một xí nghiệp duy nhât 
nhiều ngành công nghiệp khác nhau, những ngành này hoặc thẻ hiện những 


* Statistical Abstract of the United States 1012, p. 2o2 (Tập sô liệu thông kê 
của nước Mỹ năm 1912, tr. 2o2. B1.). 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 203 


giai đoạn kê tiệp nhau trong quá trình chê biên nguyên liệu (chẳng hạn, nâu 
quặng thành gang, biên gang thành thép và rồi có thể là cả việc chê tạo các 
vật phầm bằng thép nữa), hoặc thẻ hiện những ngành có tác dụng bổ trợ 
cho ngành khác (chẳng hạn, chê biên những cặn bã hay những sản phẩm 
phụ; sản xuât những đồ để đóng gói, v.v...). 

«Chê độ liên hợp, — Hin-fec-đinh viêt, — san bằng sự chênh lệch trên 
tình hình thị trường và, do đó, đẳm bảo cho xí nghiệp liên hợp có một tỷ 
suât lợi nhuận ôn định hơn. Hai là, chê độ liên hợp làm loại trừ thương 
nghiệp. Ba là, nó làm cho kỹ thuật được cải tiên và, do đó, so với các xí 
nghiệp ‹đơn thuần (nghĩa là không liên hợp), thì nó làm cho có thêm được 
lợi nhuận. Bồn là, so với xí nghiệp «đơn thuẩm, thì chê độ liên hợp củng cô 
địa vị của xí nghiệp liên hợp trong cuộc đâu tranh cạnh tranh lúc xảy ra tình 
trạng tiêu điểu nặng (kinh doanh bị đình đôn, khủng hoảng) khi giá cả 
những chê phẩm sụt nhanh hơn giá cả nguyên liệu". 

Hây-man, nhà kinh tê học tư sản Đức, đã dành riêng một tác phầm 
để mô tả những xí nghiệp hỗn hợp›, nghĩa là liên hợp, ở trong công nghiệp 
luyện thép ở Đức, ông nói: «Các xí nghiệp đơn thuần› chêt đi, vì bị chẹt 
giữa giá cả cao của nguyên liệu và giá cả thâp của thành phẩm». Kêt quả là 
thể này: 

«Còn lại, một bên là các đại công ty than đá, sản xuât đên hàng triệu 
tân, được tổ chức chặt chẽ trong xanh-đi-ca than đá của chúng; và sau đó, 
kêt hợp chặt chẽ với các công ty than đá nói trên, là các nhà máy luyện thép 
lớn cùng với xanh-đi-ca thép của các nhà máy đó. Những xí nghiệp không 
lồ này hàng năm sản xuât 4o vạn tân thép (một tân = 6o pút) và khai thác 
những sô lượng rât lớn quặng và than đá, chê tạo những thành phầm bằng 
thép; những xí nghiệp đó dùng 1 vạn công nhân ăn ở trong những trại 
thuộc các khu công nhân, và có khi còn có cả đường sắt và bên tàu riêng nữa. 
Những xí nghiệp không lồ này là những điển hình tiêu biểu cho công nghiệp 
luyện thép ở Đức. Và sự tập trung còn tiên triển mãi. Một sô xí nghiệp ngày 
càng lớn lên; càng ngày càng có nhiều xí nghiệp thuộc cùng một ngành công 
nghiệp hoặc thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau tập hợp lại thành 
những xí nghiệp không lồ, được nửa tá ngân hàng lớn ở Bec-lanh nâng đỡ 
và chỉ huy. Về mặt công nghiệp khai mỏ ở Đức, học thuyêt của Các Mác về 
sự tập trung đã được chứng minh là đúng; thật ra, điều đó là đúng đôi với 
một nước có nền công nghiệp đã được các biểu thuê quan và giá cước vận 


* ¿Tư bản tài chính», bản dịch bằng tiêng Nga, tr. 286—a87. 


204 V. I. Lê-nữ 


tải bảo hộ. Công nghiệp khai mỏ ở Đức đã chín muồi đên mức có thể bị 
tước đoạt được", 

Đó là kêt luận mà một nhà kinh tê học tư sản có lương tâm — đó là 
ngoại lệ — nhât định phải đi tới. Nên chú ý rằng hình như ông ta xem nước 
Đức như một trường hợp đặc biệt, vì công nghiệp Đức được những biểu 
thuê quan cao bảo hộ. Nhưng hoàn cảnh ây chỉ có thể xúc tiên mau sự tập 
trung và sự thành hình các công ty độc quyển của bọn chủ xưởng, tức là 
các các-ten, các xanh-đi-ca, v.v... Điều hệt sức quan trọng là phải nhận thây 
rằng ở Anh, một nước chủ trương tự do mậu dịch, sự tập trung cñng đưa 
đền độc quyền, tuy chậm hơn một chút và có thê là đưới một hình thức khác. 
Trong tác phẩm nghiên cứu riêng về «Các công ty độc quyền, các-ten và tơ- 
rớt, giáo sư Hec-man Lơ-vy đã căn cứ vào những sô liệu về sự phát triển 
kinh tê của nước Anh mà viết như sau: 

«Ở Anh, chính quy mô to lớn của các xí nghiệp và trình độ kỹ thuật cao 
của các xí nghiệp này gây ra xu hướng đi đên độc quyền. Một mặt, sự tập 
trung dẫn đên kêt quả là cần phải đầu tư những sô tiền vôn rât lớn vào xí 
nghiệp; cho nên các xí nghiệp mới vâp phải những yêu cầu ngày càng lớn về 
sô vôn đầu tư cần thiệt, cái đó làm cho những xí nghiệp này thành khó ra 
đời hơn.. Mặt khác, (và chúng tôi coi điềm này quan trọng hơn), bât cứ xí 
nghiệp mới nào muôn trở thành ngang với trình độ của các xí nghiệp không 
lỗ do sự tập trung tạo ra, đều phải sản xuât một sô sản phẩm thừa rât lớn 
đên mức việc bán có lãi sô sản phẩm đó chỉ có thẻ thực hiện được khi nào 
như cầu tăng lên hêt sức cao, bằng không thì sô sản phầm thừa đó sẽ làm cho 
giá cả hạ xuông đền một mức độ không lợi cho nhà rmnáy rmmới cũng như cho 
các công ty độc quyểm. Khác hẳn với các nước khác mà, ở đây các biểu thuê 
quan bảo hộ làm cho các các-ten thành lập được dễ dàng, ở Anh, các công 
ty độc quyển, các-ten và tơ-rớt thường thường chỉ xuât hiện khi nào con 
sô các xí nghiệp chủ yêu đang cạnh tranh với nhau, rút xuông chỉ còn «nhiều 
nhật là vài tá». ‹Ảnh hưởng của sự tập trung đôi với việc tổ chức những công 
ty độc quyền trong đại công nghiệp, ở đây, hiện ra một cách rõ ràng trông 
thây›**, 


* Hans Gideon Heymann. ‹Die gemischten Werke im deutschen GrofÖeisenge- 
werbe». Stuttgart; 1oo4 (SS. 256, 278—27o) (Han-xơ Ghi-đê-ôn Hây-man. 
‹Các xí nghiệp hồn hợp trong đại công nghiệp luyện thép ở Đức›, Stut-ga, 1904; 
(tr. 256, 278—2;7o). BT.). 

#* Hermann Levy. 4Monopole, Kartelle und 'Trustss. Jena, 1goo, SS. 286, 
2oo, 2o8 (Hec-man Lơ-vy. Các công ty độc quyển, các-ten và tơ-rớt», I-ê-na; 
10oo; tr. 286, 2go; 2g8. BT.). 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 205 


Trước đây nửa thê kỳ, khi Mác viêt bộ ¿Tư bảm, thì tự do cạnh tranh 
đôi với đại đa sô các nhà kinh tê học, là «một quy luật của tự nhiên. Khoa 
học chính thức đã âm mưu không đả động gì đền tác phẩm của Mác để bóp 
chêt nó, vì với việc phân tích chủ nghĩa tư bản về mặt lý luận và lịch sử, 
Mác đã chứng minh rằng tự do cạnh tranh đẻ ra tập trung sản xuât, và tập 
trung sản xuât phát triển tới một trình độ nào đó, lại dẫn tới độc quyền. Giờ 
đây, độc quyền đã trở thành một sự thật. Các nhà kinh tê học viêt hàng núi 
sách đê mô tả những biểu hiện riêng lẻ của sự độc quyền ây, trong khi đó 
thì họ vẫn tiêp tục đồng thanh tuyên bô rằng: «chủ nghĩa Mác bị bác bỏ rồi. 
Nhưng, như câu phương ngôn Anh đã nói, các sự thật là cái gì bướng bỉnh, 
khó cãi lại được và, dù muôn hay không muôn, người tavẫn phải kể đên 
chúng. Sự thật chứng minh rằng những sự khác nhau hiện có giữa các nước 
tư bản, chẳng hạn, về chê độ thuê quan bảo hộ hoặc tự do mậu dịch chỉ 
quyêt định những sự thay đổi không đáng kẻ về hình thức của các công ty 
độc quyền hoặc về ngày tháng các công ty đó xuât hiện, còn việc tập trung 
sản xuât làm cho các công ty độc quyền ra đời, nói chung là một quy luật 
phổ biên và căn bản trong giai đoạn phát triền hiện nay của chủ nghĩa tư bản. 

Đôi với châu Âu, ta có thẻ nhận định một cách khá chính xác lúc nào thì 
chủ nghĩa tư bản mới đã thay thê hển chủ nghĩa tư bản cũ: lúc đó chính là 
đầu thê kỳ XX. Ở một trong những tác phẩm tổng kêt mới nhât nói về lịch 
sử của «sự hình thành của các công ty độc quyểm, chúng ta đọc thây: 

Thời kỳ trước năm 186o cho ta vài thí dụ về các công ty độc quyền tư 
bản chủ nghĩa; trong đó, người ta có thể tìm ra được những mầm mông 
của các hình thức hiện nay đã trở nên rât quen thuộc; song, chắc chắn là 
tât cả cái đó chỉ thuộc về tiển sử của những các-ten. Thời kỳ bắt đầu thật 
sự của các công ty độc quyền hiện đại sớm nhât là vào khoảng những năm 
186o. Thời kỳ đầu tiên quan trọng của bước phát triển của các công ty đó 
bắt đầu cùng với thời kỳ tiêu điều của công nghiệp toàn thê giới vào những 
năm 187o, và kéo dài đên thời kỳ đầu những năm 18oo›. đÑêu xem xét vân 
đề trong phạm vi châu Âu, thì sự phát triển của tự do cạnh tranh đạt tới 
điểm cao nhât của nó vào những năm 6o và 7o. Lúc đó, nước Anh đã xây 
dựng xon g tổ chức tư bản chủ nghĩa kiều cũ của nó. Ở' Đức, tổ chức này 
đã lao vào cuộc đâu tranh quyêt liệt với thủ công nghiệp và công nghiệp gia 
đình và bắt đầu tạo ra những hình thức tồn tại riêng của nó›. 

Một cuộc chuyền biên lớn bắt đầu từ sự phá sản năm 1873, hay nói cho 
đúng hơn, từ thời kỳ tiêu điều tiêp sau sự phá sản đó, thời kỳ tiêu điều này 
đã kéo dài t rong suôt 22 năm trong lịch sử kinh tê châu Âu, chỉ trừ một lần 
gián đoạn r ât khó thây, xảy ra ngay đầu những năm 8o và một lần phổn vinh 


“„= 


206 V. I. Lê-nữi 


* . 
đặc biệt mãnh liệt nhưng ngắn ngủi vào khoảng năm 188o». Trong thời kỳ 
phồn vinh ngắn ngủi khoảng những năm r88e—18go, người ta đã dùng với 
một mức độ cao những các-ten đẻ lợi dụng thời cơ. Một chính sách thiêu 
chín chắn đã làm cho giá cả càng tăng lên nhanh và mạnh hơn là nêu không 
có những các-ten; hầu hêt những các-ten đó đã nhào đỗ một cách thầm hại 
«trong cái hỗ phá sảm. Tiệp theo đó là năm năm làm ăn thua thiệt và giá cả 
hạ thầp, nhưng trong công nghiệp thì trạng thái tỉnh thần lại không còn 
được như trước nữa. Thời kỳ tiêu điểu không còn được xem như một 
sự kiện tầt nhiên nữa, mà người ta coi đó chỉ là một thời kỳ tạm ngừng 
trước khi có một thời cơ thuận lợi mới mà thôi. 

Thẻ là phong trào các-ten đã bước vào thời kỳ thứ hai của nó. Từ chỗ 
là một hiện tượng nhât thời trước kia, những các-ten hiện nay trở thành một 
trong những cơ sở của toàn bộ đời sông kinh tê. Những các-ten đó chiêm 
hệt lĩnh vực này đền lĩnh vực khác của công nghiệp, và trước hệt là chiêm 
ngành chê biên nguyên liệu. Ngay từ đầu những năm r8oo, khi thành lập 
xanh-đi-ca than cốc theo một kiểu mà sau này xanh-đi-ca than đá cũng được 
tổ chức như thê, thì những các-ten đó đã xây dựng được một kỹ thuật các- 
ten, kỹ thuật này về căn bản, hiện chưa bị vượt qua. Thời kỳ phồn vinh lớn 
vào cuôi thê kỷ XIX và cuộc khủng hoảng trong những nắm 19oo—1903 
diễn ra — ít nhật là trong công nghiệp khai mỏ và công nghiệp luyện thép — 
lần đầu tiên hoàn toàn đưới chê độ của những các-ten. Và nêu lúc bây giờ, 
hiện tượng đó có vẻ là một cái gì mới, thì ngày nay; đôi với ý thức xã hội 
của công chúng rộng rãi, việc những bộ phận lớn lao của đời sông kinh tê, 
theo quy luật chung, không còn có sự tự do cạnh tranh nữa, đã là một sự 
thật hiển nhiên rồÐÈ. 

Như vậy, những kêt quả chủ yêu của lịch sử các công ty độc quyền có 
thể tóm lại như sau: 1) Những năm 186o và những năm 1ổ7o — cạnh tranh 
tự do phát triển đên tột điểm. Các công ty độc quyền chỉ là những mầm 
mông chưa rõ rệt lắm. 2) Sau cuộc khủng hoảng năm 173, là thời kỳ những 
các-ten phát triển rộng rãi; nhưng những các-ten đó vẫn còn là ngoại lệ. 


* 'Th. Vogelstein. sDie finanzielle Organisation đer kapitalistischen Industrie 
und die Monopolbildungen› trong sGrundril der Sozialökonormik». VI Abt., 
“Tũb., ror4 (T. Fô-ghen-stanh. ‹Tô chức tài chính của công nghiệp tư bản chủ 
nghĩa và sự hình thành các tổ chức độc quyển› trong qÑhững cơ sở của nền kinh 
tê xã hội. Phẩn VI, Tu-bin-ghen, 1g14. BT.). Xem của cùng tác giả: ‹Organisa- 
tionsformen der Eisenindustrie und 'Textilindustrie in England und Amerika. 
Bd. I,Lpz., rọro (Những hình thức tổ chức của công nghiệp luyện thép và dệt ở 
Anh và Mỹ. Tập 1, Lep-zich, 1gro. BT,). 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cừng.... 207 


* 
Chúng vẫn còn chưa được ồn định. Chúng vẫn còn là một hiện tượng nhât 
thời. 3) Thời kỳ phồn vinh cuôi thê kỳ XIX và cuộc khủng hoằng trong 
những năm 1ooo—1goo2: những các-ten trở thành một trong những cơ sở 
của toàn bộ đời sông kinh tê. Chủ nghĩa tư bản đã biên thành chủ nghĩa 
đề quốc. 

Những các-ten thỏa thuận với nhau về các điểu kiện bán hàng, về kỳ 
hạn trả tiền, v.v... Chúng chia nhau các thị trường, quy định sô lượng sản 
phẩm cần chê tạo, quy định giá cả, chia lời lãi cho các xí nghiệp riêng lẻ, 
v.V... 

Ở Đức, năm 1896, sô lượng các-ten ước độ 2so cái, năm rgos độ 285 cái 
bao gồm non 12.ooo xí nghiệp". Nhưng mọi người đều thừa nhận là những 
con sô đó còn ít hơn so với sự thật. Những tài liệu thông kê kể trên của công 
nghiệp Đức năm 1oo7 chứng tỏ rằng ngay cả 12.ooo xí nghiệp lớn đó chắc 
cũng đã tập trung được quá nửa tổng sô động lực, kẻ cả sức hơi nước lẫn 
điện lực. ờ Hoa-kỳ Bắc Mỹ, năm 1goo, sô tơ-rớt là 185 cái, nằm 10Ø7 có 2so 
cái. Thông kê ở Mỹ chia tât cả các xí nghiệp công nghiệp thành loại thuộc 
về tư nhân, về hãng buôn và về các công ty. Năm 1oo4, loại xí nghiệp thuộc 
các công ty chiêm 22,63%, đền năm 1ooo thì chiêm 25,9%; tức là quá một 
phẩn tư tổng sô xí nghiệp. Năm rgo4, các xí nghiệp ây có 7o,6% tổng sô 
công nhân, đên năm 1ọoo thì có 75,6%, tức là ba phần tư tổng sô công nhân. 
Sản xuât của các xí nghiệp đó trong năm 19o4 là 1o tỷ ooo triệu đô-la, năm 
1goo là 16 tỷ 3oo triệu, tức là 72,79% và 7o% tổng số sản xuất. 

Những các-ten và tơ-rớt thường nắm đến 7—8 phẩn ro tổng số sản 
xuât của một ngành công nghiệp. Xanh-đi-ca than đá miễn Ranh - Vet-xơ- 
fan, khi thành lập năm 18o3, đã tập trung được 86,7% sô than đá sản xuât ở 
vùng này. Đên năm 1oro, xanh-đi-ca ây đã tập trung được o5,4%**. Sự độc 
quyền được tạo ra đó bảo đảm những thu nhập không lồ và đưa đên việc 


* Dr. Riesser. «Die deutschen Grofibanken und ihre Konzentration im Zu- 
sammenhange mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland›. 4. 
Aufl.; 1or2, S. 14o.— R. Liefmann. «Kartelle und 'Trusts und die Weiterbildung 
der volkswirtschaftlichen Organisatiom. 2. Aufl., rero, S. 2s (Tiền sĩ Rit-xe. 
4Những ngân hàng lớn ở Đức và sự tập trung của chúng nhân sự phát triển chung 
của nền kinh tê ở Đức›, xuât bản lần thứ 4; 1ọ12, tr. r4ọ. — R. Li-fơ-man. đÑhững 
các-ten và tơ-rớt và sự phát triên tiệp tực của tỏ chức kinh tê quöc dâm, xuẫt bản 
lần thứ 2a; Ioro, tr. 2s. B7.). 

** Dr. Fritz Kestner. ‹Der Organisationszwang. Eine Untersuchung iiber die 
Kảmpfe zwischen Kartellen und Au0enseitern›. Brl., rọra, tr.11 (Tiền sĩ Eri-xơ 
Ke-xtơ-ne. «Sự cưỡng bách vào tô chức. Nghiên cứu về cuộc đầu tranh giữa 
những các-ten và những xí nghiệp đứng ngoài các-ten›, Bec-lanh. BT.). 


208 V. I. Lê-nin 


hình thành những đơn vị sản xuât và kỹ thuật có một quy mô rộng lớn phi 
thường. Tơ-rớt dầu lửa nỗi tiếng ở Mỹ (Standard Oil Company) đã được 
thành lập năm 19oo. «Tứ bản của tơ-rớt này lên đên 15o triệu đô-la. Tư bản 
đó đã được phát ra thành roo triệu đô-la cỗ phần thường và 1o6 triệu đô-la 
cổ phần đặc quyền. Những cổ phần đặc quyển này, từ năm rooo đền 19o7, 
từng năm thu được lợi tức cỗ phần như sau: 48, 48, 45; 44; 2Ô; 4O; 4o, 40%, 
tổng sô là 267 triệu đô-la. Từ năm 1882 đên hêt năm 1oo7; trong sô 88g 
triệu đô-la thực lãi, thì 6o6 triệu được đem chia, và sô còn lại thì bỏ vào tư 
bản dự trữ»*. «Ở tât cẢ các xí nghiệp thuộc tơ-rớt thép (United States Steel 
Corporation), năm 1go7, có ít nhât là 2rio.r8o công nhân và viên chức. Xí 
nghiệp lớn nhât trong ngành công nghiệp khai mỏ ở Đức là công ty mỏ Ghen- 
xen-kiêc-sen (Gelsenkirchener Bergwerksgesellschaft), năm 1oo8, đã dùng 
46.o48 công nhân và viên chức›**, Ngay năm 1go2, tơ-rớt thép đã sản xuât 
được triệu tân thép***, Năm 1ọor, sản xuât của tơ-rớt đó là 66,39, và 
năm 1oo8 là s6,19⁄ tổng sô sản xuât thép ở Mỹ****; cũng trong những năm 
đó, sõ quặng khai thác được của tơ-rớt đó là 43,o% và 46;23%% trong tông sô, 

Bản báo cáo của ủy ban chính phủ Mỹ về các tơ-rớt đã nói như sau: 
«Các tơ-rớt có ứu thê đôi với những kẻ cạnh tranh với rnình là nhờ những 
xí nghiệp của các tơ-rớt đó có quy mô to lón và thiêt bị kỹ thuật rât tốt. 
Ngay từ khi mới thành lập, tơ-rớt thuôc lá đã cô gắng hêt sức dùng máy móc 
thay thê cho lao động chân tay, trên một quy mô rộng lớn. Đề đạt mục đích 
ây, tơ-rớt này đã mua được hêt thảy những bằng phát minh nào ít nhiều 
có quan hệ đên việc chê tạo thuôc lá và đã chí tiêu vào đó những món tiền 
khổng lồ. Nhiều bằng phát minh lúc đầu không dùng được, nên phải do các 
kỹ sư của tơ-rớt nghiên cứu lại cho tốt hơn. Cuôi năm 1oo6, hai công ty chỉ 
nhánh được thành lập để chỉ chuyên mua những bằng phát minh. Cũng 
nhằm mục đích ây, tơ-rớt đó đã xây dựng các lò đúc, xưởng chê tạo máy 
móc và các xưởng sửa chữa máy móc riêng của znình. Một trong những 
xưởng đó, xưởng Bru-clin, trung bình dùng 3oo công nhân; ở đây, người 


* R. Liefmann. ‹Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie 
ũber den modernen Kapitalismus und das Effektenawesen› I. Aufl., Jena, 1909; 
tr. 212 (R. Li-fơ-man. ‹Các công ty tham dự và câp tài chính. Nghiên cứu 
chủ nghĩa tư bản hiện đại và bản chât những chứng khoán›, xuât bản lần thứ 1; 
T-ê-na. BT.). 

** Thự trên, tr. 21B. 

### Dr, S. Tschierschky. ‹Kartell und Trust». Gött., rgo3; str. 12 (Tiên sĩ 
S. Tsiêc-sơ-ky. «Các-ten và tơ-rớU, Gôt-tin-ghen. B7.). 

*##* Th, Vogelstein, ‹Organisationsformer, tr, 275, 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 909 


ta thí nghiệm, và nêu cần, thì cải tiên những phát minh về việc chê tạo thuộc 
lá điêu, thuôc xì-gà nhỏ, thuộc hít, giây thiếc làm bao, hộp đựng thuộc, 
v.v..»Ÿ. Các tơ-rớt khác thì dùng những developping engineers (kỹ sư 
chuyên đề phát triển kỹ thuật) có nhiệm vụ phát minh những phương pháp 
sản xuât mới và thí nghiệm những cải tiền kỹ thuật. Tơ-rớt thép trả những 
món tiền thưởng lớn cho các kỹ sư và công nhân về mọi phát minh có thể 
cải tiên kỹ thuật hoặc giảm bớt chi phí sản xuâb**, 

Việc cải tiên kỹ thuật trong đại công nghiệp ở Đức cũng được tổ chức 
giông như thê, chẳng hạn như trong công nghiệp hóa học; công nghiệp này 
suôt trong mây chục năm gần đây đã phát triển một cách phi thường. Ngay 
từ năm 1oo8, trong công nghiệp này, quá trình tập trung sản xuât đã đẻ ra 
hai ahóm› chủ yêu mà hai nhóm này theo con đường riêng của mình cũng 
đi tới độc quyền. Trước tiên, đó là một ‹liên minh tay đôi» của hai cặp nhà 
máy rât lớn, mmỗi cặp có một sô vôn ao—a: triệu mác: một bên là xưởng 
Mây-xtơ cũ ở Hôt-xơ và xưởng Cat-xen-le ở Fơ-ran-fo trên sông Mai-nơ; 
một bên nữa là xưởng làm a-ni-lin và xút ở Lut-vit-ha-fên và nhà máy 
Bay-e cũ ở En-bec-fên. Rồi đền năm 1oos, một trong hai nhóm này, và năm 
1oo8, nhóm kia, mỗi nhóm đều ký một hợp đồng với một xưởng lớn khác. 
Do đó, thành ra có hai diên minh tay ba», mỗi liên minh có một sô vôn 4o— 
5o triệu mác, những ‹dliên minh» này bắt đầu ‹gẩn gũi nhau, (thỏa thuận 
nhau về giá cả, v.v..." 

Cạnh tranh biên thành độc quyền. Kêt quả là việc xã hội hóa sản xuât 
tiên một bước lớn lao. Và nói riêng, cả quá trình phát minh và cải tiên kỹ 
thuật cũng được xã hội hóa. 

Tình hình đã hoàn toàn không phải như hồi tự do cạnh tranh trước đây 
giữa những người chủ phân tán, người này không biêt người khác và sản 
xuât cho một thị trường nào không biệt nữa. Sự tập trung lên đên mức độ 
khiên có thể kiểm kê được đên mức độ gần đúng tât cả các nguồn nguyên 


# Report of the Cormmissioner of Corporations on the Tobacco Industry. 
Washington, rọoo, tr. 266 (Báo cáo của ủy viên ủy ban về các tơ-rớt trong công 
nghiệp thuốc lá. Hoa-thịnh-đôn. B7.) — dẫn theo sách của «Dr. Paul Tafel. «Die 
nordamerikanischen Trusts und ihre Wirkungen auf den Fortschritt đer Technik›. 
Štuttgart, rọr 3, tr.48 (Tiên sĩ Pôn Ta-fen. tCác tơ-rớt Bắc Mỹ và ảnh hưởng của 
chúng đôi với tiên bộ kỹ thuật). Stut-ga. BT.). 

## Như trên, tr. 48—49- 

**# Riesser, tác phẩm đã dẫn, tr. 547 và tr. tiệp theo, xuất bản lần thứ 3. Các báo 
đăng tin (tháng sáu năm ro16) vẻ việc thành lập một tơ-rớt khổng lỗ mới, thông 
nhât toàn ngành công nghiệp hóa học ở Đức. 


14—2886 


210 V. 1. Lê-nm 


liệu (chẳng hạn, đât đai có mỏ quặng sắt) trong một nước, và thậm chí, như 
chúng ta sẽ thây, cả trong nhiều nước hay trên toàn thê giới nữa. Chẳng 
những người ta tiên hành việc kiểm kê đó, mà hêt thảy những nguồn đó còn 
bị những tập đoàn độc quyền khổng lồ nắm lầy một mình nữa. Người ta 
phỏng tính khả năng tiêu thụ của các thị trường mà những tập đoàn này 
«chia» nhau theo hợp đồng. Tổ chức độc quyền chiêm đoạt công nhân chuyên 
môn, thuê các kỹ sư giỏi nhât và nắm lây những đường sá và phương tiện 
giao thông, đường sắt ở Mỹ, các công ty thủy vận ở châu Âu và châu Mỹ. 
Đến giai đoạn đê quôc chủ nghĩa, thì chủ nghĩa tư bản đi gần tới chỗ xã hội 
hóa toàn diện việc sản xuât. Bât châp nguyện vọng và ý thức của bọn tư bản, 
chủ nghĩa tư bản đó, có thể nói là, lôi kéo bọn này đên một chê độ xã 
hội mới, chê độ quá độ từ hoàn toàn tự do cạnh tranh đên hoàn toàn xã 
hội hóa. 

Sản xuât trở nên có tính chât xã hội, nhưng chê độ chiêm hữu vẫn còn 
có tính chât tư nhân. Các tư liệu sản xuât của xã hội vẫn còn là tư hữu 
của một sô nhỏ cá nhân. Khuôn khổ chung của cạnh tranh tự do mà, về 
hình thức, mọi người đều thừa nhận, vẫn tồn tại, và ách áp bức của một sô 
ít những tên độc quyển đôi với đa sô nhân dân trở thành nặng nể, rõ rệt, 
khó chịu hơn trước gâp trăm lần. 

Nhà kinh tê học Đức Ke-xtơ-ne đã dành cả một tác phẩm đẻ nói về 
«cuộc đâu tranh giữa những các-ten và các xí nghiệp đứng ngoài các-tem, 
nghĩa là những nhà kinh doanh không tham gia các-ten. Ông ta đặt tên tác 
phẩm đó là: «Sự cưỡng bách vào tổ chức; nhưng đúng ra, đáng lẽ phải 
đặt tên là sự cưỡng bách phải phục tùng các liên minh của bọn độc quyền, 
như thê để không tô son vẽ phân cho chủ nghĩa tư bản. Cũng sẽ rât bỏ ích, 
nêu ta chỉ nhìn qua một chút những thủ đoạn của cuộc đâu tranh hiện tại, 
tôi tân, văn minh mà các liên minh của bọn độc quyền dùng đên đề «cưỡng 
bách vào tô chức; những thủ đoạn đó là: 1) tước mât khả năng kiêm được 
nguyên liệu (+... một trong những phương sách chủ yêu đề bắt buộc tham 
gia các-ten); 2) tước mât khả năng kiêm được nhân công bằng cách dùng 
những «cuộc liên két (tức là những hiệp nghị giữa bọn tư bản với các công 
đoàn, quy định các công đoàn này chỉ làm việc tại những xí nghiệp ở trong 
các-ten); 3) tước mmât khả năng kiêm được các phương tiện vận tải ; 4) tước 
xnât thị trường tiêu thụ; 5) ký hợp đồng với người mua về việc người mua 
chỉ giao dịch thương mại với những các-ten mà thôi; 6) hạ giá một cách có 
hệ thông (để làm phá sản các xí nghiệp đứng ngoài các-tem, tức là các xí 
nghiệp không phụ thuộc vào bọn độc quyển; trong một thời gian nào đó; 
người ta đã tiêu phí hàng triệu bạc đề bán hạ hơn giá thành: trong công 


Chủ nghĩa để quốc, giai đoạn tột cùng... 211 


nghiệp dầu xăng, có những trường hợp mà giá từ 4o hạ xuông 22 mác, 
tức là giảm gần một nửa!); 7) tước mât khả năng vay tín dụng; 8) tuyên bô 
tây chay. 

Trước mắt chúng ta không còn là tình trạng cạnh tranh giữa những xí 
nghiệp nhỏ và xí nghiệp lớn, giữa những xí nghiệp lạc hậu và những xí 
nghiệp tiên tiên về kỹ thuật nữa. Trước mắt chúng ta là tình trạng bọn độc 
quyền bóp chêt những người nào không chịu phục tùng tổ chức độc quyền, 
ách thông trị của nó, sự chuyên chê của nó. Quá trình đó phản ánh trong đầu 
óc một nhà kinh tê học tư sản như sau: 

«qÑgay cả trong hoạt động thuần túy kinh tế, — Ke-xtơ-ne viêt,— cũng 
sinh ra một sự chuyên biên nào đó từ hoạt động thương nghiệp, nói theo 
nghĩa cũ của danh từ đó, sang hoạt động dầu cơ có tô chức. Thành công 
không đền với những nhà buôn có kinh nghiệm về kỹ thuật và buôn bán nên 
biệt đánh giá đúng như cầu của khách hàng, biêt tìm ra và «phát hiện yêu 
cầu còn ở trạng thái tiểm tàng, — mà thành công đên với những thiên tài (?!) 
đầu cơ biêt tính trước hay ít ra cũng biết đánh hơi trước sự phát triển 
về tồ chức, khả năng liên hệ giữa các xí nghiệp riêng lẻ với các ngân 
hàng....›. 

Nói một cách đơn giản hơn, thì điều đó có nghĩa là sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản đã đên một trình độ mà sản xuât hàng hóa, mặc dù vẫn «thông 
tr như trước và được coi là cơ sở của toàn bộ nền kinh tê, nhưng thực tê 
thì đã bị lung lay, và phần lớn tiển lãi đều lọt vào tay bọn «thiên tà chuyên 
âm mưu về tài chính. Cơ sở của những âm mưu và những ngón gian lận 
ây chính là sự xã hội hóa nền sản xuât; nhưng bước tiên lớn của loài người, 
— tức là loài người đã đạt đên mức xã hội hóa đó, — lại có lợi... cho bọn 
đầu cơ. Trong đoạn sau, chúng ta sẽ thây, trên cơ sở đó›, bọn phê bình 
tiểu thị dân phản động phê phán chủ nghĩa đê quôc tư bản, mơ tưởng 
như thê nào đên việc quay trở lại sự cạnh tranh «tự do», đhòa bìnha, 
trung thực›. 

«Giá cả tiệp tục tăng lên mãi, do việc thành lập các các-ten gây nên, — 
Ke-xtơ-ne nói, — hiện tượng đó từ trước đên nay chỉ thây xảy ra đôi với 
những tư liệu sản xuât quan trọng nhât, đặc biệt là than đá, sắt, ka-li, chứ 
chưa bao giờ thây xảy ra đôi với những thành phầm. Do đó mà sự tăng 
thêm sinh lợi bị hạn chề như thê bởi ngành công nghiệp sản xuât tư liệu 
sản xuât. Phải nói thêm vào nhận xét đó rằng công nghiệp chê biên nguyên 
liệu (chứ không phải bán thành phẩm), nhờ việc thành lập các các-ten, 
chẳng những đã thu được những cái lợi dưới hình thức lợi nhuận cao, — 
điểu này làm tổn hại đên ngành công nghiệp chẻ biển bán thành phẩm, — 


14s 


212 ƒ. I. Lô-nin 


mà đôi với ngành công nghiệp này còn có được địa rị thông trị nào đó 
chưa hề có trong thời kỳ cạnh tranh tự do›Š. 

Danh từ mà chúng tôi viêt ngả chỉ rõ thực chât của vân để mà bọn kinh 
tê học tư sản rât khó lòng thừa nhận và rât ít khi thừa nhận, và bọn bênh 
vực hiện nay cho chủ nghĩa cơ hội, đứng đầu là C. Cau-xki, đều khăng 
khăng một mực thoái thác và gạt bỏ. Những quan hệ thông trị và bạo lực 
do những quan hệ đó sinh ra, đó là hiện tượng điền hình trong 4giai đoạn 
mới nhật trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản», đó là kêt quả tât yêu phải 
xây ra, và đã xảy ra do sự hình thành những tổ chức độc quyền kinh tê vô 
cùng mạnh. 

Ta hãy dẫn thêm một ví dụ về sự hoành hành của những các-ten. Chỗ 
nào có thể chiêm được toàn bộ nguyên liệu hoặc những thứ nguyên liệu 
chủ yêu, thì ở đó, đặc biệt dễ xuât hiện những các-ten và dễ thành lập các 
tổ chức độc quyền. Nhưng người ta sẽ lầm, nêu nghĩ rằng các tổ chức độc 
quyền không xuât hiện cả trong các ngành công nghiệp khác, nơi không thẻ 
nào chiêm đoạt được các nguồn nguyên liệu. Trong công nghiệp xi-măng 
thì nguyên liệu ở đâu cũng có cả. Thê mà ở Đức, ngay cả ngành công nghiệp 
này cũng được các-ten hóa rât mạnh. Các nhà máy đều tập hợp thành 
những xanh-đi-ca khu vực: khu Nam Đức, khu Ranh - Vet-xơ-fan, 
v.v... Giá cả là giá cả của các tô chức độc quyền: mỗi toa xi-măng giá từ 
23o đên 28o mác, mà giá thành chỉ có 18o mác thôi! Các xí nghiệp chia lợi 
tức cỗ phần từ 12% đên 16%; thêm vào đó, không nên quên rằng bọn «thiên 
tài đầu cơ hiện đại, ngoài số được chia về lợi tức cỗ phần, còn biêt bỏ túi 
thêm những món lợi nhuận to lớn nữa. Đề thủ tiêu sự cạnh tranh trong 
một ngành công nghiệp có lợi nhuận cao như thê; bọn độc quyền còn dùng 
cả đên mưu kê nữa: chúng tung ra những tin đồn thât thiệt về tình hình 
khó khăn trong công nghiệp của chúng. Chúng đăng báo những quảng cáo 
nặc danh như: «Các nhà tư bản, chớ nên bỏ vôn vào ngành công nghiệp 
xi-măng›, Cuôi cùng, chúng mua lại những xí nghiệp đứng ngoài các-ten› 
(nghĩa là không tham gia xanh-đi-ca) và trả cho chủ các nhà máy này những 
khoản bồi thường» 66—8o—1so nghìn mác**, Tô chức độc quyền chen vào 
khắp mọi nơi và bằng đủ mọi cách, từ việc trả tiền bồi thường «nho nhỏ» 
cho đền việc ‹dùng› thuôc nỗ, theo lôi Mỹ, đề phá kẻ cạnh tranh với mình. 


* Ke-xtơ-ne, tác phầm đã dẫn, tr. 254. 
#* ¿Zement› von L.. Eschwege. «Die Bank» 1, rooo, 1, tr. 115 và những trang 
tiệp sau (ÖÃi-măng› L. Ê-suêch, tạp chí qÑgân hàng›. B7. ). 


132 


Chủ nghĩa để quốc, giai đoạn tột cùng... 213 


Nói rằng những các-ten thủ tiêu được nạn khủng hoảng, đó là câu 
chuyện hoang đường của các nhà kinh tê học tư sản đang cô sức tô son vẽ 
phân cho chủ nghĩa tư bản. Trái lại, các tổ chức độc quyền được thành 
lập trong một sô ngành công nghiệp, thì lại làm cho tình trạng hỗn loạn vôn 
có trong ¿oàn bộ nền sản xuât tư bản chủ nghĩa, tăng lên và trầm trọng thêm. 
Tình trạng không cân đôi giữa sự phát triển nông nghiệp và sự phát triển 
công nghiệp, vôn là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản nói chung, lại càng tăng 
lên. Địa vị đặc quyền của ngành công nghiệp đã được các-ten hóa cao độ, 
tức là ngành mà người ta gọi là công nghiệp nặng, nhât là địa vị đặc quyền 
của công nghiệp than và sắt, làm cho các ngành công nghiệp khác có tình 
trạng ‹thiêu tính kê hoạch càng trầm trọng hơn nữa, như Giây-đen, tác giả 
một trong những tác phẩm hay nhất nói về (quan hệ của các nhà ngân hàng 
lớn ở Đức đôi với công nghiệp›*, đã thừa nhận. 

Lñ-fœ-man, kẻ bênh vực trắng trợn cho chủ nghĩa tư bản, việt rằng: 
«Một nền kinh tê quôc dân càng phát triền, thì nó càng hướng về các xí 
nghiệp có tính chât mạo hiểm hoặc những xí nghiệp ở nước ngoài, hướng 
về những xí nghiệp cần có một thời kỳ lâu dài đẻ phát triển, hoặc cuôi cùng, 
hướng về những xí nghiệp chỉ có ý nghĩa địa phương›**. Tính mạo hiểm 
ngày càng tăng, nói cho cùng, là do tư bản tăng lên phi thường, tựa như 
tràn đầy và chảy ra nước ngoài, v.v... Đồng thời sự tiên bộ cực kỳ nhanh 
chóng của kỹ thuật cũng làm cho những yêu tô không cân đôi giữa các bộ 
phận khác nhau của nền kinh tê quôc dân, những yêu tô của tình trạng hỗn 
loạn và của những cuộc khủng hoảng ngày càng tăng lên. Chính tay Li-fơ- 
man ây buộc lòng phải thừa nhận rằng: (Rât có thể là trong một tương lai 
gần đây, loài người lại đứng trước những cuộc cách mạng lớn lao trong 
linh vực kỹ thuật; những cuộc cách mạng ây sẽ có ảnh hưởng đên việc tổ 
chức kinh tê quôc dâm... điện khí, hàng không... Thường thường và theo 
quy luật chung, thì trong những thời kỳ biên đổi sâu sắc về kinh tê như thê, 
tình trạng đầu cơ nghiêm trọng được phát triển mạnh...*** 

Và những cuộc khủng hoảng (đủ loại, thường hơn là những cuộc khủng 
hoảng kinh tê, nhưng không phải chỉ những cuộc khủng hoảng kinh tê mà 
thôi) lại làm cho xu hướng tập trung và độc quyền tăng lên gầp bội. Dưới 


* Jeidels. «‹Das Verhältnis đer deutschen Grolbanken zur Industrie mít 
besonderer Bericksichtigung der Eisenindustrie'. Lpz., 1oo5, tr. 27i (Giây-đen. 
‹Quan hệ của các nhà ngân hàng lớn ở Đức đôi với cêng nghiệp, đặc biệt là công 
nghiệp luyện kim». Lep-xich. B7.). 

** J iefmann. «Beteiligungs- etc. Ges.», tr. 434. 
#** J ,iefrmann. «Beteiligungs- etc. Ges., tr 465—466. 


214 V. I. Lê-ni 


đây là lập luận hêt sức có ý nghĩa giáo huân của Giây-đen về tầm quan trọng 
của cuộc khủng hoảng năm 1ooo, cuộc khủng hoảng, như ta biêt, đã đánh 
dầu một bước ngoặt trong lịch sử những tổ chức độc quyền hiện đại: 

«Khi cuộc khủng hoảng năm 1ooo bắt đầu xảy ra thì bên cạnh những 
xí nghiệp không lỗ thuộc các ngành công nghiệp chủ yêu, vẫn còn có cả 
nhiều xí nghiệp mà hiện nay người ta cho là những xí nghiệp tổ chức một 
cách cũ rích, những xí nghiệp «đơn thuẩm (tức là không liên hợp), ‹đã 
được đà phát triển công nghiệp đưa đên chỗ phồn thịnh. Giá cả hạ xuông, 
như cầu giảm bớt, làm cho các xí nghiệp «đơn thuần› ây lâm vào một tình 
trạng nguy khôn, tình trạng này hoặc là hoàn toàn không làm tổn hại gì đền 
các xí nghiệp liên hợp không lồ hoặc là chỉ gây tổn hại cho những xí nghiệp 
không lễ đó trong một thời gian rât ngắn. Do đó, cuộc khủng hoảng năm 
1ọoo đã gây ra một sự tập trung công nghiệp mạnh mẽ hơn nhiều so với 
cuộc khủng hoảng năm 1873: cuộc khủng hoảng này cũng đã làm cái việc 
chọn lọc ra những xí nghiệp khá nhât, nhưng vì trình độ kỹ thuật của thời 
đại lúc đó còn thâp, nên sự chọn lọc này đã không thể bảo đảm được địa vị 
độc quyền cho các xí nghiệp thoát khỏi cuộc khủng hoảng một cách thắng 
lợi. Chính cái địa vị độc quyền lâu đài và hơn nữa địa vị độc quyền ở mức 
độ cao, là cái mà những xí nghiệp khổng lồ thuộc các ngành công nghiệp 
luyện thép và điện khí hiện nay đang nằm giữ được, nhờ kỹ thuật của chúng 
rât phức tạp, tổ chức của chúng hét sức chư đáo và tư bản của chúng rât 
hùng hậu; rồi sau đó, thì đền các xí nghiệp chê tạo máy móc, một sô ngành 
công nghiệp luyện kim, giao thông vận tải nào đó, v.v... cũng nắm được địa 
vị độc quyển với một mức độ thầp hơn›*. 

Độc quyển — đó là thành tựu gần đây nhât của ‹giai đoạn mới nhât 
trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Nhưng nêu chúng ta không chú 
ý đền vai trò của các ngân hàng, thì có lẽ chúng ta chỉ có một khái niệm cực 
kỳ thiêu sót, không đẩy đủ và bị rút nhỏ về thực lực và vai trò của những 
tổ chức độc quyển hiện đại. 


II. CÁC NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ MỚI CỦA CHÚNG 


Nghiệp vụ căn bản và thoạt đầu của các ngân hàng là làm trung gian 
trong việc trả tiền. Làm như thê là các ngân hàng biên tư bản tiền tệ không 
hoạt động thành tư bản hoạt động, nghĩa là tư bản sinh ra lợi nhuận, và tập 
hợp tât cả mọi thứ thu nhập bằng tiền để giao cho giai câp tư bản sử dụng. 


* Jeidels, tr. ro8. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng...‹ 215 
=--....................... 7. 
Các ngân hàng càng phát triển và tập trung thành một sô Ít cơ quan, 
thì càng chuyển biên từ những trung gian nhỏ thành những tô chức độc 
quyền vô cùng mạnh, thao túng được hầu hệt tỏng sô tư bản tiền tệ của 
toàn thể bọn tư bản và tiều chủ, cũng như phần lớn những tư liệu sản xuât 
và những nguồn nguyên liệu của một nước nhât định hay của nhiều nước. 
Việc biên đổi từ nhiều trung gian nhỏ thành một nhúm bọn độc quyền là 
một trong những quá trình chủ yêu của việc chuyên biên từ chủ nghĩa tư 
bản thành chủ nghĩa đề quôc tư bản. Vì vậy cho nên, chúng ta phải bàn đên 
sự tập trung của các ngân hàng trước hệt. 

Năm 1oo7—oo8, tồn khoản của tât cả các ngân hàng vô danh ở Đức có 
một sô tư bản trên 1 triệu mác, đã là 7 tỷ mác; năm 1912—1013, sô tồn khoản 
đó lên đên o tỷ 8oo triệu. Như vậy, trong năm năm, sô tổn khoản đó đã tăng 
thêm 2 tỷ 8oo triệu, tức là 4o%⁄2, trong đó có 2 tỷ 75o triệu thuộc về s 7 ngân 
hàng, mỗi ngân hàng có một sô tư bản trên 1o triệu mác. Việc phân phôi 
các tồn khoản giữa các ngân hàng lớn và nhỏ như sau": 


Tỷ lệ phần trăm của tắt cả các tôn khoản 


Trong ọ Trong 48 Trong 115 Trong các 
ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng 
lên ở khác có một có một sô nhỏ (có một 
BÉc lánh sô vôn hơn vồn từ sô vôn đưới 
1o triệu mác | đến 1o triệu 1 triệu) 
1007—rgo8... 47 32,5 16,5 4 
1012—1013... 49 26 12 3 


Các ngân hàng nhỏ đều bị các ngân hàng lớn gạt ra ngoài, trong sô các 
nhà ngân hàng lớn thì có o nhà đã tập trung được gần nửa tổng sô tồn khoản. 
Và ở đây, chưa tính đên nhiều yêu tô, chẳng hạn như việc cả một loạt ngân 
hàng nhỏ biên thành những chi nhánh thật sự của những ngân hàng lớn, 
v.v... Chúng tôi sẽ nói về điểm này sau. 

Cuôi năm 1o13, Sun-xe - Ghê-vec-nit đã ước lượng tổn khoản của 9 
ngân hàng lớn ở Bec-lanh là s tỳ roo triệu trong tông sô gần ro tỷ mác. 
Tác giả đó chẳng những chỉ chú ý đên các tổn khoản, mà còn chú ý đên 
toàn bộ tư bản ngân hàng, ông việt: «Cuôi năm 1ọog, ọ ngân hàng lớn ở 


*  Alfred Lansburgh. «Fùnf Jahre d. Bankwesen, «Die Bank», 10g13, *ð 8, tr. 
728 (An-fret Lan-xbơ. «Năm năm hoạt động của các ngân hàng Đức›, tạp chí 
«Ñgân hàng›. BT.). 


216 V. 1. Lê-nn 


Bec-lanh, càng rới các ngân hàng phụ thuộc uào nó, đã quản lý 11 tỳ 3oo 
triệu mác, tức là gần 824 tông sô tư bản ngân hàng ở Đức. «Ngân hàng 
Đức› (cDeutsche Bank), cùng tới các ngân hàng phụ thuộc uào nó, quản lý 
gần 3 tỷ mác, ngân hàng này cũng như Cục quản lý đường sắt quốc gia ở 
Phỏ, là một tô chức tích tụ tư bản nhiều nhât, và hơn nữa có một sự phân 
quyền cao độ nhât trên thê giới cũ»*, 

Chúng tôi nhân mạnh điềm những ngân hàng «phụ thuộc›, vì đó là một 
trong những đặc điểm quan trọng nhật của sự tập trung tư bản chủ nghĩa 
hiện đại. Các xí nghiệp lớn, nhât là các ngân hàng, không những chỉ trực 
tiếp nuôt những xí nghiệp nhỏ, chúng còn làm cho những xí nghiệp nhỏ này 
shợp nhât› vào chúng, phục tùng chúng, sáp nhập vào tập đoàn «của chúng›, 
nêu dùng danh từ chuyên môn thì tức là vào ‹công-xoóc-xi-om› của chúng, 
bằng cách ‹tham dự vào tư bản của những ngân hàng nhỏ ây, bằng lôi mua 
hay trao đổi cô phần, bằng chê độ cho VAY, V.V... và v.v... Giáo sư Li-ÍƠœ- 
man đã dành riêng một ‹tác phẩm‹ lớn dày năm trăm trang đẻ tả «những 
công ty tham dự và cung cập tài chính›** hiện đại; nhưng khôn nỗi, ông này 
lại đưa thêm những nhận xét ‹lý luận rât kém cỏi vào sô tài liệu thường 
không được phân tích kỹ càng. Về mặt tập trung, chê độ «tham dự» ây đưa 
đến kết quả gì, đó là điểu mà quyên sách của qmột nhà hoạt động» trong 
giới ngân hàng, Rit-xe, nói về các ngân hàng lớn ở Đức, vạch ra rõ hơn cả. 
Nhưng trước khi xem xét những tài liệu về chê độ «tham dự», chúng tôi 
xin kể một ví dụ cụ thể của chê độ đó. 

Tập đoàn› ‹Ngân hàng Đức? là một trong những tập đoàn lớn nhật, 
nêu không phải là tập đoàn lớn hơn cả, trong hét thảy các tập đoàn ngân hàng 
lớn. Đề nhìn bao quát được tât cả những môi liên hệ chủ yêu giữa các ngân 
hàng thuộc tập đoàn đó, phải phân biệt những «sự tham dự» bậc nhât, bậc 
nhì, bậc ba hoặc, nói một cách khác, phân biệt trình độ lệ thuộc (của các 
ngân hàng nhỏ đôi với Ngân hàng Đức›) bậc nhât, bậc nhì hay bậc ba. Do 
đó mà có tình hình như sau***; 


*# Schulze-Gaevernitz. ‹Die deutsche Kreditbank» trong «Grundriiậ đer 
Sozialökonomiko, Tũb., 1g15, tr. 12 và 127 (Sun-xe - Ghê-vec-nit. Ngân hàng tín 
đụng Đức: trong sNhững cơ sở của nền kinh tê xã hội. Tu-bin-ghen. 87.). 

**# R. Liefmann. ‹Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie 
ber den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen›. 1. Aufl., Jena, 1oog, 
fT. 212. 

#*# Alfred Lansburgh. ‹Das Peteiligungssysten im deutschen Bankwesen» 
«Die Bank», rgro, 1, tr. soo (An-fret Lan-xbơ, «Chê độ tham dự trong hoạt động 
ngân hàng Đức, tạp chí «Ngân hàng›. BT.). 


Chủ nghĩa đê quốc giai, đoạn tột cùng.... 


217 


Lệ thuộc Lệ thuộc Lệ thuộc 
bậc nhât bậc nhì bậc ba 
( thường VàO 17 trong số này, | trong sô này, 
Xuyên ngân hang có o ngân hàng | có 4 ngân 
tham dự vào | hàng tham dự 
trong một 24 ngân hàng | vào 7 ngân 
(Ngân thời gian khác hàng khác 
hàng không vào 5 
Đức› nhât định ngân hàng _ _— 
tham 
dự: 
một đôi vào 8 trong số này, | trong sô này 
J lúc ngân hàng có 5s ngân hàng | có 2 ngân hàng 
tham dự vào 14| tham dự vào 2 
ngân hàng khác| ngân hàng 
khác 
Tổng cộng... | vào 3o trong sô đó, | trong số đó, 
ngân hàng có 14 ngân có 6 ngân 
hàng tham dự | hàng tham dự 
vào 48 ngân vào g9 ngân 
\ hàng khác hàng khác 


Trong sô 8 ngân hàng dlệ thuộc bậc nhât và phụ thuộc «thỉnh thoảng» 


vào Ngân hàng Đức›, thì có 4 ngân hàng ở nước ngoài: một tại Áo (Liên 
hợp ngân hàng› ở Viên — 4Bankverein) và hai tại Nga (Ngân hàng thương 
nghiệp Xi-bê-ri và Ngân hàng ngoại thương Nga). Tổng cộng cả thảy 87 
ngân hàng nhập vào tập đoàn (Ngân hàng Đức› một cách trực tiệp hay gián 
tiêp, toàn bộ hay từng phần, và sô tư bản mà tập đoàn ây chỉ phôi, tư bản 
riêng của nó và tư bản các ngân hàng khác, — có khoảng 2—2 tỷ mác. 

Cô nhiên, một ngân hàng đứng đầu một tập đoàn như thê và đã ký với 
một nửa tá ngân hàng nhỏ bé hơn đôi chút, những hợp đồng về hoạt động 
tài chính đặc biệt quan trọng và có lợi như công trái quôc gia, thì nó đã vượt 
khỏi phạm vi vai trò «trung giam, mà trở thành tổ chức liên hợp của một 
nhúm nhỏ bọn độc quyển. 

Đức, vào cuôi thê kỷ XIX và đầu thê kỷ XX, sự tập trung ngân 

hàng được tiên hành nhanh chóng đên chừng nào, điều đó sẽ được chỉ rõ 
trong những sô liệu sau đây của Rit-xe, đã được lược tóm: ‹ 


218 V. I. Lô-nin 


Sáu ngân hàng lớn ở Bec-lanh đã có: 


Ẫ Sở tổ "Tham dự 
Các chỉ Tản Sở thường xuyên Tổng số 
Năm nhánh phòng hồi vào các ngân các 
ở Đức đoái hàng vô danh cơ quan 
ở Đức 
195 - - ‹ - - 16 14 1 42 
1900 .. - . - 21 4o 8 8o 
1011 ‹ - ‹ « + 104 276 623 45o 


Chúng ta thây cái hệ thông dày đặc những mạch máu ngân hàng lan rộng 
nhanh chóng như thê nào, nó bao phủ cả nước, tập trung hêt thảy tư bản 
và các khoản thu nhập bằng tiển biên hàng nghìn, hàng vạn cơ sở kinh tê 
phân tán rải rác thành một nền kinh tê tư bản chủ nghĩa thông nhât toàn 
quôc, rồi sau đó thành một nền kinh tê tư bản chủ nghĩa toàn thê giới. Sự 
«phân quyền› mà Sun-xe - Ghê-vec-nit đã nhân danh khoa kinh tê học tư sản 
hiện nay mà nói trong đoạn kể trên, thì trong thực tê là ở chỗ làm cho càng 
nhiều những đơn vị kinh tê trước kia tương đôi «độc lập› hay, nói cho đúng 
hơn, hoàn toàn chỉ có ý nghĩa cục bộ (địa phương), phải lệ thuộc vào mnột 
trung tâm duy nhât. Thật ra, đó là tập guyển, là tăng cường tác dụng, ý 
nghĩa, thê lực của các công ty độc quyển không lồ. 

Trong các nước tư bản chủ nghĩa già cỗi hơn, «mạng lưới ngân hàng› 
ây lại còn dày đặc hơn nữa. Ở Anh, kể cả Ai-rơ-lan, năm 1g1o, tât cả các 
ngân hàng đã có 7.1s1 chỉ nhánh. Bồn ngân hàng lớn, mỗi cái có hơn 4oo 
chỉ nhánh (từ 447 đên 68), 4 ngân hàng khác, mỗi cái có hơn 2oo chí nhánh, 
và 1r ngân hàng, mỗi cái có hơn roo chỉ nhánh. 

Ở Pháp, bz ngân hàng lớn nhât: «Créđit Lyonnais», «Comptoir NÑational› 
và ‹Société Générale*, đã phát triển các hoạt động và các chỉ nhánh của 
mình như sau** (xem tr. 219, bảng Ì). 

Để nêu rõ đặc tính những «môi liên hệ› của một ngân hàng lớn hiện đại, 
Rit-xe đưa ra số lượng thư từ đi và đên của «Công ty chiệt khâu» (đDisconto- 
Gesellschaft›), một trong những ngân hàng lớn nhât ở Đức và trên thê giới 
(mà sô tư bản, năm 1ọ14, đã lên tới 3oo triệu mác) (xem tr. 2ro, bảng 11). 

# 4Ngân hàng tín thải Ly-ông›, «Cục chiết khẩu toàn quôc› và «Tổng công 
ty. (BT.). 

** Eugen Kaufmann. 4Das französische Bankwesen›. Tủb., 1or1, tr. 2356 và 
26a (E-ghen Cau-fơ-man. tHoạt động của ngân hàng ở Pháp›. Tu-bin-ghen. BT.)- 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 219 
Bảng I 
Sô chi nhánh và nơi Tư bản (tính triệu 
nhận tiền fơ-răng) 
Thuộc các | „.. 
Ở các tỉnh | ở Pa-ri | cộng Làn tăng 'Tồn khoản 
THÔ Số 2610x120 273 47 17 64 2oo 427 
TEĐO¿ Su 3 s20 25 102 66 2s8 265 1.245 
TQQỔ2 <2 + 22 22 1.033 106 1.220 887 4-263 
Bảng II 
Sô thư từ 
đến đi 
TH52 ý 0 Sở 22. # 6.135 6.2g2 
T870: A0) coếở dt h tố St g s. 8s.8oo 87.513 
TOOO.v a S2 g2 gi s2 Qia % 532.102 626.o43 


Ở «Ngân hàng tín thải Ly-ông›, một ngân hàng lớn ở Pa-ri, sô tài khoản 
năm 17s là 28.525, đên năm rọra thì tăng lên 622.529”. 

Những con sô đơn giản này có lẽ còn chứng minh được rõ rệt hơn 
những lời bàn luận dài dòng, rằng sự tập trung tư bản và sự tăng thêm 
những chu chuyển của các ngân hàng đã làm thay đổi tận göc vai trò của các 
ngần hàng như thê nào. Những nhà tư bản riêng lẻ hợp thành một nhà tư 
bản tập thể duy nhât. Trong khi quản lý những tài khoản của một số nhà tư 
bản, ngân hàng hình như chỉ chuyên về những nghiệp vụ thuần túy kỹ thuật, 
hoàn toàn có tính chât bổ trợ mà thôi. Nhưng khi các nghiệp vụ này bành 
trướng lên phi thường, thì kêt quả là một nhúm nhỏ bọn độc quyển chỉ 
phôi được các nghiệp vụ của hoạt động công thương nghiệp của toàn bộ 
xã hội tư bản; nhúm này, nhờ môi li ên hệ về ngân hàng, nhờ những tài khoản 
và những nghiệp vụ tài chính khác, mà trước hệt có thể biš: được tình hình 
của những nhà tư bản riêng biệt mộ: cách chính xác, tồi sau đó có thể kiểm 
soát được bọn này, tác động đên chúng bằng cách mở rộng hoặc thu hẹp 
tín dụng, để làm dễ dàng hoặc cản trở tín dụng, rồi sau cùng hoàn toàn quyềt 


* Jean L.escure. 4L épargne en France›. P., 1914, tr. 52 (Jan Le-xơ-quya. 
Quỹ tiết kiệm ở Pháp». Pa-ri, B7.). 


220 ` Ứ. I. Lôê-nm 


định sô phận của chúng, quyết định mức độ thu nhập của chúng, tước đoạt 
tư bản của chúng hoặc để cho tăng nhanh sô tư bản của chúng lên đên 
những quy mô to lớn, v.v... 

Chúng tôi vừa nói đền sô tư bản 3oo triệu mác của «Công ty chiêt khâu» 
ở Bec-lanh. Việc tăng tư bản như thê của công ty này là một trong những sự 
kiện của cuộc đâu tranh đẻ giành quyền bá chủ giữa hai ngân hàng lớn 
nhât ở Bec-lanh, Ñgân hàng Đức› và «Công ty chiêt khâu. Năm 187o, ngân 
hàng thứ nhât vừa mới thành lập và chỉ có một sô tư bản là 15 triệu, trong 
khi đó sô tư bản của ngân hàng thứ hai đã lên tới 3o triệu. Đên năm 1oo8, 
ngân hàng thứ nhât có một sô tư bản là 2oo triệu; ngân hàng thứ hai có 17o 
triệu. Năm 1o14, ngân hàng thứ nhât nâng sô tư bản của mình lên 25so triệu; 
ngân hàng thứ hai hợp nhât với một ngân hàng lớn khác quan trọng bậc 
nhât, ‹Ngân hàng liên hợp Sap-hau-zem, và do đó nâng sô tư bản của rnình 
lên 3oo triệu. Và đương nhiên là cuộc đâu tranh để giành quyền bá chủ này 
phải đi đôi với những ‹thỏa ước› ngày càng thường có hơn và vững chắc 
hơn giữa hai ngân hàng đó. Dưới đây là những nhận xét mà tiên trình phát 
triển đó của hai ngân hàng đã gợi lên cho các chuyên gia về hoạt động ngân 
hàng, họ luận giải những vân đề kinh tê theo một quan điểm không bao giờ 
vượt ra ngoài tư tưởng cải lương tư sản ôn hòa nhât và thận trọng nhât: 

Tạp chí ‹Ngân hàng› ở Đức bàn về việc nâng tư bản của ‹Công ty chiêt 
khâu» lên 3oo triệu, đã viêt: «Các ngân hàng khác cũng sẽ đi theo con đường 
ây và sô aoo người ngày nay đang thông trị nước Đức về mặt kinh tê, với 
thời gian sẽ giảm xuông so, 25, hoặc còn ít hơn nữa. Vả lại, không nên nghĩ 
rằng phong trào tập trung hiện đại chỉ giới hạn trong hoạt động ngân hàng 
mà thôi. Những môi liên hệ chặt chế giữa các ngân hàng tât nhiên phải làm 
cho những xanh-đi-ca của các nhà công nghiệp do các ngân hàng đó bảo hộ, 
xích lại gần nhau... Một ngày kia, khi chúng ta thức dậy, chúng ta sẽ hệt sức 
ngạc nhiên thây chỉ có toàn những tơ-rớt mà thôi; chúng ta sẽ đứng trước 
một tình trạng tât yêu là phải thay thê những tổ chức độc quyền của tư nhân 
bằng những tổ chức độc quyển của Nhà nước. Nhưng thực ra, chúng ta 
cũng không có gì đáng tự trách mình cả, ngoài việc là đã đề mặc cho sự kiện 
phát triển theo chiều hướng tự do được hoạt động thúc đây nhanh lên đôi 
chút*. 

Đó quả là một ví dụ về sự bât lực của giới chính luận tư sản, và các 
nhà khoa học tư sản chỉ khác các nhà chính luận tư sản ở chỗ kém thành thật 


* A. Lansburgh. «Die Bank mít den 2oo Millionen›, «Die Bank», 1014; 1, tf- 
426 (A. Lan-xbơ. Ngân hàng có 2oo triệu bạc, tạp chí «Ngân hàng›. B7.). 


Chủ nghĩa đề quôc, giai đoạn tột cùng... 21 


và có khuynh hướng muôn che giâu thực chât của vân để, đem hiện tượng 
riêng mà che lâp hiện tượng chung. «Ñgạc nhiên về những hậu quả của sự 
tập trung, «trách móc› chính phủ nước Đức tư bản hay là (xã hội tư bản 
(ở nước «chúng ta›); sợ rằng việc sử dụng các cỗ phần sẽ ‹thúc đây» sự tập 
trung, chẳng hạn như, Tsiêc-sơ-ky, nhà chuyên gia Đức tvề những các-ten›, 
sợ tơ-rớt Mỹ và «vừa lòng› những các-ten Đức bơn là những tơ-rớt Mỹ, 
vì ông ta cho rằng những các-ten Đức có khả năng «thúc đây tiên bộ kỹ thuật 
và tiên bộ kinh tê không phải một cách thái quá như các tơ-rớp”, — tât 
cả những điều đó há không phải là sự bât lực hay sao? 

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ở Đức, không có tơ-rớt, mà ‹chỉ› có 
những các-ten thôi; nhưng không đên 3oo tên tư bản kêch sử cai frị nước 
Đức. Và sô đó lại giảm xuông không ngừng. Dù sao, thì trong hêt thảy các 
nước tư bản, mặc dù pháp luật ngân hàng ở các nước đó có thê nào đi nữa, 
các ngân hàng vẫn tăng cường và xúc tiên một cách rõ gâp bội quá trình tập 
trung tư bản và quá trình hình thành của những tổ chức độc quyển. 

Cách đây nửa thê kỷ, Mác đã việt trong bộ €Tư bảm, (quyền III, ph. 2, 
tiếng Nga, tr. 144): «Các ngân hàng tạo ra, trong phạm vi toàn xã hội, cái 
hình thức, nhưng chỉ là cái hình thức thôi, của việc kê toán chưng và phân 
phôi chung những tư liệu sản xuât.. Những sô liệu mà chúng tôi đã dẫn 
chứng về việc tăng tư bản ngân hàng, tăng sô chỉ điêm và chỉ nhánh của các 
ngân hàng lớn và tăng sô tài khoản của các ngân hàng này, v.v... đều chỉ ra 
cụ thê cho chúng ta thây «kê toán chung› đó của foàn bộ giai câp tư bản, và 
thậm chí không phải chỉ riêng của những nhà tư bản, vì mặc dù chỉ là tạm 
thời, các ngân hàng cũng tập hợp được đủ mọi thứ thu nhập bằng tiền của 
những người tiểu chủ, của những viên chức và của sô ít những công nhân 
lớp trên. Về mặt hình thức, thì sự phân phôi chung những tư liệu sản xuât›, 
chính đó là kêt quẻ của bước phát triển của các ngân hàng hiện đại, trong 
sô đó có những ngân hàng lớn nhât, ở Pháp từ 3 đền 6, và ở Đức từ 6 đền 
8, chỉ phôi hàng chục tỳ bạc. Nhưng về nội dung, thì sự phân phôi những 
tư liệu sản xuât đó chẳng có tí gì là «chung» cả, mà lại có tính chât tư, nghĩa 
là phù hợp với quyền lợi của đại tư bản — và trước hệt với quyền lợi của 
tư bản lớn nhât, của tư bản độc quyền — là tư bản hoạt động trong tình hình 
quần chúng nhân dân sông bữa no bữa đói, khi toàn bộ sự phát triển của 
nông nghiệp còn hết sức lạc hậu so với sự phát triển của công nghiệp và 
trong công nghiệp thì có một ngành, tức là ‹công nghiệp nặng›, bắt tât cả 
các ngành khác phải nạp công cho mình. 


* S, Tschierschky, tác phầm đã dẫn, tr. 128. 


22 V. ï. Lô-nin 


Trong quá trình xã hội hóa nền kinh tê tư bản chủ nghĩa, các quỹ tiết 
kiệm và các cơ quan bưu chính bắt đầu cạnh tranh với các ngân hàng; đó là 
những cơ quan ‹có tính chât phân quyền hơn, nghĩa là ảnh hưởng của 
những cơ quan đó lan rộng đên nhiều địa phương hơn, đến nhiều nơi hẻo 
lánh hơn, đên những lớp dân cư đông đảo hơn. Một ủy ban ở Mỹ đã tập 
hợp được những sô liệu so sánh giữa sự phát triển của những tồn khoản 
trong ngân hàng và trong. các quỹ tiết kiệm như sau*: 


Tổn khoản (tính theo tÈ mác) 


Anh Pháp Đức 
———————— ——————— ————— — 
Năm Ởở ở ở ở ở ở ở 
ngân quỹ tiết | ngân quỹ tiết ngân công ty quỹ tiết 
hàng kiệm hàng kiệm hàng tín dụng kiệm 
188o 84 1,6 ? 0,09 O,5 o;4 2,6 
1388 12,4 2,o 1;5 2,1 TT o;4 4,5 
10o3 23,2 4/2 37 4,2 71 2,2 12,9 


Vì phải trả cho những tổn khoản một sô lợi tức từ 4% đền 4,25%; nên 
các quỹ tiết kiệm buộc phải tìm kiêm những nơi đề đầu tư tư bản của mình 
+cho có lợi, phải lao mình vào những hoạt động nghiệp vụ về hôi phiêu, về 
cầm cô, v.v... Những ranh giới giữa ngân hàng và quỹ tiêt kiệm ‹dần dần 
được xóa bỏ›. Các phòng thương mại ở Bô-sum và Ec-phuya, chẳng hạn, 
đòi phải «cầm› các quỹ tiết kiệm không được có những hoạt động nghiệp 
vụ «thuần túy» ngân hàng, như việc chiết khâu các hôi phiêu, và đòi phải 
hạn chê hoạt động «có tính chât ngân hàng› của các cơ quan bưu chính**, 
Những ông chúa trùm ngân hàng hình như sợ rằng tổ chức độc quyền của 
Nhà nước sẽ lén lút lọt vào nơi bât ngờ. Nhưng cô nhiên, môi lo ngại đó 
không vượt ra ngoài khuôn khổ cạnh tranh có thể nói là giữa hai người 
trưởng phòng cùng trong một sở. Bởi vì một mặt, thực ra rôt cục ẩn là 
những tên trùm tư bản ngân hàng thực tê chỉ phôi hàng tỷ bạc gửi trong 
các quỹ tiêt kiệm; còn mặt khác, thì chê độ độc quyền của Nhà nước trong 
xã hội tư bản cũng chỉ là một thủ đoạn để nâng cao và bảo đảm những 


* Sô liệu của National Monetary Commission của Mỹ, trong ‹Die Bank» 
(Uỷ ban tiển tệ quốc gia, trong tạp chí sNgân hàng». ÖT.), 1g10, 2, tr. 1200. 

** Sô liệu của National Monetary Commission của Mỹ, trong sDie Bank», 
1913, tr. ÖI1, 1022; 1014; tr. 713. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 223 


món thu nhập của bọn triệu phú gần phá sản trong một ngành công nghiệp 
nào đó mà thôi. 


Một trong những biểu hiện của sự thay thê chủ nghĩa tư bản cũ, trong đó 
sự cạnh tranh tự do thông trị, bằng chủ nghĩa tư bản mới, trong đó độc 
quyền thông trị, là việc giảm bớt tầm quan trọng của sở giao dịch. Tạp chí 
qÑgân hàng› việt: «Đã từ lâu, sở giao dịch không còn là tổ chức trung gian 
không thể thiêu được nữa trong việc lưu thông, như trước kia, khi ngân 
hàng chưa có thẻ đem phần lớn những chứng khoán đã phát hành, phân 
phôi cho khách hàng của nó", 

«Mỗi ngân hàng là một sở giao dịch» — câu danh ngôn hiện đại đó càng 
đúng sự thật khi ngân hàng càng lớn và chê độ tập trung càng có nhiều kêt 
quả lớn hơn trong hoạt động ngân hàng›**, «Nêu trước kia, trong những 
năm 187o, sở giao dịch, với những thái quá trong buổi thiêu thời của nó» 
(ám chỉ một cách «tê nhị sự phá sản của sở giao dịch hồi năm 1873, những 
vụ đê nhục trong thời kỳ gri-un-đec'3, v,v.,) «mà đã mở đầu thời đại 
công nghiệp hóa nước Đức, thì ngày nay các ngân hàng và công nghiệp 
đều có thê «tự mình xoay xở lây» được. Sự thông trị của các ngân hàng lớn 
của chúng ta đôi với sở giao dịch... chỉ là biểu hiện chứng tỏ Nhà nước công 
nghiệp Đức đã được tổ chức hoàn bị. Như vậy, nêu phạm vi các quy luật 
kinh tê đang tự nhiên tác động, bị thu hẹp lại, và phạm vi điều tiệt có ý thức 
thông qua các ngân hàng được mở rộng ra rât nhiều, thì do đó cả trách nhiệm 
của một sô ít người lãnh đạo về mặt kinh tê quc dân, cũng tăng lên gâp bội›. 
Đó là lời của giáo sư Đức Sun-xe - Ghê-vec-nit***, kẻ biện hộ cho chủ nghĩa 
đề quốc Đức, có uy tín trong bọn đê quôc tât cả các nước. Ông ta cỗ gắng 
che giâu một «điểm nhỏ» là việc (điều tiết có ý thức› đó thông qua các ngân 
hàng có nghĩa là một nhúm độc quyền (được tô chức hoàn bị» bóc lột công 
chúng. Vì nhiệm vụ của giáo sư tư sản đó không phải là lột trần tât cả mưu 
mô và vạch mặt hêt mọi ngón gian lận của bọn ngân hàng độc quyền, mà là 
tô son vẽ phân cho chúng. 

Cũng hoàn toàn giông như thẻ, Rit-xe, nhà kinh tế học và «nhà hoạt 
động» ngân hàng có uy tín hơn nữa, cũng dùng những câu nói trồng rỗng 
như sau đề lảng tránh những sự thật không thể nào chồi cãi được: «Sở giao 


® qDie Bank», 1014, 1, tr. 316. 


** Dr, Oscar Stillich. eGeld - und Bankwesem. Berlin, 1oo7, tr. r6o (Tiền sĩ 
Ô-xca Sti-lich. «Tiển tệ và hoạt động ngân hàng›. Bec-lanh. B7.). 

*** SGchulze-Gaevernitz. sDie deutsche Kreditbanks trong «Grundriộệ der 
Sozialökonomik». “Tùb., Iọ15, tr. 101. 


224 V. I. Lê-nin 


địch càng ngày càng mât tính chât tuyệt đôi cần thiệt này đôi với toàn bộ nền 
kinh tê và đôi với việc lưu thông các chứng khoán, cái tính chât làm cho sở 
giao dịch không những là một khí cụ đo lường chính xác nhât, mà còn là 
một cái máy điều tiết hầu như tự động của các sự vận động kinh tê quy tụ 
vào nó», 

Nói cách khác: chủ nghĩa tư bản cũ, chủ nghĩa tư bản của chê độ cạnh 
tranh tự do, với cái máy điều tiêt tuyệt đôi không thê thiêu được đôi với nó, 
là sở giao dịch, đã lùi về di vãng. Chủ nghĩa tư bản mới đã thay nó, chủ 
nghĩa tư bản mới này có những đặc điềm rõ rệt của một sự quá độ nào đây, 
một thứ hỗn hợp nào đây, giữa cạnh tranh tự do và độc quyền. Tự nhiên, 
một câu hỏi được đặt ra: chủ nghĩa tư bản hiện đại ây «quá độ» đền đâu? 
Nhưng các học giả tư sản sợ không dám đặt câu hỏi ây ra. 

‹Cách đây 2o năm, những người chủ tự do cạnh tranh với nhau, đã làm 
o phần 1o công việc kinh tê không thuộc phạm vi lao động chân tay của 
«công nhân». Giờ đây, chính những người uiên chức đang làm o phần ro 
công việc trí óc ây trong nền kinh tê. Hoạt động ngân hàng đứng đầu quá 
trình tiên triên ây›**, Một lần nữa, lời thú nhận này của Sun-xe - Ghê-vec- 
nit lại dẫn ta đền vân đề là xét xem hiện tượng quá độ ây, tức là chủ nghĩa 
tư bản hiện đại, chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn đê quôc chủ nghĩa của nó, 
quá độ đến đâu. ——— 

Một sô ít ngân hàng do quá trình tập trung mà vẫn còn đứng đầu toàn 
bộ nền kinh tê tư bản, cô nhiên là có một khuynh hướng ngày càng rõ rệt 
muôn ký kêt những hợp đồng có tính chât độc quyền, muôn đi đên thành 
lập một fơ-rớt của các ngân hàng. ở Mỹ, không phải là chín ngân hàng, 
rà là hai ngân hàng lớn nhât của bọn tỷ phú Rôc-fen-lơ và Mooc-gan, 
chỉ phôi một sô tư bản làrr tỷ mác***, Ở' Đức, việc «Công ty chiết khâu› 
đã nuôt «Ngân hàng liên hợp Sap-hau-zen», mà chúng tôi đã nói ở trên, đã 
được tờ ‹Báo Fơ-ran-fo›, cơ quan phục vụ quyền lợi của bọn chủ sở giao 
dịch, nhận định như sau: 

‹Việc các ngân hàng càng ngày càng tập trung làm giảm bớt con sô những 
cơ quan mà, nói chung, người ta có thê hỏi vay được, do đó làm tăng lên 
tình trạng lệ thuộc của ngành công nghiệp lớn vào một sô ít những tập đoàn 
ngân hàng. Môi liên hệ chặt chẽ giữa công nghiệp và giới tài chính đã thư 


* Rit-xe, tác phẩm đã dẫn, xuât bản lẩn thứ tư, tr. 629« 

#“# Schulze-Gaevernitz. «Die deutsche Kreditbank» trong «GrundriÍfÖ der So- 
zialökonomik». Túb., 1915, tr. 151. 

*#** ,Dịe Bank, IQ12, 1, tr. 425: 


xa. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng...- 225 
“=—-.......................ố........ 
hẹp sự tự do hoạt động của các công ty công nghiệp cần vay vôn của ngân 
hàng. Cho nên, ngành công nghiệp lớn nhìn việc tơ-rớt hóa (hợp nhât hay 
biên thành các tơ-rớt) các ngân hàng ngày càng tăng, với nhiều tình cảm 
khác nhau; thật vậy, đã nhiều lần, người ta có thể thây rằng những công- 
xoóc-xi-om ngân hàng lớn bắt đầu thỏa thuận với nhau, thỏa thuận để hạn 
chê cạnh tranh›*, 

Lại một lần nữa, người ta thầy rõ mức phát triển cao nhât của ngân 
hàng là độc quyển. 

Còn về sự liên hệ chặt chẽ giữa ngân hàng và công nghiệp, thì chính 
trong lĩnh vực này vai trò mới của ngân hàng có lẽ được biểu hiện rõ rệt 
hơn cả. NÑều một ngân hàng chiệt khâu những hồi phiêu của một nhà công 
nghiệp, mở cho người đó một tài khoản, v.v... thì riêng những hoạt động 
nghiệp vụ như thê không làm giảm bớt mảy may sự độc lập của nhà công 
nghiệp đó, và ngân hàng vẫn không vượt quá vai trò không quan trọng 
của kể trung gian. Nhưng nêu những hoạt động nghiệp vụ ây cứ tăng lên 
mãi và được ồn định, nêu ngân hàng «tập hợp› được trong tay những món 
tư bản đồ sộ, nêu việc quản lý những tài khoản của một xí nghiệp có thể làm 
cho ngân hàng — và thường thường là như vậy — hiểu được một cách 
càng ngày càng chỉ tiệt hơn, càng ngày càng đầy đủ hơn tình hình kinh tê 
của khách hàng, thì kêt quả là nhà tư bản công nghiệp càng ngày càng phải 
hoàn toàn lệ thuộc vào ngân hàng. 

Đồng thời, người ta thây phát triển cái gọi là sự liên hợp cá nhân của 
các ngân hàng với những xí nghiệp công thương nghiệp lớn nhât, phát 
triển sự hợp nhât giữa những ngân hàng này với những xí nghiệp kia bằng 
cách mua cỗ phần, bằng cách đưa các giám đôc ngân hàng vào trong các hội 
đồng giám sát (hay các hội đồng quản trị) của các xí nghiệp công thương 
nghiệp, và ngược lại. Nhà kinh tê học Đức Giây-đen đã thu thập những 
số liệu rât chỉ tiêt về hình thức đó của sự tập trung tư bản và tập trung xí 
nghiệp. Sáu ngân hàng lớn nhât ở Bec-lanh đều có những viên giám đồc 
của mình làm đại điện trong 34 công ty công nghiệp, và có cả những ủy 
viên hội đồng quản trị của mình làm đại diện trong /øz công ty công nghiệp 
nữa, tông cộng là 7sr công ty. Trong 28 công ty, thì sáu ngân hàng nói 
trên đều có một hoặc hai ủy viên trong các hội đồng giám sát, hoặc nằm được 
chức chủ tịch trong các hội đồng giám sát. Trong sô những công ty công 
thương nghiệp đó, chúng ta thây có các lĩnh vực rât khác nhau của công 
nghiệp, cả các hội bảo hiểm, cả ngành giao thông vận tải, cả các tiệm ăn, cả 


* Dẫn theo Sun-xe - Ghê-vec-nit trong «Grdr. d. S. - Oek.», tr, 155. 


l5—2886 


226 V. 1. Lê-nin 


các nhà hát, cả ngành sản xuất mỹ nghệ, v.v... Mặt khác, trước kia (năm 
1o1o) trong các hội đồng giám sát cũng của sáu ngân hàng này, thì có s1 
nhà công nghiệp lớn nhât, trong sô này có viên giám độc của hãng Cơ-rơp, 
giám đốc của đại công ty thủy vận (Hapag» (Hamburg — Amerika), v.v... 
và v.v... Từ năm 18os đền hẻt năm 1o1o, mỗi một ngân hàng trong sô sáu 
ngân hàng ây đã tham gia việc phát hành các cỗ phần và các trái khoản cho 
hàng trăm công ty công nghiệp, tính ra là: từ a8r đến 41o công ty”. 

«Sự liên hợp cá nhâm của các ngân hàng với các xí nghiệp công nghiệp. 
được bỗ sung bằng «sự liên hợp cá nhâm của những ngân hàng và những xí 
nghiệp công nghiệp với chính phủ. Giây-đen viết rằng: «Những ghê trong 
các hội đồng giám sát đều được người ta tự nguyện đem hiền cho những 
nhân vật có danh tiếng, cũng như cho những cựu công chức Nhà nước; 
vì những công chức này có thẻ làm cho việc giao thiệp với các nhà đương 
cục được dễ dàng (!!) rât nhiều... cTrong hội đồng giám sát của một ngân 
hàng lớn, thường thây có một nghị viên hoặc một ủy viên hội đồng thành 
phô Bec-lanin. 

Như vậy thì việc xây dựng, và có thể nói là việc phát triển những công 
ty độc quyền tư bản chủ nghĩa lớn được tiên hành nhanh hêt sức, bằng mọi 
thủ đoạn «tự nhiêm và siêu tự nhiêm. Do đó mà hình thành một sự phân 
công có hệ thông nào đây giữa vài trăm ông vua tài chính trong xã hội tư 
bản hiện đại: 

«Cùng với sự bành trướng phạm vi hoạt động đó của một sô nhà công 
nghiệp lớn nào đây» (tham dự các hội đồng quản trị của các ngân hàng, v.v...) 
svà với việc giao cho những giám đôc ở các tỉnh phụ trách chỉ một khu vực 
công nghiệp nhất định thì sự chuyên môn hóa trong sô những người lãnh 
đạo các ngân hàng lớn, cũng tăng lên một phần nào. Việc chuyên môn hóa 
như thể nói chung, chỉ có thể có được trong những ngân hàng lớn và nhât 
là khi môi liên hệ của những ngân hàng này với công nghiệp thật rộng lớn. 
Sự phân công ây được tiên hành theo hai hướng: một mặt, mọi sự giao 
thiệp với công nghiệp đều được giao cho một giám đôc, coi đó là lĩnh vực 
riêng của giám đôc ây; mặt khác, mỗi giám đóc chịu trách nhiệm giám sát 
các xí nghiệp riêng lẻ hoặc các nhóm xí nghiệp mà nghề chuyên môn và 
quyển lợi gần gũi với nhau... (Chủ nghĩa tư bản đã phát triển tới mức 
giám sát được một cách có tổ chức những xí nghiệp khác nhau)... «Giám 
độc này thì chuyên vẻ công nghiệp Đức, cũng có khi chỉ chuyên về công 
nghiệp Tây Đức thôi› (Tây Đức là miền công nghiệp phát triển nhât trong 


* Giây-đen và Rit-xe, tác phẩm đã dẫn. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 227 


nước Đức) ; «các giám độc khác thì chuyên liên lạc với các nước khác và với 
công nghiệp nước ngoài, tìm hiểu về cá nhân của các nhà công nghiệp, v.v... 
làm những công việc giao dịch, v.v... Ngoài ra, mỗi giám độc của ngân hàng 
thường được giao cho quản lý một địa phương riêng hay một ngành công 
nghiệp riêng; người này chủ yêu làm việc trong các hội đồng giám sát của 
các công ty điện, người khác làm việc trong các nhà máy hóa chât, các nhà 
máy bia hoặc các nhà máy đường, người khác nữa lại làm việc trong một 
vài xí nghiệp còn ở riêng lẻ, và đồng thời làm việc trong hội đồng giám sát 
của các công ty bảo hiểm... Tóm lại, trong các ngân hàng lớn mà quy mô 
ngày càng mở rộng và các loại hoạt động ngày càng có nhiều mặt, thì chắc 
chắn là sự phân công giữa những người lãnh đạo ngân hàng đó ngày càng 
được rõ ràng hơn, nhằm mục đích (và nhằm đi đên kêt quả) có thể nói là 
để nâng họ lên cao hơn những hoạt động thuần túy ngân hàng một chút, 
làm cho họ có thêm khả năng xét đoán hơn, thông thạo hơn trong các vân 
đề chung của công nghiệp và trong các vân để riêng của từng ngành công 
nghiệp khác nhau, đề chuẩn bị cho họ có khả năng hoạt động trong phạm 
vi ảnh hưởng của ngân hàng đôi với công nghiệp. Ngoài biện pháp này ra, 
các ngân hàng còn có thêm một khuynh hướng muôn bầu vào hội đồng 
giám sát ngân hàng những người hiểu biêt công việc trong công nghiệp, 
những nhà công nghiệp, những cựu công chức, nhât là những người đã 
từng phục vụ trong các cơ quan quản lý đường sắt, hầm mỏ», v.v...* 

Trong các ngân hàng Pháp, cũng có những cơ quan cùng loại như thẻ, 
nhưng chỉ hơi khác một chút thôi về hình thức. Chẳng hạn, «Ngân hàng 
tín thải Ly-ông», một trong ba ngân hàng lớn nhât ở Pháp, đã tổ chức một cơ' 
quan đặc biệt là «sở nghiên cứu về tài chính» (service des ¿tudes financières), 
thường xuyên dùng hơn so kỹ sư, nhà thông kê, nhà kinh tê học, nhà luật 
học, v.v... tổn phí hằng năm từ 6 đên 7 trăm nghìn fơ-răng. Cơ quan đó lại 
chia thành 8 ban: ban thứ nhầt phụ trách thu lượm tin tức chỉ riêng vẻ 
các xí nghiệp công nghiệp; ban thứ hai nghiên cứu thông kê chung; ban thứ 
ba nghiên cứu các công ty đường sắt và thủy vận; ban thứ tư nghiên cứu 
tiền vôn; ban thứ năm nghiên cứu các báo cáo tài chính, v.v...** 

Kêt quả là, một mặt, có sự dung hợp ngày càng chặt chẽ giữa tư bản 
ngân hàng và tư bản công nghiệp, hoặc như Ñ. I. Bu-kha-rin đã nói rât đạt, 
là có sự ngoặc với nhau giữa tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp, 
và mặt khác là có sự cải biên các ngân hàng thành những cơ quan thật sự 
—— * Giây-đen, tác phẩm đã dẫn, tr. 15Ố—157. 

** Bài báo của Eug. Kaufmann về những ngân hàng Pháp; viềt trong tạp 
chí «Die Bank», 1ooo, số 2; tr. 851 và những trang sau. 


15 


228 V. I, Lê-nữi 


có «tính chât vạn năng›. Về điểm này, chúng tôi tưởng nên dẫn ra những 
câu nói chính xác của Giây-đen, một tác giả đã nghiên cứu vẫn đề này kỹ 
hơn mọi người: 

«Việc nghiên cứu toàn bộ những mỏi liên hệ công nghiệp giúp ta nhận 
thầy tính chất uạn năng của các cơ quan tài chính hoạt động cho công nghiệp. 
"Trái với những hình thức khác của các ngân hàng, trái với những yêu cầu, 
đôi khi đã được các tác giả khác nêu ra cho rằng ngân hàng muôn khỏi mât 
chỗ đứng, thì phải chuyên môn hóa trong một lĩnh vực hoặc trong một 
ngành công nghiệp nhât định nào đó, trái với những điều đó, các ngân hàng 
lớn đều rât cô gắng làm cho các môi liên hệ của mình với các xí nghiệp công 
nghiệp hềt sức khác nhau về nơi sản xuât và loại sản xuất, và rât cô gắng 
xóa bỏ những hiện tượng không đều trong sự phân phôi tư bản giữa các 
địa phương khác nhau hoặc giữa các ngành công nghiệp khác nhau, những 
hiện tượng ây ta có thể hiểu được qua lịch sử phát triển của các xí nghiệp›. 
«Một xu hướng muôn làm cho sự liên hệ với công nghiệp trở nên một hiện 
tượng phổ biên; một xu hướng khác lại muôn làm cho sự liên hệ ây được 
vững chắc và mạnh mẽ; cả hai xu hướng này đều đã được áp dụng trong 
sáu ngân hàng lớn, chưa phải là hoàn toàn nhưng đã áp dụng với một quy 
mô đáng kể và với một mức độ ngang nhau›. 

Người ta vẫn thường nghe thây các giới công thương nghiệp phàn nàn 
về ¿sự khủng bổ» của ngân hàng. Và chẳng có gì đáng ngạc nhiên về những 
lời phàn nàn ây cả, khi mà các ngân hàng lớn «chỉ huy» theo cách như thê 
này, mà đây là một ví dụ. Ngày ro tháng mười một năm 19O1, một trong 
những ngân hàng Ð ở Bec-lanh (tức là bôn ngân hàng lớn nhât mà tên bắt 
đầu bằng chữ Ø) đã gửi cho hội đồng quản trị của xanh-đi-ca xi-măng miền 
Trung-Tây-Bắc nước Đức một bức thư sau đây: Theo thông báo mmà quý 
công ty đăng, ngày 18 tháng này, trong một tờ báo nọ, thì chúng tôi thây 
rằng có thể là kỳ đại hội sắp tới của quý xanh-đi-ca; định vào ngày 3o này, 
sẽ có những nghị quyết khiên những xí nghiệp của quý ngài phải có những 
thay đôi không thích hợp với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi rât lây làm tiệc 
rằng từ nay về sau, chúng tôi buộc lòng phải từ chôi không câp cho quý 
ngài khoản tín dụng mà trước đây quý ngài đã nhận được... Nhưng nêu đại 
hội nói trên không thông qua những nghị quyêt không thích hợp với chúng 
tôi và nêu chúng tôi có được những bảo đảm mong muôn cho sau này, thì 
chúng tôi tuyên bô hoàn toàn sẵn sàng thương lượng với các ngài để mở một 
khoản tín dụng mới", 


* Dr. Oscar Stillich. eGeld-und Bankwesen›. Berlin, Igo7, tr. 147. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 229 


Thật ra, đó cũng lại là những lời phàn nàn của tư bản nhỏ bị tư bản lớn 
áp bức, chỉ có điều là lần này thì cả một xanh-đi-ca bị rơi xuông hàng những 
«tư bản nhỏ»! Cuộc đầu tranh trước đây giữa tư bản nhỏ và tư bản lớn lại 
tái diễn, nhưng với một mức độ phát triển mới, vô cùng cao hơn. Trong 
lúc nằm trong tay hàng nghìn triệu bạc, thì cô nhiên các ngân hàng lớn có 
khả năng thúc đây tiên bộ kỹ thuật bằng những phương tiện mà trước kia 
không thẻ có được. Chẳng hạn, các ngân hàng lập ra những hội nghiên cứu 
kỹ thuật mà kêt quả, cô nhiên, chỉ có những xí nghiệp công nghiệp ‹bạn› 
mới được áp dụng. Trong sô những hội này, có ‹Hội nghiên cứu đường 
sắt chạy điệm, «Cục trung ương để nghiên cứu khoa học và kỹ thuậÐ, v.v... 

Bản thân những người lãnh đạo các ngân hàng lớn cũng không thẻ không 
thây rằng trong nền kinh tê quôc dân, đang hình thành ra những điều kiện 
mới nào đó, nhưng họ bẩt lực trước những điều kiện đó: 

4Trong những năm gần đây,— Giây-đen viễt,— ai mà quan sát sự 
thay đỗi người ở các chức vụ giám độc và ủy viên các hội đồng giám sát 
của các ngân hàng lớn, thì người đó không thê không nhận thây rằng quyền 
bính dẫn dẫn đã chuyển qua tay những người nào cho việc can thiệp tích 
cực vào sự phát triển chung của công nghiệp là một nhiệm vụ cần thiêt và 
ngày càng khẩn cầp đôi với các ngân hàng lớn, và hơn nữa, giữa những 
người này và các giám đồc cũ của ngân hàng đã nảy ra những bât hòa trong 
quan hệ nghề nghiệp và thường thường cả trong quan hệ cá nhân nữa. Thực 
ra, thực chât vân đẻ là phải xem các ngân hàng, với tư cách là những cơ 
quan tín dụng, có bị tổn thât hay không do sự can thiệp của chúng vào quá 
trình sản xuât công nghiệp, xem những ngân hàng đó có hy sinh hay không 
những nguyên tắc vững chắc của mình và một sô lợi nhuận chắc chắn cho 
một hoạt động không dính dáng gì đền vai trò trung gian của mình về việc 
câp tín dụng, mà hoạt động đó đưa ngân hàng đền chỗ phải chịu phụ thuộc 
nhiều hơn trước vào sự thông trị mù quáng của tình hình công nghiệp. 
Ñhiều cựu giám đồc ngân hàng đều xác nhận như thê, nhưng phần lớn các 
giám đôc trẻ tuổi lại xem việc can thiệp tích cực vào những vân để của công 
nghiệp là một sự cần thit giông như sự cần thiết đã làm nảy sinh ra những 
ngân hàng lớn và các ngân hàng công nghiệp hiện nay, cùng với công nghiệp 
lớn hiện đại. Hai bên chỉ đồng ý với nhau trên một điểm là: đôi với sự hoạt 
động mới của các ngân hàng lớn, thì không có nguyên tắc vững chãi được, 
không có mục đích cụ thể được*, 


* Giây-đen, tác phẩm đã dẫn, tr. 182—184. 


230 V. I. Lê-nin 


Chủ nghĩa tư bản cũ đã lỗi thời rồi. Chủ nghĩa tư bản mới là một bước 
quá độ đền một cái gì đây. Tât nhiên, tìm những nguyên tắc vững chãi và 
mục đích cụ thể» để ‹điểu hòa» độc quyền với cạnh tranh tự do là một mưu 
toan vô ích. Những lời thú nhận của các nhà thực tiễn không giông một chút 
nào với những lời mà những kẻ bênh vực chính thức cho chủ nghĩa tư bản, 
đại loại như Sun-xe - Ghê-vec-nit, Li-fơ-man và các «nhà lý luận» tương tự 
khác, đã tán dương những điều tôt đẹp của chủ nghĩa tư bản «có tổ chức. 

«Hoạt động mới? của các ngân hàng lớn được xác lập dứt khoát đúng ra 
là vào thời kỳ nào ? Đôi với vân để quan trọng này, ta thây Giây-đen có câu 
trả lời khá chính xác: 

«Những môi liên hệ của các xí nghiệp công nghiệp với nội dung mới, các 
hình thức mới, các cơ quan mới của chúng, tức là với những ngân hàng 
lớn được tô chức một cách vừa tập quyền vừa phân quyền, là một hiện 
tượng đặc trưng của nền kinh tê quôc dân, chắc là chưa có trước năm 18go; 
theo một ý nghĩa nào đây, người ta cũng có thể đặt khởi điểm ây vào năm 
18ø7 là năm có những sự ‹dung hợp› lớn của các xí nghiệp, những sự dung 
hợp này, vì chính sách công nghiệp của các ngân hàng, nên lần đầu tiên, 
đã áp dụng hình thức mới vẻ tổ chức phân quyền. Hoặc người ta cũng có 
thể đặt khởi điểm đó vào một thời gian gần đây hơn nữa, vì chỉ đền cuộc 
khủng hoảng năm 1ooo mới thúc đây hêt sức nhanh chóng quá trình tập 
trung trong công nghiệp, cũng như trong ngân hàng, đã củng cô quá trình 
đó, lần đầu tiên đã biên những quan hệ với công nghiệp thành sự độc quyển 
thật sự của các ngân hàng lớn, đã làm cho những quan hệ ây được chặt chẽ 
hơn và mạnh rnẽ hơn trước rât nhiều*, 

Như vậy là thê kỷ XX đánh dâu một bước ngoặt chuyên từ chủ nghĩa 
tư bản cũ sang chủ nghĩa tư bản mới, từ sự thông trị của chủ nghĩa tư bản 
nói chung sang sự thông trị của chủ nghĩa tư bản tài chính. 


III. TƯ BẢN TÀI CHÍNH VÀ BỌN ĐẦU SỞ TÀI CHÍNH 


4Một bộ phận tư bản công nghiệp ngày càng lớn, — Hin-fec-đỉnh viêt, — 
không thuộc vẻ những nhà công nghiệp là những người sử dụng nó. Những 
người này chỉ thông qua ngân hàng mới sử dụng được bộ phận tư bản đó, 
và họ coi ngân hàng là đại biêu cho những người sở hữu tư bản đó. Mặt 
khác, cả ngân hàng cũng phải bỏ một phần vôn ngày càng nhiều của nó vào 
công nghiệp. Nhờ đó ngân hàng dần dần trở thành một nhà tư bản công 


* Giây-đen, tác phẩm đã dẫn, tr. 18. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng...- 231 


nghiệp. Tư bản ngân hàng đó, — tức là tư bản trong hình thái tiển tệ, — 
bằng cách ây đã biên thành tư bản công nghiệp, tôi gọi nó là tư bản tài chính. 
«Tư bản tài chính là tư bản do ngân hàng chỉ phôi và do các nhà công nghiệp 
sử dụng)*. 

Định nghĩa này chưa đầy đủ, vì nó bỏ qua một sự thật có ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng, tức là: sự tập trung sản xuất và tập trung tư bản ngày càng tăng 
mạnh đên mức nó đang dẫn đên và đã dẫn đên độc quyển. Nhưng nói chưng, 
toàn bộ tác phầm của Hin-fec-đinh, và nói riêng hai chương trước chương 
mà chúng tôi rút ra định nghĩa đó, đều nhân mạnh vai trò của cóc công £y 
độc quyền tư bằn chủ nghĩa. 

Việc tập trung sản xuât; các công ty độc quyền sinh ra do việc tập trung 
đó; việc dung hợp hay xâm nhập lẫn nhau giữa ngân hàng và công nghiệp; — 
tât cả những cái đó là lịch sử của sự hình thành ra tư bản tài chính và là nội 
dung của khái niệm tư bản tài chính. 

Giờ đây, chúng ta cần nói rõ, bằng cách nào mà dưới chê độ chung của 
nền sản xuât hàng hóa và của quyền tư hữu, việc quản lý» của các công ty 
độc quyền lại nhât định phải trở thành sự thông trị của bọn đầu sỏ tài chính. 
Nhân tiện nói thêm rằng những người đại biêu cho khoa học tư sản Đức — 
và không phải chỉ một mình khoa học Đức mà thôi — như Rit-xe, Sun-xe - 
Ghê-vec-nit, Li-fơ-man, v.v... đều là những kẻ bênh vực chủ nghĩa đề 
quôc và tư bản tài chính. Họ không vạch trần «cái cơ chê› hình thành ra bọn 
đầu số tài chính ây, các thủ đoạn của chúng, quy mô thu nhập «chính đáng 
và không chính đáng› của chúng, những liên hệ của chúng với nghị viện, 
v.v... mà lại cô sức che giâu và tô điềm cho những cái đó. Đôi với những 
vân để đáng ghét› ây, thì họ lần tránh bằng những lời lẽ vừa có vẻ quan 
trọng vừa tôi nghĩa, bằng những lời kêu gọi «tinh thần trách nhiệm› của các 
giám đôc ngân hàng, bằng sự ca tụng «tinh thần nghĩa vụ» của người công 
chức Phô, bằng cách phân tích nghiêm túc những điều vụn vặt trong các dự 
luật hoàn toàn không nghiêm túc vẻ việc «giám sát» và «đặt quy tắc, bằng 
những câu lý luận nhạt nhẽo, như câu định nghĩa kỳ quặc có tính chât ‹khoa 
học› dưới đây của giáo sư Li-fơ-man: «...thương nghiệp là một hoạt động 
kinh doanh nhằm tập hợp những của cải, nhằm bảo tồn oà đưa chúng vào 
sử dựụng»** (in chữ ngả và đậm nét trong tác phẩm của giáo sư đó)... Như thê 
là nói rằng thương nghiệp đã có từ hồi người nguyên thủy chưa tiên hành 
trao đổi với nhau, và nó vẫn tồn tại cả trong xã hội xã hội chủ nghĩa nữa! 


* 1. Hin-fec-đinh. €Tư bản tài chính. Mạc-tư-khoa, 1ọ12, tr. 338—229. 
** Tạ, Liefmann, tác phẩm đã dẫn, tr. 476. 


232 V. 1. Lê-nin 


Nhưng những sự thật quái gở về sự thông trị quái gở của bọn đầu sẻ 
tài chính đã quá rõ ràng đên nỗi trong tât cả các nước tư bản, cả ở Mỹ, cả ở 
Pháp, cả ở Đức, đã xuât hiện những sách báo, tuy đứng trên quan điểm 
£z sản, nhưng cũng mô tả được tình hình một cách gần xác thực và cũng 
đã phê phán — cô nhiên là phê phán một cách tiểu thị dân — bọn đầu sẻ 
tài chính. 

‹Chề độ tham dự» mà chúng tôi đã nói sơ qua ở trên, phải 
được coi là cơ sở, Sau đây là điều trình bày về thực chât vân để của nhà kinh 
tê học Đức Hây-man, một trong những người đầu tiên, nêu không phải là 
người đầu tiên, đã chú ý đền vân để đó: 

‹Ñgười giám đôc kiểm soát công ty gôc (theo đúng chữ là: «công 
ty - mẹ›); công ty gôc lại thông trị các công ty phụ thuộc vào nó (các «công 
ty - con) ; các công ty này lại thông trị ‹các công ty - cháu, v.v... Như vậy, 
không cẩn có một sô tư bản rât lớn, mà người ta vẫn có thể thông trị được 
nhiều lĩnh vực sản xuât rộng lớn. Thật thê, nêu có so% sô tư bản, là luôn 
luôn đủ để kiểm soát các công ty cỗ phần, thì người giám đồc chỉ cần có 
1 triệu là có thẻ kiểm soát được 8 triệu tư bản trong «các công ty - cháu. 
Và nều cứ đầy dôi tổ chức móc xích? như thê lên mãi, thì với 1 triệu 
người ta có thê kiêm soát được 16 triệu, 32 triệu, v.V...›". 

Kỳ thật, kinh nghiệm chứng tỏ rằng chỉ cần có 4o% sô cổ phần cũng đủ 
để quản lý các công việc của một công ty cỏ phẩn**, vì một số nào đó những 
cổ đông nhỏ ở rải rác, thực tê không có một khả năng nào để tham dự các 
đại hội, v.v... Thật ra, việc ddân chủ hóa› quyền sở hữu cỗ phần mà bọn ngụy 
biện tư sản và bọn ‹xã hội - dân chủ giả hiệu đang trông mong (hoặc 
đang quả quyết rằng chúng trông mong) ‹dân chủ hóa tư bảm, củng cô vai 
trò và tẩm quan trọng của nển sản xuât nhỏ, v.v... — chỉ là một trong 
những thủ đoạn đề tăng thêm thê lực cho bọn đầu sỏ tài chính. Vì thê cho 
nên, trong các nước tư bản chủ nghĩa tiên tiên nhât hay kỳ cựu nhât và có 
kinh nghiệm» nhât, thì pháp luật cho phép phát hành những cỗ phiêu nhỏ. 
ở Đức, giá một cô phần, theo luật pháp, không được dưới 1.ooo mác, nên 
bọn tư bản tài chính Đức nhìnnước Anh bằng con mắt ghen tị, vì ở đây 
được phép phát hành những cổ phiêu 1 bảng Anh (=a2o mác; gần 1o rúp). 
Xi-ê-men, một trong sô những nhà công nghiệp lớn nhât và ‹một trong 
những ông vua tài chính› ở Đức, ngày 7 tháng sáu năm 1ooo, đã tuyên bồ 
trước nghị viện Đức rằng ‹cỗ phiêu 1 bảng Anh là cơ sở của chủ nghĩa đê 

* Hans Gideon Heymann. ‹Die gemischten Werke im deutschen Groliei- 


sengewerbe°. St., 10o4, tr. 268—26g. 
** Liefmann, sBeteiligungsges. etc., tr. 258, xuât bản lần thứ nhất. 


Chủ nghĩa để quốc, giai đoạn tột cùng... 233 


quôc Anh›»*. Nhà buôn này có một quan điểm rõ ràng là sâu sắc hơn, «mác- 
xít: hơn về chủ nghĩa đê quôc, so với tác giả tổi kém kia được coi là người 
sáng lập ra chủ nghĩa Mác ở Ñga!®, là người cho rằng chủ nghĩa đề quôc 
là một khuyêt điểm riêng của một dân tộc nào đây... 

Nhưng ‹chê độ tham dự» không phải chỉ dùng đẻ làm cho thê lực của 
bọn độc quyền tăng lên hệt sức mà thôi đâu, ngoài ra nó còn cho phép thực 
hiện những mưu gian đen tôi và bản thỉu mà không bị tội lỗi gì cả và cho 
phép ăn cắp của công chúng, bởi vì, chính thức đôi với phép luật, thì bọn 
giám độc ‹công ty - mẹ› không chịu trách nhiệm về ‹công ty - com, vì công 
ty này được coi như ‹độc lập›, và fhông qua công ty này, chúng có thẻ «làm» 
bắt cứ cái gì cũng được. Đây là một ví dụ mà chúng tôi rút trong tạp chí 
4Ñgân hàng» ở Đức sô tháng nắm năm 1914: 

««Công ty vô danh chê thép lò xo› ở Cat-xen-le trước đây vài năm còn 
là một trong những xí nghiệp Đức có nhiều thu nhập hơn cả, nhưng vì quản 
lý kém nên các lợi tức cỗ phần của nó tụt từ 15% xuông o%. Té ra, hội đồng 
quản trị đã cho mmột trong những ‹công ty - com của nó, công ty «Hat-xi-a» 
mà sô tư bản danh nghĩa chỉ có vài chục vạn mác thôi, vay một sô tiển là 
6 triệu mác, mà không cho các cỗ đông biêt. Trong các bảng cân đôi kê toán 
của «công ty - mẹ› không hề nói gì đên khoản tiền cho vay đó, mà khoản này 
gần gâp ba tư bản cô phần của ‹công ty - mẹ›. Đứng về pháp lý mà nói, thì 
việc lờ đi như thê vẫn hoàn toàn hợp pháp, và nó cứ lờ đi như thê trong hai 
năm trường, vì làm như thê nó vẫn không phạm một điều luật thương nghiệp 
nào cả. Viên chủ tịch hội đồng giám sát, là người có trách nhiệm và đã ký 
chứng nhận cho bảng cân đôi kê toán gian lận đó, trước đây và hiện nay vẫn 
làm chủ tịch Phòng thương mại Cat-xen-le. Chỉ mãi rât lâu về sau, cỗ đông 
mới biêt việc công ty 4Hlat-xi-a› vay tiền, khi việc này được xác nhận là sai 
lầm...» (đáng lẽ tác giả phải để danh từ này trong hai ngoặc kép thì mới 
phải)... «và khi các cỗ phần của «công ty thép lò xo» đã mât gần 1oo% giá 
trị vì bị những người đã rõ chuyện đem bán tông bán tháo đi... 

Ví dụ điển hình này về cái trò thăng bằng thu chỉ mà người ta thường áp 
đụng trong bằng cân đỗi kề toán của các công *ty cò phần, giải thích cho ta 
hiểu vì sao hội đồng quản trị các công ty đó lại dám làm những việc nguy 
hiểm một cách quá nhẹ dạ hơn những chủ xí nghiệp tư nhân. Kỹ thuật 
hiện đại về cách lập bảng cân đôi kê toán chẳng những giúp cho các hội 
đồng đó dễ dàng che mắt các cồ đông hạng trung không thầy được những 
việc mạo hiểm, mà còn cho phép những tay chủ động chính trôn tránh được 


* Schulze-Gaevernitz trong ‹Grdr. d. S. - Oek.», V; 2, tr. 11. 


234 V. 1. Lê-nmn 


hậu quả của một cuộc thí nghiệm thât bại, bằng cách kịp thời bán các cỗ 
phần của mình, còn người chủ xí nghiệp tư nhân thì phải hoàn toàn chịu 
trách nhiệm về những việc mình làm... 

Các bảng cân đôi kê toán của nhiều công ty cỗ phần làm cho người ta nhớ 
lại những bản thoái tích thời đại trung cỗ, trong đó trước hêt người ta phải 
cạo bản chữ rõ đi đã, rồi mới có thể tìm thây những chữ nói lên nội dung của 
tài liệu» (thoái tích là bản giây đa trên đó người ta xóa bản gôc việt lần đầu, 
để viêt đè lên một bản chữ mới). 

‹Phương pháp giản đơn nhật và, do đó, được dùng nhiều nhât, đẻ làm 
cho một bảng cân đôi kê toán trở nên không thể hiểu được, là chia một xí 
nghiệp nhât định thành nhiều bộ phận, bằng cách thành lập hay cho gia nhập 
thêm ‹các công ty-com. Vẻ mặt mục đích đã nhằm — hợp pháp lẫn 
không hợp pháp — phương pháp đó đều có lợi rõ rệt, nên những công ty 
lớn mà không theo phương pháp đó ngày nay phải coi là ngoại lệ›”. 

Tác giả lây « Tông công ty điện khí nỗi tiếng (A. E. G., mà sau này chúng 
tôi sẽ nói đên), làm ví dụ của việc một trong những tô chức độc quyền lớn 
nhât đã áp dụng rộng rãi phương pháp đó. Năm rọr2, người ta ước tính 
rằng công ty đó đã tham dự vào r7 7 5 hoặc 2 oo công ty khác, cô nhiên là 
nó thông trị trong các công ty đó, và bao gồm toàn bộ một sô tư bản gần một 
tỷ} rưởi mác**, 

Ở đây, tắt cả những quy tắc về việc kiểm soát, việc công bô các bảng cân 
đôi kê toán, việc lập biểu đồ nào đây cho những bảng cân đôi kê toán đó, 
việc thiệt lập chê độ giám sát, v.v... những cái rmà các giáo Sư và các công 
chức có thiện ý — tức là có thiện ý bảo vệ chủ nghĩa tư bản và tô son vẽ 
phân cho nó — đưa ra để nói với công chúng, đều chẳng có giá trị gì cả. 
Vì quyển tư hữu là quyền thiêng liêng, không thể nào ngăn câm ai được 
trong việc mua, bán, trao đổi, cẩm cô các cỗ phần, v.v.:. 

Đề xét quy mô của «chê độ tham dự» trong các ngân hàng lớn ở Ñga, 
thì có thể căn cứ vào những sô liệu do E. A-gat cung câp; ông này là một 
công chức đã làm 1s năm ở Ngân hàng Ñga-Hoa, và đã xuât bản hồi tháng 
năm năm 1o14, một tác phẩm nhan để có phần không đúng lắm: Những 
ngân hàng lớn và thị trường toàn thê giới***, Tác giả chia các ngân hàng 

* L.. Eschwege. +Tochtergesellschaftern, «Die Banlo, 1014, 1, tr. 545 (TL. Ê- 
suêch. sCác công ty ~ com, tập chí qÑgân hàng». BT.). 

*## Kurt Heinig. «Der Weg des Elektrotrusts›, «Ñeue Zeit, 1012, 20. Jahr8-; 2; 
tr. 484 (Cuôc Hai-nich. dCon đường của tơ-rớt điện khí», báo #Thời rmmới, 1912; 


năm xuât bản thứ 2o. BT.). . 
**# E, Agahd. «Grobanken und Weltmarkt. Die wirtschaftliche und politische 
Bedeutung der Grollbanken im Weltmarkt unter Bericksichtigung ihres EinflusseS 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 235 


lớn ở Nga thành hai loại chủ yêu: z) những ngân hàng áp dụng «chê độ tham 
dự và b) những ngân hàng ‹độc lập› (tuy ông đã tùy tiện hiệu «độc lập» đây 
là độc lập đôi với các ngân hàng nước ngoài). Tác giả chia loại thứ nhât làm 
ba tiểu loại: 1) tiểu loại có người Đức tham đự; 2) tiểu loại có người Anh 
tham dự và 3) tiểu loại có người Pháp tham dự; nghĩa là có «sự tham dự» và 
thông trị của các ngân hàng lớn nhât của các nước nói trên. Tác giả còn chia 
các tư bản ngân hàng thành tư bản đầu tư để «sản xuât (đầu tư vào thương 
nghiệp và công nghiệp) và tư bản đẻ ‹đầu cơ› (dành cho những hoạt động 
nghiệp vụ của sở giao dịch và hoạt động nghiệp vụ tài chính); đứng trên 
quan điềm cải lương tiểu tư sản vôn có của mình, tác giả cho rằng dường như 
đưới chê độ tư bản chủ nghĩa có thể phân biệt được giữa hai thứ đầu tư 

đó và có thể thủ tiêu được thứ đầu tư thứ hai. 

Dưới đây là sô liệu của tác giả cung câp: 

Tư bản của các ngân hàng 

(theo bản quyêt toán tháng mười — tháng mười một năm 10913) 
(tính thành triệu rúp) 


Tư bản đầu tư đẻ 
Các loại ngân hàng Ñga ———————--—————_— 
sản xuất đầu cơ cộng 


a1) 4 ngân hàng: Ngân hàng thương 
nghiệp Xi-bê-ri, Ngân hàng Nga, 
Ngân hàng quốc tê, Ngân hàng chiêt 
khẨU. s - + + + $' 4 v@ 


* Ũ 413;7 859,1 1.272,8 
2a2)2 ngân hàng: Ngân hàng công 
thương nghiệp; Ngân hàng Ñga- Anh 229,2 1Ố9,1 4o8,4 


b3) s ngân hàng: Ngân hàng Nga - Á, 
Ngân hàng tư nhân ở %anh - Pê-tec- 
bua, Ngân hàng A-zôp - Đôn, Liên 
hợp Ngân hàng MIạc-tư-khoa, Ngân 
hàng thương nghiệp Nga - Pháp. 711,8 661,2 1.373,0 


(1I ngân hàng) Cộng... a) = 1.2364,8 1.689,4 3.054;2 


auf Rullands Volkswirtschaft und đie deutsch-russischen Beziehungen›. Berl., 
1914 (E. A-gat. đÑhững ngân hàng lớn và thị trường toàn thề giới. Tầm quan 
trọng về kinh tê và chính trị của những ngân hàng lớn trên thị trường toàn thê 
giới xét về quan điểm ảnh hưởng của chúng đôi với nền kinh tê quôc dân của Nga 
và đồi với quan hệ Đức- Nga». Bec-lanh. BT.). 


236 V. 1. Lê-nin 


Tư bản đầu tư để: 


— 


Các loại ngân hàng Nga — —————- 
sản xuât đầu cộng 


b) 8 ngân hàng: Ngân hàng thương 
nghiệp Mạc-tư-khoa, Ngân hàng 
Vôn-ga- Ca-ma, Ngân hàng Giong-ke 
và công ty, Ngân hàng thương 
nghiệp Xanh - Pê-tec-bua (nguyên là 
Va-ven-bec), Ngân hàng thương 
nghiệp Mạc-tư-khoa (nguyên là Ri- 
a-bu-sin-xki), Ngân hàng chiết khâu 
Mạc-tư-khoa; Ngân hàng thương 
nghiệp Mạc-tư-khoa và Ngân hàng 
tư nhân Mạc-tư-khoa.. .. '.. . 504;2 301;I 8o5;2 


(io ngân hàng) Tổng cộng . . | 1.869,o | 2.o8o,s | 3:949,5 


Như vậy, theo những sô liệu kẻ trên, thì trong sô gần 4 tỷ rúp là tư bản 
«hoạt động› của các ngân hàng lớn, có frên ba phần tư, tức là hơn 3 tỳ, thuộc 
về một sô ngân hàng thật ra chỉ là những công ty — con» của các ngân hàng 
nước ngoài và trước tiên là của các ngân hàng ở Pa-ri (thuộc bộ ba nỗi tiêng 
này: ‹Liên hợp ngân hàng Pa-ri, Ngân hàng Pa-ri và Hà-lam, «Tổng công 
ty?) và của các ngân hàng ở Bec-lanh (nhât là ‹Ñgân hàng Đức» và «Công ty 
chiết khâu»). Hai trong sô những ngân hàng lớn nhât ở Nga là «Ngân hàng 
Nga› (dNgân hàng ngoại thương Nga?) và «Ñgân hàng quôc tê› (Ngân 
hàng thương nghiệp quôc tê ở Xanh - Pê-tec-bua›), từ năm 1oo6 đên hêt năm 
1912, đã tăng sô tư bản lên từ 44 đên g8 triệu rúp, và sô vôn dự trữ lên từ 
15 đên 2o triệu, «mà ba phần tư kinh doanh là dùng tư bản của Đức›. Ngân 
hàng thứ nhât thuộc ngân hàng của ‹công-xoóc-xi-om» của «Ngân hàng 
Đức› ở Bec-lanh và ngân hàng thứ hai thuộc «công-xoóc-xỉ-orn› của «Công 
ty chiết khâu» cũng ở Bec-lanh. Ông A-gat tôt bụng kia hêt sức bực mình 
vì thây đa sô các cổ phần đã bị các ngân hàng Bec-lanh nắm giữ cả, làm cho 
những cô đông người Nga hóa ra bât lực. Và cô nhiên là nước nào xuât 
khẩu tư bản thì nước đó kiêm được phẩn béo bè hơn. Ví dụ như «Ngân 
hàng Đức› ở Bec-lanh, trong khi phát hành ở Bec-lanh những cổ phiêu 
của Ngân hàng thương nghiệp Xi-bê-ri, thì nó đã găm các cỗ phiêu đó trong 
túi mình một năm và sau đó mới đem ra bán theo thời giá r2 phần 1oo, 


Chủ nghĩa để quốc, giai đoạn tột cùng... 237 


nghĩa là gần gâp đôi ; như thê là nó đã ‹kiêm chác được› một số lãi gần 6 triệu 
rúp mà Hin-fec-đinh gọi là «tiển lãi sáng lập›. 

Tác giả ước lượng toàn bộ «thực lực› của các ngân hàng lớn ở Pê-tec- 
bua là 8.235 triệu rúp, tức là gần 8 tỷ 25o triệu; còn về «việc tham đựo, hay 
nói cho đúng hơn, về sự thông trị của các ngân hàng nước ngoài, thì ông 
quy định theo tỷ lệ như sau: các ngân hàng của Pháp — 553; của Anh — 
10%; của Đức — 35%. Trong sô tiền 8.225 triệu này, thì 2.687 triệu tư bản 
hoạt động, tức là già 4o, theo cách tính của tác giả, là thuộc về các xanh-đi- 
ca: Prô-đu-gôn, Prô-đa-met!3, xanh-đi-ca dầu lửa, luyện kim và xi-măng. 
Như vậy, nhờ có sự hình thành của các công ty tư bản độc quyền, nên sự 
dung hợp giữa tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp cũng đã có những 
bước tiên lớn ở Nga. 

Tư bản tài chính, tập trung vào một vài tay và thực tê có độc quyền, 
đã thu được những món lợi nhuận đồ sộ và luôn luôn tăng lên, do việc sáng 
lập các công ty, việc phát hành chứng khoán, việc phát hành công trái quôc 
gia, v.v... đồng thời đã làm cho sự thông trị của bọn đầu sỏ tài chính được 
vững chắc, và bắt toàn thê xã hội phải nộp công vật cho bọn độc quyền. Đây 
là một trong hàng nghìn ví dụ mà Hin-fec-đinh đã dẫn ra, về những phương 
pháp ‹quản lý› những tơ-rớt Mỹ: năm 1887, do việc hợp nhât 1s công ty 
nhỏ, Ha-vơ-rmmây-ơœ đã sáng lập ra tơ-rớt đường mà tổng sô tư bản là 6 
triệu rưởi đô-la. Nhờ đã «pha loãng› một cách vừa vặn — đây là nói theo 
thành ngữ Mỹ — nên sô tư bản của tơ-rớt này trở thành so triệu đô-Ìa. 
sTăng tư bản lên gâp bội, như thê là người ta đã nhằm trước những lợi 
nhuận độc quyển tương lai, cũng như tơ-rớt thép — cũng vẫn ở Mỹ — 
nhằm trước những lợi nhuận độc quyền tương lai bằng cách ra sức mua cho 
được thật nhiều đât đai cỏ mỏ quặng sắt. Quả vậy, những tơ-rớt đường 
đã ân định những giá cả có tính chât độc quyền; cái đó làm cho nó thu được 
một sô lãi đủ đẻ có thể trả 1o%⁄ lợi tức cỗ phần cho sô tư bản đã ‹pha loãng» 
sắp bảy lần, tức là gần 7o% cho sô tư bàn thực tê bỏ ra hồi sáng lập tơ-rớt! 
Ñăm 1ooo, tư bản của tơ-rớt này lên tới go triệu đô-la. Trong hai mươi hai 
năm, tư bản đó đã tăng quá 1o lần. 

Ờ Pháp, sự thông trị của ‹bọn đầu sỏ tài chính› (qChông bọn đầu số tài 
chính ở Pháp» — đó là nhan đề quyẻn sách nỗi tiếng của Ly-zit, tái bản lần 
thứ s, năm roo8), điễn ra đưới một hình thức chỉ khác một chút thôi. Bồn 
ngân hàng lớn nhât hưởng ‹độc quyền tuyệt đồi, chứ không phải là tương 
đôi, trong việc phát hành chứng khoán. Thực ra, đó là «một tơ-rớt các ngân 
hàng lớm. Và đo có độc quyền mà tơ-rớt này có được những món lợi nhuận 
độc quyền trong khi phát hành chứng khoán. Nước nào vay nợ thường 


238 V. 1. Lô-nữt 


không nhận được quá go% sô tiển vay; vì 10% rơi vào tay các ngân hàng 
và những trung gian khác. Tiền lãi của các ngân hàng về khoản 4oo triệu 
fơ-răng công trái Nga-Hoa, lên đên 8%; về khoản 8oo triệu công trái Nga 
(năm roo4); lên đền 1o%; về khoản 62 triệu so vạn fơ-răng công trái Ma-rôc 
(năm 1oo4), lên đên 18,7%. Chủ nghĩa tư bản đã bắt đầu bước phát triển 
của nó bằng tư bản nhỏ cho vay nặng lãi, thì nay nó kêt thúc bước phát 
triển đó bằng tư bản không lồ cho vay nặng lãi. Ly-zit nói: Ñgười Pháp 
là những người cho vay nặng lãi ở châu Âu». Do sự chuyển biên đó của chủ 
nghĩa tư bản, mà tât cả các điều kiện của đời sông kinh tê đều thay đổi sâu 
sắc. Ngay cả khi dân sô không tăng lên, công nghiệp, thương nghiệp và các 
ngành vận tải hàng hải bị đình đôn, thì «aước nhà» vẫn có thê làm giàu bằng 
lôi cho vay nặng lãi. Ñăm mươi người đại biểu cho một sô tư bản 8 triệu 
fơ-răng có thê thao túng ñai £ÿ fơ-răng đặt trong bôn ngân hàng». Chê độ 
‹tham dự›, mà chúng ta đã quen biết, cũng dẫn đên một kêt quả như vậy: 
‹Tôổng công ty» (Société Générale), một trong những ngân hàng lớn nhật, 
phát hành 64.ooo trái khoán của một «công ty - com› là Nhà máy lọc đường 
ở Ai-cập›. Thời giá lúc phát hành là rso%, như thê nghĩa là ngân hàng kiêm 
ngay mỗi rúp được so xu. Khi khám phá ra lợi tức cỗ phần của công ty ây 
là giả mạo, thì scông chúng› đã mât từ go tới 1oo triệu fơ-răng rồi. «Một 
trong những giám đôc ¿Tổng công ty› đã tham gia hội đồng quản trị của «Nhà 
máy lọc đường ở Ai-cập›. Không có gì đáng phải ngạc nhiên cả khi tác giả 
buộc phải kêt luận rằng: «qước cộng hòa Pháp là một nước quân chủ chuyên 
chê về tài chính›; «nền thông trị hoàn toàn của bọn đầu sỏ tài chính; bọn này 
làm bá chủ cả trên báo chí lẫn trên chính phủ›”. 

Tính chât sinh lợi đặc biệt cao của việc phát hành chứng khoán, một 
trong những hoạt động chủ yêu của tư bản tài chính, đóng một vai trò quan 
trọng trong việc phát triển và củng cô thê lực bọn đầu sỏ tài chính. Tạp chí 
qÑgân hàng› Đức việt: €Trong nước, không có một việc kinh doanh nào có 
thể mang lại được, mặc dù chỉ xâp xỉ thôi, những món lợi nhuận cao như 
việc đứng làm trung gian đề phát hành công trái cho nước ngoài»**, 

«Không có một hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nào lại có thẻ kiêm được 
những món lợi nhuận cao như việc phát hành chứng khoán. Theo báo 
«Nhà kinh tê học Đức, thì các món lợi nhuận đã thu được trong việc phát 
hành chứng khoán công nghiệp, tính trung bình hằng năm là: 


* Lysis. €Contre I'oligarchie financière en France°. s éd., P.; 1QoỠ, DD. 11; 12; 
26, 3o, 4o, 48 (Ly-zit. ‹Chông bọn đầu sö tài chính ở Pháp», xuât bản lần thứ 5; 
Pa-ri, 1ọoổ, tr. 11, 12, 26, 29, 4o, 48. BT.). 
** ,Die Bank, 1913, Nb 7, S. 630. 


Chủ nghĩa đê quốc, giai đoạn tột cùng..-- 239 


TRQẾ!: ¿  596E:‹526/194. 128/696 I8... . . - - 77% 
T8GỔ: .3° (5,284, 2v; 3: 22201196 18... . . ‹ - + 660% 
1897 . . . . - : 667% 1o... . . . - 552% 


Trong mười năm, 18ọ1—1oo, việc phát hành chứng khoán công nghiệp 
ở Đức đã làm cho người ta đêm chác› được trên một f} mác»*. 

Nêu trong các thời kỳ công nghiệp phồn vinh, tư bản tài chính thu được 
những món lợi nhuận vô cùng to lớn, thì trong thời kỳ tiêu điều, những xí 
nghiệp nhỏ và những xí nghiệp bâp bênh tiêu vong đi, còn các ngân hàng 
lớn hoặc «tham dự» vào việc mua các xí nghiệp đó với giá rẻ mạt, hoặc tham 
dự vào việc «chân chỉnh» và «cải tổ» có lợi nhuận. Trong việc ‹chân chỉnh» 
những xí nghiệp thua lỗ, thì «tư bản cỗ phần bị giảm xuông, nghĩa là tiền 
thu nhập đem phân phôi theo những sô tư bản ít hơn trước, và vỀ sau, cứ 
căn cứ vào đó mà tính toán. Hoặc giả, nêu không thu nhập được gì nữa, thì 
người ta lại gọi góp thêm tư bản mới; tư bản này hợp vào tư bản cũ sinh 
lợi ít, trở thành tư bản sinh lợi khá hơn. Nhân đây nên nói thêm rằng, — 
Hin-fec-đinh viêt tiếp, — tât cả những việc chân chỉnh và cải tổ ây đôi với 
các ngân hàng, đều có hai ý nghĩa: thứ nhât, đó là một việc làm có lợi và, 
thứ hai, là một cơ hội đề giám sát các công ty bị quẫn bách ây›**, 

Một ví dụ: Công ty vô danh khai mỏ «Liên hợp» ở Đooc-mơn, thành lập 
năm 1872 với sô tư bản cô phần đã phát ra là gần 4o triệu mác, sau khi đã 
trả năm đầu 129 lợi tức cô phần, thì thời giá cỗ phần của nó lên đền 17o 9⁄4. 
Tư bản tài chính thu được phần béo bở nhât, kiêm được khoảng 28 triệu 
mác. Ngay khi thành lập công ty ây; thì vai trò chủ yêu đã thuộc vẻ «Công ty 
chiêt khâu», tức là một ngân hàng Đức lớn nhât, đã tăng được sô tư bản lên 
đên 3oo triệu mác. Rồi sau, các lợi tức cổ phần của «Liên hợp lại tụt xuông 
không còn gì cả. Các cỗ đông buộc phải đồng ý để cho người ta dkhâu trừ» 
tư bản, nghĩa là chịu mât một phần tư bản đẻ khỏi mât hêt cả. Và thê là do 
một loạt «chân chỉnh» mà hơn 73 triệu mác, trong vòng 2o năm, đã biên 
khỏi số sách của «Liên hợp›. «Hiện giờ, những cô đông sáng lập ra công ty 
đó chỉ còn có 59% giá trị danh nghĩa của các cỗ phiêu của họ»***, song cứ mỗi 
lần «chân chỉnh» thì các ngân hàng không phải là không tiêp tục đkiêm chác» 
được. 


* Stillich, tác phầm đã dẫn, tr. r43 và W. Sombart. «Die deutsche Volkswirt- 
schaft im 1ọ. Jahrhundert›. 2. Aufl., rooo, tr. s26, Anlage 8 (V. Xôm-ba. «Nền kinh 
tê quốc dân Đức trong thê kỳ XIX›, xuẫt bản lần thứ 2, 1eoo, tr. 526, Phụ lục 8. 
B71. 

** ¿Tư bản tài chính», tr. 172 
**#* Stillich, tác phầm đã dẫn, tr. 138, và Liefmann, tr. 51. 


240 V. 1. Lê-nin 


Việc đầu cơ những đầt đai xung quanh các thành phô lớn đang phát 
triển, cũng là một hoạt động nghiệp vụ vô cùng có lợi cho tư bản tài chính, 
Ở đây, độc quyền của các ngân hàng dung hợp với độc quyền về địa tô và 
độc quyền về đường giao thông, vì giá các lô đât lên cao, khả năng bán từng 
lô đầt được lợi hơn, v.v... đểu phụ thuộc nhât vào những đường giao thông 
tiện lợi với trung tâm thành phô, và chính những đường giao thông này lại 
nằm trong tay các công ty lớn gắn liền với cũng những ngân hàng ây bằng 
chê độ tham dự, và bằng sự phân phôi các ghê giám độc. 'Thê là sinh ra cái 
mà nhà văn Đức L.. Ê-suêch, cộng tác viên của tạp chí Ngân hàng›, chuyên 
nghiên cứu về những việc bán và cẩm cô đât đai, v.v... đã gọi là cái «vũng 
lầy»: việc đầu cơ ráo tiết những đât đai ngoại thành, sự phá sẳn của các 
hãng kiên trúc, như của hãng «Bô-svau và Cơ-nau-ơ› ở Bec-lanh, hãng này 
đã kiêm chác được 1oo triệu mác nhờ có sự trung gian của Ngân hàng Đức› 
(Deutsche Bank) ‹rât giàu và rât mạnh›, và ngân hàng này tât nhiên đã giữ 
vững chê độ ‹tham dự, nghĩa là đã hoạt động bí mật, trong bóng tôi, nên 
đã thoát khỏi bước khó khăn mà «chỉ› mât có 12 triệu mác; rồi đên tình trạng 
phá sản của các tiểu chủ và của công nhân, những người này chẳng được 
hưởng gì hệt của các hãng kiên trúc hữu danh vô thực; đền những rnưu kê 
quỷ quyệt cùng với sở cảnh sát và cơ quan hành chính ‹liêm khiết» ở Bec- 
lanh đề nắm lây việc câp giây chứng chỉ vẻ đât đai và giây phép xây dựng 
nhà cửa của hội đồng thành phô, v.v...».* 

Những ‹đạo đức Mỹ» mà các vị giáo sư và các nhà tư sản châu Âu đầy 
thiện ý giả đôi ngước mắt coi khinh, thì đên thời đại tư bản tài chính, đã 
trở thành đạo đức của mọi thành phô lớn trong bât cứ nước nào. 

Đầu năm 1g14, ở Bec-lanh, người ta đã nói đên việc sắp tô chức một 
4tơ-rớt vận tải, nghĩa là một ‹cộng đồng lợi ích› của ba xí nghiệp vận tải ở 
Bec-lanh: đường sắt chạy điện của thành phô, công ty xe điện và công ty 
ô tô hàng. «Chúng tôi biêt có cái kê hoạch đó, — tạp chí «Ñgân hàng› việt, — 
ngay từ khi đã rõ ràng là đa sô các cô phần của công ty ô tô hàng đều do hai 
công ty vận tải khác mua được... Hoàn toàn có thê tin cậy những người đã 
nhằm mục đích điểu chỉnh thông nhât các đường vận tải, thực hiện được 
những món tiêt kiệm, mà rôt cuộc, một phần những món tiêt kiệm đó có thê 
làm lợi cho công chúng. Nhưng vân đề trở thành phức tạp do chỗ là đằng 
sau cái tơ-rớt đang hình thành đó lại có các ngân hàng có thể tùy ý bắt buộc 
các đường giao thông mà chúng độc quyền, phải phục tùng lợi ích của việc 

# ¿Die Banko, 1ọiạ, tr. g52, L. Eschwege. «Der Sumpf› (cVũng lẩy». B7.); 
như trên, 1912; 1; tr. 223 và những trang sau. 


Chủ nghĩa để quốc, giai đoạn tột cùng.... 241 


buôn bán của chúng về đât đai. Đẻ thây rõ ràng giả định 3y là hợp lý, thì 
chỉ cần nhớ lại rằng ngay từ khi thành lập công ty đường sắt chạy điện của 
thành phô, thì lợi ích của ngân hàng lớn đã khuyên khích việc thành lập 
công ty đó, đã được xen lẫn trong việc đó rồi. Tức là: lợi ích của xí nghiệp 
vận tải này chẳng chịt với lợi ích của việc buôn bán đât đai. Sự thật là bộ 
phận phía Đông của con đường sắt này đã phải xuyên qua những đất đai 
mà, một khi con đường đã được xây dựng xong rồi, thì ngân hàng ây đem 
bán lại và thu về một sô lợi nhuận to lớn cho mình và cho vài người tham 
dự...” 

Tô chức độc quyển, một khi đã thành hình và thao túng hàng tỷ bạc, 
thì nhât thiêt là nó phải xâm nhập vào mọi lĩnh vực trong đời sông xã hội 
bât châp chê độ chính trị và mọi ‹chi tiết khác. Các sách báo kinh tê ở Đức 
thường hay tán dương một cách nô lệ tinh thần liêm khiêt của giới công 
chức Phổ, mà không phải là không ám chỉ vụ kênh Pa-na-ma của Pháp!3ê 
và tính chât dễ bị mua chuộc về chính trị của Mỹ. Nhưng sự thật là ngay cả 
các sách báo tư sản chuyên việt về công việc ngân hàng ở Đức; cũng thường 
buộc phải vượt ra ngoài phạm vi hoạt động có tính chât thuần túy ngân hàng, 
và phải viêt, chẳng hạn, đên «khát vọng vào ngân hàng», nhân việc càng ngày 
càng có nhiều trường hợp những công chức chuyền sang làm việc cho các 
ngân hàng: ‹tinh thần liêm khiết của công chức Nhà nước cao đền đâu, mà 
trong thâm tâm lại đi ước ao có một địa vị tôt nào đây ở Phô Bê-ren?2v** 
(tức là phô ở Bec-lanh có trụ sở của «Ngân hàng Đức). An-fret Lan-xbơ, 
người xuât bản tạp chí «Ngân hàng», năm rọoo, đã viễt một bài: €Ý nghĩa 
kinh tê của chính sách xâm lược Bi-zan-tanio, bàn riêng về chuyên đi của 
Vin-hem II đền Pa-let-xtin và kết quả trực tiềp của chuyền đi đó, tức là 
việc xây dựng con đường sắt Bat-đa, cái sự nghiệp vĩ đại› và bầt hạnh đó 
scủa tính tháo vát của người Đức› đã giúp cho việc bao vây» nhiều hơn 
l tật cả những tội lỗi chính trị của chúng ta gộp lạp*** (việc bao vây đây 
có ý nói đên chính sách của Ê-đu-a VII, nhằm cô lập nước Đức bằng vòng 
vây của khôi liên minh các đề quốc chỗng Đức). Năm 1911, cộng tác viên 
đã nói trên kia của tạp chí đó, ông Ê-suêch, đã đăng một bài nhan để là: 
“Giới tài phiệt và giới công chức», trong bài này, ngoài nhiều trường hợp 
khác, ông đã lột trần trường hợp của Fe-ke, một công chức Đức có nghị 


* ¿Verkehrstrusts, «Die Bank», rọr4, r, tr. 8o (€Tơ-rớt vận tải», tạp chí dNÑgân 
hàng›. B7.). 

** ‹Der Zug zur Bank», eDie Bank, rọog, 1, tr. 7o (cKhát vọng vào ngân hàng›, 
tạp chí «Ngân hàng›. BT.). 

*** 4Der Zug zur Bank, «Die Bank, 1oo; 1, tr. 301, 


16—2886 


242 V. I. Lê-nữn 


lực, tham dự hội đồng các các-ten, nhưng sau một thời gian thì chiêm 
được một địa vị tôt có bổng lộc hậu trong các-ten lớn nhât là xanh-đi-ca 
thép. Những trường hợp tương tự như thê — không phải là những trường 
hợp ngẫu nhiên, — đã buộc nhà văn tư sản phải thừa nhận rằng: «tự do 
kinh tê được hiển pháp Đức bảo đảm thì trong nhiều lĩnh vực của đời 
sông kinh tẻ, chỉ còn là một câu nói vô nghĩa», và thừa nhận rằng dưới 
quyền thông trị đã xác lập của bọn tài phiệt, thì «ngay cả thứ tự do chính 
trị rộng rãi nhât cũng không thể nào ngăn cản được chúng ta trở thành 
một đám người mât tự do», 

Còn đôi với nước Nga, thì chúng tôi chỉ xin đưa ra một ví dụ: cách 
đây vài năm, trên khắp các báo chí đều có đăng tin rằng Đa-vư-đôp, giám 
đốc cục tín thải, đã bỏ chức vụ Nhà nước đề vào làm cho một ngân hàng 
lớn; ngân hàng này trả cho ông ta một sô lương mà theo hợp đồng thì 
trong vài năm, phải lên đên quá một triệu rúp. Cục tín thải là một cơ quan 
có nhiệm vụ «thông nhât sự hoạt động của tât cả những cơ quan tín thải 
của Nhà nước, và câp cho các ngân hàng ở thủ đô những khoản trợ câp 
từ 8oo đên 1.ooo triệu rúp**, — — — 

Theo lệ thường, đặc tính của chủ nghĩa tư bản là tách rời quyền sở hữu 
tư bản khỏi việc đầu tư tư bản vào sản xuât; tách rời tư bản tiền tệ với tư 
bản công nghiệp hay tư bản sản xuât; tách rời người thực lợi chỉ sông nhờ 
vào sô thu nhập do tư bản tiển tệ mang lại, với chủ xí nghiệp, cũng như với 
hệt thảy những người nào trực tiệp tham dự việc quản lý các tư bản. Chủ 
nghĩa đê quôc hay sự thông trị của tư bản tài chính, là giai đoạn tột cùng của 
chủ nghĩa tư bản, khi mà sự tách rời ây đạt tới một trình độ phi thường. 
Ưu thê của tư bản tài chính đôi với tât cả những hình thức khác của tư bản, 
có nghĩa là địa vị thông trị của những người thực lợi và của bọn đầu sỏ tài 
chính, có nghĩa là địa vị đặc quyển của một sô ít quôc gia «có thê lực» về mặt 
tài chính so với tât cả các quốc gia khác. Quá trình đó diễn ra trong những 
quy mô nào, thì ta có thể xét đoán được điều đó căn cứ theo những số liệu 
của thông kê về việc phát hành chứng khoán, nghĩa là việc cho lưu hành mọt 
loại chứng khoán. 

Trong «Công báo của Viện thông kê quốc tê», A. Nây-măc”** đã cho đăng 


+ Der Zug zur Banks, ‹Die Bank, 1911, 2; tr. 25; 1Q13; 2; tr. 962. 
** E. Agahd, tr. 202. ` 
*#*# Bulletin de I'institut international de statistique, t. I5, livr. 11, La Haye; 
1912 (Công báo của Viện thông kê quốc tê, tập XI%, quyên 11, La-hay. BT.). — 
Những số liệu về các quốc gia nhỏ, cột thứ 2, là những sô liệu phỏng chừng của 
năm 1go2, đã tăng thêm lên 20%. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 243 


những sô liệu rât phong phú, đầy đủ và có thể dùng để so sánh được về sự 
phát hành chứng khoán trên toàn thê giới — những sô liệu đó, sau này có 
nhiều lần được in lại từng đoạn trong các sách báo kinh tê. Đây là những 
con số trong khoảng 4o năm: 


Tổng sô phát hành chứng khoán trong từng ro năm 
(tính tỷ ƒœ-răng) 
I187I—I88G......... 76,1 IÖQI—lQ0o . . . . 100,4 
I188I—l8eo. . .. .. . 64,5 I100I—I010.. .. . . 197, 


Trong những năm 187o, tông sô phát hành chứng khoán trên toàn thê 
giới đã tăng lên, đặc biệt là do các công trái, phát hành trong dịp chiên tranh 
Pháp- Phổ và trong thời kỳ gri-un-đec ở Đức tiếp sau cuộc chiền 
tranh đó. Nói chung, trong khoảng 4o năm cuôi thê kỷ XIX, việc phát hành 
chứng khoán không tăng lên quá nhanh, và chỉ đến khoảng 1o năm đầu thê 
kỷ XX, thì việc phát hành đó tăng nhanh một cách phi thường, tăng gần gâp 
đôi trong 1o năm. Như vậy, thời kỳ đầu của thê kỷ XX đánh dâu một bước 
ngoặt không những về sự bành trướng của các tô chức độc quyền (các-ten, 
xanh-đi-ca; tơ-rớt) như chúng ta đã nói, mà còn cả về sự phát triển của tư 
bản tài chính nữa. 

Nây-măc ước lượng tổng sô chứng khoán đã phát hành trên toàn thê 
giới trong năm 1ọro là vào khoảng 81s tỷ fơ-răng. Tính phỏng chừng 
những khoản trùng nhau mà trừ ra, ông ta giảm tổng sô đó xuông 57s hay 
6oo tỷ, sô tiền này (giả sử là 6oo tỳ) được phân phôi giữa các nước như sau: 


Tổng số chứng khoán năm rọro 
(tính tÈ ƒơ-răng) 


ẢAHH'¿,.%$ (4. 4v 8 v. 4... 42) | HàzlÀH.v s ¿2 ý ¿4 ¿óc 145 
Mỹ............... 142|479 | BỊ yêt nà Xt V5 cai 9a Š vất < G6680) 50715 
Pháp . §c sả só THIÓ | Tâybannha........ . 7„5 
nan. xs ... THỊVSSE Vi. Vy na v72 710/29 
Ta XU os274,/2 100 sp, v2 ý lây Đan mạh........ . 3/75 
Áo-Hung.. ........ 24 | Thụy-điển, Na-uy, Ru-ma- 

x ` ôô 5s. | ni, V.V. Sì tiêu Xế vÓ Voi ¬ 215 


NÑhậtbn .... ... , la | 
Tổng cộng . . . . .6oo 

Căn cứ theo những sô liệu đó thì thây rõ ngay rằng có bôn nước tư bản 

giàu có nhât nỗi bật hẳn lên, mỗi nước này chỉ phôi chừng từ roo đền 15o 

tỷ fœ-răng chứng khoán. Trong bôn nước đó, thì hai nước — Anh và Pháp 

— là những nước tư bản kỳ cựu nht, và như sau này chúng ta sẽ thây, là 


16* 


244 V. 1. Lê-nin 


những nước có nhiều thuộc địa nhât; hai nước khác — Mỹ và Đức — là 
những nước tiên tiên vể tôc độ phát triển nhanh chóng và trình độ bành 
trướng cao của những tỏ chức tư bản độc quyền trong sản xuât. Tính chung, 
cả 4 nước này có 47g tỷ fơ-răng, tức là gần 8o%% sô tư bản tài chính trên 
toàn thê giới, Hầu hệt các nước còn lại trên thê giới đều ít nhiều là con nợ 
của những nước đó, là kẻ phải nộp công cho những nước đó, những nước 
thật sự là chủ ngân hàng quôc tê, là bôn «trụ cột) của tư bản tài chính toàn 
thể giới. 

Cần phải đặc biệt xem xét vai trò của việc xuât khâu tư bản trong việc 
thành lập ra hệ thông lệ thuộc và liên hệ quốc tê của tư bản tài chính. 


IV. XUẤT KHẦU TƯ BẢN 


Điền hình đôi với chủ nghĩa tư bản cũ, trong đó sự cạnh tranh tự do 
hoàn toàn thông trị, là việc xuât khâu hàng hóa. Điện hình đôi với chủ nghĩa 
tư bản hiện đại, trong đó các tổ chức độc quyền thông trị, là việc xuât khầu 
tư bản. 

Chủ nghĩa tư bản là nên sản xuât hàng hóa ở giai đoạn phát triển cao 
nhât, trong đó ngay cả sức lao động cũng trở thành hàng hóa. Việc mở rộng 
sự trao đổi ở trong nước, và nhất là trên trường quôc tê, là một điểm rât 
đặc trưng của chủ nghĩa tư bản. Sự phát triển không đều và có tính chât 
nhảy vọt của các xí nghiệp khác nhau, của các ngành công nghiệp khác nhau 
và của các nước khác nhau, là điều không thể tránh khỏi trong chê độ tư 
bản. Thoạt tiên, nước Anh đã trở thành một nước tư bản sớm hơn tât cả 
các nước khác và, đền giữa thê kỳ XIX, thì nó thi hành mậu dịch tự do và 
đòi đóng vai trò tmột công xưởng của toàn thê giới, một người cung cầp 
các chê phẩm cho hêt thảy các nước, còn những nước này, ngược lại, phải 
tiêp tê nguyên liệu cho nó. Nhưng độc quyền áy thì Anh đã bắt đầu mât ngay 
từ as năm cuôi thê kỳ XIX vì nhiều nước khác dùng thuê quan ‹bảo hộ» 
để tự vệ, nên đã phát triển thành những nước tư bản độc lập. Bước vào thê 
kỷ XX, chúng ta thây một loại độc quyền khác hình thành: thứ nhât, là các 
liên hợp độc quyền tư bản chủ nghĩa trong tât cả các nước mà chủ nghĩa tư 
bản đã phát triển; thứ hai, là địa vị độc quyển của một vài nước rât giàu 
có, trong đó việc tích lũy tư bản đạt tới những quy mô đồ sộ. Tình trạng 
có rẫt nhiều «tư bản thừa» xuât hiện trong các nước tư bản tiên tiền. 

Cô nhiên, nêu chủ nghĩa tư bản có thể phát triền được nông nghiệp, là 
ngành hiện nay, ờ khắp nơi, vẫn còn lạc hậu rât nhiều so với công nghiệp; 
nêu chủ nghĩa tư bản có thê nâng cao được mức sông của quần chúng nhân 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 245 


dân là những người hiện nay, ở khắp nơi, mặc dù kỹ thuật tiên bộ nhanh 
chóng phi thường, mà vẫn còn ở vào mức thiêu ăn và bẩn cùng, — thì không 
thể nào lại có vân để tư bản thừa được. Những người đứng trên quan điểm 
tiểu tư sản đề phê bình chủ nghĩa tư bản, thì bât cứ lúc nào cũng đưa 4lý lẽ» 
äy ra. Nhưng như thê thì chủ nghĩa tư bản sẽ không phải là chủ nghĩa tư 
bản nữa, vì cả tính chât phát triền không đều của nó lẫn mức sông bữa no 
bữa đói của quần chúng là những điều kiện và những tiền để căn bản, tât 
yêu của phương thức sản xuât đó. Chừng nào chủ nghĩa tư bản vẫn còn là 
chủ nghĩa tư bản, thì sô tư bản thừa vẫn còn được dùng, không phải là đề 
nâng cao mức sông của quần chúng trong một nước nhât định, vì như thê 
thì sẽ làm giảm bớt lợi nhuận của bọn tư bản, mà là đề tăng thêm lợi nhuận 
đó bằng cách xuât khâu tư bản ra nước ngoài vào những nước lạc hậu. 
Trong các nước lạc hậu này, lợi nhuận thường cao, vì tư bản còn ít, giá đât 
đai tương đôi thâp, tiền công hạ, nguyên liệu rẻ. Sở dĩ có thẻ xuât khầu được 
tư bản là vì một sô nước lạc hậu đã bị lôi cuôn vào trong guồng máy của chủ 
nghĩa tư bản thê giới; vì những đường sắt chính đã được xây dựng xong 
hoặc đang xây dựng trong các nước này, vì những nước này đã có đủ những 
điều kiện sơ đẳng đề phát triền công nghiệp, v.v... Sở dĩ cần phải xuât khầu 
tư bản là vì chủ nghĩa tư bản đã ‹quá chín muồổi trong một sô nước, trong 
đó không còn có điểu kiện cho tư bản đầu tư (có lợi (với điều kiện nông 
nghiệp lạc hậu, quần chúng khôn cùng). 

Sau đây là những sô liệu ước lượng nói về quy mô tư bản đầu tư ra 
nước ngoài của ba nước chủ yêu* (xem tr. 246). 


* Hobson. ‹Imperialismo. L.., 1eoa, p. 58; Riesser, tác phẩm đã dẫn, tr. 305 và 
494; P. Arndt trong «Weltwirtschaftliches Archiv›, Ed. 7, 1g16, S. 2s (P. Ac-đơ-tơ 
trong «Lưu trữ kinh tê thê giới, tập 7, 1ọ16 tr. 25. BT.); Ñeymarck trong Bulletin; 
Hin-fec-đinh. «Tư bản tài chính», tr. 492; Lloyd George, diễn văn đọc trước hạ 
nghị viện Anh ngày 4 tháng năm năm 1o5, (Daily Telegraph ngày s tháng năm 
năm 1915; B. Harrms. «Probleme der Weltwirtschaft›. Jena, rọra, S. 225 và tiễp theo 
(B. Hac-mơ-xơ. «Các vẫn để kinh tế thê giớb. I-ê-na, 1o12, tr. 245 và tiêp theo. 
BT.); Dr. Siegmund Schilder, «‹Entwicklungstcndenzen der Weltwirtschaft›. Ber- 
lin, rora. Bd. I, S. 15o (Tiên sĩ Xich-mun Sin-đơ. (Các khuynh hướng phát triển 
của kinh tê thê giới». Bec-lanh, 1912, tập. I, tr. 1so. BT.); George Paish. eGreat 
Britain's Capital Investments etc.› trong ‹Journal of the Royal Statistical Society», 
vol. LXXXIV. 1o1o—II, tr. 167 và tiếp theo (Jocc-jo Pai-sơ. ‹Sự phân bỗ của tư 
bản Anh, v.v...» trong cTạp chí Hội thông kê hoàng gia, tập LXXIV. BT.); 
Georges Diouritch. «L'Expansion des banques allemandes à l'étranger, ses rapportS 
avec le développement éccnomique de Í'Allemagne›. P.; reoo, p. 84 (Jooc-jo Đi-u- 
tích. «Sự bành trướng của các ngân hàng Đức ở nước ngoài, liên hệ của nó với 
sự phát triển kinh tê ở Đức›, Pa-ri, Icoo, tr. 84. B7,). 


246 V. 1. Lê-nin 
—————————————————__ 


Số tư bản đầu tư ở nước ngoài 
(tính tỷ fơ-răng) 


Năm Anh Pháp Đức 
TRỔ2: ¿ (cá (1441/41 3: A232 sUỆ < 2,6 —— — 
TỔ bảo» 0256/16, cđ24 s4 4ãx«cc4 Đế 15 1o (186o) — 
T8Ê3'(v 3.3 0,13 4 @ 3 dd số À 22 15 (I88o) ? 
T003 4, + 6 6 Sóớ $ Ệ Đó 2 42 2o (18oo) ? 
T003 S6 vn lá co 62 27—37 12,5 
INGI o2 vs Wđ, ý 2O (vi Gia 75—100 6o 44 


Do đó, ta thây rằng việc xuât khầu tư bản đạt tới mức phát triển phi 
thường chỉ vào hồi đầu thê kỳ XX. Trước chiên tranh, số tư bản do ba nước 
chính đầu tư ở nước ngoài là từ 17s đên 2oo tỷ fơ-răng. Cứ tính lợi suất 
thâp là s¿, thì sô tư bản đó cũng phải mang lại được từ 8 đên 1o tỷ mỗi 
năm. Đó là một cơ sở vững chắc cho bọn đề quốc áp bức và bóc lột phần 
lớn các nước và các đân tộc trên thẻ giới, cho sự ăn bám có tính chât 
tư bản chủ nghĩa của một nhúm nhỏ những quôc gia rât giàu có! 

Những tư bản đầu tư ra nước ngoài ây được phân phôi giữa các nước 
như thê nào và đầu tư ở đều? Đôi với câu hỏi đó, người ta chỉ có thể có 
một câu trả lời đại khái, tuy nhiên câu trả lời này vẫn có thể làm sáng tỏ một 
sô tương quan và liên hệ chung nào đó của chủ nghĩa đê quôc hiện đại. 


Tình hình (ước lượng) về sự phân phôi tư bản xuất kháu trên các lục địa 
(uào khoảng năm T910) 


(tính tỷ mác) 
Anh Pháp Đức Cộng 
GhậU:ÃUia 42. cà (VÚ (292044 Ÿ 4 23 18 45 
CHẬU Mỹ: su Výốy cao Sa duy St 37 4 1O 51 
Châu Á, Phivà Úc. ...... . 29 8 V¿ 44 
Tổng cộng: .. . . ... 7o 35 35 140 


Đôi với nước Anh, những nơi mà nó phân phôi tư bản xuât khẩu nhiều 
. nhât, trước hét là các thuộc địa của nó, những thuộc địa này ở Mỹ cũng rât 
lớn (như Ca-na-đa, chẳng hạn), đó là chưa nói đên các thuộc địa của nó ở 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng...- 247 


châu Á, v.v... Con sô xuât khâu tư bản to lớn phi thường của Anh, liên quan 
mật thiêt nhât với việc chiêm hữu các thuộc địa mênh mông, và sau đây 
chúng tôi sẽ nói đên ý nghĩa quan trọng của những thuộc địa này đôi với 
chủ nghĩa đê quôc. Nước Pháp thì lại khác. Ở nước này, sô tư bản đầu tư ở 
nước ngoài thường là đầu tư ở châu Âu và nhật là ở Nga (Ít ra là 1o tỷ fœ- 
răng). Chủ yêu là những (á khoản, công trái quốc gia, chứ không phải là 
những tư bản đầu tư vào các xí nghiệp công nghiệp. Khác với chủ nghĩa 
đề quốc thực dân Anh, chủ nghĩa đê quôc Pháp có thể gọi là chủ nghĩa đề 
quôc chuyên cho vay nặng lãi. Đức, thì lại là một biên tướng thứ ba: thuộc 
địa của nó không có bao nhiêu, con sô tư bản của nó đặt ở nước ngoài lại 
được phân phôi rât đều nhau giữa châu Âu và châu Mỹ. 

Việc xuât khẩu tư bản ảnh hưởng đên sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 
và thúc đây mạnh mẽ sự phát triển đó trong những nước đã được đầu tư. 
Cho nên, nêu việc xuât khẩu có thể gây ra một sự ngừng trệ nÀo đó trong 
việc phát triền của các nước xuât khẩu, thì việc đó chỉ làm cho chủ nghĩa 
tư bản phát triển sâu và rộng thêm trên toàn thê giới mà thôi. 

Các nước xuât khâu tư bản hầu như bao giờ cũng có khả năng thu được 
một sô dlợi ích» nào đó, và tính chât của những lợi ích này làm sáng tỏ đặc 
tính của thời đại tư bản tài chính và tư bản độc quyển. Chẳng hạn, người 
ta đã viêt trong tạp chí «Ngân hàng› ra tháng mười năm 1o12 ở Bec-lanh 
như sau: 

«Từ ít lâu nay, trên thị trường tài chính quôc tê đang diễn ra một tân 
hài kịch xứng đáng với ngòi bút của A-ri-xtô-fan. Nhiều nước ngoài, từ 
Tây-ban-nha cho đên các nước trên bán đảo Ban-căng, từ Nga cho đên 
Ac-giăng-tin, Bơ-rê-din và Trung-quôc đều công khai hoặc bí mật đòi các 
thị trường tài chính lớn phải cho vay tiền, mà có khi đòi hêt sức kiên trì. 
Ngày nay, tình hình thị trường tài chính không được thuận lợi, và triển 
vọng chính trị cũng không sáng sủa gì. Tuy thê, không một thị trường tài 
chính nào lại dám từ chôi không nhận cho nước ngoài vay, vì sợ nước láng 
giềng nhanh chân đên trước lại đồng ý cho vay và do đó mà có được những 
sự đến đáp có qua có lại. Trong việc giao địch quôc tê như thê, thật ra thì 
người cho vay bao giờ cũng kiêm chác được một cái gì: hoặc một món lợi 
trong khi ký kêt một hiệp ước thương mại, một cơ sở than đá, việc xây dựng 
hải cảng, một nhượng địa béo bở, hoặc một món đặt mua đại bác›Ÿ. 

Tư bản tài chính đã tạo ra thời đại các tô chức độc quyền. Và khắp nơi 
các tổ chức độc quyền đều thực hành những nguyên tắc độc quyền: dùng 


* 4Die Bank›, 1013, 2; 1O24—1025. 


248 V. I. Lê-nin 


những «môi liên hệ› giao dịch có lợi thay vào cạnh tranh trên thị trường công 
khai. Điều thông thường nhât là các nước cho vay đặt điều kiện là một 
phần sô tiền cho vay đó phải được dùng đề mua sản phẩm của các nước đó, 
nhât là mua vũ khí, tàu biển, v.v... Hai chục năm gần đây (1Beo—1g1o), 
nước Pháp rât thường dùng đên thủ đoạn ây. Như vậy là việc xuât khẩu 
tư bản ra nước ngoài trở thành một thủ đoạn kích thích việc xuât khẩu hàng 
hóa ra nước ngoài. Trong hoàn cảnh đó, những việc giao dịch giữa các xí 
nghiệp đặc biệt lớn, đểu mang một tính chất ‹gần như là mua chuộc», nói 
theo cách nhẹ nhàng› của Sin-đơ*, Cơ-rơp ở Đức, Snây-đơ ở Pháp, Ac- 
mơ-xtơ-rông ở Anh đều là điên hình những hãng có liên hệ chặt chẽ với các 
ngân hàng không lồ và với chính phủ, mà khi người ta ký kêt vay tiển thì khó 
«tránh» được các ngân hàng khổng lỗ đó và chính phủ đó. 

Nước Pháp, chủ nợ của nước Nga, trong thương ước ngày 16 tháng 
chín năm roo5, đã tbắt ép nước này phải thỏa thuận nhường cho mình 
một sô lợi ích nào đó cho đên năm rọ17. Nước Pháp cũng làm y như tÈê 
trong dịp ký thương ước ngày 1o tháng tám năm Io1r với Nhật-bản. Sở 
đĩ có cuộc chiên tranh thuê quan giữa Áo và Xec-bi, — chiên tranh đã kéo 
dài từ 1oo6 đên 1ọir, trừ một thời kỳ gián đoạn bảy tháng, — thì một 
phần là do sự cạnh tranh giữa Áo và Pháp trong việc cung câp vật dụng chiên 
tranh cho %Xec-bi. Tháng giêng năm 1gra, Pôn Đề-sa-nen tuyên bô ở nghị 
viện rằng từ năm 1go8 đên năm 1gr1, các hãng buôn của Pháp đã cung câp 
cho Xec-bi 4s triệu fơ-răng vật dụng chiên tranh. 

Trong bản báo cáo của viên lãnh sự Áo-Hung ở Xan - Pô-lô (Bơ-rê-din) 
có nói rằng: «Việc xây dựng đường sắt ở Bơ-rê-din được hoàn thành chủ 
yêu là nhờ có tư bản của Pháp, Bỉ, Anh và Đức. Trong các hoạt động nghiệp 
vụ tài chính gắn liền với việc xây dựng đường sắt đó, các nước hữu quan 
đều giữ quyển bán những vật liệu xây dựng. 

Như thê là ta có thê nói rằng tư bản tài chính bủa lưới — theo nghĩa 
đen của danh từ này — của nó trên tât cả các nước trên thê giới. Những 
ngân hàng thành lập trong các thuộc địa và các chi nhánh của chúng, trong 
lúc ây, đều giữ một vai trò quan trọng. Bọn đề quôc Đức ghen tị với các nước 
thực dân «cũ», Ẳì thây các nước thực dân này, về mặt đó, đã bảo đảm được 
tương lai của họ một cách đặc biệt «có lợi›: năm 1oo4, nước Anh có so ngân 
hàng thuộc địa cùng với 2.27o chỉ nhánh (đền năm 1g1o, nó có 72a ngân hàng 
thuộc địa với 5.449 chỉ nhánh); nước Pháp có 2o ngân hàng thuộc địa với 
126 chí nhánh; Hà-lan có r6 ngân hàng thuộc địa với 68 chỉ nhánh; trong 


# Schilder, tác phẩm đã dẫn, tr. 246, 250, 271. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 24g 


khi đó thì Đức «chỉ vẻn vẹm có cÄ thảy là 1z ngân hàng thuộc địa với 7o chi 
nhánh”. Còn bọn tư bản Mỹ thì ghen tị với bọn tư bản Anh và Đức. Năm 
1o1s, chúng than vãn rằng: «Ở Nam Mỹ, s ngân hàng Đức có 4o chi nhánh, 
và 5s ngân hàng Anh có 7o chỉ nhánh... Trong 2s năm gần đây, Anh và Đức 
đầu tư vào Ac-giăng-tin, Bơ-rê-din và U-ru-guay chừng 4 tỷ đô-la, thành 
ra họ được hưởng 46% toàn bộ thương nghiệp của 2 nước ây»**, 

Các nước xuât khẩu tư bản đã chia nhau thể giới, nói theo nghĩa bóng 
của danh từ này. Nhưng tư bản tài chính cũng đã dẫn đền chỗ rực tiếp 
phân chia thê giới. 


V. VIỆC PHÂN CHIA THẾ GIỚI GIỮA CÁC 
TẬP ĐOÀN TƯ BẢN 


Các tập đoàn tư bản độc quyền — các-ten, xanh-đi-ca, tơ-rớt — trước 
hêt cha nhau thị trường trong nước bằng cách chiêm lầy hoàn toàn hoặc 
hầu như hoàn toàn nển sản xuât trong nước đó. Nhưng dưới chê độ tư 
bản, thị trường trong nước lại gắn liền một cách tât yêu với thị trường ngoài 
nước. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra thị trường thê giới từ lâu rồi. Và đi đôi 
với việc xuât khẩu tư bản tăng lên, với việc mở rộng bằng mọi cách những 
quan hệ với nước ngoài và các thuộc địa, mở rộng những ‹khu vực ảnh 
hưởng› của các tập đoàn độc quyển lớn nhất, thì «tự nhiêm là tình thê sẽ 
đưa đên một sự liên minh quôc tê giữa các tập đoàn này, đền sự hình thành 
những các-ten quôc tê, 

Đó là giai đoạn mới của tập trung tứ bản và tập trung sẳn xuÂt trên quy 
mô toàn thê giới, vô cùng cao hơn so với những giai đoạn trước kia. Ta hãy 
xem tô chức siêu độc quyền đó thành hình như thê nào. 

Công nghiệp điện là ngành tiêu biểu nhật cho những tiên bộ hiện đại 
của kỹ thuật, cho chủ nghĩa tư bản cuôi thê kỳ XIX và đầu thê kỳ XX. Nó 
đã phát triển mạnh hơn cả ở hai nước tư bản tiên tiễn nhất trong đám các 
nước tư bản mới, là Mỹ và Đức. Ở' Đức, sự tập trung trong ngành ây đã 
được cuộc khủng hoảng năm rọoo đặc biệt xúc tiên. Trong củộc khủng 


* RRiesser, tác phẩm đã dẫn, tr. 275, xuất bản lần thứ 4; và Diouritch, tr. 283. 

** The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 
LIX, May 115, p. aor (Niên giám của Viện hàn lâm kiên thức chính trị và xã hội 
của Mỹ, tập LIX, tháng năm năm 1015, tr. 3o1. BT.). Cũng trong tập này, tr. 331; 
chúng ta đọc thây rằng nhà thông kê trứ danh Paish (Pai-sở) đã ước tính trong tờ 
tạp chí tài chính «Statist» sô cuôi cùng, rằng tông sö tư bản do Anh, Đức, Pháp, Bì - 
và Hà-lan đã xuât khẩu là 4o tỷ đô-la, tức là 2oo tỷ fơ-răng. 


250 V. 1. Lê-nin 

hoảng đó, các ngân hàng, khi đó đã ngoặc khá mật thiêt với công nghiệp, 
đã làm trầm trọng đên cao độ và thúc đây tình trạng tiêu vong của các xí 
nghiệp tương đổi ít quan trọng, làm cho các xí nghiệp đó bị các xí nghiệp 
lớn nuôt mât. Giây-đen việt: «Đình chỉ giúp đỡ chính cho các xí nghiệp 
đang rầt cẩn đền tư bản, như thê là lúc đầu các ngân hàng gây ra một sự 
phát triển bồng bột, rồi sau đó là sự phá sản không tránh khỏi của các công 
ty không liên hệ mật thiết lắm với những ngân hàng đó»”. 

Kết quả là: sau năm 1ọoo, sự tập trung tiên những bước không lồ. Cho 
đến năm 1ọoo, trong ngành công nghiệp điện có 7 hay 8 «ahóm», mỗi nhóm 
gồm nhiều công ty hợp thành (cả thảy 28 công ty) và ở đằng sau mỗi nhóm đó 
có từ 2 đền 11 ngân hàng làm chỗ dựa. Vào khoảng 1oo8—ro1a, tât cả các 
nhóm này đã hợp nhât lại thành một hay hai tập đoàn. Xem dưới đây sẽ 
thây rõ quá trình tập trung đó đã diễn ra như thê nào: 


Các nhóm trong ngành công nghiệp điện: 


Tính Fen-ten La-mây-e Liên hiệp Xi-êmen Suc-ke Bec- Cưm- 
đền rooo: và Ghin-ôm A.E.G. và Han-xke và Cty man rne 
cá =—————. | 
| Phá 
Fen-ten và A.E.G. %i-ê-men và Bec- sản 
La-mây-e (TổngCty  Han-xke-Súc-ke men năm 
điện khí) 1000 
— —— ¬——ễễễằề>ềẻề—ề—— 
bóc; A. E. G. (Tổng công ty điện khí) Xi-ê-men và Han-xke - Suc-ke 


(Cộng tác› mật thiết từ 1go8) 


Sau quá trình phát triên đó, công ty A. E. G. (Tông công ty điện khí) nổi 
tiếng R thông trị từ 17s đên 2oo công ty (do chê độ «tham dự) và chi phôi 
một tông sö tư bản khoảng 1,5 £} mác. Chỉ kẻ sô cơ quan đại điện trực tiêp 
ở nước ngoài của công ty đó thì đã có 24 cơ quan, trong sô đó có 12 công ty 
cổ phần ở hơn 1o nước. Ngay từ 1go4, sô tư bản mà công nghiệp điện ở 
Đức đầu tư ra nước ngoài tính ra có đên 232 triệu mác, trong đó có 62 triệu 
đầu tư ờ Nga. Chẳng cẩn phải nói ai cũng biêt rằng Tổng công ty điện khí 
là một xí nghiệp ‹iên hợp› không lổ — riêng sô các công ty công nghiệp 
của nó đã có đền 16 xí nghiệp — chê tạo rât nhiều mặt hàng khác nhau, từ 
đây cáp và những vật cách điện cho đên ô tô và máy móc hàng không. 


* Jeidels, tác phẩm đã dẫn, tr. 232. 


Chủ nghĩa đê quốc, giai đoạn tột cùng.... 251 


Nhưng sự tập trung ở châu Âu cũng là một bộ phận tổ thành của quá 
trình tập trung ở Mỹ. Dưới đây ta sẽ thây quá trình đó diễn ra như thê nào: 


«Tông công ty điện khí › (G. E. C.) (General Electric C°) 
>. IS ==—=——="=---..........<.“.<. ^^.” 
mg: Công ty Thom-xơn-Hao-xơn lập Công ty E-đixơn lập cho châu 
một hãng điện khí cho châu Âu Âu ‹Công ty E-đi-xơn ở Pháp›, 
công ty này lại nhượng quyển 
chuyên mãi cho một công ty Đức 
«Công ty điện khí liên hiệp» ‹Tông công ty điện khí» (A.E.G.) 


Đức: 


«Tổng công ty điện khí? (A. E. G.) 


Như thê là đã thành lập ñzi «cường quôc về công nghiệp điện. Hai- 
ích, trong bài «Con đường của tơ-rớt điệm, có viêt: ¿Trên quả đât, không 
có công ty điện nào khác lại hoàn toờn độc lập đôi với hai «cường quôc› về 
công nghiệp điện ây được›. Còn nói về doanh sô và quy mô của các xí nghiệp 
thuộc hai «tơ-rớt» đó, thì những con sô sau đây sẽ cho ta một khái niệm, tuy 
còn chưa được đầy đủ lắm: 


Đoanh sô kó 6È Thực lãi 
Sô nhị khiến 
(tính triệu vn (tính triệu 
mác) mác) 
Mỹ: cTổng công ty điện 
khí» (G.E.C.)... | 1907: 252 28.ooo 35:4 
1010: 2o8 32.ooo 45:6 
Đức: «Tông công ty điện | rọoz: ar6 30.700 14;5 
khô (A.E.G.)... 1011: 262 6o.8oo 21,7 


Và thê là năm 1go7, các tơ-rớt Mỹ và Đức đã ký kêt một hiệp ước đề 
phân chia thê giới. Cuộc cạnh tranh giữa bọn chúng châm dứt. Tông công 
ty G. E. C. «nhận phần nước Mỹ và Ca-na-đa. Tông công ty A. E. G. được 
phần» các nước Đức, Áo, Nga, Hà-lan, Đan-mạch, Thụy-sĩ, Thỏ, bán đảo. 
Ban-căng. Các hiệp ước đặc biệt, cô nhiên là bí mật, quy định sự hoạt động 
của các «công ty-com, những công ty-con này xâm nhập các ngành công 


252 Ứ. I1. Lê-ni 

- 
nghiệp mới và các nước «mớb, là những nước về hình thức vẫn chưa bị 
chia. Việc trao đổi kinh nghiệm và phát minh cũng được đặt ra”. 

Thật dễ hiểu là cạnh tranh với tơ-rớt ây thì khó khăn biêt chừng nào, 
vì trên thực tế, đó là tơ-rớt duy nhât và bao trùm cả thê giới, chỉ phôi một 
sô tư bản đên mây nghìn triệu và có các «chi nhánh», các cơ quan đại diện, 
đại lý, liên lạc, v.v... ờ khắp mọi nơi trên trái đầt. Nhưng, trong trường hợp 
mà quan hệ so sánh lực lượng sẽ thay đổi vì sự phát triển không đều, vì 
chiên tranh, vì phá sản v.v.., thì việc phân chia thê giới ây giữa hai tơ-rớt 
lớn mạnh vẫn không làm cho tránh khỏi một sự phân chia lại. 

Ngành công nghiệp dầu lửa là một ví dụ rât có ý nghĩa về âm mưu chia 
lại thê giới, vể cuộc đầu tranh đẻ thực hiện sự phân chia lại đó. 

‹Thị trường dầu lửa thê giới — Giây-đen viêt năm 1ọos — ngày nay 
vẫn còn bị phân chia giữa hai nhóm tài chính lớn là: €Tơ-rớt dầu lửa» Mỹ 
(Standard Oil C-y) của Rôc-fen-lơ và các ông chủ dầu lửa Nga ở Ba-cu — 
Rôt-sin và Nô-ben. Hai nhóm này liên hệ chặt chế với nhau, nhưng từ bao 
nhiêu năm nay, địa vị độc quyển của chúng đã bị năm kẻ thù đe dọa»**; 
1) nguồn dầu lửa của Mỹ bị cạn; 2) sự cạnh tranh của hãng Man-ta-sep ở 
Ba-cu; 2) những nguồn dầu lửa ở Áo và 4) những nguồn dầu lửa ở Ru-ma- 
ni; 5) các nguồn dầu lửa ở hải ngoại, nhât là trong các thuộc địa của Hà-lan 
(các hãng cự phú Xa-mu-en và Sen gắn liền cả với tư bản Anh). Ba loại xí 
nghiệp kể sau đó có liên hệ với các ngân hàng lớn ở Đức, đứng đầu là «Ngân 
hàng Đức› mạnh nhất. Các ngân hàng này đã phát triển công nghiệp dầu 
lửa một cách có bệ thông và độc lập, chẳng hạn như ở Ru-ma-ni, để có 
chân đứng ‹riêng của mình». Năm 1oo7, tổng sô tư bản nước ngoài đầu tư 
vào công nghiệp dầu lửa ở Ru-ma-ni đã lên tới 185 triệu fơ-răng, trong đó 
74 triệu là của Đức***, 

Thê là bắt đầu cuộc đầu tranh mà trong sách báo kinh tê gọi là cuộc đâu 
tranh để «phân chia thê giới. Một đẳng thì «Tơ-rớt dầu lửa» Rôc-fen-lơ; 
muôn vớ lây tát cả, đã thành lập ngay ở Hà-lan một «công ty-con»; nó mua 
vét các nguồn đầu lửa ở Nam-dương thuộc Hà-lan, và như vậy là đẻ nhằm 
đánh vào kẻ thù chủ yêu của nó là tơ-rớt (Sem của Anh - Hà-lan. Một đẳng 
thì «Ngân hàng Đức và các ngân hàng khác ở Bec-lanh lại tìm cách «giữ 
lây› Ru-ma-ni và kết hợp nước này với nước Nga để chông Rôc-fen-lơ. 


*' Riesser, tác phẩm đã dẫn; Diouritch, tác phẩm đã dẫn, tr. 239; Kurt Heinig; 
bài báo đã dẫn. 

** Jeidels, tr. 192—193. 

### Diouritch, tr. 245—246. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 253 


Công ty Rôc-fen-lơ có những sô vôn vô cùng lớn hơn và một tô chức rât 
hoàn bị đề vận tải và đưa dầu lửa tới các người tiêu thụ. Cuộc đâu tranh đã 
phải kêt thúc, và đã kêt thúc năm 1ọo7 với sự thât bại hoàn toàn của «Ñgân 
hàng Đức, lúc đó, lâm vào một tình trạng hoặc là phải thủ tiêu «quyển lợi 
về dầu lửa» của mình và sẽ mât hàng triệu bạc, hoặc là phải quy phục. Ñgân 
hàng Đức› đã chọn con đường thứ hai; nó ký với «Tơ-rớt dầu lửa» một 
hợp đồng rât bât lợi cho nó, do hợp đồng này «Ngân hàng Đức› cam kêt 
không làm gì có hại đên lợi ích của Mỹ›. Tuy nhiên, vẫn có một điều khoản 
quy định rằng, hợp đồng sẽ mât hiệu lực trong trường hợp mà nước Đức 
thông qua đạo luật về độc quyền Nhà nước vẻ dầu lửa. 

Từ đó, bắt đầu tân đhài kịch vẻ dầu lửa›. Một trong những vua tài chính 
Đức là Fôn Gvi-nơ, giám đôc «Ñgân hàng Đức› dùng viên thư ký riêng của 
hắn là Stau-xơ làm trung gian, đẻ mở một chiên dịch tuyên truyền cho việc 
Nhà nước độc quyền dầu lửa. Cả bộ máy khổng lồ của ngân hàng lớn vào 
bậc nhât đó ở Bec-lanh, cùng với tât cả những môi dây diên hệ» rộng rãi 
của nó, bắt đầu quay máy. Báo chí sặc sụa những lời kêu gào ‹yêu nước? 
chông lại ‹ách» của tơ-rớt Mỹ, và ngày 15 tháng ba 1g11, Quôc hội Đức đã 
hầu như nhât trí thông qua một kiên nghị yêu cầu chính phủ soạn ra một dự 
án về chê độ độc quyền dầu lửa. Chính phủ liền nắm lây cái ý kiên ‹phổ 
biên: ây, và nước cờ của qÑgân hàng Đức nhằm xỏ lại ông bạn Mỹ của 
mình và mượn chê độ độc quyền Nhà nước để gỡ lại chuyện làm ăn cho 
mình, cơ hồ đã thắng. Lúc ây, những ông vua dầu lửa ở Đức đã chắc mầm 
những món lời phi thường không kém gì những món lời của các chủ hãng 
đường Nga... Nhưng, trước tiên, các ngân hàng lớn ở Đức lục đục với nhau 
về vân để chia củaăn cướp được, và «Công ty chiết khâu» đã lột trần những 
mưu toan vụ lợi của ‹Ñgân hàng Đức›; sau nữa, chính phù sợ không dám 
đầu tranh với Rôc-fen-lơ, vì khó mà tin được rằng Đức có thể mua được 
dầu lửa ở chỗ khác nêu không mua của Rôc-fen-lơ (sản xuẫt dầu lửa ở 
Ru-ma-ni thì không nhiều lắm). Sau hêt, năm rors, ở Đức, người ta 
quyêt định bỏ ra một nghìn triệu để chỉ vào các việc chuẩn bị chiền tranh. 
Dự án về độc quyền bị gác lại. cTơ-rớt dầu lửa› Rôc-fen-lơ tạm thời là kẻ 
chiên thắng sau cuộc đâu tranh đó, 

Về việc này, tạp chí «Ngân hàng› ở Bec-lanh đã viẻt rằng, nước Đức có 
lẽ chỉ có thẻ đánh bại €Tơ-rớt dầu lửa» bằng cách thiệt lập chê độ độc quyền 
về điện và biên sức nước thành điện rẻ tiền. Tác giả bài báo ây lại nói thêm: 
nhưng ‹độc quyền vẻ điện sẽ ra đời khi nào nó cẩn cho những người sản 
xuât, nghĩa là khi nào công nghiệp điện sắp bước vào thời kỳ đại phá sản mới, 
và khi nào các nhà máy phát điện không lồ rầt tồn kém hiện nay do những 


254 V. I. Lê-nin 


«công-xoóc-xi-om? công nghiệp điện tư nhân xây dựng lên khắp nơi và đang 
được các thành phô, Nhà nước, v.v... giao cho một sô độc quyền rào đó, 
sẽ không thể hoạt động có lãi nữa. Lúc đó, người ta phải dùng đên sức nước. 
Nhưng người ta không thể dùng tiền của Nhà nước để biên sức nước thành 
điện rẻ tiền được và cũng phải giao sức nước cho một «tŠ chức độc quyển 
của tư nhân do Nhà nước kiểm soát, vì rằng công nghiệp tư nhân đã ký 
kêt một loạt giao kèo và đã được bảo đảm những món đền bù rât lớn... Đôi 
với tổ chức độc quyền pô-tát, cũng đã như thê; đôi với tổ chức độc quyền 
dầu lửa, hiện nay cũng như thê; sau này đôi với tổ chức độc quyền điện 
cũng sẽ như thê thôi. Những người theo chủ nghĩa xã hội Nhà nước ở nước 
ta là những người đã tự để cho những nguyên tắc đẹp đế làm cho lóa mắt, 
rôt cuộc sẽ phải hiểu rằng ở Đức, các tổ chức độc quyển chẳng bao giờ 
nhằm mục đích hoặc nhằm kêt quả làm lợi cho người tiêu thụ, hay thậm 
chí đề cho Nhà nước hưởng một phần lời nào của xí nghiệp, mà chỉ dùng 
tiền của Nhà nước đề cứu văn công nghiệp tư nhân sắp bị phá sản›*. 

Đó là những lời thú nhận quý báu mà các nhà kinh tê học tư sản Đức 
buộc phải thôt ra. Ở đây, chúng ta thây rõ rằng tổ chức độc quyền của tư 
nhân và tổ chức độc quyển Nhà nước thâm nhập vào nhau trong thời kỳ 
tư bản tài chính, vì trên thực tê cả hai đều chỉ là những rmmắt xích của cuộc 
đầu tranh đê quôc chủ nghĩa giữa tổ chức độc quyền lớn nhât nhằm phân 
chia thê giới. 

Trong ngành hàng hải, sự tập trung phát triển phi thường cũng dẫn 
đền chỗ phân chia thể giới. Ở Đức, nỗi lên hàng đầu là hai công ty lớn: 
«Công ty Ham-bua - Mỹ› và qCông ty Lôi ở Bắc Đức›, mỗi công ty có một 
sô vôn aoo triệu mác (cỗ phần và trái khoán) và có nhiều tàu thủy trị giá tât 
cả từ 18s đên 18g triệu mác. Mặt khác, ở Mỹ, ngày 1 tháng giêng 1ooz, đã 
thành lập một tơ-rớt gọi là tơ-rớt Mooc-gan, tức «Công ty thương mại 
hàng hải quốc tê›, công ty này do o công ty thủy vận của Mỹ và Anh họp lại; 
và sử dụng một sô vôn ao triệu đô-la (48o triệu mác). Ngay từ 1oo3, các 
công ty không lồ Đức và cái tơ-rớt Anh - Mỹ ây đã ký kêt với nhau một 
hiệp ước để phân chia thê giới, căn cứ vào việc phân chia lời lãi. Các công 
ty Đức thôi không cạnh tranh với đôi thủ của mình trong việc vận tải giữa 
nước Anh với nước Mỹ nữa. Người ta đã quy định rõ ràng hải cảng này 
hoặc hải cảng kia thì «giao cho ai; một ủy ban kiểm tra liên hợp đã được 
thành lập, v.v... Điểu ước được ký kêt trong thời hạn ao năm, với một điều 


* 4Die Banko. 1912, 2, 620, 1o36; 1012, 1, 288. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 255 


khoản khôn ngoan là điều ước đó sẽ mât hiệu lực trong trường hợp có chiên 
tranh*, 

Lịch sử thành lập các-ten quôc tê của ngành đường ray xe lửa cũng hệt 
sức có ý nghĩa. Chính hồi 1884, trong lúc công nghiệp suy sụp trầm trọng, 
thì các xí nghiệp chê tạo đường ray ở Anh, Bỉ và Đức đã cô gắng lần thứ nhât 
để xây dựng các-ten ây. Các xí nghiệp này đã thỏa thuận không cạnh tranh 
với nhau trên thị trường nội bộ của-các nước có tên trong hiệp nghị và đã 
chia nhau thị trường ngoài nước như sau: Anh 66%, Đức 27%; Bỉ 7%. 
Thị trường Ân-độ hoàn toàn giao cho Anh. Để chỗng lại một hãng Anh vẫn 
còn đứng ngoài các-ten, ba nước này đã tiên hành một cuộc đâu tranh chưng 
mà tiền phí tổn thì trích một tỷ sô phần trăm nào đó trong tổng sô tiền bán 
hàng. Nhưng đên năm 1886, khi hai công ty của Anh rút khỏi các-ten, thì 
các-ten này liền tan rã. Đáng chú ý là: hiệp nghị đó không thể nào thực hiện 
được trong những thời kỳ phồn vinh sau này của công nghiệp. 

Đầu năm 1oo4, một xanh-đi-ca thép được thành lập ở Đức. Tháng mười 
một 19o4; các-ten của ngành quôc tê đường ray lại được khôi phục như sau: 
Anh 53;53%; Đức 28,82%; Bì 17,679%⁄. Sau đó, Pháp cũng tham gia; năm thứ 
nhât là 4,8 năm thứ hai 5,8, và năm thứ ba 6;4⁄ ngoài tỷ lệ 1oo%, tức 
là cộng lại thành ro4,8%%, v.v... Năm Igos, €Tơ-rớt thép› (qNghiệp đoàn 
thép›) của Mỹ tham gia các-ten đó, rồi đền Áo và Tây-ban-nha. Năm 1o1o, 
Fô-ghen-stanh viêt: «Trong lúc này, việc phân chia thê giới đã xong, và 
những người tiêu thụ lớn, trước tiên là ngành đường sắt của Nhà nước, có 
thể sông như nhà thơ trên thiên cung của Giuy-pi-te, vì thê giới đã phân 
chia xong rồi và người ta đã không đêm xỉa đên những lợi ích của họ›Ÿ*, 

Ta hãy kẻ thêm xanh-đi-ca kẽm quốc tê thành lập năm rọoo và đã phân 
phôi cụ thể khôi lượng sẵn xuât giữa năm nhóm xí nghiệp: Đức, Bì, Pháp, 
Tây-ban-nha, Anh; rồi đên tơ-rớt quôc tê chê tạo thuôc nỗ, mà theo Li-fơ- 
man, thì đó là «một sự liên minh chặt chẽ hoàn toàn hiện đại, giữa tât cả các 

_ xưởng thuôc nỗ Đức, các công xưởng này cùng với các xưởng thuôc nỗ 
đinamit của Pháp và Mỹ tổ chức theo cùng một cách, có thể nói là đã chia 
nhau cả thê giới rồi»***, 

Li-fơ-man tính tổng cộng lại, thì năm r8o7, nước Đức đã tham dự vào 
gần 4o các-ten quöc tê, và đên rọro thì tham dự vào gần roo các-ten. 

Một sô tác giả tư sản (trong sô đó giờ đây có cả Cau-xki là người đã hoàn 
toàn từ bỏ lập trường mác-xít của mình — lập trường hồi năm rooo, chẳng 

* Riesser, tác phẩm đã dẫn, tr. 125. 


** Vogelstein: «Organisationsformem›, tr. 1oo. 
*** J iefmann: «Kartelle und Trusts», 2. A., tr. IỐI. 


256 V. I. Lê-ni 


hạn) cho rằng những các-ten quốc tê, một trong những biểu hiện rõ rệt nhât 
của việc quốc tê hóa tư bản, đã cho phép người ta hy vọng rằng giữa các 
dân tộc sông đưới chẻ độ tư bản sẽ có hòa bình. Về mặt lý luận, thì quan 
niệm này hoàn toàn phi lý; còn trong thực tiễn thì đó là một lôi ngụy biện 
và một lôi bênh vực bât chính cho chủ nghĩa cơ hội xâu xa nhât. Những các- 
ten quốc tê cho thây rõ rằng, ngày nay, các tổ chức độc quyển tư bản đã 
phát triển đến mức nào rồi và cái gì là đối tượng đầu tranh giữa các tập đoàn 
tư bản. Điểm sau đó là điểm quan trọng nhât; chỉ có điểm đó mới bộc lộ 
cho ta-thây ý nghĩa lịch sử và kinh tê của các sự biên, vì những hình thức 
đầu tranh có thẻ thay đôi và luôn luôn thay đổi do những nguyên nhân khác 
nhau có tính chât tương đôi tạm thời và riêng. biệt, còn như chừng nào mà 
giai câp còn tổn tại thì bản chát của cuộc đầu tranh, nội dung giai câp của 
nó không thể nào thay đồi được. Thật dễ hiểu rằng, che giâu nội đưng của 
cuộc đầu tranh kinh tê hiện tại (sự phân chia thê giới), và nhân mạnh khi thì 
hình thức này, khi thì hình thức khác của cuộc đầu tranh đó là có lợi, chẳng 
hạn, cho giai câp tư sản Đức — mà về thực chât, Cau-xki đã chuyển sang 
hàng ngũ chúng trong những lập luận của y (về điểm này chúng tôi sẽ lại 
bàn đên sau). Cau-xki cũng mắc sai lầm như vậy. Cô nhiên, đây không phải 
là nói giai câp tư sản Đức, mà là nói giai câp tư sản toàn thê giới. Bọn tư 
sản chia nhau thê giới, không phải do tính độc ác đặc biệt gì của chúng, mà 
do sự tập trung đã tới trình độ buộc chúng phải đi vào con đường Ây đẻ 
kiêm lời; và bọn chúng căn cứ «theo tỷ lệ tư bảm và theo «lực lượng của 
từng bọn» mà chia nhau thê giới, vì trong chê độ sản xuât hàng hóa và chê 
độ tư bản thì không thể có cách phân chia nào khác nữa. Nhưng các lực 
lượng thay đổi tùy theo sự phát triển kinh tê và chính trị. Muôn hiểu các sự 
biên, thì phải biết những vân để nào là do sự thay đổi của quan hệ so sánh 
lực lượng quyết định. Còn như những sự thay đổi ây có phải (thuần túy› 
kinh tê hay ngoài phạm vỉ kinh tê (về quân sự, chẳng hạn), thì đó là một 
vân đề thứ yêu, không thẻ làm thay đổi gì quan niệm cơ bản về thời kỳ hiện 
đại của chủ nghĩa tư bản. Đem vân để hình thức của các cuộc đâu tranh và 
câu kết (ngày nay thì hòa bình, ngày mai lại không hòa bình, ngày kia lại 
vẫn không hòa bình nữa) giữa các tập đoàn tư bản để thay cho vân để nội 
đung của các cuộc đầu tranh và câu kêt ây, như thê là rơi xuông thành kẻ 
ngụy biện. 

Thời đại chủ nghĩa tư bản hiện đại chỉ cho ta thây rằng: giữa các tập 
đoàn tư bản đã hình thành nên một sô quan hệ nào đó đựa trên sự phân 
chia thê giới về mặt kinh tê; song song với tình trạng đó và đi liển với tình 
trạng đó thì giữa các tập đoàn chính trị, giữa các quốc gia với nhau, rnột sô 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 257 


quan hệ nào đó dựa trên việc phân chia lãnh thổ thê giới, trên cuộc tranh 
giành thuộc địa, trên «cuộc tranh giành lãnh thổ kinh tê›, cũng được xác lập. 


VI. VIỆC PHÂẦN CHIA THỂ GIỚI GIỮA CÁC 
CƯỜNG QUỐC LỚN 


Trong cuôn sách về ‹sự bành trướng lãnh thổ thuộc địa của châu Âu›*, 
nhà địa lý học A. Xu-pan có tóm tắt sơ qua sự bành trướng đó hồi cuôi thê 
kỳ XIX như sau: 


Lãnh thổ thuộc các cường quốc thực dân chấu Âu 
(uà thuộc nước Mỹ) tính theo tỳ số phẩn trăm 


1ổ76 1000 Tăng giảm 
Câu: Phí: c@»s G19 2u tự c SQ# 3 10,8% 90;4% + 29,6% 
PP VU S6 kỉ c4 4. 20% 56,8% 98;9% +42;1% 
Châu Á XÁ235ã41/80410:, xa e32wo⁄ðe3 2Ð 51;5% 56,6% + 5,1% 
Châu Úc.....”... -.. ... -.. 100,0% 100;0% — 
Châu MỸ: s ¿z6 S S2 'vé vs c Ÿ 27:5% 27:2% —o;3% 


Ông ta kêt luận: Như vậy, đặc điểm của thời kỳ này là sự phân chia 
châu Phi và Pô-ly-nê-zi›. Vì ở châu Á và châu Mỹ, không còn đât đai nào 
là chưa bị chiêm, nghĩa là chưa thuộc về một nước nào, nên phải mở rộng 
câu kêt luận của Xu-pan và nói rằng đặc điểm của thời kỳ nói đó, là sự phân 
chia dứt khoát hoàn cầu, dứt khoát không có nghĩa là không thẻ có một sự 


phân chia lại, — ngược lại vẫn có thể có và cũng không thê tránh khỏi những 


sự phân chia lại, — rnà có nghĩa là chính sách thực dân của các nước tư bản 
đã làm xong việc xâm chiêm các đât đai chưa bị chiêm trên hành tỉnh của 
chúng ta. Lần đầu tiên, thê giới đã hoàn toàn bị phân chia khiên cho trong 
tương lai, chỉ có thể nói đên việc chia lại mà thôi, nghĩa là đèn việc chuyển 
từ qchủ› này sang tay chù khác chứ không phải từ chề độ chiềm hữu đầt 
đai vô chủ đên chê độ «có chủ», 

Như vậy là chúng ta đang trải qua một thời đại đặc thù của chính sách 
thực dân toàn thê giới, gắn liền chặt chẽ với ‹giai đoạn mới nhầt của sự phát 


* A, Supan. «Die territoriale Entwicklung der europäischen Koloniens, rọo6, 
tr. 254. (A, Xu-pan «Sự bành trướng lãnh thô thuộc địa của châu Àu», 
1oo6, tr. 254. Bĩ.). 


17—2886 


258 V. I. Lê-nin 


triển của chủ nghĩa tư bảm, với giai đoạn tư bản tài chính. Vì thê, trước 
tiên, cần phải xem xét tÌ mỉ hơn các tài liệu thực tê, đề hiểu rõ tình hình 
hiện nay và chỗ khác nhau giữa thời đại hiện nay với các thời đại trước. 
Trước hêt ở đây có nây ra hai vân đề thực tiễn: ngay trong thời đại tư bản 
tài chính, chính sách thực dân có được tăng cường thêm không, cuộc đâu 
tranh để giành thuộc địa có gay gắt thêm không? Và về phương diện đó 
thì thật ra, hiện nay thê giới bị phân chia như thê nào? 

Trong cuôn về lịch sử công cuộc thực dân*, tác giả Mỹ Mô-ri-xơ tìm 
cách so sánh những sô liệu về diện tích các thuộc địa của Anh, của Pháp 
và của Đức trong các thời kỳ khác nhau của thê kỳ XI%X. Sau đây là tóm tắt 
những kêt quả ông ta đã đạt được: 


Diện tích các thuộc địa 


ANH PHÁP ĐỨC 
NĂM | Diễntích KT Diện tích vung Diện ven 
(ính triệu triệu (tính triệu triệu (tính triệu | cyj ệu 
đặm vuông) người) dặm vuông) người) dặm vuông) người) 


1815—182o ? 126,4 0,02 O;5 = —— 
186o 2,5 145,1 o2 3:4 = = 
188o 7z7 267,o ©;7 7:5 = = 
18oo 9:3 200,0 3:7 56;4 1,O 14z7 


Đôi với nước Anh, thời kỳ xâm chiêm thuộc địa đặc biệt mạnh là từ 
186o đến 188o, và cũng rât mãnh liệt trong hai mươi năm cuôi thê kỷ %XIX. 
Đôi với Pháp và Đức, đáng kẻ nhât cũng là hai mươi năm đó. Trên kia, ta 
đã thây rằng, chủ nghĩa tư bản trước độc. quyền — tức chủ nghĩa tư bản 
trong đó cạnh tranh tự do chiêm ưu thê, — đã phát triển đên tột mức vào 
thời kỳ từ r86o đên 187o. Bây giờ, ta lại thây rằng chính sau thời kỳ ây, thì 
những cuộc xâm chiếm thuộc địa bắt đầu ‹phát triểm phi thường và cuộc 
đầu tranh để phân chia lãnh thổ trên thê giới trở nên vô cùng gay gắt. Chơ 
nên, không còn có thể nghi ngờ gì được rằng bước chuyên biên của chử 
nghĩa tư bản sang giai đoạn độc quyển của nó, sang tư bản tài chính, là gắm 


* Henry C. Morris. ‹The History of Colonization, N. Ý., 1ọoo, vol. I1; 
PpP- 88; t. 1,419; t. 11, 204. (Hen-ri Mô-ri-xơ. «Lịch sử công cuộc thực dân». 
Nưu-ước, 19oo, t. 1I, tr. 88; 1, 41ọ t. II, 204. BT.). 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 259 


liền với tình trạng ngày càng nghiêm trọng của cuộc đâu tranh nhằm phân 
chia thê giới. k 

Trong tác phẩm nói về chủ nghĩa đê quỏc, Hôp-xơn phân biệt thời kỳ 
từ 1884 đên 1ooo, xem như thời kỳ ‹bành trướng› mãnh liệt của các nước 
chủ yêu ở châu Âu. Theo như ông ta tính toán thì nước Anh trong thời kỳ 
này đã chiếm được một lãnh thổ rộng 3 triệu 7o vạn dặm vuông với một 
dân sô 57 triệu người; nước Pháp, 3 triệu 6o vạn dặm vuông với một sô 
dân 26 triệu rưỡi người; nước Đức, 1 triệu dặm vuông với một sô dân 14 
triệu 7o vạn người; nước Bỉ, go vạn dặm vuông với 20 triệu người; Bồ-đào- 
nha, 8o vạn dặm vuông với o triệu người. Việc săn kiêm thuộc địa do tât 
cả các nước tư bản tiên hành hồi cuôi thê kỷ XIX và nhât là sau năm 188o, 
là một sự kiện mà mọi người đều biết trong lịch sử ngoại giao và chính sách 
đôi ngoại. 

Ở Anh, trcng lúc cạnh tranh tự do phồn thịnh cực điểm trong những 
năm từ 184o đên 186o, các nhà lãnh tụ chính trị tư sản trong nước đều chông 
lại chính sách thuộc địa, vì họ xem việc giải phóng các thuộc địa, việc tách 
hẳn những thuộc địa đó ra khỏi nước Anh là một việc có ích và không thể 
tránh được. Trong một bài báo nói về ‹chủ nghĩa đê quôc Anh hiện nay», 
xuât bản năm 18o8, M. Bơ-rơ đã cho biết là một chính khách Anh rât thiên 
về chính sách đê quôc như Đi-sra-ê-li, cũng đã tuyên bô năm 1852 rằng: 
‹Các thuộc địa đều là những côi đá treo vào cô chúng ta. Nhưng đền cuôi 
thê kỳ XIX, những nhân vật nỗi tiêng nhất lúc đó ở Anh là Xê-xin Rôt và 
Giô-zep Săm-bec-lanh đều truyền bá công khai chủ nghĩa đề quôc và thực 
hành chính sách đề quôc một cách trắng trọn nhât! 

Điều đáng để ý là ngay lúc bây giờ, các lãnh tụ chính trị đó của giai câp 
tư sản Anh cũng đã thây rõ môi liên hệ giữa những nguồn gôc có thẻ nói 
là thuần túy kinh tê với những nguồn gôc xã hội và chính trị của chủ nghĩa 
đê quôc hiện đại. Săm-bec-lanh đã tuyên truyền chủ nghĩa đề quỏc là một 
‹chính sách chân chính, khôn khéo và tiết kiệm, và đặc biệt nêu lên việc 
các nước Đức, Mỹ và Bì cạnh tranh với Anh trên thị trường thê giới. Muôn 
thoát khỏi tình trạng đó thì phải dùng đên các tổ chức độc quyền, bọn tư 
bản nói như vậy khi lập những các-ten, xanh-đi-ca và tơ-rớt. Muôn thoát 
khỏi tình trạng đó thì phải dùng những tô chức độc quyển, bọn thủ lĩnh 
chính trị của giai câp tư sản cũng lắp lại điều đó và vội vã chiêm đoạt những 
phần đât chưa bị phân chia trên thê giới. Nhà báo Xte-đơ kê lại rằng Xê-xin 
Rôt, người bạn chí thân của ông, năm 18os, đã nói với ông về những quan 


* ¿Die Neue Zeit, XVI, 1, 188, S. 202. 


17s 


260 V. I. Lê-nin 


niệm đề quôc chủ nghĩa của mình như sau: ‹Hôm qua, tôi có đên khu Cực 
Đông (khu phô công nhân ở Luân-đôn) và đã dự buổi họp của những 
người thât nghiệp. Ở đó, tôi có nghe những bài điễn thuyêt hung hăng 
đầy dẫy một thứ tiếng kêu: bánh mì! bánh mì! Trên đường về nhà, tôi 
ngẫm nghĩ về điều đã trông thây, và tôi càng tin chắc rằng chủ nghĩa đê quôc 
là quan trọng... Ý nguyện tha thiêt của tôi là giải quyêt vân để xã hội, tức 
là: muôn cứu vớt bôn mươi triệu dân Vương quôc Liên hợp* thoát khỏi 
một cuộc nội chiên tàn khôc, thì chúng ta, những chính khách thực dân, cần 
phải chiêm những đât đai mới đẻ cho sô dân quá thừa của chúng ta đên ở 
và để có những chỗ tiêu thụ mới cho nhữäg sản phầm của các công xưởng 
và hầm mỏ của chúng ta. Đê quôc, như tôi vẫn thường nói, là một vân để 
đạ dày. Nêu anh muôn tránh khỏi nội chiên, anh phải theo chủ nghĩa đề 
quôœ** 

Năm 18os, chính Xê-xin Rôt, nhà triệu phú, vua tài chính, thủ phạm 
chính gây ra chiên tranh Anh — Bô-e, đã nói như thê. Và nêu cái lôi ông ta 
bênh vực chủ nghĩa đề quôc chỉ hơi thô lỗ, trắng trợn một tý, thì về căn 
bản nó không khác gì cái dý luận: của các ngài Ma-xlôp, Xu-đơ-cum, Pô- 
tơ-re-xôp, Đa-vit, của nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác ở Nga, v:v... và v.v... 
Xê-xin Rột là một người xã hội - sô-vanh có phần thành thật hơn đôi 
chút... 

Muôn biết tình hình thật chính xác về sự phân chia đât đai trên thê. giới 
và về những sự thay đổi đã xảy ra trong vòng mây chục năm gần đây về mặt 
đó, thì chúng ta hãy dùng tài liệu, mà Xu-pan đã cung câp trong tác phẩm 
nói trên, về các thuộc địa của tât cả các cường quôc trên thê giới. Xu-pan 
xét tình hình những năm 1876 và rooo. Đẻ so sánh, ta hãy lây năm 1876, là 
năm đã được chọn rât sát, vì chính vào thời kỳ này mà về đại thể, người ta 
zó thể coi sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trước độc quyền là đã hoàn 
thành ở Tây Âu, và lây năm 1o14, rồi dùng những con sô mới nhât trong 
4Bảng thông kê địa lý› của Hơp-nơ mà thay cho những con sô của Xu-pan. 
Xu-pan chỉ nghiên cứu các thuộc địa thôi; đẻ cho bảng kê việc phân chia 
thê giới được đẩy đủ, chúng tôi tưởng cũng nên thêm vào đó những tài 
liệu vắn tắt cả về các nước không phải là thuộc địa và các nước nửa thuộc 
địa nữa, trong đó chúng tôi xếp cả Ba-tư, Trung-quôc và Thổ. Hiện giờ, 
Ba-tư gần hoàn toàn là một thuộc địa; Trung-quôc và Thổ thì đang trở 
thành thuộc địa. 


* Tức đề quốc Anh, B7. 
** ,Dịie Neue Zeits, XVI, 1, 18ọ8, S. 2o4. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 261 


Dưới đây là các kêt quả mà chúng tôi đã thu được: 


Thuộc địa cửu các cường quốc lớn 
(tính thành triệu cây sô uuông và thành triệu người) 


Thuộc địa Chính quôc| Tông cộng 
1876 1014 1914 1014 
“9 | /B5 |fS Pa 9 s[| ⁄g§ |”? se 5 
u: 
>e89S| 8 lŠS| 5|la5S| sla$S| š 
ỐØg| Z |ÖÊ|# |Dš|z |öš| # 


Anh... . . . . | 22:5 |251:o| 32:5 |393;5 | ©2 | 465 | 338 | 44o:o 


Ñgãà‹ + ‹.. ‹ ‹ ‹ 17 | 15,9 | 1724 | 33:2 | 54 |136;2 | 22,8 | 1Ố9;4 
PHÁP: Số va c3 : o,9 6,o | 1o,6 | 55,;s | o;s | 39,6 | 11,1 95,1 
Đức.. .... - ‹ — | — | 2;9|12›3| O5 | 64:9 | 34 | 772 
MỸ: vcốc ca... — — o2 | 9;7| 9,4 |97o | 9z7 106;7 ` 
Nhật . ...... ‹ = — | O;3 | 19;2 | Os4 | 53:0 | O;7 72/2 


Tổng cộng 6 cường 
quốc lớn. . . . | 4o,4 |273,8| 6s,o |s22,4 | 16s |427›2 | 81;5 g6o,6 


` 


— Thuộc địa của các cường quốc khác (Bi, Hà-lan, v.v..) ọ,9 45:3 


— Nửa thuộc địa (Ba-tư, Trung-quôc, mi va ŠslÐl\\$) .3/ Qm /3 52 14,5 261,2 
= Các nước kHÁG: s'‹ó vs ý ¿se vs 2 XE) @ 1 2⁄6 đi # 0a 28,o 289,9 
Toàn bộ điện tích uà dân sô trên trái đất... .... .. . ‹ 133,9  1.Õ57,O 


Bảng này chỉ rõ cho ta thây rằng bước vào thê kỳ XX, việc phân chia thê 
giới đã ‹làm xong» như thê nào. Sau năm 1876, các thuộc địa được mở rộng 
theo những quy mô vô cùng lớn lao: đôi với sáu cường quôc lớn nhât thì 
điện tích các thuộc địa tăng lên từ 4o đền 6s triệu cây sô vuông, tức là rộng 
hơn gâp rưỡi trước kia. Sô tăng thêm là 2s triệu cây sô vuông, nghĩa là lớn 
gầp một lần rưỡi diện tích các chính quôc (r6 triệu so vạn). Năm 1876, ba 
cường quốc không có một thuộc địa nào cả, và cường quôc thứ tư là nước 
Pháp thì gần như: không có. Năm 1o14, bôn cường quôc này có 14 triệu 
1o vạn cây sô vuông thuộc địa, tức là một diện tích lớn khoảng gâp rưỡi diện 
tích châu Âu, với một sô dân gần roo triệu người. Việc bành trướng thuộc 
địa chênh lệch nhau rât nhiều. Nêu so sánh chẳng hạn Pháp, Đức và Nhật, 


262 V. I. Lê-nữn 


là những nước mà diện tích và dân sô không khác nhau mây, thì ta nhận 
thây là nước thứ nhât trong các nước này, đã chiêm đoạt thuộc địa (về mặt 
diện tích) gần gâp 2 lần thuộc địa của hai nước kia tính gộp lại. Nhưng tính 
về quy mô tư bản tài chính thì nước Pháp hồi đầu thời kỳ nói trên, có lẽ 
cũng còn giàu gâp bao nhiêu lần các nước Đức và Nhật gộp lại. Ñgoài những 
nguyên nhân thuần túy kinh tê ra thì, trên cơ sở những nguyên nhân kinh 
tê ây, còn có những điều kiện địa lý và những điều kiện khác nữa cũng ảnh 
hưởng đền việc bành trướng thuộc địa. Dưới áp lực của đại công nghiệp, 
của mậu dịch và của tư bản tài chính, trong mây chục năm gần đây, quá 
trình làm cho các nước đồng đều, làm cho những điều kiện kinh tê và sinh 
hoạt trong các nước trở thành ngang nhau, dù có lớn thê nào nữa, song 
giữa các nước đó vẫn còn có những sự chênh lệch đáng kẻ. Trong 6 cường 
quôc lớn kể trên, người ta thây một mặt là những nước tư bản trẻ tuổi 
(Mỹ, Đức, Nhật) tiên bộ hệt sức nhanh chóng; mặt khác là những nước tứ 
bản già cỗi (Pháp, Anh), trong thời gian gần đây, lại phát triền chậm hơn các 
nước trên nhiều; và sau hêt là một nước lạc hậu nhât về kinh tê (Nga), 
trong đó chủ nghĩa đề quôc tư bản hiện đại có thể nói là bị bao bọc trong 
một mạng lưới đặc biệt dày đặc những quan hệ tiền tư bản chủ nghĩa. 

Bên cạnh các thuộc địa của những cường quôc lớn, chúng tôi đã kể cả 
những thuộc địa nhỏ của những nước nhỏ. Các thuộc địa này có thẻ hói là 
đôi tượng trực tiếp cho một «sự phân chia lại» có thể và chắc sẽ xảy ra. Phần 
lớn những nước nhỏ này chỉ giữ được thuộc địa của mình nhờ có những 
đôi kháng về quyển lợi, những sự va.chạm, v.v... giữa các cường quôc 
lớn, là những đôi kháng và va chạm cản trở không cho các cường quôc lớn 
đó thỏa thuận với nhau trong việc phân chia chiên lợi phầm. Còn những 
nước «nửa thuộc địa›, thì đó là những ví dụ về những hình thức quá độ mà 
người ta thây trong tât cả các lĩnh vực của tự nhiên và của xã hội. Tư bản 
tài chính là một lực lượng hêt sức hùng mạnh, có thê nói là quyêt định trong 
mọi quan hệ kinh tê và quôc tê, đền mức nó có khả năng bắt và thực tê đã 
bắt ngay cả những nước đang độc lập hoàn toàn về chính trị cũng phải phục 
tùng nó. Lát nữa, chúng ta sẽ thâỷ những ví dụ về điểu đó. Cô nhiên, cái 
làm cho tư bản tài chính được «thuận tiện› nhât và có lợi hơn cả thì vẫn là 
một sự phục tùng theo kiểu khiên cho những nước, những dân tộc bị nó 
chỉ phôi, mât quyền độc lập chính trị của mình. Về mặt này, các nước nửa 
thuộc địa là điển hình cho hình thức «trung giam. Rõ ràng là, trong thời đại 
tư bản tài chính, khi mà bộ phận còn lại của thê giới đã bị phân chia rồi, thì 
cuộc đâu tranh để giành những nước nửa phụ thuộc đó, tât phải trở nên 
đặc biệt ác liệt. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 263 


Chính sách thực dân và chủ nghĩa đề quôc đã có trước giai đoạn hiện đại 
của chủ nghĩa tư bản và trước ngay cả chủ nghĩa tư bản nữa. La-mã, xây 
dựng trên chê độ nô lệ, trước đây đã tiên hành chính sách thực dân và đã 
thực hành chủ nghĩa đê quôc rồi. Song những lập luận «chung chưng› về 
chủ nghĩa đê quôc, vì bỏ qua hoặc xem nhẹ sự khác nhau căn bản của những 
hình thái kinh tê - xã hội, nên đã không tránh khỏi hóa ra những câu vô 
vị, rỗng tuêch, hay những câu khoác lác như việc so sánh Đại La-mã› với 
«Đại Anh quôc›*. Ngay cả chính sách thực dân của chủ nghĩa tư bản, trong 
các giai đoạn frước kia của nó, cũng hoàn toàn khác với chính sách thực 
dân của tư bản tài chính. 

Đặc điểm căn bản của chủ nghĩa tư bản hiện nay là sự thông trị của các 
tập đoàn độc quyền gồm bọn chủ xí nghiệp lớn nhât. Các tô chức độc quyển 
này được vững chắc nhât là khi một mình chúng chiêm được hết thảy các 
nguồn nguyên liệu. Ta đã thây các liên minh quôc tê của bọn tư bản hăng 
hái biêt bao nhiêu đề cô gắng tước mọi khả năng cạnh tranh của đôi thủ, để 
vơ vét, chẳng hạn, các mỏ sắt hay mỏ dầu, v.v... Chỉ khi nào có thuộc địa 
mới đảm bảo hoàn toàn cho các tổ chức độc Quyên khỏi gặp phải mọi sự 
may rủi trong cuộc đâu tranh với những đôi thủ của mình, ngay cả khi những 
đôi thủ này định tìm cách tự vệ bằng một đạo luật lập ra độc quyền Nhà 
nước. Chủ nghĩa tư bản phát triển càng cao, nguyên liệu càng thiêu thôn, 
cạnh tranh càng gay go và việc tìm kiêm các nguồn nguyên liệu trên thê 
giới càng ráo riêt, thì cuộc đâu tranh để chiêm thuộc địa càng quyêt 
liệt hơn. š 

Sin-đơ viêt: Ta cũng có thể mạnh dạn đưa ra câu khẳng định này, mà 
có người có thể cho là ngược đời: việc tăng dân sô ở các thành thị và trong 
công nghiệp rồi đây chẳng chóng thì chẩy sẽ bị vâp phải trở ngại vì thiêu 
nguyên liệu công nghiệp nhiều hơn là vì thiêu thực phầm. Thí dụ như tình 
trạng thiêu gỗ, mà giá cả không ngừng tăng lên, cứ ngày càng gay gắt, cũng 
như thiêu da, thiêu những nguyên liệu cần thiệt cho công nghiệp dệt. «Các 
tập đoàn những nhà công nghiệp cô sức làm cho nông nghiệp và công nghiệp 
thăng bằng nhau trong phạm vi kinh tê thê giới; người ta có thể dẫn ra, làm 
ví dụ, liên minh quôc tê các tập đoàn những nhà kéo sợi bông đã có từ năm 
19o4 trong nhiều nước công nghiệp lớn, cũng nhự liên minh châu Âu của 


* C.P. Lucas. «Greater Rome and Greater Britains. Oxf.,rọi2 (Ch. P. Lu- 
cat-xơ. đĐại La-mã và Đại Anh quôc, Ôc-xfơ, tora. BT:) hay Earl of Cromer. 
«Ancient and modern Imperialism», L., rọro (Bá tước Crô-me. sChủ nghĩa đề quỗc 
cổ đại và hiện đại. Luân-đôn, rọro. BT.). 


294 V. I. Lê-nữ 


những liên hợp các nhà kéo sợi lanh, thành lập từ năm 1oro, theo cùng 
một kiểu đó›*, 

Cô nhiên, bọn cải lương tư sản, và đặc biệt là những phần tử theo Cau-xki 
hiện nay trong đám ây, đang tìm cách làm giảm bớt ý nghĩa quan trọng của 
những sự thật đó, bằng cách nói rằng «người ta có thẻ› kiêm nguyên liệu 
trên thị trường tự do mà không cần đên chính sách thực dân «tôn kém và 
nguy hiểm, và «có thê» tăng rât mạnh việc cung câp nguyên liệu mà chỉ cần 
«đơn thuần cải thiện những điểu kiện của nông nghiệp nói chung. Song 
những lời khuyên bảo ây chỉ là những lời ca tụng chủ nghĩa đê quôc, bôi 
son trát phân cho chủ nghĩa đê quôc, vì những lời khuyên bảo đó đã lờ đi 
không nhắc đền đặc tính căn bản của chủ nghĩa tư bản hiện đại là: các tổ 
chức độc quyển. Thị trường tự do ngày càng lùi vào quá khứ; các xanh-đi- 
ca và tơ-rớt độc quyển ngày càng bóp hẹp thị trường đó lại. Còn việc «đơn 
thuẩm cải thiện những điều kiện của nông nghiệp thì rút lại là cải thiện tình 
cảnh của quần chúng, nâng cao tiển công và giảm bớt lợi nhuận. Nhưng thử 
hỏi ngoài óc tưởng tượng của bọn cải lương ăn nói ngọt như đường ra, 
thì còn ở đâu có những tơ-rớt có thể quan tâm đên tình cảnh của quần 
chúng, chứ không quan tâm đên việc đi xâm chiêm thuộc địa? 

Không chỉ những nguồn nguyên liệu đã được phát hiện, là có tầm quan 
trọng đôi với tư bản tài chính, mà cả những nguồn có thẻ có được, cũng 
quan trọng đôi với nó như vậy; bởi vì, hiện nay, kỹ thuật phát triển nhanh 
chóng phi thường, và những đât đai hôm nay còn vô dụng thì ngày rnai có 
thẻ trở nên hữu dụng nhờ tìm ra được những phương pháp khai thác mới 
(và đề đạt mục đích đó, một ngân hàng lớn có thể tổ chức một đoàn nghiên 
cứu gồm kỹ sư, chuyên gia nông nghiệp, v.v...), với điều kiện là người ta 
bỏ vào đây những sô vôn lớn. Đôi với những cuộc thăm dò các tài nguyên 
khoáng sản, đôi với những phương pháp mới để chê biên và sử dụng 
nguyên liệu, v.v... và v.v... thì cũng vậy. Do đó mà xu hướng tât nhiên của 
tư bản tài chính là muôn mở rộng lãnh thổ kinh tê của nó, thậm chí cả lãnh 
thô nói chung của nó nữa. Giông như các tơ-rớt đem tư bản hóa sô của cải 
của mình bằng cách trị giá của cải đó gâp hai hay ba lần thực giá, bằng cách 
nhắm trước những số lời «có thể thu được› sau này (chứ không phải sô lời 
hiện tại) và nhắm trước những kêt quả tương lai của việc nắm độc quyền, 

thì tư bản tài chính cũng thê, nó thường có xu hướng muôn nắm lây thật 
nhiều đât, dù đât đai đó như thê nào, dù đât đai ở đâu và bât cứ bằng cách 
nào, vì nó tính đền chuyện có thể tìm ra ở đó những nguồn nguyên liệu mới; 


*# Schilder, tác phẩm đã dẫn, tr. 28—42. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 265 


và vì sợ bị lạc hậu trong cuộc tranh giành điên cuồng đẻ phân chia những 
mảnh đât cuỗi cùng chưa bị phân chia trên thê giới, hoặc chia lại những 
mảnh đât đã chia tồi. 

Bọn tư bản Anh dùng đủ mọi phương kê đẻ phát triển nghề trồng bông 
ở thuộc địa Ai-cập của chúng, nghề này năm 1oo4, đã chiêm 6o vạn hec-ta 
trong sô 2 triệu 2o vạn hec-ta đât trồng trọt, tức là hơn r phần 4. Bọn tư 
bản Nga cũng làm như vậy trong thuộc địa Tuôc-ke-xtan củø chúng. Như 
thê là họ có thể thắng được một cách dễ đàng hơn những bọn nước ngoài 
cạnh tranh với chúng, dễ dàng đi đền chỗ nắm độc quyền về những nguồn 
nguyên liệu, đi đên chỗ thành lập được một tơ-rớt dệt, sản xuât ‹liên hợp», 
ít tôn phí hơn, có lợi hơn, và một mình nó sẽ nắm trong tay hêt thảy các giai 
đoạn sản xuât và chê biên bông. 

Việc xuât khâu tư bản cũng thúc đầy sự xâtn chiêm thuộc địa, vì trên thị 
trường thuộc địa (và đôi khi chỉ có trên thị trường đó) mới dễ dàng loại 
trừ được một kẻ cạnh tranh, bằng những thủ đoạn độc quyền, mới 
nắm chắc được những món đặt hàng, củng cô được những môi ‹liên hệ» 
cần thiết, v.v... 

Kiên trúc thượng tầng phi kinh tê xây dựng trên những cơ sở của tư 
bản tài chính, cũng như chính sách và hệ tư tưởng của tư bản tài chính, đều. 
làm cho xu hướng đi xâm chiêm thuộc địa mạnh thêm. Hin-fec-đinh nói 
rât đúng là «tứ bản tài chính muôn thông trị, chứ không muôn để cho có tự 
do». Và một tác gia tư sản Pháp, tựa hồ phát triển và bỗ sung những ý kiên. 
nói trên của Xê-xin Rôt*, đã việt rằng nên thêm những nguyên nhân xã hội 
vào những nguyên nhân kinh tê của chính sách thực dân ngày nay :cDo những. 
khó khăn ngày càng tăng trong đời sông chẳng những đang đè nặng lên 
đông đảo quần chúng công nhân mà còn đè lên cả những giai câp trung gian 
nữa, mà trong hệt thẩy các nước có nền văn minh cũ đều đang chât chứa 
«những tức bực, căm hờn, oán hận đe dọa an minh xã hội; cần phải thu hút 
lây những lực lượng đã mật tính chât giai câp cũ đề đem dùng vào một công 
cuộc nào đó ở nước ngoài, nêu như người ta không muôn những cái đó nỗ 
bùng ra trong nước» **, 

Khi chúng ta nói đền chính sách thực dân trong thời đại chủ nghĩa để 
quôc tư bản, thì cần phải chú ý rằng tư bản tài chính và chính sách quôc tê 


* Xem Tuyên tập này, tr. 259. B7. ` 

*#* Wahl. La France aux coloniess (Va-lơ. «Nước Pháp ở thuộc địa. B7.), 
do Henri Russier trích dẫn trong «Le Partage de I'Océaniẻ›. P., 1oos, p. 16s (Hăng-ri 
Rut-xi-ê. cViệc phân chia châu Đại-dương›, Pa-ri, 10o5, tr. 16s. BT.). 


266 Ứ. I. Lê-ni 


thích ứng với nó, — chính sách này rút lại chỉ là cuộc đâu tranh của các 
cường quôc lớn để phân chia thê giới vẻ mặt kinh tê và chính trị, — đều tạo 
nên nhiều hình thức quốc gia lệ thuộc có ứính chớt quá độ. Tiêu biểu cho 
thời đại đó không những chỉ có hai loại nước chủ yêu: những nước có thuộc 
địa và những thuộc địa, mà còn có nhiều nước phụ thuộc rât khác nhau về 
hình thức, những nước này trên danh nghĩa thì được hưởng độc lập chính 
trị, nhưng thực tê thì lại mắc vào lưới phụ thuộc về tài chính và ngoại giao. 
Chúng tôi đã nêu ra một trong những hình thức ây là: những nước nửa 
thuộc địa. Đây là một hình thức khác nữa, mà kiểu mẫu là Ac-giăng-tin, 
chẳng hạn. : 

Trong tác phẩm nói về chủ'nghĩa đê quôc Anh, Sun-xe - Ghê-vec-nit 
việt: qÑam Mỹ, và nhât là Ac-giăng-tin, đang ở vào một tình trạng phụ 
thuộc về tài chính đôi với Luân-đôn, đền nỗi người ta gần như có thể gọi 
nó là một thuộc địa thương nghiệp của Anh vậy›»*. Dựa theo tài liệu của tòa 
lãnh sự Áo-Hung ở Bu-ê-nôt - Ai-ret năm 1ooo, Sin-đơ đã phỏng tính rằng 
sô tư bản Anh đầu tư vào Ac-giăng-tin lầ 8 tỳ 7so triệu fơ-răng. Chúng ta 
có thể hình dung. một cách dễ-dằng rằng việc đó bảo đảm cho tư bản tài 
chính — và ¿bạn› trung thành của nó là ngoại giao — của nước Anh, những 
môi liên hệ vững chắc như thê nào với giai cập tư sản Ac-giăng-tin, với các 
giới lãnh đạo toàn bộ đời sông kinh tê và chính trị của nước này. 

Bồ-đào-nha, một hước có độc lập chính trị, lại là một ví dự về một hình 
thức phụ thuộc về tài chính và ngoại giao hơi khác một chút. Bồ-đào-nha 
là một nước có chủ quyền, một nước độc lập, nhưng sự thật thì từ hơn 2oo 
năm nay, từ khi có cuộc chiên tranh để chiêm quyền thừa kê Tây-ban-nha 
(1zor—1714), Bồ-đào-nha đã bị đặt dưới quyển bảo hộ của Anh rồi. Nước 
Anh đã bảo vệ Bồ-đào-nha và các thuộc địa của nước này, để củng cô vị 
trí riêng của mình trong cuộc đâu tranh chông những kẻ thù của mình là 
Tây-ban-nha và Pháp. Để bù lại, nước Anh đã được hưởng những thuận 
lợi về thương nghiệp, những đặc quyển trong việc xuât khầu hàng hóa và 
nhât là trong việc xuât khẩu tư bản sang Bồ-đào-nha và các thuộc địa của 
nước này, quyển sử dụng các bên tàu và các hòn đảo cùng những đường 


* Schulze-Gaevernitz. ‹Britischer Imperialismus und englischer Ereihandel 
zu Beginn des ao-ten Jahrhunderts. Lpz., 1ọo6, tr. 4r8 (Sun-xe - Ghê-vec-nit. 
«Chủ nghĩa đẻ quôc Anh và thương nghiệp tự do Anh đầu thê kỷ 2o». Lep-xich, 
10o6. BT,.). Sartorius v. Waltershausen cũng nói như vậy trong sách của rnình: 
4Das volkswirtschaftliche Sysfem đer Kapitalanlage ím Auslande», Berlin, 19o7: 
S. 46 (Xac-tô-ri-ux fôn Van-tec-hau-zen. «Hệ thông kinh tê quôc dân trong việc 
đặt vôn ở nước ngoài. Bec-lanh, 1go7, tr. 46. B7,.). 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 267 


điện tín ngầm của Bồ-đào-nha, v.v... và v.v..." Những quan hệ như thê 
đều luôn luôn có giữa các nước nhỏ và lớn. Nhưng trong thời đại chủ nghĩa 
đề quôc tư bản, những quan hệ đó trở thành một hệ thông phô biên, thành 
một bộ phận khăng khít của toàn bộ những quan hệ chi phôi «sự phân chia 
thê giới»; những quan hệ đó là những cái khâu trong sợi dây chuyển bao 
gồm những hoạt động của tự bản tài chính thê giới. 

Đề kêt thúc vân đề phân chia thê giới, chúng ta còn phải chú ý đền điều 
này nữa. Không phải chỉ riêng sách báo của Mỹ, sau cuộc chiên tranh Tây- 
ban-nha — Mỹ và sách báo của Anh sau cuộc chiên tranh Anh — Bô-e mới 
đặt ra rât rõ ràng và công khai vân đề phân chia thê giới, đúng vào ngay cuôi 
thẻ kỳ XIX và đầu thê kỳ XX. Cũng không phải chỉ riêng sách báo Đức, là 
sách báo đã theo dõi «chủ nghĩa đê quôc Anh» một cách «ghen tị› nhât, mới 
đánh giá được sự việc ây một cách có hệ thông. Mà cả trong sách báo tư sản 
của Pháp nữa, vân đề này cũng được đề ra một cách khá rõ rệt và rộng rãi, 
đên một mức độ mà quan điểm tư sản có thê cho phép. Chúng ta hãy dẫn 
chứng nhà sử học Đơ-ri-ôn, là người đã việt trong cuôn «Mây vân đề chính 
trị và xã hội 'cuôi thê kỳ XIX› của ông ta, ở chương nói về các cường qưôc 
lớn và sự phân chia thê giới, như sau: Trong những năm gần đây, trừ Trung- 
quôc ra, thì tât cả những nơi còn trông chỗ trên trái đât đều bị các cường 
quốc ở châu Âu và ở Bắc Mỹ chiêm cả. Trên cơ sở này, một vài cuộc xung 
đột và một vài việc di chuyên phạm vi ảnh hưởng đã phát sinh, đó là triệu 
chứng báo trước những cuộc bùng nỗ sắp đên đáng ghê sợ hơn nữa. Vì 
phải hoạt động gâp: nước nào chưa có phần thì có thể chẳng bao giờ có 
được nữa và có thẻ không được tham dự vào cuộc bóc lột thê giới theo một 
quy mô khổng lồ, cuộc bóc lột này sẽ là một trong những sự việc căn bản 
của thê kỳ sắp đên (thê kỳ XX).. Chính vì thê cho nên, toàn thể châu Âu và 
châu Mỹ mới đây đều điên cuồng đi bành trướng thuộc địa, và thực hành 
chủ nghĩa đề quôc›, chủ nghĩa này là đặc điểm nổi bật nhât của thời kỳ cuôi 
thê kỳ XI. Tác giả lại nói thêm: «Trong sự phân chia thể giới ây, trong 
cuộc chạy đua điên cuồng đề giành những kho tàng quý báu và những thị 
trường rộng lớn trên trái đât, thì lực lượng so sánh của những đề quôc 
thành lập trong thể kỳ đó (thê kỳ XIX) hoàn toàn không tương xứng với 
địa vị mà các dân tộc đã lập nên những đề quỏc ây, đang chiêm giữ ở châu 
Âu. Các cường quốc chiêm ưu thê ở châu Âu, đang cẩm vận mệnh của 
châu Âu, không phải cũng đã chiêm được ưu thê trên thê giới. Và vì sự hùng 
cường về thuộc địa, hy vọng có những tài phú chưa đánh giá được, tât 


` 


* Sin-đơ, tác phầm đã dẫn, t. 1, tr. IỐO—1ÕI. 


268 V. I, Lê-nin 


nhiên sẽ gián tiếp ảnh hưởng đên lực lượng so sánh của các nước châu Âu, 
nên vân đề thuộc địa, hay nói một cách khác — «chủ nghĩa đề quôc›, đã làm 
thay đổi và sẽ ngày càng làm thay đổi những điều kiện chính trị của chính 
ngay châu Âu”. 


VI. CHỦ NGHĨA ĐỂ QUỐC, GIAI ĐOẠN ĐẶC BIỆT 
CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


Bây giờ, chúng ta phải thử lập một bản tổng kêt, thâu tóm lại những 
điều đã nói ở trên về chủ nghĩa đê quôc. Chủ nghĩa đê quốc đã xuât hiện như 
là sự phát triển và sự kề tục trực tiệp của những đặc tính cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản nói chung. Nhưng chủ nghĩa tư bản chỉ trở thành chủ nghĩa 
đề quôc tư bản, khi nó đã đạt tới một giai đoạn phát triển nhât định, rât cao, 
khi một sô những đặc tính cơ bản của chủ nghĩa tư bản đã bắt đầu biên 
thành những cái đôi lập lại với chúng, khi những đặc điểm của một thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang một hình thái kinh tê - xã hội cao hơn, đã 
hình thành và bộc lộ ra về mọi mặt. Điều căn bản về mặt kinh tê trong quá 
trình này là việc những công ty độc quyền tư bản chủ nghĩa đã thay thê cho 
cạnh tranh tự do tư bản chủ nghĩa. Cạnh tranh tự do là đặc tính căn bản của 
chủ nghĩa tư bản và của nền sản xuât hàng hóa nói chung; độc quyền là cái 
đôi lập hẳn với cạnh tranh tự do; nhưng chúng ta đã thây cạnh tranh tự do 
ngày càng biên thành độc quyền, tạo ra nền sản xuât lớn, loại bỏ nền sản xuât 
nhỏ, thay thê nền sản xuât lớn bằng một nền sản xuât lớn hơn nữa, thúc 
đây sự tập trung sản xuât và tư bản đên một trình độ mà sự tập trung này 
đã và đang làm cho các tổ chức độc quyền xuât hiện: các-ten, xanh-đi-ca, 
tơ-rớt và — hợp nhât với những tổ chức này — những tư bản của mươi 
nhà ngân hàng đang nắm trong tay hàng tỷ tiền bạc. Đồng thời, tổ chức độc 
quyền không thủ tiêu cạnh tranh tự do là cải đã sinh ra nó; nó tồn tại ở 
trên sự cạnh tranh tự do và cùng với sự cạnh tranh tự do, do đó mà gây ra 
những mâu thuẫn, những sự va chạm và xung đột đặc biệt sâu sắc và kịch 
liệt. Độc quyền là bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên một chê độ cao hơn. 

Nêu cẩn phải định nghĩa chủ nghĩa đề quôc cho thật hêt sức vắn tắt thì 
phải nói rằng chủ nghĩa đê quốc là giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản. 
Định nghĩa này bao gồm được cái chủ yêu nhất, vì một mặt thì tư bản tài 
chính là kêt quả của sự hợp nhât tư bản của mây ngân hàng độc quyền lớn 


*.J.-E. Driault «Problmes politiques et sociauxs. P., 190O, tr. 299 
Œ.-E. Đơ-ri-ôn. ‹Mây vân để chính trị và xã hội. Pa-ri. BT.). 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 969 


với tư bản của những tập đoàn độc quyền của các nhà công nghiệp; và mặt 
khác thì sự phân chia thê giới là bước chuyển từ một chính sách thực dân 
đang được mở rộng một cách tự do vào những miền chưa bị một cường 
quôc tư bản nào chiêm đoạt, sang một chính sách thực dân nhằm độc chiêm 
đầt đai trên thê giới đã hoàn toàn chia xong. 

Song những định nghĩa vắn tắt quá, mặc dù có tiện lợi vì tóm tắt được 
cái chủ yêu, nhưng vẫn chưa đầy đủ, vì đòi phải rút ra thêm những đặc 
điểm rât quan trọng của cái hiện tượng mà ta cần định nghía. Cho nên, vẫn 
nhớ đên tính chât quy ước và tương đôi của tât cả định nghĩa nói chung, — 
các định nghĩa thì không bao giờ có thể bao quát được những môi liên hệ 
rât nhiều mặt của một hiện tượng trong sự phát triển đẩy đủ của nó, — 
chúng ta cần phải cho chủ nghĩa đề quôc một định nghĩa bao gồm được năm" 
đặc trưng cơ bản này: 1) sự tập trung sản xuât và tư bản phát triển cao tới 
mức tạo ra những tổ chức độc quyển có một vai trò quyẻt định trong sinh 
hoạt kinh tê; 2) sự hợp nhât tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp và 
trên cơ sở «tư bản tài chính» đó, xuât hiện một bọn đầu sỏ tài chính; 3) việc 
xuât khâu tứ bản, khác với xuât khầu hàng hóa, đã có một ý nghĩa quan 
trọng đặc biệt; 4) sự hình thành những khôi liên minh thê giới của bọn tư 
bản độc quyền chia nhau thê giới, và 5) việc các cường quốc tư bản lớn nhât 
đã chia nhau xong đât đai trên thê giới. Chủ nghĩa đề quôc là chủ nghĩa tư 
bản đạt đên một giai đoạn phát triển trong đó sự thông trị của các tô chức 
độc quyền và của tư bản tài chính đã được xác lập; việc xuât khẩu tư bản 
đã có một tầm quan trọng bậc nhât; sự phân chia thê giới đã bắt đầu tiên 
hành giữa các tơ-rớt quốc tê; và sự phân chia toàn bộ đât đai trên thê giới 
giữa những nước tư bản lớn nhât đã làm xong. 

Sau đây, chúng ta sẽ thây có thẻ và phải định nghĩa chủ nghĩa đê quôc 
một cách khác, nêu như xét không chỉ những khái niệm cơ bản thuần túy 
kinh tê (định nghĩa nói trên chỉ hạn chẻ trong những khái niệm này thôi); 
mà còn xét cả vị trí lịch sử của giai đoạn hiện tại của chủ nghĩa tư bản so 
với chủ nghĩa tư bản nói chung, hay còn xét quan hệ giữa chủ nghĩa đề quôc 
với hai xu hướng căn bản trong phong trào công nhân. Điều cẩn chú ý 
ngay là chủ nghĩa đê quốc, hiểu theo nghĩa đã vạch ra, thì rõ ràng là một 
giai đoạn đặc biệt trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Để bạn đọc 
hiểu biết một cách thật hệt sức có căn cứ vẻ chủ nghĩa đề quôc, chúng tôi 
đã dụng ý cô gắng trích dẫn càng nhiều càng hay, những ý kiên của các nhà 
kinh tê £ư' sản, họ đã buộc phải thừa nhận những sự thực đã được xác nhận, 
hoàn toàn không chôi cãi được, trong nền kinh tê hiện đại của chủ nghĩa tư 
bản. Chính cũng nhằm mục đích đó, mà chúng tôi đã đưa ra những thông 


270 V. I. Lê-ni 


kê chỉ tiết cho phép ta thây rõ được là tư bản ngân hàng đã phát triển đên 
trình độ nào, v.v.., sự chuyển biên từ lượng thành chât, bước quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản phát đạt thành chủ nghĩa đề quôc, đã biểu hiện ra ở chỗ 
nào. Bắt tât phải nói rằng tât cả mọi ranh giới trong tự nhiên và trong xã 
hội đều có tính chât tương đôi và cơ động; và vì thẻ, nêu cứ tranh luận, 
chẳng hạn, xem chủ nghĩa đề quôc hình thành dứt khoát vào năm nào hay 
vào khoảng mười năm nào, thì sẽ thật là phi lý. 

Nhưng tranh luận về định nghĩa của chủ nghĩa đề quốc, thì lại phải 
tranh luận nhât là với Cau-xki, nhà lý luận mác-xít chủ yêu của thời đại mà 
người ta gọi là thời đại Quôc tê II, nghĩa là vào 2s năm từ 188o đền 1g14. 
Năm 1915 và ngay từ tháng một 1o14, Cau-xki đã kiên quyêt lên tiêng phản 
đồi những ý kiên cơ bản trình bày trong định nghĩa của chúng tôi về chủ 
nghĩa đề quôc, bằng cách tuyên bô rằng phải hiểu chủ nghĩa đê quốc là một 
chính sách, nói cụ thể là một chính sách nhât định mà tư bản tài chính «ưa 
thích», chứ không phải là một «thời kỳ» hoặc một giai đoạn của nền kinh tế; 
rằng người ta không thê ‹đồng nhât› chủ nghĩa đê quôc với «chủ nghĩa tư 
bản hiện đạp được; rằng nêu phải hiểu chủ nghĩa đề quốc là «tât cả những 
hiện tượng của chủ nghĩa tư bản hiện đại, — các-ten, chẻ độ thuê quan 
bảo hộ, sự thông trị của bọn tài chính, chính sách thực dân, — thì như thể, 
vân để tính tât yêu của chủ nghĩa đê quôc đôi với chủ nghĩa tư bản rút lại 
chỉ là một lời lặp lại hêt sức vô vp, vì khi đó «cô nhiên chủ nghĩa đề quôc 
là một sự tât yêu sông còn đôi với chủ nghĩa tư bảm, v.v... Chúng tôi sẽ 
diễn đạt được ý kiên của Cau-xki một cách chính xác hơn cả, nêu dẫn ra 
đây cái định nghĩa của ông ta về chủ nghĩa đề quôc, định nghĩa nhằm trực 
tiêp chông lại thực chất của những ý kiên chúng tôi đã trình bày (vì những 
lời phân đôi xuât phát từ phe những người mác-xít Đức đã tuyên truyền 
những loại ý kiên như thê suôt trong nhiều năm ròng, những lời phản 
đôi đó đã được Cau-xki biệt từ lâu, như là những lời phản đôi của một 
trào lưu nhât định của chủ nghĩa Mác). 

Cau-xki định nghĩa như sau: 

«Chủ nghĩa đề quốc là một sản phẩm của chủ nghĩa tư bản công nghiệp 
phát triền đên cao độ. Nó là xu hướng của mỗi dân tộc tư bản chủ nghĩa 
công nghiệp muôn thôn tính hoặc chinh phục ngày càng nhiều những vùng 
nông nghiệp (do Cau-xki việt ngả); dù những vùng đó thuộc những dân tộc 
nào đi nữa›". 


* 4Die Neue Zeit, 1914, 2 (t. 22); tr. QOQ, 11 tháng chín 1o14. Xern cÄ 1015; 2; 


tf. IƠ7 VÀ CÁC tT. S4U. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 971 

Định nghĩa đó hoàn toàn vô giá trị, vì nó chỉ làm nổi bật một cách phiền 
diện, một cách tùy, tiện riêng có vân để dân tộc thôi (tuy rằng bản thân vân 
để đó, cũng như về mặt môi quan hệ của nó đôi với chủ nghĩa đê quôc, thì 

vân đề đó là cực kỳ quan trọng), gắn liền một cách độc đoán và &hông chính 
xác vần đề ây với riêng tư bản công nghiệp trong những nước đi thôn tính, 
và nhân mạnh một cách không kém phần tùy tiện và sai lầm việc thôn tính 
những khu vực nông nghiệp. 

Chủ nghĩa đê quôc là một xu hướng đi đền thôn tính; phần chính trị 
trong định nghĩa của Cau-xki rút lại chỉ có thê. Phần đó đúng, nhưng rât 
không đầy đủ, vì đứng về mặt chính trị, thì chủ nghĩa đề quôc, nói chung, 
là một xu hướng đi đên bạo lực và phản động. Nhưng cái chúng ta quan 
tâm È đây, là mặt kinh tê của vân đề, cái mặt mà chính Cau-xki cũng đã đưa 
vào trong định nghĩa của ông ta. Những chỗ sai trong định nghĩa của Cau- 
xki lộ ra sờ sờ trước mắt. Đặc điểm của chủ nghĩa đê quôc fuyệt nhiên không 
phải là tư bản công nghiệp, mà là tư bản tài chính. Không phải là ngẫu nhiên 
mà ở Pháp, sự phát triển đặc biệt nhanh chóng của tư bản fài chính, ăn khớp 
với tình trạng suy yêu của tư bản công nghiệp, đã làm cho ngay từ những 
năm 188o—r8oo, chính sách thôn tính (chính sách thực dân) được cực kỳ 
mở rộng. Đặc điểm của chủ nghĩa đê quốc chính là ở chỗ nó có xu hướng đi 
xâm lược #hông những các khu vực nông nghiệp, mà cả những khu vực có 
nhiều công nghiệp nhât (nước Đức thèm muôn nước Bỉ, nước Pháp thèm 
muôn vùng Lo-ren); vì, một là, sự phân chia thê giới đã xong rồi, nên sự 
phân chia lại buộc người ta phải với tay đền bất cứ đầt đai nào; hai là, đặc 
điềm bản chât của chủ nghĩa đề quôc là sự cạnh tranh của nhiều cường quồc 
lớn muôn chiêm bá quyền, nghĩa là muôn đi xâm chiêm đât đai chủ yêu để 
làm suy yêu đôi thủ và đánh để bá quyền của đổi thủ còn hơn là đẻ bản thân 
mình dùng (nước Đức đặc biệt cần có nước Bỉ để làm bàn đạp chông lại 
Anh; nước Anh cần có Bat-đa để làm bàn đạp chông lại Đức, v.v...). 

Cau-xki đặc biệt viện đên— và nhiều lần viện đên — người Anh, là 
những người tuồng như đã xác định ý nghĩa thuần túy chính trị cho danh 
từ ‹chủ nghĩa đề quôc› đúng theo ý của Cau-xki. Ta hãy xem tác phầm của 
một người Anh là Hôp-xơn nhan đề là «Chủ nghĩa đề quỏc›, xuât bản năm 
1902: 

«Chủ nghĩa đề quôc mới khác với chủ nghĩa đề quồc cũ: một là ở chỗ 
thay cho những ý đồ của một đề quốc tluy nhât đang bành trướng nó biểu hiện 
lý luận và thực tiễn của nhiều đề quôc đôi địch, mà tầt cả những đề quộc này 
đều bị chỉ phôi bởi cùng những tham vọng muôn bành trướng thê lực chính 
trị và muôn kiêm được lợi nhuận thương nghiệp; hai là, chủ nghĩa đề quôc 


272 V. I. Lô-nin 


mới đánh dâu một thời kỳ mà những lợi tức tài chính hay lợi tức 
do đầu tư mà thu được, đều trội hơn hẳn những lợi tức thương 
nghiệp›*. 

Chúng ta thây rằng Cau-xki, trên thực tê, đã hoàn toàn sai nhầm khi dẫn 
chứng ý kiên của người Anh nói chung (trừ phi ông ta muôn viện dẫn đên 
bọn người Anh đê quôc tẩm thường hay bọn trực tiệp biện hộ cho chủ 
nghĩa đề quốc). Chúng ta thây rằng Cau-xki, tự xưng là vẫn tiêp tục bảo vệ 
chủ nghĩa Mác, nhưng thật ra lại thụt lùi một bước so với nhà xã hội tự do 
Hôp-xơn, vì ông này còn biệt đẻ ý một cách đúng hơn đên hai đặc điểm ‹lịch 
sử cụ thể› (với định nghĩa của mình, Cau-xki lại nhạo báng chính ngay cái 
tính chât lịch sử cụ thể!) của chủ nghĩa đê quôc hiện đại: 1) sự cạnh tranh 
của nhiều chủ nghĩa đề quôc và 2) ưu thể của nhà tài chính đôi với nhà 
thương nghiệp. Còn nêu vân đề chủ yêu lại là ở chỗ nước công nghiệp thôn 
tính một nước nông nghiệp, thì như thê là đưa nhà thương nghiệp lên địa 
vị chủ đạo. 

Định nghĩa của Cau-xki không phải chỉ sai nhầm và không mác-xít mà 
thôi đâu. Sau này, chúng ta sẽ thây nó còn dùng làm cơ sở cho cả một hệ 
thông quan điểm đã đoạn tuyệt mọi mặt với lý luận lẫn thực tiễn của chủ 
nghĩa Mác. Cuộc tranh luận về danh từ, do Cau-xki nêu lên, không quan 
trọng chút nào cả: ta nên gọi giai đoạn mới của chủ nghĩa-tư bản là chủ 
nghĩa đề quôc hay là giai đoạn của tư bản tài chính? Các bạn muôn gọi nó 
thê nào cũng được; điểu đó không quan trọng. Thực chât vân đề là ở chỗ 
Cau-xki tách rời chính sách của chủ nghĩa đê quốc ra khỏi nền kinh tê của 
nó; ông ta cho rằng những cuộc thôn tính đều là chính sách «ưa thích» của 
tư bản tài chính, và ông ta đem đôi lập chính sách này với một chính sách 
tư sản khác mà ông ta coi là hình như cũng có thẻ thực hiện được trên cơ 
sở tư bản tài chính đó. Cứ theo lý lẽ đó thì các tổ chức độc quyền về kinh 
tê đều có thể dung hợp với một lôi hành động về chính trị không có tính chât 
độc quyền, không có tính chât bạo lực, không có tính chât xâm lược. Cứ theo 
lý lẽ đó thì sự phân chia đât đai trên thê giới, được hoàn thành đúng ngay vào 
thời kỳ tư bản tài chính và là cơ sở quyêt định tính đặc thù của các hình 
thức cạnh tranh hiện tại giữa những nước tư bản lớn nhât, có thê dung hợp 
với một chính sách không phải đề quôc chủ nghĩa. Thành thử, đáng lẽ phải 
vạch trần tính chât sâu sắc của những mâu thuẫn cơ bản nhất trong giai đoạn 
hiện tại của chủ nghĩa tư bản, thì lại che đậy và lâp liêm những mâu thuẫn 
đó. Đáng lẽ là chủ nghĩa Mác, thì lại là chủ nghĩa cải lương tư sản. 


* Hobson. *Imperialism». L., 1902, p. 324. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 273 


Cau-xki tranh luận với Cu-nôp, một người Đức đã từng biện hộ cho 
chủ nghĩa đề quôc và chính sách thôn tính với những lý lẽ vừa vô liêm sỉ 
vừa tầm thường như sau: chủ nghĩa đê quốc, chính là chủ nghĩa tư bản hiện 
đại; sự phát triển của chủ nghĩa tư bản là tât nhiên và tiên bộ; vậy thì chủ 
nghĩa đê quôc là tiên bộ; cho nên phải suy tôn nó và ca tụng những công 
đức của nó ! Cái lý lẽ đó cũng na ná như việc bọn dân túy đã công kích những 
người mác-xít Nga trong những năm 18o4—r8os, bọn này nói: nêu những 
người mác-xít xem chủ nghĩa tư bản ở Nga là một hiện tượng không thể 
tránh được và có tính chât tiên bộ, thì họ phải mở một tiệm rượu và du 
nhập chủ nghĩa tư bản đi! Cau-xki cãi lại Cu-nôp: không, chủ nghĩa đê quôc 
không phải là chủ nghĩa tư bản hiện đại; nó chỉ là một trong những hình 
thức của chính sách của chủ nghĩa tư bản hiện đại; và chúng ta có thể và 
phải chông lại chính sách đó, chông lại chủ nghĩa đê quôc, chông lại thôn 
tính, v.v... 

Câu cãi lại này tuồng như hoàn toàn có lý. Nhưng, kỳ thật, nó là một 
lỗi tuyên truyền tỉnh vi hơn, ngụy trang khéo hơn (và do đó nguy hiểm hơn) 
cho sự thỏa hiệp với chủ nghĩa đề quốc, vì ‹đâu tranh› chông chính sách của 
các tơ-rớt và các ngân hàng mà không đụng đền cơ sở kinh tê của những 
tơ-rớt và ngân hàng đó, thì chỉ là chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa hòa 
bình tư sản, chỉ là những lời mong tước có thiện ý và vô hại. Đáng lẽ phải nêu 
lên toàn bộ tính chât sâu sắc của những mâu thuẫn hiện có, thì lại lãng tránh 
không nói đền những mâu thuẫn ây, bỏ quên những cái mâu thuẫn chủ yêu 
nhât, — lý luận của Cau-xki là như thê đó, nó không có một tí gì là giông với 
chủ nghĩa Mác cả. Mọi người đều hiễu rằng một thứ dý luận như thể thì 
chỉ dùng để bảo vệ cho cái ý kiên thông nhât với bọn Cu-nôp mà thôi ! 

«Đứng về mặt thuần túy kinh tê, — Cau-xki viêt,—cũng có thẻ là chủ nghĩa 
tư bản còn trải qua một giai đoạn mới nữa, trong đó chính sách lập những 
các-ten sẽ được đưa sang địa hạt chính sách đôi ngoại, đó là giai đoạn của 
chủ nghĩa đề quôc cực đoan›*, nghĩa là giai đoạn của chủ nghĩa siêu đề quôc, 
của sự liên minh của các chủ nghĩa đề quôc trên toàn thê giới, chứ không 
phải của cuộc đầu tranh giữa chúng với nhau, là giai đoạn châm dứt các cuộc 
chiên tranh trong chê độ tư bản, là giai đoạn «mà tư bản tài chính thông 
nhât với nhau trên phạm vi quôc tê để cùng nhau bóc lột thê giới»**, 

Chúng tôi sẽ nói đền 4ý luận chủ nghĩa đề quôc cực đoan› ây sau, để chỉ 
rõ một cách tỉ mỉ rằng lý luận này đã đoạn tuyệt dứt khoát và hẳn hòi với 


* 


«Die Neue ZeiÐ, 114, 2 (t. 32), tr. 921, ngày 1r tháng chín ror4. Xem cả 
1915, 2, tr. IO7 Và các tr. sau. 
** ,Die Neue Zeit); 1915, I, tr. 144, ngày 3o tháng tư 1ọx5. 


18—2886 


374 V. I. Lô-nin 


chủ nghĩa Mác như thê nào. Còn bây giờ, theo đúng dàn bài chung của bản 
trình bày này, chúng ta cẩn nhìn qua những tài liệu kinh tê chính xác có 
liên quan đền vẫn để này. «Vẻ mặt thuần túy kinh tê», «chủ nghĩa đề quốc 
cực đoan› có thể có được không, hay đó chỉ là một câu chuyện cực kỳ ngớ 
ngần? 

Nều hiểu quan điểm thuần túy kinh tê là một sự trừu tượng «thuần túy, 
thì như thê tât cả những gì người ta có thể nói được về vân đề này; chung 
quy là: sự phát triển dẫn đên những tổ chức độc quyền và, do đó, dẫn đên 
một tổ chức độc quyền toàn thê giới, đên một tơ-rớt duy nhât toàn thê giới. 
®ó là điều không thẻ chỏi cãi được, nhưng cũng hoàn toàn không có nội 
dung, chẳng khác gì nói rằng «sự phát triển dẫn đêm việc sản xuât các thực 
phẩm trong những phòng thí nghiệm. Theo ý nghĩa đó, thì lý luận› về chủ 
nghĩa đề quôc cực đoan cũng vô lý như dý luận về nông nghiệp cực đoan›, 

Nhưng nêu người ta nói đền những điều kiện «thuần túy kinh tê» của 
thời đại tư bản tài chính, như là của một thời đại lịch sử cụ thể ở vào đầu 
thê kỳ XX, thì câu trả lời hay hơn cả đồi với những khái niệm trừu tượng 
cứng đờ về qchủ nghĩa đề quôc cực đoan» (những khái niệm này chỉ phục vụ 
cho một mục đích phản động nhât, tức là: làm cho người ta đừng chú ý 
đền tính chât sâu sắc của những mâu thuẫn ñiện có), là dùng hiện thực kinh 
tê cụ thể của nền kinh tê thê giới hiện nay để chông lại những khái niệm 
trừu tượng ây, Nhân tiện xin nói, những lời hoàn toàn không có nội 
dung của Cau-xki về chủ nghĩa đề quốc cực đoan là một sự cô lệ cho cái tư 
tưởng hêt sức sai lầm đã nỗi giáo cho bọn tán đương chủ nghĩa đề quốc là: 
sự thông trị của tư bản tài chính tựa hồ làm địu bớt những sự chênh lệch 
và những mâu thuẫn trong nền kinh tê thê giới, trong khi đó thì thật ra sự 
thông trị ây làm cho những sự chênh lệch và mâu thuẫn đó tăng thêm. 

Trong tập sách nhỏ nhan để là «Dẫn luận về kinh tê thê giới*, R. Can- 
ve định tóm tắt những tài liệu căn bản có tính chât thuần túy kính tê có thê 
giúp người ta có một ý niệm cụ thê về những quan hệ nội tại của nền kinh 
tê thê giới vào khoảng cuôi thẻ kỷ XIX và đầu thê kỳ XX. Ông chia thê giới 
thành năm ‹khu vực kinh tê chủ yêu»: 1) khu vực trung Âu (tât cả châu Âu, 
trừ Nga và Anh); 2) khu vực Anh; 3) khu vực Nga; 4) khu vực Đông Á và 
5) khu vực Mỹ; và xêp các thuộc địa vào trong các ‹khu vực) của các nước có 
những thuộc địa ây, đồng thời 4gác lạ một sô ít những nước chưa xÊp 
thành khu vực, chẳng hạn như Ba-tư, Ap-ga-ni-xtan, bán đảo A-rập ở châu 
Á, Ma-rôc và A-bit-xi-ni ở châu Phi, v.v... 


* 1. Calwer. Œinfihrung in die Weltwirtschaft, Brl., 1oo6. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 975 


Dưới đây là tóm tắt những tài liệu kinh tê mà ông ta dẫn ra về những 
khu vực đó: 


Diện Dân Đường |Thương| Công nghiệp 
tích| sô |giao thông|nghiệp 3 E; EEA 
Khu vực > ÿ-0MIE-rxen = § 8 85 kc 
kinh tê chủ | “Š S ° 8s l|Š la |S~ § 
BA Si = Ji _-| - “| ¬l5 1) 
yêu trên @® ® ki s.” s5 #8lš bgO€ 
thêgiới | | °œ |†s@l| 55 R? 5SỊ |Eeg 
ä*|§Š |šã§z| s§| $3 lšẽlŸz|sšss 
S2| Šš läŠš| đš| šš |Êš|lö#|l6§z8 
1. Khu vực | 276| 288 204 8 4I 251 15 26 
Trung Âu|*(aa,6)| (r46) 
z2. Khuvực | 2z8¿o| z8 14O II 25 249 9 51 
Anh *(8,6| (255) 
2. Khu vực 
Nga 22 131 63 1 3 16 3 7 
4. Khu vực 
Đông Á 12 z8o 8 1 2 8 | o,o2 2 
5. Khu vực 
Mỹ 3o 148 279 6 14 245| 14|j 19 


Như thê ta thây có ba khu vực, trong đó chủ nghĩa tư bản đã phát triển 
cao (đường giao thông, thương nghiệp và công nghiệp đều phát triển mạnh) 
là: khu vực Trung Âu, khu vực Anh và khu vực Mỹ. Trong các khu vực 
đó, có ba nước thông trị thê giới: Đức, Anh và Mỹ. Sự cạnh tranh đê quôc 
chủ nghĩa và cuộc đâu tranh giữa các nước đó thì vô cùng kịch liệt vì nước 
Đức chỉ có một lãnh thổ bé nhỏ và chì có một ít thuộc địa; việc thành lập 
một ‹khu Trung Âu» còn là một vân để tương lai và đang hình thành qua 
một cuộc đâu tranh sông mái. Giờ đây, đặc điểm của toàn thể châu Âu còn 
là tình trạng chia năm sẻ bảy về mặt chính trị. Trái lại, trong các khu vực 
Anh và Mỹ, thì sự tập trung chính trị rât mạnh, song giữa hai khu vực đó có 
sự khác nhau rât lớn: Anh có những thuộc địa rộng mênh mông, còn thuộc 
địa của Mỹ lại rât nhỏ bé. Mà ở các thuộc địa, thì chủ nghĩa tư bản chỉ mới 
bắt đầu phát triển. Cuộc đầu tranh giành Nam châu Mỹ ngày càng ác liệt. 

Trong hai khu vực khác: Nga và Đông Á, chủ nghĩa tư bản ít phát triển. 
Trong khu vực thứ nhât, mật độ dân sô hêt sức thầp, trong khu vực thứ 


* Những ccn sô trong dẫu ngoặc là diện tích và dân sỗ của các thuộc địa. 


18* 


276 V. I. Lê-n 

hai lại hềt sức cao; trong khu vực thứ nhât, sự tập trưng chính trị thì mạnh; 
còn trong khu vực thứ hai, lại không có sự tập trung đó. Việc phân chia 
Trung-quôc vừa mới chớm bắt đầu, và cuộc đâu tranh giữa Nhật và Mỹ, 
v.v... để chiếm nước này ngày càng mạnh thêm. 

Các bạn hãy đem câu chuyện tưởng tượng ngu xuân của Cau-xki về 
chủ nghĩa đề quôc cực đoan «hòa bình» đó, mà so sánh với thực tê nói trên, 
với những điều kiện kinh tê và chính trị muôn hình muôn vẻ, với tình trạng 
hềt sức chênh lệch trong tôc độ phát triển của các nước, v.V.., với cuộc 
đầu tranh khốc liệt giữa các nước đê quôc. Đó chẳng phải là một mưu toan 
phản động của một chàng tiểu tư sản hoảng sợ đang tìm cách lần trôn cái 
thực tê khủng khiệp, đó sao? Những các-ten quôc tê, mà Cau-xki cho là 
mầẩm mông của (chủ nghĩa đề quôc cực đoan› (khác nào thây việc chê tạo 
các thức ăn viên trong phòng thí nghiệm mà cũng «có thề» cho rằng đó là 
mầm mông của nông nghiệp cực đoan), há đã chẳng cho ta một ví dụ vẻ 
việc chia đi chỉa lại thê giới, vẻ bước chuyển từ phân chia hòa bình đền 
phân chia không hòa bình và ngược lại, đó sao? Tư bản tài chính ở Mỹ và ở 
các nước khác, trước kia đã phân chia thê giới một cách êm ả, có sự tham 
dự của nước Đức, chẳng hạn, vào xanh-đi-ca quôc tê chề tạo đường ray 
xe lửa hay vào tơ-rớt hàng hải quôc tê, thì bây giờ, trên cơ sở những quan 
hệ so sánh mới giữa các lực lượng là những quan hệ đang thay đổi một 
cách tuyệt đôi không hòa bình, nó há lại không tiền hành cñỉz lại nữa hay 
sao? 

Tư bản tài chính và các tơ-rớt đã không làm giảm bớt mà lại còn tăng 
cường những sự chênh lệch trong nhịp độ phát triển của các bộ phận khác 
nhau trong nền kinh tê thê giới. Nhưng khi quan hệ so sánh về lực lượng 
đã thay đổi, thì ứrong chề độ tư bản, nêu không giải quyêt các mâu thuẫn 
bằng mã lực, hỏi còn giải quyêt bằng cách nào nữa? Những bản thông kê 
về đường sắt* cung câp cho ta những tài liệu đặc biệt chính xác về những 
nhịp độ khác nhau trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và của tư bản 
tài chính trong toàn bộ nền kinh tê thê giới. Sau đây là tình hình thay đôi 
đã xảy ra trong hệ thông đường sắt trong vòng mây chục năm gần đây của 
sự phát triển của chủ nghĩa đề quôc (xem tr. 277). 

Vậy là trong các thuộc địa và các nước độc lập (hay nửa độc lập) thuộc 
châu Á và châu Mỹ, đường sắt được phát triển nhanh chóng hơn cả. Người 


* Stat. Jahrbuch fủr đas Deutsche Reich, rọrs; Archiv fủr Eisenbahnwesen; 
18o2 (Niên giám thông kê của quốc gia Đức, rọr5; Hồ sơ về sự nghiệp đường sắt, 
18oa. BT). Đôi với năm 18ạo, chúng ta đành phải dùng những sồ liệu ước lượng 
về việc phân phôi các đường sắt ở thuộc địa. 


Chủ nghĩa để quốc, giai đoạn tột cùng.... 977 


Đường sắt 


(tính nghìn cây sô) 
| 18oo 1012 | + 

Châu Âu số 3 s ÊÔ re ve 6 |y 224 246 -L122 
Nước Mỹ... . . . . .. ... . | 268 411 -+143 
Thuộc địa. . . $ s.W $ 82 210 +128 
Các quôc gia độc lập Hy nửa Š độc lập }+ ]sz -'222 

ở châu Á và châu Mỹ... .. - 42 127, + 94 

Tông C0HE” Sóc St ¿6o là0lý | 617 1.104 


ta biết rằng ở những nơi đó, tư bản tài chính của bôn hoặc năm nước tư 
bản lớn đang thông trị và nắm hết tât cả. Hai mươi vạn cây sô đường sắt 
mới ở các thuộc địa và các nước khác thuộc châu Á và châu Mỹ, điều đó có 
nghĩa là hơn 4o tỷ mác tư bản mới được đầu tư trong những điều kiện đặc 
biệt có lợi, với bảo đảm đặc biệt về mặt sinh lợi, với những món đặt hàng 
béo bở cho các nhà mmáy thép, v.V..; V.V... 

Chính trong các thuộc địa và trong các nước bên kia đại dương, chủ 
nghĩa tư bản lớn lên nhanh hơn cả. Nhiều cường quôc đê quôc mới (Nhật- 
bản) xuât hiện ở đây. Cuộc đâu tranh giữa các chủ nghĩa đề quốc thê giới 
thêm gay gắt. Sô công nạp, mà tư bản tài chính lây của các xí nghiệp đặc 
biệt có lãi ở thuộc địa và ở bên kia đại dương, tăng lên. Trong lúc phân 
chia ‹của ăn cướp được› này, một phần rât lớn rơi vào tay những nước 
không phải lúc nào cũng đứng hàng đầu vẻ nhịp độ phát triển lực lượng sản 
xuât. Toàn bộ chiều dài các đường sắt trong những nước lớn nhất (kể cả 
trong các thuộc địa của những nước này) là như sau: 


1800 1013 
(tính nghìn cây sồ) 


VÔ). sốc 0ó cà h. xà se 268 413 +145 
Đề quôộc Anh... ... 107 2o8 +1oI 
NGA TC (Q2 001 6 sự có Qểo 22 78 + 46 
TC 1.1427 6... i‹ NC 43 68 + 25 
Pháp `x`...ẽ‹.ẽ.. ca: co :. 4I 63 + 22 


Tổng cộng 5s cường quốc . . . . 401 | §3o | -+229 


278 V. 1. Lê-Rhin 


Như thê là chừng 8o% đường sắt hiện có đều tập trung vào tay 5 cường 
quốc lớn nhât. Nhưng sự tập trung quyển sở hữu các đường sắt ây, tức là 
sự tập trung tư bản tài chính, lại còn vô cùng lớn hơn, vì các nhà triệu phú 
Anh và Pháp chẳng hạn, đều có một sô rât lớn các cổ phần và trái khoán 
trong ngành đường sắt ở Mỹ, Nga và các nước khác. 

Nhờ thuộc địa, nước Anh đã tăng hệ thông đường sắt «của mình› thêm 
1o vạn cây sô, tức 4 lần nhiều hơn nước Đức. Nhưng mọi người đều biệt 
rằng sự phát triển của lực lượng sản xuât và nhật là của việc sản xuât than 
đá và sắt, trong thời kỳ đó ở Đức, đã nhanh hơn Anh nhiều vô kể, còn nhanh 
hơn Pháp và Nga thì không cần phải nói đên nữa. Năm r18o2, nước Đức 
đã sản xuât 4 triệu oo vạn tân gang, còn nước Anh: 6 triệu 8o vạn tân; còn 
đên năm 1912, thì nước Đức đã sản xuât được đên 17 triệu 6o vạn tân so 
với nước Anh là o triệu tần, nghĩa là nước Đức đã vượt nước Anh một cách 

_ phi thường!* Vân để đặt ra là: trên cơ sở chử nghĩa tư bản, thừ hỏi ngoài 
chiên tranh ra, còn có phương tiện nào khác đẻ thủ tiêu tình trạng không 
cân đôi giữa mật bên là sự phát triỀn của lực lượng sản xuât và tích lũy 
tư bản, và một bên là sự phân chia thuộc địa và các ‹khu vực ảnh hưởng› 
cho tư bản tài ếhính, chăng? 


VIII. TÍNH ĂN BÁM VÀ SỰ THỐI NÁT 
CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


Bây giờ, chúng ta còn phải xét mật mặt hêt sức quan trọng khác của 
chủ nghĩa đê quôc, mặt mà người ta thường rât ít chú trọng đên, trong khi 
xét vân để này. Một trong những khuyết điểm của nhà mác-xít Hin-fec- 
đỉnh là ở chỗ ông ta đã thụt lùi một bước so với Hôp-xơn là người không 
phải mác-xít. Tôi muôn nói về tính ăn bám, đặc tính của chủ nghĩa đề quôc. 

Như chúng ta đã thây, cơ sở kinh tê sâu xa nhât của chủ nghĩa đề quôc 
là sự độc quyển. Sự độc quyền này có tính chât tư bản chủ nghĩa, tức là 
phát sinh từ chủ nghĩa tư bản, và ở trong hoàn cảnh chung của chủ nghĩa 
tư bản, của sản xuât hàng hóa, của cạnh tranh, ở trong tình trạng rmmâu 
thuẫn thường xuyên, không cách nào giải quyêt được, với hoàn cảnh chưng 


* Cũng cần xem bài của Edgar Crammond. «The Economic Relations of the 
British and German Empiress trong «Journal of the Royal Statistical Society», rg14 
July, pp. 777 ss. (Et-ga Crêm-mông. Những quan hệ kinh tê của đề quöc Anh và 
đề quôc Đức trong +Tập san của Hội thông kê hoàng gia», rọr4, tháng bảy, tr. 77 
và những tr. sau. BT.). 


Chù nghĩa đề quởè, giai đoạn tột cùng... : 279 


ây. Tuy nhiên, cũng như mọi độc quyền khác, độc quyền tư bản chủ nghĩa 
tât nhiên phải đẻ ra một xu thê ngừng trệ và thôi nát. Việc định ra những 
giá cả độc quyền, dù tạm thời chăng nữa, cũng làm mât đên một mức độ 
nào đó những cái kích thích sự tiên bộ kỹ thuật, và do đó cả mọi sự tiên bộ 
khác, mọi bước tiên lên; nó cũng đẻ ra khả năng kinh tê làm kìm hãm một 
cách giả tạo sự tiên bộ kỹ thuật. Một ví dụ: ở Mỹ, có một ông Ô-oen-xơ nào 
đó phát minh được một cái máy làm chai lọ, có thẻ gây ra cuộc cách mạng 
trong việc chê tạo chai lọ. Các-ten những nhà chê tạo chai lọ ở Đức liền 
mua bằng phát mỉnh của Ô-oen-xơ và nhét vào ngăn kéo, trì hoãn việc sử 
dụng bằng phát minh đó. Quả thật, trong chê độ tư bản, chê độ độc quyền 
không bao giờ có thẻ thủ tiêu được hoàn toàn và về lâu về dài tình trạng 
cạnh tranh trên thị trường thê giới (đây là một trong nhiều lý do khác chứng 
tỏ lý luận về chủ nghĩa đê quôc cực đoan thật là vô lý). Cô nhiên là khả 
năng giảm bớt chỉ phí sản xuât và tăng lợi nhuận bằng cách áp dụng những 
cải tiên kỹ thuật, cũng có tác động tích cực đên những sự cải biên. Nhưng 
xu hướng đưa đền ngừng trệ và thôi nát, xu hướng vôn có của chê độ độc 
quyển, tự nó cũng vẫn cứ tiêp tục tác động, và trong một sô ngành công 
nghiệp nào đó, trong một sô nước nào đó, trong một thời#gian nào đó, xu 
hướng ây chiêm ưu thê. 

Sự độc chiêm các thuộc địa đặc biệt rộng lớn, giàu có hay có vị trí thuận 
lợi, cũng tác động theo cùng một chiều hướng đó. 

Chúng ta bàn tiêp. Chủ nghĩa đề quôc là một sự tích lũy rât lớn về tư 
bản - tiền tệ trong một sô ít nước; sự tích lũy đó, như ta đã thây, lên tới 
1oo đên 150 tỷ fơ-răng chứng khoán. Do đó, có sự phát triển phi thường 
của cái giai câp, hay nói cho đúng hơn, của cái tầng lớp những người thực 
lợi, nghĩa là những người sông bằng lôi ‹cắt phiêu; những người hoàn toàn 
đứng ngoài không tham gia một xí nghiệp nào cả, những người chuyên nghề 
ăn không ngồi rồi. Việc xuât khẩu tư bản, một trong những cơ sở kinh 
tê bản chât nhât của chủ nghĩa đề quôc, còn làm cho tầng lớp những người 
thực lợi càng thêm biệt lập hẳn với sản xuât, làm cho thói ăn bám thành một 
đặc tính của cả một nước sông nhờ vào sự bóc lột lao động của một vài 
nước và của những thuộc địa ở hải ngoại. 

Hôp-xơn viêt: ®Ñăm 1892; tư bản Anh đầu tư ở nước ngoài đã lên tới 
khoảng 15% tổng sô của cải của Vương quôc liên hiệp›*. Ta hãy nhớ lại, 
rằng vào năm 1o15; sô tư bản đó đã tăng lên chừng gâp hai lần rưỡi. Hôp- 
xơn việt tiếp: «Chủ nghĩa đê quôc xâm lược, cái chủ nghĩa làm cho những 


* Hiobson, tr. 59 Và Õ2. 


280 V. 1. Lê-nh 


người chịu thuê phải đóng góp rât nặng nề và đôi với nhà công nghiệp và 
nhà buôn thì lại không có lợi gì lắm,.. chủ nghĩa đó là một nguồn lợi nhuận 
to lớn cho nhà tư bản đang kiêm nơi đầu tư cho tư bản của rmnình›... (trong 
tiêng Anh khái niệm trên đây chỉ diễn đạt bằng một danh từ: investor, 
tức là đẻ đầu tư›, kể thực lợi)... cTông thu nhập hàng năm của nước Anh 
về toàn bộ ngành ngoại thương và thương nghiệp ở các thuộc địa, nhập 
khẩu và xuât khẩu, đã được nhà thông kê Gip-fen ước lượng là 18 triệu 
bằng Anh (khoảng 17o triệu rúp) trong năm 18oo, tính theo 2,5% của tổng 
doanh sô là 8oo triệu bảng Anh›. Sô tiền này, dù rât lớn, vẫn chưa đủ đê 
giải thích được tính chât xâm lược của chủ nghĩa đề quôc Anh. Cái giải 
thích được tính chât đó, là sô tiển từ go đên roo triệu bảng Anh, tức 
là sô thu nhập của tư bản ‹đầu tư», sô thu nhập của tầng lớp những kẻ 
thực lợi. 

Sô thu nhập của bọn thực lợi gâp năm lần sô thu nhập do ngoại thương 
đem lại, thê mà điểu đó lại xảy ra trong một nước ‹buôn bám phát đạt 
nhât thê giới! Đó là thực chât của chủ nghĩa đề quôc và của tính ăn bám 
của nó. 

Cho nên dadh từ qnước thực lợp (Rentnerstaat) hay nước cho vay nặng 
lãi, trở nên thông dụng trong các sách báo kinh tê bàn về chủ nghĩa đê quôc. 
'Thê giới chia thành một sô rât ít những nước cho vay nặng lãi và một sô 
rât lớn những nước-con nợ. Sun-xe - Ghê-vec-nit viêt: «Trong sô những 
khoản đầu tư ở nước ngoài, thì chiếm hàng đầu là những khoản đầu tư vào 
những nước phụ thuộc về chính trị hay liên minh về chính trị: Anh cho Ai- 
cập, Nhật, Trung-hoa, Nam Mỹ vay. Khi cần, chiên hạm Anh đóng vai 
trò mõ tòa. Thê lực chính trị của nước Anh làm cho các con nợ của nó 
không dám nổi đậy chông lại nó›*. Trong tác phầm của mình «Hệ thông 
kinh tê quốc dân trong việc đặt vôn ở nước ngoài, XXac-tô-ri-ut fồn Van-te- 
hau-zen lây Hà-lan làm kiểu mẫu cho một «nước thực lợi, và vạch ra rằng 
chính Anh và Pháp cũng đang trở thành những «nước thực lợi**. Sin-đơ 
cho rằng hiện nay có năm nước công nghiệp đều là những nước chủ nợ hệt 
sức rõ rệp: Anh, Pháp, Đức, Bỉ và Thụy-sĩ, Ông không ghi Hà-lan vào 
danh sách này, chỉ vì ở Hà-lan «công nghiệp ít phát triển***, Hoa-kỳ chỉ 
là nước chủ nợ đôi với châu Mỹ. 

Sun-xe - Ghê-vec-nit việt: Ñước Anh dần dần biên từ một nước công 

` 
# Schulze-Gaevernitz. ‹Br. Imp., tr. ao và những tr. tiêpỄ 


** Sart. von Waltershausen. «D. Volkswirt. Syst. etc»s. B.; rgo7, Buch IV. 
##* Schilder, tr. 293. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng..-- 281 


nghiệp thành một nước cho vay nợ. Mặc dù sản xuât công nghiệp và xuât 
khầu công nghiệp có tăng lên một cách tuyệt đôi, nhưng đôi với toàn bộ 
nền kinh tê quốc dân, thì tẩm quan trọng tương đổi của những thu nhập 
do lợi tức và tiền lời cỗ phần, do việc phát hành trái khoán, do việc môi giới 
lây tiền hoa hồng và do việc đầu cơ mà ra, đều tăng lên. Theo ý tôi, thì chính 
sự kiện đó là cơ sở kinh tê cho sự phát triển của chủ nghĩa đề quôc. Chủ nợ 
gắn bó chặt chẽ với con nợ hơn là kẻ bán với người mua›*, Nói về nước 
Đức A. Lan-xbơ, người xuât bản tạp chí qÑgân hàng› ở Bec-lanh, trong 
một bài nhan để là «Nước Đức, một nước thực lợn có việt năm 1911: é 
Đức, người ta thường hay chê giễu cái xu hướng của người Pháp muôn 
trở thành những kẻ thực lợi. Song người ta quên rằng, nêu nói về giai 
cầp tư sản thì tình trạng ở Đức cũng lại ngày càng giồng như tình trạng 
ở Pháp›**, 

Nước thực lợi là nước của chủ nghĩa tư bản ăn bám thôi nát, và điều 
đó không thẻ không ảnh hưởng đên tât cả những điều kiện xã hội và chính 
trị ở trong các nước đó nói chung, cũng như đặc biệt đên hai xu hướng căn 
bản của phong trào công nhân nói riêng. Để làm cho điểu đó sáng tỏ hơn, 
ta hãy nhường lời cho Hôp-xơn, người làm chứng ‹đáng tin cậy› nhât, vì 
không thể nào ngờ ông này là thiên vị đôi với «phái mác-xít chính thông›; 
mặt khác, ông ta lại là người Anh, am hiểu sự tình trong cái nước nhiều 
thuộc địa nhât, giàu tư bản tài chính nhât và phong phú kinh nghiệm đê 
quôc chủ nghĩa nhật ây. 

Với ân tượng hãy còn mới mẻ về cuộc đâu tranh Anh - Bô-e nên khi nói 
đền sự liên hệ giữa chủ nghĩa đề quốc với lợi ích của bọn (tài phiệu, đền 
những sô lời ngày càng tăng mà bọn này rút được trong các cuộc đâu thầu, 
trong những việc cung câp hàng hóa chiên tranh, v.v... Hôp-xơn đã việt: 
Những kẻ chỉ đạo chính sách rõ rệt ăn bám đó, chính là bọn tư bản; nhưng 
chính những nguyên nhân ây cũng ảnh hưởng đên cả những tầng lớp đặc 
biệt trong công nhân. Tại nhiều thành phô, các ngành công nghiệp chủ chôt 
đều lệ thuộc vào những khoản đặt hàng của chính phủ; chủ nghĩa đê quôc 
ở các trung tâm công nghiệp luyện kim và đóng tàu thủy cũng phụ thuộc 
vào việc đó, một phần khá quan trọng», Theo tác giả thì có hai loại nhân 
tô làm yêu thê lực của các đê quôc cũ: r) «tính chât ăn bám về mặt kinh tê» 
và 2) việc tuyển mộ quân đội trong các dân tộc bị lệ thuộc. Nhân tô thứ 
nhât là thói quen ăn bám về mặt kinh tệ; dựa vào thói quen đó, Nhà nước 

` . 


* Schulze-Gaevernitz. ‹Br. Imp.», tr. 122. 
** ,Dịe Bank, 1011, 1„ tr. IO—II. 


282 V. 1. Lê-nin 


thông trị bóc lột các địa phương, các thuộc địa của nó và các nước lệ 
thuộc để làm giàu cho giai câp đang cẩm quyền; và mmua chuộc những giai 
cầp bên dưới, làm cho những giai câp này nằm yêm. Chúng tôi muôn nói 
thêm rằng: để có khả năng kinh tê làm được việc mua chuộc như thê, 
bât luận là mua chuộc dưới hình thức nào, thì phải có những món lợi 
nhuận cao có tính chât độc quyền. 

Còn về nhân tô thứ hai, Hôp-xơn việt: «Một trong những triệu 
chứng kỳ lạ nhât của bệnh mù quáng của chủ nghĩa đề quôc là Anh, Pháp 
và các nước đề quôc khác cứ thản nhiên đi vào con đường ây. Nước Anh còn 
đi xa hơn các đê quôc khác nữa. Phần lớn những trận đánh nhờ đó chúng 
ta đã chiêm được Ân-độ, đều do những đội quân gồm những người bản xứ 
đảm đương cả. Ở Ân-độ, cũng như gần đây nhât ở Ai-cập, nhiều đạo quân 
thường trực lớn đều đặt đưới quyền chỉ huy của người Anh; hầu hệt các 
cuộc chiên tranh xâm lược của chúng ta ở châu Phi, trừ Nam Phi ra, đều 
do những người bản xứ tiên hành cho chúng ta cả». 

Về triển vọng của việc phân chia Trung-quôc, Hôp-xơn nhận định vẻ 
mặt kinh tế như sau: qLúc đó, một phần rộng lớn của Tây Âu sẽ có thể có 
bộ mặt và tính chât giông như bộ mặt và tính chât hiện nay của một vài 
nơi trong những nước ở Tây Âu: miền Nam nước Anh, miển Ri-vi-e-ra, 
những vùng của Ý và của Thụy-sĩ có các nhà du lịch thường qua lại đông 
nhất và có nhiều người giàu có ở — cụ thể là: một nhóm vài nhà quý phái 
giàu sang nhận tiền lời cổ phần và tiển lời hàng năm từ phương Đông xa 
xôi gửi về, với một nhóm hơi đông một chút là các viên chức chuyên nghiệp 
và nhà buôn, và với một số đông hơn nữa gồm những người tôi tớ và công 
nhân phục vụ trong ngành vận tải và trong công nghiệp hoàn thành chê phẩm. 
Còn các ngành công nghiệp chủ yêu thì có lẽ sẽ biên mât và một khôi lượng 
rât lớn những thực phẩm, những loại bán thành phẩm, từ châu Á, châu Phi, 
sẽ tuôn về như một thứ công vậo. «Đó là những khả năng mà một liên minh 
rộng rãi hơn của các nước phương Tây, một liên bang châu Âu của các 
cường quôc lớn sẽ đem lại cho chúng ta: liên bang này, chẳng những không 
thúc đây văn minh thê giới tiên tới mà còn có thể là một môi họa rât lớn về 
tính ăn bám của phương Tây khiên cho một nhóm nước công nghiệp tiên 
tiên đứng tách riêng ra, trong nhóm đó các giai câp bên trên được hưởng 
công vật kêch sù của châu Á và châu Phi và nhờ có công vật đó mà nuôi sông 
những đám đông nhân viên và tôi tớ phục địch, những người này không 
được dùng đẻ sản xuât sản phầm nông nghiệp và công nghiệp hàng loạt 
nữa, mà chỉ làm những việc phục dịch hay làm những công việc công nghiệp 
thứ yêu, dưới sự kiểm soát của bọn quý tộc mới — quý tộc tài chính. Những 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 283 


ai sẵn sàng thẳng tay vứt bỏ cái lý luận ây» (phải nói là cái triền vọng ây thì 
đúng hơn) «coi nó như là không đáng được xem xét tới, thì hãy ngẫm nghĩ 
đến những điều kiện kinh tê và xã hội của các khu vực ở miền Nam nước 
Anh hiện nay, là những khu vực đã bị đưa đền một tình trạng như thê rồi. 
Họ hãy suy xét đền sự bành trướng to lớn mà chê độ ây có thể có được; nêu 
Trung-quốc bị đặt đưới quyền kiểm soát kinh tê của những nhóm như thê 
gồm những bọn tài chính, «bọn đầu tư», những viên chức chính trị và công 
thương nghiệp của chúng, tức là những kẻ thu vét lợi nhuận ở kho dự trữ 
tiểm tàng lớn nhât chưa bao giờ thây trên thê giới, để đem lợi nhuận đó 
tiêu dùng ở châu Âu. Đương nhiên là tình hình thật quá phức tạp, sự biên 
động của các lực lượng trên thê giới thật rât khó mà lường trước được, 
nên khó có thể coi dự kiên ây — hay mọi dự kiên khác — về tương lai theo 
một chiều hướng duy nhât là dự kiên chắc chắn có thẻ thực hiện được hơn 
cả. Song những ảnh hưởng đang chỉ phôi chủ nghĩa đề quôc ở Tây Âu, giờ 
đây, đều đang đi theo chiều hướng ây, và nêu không gặp sức phản kháng, 
không bị chuyển theo hướng khác, thì nhât định sẽ tác động đúng theo chiều 
hướng đó›*. 

Tác giả hoàn toàn có lý: nêu lực lượng của chủ nghĩa đê quôc không gặp 
sức phản kháng nào, thì sẽ đi đên chính cái kết cục ây. Ý nghĩa của «Liên 
bang châu Âu», trong tình trạng hiện nay, tình trạng đề quôc chủ nghĩa, 
đã được đánh giá một cách đúng đắn ở đây, Chỉ cần nói thêm rằng, cổ frong 
nội bộ phong trào công nhân cũng vậy; bọn cơ hội chủ nghĩa tạm thời thắng 
trong phần lớn các nước, cũng ‹cô gắng› một cách có hệ thông và liên tục 
đúng theo hướng ây. Chủ nghĩa đê quôc là sự phân chỉa thê giới và sự bóc 
lột tât cả các nước chứ chẳng riêng gì Trung-quốc, và đưa lại những lợi 
nhuận cao có tính chât độc quyền cho một nhóm nước giàu có, tạo ra khả 
năng kinh tê đẻ mua chuộc những tầng lớp trên của giai câp vô sản, do đó 
mà nuôi dưỡng chủ nghĩa cơ hội, làm cho nó thành hình và cùng cô thêm. 
Nhưng điểu mà ta không nên quên, chính là những lực lượng chông lại 
chủ nghĩa đê quôc nói chung, và chủ nghĩa cơ hội nói riêng, những lực lượng 
mà cô nhiên nhà xã hội - tự do Hôp-xơn không sao nhìn thây được. 

Tên cơ hội chủ nghĩa Đức Ghet-ha Hin-đơ-bran — ngày trước bị đuổi 
ra khỏi đảng vì đã bênh vực chủ nghĩa đê quôc và ngày nay có thẻ đóng vai 
thủ lĩnh của đảng mệnh danh là xã hội - dân chủ› ở Đức được lắm — đã bỗ 
sung cho Hôp-xơn rât hay, khi y cô vũ thành lập «Liên bang Tây Âu› (không 
có Nga tham dự) đề hành động ‹chung›... chông lại người da đen ở châu 


* Hopson, tr. 103; 205; 144; 325; 386. 


281 V. I. Lê-nữ 


Phi, chồng lại (phong trào Hồi giáo lớn lao», đề duy trì một đạo quân và 
ˆ một hạm đội mạnh mẽ› chông ‹khôi đồng minh Trung-NhậĐ*, v.v... 

Lời Sun-xe - Ghê-vec-nit mô tả «chủ nghĩa đề quôc Anh» vạch cho tạ 
thầy cũng những đặc tính ăn bám ây. Từ ¡86s đên r8o8, sô thu nhập quốc 
đân ở Anh đã tăng gần gâp đôi, còn số thu nhập (từ nước ngoài về›, cũng 
trong thời gian này, đã tăng gâp chín lần. Nều «công trạng› của chủ nghĩa 
đề quôc là ‹giáo dục cho người da đen quen với lao động› (không dùng đền 
cưỡng bách thì không được đâu nhé...), thì môi nguy» mà chủ nghĩa để 
quốc mang lại là ờ chỗ «châu Âu sẽ trút lao động chân tay — trước tiên là 

_ lao động đồng ruộng và hầm mỏ và sau đên là lao động công nghiệp thô sơ 
nhât — cho các dân tộc không phải là da trắng, còn bản thân mình thì chỉ 
giữ vai trò kẻ thực lợi, như vậy có thể là đã dọn đường giải phóng về kinh 
tê, và sau đó về chính trị cho các giông người không phải da trắng›. 

Ở Anh, ngày càng có nhiều ruộng đât trong nông nghiệp được dùng vào 
việc thể thao và vưi chơi cho bọn nhà giàu. Còn về xứ Ê-côt-xơ — nơi quý 
phái nhât về mặt săn bắn và các môn thẻ thao khác — người ta bảo rằng ‹xứ 
này sông nhờ vào dĩ vãng của nó và nhờ vào ông Cac-ne-gi› (một nhà triệu 
phú Mỹ). Chỉ riêng dùng vào các cuộc đưa ngựa và săn cáo, hàng năm nước 
Anh đã tiêu mât I4 triệu bảng Anh (chừng 1o triệu rúp). Sô người thực 
lợi ở nước này lên tới khoảng một triệu. Tỳ sô những người sản xuât ở 
đây sụt xuông như sau: 


R Công nhân ở các ngành 


Dân sô ộ ẨN ở về So với 
ở Anh càng nghiệp chủ yéu dân số 
(tính triệu người) 
TH5XN Q c z6 2á 2 17;9 4„1 22% 
TOOT + + ca 3  ? 32:5 4:9 15% 


Khi nói đên giai câp công nhân Anh, nhà nghiên cứu tư sản về (chủ 
nghĩa đề quôc Anh hồi đầu thê kỳ X%X› buộc phải luôn luôn phân biệt sự 
khác nhau giữa ciẩng lớp trên» của công nhân và «tầng lớp đưới thật sự vô 
sản. Sẽ đông những người tham gia hợp tác xã, những đoàn viên công 


* Gerhard Hildebrand. «Die Erschủtterung der Industrieherrschaft und des 
Industriesozialismus›, 1g1o, tr. 229 và những tr. sau (Ghet-ha Hin-đơ-bran 
‹Sự chân động của nền thông trị công nghiệp và của chủ nghĩa xã hội công nghiệp 
BT). 


Chù nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng..-- 285 


đoàn, những hội viên các hội thể thao và những người trong nhiều giáo 
phái đều thuộc tầng lớp trên. Quyền bầu cử đã được quy định cho hợp với 
tầng lớp đó, quyền bầu cử này ờ Anh «vẫn còn bị hạn chê đền mức độ có thể 
gạt được tầng lớp dưới thật sự uô sản ra ngoài!! ĐÈ tô điềm cho tình 
cảnh của giai cầp công nhân Anh được khả quan hơn, người ta thường chỉ 
nói đền tầng lớp trên Ây, cái tầng lớp chỉ là một thiểu số của giai cầp vô sản: 
chẳng hạn như qvần đề thât nghiệp phần nhiều đựng đền thành phô Luân- 
đôn và tầng lớp vô sản bên dưới mà các nhà chính trị lại ít đềm xỉa tới tầng 
lớp đó›Ÿ... Đúng ra là phải nói thê này: œnà các chính khách tư sản và bọn 
cơ hội «xã hội chủ nghĩa› lại ít đêm xỉa tớb, mới phải. 

Trong những đặc điềm của chủ nghĩa đê quôc, những đặc điểm gắn liền 
với những hiện tượng nói trên, ta phải ghi tình trạng giảm sút trong việc 
di cư từ các nước đề quốc đi và tình trạng những công nhân từ các nước 
lạc hậu hơn, là nơi tiền công hạ hơn, di cứ ngày càng đông vào các nước đê 
quôc đó. Hôp-xơn nhận xét rằng việc di cư từ Anh đi, bắt đầu sụt xuông từ 
1884: năm đó sô di dân là 24 vạn 2 nghìn, và đên 1ooo là 16 vạn o nghìn 
người. Việc đi cư từ Đức đi đã lên đên mức cao nhât vào khoảng 1o năm 
188r—r8oo: 1 triệu 45 vạn 2z nghìn di dân; trong hai chục năm sau đó, sô 
người đi dân lần lượt tụt xuông còn s4 vạn 4 nghìn và 34 vạn 1 nghìn. Trái 
lại, sô công nhân từ Áo, Ý, Nga, v.v... đến Đức lại tăng lên. Theo thông kê 
đân sô năm rọo7, ở Đức có 1.242.204 người nước ngoài, trong sô đó có 
4a4o.8oo là công nhân công nghiệp và 257.329 lao động nông nghiệp”. ở 
Pháp, «phẩn quan trọng› những người lao động trong công nghiệp hầm mỏ 
là người nước ngoài: Ba-lan, Ý, Tây-ban-nha***, Ở' Mỹ, những người ở 
miền Đông và Nam châu Âu di cư đền đều làm những việc hạ công nhât, 
còn công nhân Mỹ chiêm tỷ sô đông hơn cả trong sô cai và công nhân làm 
những việc được trả công hậu nhât****, Chủ nghĩa đê quôc có xu hướng 
tạo ra, ngay cả trong công nhân, những hạng người có đặc quyền, và tách 
họ ra khỏi quảng đại quần chúng vô sản. 

Nên chú ý rằng ở Anh, xu hướng của chủ nghĩa đê quôc muôn chia rẽ 
công nhân, muôn tăng cường chủ nghĩa cơ hội trong công nhân, muôn gây 


* Schulze-Gaevernitz: «Br. [mp.); tr. 301- 

## Statistil des Deutschen Reichs, Bd. aIr (Thông kê của quốc gia Đức, 
t.211. B7T.). 

#** 1Tenger. Die Kapitalsanlage đer Franzosen›. St., ro12 (Hen-ghe. «Việc đầu 
tư của tư bản Pháp›. Stut-ga, 1913. BT,.). 

##*##* IJourwich. Immigration and Labour». Ñ .Y‹; rora (Huôc-vich. «Di 
cư đền và lao động», Nữu-ước, 1g13. B7:). 


286 V. 1. Lê-nin 


ra tình trạng thoái hóa nhât thời trong phong trào công nhân, đã xuât hiện 
từ lâu trước cuôi thê kỷ XIX và đầu thê kỷ X%. Vì hai đặc điểm căn bản của 
chủ nghĩa đề quôc — việc chiếm hữu những thuộc địa rộng lớn và địa vị 
độc quyển trên thị trường thê giới — đều đã biểu hiện ở Anh ngay từ nửa 
cuôi thể kỳ XIX. Trong hàng mây chục năm, Mác và Ăng-ghen đã theo 
dõi liên tục sự liên hệ đó của chủ nghĩa cơ hội trong phong trào công nhân 
với những đặc điểm đề quốc chủ nghĩa của chủ nghĩa tư bản Anh. Thí dụ 
như ngày 7 tháng mười 18s8, Ăng-ghen đã viêt cho Mác: «Giai câp vô sản 
Anh thực sự ngày càng tư sản hóa và hình như là dân tộc Anh, một dân tộc 
tư sản hơn tât cả các dân tộc khác, muôn đi đên chỗ có ở öên cạnh: giai cầp 
tư sản của nó một tầng lớp quý tộc tư sản hóa và một giai câp vô sản tư sản 
hóa. Di nhiên là với một dân tộc đi bóc lột toàn thê giới, thì như thê là lô- 
gích đền một mức nào đó›. Gần một phần tư thê kỳ sau đó, trong một bức 
thư viêt ngày 1 tháng tám 1881, Ăng-ghen nói đên các ‹«công-liên xâu xa 
nhầt ở Anh đã cam tâm chịu sự lãnh đạo của bọn người bị giai câp tư sản 
mua chuộc hay ít nhât được bọn này trả công». Trong bức thư gửi Cau-xki 
ngày 1a tháng chín 1882, Ăng-ghen việt: ‹Anh có hỏi tôi rằng công nhân 
Anh nghĩ như thê nào về chính sách thuộc địa? Cũng như họ nghĩ về chính 
sách nói chung thôi. Ở đây, chẳng có đảng công nhân đâu, chỉ có đẳng bảo 
thủ và đảng câp tiên - tự do; còn công nhân thì họ cùng với bọn này hoàn 
toàn an hưởng độc quyển thuộc địa và độc quyền thị trường thê giới của 
nước Anl»*. (Ăng-ghen đã trình bày cũng luận điểm này trong bài tựa cuôn 
‹Tình cảnh giai cấp công nhân ở Anh», xuất bản lần thứ hai, năm 1892). 
Ở đây, các nguyên nhân và hậu quả đã được vạch ra một cách rõ rằng. 
Nguyên nhân là: 1) nước Anh bóc lột toàn thê giới; 2) địa vị độc quyền của 
nó trên thị trường thê giới; 2) độc quyển của nó về thuộc địa. Hậu quả là: 
1) một bộ phận của giai cấp vô sản Anh bị tư sản hóa; 2) một bệ phận của 
giai câp vô sản đó cam tâm chịu sự lãnh đạo của bọn người bị giai câp tư sản 
mua chuộc hay ít nhất cũng được nó trả công. Chủ nghĩa đê quôc hồi đầu 
thê kỳ XX đã chia xong thê giới cho một nhóm những quôc gia, trong đó 
mỗi nước ngày nay đang bóc lột (theo ý nghĩa thu được siêu lợi nhuận) một 
bộ phận của ‹toàn thế giới nhỏ hơn bộ phận mà nước Anh bóc lột hồi 18s8 
đôi chút; mỗi nước — nhờ có các tơ-rớt, các-ten, tư bản tài chính và những 


* Briefwechsel von Marx und Engels, Bd. 11, S. 2oo; IV, 432 (Thư tín giữa 
Mác và Ăng-ghen, t. 11, tr. 2oo. BT.). — K. Kautsky. «Sozialismus und Kolonial- 
politiks, Brl., 1oo7, tr. 7o (C. Cau-xki. ‹Chủ nghĩa xã hội và chính sách thuộc 
địa», Bec-lanh, 1go7. B7.) ; sách này viết vào một thời kỳ đã rât xưa, khi Cau-xki 
còn là một nhà mác-xít. 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng-‹‹- 287 


quan hệ chủ nợ đổi với con nợ — có được địa vị độc quyển trên thị trường 
thê giới; mỗi nước nằm giữ địa vị độc quyền thuộc địa trong một mức độ 
nào đó (chúng ta đã thây rằng trong sô 7s triệu cây sô vuông diện tích của 
tắt cả các thuộc địa trên thê giới, thì 6s triệu, tức là 86%, tập trung vào 
tay sáu cường quöc lớn; 6z triệu cây sô vuông tức 81% thì tập trưng vào 
tay ba cường quôc), 

Tình hình hiện nay có chỗ khác là đã có những điều kiện kinh tê và chính 
trị làm cho chủ nghĩa cơ hội tât yêu càng không thể dung hòa được với lợi 
ích sông còn và chung của phong trào công nhân: từ trạng thái phôi thai, 
chủ nghĩa đề quôc đã trở thành một hệ thông thông trị; các tổ chức độc 
quyền của bọn tư bản đã chiêm hàng đầu trong kinh tê và chính trị; việc 
phân chỉa thê giới đã xong xuôi rồi; mặt khác, thay cho độc quyền không 
chia xẻ của nước Anh, thì chúng ta thây một sô nhỏ những cường quôc đề 
quôc đang đâu tranh đòi tham gia sự độc quyền, cuộc đâu tranh đó là đặc 
điểm của suôt cả thời kỳ đầu thê kỳ X%. Ngày nay, trong phong trào công 
nhân của bât kỳ một nước nào, chủ nghĩa cơ hội cũng không thể hoàn toàn 
thắng được trong hàng mây chục năm ròng, như nó đã từng thắng ở Anh 
trong nửa cuôi thê kỷ XIX. Nhưng trong nhiều nước, nó đã hoàn toàn già 
cỗi, đã chín quá rồi, đã thỏi nát và đã hoàn toàn hợp nhât với chính sách 
tư sản, dưới hình thức chủ nghĩa xã hội - sô-vanh*, 


IX. PHÊ PHÁN CHỦ NGHĨA ĐỂ QUỐC 


Phê phán chủ nghĩa đề quốc, chúng ta hiểu theo nghĩa rộng, tức là thái 
độ của các giai câp khác nhau trong xã hội đôi với chính sách của chủ nghĩa 
đề quốc, thái độ gắn liền với hệ tư tưởng chung của mỗi giai câp. 

Một mặt, quy mô không lồ của tư bản tài chính, tập trung vào tay một ít 
người và tạo ra một hệ thông đặc biệt rộng lớn và dày đặc những môi quan 
hệ và liên hệ, nhờ hệ thông này mà tư bản tài chính chỉ phôi được chẳng 
những đám đông bọn tư bản và bọn chủ hạng trung và hạng nhỏ, mà cả 
bọn tư bản và bọn chủ hạng rât nhỏ nữa, — và mặt khác, cuộc đầu tranh 
khốc liệt chông lại các nhóm tài phiệt ở các quốc gia và dân tộc khác đề phân 
chia thê giới và thông trị các nước khác, — tât cả những cái đó làm cho hêt 


* Chủ nghĩa xã hội-sô-vanh Nga của bọn Pô-tơ-re-xôp, 'Tsơ-khen-kê-li, 
Ma-xiôp, v.v.., dưới hình thức công khai cũng như dưới hình thức che đậy (các 
ngài Tsơ-khê-it-zê, Xcô-be-lep, Ac-xen-rôt, Mac-tôp, v.v...) cũng là do biển 
tướng của chủ nghĩa cơ hội ở Nga, cụ thẻ là do trào lưu thủ tiêu mà ra 13”, 


288 V. 1. Lê-nin 4 


thầy các giai câp hữu sản nhât loạt đục sang chủ 8 nghĩa đề quốc. Sự Say 
mê «phổ biêm› đôi với triển vọng của chủ nghĩa đề quốc, điên cuồng bảo vệ 
chủ nghĩa đó, tìm mọi cách tô điểm cho nó — đó là dâu hiệu của thời đại. 
Hệ tư tưởng của chủ nghĩa đê quôc cũng thâm cả vào giai câp công nhân 
vì không có bức vạn lý trường thành nào ngăn cách nó với giai câp khác. 
Nêu các thủ lĩnh của cái đảng hiện nay mệnh danh là đảng ‹œã hội - dân chủ› 
Đức, nhận được danh hiệu đích đáng là những kẻ «xã hội - đê quôc›, nghĩa 
là xã hội chủ nghĩa trên lời nói và đề quôc chủ nghĩa trong việc làm, thì cần 
phải nói rằng, ngay từ 1ooa; Hôp-xơn đã cho biêt là ở Anh đã có bọn ‹đê 
quốc chủ nghĩa Pha-biêng›, thuộc Hội những người Pha-biêng› cơ hội 
chủ nghĩa, 

Các học giả và các nhà chính luận tư sản vẫn thường bênh vực chủ nghĩa 
đề quôc bằng một hình thức che đậy đôi chút; họ che giâu sự thông trị hoàn 
toàn, những gôc rễ sâu xa của chủ nghĩa đê quôc; họ hêt sức làm nỗi bật 
những đặc điểm, những chỉ tiết thứ yêu, cô ý làm cho người ta không chú 
ý đền điểm căn bản, bằng cách đưa ra những dự án «cải cách» viễn vông, 
như việc lầy cơ quan cảnh sát để giám sát các tơ-rớt và các ngân hàng, v.v... 
Còn bọn đề quôc chủ nghĩa công khai, trắng trợn, dám nhìn nhận rằng 
muôn cải lương những đặc tính căn bản của chủ kiớn đề quôc là lô bịch, 
thì ít thây hơn. 

Một ví dụ. Trong tập (Văn khô về kinh tê thê giớ, bọn đê quôc chủ 
nghĩa Đức cô gắng theo dõi các phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc 
địa, và lẽ tât nhiên, đặc biệt là ở những thuộc địa không phải của Đức. 
Chúng nêu ra tình trạng căm phẫn sôi sực và những cuộc phản kháng đã 
xảy ra ở Ân-độ, phong trào ở Ña-tan (Nam-Phi), ở Nam-dương, v.v... 
Khi bình luận một bài báo tiêng Anh tường thuật hội nghị các dân tộc và 
chủng tộc bị lệ thuộc, họp từ ngày 28 đên 2o tháng sáu 1oro và gồm những 
đại biểu của các dân tộc Á, Phi, Âu bị nước nếoài thông trị, rnột người trong 
bọn đề quôc chủ nghĩa Đức đã nhận định những bài phát biểu trong hội 
nghị đó như sau: «Người ta nói với chúng ta là phải chông chủ nghĩa đề 
quốc, là các nước thông trị phải thừa nhận quyền độc lập cho các dân tộc 
bị lệ thuộc, là phải có một tòa án quôc tê để kiểm soát việc thi hành các hiệp 
ước đã ký kết giữa các cường quôc lớn với các dân tộc nhược tiểu. Hội 
nghị cũng không đi xa hơn được việc nêu ra những nguyện vọng ngây thơ 
ây. Chúng ta không thây dâu tích gì tỏ rằng hội nghị đã hiểu được cái chân 
lý là: chủ nghĩa đê quôc gắn liền mật thiêt với chủ nghĩa tư bản đưới hình 
thức hiện đại của nó, và do đó (!!), cuộc đâu tranh trực tiệp chông chủ nghĩa 
đê quôc là vô hy vọng, trừ phi người ta chỉ chông lại một sô hiện tượng thái 


Chù nghĩa đề quôc, giai đoạn tột cùng... 289 


quá, đặc biệt ghê tởm mà thôi*. Vì việc sửa chữa lại cơ sở của chủ nghĩa 
đề quôc bằng phương pháp cải lương là một trò bịp bợm, một «nguyện vọng 
ngây thơ›; vì những đại biểu tư sản của các dân tộc bị áp bức không tiên 
được œ«a hơm», nên đại biêu tư sản của dân tộc đi áp bức Íời lại «a hơm, lùi 
đên chỗ nịnh hót chủ nghĩa đê quôc một cách nô lệ, nịnh hót phủ ngoài bằng 
lớp áo «khoa học. Cũng là một thứ dô-gích» đây! 

Những vần để như có thê dùng cải lương mà thay đổi cơ sở chủ nghĩa 
đề quôc được chăng; có nên tiên lên để làm cho những mâu thuẫn mà chủ 
nghĩa đề quôc sản sinh ra, trở thành trầm trọng và sâu sắc hay lùi lại để làm 
dịu những mâu thuẫn ây, — đó là những vân để cơ bản trong việc phê 
phán chủ nghĩa đề quôc. Vì những đặc điểm chính trị của chủ nghĩa đê quôc 
là phản động trên mọi mặt và tăng cường sự áp bức dân tộc, hậu quả của 
ách thông trị của bọn đầu sỏ tài chính và do việc loại bỏ cạnh tranh tự do 
mà ra, nên ngay từ đầu thê kỳ XX, chủ nghĩa đê quôc đã vâp phải sự phản 
đôi của phái dân chủ tiểu tư sản ở hầu hẻt các nước đê quộc. Việc Cau-xki 
và trào lưu quôc tê rộng lớn theo Cau-xki đoạn tuyệt với chủ nghĩa Mác, 
chính là ở chỗ Cau-xki đã chẳng những không muôn và không biết chồng lại 
phái đôi lập tiểu tư sản, cải lương, căn bản là phản động về mặt kinh tê ây, 
mà trái lại trên thực tiễn Cau-xki lại hòa mình với nó. 

Ở nước Mỹ, cuộc chiên tranh đê quôc năm 18o8 chồng Tây-ban-nha 
đã gây ra sự phản kháng của «những người chồng chủ nghĩa đề quôc›, tức 
là những người mô-hi-can** cuôi cùng của nền dân chủ tư sản, họ gọi cuộc 
chiên tranh đó là một cuộc chiên tranh «tội lỗb, coi việc thôn tính đât đai 
nước ngoài là vi phạm hiên pháp, gọi thái độ đôi với vị thủ lĩnh của những 
người dân bản xứ ở Phi-luật-tân là A-ghi-nan-đô là ‹sự lừa bịp của bọn sô- 
vanh› (bọn Mỹ đã hứa với ông này là sẽ đề cho nước ông được độc lập, 
rồi sau đó đem quân đội Mỹ đỗ bộ và thôn tính Phi-luật-tân), và họ cũng dẫn 
ra những lời nói của Lin-côn: Khi người da trắng tự cai trị lây mình, thì đó 
là chẽ độ tự trị; khi họ tự cai trị lây mình và đồng thời cai trị cả những người 
khác, thì đó không phải là chê độ tự trị nữa mà là chê độ chuyên chê»***, 
Nhưng chừng nào mà tât cả sự phê phán ây còn sợ không đám thừa nhận 
môi liên hệ keo sơn giữa chủ nghĩa đê quôc với các tơ-rớt, và do đó giữa 


# Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 11, tr. rọa (Văn khô về kinh tế thê giớb, 
quyên 1i, B7.). 

## Bộ lạc thổ dân ở Bắc Mỹ đã bị bọn xâm chiêm tiêu diệt. Nghĩa bóng: 
những người còn sông sót cuỗi cùng. WD. 

### J, Patouillet. sL.impérialisme américaim, Dijon, rọo4, tr. 272 (Gi. 
Pa-tui-ê. dChủ nghĩa đề quôc Mỹ», Đi-giông. B7,.). 


19—2886 


290 V. I. Lê-nữ 


chủ nghĩa đê quôc với những cơ sở của chủ nghĩa tư bản, chừng nào mà nó 
còn không dám thông nhât với các lực lượng do chủ nghĩa đại tư bản và 
sự phát triển của chủ nghĩa này sinh ra, thì chừng ây nó vẫn chỉ là một 
«nguyện vọng ngây thơ› mà thôi. 

Đó cũng là lập trường cơ bản của Hôp-xơn trong khi ông phê phán chủ 
nghĩa đề quôc. Hôp-xơn đã đi trước Cau-xki, khi ông ta phản đôi thuyêt 
«tính tât yêu của chủ nghĩa đê quôc› và viện đên sự tât yêu phải «nâng cao 
khả năng tiêu dùng› của nhân dân (trong chê độ tư bản!). Đây cũng là quan 
điểm tiêu tư sản của những tác giả mà chúng ta đã nhiều lần nhắc đên như 
A-gat, A. Lan-xbơ, L. Ê-suêch khi họ phê phán chủ nghĩa đê quốc, quyền 
vạn năng của ngân hàng, bọn đầu sỏ tài chính, v.v..; trong sô những tác 
giả Pháp, thì có Vich-to Bê-ra, tác giả một cuôn sách nông cạn «NÑước Anh và 
chủ nghĩa đề quôc›, xuât bản năm 1ọoo. Tât cả các tác giả đó không hề đòi 
làm người mác-xít, nhưng tât cả họ đều lây cạnh tranh tự do và chê độ dân 
chủ để đôi lập với chủ nghĩa đê quôc, bài xích dự án làm đường sắt Bat-đa 
cho đó là dự án dẫn đên những cuộc xung đột và chiên tranh, và nêu lên 
những nguyện vọng ngây thơ về hòa bình, v.v... Cho đên cả nhà thông kê 
việc phát hành các chứng khoán quôc tê là A. Nây-măc khi tổng cộng hàng 
trăm tỷ fơ-răng chứng khoán qquôc tê, năm 1ọ12, cũng đã kêu lên rằng: 
«có thể cho rằng hòa bình có thể bị phá chăng? .... rằng, trước những con sô 
đồ sộ ây, liệu có người liều gây ra chiên tranh chăng ?»›“ 

Một sự ngây ngô như thê về phía các nhà kinh tê học tư sản là điều không 
đáng lây làm lạ; vả lại, giả bộ ngây ngô đên thê và nói một cách nghiêm 
chỉnh» đên hòa bình dưới thời chủ nghĩa đê quốc là có ig¿ cho họ. Nhưng 
khi mà Cau-xki, trong những năm 1o14, 1915 và 1916, đã đứng vào cùng 
một quan điểm với bọn cải lương tư sản và quả quyêt rằng qmọi người đều 
đồng tình› (bọn đê quốc, bọn giả danh xã hội chủ nghĩa và bọn xã hội - 
hòa bình chủ nghĩa) về vân để hòa bình, thì ông ta có còn gì là mác-xít nữa 
chăng ? Đáng lẽ phải phân tích và vạch rõ sự sâu sắc trong những mâu thuẫn 
của chủ nghĩa đê quốc, thì ông ta lại chỉ đưa ra sý nguyện ngây thơ» có tính 
chât cải lương là muôn tránh và lần trôn các mâu thuẫn ây. 

Đây là một kiểu Cau-xki phê phán chủ nghĩa đê quôc về mặt kinh tê. 
Ông ta chọn lây những sô liệu về xuât nhập khẩu của Anh ở Ai-cập trong 
năm 1872 và 1ora để xem xét; rồi thây rằng sô xuât nhập khẩu đó đều phát 
triền kém hơn toàn bộ xuât nhập khẩu của Anh. Thê là Cau-xki kêt luận: 
«chúng ta không có một lý do nào đề giả định rằng, nêu không dùng đên quân 


* Bulletin de institut international de statistique. 'T. XI, livr. II, p. 225. 


Chủ nghĩa đề quốc giai, đoạn tột cùng... 291 


sự để chiêm đóng Ai-cập mà chỉ thuần với tác dụng của những nhân tö 
kinh tê thì việc buôn bán của Anh với Ai-cập phải tăng ít hơn. ‹Xu hướng 
bành trướng của tư bảm ‹có thể đạt được tôt hơn cả là không phải bằng 
những phương pháp bạo lực của chủ nghĩa đê quốc, mà bằng một chê độ 
dân chủ hèa bình›*, 

Lý lẽ đó của Cau-xki — đã được ông Xpec-ta-to là cái loa của Cau-xki ở 
Nga (và cũng là một người biện hộ cho bọn xã hội - sô-vanh ở Nga) lắp lại 
bằng đủ mọi giọng, — là cơ sở cho sự phê phán chủ nghĩa đê quốc của Cau- 
xki; và do đó nó đáng được xem xét một cách tỉ mỉ hơn. Khởi đầu ta hãy 
dân chứng một câu của Hin-fec-đinh là người mà những kêt luận đưa ra, 
đã được Cau-xki nhiều lần, kể cả hồi tháng tư 115, tuyên bô là đã được 
«tât cả những nhà lý luận xã hội chủ nghĩa nhất trí công nhậm. 

‹Công việc của giai câp vô sản — Hin-fec-dinh viết— không phải là 
đem chính sách đã quá thời của thời đại mậu dịch tự do và thái độ thù địch 
với Nhà nước, đẻ đôi lập với chính sách tư bản chủ nghĩa có tính chât tiên 
bộ hơn. Giai cầp vô sản không thẻ lây mậu dịch tự do, lây chủ nghĩa xã hội 
để đôi lập với chính sách kinh tê của tư bản tài chính, với chủ nghĩa đê quốc. 
Mục tiêu của chính sách vô sản ngày nay không thê là lý tường khôi phục 
cạnh tranh tự do — lý tưởng này giờ đây đã trở thành một lý tưởng phản 
động — mà chỉ có thể là hoàn toàn xóa bỏ cạnh tranh bằng cách tiêu diệt 
chủ nghĩa tư bảm**, 

Cau-xki bênh vực một dlý tưởng phản động›, «chê độ dân chủ hèa bình, 
«tác dụng đơn thuần của nhân tô kinh tê» treng thời đại tư bản tài chính, 
như thê là ông ta đã đoạn tuyệt với chủ nghĩa Mác, vì về mặt khách quan lý 
tưởng đó kéo người ta thụt lùi từ chủ nghĩa tư bản độc quyển trở về chủ 
nghĩa tư bản không độc quyền, đó là một trò bịp bọm cải lương chủ nghĩa. 

Không có sự chiêm đóng quân sự, không có chủ nghĩa đê quôc, không 
có tư bản tài chính, thì việc buôn bán với Ai-cập (hay với bât cứ thuộc địa 
hoặc nửa thuộc địa nào khác) ‹có lẽ đã tăng› nhiều hơn. Như thê nghĩa là 
gì? Có phải nghĩa là, nêu như cạnh tranh tự do không bị hạn chê bởi các tô 
chức độc quyển nói chung, cũng như bởi những môi diên hệ» hay áp túc 
(lại cũng là độc quyền) của tư bản tài chính, cũng như bồi một sö nước nào 
đó độc chiêm thuộc địa, thì có lẽ chủ nghĩa tư bản sẽ phát triển nhanh hơn 
chăng? 

# Kautsky. sNationalstaat, Imperialistischer Staat und Staatenbund›. NÑũrn- 
berg, 1g15, tr. 72 và 7o (Cau-xki. Nhà nước dân tộc, Nhà nước để quốc và liên 


minh các Nhà nước», Nu-ren-be. B7,). 
** ¿Tư bản tài chính», tr. 5Ô7. 


19* 


292 V. I, Lê-nin 


Những nghị luận của Cau-xki không thể có một ý nghĩa nào khác thê 
được; nhưng ‹ý nghĩa» đó lại là vô nghĩa. Chúng ta hãy cứ cho là đúng đi, 
nghĩa là cạnh tranh tự do mà không có một loại tô chức độc quyền nào, thì 
chủ nghĩa tư bản và thương nghiệp càng được phát triển nhanh hơn, 
Nhưng chủ nghĩa tư bản và thương nghiệp phát triển càng nhanh bao 
nhiêu, thì sự tập trưng sản xuât và tư bản đẻ rz độc quyền, lại càng mạnh 
bây nhiêu. Thê mà, các tổ chức độc quyền đ ã ra đời rồi, — và chính lại là 
từ cạnh tranh tự do mà ral Cho dù ngày nay các tổ chức độc quyền có 
kìm hãm sự phát triển chăng nữa, thì đó cũng không thẻ là một lý lẽ đẻ 
bênh vực cho cạnh tranh tự do là cái không thẻ tồn tại được, một khi nó 
đã đẻ ra các tổ chức độc quyển. 

Dù cho có lật đi lật lại những lập luận của Cau-xki, các bạn cũng không 
thây gì khác ngoài tư tưởng phản động và chủ nghĩa cải lương tư sản. 

Nêu sửa lại lập luận ây và nói như Xpec-ta-to rằng: việc buôn bán giữa 
các thuộc địa của Anh với chính quôc ngày nay phát triển chậm hơn là với 
các nước khác, thì điều đó cũng chẳng cứu vãn được Cau-xki đâu. Vì cái 
gây khó khăn cho nước Anh thì cững ấn là độc quyền, cũng uẫn 
là chủ nghĩa đê quôc, nhưng là độc quyền và chủ nghĩa đê quôc của các nước 
khác (Mỹ, Đức). Ai cũng biệt những các-ten đã đưa đền những biểu thuê 
quan bảo hộ thzo mật kiểu mới và độc đáo: được bảo hộ (Ăng-ghen đã từng 
nêu ra việc này ngay trong quyên III của bộ ¿Tư bảm›) chính là những sản 
phẩm có thể xuât khâu được. Người ta lại cũng biêt rằng những các-ten 
và tư bản tài chính có mật chê độ là đặc tính riêng của chúng, tức là chê độ 
‹xuât khẩu với giá rẻ mạt, mà người Anh gọi là (bán phá giá»: ở trong nước 
thì các-ten bán sản phẩm của mình theo giá độc quyền rât cao; còn bán ra 
nước ngoài thì giá rẻ gâp ba lần để đánh quy kẻ cạnh tranh, để mở rộng đên 
cực độ sản xuât của mình, v,v.... Nêu nước Đức phát triển việc buôn bán 
của nó với các thuộc địa của Anh nhanh hơn chính nước Anh, thì đó chỉ 
chứng tỏ một điều là chủ nghĩa đê quôc Đức trẻ hơn, khỏe hơn, có tổ chức 
hơn, cao hơn chủ nghĩa đê quộc Anh; nhưng cái đó tuyệt không chứng tỏ 
«ưu thê» của chê độ mậu dịch tự do. Vì đây không phải là chê độ mậu dịch 
tự do đầu tranh với chê độ bảo hộ, với sự lệ thuộc của các thuộc địa, mà là 
chủ nghĩa đề quôc nọ đâu tranh với chủ nghĩa đê quôc kia, tổ chức độc quyền 
nọ đầu tranh với tổ chức độc quyền kia, tập đoàn tư bản tài chính này đâu 
tranh với tập đoàn tư bản tài chính khác. Ưu thê của chủ nghĩa đê quôc Đức 
đôi với chủ nghĩa đề quôc Anh, đã tỏ ra mạnh hơn bức tường biên giới 
của các thuộc địa hay hàng rào thuê quan bảo hộ: lây đó làm dlý lẽ› đề bênh 
uực chê độ mậu dịch tự do và «chê độ dân chủ hòa bình› thì thật là hèn nhát; 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... - 293 


là quên mât những nét và thuộc tính cơ bản của chủ nghĩa đề quôc, là đem 
chủ nghĩa cải lương tiểu tư sản thay cho chủ nghĩa Mác. 

Điều đáng chú ý là ngay cả nhà kinh tê học tư sản A. Lan-xbơ; tuy phê 
phán chủ nghĩa đề quôc cũng theo lôi tiểu tư sản như Cau-xki, song dù sao 
ông ta cũng đã phân tích tài liệu thông kê thương nghiệp một cách khoa học 
hơn Cau-xki. Ông ta không phải chỉ ngẫu nhiên lây một nước độc nhât nào 
đó và chỉ lây riêng một thuộc địa để so sánh với các nước khác; ông ta đã 
so sánh việc xuât khẩu của một nước đê quốc: 1) sang các nước vay tiển 
của nó, lệ thuộc về mặt tài chính vào đề quôc đó và 2) sang những nước 
không lệ thuộc về mặt tài chính. Và đây là kết quả sự so sánh ây: 


Xuất khẩu của nước Đức (tính triệu mác) 


188g 10o8 tính theo 


Sang các nước phụ Bồ-đào-nha So lung 19,O 22,8 
thuộc vào nước Ac-giăng-tin . CN an 6o;7 147,0 
Đức về mặt tài Bơ-rê-zin Cu LÊ C2) 48;7 84,5 
chính GI:Ì:: (92/209. vgÃ 2 28,2 52,4 


THỘ: 2 + sài vo 29,9 64,o 


Ru-mani.... .. 48,2 7o,8 + 47% 
+114% 


Sang các nước độc TĐHÁD.x« é« x.< 210,2 437.9 anh 
lập đôi với Đức Bì”. Siiê sạn te 127,2 322,8 +12526- 
về mặt tài chính | Thụy-sĩ - 1774 | 4o | +127% 

IS + 2-‹ 21,2 64,5 +2o5s% 


Công"... «. . .| 432 451,5 + 92% 
lADH:¿ ⁄⁄2⁄4. %s, c3.ve42~|'3ÔðS1/8: Ì- 9974 + 52% 
Nam-dương ... 8,8 40,7 +262% 


CÔN 3.3 23 


23 V. TI. Lê-nin 


Lan-xbơ không kÈ luận và do đó ông ta đã lơ đễnh lạ lùng mà không 
nhận thây rằng nễu những con sô trên có chứng tỏ một cái gì chăng nữa, thì 
cái đó chỉ là ¿rái với ý ông ta mà thôi, vì việc xuât khâu sang những nước 
phụ thuộc Đức về mặt tài chính đù sao cũng đã phát triển nhanh hơn đôi 
chút so với việc xuât khẩu sang các nước độc lập về tài chính (chúng tôi 
nhân mạnh là ‹nêu» — vì bản thông kê của Lan-xbơ còn thiêu sót nhiều). 

Theo dõi môi quan hệ giữa xuât khẩu và các khoản cho vay, Lan-xbơ 
VIiỆt: 

«Năm 18go—181, một khoản cho Ru-ma-ni vay được ký kêt do sự môi 
giới của các ngân hàng Đức, là những ngân hàng trong những năm trước 
đây đã ứng trước nhiều lần về khoản cho vay đó. Khoản cho vay này chủ 
yêu là đẻ mua ở Đức những vật liệu đường sắt. Năm r8or, xuât khẩu của 
Đức sang Ru-ma-ni đã lên tới s5 triệu mác. Năm sau, nó tụt xuông còn có 
29 triệu 4o vạn, rồi cứ theo từng nầc mà tụt xuông 25 triệu 4o vạn năm 19oo. 
Mây năm gần đây, việc xuât khâu đó mới chỉ theo kịp được mức năm 18g 
là nhờ có hai khoản cho vay mới. 

Nhờ có những khoản cho vay hồi 1888—r88o, xuât khẩu của Đức sang 
Bồ-đào-nha đã tăng lên đền 21 triệu 1o vạn mác (r8oo), rồi hai năm sau, lại 
tụt xuông 16 triệu 2o vạn và 7 triệu 4o vạn mác; chỉ đên 1oo3, sô xuât khẩu 
đó mới tăng được đên mức cũ của nó. 

Những con sô về mậu dịch của Đức với Ac-giăng-tin lại còn có ý nghĩa 
rõ rệt hơn nữa. Nhờ những khoản cho vay hồi 1888 và 18oo, sô xuât khẩu 
của Đức sang Ac-giăng-tin năm 188o đã lên tới 6o triệu 7o vạn mác. Hai 
năm sau, sô này chỉ còn có 18 triệu 6o vạn mác, tức là chưa được một phần 
ba sô xuât khẩu cũ. Chỉ đên năm 1ọo1, sô xuât khâu mới đạt và vượt được 
mức năm 188g, nhờ có các khoản cho vay mới do Nhà nước và các thành 
phô ở Đức ký kêt, cũng nhờ cả những món tiền ứng trước để xây các nhà 
máy điện và nhờ có những hoạt động tín dụng khác. 

Do khoản cho vay năm 188o, việc xuât khẩu sang Si-li đã lên đên 45 
triệu 2o vạn (18o2); một năm sau, lại tụt xuông 22 triệu so vạn rnác. Sau khi 
đã ký két một khoản cho vay mới năm 1oo6, do các ngân hàng Đức làm môi 
giới, sô xuât khâu lại lên đên 84 triệu 7o vạn mác (1go7), rồi năm 1oo8, lại 
tụt xuông 52 triệu 4o vạn. 

Lan-xbơ rút ra ở những sự việc đó một đạo lý tiểu tư sản thật là ngộ 
nghĩnh: xuât khâu mà gắn liền với các khoản cho vay thì thật rât không vững 
chắc và không đếu đặn; đáng lẽ dùng tư bản để phát triển công nghiệp 


* sDie Bank», 1ọoo, 2, tr. 8rọ và các trang sau. 


Chù nghĩa đẻ quốc, giai đoạn tột cùng.... 295 


trong nước một cách «t nhiên và «cân đôi, lại đem xuât khầu tư bản ra 
nước ngoài thì thật là đáng buồn; đem hàng triệu bạc đút lót trong dịp cho 
các nước ngoài vay tiền, thật là tồn kém» cho hãng Cơ-rơp biệt bao, v.v... 
Song sự việc thực tê đã nói lên một cách rõ ràng: sô xuât khầu mà tăng lên 
được, chính là do những mánh khóe xảo trá của tư bản tài chính, nó bât 
châp cả đạo đức tư sản và bóc lột người ta nhiều tầng: trước hệt, là lời về 
khoản cho vay; sau đó là lời do chính cũng khoản cho vay đó mang lại khi 
được đem dùng để mua sản phầm của hãng Cơ-rơp hoặc mua vật liệu 
đường sắt của xanh-đi-ca thép, v.v... 

Chúng tôi xin nhắc lại: chúng tôi không coi bản thông kê của Lan-xbơ 
là hoàn thiện, song chúng tôi nhât định phải chép nó ra; vì nó còn khoa học 
hơn thông kê của Cau-xki và Xpec-ta-to, vì Lan-xbơ nêu ra một cách đặt 
vân đề đúng. Muôn bàn đên vai trò của tư bản tài chính trong lĩnh vực xuât 
khẩu, v.v.., thì phải biêt tách riêng ra mà đặc biệt xem xét môi liên hệ giữa 
xuât khẩu và những mánh khóc của bọn tài phiệt, giữa việc xuât khầu 
và việc tiêu thụ sản phẩm của các các-ten v.v... Còn như chỉ giản đơn so 
sánh thuộc địa nói chung với các nước không phải thuộc địa, so sánh chủ 
nghĩa đề quôc này với chủ nghĩa đê quôc kia, một nước nửa thuộc địa hay 
một thuộc địa (Ai-cập) với tât cả các nước khác, thì đó là lần tránh vân đề 
và che giâu chính ngay thực chất của vân đẻ. 

Sở đi sự phê phán của Cau-xki, về mặt lý luận, đôi với chủ nghĩa đê 
quốc chẳng có gì là giông với chủ nghĩa Mác cả; sở dĩ nó chỉ có thẻ dùng để 
mở đầu cho việc tuyên truyền hòa thuận và thông nhât với bọn cơ hội chủ 
nghĩa và bọn xã hội - sô-vanh, thì đó là vì nó lần tránh và làm lu mờ chính 
những mâu thuẫn cơ bản và sâu xa nhât của chủ nghĩa đê quốc: mâu thuẫn 
giữa các tổ chức độc quyền và cạnh tranh tự do tồn tại bên cạnh các tổ chức 
đó, mâu thuẫn giữa những ‹vụ hoạt động rât lớn (và những lợi nhuận phi 
thường) của tư bản tài chính và việc buôn bán ‹ngay thật› trên thị trường 
tự do, mâu thuẫn giữa một bên là các-ten và tơ-rớt với một bên là công 
nghiệp không các-ten hóa, v.v... 

Thuyêt «chủ nghĩa đê quốc cực đoan» khét tiêng, mà Cau-xki đã bịa ra, 
cũng hoàn toàn mang một tính chât phản động như thê. Ta hãy so sánh lập 
luận mà ông ta đã nêu ra năm 1915 về vân để đó với lập luận của Hôp-xơn 
năm 19o2: 

Cau-xki nói: ‹... Chính sách đê quôc chủ nghĩa hiện tại há lại không thể 
được thê chân bằng một chính sách mới, đề quôc chủ nghĩa cực đoan, chính 
sách sẽ đem chê độ tư bản tài chính liên hợp trên phạm vi quốc tê để cùng 
bóc lột thê giới, thay cho cuộc đầu tranh giữa bọn tư bản tài chính các nước; 


296 V. I Lê-ni 


hay sao? Dù sao cũng vẫn có thể quan niệm được giai đoạn mới đó của chủ 
nghĩa tư bản. Ñó có thực hiện được hay không, thì hiện nay vẫn chưa có 
tiền để đẩy đủ để giải quyết vần đề›*, 

Hôp-xơn nói: (Sau khi đã đứng vững trong một sô ít các đê quôc liên 
bang lớn, mỗi đề quôc trong sô đó lại có nhiều thuộc địa chưa được khai 
hóa và nhiều nước bị lệ thuộc, đạo cơ độc đã được nhiều người coi là sự 
phát triển hợp lý nhât của các xu hướng hiện đại, sự phát triển mang lại 
nhiều hy vọng nhât vể một nền hòa bình thường xuyên trên cơ sở vững 
chắc của chủ nghĩa liên - đề quốc», 

Cái mà Cau-xki gọi là chủ nghĩa đề quốc cực đoan hay là chủ nghĩa 
siêu - đề quốc, thì trước ông ta mười ba năm, Hôp-xơn đã gọi là chủ nghĩa 
liên - đề quôc hay là hợp - đề quôc rồi. Ngoài việc phát minh ra một danh 
từ mới, thậm tư uyên bác, bằng cách lây một phụ ngữ la-tinh này thay cho 
một phụ ngữ la-tinh khác, thì sự tiên bộ trong tư tưởng khoa học» của 
Cau-xki rút lại chỉ là muôn làm cho người ta ngộ nhận là chủ nghĩa Mác, 
cái mà về thực chât Hôp-xơn đã mô tả như là tính giả nhân giả nghĩa của 
bẩy giáo sĩ Anh. Sau cuộc chiên tranh Anh - Bô-e, điểu hoàn toàn tự nhiên là 
đẳng câp cao trọng ây đã đem phần lớn sức cô gắng của mình ra để an ủi 
dân tiêu tư sản và công nhân Anh đã có nhiều bà con chết trong các trận ở 
Nam Phi và phải đóng thêm thuê má để bảo đảm lợi nhuận cao hơn nữa cho 
bọn tài phiệt Anh. Làm cho người ta tin rằng chủ nghĩa đề quôc không đền 
nỗi tồi tệ lắm, rằng nó đã gần thành chủ nghĩa liên - đẻ quôc (hoặc đê quôc 
cực đoan) có khả năng bảo đảm hòa bình thường xuyên, thử hỏi còn có 
Sự an ủi nào tôt hơn thê nữa không? Dù cho bầy giáo sĩ Anh hay con người 
đường mật Cau-xki có thiện ý đền thẻ nào chăng nữa, thì ý nghĩa xã hội 
khách quan, tức là ý nghĩa thật của dý luận của Cau-xki vẫn là một và chỉ là 
một thôi: đó là an ủi quân chúng, theo một tinh thần cực kỳ phản động, bằng 
cái hy vọng có thể có hòa bình thường xuyên trong chê độ tư bản, làm cho 
quần chúng không chú ý đền những mâu thuẫn kịch liệt và những vân đề 
8ay go hiện tại và hướng cho người ta chú ý đên những triển vọng hư ảo 
của cái ‹chủ nghĩa đê quc cực đoan tương lai nào đó, tưởng đâu là mới. 
Chỉ lừa bịp quần chúng thôi, chứ ngoài ra thì tuyệt đôi không có gì khác 
trong cái lý luận mác-xít đó của Cau-xki. 

Quả vậy, chỉ cần đôi chiêu rõ ràng những sự thật hiển nhiên không thể 
chôi cãi được, cũng đủ đẻ tin chắc rằng viễn cảnh mà Cau-xki cô sức khắc 
sâu vào tâm trí công nhân Đức (và công nhân ở tât cả các nước khác) là giả 


# 4Ñeue Zeib, 3o tháng tư 1015, tr. 144. 


Chủ nghĩa để quốc, giai đoạn tột cùng.... 297 


đồi. Ta hãy xét Ẳn-độ, Đông-dương và Trung-quỗc. Người ta biết rằng 
ba xứ thuộc địa và nửa thuộc địa đó, mà tổng sô đân cư có từ 6oo đên 7oo 
triệu người, đều bị tư bản tài chính của nhiều cường quôc đề quỏc: Anh, 
Pháp, Nhật, Mỹ, v.v... bóc lột. Cứ cho rằng các nước đề quôc đó thành 
lập những liên minh chồng lại nhau, để bảo vệ và mở rộng những thuộc địa 
của mình, những quyền lợi và ‹khu vực ảnh hưởng› của mình trong các 
nước châu Á kẻ trên. Thì đó sẽ là những liên minh điên - đê quốc chủ nghĩa» 
hay ‹đê quôc chủ nghĩa cực đoan». Cứ cho rằng fá cả các cường quôc đề 
quôc đều hợp thành liên mỉnh để phân chia «một cách hòa bình» các nước 
châu Á kẻ trên đi nữa, thì đó sẽ là một thứ «tư bản tài chính liên hợp trong 
phạm vi quôc tê». Trong lịch sử của thê kỷ XX, chẳng hạn trong những môi 
quan hệ giữa các cường quốc với Trung-quôc'3, ta thầy có những ví dụ về 
một sự liên minh như thê. Thử hỏi: liệu có thể giả định rằng, với điều kiện 
chê độ tư bản vẫn được duy trì (chính điều kiện mà Cau-xki giả định), 
những liên minh ây không phải chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi, 
rằng những liên mninh ây trừ bỏ được các cuộc va chạm, xung đột và đầu 
tranh đưới mọi hình thức có thể có và bât kỳ nào, — liệu một giả định 
như thê ‹có thể quan hiệm được› chăng? 

Chỉ cần đặt vân đề ra một cách rõ ràng cũng đủ thây rằng không thê có 
câu trả lời nào khác, ngoài câu trả lời phủ định. Vì trong chê độ tư bản, 
người ta không thể nào quan niệm được rằng lại có những cơ sở nào khác 
để phân chia những khu vực ảnh hưởng, những quyển lợi, những thuộc 
địa, v.v.., ngoài lực lượng của các nước tham dự việc phân chỉa ây, lực 
lượng kinh tê, tài chính, quân sự, v.v... Mà lực lượng của các nước tham 
dự việc phân chia ây lại thay đổi một cách không đều nhau, vì trong chê độ 
tư bản, không thể có sự phát triển đều nhau giữa các xí nghiệp, các tơ-rớt, 
các ngành công nghiệp, các nước được. Nửa thê kỳ trước đây, nước Đức 
thật là không đáng kể, nêu so sánh lực lượng tư bản của nó với lực lượng 
của nước Anh hồi đó; cả Nhật so với Ñga cũng vậy. Giả định rằng qua mười 
hoặc hai mươi năm nữa, lực lượng đôi sánh giữa các cường quôc đê quôc 
vẫn không thay đổi, một giả định như thê «có thê quan niệm được› chăng? 
Tuyệt đôi không thể được. 

Cho nên trong thực tại của chủ nghĩa tư bản, chứ không phải trong trí 
tưởng tượng tiểu tư sản tầm thường của các thầy tu Anh hay của nhà 
tmác-xíto Đức Cau-xki, thì các liên minh diên - đề quốc chủ nghĩa» hoặc 
«đê quôc chủ nghĩa cực đoam, — dù dưới hình thức nào chăng nữa, dù đó 
là một đồng minh đê quôc chông lại một đồng minh đê quôc khác, hay là 
một liên mỉnh toàn thể bao gồm (át cả các cường quốc đê quôc chăng nữa, — 


298 V. 1. Lê-nin 


đều không tránh khỏi chỉ là những (cuộc ngừng bắn» giữa các cuộc chiên 
tranh mà thôi. Các liên minh hòa bình chuẩn bị cho chiên tranh, và chính 
các liên minh đó cũng lại do chiên tranh mà sinh ra; các liên minh hòa bình 
và chiên tranh cái nọ làm nguyên nhân cho cái kia, gây tình trạng hêt đầu 
tranh hòa bình lại đên đâu tranh không hòa bình, trên cùng một cơ sở duy 
nhất, tức là những môi liên hệ và tương quan đê quôc chủ nghĩa của nền 
kinh tê và chính trị thê giới. Thê mà, để làm yên lòng công nhân và hòa 
giải họ với bọn xã hội - sô-vanh, là những kẻ đã chạy sang phía giai câp tư 
sản, Cau-xki, con người rât mực sáng suôt ây, lại fách rời hai vòng khâu 
trong cùng một sợi dây chuyển duy nhât; tách rời sự liên minh hòa bình 
(và đề quôc chủ nghĩa cực đoan, thậm chí cực cực đoan nữa) hiện nay của đôt 
cả các cường quôc để đàm yên» Trung-quốc (các bạn hãy nhớ lại vụ đàn áp 
cuộc khởi nghĩa của Nghĩa hòa đoàn?) khỏi sự xung đột không hòa bình 
ngày mai, cuộc xung đột này sẽ lại chuẩn bị cho một sự liên minh «hòa bình› 
mới ngày kia trên toàn thê giới đề phân chia nước Thỏ chẳng hạn, 0... 
tà ø.u... Đáng lẽ phải nêu rõ sự liên hệ sinh động giữa các thời kỳ hòa bình 
đề quôc chủ nghĩa với những thời kỳ chiền tranh đề quôc chủ nghĩa, Cau- 
xki lại đưa ra cho công nhân một thứ trừu tượng chêt, cót đề hòa giải họ 
với những lãnh tụ đã mât hêt nhựa sông của họ. 

"Trong bài tựa cuôn sách của mình «Lịch sử ngoại giao trong sự phát 
triển quôc tê của châu Âu, Hin, một người Mỹ, chia lịch sử ngoại giao hiện 
đại ra làm ba thời kỳ: 1) kỳ nguyên cách mạng; 2) phong trào lập hiên; 3) kỷ 
nguyên (chủ nghĩa đề quôc thương nghiệp›” hiện đại, Một tác giả khác 
chia lịch sử «chính sách quôc tê» của nước Anh từ 187o đền nay, ra làm bôn 
thời kỳ: 1) thời kỳ Á châu lần thứ nhât (đầu tranh chông sự tiên triển của 
Nga từ miền Trung Á hướng về phía Ân- độ); 2) thời kỳ Phi châu (khoảng 
từ 188s đên 1902) — đâu tranh chông Pháp đẻ phân chia châu Phi (vụ Fa- 
sô-đa» năm 18g81, xuýt nữa xảy ra chiên tranh với Pháp); 3) thời kỳ Á 
châu lần thứ hai (hiệp ước ký với Nhật đẻ chồng lại Nga) và 4) thời kỳ (Âu 
châu›, chủ yêu là chông Đức**. «Ñhững cuộc xô xát có tính chât chính trị 
ở hàng tiền đạo đều xảy ra trên lĩnh vực tài chính», Rit-xe, một «nhà hoạt 
động› ngân hàng, đã việt như thê ngay từ 1oos; ông ta đã vạch rõ rằng tư 
bản tài chính Pháp, trong khi hoạt động ở Ý, đã chuẩn bị liên minh chính 
trị giữa hai nước như thê nào; cuộc đầu tranh giữa Đức và Anh để chiêm 


* David Jayne HilI. ‹A History of the Diplomacy in the international develop- 
znent of Europe›, vol. I, p. %. 
*#* Schilder, tác phầm đã dẫn, tr. 178. 


A 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng... 299 


Ba-tư, cũng như cuộc đầu tranh của tât cả những tư bản châu Âu tranh 
nhau cho Trung-quôc vay, đã phát triển như thể nào, v.v... Đây; thực tại 
sinh động của các liên minh hòa bình «đê quôc chủ nghĩa cực đoam trong 
sự liên hệ khăng khít của chúng với những cuộc xung đột đơn thuần đề 
quôc chủ nghĩa là như thê. 

Việc Cau-xki xóa mờ các mâu thuẫn sâu sắc nhẫt của chủ nghĩa đê quốc 
— việc đó, tât nhiên, biên thành tô điểm cho chủ nghĩa đê quôc — không 
thê không đề lại dầu vềt trong việc tác giả này phê phán những đặc tính chính 
trị của chủ nghĩa đề quôc. Chủ nghĩa đê quôc là thời đại của tư bản tài chính 
và của các tổ chức độc quyển là những cái ở khắp mọi nơi đều có xu hướng 
thông trị, chứ không phải xu hướng tự do. Phản động toàn diện, dù là chế 
độ chính trị nào cũng thê; tình trạng mâu thuẫn sâu sắc đên cực độ trong 
cùng lĩnh vực ây: đó là kêt quả của những xu hướng nói trên. Việc áp bức 
dân tộc và xu hướng đi thôn tính, nghĩa là việc vi phạm quyền độc lập dân tộc 
(vì thôn tính chẳng có nghĩa gì khác hơn là vi phạm quyền dân tộc tự quyêt) 
cũng đặc biệt trở nên gay gắt. Hin-fec-dinh đã vạch ra một cách đúng đắn 
môi liên hệ giữa chủ nghĩa đê quôc với việc tăng cường ách áp bức dân tộc. 
4Đôi với những nước vừa mới tìm ra được — Hin-fec-đinh viêt — thì tư 
bản nhập khầu làm cho những mâu thuẫn mạnh lên và gây ra sự phản kháng 
igày càng tăng của các dân tộc đã thức tỉnh về ý thức dân tộc, chông lại 
những kẻ từ bên ngoài đên; sự phản kháng đó có thẻ đễ dàng dẫn đền 
những biện pháp nguy hiểm nhằm chông lại tư bản nước ngoài. Những quan 
hệ xã hội cũ đều bị cách mạng hóa đên tận gôc; tình trạng nông nghiệp bị 
biệt lập hàng ngàn năm nay của các ‹dân tộc đứng ngoài rìa lịch sử», bị phá 
tan; các dân tộc này cũng bị lôi cuôn vào cơn lôc tư bản chủ nghĩa. Bản thân 
chủ nghĩa tư bản lại dần dần tạo cho các dân tộc bị nô dịch những phương 
tiện và phương thức để tự giải phóng. Và họ đề ra mục tiêu, trước kia đã 
từng là mục đích tôi cao của các dân tộc châu Âu: thành lập Nhà nước dân 
tộc thông nhât, làm công cụ của tự do kinh tê và tự do văn hóa. Phong trào 
đòi độc lập ây đe dọa tư bản châu Âu, chính ngay trong những lĩnh vực 
khai thác quý giá nhât của nó, những lĩnh vực hứa hẹn những triển vọng 
đổi đào nhât; và tư bản châu Âu chỉ có thể duy trì được quyền thông trị 
bằng cách không ngừng tăng lực lượng quân sự của nó›*, 

Cần phải thêm là không phải chỉ trong các nước mới tìm ra, mà cả ở 
những nước cũ nữa, chủ nghĩa đê quôc cũng dẫn đên những cuộc thôn 
tính, đên việc tăng cường ách áp bức dân tộc và do đó gây thành sự phản 


* ¿Tư bản tài chính, 487. 


300 V. I. Lê-nin 


kháng kịch liệt. Trong khi lên tiêng phản đôi việc chủ nghĩa đê quôc làm cho. 
sự phản động chính trị tăng thêm, Cau-xki lại bỏ qua một vân đề đặc biệt 
cầp thiết, tức là: không thể nào thực hiện được thông nhât với bọn cơ hội 
chủ nghĩa trong thời đại đề quôc chủ nghĩa. Trong lúc phản đôi những cuộc 
thôn tính, ông ta trình bày những lời phản đôi của mình dưới một hình 
thức hiển lành và dễ tiếp thu nhất đôi với bọn cơ hội chủ nghĩa. Ông ta nói 
trực tiếp với các thính giả Đức nhưng cái có tính chât quan trọng nhật 
và nóng hồi nhầt, chẳng hạn như vụ An-zac và Lo-ren là một cuộc thôn 
tính của nước Đức, thì ông ta lại xóa mờ.đi. Để có thẻ đánh giá (khuynh 
hướng tư tưởng› đó của Cau-xki, ta hãy lây một ví dụ. Giả sử có một người 
Nhật lên Án người Mỹ thôn tính Phi-luật-tân. Thử hỏi liệu có nhiều người 
tin được rằng, người Nhật đó lên án như thê là vì căm ghét những cuộc 
thôn tính nói chung, chứ không phải vì chính mình có ý muôn thên tính 
Phi-luật-tân ? Và chẳng phải là cần thừa nhận rằng: chỉ trong trường hợp. 
mà người Nhật đó chông lại việc nước Nhật thôn tính Triểu-tiên và đòi 
cho Triểu-tiên được tự do thoát ly Nhật-bản, thì mới có thể coi sự ‹đâu 
tranh» của người Nhật đó chông các cuộc thôn tính là thành khẩn và ngay 
thật về mặt chính trị, hay sao? 

Sự phân tích vẻ lý luận cũng như sự phê phán về kinh tê và chính trị 
của Cau-xki đôi với chủ nghĩa đề quc, đều £hởm đầy một tỉnh thần tuyệt 
đồi không thể dung hòa được với chủ nghĩa Mác, tức là tỉnh thần xóa mờ 
và xoa dịu những mâu thuẫn cơ bản nhât và cô gắng duy trì, bằng bât cứ giá 
nào, sự thông nhât đang lung lay với chủ nghĩa cơ hội trong phong trào 
công nhân châu Âu. 


X. ĐỊA VỊ CỦA CHỦ NGHĨA ĐỂ QUỐC TRONG LỊCH SỬ 


Chúng ta đã thây rằng chủ nghĩa đề quốc, do bản chât kinh tê của nó, 
là chủ nghĩa tư bản độc quyển. Chỉ riêng điểu đó cũng đủ xác định được 
địa vị của chủ nghĩa đê quốc trong lịch sử, vì tổ chức độc quyền xuât hiện 
trên cơ sở cạnh tranh tự do và từ cạnh tranh tự do mà sinh ra, là bước quá 
độ từ chê độ tư bản lên một chê độ kinh tê - xã hội cao hơn. Cần phải nêu 
lên đặc biệt bôn loại tổ chức độc quyền chủ yêu hay bồn biểu hiện căn bản 
của chủ nghĩa tư bản độc quyển, đặc trưng cho thời đại mà chúng ta đang 
nghiên cứu. 

Một là, tô chức độc quyển sinh ra từ việc tập trung sản xuât đã đạt đên 
một trình độ phát triển rât cao. Đó là những tập đoàn độc quyền của bọn 
tư bản như các-ten, xanh-đi-ca, tơ-rớt. Chúng ta đã thây vai trò mạnh mẽ 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đòạn tột cùng... 301 


của những tập đoàn đó trong đời sông kinh tê hiện tại. Tới đầu thê kỳ XX, 
các tổ chức đó đã nắm chắc được ưu thê hoàn toàn trong các nước tiên tiên. 
Và nêu các nước có suât thuê quan bảo hộ cao (Đức, Mỹ) đã trải qua những 
bước đầu trên con đường các-ten hóa được sớm hơn, thì chẳng bao lâu 
sau đó, nước Anh, với chê độ mậu địch tự do của nó, cũng đã chỉ ra cho thây 
cùng một sự thật căn bản giông như vậy: tức là các tỏ chức độc quyển đều 
do sự tập trung sản xuât mà sinh ra. 

Hai là, các tổ chức độc quyền đã dẫn đên tình trạng tăng cường chiêm 
đoạt những nguồn quan trọng bậc nhât về nguyên liệu, đặc biệt trong ngành 
công nghiệp chủ chôt, đã được các-ten hóa đền cực điềm trong xã hội tư 
bản: công nghiệp than và sắt. Sự độc quyền vẻ các nguồn nguyên liệu quan 
trọng bậc nhât đã làm cho quyền lực của đại tư bản tăng lên ghê gớm và 
làm gay gắt thêm mâu thuẫn giữa công nghiệp các-ten hóa với công nghiệp 
không các-ten hóa. 

Ba là, độc quyền sinh ra từ ở các ngân hàng. Từ chỗ là những cơ quan 
làm công việc môi giới bình thường, ngân hàng đã biên thành những tên 
độc quyền tư bản tài chính. Chừng năm ba ngân hàng lớn nhât của bât cứ 
một trong những nước tư bản tiên tiên nhât, đã thực hiện được sự sthông 
nhât cá nhân› giữa tư bản công nghiệp và tư bản ngân hàng, và đã tập trưng 
vào trong tay quyền chi phôi hàng tỷ và hàng tỷ đồng, tức là phần hệt sức 
lớn những tư bản và thu nhập bằng tiền của cả nước. Bọn đầu sỏ tài chính 
trùm một mạng lưới dày đặc những quan hệ lệ thuộc lên hệt thầy các cơ 
quan kinh tê và chính trị, không trừ một cơ quan nào của xã hội tư sản ngày 
may: đó là biểu hiện nỏi bật nhât của sự lũng đoạn ây. 

Bồn là, độc quyền sinh ra từ chính sách thực dân. Ngoài nhiều động cơ 
4cñũ› của chính sách thực dân, tư bản tài chính lại thêm vào động cơ đâu 
tranh để giành các nguồn nguyên liệu, để xuầt khẩu tư bản, để giành những 
<khu vực ảnh hưởng›, — nghĩa là các khu vực giao dịch có lợi, các nhượng 
địa, lợi nhuận có tính chât độc quyền, v.v.., — sau cùng là để có lãnh thô 
kinh doanh nói chung. Khi các thuộc địa của các cường quôc châu Âu mới 
chỉ chiêm, chẳng hạn, một phần mười diện tích châu Phi, như vào hồi năm 
1876, thì chính sách thực dân đã có thể phát triển một cách không có tính 
chât độc quyền, theo kiêu, có thẻ gọi là, «tự do chiêm đoạt› đât đai. Nhưng 
khi o/ro châu Phi đã bị chiêm đoạt (vào rọoo) và khi toàn thê giới đã bị chia 
xong, thì nhât định kỳ nguyên độc chiêm thuộc địa bắt đầu và, do đó, cũng 
bắt đầu kỳ nguyên đâu tranh đặc biệt khốc liệt để chia đi chia lại thê giới. 

Mại người đều biêt chủ nghĩa tư bản độc quyền đã làm cho hêt thảy các 
mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản gay gắt đền chừng nào. Chỉ cẩn nhớ lại 


302 V. I. Lê-nữ 


đời sông đắt đỏ và ách áp bức của các các-ten cũng đủ rõ. Tình trạng các 
mâu thuẫn ngày càng gay gắt thêm đó là động lực mạnh nhât của thời kỳ 
lịch sử quá độ, thời kỳ bắt đầu từ lúc thắng lợi hoàn toàn của tư bản tài 
chính thê giới. 

Tô chức độc quyền, bọn đầu sỏ tài chính, các xu hướng đi đền thông trị, 
chứ không phải đi đên tự do, việc một nhóm nhỏ dân tộc giàu có và hùng 
mạnh bóc lột một sô ngày càng nhiều dân tộc nhỏ bé hay yêu: tât cả những 
cái đó đã tạo thành những đặc điểm của chủ nghĩa đê quốc, khiên cho phải 
gọi chủ nghĩa đề quôc là chủ nghĩa tư bản ăn bám và thôi nát. Càng ngày 
càng nôi bật lên thành một xu hướng của chủ nghĩa đề quốc là: tạo thành 
«Nhà nước thực lợp, Nhà nước cho vay nặng lãi, trong đó giai cầp tư sản 
ngày càng sông nhờ việc xuât khẩu tư bản và «cắt phiêu. Nhưng sẽ là sai 
lâm, nêu nghĩ rằng xu hướng đi đên thôi nát đó loại trừ sự phát triển nhanh 
chóng của chủ nghĩa tư bản; không, trong thời đại của chủ nghĩa đề quốc, 
những ngành công nghiệp riêng biệt, những tầng lớp riêng biệt trong giai 
câp tư sản, những nước riêng biệt nào đó, đều biểu hiện hoặc ít hoặc nhiều, 
khi thì xu hướng này khi thì xu hướng kia. Xét toàn bộ, chủ nghĩa tư bản 
phát triển vô cùng nhanh chóng hơn trước, nhưng nói chung thì sự phát 
triển đó không chỉ trở thành bãt đồng hơn trước, mà sự phát triển không 
đều này còn biêu hiện riêng ở sự thôi nát của các nước mạnh nhât về tư bản 
(nước Anh). 

Bàn về sự phát triển kinh tê nhanh chóng của Đức, Rit-xe, tác giả một 
cuôn sách khảo cứu các ngân hàng lớn ở Đức, đã viêt: «Sự tiễn triển không 
phải là chậm chạp lắm của thời đại trước kia (184Ê—187o) đem so với tốc 
độ phát triển của toàn bộ nền kinh tê của Đức và nhât là của các ngân hàng 
ở Đức vào thời kỳ này (187c—1oos) thì cũng chẳng khác gì tôc độ của một 
chiêc xe thư thời xưa so với tc độ của cái xe hơi hiện đại, xe hơi này chạy 
nhanh đên nỗi đã thành môi nguy cho khách bộ hành vô ý, và cho cả chính 
những người ngồi trên xe nữa". Đến lượt nó, cái tư bản tài chính đã lớn 
lên nhanh chóng phi thường đó, và chính bởi vì nó đã lớn lên nhanh chóng 
như vậy, nên đã không ngẩn ngại tiền lên nằm lây một cách ‹yên Šm› hơn 
những thuộc địa mà nó cần chiêm của các nước giàu có hơn, bằng những 
thủ đoạn không nhật thiết chỉ là thủ đoạn hòa bình. Còn ở Mỹ, thì trong 
xây chục năm gần đây, kinh tê phát triển còn nhanh hơn ở Đức. Và chính 
vì thê mà tính ăn bám của chủ nghĩa tư bản Mỹ biện đại lại biểu hiện ra 
đặc biệt rõ. Mặt khác, nêu đem so sánh giai cầp tư sản cộng hòa Mỹ, chẳng 
hạn, với giai câp tư sản quân chủ của Nhật hay Đức, thì thây rõ rằng trong 
thời đại đê quôc chủ nghĩa, sự khác nhau rât to lớn về mặt chính trị giữa 


Chù nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 303 


chúng với nhau giảm đi nhiều lắm, mà như thê không phải vì sự khác nhau 
đó nói chung là không quan trọng, mà vì trong tât cả các trường hợp này vần 
đề là ở chỗ: đó là một giai cấp tư sản có những đặc trưng ăn bám rõ rệt. 

Những lợi nhuận độc quyền cao, mà bọn tư bản thuộc một trong nhiều 
ngành công nghiệp, ở một trong nhiều nước, v.v.., đã thu được, tẠo ra cho 
chúng cái khả năng kinh tê có thể mua chuộc duo€ một sô tầng lớp công 
nhân nào đó, và thậm chí tạm thời mua chuộc được một thiểu sô công nhân 
khá đông, làm cho thiểu sô này theo giai câp tư sản trong một ngành công 
nghiệp hay trong một nước nhât định nào đó đẻ chông lại tât cả công nhân. 
Và sự đôi kháng ngày càng tăng lên giữa các nước đề quôc đang tranh giành 
nhau thê giới, làm cho xu hướng đó mạnh thêm. Thê là nảy sinh ra môi liên 
hệ giữa chủ nghĩa đề quôc với chủ nghĩa cơ hội, liên hệ được biểu lộ ở 
Anh sớm hơn và rõ rệt hơn ở tât cả mọi nơi khác do chỗ một sô đặc điêm 
phát triển của chủ nghĩa đê quôc ở đây đã hiện ra sớm hơn ở các nước khác. 
Có những tác gia, chẳng hạn như L. Mac-tôp, thích lờ đi môi liên hệ giữa 
chủ nghĩa đê quôc với chủ nghĩa cơ hội trong phong trào công nhân, — 
việc này ngày nay đặc biệt đã sờ sờ trước mắt, — bằng những lập luận ‹lạc 
quan chính thông› (theo tỉnh thần Cau-xki và Huy-xman) đại loại như: sự 
nghiệp của những người chông chủ nghĩa tư bản sẽ là vô hy vọng, nêu chính 
chủ nghĩa tư bản tiên tiên lại đi đến chỗ tăng cường chủ nghĩa cơ hội, hay 
nêu chính những công nhân được trả lương cao nhât lại thiên về chủ nghĩa 
cơ hội, v.v... Không nên đẻ bị đánh lừa về ý nghĩa của một sự ‹dạc quan» 
như vậy: đó là lạc quan đôi với chủ nghĩa cơ hội, lạc quan dùng để che đậy 
chủ nghĩa cơ hội. Thật ra, sự phát triển đặc biệt nhanh chóng và tính chât 
đặc biệt ghê tởmn của sự phát triển của chủ nghĩa cơ hội không mảy may bảo 
đảm cho nó thắng lợi lâu dài, cũng như một cái nhọt trong một cơ thê lành 
mạnh mà sưng lên nhanh chóng thì chỉ làm cho cái nhọt đó chóng vỡ và cơ 
thể mau lành mà thôi. Về mặt này, những kẻ nguy hiểm nhất là những kẻ 
không muôn hiểu rằng cuộc đâu tranh chông chủ nghĩa đê quốc, nêu không 
gản chặt với cuộc đâu tranh chồng chủ nghĩa cơ hội, thì chỉ là một câu nói 
rỗng tuêch và đôi trá. 

'Tât cả những điều đã nói trên về bản chât kinh tê của chủ nghĩa đề quôc 
đưa đên kêt luận rằng: phải coi chủ nghĩa đề quốc là một chủ nghĩa tư bản 
quá độ hay, nói cho đúng hơn, chủ nghĩa tư bản giẫy chêt. Điều đặc biệt 
đáng chú ý về mặt này là các nhà kinh tê học tư sản, khi mô tả chủ nghĩa tư 
bản hiện đại, thường hay đưa ra những danh từ như ‹kêt chặt với nhau», 
‹không có tính cô lập», v.v..; các ngân hàng là những «cơ quan do nhiệm 
vụ và sự phát triển của nó, nên không còn một tính chât kinh tê đơn thuần 


304 V. 1. Lê-nữn 
=—===-=..............ẽ........ 
tư nhân mà ngày càng vượt ra khỏi phạm vi của sự điều tiêt kinh tê thuần 
túy tư nhân». Và cũng ông Rit-xe đó, người đã nói lên những tiêng vừa dẫn 
trên đây, đã tuyên bô một cách hêt sức nghiêm trang rằng dời dự đoám 
của các nhà mác-xít về việc ‹«ã hội hóa› đã không được thực hiện! 

Vậy thì mây tiêng: đkêt chặt với nhau» đó có nghĩa là gì? Nó chỉ diễn tả 
cái nét nồi bật nhât của quá trình đang diễn ra trước mắt chúng ta mà thôi. 
Ñó tỏ ra rằng nhà quan sát chỉ đêm cây mà không trông thây rừng. Nó ghi 
chép một cách máy móc những hiện tượng bên ngoài, có tính chât ngẫu 
nhiên và hỗn độn. Ñó vạch rõ rằng nhà quan sát đó là một người đang bị 
ngụp trong đông tài liệu sông sượng, và hoàn toàn không hiểu ý nghĩa và 
giá trị của tài liệu đó. Quyền sở hữu các cỗ phần và những quan hệ giữa các 
chủ tư nhân ‹kêt chặt với nhau một cách ngẫu nhiên›. Nhưng cái nằm đẳng 
sau sự kêt chặt với nhau ây, cái làm cơ sở cho sự kẽt chặt ây, chính là những 
quan hệ xã hội về sản xuât đang biên đổi. Khi một xí nghiệp lớn trở thành 
không lồ và khi mà nhờ căn cứ vào việc tính toán một cách chính xác hàng 
đông tài liệu, xí nghiệp đó tổ chức được có quy củ việc cung câầp hai phẩn 
ba hoặc ba phần tư tât cả những nguyên liệu cẩn thiết cho hàng chục triệu 
người; khi xí nghiệp đó tổ chức được có hệ thông việc vận tải các nguyên 
liêu ây đền những nơi sản xuât tiện lợi nhât, có khi ở cách xa nhau hàng 
trăm và hàng nghìn cây sô; khi từ một trưng tâm người ta chỉ huy được tât 
cả các giai đoạn liên tiệp trong việc chê biên nguyên liệu, cho đên cả việc 
chê tạo một loạt đủ mọi thứ thành phẩm; khi các sản phẩm này được phân 
phôi theo một kê hoạch duy nhât cho hàng chục và hàng trăm triệu người 
tiêu dùng (như việc bán dầu lửa vừa ở Mỹ, vừa ở Đức do «Tơ-rớt dầu lửa: 
của Mỹ đảm nhiệm), thì lúc đó hiền nhiên là chúng ta đã đi đên xã hội hóa 
sản xuât chứ không phải một ‹sự kêt chặt với nhau» đơn thuần nữa, hiển 
nhiên là những quan hệ kinh tê tư nhân và sở hữu tư nhân là một cái vỏ 
không còn phù hợp với nội dung của nó nữa; cái vỏ đó, dù cho người ta có 
dùng cách giả tạo đê làm cho nó chậm bị tiêu diệt thì nhật định nó cũng phải 
thôi nát; cái vỏ đó có thê ở trạng thái thôi nát khá lâu (nhất là, nêu việc điều 
trị cái nhọt cơ hội chủ nghĩa bị kéo dài), nhưng nhât định nó sẽ bị loại trừ. 

Sun-xe - Ghê-vec-nit, nhà sừng bái nhiệt liệt chủ nghĩa đề quốc Đức, la 
to lên rằng: 

«Nêu, chưng quy, việc lãnh đạo các ngân hàng Đức lại phó thác cho mươi 
mười hai người, thì hoạt động của những người đó từ nay trở nên quan 
trọng cho lợi ích công cộng hơn là sự hoạt động của đa sô các vị bộ trưởng? 
(về sự «kêt chặt với nhau» giữa các chủ ngân hàng, các bộ trưởng, các nhà 
công nghiệp, những người thực lợi, thì ở đây quên đi là có lợi hơn.... 


Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng.... 305 


«Nêu suy nghĩ kỹ về sự phát triển của những xu hướng nói trên thì hóa 
ra tử bản — tiền tệ trong nước tập trung vào các ngân hàng; các ngân hàng 
này lại gắn bó với nhau trong một các-ten; tư bản của dân tộc, tìm nơi đầu 
tư, biên dạng dưới hình thức những chứng khoán. Lúc đó, những lời dự 
đoán thiên tài của Xanh-Xi-mông sẽ được thực hiện: cTình trạng vô chính 
phủ hiện nay trong sản xuât — tình trạng này là do những môi liên hệ kinh 
tÈ phát triển không có sự điều tiết thông nhất sinh ra — phải nhường chỗ 
cho sự tổ chức trong sản xuât. Sản xuât sẽ không còn do các chủ xí nghiệp 
cô đơn, độc lập đôi với nhau và không hể biết đền những như cầu kinh tê 
của mọi người, chỉ huy nữa, mà sẽ do một cơ quan xã hội đảm nhiệm. Ủy 
ban quản lý trung ương, có khả năng quan sát lĩnh vực rộng rãi của nền 
kinh tê xã hội theo một quan điểm cao hơn, sẽ điều tiệt lĩnh vực này một 
cách có lợi cho toàn thẻ xã hội, sẽ giao tư liệu sản xuât vào tay những người 
biệt sử dụng thích đáng, và nhât là sẽ chú ý làm cho sản xuât và tiêu dùng 
luôn luôn cân đôi với nhau. Hiện có những cơ quan, đã tự đảm nhiệm lây 
việc tổ chức nào đó trong công cuộc kinh tê, coi đó là một trong những 
nhiệm vụ của mình: đó là các ngân hàng». Còn lâu, chúng ta mới thực hiện 
được những lời tiên đoán này của Xanh-Xi-mông, nhưng chúng ta hiện 
đang tiên tới chỗ ây: đó là chủ nghĩa Mác, khác với Mác đã hình dung ra 
nó, nhưng chỉ khác về mặt hình thức thôi. 

Khỏi phải nói: lỗi «bác bỏ› Mác ây quả thật là hay, nó là một bước lùi 
từ sự phân tích đúng đắn và khoa học của Mác, trẻ lại lời tiên đoán thiên 
tài thật đây, nhưng dù sao cũng chỉ là tiên đoán, của Xanh-Xi-mông. 


Viềt hồi tháng giêng — tháng sáu 

nằm Io16. 

Lần đầu tiên in thành sách riêng Tập 27, tr. 2og—426. 
vào giữa năm I1ọI7, ở Pê-trô-grat, 

do nhà xuât bản «Đời sông và kiên thức› 

ân hành; lời tựa cho các lần xuầt bản 

bằng tiêng Pháp và tiêng Đức viết 

năm 1g2I trong tạp chí «Quốc tê 

cộng sảm, sô 18. 


* sqGrundri. der Sozialỏkonomik», 146. 


NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG 


HỌC THUYÊT CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ NHÀ NƯỚC 
VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIAI CÂP VÔ SẢN TRONG CÁCH MẠNG1+4 


TỰA LẦN XUẤT BẢN THỨ NHẤT 


Hiện nay, vân để Nhà nước có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt cả về 
phương diện lý luận lẫn chính trị thực tiễn. Chiên tranh đê quôc chủ nghĩa 
đã đầy mạnh và làm trầm trọng thêm đên cực độ quá trình biên chuyên của 
chủ nghĩa tư bản độc quyền thành chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước. 
Sự áp bức tàn khôc của Nhà nước đôi với quần chúng lao động ngày càng 
trở nên ghê gớm hơn, vì Nhà nước ngày càng hòa chặt chẽ làm một với các 
tập đoàn tư bản có quyển lực vô hạn. Các nước tiên tiên — chúng tôi 
muôn nói chậu phương› của các nước đó — đương biên thành nhà tù khỗổ 
sai quân sự đôi với công nhân. 

Những thảm trạng và những tai họa chưa hề có của cuộc chiên tranh dai 
dẳng làm cho đời sông của quần chúng khôn khổ không thể chịu được và 
làm cho họ càng thêm căm phẫn. Cách mạng vô sản quôc tê đang chín muồi 
rõ rệt. Vân đề thái độ của cách mạng đôi với Nhà nước có một ý nghĩa thực 
tiền. 


Nhà nước uà cách mạng 307 


Do chât chứa trong hàng chục năm phát triển tương đôi hòa bình, những 
thành phần cơ hội chủ nghĩa đã tạo nên một trào lưu xã hội - sô-vanh 
thông trị trong các đảng xã hội chủ nghĩa chính thức trên toàn thê giới. 
Trào lưu ây (ở Nga có Plê-kha-nôp, Pô-tơ-rê-xôp, Brê-scôp-xcai-a,; Ru-ba- 
nô-vich và sau đó dưới một hình thức úp úp mở mở thì có các ngài Txê-rê- 
tê-li, Tsec-nôp và đồng bọn; ở Đức có Sây-đơ-man, Lê-ghiên, Ða-vit và 
vân vân; ở Pháp và Bỉ có Rơ-nô-đen, Ghet, Văng-đec-ven-đơ; ở Anh có 
Hây-đơ-man và bọn Pha-biêng, v.v.., v.V...), cái trào lưu mà trên đầu lưỡi 
thì có tính chât xã hội chủ nghĩa, nhưng trong việc làm lại có tính chât sô- 
vanh ây có đặc điềm là bọn ‹lãnh tụ của chủ nghĩa xã hội khuôn mình một 
cách hèn nhát và tỉ tiện chẳng những theo quyền lợi của giai câp tư sản dân 
tộc «của chúng; mà còn, nói cho đúng hơn, theo quyền lợi của Nhà nước 
qcủa chúng, vì phần lớn những nước gọi là đại cường quôc đã từ lâu vẫn 
bóc lột và nô dịch rât nhiều dân tộc nhỏ yêu. Chiên tranh đê quôc chủ nghĩa 
lại chính là một cuộc chiên tranh để chia đi chia lại thứ của ăn cướp được 
này. Không đâu tranh chông những thiên kiên cơ hội chủ nghĩa về vân để 
qÑhà nước thì không thể đâu tranh giải phóng quần chúng cần lao khỏi 
ảnh hưởng của giai câp tư sản nói chung và nhât là của giai câp tư sản đề 
quôc chủ nghĩa. 

Vậy trước hêt, chúng ta hãy xét học thuyết của Mác và Ăng-ghen về 
Nhà nước; và chúng ta sẽ đặc biệt chú trọng đên những khía cạnh đã bị 
bỏ quên hoặc bị chủ nghĩa cơ hội xuyên tạc. Sau đó, chúng ta sẽ đặc biệt 
xem xét thủ phạm chính của sự xuyên tạc đó là Cac Cau-xki, lãnh tụ tiêng 
tăm nhât của Quôc tê II (r88o—ror4), kẻ đã bị phá sản một cách hết 
sức thảm hại trong cuộc chiên tranh hiện thời. Cuỗi cùng, chúng ta sẽ rút 
ra những bài học chủ yêu trong kinh nghiệm cách mạng Ñga năm 19o5 và 
nhât là trong kinh nghiệm cách mạng Nga năm 1g17. Hiện nay (đầu tháng 
tám 1o17) giai đoạn phát triển thứ nhât của cuộc cách mạng thứ hai này 
rõ ràng sắp sửa châm dứt; nhưng nói chung toàn bộ cuộc cách mạng đó chỉ 
có thể hiểu được khi coi nó là một trong những cái khâu của sợi dây chuyển 
những cuộc cách mạng vô sản xã hội chủ nghĩa do chiễn tranh đề quồc chủ 
nghĩa gây nên. Cho nên vân để thái độ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
của giai câp vô sản đôi với Nhà nước không những chỉ có ý nghĩa chính trị 
thực tiễn, mà còn có tính chât bức thiết nhầt nữa — vì vần đẻ là phải làm 
cho quần chúng thây rõ những việc họ sẽ phải làm trong một tương lai rât 
gần đây, để tự giải phóng khỏi ách tư bản. 

Tác giả 
Tháng tám 1Tọr7. 


20% 


308 V. I. Lê-nin 


TỰA LẦN XUẤT BẢN THỨ HAI 


Bản ín lần thứ hai này gần như hoàn toàn theo đúng lần xuât bản thứ 
nhật. Chỉ thêm có đoạn 3z vào chương 11 thôi, 


Tác giả 
Mạc-tư-khoa. 
1z tháng chạp, Iọ18. 


Nhà nước và cách mạng 309 


CHƯƠNG I 


XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP VÀ NHÀ NƯỚC 


1. NHÀ NƯỚC LÀ SẲN PHẦM CỦA NHỮNG MÂU THUẪN GIAI CẤP 
KHÔNG THỀ ĐIỀU HÒA ĐƯỢC 


Ngày nay, học thuyêt Mác đang ở trong tình trạng mà trong lịch sử học 
thuyêt của các nhà tư tưởng cách mạng và của các lãnh tụ những giai câp 
bị áp bức đầu tranh tự giải phóng, đã từng gặp phải nhiều lần. Khi các nhà 
cách mạng vĩ đại còn sông, thì những giai câp áp bức trả công cho họ bằng 
những trận đàn áp không ngớt; chúng đón tiêp học thuyết của họ bằng một 
thái độ cừu hận đã man nhât, bằng một thái độ căm thù hung hãn nhât, 
bằng những chiên dịch nói dôi và vu cáo kịch liệt nhât. Sau khi họ chết, 
chúng tìm cách biên họ thành những thần tượng vô hại, có thể nói là liệt 
họ vào hàng các vị thánh, trao cho £ên fuổi họ một ít vinh quang đẻ ‹an ủi» và 
mê hoặc các giai câp bị áp bức; làm như thê, chúng tước hệt nội dung của 
học thuyêt cách mạng của họ đi, bôi nhọ nó và làm cùn khía cạnh sắc bén cách 
mạng của nó. Hiện nay, giai câp tư sản và bọn cơ hội chủ nghĩa trong phong 
trào công nhân đều nhât trí với nhau vẻ cách qsửa chữa» chủ nghĩa Mác như 
thê. Chúng làm lơ, chúng dìm, chúng xuyên tạc khía cạnh cách mạng, tinh 
thần cách mạng của học thuyêt ây. Chúng đặt lên hàng đầu, chúng ca tụng 
cái gì mà giai câp tư sản có thẻ nhận được hay hình như có thể nhận được. 
Tât cả những tên xã hội - sô-vanh ngày nay đều là những người mác-xít» 
cả — thật đây không phải đùa đâu! Và bọn học giả tư sản Đức, mới hôm qua 
đây còn chuyên môn tiêu diệt chủ nghĩa Mác, thì nay lại càng thường nói 
nhiều đền một ông Mác ‹dân tộc Đức›, làm như thê Mác đã giáo dục những 
hội công nhân được tổ chức rât tài tình kia là côt để tiền hành một cuộc chiền 
tranh ăn cướp! 

Trước tình trạng ây, trước việc truyền bá rộng rãi lạ kỳ những điểu 
xuyên tạc chủ nghĩa Mác, thì nhiệm vụ của chúng ta trước hềt là phải khôi 
phục học thuyềt chân chính của Mác vẻ Nhà nước. Muôn thè, cẩn phải trích 
cả một loạt dẫn chứng dài trong chính ngay những tác phẩm của Mác và 
Ăng-ghen. Chắc chắn là những đoạn trích dẫn dài ầy sẽ làm cho bản trình 


3i0 V. I. Lê-nin 


bày thành nặng nể và không đại chúng chút nào cả. Nhưng không trích dẫn 
thì không được. Tât cả những đoạn nào, hay ít nhât tât cả những đoạn có 
tính chât quyêt định bàn về vân đẻ Nhà nước trong những tác phẩm của 
Mác và Ăng-ghen, đều nhât thiệt phải trích dẫn cho thật đầy đủ đẻ người 
đọc có thể tự mình có một ý niệm về toàn bộ quan điểm của những người 
sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học và về sự phát triển của những quan điềm 
ây, và cũng là đẻ chứng minh bằng tài liệu và vạch rõ việc «chủ nghĩa Cau- 
xki hiện đang giữ địa vị thông trị, đã xuyên tạc những quan điềm ây như 
thê nào. 


Chúng ta hãy bắt đầu bằng tác phầm phổ biên nhât của F. Ăng-ghen: 
«Nguồn gôc của gia đình, của chê độ tư hữu và của Nhà nước», đã xuật 
bản lần thứ sáu ở Stut-ga ngay từ năm 18o4. Chúng tôi phải dịch những đoạn 
trích dẫn theo nguyên văn tiêng Đức, vì các bản dịch ra tiêng Nga, tuy rầt 
nhiều, nhưng thường thường hoặc là không đầy đủ, hoặc là rât tồi. 


Tổng kết sự phân tích lịch sử của mình, Ăng-ghen nói: 

«Nhà nước hoàn toàn không phải là một quyền lực từ bên ngoài ân 
vào xã hội. Nhà nước cũng không phải là cái «hiện thực của quan niệm 
đạo đứo, là ‹hình ảnh và hiện thực của lý tính› như Hê-ghen khẳng 
định. Nhà nước chính là sản phẩm của xã hội đã phát triển tới một giai 
đoạn nhật định; nó là bằng chứng tỏ ra rằng xã hội đó bị lâm vào một sự 
mâu thuẫn với bản thân nó mà không sao giải quyêt được, rằng xã hội 
đó đã bị phân chia thành những phe đôi kháng không thể điều hòa, 
mà xã hội đó bât lực không trừ bỏ được. Nhưng muôn cho những đôi 
kháng đó, những giai câp có quyền lợi kinh tê đôi lập nhau đó, không 
đi đên chỗ tiêu diệt lẫn nhau, và tiêu diệt luôn cả xã hội, trong một cuộc 
đầu tranh vô ích, thì cản phải có một lực lượng tựa hỗ như đứng trên 
xã hội, có nhiệm vụ làm dịu sự xung đột và giữ cho sự xung đột đó nằm 
trong vòng «trật tự». Lực lượng đó, cái lực lượng nảy sinh ra từ xã hội, 
nhưng lại tự đặt mình lên trên xã hội và ngày càng thoát ly xã hội, 
chính là Nhà nước" (tr. 177—178, bản tiếng Đức, xuât bản lần 
thứ sáu). 


Trên đây, tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác về vai trò lịch sử và ý 
nghĩa của Nhà nước đã được diễn đạt một cách hêt sức rõ ràng. Nhà nước 
là sản phâm và biêu hiện của fính chất không thể điều hòa được của những 
nâu thuẫn giai câp. Bât cứ ở đâu, hễ lúc nào và chừng nào mà, về mặt khách 
quan, những mâu thuẫn giai câp #hông thể điều hòa được, thì Nhà nước 


Nhà nước và cách mạng 311 
“`. .......... 
xuât hiện. Và ngược lại: sự tồn tại của Nhà nước chứng tỏ rằng những mâu 
thuẫn giai câp là không thể điểu hòa được. 

Chính từ cái điểm căn bản và trọng yêu này mà bắt đầu sự xuyên tạc 
chủ nghĩa Mác, sự xuyên tạc theo hai con đường chủ yêu. 

Một mặt, các nhà tư tưởng tư sản, và nhât là các nhà tư tưởng tiểu tư 
sản, trước áp lực của những sự thật lịch sử không thê chôi cãi được, đã 
buộc phải thừa nhận rằng chỉ ở đâu có những mâu thuẫn giai câp và có đâu 
tranh giai cầp mới có Nhà nước, nhưng chúng lại «sửa chữa› Mác làm cho 
Nhà nước thành ra một cơ quan điểu hòa giai câp. Theo Mác, nêu có thể 
điểu hòa được giai câp thì Nhà nước không thể xuât hiện và cũng không 
thẻ đứng vững được. Theo bọn giáo sư và bọn chính luận tiểu tư sản và 
phi-li-xtanh — thường dẫn Mác và dẫn rất nhiều! — thì vai trò của Nhà 
nước lại chính là điều hòa giai câp. Theo Mác, Nhà nước là một cơ quan 
thông trị giai cÂp, là một cơ quan của một giai cầp này dùng để áp bức một 
giai cầp khác; đó là sự thiêt lập «trật tự» nhằm hợp pháp hóa và củng cô sự 
áp bức kia bằng cách làm dịu xung đột giai câp. Theo ý kiên của bọn chính 
khách tiêu tư sẵn, thì trật tự, lại chính là sự điểu hòa giai cầp, chứ không 
phải là sự áp bức của một giai câp này đôi với một giai câp khác; làm dịu 
xung đột tức là điều hòa, chứ không phải là tước những công cụ và thủ 
đoạn đầu tranh của giai câp bị áp bức dùng đẻ lật đỗ giai câp áp bức. 

Chẳng hạn, trong cách mạng 117; khi vân để vai trò và ý nghĩa của Nhà 
nước được đặt ra một cách đầy đủ, một cách thực tiễn, như một vân để 
hành động tức thời, và hơn nữa hành động quần chúng, thì hệt thảy bọn xã 
hội - cách mạng và mnen-sê-vích đều hoàn toàn rơi tuột ngay vào lý luận tiêu 
tư sẵn cho rằng «Nhà nước› (điều hòa› giai câp. Vô sô nghị quyết và bài báo 
của bọn chính khách thuộc hai đẳng ây đều nhiễm đầy cái lý luận ‹điểu hòa» 
tiêu tư sản và phi-li-xtanh ây. Còn nói rằng Nhà nước là cơ quan thông trị 
của một giai câp nhât định, giai cầp này không thể nào điều hòa được với 
đôi phương (với giai câp chông lại nó), thì bọn dân chủ tiều tư sản không 
bao giờ có thể hiểu được. Thái độ của bọn xã hội - cách mạng và bọn men- 
sê-vích nước ta đôi với NÑhà nước là một trong những chứng cớ rõ ràng 
nhât tỏ ra rằng họ tuyệt nhiên không phải là những người xã hội chủ nghĩa 
(điều mà chúng ta, những người bôn-sê-vích, vẫn luôn luôn chứng minh), 
mà là những người dân chủ tiểu tư sản có một luận điệu suông giả danh xã 
hội chủ nghĩa. 

Mặt khác, sự xuyên tạc chủ nghĩa Mác «theo kiểu Cau-xki còn tính vi 
hơn nhiều. «Vẻ mặt lý luậm, họ không chôi cãi Nhà nước là một cơ quan 
thông trị giai cầp, cũng không chôi cãi mâu thuẫn giai cầp là không thẻ điều 


312 f. 1. Lê-nữ 
——=—=..---........ẽ... `. 
hòa được. Nhưng họ bỏ qua hoặc họ xóa nhòa mât điều đưới đây: nêu Nhà 
nước là một sản phẩm của những mâu thuẫn giai câp không thể điều hòa 
được, nêu Nhà nước là một lực lượng đặt lên ểrên xã hội và ‹w gày 
càng tự thoát ly xã hộp thì rõ ràng là việc giải phóng giai cấp bị áp 
bức không những không thẻ thực hiện được nêu không tiên hành Tnột cuộc 
cách mạng bạo lực, mà cñ ng không thẻ thực hiện được nẻu khô ng 
thủ tiêu bộ máy chính quyền Nhà nước, do giai câp thông trị dựng nên, 
bộ máy thẻ hiện tính «thoát ly› nói trên. Kêt luận ây, tự nó đã rõ ràng vẻ 
xặt lý luận rồi, Mác đã rút nó ra một cách hoàn toàn chính xác, như chúng 
ta sẽ thây sau đây, — trên cơ sở phân tích một cách cụ thể về mặt lịch sử 
những nhiệm vụ của cách mạng. Và chính kêt luận ây; Cau-xki — chúng tôi 
sẽ nói tỉ mì về điểm này trong đoạn sau — đã ... 4quên khuây mât› và xuyên 
tạc đi. 


2. NHỮNG ĐỘI VÕ TRANG ĐẶC BIỆT, 
NHÀ TỦ, V.V... 


Ăng-ghen nói tiệp: 


«..Đem so với tô chức thị tộc (hoặc tông tộc)'*8 trước kia thì đặc trưng 
thứ nhât của Nhà nước là đã căn cứ theo khu vực mà phân chia dân cư 
do nó thông trị...) 

Cách phân chia ây, chúng ta thây tựa hồ như là «tự nhiêm, nhưng 
nó đã đòi hỏi một cuộc đâu tranh lâu dài chông cách tổ chức cũ căn cứ 
theo từng tông tộc hay thị tộc. 

«..Đặc trưng thứ hai của Nhà nước là việc kiên lập một quyền lực 
xã hội không còn trực tiệp là dân cư tự tổ chức thành lực lượng vũ trang 
nữa. Quyền lực xã hội đặc biệt ây là cần thiết, vì từ khi xã hội chia thành 
giai câp thì không thẻ có được một tổ chức vũ trang tự lập của dân cư 

ữa... Quyền lực xã hội ây, trong tât cả mọi Nhà nước đều có. Nó không 
những chỉ gồm những người có vũ trang, mà còn gồm cả những thứ 
công cụ vật chât kèm theo, những nhà tù và đủ thứ những cơ quan có 
quyền cưỡng bức mà xã hội thị tộc không hể biêt đên...› 


Ăng-ghen giải thích thêm khái niệm về cái dực lượng› gọi là Nhà nước 
ây, quyền lực từ xã hội nảy sinh, nhưng lại tự đặt mình lên trên xã hội và 
ngày càng thoát ly xã hội. Lực lượng ây chủ yêu là gì? Là những đội vũ 
trang đặc biệt, trong tay có những nhà tù và những thứ khác. 

Chúng ta có quyền nói là những đội vũ trang đặc biệt, vì quyền lực xã 


Nhà nước 0à cách mạng 313 


hội đặc trưng cho bât cứ Nhà nước nào cũng đều không còn trực tiêp› là 
dân cư vũ trang, là một «tồ chức vũ trang tự lập của đân cư» nữa. 

Cũng như tât cả những nhà tư tưởng cách mạng vĩ đại, Ăng-ghen cô 
làm cho những công nhân đã giác ngộ chú ý đên chính ngay cái mà quan 
niệm phi-li-xtanh chiêm địa vị thông trị cho là không đáng chú ý nhât, thông 
thường nhât và đã được những thiên kiên không những cô châp mà có thể 
nói là cứng đờ công nhận là thiêng liêng. Quân đội thường trực và cảnh sát 
là những công cụ vũ lực chủ yêu của quyển lực Nhà nước. Nhưng có thể 
nào khác thê được không? 

Đôi với tuyệt đại đa sô người Âu cuôi thê kỷ XIX, mà Ăng-ghen đã nhắn 
nhủ, những người chưa hề trải qua, cũng như chưa hể quan sát kỹ một cuộc 
cách mạng lớn nào, thì không thẻ khác thê được. Họ hoàn toàn không hiểu 
thê nào là một ‹«tỗ chức vũ trang tự lập của dân cư›. Hỏi tại sao lại nảy ra 
sự cần thiệt phải có những đội vũ trang đặc biệt (cảnh sát, quân đội thường 
trực), đặt lên trên xã hội, thoát ly xã hội, thì bọn phi-li-xtanh ở các nước Tây 
Âu và ở Nga đều có xu hướng đáp lại bằng vài câu mượn của Xpen-xe hay 
của Mi-khai-lôp-xki nói rằng đó là do đời sông xã hội ngày càng phức tạp 
hóa, chức năng phân hóa, v.v... 

Lời nói ây xem ra có vẻ «khoa học›; nó có tài ru ngủ người phàm tục, 
bằng cách xóa nhòa sự thật chủ yêu và căn bản là: xã hội phân chỉa thành 
những giai câp đôi địch không thể điểu hòa được. 

Nêu như không có sự phân chia ây thì một «tổ chức vũ trang tự lập của 
dân cư» vẫn có thể có được, nhưng nó sẽ khác tổ chức cỗ sơ của một đoàn 
vượn vũ trang bằng gậy, hoặc của một đoàn người nguyên thủy, hoặc của 
những người họp thành thị tộc; ở chỗ là nó phức tạp, kỹ thuật của nó cao, 
V.V,.„ 

Tổ chức ây không thể có được, là vì xã hội văn minh đã chia thành giai 
cầp đôi địch, và hơn nữa, đôi địch không thẻ điều hòa được; vũ trang «tự 
lập› của những giai câp ây sẽ dẫn tới một cuộc xung đột vũ trang giữa họ 
với nhau. Nhà nước hình thành, Nhà nước tự tạo ra cho mình một lực 
lượng đặc biệt, tức là những đội vũ trang đặc biệt, và mỗi cuộc cách mạng, 
khi phá hủy bộ máy Nhà nước, lại chỉ cho ta thây hệt sức rõ ràng cuộc đâu 
tranh giai câp không bị che lâp, cho ta thây rằng giai cầp thông trị cô dựng lại 
như thê nào những đội vũ trang đặc biệt phục vụ n ó, và giai câp bị áp bức 
cô tạo ra như thê nào một tổ chức mới, cùng một loại như thê, có thể phục 
vụ những người bị bóc lột, chứ không phục vụ bọn bóc lột. 

Trong đoạn trích dẫn ở trên, Ăng-ghen đứng về mặt lý luận đề nêu lên 
vân để mà mọi cuộc cách mạng lớn đều đặt ra cho chúng ta về mặt thực tiễn, 


314 V. I. Lê-nin 


một cách rõ ràng, và hơn nữa theo quy mô của một hành động quần chúng, 
đó là vần đề tương quan giữa những đội vũ trang «đặc biệt» và «tỗ chức vũ 
trang tự lập của dân cư». Chúng ta sẽ thây vân để ây được kinh nghiệm các 
cuộc cách mạng châu Âu và Nga mỉnh họa cụ thể như thê nào. 

Nhưng, hãy trở lại với đoạn trình bày của Ăng-ghen. 

Ăng-ghen nêu ra rằng đôi khi, trong một sô vùng ở Bắc Mỹ chẳng hạn, 
quyền lực xã hội ây non yêu (đây là nói về một ngoại lệ rât hiêm trong xã 
hội tư bản chủ nghĩa và những vùng ở Bắc Mỹ trong thời kỳ tiền đê quốc 
chủ nghĩa, khi người di dân tự do chiêm đa sô), nhưng, nói chung, thì quyền 
lực xã hội ây mạnh thêm: 


4...Quyền lực xã hội càng được tăng cường khi những mâu thuẫn giai 
câp ở trong nước càng trầm trọng, khi những nước lân cận càng lớn 
thêm và càng đông dân cư thêm. Hãy xem châu Âu của chúng ta ngày 
nay chẳng hạn, ở đây cuộc đâu tranh giai câp và cuộc chạy đưa xâm 
lược đã làm cho quyển lực xã hội lớn lên đên mức đe dọa nuôt luôn 
toàn thể xã hội và thậm chí cả quốc gia nữa.... 


Những dòng trên đây, muộn lắm, là viêt vào khoảng đầu những năm go 
thê kỷ trước đây. Bài tựa cuôi cùng của Ăng-ghen đề ngày 16 tháng sáu 181. 
Lúc bây giờ, sự chuyển biên sang chủ nghĩa đê quôc — sự thông trị tuyệt 
đôi của các tơ-rớt, quyền lực vô hạn của các ngân hàng lớn, chính sách thực 
dân đại quy mô, v.v... — chỉ mới bắt đầu ở Pháp, còn ở Bắc Mỹ, ở Đức thì 
chỉ mới thoáng thây mà thôi. Từ đó, cuộc ‹chạy đua xâm lược› đã tiên một 
bước khổng lồ, nhât là đầu những năm ro thê kỷ XX, lúc mà trái đât hoàn 
toàn bị phân chỉa giữa bọn (xâm lược kình địch», nghĩa là giữa những đại 
cường quôc ăn cướp. Từ đó, lục quân và hải quân đã tăng lên vô hạn, và 
cuộc chiên tranh ăn cướp 1o14—ro1; để quyết định quyền thông trị thê 
giới là của Anh hoặc của Đức, cuộc chiên tranh để chia của ăn cướp ây đã 
đưa việc một chính quyền Nhà nước tham tàn cô qnuôt› hêt mọi lực lượng 
của xã hội đên chỗ gần xảy ra tai họa hoàn toàn. 

Ngay từ 18or, Ăng-ghen đã chỉ ra rằng cuộc «chạy đua xâm lược› là 
một trong những đặc điểm chủ yêu của chính sách đôi ngoại của các cường 
quốc lớn, thê mà hồi 1g14—1917, giữa lúc cuộc chạy đua ây đã trở nên 
trầm trọng phi thường và đã gây ra cuộc chiên tranh đê quôc chủ nghĩa thì 
bọn vô liêm sỉ xã hội - sô-vanh vẫn che đậy việc bảo vệ quyền lợi ăn cướp 
của giai câp tư sản ‹của mình» bằng những câu «bảo vệ tổ quôc›, ‹bảo vệ 
nền cộng hòa và cách mạng, v.v.. 


Nhà nước 0à cách mạng 3l 


3. NHÀ NƯỚC LÀ CÔNG CỤ BÓC LỘT GIAI 
CẤP BỊ ÁP BỨC 


Muôn đài thọ một quyền lực xã hội đặc biệt đặt lên trên xã hội, thì phải 
có thuê và quốc trái. 

Ăng-ghen việt: 

«..Nắm được quyền lực xã hội và quyển thu thuê, bọn quan lại, với 
tư cách là cơ quan của xã hội, được đặt lên trên xã hội. Lòng tôn kính 
tự do và tự nguyện vôn có trước kia đôi với các cơ quan của xã hội thị 
tộc (tông tộc), nêu ngay như ngày nay bọn quan lại đó có gây lại được; 
thì đôi với họ cũng không đủ nữa...» Họ lập ra những luật đặc biệt đẻ 
bảo đảm tính thần thánh và bât khả xâm phạm của quan lại. Một ‹cảnh 
sát xoàng nhâÐ cũng có nhiều «uy quyền hơn một đại biêu thị tộc; nhưng 
đứng về mặt được dlòng tôn kính tự nguyện, không cưỡng ép› mà nói, 
thì viên chỉ huy quân sự lớn nhât trong xã hội văn minh lại thua xa một 
người cầm đầu thị tộc. 


Vân để địa vị đặc quyền của bọn quan lại với tư cách là cơ quan chính 
quyền Nhà nước, đã được đặt ra ở đây. Điểm căn bản là xem cái gì đặt bọn 
đó lên trên xã hội. Chúng ta sẽ thây vân để lý luận này trong thực tiễn đã 
được Công xã Pa-ri giải quyêt như thê nào năm 187, và đã bị Cau-xki xóa 
nhòa đi một cách phản động như thê nào năm 1912. 


«..Vì Nhà nước đã phát sinh từ sự tât yêu phải không chê những 
đôi kháng giai cầp; và đồng thời vì nó phát sinh ra giữa sự xung đột 
của các giai câp ây, nên theo lệ thường nó là Nhà nước của giai câp mạnh 
nhât, của giai câp thông trị về mặt kinh tê, và giai câp này, nhờ có Nhà 
nước, mà cũng trở nên giai câp thông trị cả về mặt chính trị nữa, và do 
đó, lại có thêm những phương tiện mới để trân áp và bóc lột giai câp 
bị áp bức...» Chẳng những Nhà nước thời cổ và Nhà nước phong kiên 
là những cơ quan bóc lột nô lệ và nông nô, mà cả đên «Nhà nước đại 
nghị hiện đại cũng là một công cụ mà tư bản dùng đẻ bóc lột lao động 
làm thuê. Tuy vậy, cũng có những trường hợp ngoại lệ, tức là có những 
thời kỳ mà những giai câp đâu tranh với nhau đạt tới chỗ lực lượng 
ngang nhau, thì chính quyền Nhà nước, trong một thời gian, có thể có 
một vị trí độc lập nào đó đôi với cả hai giai câp ây và giữ vai trò đường 
như là trọng tài...» Chê độ quân chủ chuyên chê của thê kỳ XVII và 
XVIII, chê độ Bô-na-pac-to!*t của Đề chê thứ nhât và thứ hai ở Pháp, 
chê độ Bi-xmac ở Đức, là như thê. 


316 V. I. Lê-nữ 


Chúng ta sẽ nói thêm, đó cũng là trường hợp chính phủ Kê-ren-xki ở 
nước Nga cộng hòa, sau khi chính phủ ây đã chuyên sang đàn áp giai câp vô 
sản cách mạng, trong lúc mà các Xô-viêt, vì sự lãnh đạo của phái dân chủ 
tiểu tư sản mà đỡ trở nên bât lực, còn giai câp tư sản thì chưa đủ mạnh để 
giải tán ngay các Xô-viêt ây đi được. 


Trong nước cộng hòa dân chủ, — Ăng-ghen viêt tiêp — ‹của cải 
phát huy quyền lực của nó một cách gián tiêệp, nhưng càng chắc chắn 
hơm, tức là: thứ nhât, bằng cách «trực tiệp mmua chuộc các viên chức» 
(ở Mỹ); thứ hai, bằng ‹sự liên minh giữa chính phủ và sở giao dịch» 
(ở Pháp và Mỹ). 


Hiện nay, ở bât cứ nước cộng hòa dân chủ nào, chủ nghĩa đề quôc và 
sự thông trị của ngân hàng cũng ‹phát triển cả hai phương pháp nói 
trên nhằm bảo vệ và thực hiện quyển lực vô hạn của của cải, biên hai 
phương pháp ây thành một nghệ thuật hiêm có. Ví dụ, nêu ngay từ 
những tháng đầu của nước Cộng hòa dân chủ NÑga, có thể nói trong 
thời kỳ trăng mật của cuộc hôn nhân giữa những người ‹xã hội chủ nghĩa» 
xã hội - cách mạng và men-sê-vích với giai câp tư sản trong chính phủ 
liên hiệp, ông Pan-tsin-xki đã phá hoại tât cả những biện pháp nhằm 
kiểm chê bọn tư bản và ngăn chặn không cho chúng ăn cắp công quỹ 
trong việc cung câp quân như, và nêu về sau ông Pan-tsin-xki ra khỏi 
nội các (di nhiên là có một Pan-tsin-xki khác giông hệt lên thay) lại được 
bọn tư bản ‹ban› cho một chức vị ngồi không mỗi năm được lĩnh 12 vạn rúp, 
thì hỏi đó là cái gì? Mua chuộc trực tiếp hay gián tiệp ? Liên minh giữa chính 
phủ với các xanh-đi-ca tư bản chủ nghĩa hay «chb là quan hệ bạn bè? Vai 
trò của bọn Tsec-nôp và bọn Txê-rê-tê-l, bọn Ap-cơ-xen-ti-ep và bọn 
Xcô-bê-lep là thê nào? Là đồng minh «trực tiêp› hay chỉ là đồng rmminh gián 
tiêp của bọn triệu phú ăn cắp công quỹ? 

Quyền lực vô hạn của ‹của cải trong chê độ cộng hòa dân chủ sở dĩ 
chắc chắn hơn, là vì nó không lệ thuộc vào những khuyêt điểm riêng lẻ của 
bộ máy chính trị, vào cái vỏ chính trị xâu của chủ nghĩa tư bản. Chê độ cộng 
hòa dân chủ là hình thức chính trị tôt nhât của chủ nghĩa tư bản; cho nên 
sau khi nắm được cái hình thức ây (thông qua bè lũ Pan-tsin-xki, Tsec-nôp, 
Txê-rê-tê-li và đồng bọn), thì tư bản xây dựng quyền lực của mình một 
cách vững vàng và chắc chắn đên nỗi không một sự thay đôi nhân viên, hay 
cơ quan, hay chính đảng nào trong nước cộng hòa dân chủ tư sản, có thể 
làm lung lay được quyền lực ây. 

Cũng cần phải vạch thêm rằng Ăng-ghen nói một cách rât khẳng định 


Nhà nước và cách mạng 317 


khi ông gọi cả quyền đầu phiêu phổ thông là công cụ thông trị của giai câp 
tư sản. Rõ ràng là ông đã chú ý đên kinh nghiệm lâu ngày của đảng xã hội - 
dân chủ Đức, khi ông nói quyền đầu phiêu phổ thông là: 

«,..một chỉ tiêu đo sự thành thục của giai câp công nhân. Trong NÑhà 
nước hiện nay thì nó không thể là cái gì hơn thê được và sẽ không bao 
giờ là cái gì hơn thê được). 

Phái dân chủ tiểu tư sản, như bọn xã hội - cách mạng và bọn men-sê- 
vích ở nước ta, và cả cái đám anh em sinh đôi của chúng, tức là tât cả bọn 
xã hội - sô-vanh và bọn cơ hội chủ nghĩa Tây Âu, chính lại mong đợi ở đầu 
phiêu phổ thông một cái gì «hơn thê» nữa. Chính họ có tư tưởng sai lầm và 
nhồi cho nhân dân tư tưởng sai lầm cho rằng đầu phiêu phổ thông «trong Nhà 
nước hiện nay» thực tê có thể thê hiện được ý muôn của đại đa sô nhân dân 
lao động và có thẻ đảm bảo thực hiện ý muôn ây. 

Ở đây, chúng tôi chỉ có thể vạch ra ý kiên sai lầm đó, đồng thời chỉ nêu 
lên rằng lời tuyên bô tuyệt đôi rõ ràng, chính xác và cụ thê của Ăng-ghen 
luôn luôn bị sự tuyên truyền và cỗ động của các đảng xã hội chủ nghĩa ‹chính 
thức (nghĩa là cơ hội chủ nghĩa) xuyên tạc đi. Đoạn trình bày tiệp của chúng 
tôi về những kiền giải của Mác và Ăng-ghen vẻ Nhà nước thiện nay› sẽ 
giải thích kỹ toàn bộ tính chât lừa dôi của cái quan niệm mà Ăng-ghen gạt 
bỏ ở đây. 

Ăng-ghen, trong tác phẩm phổ thông nhât của mình, đã tóm tắt toàn bộ 
quan niệm của mình như sau: 

«Ñhư vậy, trước đây không phải lúc nào cũng đã có Nhà nước. Đã 
từng có những xã hội không cần đên Nhà nước và tuyệt không có một 
ý niệm gì về Nhà nước và vẻ quyền lực Nhà nước cả. Khi kinh tê phát 
triển đên một trình độ nào đó, tât nhiên gắn liền với tình trạng xã hội 
phân chia thành giai câp, thì sự phân chia ây khiên cho Nhà nước trở 
thành một tât yêu. Hiện nay, chúng ta đương tiên nhanh đên một trình 
độ phát triền sản xuât khiên cho sự tổn tại của các giai cầp ầy chẳng 
những không còn là một tât yêu nữa, mà lại trực tiễp trở ngại cho sản 
xuât. Những giai cầp ây nhât định sẽ mầt đi, cũng như ngày trước chúng 
nhât định phải xuât hiện. Giai cầp mật đi, thì Nhà nước nhất định phải 
mât theo. Một xã hội tổ chức lại sản xuất trên cơ sở liên hợp tự do và 
bình đẳng giữa những người sản xuât, sẽ xêp tầt cả bộ máy Nhà nước 
vào chỗ hợp với nó lúc ây: vào viện bảo tàng vật cổ, bên cạnh cái xa quay 
sợi và chiêc búa bằng đồng. 

Đoạn văn này ít thây trích dẫn trong sách báo tuyên truyền và cổ động 
của phái xã hội - dân chủ hiện nay. Có chăng thì thường thường hình như 


318 V. I. Lêô-nin 


cũng chỉ trích dẫn đẻ sùng bái một thần tượng, nghĩa là đề chính thức tỏ ý 
tôn kính Ăng-ghen, chứ tuyệt nhiên không cô gắng suy nghĩ gì về ý nghĩa 
rộng lớn và sâu sắc của cách mạng bao hàm trong việc ‹xêp tât cả bộ rmnáy Nhà 
nước vào viện bảo tàng vật cỏ. Thậm chí thường thường người ta cũng 
chẳng hiểu cái mà Ăng-ghen gọi là bộ máy Nhà nước là cái gì nữa. 


4. NHÀ NƯỚC «TIÊU VONG» VÀ CÁCH MẠNG BẠO LỰC 


Những lời nói của Ăng-ghen về sự «tiêu vong» của Nhà nước rât là nỗi 
tiêng và thường được trích dẫn luôn. Những lời nói đó làm nỗi bật thật 
rõ chính ngay bản chât của sự xuyên tạc thường ngày chủ nghĩa Mác hòng 
biên nó thành chủ nghĩa cơ hội, nên chúng ta cần phải bàn tỉ mỉ về những 
lời nói ây. Sau đây, xin trích trọn cả đoạn văn có những lời nói trên: 


«Giai câp vô sản giành lây chính quyền Nhà nước và trước hêt biên 
những tư liệu sản xuât thành tài sản của Nhà nước. Nhưng làm như thê 
là nó tự thủ tiêu luôn mình với tư cách là giai câp vô sản, thủ tiêu luôn 
tât cả những khác biệt giai câp và đôi kháng giai câp, và đồng thời thủ 
tiêu cả Nhà nước với tư cách là Nhà nước. Xã hội trước kia, cũng như 
xã hội ngày nay, phát triển trong những đôi kháng giai câp nên cần có 
Nhà nước, nghĩa là một tổ chức của giai câp bóc lột đề duy trì những 
điều kiện bên ngoài của nền sản xuât của nó, đặc biệt là đẻ dùng võ lực 
mà duy trì giai câp bị bóc lột trong những điều kiện áp bức do phương 
thức sản xuât lúc đó quyêt định (chẻ độ nô lệ, chê độ nông nô, chê độ 
lao động làm thuê). Nhà nước đã từng là đại biểu chính thức của toàn 
thể xã hội, là sự tổng hợp xã hội thành một tổ chức hữu hình, nhưng 
Nhà nước là như vậy, chỉ bởi vì nó là Nhà nước của cái giai câp đang một 
rnình đại biểu cho toàn thẻ xã hội trong thời đại của nó, như: Nhà nước 
của những công dân — chủ nô trong thời thượng cổ; Nhà nước của 
quý tộc phong kiên trong thời trung cổ; Nhà nước của giai câp tư sản 
trong thời chúng ta. Nhưng đên khi Nhà nước thực sự trở thành đại 
biểu của toàn xã hội rồi, thì tự nhiên nó lại hóa ra thừa. Một khi không 
còn giai câp xã hội nào cẩn phải giữ trong vòng áp bức nữa; một khi 
đồng thời với việc thủ tiêu sự thông trị giai câp và sự đâu tranh sinh tồn 
cá nhân, — sự đâu tranh do tình trạng sản xuât vô chính phủ hiện nay 
gây ra, — cũng được thủ tiêu luôn cả những xung đột và những quá 
lạm do cuộc đâu tranh đó sinh ra, thì khi đó không còn gì đẻ trần áp 
nữa, không cần phải có một lực lượng trần áp đặc biệt, là Nhà nước nữa. 


FT——— Tem 


Nhà nước và cách mạng 319 


Hành vi đầu tiên làm cho Nhà nước thực sự tự xác định là đại biều của 
toàn thê xã hội, — nhân danh xã hội mà nắm lây tư liệu sản xuât — thì 
cũng là hành vi độc lập cuôi cùng của nó, với tư cách là Nhà nước. 
Việc chính quyền Nhà nước can thiệp vào các quan hệ xã hội trở thành 
vô dụng trên hêt địa hạt này đên địa hạt khác; và lúc đó thì tự nhiên sự 
can thiệp đó sẽ mât dần đi. Thay vào việc cai trị người, sẽ là việc quản 
lý vật và việc chỉ đạo quá trình sản xuât. Nhà nước không bị œóa bỏ›, mà 
tự tiêu uong đi. Chính phải đứng trên quan điểm ây đẻ đánh giá câu: 
4Ñhà nước nhân dân tự do», câu này tạm dùng đẻ cỗ động thì còn có 
thể được, nhưng xét cho cùng thì không có căn cứ khoa học. Cũng phải 
đứng trên quan điềm ây, đề đánh giá yêu cầu của những kẻ gọi là vô chính 
phủ chủ nghĩa, đòi phải xóa bỏ ngay Nhà nước trong khoảng hai mươi 
bôn tiêng đồng hồ› (qChông Đuy-rinh›. Ông Êp-ghê-ni Đuy-rinh đảo 
lộn khoa học›, tr. 3or—ao3, bản tiêng Đức, xuât bản lần thứ 3). 


Có thẻ nói mà không sợ sai lầm rằng: trong cả đoạn nghị luận rât phong 
phú về tư tưởng này của Ăng-ghen, các đảng xã hội chủ nghĩa hiện nay 
chỉ giữ lại, coi là di sản thực sự quý báu của tư tưởng xã hội chủ nghĩa mỗi 
một cái công thức Nhà nước ‹tiêu vong, mà theo Mác, nó trái hẳn với 
thuyêt xóa bỏ» Nhà nước của chủ nghĩa vô chính phù. Cắt xén chủ nghĩa 
Mắc như vậy; tức là biên nó thành chủ nghĩa cơ hội: bởi vì (giải thích» như 
vày thì chỉ còn lại cái quan niệm mơ hồ về một sự thay đổi chậm chạp, đều 
đều, tuần tự, không có đột biên, không có bão táp, không có cách mạng. Theo 
quan niệm thông thường, rât phổ biên, rât đại chúng hóa, nều có thể nói 
như thê, — thì sự «tiêu vong› của Nhà nước chắc chắn có nghĩa là xóa mờ 
cách mạng, nêu không phải là phủ nhận cách mạng. 

Nhưng ‹giải thích» như vậy là xuyên tạc chủ nghĩa Mác một cách thô 
bỉ nhât, chỉ có lợi cho riêng giai cầp tư sản, và căn nguyên lý luận sinh ra 
Sự xuyên tạc đó là việc quên mât những hoàn cảnh và lý do hêt sức quan 
trọng đã nêu ra chẳng hạn trong đoạn nghị luận «tổng kêt› của Ăng-ghen mà 
chúng tôi đã trích dẫn nguyên văn trên kia. 

Thứ nhât. Ngay khi mở đầu đoạn nghị luận, Ăng-ghen đã nói rằng trong 
khi giành được chính quyển Nhà nước thì giai cầp vô sản (do đó mà thủ 
tiêu luôn cả Nhà nước với tư cách là Nhà nước. Người ta không quene 
suy nghĩ xem như thê nghĩa là gì. Thường thì hoặc giả người ta hoàn toàn 
không biêt gì đên ý nghĩa của điều đó; hoặc giả người ta xem đó là một 
nhược điểm Hê-ghen chủ nghĩa› của Ăng-ghen. Thật ra thì mây chữ đó 
tóm tắt sơ lược kinh nghiệm của một trong những cuộc cách mạng vô sản 


320 V. I. Lê-nin 


vĩ đại nhât, tức là kinh nghiệm Công xã Pa-ri năm 1871 mà sau này đên đoạn 
cần bàn tới chúng tôi sẽ nói tường tận hơn. Ở đây, Ăng-ghen nói cách mạng 
vô sản ‹thủ tiêu» Nhà nước của giai cấp fư sản, còn nói về sự tiêu vong thì 
nhằm vào tàn dư của Nhà nước 0ô sản, sau cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Theo Ăng-ghen thì Nhà nước tư sản không tự «tiêu vong›; nó bị giai cầp 
vô sản «thử tiêu» trong cách mạng. Tiêu vong sau cuộc cách mạng ây, 
là Nhà nước vô sản hay nói một cách khác là nửa - Nhà nước. 

Thứ hai. Nhà nước là một dực lượng đặc biệt để trân áp». Định nghĩa 
tài tình và cực kỳ sâu sắc ây của Ăng-ghen được nêu ra ở đây hêt sức rõ. 
Qua định nghĩa đó thì rõ ràng là ddực lượng đặc biệt đẻ trần áp» ây của giai 
câp tư sản đôi với giai câp vô sản, của một nhóm người giàu có đôi với hàng 
triệu người lao động, phải được thay thê bằng «một lực lượng đặc biệt 
đề trần áp› của giai câp vô sản đôi với giai cầp tư sản (chuyên chính vô sản). 
«Thủ tiêu Nhà nước với tư cách là Nhà nước› chính là ở chỗ đó. «Hành vi› 
nhân danh xã hội mà nắm lây tư liệu sản xuât cũng là ở chỗ đó. Lẽ cô nhiên 
là sự thay như vậy một dực lượng đặc biệt (lực lượng của giai câp tư sản) 
bằng một đực lượng đặc biệt khác (lực lượng của giai câp vô sản) tuyệt 
nhiên không thê thực hiện theo hình thức «tiêu vong» được. 

Thứ ba. Khi nói về sự «tiêu vong› ây — thậm chí Ăng-ghen còn dùng 
một danh từ nỗi bật và có hình ảnh hơn, là sự sœnât dần — thì Ăng-ghen 
đã đặt nó một cách hoàn toàn rõ ràng và chính xác vào thời kỳ £¿êp liền 
sau khi ‹Nhà nước nhân danh toàn xã hội mà nắm lây tư liệu sản xuât› 
tức là tiếp liên sau cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đều biệt 
rằng trong thời kỳ đó, hình thức chính trị của đÑhà nước› là chê độ dân chủ 
triệt để nhât. Nhưng trong bọn cơ hội chủ nghĩa xuyên tạc chủ nghĩa Mác 
một cách trơ tráo, không hể có một kẻ nào nghĩ rằng ở đây Ăng-ghen nói 
đền sự «mât dần› và sự ‹tiêu vong› của chê độ đân ch ủ. Mới nghe qua, 
điều đó tựa hồ rât lạ. Nhưng điều đó chỉ không thể hiều được›» đôi với 
những ai không nghĩ đên sự thật này là: chê độ dân chủ c ỡ ø ø là một Nhà 
nước, do đó, Nhà nước mà mt đi thì chê độ dân chủ cũng mât theo. Chỉ 
có cách mạng mới có thê «thủ tiêu được Nhà nước tư sản. Còn Nhà nước 
nói chung, tức là chê độ dân chủ triệt đẻ nhât, thì chỉ có thể «tự tiêu vong» 
mà thôi. 

Thứ tư. Khi xướng ra nguyên lý trứ danh của mình: «Nhà nước tự 
tiêu vong›, Ăng-ghen liền giải thích cụ thể rằng nguyên lý ây vừa nhằm chồng 
bọn cơ hội chủ nghĩa, vừa nhằm chông bọn vô chính phủ. Nhưng Ăng-ghen 
đặt lên hàng đầu cái kêt luận nhằm chông bọn cơ hội chủ nghĩa, rút ra từ 
nguyên lý «Nhà nước tự tiêu vong›. 


—————— 


Nhà nước uà cách mạng 321 


Nhưng ta có thể nói chắc rằng trong sô ro.ooo người đã đọc hay nghe 
nói về nguyên lý «Nhà nước tự tiêu vong›, thì có đền g.ooo người hoàn toàn 
không biêt hoặc không còn nhớ rằng những kêt luận rút ra từ nguyên lý đó, 
Ăng-ghen không phải chỉ dùng đề chông bọn vô chính phủ mà thôi. Và trong 
sô mười người còn lại, chắc có đên chín người không biết đÑhà nước nhân 
dân tự do» là gì và vì sao công kích khâu hiệu ây lại là công kích bọn cơ hội 
chủ nghĩa. Người ta viết lịch sử như vậy đó! Người ta biên dân dẩn học 
thuyêt cách mạng vĩ đại thành chủ nghĩa phỉ-li-xtanh đang thịnh hành như 
thê đây! Kêt luận chông bọn vô chính phủ được nhắc đi nhắc lại hàng ngàn 
lần, bị tầm thường hóa, bị đem nhồi vào đầu óc sau khi giản đơn hóa; nó đã 
có sức mạnh của một thiên kiên. Còn kêt luận chông bọn cơ hội chủ nghĩa, 
thì người ta lại xóa mờ và ‹quên khuây đù! 

«Nhà nước nhân dân tự do» là một yêu sách ghi trong cương lĩnh của 
những người xã hội - dân chủ Đức trong những năm 7o và đã trở thành một 
công thức thường dùng đôi với họ. Khẩu hiệu đó — khâu hiệu tuyệt nhiên 
không có một nội dung chính trị nào, — chỉ là một lôi diễn đạt tiêu tư sản 
và kiều cách về khái niệm dân chủ. Chừng nào người ta dùng khâu hiệu 
ây để ám chỉ chẽ độ cộng hòa dân chủ một cách hợp pháp, thì Ăng-ghen 
đồng ý «tạm thời» «biện hộ» cho nó, nhằm mục đích cổ động. Nhưng đó là 
một khâu hiệu cơ hội chủ nghĩa, vì không những nó chỉ nhằm tô điểm cho 
chê độ dân chủ tư sản; mà nó còn tỏ ra là không hiểu sự phê bình xã hội chủ 
nghĩa đôi với mọi Nhà nước nói chung. Chúng ta ủng hộ chê độ cộng hòa 
dân chủ vì nó là hình thức Nhà nước tôt nhât cho giai câp vô sản trong chê 
độ tư bản chủ nghĩa; nhưng chúng ta không được quên rằng cảnh nô lệ làm 
thuê là sô phận của nhân dân, ngay cả trong nước cộng hòa tư sản dân chủ 
nhât. Sau nữa, vô luận Nhà nước nào cũng là một ‹lực lượng đặc biệt để 
trân áp» nhằm chông giai cầp bị áp bức. Cho nên, vô luận Nhà nước nào 
cũng đều không tự do, đều không có tính chât nhân dân. Điểu đó, Mác 
và Ăng-ghen đã giải thích nhiều lần cho các đồng chí trong Đảng vào những 
năm 7o. ` 

Thứ năm. Chính trong tác phầm ây của Ăng-ghen, tác phầm mà ai cũng 
nhớ là có một đoạn nghị luận về Nhà nước tự tiêu vong, cũng còn có một 
đoạn nghị luận nữa về ý nghĩa của cách mạng bạo lực. Dưới ngòi bút của 
Ăng-ghen, việc đánh giá về phương diện lịch sử vai trò của cách mạng bạo 
lực đã biên thành việc ca tụng thật sự cách mạng bạo lực. Điều ầy ‹không 
một ai còn nhớ cả»; trong các đảng xã hội chủ nghĩa hiện nay, người ta không 
quen nói đên ý nghĩa của tư tưởng ây, thậm chí cũng không nghĩ đên nữa; 
còn trong công tác tuyên truyền và cô động hàng ngày trong quần chúng, 


21—2886 


322 V. I. Lê-nin 


thì những tư tưởng ây không được giữ một vai trò nào hêt. Thê mà những 
tư tưởng ây lại liên hệ mât thiệt với tư tưởng Nhà nước ‹tự tiêu vong› và 
kêt thành một chỉnh thẻ chặt chẽ với tư tưởng đó. 


Sau đây là đoạn nghị luận đó của Ăng-ghen: 


«,.Về điểm nói rằng bạo lực còn có một tác dụng khác trong lịch sửa 
(ngoài tác dụng gây tai hại của nó ra) «một tác dụng cách mạng, về điểm 
mà Mác nói rằng nó còn là bà đỡ cho mọi xã hội cũ đương thai nghén 
một xã hội mới; là công cụ mà phong trào xã hội dùng đề thắng và phá 
tan những hình thức chính trị cứng đờ và chết — về tât cả điểm ấy, 
ông Đuy-rinh không hể đả động đên một tí gì cả. Ông chỉ vừa than thở, 
vừa rên rỉ mà thừa nhận rằng muôn phá hủy chê độ quản lý kinh tẻ có 
tính chât bóc lột thì có lẽ phải dùng đền bạo lực — tiếc thay! Vì, theo 
ông, bạo lực làm cho người dùng nó bại hoại đạo đức. Thê mà ông dám 
nói như thê trước một cao trào phát triển mạnh mẽ về đạo đức và tư 
tưởng, mà bât cứ một cuộc cách mạng thắng lợi nào cũng đều có cả! 
Thê mà ông dám nói như thê ở nước Đức là nơi mà xung đột bạo lực, — 
mà nhân dân cũng có thẻ bị bắt buộc phải tiên hành, — ít nhầt cũng có 
cái lợi là trừ bỏ được tỉnh thần nô lệ mà cái nhục của cuộc chiễn tranh 
Ba mươi năm" đã gây ra trong ý thức dân tộc! Thê mà cái tư tưởng 
thiêu sinh khí, vô vị, yêu đuôi ây của kẻ thầy tu thuyết pháp, lại còn có 
cái cao vọng là buộc chính đảng cách mạng chưa từng thây trong lịch 
sử, phải theo mình l›. (tr. 193, bản tiêng Đức, xuât bản lần 3, cuôi chương 
IV, phần thứ hai). 

Làm thê nào để có thể điểu hòa được trong cùng một học thuyết lời ca 
tụng cách mạng bạo lực ây — mà Ăng-ghen tha thiệt trình bày với các đảng 
viên xã hội - dân chủ Đức từ 1878 đên r8o4, nghĩa là cho đền lúc chết — 
với lý luận về Nhà nước «tự tiêu vong»? 

Thường thường, người ta điều hòa cái này với cái kia theo lôi chiết 
trung tùy tiện hay theo lôi ngụy biện bằng cách trích ra một cách vũ đeán; 
vô nguyên tắc (hay là theo nguyên tắc làm vừa lòng những kẻ cầm quyền) 
khi thì luận điểm này khi thì luận điểm nọ; rồi trong 1oo lần thì có đên 99 
lần — nêu không phải là hơn thê nữa — luận điểm «tiêu vong» được nêu 
lên hàng đầu. Chủ nghĩa chiêt trung thay cho phép biện chứng: đó là điều 
thông thường nhât, phổ biên nhât trong sách báo chính thức hiện nay của 
đảng xã hội - dân chủ khi bàn về chủ nghĩa Mác. Sự thay thể ây, cô nhiên 
chẳng mới lạ gì: ngay trong lịch sử triệt học Hy-lạp cổ điển, chúng ta cũng 
từng thây như thê. Trong việc biên chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa cơ hội 


Nhà nước và cách mạng 323 


thì việc dùng chủ nghĩa chiêt trung đề xuyên tạc phép biện chứng là dễ đánh 
lừa quần chúng hơn cả, nó làm cho quần chúng tựa hồ như được thỏa mãn; 
nó làm ra vẻ xét đên mọi phương diện của quá trình, mọi xu hướng của sự 
tiên triển, mọi ảnh hưởng rnâu thuẫn lẫn nhau, v.v..; nhưng kỳ thực, nó 
không đưa ra được một ý niệm nào hoàn chỉnh và cách mạng về quá trình 
phát triển của xã hội. 

Thuyêt của Mác và Ăng-ghen về tính chât không thê tránh được của 
một cuộc cách mạng bạo lực là nhằm Nhà nước tư sản mà nói, điều ầy 
chúng tôi đã nói ở trên và sau này sẽ trình bày chỉ tiêt thêm nữa. Nhà nước 
tư sản #hông thể nhường chỗ cho Nhà nước vô sản (chuyên chính vô sản) 
bằng con đường «tự tiêu vong» được, mà theo quy luật chung thì chỉ có 
thể bằng một cuộc cách mạng bạo lực thôi. Lời Ăng-ghen ca tụng cách mạng 
bạo lực là hoàn toàn phù hợp với nhiều lời tuyên bô của Mác (chúng ta hãy 
nhớ lại lời kêt luận trong quyền «Sự khôn cùng của triệt học› và trong quyển 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sảm nêu lên một cách tự hào và công khai 
rằng cách mạng bạo lực là điều không thẻ tránh được; chúng ta hãy nhớ lại 
quyền ‹Phê phán cương lĩnh Gô-ta› viết năm 1875, nghĩa là chừng khoảng 
ba mươi năm sau, trong đó Mác đã thẳng tay công kích tính chât cơ hội chủ 
nghĩa của cương lĩnh này'%, Lời ca tụng ây của Ăng-ghen tuyệt nhiên 
không phải là kêt quả của sự ‹mê say», là lời khoa trương trông rỗng hay là 
mánh khóc bút chiên. Sự cần thiết phải giáo dục một cách có hệ thông cho 
quần chúng nhận thức được quan điểm áy, — và chính ngay quan điểm ây 
về cách mạng bạo lực, là nền móng của ứoàn bộ học thuyêt của Mác và Ăng- 
ghen. Việc những khuynh hướng xã hội - sô-vanh và khuynh hướng Cau-xki 
hiện chiêm địa vị thông trị, phản bội học thuyêt của Mác và Ăng-ghen, việc 
đó đã biểu hiện đặc biệt rõ rệt ở chỗ những người theo những khuynh hướng 
này cũng như theo những khuynh hướng kia đều quên mất sự tuyên truyền 
ấy, sự cỗ động ây. 


Không có cách mạng bạo lực thì không thẻ thay Nhà nước tư sản bằng 
Nhà nước vô sản được. Còn việc thủ tiêu Nhà nước vô sản, nghĩa là việc 
thủ tiêu Nhà nước nói chung lại chỉ có thê thực hiện được bằng con đường 
4tự tiêu vong› thôi, 


Mác và Ăng-ghen đã phát triển những kiên giải äy một cách tỉ mỉ và cụ 
thể trong khi nghiên cứu riêng từng tình thê cách mạng một, trong khi phân 
tích những bài học rút trong kinh nghiệm của từng cuộc cách mạng một. 
Giờ đây, chúng ta sẽ xét đên phần đó, hiển nhiên là phần quan trọng nhât, 
trong học thuyêt của Mác và Ăng-ghen. 


2I° 


324 V. I. Lê-nin 


CHƯƠNG II 


NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG. 
KINH NGHIỆM NHỮNG NĂM 1848—1851 


1. HÔM TRƯỚC CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 


Những tác phầm đầu tiên của chủ nghĩa Mác đã trưởng thành, «Sự khôn 
cùng của 'riêt học» và «Tuyên ngôn của Đảng cộng sảm›, là viêt ra đúng vào 
hôm trước cuâc cách mạng 1848. Vì thê cho nên song song với sự trình bày 
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, chúng ta còn thây hai tác phầm 
ây phản ánh mật phần nào, tình hình cách mạng cụ thẻ thời bây giờ. Cho 
nên ngay trước khi trình bày những kềt luận mà tác giả những quyên ây 
rút trong kinh nghiệm :348—r8sr, thì có lẽ hợp lý hơn là chúng ta hãy 
phân tích những điểu hai ông đã nói vẻ Nhà nước. 


Mặc việt trong (Sự khôn cùng của triêt học›: 

«,.„Giai cầp công nhân, trong tiên trình phát triển của mình, sẽ thay 
thê xã hội tư sìn cũ bằng mật th liên hợp hoàn toàn không có giai cầp 
và đôi lập giai cầp, và sẽ không còn có chính quyền như vôn có nữa, vì 
chính quyẩn chính là biểu hiện chính thức của đôi lập giai câp trong xã 
hội tư sảm (tr. 18a, tiêng Đức, 1883). 

Cũng nên s2 sính đ›ạn văn này, đaạn văn trình bày khái quát về ý 
niệm Nhà nưýs mìt đi sau khi thì tiêu giai cầp, với đoạn trình bày trong 
«Tuyên ngzôa của Đìng cộng sim dạ Míc và Ăng-ghzn việt sau đó vài 
tháng, nói cho đúng ra là viết vào tháng mười mật 1847: 

«..Khi phác qua các giai đoạn lớa nhẫt trong sự phát triển của giai 
cầp vô sản, chúng tôi đã vạch lại lịch sử của cuộc nội chiên ít nhiều tiềm 
tàng trong xã hội hiện nay cho đền lúc cuậs nội chiền đó biên thành cách 
mạng công khai, và đền lúc giai câp vô sin xây dựng nền thông trị của 
mình bằng cách dùng bạo lực lật đỗ giai cầp tư sản... 

„Như chúng ta đã thây trên kia: giai đoạn thứ nhầt của cách mạng 
công nhân là giai câp vô sản phải biên thành› (nghĩa đen: nâng lên thành) 
qgiai cầp thông trị, phải giành lây quyền dân chủ. 

Giai cầp vô sìn sẽ dùng quyền thông trị chính trị của mình đẻ đẳn 
dần đoạt lầy toàn bộ tư bản của giai cầp tư sẵn, để tập trung mọi công cự 
sản xuẫt vào trong tay Nhà nước, tức là trong tay giai cầp vô sin đã được 


Nhà nước và cách mạng 325 


tổ chức thành giai câp thông trị, và đẻ tăng thêm sô lượng những lực 

lượng sản xuât lên hêt sức nhanh› (tr. 31, 27, bản tiếng Đức, xuât bản 

lần thứ VII, roo6). 

Ở đây, chúng ta thây nêu lên một trong những tư tưởng đặc sắc nhât 
và trọng yêu nhât của chủ nghĩa Mác về vân để Nhà nước, đó là tư tưởng 
«chuyên chính vô sản» (theo danh từ mà Mác và Ăng-ghen vẫn dùng từ sau 
Công xã Pa-ri), sau nữa ở đây chúng ta cũng tìm thây một định nghĩa tuyệt 
hay về Nhà nước, và cũng thuộc vào sô «những lời bị bỏ quên» của chủ 
nghĩa Mác. «hà nước, tức là giai cắp vô sản đã được tô chức thành giai 
cấp thông trị». 

Định nghĩa này về Nhà nước chưa bao giờ được giải thích đên trong 
sách báo tuyên truyền và cổ động lưu hành nhiều nhât của các đảng xã hội - 
dân chủ chính thức. Hơn nữa: nó đã bị bỏ quên, vì nó tuyệt đôi không thể 
dung hèa với chủ nghĩa cải lương, nó đập thẳng vào những thành kiên cơ 
hội chủ nghĩa thường thây và những ảo tưởng tiểu tư sản về ‹sự tiền triển 
hòa bình của chê độ dân chủ›. 

Giai câp vô sản cần có Nhà nước — tât cả bọn cơ hội chủ nghĩa, bọn xã 
hội - sô-vanh và bọn Cau-xki đều lặp lại điều đó mà khẳng định rằng học 
thuyêt Mác là như thê, nhưng chúng «quên» nói thêm: một là, theo Mác thì 
giai câp vô sản chỉ cần có một Nhà nước đang tự tiêu vong, nghĩa là một 
Nhà nước tổ chức sao cho có thể bắt đầu tiêu vong ngay và không thể nào 
không tiêu vong được. Hai là, những người lao động cần có €Ñhà nước), 
tức là «giai câp vô sản đã được tô chức thành giai cầp thông trị). 

Nhà nước là một tŠ chức quyền lực đặc biệt là tổ chức bạo lực dùrg để 
trần áp một giai câp nào đó. Vậy thì giai cầp vô sản cần phải trần áp giai cầp 
nào? Đương nhiên chỉ là giai câp bóc lột, nghĩa là giai cầp tư sản. Nhữrg 
người lao động cần có Nhà nước là chỉ để trần áp sự phản kháng của tẹn 
bóc lột; mà lãnh đạo việc trần áp ây, thực hành việc trần áp ầy một cách thực 
tiễn, thì chỉ có giai câp vô sản mới có thể làm được, vì nó là giai cầp duy nhất 
triệt để cách mạng, giai cầp duy nhất có thể đcàn kết tầt cả những người lao 
động và tât cả những người bị bóc lột trong cuộc đầu tranh chồrg giai cầp 
tư sản, nhằm hoàn toàn loại bỏ giai cầp đó ra khỏi chính quyền. 

Các giai cầp bóc lột cần đền quyền thồng trị chính trị đề duy trì sự bóc 
lột, nghĩa là đề bảo vệ quyền lợi ích kỳ của một thiểu sô rầt nhỏ bé, chồng lại 
tuyệt đại đa sô nhân dân. Các giai cầp bị bóc lột cần đền quyền thêng trị 
chính trị đề thù tiêu hoàn toàn mọi sự bóc lột, nghĩa là đề bảo vệ lợi ích của 
đại đa sô nhân dân chông lại thiểu số rầt nhỏ những chủ nô hiện đại, tức là 
bọn địa chủ và bọn tư bản. 


326 V. I. Lê-nin 


Bọn dân chủ tiểu tư sản, tức là bọn giả danh xã hội chủ nghĩa vẫn lây 
mộng tưởng thỏa hiệp giai câp đẻ thay cho đâu tranh giai câp, họ hình dung 
ngay cả việc cải tạo xã hội chủ nghĩa cũng là một thứ mộng tưởng, không 
phải dưới hình thức lật đồ nền thông trị của giai câp bóc lột, mà là dưới 
hình thức sô ít êm ái phục tùng sô đông đã có ý thức về nhiệm vụ của mnình. 
Thứ không tưởng tiêu tư sản này, — mật thiệt gắn liền với sự thừa nhận ý 
niệm mật Nhà nước đứng trên các giai câp — trong thực tiễn, đã dẫn đên 
chỗ phản bội lợi ích của những giai câầp cần lao; lịch sử các cuộc cách mạng 
Pháp 1848 và 187, chẳng hạn, đã chứng minh điều đó, kinh nghiệm việc 
các đảng ‹xã hội chủ nghĩa› tham gia nội các tư sản ở Anh, ở Pháp, ở Ý và ở 
các nước khác, hồi cuôi thê kỷ XIX và đầu thê kỷ XX, cũng chứng minh 
điều đó. 

Suôt đời, Mác đã đầu tranh chông chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản ây, thứ 
chủ nghĩa mà các đảng xã hội - cách mạng và men-sê-vích hiện đã làm sông 
lại ở Nga. Mác đã phát triển mật cách triệt đề học thuyêt về đầu tranh giai 
câp đê đi đền học thuyêt vẻ chính quyền, học thuyêt về Nhà nước. 

Chỉ có giai câp vô sản mới lật đổ được sự thông trị của giai câp tư sản 
vì đó là giai cầp riêng biệt được những điều kiện sinh hoạt kinh tê của nó 
chuẩn bị cho nó tiên hành việc lật đỗ ây, và cung câp cho nó khả năng và lực 
lượng để thực hiện việc ây. Trong khi giai cầp tư sản chia rẽ, phân tán nông 
dân và mọi tầng lớp tiểu tư sản, thì nó lại tập hợp, thông nhât và tổ chức 
giai câp vô sản lại. Do vai trò kinh tê của nó trong nền sản xuât lớn nên giai 
câp vô sản là giai cầp duy nhât có thẻ lãnh đạo £đt cả quần chúng lao động 
và bị bóc lột, những quần chúng này thường bị giai câp tư sản bóc lột, đàn 
áp và giày xéo không kém gì mà còn tệ hơn giai câp vô sản, nhưng họ không 
thể độc lập đầu tranh đẻ tự giải phóng được. 

Học thuyêt đâu tranh giai cập mà Mác áp dụng vào vân đề Nhà nước 
và vân để cách mạng xã hội chủ nghĩa, tât nhiên phải đưa đền chỗ thừa nhận 
sự thông trị chính trị của giai cầp vô sản, chuyên chính của giai câp đó, tức 
là một chính quyển mà nó không chia xẻ với ai hêt, và trực tiệp dựa vào lực 
lượng vũ trang của quần chúng. Giai câp tư sản chỉ có thể bị lật đổ, khi nào 
giai câp vô sản trở thành giai cấp thông trị đủ sức trân áp sự phản kháng 
không thẻ tránh khỏi, quyết liệt của giai câp tư sản, và đủ sức tổ chức ñÈt 
thảy quản chúng lao động và bị bóc lột đề xây dựng một chê độ kinh tê mới. 

Giai câp vô sản cẩn có chính quyển Nhà nước, cẩn có tổ chức vũ lực 
tập trung, cần có tô chức bạo lực đẻ trân áp sự phản kháng của bọn bóc lột 
và lãnh đạo quảng đại quần chúng nhân dân — nông dân, tiểu tư sản, nửa 
vô sản — trong công cuộc +tổ chức› nền kinh tê xã hội chủ nghĩa. 


Nhà nước tà cách mạng 327 


Chủ nghĩa Mác giáo dục đảng công nhân, là giáo dục một đội tiền phong 
của giai câp vô sản đủ sức nằm chính quyển và đắt đẫn toàn dân tiền lên 
chủ nghĩa xã hội, đủ sức lãnh đạo và tỏ chức một chê độ mới, đủ sức làm 
thầy, làm người dẫn đường, làm lãnh tụ của tât cả những người lao động và 
những người bị bóc lột để giúp họ tổ chức đời sông xã hội của họ, mà không 
cần đền giai cầp tư sản và chông lại giai cÂp tư sản. Trái lại, chủ nghĩa cơ hội, 
hiện đang thịnh hành, giáo dục đẳng công nhân đẻ biên thành một bọn đại 
biêu lao động được trả lương hậu nhât và thoát ly quần chúng: bọn này 
«thích ứng› khá giỏi với chê độ tư bản chủ nghĩa, và bán rẻ quyền anh cả 
của mình đẻ lầy một đĩa đậu, nghĩa là chúng từ bỏ không giữ vai trò 
lãnh tụ cách mạng của nhân dân trong cuộc đâu tranh chông giai câp 
tư sản. 

qNhà nước, tức là giai câp vô sản đã được tổ chức thành giai câp thông 
trị — lý luận ây của Miác mật thiêt gắn liền với toàn bộ học thuyêt của ông 
về vai trò cách mạng của giai câp vô sản trong lịch sử. Biểu hiện tôi cao của 
vai trò ây là chuyên chính vô sản, là sự thông trị chính trị của giai câp vô 
sản. 

Nhưng nêu giai cÂp vô sản cần có Nhà nước làm một tổ chức bạo lực 
đặc biệt đề chỗng giai cầp tư sản, thì một vân để phải được đặt ra như sau: 
nêu trước hêt không phá hủy, không đập tan bộ máy Nhà nước mà giai câp 
tư sản đã tạo ra cho chính nó, thì liệu có thể tạo nên được một tô chức như 
vậy chăng? Bản cTuyên ngôn của Đảng cộng sản» đưa ta đên vân đề ây; và 
chính vân đề ây là điểu mà Mác đã nói đên, khi tông kêt kinh nghiệm cách 
mạng 1848—1851. 


2. TỒNG KẾT MỘT CUỘC CÁCH MẠNG 


EKhi bàn về Nhà nước, vân đề mà chúng ta đang nghiên cứu ở đây, thì 
trong quyển «Ngày 18 tháng Sương mù của Lu-i Bô-na-pac-tơ›, Mác đã 
tổng kết cuộc cách mạng 1848—1851 ở đoạn nghị luận sau đây: 

+..Nhưng cách mạng thì lại đi cho tới cùng. Nó chỉ mới trải qua cơn 
thử thách gian khô thôi. Nó tiên hành công việc của nó một cách có 
phương pháp. Cho đên ngày 2a tháng chạp 1851› (ngày Lu-i Bô-na-pac- 
tơ đảo chính) «nó chỉ mới làm được một nửa công tác chuân bị của nó 
thôi, và bây giờ nó đang hoàn thành nôt nửa còn lại. Trước hét nó hoàn 
bị quyển lực Nghị viện để sau này lại có thể lật đỗ quyền lực đó đi. 

Mục đích ây một khi đã đạt được, thì cách mạng hoàn bị quyển 


328 V. 1. Lê-nin 

“——= =ẽ==—.....=ẽ......:........P......‹ 
lực hành chính, khiền quyền lực này biều hiện ra một cách thuần túy 
nhất, cô lập quyền lực ây, biên quyền lực ây thành đôi tượng duy nhất 
đôi lập với mình, để có thê tập trung chỗng quyền lực đó tắt cả những lực 
lượng phá hoại (chữ ngà của chúng tôi). «Và khi cách mạng đã hoàn 
thành được nửa thứ hai của công tác chuẩn bị của mình, thì châu Âu 
sẽ nhảy lên và reo mừng: «Chú chuột già ơi! chú đào khá đây !» 

Quyền lực hành chính đó, — với tổ chức quan liêu và quân sự rộng 
lớn của nó, với bộ máy Nhà nước phức tạp và giả tạo của nó, tức là một 
đạo quân viên chức hàng nửa triệu người của nó và một đạo quân khác 
đông hàng năm mươi vạn bỉnh lính, cái cơ thể ăn bám ghê gớm này 
trùm lên như một tâm màng mỏng trên mình xã hội Pháp và bịt kín hết 
tầt cả mọi lỗ chân lông — quyền lực đó ra đời trong thời quân chủ chuyên 
chê, lúc suy tàn của chê độ phong kiên, chê độ mà cái cơ thể ăn bám đó 
đã giúp cho chóng sụp đổ›. Cuộc Cách mạng Pháp lần thứ nhât đã phát 
triển chê độ tập trung, ‹nhưng đồng thời cũng phát triển cả quy mô, bộ 
máy phụ thuộc và sô lượng nhân viên của quyền lực chính phủ nữa. 
Ña-pô-lê-ông đã hoàn chỉnh bộ máy Nhà nước đó». Nền quân chủ chính 
thông và nền quân chủ tháng bảy «chẳng qua chỉ có thêm vào đó một sự 
phân công rộng lớn hơn... 

..Cuôi cùng chê độ Cộng hòa hòa nghị, trong khi đâu tranh chông 
cách mạng, đi đôi với việc tăng cường thủ đoạn đàn áp, tự thây phải 
tăng cường phương tiện hành động và tăng cường việc tập trung hơn 
nữa quyền lực chính phủ. Tỉt cả những cuộc đảo lộn 
đáng lẽ đập tan bộ máy này thì chỉ làm cho nó 
thêm hoàn bị thôi» (chữ ngả của chúng tôi). «Các chính đảng lần 
lượt nôi gót nhau đâu tranh giành chính quyền, đều coi việc đoạt lây 
tòa lâu đài Nhà nước đồ sộ kia là chiên lợi phầm chủ yêu của kẻ chiên 
thắng›. (dNgày 18 tháng Sương mù của Lu-i Bô-na-pac-tơ›. tr. o8—99; 
xuât bản lần thứ IV, Ham-bua, 190?). 

Trong đoạn nghị luận thần tình đó, chủ nghĩa Mác đã tiên một bước rât 
đài so với 4Tuyên ngôn của Đảng cộng sảm, mà trong đó, vân đề Nhà nước 
được đặt ra một cách rât trừu tượng trong những khái niệm và những 
cách nói hét sức chung chung. Ở đây, thì vân đề đã đặt ra một cách cụ thể 
và két luận rút ra hêt sức chính xác, dứt khoát, cụ thể về mặt thực tiễn: tât 
cả những cuộc cách mạng trước kia đã làm cho bộ máy Nhà nước thêm hoàn 
bị; nhưng phải phá hủy, phải đập tan nó đi. 

Kết luận ấy là cái chính, cái căn bản trong học thuyết Nhà nước của chủ 
nghĩa Mác. Thê mà cái căn bản này chẳng những đã bị các đảng xã hội - dân 


Nhà nước và cách mạng 329 


chủ chính thức đang thông trị, hoàn toàn öở qua, mà lại còn bị nhà lý luận 
nỗi tiêng nhât của Quốc tê II là Cau-xki công nhiên xuyên tạc đi (như chúng 
ta sẽ thây sau này). 

(Tuyên ngôn của Đảng cộng sảm› rút trong toàn bộ lịch sử ra những bài 
học làm cho thây rõ Nhà nước là một cơ quan thông trị giai câp và dẫn đên 
kết luận tât nhiên như sau: giai câp vô sản không thể nào lật đỗ được giai 
cầp tư sản, nêu trước hêt không giành lầy chính quyền, không thiết lập được 
sự thông trị chính trị của mình, không biên Nhà nước thành ‹giai câp vô 
sản đã được tổ chức thành giai câp thông trp; và ngay sau khi thắng lợi, Nhà 
nước vô sản â ây đã bắt đầu tiêu vong, vì tong một xã hội không có những mâu 
thuẫn giai câp thì Nhà nước không cần có và không thê có được. lox đây, 
không đặt ra vân để xét xem theo quan điểm phát triển lịch sử, thì sự thay 
thê Nhà nước tư sản bằng Nhà nước vô sản phải thê nào. 

Chính Mác đã đặt ra và giải quyêt vân để như thê năm 16s2. Theo đúng 
triết học duy vật biện chứng của mình, Mác lây kinh nghiệm lịch sử những 
năm vĩ đại của cuộc cách mạng 1848—1851 làm cơ sở. Ờ đây, cũng như mọi 
chỗ khác, học thuyết Mác là một sự tổng kèt kinh nghiệm đã được một 
quan niệm triêt học sâu sắc và những kiên thức rộng rãi về lịch sử 
Soi sáng. 

Vân đề Nhà nước được đặt ra cụ thể: Nhà nước tư sản, bộ máy Nhà 
nước cần cho sự thông trị của giai câp tư sản, đã xuât hiện như thê nào 
trong lịch sử? Bộ máy ây đã biên đổi như thê nào, tiên triển như thê nào 
qua các cuộc cách mạng tư sản và khi vâp phải những cuộc vận động độc 
lập của các giai câp bị áp bức? Đôi với bộ máy Nhà nước ây, nhiệm vụ của 
giai câp vô sản là những gì? 

Chính quyền Nhà nước tập trung, đặc trưng cho xã hội tư sản, đã ra 
đời vào lúc chê độ quân chủ chuyên chê sụp đồ. Hai cơ quan tiêu biểu nhằt 
cho bộ máy Nhà nước ây là: bộ máy quan liêu và quân đội thường trực. 
Trong các tác phẩm của mình, Mác và Ăng-ghen đã nhiều lần nói đền hàng 
nghìn môi liên hệ ràng buộc hai cơ quan ây vào giai cầp tư sản. Kinh nghiệm 
của mỗi công nhân chứng minh môi liên hệ ây một cách hèt sức hiền nhiên 
và nội bật. Giai câp công nhân đã do kinh nghiệm bản thân mà biềt được 
môi liên hệ ây là thê nào. Chính vì thê mà giai cầp công nhân nằm được rắt 
dễ và thâm nhuần được rât sâu sắc cái khoa học vạch trần tính chầt tầt nhiên 
không thẻ tránh khỏi của môi liên hệ đó, khoa học mà phái dân chủ tiểu tư 
sản hoặc vì ngu muội và nhẹ dạ đã phủ nhận, hoặc vì nhẹ dạ hơn nữa, đã 
thừa nhận «một cách chung chung›, mà quên không rút ra những kèt luận 
thực tiễn thích đáng. 


330 V. I. Lê-nữt 


Tổ chức quan liêu và quân đội thường trực là những «ký sinh trùng» 
sông trên thân thẻ của xã hội tư sản, những ký sinh trùng do những mâu 
thuẫn bên trong đang xé nát xã hội đó, sinh ra, mà rât đúng là những ký sinh 
trùng đang 4bịt kín tât cả những lỗ chân lông sông của xã hội ây. Chủ nghĩa 
cơ hội kiểu Cau-xki hiện chiêm địa vị thông trị trong đảng xã hội - dân chủ 
chính thức, cho rằng quan điểm xem Nhà nước như một cơ thể ký sinh là 
đặc biệt riêng của chủ nghĩa vô chính phủ. Đương nhiên xuyên tạc chủ 
nghĩa Mác như vậy là có lợi vô cùng cho bọn phi-li-xtanh, bọn đã đưa chủ 
nghĩa xã hội đên cái nhục vô cùng là: dùng ý niệm «bảo vệ tổ quôc›» để biện 
hộ và tô điểm cho chiên tranh đê quôc chủ nghĩa; nhưng đó vẫn là một sự 
xuyên tạc không thể chôi cãi được. 

Việc phát triền, việc hoàn bị, việc củng cô bộ máy quan liêu - quân sự 
ây cứ tiềp tục qua vô sô cuộc cách mạng tư sản điễn ra ở châu Âu từ khi chê 
độ phong kiền sụp đổ. Giai câp tiểu tư sản chẳng hạn, chính là giai câp bị 
lôi cuôn về phía giai cầp đại tư sản và phục tùng giai câp này, một phần lớn, 
là do bộ máy đó phân phát cho những tầng lớp trên của nông dân, của tiểu 
thủ công, của tiêu thương, v.v.. những chức vị tương đôi dễ chịu, yên 
ôn và danh giá, khiên những người được chức vị đó đứng lên ¿rên nhân dân. 
Hãy xem những việc đã xảy ra ở Nga trong sáu tháng liền sau ngày 27 tháng 
hai 1o17!“: những chức vị trước kia thường dành cho bọn Trăm-đen thì 
lúc bây giờ đã trở thành chiên lợi phẩm của bọn dân chủ - lập hiên, bọn men- 
sê-vích và bọn xã hội - cách mạng. Thật ra, người ta không hề nghĩ đên một 
cải cách thật sự nào, người ta cô trì hoãn tât cả mọi cải cách «đên lúc có Quôc 
hội lập hiểm, và Quốc hội này thì họ lại hoãn dần cho đên khi hêt chiên 
tranh! Còn như để chia nhau của ăn cướp, như chiêm lây những ghê béo 
bở như bộ trưởng, thứ trưởng, tổng độc, thì họ lại không hề nân ná, không 
hề chờ đợi một Quôc hội lập hiên nào cả! Cái trò thay đổi thành phần nội 
các kỳ thực chỉ biểu hiện việc chia đi chia lại «của ăn cướp› diễn ra suôt 
từ trên xuông dưới, trong toàn quốc, trong tât cả các cơ quan cai trị trung 
ương và địa phương. Kêt quả khách quan sau sáu tháng — từ 27 tháng 
hai đền 27 tháng tám 1g17 — rõ ràng là: những cải cách đều bị hoãn lại, 
sự phân phôi những chức vụ hành chính lương bỗng hậu đã làm xong; 
và những 4sai lầm› về phân phôi được sửa chữa trong một vài kỳ phân 
phôi lại. 

Nhưng càng ‹phân phôi đi, phân phôi lạ bộ máy quan liêu giữa các 
đẳng tư sản và tiêu tư sản (nêu lây ví dự nước Nga thì: giữa bọn dân chủ - 
lập hiên, xã hội - cách mạng và men-sê-vích) thì các giai câp bị áp bức, đứng 
đầu là giai câp vô sản, càng nhận rõ hơn tính chât đôi địch không thẻ điều 


Nhà nước và cách mạng 331 


hòa của mình đôi với toàn thẻ xã hội tư sản. Do đó, tât cả các đẳng tư sản, 
ngay cả những đảng dân chủ nhât, kẻ cả đảng ¿dân chủ - cách mạng›, tât phải 
tăng cường đàn áp giai câp vô sản cách mạng, củng cô bộ máy đàn áp, nghĩa 
là củng cô chính bộ máy Nhà nước ây. Tiên trình ây của những biên cô 
buộc cách mạng phải tứập trung mọi lực lượng phá hoạp chông chính quyền 
Nhà nước; nó giao cho cách mạng nhiệm vụ không phải là cải thiện bộ máy 
Nhà nước mà là phá hủy, tiêu điệt bộ máy đó đi. 

Không phải là những suy luận lô-gích mà là sự phát triển thực tê của 
những sự biên, kinh nghiệm sông của những năm 1848—:8sr đã đưa đền 
chỗ đặt vân đề như vậy. Mác đã nghiêm túc dựa vào cơ sở thực tê của kinh 
nghiệm lịch sử đên mức nào, điều đó người ta thây rõ vì năm 1852, Mác 
chưa đặt vân đề cụ thẻ xem phải /¿y gì đẻ thay bộ máy Nhà nước sẽ phải 
phá hủy kia. Lúc bây giờ, kinh nghiệm chưa hể cung câp tài liệu cẩn thiêt 
đề giải quyêt vân đẻ đó, vân để mà mãi sau này, đên năm 187, lịch sử mới 
đặt thành vân đề trước mắt. Năm 1852, với độ chính xác của quan sát lịch 
sử của khoa học tự nhiên, người ta mới chỉ có thể nhận thây rằng cách 
mạng vô sản đã ¿é¿iên đền nhiệm vụ ‹tập trung mọi lực lượng phá hoại» 
chông chính quyền Nhà nước, đên nhiệm vụ dđập tan bộ máy Nhà 
nước. 

Có lẽ người ta sẽ tự hỏi rằng tổng quát hóa kinh nghiệm, những nhận 
xét và những kêt luận của Mác và đem áp dụng ra ngoài phạm vi lịch sử 
nước Pháp trong ba năm 1848—185r, như thê có đúng không? Đẻ phân 
tích vân để này, trước hêt chúng ta hãy nhớ lại một lời nhận xét của Ăng- 
ghen. Rồi sau ta sẽ xét đền những sự việc thực tế. 

Ăng-ghen việt trong lời nói đầu quyên qÑgày 18 tháng Sương mù 
của Lu-i Bô-na-pac-tơ›, xuât bản lần thứ ba rằng: 

«... Nước Pháp, hơn bât cứ nước nào khác, là nơi mà những cuộc 
đầu tranh giai câp bao giờ cũng đạt đền kêt cục triệt để. Ở nước 
Pháp, các hình thức chính trị luôn luôn thay đổi,— những hình 
thức trong đó những cuộc đâu tranh giai câp ây diễn ra, những hình 
thức biểu hiện kêt quả của những cuộc đầu tranh giai cầp ây, — đã 
có những hình thù rõ nét nhât. Là trung tâm của chề độ phong 
kiên thời trung cổ, là xứ sở điển hình của nền quân chủ tập truyền 
từ thời Phục hưng, nước Pháp trong cuộc Đại cách mạng của 
mình đã phá hủy chê độ phong kiền và đã làm cho nên thông trị 
của giai câp tư sản có một tính chât thuần túy điền hình mà không 
một nước nào khác ở châu Âu đã từng đạt được. Ở đầy, cuộc đầu 
tranh của giai cầp vô sản cách mạng đang nôi dậy chồng giai cầp tư 


332 V. I. Lê-nin 


sản thông trị cũng mang những hình thức gay gắt chưa từng thây ở 

nước nào khác. (tr. 4; lần xuât bản năm 1oo?) 

Nhận xét cuôi cùng này đã cũ rồi, vì từ 1871 đã có một sự gián đoạn 
trong cuộc đầu tranh cách mạng của giai câp vô sản Pháp. Tuy vậy, sự gián 
đoạn ây, dù có lâu đên mây đi nữa, tuyệt nhiên cũng không gạt bỏ khả năng 
là, trong cuộc cách mạng vô sản nay mai, nước Pháp chắc chắn sẽ trở thành 
xứ sở điển hình của cuộc đầu tranh giai cầp tiên hành đến kết cục 
triệt để. 

Nhưng hãy nhìn bao quát lịch sử các nước tiên tiên vào cuôi thê kỷ XIX 
và đầu thê kỷ XX, chúng ta sẽ thây rằng cùng một quá trình ây diễn ra một 
cách chậm hơn, dưới nhiều hình thức khác nhau hơn, trên một vũ đài rộng 
lớn hơn nhiều; một mặt là việc dựng lên một ‹quyền lực nghị việnm› trong 
những nước cộng hèa (Pháp, Mỹ, Thụy-sï) cũng như trong những nước 
quân chủ (Anh, Đức và, trên một trình độ nào đó, cả Ý; các nước Xcan-đi- 
na-vơ, v.v...); mặt khác là cuộc đâu tranh giành chính quyền, giữa các đảng 
tư sản và tiểu tư sản, là những đảng đã chia đi chia lại với nhau cái ‹của 
cướp được› tức là những chức vụ hành chính, lương bồng hậu, trong khi 
đó những cơ sở của chê độ tư sản vẫn không hề thay đổi; cuôi cùng là việc 
hoàn bị và củng cô ‹quyền lực hành chính›, bộ máy quan lại và quân sự của 
quyền lực này. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là những đặc trưng chung cho toàn bộ 
sự tiên hóa hiện nay của các nước tư bản chủ nghĩa nói chung. Trong ba 
năm, từ 1848 đên 1851, nước Pháp đã chỉ ra cho ta thây những quá trình 
phát triển đặc trưng cho toàn bộ thê giới tư bản chủ nghĩa, dưới một hình 
thức diễn biên mau chóng, rõ nét và tập trung. 

Nhật là chủ nghĩa đề quôc — tức là thời đại của tư bản ngân hàng, 
thời đại của những tổ chức tư bản độc quyền khổng lồ, thời đại mà chủ 
nghĩa tư bản độc quyển chuyên thành chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà 
nước — tỏ rõ sự tăng cường khác thường của «bộ máy Nhà nước›, sự 
mở rộng chưa từng thây bộ máy quan lại và quân sự của nó, đi liền với sự 
đàn áp giai câp vô sản ngày càng gay gắt, trong các nước quân chủ cũng như 
trong các nước cộng hòa tự do nhất. 

Ngày nay, lịch sử thê giới chắc chắn đang dẫn tới ‹sự tập trung tât cả 
những lực lượng? của cách mạng vô sản, — tập trung trên một quy mô vô 
cùng rộng lớn hơn năm 1852, — đẻ phá hủy» bộ máy Nhà nước. 

Giai câp vô sản sẽ thay bộ máy Nhà nước bằng cái gì? Công xã Pa-ri 
cung câp một tài liệu rât bổ ích về vân để này. 


Nhà nước uà cách mạng 333 


3. NĂM 1852, MÁC ĐÃ ĐẶT VẤN ĐỀ NHƯ THỂ NÀO? 


Năm 1go7, Me-rinh đăng trên tạp chí «Ñeue Zeib (XXV, 2, 164) những 
đoạn trích trong một bức thư của Mác gửi cho Vây-đơ-may-e để ngày 5 
tháng ba 1852. Một trong những nhận xét đáng chú ý trong bức thứ ây là: 

«Vẻ phần tôi, tôi không hể có công phát hiện ra các giai câp trong 
xã hội hiện đại, cũng không hề có công phát hiện ra cuộc đâu tranh giữa 
các giai câp ây với nhau. Trước tôi từ lâu, nhiều sử gia tư sản đã trình 
bày sự phát triển lịch sử của cuộc đầu tranh giai câp ây và nhiều nhà kinh 
tê học tư sẳn đã phân tích các giai cầp vẻ mặt kinh tê. Điều công hiên 
mới của tôi là chứng mỉnh rằng: r) sự tổn tại của các giai câp chỉ gắn 
liên với những giai đoạn lịch sử nhât định trong phát triền sản xuât 

(historische Entwicklungsphasen der Produktion); 2) đâu tranh giai 

câp tât nhiên đưa đên chuyên chính vô sản; 3) bản thân chuyên chính 

đó, cũng chỉ là bước quá độ tiên lên thủ tiêu mọi giai câp và tiên lên 
xã hội không giai câp...» 

Trong đoạn này; trước nhât Mác đã bày tỏ được mật cách nội bật chỗ 
chủ yêu và có nguyên tắc phân biệt học thuyêt của ông với học thuyêt của 
những nhà tứ tưởng tiên tiên và sâu sắc nhât của giai câp tư sản và, sau nữa, 
ông làm nổi bật bản chât học thuyêt của mình về Nhà nước. 

Cái chủ yêu trong học thuyêt của Mác là đầu tranh giai câp. Đó là điều 
người ta vẫn thường hay nói, hay việt. Nhưng không đúng. Sự không đúng 
ây thường đưa đền những sự xuyên tạc chủ nghĩa Mác theo lôi cơ hội chủ 
nghĩa, những sự giả mạo chủ nghĩa Mác, nhằm làm cho chủ nghĩa Mác 
thích ứng với giai cầp tư sản. Vì học thuyêt đâu tranh giai câp không phải 
do Mác mà đo giai câp tư sản £rước Mác sáng tạo ra; và nói chung thì học 
thuyêt ây, giai câp tư sản có thể tiếp nhận được. Kẻ nào chỉ thừa nhận có 
đâu tranh giai câp không thôi, thì kẻ đó vẫn chưa phải là một người mmác-xít; 
rât có thể là kẻ ây vẫn chưa thoát khỏi khuôn khổ tư tưởng tư sản và chính 
trị tư sản. Đóng khung chủ nghĩa Mắc trong thuyêt đâu tranh giai câp là 
cắt xén, xuyên tạc chủ nghĩa Mác, thu nó lại thành cái mà giai câp tư sản 
có thể tiệp nhận được. Chỉ người nào mở rộng việc thừa nhận đầu tranh 
giai câp đền mức thừa nhận chuyên chính nô sản thì mới là người mác-xít. 
Đó là điều khác nhau sâu sắc nhât giữa người mác-xít và người tiêu tư sản 
(và cả đại tư sản) tầm thường. Chính phải dùng viên đá thử vàng ây đẻ thử 
thách sự hiểu biệt £hực sự và thừa nhận thực sự chủ nghĩa Mác. Không 
lầy làm lạ rằng, khi lịch sử châu Âu đã đưa giai câp công nhân đên chỗ để 


* Chương này được thêm vào lần xuât bản thứ hai. 


334 V. I. Lê-nin 


cập một cách £hực tiễn đền vân đề ây, thì tât cả bọn cơ hội chủ nghĩa và 
bọn cải lương chủ nghĩa và tât cả ‹bọn Cau-xkb nữa (cái bọn do dự giữa 
chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa Mác) đều lộ ra là một bọn phi-li-xtanh thẳm 
hại, một bọn dân chủ tiểu tư sản, phủ nhận chuyên chính vô sản. Quyển 
«Chuyên chính vô sảm của Cau-xki, xuât bản tháng tám 1or8, nghĩa là khá 
lâu sau khi quyển sách này của tôi xuât bản lần thứ nhât, là một kiểu mẫu 
vẻ lôi xuyên tạc chủ nghĩa Mác theo quan điểm tiều tư sản, và hèn nhát 
cự tuyệt chủ nghia Mác ứrên thực tê, nhưng ngoài miệng vẫn cứ giả dồi 
thừa nhận nó (xem quyên sách của tôi: «Cách mạng vô sản và tên phản bội 
Cau-xkb, Pê-trô-grat và Mạc-tư-khoa, 1o18). 

Chủ nghĩa cơ hội hiện đại mà người đại biểu chính là Cau-xki, trước 
nguyên là người mác-xít, thì hoàn toàn phù hợp với đặc trưng — mà Mác 
đã nêu ra— của thái độ ứ sản, vì chủ nghĩa cơ hội này đóng khung việc 
thừa nhận đâu tranh giai cầp trong phạm vi những quan hệ tư sản. (Mà trong 
giới hạn này, thì không một người có học thức nào trong phái tự do lại 
không đồng ý thừa nhận đâu tranh giai câp về «nguyên tắc»!) Chính chủ 
nghĩa cơ hội không mở rộng sự thừa nhận đâu tranh giai cầp đên chỗ 
chủ yêu nhật tức là đầu tranh giai câp trong thời kỳ quớ độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa cộng sản, trong thời kỳ lệ đổ và hoàn toàn £fhủ tiêu 
giai cập tư sản. Trên thực tê, thời kỳ ây tât nhiên là thời kỳ đâu tranh giai 
câp khôc liệt chưa từng thây với những hình thức hêt sức gay gắt. Do đó 
mà Nhà nước trong thời kỳ đó tât nhiên phải là một Nhà nước dân chủ 
theo một lôi mới (đôi với những người vô sản, và nói chung những người 
không có của) và chuyên chính theo lôi znới (chông giai câp tư sản). 

Chúng tôi nói tiêp. Chỉ những người đã hiểu rằng chuyên chính của một 
giai câp là tât yêu không những cho mọi xã hội có giai câp nói chung, không 
những cho giai cấp vô sản sau khi đã lật đỗ giai câp tư sản, mà còn cho suôt 
cả thời kỳ lịch sử từ chè độ tư bản chủ nghĩa sang «xã hội không giai câp›, 
sang chê độ cộng sản chủ nghĩa, chỉ những người đó mới thâm nhuần được 
bản chât của học thuyêt Mác về Nhà nước. Những hình thức của các Nhà 
nước tư sản thì hết sức khác nhau, nhưng thực chât chỉ là một: chung quy 
lại thì tât cả những Nhà nước ấy, vô luận thê nào, cũng tât nhiên phải là 
một nền chuyên chính tư sản. Bước chuyền từ chủ nghĩa tư bản sang chủ 
nghĩa cộng sản, cô nhiên không thể không đem lại rât nhiều hình thức 
chính trị khác nhau, nhưng thực chât của những hình thức ây tât nhiên 
sẽ chỉ là một, tức là: chuyên chính 0ô sản. 


Nhà nước 0à cách mạng 335 


CHƯƠNG III 


NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG. 
KINH NGHIỆM CÔNG XÃ PA-RI NĂM 1871. 
PHÂN TÍCH CỦA MÁC 


1. HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC CHIẾN SĨ CÔNG XÃ ANH DŨNG 
Ở CHỖ NÀO? 


Mọi người đều biệt rằng, hai ba tháng trước Công xã, trong mùa thư 
187o, Mác đã ngừa trước công nhân Pa-ri, rằng mưu toan lật đồ chính phủ 
sẽ là một sự dại dột do tuyệt vọng mà ra!, Nhưng đên tháng ba 1871, khi 
công nhân ö¿ buộc phải quyêt chiên và đã ứng chiên, khi khởi nghĩa đã thành 
một sự thật, thì rnặc dầu thây những điều kiện bât lợi, Mác vẫn hêt sức 
nhiệt liệt hoan hô chào mừng cách mạng vô sản. Mác không hề cô châp 
lên mặt hiểu biêt mà kêt án một phong trào «nỗ ra chưa đúng lúc, như anh 
chàng người Nga Plê-kha-nôp nội tiêng xâu là phản bội chủ nghĩa Mác, 
hồi tháng mười một 1oos thì việt những lời khuyên khích công nông đâu 
tranh, nhưng sau tháng chạp 1go5, lại gào lên theo kiểu phái tự do rằng: 
đáng lẽ không nên cẩm vũ khô. 

Nhưng Mác không phải chỉ khâm phục tỉnh thần anh dũng của các chiễn 
sĩ Công xã «đã xông lên chọc trời, theo như lời Mác đã nói°°, Trong 
phong trào cách mạng của quần chúng, tuy lần này không đạt mục đích, 
nhưng ông vẫn nhận thây đó là một kinh nghiệm lịch sử có ý nghĩa vô cùng 
lớn lao, một bước tiên nhât định của cách mạng vô sản toàn thể giới, một 
bước thực tê trọng yêu hơn hàng trăm bản cương lĩnh và lời nghị luận. 
Phân tích kinh nghiệm ây, rút trong đó ra những bài học sách lược, căn 
cứ vào kinh nghiệm ây mà thầm tra lại lý luận của mình: đó là nhiệm vụ 
Mác tự đặt ra cho mình. 

Điểm duy nhât mà Mác thây cần phải sửa lạb trong €Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sảm›, thì Mác đã dựa theo kinh nghiệm cách mạng của các chiễn 
sĩ Công xã để sửa lại. 

Bài tựa cuôi cùng cho một bản in mới bằng tiềng Đức của €Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sảm› do hai tác giả cùng ký tên, để ngày 24 tháng sáu 1872. 
Trong bài tựa ây, Các Mác và Fri-đrich Ăng-ghen xác nhận rằng cương 
lĩnh của «Tuyên ngôn của Đảng cộng sảm hiện nay có một sô điểm đã cũ›. 


336 V. I. Lê-nin 


Hai tác giả nói tiếp: 

«... Nhất là Công xã đã chứng minh rằng giai cấp công nhân không 
thề chỉ chiếm lấy bộ máy Nhà nướs sẵn có, rồi bắt nó phục vụ cho mục 
đích của mình thôi®,..> 


Những chữ cuôi cùng, giữa những ngoặc kép, trong đoạn trích dẫn trên 
đây, hai tác giả mượn trong tác phẩm của Mác: «Nội chiên ở Pháp». 

Như vậy là Mác và Ăng-ghen nhận thây rằng một bài học chủ yêu và 
cơ bản của Công xã Pa-ri có ý nghĩa rât lớn khiên hai ông đã áp dụng 
bài học ây đề sửa lại một điềm côt yêu trong «Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sản›. 

Điều vô cùng đáng chú ý là: chính điểm sửa chữa côt yêu đó là điểm bị 
bọn cơ hội chủ nghĩa xuyên tạc và trong sô độc giả «Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản» thì có đến chín phần mười, nêu không phải là chín mươi chín 
phần trăm, chắc là không hiểu ý nghĩa của điểm đó. Sau này, chúng tôi sẽ 
nói đên sự xuyên tạc này tỉ mỉ hơn, trong một chương dành riêng về những 
sự xuyên tạc. Giờ đây, chúng tôi chỉ cẩn nói rằng cái công thức trứ danh 
của Mác mà chúng tôi đã trích dẫn ra thường thường đã bị +giải thích» một 
cách tầm thường làm như ở đây Mác đã nhân mạnh vào ý niệm phát triển 
dần dần, chứ không chủ trương cướp chính quyền, v.v... 

Kỳ thật thì £rái lại mới đúng. Ý của Mác là giai cầp công nhân 
phải phó hủy, phải đập tan ‹bộ máy Nhà nước sẵn có» chứ không 
chỉ hạn chê trong việc giản đơn chiêm lây bộ máy ây mà thôi. 


Ngày 1a tháng tư 187r; nghĩa là chính giữa lúc còn Công xã Pa-ri, Mác 
đã việt thư cho Cu-ghen-rnan: 


‹..Nêu anh đọc lại chương cuôi cùng trong quyển ‹Ngày 18 tháng 
Sương mù của Lu-i Bô-na-pac-tơ› của tôi, anh sẽ thầy tôi tuyên bỗ rằng 
cuộc cách mạng sau này của Pháp trước hêt phải nhằm đập tam (Mác 
việt chữ ngả; trong nguyên văn là chữ zerbrechen) «bộ máy quan liêu - 
quân sự chứ đừng làm như từ trước tới nay, tức là chuyển bộ máy đó từ 
tay này sang tay khác. Đó chính là điều kiện tiên quyềt cho bầt cứ cuộc 
cách mạng nhân dân thật sự nào ở lục địa. Đó cũng là điều mà các đồng 
chí anh dũng của chúng ta đương cô làm ở Pa-ri› (4Neue Zeit, XX, l 
1gor—rgoa, tr. 7og). (Tập thư Mác gửi Cu-ghen-man ít ra cũng đã có 
hai bản in tiêng Nga, một bản do tôi soạn và đề tựa.) 
cĐập tan bộ máy quan liêu - quân sự», chính mây chữ đó đã nêu tôm 

tắt bài học chủ yêu của chủ nghĩa Mác vẻ những nhiệm vụ của giai cầp về 
sản đôi với Nhà nước trong cuộc cách mạng. Thể mà chính bài học này 


Nhà nước 0à cách mạng 337 


chẳng những đã bị hoàn toàn bỏ quên mà còn bị lôi 4giải thích» chủ nghĩa 
Mác theo kiều Cau-xki — lỗi giải thích đang thịnh hành — xuyên tạc một 
cách công nhiên! 

Còn đoạn văn trong cuôn ‹Ñgày 18 tháng Sương mù của Lư-i Bô-na- 
pac-tơ› mà Mác đã nói đền, thì trên kia chúng ta đã trích ra đầy đủ rồi. 

Trong đoạn văn của Mác trích ra trên đây có hai điềm đặc biệt đáng chú 
ý. Trước hêt là Mác giới hạn kêt luận của mình vào lục địa. Vào năm 1871, 
điều ây rât dễ hiểu, hồi bây giờ nước Anh còn là kiểu mẫu của nước thuần 
túy tư bản chủ nghĩa, nhưng không có chê độ quân phiệt và, trong một 
phạm vi đáng kẻ, không có chê độ quan liêu. Vì vậy, Mác trừ nước Anh ra, 
ở đó cách mạng và ngay cả cách mạng nhân dân xem chừng cũng có thể 
thực hiện được, — và lúc bây giờ quả có khả năng thực hiện được, — mà 
không cần có điều kiện tiên quyêt là phá hủy ‹bộ máy Nhà nước sẵn có». 

Giờ đây, trong năm 1o17, trong thời kỳ đại chiên đề quôc chủ nghĩa lần 
thứ nhât, sự giới hạn đó của Mác không còn tác dụng nữa. Lúc này, trên 
toàn thê giới, nước Anh cũng như nước Mỹ, tức là những đại biểu lớn nhât 
và cuôi cùng của «chê độ tự do» Ăng-gơ-lô-xăc-xông (không có chê độ quân 
phiệt và chê độ quan liêu), đã hoàn toàn rơi tuột vào cái vũng bùn và máu 
kiêu châu Âu của những cơ quan quan liêu - quÂn sự, những cơ quan này 
bắt tât thảy phải lệ thuộc vào nó và đè bẹp hêt thảy. Giờ đây, ở Anh cũng 
như ở Mỹ, «điều kiện tiên quyết cho bât cứ cuộc cách mạng thật sự nhân 
dân nào» là đập tan, là phá hủ y ‹bộ máy Nhà nước sẵn có, (đã được 
nâng lên ở các nước đó, từ năm 1o14 đền năm 1o17, đền một trình độ hoàn 
bị kiểu châu Âu, trình độ mà từ nay trở đi đã trở thành chung cho tât cả 
các nước tư bản chủ nghĩa). 

Hai là, điều đáng được đặc biệt chú ý là điểm nhận xét rât sâu sắc sau 
đây của Mác: phá hủy bộ máy Nhà nước quan liêu - quân sự là sđiều kiện 
tiên quyêt cho bât cứ cuộc cách mạng nhân dân thật sự nào›. Khái niệm 
cách mạng «nhân dâm ây từ miệng Mác nói ra thì tựa hồ như kỳ lạ; còn ở 
Nga, bọn đồ đệ của Plê-kha-nôp, cũng như bọn men-sê-vích, bọn đồ đệ 
ây của Xtơ-ru-vê là bọn muôn tự mệnh danh là mác-xít, lại rât có thể tuyên 
bô rằng câu nói ây của Mác là đỡ miệng». Chúng đã bóp méo chủ nghĩa 
Mác thành một thứ học thuyẻt tự do chủ nghĩa vô cùng nghèo nàn đên nỗi, 
đôi với chúng, thì ngoài vân để đôi lập cách mạng tư sản với cách mạng vô 
sản ra, không còn có gì khác nữa; và chúng còn quan niệm vần đẻ đôi lập 
đó một cách cực kỳ chêt cứng. 

Nêu lầy những cuộc cách mạng trong thê kỳ XX ra làm ví dụ,!Š' thì 
dĩ nhiên, bắt buộc phải thừa nhận rằng cách mạng Bồ-đào-nha và cách mạng 


22—2§86 


338 V. 1. Lê-ni 


Thỏổ-nhï-kỳ, cả hai đều là cách mạng tư sản cả. Nhưng cả hai đều không phải 
là cách mạng «nhân dâm, vì trong cả hai cuộc cách mạng ây, quần chúng 
nhân dân, tôi đại đa sô nhân dân, đều không tham gia một cách tích cực, độc 
lập, với những yêu cầu kinh tê và chính trị riêng của họ. Trái lại, cách mạng 
tư sản Ñga 19o5—19o7, tuy không có những thành tích ‹xán lạn» như những 
thành tích mà cách mạng Bồ-đào-nha và Thỏ-nhĩï-kỳ có lúc đã đạt được, 
nhưng không thể chỗi cãi được rằng đó là một cuộc cách mạng «nhân dân 
thật sự». Vì quần chúng nhân dân, đại đa sô nhân dân, những tầng lớp xã 
hội dướp tận cùng trong nhân dân, bị vùi dập dưới ách áp bức và bóc lột, 
đã tự mình vùng dậy; họ đã đẻ lại, trên tât cả tiên trình của cách mạng, dâu 
vềt những yêu sách của họ, dầu vêt những cô gắng của họ nhằm xây dựng, 
theo phương thức của họ, một xã hội mới thay cho xã hội cũ đang bị phá 
hủy. 

Vào năm 1871, trên lục địa châu Âu, ở bât cứ nước nào, giai câp vô sản 
cũng không phải là đa sô nhân dân. Cách mạng nhân dân, lôi kéo được đa số 
nhân dân vào phong trào, chỉ có thẻ là thê khi nó bao gồm được cả giai câp 
vô sản và giai câp nông dân. Trường hợp đó chính hai giai cầp ây họp lại 
thành «nhân dâm. Hai giai câp ây đoàn kêt với nhau vì cả hai cùng bị ‹bộ 
máy quan liêu - quân sự› áp bức; đè nén, bóc lột. Phớ uỡ bộ máy ây, đập 
tan nó đi, đó là lợi ích thật sự của «nhân dâm, của đa sô nhân dân, của công 
nhân và của đa sô nông dân; đó là «điều kiện tiên quyêt» cho sự liên minh 
tự do giữa nông dân nghèo và vô sản; nêu không có sự liên minh ây 
thì không thẻ có dân chủ vững bền, không thẻ có cải tạo xã hội chủ nghĩa 
được. 

Mọi người đều biệt rằng Công xã Pa-ri đã ra sức mở đường cho rnình 
đi tới liên minh ây. Vì nhiều nguyên nhân bên trong và bên ngoài, nên Công 
xã Pa-ri đã không đạt được mục đích của mình. 

Cho nên, khi nói đên một cuộc scách mạng nhân dân thật sự» và không 
hể mảy may quên những đặc điểm của giai câp tiểu tư sản (mà Mác từng 
nói đên nhiều và nói đên luôn), Mác đã tính một cách thật sát đền tương 
quan thực tê giữa các giai câp trong phần lớn các nước ở lục địa châu Âu 
vào năm 181. Mặt khác, Mác nhận thây rằng việc «phá hủy» bộ máy Nhà 
nước là do lợi ích của công nhân và nông dân để ra, rằng việc phá hủy ây 
đoàn kết hai giai câp lại, đặt cho họ một nhiệm vụ chung: thủ tiêu scon ký 
sinh trùng» ây và thay nó bằng một cái gì mới. 

Chính ra phải thay bằng gì? 


Nhà nước uà cách mạng 339 


2. LẨẤY CÁN GÌ ĐỀ THAY BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 
ĐÃ BỊ PHÁ HỦY? 

Về vần đề này, năm 1847, trong cTuyên ngôn của Đảng cộng sản Mác 
chỉ có một lời giải đáp hoàn toàn trừu tượng, hay nói đúng hơn, chỉ đặt 
vân để mà không đề ra phương pháp giải quyêt. Thay bộ máy Nhà nước 
bằng việc «tồ chức giai câp vô sản thành giai cầp thông trị, bằng việc ‹giành 
lầy dân chủ», đó là câu giải đáp trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. 

Không muôn rơi vào không tưởng, Mác chờ kinh nghiệm của phong trào 
quần chúng để giải đáp vân đề xem tổ chức ây của giai câp vô sản với tư 
cách là giai cầp thông trị, sẽ theo những hình thức cụ thể nào, và tổ chức 
ây đúng ra sẽ thích ứng như thê nào với việc ‹giành lây dân chủ› một cách 
hoàn bị nhật và triệt đẻ nhât, 

Kinh nghiệm Công xã, tuy hạn chê, nhưng Mác cũng đã đem ra phân 
tích hêt sức chăm chú trong tác phẩm «Nội chiên ở Pháp› của ông. Chúng 
tôi xin trích dẫn những đoạn chính trong quyển này: 

Trong thê kỷ XIX, từ thời trung cổ truyền lại, «chính quyền tập 
trung của Nhà nước với những cơ quan có mặt khắp mọi nơi của nó: 
quân đội thường trực, cảnh sát, bộ máy quan liêu, giới tăng lữ và quan 
tòa» đã phát triển. Với sự phát triển của đôi kháng giai câp giữa tư bản 
và lao động, «chính quyền Nhà nước càng ngày càng có tính chât một 
quyền lực xã hội để áp bức lao động, tính chât một bộ máy thông trị 
giai cầp. Sau mỗi cuộc cách mạng đánh dâu một bước tiên bộ nhât định 
của cuộc đâu tranh giai câp, thì tính chât thuần túy đàn áp của chính 
quyền Nhà nước lại càng ngày càng lộ ra một cách công nhiên›. Sau 
cách mạng 1848—184o, chính quyền Nhà nước biên thành «vũ khí tác 
chiên toàn quốc của tư bản chông lại lao động›. Đề chê II càng củng 
cô thêm tình trạng đó. 

«Công xã là cái tuyệt đôi tương phản với nền Đề chê›. (Công xã là 
hình thức cụ thê» «của một nền Cộng hòa không những có nhiệm vụ 
phải hủy bỏ hình thức quân chủ của sự thông trị giai câp, mà phải hủy 
bỏ chính ngay cả sự thông trị giai câp nữa), 

Hình thức «cụ thờ ây của cộng hòa vô sản, xã hội chủ nghĩa ây chính ra 
là gì? Nhà nước mà Công xã bắt dầu sáng lập là NÑhà nước như thê nào? 

«..Sắc lệnh đầu tiên của Công xã đã hủy bỏ quân đội thường trực, 
và lây nhân dân vũ trang thay thẻ cho nó›. 

Yêu sách đó hiện nay được ghi trong cương lĩnh của tât cả các chính 
đảng muôn tự xưng là đẳng xã hội chủ nghĩa. Nhưng cương lĩnh của họ có 
giá trị như thê nào, thì đã được chứng tỏ hêt sức rõ ràng trong thái độ của 


2 


340 V. I1. Lê-nn 


bọn xã hội - cách mạng và bọn men-sê-vích ở nước ta, ngay sau cách mạng 
27 tháng hai, khi họ trên thực tề đã từ chồi không chịu giải quyêt yêu sách 
ây! 

«..Công xã gồm có những đại biểu do đầu phiêu phổ thông ở các 
khu trong thành phô bầu lên. Họ là những đại biểu có trách nhiệm và 
có thể bị bãi miễn bầt cứ lúc nào. Đa sô ủy viên của Công xã đương 
nhiên phải là những công nhân hoặc là những đại biểu được thừa 
nhận của giai cầp công nhân...) 

«„.Cảnh sát trước kia vôn là công cụ của chính phủ trưng ương, thì 
nay đã bị tước ngay hêt mọi chức năng chính trị của nó và biên thành 
một cơ quan của Công xã chịu trách nhiệm và có thể bị bãi miễn bât cứ 
lúc nào... Đôi với những viên chức thuộc tât cả mọi ngành khác trong 
bộ máy hành chính, thì cũng phải như vậy... Từ các ủy viên Công xã cho 
đền nhân viên dưới cùng trong hệ thông Nhà nước, đều phải đảm bảo 
công vụ với mức lương ngang như lương công nhân. Những đặc quyền 
đặc lợi và những phụ câp chức vụ của những kẻ quyển cao chức trọng 
của Nhà nước cũng biên theo với chính ngay những kẻ quyển cao chức 
trọng đó... Sau khi đã bãi bỏ quân đội thường trực và cảnh sát, là những 
công cụ của quyền hành vật chât của chính quyển cũ, Công xã liền bắt 
tay vào việc đập tan cái công cụ áp bức tính thần, tức là thê lực của các 
giáo sĩ... Các viên chức tư pháp đều bị lột bỏ mât cái bể ngoài độc lập 
giả dôi kia... họ đều phải được bầu cử lên, chịu trách nhiệm và có thể 
bị bãi miễn,..!52; 

Như vậy, Công xã dường như đã thay bộ máy Nhà nước bị đập tan, bằng 
một chê độ dân chủ (chỉ hoàn bị hơn mà thôi: quân đội thường trực bị 
thủ tiêu, tât cả mọi viên chức, không trừ một ai, đều do tuyển cử bầu ra và 
có thể bị bãi miễn. Nhưng thật ra, cái «chb đó là một sự thay đồi vĩ đại 
thay những cơ quan này bằng những cơ quan mới khác hẳn về nguyên tắc. 
®ó chính là một trường hợp đượng biên thành châp: được thực hiện với 
mức độ đây đủ và triệt để nhât mà người ta có thể hình dung được, thì 
chê độ dân chủ, từ chỗ là dân chủ tư sản đã biên thành dân chủ vô sản; từ 
chỗ là Nhà nước (= lực lượng đặc biệt để trân áp một giai câp nhât định) 
nó biên thành một cái thực ra không phải là Nhà nước nữa. 

Tuy vậy, trần áp giai cầp tư sản và đập tan sự phản kháng của nó vẫn 
còn là một điều cần thiêt, Nhất là đôi với Công xã, điểu đó lại càng bắt buộc 
phải làm, và một trong những lý do khiên Công xã thât bại, là Công xã đã 
không làm việc ây một cách khá kiên quyết. Nhưng ở đây, bộ máy trân áp là 
đa sô dân chúng, chứ không phải là thiểu sô như từ trước tới nay dưới chê 


v 


Nhà nước và cách mạng 341 
k.ÍL ca NHI SG Luốế c. <2yiÊ ouuooktvonheiodlùvv: san25220ic C6 dc. —- CV EU SG, 
độ nô lệ, dưới chê độ nông nô và dưới chê độ nô lệ làm thuê. Mà một khi 
chính đa sô nhân dân đã tự mình trần áp những kẻ áp bức mình, thì & # ông 
còn cần phải có một đực lượng đặc biệp đề trân áp nữa! Chính theo nghĩa 
đó, Nhà nước bắt đầu tiêu uong. Đa sồ nhân dân tự mình có thể trực tiêp 
làm tròn những nhiệm vụ ây, chứ không cẩn đên những cơ quan đặc biệt 
của một thiểu sô có đặc quyền (các viên chức có đặc quyển, các chỉ huy quân 
đội thường trực); và những chức năng của chính quyển Nhà nước càng 
do toàn đân làm lây, thì chính quyền đó lại càng trở nên ít cẩn thiết hơn. 

Vẻ phương diện này, đặc biệt đáng chú ý biện pháp sau đây mà Công 
xã đã dùng và Mác đã nêu bật lên: thủ tiêu hết những phụ câp về đại diện, 
những đặc quyển của viên chức hưởng bằng tiền, rút tiền lương của ráí 
cả mọi viên chức xuông ngang mức «tiên lương của công nhân. Đó chính 
là điểm làm nổi bật nhât sự chuyển hướng từ chề độ dân chủ tư sản sang 
chê độ đân chủ vô sản, từ chê độ dân chủ của bọn áp bức sang chê độ dân 
chủ của những giai câp bị áp bức; từ chỗ Nhà nước là một «quyển lực đặc 
biệt» đề trần áp một giai câp nhât định sang chỗ dùng quyển lực chung của 
đa sô nhân dân, công nhân và nông dân, đẻ trần áp bọn áp bức. Và chính 
những lời dạy của Mác về điềm ây, điêm đặc biệt rõ rệt và có lẽ quan trọng 
nhât trong vân đề Nhà nước, lại hay bị bỏ quên nhât! Những lời bình luận 
phổ thông — những lời này nhiều vô sô — không hể nói đền điểm ây. Người 
ta ‹quên› lờ điểm ây đi, xem đó là một ‹điều trẻ com đã quá thời, thật chẳng 
khác gì các tín đồ đạo Thiên chúa, một khi tín ngưỡng của họ đã biên thành 
tôn giáo Nhà nước, thì «quêm những tdiểu trẻ com của đạo Thiên chúa 
nguyên thủy có tỉnh thần dân chủ cách mạng của nó. 

Việc giảm lương những viên chức cao câp của Nhà nước tựa hồ «chỉ 
là yêu sách của chủ nghĩa dân chủ ngây thơ, nguyên thủy. Một trong những 
«người sáng lập» ra chủ nghĩa cơ hội hiện đại, nguyên đẳng viên đẳng xã 
hội - dân chủ, là Eđ. Bec-stanh, đã từng nhiều lần lắp lại những lời chê giễu 
nhạt nhẽo kiểu tư sản đôi với chủ nghĩa dân chủ ‹nguyên thủy». Cũng như 
tât cả bọn cơ hội chủ nghĩa, cũng như bẹn Cau-xki rgày nay, Bec-stanh 
hoàn toàn không hiểu rằng: một là không thể nào chuyển từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội mà không «trở vẻ ít nhiều với chủ nghĩa dân chủ 
«nguyên thủy» (vì làm thể nào khác thẻ được đề khiên cho đa sô dân chúng, 
hơn nữa, khiền cho toàn thẻ dân chúng làm được những chức năng của 
Nhà nước?); hai là «chủ nghĩa dân chủ nguyên thủy», dựa trên cơ sở chủ 
nghĩa tư bản và văn hóa tư bản chủ nghĩa, không phải là chủ nghĩa dân chủ 
nguyên thủy của những thời đại cỗ xưa hoặc tiền tư bản chủ nghĩa. Văn hóa 
tư bản chủ nghĩa đã sáng tạo ra nền sản xuât lớn, những công xưởng, những 


342 V. I. Lê-nin 


đường sắt, bưu chính, điện thoại, v.v... Và trên cơ sở áy, tôi đại đa sô 
những chức năng của «chính quyển Nhà nước› cũ đã được đơn giản hóa, 
và có thể biên thành những công việc ghi số, ghi chép, kiểm soát đơn giản 
đền nỗi những chức năng ây có thể hoàn toàn hợp với khả năng của hệt thảy 
mọi người có một mức học sơ đẳng, đền nỗi những chức năng ây hoàn toàn 
có thể làm được với một sô ‹tiển lương công nhâm thông thường; cho nên 
người ta có thể (và cần phải) tước bỏ tât cả mọi tính chât đặc quyền, ‹câp 
bậc› của những chức năng ây đi. 

Thực hành chê độ tuyên cử toàn diện, chê độ bãi miễn bả£ cứ: lúc nào, 
đôi với hêt thảy mọi viên chức không trừ một ai, rút sô lương của họ xuông 
ngang mức «tiền lương công nhâm thông thường, những biện pháp dân 
chủ đơn giản và đương nhiêm ây khiên cho lợi ích của những công nhân 
và của đa sô nông dân hoàn toàn kêt hợp được với nhau, đồng thời cũng 
dùng làm cái cầu dẫn từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội. Những 
biện pháp ây nhằm cải tạo Nhà nước, cải tạo xã hội về mặt thuần túy chính 
trị, song những biện pháp ây tât nhiên chỉ có đầy đủ ý nghĩa và giá trị, nêu 
được gắn liền với việc thực hiện hoặc chuân bị «tước đoạt lại những kẻ đi 
tước đoạt, nghĩa là gắn liền với việc biên những tư liệu sản xuât từ chỗ là 
tài sản riêng của tư bản thành tài sản chung của xã hội. 

Mác việt: 

«Công xã đã biên thành sự thật khẩu hiệu của tât cả các cuộc cách 
mạng tư sản, là thiệt lập chính phủ ít tôn kém bằng cách hủy bỏ hai 
khoản chỉ tiêu lớn nhât: quân đội thường trực và hệ thông quan liêu›. 
Trong nông dân cũng như trong các tầng lớp khác của tiểu tư sản, chỉ 

có một sô rật ít là «vươn lên được›, là «thành đạt được» hiểu theo nghĩa tư 
sản của những chữ đó, nghĩa là chỉ có một vài cá nhân trở thành hoặc những 
người giàu có, những người tư sản, hoặc những viên chức sông đầy đủ và 
được hưởng đặc quyền. Tôi đại đa sô nông dân trong tât cả những nước 
tư bản chủ nghĩa có nông dân (những nước này chiêm phần đông) đều bị 
chính phủ áp bức và họ ao ước lật đồ chính phủ, họ ao ước một chính phủ 
sát tôn kém›. Chỉ có giai câp vô sản mới làm tròn được nhiệm vụ đó, và trong 
khi thực hiện nhiệm vụ đó thì giai câp vô sản cũng đồng thời tiên một bước 
tới chỗ cải tạo Nhà nước theo chủ nghĩa xã hội. 
3. THỦ TIÊU CHẾ ĐỘ ĐẠI NGHỊ 

Mác việt: 

«Công xã không được là một cơ quan đại nghị, mà phải là một tập 
thể hành động, vừa lập pháp vừa hành pháp. 


Nhà nước và cách mạng 343 


.. Đáng lẽ cứ ba năm hoặc sáu năm một lẩn phải quyêt định cho cá 
nhân nào trong giai câp thông trị được quyển đại diện và chà đạp (ver-: 
und zertreten) nhân dân tại Nghị viện, thì quyển đầu phiêu phô thông 
phải phục vụ cho nhân dân đã được tô chức thành công xã, để tìm công 
nhân, đôc công, kê toán viên cho xí nghiệp của mình, cũng như quyển 
bầu cử cá nhân phục vụ cho bât cứ nghiệp chủ nào khác cũng nhẳằm mục 
đích ây». 

Ngày nay; do sự thông trị của chủ nghĩa xã hội - sô-vanh và chủ nghĩa cơ 
hội, nên lời phê bình đặc sắc này vẻ chê độ đại nghị việt năm 1871, cũng 
thuộc vào sô những dời bị bỏ quên» của chử nghĩa Mác. Bọn bộ trưởng 
và bọn nghị viên chuyên nghiệp, bọn phản bội giai câp vô sản và bọn xã 
hội chủ nghĩa «thực dụng› ngày nay đã hoàn toàn phó cho bọn vô chính 
phủ chủ nghĩa phê bình chê độ đại nghị; và vì lý do có tính lô-gích lạ lùng 
đó, nên ôắt cứ sự phê bình nào về chê độ đại nghị họ cũng đều cho là phê 
bình «vô chính phủ chủ nghĩa» cả!! Không có gì là lạ khi ở trong những 
nước đại nghị «tiên tiêm, giai câp vô sản vì ghê tởm khi nhìn mặt bọn ‹xã 
hội chủ nghĩa» như Sây-đơ-man, ĐÐa-vit, Lê-ghiên, Xăm-ba, Rơ-nô-đen, 
Hen-đec-xơn, Văng-đec-ven-đơ, Xtau-nin, Bran-tinh, Bit-xô-la-ti và đồng 
bọn, nên ngày càng thường có cảm tình với chủ nghĩa công đoàn vô chính 
phủ, mặc dầu chủ nghĩa này là anh em sinh đôi với chủ nghĩa cơ hội. 

Plê-kha-nôp, Cau-xki và bọn khác thường biên biện chứng cách mạng 
thành những câu nói suông thường dùng, thành những câu nói phiêm, 
nhưng đôi với Mác, thì không bao giờ biện chứng cách mạng lại là những 
thứ đó cả. Mác đã biêt thẳng tay đoạn tuyệt với chủ nghĩa vô chính phủ, 
vì chủ nghĩa vô chính phủ bât lực trong việc dùng ngay cả cái tchuồng ngựa» 
của chê độ đại nghị tư sản, nhât là trong những lúc rõ ràng không có tình 
thê cách mạng; nhưng đồng thời Mác lại biêt phê bình chê độ đại nghị một 
cách thật sự vô sản - cách mạng. 

Cứ mây năm lại một lần quyêt định xem người nào trong giai câp thông 
trị sẽ chà đạp và đè nén nhân dân trong quôc hội, đó là thực chât của chê độ 
đại nghị tư sản, không những chỉ trong các nước quân chủ lập hiên đại nghị, 
mà cả trong những nước cộng hòa dân chủ nhât nữa. 

Nhưng, nêu đặt ra vân đề Nhà nước, nêu xem chê độ đại nghị là một 
trong những thiêt chê của Nhà nước, thì đứng trên quan điểm những nhiệm 
vụ của giai câp vô sản trong lĩnh vực đó, làm thê nào đề thoát được chẻ độ 
đại nghị? Làm thê nào mà có thể không cần đền chề độ ây được? 

Phải nhắc lại và lại phải nhắc lại rằng: những lời dạy của Mác, dựa vào 
sự nghiên cứu Công xã, đã bị bỏ quên đền mức đẳng viên xã hội - dân chủ» 


e 


344 V. I. Lê-nin 


hiện nay (xin đọc là: kẻ hiện nay phản bội chủ nghĩa xã hội) nói trắng ra 
là hẳn không thể quan niệm được một cách phê bình chê độ đại nghị 
nào khác ngoài cách phê bình của bọn vô chính phủ chủ nghĩa hay phản 
động. 

Tât nhiên, phương pháp để thoát khỏi chê độ đại nghị không phải là 
phá hủy những cơ quan đại diện và nguyên tắc tuyên cử, mà là biên những 
cơ quan đại diện ây từ chỗ là những cái máy nói thành những hội nghị ‹hành 
động». ‹Công xã không được là một cơ quan đại nghị, mà phải là cơ quan 
hành động, vừa lập pháp vừa hành pháp. 

«Không được là cơ quan đại nghị mà phải là cơ quan hành động›, câu 
này đả đúng ngay vào bọn nghị viên hiện đại và bọn «chó con giữ phòng» 
tức là bọn nghị viên xã hội - dân chủ! Hãy xem bât cứ nước nào có chê độ 
đại nghị, từ Mỹ đên Thụy-sĩ, từ Pháp đên Anh, đên Na-uy, v.v... thì cũng 
thây rằng công tác thật sự của Nhà nước› đều làm ở hậu trường và đều do 
các bộ, các sở, các bộ tham mưu làm. Trong nghị viện, người ta chỉ chuyên 
nói sưông với rmmục đích duy nhât là lừa bịp ‹dân lành› thôi. Sự thật là thể, 
đên nỗi ngay cả trong nước Cộng hòa Nga, một nước cộng hòa dân chủ tư 
sản, tât cả những tệ hại ây của chê độ đại nghị cũng đều đã xuât hiện lập 
tức ngay trước khi chưa kịp kiền lập một nghị viện thật sự. Bọn anh hùng 
của chủ nghĩa phi-li-xtanh thôi nát — bọn Xcô-be-lep và Txê-rê-tê-li, bọn 
'Tsec-nôp và Ap-cơ-xen-ti-ep — lại còn tìm cách bôi nhọ cả những Xô-vièt 
mà chúng đã biên thành những cái máy nói suông vô ích theo kiểu chê độ 
đại nghị tư sản ghê tởm nhât. Tại các Xô-viêt, các ngài bộ trưởng ‹xã hội 
chủ nghĩa› bịp anh em nông dân nhẹ dạ bằng những câu nói suông và những 
quyêt nghị của chúng. Trong nội bộ chính phủ, thì cứ có chuyện thay đi 
đổi lại không ngừng, một mặt đẻ làm cho thật nhiều đẳng viên xã hội - cách 
mạng và men-sê-vích được lần lượt ngồi quanh cái «đĩa bơ, giữ những chức 
vụ ngồi không, béo bở và danh giá; một mặt nữa, đề «đánh lạc hướng chú ý› 
của nhân dân. Trong lúc đó thì trong các sở, các bộ tham mưu, người ta 
dlầm› «công tác Nhà nước). 

Báo ‹Sự nghiệp nhân dân”, cơ quan của đảng «xã hội - cách mnạng› 
đang cầm quyền, trong một bài xã luận gần đây, — với các lồi thực thà không 
gì so sánh được Ây của đám người trong «xã hội thượng lưu›, trong đó «mọi 
người» đều làm nghề mãi dâm chính trị, — đã thú nhận rằng ngay trong các 
bộ thuộc ‹đảng viên xã hội (tôi xin lỗi về danh từ này!) nắm, ngay trong 
những bộ đó, toàn thê bộ máy quan lại thực chât vẫn y nguyên như cũ, vẫn 
hoạt động như cũ, vẫn hoàn toàn «tự do» phá hoại những sáng kiên cách 
mạng! Nhưng ngay như không có lời thú nhận ây, thì lịch sử của việc bọn 


v 


Nhà nước tà cách mạng 3445 


xã hội - cách mạng và bọn men-sê-vích tham gia chính phủ, há không chứng 
minh cụ thể điều đó hay sao? Điều đặc biệt ở đây chỉ là cùng nằm trong nội 
các với bọn dân chủ - lập hiên, các ngài Tsec-nôp, Rut-xa-nôp, Zen-zi-nôp và 
những biên tập viên khác của báo «Sự nghiệp nhân dân đã không e dè và 
không đỏ mặt mà công khai nói với công chúng, như nói một chuyện chẳng 
quan hệ gì, rằng trong các bộ «của họ› mọi việc đều tiên hành y nguyên như 
cũ!! Luận điệu dân chủ cách mạng suông đẻ bịp dân đen, tác phong phiền 
phức quan liêu chủ nghĩa và giây tờ ‹đẻ lây lòng bọn tư bản: đó là £hực 
chất của sự liên hiệp «thành thực ây. 

Công xã thay chê độ đại nghị tham ô và thôi nát đền tận xương tủy ây 
của xã hội tư sản, bằng những cơ quan, trong đó quyền tự do ngôn luận 
và tự do thảo luận không biên thành lừa bịp; vì các nghị viên phải tự mình 
công tác, tự mình áp dụng những luật pháp của mình, tự mình kiểm tra lây 
tác dụng của những luật pháp ây, tự mình phải chịu trách nhiệm trực tiêp 
trước cử trỉ của mình. Những cơ quan đại diện vẫn còn, nhưng chê độ đại 
nghị, xem như một hệ thông đặc biệt, xem như sự phân chia giữa công tác 
lập pháp và công tác hành chính, xem như địa vị đặc quyền cho các nghị 
viên, thì không còn nữa. Chúng ta không thể quan niệm một nền dân chủ, 
dầu là một nền dân chủ vô sản, mà lại không có cơ quan đại diện; nhưng 
chúng ta có thể và phở quan niệm một nền dân chủ không có chê độ đại nghị, 
nêu quả việc phê bình xã hội tư sản, đôi với chúng ta, không phải là một 
lời nói vô bỗ, nêu quả ý nguyện của chúng ta muôn lật đồ nền thông trị tư 
sản là nghiêm túc và chân thành, chứ không phải là một câu nói «tuyên truyền 
tuyển cử để giành phiêu bầu của công nhân, như bọn men-sê-vích và xã 
hội - cách mạng, bọn Sây-đơ-man và bọn Lê-ghiên, bọn Xăm-ba và bọn 
Văng-đec-ven-đơ. 

Một điều rât đáng chú ý là: khi nói đền chức năng của những nhân viên 
hành chính ¿y mà Công xã cũng như chê độ dân chủ vô sản đều cần có, thì 
Mác đã lây nhân viên «của bât cứ nghiệp chủ nào khác, tức là lầy một xí 
nghiệp tư bản chủ nghĩa thông thường với những scông nhân, đồc công và 
kê toán viên» của xí nghiệp ây làm cái đề so sánh. 

Mác không mắc một tý nào chủ nghĩa không tưởng cả: Mác không hẻ 
sáng tác ra, không hể bịa ra một xã hội œnới nào cả. Không, Mác nghiên 
cứu sự phát sinh của xã hội mới t ừ xã hội cũ mà ra, nghiên cứu những hình 
thức quá độ từ xã hội cũ chuyền sang xã hội mới, như nghiên cứu một quá 
trình lịch sử tự nhiên vậy. Ông lầy những kinh nghiệm thực tề của phong 
trào quần chúng của giai cầp vô sản, và cô gắng rút ra trong đó những bài 
học thực tiễn. Mác «học tập» Công xã cũng như tầt cả các nhà tư tưởng cách 


346 V. I. Lô-nin 


mạng vĩ đại không ngần ngại học tập kinh nghiệm những phong trào lớn 
của giai cầp bị áp bức, và không bao giờ đôi xử với quần chúng theo lôi lên 
mặt dạy đời kiểu thông thái rởm (như Plê-kha-nôp mà nói rằng: «Đáng lš 
không nên cẩm vũ khô, hay như Txê-rê-tê-li mà nói rằng: «Một giai cập 
phải biết tự mình hạn chê những nguyện vọng của mình). 

Không thẻ nói đên vân đề thủ tiêu ngay lập tức; ở khắp mọi nơi và hoàn 
toàn, bộ máy quan liêu được. Đó là một không tưởng. Nhưng độp fan ngay 
bộ máy hành chính cũ để bắt đầu ngay vào việc dựng một bộ máy mới khiên 
có thể thủ tiêu dần dần bất cứ chê độ quan liêu nào, thì điều ây không 
phải là không tưởng, đó là kinh nghiệm của Công xã, đó là nhiệm vụ bức 
thiết, trước mắt của giai câp vô sản cách mạng. 

Chủ nghĩa tư bản đơn giản hóa những chức năng quản lý «Nhà nước); 
nó cho phép chúng ta vứt bỏ «sự chỉ huy› và quy tât cả vào một tồ chức của 
vô sản (giai cầp thông trị), tổ chức này, nhân danh toàn xã hội, sẽ thu dụng 
«công nhân, độc công và kê toán viêm, 

Chúng ta không phải là những người không tưởng. Chúng ta không 
«mơ tưởng có thể ngay £ức thì không cần đền bât cứ chê độ quản lý nào, 
bât cứ quan hệ phục tùng nào; những mơ tưởng vô chính phủ ây phát 
sinh từ chỗ không hiểu nhiệm vụ của chuyên chính vô sản nên, về căn bản, 
đều xa lạ với chủ nghĩa Mác và thực ra chỉ dùng đẻ trì hoãn cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, đợi đền ngày loài người thay đồi khác đi đã. Không, chúng 
ta muôn làm cách mạng xã hội chủ nghĩa với những người như hiện nay, 
những người vẫn còn cần đền quan hệ phục tùng, đền sự kiềm soát, đến 
«những độc công và kê toán viêm. 

Nhưng phải phục tùng đội vũ trang tiền phong của tât cả những người 
bị bóc lột và của tât cả những người lao động, tức là giai cầp vô sản. Người 
ta đã có thể và phải tức khắc bắt đầu thay ‹sự chỉ huy» đặc biệt của bọn quan 
lạ Nhà nước bằng cái việc giản đơn là thi hành «kiểm soát và kê toám, 
những chức năng này, hiện nay hoàn toàn hợp với trình độ phát triển của 
những người thành thị nói chung, và họ hoàn toàn có thể làm được với sô 
«tiền lương công nhâm›. 

Chính bản thân chúng ta, công nhân, chúng ta tổ chức nền sản xuât lớn, 
chúng ta xuât phát từ cái đã được chủ nghĩa tư bản tạo ra, chúng ta dựa vào 
kinh nghiệm công nhân của chúng ta, đặt ra một kỳ luật chặt chẽ, kỷ luật sắt 
được quyền lực Nhà nước của công nhân vũ trang duy trì; chúng ta SẼ 
biên những viên chức Nhà nước thành những người chỉ châp hành chỉ thị 
của chúng ta, thành những ‹đôc công và kê toán viên› chịu trách nhiệm, 
thể bị bãi miễn và chỉ lĩnh một sô lương nhỏ (cô nhiên là đồng thời 


r 


Nhà nước và cách mạng 347 


giữ lại các nhà chuyên môn đủ các ngành, các loại và các hạng): đó là nhiệm 
vụ vô sản của chúng ta, đó là điều mà chúng ta có thẻ và phải bắt đầu làm 
khi thực hiện cách mạng vô sản. Những biện pháp đầu tiên ây, dựa trên cơ 
sở nền sản xuât lớn, bản thân nó sẽ tiên tới làm «tiêu vong› dần dẩn mọi tổ 
chức quan liêu, thiêt lập dần dần một trật tự — trật tự không ngoặc kép và 
không giông chê độ nô lệ làm thuê, — trong đó những chức năng đôc công 
và kê toán ngày càng đơn giản sẽ do tât cả mọi người lần lượt châp hành, để 
về sau trở thành một thói quen, rồi cuôi cùng mât hẳn tính chât là những 
chức năng đặc biệt của một hạng người đặc biệt. 

Vào khoảng những năm 7o thê kỷ XIX, một đảng viên hóm hỉnh của 
đảng xã hội - dân chủ Đức đã từng nói bưu chính là một kiểu mẫu về xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa. Như vậy là rât đúng. Bưu chính hiện nay là một xí 
nghiệp tổ chức theo kiểu tổ chức độc quyển ứ bản chủ nghĩa Nhà nước. 
Chủ nghĩa đề quôc biên dẩn mọi tơ-rớt thành những tô chức cùng một 
kiều như thê. Ở đó, những người lao động ‹bình thường làm lụng nặng 
nhọc và ăn đói, vẫn luôn luôn bị chính bọn quan lại tư sản ây đè đầu. Nhưng 
ở đó, bộ máy quản lý xã hội đã có sẵn đâu vào đây rồi. Một khi bọn tư bản 
đã bị lật đỗ, sự phản kháng của bọn bóc lột ây đã bị bàn tay sắt của công nhân 
vũ trang trần áp, bộ máy quan lại của Nhà nước hiện nay đã bị phá hoại, — 
thì trước mặt chúng ta, sẽ có một bộ máy đã được quét sạch hệt ‹ký sinh 
trùng›; và được thiêt bị tuyệt diệu vẻ phương diện kỹ thuật, mà công nhân 
hợp tác với nhau rât có thể tự mình làm cho nó chạy bằng cách thuê những 
nhà kỹ thuật, đôc công, kê toán viên, và giả công cho /¿ cổ những người 
ây cũng như cho /áđ cả viên chức qÑhà nước› một sô lương ngang tiền 
lương công nhân. Đó là nhiệm vụ cụ thẻ, thực tiễn, có thẻ thực hiện ngay 
đôi với tât cả mọi tơ-rớt; và nó giải phóng nhân dân lao động khỏi sự bóc 
lột, chú ý đền kinh nghiệm mà Công xã đã bắt đầu sáng tạo ra trong thực 
tiễn (nhât là trong lĩnh vực tổ chức Nhà nước). 

Toàn bộ nền kinh tê quôc dân tổ chức như bưu chính, sao cho những nhà 
kỹ thuật, độc công, kê toán viên cũng như (át cả mọi viên chức đều lĩnh một 
sô lương không quá «tiền lương của công nhâm, dưới sự kiểm soát và lãnh 
đạo của giai cầp vô sản vũ trang: đó là mục đích trước mắt của chúng ta. 
Đó là Nhà nước mà chúng ta cần có, và đó là cơ sở kinh tế của Nhà nước đó. 
Đó là kêt quả của việc thủ tiêu chê độ đại nghị và duy trì các cơ quan đại 
biểu, — đó là điểu sẽ khiên cho các giai cầp cẩn lao thoát khỏi sự đổi bại do 
Siai cầp tư sản gây ra cho những cơ quan ây. 


348 V. 1, Lô-nữ 


4. TỒ CHỨC SỰ THỐNG NHẤT DÂN TỘC 


4... Trong một bản phác họa về tổ chức quôc gia mà Công xã chưa kịp 
phát triển, người ta đã khẳng định dứt khoát rằng Công xã cần phải 
trở thành hình thức chính trị ngay cả của những thôn xóm nhỏ nhất ở 
nông thôn› ...Chính các công xã cũng sẽ bầu ra «cơ quan đại biểu quôc 
dâm ở Pa-ri. 

4 „Những chức năng, không nhiều, nhưng quan trọng, còn nằm 
trong tay một chính phủ trung ương, thì không được bãi bỏ đi, — điều 
khẳng định ngược lại là một sự giả mạo có ý thức, —rmà phải do 
những viên chức công xã, tức là những viên chức thực sự chịu trách 
nhiệm gánh vác... 

„Không được phá vỡ sự thông nhât dân tộc, mà trái lại sự thông 
nhât đó phải được chê độ công xã tỏ chức nên; sự thông nhât đó cần 
phải trở thành một hiện thực do ở sự hủy bỏ chính quyền Nhà nước là 
chính quyền vẫn tự xưng là hiện thân của sự thông nhât ây, nhưng 
lại muôn độc lập ngay cả đôi với dân tộc, và đứng trên dân tộc. Kỳ thực 
thì nó chỉ là một vật thừa ăn bám trên thân thẻ dân tộc mà thôi... Cần 
phải cắt bỏ những cơ quan thuần túy áp bức của quyền lực chính phủ 
cũ, còn những chức năng hợp lý của nó thì phải được đoạt lây từ trong 
tay một chính quyển xưa nay vôn đòi đứng trên cả xã hội, và đem giao 
cho các công bộc có trách nhiệm của xã hội gánh vác». 


Bọn cơ hội chủ nghĩa trong đảng xã hội - dân chủ hiện nay không hiểu — 
có lẽ nói cho đúng hơn: không muôn hiểu — những nhận định ây của Mác, 
điểu đó đã được tác phẩm sau đây vạch rõ hơn hêt, đó là cuôn «Những tiền 
để của chủ nghĩa xã hội và nhiệm vụ của đảng xã hội - dân chủ», nhờ cuôn 
này mà tên phản bội Bec-stanh đã được nổi tiêng theo kiều E-rô-xtơ-rat. 
Chính là khi bàn về đoạn nghị luận trên đây của Mác, mà Bec-stanh đã việt 
rằng cương lĩnh này, «vẻ nội dung chính trị của nó, nó rât giông thuyêt liên 
bang của Pru-đông trong tât cả những điềm căn bản... Mặc dầu tât cả những 
điểm bầt đồng khác giữa Mác và sanh chàng tiêu tư sản» Pru-đông (Bec- 
stanh việt sanh chàng tiểu tư sẳm trong ngoặc kép, để tỏ ý mỉa mai), cách 
nhìn của họ về những điểm này, vẫn hêt sức giông nhau». Đành rằng, Bec- 
stanh nói tiếp, các tòa thị chính sẽ trở nên quan trọng thêm, nhưng «tôi 
ngờ rằng nhiệm vụ đầu tiên của chê độ dân chủ lại là thủ tiêu (Auflösung; 
đúng nghĩa là: giải tán, làm tiêu tan) những Nhà nước hiện đại và thay đôi 
hoàn toàn (Umwandlung, biên đổi) tổ chức của các Nhà nước ây như Mác 
và Pru-đông đã hình dung: thành lập một quôc hội gồm đại biểu các hội 


Nhà nước và cách mạng 349 


đồng tỉnh hay quận, những hội đồng này lại gồm có đại biểu các công xã, — 
thành thử tât cả những hình thức cũ của những cơ quan đại biểu toàn quôc 
sẽ mât hẳn» (Bec-stanh, đÑhững Tiển đề», trang 124 và 126, bản tiêng Đức, 
18a9)- 

Lẫn lộn quan điểm của Mác về sự thủ tiêu chính quyển Nhà nước ký 
sinh» với thuyết liên bang của Pru-đông đó mới thật là một chuyện kỳ quái! 
Nhưng đây không phải là việc tình cờ đâu, vì người cơ hội chủ nghĩa không 
hể nghĩ rằng ở đây Mác tuyệt nhiên không nói đền chê độ liên bang đề đôi 
lập với chê độ tập trung, mà nói đên việc đập vỡ bộ máy Nhà nước tư sản 
cũ tổn tại trong tât cẢ các nước tư sản. 

Người cơ hội chủ nghĩa chỉ nghĩ đền những điểu mà họ thây chung 
quanh họ, trong hoàn cảnh phi-li-xtanh tiểu tư sản và trong hoàn cảnh 
đình trệ «cải lương chủ nghĩa của họ, tức là chỉ nghĩ rặt đền những ‹tòa 
thị chính» thôi! Còn cách mạng vô sản, thì người cơ hội chủ nghĩa không 
còn nghĩ gì đên nữa rồi. 

Thật là lô bịch. Nhưng điều đáng chú ý là chẳng có ai tranh luận với 
Bec-stanh vẻ điểm Ây cả. Đã có nhiều người bài xích Bec-stanh, đặc biệt 
là trong số những tác giả người Nga thì có Plê-kha-nôp, và trong sô những 
tác giả ở Tây Âu thì có Cau-xki; nhưng cả hai đều &không nói gì về sự xuyên 
tạc đó của Bec-stanh đôi với Mác cả. 

Người cơ hội chủ nghĩa đã mât thói quen nghĩ theo lồi cách mạng và 
mât thói quen suy nghĩ vẻ cách mạng đẻn nỗi hẳn gán qthuyêt liên bang› 
cho Mác và lẫn lộn Mác với người sáng lập ra chủ nghĩa vô chính phủ 
là Pru-đông. Thê mà cả Cau-xki lẫn Plê-kha-nôp, những người tự xưng 
là mác-xít chính thông, và tự cho là bảo vệ chủ nghĩa Mác cách mạng, lại 
im hơi lặng tiêng về điềm đó! Đó là một trong những căn nguyên của tính 
chât cực kỳ tầm thường của cách nhìn của bọn Cau-xki và bọn cơ hội 
chủ nghĩa về sự khác nhau giữa chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa vô chính phủ. 
Về tính chât tầm thường này chúng tôi sẽ còn phải nói thêm sau. 

Trong những nhận xét đã dẫn ra trên kia của Mác về kinh nghiệm Công 
xã, không có một dâu vêt nào của thuyết liên bang cả. Mác đồng ý với 
Pru-đông chính ở một điềm mà tên cơ hội chủ nghĩa Bec-stanh không 
nhận thầy. Mác không đồng ý với Pru-đông chính ở điềm mà Bec-stanh 
lại cho là đồng ý. 

Mác đồng ý với Pru-đông ở chỗ là cả hai đều tán thành cđập vỡ» bộ 
máy Nhà nước hiện nay. Bọn cơ hội chủ nghĩa cũng như bọn Cau-xki 
đều không muôn thầy chỗ giồng nhau này giữa chù nghĩa Mác với chủ 


/ 


350 V. I. Lê-ni 

- —-=-_=`--...---.-s5..c... 
nghĩa vô chính phù (với Pru-đông cũng như với Ba-cu-nin) vì về điểm 
này họ đã xa lìa chủ nghĩa Mác. 

Mác không đồng ý với Pru-đông và với Ba-cu-nin chính là về vẫn 
đề thuyèt liên bang (đó là chưa nói đền vần để chuyên chính vô sản). Vẻ 
nguyên tắc chủ nghĩa liên bang phát sinh ra từ quan điểm tiểu tư sản 
của chủ nghĩa vô chính phủ. Mác là người chủ trương chè độ tập trung. 
Trong những đoạn văn trích nói trên của Mác, không có lầy một điểm nhỏ 
nào trái với chủ trương tập trung cả. Chỉ những người đẩy «đầu óc mê 
tín» tiểu tư sản đồi với Nhà nước mới có thẻ lầm lẫn việc phá hủy bộ máy 
Nhà nước tư sản với việc phá hủy chê độ tập trung! 

Nhưng nều giai cầp vô sản và nông dân nghèo nằm quyền lực Nhà 
nước, tự tô chức một cách hoàn toàn tự do trong các công xã và fhông 
nhất hành động của tầt cả các công xã để đả kích tư bản, để đè bẹp sự phản 
kháng của bọn tư bản, để giao lại cho foàn dân tộc, cho toàn xã hội các 
tài sản tư hữu như đường sắt, công xưởng, đât đai, v.v.., thì đó há không 
phải là chè độ tập trung hay sao? Không phải là chẽ độ tập trung dân 
chủ triệt để nhât hay sao? Hơn nữa, không phải là chê độ tập trung vô sản 
hay sao? 

Bec-stanh thật ra không thể quan niệm là có thể có một chê độ tập 
trung tự nguyện, một sự liên hợp tự nguyện của các công xã thành dân 
tộc, một sự dung hợp tự nguyện của các công xã vô sản để phá hủy nền 
thông trị tư sản và bộ máy Nhà nước tư sản. Bec-stanh, cũng như hết 
thảy bọn phi-li-xtanh, hình dung chê độ tập trung là một cái gì chỉ có thể 
là từ trên đưa xuỗng, do bọn quan lại và chê độ quân phiệt bắt buộc phải 
theo và duy trì. 

Mác tựa hồ như đã dự đoán rằng những quan điểm của rmnình có thể 
bị xuyên tạc đi, nên cô ý nhân mạnh rằng nêu buộc cho Công xã là muôn 
phá hủy sự thông nhất dân tộc và thủ tiêu chính quyền trung ương, thì 
đó là sự giả mạo có ý thức. Mác cô ý dùng từ ngữ: «tổ chức sự thông nhât 
cỏa dân tộc› đề đôi lập chê độ tập trung vô sản có ý thức, dân chủ, với chê 
độ tập trung tư sản, quân phiệt, quan liêu. 

Nhưng... không còn có ai lại điệc thậm tệ hơn là người không muôn 
nghe. Mà bọn cơ hội chủ nghĩa trong đảng xã hội - dân chủ hiện nay chính 
lại không muôn nghe nói đến việc phá hủy chính quyển Nhà nước, đền 
việc cắt bỏ ký sinh trùng ây đi. 


Nhà nước tà cách mạng 351 


5. PHÁ HỦY NHÀ NƯỚC KÝ SINH 


Chúng tôi đã trích dẫn những đoạn văn của Mác vẻ điểm này, giờ đây 
xin bỗ sung thêm. 

Mác việt: 

«..Sô phận thông thường của những cái hoàn toàn mới sáng tạo 
ra trong lịch sử là hay bị nhận lầm là một sự mô phỏng theo những 
hình thức cũ, và thậm chí đã mât đi rồi, của cuộc sông xã hội, vì những 
cái sáng tạo mới đó có thể có một vài điểm nào đó giông với những hình 
thức ây. Ví như, đôi với cái Công xã mới đã phá hủy (bricht— đập 
vỡ) chính quyền Nhà nước hiện đại đó, người ta lại muôn xem nó như 
là một sự làm sông lại các công xã thời trung cô... như là sự liên minh 
nhiều quôc gia nhỏ (mà Mông-te-xk-ơ và phái Gi-rông-đanh hằng 
mơ ước)... như là một hình thức thái quá của cuộc đâu tranh cũ chông 
chê độ tập quyền quá mức... 

..Chê độ Công xã sẽ hoàn lại cho cơ thê xã hội tât cả những sức 
lực từ trước đền nay đã bị Nhà nước ăn bám sinh sông trên thân thể 
xã hội và làm tê liệt sự tự do phát triển của xã hội, nuôt mât. Chỉ do 
việc đó thôi, chẽ độ Công xã cũng đã có thể là xuât phát điểm của sự 
phục hưng của nước Pháp rồi.... 

..Chê độ Công xã đặt những người sản xuât ở nông thôn dưới sự 
lãnh đạo về tinh thần của các thành thị chủ yêu trong các địa khu và 
bảo đảm cho họ có thể lây công nhân các thành thị làm người đại biêu 
tự nhiên cho quyền lợi của họ. Bản thân sự tồn tại của Công xã đương 
nhiên cũng đã bao hàm sự tự trị địa phương; nhưng bây giờ sự tự trị 
đó không còn là một sự cân bằng đôi với cái chính quyền Nhà nước 
giờ đây đã trở nên thừa rồi. 

‹Thủ tiêu chính quyền Nhà nước, vật săn bám» đó; ‹cắt bỏ», «phá 
hủy» chính quyển đó; «chính quyền Nhà nước giờ đây đã bị thừa rồi — 
đó là những lời Mác nói về Nhà nước trong khi nhận xét và phân tích 
kinh nghiệm Công xã. 

Tât cả những điều trên này viết ra chưa đẩy nửa thê kỷ, thê mà giờ 
đây, lại phải thật sự khai quật lại để tìm ra và đưa vào ý thức của quần 
chúng đông đảo một chủ nghĩa Mác không bị xuyên tạc. Những kêt luận 
mà Mác đã rút ra được trong khi nghiên cứu cuộc cách mạng lớn cuôi cùng 

| mà Mác đã quan sát được, những kết luận ây đã bị người ta bỏ quên đi 
| chính giữa lúc bắt đầu một thời kỳ mới, thời đại những cuộc đại cách mạng 
| của giai câp vô sản. 
&K 


352 V. ï. Lê-nin 


«„Công xã dẫn đến rât nhiều cách giải thích, nó là biểu hiện của 
rầt nhiều lợi ích, những điều đó chứng minh rằng Công xã chính là 
một hình thức chính trị linh hoạt đền cao độ, còn tât cả những hình 
thức chính phủ trước thì, về thực chât, đều là những hình thức áp bức, 
Bí quyêt thật sự cùa nó là ở chỗ, trên thực chât, nó là một chính phủ 
của giai cấp công nhân, là kêt quả của cuộc đầu tranh của những người 
sản xuât chồng giai cầp chiêm hữu, là hình thức chính trị rôt cuộc đã 
phát hiện được khiên cho có thể thực hiện được việc giải phóng Lao 
động về mặt kinh tê... 

Nêu không có điểu kiện cuôi cùng này, thì chê độ Công xã là một 
việc không thê thực hiện được và là một sự lừa dôi...) 

Những người không tưởng đã cô gắng «phát hiệm những hình thức 
chính trị cho việc cải tạo xã hội theo chủ nghĩa xã hội. Những người vô 
chính phủ chủ nghĩa đã bỏ vân để những hình thức chính trị nói chung. 
Bọn cơ hội chủ nghĩa trong đảng xã hội - dân chủ ngày nay lại nhận những 
hình thức chính trị tư sản của Nhà nước dân chủ đại nghị lầm một giới 
hạn không thể vượt qua được, họ đã bái phục đên đập trán trước cái mẫu 
mực› ây, và bât cứ cô gắng nào đề đập fan những hình thức ây đều bị họ 
gán cho là chủ nghĩa vô chính phủ. 

Từ toàn bộ lịch sử của chủ nghĩa xã hội và lịch sử đâu tranh chính 
trị Mác rút ra kêt luận rằng Nhà nước sẽ phải mât đi, và hình thức quá 
độ của sự mât đi của Nhà nước (quá độ từ Nhà nước đên không Nhà nước) 
sẽ là «giai câp vô sản được tổ chức thành giai câp thông trị». Còn về những 
hình thức chính trị của tương lai ây, thì Mác không có ý định phát hiện. 
Mác chỉ tự hạn chê trong việc khảo sát một cách chính xác lịch sử nước 
Pháp, phân tích lịch sử đó và rút ra cái kêt luận mà những sự biên năm 
185r đã để ra: sự việc đã tiên triển đền chỗ phải phớ hủy bộ máy Nhà nước 
tư sản. 

Và khi phong trào cách mạng quần chúng của giai cầp vô sản đã bùng 
nổ, mặc dẩu phong trào ây thât bại, mặc dầu phong trào ngắn ngủi và rõ 
ràng là yêu, nhưng Mác vẫn bắt tay nghiên cứu những hình thức mà 
phong trào đã phát hiện ra. 

Công xã là hình thức mà cách mạng vô sản qrôt cuộc đã phát hiện ra, 
hình thức khiên cho có thể giải phóng được lao động về phương diện 
kinh tê. 

Công xã là mưu toan đầu tiên của cách mạng vô sản để đập tan bộ máy 
Nhà nước tư sản; nó là hình thức chính trị ôt cuộc đã phát hiện ra», mà 
có thể và phải dùng đề (hay thê bộ máy đã bị đập tan. 


Nhà nước nà cách mạng 353 


Dưới đây, chúng ta sẽ thây rằng các cuộc cách mạng Nga 1905 Và 1917, 
trong một khung cảnh khác, trong những điều kiện khác, sẽ kê tục sự nghiệp 
Công xã và chứng thực sự phân tích của Mác, một sự phân tích lịch sử 
tài tình. 


CHƯƠNG IV 


TIẾP THEO. NHỮNG LỜI GIẢI THÍCH BỒ SUNG 
CÚA ĂNG-GHEN 


Mác đã nêu điều căn bản về ý nghĩa của kinh nghiệm Công xã. Ăng-ghen 
đã nhiều lần trở lại vân để này, giải thích sự phân tích và những kêt luận 
của Mác, đôi khi lại làm sáng tỏ những mặt khác của vân để một cách hêt 
sức mạnh mmẽ và nổi bật khiên chúng ta nhât thiệt phải đặc biệt chú 
trọng nghiên cứu những lời giải thích ây. 


1. «KẤN ĐỀ NHÀ Ở» 


Trong tác phẩm viêt vẻ vân để nhà ở (1872), Ăng-ghen đã chú ý 
đên kinh nghiệm của Công xã, trong khi nhiều lần nói đên những nhiệm 
vụ của cách mạng đôi vôi Nhà nước. Điều thú vị là trên vân đề cụ thể này 
Ăng-ghen là đã làm sáng rõ vân để một mặt là những nét giông nhau giữa 
Nhà nước vô sản và Nhà nước hiện nay, — những nét cho phép trong cả 
hai trường hợp đều có thể nói là Nhà nước cả— và mặt khác là những 
nét khác nhau giữa hai Nhà nước đó hay là bước quá độ tiền tới thủ tiêu 
NÑhà nước. 

«Vậy giải quyêt vân để nhà ở như thê nào? Trong xã hội chúng ta 
hiện nay, người ta giải quyêt vân để nhà ở như giải quyẻt mọi vần đề 
xã hội khác, nghĩa là: bằng cách dần dần tạo ra một sự thăng bằng về 
kinh tê giữa cung và cầu; giải pháp này làm cho vần để cứ đặt đi đặt 
lại mãi, cho nên không phải là một giải pháp. Còn một cuộc cách mạng 
xã hội sẽ giải quyêt vân đề như thê nào, điều đó tùy theo không những 
điều kiện thời gian và địa điềm trong đó cách mạng nỗ ra, mà cũng 
còn tùy theo nhiều vần để rộng lớn hơn nhiều, mà một trong những 
vần đề chủ yêu nhât là xóa bỏ sự đôi lập giữa thành thị và nông thôn. 
Vì chúng ta không làm cái việc xây dựng những hệ thông không tưởng 


332886 


354 Ự. I1. Lê-nin 


về việc tổ chức xã hội tương lai, cho nên nói dài dòng về vân để đó ở 
đây thì sẽ là một việc quá ư phù phiêm. Có điểu chắc chắn là: trong 
những thành phổ lớn đã có khá đầy đủ nhà dùng làm nhà ở để khắc phục 
ngay tức khắc mọi tình trạng thật sự khủng hoảng nhà ở, với điều kiện là 
sử dụng hợp lý những nhà cửa đó. Dĩ nhiên là điểu này chỉ có thể tiên 
hành được bằng cách tước quyển sở hữu của những nhà hiện tại, bằng 
cách để cho những người lao động không có nhà ở hay là sông chen 
chúc trong những chỗ ở của họ đên ờ những nhà cửa đó: và ngay sau 
khi giai câp vô sản đã giành được chính quyền rồi thì biện pháp đó, do 
lợi ích của xã hội đòi hỏi cũng sẽ thực hiện được dễ dàng như Nhà 
nước hiện nay đang thực hiện biện pháp tước đoạt và trưng thu nhà 

ở› (tr. 22, bản tiếng Đức, xuât bản năm 1887). 

Ở đây, không xét đền sự thay đổi hình thức của chính quyển Nhà nước, 
mà chỉ xét đền nội đung sự hoạt động của chính quyền đó. Nhà nước hiện 
nay cũng ra lệnh tước đoạt và trưng dụng nhà ở. Về phương diện hình 
thức, thì NÑhà nước vô sản cũng «sẽ ra lệnh» trưng dụng và tước đoạt nhàở, ' 
Nhưng rõ ràng là bộ máy hành chính cũ, tức là bộ máy quan liêu gắn liền 
với giai câp tư sản, nhât định không thể dùng được để thực hiện những 
biện pháp của Nhà nước vô sản. 

«„„.Cần phải nhận thây rằng việc nhân dân lao động giành lây quyển 
sở hữu thực sự về tât cả những công cụ lao động, toàn bộ công nghiệp, 
là điểu trái ngược hẳn với việc «chuộc lại theo kiểu Pru-đông. Theo 
cách giải quyêt sau, thì mỗi công nhân cá biệt trở thành chủ nhân ngôi 
nhà, âp trại, công cụ lao động của mình. Theo cách giải quyêt thứ nhât 
thì «nhân dân lao động› vẫn là người sở hữu tập thể những ngôi nhà, 
nhà máy và công cụ lao động. Ít ra là trong thời ký quá độ, chưa chắc 
sẽ để cho cá nhân hoặc hội tư nhân sử dụng những cái đó mà không 
đòi trả tiền phí tôn. Điểu đó cũng đúng như sự xóa bỏ quyền chiêm 
hữu ruộng đât không phải là xóa bỏ địa tô mà là chuyển nó vào tay xã 
hội, dù là dưới một hình thức đã cải biên. Do đó, việc nhân dân lao 
động thực sự chiêm hữu mọi công cụ lao động tuyệt nhiên không loại bỏ 
việc duy trì chê độ thuê và cho thuê» (tr, 68). 

Trong chương sau, chúng ta sẽ xét đền vân để bàn qua ở đây, tức là: 
vân để những cơ sở kinh tê của sự tiêu vong của Nhà nước. Ăng-ghen 
nói một cách hêt sức thận trọng rằng Nhà nước vô sản chưa chắc câp nhà 
ở mà không lây tiền thuê, dát nhât là trong thời kỳ quá độ». Lây nhà ở thuộc. 
quyển sở hữu của toàn thể nhân dân cho các gia đình thuê, tât phải th 
tiền thuê nhà, phải có một sự kiềm soát nào, phải đặt những tiêu chư ï 


Nhà nước oà cách mạng 355 


nào đó cho việc phân phôi nhà ở. Tât cả những điều đó đòi hỏi một hình 
thức Nhà nước nhât định, nhưng quyểt không phải là một bộ máy quân 
sự - quan liêu đặc biệt, với những viên chức được hưởng một địa vị đặc 
quyền. Còn việc chuyển sang một tình trạng có thể câp không nhà ở thì 
lại gắn liền với việc Nhà nước hoàn toàn ‹tiêu vong›. 

Khi nói về việc những người theo phái Blăng-ki, sau Công xã và do 
ảnh hưởng của kinh nghiệm Công xã, đã thừa nhận lập trường nguyên 
tắc của chủ nghĩa Mác, Ăng-ghen đã nhân đó mà nói rõ lập trường đó như 
Sau: 

«..Cần phải có hành động chính trị của giai câp vô sản và có chuyên 
chính vô sản, như là bước quá độ chuyên sang thủ tiêu các giai câp 

và, cùng với các giai câp thì thủ tiêu cả Nhà nước... (tr. 55). 


Bọn sính phê bình nệ chữ hoặc bọn tư sản ‹chuyên tiêu diệt chủ nghĩa 
Mác có lẽ sẽ cho rằng riệc thừa nhận phải œóa bỏ Nhà nướo, ở đây, là 
mâu thuẫn với sự phủ nhận công thức bị coi là vô chính phủ trong đoạn 
đã trích trên kia rút trong cuôn qChông Đuy-rinh›. Nêu bọn cơ hội chủ 
nghĩa xêp cả Ăng-ghen vào trong sô người ‹vô chính phủ›, thì điều đó cũng 
không có gì đáng lây làm lạ: buộc cho những người quôc tê chủ nghĩa là 
vô chính phủ, điều đó hiện nay là cái thói ngày càng phổ biên trong đám 
xã hội - sô-vanh. 

Giai câp, bị xóa bỏ thì Nhà nước cũng sẽ bị xóa bỏ theo, đó là điều mà 
chủ nghĩa Mác luôn luôn dạy chúng ta. Đcạn văn nổi tiếng trong cuỗn 
tChông Đuy-rinh› nói về «Nhà nước tiêu vong› không phải giản đơn là 
trách cứ bọn vô chính phủ đã chủ trương xóa bỏ Nhà nước, mà chính là 
trách cứ chúng đã tuyên truyền rằng có thẻ tngày một ngày hais thủ tiêu 
ngay được Nhà nước. 

Vì học thuyêt «xã hội dân chủ» hiện đương thịnh hành đã hoàn toàn 
xuyên tạc thái độ của chủ nghĩa Mác đôi với chủ nghĩa vô chính phủ trong 
vân để thủ tiêu Nhà nước, cho nên nhắc lại cuộc luận chiên của Mác và 
Ăng-ghen chồng bọn vô chính phủ là điều đặc biệt bể ích. 


2. LUẬN CHIẾN CHỐNG BỌN VÔ CHÍNH PHỦ 


Cuộc luận chiên này xảy ra từ năm 1873. Mác và Ăng-ghen có đăng 
trong một văn tập xã hội chủ nghĩa Ý, mây bài chồng phái Pru-đông là 
tphái tự tr hoặc «phái chồng uy quyềm; và những bài ầy mãi đền năm 
1013 mới được dịch ra tiêng Đức và đăng ở tạp chí $Ñeue Zeit›!55, 


23% 


356 V. I. Lê-nin 


Trong khi chê giễu bọn vô chính phủ và việc bọn này phủ nhận chính 
trị, Mác viết: 

«„„ Nêu cuộc đâu tranh chính trị của giai câp công nhân mang những 
hình thức cách mạng; nêu công nhân thiêt lập chuyên chính cách mạng 
của mình thay cho chuyên chính của giai câp tư sản, thì họ sẽ phạm 
một tội ghê gớm là nhục mạ nguyên tắc, vì để thỏa mãn những như 
cầu hèn mọn và thô sơ hàng ngày của họ, để đập tan sự phản kháng 
của giai câầp tư sản, đáng lẽ họ phải hạ vũ khí và xóa bỏ Nhà nước, thì 
họ lại làm cho Nhà nước có một hình thức cách mạng và tạm thời...› 
(qNeue Zeib, 1013—1g14, năm thứ 32, t. 1, tr. 4O)155, 

Khi bài xích bọn vô chính phủ, Mác chỉ phản đôi có việc «xóa bỏ» Nhà 
nước theo lôi đó thôi! Mác tuyệt nhiên không phản đôi ý kiên cho rằng 
giai câp mât đi thì Nhà nước cũng sẽ mât theo, hoặc giai câp bị xóa bỏ 
thì Nhà nước cũng bị xóa bỏ theo; mà phản đôi việc công nhân từ chôi 
không dùng vũ khí, không dùng đên bạo lực có tổ chức, nghĩa là không 
dùng đền Nhà nước là cái có mục đích ‹đập tan sự phản kháng của giai 
cầp tư sảm. 

Mác cô ý nhân mạnh vào ‹hình thức cách mạng và fgm thờ¿i› của Nhà 
nước cần thiệt cho giai câp vô sản, — để người ta đừng xuyên tạc ý nghĩa 
chân chính của việc ông đâu tranh chông chủ nghĩa vô chính phủ. Giai 
cầp vô sản chỉ cẩn Nhà nước trong một thời gian nhât định. Còn về sự 
lây việc hủy bỏ Nhà nước làm mực đích, thì chúng ta không khác ý kiên 
với những người vô chính phủ một tí nào. Chúng ta quả quyêt rằng muôn 
đạt được mục đích ây thì cẩn phải tạm thời dùng những công cụ, những 
phương tiện và những thủ đoạn của chính quyển Nhà nước chóng lại 
bọn bóc lột, cũng như muôn thủ tiêu các giai câp thì cần phải thiêt lập 
chuyên chính tạm thời của giai câp bị áp bức. Mác chọn cách sắc bén nhât 
và rõ ràng nhất để đặt vân để chông lại bọn vô chính phủ: trong khi lật 
đỏ ách thông trị của bọn tư bản, công nhân phải «hạ vũ khí› hay là phải 
quay vũ khí chông lại bọn tư bản để đập tan sự phản kháng của chúng? 
Và một giai cầp dùng vũ khí một cách có hệ thông chông một giai câp khác, 
như thê nêu không phải là một «hình thức tạm thời› của Nhà nước thì 
l gì? 

Mỗi đảng viên xã hội - dân chủ hãy tự hỏi: trong khi luận chiên chông 
bọn vô chính phủ thì chính mình có đặt vân đề Nhà nước đúng như uậy 
không? Đại đa sô các đảng xã hội chủ nghĩa chính thức của Quốc tê II 
có đặt vân để đúng như uậy không? 


Nhà nước và cách mạng 357 
S.——_—_D__—_——_-- `... ————> 
Ăng-ghen trình bày những ý kiên đó một cách còn tỉ mỉ hơn nhiều 
và đại chúng hơn nhiều. Trước hẻt, ông chề giễu những ý niệm mơ hồ của 
bọn Pru-đông tự xưng là «phái chông uy quyểm, nghĩa là họ phủ nhận 
bât cứ uy quyển nào, bât cứ sự phục tùng nào, bât cứ quyền lực nào. 
Ăng-ghen nói: hãy lây một nhà máy, một đường sắt, một chiêc tàu trên 
biển cả làm thí dụ, nêu không có một sự phục tùng nào đó và, do đó, không 
có một uy quyển nào đó hay một quyền lực nào đó, thì không một doanh 
nghiệp kỹ thuật phức tạp nào, dựa trên việc dùng máy móc và sự hợp tác 
có phương pháp giữa nhiều người, lại có thể chạy được, điểu đó há lại 
không hiển nhiên hay sao? 

Ăng-ghen việt: 

«..Nêu tôi đưa những lý lẽ đó ra để bác lại những người chông 
uy quyển một cách ngoan cô nhât, thì bọn họ cũng chỉ có thể trả lời 
tôi như sau: «Phải, nói thê đúng đây; nhưng ở đây chúng tôi có trao 
cho đại biểu của chúng tôi uy quyền gì đâu, chúng tôi chỉ ủy nhiệm 
cho họ làm một việc gì đó thôb. Những người này tưởng thay đôi 
tên gọi là có thể thay đổi được sự vật..""” 


Sau khi đã chứng minh rằng uy quyền và tự trị đều là những khái niệm 
tương đôi; rằng lĩnh vực áp dụng những khái niệm ây thay đổi tùy theo 
các giai đoạn tiên triển của xã hội; rằng xem những khái niệm ây như những 
khái niệm tuyệt đôi là vô lý; sau khi nói thêm rằng lĩnh vực của việc dùng 
máy móc và lĩnh vực của công nghiệp lớn ngày càng mở rộng, thì Ăng-ghen 
chuyển từ những nhận xét chung về uy quyển mà bàn sang vân để Nhà 
nước. 

Ăng-ghen việt: 

«..Nêều những người theo thuyêt tự trị chỉ nói rằng tổ chức xã hội 
tương lai sẽ chỉ để cho uy quyền tồn tại trong những giới hạn do chính 
những điều kiện sản xuât đòi hỏi nhât thiệt phải có, thì chúng ta cũng 
có thể đồng ý với họ; nhưng họ lại nhằm mắt trước tât cả những sự 
việc khiên cho uy quyển trở nên cần thiết và họ lại mải miềt đầu tranh 
chông danh từ ây. 

Vì sao bọn theo thuyêt chồng uy quyền lại không chỉ kêu gào chồng 
uy quyền chính trị, chồng Nhà nước không thôi? Hèt thầy mọi người 
xã hội chủ nghĩa đều đồng ý thừa nhận rằng Nhà nước cùng với uy 
quyền chính trị sẽ mât đi sau cuộc cách mạng xã hội tương lai; nghĩa là 
những chức năng xã hội sẽ mắt tính chầt chính trị của nó và sẽ biền 
thành những chức năng quản lý đơn giản phụ trách coi sóc lợi ích của 


358 V. I Lê-nin 


xã hội. Song những người theo thuyêt chồng uy quyển lại đòi phải 

tức khắc thủ tiêu Nhà nước chính trị, trước cả khi thủ tiêu những 

quan hệ xã hội đã tạo ra nó. Họ đòi rằng hành động đầu tiên của 
cách mạng xã hội là phải thủ tiêu uy quyển. 

Các ngài ây đã bao giờ thây một cuộc cách mạng chưa? Cách mạng 
chắc chắn là cái có uy quyển nhất trong thiên hạ. Đó là một hành động 
của một bộ phận dân cư dùng súng, lưỡi lê và đại bác tức là những 
thủ đoạn rât có uy quyền để bắt buộc bộ phận kia phải phục tùng ý 
chí của mình. Chính đẳng chiên thẳng bắt buộc phải duy trì nền thông 
trị của mình bằng cách dùng vũ khí của mình để làm cho phe phản động 
phải sợ hãi. Nêu Công xã Pa-ri không dùng uy quyền của nhân dân 
vũ trang chồng lại giai cầp tư sản thì liệu có thể đứng vững được hơn 
một ngày không? Ngược lại, chúng ta há lại không thể trách Công 
xã là đã dùng uy quyển ây quá ít hay sao? Vậy thì, trong hai điều tât 
phải có một: hoặc bọn theo thuyết chồng uy quyền không biêt chính 
mình nói gì, và trong trường hợp đó, họ chỉ gây ra tình trạng mơ hồ 
thôi. Hoặc họ bit, và trong trường hợp đó thì họ phản bội sự nghiệp 
của giai cập vô sản. Trong cả hai trường hợp, họ chỉ phục vụ bọn 
phản động mà thôi› (tr. 4o)1!53, 

Trong đoạn này, có đề cập đền những vần để mà chúng ta nên xét cùng 
với vần để tương quan giữa chính trị và kinh tê khi Nhà nước tiêu vong 
(chương sau sẽ dành để bàn về vân để này). Đó là vần để liên quan đền 
việc biên những chức năng xã hội từ chỗ là chức năng chính trị thành 
chức năng quản lý đơn thuần; đó là vân để qNÑhà nước chính trp. Danh 
từ này, rât dễ gây hiểu lầm, nó ám chỉ quá trình tiêu vong của Nhà nước: 
Nhà nước tiêu vong đến một mức nào đó thì có thể gọi là một Nhà nước 
phi chính trị. 

Điều đáng chú ý nhất trong đoạn này của Ăng-ghen, lại là cách ông 
đặt vân để chông bọn vô chính phủ. Bọn xã hội - dân chủ tự xưng là đồ 
đệ của Ăng-ghen, đã tranh luận từ 1873 tới nay, đền hàng triệu lần với 
bọn vô chính phủ nhưng họ đã không tranh luận đúng theo cách những 
người mác-xít có thể và cần phải tranh luận. Quan niệm của bọn vô chính 
phủ vẻ việc xóa bỏ Nhà nước là mơ hồ và &hông cách mạng: Ăng-ghen 
đặt vân để như thê đây. Bọn vô chính phủ không muôn thây cách mạng 
trong sự phát sinh và phát triển của nó, trong những nhiệm vụ riêng của 
nó vể mặt bạo lực, uy quyền, chính quyền, và Nhà nước. 

Sự phê bình của các đảng viên xã hội - dân chủ hiện thời đôi với chủ 
nghĩa vô chính phủ, rút cục lại thường chỉ là thứ luận điệu tiểu tư sản hoàn 


z 


Nhà nước và cách mạng 359 
toàn nhạt nhẽo này: «Chúng ta thừa nhận Nhà nước, còn bọn vô chính 
phủ thì không!›. Tât nhiên, luận điệu nhạt nhếo ây không khỏi làm cho 
những công nhân, có chút ít đầu óc suy nghĩ và tỉnh thần cách mạng đều 
phải phát ghét. Ăng-ghen nói khác: ông nhân mạnh rằng tât cả những 
người xã hội chủ nghĩa đều thừa nhận rằng việc Nhà nước mât đi là một 
kềt quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Kê đó, ông đặt vân để cụ thể về 
cách mạng, vân đề mà chính bọn xã hội - dân chủ cơ hội chủ nghĩa thường 
xếp lại một bên, có thể nói là họ phó mặc cho bọn vô chính phủ «nghiên 
cứu. Đặt vân để ây ra, Ăng-ghen đã nắm được mâu chôt: Công xã há 
lạ không nên dùng nhiều hơn nữa quyển lực cách mạng của Nhà nước, 
nghĩa là của giai câp vô sản vũ trang, đã được tô chức thành giai câp thông 
trị hay sao? 

Phái xã hội - dân chủ chính thức đương chiêm địa vị thông trị thường 
làng tránh vân để những nhiệm vụ cụ thẻ của giai câp vô sản trong cách 
mạng, hoặc đơn giản bằng lôi trào phúng kiều phí-li-xtanh, hoặc giả khá 
ra, thì bằng lôi ngụy biện bâng quơ như sau: «Rồi sau sẽ hay›. Nên bọn 
vô chính phủ có quyền trách phái xã hội - dân chủ ây rằng phái ây đã trôn 
nhiệm vụ của mình là giáo dục cách mạng cho công nhân. Ăng-ghen lợi 
dụng kinh nghiệm của cuộc cách mạng vô sản vừa qua, chính là để nghiên 
cứu một cách chính xác nhât xem giai cầp vô sản phải làm gì và làm thê 
nào đôi với cả các ngân hàng lẫn Nhà nước. 


3. THƯ GỬI BÊ-BEN 


Một trong những ý kiên đáng chú ý nhât, nêu không phải là đặc sắc 
nhât, vẻ vân để Nhà nước, mà chúng ta thây trong những tác phẩm của 
Mác và Ăng-ghen, là đoạn sau đây trong thư Ăng-ghen gửi Bê-ben để 
ngày 18—28 tháng ba 187s. Bức thư này, xin nói ngoặc thêm rằng, theo 
chỗ chúng tôi biêt, thì đã được in lần đầu trong tập hồi ký của Bê-ben 
(Những kỳ niệm của đời tôb), quyên II, xuât bản năm 1ọ11; tức là ba 
mươi sáu năm sau khi viết ra và gửi đi, 

Ăng-ghen viêt cho Bê-ben đề phê phán dự thảo cương lĩnh Gô-ta, mà 
Mác cũng đã phê phán trong bức thư nổi tiếng của ông gửi cho Bra-kê'*°, 
Khi đặc biệt nói về vân để Nhà nước, Ăng-ghen viềt như sau: 

«...Nhà nước nhân dân tự do đã trở thành một Nhà nước tự do. 

Theo nghĩa ngữ pháp của những từ ngữ này thì Nhà nước tự do là 

một Nhà nước được tự do đôi với công dân của mình, tức là một Nhà 

nước có chính phủ độc tài. Nên vứt tầt cả những câu ba hoa ây về Nhà 


360 V. 1. Lê-nin 

===`-....---—..--... ..- 
nước đi, nhât là từ sau Công xã, — Công xã không còn là một Nhà 
nước theo nghĩa đen của nó nữa. Bọn vô chính phủ đã đem «Nhà nước 
nhân dâm ra chọc vào mắt chúng ta khá nhiều, mặc dầu ngay quyển 
sách Mác việt chông Pru-đông, rồi đên cTuyên ngôn của Đảng cộng 
sản đều đã nói thẳng ra rằng với sự thiết lập chê độ xã hội chủ 
nghĩa, Nhà nước sẽ tự giải thể (sich auflöst) và mât đi. Vì Nhà nước chỉ 
là một thiêt chê tạm thời mà người ta bắt buộc phải dùng trong cuộc 
đâu tranh, trong cách mạng, để đàn áp kẻ địch của mình bằng vũ lực, 
cho nên nói đên một Nhà nước nhân dân tự do là hoàn toàn vô nghĩa; 
chừng nào mà giai câp vô sản còn cẩn đên Nhà nước thì như thê, tuyệt 
nhiên không phải vì tự do mà là đẻ trân áp kẻ địch của mình. Và ngày 
nào mà có thể nói đền tự do, thì Nhà nước sẽ không còn là Nhà nước 
nữa. Vì vậy, chúng tôi để nghị bât cứ ở đâu cũng nên thay danh từ 

Nhà nước bằng danh từ qcộng đồng» (Gemeinwesen) là một tiêng Đức 

cũ rât hay, tương đương với tiêng Pháp ‹commune›* (tr. 421—222, 

bản tiêng Đức)190, 

Chớ quên rằng bức thư này liên quan đền cái cương lĩnh của đẳng 
mà Mác đã phê phán trong một bức thư viêt sau bức thư này chỉ vài tuần 
thôi (bức thư của Mác để ngày s tháng năm 187), và lúc bây giờ Ăng-ghen 
cũng sông ở Luân-đôn với Mác. Vì vậy, trong câu cuôi, Ăng-ghen nói 
chúng tôi chắc chắn là nhân danh mình và nhân danh Mác mà đề nghị 
với lãnh tụ đảng công nhân Đức öở tiếng «Nhà nước› frong cương lĩnh 
và thay bằng tiềng «cộng đồng›. 

Nêu người ta để nghị với bọn cẩm đầu «chủ nghĩa Mác› hiện đại, tức 
là thứ chủ nghĩa đã bị chê biên theo khẩu vị của bọn cơ hội chủ nghĩa, 
thì họ sẽ la lôi xiêt bao mà cho người ta là «vô chính phủ chủ nghĩa»! 

Thì các ngài ây cứ việc la lôi lên đi. Giai câp tư sản sẽ khen ngợi các 
ngài ây. 

Còn chúng ta, chúng ta cứ tiêp tục sự nghiệp của chúng ta. Khi xét 
lại cương lĩnh đảng của chúng ta, chúng ta phải tuyệt đôi chú ý đên lời 
khuyên của Ăng-ghen và Mác, để được gần chân lý hơn, để khôi phục 
chủ nghĩa Mác bằng cách tẩy trừ bât cứ sự xuyên tạc nào, để hướng dẫn 
đúng hơn cuộc đâu tranh tự giải phóng của giai cầp công nhân. Chắc chắn 
là trong những người bôn-sê-vích, không có ai phản đôi lời khuyên của 
Ăng-ghen và của Mác cả. Cái khó khăn, chúng tôi thiết tưởng chỉ là ở danh 
từ phải dùng. Trong tiêng Đức có hai danh từ có nghĩa là cộng đồng?; 


* Commune: công xã. WD. 


—> 


Nhà nước uà cách mạng 361 


và Ăng-ghen đã chọn danh từ không chỉ một cộng đồng riêng lẻ, mà chỉ 
một toàn bộ, một hệ thông cộng đồng. Trong tiêng Nga không có chữ đó, 
và có lẽ chúng ta phải chọn chữ «công xã trong tiêng Pháp, mặc dầu làm 
như thê cũng có những điều bât tiện. 

«Công xã không còn là một Nhà nước theo nghĩa đen của nó nữa», đó 
là lời khẳng định hêt sức quan trọng của Ăng-ghen, về mặt lý luận. Sau 
những điều đã trình bày ở trên, thì lời khẳng định này hoàn toàn dễ hiểu. 
Công xã không còn là một Nhà nước nữa vì nó không phải trân áp đa sô 
nhân dân mà chỉ một thiểu sô (bọn bóc lột) thôi; nó đã đập tan bộ máy 
Nhà nước tư sản; thay cho một lực lượng đặc öiệt dùng để trân áp là bản 
thân nhân dân đã bước lên vũ đài. Tât cả những điều đó đều trái với bản 
chât của Nhà nước theo nghĩa đen của chữ đó. Giá thử Công xã được 
củng cô thì những vêt tích của Nhà nước còn sót lại trong Công xã sẽ tự 
ttiêu vong»; Công xã sẽ không cần phải «thủ tiêu những cơ quan của nó; 
những cơ quan này dần dần sẽ thôi không hoạt động vì dần dần sẽ không 
có việc gì làm nữa. 

«Bọn vô chính phủ đem ‹Ñhà nước nhân dâm ra chọc vào mắt chúng 
ta. Nói như vậy, Ăng-ghen nghĩ nhiều nhât đên Ba-cu-nin và những điều 
Ba-cu-nin công kích các đảng viên xã hội - dân chủ Đức. Ăng-ghen nhận 
những điều công kích ây là đúng, với điểu kiện là qNÑhà nước nhân dân› 
cũng là một điểu vô nghĩa, một điều trái với chủ nghĩa xã hội, như Nhà 
nước nhân dân tự do» vậy. Ông cô chỉnh đôn lại cuộc đâu tranh của các 
đẳng viên xã hội - dân chủ Đức chông bọn vô chính phủ, cô biên cuộc 
đầu tranh ây thành một cuộc đâu tranh đúng nguyên tắc, cô gột cho nó 
sạch những thiên kiên cơ hội chủ nghĩa về qÑhà nước. Tiêc thay! Bức 
thư của Ăng-ghen lại bị vùi trong ngăn kéo suỗt ba mươi sáu năm trời. 
Sau này, chúng ta sẽ thây rằng, ngay sau khi bức thư ây được công bô 
Tôi, Cau-xki vẫn cứ ngoan cô phạm lại, về thực chât, chính những sai lầm mà 
Ăng-ghen đã ngăn ngừa trước. 

Bê-ben trả lời cho Ăng-ghen ngày 2r tháng chín 187s bằng một bức 
thư, trong đó, Bê-ben tuyên bô rằng hoàn toàn đồng ý› với quan điểm 
của Ăng-ghen về dự thảo cương lĩnh và đã trách Lip-nêch là tỏ ra thỏa 
hiệp quá nhiều (Hồi ký của Bê-ben, bản tiềng Đức, t. II, tr. 334). Tuy 
Vậy, nêu chúng ta xem quyẻn sách của Bê-ben nhan để ‹Mục đích của 
chúng ta», thì chúng ta lại thây trong đó những suy luận hoàn toàn sai về 
Nhà nước: 

«Phải biên Nhà nước xây dựng trên sự thông trị của một giai cấp, thành hè 
nước nhân dân» («Unsere Ziele, tiềng Đức, 1886, tr. 14). 


362 ƒ. I. Lô-nin 


®ó là điểu đã được in trong quyển sách của Bê-ben xuât bản lần thứ ọ 
(lẩn thứ chín đây!)! Không có gì đáng lây làm lạ là đảng xã hội - dân 
chủ Đức đã nhiễm phải những quan điểm cơ hội chủ nghĩa được lặp đi 
lặp lại một cách ngoan cô đên thê về Nhà nước, nhât là khi những lời giải 
thích có tính chât cách mạng của Ăng-ghen đã bị vùi trong ngăn kéo và 
khi hoàn cảnh sinh sông đã dàm mât tập quán› cách mạng trong một thời 
gian rât lâu. 


4. PHÊ PHÁN DỰ THẢO CƯƠNG LĨNH EC-PHUYA 


Khi phân tích học thuyết Nhà nước của chủ nghĩa Mác, không thể 
không nói đên lời phê phán bản dự thảo cương lĩnh Ec-phuya!°' do 
Ăng-ghen gửi Cau-xki ngày 2o tháng sáu 18oI, và đên mười năm sau 
mới được công bô trên tạp chí Ñeue ZeiÐ vì bức thư đó chủ yêu chuyên 
phê phán những quan điểm cơ hội chủ nghĩa của đảng xã hội - dân chủ 
trong những vân để về tô chức của Nhà nước. 

Nhân tiện, chúng ta cũng nên lưu ý rằng về các vân đề kinh tê, Ăng-ghen 
cũng cho một điểu chỉ bảo rât quý chứng tỏ rằng Ăng-ghen đã theo dõi, 
một cách chăm chú và có suy nghĩ sâu sắc biêt bao những biên đổi của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại, và Ăng-ghen, một phần nào, đã biêt trước những 
vân đề của thời đại đề quôc chủ nghĩa chúng ta. Điều chỉ bảo ây như sau: 
bàn về những chữ «tình trạng thiêu kê hoạch» (Planlosigkeit) dùng trong 
dự thảo cương lĩnh để chỉ đặc tính của chủ nghĩa tư bản, Ăng-ghen việt: 

‹„.Nêu chúng ta đi từ những công ty cổ phần đên những tơ-rớt chỉ 
phôi và nắm độc quyền được nhiều ngành trọn vẹn trong công nghiệp, 
thì lúc đó, chẳng những chúng ta thây không còn có sản xuât tư nhân 
nữa, mà cũng không còn cả tình trạng thiêu kê hoạch nữa› («Ñeue Zeit, 

năm thứ 2o, t. I1, I9OI—1902, tr. 8). 

Đoạn này đã bao hàm cái côt yêu trong việc nhận định về mặt lý luận 
chủ nghĩa tư bản hiện đại, nghĩa là chủ nghĩa đê quôc, chính là chủ nghĩa 
tư bản đang biên thành chử nghĩa tz bản độc quyên. Điều này cần phải 
nhân mạnh, vì sai lầm phổ biên nhât là lời khẳng định tư sản cải lương 
cho rằng chủ nghĩa tư bản độc quyền hay chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà 
nước không còn là chủ nghĩa tư bản nữa, rằng nó đã có thể gọi là «chủ 
nghĩa xã hội Nhà nước, v. v... Cô nhiên, các tơ-rớt không hể có, đên nay 
chưa có và cũng không thể có được một sự kê hoạch hóa hoàn bị. Tuy 
các tơ-rớt có đặt kê hoạch, bọn trùm tư bản có dự tính khôi lượng sản 
xuẫt trong phạm vi toàn quôc, hoặc cả trong phạm vi quôc tê, và điều tiệt 
sự sản xuât ây theo một kê hoạch, nhưng chúng ta vẫn sông dưới chê độ 


Nhà nước và cách mạng 363 


tư bản chủ nghĩa, cô nhiên là sông trong một giai đoạn mới của nó, nhưng 
chắc chắn vẫn là chê độ tư bản chủ nghĩa. Đôi với những đại biểu chân 
chính của giai câp vô sản, thì việc chủ nghĩa tư bản áy ‹tiệp cận với chủ 
nghĩa xã hội, phải là một bằng chứng để chỉ ra rằng cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đã đên gần, đã dễ thực hiện, đã có khả năng thực hiện, đã cần kíp 
rồi, chứ không phải là một bằng chứng để dung thứ việc phủ nhận cuộc 
cách mạng đó và những mưu toan tô điểm cho chủ nghĩa tư bản, — điều 
mà tât cả bọn cải lương đang ra sức làm, 

Nhưng chúng ta hãy trở lại vân đểẻ Nhà nước. Ở đây, Ăng-ghen có 
ba điều chỉ bảo đặc biệt quý báu: một là, về vân đẻ chính thẻ cộng hòa; 
hai là, về môi liên hệ giữa vân đề dân tộc và tổ chức Nhà nước; ba là, về 
địa phương tự trị. 

Vẻ vân để chính thể cộng hòa, Ăng-ghen đã lây vân để này làm trọng 
tâm trong khi phê phán dự thảo cương lĩnh Ec-phuya. Và nêu chúng ta 
nhớ lại tẩm quan trọng của cương lĩnh Ec-phuya đôi với toàn bộ phái 
xã hội - dân chủ quôc tê và nó đã được xem là kiêu mẫu cho toàn thẻ Quôc 
tê II, thì có thể nói không quá đáng rằng ở đây Ăng-ghen phê phán chủ 
nghĩa cơ hội của toàn thể Quốc tê II. 

Ăng-ghen việt; 
«Những yêu sách chính trị của dự thảo có một khuyêt điểm lớn. 

Điều chính ra cẩn phải nói thì không có trong dự thảo› (Ăng-ghen 

viêt chữ ngả). 

Sau đó, Ăng-ghen chỉ rằng Hiên pháp Đức chẳng qua chỉ là một bản 
sao của Hiền pháp tôi phản động năm 18so; rằng Quốc hội Đức, theo lời 
Vin-hem Lip-nêch, chỉ là ‹chiệc lá nho để che đậy chê độ chuyên chê»; 
rằng trên cơ sở một bản hiên pháp hợp pháp hóa sự tổn tại của những 
nước mảnh vụn và một liên bang các tiểu quôc ở Đức mà muôn thực hiện 
việc «biên những công cụ lao động thành tài sản chung, thì đó là «một 
điểu vô lý hiền nhiêm, 

Ăng-ghen nói thêm: 
‹Đụng đên vân để này là nguy hiểm». Vì ông hoàn toàn biêt rằng 

ở nước Đức người ta không thể công khai ghỉ vào cương lĩnh yêu 

sách chê độ cộng hòa. Nhưng Ăng-ghen không thể bằng lòng với lý 

do hiển nhiên ây, mà «mọi người đều lây làm thỏa mãn. Ăng-ghen 
nói tiệp: ‹Ñhưng, dù sao công việc cũng cẩn phải bắt đầu tiền hành. 

Điều ây cần thiệt đên như thê nào thì việc mà chính hiện nay chủ nghĩa 

cơ hội đang lan ra (einreiöende) trên một phần lớn sách báo xã hội - 

dân chủ, chứng tỏ rõ rệt. Vì sợ đạo luật chông những người xã hội chủ 


364 V. I. Lê-ni 


nghĩa! được phục hồi, hoặc vì nhớ lại một sô ý kiên nào đó đưa ra 

một cách quá sớm trong thời gian đạo luật ây còn được thi hành, nên 

hiện nay người ta muôn Đảng thừa nhận rằng chê độ pháp lý hiện 
thời ở Đức là đủ để thực hiện mọi yêu sách của Đảng bằng con đường 
hòa bình...) 

Việc những người xã hội - dân chủ Đức hành động theo lòng sợ hãi 
việc phục hồi đạo luật đặc biệt, đó là một sự kiện căn bản mà Ăng-ghen 
nêu lên hàng đầu và, không chút ngần ngại, ông gọi đó là chủ nghĩa cơ hội. 
Chính vì không có chê độ cộng hòa và không có tự do ở Đức nên ông tuyên 
bỗ rằng mơ tưởng một con đường ‹hòa bình» là hoàn toàn ngư xuẩn. 
Ăng-ghen khá thận trọng để không tự bó tay mình. Ông thừa nhận rằng 
trong những nước cộng hòa hoặc những nước có quyền tự do rộng rãi, 
«người ta có thê hình dung› (chỉ «hình dung» đây thôi!) một sự tiên triển 
hòa bình tới chủ nghĩa xã hội. Còn ở Đức, ông nhắc lại: 

«.. Ở' Đức, chính phủ gần như là có quyển lực vô hạn, Quốc hội 
cùng các cơ quan đại diện khác đều không có thực quyền, thê mà lại 
tuyên bô lên những điều như vậy ở Đức, nhât là lại không cần thiêt 
gì cả, như thê tức là lột chiếc lá nho che đậy chê độ chuyên chê và đem 
chính thân mình ra che đậy sự lõa lồ của chê độ chuyên chê ấy...» 
Thật ra, tôi đại đa sô những kẻ che đậy chê độ chuyên chê; là những 

kẻ cầm đầu chính thức trong đảng xã hội - dân chủ Đức, đẳng này đã xêp 
những lời chỉ bảo ây của Ăng-ghen «vào một xó›. 

«Một chính sách như thê, dần dà chỉ có thẻ lôi kéo Đẳng vào một 
con đường sai lạc. Người ta đưa lên hàng đầu những vân đề chính 
trị chung, trừu tượng, và như vậy là người ta che mât những vân để 
cụ thể, bức thiết nhất, những vân đề tự chúng đặt ra trong chương 
trình nghị sự, mỗi khi bắt đầu xảy ra biên cô quan trọng, mỗi khi bắt 
đầu có khủng hoảng chính trị Kêt quả có thể là gì, nêu không phải là 
đột nhiên, trong giờ phút quyêt định, Đảng sẽ bị bât ngờ và trên những 
điểm quyết định, thì có sự mơ hồ và thiêu nhât trí, vì những vân để 
ây chưa bao giờ được bàn tới cả... 

Vì những lợi ích nhât thời trước mắt mà quên những quan điểm 
lớn lao và căn bản; chạy theo những thành công chốc lát, và đâu tranh 
để giành lây những thành công đó, mà quên không nghĩ đên hậu quả 
Tai sau; vì hiện tại mà hy sinh tương lai của phong trào, — tât cả những 
việc ây có lẽ là có những động cơ «thành thật đây. Nhưng đó là chủ 
nghĩa cơ hội và vẫn cứ là chủ nghĩa cơ hội; mà chủ nghĩa cơ hội ‹thành 
thật» có lẽ lại là thứ chủ nghĩa cơ hội nguy hiềm hơn cả... 


Nhà nước 0à cách mạng 365 


Một điều tuyệt đôi chắc chắn là Đảng và giai câp công nhân chỉ 
có thể lên nắm chính quyền dưới hình thức cộng hòa dân chủ mà thôi. 
Hình thức này chính cũng là hình thức riêng biệt của chuyên chính 
vô sản, như cuộc Đại cách mạng Pháp đã chứng minh...) 

Ở đây, Ăng-ghen nhắc lại và đặc biệt nêu bật lên cái tư tưởng cơ bản 
quán triệt qua mọi tác phẩm của Mác; tư tưởng đó là: chê độ cộng hòa 
dân chủ là con đường ngắn nhât đưa đên chuyên chính vô sản. Vì một 
nước cộng hòa như vậy, túy hoàn toàn không xóa bỏ sự thông trị của tư 
bản và, do đó, cũng hoàn toàn không xóa bỏ sự áp bức quần chúng và đâu 
tranh giai câp, nhưng tât nhiên, nó sẽ khiên cuộc đầu tranh mở rộng, phát 
triển, có đà vươn lên và trầm trọng thêm đên mức mà, khi đã có khả năng 
thỏa mãn lợi ích sông còn của quần chúng bị áp bức, thì khả năng Ây nhât 
định sẽ được thực hiện và chỉ có thể được thực hiện bằng chuyên chính 
vô sản, bằng sự lãnh đạo của giai câp vô sản đôi với những quần chúng ây. 
Đôi với toàn thể Quôộc tê II, đó cũng là những dời bị bỏ quên» 
của chủ nghĩa Mác, và việc bỏ quên như thê lại rât nỗi bật trong lịch sử 
đẳng men-sê-vích trong sáu tháng đầu của cách mạng Ñga 1917. 

Bàn về chê độ cộng hòa liên bang liên quan với thành phần dân tộc 
trong dân cư; Ăng-ghen việt: 

«Phải thay thê nước Đức hiện nay bằng cái gì? (nước Đức với 
hiên pháp quân chủ phản động của nó, với lôi phân chia không kém 
phản động của nó thành những nước nhỏ, lôi phân chia đẻ duy trì vĩnh 
viễn những đặc tính của «chủ nghĩa Phổ› mà đáng lẽ phải làm cho những 
đặc tính ây tiêu tan trong một nước Đức hợp thành một khôi thông 
nhât). €Theo ý tôi, giai câp vô sản chỉ có thẻ dùng hình thức cộng hòa 
thông nhât và không thể phân chia. Nói chung thì trên lãnh thổ mênh 
mông của nước Mỹ, chê độ cộng hòa liên bang giờ đây vẫn còn là một 
điều cần thiêt, mặc đầu ngay từ giờ, nó cũng đã bắt đầu trở thành vật 
chướng ngại ở miền Đông. Chê độ ây, nêu thành lập ở nước Anh, 
thì sẽ là một bước tiên, vì trên hai đảo của nước Anh, có đền bôn dân 
tộc và tuy có Quốc hội duy nhât, nhưng lại có đền ba loại pháp chê 
khác nhau cùng tồn tại. Ở nước Thụy-sĩ bé nhỏ, chê độ cộng hòa liên 
bang từ lâu đã biên thành vật chướng ngại, sở dĩ còn có thể đề được 
chỉ là vì nước Thụy-sĩ cam tâm làm một bộ phận hoàn toàn thụ động trong 
hệ thông các nước châu Âu. Đôi với nước Đức, thì một tổ chức liên 
bang kiểu Thụy-sĩ sẽ là một bước lùi lớn. Có hai điềm đề phân biệt một 
Nhà nước liên bang với một Nhà nước thông nhât: trước hẻt là mỗi 
bang đều có dân luật và hình luật riêng của mình, có tổ chức tư pháp 


366 V. I, Lê-n 


riêng của mình; thứ nữa là bên cạnh Nghị viện nhân dân, có Nghị 
viện đại biểu các bang, trong nghị viện này mỗi bang, bât cứ lớn hay 
nhỏ, đều lầy tư cách một bang mà biểu quyêb. Ở' Đức, Nhà nước liên 
bang là bước quá độ để tiên tới Nhà nước hoàn toàn thông nhât, và 
không nên làm cho «cuộc cách mạng từ trên xuông› đã được tiên hành 
năm 1866 và 187o' phải quay lùi trở lại, mà phải bỗ sung nó bằng 
một phong trào từ dưới lêm. 

Ăng-ghen chẳng những không dửng dưng đôi với vần đề các hình thức 
Nhà nước, mà trái lại ông còn chăm chú phân tích rât cần thận chính những 
hình thức quá độ, đẻ tùy theo đặc điểm lịch sử cụ thể của mỗi trường hợp 
riêng biệt mà tính xem hình thức quá độ được xét đền đó là quá độ £ừ đâu 
đi đền đâu. 

Ăng-ghen cũng như Mác, đều đứng trên quan điểm của giai câp vô 
sản và của cách mạng vô sản để bênh vực chê độ tập trung dân chủ, nước 
cộng hòa thông nhât và không thể phân chia. Ăng-ghen xem nước cộng 
hòa liên bang hoặc là một ngoại lệ và một vật chướng ngại cho sự phát 
triển, hoặc là một bước quá độ từ chê độ quân chủ đên nước cộng hòa tập 
trung, một bước tiên trong những điều kiện đặc biệt nào đó. Và trong 
những điểu kiện đặc biệt ây, ông đặt vần để dân tộc lên hàng đầu. 

Ăng-ghen, cũng như Mác, tuy vẫn kịch liệt phê bình bản chât phản 
động của những Nhà nước nhỏ và việc lợi dụng vân đề dân tộc trong một 
số trường hợp cụ thể để che giâu bản chẫt phản động ây, nhưng tuyệt 
nhiên không hể có ý muôn tránh vân đề dân tộc, điều này, những người 
mác-xít Hà-lan và Ba-lan thường mắc phải, khi xuât phát từ cuộc đâu tranh 
heàn toàn chính đáng chông chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi tiểu tư sản của 
những nước nhỏ «của họ. 

Ngay cả ở Anh là nơi mà những điều kiện địa lý, sự thông nhât ngôn 
ngữ và một lịch sử dài hàng bao nhiêu thê kỷ hình như ‹đã giải quyêt xong» 
vần đề dân tộc đôi với một ít khu vực nhỏ trong nước, — ngay ở đây, 
Ăng-ghen cũng vẫn chú ý đên sự thật hiển nhiên là vân đề dân tộc vẫn 
chưa được giải quyết, và vì vậy, ông vẫn coi cộng hòa liên bang là một 
«bước tiên». Cô nhiên, ở đây không có mảy may chủ trương từ bỏ việc 
phê phán những khuyêt điểm của chẻ độ cộng hòa liên bang, cũng không 
từ bỏ việc tuyên truyền và đâu tranh kiên quyêt nhât cho chê độ cộng hòa 
thông nhất dân chủ tập trung. 

Nhưng chê độ tập trung dân chủ ây, Ăng-ghen không hiểu theo nghĩa 
quan liêu như các nhà tư tưởng tư sản và tiểu tư sản, trong đó có bọn vô 
chính phủ. Theo Ăng-ghen, chê độ tập trung không hể gạt bỏ một nền 


Nhà nước uà cách mạng 367 


tự trị rộng rãi của các địa phương, nền tự trị này, với điều kiện là các ‹công 
xã» và các khu tự nguyện bảo vệ sự thông nhầt của Nhà nước, thì nhât 
định thù tiêu được mọi chủ nghĩa quan liêu và mọi qmệnh lệnh» từ trên 
xuông. 

Phát triển những quan điềm có tính chầt cương lĩnh của chủ nghĩa 
Mác về Nhà nước, Ăng-ghen viểt: 

+„Như vậy là: cộng hòa thông nhầt; nhưng không phải theo kiêu 

Cộng hòa Pháp hiện nay, nó chẳng qua chỉ là đề quôc không có hoàng 
đề, dựng lên hồi r7o8. Từ 1792 đền 1798, mỗi tỉnh trong nước Pháp, mỗi 
công xã (Gemeinde) đều có quyền tự trị hoàn toàn, theo kiêu Mỹ, và 
đó cũng là cái mà chúng ta cần phải có. Làm thẻ nào đề tổ chức nền tự 
trị ây, làm thề nào tránh được chê độ quan liêu, điểu đó, nước Mỹ và 
Cộng hòa thứ nhầt ở Pháp đã chỉ cho chúng ta thây; điều đó, hiện 
nay Ca-na-đa, Úc, và các thuộc địa khác của Anh cũng đang chỉ cho 
chúng ta thây. Một nền tự trị của địa phương (tỉnh) và của công xã 
như vậy tự do hơn nhiều so với chẻ độ liên bang Thụy-sĩ chẳng hạn, 
ð đó, mỗi khu tuy rầt độc lập đôi với điên bang› (nghĩa là đôi với toàn 
thẻ Nhà nước liên bang), «nhưng lại cũng độc lập đôi với huyện (Bezirk) 
và công xã. Chính phủ khu bể nhiệm các huyện trưởng (Statthalter) 
và các quận trưởng, đó là điều mà trong các nước nói tiêng Anh, người 
ta không hể thây, và là điểu mà sau này, chúng ta phải kiên quyêt gạt bỏ, 
cũng như chúng ta kiên quyết gạt bỏ những Landräte và Regierungsräte› 
(chuyên viên, huyện trưởng, tỉnh trưởng và, nói chung, các viên chức 
do cầp trên bỗ nhiệm). Vì vậy, Ăng-ghen để nghị nêu trong cương 
lĩnh của Đảng điều nói về vân để tự trị như sau: €Tự trị hoàn toàn 
trong các tỉnh, huyện, xã, do các viên chức được đầu phiêu phô thông 
bầu ra đảm nhiệm. Thủ tiêu tât cả những nhà chức trách ở địa phương 
và ở tỉnh do Nhà nước bồ nhiệnn. 

Trên báo ‹Sự thật”!®! (sô 68, ngày 28 tháng năm 1or7) mà chính phủ 
của Kê-ren-xki và của các bộ trưởng «xã hội chủ nghĩa» khác ra lệnh cầm, 
tôi đã có dịp nêu lên rằng, về điểm này, — cô nhiên không phải chỉ có 
điểm này thôi, — bọn đại biểu giả danh xã hội chủ nghĩa của phe giả danh 
dân chủ, giả danh cách mạng trong nước ta đã xa lìa chủ nghĩa dân chủ 
một cách vô sỉ*. Rầt dễ thây rằng bọn người đã tự buộc chặt mình vào giai 
cấp tư sản đề quốc chủ nghĩa bởi chính sách diên hiệp» như thẻ, tt phải 
bịt tai không nghe những lời nhận xét ây. 


*%em bài báo của V. I. Lê-nin Một vần để nguyên tắc, B7, 


368 V. I. Lê-ni 


Cần đặc biệt vạch rõ rằng Ăng-ghen, nắm đủ chứng cớ, đã dùng một 
ví dụ hoàn toàn chính xác để bác cái thiên kiên rât phổ biên, — nhât là 
trong đám dân chủ tiểu tư sản, — thiên kiên cho rằng một nền cộng hòa 
liên bang nhât định phải có nhiều tự do hơn một nền cộng hòa tập trung. 
Điều đó là sai. Những sự thật mà Ăng-ghen dẫn ra về chê độ cộng hòa 
tập trung Pháp từ 172 đên 17g8 và về chê độ cộng hòa liên bang Thụy-sĩ, 
đã bác bỏ lời khẳng định đó. Chê độ cộng hòa tập trung thật sự dân chủ 
có nhiều tự do hơn chê độ cộng hòa liên bang. Nói một cách khác: trong 
lịch sử, tự do ểôi đa mà các địa phương, các miền, v.v... được hưởng là 
do chê độ cộng hòa fập frung mang lại, chứ không phải do chê độ cộng 
hòa liên bang mang lại. : 

Đôi với việc này, cũng như nói chung đôi với toàn bộ vân đề cộng hòa 
liên bang và tập trung, cũng như đôi với vân đề tự trị địa phương, Đảng ta 
chưa từng lưu ý và hiện cũng không lưu ý đầy đủ trong công tác tuyên 
truyền và cô động của mình. 


5. BÀI TỰA NĂM 1891 VIẾT CHO QUYỀN 
«NỘI CHIẾN» CỦA MÁC 


Trong bài tựa việt cho bản in lần thứ ba quyền «Nội chiên ở Pháp›»,— 
bài tựa để ngày r8 tháng ba 189: và in lần đầu tiên trên báo „INeue Zeit”; 
— thì ngoài những ý kiên đột xuât hêt sức bổ ích về thái độ đôi với Nhà nước 
ra, Ăng-ghen còn tổng kết những bài học của Công xã! một cách đặc 
biệt nổi bật. Được kinh nghiệm của hai mươi năm, từ Công xã đên lúc 
tác giả viêt, làm phong phú thêm, bản tổng kết đó đặc biệt nhằm chông lại 
«đầu óc mê tín đôi với Nhà nước rât phổ biên ở Đức, và nó có thê được - 
xem một cách đích đáng là (hành tựu mới nhất của chủ nghĩa Mác về vần 
đề này. 

Ăng-ghen nhận thây: 
ở Pháp, sau mỗi cuộc cách mạng, công nhân đều được vũ trang; 

‹vì vậy, việc làm đầu tiên của bọn tư sản lên cẩm quyền là tước vũ khí 

của công nhân. Cho nên, sau mỗi cuộc cách mạng do công nhân tiên 

hành, lại nỗ ra một cuộc đâu tranh mới kêt thúc bằng sự thât bại của 
công nhân...› 

Bản tông kết kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản vừa vắn tắt vừa 
rõ ràng. Thực chât của vân để — cũng như trong vân đề Nhà nước (g¿a¿ 
cáp bị áp bức có »ũ khí hay không?)— Ăng-ghen đã nắm 
được một cách tài tình. Chính thực chât đó là điểu mà các giáo sư chịu 
ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sản, cũng như những người dân chủ tiểu 


Nhà nước uà cách mạng 369 


tư sản, thường lờ đi không nói đền. Trong cách mạng Ñga 1g17, chính 
tên qmen-sê-vích» Txê-rê-tê-li, «cũng là người mác-xít đây», đã được 
cái vinh dự (vinh dự kiểu Ca-vai-nhăc) vô tình tiết lộ điểu bí mật ây của 
các cuộc cách mạng tư sản. Trong bài diễn văn dịch sử› ngày 11 tháng 
sáu, Txê-rê-tê-li đã chót đại nói ra rằng giai câp tư sản quyêt định tước 
vũ khí của công nhân Pê-trô-grat, quyết định mà cô nhiên hắn cũng 
trình bày như là quyêt định của chính hắn vậy và, nói chung, như là một 
sự tât yêu của Nhà nước! 

Dĩ nhiên, đôi với bât cứ sử gia nào viết về cách mạng 1o17 thì bài diễn 
văn dịch sử» của Txê-rê-tê-li đọc ngày 11 tháng sáu, cũng là một trong 
những thí dụ rõ nhât chứng minh cho ta thây khôi xã hội - cách mạng 
và men-sê-vích do ngài Txê-rê-tê-li cảm đầu, đã đứng về phía giai câp 
tư sản chông lại giai câp vô sản cách mạng như thê nào. 

Một ý kiên đột xuât nữa của Ăng-ghen cũng dính đên vân đề Nhà nước 
là ý kiên về tôn giáo. Mọi người đều biêt rằng đảng xã hội - dân chủ Đức 
càng thôi nát, càng trở nên có tính chât cơ hội chủ nghĩa thì lại càng thường 
thiên về giải thích một cách sai lầm và phi-li-xtanh công thức trứ danh: 
tphải tuyên bô tôn giáo là việc tư nhâm. Nghĩa là: công thức đó đã được 
giải thích, tựa hồ như là đổi với đảng của giai câp vô sản cách mạng cũng 
vậy, tôn giáo là việc tư nhân!! Chính Ăng-ghen đã lên tiếng chông lại sự 
phản bội hoàn toàn ây đôi với cương lĩnh cách mạng của giai câp vô sản; 
năm 18or, Ăng-ghen chỉ mới nhận thây trong đảng mình những mẩm mỗng 
rắt nhỏ của chủ nghĩa cơ hội, nên ông đã nói một cách hêt sức thận trọng 
Tảng: 

Trong Công xã, hầu như chỉ có rặt những công nhân hay những 
đại biều đã được thừa nhận của công nhân nên những nghị quyêt của 
Công xã đều mang một tính chât vô sản rõ rệt. Hoặc giả Công xã ban 
hành những cải cách mà bọn tư sản cộng hòa đã từ bỏ chỉ vì khiệp 
nhược, nhưng những cải cách ây là một cơ sở cần thiết cho hoạt động 
tự do của giai câp công nhân, ví như việc áp dụng nguyên tắc: đổi nới 
Nhà nước, tôn giáo là việc tư nhân; hoặc giả Công xã ra những nghị 
quyêt trực tiệp vì lợi ích của giai cầp công nhân và, một phần nào đó, 
đã đụng chạm sâu đền trật tự xã hội cũ...) 

Ăng-ghen đã dụng ý việt ngả mây chữ (đổi với Nhà nước; làm như 
thê, Ăng-ghen trực tiêp đả kích chủ nghĩa cơ hội Đức, là chà nghĩa đã 
tuyên bô rằng, đổi uới đảng, tôn giáo là việc tư nhân và do đó hạ thầp đẳng 
của giai cầp vô sản cách mạng xuông trình độ của người tiều tư sẳn «tự 
do tư tưởng» tầm thường nhât, hạng này sẵn sàng thừa nhận rằng người 


24—2886 


370 V. I. Lê-ni 


ta có thẻ không theo bât cứ tôn giáo nào, nhưng lại cự tuyệt không châp 
hành nhiệm vụ của đảng là: đầu tranh chông thuôc phiện tôn giáo mmê hoặc 
nhân dân. 

Phân tích những nguyên nhân sâu xa đã làm cho đảng xã hội - dân 
chủ Đức phá sản nhục nhã năm 1o14, nhà viết sử tương lai về đẳng xã 
hội - dân chủ Đức sẽ tìm được rât nhiều tài liệu bồ ích về vân đề này, 
từ những lời tuyên bô bâng quơ mà Cau-xki, lãnh tụ tư tưởng của đảng 
ây, đã viêt trên những bài báo của y, những lời tuyên bô mở rộng đường 
cho chủ nghĩa cơ hội, cho đên thái độ của đảng đôi với «Los-von-Kirche- 
Bewegung› (cuộc vận động đòi tách Nhà thờ ra khỏi Nhà nước), năm 1o12!%9, 

Nhưng, chúng ta hãy xem, sau Công xã hai mươi năm, Ăng-ghen đã 
tông kết như thê nào những bài học mà Công xã đã cung câp cho giai cầp 
vô sản đang đâu tranh. 

Sau đây là những bài học mà Ăng-ghen để lên hàng đầu: 

«.. Chính cái lực lượng trân áp của chính phủ trung ương tập 
quyền trước kia — quân đội, cảnh sát chính trị, tổ chức quan lại — lực 
lượng mà NÑa-pô-lê-ông đã tạo ra năm 17o8 và từ đó, mỗi chính phủ 
mới lại tiệp thu coi như một công cụ có ích, và dùng đẻ chông lại kẻ 
thù của mình, chính lực lượng đó phải sụp đồ khắp nơi ở Pháp, cũng 
như nó đã sụp đỗ ở Pa-ri vậy. 

Công xã đã phải thừa nhận ngay rằng giai câp công nhân, một khi lên 
nắm chính quyền, không còn có thể dùng bộ máy Nhà nước cũ để quản 
lý nữa; rằng nêu muôn khỏi mât quyền thông trị vừa mới giành được, 
giai câp công nhân một mặt phải thủ tiêu bộ máy áp bức cũ từ trước 
đền lúc bây giờ vẫn chỉ dùng để chông giai câp công nhân, và mặt khác, 
phải để phòng đôi với những đại biểu và viên chức của chính mình, 
bằng cách tuyên bô rằng những người đó, không trừ một ai, đều có 
thể bị bãi miễn bât cứ lúc nào...) 

Ăng-ghen còn nhân mạnh và luôn luôn nhân mạnh rằng không những 
dưới chê độ quân chủ, mà cả đưới chề độ cộng hòa dân chủ, Nhà nước 
vẫn là Nhà nước, nghĩa là vẫn giữ nguyên đặc tính chủ yều của nó là: biên 
những viên chức, ‹công bộc của xã hộb, những cơ quan của mình thành 
những ông chủ của xã hội. 

«.. Để ngăn ngừa sự biên đổi ây của Nhà nước và các cơ quan 
của Nhà nước, từ chỗ là công bộc của xã hội thành ông chủ của xã 
hội, — sự biên đổi không thể tránh được từ trước đên nay trong tât 
cả các chê độ, — Công xã đã dùng hai biện pháp rât chính xác. Thứ nhât 
là tât cả những chức vị hành chính, tư pháp, giáo dục đều giao cho 


Nhà nước và cách mạng 371 


những người do đầu phiêu phổ thông bầu ra, và dĩ nhiên là các cử tri 
có quyền bãi miễn bât cứ lúc nào những người mình bẩu ra. Thứ hai 
là Công xã chỉ trả cho những viên chức, từ câp thâp nhât đên câp cao 
nhât, một sô lương ngang với tiển lương những công nhân khác: sô 
lương tôi cao do Công xã câp nói chung là 6.ooo fơ-răng*. Theo cách 
đó thì người ta chặn được thói chạy theo địa vị và chủ nghĩa thăng 
quan phát tài, đó là chưa kẻ Công xã còn quy định rằng các đại biểu 
trong các cơ quan đại diện đều phải tuyệt đôi phục tùng ủy nhiệm của 
cử tT1...› 

Ở đây, Ăng-ghen đề cập tới cái giới hạn đáng chú ý, mà một khi đạt 
đên đây thì chê độ dân chủ triệt đẻ, một mặt, biên thành chủ nghĩa xã 
hội, và mặt khác, đòi hỏi thực hành chủ nghĩa xã hội. Thật vậy, muôn thủ 
tiêu Nhà nước thì những chức năng Nhà nước phải biên thành những 
công việc kiểm tra và thông kê giản đơn khiên tôi đại đa sô nhân dân, rồi 
toàn thê nhân dân, đều có thê làm được. Và muôn thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa 
thăng quan phát tài, thì phải làm thê nào để những chức năng ‹danh dự» 
phục vụ Nhà nước, mặc dầu không đem lại lợi lộc gì, cũng không thể 
dùng làm bàn đạp để nhảy lên những chức vị hết sức béo bở trong các 
ngân hàng và các công ty cỗ phần, như vẫn luôn luôn xảy ra trong mọi 
nước tư bản chủ nghĩa và ngay cả trong những nước tư bản chủ nghĩa 
tự do nhât nữa. 

Tuy vậy, Ăng-ghen không phạm sai lầm, chẳng hạn như sai lầm mà 
một sô người rmác-xít mắc phải vẻ vân để quyển dân tộc tự quyêt: họ nói 
dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, quyền ây không thể thực hiện được; mà 
dưới chê độ xã hội chủ nghĩa thì lại là thừa. Lý lẽ tựa hồ sắc sảo, nhưng 
thực ra thì không đúng này, có lẽ có thể mang áp dụng vào bá: cứ thiết 
chê dân chủ nào, kể cả đôi với chủ thương phát lương ít cho viên chức, vì 
rằng dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, thì không một chẻ độ dân chủ triệt: 
để nào có thể thực hiện được, còn dưới chê độ xã hội chủ nghĩa thì bât 
cứ thứ dân chủ nào rồi cũng sẽ fiêu vong. 

Đó là ngụy biện; ngụy biện này giông như câu nói đùa ngày trước: 
một người chỉ rụng một sợi tóc thôi có thể hói đầu được không? 

Phát triển dân chủ đến cùng, tìm ra những hình thức của sự phát triển 


* Theo giá danh nghĩa thì ngang với 2.4oo rúp; theo giá thị trường hiện nay 
thì ngang với 6.ooo rúp. Những người bôn-sê-vích nào để nghị, chẳng hạn, số 
lương g.ooo rúp trong các hội đồng thành phô, trong khi đáng lẽ phải đề nghị cho 
toàn quỗc rnột sô lương tôi đa là 6.ooo rúp — sô ây đủ rồi — là phạm một sai lầm 
không thể tha thứ được!®?, 


24 


372 V. I. Lê-nin 


ây, đem thí nghiệm những hình thức ây trong fzực tiễn, v.v... đó là một 
trong những nhiệm vụ căn bản của cuộc đâu tranh cho cách mạng xã hội. 
Tách riêng ra, thì bầt cứ chê độ dân chủ nào, cũng không thể sinh ra chủ 
nghĩa xã hội được; nhưng trong đời sông, chê độ dân chủ không bao giờ 
«tách riêng› ra được, mà nó sẽ đứng chưng trong toàn bộ», sẽ ảnh hưởng 
đên kinh tê, sẽ thúc đây sự cải tạo kinh ¿ và chịu ảnh hưởng của sự phát 
triển kinh tẻ, v.v... Đó là biện chứng của lịch sử sinh động. 
Ăng-ghen nói tiêp: 

«.. Việc đập tan như thê (Sprengung) chính quyền Nhà nước cũ 
và thay thê chính quyển đó bằng một chính quyển mới thật sự dân 
chủ, đều đã được trình bày tÌ mỉ trong chương ba quyền «Nội chiên 
ở Pháp›. Nhưng ở đây vẫn phải nói qua về một vài nét của việc đó, vì 
chính ở Đức, đầu óc mê tín đôi với Nhà nước đã từ triêt học chuyển 
vào ý thức chưng của giai câp tư sản và ngay cả vào ý thức của nhiều 
công nhân nữa. Theo quan niệm của các nhà triêt học; thì Nhà nước 
là «sự thực hiện ý niệm, hay theo lôi nói của triêt học, thì đó là sự thông 
trị của Chúa ở thê gian, là địa hạt mà chân lý và chính nghĩa rmnuôn thuở 
được thực hiện hoặc phải được thực hiện. Do đó mà sinh ra lòng tôn 
sùng mê tín đôi với Nhà nước và đôi với tât cả những cái gì dính đên 
Nhà nước, lòng tôn sùng này cắm rễ được một cách dễ dàng, vì từ 
lúc nằm trên nôi, người ta đã quen nghĩ rằng những công việc chưng 
và ích lợi chung của toàn xã hội không thể giải quyêt và bảo vệ được 
bằng cách nào khác hơn là cách người ta vẫn làm từ xưa đên nay, 
nghĩa là do Nhà nước và những viên chức của Nhà nước hưởng những 
chức vị bồng lộc hậu, làm. Và người ta tưởng đã tiên được một bước 
hêt sức táo bạo, khi họ thoát khỏi được lòng tin ở chê độ quân chủ 
thê tập, và trở thành người theo chê độ cộng hòa dân chủ. Nhưng kỳ 
thật, Nhà nước không phải là cái gì khác hơn là một bộ máy áp bức 
của một giai câp này đôi với một giai câp khác, và trong: một nước cộng 
hòa dân chủ cũng hệt như trong một nước quân chủ, Nhà nước vẫn 
chỉ là như vậy thôi. Và ít nhât cũng có thể nói Nhà nước là một cái 
họa mà giai câp vô sản chiên thẳng trong cuộc đâu tranh giành quyển 
thông trị giai câp của mình, thừa hưởng được, một cái họa mà, cũng 
như Công xã đã làm, giai câp vô sản, sau khi giành được thắng lợi, 
không thể không thủ tiêu ngay, càng nhanh càng hay, những mặt tệ 
hại nhât của cái họa đó, cho đên khi mà một thê hệ, được nuôi dưỡng 
lớn lên trong những điểu kiện xã hội mới và tự do, có đủ khả năng gạt 
bỏ tât cả cái thứ rác rưởi vô dụng ây là Nhà nước›. 


Nhà nước uà cách mạng 373 


Ăng-ghen đã phòng ngừa trước để người Đức khỏi quên những nguyên 
tắc của chủ nghĩa xã hội về vân đề Nhà nước nói chung trong khi thay 
thê chê độ quân chủ bằng chê độ cộng hòa. Những lời phòng ngừa của 
ông ngày nay hiện ra không khác gì một bài học trực tiếp cho các ngài 
Txê-rê-tê-li và 'Tsec-nôp, các ngài ây trong khi thực hành sự diên hiệp» 
của họ, đã bộc lộ đầu óc mê tín và lòng tôn sùng mê tín đôi với Nhà nước! 

Còn hai nhận xét nữa: 1) Khi Ăng-ghen nói rằng trong một nước 
cộng hòa dân chủ ‹cũng hệt như» trong một nước quân chủ, Nhà nước 
chẳng phải là cái gì khác hơn là một ‹bộ máy áp bức của một giai câp này 
đôi với một giai câp khác, khi nói như thê Ăng-ghen hoàn toàn không có 
ý cho rằng giai cầp vô sản không cần phải quan tâm đến ñình thức áp bức, 
như một sô người vô chính phủ vẫn «dạy» như thẻ. Một hình thúc đầu 
tranh giai cầp và áp bức giai câp rộng rãi hơn, tự do hơn, công nhiên hơn, 
làm giảm nhẹ vô cùng cuộc đâu tranh của giai câp vô sản để thủ tiêu giai 
câp nói chung. 

2) Vì sao chỉ có một thê hệ mới mới có thẻ gạt bỏ hẳn toàn bộ cái rác 
tưởi vô dụng ây là Nhà nước? Vân để này gắn với vân đề thủ tiêu chê 
độ dân chủ mà chúng ta sắp bàn đên. 


6. ĂNG-CHEN BÀN VỀ SỰ THỦ TIÊU CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ 

Ăng-ghen đã phải bày tỏ ý kiên về vần để này trong khi nói đên tính 
chất không chính xác về phương diện #Öoa học của cái tên «ã hội - dân 
chủ», 

Trong bài tựa để cho tập lục những bài việt trong khoảng từ 187o đên 
188o về nhiều vân để, chủ yêu là về các vần để ‹quôc tê› (đnternationales 
aus đem „Volksstaat“»!%), bài tựa để ngày 2 tháng giêng r8o4, nghĩa là việt 
một năm rưỡi trước khi mât, Ăng-ghen nói rằng trong tât cẢ các bài của 
ông, ông đểu dùng danh từ ‹cộng sẳm chứ hông dùng danh từ 
xã hội - dân chủ», vì hồi bây giờ phái Pru-đông ở Pháp và phái Lat-xan ở 
Đức!®? đều tự xưng là xã hội - đân chủ cả. 

Ăng-ghen nói tiệp: 

«.. Cho nên đôi với Mác cũng như đôi với tôi, hồi bây giờ tuyệt 
đôi không thê nào dùng một danh từ co giãn như vậy đề phát biểu quan 
điềm riêng của chúng tôi. Ngày nay thì tình hình có khác, và danh 
từ Ây (œã hội - dân chủ›) có thê tạm công nhận được (mag passicren), 
mặc dầu nó vẫn không thật đúng (unpassend — không phù hợp) đôi 
với một đảng mà cương lĩnh kinh tê không phải chỉ có tính chât xã hội 
chủ nghĩa nói chung, mà rõ ràng là có tính chât cộng sản chủ nghĩa, đôi 


374 VỨ. I1. Lê-nm 


với một đảng mà mục đích chính trị cuôi cùng là thủ tiêu toàn bộ Nhà 

nước và vì vậy mà cũng thủ tiêu cả chê độ dân chủ. Vả chăng, những 

đảng chính trị chân chính (Ăng-ghen việt chữ ngả) không bao giờ có 
một tên gọi hoàn toàn hợp với mình; đảng phát triển, rmmà tên gọi thì 
vẫn y nguyên). 

Nhà biện chứng Ăng-ghen, đền những ngày cuôi cùng của đời mình, 
vẫn trung thành với phép biện chứng. Ông nói: Mác và tôi trước kỉa, 
chúng tôi có một tên đảng rât hay, thật đúng về phương diện khoa học, 
nhưng hồi bây giờ không có đảng vô sản thật sự, nghĩa là không có đẳng 
vô sản quần chúng. Giờ đây (cuôi thê kỳ XIX), đã có một đảng thật sự, 
nhưng tên gọi của nó lại không đúng về phương diện khoa học. Nhưng 
không sao, «cứ cho là được đù, miễn là đảng phát triển, miễn là tính chât 
không đúng về phương diện khoa học của tên gọi vẫn được đảng nhận 
thây rõ và không ngăn trở đảng phát triển theo phương hướng đúng! 

Có thẻ có kẻ khôi hài nào đó bắt chước Ăng-ghen mà đên an ủi chúng 
ta, những người bôn-sê-vích, rằng: chúng ta có một đảng thật sự; nó phát 
triển rât tôt; vậy đôi với cái tên vô nghĩa và man rợ «bôn-sê-vích» kia, cũng 
có thể «cứ cho là được đủ, tuy rằng cái tên đó tuyệt đôi không nói gì hệt 
ngoài cái việc hoàn toàn ngẫu nhiên này là, năm 1Ioo3, tại đại hội 
Bruy-xen — Luân-đôn!° chúng ta đã chiêm được đa sô... Giờ đây, những 
cuộc khủng bô của bọn cộng hòa và bọn dân chủ tiểu tư sản «cách mạng» 
đôi với Đảng ta hồi tháng bảy - tháng tám ror7 đã làm cho cái tên «bôn-sê- 
vích» trở nên có vinh dự đôi với nhân dân; giờ đây, những cuộc khủng 
bô ây lại còn đánh dâu sự tiên bộ lịch sử vĩ đại của Đảng ta trong quá trình 
phát triển £hột sự của nó, nên có lẽ chính tôi cũng ngần ngại không muôn 
để nghị thay tên Đảng ta*, như hồi tháng tư trước đây tôi đã đề nghị. 
Có lẽ tôi sẽ đề nghị với các đồng chí một «biện pháp thỏa hiệp› là: gọi Đảng 
ta là Đảng cộng sản mà vẫn giữ cái tên bôn-sê-vích giữa những dâu ngoặc... 

Nhưng vân để tên gọi của đảng so với vân để thái độ của giai câp vô 
sản cách mạng đôi với Nhà nước thì ít quan trọng hơn nhiều lắm. 

Trong những nhận định thông thường về Nhà nước, người ta luôn 
luôn phạm một sai lầm mà Ăng-ghen đã căn dặn phải đề phòng ở đây và 
chúng ta cũng có nêu qua trong đoạn trình bày trên kia. Sai lầm ây là: 
người ta luôn luôn quên rằng thủ tiêu Nhà nước cũng là thủ tiêu chê độ 
dân chủ và Nhà nước tiêu vong cũng là chê độ dân chủ tiêu vong. 

* Xem V, I. Lê-nin «Báo cáo tại cuộc họp những đại biểu bôn-sê-vích dự 
Hội nghị toàn Nga các Xô-viêt đại biểu công nhân và binh sĩ ngày 4(17) 
tháng tư 1g17›. BT. 


Nhà nước uà cách mạng 375 


Một câu khẳng định như vậy, mới nghe qua, tưởng như hết sức kỳ quái 
và khó hiểu: chưa biêt chừng lại có người sợ rằng chúng ta ao tớc xuât hiện 
một chê độ xã hội, trong đó nguyên tắc thiểu sô phục tùng đa sô sẽ không 
được tuân theo; vì nói tóm lại, chê độ dân chủ há không phải là sự thừa 
nhận nguyên tắc ây hay sao? 

Không. Chê độ dân chủ và nguyên tắc thiểu sô phục tùng đa sô # ñ ô n g 
phải là những chuyện giông hệt như nhau. Chê độ dân chủ, đó là một Whè 
nước thừa nhận việc thiểu sô phục tùng đa sô, nói một cách khác, là một 
tổ chức bảo đảm cho một giai câp thi hành ögo iực một cách có hệ thông 
chông lại một giai câp khác, bảo đảm cho một bộ phận của dân cư thi hành 
bạo lực một cách có hệ thông chông lại bộ phận khác. 

Mục đích cuôi cùng rà chúng ta theo đuôi, là thủ tiêu Nhà nước, nghĩa 
là thủ tiêu mọi bạo lực có tổ chức và có hệ thông, mọi bạo lực, nói chung, 
đôi với người. Chúng ta không mong có một chê độ xã hội mà trong đó 
nguyên tắc thiểu sô phục tùng đa sô sẽ không được tuân theo. Nhưng 
đã hướng đền chủ nghĩa xã hội, thì chúng ta tin chắc rằng chủ nghĩa xã 
hội sẽ dẫn đền chủ nghĩa cộng sản, và do đó, nói chung sẽ không còn cần 
thiệt phải đùng bạo lực đôi với người ta, không cần thiêt phải buộc người 
này phục từng người khác, bộ phận dân cư này phục fùng bộ phận dân cư 
khác; vì người ta sẽ quen tuân theo những điều kiện thông thường của 
đời sông tập thể, mà không cẩn có bạo lực và không cần có phục tàng. 

Để nêu rõ cái yêu tô tập quán ây, Ăng-ghen nói đên fhê hệ mới tđược 
nuôi dưỡng lớn lên trong những điểu kiện xã hội mới và tự do có đủ khả 
năng gạt bỏ tât cả cái thứ rác rưởi vô dụng ây là Nhà nước», gạt bỏ mọi 
Nhà nước, kể cả Nhà nước cộng hòa dân chủ. 

Đề làm sáng tỏ điểm này, cần phải phân tích những cơ sở kinh tê của 
sự tiêu vong Nhà nước. 


CHƯƠNG V 


NHỮNG CƠ SỞ KINH TẾ CHO 
NHÀ NƯỚC TIÊU VONG 


Bản nghiên cứu tường tận nhât về vân để này là bản nghiên cứu của 
Mác trong bản Phê phán cương linh Gô-ta› (thư gửi cho Bra-kê ngày 
s tháng năm 1875, mãi đên năm 18ọI mới đăng trong báo „NÑeue Zeit', 
1X, I, và đã xuât bản thành một quyên riêng bằng tiêng Nga). Phần luận 


3:6 V. I. Lê-nữ 


chiên trong tác phầm có giá trị ây, tức là phần phê phán chủ nghĩa Lat-Xan, 
có thể nói là đã làm mờ phần tích cực của tác phẩm, là: phân tích môi liên 
hệ giữa sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản và sự tiêu vong của Nhà nước, 


1. MÁC ĐẶT VẤN ĐỀ NHƯ THỂ NÀO 


Nêu đem so sánh một cách hời hợt bức thư Mác gửi Bra-kê ngày 5 
tháng năm 1875, với bức thư Ăng-ghen gửi Bê-ben ngày 28 tháng ba 
1875 đã nói trên kia, thì tựa hồ như Mác thiên về sphái Nhà nước» hơn 
Ăng-ghen nhiều và quan niệm về Nhà nước của hai tác giả ầy khác nhau 
rât rõ rệt. 

Ăng-ghen để nghị Bê-ben nên thôi đừng có ba hoa về Nhà nước nữa, 
nên bỏ hẳn chữ Nhà nước trong cương lĩnh và thay bằng chữ scộng đồng; 
Ăng-ghen còn đi tới chỗ tuyên bỗ rằng Công xã không còn là một Nhà 
nước theo đúng nghĩa của chữ đó nữa. Trong khi đó Mác lại nói đền cả 
«Ñhà nước tương lai của xã hội cộng sản chủ nghĩa», nghĩa là hình như 
Mác nhận rằng ngay cả trong chẻ độ cộng sản chủ nghĩa cũng vẫn cẩn 
phải có Nhà nước. 

Nhưng quan niệm như vậy là sai lắm về göc rễ. Nghiên cứu kỹ hơn 
thì thây ý kiên của Mác và Ăng-ghen về Nhà nước và về sự tiêu vong của 
Nhà nước hoàn toàn phù hợp với nhau, và câu nói của Mác trích dẫn ở 
trên chính lại nhằm vào Nhà nước đang điêu nong ây. 

Rõ ràng là không thể nào ân định được lúc nào thì Nhà nước sẽ tiêu 
vong, hơn nữa, phải hình dung trước rằng sự tiêu vong ây là một quá 
trình lâu dài. Có sự khác nhau bể ngoài giữa Mác và Ăng-ghen, là 
vì chủ để nghiên cứu và mục đích nghiên cứu của hai ông khác nhau. 
Ăng-ghen nhằm chứng mỉnh một cách sáng rõ, đanh thép và đại cương 
cho Bê-ben thây tât cả cái tính chất vô nghĩa của những thiên kiên thông 
thường (mà Lat-xan cũng tán đồng một phần lớn) về Nhà nước. Mác 
chỉ nói phớt qua vân để này, vì Mác chú ý nói về một chủ để khác là: 
sự phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

Tât cả lý luận của Mác là một sự áp dụng thuyêt phát triển dưới hình 
thức triệt đẻ nhât, đẩy đủ nhât, chín chẳn nhất và có nội dung nhất vào 
chủ nghĩa tư bản hiện đại. Rât tự nhiên là Mác đã phải tính đền vẫn để áp 
dụng lý luận đó vào sự phá sản sắp fới của chủ nghĩa tư bản, cũng như vào 
sự phát triển ứương lai của chủ nghĩa cộng sản tương lai. 

Xuât phát từ những căn cứ nào, mà có thể đặt vần để sự phát triển 
tương lai của chủ nghĩa cộng sản tương lai? 


À⁄ 


Nhà nước uà cách mạng 377 


Xuât phát từ chỗ là chủ nghĩa cộng sản hình thành từ chủ nghĩa tư 
bản, phát triển lên, trong quá trình lịch sử, từ chủ nghĩa tư bản, là kết quả 
của sự tác động của một lực lượng xã hội do chủ nghĩa tư bản sinh ra. 
Trong tài liệu của Mác, người ta không thây mảy may một ý định nào 
nhằm bịa ra những ảo tưởng, nhằm đặt ra những dự đoán vu vơ về những 
điều mà người ta không thể nào biêt được. Mác đặt vân để chủ nghĩa 
cộng sản giông như một nhà tự nhiên học đặt, chẳng hạn, vân đề tiên hóa 
của một giông sinh vật mới, một khi đã biết nguồn gốc của nó và định được 
rõ rệt hướng của những biền đổi của nó. 

Trước hêt, Mác gạt bỏ sự lẫn lộn mà cương lĩnh Gô-ta đưa vào vân 
đề quan hệ giữa Nhà nước và xã hội. 

Mác việt: 

‹... Xã hội hiện nay là xã hội tư bản chủ nghĩa tồn tại trong tât cả những 
nước văn mỉnh, xã hội đã ít nhiều trừ bỏ được những tạp chât thời 
trung cổ, đã ít nhiều biên đổi vì sự tiên hóa lịch sử đặc biệt trong từng 
nước và đã ít nhiều phát triển. Trái lại, dNhà nước hiện nay» thay đổi 
theo biên giới: ở Đê quôc Phổ - Đức thì hoàn toàn khác với ở Thụy-sĩ, 
và ở Anh thì khác hoàn toàn với ở Mỹ. Vậy, qÑhà nước hiện nay› là 
một hư ảo. 

Tuy thẻ, tât cả những Nhà nước khác nhau trong những nước 
văn mỉnh khác nhau, mặc dầu có vô vàn hình thức khác nhau, nhưng 
đều cùng có một điểm chưng là được xây dựng trên miệng đât của 
xã hội tư sản hiện đại, phát triển ít nhiều về phương diện tư bản chủ 
nghĩa. Cho nên những Nhà nước ây đều có chung một sô đặc tính côt 
yêu. Với ý nghĩa này, người ta có thể nói đên «Nhà nước hiện nay› 
đề đôi lập với tương lai, khi gôc rễ hiện nay của nó, tức là xã hội tư 
sản, sẽ không còn nữa. 

Như vậy thì vân để đặt ra là: trong một xã hội cộng sản chủ nghĩa, 
Nhà nước sẽ biên đổi như thê nào? Nói một cách khác là: lúc bây giờ 
sẽ còn giữ lại những chức năng xã hội nào giông như những chức 
năng hiện nay của Nhà nước? Chỉ có khoa học mới có thể giải đáp 
được vân để đó; dù có ghép danh từ «nhân dân› với danh từ Ñhà 
nước› bằng trăm ngàn lôi, việc giải quyêt vân đề vẫn không nhích thêm 
được một tí nào..." 

Sau khi đã chê giễu tât cả những lời ba hoa về Nhà nước nhân dâm như 
vậy rồi, Mác chỉ rõ phải đặt vân để như thê nào, và như phòng ngừa trước 
rằng chỉ có dựa vào những căn cứ khoa học đã được xác định chắc chắn, 
mới có thẻ có được một câu trả lời khoa học. 


378 V. I. Lê-ni 


Điềm thứ nhầt được toàn bộ thuyềt phát triển và được khoa học nói 
chung xác định rât đúng đẳn,— điềm mà trước đây bọn không tưởng 
đã bỏ quên và hiện nay bọn cơ hội chủ nghĩa sợ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa cũng bỏ quên, — điềm đó là: không nghỉ ngờ gì nữa, trong quá trình 
lịch sử, phải có một giai đoạn đặc biệt hay một thời kỳ đặc biệt guá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản. 


2. BƯỚC QUÁ ĐỘ TỪ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN LÊN 
CHỦ NGHĨA CỘNG SẲN 


Mác nói tiếp: 

«Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một 
thời kỳ cải biên cách mạng xã hội nọ thành xã hội kia. Thích ứng với 
thời kỳ ây, là một thời kỳ quá độ chính trị, trong đó, Nhà nước không 
thê là cái gì khác hơn là chuyên chính cách mạng của giai cắp vô sản...» 

Kết luận đó của Mác dựa vào sự phân tích vai trò của giai cầp vô sản 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa hiện nay, vào những căn cứ về sự phát triền 
của xã hội ây và về tính chât không thể điều hòa được giữa những quyền 
lợi đôi kháng của giai cầp vô sản và của giai câp tư sản. 

"Trước kia, vân đề đặt ra như thê này: giai câp vô sản muôn tự giải phóng, 
phải lật đỗ giai câp tư sản, giành lầy chính quyền, lập nền chuyên chính 
cách mạng của mình. 

Bây giờ, vân để đặt ra có hơi khác: một xã hội tư bản chủ nghĩa đang 
phát triển theo hướng chủ nghĩa cộng sản, không thể nào chuyẻn lên xã 
hội cộng sản chủ nghĩa được, nêu không có một «thời kỳ quá độ chính trị; 
và trong thời kỳ đó, Nhà nước chỉ có thể là chuyên chính cách mạng của 
giai câp vô sản, 

Vậy những quan hệ của nền chuyên chính ây với chê độ dân chủ như 
thê nào? 

Chúng ta đã thây «Tuyên ngôn của Đảng cộng sẳm chỉ giản đơn xếp 
hai khái niệm sau đây bên cạnh nhau: tbiên giai cầp vô sẳn thành giai cầp 
thông trị› và «giành lây dân chủ». Căn cứ vào tât cả những điều nói ở trên, 
có thể xác định đúng đắn hơn những sự thay đổi của chê độ dân chủ trong 
bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản. 

Xã hội tư bản chủ nghĩa, trong những điều kiện phát triển thuận lợi 
nhật của nó, đem lại cho ta một chê độ dân chủ ít nhiều hoàn bị trong chề 
độ cộng hòa dân chủ. Nhưng chê độ dân chủ ây thủy chung vẫn bị bó 
khuôn khổ chật hẹp của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa và do đó, th 


Nhà nước và cách mạng 379 


nó thủy chung vẫn là một chê độ dân chủ đôi với một thiểu sô, vẫn chỉ 
là một chê độ dân chủ đôi với riêng những giai câp có của, đôi với riêng 
bọn giàu có mà thôi. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, tự do, thủy chung 
cũng vẫn gần giông như tự do trong các nước cộng hòa Hy-lạp thời cổ: 
một thứ tự do cho chủ nô. Những người nô lệ làm thuê ngày nay, do sự 
bóc lột tư bản chủ nghĩa, nên bị cảnh thiêu thôn đói khổ đè nặng đền nỗi 
hông thiêt gì đên dân chủ», không thiết gì đền chính trp; và đên nỗi, 
trong tiên trình bình thường, hòa bình của các biên cô, đa sô nhân dân 
đều bị gạt ra ngoài sinh hoạt chính trị và xã hội. 

Tính chât chính xác của nhận xét đó có lẽ được nước Đức chứng minh 
rõ rệt hơn cả; vì nước Đức chính là nơi mà tình trạng hợp pháp theo hiên 
pháp đã được duy trì trong gần nửa thê kỷ (187I—1or4) một cách kiên 
cô và lâu dài khác thường; và vì trong thời gian đó, đảng xã hội - dân chủ 
ở nước Đức, hơn ở nước nào hêt, đã biệt dợi dụng cơ hội hợp pháp» và 
tổ chức công nhân thành một chính đảng, với một tỷ trọng cao hơn bât 
cứ ở nơi nào khác trên thê giới. 

Vậy thử hỏi cái tỷ trọng những người nô lệ làm thuê giác ngộ và tích 
cực về chính trị như thê — cái tỷ trọng cao nhât đã thây được trong xã 
hội tư bản chủ nghĩa — là bao nhiêu? Trong sô mười lăm triệu công nhân 
lm thuê có một triệu đảng viên xã hội - dân chủ! Trong sô mười lăm 
triệu công nhân, có ba triệu người ở trong tổ chức công đoàn ! 

Dân chủ cho một thiểu sô rât nhỏ, dân chủ cho người giàu, đó là chê 
độ dân chủ trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Nêu xét kỹ hơn cái cơ câu của 
nền dân chủ tư bản chủ nghĩa, thì chúng ta sẽ thây khắp nơi, trong những chỉ 
tiết nhỏ nhặt» (tựa hồ như là nhỏ nhặt) của luật tuyển cử (điều kiện cư trú, 
đàn bà không được tham dự, v.v...) trong hoạt động của các cơ quan đại 
nghị, trong những trở ngại thực sự cho quyền hội họp (hội trường công 
cộng không phải đề cho «người cùng khổ› dùng!), trong sự tổ chức báo chí 
hàng ngày thuần túy theo nguyên tắc tư bản chủ nghĩa v.v. v.v..„ — 
chúng ta sẽ thây chê độ dân chủ phải chịu hềt hạn chề này đền hạn chề 
khác. Các sự hạn chẽ, loại trừ, xua đuổi, trở ngại ây đôi với người nghèo 
tựu hồ như là nhỏ nhặt, nhât là theo con mắt của những người chưa từng 
bao giờ tự mình nêm mùi thiêu thôn và chưa bao giờ gần gũi những giai 
cập bị áp bức và gần gũi đời sông của đại chúng họp thành các giai câp 
ây (và đó là trường hợp của chín phần mười, nều không phải là chín mươi 
chín phần trăm, những nhà chính luận và những nhà chính trị tư sẳn), — 
nhưng tổng cộng lại thì các thứ hạn chè đó sẽ loại bỏ, vứt bỏ người nghèo 
ra ngoài chính trị, không cho họ tham gia tích cực vào chề độ dân chủ. 


d 


380 V. I, Lô-nin 


Mác đã nắm được một cách tuyệt điệu đặc tính chủ yêu ây 
của chẽ độ dân chủ tư bản chủ nghĩa, khi ông nói trong đoạn phân tích 
kinh nghiệm Công xã rằng người ta cho phép những người bị áp bức, 
cứ mây năm một lần, lại được quyêt định xem trong sô đại biểu của giai 
cầp áp bức, người nào sẽ thay mặt họ và sẽ chà đạp lên họ ở Quộc 
hội ! 

Nhưng con đường phát triển từ chế độ dân chủ tư bản chủ nghĩa ây,— 
một thứ dân chủ tt nhiên là bó hẹp, chà đạp lên người nghèo một cách 
ám muội, và vì vậy, hoàn toàn giả dôi và đôi trá, — không dẫn một cách 
đơn giản, trực tiếp và không vâp váp sđên một chê độ dân chủ ngày càng 
hoàn bị hơm, như các ông giáo theo phái tự do và bọn cơ hội tiểu tư sản 
vẫn hình dung. Không. Con đường tiên lên, nghĩa là tiên lên chủ nghĩa 
cộng sản, phải thông qua chuyên chính vô sản chứ không thể đi theo con 
đường nào khác cả, vì không có giai câp nào khác, mà cũng không có con 
đường nào khác đề đệp tan sự phản kháng của bọn tư bản bóc lột được. 

Tà chuyên chính vô sản, nghĩa là việc tổ chức đội tiền phong của những 
người bị áp bức thành giai câp thông trị để trân áp bọn áp bức, thì không 
thể giản đơn chỉ là mở rộng dân chủ. Đồng thời với việc mở rộng rât nhiều 
chê độ dân chủ, ẩn đầu £¡ ên thành chê độ dân chủ cho người nghèo, 
chê độ dân chủ cho nhân dân chứ không phải cho bọn nhà giàu, chuyên 
chính vô sản còn thực hành những biện pháp tước bỏ một loạt quyển tự 
do đôi với bọn áp bức, bọn bóc lột, bọn tư bằn. Bọn đó, chúng ta phải 
trân áp để giải phóng nhân loại khỏi chê độ nô lệ làm thuê; phải dùng 
bạo lực để đập tan sự phản kháng của chúng; rõ ràng là chỗ nào có trần 
áp, có bạo lực, thì đương nhiên là chỗ đó không có tự do mà cũng không 
có dân chủ. 

Ăng-ghen đã diễn đạt điểu đó một cách tài tình trong bức thư gửi 
Bê-ben, như bạn đọc còn nhớ, trong bức thư ây; ông nói: giai câp vô sản 
cần có Nhà nước hoàn toàn không phải là vì tự do, mà là đẻ tổ chức việc 
trần áp kẻ địch của mình. Và ngày nào có thể nói đên tự do thì Nhà nước 
không còn nữa», 

Dân chủ cho tuyệt đại đa sô nhân dân và trân áp bằng vũ lực bọn áp 
bức, bọn bóc lột nhân dân, nghĩa là tước bỏ dân chủ đôi với bọn chúng: 
đó là sự biên đổi của chê độ dân chủ trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa cộng sản. 

Chỉ trong xã hội cộng sản chủ nghĩa, khi sự phản kháng của bọn tư 
bản đã hoàn toàn bị đập tan, khi bọn tư bản đã tiêu tan đi rồi và kh 
còn có giai câp nữa (nghĩa là giữa những thành viên trong xã hội không : 


Nhà nước à cách mạng 381 


sự phân biệt nào nữa về những quan hệ của họ đôi với những tư liệu sản 
xuât xã hội), chỉ lúc đó qÑhà nước mới không còn nữa và mới có thể nói 
đền tự do». Chỉ lúc đó, một nền dân chủ thật sự hoàn bị, thật sự không 
có một sự gạt bỏ nào mới có thẻ có được và được thực hiện. Chỉ lúc đó, chê 
độ dân chủ mới bắt đầu tiêu uong, vì lý do đơn giản là một khi thoát khỏi 
chê độ nô lệ tư bản chủ nghĩa, thoát khỏi những sự khủng khiêp, những 
sự dã man, những sự vô lý, những sự bỉ ổi không sao kể xiêt của chê độ 
bóc lột tư bản chủ nghĩa, thì người ta sẽ dần dần làm quen với việc 
tôn trọng những quy tắc thông thường của đời sông chung trong xã hội — 
những quy tắc này vẫn có từ bao thê kỷ, vẫn được nhắc đi nhắc lại suôt 
mây nghìn năm trong tât cả mọi châm ngôn, — tôn trọng mà không cẩn 
có bạo lực, không cần có cưỡng bức, không cần có sự phục tùng, khôn ø 
cần cái bộ máy cưỡng bức đặc biệt kia gọi là: Nhà nước. 

Thành ngữ «Nhà nước fiêu uong› là một thành ngữ chọn rât đúng, vì 
nó nói được cả tính chât tuần tự, lẫn tính chât tự phát của quá trình. Chỉ 
có tập quán mới có thể có tác dụng ây, và chắc chắn sẽ có tác dụng ây, vì 
chung quanh chúng ta, chúng ta vẫn thây hàng ngàn hàng vạn lần rằng, 
khi nào không có bóc lột, không có gì làm cho người ta phẫn nộ, làm cho 
người ta phản kháng và nỗi loạn, khiên cẩn phải (rắn áp, thì người ta dễ 
quen với việc tôn trọng những quy tắc cần thiệt cho sinh hoạt tập thể trong 
xã hội. 

Vì vậy, trong xã hội tư bản chủ nghĩa, chúng ta chỉ có một thứ dân 
chủ cắt xén, khôn khổ, giả mạo, một thứ dân chủ chỉ riêng cho bọn giàu 
có, cho sô ít, Lần đầu tiên chuyên chính vô sản, tức là thời kỳ quá độ tiên 
tới chủ nghĩa cộng sản, sẽ kiên lập một chê độ dân chủ cho nhân dân, cho 
đa sô, đi đôi với sự trần áp tât yêu đôi với thiểu sô, đổi với bọn bóc lột. 
Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới có thể đưa lại một chẽ độ dân chủ thật sự 
hoàn bị; và nó càng hoàn bị bao nhiêu thì lại càng mau trở nên thừa và 
tự tiêu vong bây nhiêu. 

Ñói một cách khác: Nhà nước dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, Nhà 
nước theo đúng nghĩa của nó, là một bộ máy trần áp đặc biệt của một giai 
cập này đôi với một giai cầp khác, của thiểu số đồi với đa sồ. Một thiểu 
sô người bóc lột muôn tiên hành có kêt quả việc trần áp có hệ thông một 
đa sô người bị bóc lột thì đương nhiên phải hung ác, tàn khôc đên cực 
độ trong sự trân áp, phải gây ra hàng bể máu mà nhân loại đã từng trải 
qua dưới chê độ nô lệ, chê độ nông nô và chê độ lao động làm thuê. 

Thứ nữa, trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng 
sản, sự trần áp uẫn còn tầt yêu, nhưng nó đã là sự trần áp của đa số bị bóc 


382 V. I, Lê-nin 


lột đôi với thiểu sô bóc lột. Cơ quan đặc biệt, bộ máy trân áp đặc biệt là 
Nhà nước nẫn còn cần thiết, nhưng nó đã là Nhà nước quá độ, mà không 
còn là Nhà nước theo đúng nghĩa của nó nữa, vì việc đa sô người ôm 
qua là nô lệ làm thuê trân áp thiểu sô người bóc lột, là việc tương đôi dễ 
đàng, đơn giản, tự nhiên, nên sẽ ít tôn máu hơn việc trân áp những cuộc 
khởi nghĩa của nô lệ, của nông nô, của công nhân làm thuê; nên, đôi với 
nhân loại, sẽ ít tổn hại hơn nhiều. Sự trân áp ây đi đôi với việc mở rộng 
chê độ dân chủ cho tuyệt đại đa sô nhân dân khiên sự cần thiệt phải có một 
bộ máy trần áp đặc biệt cũng bắt đầu mât dần. Bọn bóc lột dĩ nhiên là không 
thể trân áp được nhân dân, nêu không có một bộ máy trân áp rât phức 
tạp để làm nhiệm vụ đó; còn nhân dân thì dầu chỉ có một ‹bộ mmáy› rât 
giản đơn, hầu như không cần có ‹bộ máy» nữa, không cần có cơ quan đặc 
biệt nữa, mà chỉ với tổ chức quần chúng vũ trang (đại loại như Xô-việt 
đại biểu công nhân và binh sĩ, nhân tiện đây xin nói trước vân để) cũng 
có thể trân áp được bọn bóc lột. 

Sau cùng, chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới làm cho Nhà nước trở nên 
hoàn toàn vô dụng, vì lúc bây giờ không còn ai đê trần áp, «ai hiều theo nghĩa 
là giai cấp, theo nghĩa không còn phải đâu tranh có hệ thông chông một bộ 
phận dân cư nhât định. Chúng ta không phải là những người không tưởng, 
và chúng ta nhận rằng những hành vi quá lạm của cá nhân rât có thể có và 
không thể nào tránh được; chúng ta cũng không phủ nhận rằng cần phải 
trân áp những hành vi quá lạm đy. Nhưng trước hêt, tuyệt nhiên không 
cần phải có một bộ máy đặc biệt đẻ trân áp; nhân dân vũ trang sẽ tự mình 
làm lây việc đó một cách cũng giản đơn, cũng dễ dàng như bât cứ một 
sô đông những người văn minh, ngay trong xã hội hiện nay, đứng ra can | 
những người đánh nhau hay ngăn không cho ngược đãi một người đàn 
bà. Thứ nữa, chúng ta biêt rằng nguyên nhân xã hội sâu xa của những 
hành vi quá lạm phạm vào quy tắc sinh hoạt tập thể trong xã hội, là sự bóc 
lột những quần chúng đang lâm vào cảnh thiêu thôn, cùng khổ. Một khi 
gạt bỏ được nguyên nhân chủ yêu ây, thì những hành vi quá lạm tât nhiên 
sẽ bắt đầu tiêu vong». Mau chóng như thê nào, mức độ tiên triển từng 
bước như thê nào, thì chúng ta không biêt; nhưng chúng ta biêt rằng 
những hành vi quá lạm đó thê nào cũng sẽ tiêu vong. Và Nhà nước, đền 
lượt nó, cũng sẽ fiêu ong theo. 

Đôi với tương lai đó, Mác không đi vào không tưởng, mà chỉ xác định 
cụ thê những điều có thể xác định được ngay từ bây giờ, là: sự khác nhau 
giữa giai đoạn (trình độ, thời kỳ) thâp và giai đoạn cao của xã hội cộng 
sản chủ nghĩa. 


Nhà nước uà cách mạng 383 


3. GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA XÃ HỘI CỘNG SẢN 


Trong cuôn «Phê phán cương lĩnh Gô-ta, Mác đã bác một cách tỉ mì 
ý kiên của Lat-xan nói rằng dưới chê độ xã hội chủ nghĩa, công nhân sẽ 
được lĩnh sản phẩm ‹không bị khâu chiết hoặc sản phẩm «toàn vẹn của 
lao động của mình›. Mác vạch ra rằng trong toàn bộ sản phâm xã hội, phải 
để ra: một khoản dự trữ, một khoản để mở rộng sản xuât, một khoản để 
thay những máy móc ‹đã cũ, v.v... Rồi, trong sô vật phẩm tiêu dùng, 
còn phải để ra: một khoản đẻ chỉ về quản lý, về trường học, về bệnh viện, 
về nhà dưỡng lão, v.v... 

Mác vạch ra rât sáng suôt cho ta thây xã hội xã hội chủ nghĩa sẽ quản 
lý công việc như thê nào chứ không đưa ra một câu mơ hồ, tôi nghĩa và 
chung chung như Lat-xan (cho công nhân được hưởng sản phẩm toàn vẹn 
của lao động của họ»). Mác phân tích cụ thể những điểu kiện sinh hoạt 
trong một xã hội không còn có chủ nghĩa tư bản, và Mác nói như sau: 

«Cái xã hội mà chúng ta nói ở đây» (trong khi phân tích cương 
lĩnh của đảng công nhân), dà một xã hội cộng sản, nhưng không phải 
một xã hội cộng sản đã phát triển trên những cơ sở riêng của nó, 
mà là một xã hội cộng sản vừa (hoát ra từ xã hội tư bản; vì vậy, về 
mọi mặt kinh tê, đạo đức, trí tuệ, xã hội ây còn mang những dâu vêt 
của xã hội cũ, xã hội đã đẻ ra nó›. 

Chính cái xã hội cộng sản ây, xã hội vừa mới thoát thai từ chủ nghĩa 
tư bản mà ra và trong mọi lĩnh vực, vẫn còn mang dâu vêt của xã hội cũ, 
Mác gọi là giai đoạn «đầu» hay giai đoạn thâp của xã hội cộng sản. 

Tư liệu sản xuât không còn là của riêng của cá nhân nữa, mà thuộc về 
toàn thể xã hội. Mỗi thành viên trong xã hội, khi đã hoàn thành một phần 
nào đó của lao động xã hội tât yêu, thì được xã hội câp cho một giây chứng 
nhận sô lượng lao động mình đã cung câp. Với giây chứng nhận ây, người 
đó sẽ được lĩnh trong các kho công cộng chứa vật phẩm tiêu dùng, một 
sô lượng sản phẩm thích ứng. Vì vậy, sau khi đã khẩu trừ sồ lượng lao 
động góp vào quỹ chung của xã hội, thì mỗi công nhân sẽ lĩnh được của 
xã hội một phần bằng phần mình đã công hiên cho xã hội. 

Như vậy, tựa hồ như có ‹bình đẳng rồi. 

Nhưng khi nói đên chê độ xã hội ây (thường vẫn gọi là chủ nghĩa xã 
hội, còn Mác thì gọi là giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản), thì Lat-xan 
lại cho rằng làm như thê là «phân phôi công bằng›, tmỗi người đều có quyển 
bình đẳng được hưởng một sô sản phầm ngang với lao động của mình»; 

Lat-xan đã lầm, và Mác đã giải thích rõ vì sao mà lầm. 


34 V. 1. Lê-nim 


Mác nói: đành rằng ở đây thực ra chúng ta có «quyền lợi bình đẳng,, 
nhưng 0ẫn còn là ‹pháp quyền tư sảm; quyền lợi này, cũng như mọi 
quyền lợi khác, vẫn lầy bđt öình đăng làm tiền đề. Đât cứ 
quyền lợi nào cũng đều có nghĩa là áp dụng một quy tắc duy nhát cho 
những người khác nhau, cho những người thật ra thì không giồng 
hệt nhau và cũng không ngang nhau. Cho nên, 4quyền lợi bình đẳng có 
nghĩa là vi phạm sự bình đẳng, là không công bằng. Thực thê, người nào 
mà công hiên một phần lao động xã hội ngang nhau thì sẽ được lĩnh một 
phần sản phầm xã hội ngang nhau (sau khi đã khâu trừ những phần đã 
nói ở trên). 

Nhưng, các cá nhân thì lại không ngang nhau: người này khỏe hơn, 
người kia yêu hơn; người này đã lập gia đình, người kia chưa; người 
này nhiều con hơn, người kia ít con hơn, v.v... 

Mác kêt luận: 

«..Tuy làm việc ngang nhau và do đó, cũng dự phần ngang nhau 
vào quỹ tiêu dùng của xã hội, nhưng thật ra thì người này lĩnh nhiều 
hơn người kia, người này giàu hơn người kia, v.v... MMuôn tránh tât 
cả những điều ây, thì quyền lợi sẽ không nên bình đẳng, mà nên bât 
bình đẳng... 

Cho nên, giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản chưa thể thực hiện 
được công bằng và bình đẳng: về mặt của cải, thì vẫn còn chênh lệch, 
mà chênh lệch bât công nữa; nhưng tình trạng người öóc lột người thì 
không thể có nữa, vì không ai có thể chiêm £z liệu sản xuất, công xưởng, 
máy móc, đât đai, v.v.. làm của riêng được. Trong khi bác bỏ câu nói 
mơ hồ và tiểu tư sản của Lat-xan về sbình đẳng› và «công bằng» nói chung, 
Mác vạch ra ứiên trình phát triển của xã hội cộng sản, xã hội này bắt buộc 
lúc đầu phải phá hủy chỉ riêng cái «điều bầt công? này là việc cá nhân chiêm 
hữu tư liệu sản xuât làm của riêng, nhưng không đủ sức phá hùy ngay 
điều bât công kia, tức là: việc phân phôi vật phẩm tiêu dùng «theo lao động? 
(chứ không theo như cẩu). 

Những nhà kinh tê học tầm thường, trong đó có bọn giáo sư tư sản, 
kề cả Tu-gan «của chúng ta› nữa, luôn luôn trách những người xã hội 
chủ nghĩa là quên mât sự bât bình đẳng giữa người ta với nhau, và mơ 
ước xóa bỏ sự bât bình đẳng ây. Rõ ràng là sự trách móc ây chỉ chứng 
tỏ rằng các ngài tư tưởng gia tư sản hệt sức dôt. 

Mác tính rât sát không những đền sự bât bình đẳng không thể tránh 
được giữa người ta với nhau, mà còn tính cả đền điều sau này là chỉ riêng 
bản thân việc biên tư liệu sản xuât thành sở hữu chung của toàn thể xã 


Vị 


Nhà nước 0à cách mạng 385 


hội («chủ nghĩa xã hội theo nghĩa thông thường) thì cũng không xóa 
bỏ được những khuyêt điểm của sự phân phôi và sự bât bình đẳng 
của «pháp quyền tư sảm, pháp quyển này vẫn fiệp ứục thông frị, vì sản 
phẩm được phân phôi ‹theo lao động. 

Mác nói tiêp: 

«..Nhưng những khuyêt điểm ây không thể nào tránh khỏi được 
trong giai đoạn đầu của xã hội cộng sản, là xã hội vừa thoát thai từ xã 
hội tư bản chủ nghĩa mà ra, sau một thời kỳ sinh đẻ lâu đèi và đau đớn. 
Quyền lợi không bao giờ có thể cao hơn tình trạng kinh tê của xã hội và 
cao hơn trình độ văn minh của xã hội thích ứng với tình trạng kinh 
tê ây... 

Như thê là trong giai đoạn đầu của xã hội cộng sản (mà người ta vẫn 
thường gọi là chủ nghĩa xã hội), pháp quyền tư sảm không bị xóa bỏ 
hoàn toàn, mà chỉ bị xóa bỏ một phần, chỉ bị xóa bỏ trong phạm vi mà cách 
mạng kinh tê đã được hoàn thành, nghĩa là chỉ trong phạm vi có liên quan 
đên tư liệu sản xuât thôi. «Pháp quyển tư sắm thừa nhận tư liệu sản 
xuât là sở hữu riêng của cá nhân. Chủ nghĩa xã hội biên tư liệu sản xuât 
thành tài sản chưng. Chính trong phạm vi ây, và chỉ trong phạm vi ây, 
tpháp quyền tư sản› rnới bị xóa bỏ. 

Nhưng, trong bộ phận khác của nó, thì pháp quyển ây vẫn còn tồn 
tại với tư cách là yêu tô điều tiết việc phân phôi sản phẩm và phân phôi 
lao động giữa những thành viên trong xã hội. Người nào không làm thì 
không có ăn»: nguyên tắc xã hội chủ nghĩa ây đã được thực hiện; «sô lượng 
lao động ngang nhau, thì hưởng sô lượng sản phẩm ngang nhau, nguyên 
tắc xã hội chủ nghĩa này nữa cũng đã được thực hiện. Nhưng đó vẫn chưa 
phải là chủ nghĩa cộng sản, và điều đó vẫn chưa gạt bỏ được pháp quyền 
tư sảm là thứ pháp quyền cung câp một sô lượng sản phẩm ngang nhau 
cho những người không ngang nhau và cho một sô lượng lao động không 
ngang nhau (không ngang nhau trong thực tê). 

Mác nói đó là một «khuyêt điểm; nhưng trong giai đoạn đầu của chủ 
nghĩa cộng sản thì không thẻ tránh khỏi, vì nêu không rơi vào không tưởng 
thì không thể nghĩ rằng sau khi lật đồ chủ nghĩa tư bản, người ta sẽ tức 
khắc có thể làm việc cho xã hội mà không cần phải có tiêu chuẩn pháp lý 
nào cả; và chăng, việc xóa bỏ chủ nghĩa tư bản không thể đem lại ngay 
được những tiền để kinh tê cho một sự thay đổi như vậy. 

Nhưng ngoài những tiêu chuẩn của «pháp quyển tư sảm ra, thì không 
có tiêu chuẩn nào khác. Do đó, vẫn cần có Nhà nước để vừa bảo vệ chê 


35—2886 


386 Ứ. I. Lê-nin 


độ công hữu về tư liệu sản xuât, vừa bảo vệ bình đẳng về lao động và 
bình đẳng trong việc phân phôi các sản phẩm. 
Nhà nước sẽ tiêu vong, chừng nào mà không còn có bọn tư bản, không 
còn có giai câp và do đó, không còn có giai cáp nào để trần áp nữa. 
Nhưng Nhà nước vẫn chưa mât hẳn, vì còn phải bảo vệ «pháp quyền 
tư sản, là pháp quyển xác nhận bât bình đẳng trong thực tê. Muôn cho 
Nhà nước mât hẳn đi, thì phải có chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn. 


4. GIAI ĐOẠN CAO CỦA XÃ HỘI CỘNG SẲẢN 

Mác nói tiêp: 

«Trong giai đoạn cao của xã hội cộng sản, khi mà cá nhân không 
còn phụ thuộc một cách nô lệ vào sự phân công nữa, và sự đôi lập giữa 
lao động trí óc với lao động chân tay cũng theo đó mà không còn nữa; 
khi mà lao động sẽ không phải chỉ là một phương tiện để sông nữa, mà 
tự nó sẽ biên thành một nhu cầu bậc nhât cho đời sông; khi mà lực 
lượng sản xuât cũng đã tăng lên cùng với sự phát triển toàn diện của 
các cá nhân và tât cả những nguồn tài phú công cộng đều tuôn ra dồi 
đào, thì chỉ khi đó người ta mới có thể hoàn toàn vượt khỏi giới hạn 
chật hẹp của pháp quyển tư sản và xã hội mới có thể ghi trên lá cờ 
của mình: «Làm hêt năng lực, hưởng theo nhu cầu.» 

Chỉ giờ đây, chúng ta mới có thể đánh giá được tât cả sự đúng đắn 
của lời nhận xét của Ăng-ghen, khiông chê giễu chua cay việc gắn liền một 
cách vô lý hai danh từ «tự do» và Ñhà nước›. Chừng nào còn Nhà nước, 
thì chừng đó không có tự do. Đền khi có tự do thì không còn Nhà nước nữa. 

Cơ sở kinh tê làm cho Nhà nước hoàn toàn tiêu vong là chủ nghĩa cộng 
sản đạt tới một trình độ phát triền cao khiên mọi sự đôi lập giữa lao động 
trí óc và lao động chân tay không còn nữa và, do đó, cũng không còn một 
trong những nguồn chủ yêu của sự bât bình đẳng xã hội hiện nay; cái nguồn 
này, nêu chỉ một việc chuyên tư liệu sản xuât thành sở hữu xã hội, chỉ 
một việc tước đoạt bọn tư bản thì không thể nào làm cạn ngay được. 

Việc tước đoạt đó khiên cho lực lượng sẳn xuât có khả năng phát triển 
phi thường. Nhận thây chủ nghĩa tư bản hiện nay đang ngăn trở như thể 
nào sự phát triển ây một cách không thể tưởng tượng được và nhận thây 
nhờ kỹ thuật hiện đại đã đạt được, người ta sẽ có thể thu được biết bao 
tiên bộ, nên chúng ta có quyền khẳng định hoàn toàn chắc chắn rằng việc 
tước đoạt bọn tư bản tât nhiên sẽ khiên cho lực lượng sản xuẫt của xã 
hội loài người phát triển phi thường. Nhưng sự phát triển ây sẽ mau chó 


~ái 


Nhà nước 0à cách mạng 387 


như thê nào, lúc nào nó đi đên chỗ đoạn tuyệt được với sự phân công, thủ 
tiêu được sự đôi lập giữa lao động trí óc và lao động chân tay, biên được 
lao động thành một «nhu cầu bậc nhất cho đời sông›, đó là điều hiện nay 
chúng ta không biết và cũng không thế biệt được. 

Cho nên, chúng ta chỉ có quyển nói rằng Nhà nước tât nhiên sẽ tiêu 
vong, đồng thời nhân mạnh vào tính chât lâu dài của quá trình ây, vào sự 
phụ thuộc của quá trình ây đôi với tôc độ phát triển của giai đoạn cao của 
chủ nghĩa cộng sản, đồng thời gác hẳn lại vân để thời hạn và hình thức 
cụ thể của sự tiêu vong ây. Vì chúng ta không có căn cứ đẻ giải quyết dứt 
khoát những vân để như vậy. 

Nhà nước sẽ có thể tiêu vong hoàn toàn khi xã hội đã thực hiện được 
nguyên tắc: ‹Làm hêt năng lực, hưởng theo như cầu, nghĩa là khi người ta 
đã rât quen tôn trọng những quy tắc cơ bản của đời sông chung trong xã 
hội, và năng suât lao động của người ta đã lên cao đên mực người ta sẽ 
tự nguyện làm hểt năng lực. «Cái tắm mắt chật hẹp của pháp quyền tư sẳn› 
buộc người ta phải tính toán bủn xỉn theo lôi chàng Sây-lôc!”?; «Chẳng 
phải là tôi sẽ làm việc nhiều hơn anh bạn bên cạnh tôi nửa giờ đó sao? 
Chẳng phải là tôi sẽ lĩnh lương ít hơn anh ta đó sao?›— cái tầm mắt chật 
hẹp ây lúc bây giờ sẽ được vượt qua. Lúc bây giờ, việc phân phôi sản phẩm 
sẽ không đòi hỏi xã hội phải định khẩu phần cho từng người nữa; mọi 
người sẽ tự do hưởng ‹theo nhu cầu của mình›. 

Theo quan điểm tư sản, người ta dễ xem một chê độ xã hội như vậy là 
‹thuần túy không tưởng», và dễ chê giễu những người xã hội chủ nghĩa 
đã hứa cho mỗi công dân được quyển muôn lây của xã hội bao nhiêu nầm 
hương, bao nhiêu ô tô, bao nhiêu dương cẩm, v.v.., cũng được, mà không 
cẩn kiểm tra lao động của từng người. Chính phẩn lớn ‹các nhà bác học› 
tư sản, giờ đây, cũng vẫn chỉ biêt chê giễu theo kiểu đó, như thể là họ tỏ 
ra ngu dôt và là người vụ lợi bênh vực chủ nghĩa tư bản. 

Ñgu dôt, vì không một người xã hội chủ nghĩa nào lại đi chứa› rằng 
giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản sẽ đên; còn như những nhà xã hội 
chủ nghĩa vĩ đại đự: kiền giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản sẽ đên, thì 
việc đó giả định rằng năng suât lao động lúc đó sẽ khác năng suẫt lao động 
ngày nay và sẽ không còn con người tầm thường ngày nay nữa, con người 
có thẻ hoang phí «vô ích» của cải chung và đòi hỏi những điều không thể thực 
hiện được, như bọn học sinh trường dòng của nhà văn Pô-mi-a-lôp-xki. 

Từ nay cho đền khi giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản xuât hiện, những 
người xã hội chủ nghĩa đòi hỏi xã hội uà Nhà nước kiểm soát thật nghiêm 
ngặt mức độ lao động và mức độ tiêu dùng; nhưng việc kiểm soát ây phải 


25» 


388 Ứ. I. Lê-nin 


bắt đầu bằng việc tước đoạt bọn tư bản, bằng việc công nhân kiểm soát bọn 
tư bản, và sự kiểm soát này không phải do Nhà nước của bọn quan lại 
thi hành mà do Nhà nước của công nhân uũ trang thi hành. 

Bọn tư tưởng gia tư sản (và lâu la của chúng như bọn Txê-rê-tê-]i, 
bọn Tsec-nôp và bè lũ) vì vụ lợi mà bênh vực chủ nghĩa tư bản, chính 
là nhằm fránh vần đề chính trị bức thiết ñiện nay, bằng những cuộc tranh 
luận và nói suông về một tương lai xa xôi. Vân để đó lä: tước đoạt bọn 
tư bản, biên foàn thể công dân thành người lao động và nhân viên 
của một xanh-đi-ca» lớn duy nhât, tức là toàn bộ Nhà nước, và đặt toàn 
bộ công tác của toàn thẻ xanh-đi-ca ây phụ thuộc vào một Nhà nước thật 
sự dân chủ, nào Nhà nước Xô-uiềt đại biểu công nhân và bình sĩ. 

Kỳ thật, khi một giáo sư bác học, rồi đền người phi-li-xtanh, rồi đên 
bọn Txê-rê-tê-li và bọn Tsec-nôp nói đến những không tưởng vô nghĩa, 
những hứa hẹn mị dân của những người bôn-sê-vích, đên việc không 
thê «du nhập» chủ nghĩa xã hội thì họ lại nghĩ đên chính giai đoạn cao hay 
đên giai đoạn của chủ nghĩa cộng sản mà không có ai hứa hẹn bao 
giờ và cũng không bao giờ có ý định «du nhập› cả, vì nói chung, thì không 
thể «du nhập được. 

Ở đây, chúng ta để cập đên sự phân biệt một cách khoa học giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, sự phân biệt đã được Ăng-ghen nói 
sơ qua trong đoạn trích dẫn trên kia bàn về tính chât không chính xác của 
danh từ (xã hội - dân chủ». Về mặt chính trị, thì chắc chẳn là sự khác nhau 
giữa giai đoạn đầu hay. giai đoạn thâp và giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng 
sản, sau này sẽ rât lớn; nhưng ngày nay, dưới chê độ tư bản chủ nghĩa 
mà chú trọng đền vân để đó, thì thật là buồn cười, và có lẽ chỉ một vài 
người vô chính phủ mới có thẻ đưa vân để ây lên hàng đầu (nêu quả trong 
đám người vô chính phủ còn có người không học được gì hết, sau khi 
bọn Crô-pôt-kin, bọn Gra-vơ, bọn Cooc-nê-lit-xen và những «ngôi sao» 
khác của chủ nghĩa vô chính phủ đã «theo kiểu Plê-kha-nôp› mà biên thành 
những người xã hội - sô-vanh hay thành những người vô chính phủ ở dưới 
chiên hào, như lời của Gây, một trong những người vô chính phủ rât 
hiềm còn giữ được liêm sỉ và lương tâm, đã nói). 

Nhưng về mặt khoa học, thì sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản thật là rõ ràng. Cái mà người ta thường gọi là chủ 
nghĩa xã hội thì Mác gọi là giai đoạn ‹đẩu› hay giai đoạn thấp của xã hội 
cộng sản. Trong chừng mực tư liệu sản xuât đã biên thành sở hữu chung, 
thì danh từ «chủ nghĩa cộng sảm ở đây có thẻ dùng được, miễn là đừn 
quên rằng đó không phải là chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn. Những 


Nhà nước 0à cách mạng 389 


————ễ—-rrrrrrrrrrirr 


giải thích của Mác có giá trị lớn vì rằng cả ở đây Mác cũng áp dụng một 
cách triệt để phép biện chứng duy vật, thuyêt tiên hóa và xem chủ nghĩa 
cộng sản là một cái gì phát triển £ừ chủ nghĩa tư bản mà ra. Mác phân tích 
cái mà người ta có thể gọi là những mức độ chín muồi về kinh tê của chủ 
nghĩa cộng sản chứ không bám vào những định nghĩa ‹tưởng tượng), có 
tính chât kinh viện và giả tạo, không bám vào những cuộc tranh luận vô 
ích vẻ danh từ (thề nào là chủ nghĩa xã hội, thẻ nào là chủ nghĩa cộng 
sản ?). 

Trong giai đoạn đầu, trong mức độ đầu tiên, chủ nghĩa cộng sản chưa 
thể hoàn toàn chín muổi về mặt kinh tế, chưa thể hoàn toàn thoát khỏi 
những tập tục hay những tàn tích của chủ nghĩa tư bản. Do đó, có hiện 
tượng đáng chú ý là «cái tẩm mắt chật hẹp của pháp quyển fư sảm vẫn 
được duy trì dưới chê độ cộng sản, trong giai đoạn đầu của nó. Đương 
nhiên về mặt phân phôi vật phẩm íiêu dùng thì pháp quyển tư sản tât 
nhiên đòi hỏi phải có một hè nước kiểu tư sản, vì pháp quyền có cũng 
như không, nêu không có một bộ máy đủ sức cưỡng bức người ta tuân 
theo những tiêu chuẩn của pháp quyển. 

Do đó, trong một thời gian nhất định, dưới chê độ cộng sản, không 
những vẫn còn pháp quyền tư sản mà vẫn còn cả Nhà nước kiểu tư sẵn 
nhưng không có giai câp tư sản! 

Như thê thì tựa hồ là một điểu vô lý, hoặc chỉ là một trò biện chứng 
của trí tuệ; những người chưa bao giờ chịu khó nghiên cứu qua, dù chỉ 
rắt ít, cái nội dung phi thường sâu sắc của chủ nghĩa Mác, thì vẫn thường 
trách chủ nghĩa Mác như vậy đây. 

Thật ra thì cuộc sông vẫn luôn luôn chỉ cho chúng ta thây rằng trong 
tự nhiên và trong xã hội, những tàn tích của quá khứ vẫn còn rớt lại trong 
hiện tại. Và tuyệt nhiên không phải là Mác đã độc đoán luồn một mẫu pháp 
quyển «tư sảm vào chủ nghĩa cộng sản đâu; Mác chỉ nêu lên điều không 
thể tránh được, về mặt kinh tê và chính trị, ở một xã hội thoát thai ừ 
trong lòng chủ nghĩa tư bản mà ra. 

Chê độ dân chủ có một ý nghĩa lớn lao trong cuộc đầu tranh tự giải 
phóng của giai câp công nhân chông bọn tư bản. Nhưng chè độ dân chủ 
không phải mảy may là một giới hạn không thể vượt được; nó chỉ là một 
giai đoạn trên con đường đi từ chẻ độ phong kiền đền chủ nghĩa tư bản 
và từ chủ nghĩa tư bản đền chủ nghĩa cộng sản. 

Dân chủ nghĩa là bình đẳng. Rõ ràng là cuộc đầu tranh của giai cầp 
vô sản để giành quyển bình đẳng và thực hiện khầu hiệu bình đẳng có 
một ý nghĩa rầt lớn, miễn là phải hiểu bình đằng cho đúng, hiểu theo nghĩa 


r2 


390 V. T. Lê-nin 


xóa bỏ giai cáp. Nhưng dân chủ chỉ có nghĩa là bình đẳng hình thức. Và 
một khi thực hiện được quyển bình đẳng của mọi thành viên trong xã 
hội đối mới chiêm hữu tư liệu sản xuât, nghĩa là lao động ngang nhau, tiền 
công ngang nhau, thì người ta sẽ thây rằng nhân loại tât nhiên sẽ phải 
đứng trước vân để phải tiền thêm một bước mới để chuyển từ bình đẳng 
hình thức sang bình đẳng thực sự, tức là sang thực hiện nguyên tắc: «Làm 
hêt năng lực, hưởng theo như cẩu. Còn như nhân loại sẽ đi qua những 
giai đoạn nào, sẽ dùng những biện pháp thực tiễn nào để tiên tới mục 
đích tôi cao ây, thì chúng ta chưa biết và cũng chưa thể biết được. Nhưng 
điều quan trọng là phải nhìn thây sự dôi trá vô hạn trong cái quan niệm tư 
sản thông thường cho rằng chủ nghĩa xã hội là một cái gì chêt, cứng đờ, 
vĩnh viễn không thay đổi; thật ra, chỉ có ở dưới chủ nghĩa xã hội, thì trong 
mọi lĩnh vực của đời sông xã hội và cá nhân, mới bắt đầu có một sự tiên lên 
mau chóng, thiết thực, thực sự có tính chât quần chúng, lúc đầu được 
đa sô nhân dân tham gia, rồi về sau được toàn thể nhân dân tham gia. 

Chê độ dân chủ là một hình thức Nhà nước, một trong những hình 
thái của Nhà nước. Cho nên, cũng như mọi Nhà nước, chê độ dân chủ 
có nghĩa là thi hành có tổ chức, có hệ thông sự cưỡng bức đôi với người 
ta. Một mặt thì như thê, nhưng mặt khác chê độ dân chủ có nghĩa là chính 
thức thừa nhận quyền bình đẳng giữa những công dân, thừa nhận cho 
mọi người được quyển ngang nhau trong việc quyết định hình thức Nhà 
nước và quản lý Nhà nước. Do đó, đền một trình độ phát triển nào đó, 
chê độ dân chủ trước hêt đoàn kết được giai câp vô sản, giai câp cách mạng, 
chông chủ nghĩa tư bản, và khiên cho giai cầp vô sản có thể phá tan, đập 
vụn, quét sạch khỏi mặt đât bộ máy Nhà nước tư sản, dầu là tư sản cộng 
hòa cũng thê, tức là quân đội thường trực, cảnh sát, quan lại, và thay những 
thứ ây bằng một bộ máy Nhà nước dân chủ hơn, nhưng vẫn là một bộ 
máy Nhà nước, dưới hình thức quần chúng công nhân vũ trang và dần 
dần toàn thể nhân dân cùng tham gia vào đội cảnh vệ. 

Đền đây, dượng biên thành châb: tiên đền trình độ đy, thì chẽ độ dân 
chủ vượt khỏi khuôn khổ xã hội tư sản, bắt đầu tiên triển đền chủ nghĩa 
xã hội, Nêu hết thảy mọi người đều thật sự tham gia quản lý Nhà nước 
thì chủ nghĩa tư bản không thể đứng vững được nữa. Và sự phát triển 
của chủ nghĩa tư bản, đền lượt nó, lại tạo ra những tiền để tầt yêu để ‹hêt 
thảy mọi người› đều có thể thật sự tham gia quản lý Nhà nước. Những 
tiển đề ây là: nền học vân phổ thông mà nhiều nước tư bản chủ nghĩa tiên 
tiên nhât đã thực hiện, rồi đên việc hàng triệu công nhân được ‹giáo dục 
và rèn luyện tập quán tôn trọng kỳ luật» thông qua bộ máy xã hội hóa, rộng 


Nhà nước 0à cách mạng 391 


lớn và phức tạp, như bưu chính, đường sắt, nhà máy lớn, xí nghiệp thương 
nghiệp lớn, ngân hàng, v.v... Và V.V... 

Với những tiền để kinh tð như thê, thì hai mươi bôn tiêng đồng hổ 
sau khi lật đỗ bọn tư bản và bọn quan lại, người ta rât có thẻ lây công nhân 
vũ trang, lây toàn thể nhân dân vũ trang thay ngay cho bọn đó trong việc 
kiểm soát sản xuât và phân phôi, trong việc thông kê lao động và sản phẩm. 
(Chớ lẫn lộn vân đề kiểm soát và thông kê với vân để nhân viên có kiên 
thức khoa học như kỹ sư, nhà nông học, v.v..; các ngài ây giờ đây còn làm 
việc theo mệnh lệnh của bọn tư bản, mai đây sẽ làm việc giỏi hơn nữa theo 
mệnh lệnh của công nhân vũ trang.) 

Thông kê và kiểm soát, đó là điều chủ yêu cần thiết cho cả việc «tổ chức›, 
lẫn hoạt động đúng đắn của xã hội cộng sản, trong giai đoạn đầu của nó. 
Đên đây, hết thảy mọi công đân đều biền thành người làm công của Nhà 
nước do công nhân vũ trang cầu thành. Hẻt (hảy mọi công dân đều trở 
thành nhân viên và công nhân của một (œanh-đi-ca› duy nhât của toàn 
dân, của Nhà nước. Tât cả vân để là làm cho họ công hiền một cô gắng 
ngang nhau, giữ đúng mức độ lao động và lĩnh tiển công ngang nhau. 
Việc thông kê và kiểm soát trong lĩnh vực ây đã được chủ nghĩa tư bản 
làm cho giản đơn đền cực độ, chủ nghĩa tư bản đã biên những việc 
đó thành những việc giám thị và ghi chép giản đơn nhât và thành việc 
cầp phát biên lai thích hợp, tức là tât cả những việc mà bât cứ ai biêt đọc 
biêt viêt và biêt bôn phép tính cũng đều làm được”. 

Khi đa số nhân dân, tự mình và ở khắp mọi nơi, tiên hành thông kê 
và kiểm soát như thê đôi với bọn tư bản (lúc đó đã biên thành nhân viên 
rồi) và đôi với các ngài trí thức còn giữ những thói tục tư bản chủ nghĩa, 
thì lúc đó sự kiểm soát ây sẽ thật rộng khắp, phô biên và có tính chât toàn 
dân, và không một ai có thê trôn thoát sự kiểm soát ây bằng cách nào được 
cả, «không còn trôn vào đâu được cả›. 

Toàn thể xã hội sẽ chỉ còn là một phòng làm việc, một xưởng máy, 
với chê độ lao động ngang nhau thì lĩnh lương ngang nhau. 

Nhưng thứ kỳ luật «xưởng máy› ây mà giai câp vô sản, sau khi đã chiền 
thắng bọn tư bản và lật đỗ bọn bóc lột, sẽ đem thi hành cho toàn xã hội, 
tuyệt nhiên không phải là lý tưởng, là mục đích cuôồi cùng của chúng ta, 


*- Khi Nhà nước thu gọn chức năng chủ yêu của nó vào việc thồng kê và kiểm 
soát như thê, do công nhân tự mình làm lây, thì Nhà nước không còn là «Nhà nước 
chính trị» nữa; «các chức năng xã hội sẽ mât hẻt tính chầt chính trị và sẽ biền thành 
những chức năng quản lý đơn giản? (so sánh ở trên, chương IV, tiềt 2: về luận 
chiền của Ăng-ghen chỏng bọn vô chính phủ). 


392 V. I. Lê-nữn 

CC CS. cà ni niên Ác... CHẾ GIU (AC TÔ 
mà chỉ là một nắc thang cần thiết để tây trừ tận gôc những xâu xa, dơ bẦn 
của chê độ bóc lột tư bản chủ nghĩa ra khỏi xã hội và đảm bảo sự tiền lên 
không ngừng. 

Ngay từ khi tât cả mọi thành viên trong xã hội, hay ít ra là đại đa số những 
thành viên ây, đã ứự mình học được cách quản lý Nhà nước, đã nắm lầy 
việc ầy, đã «tổ chức› việc kiểm soát sö rầt ít bọn tư bản, số những ngài 
muôn bảo tổn những thói tục tư bản chủ nghĩa, và sô công nhân bị chủ 
nghĩa tư bản hủ hóa quá độ, — thì ngay từ khi đó, bât cứ việc quản lý 
nói chung nào cũng đều bắt đầu trở nên không cần thiêt nữa. Chê độ dân 
chủ càng hoàn bị bao nhiêu thì lại càng gần đên lúc trở thành thừa bây 
nhiêu. «Ñhà nước, do công nhân vũ trang cầu thành, và «không còn là 
Nhà nước theo đúng nghĩa của nó nữa›;— Nhà nước đó mà càng dân 
chủ bao nhiêu, thì öả£ cứ Nhà nước nào cũng càng mau bắt đầu tiêu vong 
bây nhiêu. 

Khi mọi người đã học được cách quản lý và thực sự đã tự mình 
quản lý sản xuât xã hội, khi mọi người đã tự mình bắt tay thông kê và 
kiểm soát bọn ăn bám, bọn con ông cháu cha, bọn ăn cắp cùng tât cả những 
bọn sgiữ gìn truyền thông của chủ nghĩa tư bảm khác nữa, — thì khi đó 
trôn thoát sự thông kê và sự kiểm soát ây của toàn dân nhât định sẽ là một 
chuyện hêt sức khó khăn và một ngoại lệ hềt sức hiêm; việc trôn tránh 
ây chắc chắn sẽ đưa lại một hình phạt rât nhanh chóng và rât nghiêm (công 
nhân vũ trang có óc thiết thực, họ không phải là những phần tử tiểu trí 
thức đa cảm và họ sẽ không để cho người ta đùa với họ), — cho nên s ự tắt 
yêu phải tuân theo những quy tắc đơn giản nhưng căn bản của mọi cộng 
đồng loài người sẽ rât mau trở thành một fậệp quán. 

Lúc bây giờ cửa sẽ mở thật rộng khiên cho có thể bước được từ giai 
đoạn đầu đên giai đoạn cao của xã hội cộng sản và do đó Nhà nước sẽ tiêu 
vong hẳn. 


CHƯƠNG VI 


BỌN CƠ HỘI CHỦ NGHĨA TẦM THƯỜNG HÓA 
CHỦ NGHĨA MÁC 


Vân đề thái độ của Nhà nước đôi với cách mạng xã hội và của cách 
mạng xã hội đôi với Nhà nước, thật ra cũng như vần đề cách mạng nói 
chung, rât ít được các nhà lý luận và chính luận nổi tiêng nhât của Quôc 
tê II (188g-ror4) chú ý đên. Nhưng trong sự phát triển dần dần của chủ 
nghĩa cơ hội, sự phát triển đã đưa Quôc tê II tới chỗ phá sản năm 191 


Nhà nước uà cách mạng 393 


thì điểu đặc trưng nhât là ngay khi vân đề ây đặt thẳng ra trước mắt họ, 
họ cũng cô lớn tránh hoặc hoàn toàn không đêm xỉa đền. 

Đại để, có thể nói rằng khuynh hướng lẩn tránh vần đề thái độ của 
cách mạng vô sản đôi với Nhà nước, — khuynh hướng có lợi cho chủ 
nghĩa cơ hội, nuôi dưỡng chủ nghĩa cơ hội, — đã đưa đền chỗ xuyên tạc 

chủ nghĩa Mác và hoàn toàn tẩm thường hóa chủ nghĩa Mác. 

Đề nêu đặc tính của quá trình đáng buồn ây, dầu chỉ là vẫn tắt, chúng 
ta hãy xét đền hai nhà lý luận nỗi tiêng nhât về chủ nghĩa Mác là: PIê-kha-nôp 
và Cau-xki. 


- 1. LUẬN CHIẾN CỦA PLÊ-KHA-NÔP CHỐNG 
BỌN VÔ CHÍNH PHỦ 


Plê-kha-nôp đã dành một quyển sách nhỏ chuyên bàn về thái độ của 
chủ nghĩa vô chính phủ đôi với chủ nghĩa xã hội nhan để là: «Chủ nghĩa vô 
chính phủ và chủ nghĩa xã hội, xuât bản năm 18o4, bằng tiêng Đức. 

Plê-kha-nôp đã khéo lựa chiều bàn đên vân để này bằng cách hoàn 
toàn tránh vân đề nóng hỗi nhất, bức thiêt nhât, và, về phương diện chính 
trị, thì căn bản nhât, trong cuộc đâu tranh chông chủ nghĩa vô chính phủ, 
tức là: thái độ của cách mạng đôi với Nhà nước, và vân đề Nhà nước nói 
chung! Quyền sách của ông có hai phần: một phần là phần lịch sử - văn 
kiện gồm những tài liệu quý về sự diễn biên tư tưởng của Stiêc-ne, Pru-đông, 
v.v..; phần kia là phần hoàn toàn có tính chât phi-li-xtanh, gồm những 
lập luận vô vị nhât nói rằng không thể phân biệt một người vô chính phủ 
với một tên ăn cướp được. 

Việc kêt hợp hai phần đó lại thật hệt sức là buồn cười và hêt sức đặc 
trưng cho toàn bộ hoạt động của Plê-kha-nôp, ngay trước cách mạng và 
trong thời kỳ cách mạng ở Nga. Trong thời kỳ từ 1oos đên rọ17; Plê-kha-nôp 
đã tỏ ra đúng là như vậy: nửa là nhà lý luận suông, nửa phi-li-xtanh, và 
vể mặt chính trị thì theo đuôi giai câp tư sản. 

Ta đã thây Mác và Ăng-ghen khi luận chiên chông bọn vô chính phủ 
đã hêt sức chú ý nêu bật những kiên giải riêng của mình vẻ thái độ của 
cách mạng đôi với Nhà nước. Năm 18o1, khi xuât bản tập «Phê phán cương 
linh Gô-tay của Mác, Ăng-ghen việt: «Hồi ây, chúng tôi (Ăng-ghen và 
Mác) đang kịch liệt đầu tranh chồng Ba-cu-nin và bọn vô chính phủ của ông 
vì mới không đầy hai năm qua sau khi Đại hội của Quôc tê (thứ nhất) họp 
ở La-hay?!”4, 

Bọn vô chính phủ đã cô trình bày Công xã Pa-ri, có thể nói, như chính 
là «của họ», và hầu như nó xác nhận học thuyêt của họ. Thê mà họ không 


394 V. Y. Lê-nin 


hiểu một tí gì về những bài học của Công xã, cũng không hiểu sự phân 
tích của Mác về những bài học ây. Về những vân đẻ chính trị cụ thể như: 
có nên đập fan bộ máy Nhà nước cũ hay không? và lấy gì thay vào đó? 
chủ nghĩa vô chính phủ đã không đưa lại một cái gì sát với chân lý, dầu 
chỉ là gần sát thôi. 

Song nói đên «chủ nghĩa vô chính phủ và chủ nghĩa xã hộp rmà hoàn 
toàn tránh không nói đên vần để Nhà nước, không nhận thấy tât cả sự 
phát triển của chủ nghĩa Mác trước và sau Công xã, thì không tránh khỏi 
rơi vào chủ nghĩa cơ hội. Vì điểu mà chủ nghĩa cơ hội cần tới nhât chính 
là việc hoàn toàn không đặt ra hai vân để mà chúng tôi vừa nêu lên. Chỉ 
điều đó cũng đã là một thắng lợi cho chủ nghĩa cơ hội rồi. 


2. LUẬN CHIẾN CỦA CAU-XKI CHỐNG 
BỌN CƠ HỘI CHỦ NGHĨA 


Trước tác của Cau-xki chắc chắn là đã được dịch ra tiếng Nga vô cùng 
nhiều hơn bât cứ thứ tiêng nào khác. Những người xã hội - dân chủ Đức 
thường nói đùa rằng Cau-xki được đọcở Nga nhiều hơn ở Đức, điều ây không 
phải không có lý do. (Nhân tiện nói ngoặc thêm một tí: trong câu nói đùa 
này, có một sự thật lịch sử sâu sắc hơn mà những người nói ra không ngờ đên, 
đó là: năm 1oos, công nhân Nga đặt ra yêu cầu chưa từng thây, là cung câp cho 
họ những tác phẩm hay nhât trong sô sách báo xã hội - dân chủ hay nhât trên 
thê giới, và đã nhận được những bản dịch và những bản in các tác phầm 
ây với một sô lượng nhiều chưa từng thây ở bât cứ nước nào khác; làm 
như thê, có thê nói rằng họ đã lây kinh nghiệm lớn lao của một nước láng 
giểng, tiên tiên hơn, sang trồng một cách khá gâp rút, trên miêng đât non 
của phong trào vô sản của chúng ta.) 

Cau-xki đặc biệt có tiêng ở nước ta về cách trình bày chủ nghĩa Mác 
một cách đại chúng và về luận chiên chông bọn cơ hội chủ nghĩa và chông 
Bec-stanh kẻ cẩm đầu của chúng. Nhưng có một sự kiện gần như không 
ai biêt mà chúng ta không thể bỏ qua, nêu chúng ta đặt cho mình nhiệm 
vụ phân tích xem Cau-xki đã có thể rơi vào tình trạng lúng túng vô cùng 
nhục nhã ây và rơi vào chỗ bênh vực chủ nghĩa xã hội - sô-vanh như thê 
nào, trong thời kỳ đại khủng hoảng từ 1or4 đên 1o1s. Sự kiện ây là: trước 
khi lên tiêng chông những đại biều có tiêng nhât của chủ nghĩa cơ hội ở 
Pháp (Mi-lê-răng và Giô-ret) và ở Đức (Bec-stanh), Cau-xki đã tổ ra 
hệt sức do dự. Tờ báo mác-xít ‹Bình minh» xuât bản từ 1oor đên 1002 
ở Stut-ga đề bênh vực những tư tưởng cách mạng vô sản, đã phải luận 


Nhà nước uà cách mạng 395 


chiên chồng Cau-xki và gọi cái nghị quyêt lai căng, vu vơ và thỏa hiệp với 
bọn cơ hội chủ nghĩa, mà Cau-xki đưa ra trong Đại hội xã hội chủ nghĩa 
quốc tế ở Pa-ri năm 1ọoo,'"° là énghị quyêt cao-su». Ở Đức, người ta đã 
công bồ những bức thư của Cau-xki chứng tỏ rằng, trước khi khai chiên 
với Bec-stanh, y cũng đã không kém phần do dự. 

Điều vô cùng nghiêm trọng hơn nữa là: hiện nay khi nghiên cứu lịch 
sử sự phản bội mới đây của Cau-ski đôi với chủ nghĩa Mác, chúng ta nhận 
thầy ngay trong cuộc luận chiên chông bọn cơ hội chủ nghĩa, trong cách 
đặt vân để và giải quyêt vân để, Cau-xki đã luôn luôn nghiêng theo chủ 
nghĩa cơ hội, chính trong vần để Nhà nước. 

Chúng ta hãy xét tác phẩm quan trọng đầu tiên của Cau-xki chông chủ 
nghĩa cơ hội là quyên «Bec-stanh và Cương lĩnh của đảng xã hội - dân 
chủ». Cau-xki bài xích Bec-stanh rât tỉ mỉ. Nhưng điều đặc biệt là thê này. 

Trong quyền «Những tiền để của chủ nghĩa xã hộb, quyền sách đã làm 
cho y nổi tiềng theo kiểu E-rô-xtơ-rat, Bec-stanh vu cáo chủ nghĩa Mác 
là ‹chủ nghĩa Blăng-kb (từ đó, lời vu cáo này đã được bọn cơ hội chủ nghĩa 
và bọn tư sản tự do chủ nghĩa ở nước Nga lặp lại hàng ngàn lần đề chông 
những đại biểu của chủ nghĩa Mác cách mạng, là những người bôn-sê-vích). 
Ở đây, Bec-stanh đặc biệt chú ý đền quyền ‹Nội chiên ở Pháp» của Mác; 
y cô đồng nhât hóa quan điềm của Mác về những bài học của Công xã 
với quan điềm của Pru-đông, nhưng không thành công một chút nào cả, 
như chúng ta đã thây. Điều làm cho Bec-stanh chú ý hơn cả là câu kết 
luận mà Mác đã nhân mạnh trong bài tựa năm 1872 việt cho ¿Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản›; trong câu kêt luận đó có nói: «Giai câp công nhân 
không thể chỉ đơn thuần nắm lây bộ máy Nhà nước sẵn có, mà vận dụng 
nó để phục vụ cho mục đích của chính mình thôn. 

Câu đó dàm hài lòng» Bec-stanh đên nỗi y đã nhắc lại ít nhât là ba lần 
trong quyên sách của y, đồng thời y giải thích câu đó theo một ý nghĩa hoàn 
toàn xuyên tạc, hoàn toàn cơ hội chủ nghĩa. 

Như chúng ta đã thây, Mác muôn nói giai câp công nhân phải đập fan, 
phá hằy, làm nỏ tung (Sprengung nghĩa là nỗ, — tiêng này là của Ăng-ghen) 
toàn thê bộ máy Nhà nước. Thê mà theo Bec-stanh, thì tựa hồ như Mác 
dùng những tiếng đó là để để phòng cho giai câp công nhân đừng quá 
hăng hái cách mạng khi chiêm chính quyền. 

Thật không thẻ tưởng tượng được một sự xuyên tạc nào lại thô lỗ 
hơn và xâu xa hơn đôi với tư tưởng của Mác. 

Và Cau-xki đã làm thê nào trong khi bác lại hêt sức tỉ mỉ chủ nghĩa 
Bec-stanh? 


396 V. I. Lê-nữ 


Y đã tránh không chịu phân tích một cách thật sâu sắc sự xuyên tạc 
chủ nghĩa Mác của bọn cơ hội chủ nghĩa về điểm này. Y nhắc lại đoạn đã 
trích dẫn trên kia rút ở bài tựa của Ăng-ghen việt cho quyển «Nội chiền 
Pháp» của Mác, và quả quyêt rằng, theo Mác, thì giai cầp công nhân không 
thể chỉ đơn thuần nắm lầy bộ máy Nhà nước sẵn có, nhưng nói chung thì 
giai câp công nhân có £hể giành lây bộ máy Nhà nước, và y không nói thêm 
gì nữa cả. Bec-stanh đã gán cho Mác chính cái điều ngưc hẳn với tư 
tưởng thực sự của Mác, và từ năm 1852 Mác đã đề ra cho cách mạng vô sản 
nhiệm vụ phải sđập tam bộ máy Nhà nước, — tât cả những điều đó, 
Cau-xki không nói đền một chút nào cả. 

Thành ra cái chỗ khác nhau căn bản giữa chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa 
cơ hội, trong vân đề những nhiệm vụ của cách mạng vô sản, đã bị Cau-xki 
Ìm đi! 

Cau-xki việt để «chông» Bec-stanh như sau: 


«Chúng ta có thể cứ hoàn toàn yên tâm phó cho tương lai giải quyềt vần để 
chuyên chỉnh vô sản› (bản tiêng Đức, tr. 172). 


Như thê không phải là luận chiên chống Bec-stanh; như thẻ thực chât 
là nhượng bộ Bec-stanh, đầu hàng chủ nghĩa cơ hội; vì, trong lúc này, bọn 
cơ hội chủ nghĩa không đòi hỏi gì hơn là «cứ hoàn toàn yên tâm phó cho 
tương lai» tât cả những vần để căn bản về nhiệm vụ của cách mạng vô sản. 

Từ 1852 đên r8gr, trong suôt bôn mươi năm, Mác và Ăng-ghen đã 
dạy giai câp vô sản rằng phải đập tan bộ máy Nhà nước. Thê mà năm r8og, 
trước sự phản bội hoàn toàn của bọn cơ hội chủ nghĩa đồi với chủ nghĩa 
Mác, về điểm này, thì Cau-xki lại iẩn ¿ránh vần đề có nên đập tan bộ máy 
này không, mà thay bằng vần để những hình thức cụ thể của sự phá hủy 
này; y nâp sau cái chân lý phi-li-xtanh «không thể chồi cãi» (và vô bổ) này 
là: chúng ta không thể biềt trước được những hình thức cụ thể đó!! 

Về thái độ đôi với nhiệm vụ của đảng vô sản là chuẩn bị cho giai cầp 
công nhân làm cách mạng, thì giữa Mác và Cau-xki có cả một vực sâu. 

Chúng ta hãy xét tác phẩm sau đây già giặn hơn của Cau-xki, mà phần 
lớn cũng dành để bác bỏ những sai lầm của chủ nghĩa cơ hội. Đó là quyển 
«Cách mạng xã hội›. Trong quyền này, tác giả đặc biệt lầy những vần đề scách 
mạng vô sản› và «chẽ độ vô sảm làm chủ để. Cau-xki đưa lại nhiều ý kiền 
rầt quý, nhưng chính vân đề Nhà nước thì y lại không nói đền. Trong 
quyên sách này, chỗ nào cũng nói đền vân để giành chính quyền Nhà nước, 
và chỉ có thê thôi; nghĩa là tác giả đã chọn một công thức để nhượng 
bộ bọn cơ hội chủ nghĩa vì công thức ây thừa nhận việc giành chính qu 


| 
| 
| 
| 


Nhà nước 0à cách mạng 397 


mà không cẩn phá hủy bộ máy Nhà nước. Chính điều mà năm 1872, Mác 
đã tuyên bô là đỗi thời trong cương lĩnh của ¿Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sảm, thì năm rgoa, Cau-xki lại phục hồi lại. 

Quyền sách này dành một chương chuyên bàn vẻ «Hình thức và vũ khí 
của cách mạng xã hội. Chương ây nói đên bãi công chính trị có tính chât 
quần chúng, đên nội chiên, đến những ‹công cụ thông trị của một Nhà 
nước lớn hiện đại là bộ máy quan lại và quân độb, nhưng về những bài 
học mà Công xã đã dạy cho công nhân thì không có lây nửa lời. Thật không 
phải là vô cớ mà Ăng-ghen đã răn trước, đặc biệt là rắn những người xã hội 
chủ nghĩa ở Đức, phải chỗng bệnh «tôn sùng mê tím đôi với Nhà nước. 

Cau-xki trình bày vân để như thê này: sau khi chiên thắng, giai câp vô 
sản (sẽ thực hiện cương lĩnh dân chủ›; rồi y trình bày đên những điều 
khoản của cương lĩnh ây. Còn về điều năm 187r đã đưa lại những gì mới 
trong vân để lây dân chủ vô sản thay cho dân chủ tư sản, thì không có 
lây nửa lời. Cau-xki đã tháo lui bằng những câu vô vị có vẻ «thâm thúy» 
như là: 

Hiền nhiên là chúng ta không thể tiên lên nắm chính quyền trong điều kiện 
chê độ hiện nay. Bản thân cách mạng cũng đòi hỏi những cuộc đâu tranh lâu dài, 
ngày càng sâu sắc, những cuộc đầu tranh này sẽ có đủ thì giờ đẻ thay đổi được cơ 
cầu chính trị và xã hội hiện nay của chúng ta›. 

Điều ây hẳn là «dĩ nhiêm rồi, cũng giông như nói ngựa thì ăn lúa tiểu 
mạch và sông Vôn-ga thì chảy ra biển Ca-xpiên. Chỉ tiềc rằng, người ta 
đã dùng một câu nói văn hoa và trông rỗng về cuộc đâu tranh tngày càng 
sâu sắc» để đránh không nói đền một vần đề sinh tử đôi với giai câp vô sản 
cách mạng, tức là vân để xem so với những cuộc cách mạng phi vô sản 
trước kia, thì «chỗ sâu sắc» của cuộc cách măng của giai cấp 0ô sản đôi với 
Nhà nước và chê độ dân chủ là ở chỗ nào? 

Tránh vân để ây, nghĩa là Cau-xki £ñực £¿ đã nhượng bộ chủ nghĩa 
cơ hội về điểm hết sức quan trọng Âây; y tuyên chiên với chủ nghĩa cơ hội 
bằng một cuộc chiên tranh đầu lưỡi đáng sợ, nhân mạnh vào ý nghĩa quan 
trọng của ‹t tưởng cách mạng› (nhưng khi người ta đã sợ không dám 
truyền bá trong công nhân những bài học cụ thể của cách mạng thì hỏi 
‹tư tưởng› ây còn có giá trị gì?), hoặc y nói: «(chủ nghĩa duy tâm cách mạng 
trước hệt hoặc y tuyên bô rằng giờ đây công nhân Anh «chẳng hơn gì 
bọn tiêu tư sảm. 

Cau-xki việt: 

«Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, có thể song song tồn tại... những hình thức xí 
nghiệp hết sức khác nhau; hình thức quan liêu chủ nghĩa (??), công đoàn, hợp 


398 V. I. Lê-nim 


tác, tư nhân›... ‹Chảng hạn, có những xí nghiệp không thể không cần đên một tỏ 
chức quan liêu (2?), như đường sắt. Ở đây, tổ chức dân chủ có thẻ có hình thức 
như sau: công nhân bầu ra những đại biểu họp thành một thứ: Nghị viện có nhiệm 
vụ đặt ra chẽ độ lao động và giám thị hoạt động của bộ máy quan liêu. Có những 
doanh nghiệp có thể giao cho các công đoàn; có những xí nghiệp có thể tổ chức 
theo nguyên tắc hợp tác (bản dịch tiếng Nga, xuẫt bản năm roo3 ở Giơ-ne-vơ, 
tr. 148 và 113). 

Cách nhận định ây là sai; so với những lời giải thích mà Mác và Ăng-ghen 
đã căn cứ vào bài học của Công xã để đưa ra vào khoảng giữa những năm 
187o và 188o, thì cách nhận định đó là một bước lùi. 

Xét về phương diện cẩn phải có một tổ chức gọi là «quan liêu», thì 
ngành đường sắt tuyệt đôi không có gì khác tât cả những xí nghiệp của 
đại công nghệ cơ khí hóa nói chung, không có gì khác bât cứ một xưởng 
máy nào, một hãng buôn lớn nào, một đại doanh nghiệp nông nghiệp tư 
bản chủ nghĩa nào cả. Trong tât cả những xí nghiệp ây, kỹ thuật đòi hỏi 
một kỷ luật tuyệt đồi nghiêm, một trình độ chính xác hêt sức cao trong 
việc hoàn thành phần việc mỗi người đã được giao phó, nêu không thể 
thì toàn bộ xí nghiệp sẽ ngừng chạy, hoặc mnáy móc, vật phẩm làm ra sẽ 
hư hỏng. Trong tât cả những xí nghiệp ây, cô nhiên là công nhân ‹sẽ bẩu 
ra những đại biểu họp thành mội (hứ Nghị viện. 

Nhưng mâu chôt vân để ở đây là ‹thứ Nghị việm ây sẽ không phải 
¿à một Nghị viện theo nghĩa các tổ chức Nghị viện tư sản. Mầu chốt vân 
để ở đây là (thứ Nghị việm ây sẽ không phải chì «đặt ra chê độ lao 
động và giám thị hoạt động của bộ máy quan liêu như trong tưởng tượng 
của Cau-xki là người mà tư tưởng chưa vượt khỏi khuôn khổ của chế 
độ đại nghị tư sản. Chắc chắn là trong xã hội xã hội chủ nghĩa, một qthứ 
Nghị viện› gồm đại biểu công nhân ‹sẽ quy định chê độ lao động và giám 
thị hoạt động› của ‹bộ máy, nhưng bộ máy Ây sẽ không phải là 
bộ máy «quan liêu. Sau khi giành được chính quyển, công nhân sẽ đập 
tan bộ máy quan liêu cũ, sẽ phá hoại đền tận nền móng của nó, không để 
sót lại một tí gì, và sẽ thay bằng một bộ máy mới gồm chính những công 
nhân và nhân viên ây. ĐẺ tránh không cho những người này 
biên thành quan liêu, thì người ta sẽ thi hành ngay những biện pháp mà 
Mác và Ăng-ghen đã nghiên cứu rât tÌ mỉ: r) không những có thẻ được 
bầu ra mà còn có thể bị bãi miễn bãt cứ lúc nào; 2) lương không cao hơn 
lương công nhân; 2) thi hành ngay những biện pháp khiên ¿đ¿ cả mọi 
người đều làm chức vụ kiểm soát và giám thị, khiên tắt cả mọi người đều 
tạm thời biên thành ‹quan liêu và, do đó, khiên &hềên Øø một ai có 
thể biên thành «quan liêu» được. 


Nhà nước và cách mạng 399 


Cau-xki đã không hề suy nghĩ đền ý nghĩa câu nói này của Mác: ‹Công 
xã không phải là một cơ quan đại nghị, mà là cơ quan hành động nắm luôn 
cả quyền lập pháp lẫn quyền hành pháp?””. 

Cau-xki đã hoàn toàn không hiểu sự khác nhau giữa chê độ đại nghị 
tư sản — là chê độ hợp nhât chê độ dân chủ không phải cho nhân 
dân) với chề độ quan liêu (chông nhân dân) — và chê độ dân chủ 
vô sản là chê độ sẽ thi hành ngay lập tức những biện pháp để chặt tận gôc 
chẽ độ quan liêu và sẽ có thẻ thi hành những biện pháp ây tới cùng, tới 
chỗ hoàn toàn phá hủy chê độ quan liêu, tới chỗ hoàn toàn xây dựng một 
chê độ dân chủ vì nhân dân. 

đây, cũng giông như nhiều người khác, Cau-xki đã tỏ ra cũng có 
dòng tôn sùng mê tín» đôi với Nhà nước, có dòng tin tưởng mê tín› đôi 
với chê độ quan liêu. 

Bây giờ chúng ta xét đên tác phẩm cuôi cùng và khá nhât của Cau-xki 
chông bọn cơ hội chủ nghĩa, quyển ‹Con đường nắm chính quyển (hình 
như không có bản dịch ra tiêng Nga, vì quyên này xuât bản năm 1ọoo, 
giữa lúc thê lực phản động ở Nga hoạt động hêt sức ráo riêt). Tập sách này 
đánh dâu một tiên bộ lớn, vì nó không bàn về cương lĩnh cách mạng nói 
chung như trong quyên sách việt năm r8oo đẻ chồng Bec-stanh, cũng không 
bàn về nhiệm vụ của cách mạng xã hội, tách rời khỏi thời kỳ nỗ ra cuộc 
cách mạng ây, như trong quyên «Cách mạng xã hội viết năm 1oo2, mà lại 
bàn đền những điều kiện cụ thể khiên chúng ta phải thừa nhận rằng ‹thời 
đại cách rmnạng› đang bắt đầu. 

Tác giả nói rõ tính chât ngày càng trầm trọng của những mâu thuẫn 
giai câp nói chung, và nói rõ về chủ nghĩa đê quôc là chủ nghĩa đóng một 
vai trò đặc biệt quan trọng về phương diện này. Sau ‹thời kỳ cách mạng 
từ 178o đền 1871» của Tây Âu, thì năm Ioos mở đầu một thời kỳ tương 
tự như vậy cho phương Đông. Chiên tranh thê giới tiên tới gần với một 
tôc độ kinh người. €Đôi với giai câp vô sản, không còn có thể nói đền một 
cuộc cách mạng nỗ non nữa». «Chúng ta đã bước vào một thời kỳ cách mạng 
rồi. ©Thời đại cách mạng đang bắt đầu›. 

Những lời tuyên bô ây hoàn toàn rõ ràng. Quyền sách này của Cau-xki 
phải làm thước đo để so sánh xem, trước chiên tranh đề quôc chủ nghĩa, 
đảng xã hội - dân chủ Đức đã hứa hẹn phải như thể nào và sau khi chiên 
tranh đã nỗ ra thì đẳng đó (và cả Cau-xki nữa) đã sa ngã như thê nào. Trong 
quyên sách ta đang bàn ây, Cau-xki việt như sau: €Tình thê hiện nay có 
một điều nguy hiểm là: người ta có thẻ dễ tưởng lầm rằng chúng ta (chúng 
ta, những người xã hội - dân chủ Đức) có thái độ ôn hòa hơn thái độ 


400 V. I. Lê-nin 


của chúng ta trong thực tê». Sự thật thì đảng xã hội - dân chủ Đức đã tỏ 
ra vô cùng ôn hòa và cơ hội chủ nghĩa hơn là người ta tưởng! 

Điều càng tiêu biểu hơn là sau khi tuyên bô rât quả quyêt rằng thời 
đại cách mạng đã bắt đầu rồi, Cau-xki vẫn hoàn toàn gạt bỏ vần đề Nhà 
nước, trong một quyên sách chuyên dùng, như chính y đã nói, để phân 
tích vần để «cách mạng chính trỳ. 

Tât cả những mưu toan đẻ tránh vân đề như thê, tât cả những sự im 
lặng ây và những dụng ý bẻ qua ây đã đưa đên kết quả không thẻ tránh 
được là hoàn toàn nhảy sang chủ nghĩa cơ hội; việc này, lát nữa chúng 
ta sẽ nói tới. 

Đảng xã hội - dân chủ Đức tựa hồ mượn lời của Cau-xki để tuyên bồ: 
tôi giữ quan niệm cách mạng của tôi (r8og). Nhât là tôi nhận rằng cuộc 
cách mạng xã hội của giai cÂp vô sản là không thẻ tránh được (rgo2). Tôi 
thừa nhận rằng một thời đại cách mạng mới đã đên (1ooo). Nhưng một 
khi đặt ra vân đề về nhiệm vụ của cách mạng vô sản đôi với Nhà nước, 
thì so với điểu mà Mác đã nói năm 1852, tôi phải lùi lại một bước 
1912). 

Chính vân đề đã đặt thẳng ra như vậy trong cuộc luận chiên của Cau-xki 
chông Pan-nơ-cuc. 


3. LUẬN CHIẾN CỦA CAU-XKI CHỐNG PAN-NƠ-CUC 


Pan-nơ-cuc, đôi thủ của Cau-xki, là một trong những đại biểu của phái 
«cäp tiên cánh tả», trong đó có Rô-za Luc-xăm-bua, Cac Ra-đêc và nhiều 
người khác nữa. Trong khi tán dương sách lược cách mạng, những 
người này đều cùng nhận rằng Cau-xki đã đi theo lập trường «phái giữa, 
một lập trường không có nguyên tắc gì cả và đã ngả nghiêng giữa chủ 
nghĩa Mác và chủ nghĩa cơ hội. Nhận định này đã được chiên tranh hoàn 
toàn chứng minh là chính xác, khi khuynh hướng gọi là «phái giữa (có 
người gọi lầm là mác-xít) hay qphái Cau-xkb đã lộ rõ với tât cả sự nghèo 
nàn bỉ ổi của nó. 

Trong bài «Hành động quần chúng và cách mạng› (dÑeue Zeib, 1912, 
XXX, 2), khi để cập đến vân để Nhà nước, Pan-nơ-cuc đã định nghĩa 
lập trường của Cau-xki là lập trường của một «chủ nghĩa câp tiên tiêu 
cực, là một sthuyêt ngồi không chờ đợb, «Cau-xki không muôn trông thây 
quá trình cách mạng? (tr. 616). Đặt vân để như vậy rồi, Pan-nơ-cuc bàn 
đên chủ để mà chúng ta đang chú ý: nhiệm vụ của cách mạng vô sản đôi 
với Nhà nước. 


=i 


Nhà nước và cách mạng 401 


Ông ta viết: 

Đầu tranh của giai câp vô sản không phải giản đơn là một cuộc đâu tranh 
chồng giai câp tư sản để giành lđy chính quyền Nhà nước, mà cũng là một cuộc 
đầu tranh chồng chính quyền Nhà nước... Cách mạng vô sản nhằm tiêu diệt những 
công cụ vũ lực của Nhà nước và loại bỏ (Auflösung, nghĩa đen: giải tán) những 
công cụ ây đi... bằng công cụ vũ lực của giai cấp vô sản. Cuộc đâu tranh chỉ kêt 
thúc khi nào đạt được kêt quả cuôi cùng, là phá hủy Nhà nước hoàn toàn. Tổ chức 
của đa sô chứng tỏ ưu thẻ của nó bằng cách tiêu diệt tổ chức của thiểu sô thông 
trp (tr. 548). 


Câu nói mà Pan-nơ-cuc dùng để bày tỏ tư tường của mình có những 
khuyêt điểm rât lớn. Nhưng tư tưởng thì rõ ràng, và thử xem Cau-xki 
đã tìm cách bác tư tưởng ây nh thê nào, cũng là điều bồ ích. 


Cau-xki viết: 

€Từ trước đên nay, sự đôi lập giữa người xã hội - dân chủ và người vô chính 
phủ là ở chỗ những người xã hội - dân chủ thì muôn giành lây chính quyền Nhà 
nước, còn những người vô chính phủ thì muôn phá hủy chính quyền Nhà nước. 
Pan-nơ-cuc lại muôn cả hai› (tr. 724). 


Pan-nơ-cuc trình bày không rõ ràng và thiêu cụ thê (chứa kẻ những 
khuyêt điểm khác trong bài của ông ta, không dính đên chủ đề này); nhưng 
Cau-xki đã nắm lây thực chất vân để nguyên (ắc do Pan-nơ-cuc nêu ra 
và trong vân đề nguyên tắc căn bản này; Cau-xki hoàn toàn rời bỏ lập trường 
của chủ nghĩa Mác đẻ nhảy sang chủ nghĩa cơ hội. Cách y phân biệt những 
người xã hội - dân chủ và những người vô chính phủ là hoàn toàn sai: chủ 
nghĩa Mác đã bị y hoàn toàn làm biên chât và tẩm thường hóa. 

Đây là những chỗ phân biệt người mác-xít với người vô chính phủ: 
1) Tuy nhằm mục đích hoàn toàn thủ tiêu Nhà nước, nhưng những người 
mác-xít vẫn cho rằng việc ây chỉ có thể thực hiện được sau khi cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đã thủ tiêu giai câp, việc ây là kêt quả của việc thiệt lập 
chủ nghĩa xã hội dẫn tới chỗ Nhà nước sẽ mật đi; những người vô chính 
phủ lại muôn hoàn toàn thủ tiêu Nhà nước ngay trong khoảng hai mươi 
bồn tiêng đồng hồ mà không hiểu được những điều kiện làm cho sự thủ tiêu 
ây có thể thực hiện được. 2) Những người mác-xít tuyên bô rằng giai 
câp vô sản, sau khi giành được chính quyền, nhât thiêt phải hoàn toàn phá 
hủy bộ máy Nhà nước cũ và thay thê bằng một bộ máy mới, tức là tổ chức 
công nhân vũ trang theo kiểu Công xã; những người vô chính phủ, tuy 
cũng bênh vực việc phá hủy bệ máy Nhà nước, nhưng đôi với vân để 
giai câp vô sản sẽ láy gì thay thê bộ máy đó và sẽ sử dụng chính quyền cách 
mạng như thê nào thì họ chỉ quan niệm được một cách rât mơ hồ; thậm 


20—2886 


402 V. 1. Lê-nin 


chí họ đi đên chỗ phủ nhận việc giai câp vô sản cách mạng sử dụng chính 
quyền Nhà nước, phủ nhận chuyên chính cách mạng của giai câp vô sản. 
2) Những người mác-xít yêu cầu giai câp vô sản phải lợi dụng Nhà nước 
hiện nay đẻ chuẩn bị cho cách mạng; những người vô chính phủ lại chồng 
lại cách làm như thê. 

“Trong cuộc tranh luận này, chính Pan-nơ-cuc là đại biểu cho chủ nghĩa 
Mác chông lại Cau-xki, vì chính Mác đã dạy rằng giai cầp vô sản không 
thể chỉ giành lây chính quyển Nhà nước không thôi, (hiểu theo nghĩa là 
bộ máy Nhà nước cũ chỉ chuyền từ tay người này sang tay người khác), 
mà phải đập tan, phải phá hủy bộ máy ây đi, và thay bằng một bộ máy 
mới. 

Cau-xki rời bỏ chủ nghĩa Mác đẻ đi theo chủ nghĩa cơ hội, vì y không 
hể nói đên chính việc phá hủy bộ máy Nhà nước, là việc mà bọn cơ hội 
chủ nghĩa tuyệt đôi không thê thừa nhận được, và như vậy là y mở cho 
bọn này một lôi thoát, khiên chúng có thể giải thích việc «giành lây» chỉ 
là một việc nắm được đa sô. 

Đẻ che đậy cách xuyên tạc chủ nghĩa Mác như thê, Cau-xki làm theo 
kiểu kẻ thuộc làu kinh kệ: y đưa ra một đoạn «trích dẫm› lời của chính Mác. 
Năm 18so, Mác đã khẳng định cần phải kiên quyêt tập trung vũ lực trong 
tay Nhà nước", Rồi Cau-xki đắc thắng hỏi: Pan-nơ-cuc há chẳng muôn 
phá hủy ‹chê độ tập trung» đó sao? 

Đó chẳng qua chỉ là một trò ảo thuật giông cái trò của Bec-stanh khi 
hắn nói rằng chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa Pru-đông đều chủ trương lây 
chê độ liên bang thay cho chê độ tập trung. 

Câu ‹trích dẫm của Cau-xki không ăn nhập vào đâu cả. Chê độ tập 
trung có thể thực hiện được với bộ máy Nhà nước cũ cũng như với bộ 
máy Nhà nước mới. Nêu công nhân tự nguyện tập hợp lực lượng vũ trang 
của mình lại, thì đó sẽ là chê độ tập trung; nhưng chê độ này sẽ dựa vào 
việc «hoàn toàn phá hủy» bộ máy Nhà nước tập trung, quân đội thường 
trực, cảnh sát, quan lại. Cau-xki hành động hoàn toàn bât chính khi y tránh 
không nhắc đền những nhận định nỗi tiêng của Mác và Ăng-ghen về Công 
xã, đẻ moi ra một câu dẫn chứng chẳng dính gì với vân đề cả. 


Cau-xki nói tiếp: 

+... Có lẽ Pan-nơ-cuc muôn thủ tiêu những chức năng Nhà nước của viên 
chức hay sao? Nhưng chúng ta không phải là không cẩn đên viên chức trong tỏ 
chức Đảng cũng như trong tổ chức công đoàn, äy là chưa kể đên những cơ 
quan hành chính của Nhà nước. Cương lĩnh của chúng ta không đòi thủ tiêu viên 
chức của Nhà nước, mà đòi viên chức phải do dân tuyển... Đôi với chúng ta, 


Nhà nước uà cách mạng 403 


vần đề hiện nay không phải là xét xem bộ máy hành chính trong dÑhà nước tương 
lai› sẽ mang hình thức nào; vần đề là xét xem cuộc đầu tranh chính trị của chúng ta 
sẽ có phá hủy (auflöst, nghĩa đen: giải tán) chính quyền Nhà nước, trước khichúng 
ta giành được chính quyền ảy hay không (chữ viềt ngà của Cau-xki). Sẽ có thể phá 
hủy đi bộ nào cùng với các viên chức trong bộ?› (Cau-xki kể các bộ Giáo dục, 
Tư pháp, Tài chính, Chiễn tranh). c‹Không, cuộc đầu tranh chính trị của chúng 
ta chông chính phủ sẽ không thủ tiêu một bộ hiện có nào hết... Để tránh mọi sự 
hiểu lầm, tôi xin nhắc lại: vẫn để không phải là xét xem đảng xã hội - dân chủ 
đã thắng sẽ chọn hình thức nào cho sNhà nước tương la»; vần để là xét xem 
phái đổi lập chúng ta sẽ cải biên Nhà nước hiện day như thê nào› (tr. 725)- 


Rõ ràng đây là một ngón tráo trở. Pan-nơ-cuc đã đặt ra chính là vân để 
cách mạng. Đầu đẻ bài báo của Pan-nơ-cuc và những đoạn đã trích dẫn đều 
nói rõ điều đó. Khi nhảy sang vần để ‹phái đôi lập, Cau-xki chỉ lây quan 
điểm cơ hội chủ nghĩa thay cho quan điểm cách mạng mà thôi. Lập luận 
của y chung quy như sau: giờ đây là phái đôi lập; sau khi giành được chính 
quyền thì lúc đó sẽ hay. Cách mạng biền mát! Đó đúng là điều bọn cơ hội 
chủ nghĩa mong muôn. 

Vân đẻ không phải là phái đôi lập cũng không phải là đầu tranh chính 
trị nói chung, mà chính là vân để cách mạng. Cách mạng là ở chỗ: giai cầp 
vô sản phó hủy «bộ máy hành chính và đoàn bộ bộ máy Nhà nước 
để thay bằng một bộ máy mới do công nhân vũ trang cầu thành. Cau-xki 
tỏ ra tôn sùng mê tím đôi với các ‹bộ›; nhưng thử hỏi vì sao các bộ đó 
lại không thể thay, chẳng hạn, bằng những hội đồng chuyên gia bên cạnh 
các Xô-viêt đại biểu công nhân và binh sĩ nằm chủ quyền và có quyền lực 
vô hạn? 

Điều côt yêu không phải là xét xem các «bộ» sẽ tổn tại hay sẽ được thay 
bằng những ‹hội đồng chuyên gia› hoặc bằng những cơ quan nào khác: 
điều đó tuyệt đôi không quan trọng gì hêt. Điều côt yêu là xét xem bộ máy 
Nhà nước cũ (gắn bó với giai cầp tư sản bằng trăm ngàn môi và nhiễm 
đầy tính thủ cựu và tính bảo thủ) sẽ được duy trì, hay bị phá hủy và thay 
bằng một bộ máy mới. Cách mạng không nên đưa đên chỗ là giai cầp mới 
dùng bộ máy Nhà nước cũ để chỉ huy và quản lý, mà nó phải đập tan bộ 
máy ây đi, rồi dùng một bộ máy mới để chỉ huy và quản lý: đó là tư tưởng 
vệ bản của chủ nghĩa Mác mà Cau-xki đã im đi hoặc hoàn toàn không 

êu. 

Vân đề viên chức mà y để xuât chứng tỏ hoàn toàn rõ ràng rằng y không 
hiểu cả những bài học của Công xã lẫn học thuyềt của Mác. «Chúng ta 
không phải là không cần đền viên chức trong tổ chức Đảng cũng như trong 
tổ chức công đoàn...» 


26 


404 V. 1. Lê-nin 


Dưới chề độ tư bản chủ nghĩa, dưới sự thông trị của giai cấp tư sản, 
chúng ta không thê không cần đên viên chức. Giai câp vô sản bị chủ nghĩa 
tư bản áp bức, quần chúng lao động bị chủ nghĩa tư bản nô dịch. Dưới 
chê độ tư bản chủ nghĩa, dân chủ bị bó hẹp, bị đè ép, bị cắt xén, bị què 
quặt bởi hoàn cảnh do chê độ nô lệ làm thuê và cảnh thiêu thôn bẩn cùng 
của quần chúng gây ra. Vì lẽ đó và chỉ vì lẽ đó mà trong các tổ chức chính 
trị và công đoàn của chúng ta, viên chức bị hủ hóa (hay nói cho đúng hơn 
có xu hướng bị hủ hóa) bởi hoàn cảnh tư bản chủ nghĩa; họ có xu hướng 
biên thành những người quan liêu, nghĩa là thành những nhân vật có đặc 
quyền, thoát ly quần chúng và đứng ứrên quần chúng. 

Thực chất của chù nghĩa quan liêu là ở đó. Và chừng nào mà bạn tư 
bản chưa bị tịch thu tài sản, chừng nào mà giai câp tứ sản chưa bị lật đỏ, 
thì ngay những viên chức của giai câp vô sản cũng không thẻ tránh khỏi 
«quan liêu hóa› đên một mức nào đó. 

Theo Cau-xki thì: vì vẫn có những viên chức được bầu ra, nên đưới 
chê độ xã hội chủ nghĩa vẫn còn quan lại và vẫn còn chê độ quan liêu! 
Chính điều đó là sai. Chính trong ví dụ của Công xã, Mác đã cho thầy rằng, 
đưới chê độ xã hội chủ nghĩa, những công chức không còn là «những kẻ 
quan liêu› nữa, không còn là «quan lạ nữa, khỉ mờ ngoài uiệc bầu họ ra, 
người ta lại còn có thể bãi miễn họ bât cứ lúc nào, người ta lại còn rút 
lương của họ xuông ngang mức lương trung bình của công nhân, và £hêm 
nữa người ta lại thay những cơ quan đại nghị bằng những cơ quan ‹hành 
động, tức là nắm luôn cả quyền lập pháp lẫn quyền hành pháp›'”3, 

Trên thực tê, tât cả lập luận của Cau-xki chồng Pan-nơ-cuc và nhất là 
luận điệu kỳ diệu nói rằng trong những tô chức công đoàn, cũng nh trong 
những tổ chức Đảng, chúng ta không phải là không cẩn đền viên 
chức, chứng tỏ rằng Cau-xki lặp lại những dập luận» cũ của Bzc-stanh 
chông chủ nghĩa Mác nói chung. Trong tác phầm có tính châầt phản bậi 
(Những tiền để của chủ nghĩa xã hội, Bec-stanh kịch liệt chông ý niệm 
dân chủ (nguyên thủy», chông cái mà hắn gọi là «chủ nghĩa dân chủ giá 
điểu, tức là: tuyệt đôi phục tùng ủy nhiệm của cử tri, viên chức không có 
lương, cơ quan đại biểu trung ưvng không có quyền lực, v.v... Đề chứng tỏ 
sự thiêu sót của chê độ dân chủ «nguyên thủy› này, Bec-stanh viện đên kinh 
nghiệm của các công liên nước Ảnh, mà vợ chồng Ư-ep-bơ đã giải thích. 
Theo hắn viết, trong bảy mươi năm phát triển gọi là «hoàn toàn tự đo› (bản 
tiêng Đức, tr, 127), các công liên đó có lẽ đã nhận rõ chê độ dân chủ nguyên 
thủy là vô hiệu và thay nó bằng chê độ dân chủ thông thường; chề độ đại 
nghị kết hợp với chê độ quan liêu. 


Nhà nước và cách mạng 405 

Kỳ thật, các công liên đó không hề phát triển ‹hoàn toàn tự do» mà 
phát triển đưới chè độ nô lệ tư bản chủ nghĩa hoàn toàn; dưới chề độ này, 
tắt nhiên là người ta «không thể tránh» mà không nhượng bệ đôi với tai 
họa đương ngự trị, bạo lực, sự đôi trá, việc gạt bỏ những người nghèo 
ra ngoài công việc quản lý «tôi cao». Dưới chê độ xã hội chủ nghĩa, nhiều 
phương diện của chẽ độ dân chủ ‹nguyên thủy» tât nhiên sẽ sông lại, vì 
lần đầu tiên trong lịch sử những xã hội văn minh, quần chúng nhân dân 
vươn lên tham gia một cách độc lệp không những vào việc bầu cử và tuyển 
cử, mà cả vào việc quản lý hàng ngày nữa. Dưới chê độ xã hội chủ nghĩa, 
mọi người sẽ lần lượt quản lý và sẽ rât mau quen với tình trạng không 
có ai quản lý cả. 

Với óc phê bỉnh và phân tích thiên tài của mình, Mác đã nhận thây 
những biện pháp thực tiễn của Công xã là bước ngoặt mà bọn cơ hội chủ 
nghĩa rât sợ hãi và không muôn thừa nhận vì hèn nhát và vì chúng không 
chịu đoạn tuyệt hẳn với giai cầp tư sản; mà bọn vô chính phủ không muôn 
nhìn thây hoặc vì họ quá hâp tâp, hoặc vì nói chung họ không hiểu những 
điều kiện chi phôi những cả: biên xã hội lớn lao. «Ngay cả việc phá hủy bộ 
máy Nhà nước cũ, cũng không nên nghĩ đên: làm sao chúng ta lại có thể 
không cần đên các bộ, các viên chức được?›,—người cơ hội chủ nghĩa nhiễm 
đẩy óc phi-li-xtanh lập luận như vậy, và thật ra hắn không tin cách mạng, 
không tin ở sức mạnh sáng tạo của cách mạng, mà lại cèn khiếp sợ cách 
mạng đến kinh hồn (cũng như bẹn men-sê-vích và bọn xã hội - cách mạng 
ở nước ta khiêp sợ vậy). 

‹Chỉ nên nghĩ đền việc phá hủy bộ máy Nhà nước cũ; khêng cần đi 
sâu vào những bài học cụ thẻ của các cuộc cách mạng vô sản đã qua, và không 
cẩn phân tích xem sẽ lấy gì và làm thê nào thay cái đã phá hủy», — đó là lập 
luận của người vô chính phủ (cô nhiên đây là phần tử ưu tú nhât trong 
đám vô chính phủ, chứ không phải bọn theo đuôi giai cÂp tư sản, sau các ngài 
Crô-pôt-kin và bè lữ); đó là điều làm cho người vô chính phủ đi đền một 
sách lược (uyệt uọng, tà không làm cho họ biêt làm việc cách mạng một 
cách gan dạ, táo bạo để giải quyêt những nhiệm vụ cụ thẻ, đồng thời có 
tính đến những điều kiện thực tê của phcng trào quần chúng. 

Mác dạy chúng ta tránh cả hai sai lầm ây; Mác dạy chúng ta tỏ ra hêt 
sức dũng cảm trong việc hoàn toàn phá hủy toàn thể bộ máy Nhà nước 
cũ; một mặt khác, Mác lại dạy chúng ta đặt vân để một cách cụ thẻ: trong 
vài tuần, Công xã đã có thẻ bả đầu xây dựng một bộ máy Nhà nước mới, 
vô sản, bằng cách dùng những biện pháp đã kẻ trên kia nhằm đảm bảo 
một chẽ độ dân chủ lớn hơn và trừ tận gôc chê độ quan liêu. Vậy chúng ta hãy 


408 V. I. Lê-nin 


ảnh hưởng rât lớn, giữa lúc các Nhà nước, — với một bộ rmmáy quân sự 
được tăng cường vì cuộc cạnh tranh giữa bọn đê quôc chủ nghĩa, — đã 
biên thành những con quái vật hiêu chiên tàn sát hàng triệu người để quyêt 
định xem nước Anh hay nước Đúc, tư bản tài chính nước Anh hay tư 
bản tài chính nước Đức, ai là kẻ sẽ thông trị thê giới*. 


# Trong bản thảo còn có một đoạn như sau: 


‹Chương VII 
KINH NGHIỆM CÁC CUỘC CÁCH MẠNG ÑGA. roos VÀ 1o17 


Vân để nêu lên trong đầu để của chương này là một vẫn đề khá rộng khiển có 
thể và cũng nên dành nhiều quyển chuyên bàn vẫn đề này. Trong quyển này, cỗ 
nhiên chúng ta chỉ đóng khung vào những bài học quan trọng nhật của kinh nghiệm 
đã thu được, những bài học trực tiếp liên quan đên nhiệm vụ của giai câp vô sản 
trong cách mạng đôi với chính quyển Nhà nước. (Bản thảo dừng lại ở đây). B1. 


LỜI BẠT LẦN XUÂT BẢN THỨ NHÂT 


Tập sách này viêt hồi tháng tám và tháng chín 1917. Tôi đã ghi xong 
dàn bài chương sau là chương VII: ‹Kinh nghiệm các cuộc cách mạng Nga 
1905 và 1017». Nhưng ngoài đầu để ra, tôi chưa có thì giờ việt được một 
dòng nào cả, vì tôi ‹bị vướng› phải cuộc khủng khoảng chính trị vào hôm 
trước của Cách mạng tháng Mười 1ọr7. Œị vướng› như vậy chỉ có thể 
là đáng mừng thôi. Nhưng việc viêt phần thứ hai của tập sách này (đinh 
nghiệm các cuộc cách mạng Nga 1gos và ror) chắc là đành phải gác lại 
một thời gian dài nữa; làm ra ‹kinh nghiệm của một cuộc cách mạng› 
vẫn thú vị hơn và bổ ích hơn là viết về kinh nghiệm đó. 


Tác giả 
Pê-trô-grat. 
2o tháng mười một 1917. 
Việt vào tháng tám và tháng chín 1g17, Tập 233, tr. I—12o. 


lời bạt lần xuât bản thứ nhất việt 
Và 2o tháng mười một 1017; 
§ 2, chương II việt trước 17 tháng 
chạp, rọi8. 

Xuât bản thành sách ở Pê-trô- 
grat, năm 1or8, Nhà xuât bản «Đời 
sông và khoa học. 


———————————————————— 


VỀ VẤN ĐỀ THỎA HIỆP | 


Do thỏa thuận với một đẳng phái khác mà nhân nhượng một sô yêu sách 
nào đó, từ bỏ một phần những yêu sách của mình, như thê, vẻ chính trị, 
người ta gọi là thỏa hiệp. 

Ý kiên thông thường của những kẻ tẩm thường đổi với những người 
bôn-sê-vích, — ý kiên mà các báo chí sính nghề vu không chúng ta vẫn nuôi 
đưỡng, — cho rằng những người bôn-sê-vích không bao giờ chịu nhận một 
sự thỏa hiệp nào với bât kỳ một ai cả. 

Ý kiên đó dễ chịu đôi với chúng ta, tức là đảng của giai câp vô sản cách | 
mạng, vì nó chứng minh rằng ngay cả những kẻ thù của chúng ta cũng phải | 
thừa nhận sự trung thành của chúng ta đổi với những nguyên tắc cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội và của cách mạng. Nhưng dù sao cũng cần phải nói 
thật là: ý kiên đó không phù hợp với sự thật. Trong bài phê phán bản tuyên 
ngôn của những người cộng sản theo phái Blăng-ki (1872), Ăng-ghen đã chê 
giểu rât đúng lời tuyên bô của họ là: không thỏa hiệp gì cả!#', Ăng-ghen | 
nói rằng đó chỉ là một câu nói suông thôi, bởi vì thường có những tình thê mà 
tât nhiên một đẳng đang chiên đâu buộc phải thỏa hiệp, và nêu cự tuyệt 
không bao giờ chịu «cho người ta trả nợ dầm, thì thật là vô lý. Nhiệm vụ của | 
một đẳng chân chính cách mạng không phải là tuyên bô không thể cự tuyệt 
mọi sự thỏa hiệp, mà phải biêt cách, xuyên qua tắt cả mọi sự: thồa hiệp trong 
trường hợp không thẻ tránh được thỏa hiệp, mà giữ thái độ trung thành với 
những nguyên tắc của mình, với giai cập của mình, với sử mệnh cách mạng 
của mình, với sự nghiệp của mình là chuẩn bị cuộc cách mạng và giáo dục 
quần chúng để đi đên cách mạng thành công. 

Một thí dụ. Việc tham gia các viện Đu-ma III và IV'®*' là một sự thỏa 
hiệp, một sự từ bỏ tạm thời những yêu sách cách mạng. Nhưng đó là một 
sự thỏa hiệp hoàn toàn bắt buộc, bởi vì tương quan lực lượng đã làm cho 
chúng ta, trong một thời gian nhât định, không duy trì được cuộc đâu tranh 
cách mạng của quần chúng, phải chuân bị cho cuộc đầu tranh đó lâu dài, mà 
muôn thê thì cẩn phải biêt làm việc cả từ öên trong cái qchuồng ngựa» kia 


Vẻ uản để thỏa hiệp 411 
———-_-....--. 
nữa. Lịch sử đã chứng minh rằng những người bôn-sê-vích đã hoàn toàn 

lý khi với tư cách một chính đảng, đặt vân để như vậy. 

Bây giờ, bàn đên vân để không phải là một sự thỏa hiệp bắt buộc, mà 

làmột sự thỏa hiệp tự nguyện. 

Đảng ta, cũng như mọi chính đảng khác, thiệt tha mong muôn giành lây 
chính quyền cho mình. Chuyên chính vô sản cách mạng, đó là mục đích của 
chúng ta. Sáu tháng cách mạng đã xác minh một cách hùng hồn và sáng sủa 
lạ thường rằng yêu sách đó là đúng đắn và không thẻ tránh được, chính 
làvì lợi ích của cuộc cách mạng hiện tại. Bởi vì, nêu không như thê, thì nhân 
dân sẽ không thể có được một nền hòa bình dân chủ, không thể có cả việc 
chuyền giao ruộng đât cho nông dân, lẫn quyển tự do hoàn toàn (nghĩa là 
một nền cộng hòa hoàn toàn dân chủ). Tiên trình các sự biên trong sáu tháng 
cách mạng đó, cuộc đâu tranh giữa các giai câp và các đảng phái, sự phát 
triển của các cuộc khủng hoảng trong những ngày 2o—ar tháng tư, e—ro và 
18—r:o tháng sáu, 4—s tháng bảy và 27—21 tháng tám!Ê, tât cả các sự 
việc này đều đã xác nhận và chứng minh điều đó. 

Bây giờ chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt hêt sức đột ngột và 
hêt sức độc đáo của cuộc cách mạng Nga khiên chúng ta có thẻ, với tư cách 
là chính đẳng, để nghị một sự thỏa hiệp tự nguyện, dĩ nhiên không phải 
với giai câp tư sản, kẻ thù giai câp trực tiếp và chủ yêu của chúng ta, mà là 
với những đôi phương gần nhât của chúng ta, với các đảng dân chủ tiểu 
tư sẳn «đang cầm đầu», tức với các đảng xã hội - cách mạng và men-sê-vích. 

Chỉ trong trường hợp ngoại lệ, chỉ đo một tình huông đặc biệt, tình huông 
này chắc là sẽ chỉ tổn tại trong một thời gian rât ngắn thôi — nên chúng ta 
mới có thê để nghị thỏa hiệp với các đảng đó được và, theo ý tôi, chúng ta 
phải để nghị thỏa hiệp. 

Đãi với chúng ta, việc trở lại yêu sách của chúng ta hồi trước tháng bảy 
là mật sự thỏa hiệp. Yêu sách đó là: toàn bộ chính quyền vào tay các Xô- 
viết, thành lập mật chính phủ gồm những người xã hội - cách mạng và 
những người mzn-sê-vích, chịu trách nhiệm trước các Xô-việt, 

Lúc này, và chỉ lúc này thôi, có lẽ chỉ trong 0ài ngày thôi, hoặc trong một 
hay hai tuần lễ, một chính phủ như thê có thể được thành lập và được củng 
cô một cách hoàn toàn yên ôn. Chính phủ đó rầt có thể đầm bảo được sự 
tiền triển mật cách hòa bình của toàn bộ cách mạng Ñga và có rầt nhiều khả 
năng nó làm cho phong trào thê giới tiền bước tới hòa bình và tới thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội, 

Chỉ vì sự phát triển hòa bình đó của cách mạng là một khả năng cực 
kỳ hiềm hoi và cực kỳ quý báu trong lịch sử, nên những người 


412 Ứ. 1. Lê-nữa 


bôn-sê-vích,— những người chủ trương cách mạng thê giới và những 
phương pháp cách mạng, — mới có thê và theo ý tôi, cần phải, nhận lây một 
sự thỏa hiệp như thê. 

Sự thỏa hiệp đó là: những người bôn-sê-vích, tuy không có ý đòi tham 
gia vào chính phủ (một người theo chủ nghĩa quôc tê không thể tham gia 
như thê được nêu những điều kiện của nền chuyên chính của giai câp vô 
sản và của nông dân nghèo chưa được thật sự bảo đảm), nhưng cũng sẽ từ 
bỏ không đòi phải giao ngay chính quyển cho giai câp vô sản và nông dân 
nghèo và dùng những phương pháp cách mạng để đâu tranh cho yêu sách 
đó. Dĩ nhiên, cẩn có một điều kiện, không mới lạ gì đôi với những người 
xã hội - cách mạng và những người men-sê-vích cả, là phải bảo đảm hoàn 
toàn tự do cỗ động và phải triệu tập Quốc hội lập hiên vào ngày giờ đã định, 
không được hoãn lại nữa hoặc ngay trong một kỳ hạn gần hơn. 

Những người men-sê-vích và những người xã hội - cách mạng, với tư 
cách là một khôi liên minh châp chính, sẽ phải đồng ý (giả thử sự thỏa hiệp 
được thực hiện) thành lập một chính phủ hoàn toàn chịu trách nhiệm và 
chỉ chịu trách nhiệm trước các Xô-viêt, và toàn bộ chính quyển ở trung 
ương cũng như ở địa phương sẽ được chuyển giao vào tay các Xô-viết, 
Điều kiện mới sẽ là như thê đây, Theo ý tôi, những người bôn-sê-vích sẽ 
không đặt một điều kiện nào khác nữa cả. Bởi vì những người bôn-sê-vích 
cho rằng sự hoàn toàn tự do cổ động và việc áp dụng ngay chê độ dân chủ 
mới trong việc thành lập các Xô-viêt (bầu lại các Xô-viết) và trong hoạt 
động của các Xô-viêt, thì tự chúng cũng sẽ đảm bảo cho cách mạng tiên 
triển một cách hòa bình và sẽ đảm bảo đập tắt được một cách hòa bình cuộc 
đâu tranh giữa các đẳng phái trong nội bộ các Xô-việt. 

Nhưng có lẽ điều đó Éhông còn có thể thực hiện được nữa chăng? Có 
thể là như thê. Tuy nhiên, nêu chỉ còn dù một phần trăm hy vọng thôi, thì 
hy vọng đó cũng rât đáng được níu lây, 

Việc (hỏa hiệp» đó sẽ đem lại lợi gì cho hai bên ‹kêt ước»; một bên là 
những người bôn-sê-vích và một bên là khôi liên minh những người xã 
hội - cách mạng và những người men-sê-vích? Nêu cả hai bên đều không 
được lợi gì trong việc thỏa hiệp đó cả, như thê hiển nhiên là sự thỏa hiệp 
đó sẽ không thể thực hiện được và chẳng cần phải bàn đên nó làm gì. Hiện 
nay (sau tháng bảy và tháng tám, hai tháng bằng hai mươi năm ngủ ‹yêm); 

mặc dù việc thực hiện sự thỏa hiệp đó có khó khăn thê nào chăng nữa nhưng 
theo ý tôi, có lẽ hãy còn chút ít hy vọng thực hiện được, và sở dĩ có hy vọ 
đó là vì những người xã hội - cách mạng và những người men-sê-vích quy 
định không tham gia chính phủ với bọn dân chủ - lập hiền. 


Vẻ uản đề thỏa hiệp 413 


` 

Trong việc thỏa hiệp đó, những người bôn-sê-vích sẽ có lợi ở chỗ họ sẽ 
có thẻ tự do cổ động cho những quan điểm của họ, và nhờ có một chê độ 
dân chủ đây đù được thật sự thực hiện, họ có thể hoạt động đề gây ảnh 
hưởng trong các Xô-viêt, Trên lời nói thì bây giờ «tât cả mọi người đều thừa 
nhận là những người bôn-sê-vích có quyền tự do này. Trên thực tê, quyền 
tự do đó lại không thể có được dưới một chính phủ tư sẳn hay một chính 
phủ có giai câp tư sản tham gia, nghĩa là đưới một chính phủ khác ngoài 
chính phủ Xô-viễt. Dưới chính phủ Xô-viễt, quyền tự do đó sẽ có ¿h¿ thực 
hiện được (chúng tôi không nói rằng nó sẽ được tuyệt đôi đảm bảo; nhưng 
đù sao nó cũng sẽ có thẻ được thực hiện). Muôn thực hiện được một khả 
năng như thê, thì trong giờ phút khó khăn này, cần phải thỏa hiệp với đa sô 
hiện nay trong các Xô-việt. Dưới chê độ dân chủ thật sự thì chúng fz không 
sợ cái gì cả, vì cuộc sông ủng hộ chúng ta, và ngay cả những xu hướng đang 
phát triển trong nội bộ các đảng xã hội - cách mạng và men-sê-vích, là 
những đôi phương của chúng ta, cũng xác nhận sự đúng đắn của chúng ta. 

Trong việc thỏa hiệp đó, những người men-sê-vích và những người xã 
hội - cách mạng sẽ có lợi ở chỗ là họ sẽ có ngay tức khắc hoàn toàn đầy đủ 
khả năng thực hiện cương lĩnh của khôi liên minh của ñọ, bằng cách dựa 
vào đại đa sô rõ rệt trong nhân dân và đảm bảo cho họ khả năng sử dụng một 
cách hòa bình» đa sô của họ ở trong các Xô-việt. 

Tật nhiên, trong khôi liên minh đó chắc sẽ có hai ý kiên vì khôi đó không 
thuần nhât do nó là một cái khôi như mọi khôi khác, và cũng do phái dân 
chủ tiểu tư sản bao giờ cñng kém thuần nhât hơn giai câp tư sản và giai câp 
vô sản, 

Ý kiên này có thê sẽ nói rằng: chúng ta không thê nào đi cùng đường với 
những người bôn-sê-vích và giai câp vô sản cách mạng! Dù thê nào đi nữa, 
thì giai câp vô sẵn cách mạng cũng sẽ nêu ra những yêu sách quá đáng và sẽ 
dùng chính sách mị đân của họ mà lôi kéo nông dân nghèo. Họ sẽ đòi ký hòa 
ước và đ›ạn tuyệt với các nước đồng minh. Đó là điều không thẻ làm được. 
Chúng ta gần gũi và trung thành với giai cầp tư sản hơn; vì chúng ta không 
đoạn tuyệt với giai cầp tư sản, mà chỉ öớt hòa nhất thời, hơn nữa, sự bât 
hàa đó lại chỉ là do vụ Cooc-ni-lôp mà ra. Bât hòa với nhau, thì rồi sẽ hòa 
giải với nhau. Vả lại những người bôn-sê-vích hoàn toàn không «nhân 
nhượng› chúng ta mật tí gì cả, vì đù sao tât cả những mưu toan khởi nghĩa 
của họ đỉu sẽ phải chịu thât bại tương tự như sự thât bại của Công xã năm 
1871, 

Ý kiên kia lại có thể nói rằng: ví với Công xã thì quả thật là rầt nông cạn 
và thậm chí ngu xuân nữa. Trước hệt, vì rằng những người bôn-sê-vích 


414 V. 1. Lê-nn 


đù sao thì cũng đã học tập được đôi chút kinh nghiệm của năm 1871; chắc 
chẳn là họ sẽ nắm lầy ngân hàng và họ sẽ không ngần ngại gì mà không tiên 
thẳng đên Vec-xây. Làm như vậy, thì chính ngay Công xã cũng vẫn có thể 
thẳng được. Ngoài ra, Công xã đã không thể nào đem lại ngay cho nhân dân 
những điểu mà những người bôn-sê-vích sẽ có thể đem lại cho nhân dân 
khi họ nắm được chính quyển, như là: đem ruộng đât cho nông dân, lập 
lại hòa bình ngay lập tức, thật sự kiểm soát việc sản xuât, thành thực hòa giải 
với các dân tộc U-cren, Phẩn-lan, v.v... Những người bôn-sê-vích, cứ nói 
một cách thông tục thì họ có trong tay nhiều con «chủ bài» hơn là Công xã 
gâp mười lần. Hai nữa, Công xã tât nhiên có nghĩa là một cuộc nội chiễn tàn 
khôc, kèm theo sau là sự đình trệ lâu dài của sự phát triển yên ổn của nền 
văn hóa; nó tạo điều kiện thuận lợi cho đủ mọi hành động quân sự và thử 
đoạn xảo trá của bọn Mac-Ma-hông và bọn Cooc-ni-lôp; đó là môi nguy 
trầm trọng cho toàn bộ xã hội tư sản chúng ta. Nêu mạo hiểm gây ra một 
Công xã, thì có hợp lý không? 

Thê mà Công xã lại là điểu không thể tránh được ở Nga, nêu chúng ta 
không nắm lây chính quyền, nêu tình hình gay go vẫn y nguyên như tình 
hình từ 6 tháng năm đền 31 tháng tám. Tât cả công nhân cách mạng, tât cả 
binh sĩ cách mạng nhât định sẽ nghĩ đền Công xã, sẽ tin vào nó, và sẽ không 
khỏi mưu toan thực hiện nó. Họ sẽ tự bảo: nhân dân đang chết mòn; chiên 
tranh, nạn đói, sự tàn phá, ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có Công xã mới có 
thể cứu nỗi chúng ta. Chúng ta hãy hy sinh, chúng ta thà chêt hêt, nhưng 
Công xã phải sông. Những ý nghĩ đó nhât định sẽ nảy ra trong những người 
công nhân, và bây giờ, không dễ gì mà đánh bại được Công xã như năm 1Ổ71 
nữa. Công xã Nga sẽ có ở khắp thê giới những đồng minh trăm lần mạnh hơn 
những đồng minh của Công xã năm 1871... Mạo hiểm gây ra một Công xã, 
thì có hợp lý không? Và lại tôi không thể cho rằng thực ra những người 
bôn-sê-vích không cho ta một tí lợi gì qua sự thỏa hiệp của họ cả, "Trong 
tât cả các nước văn minh, các bộ trưởng thông minh đều đánh giá cao mọi 
sự thỏa hiệp, dù là rât nhỏ, với giai cấp vô sản trong thời kỳ chiên tranh. Họ 
rât và rât coi trọng sự thỏa hiệp đó. Thê mà, đó lại là những con người 
thiệt thực, những bộ trưởng chính công. Còn những người bôn-sê-vích thì 
họ ngày càng nhanh chóng củng cô được lực lượng, mặc dù họ là đôi tượng 
của sự đàn áp và mặc dù báo chí của họ đang còn non yêu... Mạo hiểm gây ra 
một Công xã thì có hợp lý không? › 

Chúng ta có sẵn đa SỐ, nông dân nghèo vẫn chưa phải là đã gần tỉnh ngộ, 
chúng ta còn khá đủ thời gian. Tôi khó mà tin được rằng, trong một nước 
chủ yêu là nông nghiệp, đa sô lại đi theo những phần tử cực đoan. Nhưng; 


Vẻ uản để thỏa hiệp 415 


* 
trong một nước cộng hòa thật sự dân chủ, thì không thẻ có khởi nghĩa chồng 
lại một đa sô đã được hình thành rõ rệt. Ý kiên thứ hai có thể nói như thê 
đây. 

Trong sô những người bạn chính trị nào đó của Mac-tôp và Xpi-ri- 
đô-nô-va, có thẻ có một ý kiên thứ ba nói rằng: «thưa các đồng chứ, tôi rât 


'công phẫn thây rằng khi bàn về Công xã và những khả năng của nó, cả hai 


đều đã không do dự mà đứng vào hàng ngũ những người chông lại Công xã. 
Dưới hình thức này hay hình thức khác, cả hai đều đã đứng vào phe những 
kẻ đã đập tan Công xã. Tôi sẽ không tuyên truyền cổ động cho Công xã, tôi 
không thể hứa sẽ chiên đâu trong hàng ngũ Công xã như mọi người bôn-sê- 
vích sẽ làm; nhưng tôi cần phải nói rằng nẻu như, bắt chấp những cô gắng 
của tôi, Công xã vẫn cứ bùng nỗ ra, thì tôi sẽ ủng hộ những người bảo vệ 
nó chứ không ủng hộ những kẻ thù của nó... 

Những ý kiên bât đồng về quan điềm có rât nhiều và không thể tránh 
được ở trong nội bộ ‹khôi liên minh», vì phái dân chủ tiêu tư sản bao gồm 
muôn vàn sắc thái, kể từ người tư sản có địa vị vững vàng và hoàn toàn có 
thể với tới ghê bộ trưởng cho đến người nửa bần cùng, chưa hoàn toàn có 
thể châp nhận quan điềm của người vô sản được. Và không ai có thể nói 
được rằng vào lúc này hay lúc nọ, thì kêt quả của những môi bát đồng ý 
kiên đó sẽ ra Sao, 


Tôi việt những dòng trên đây hôm thứ sáu vừa rồi, ngày 1 tháng chín'Ê5, 
nhưng, do những hoàn cảnh ngẫu nhiên (lịch sử sẽ ghi lại rằng, dưới thời 
Kê-ren-xki, không phải tât cả những người bôn-sê-vích đều đã có khả năng 
tự do lựa chọn chỗ ở của mình), nên đã không gửi đên ban biên tập trong 
cùng ngày hôm đó được. Sau khi đã đọc báo thứ bảy và báo chủ nhật, hôm 
nay, tôi tự nhủ: có lẽ lời để nghị thỏa hiệp của chúng tôi đên quá chậm. 
Một vài ngày mà trong đó sự phát triển một cách hòa bình ẩn còn có thể có 
được, có lẽ cũng đã thuộc về quá khứ rồi. Đúng, tât cả mọi cái đều chỉ rõ là 
những ngày đó đã trôi qua. Bằng cách này hay bằng cách khác, Kê-ren-xki 
rồi cũng sẽ ra khỏi đằng xã hội - cách mạng và sẽ ứách khỏi những người 
xã hội - cách mạng, và hắn sẽ củng cô địa vị của hắn trong chính quyền với 
Sự giúp đỡ của bọn tư sản mà không có những người xã hội - cách mạng, do 
chỗ bọn này nằm ỳ không hoạt động... Đúng, tât cả mọi cái đều chỉ rõ là 
những ngày mà ngẫu nhiên người ta có khả năng đi vào con đường phát 
triên một cách hòa bình, đều đã trôi qua mât rồi. Tôi chỉ còn có cách là gửi 


416 Ứ. 1. Lê-nin 


® 
những dòng này đền ban biên tập và đẻ nghị đăng dưới đầu để là: Những 
ý nghĩ muộn màng»... Có thê, đôi khi đọc những ý nghĩ muộn màng mà cũng 
có ích cơ đây. 


2 tháng chín năm 1017 


Viết ngày I—2 (I4—16) Tập 24; tr. 133—129. 
tháng chín 1ọ17. 

Đăng ngày ro(6) tháng chín 
1017 trong tờ 

«Con đường công nhâm›, số 2. 
Ký tên: W. Lê-nin 


CHỦ NGHĨA MÁC VÀ KHỞI NGHĨA VŨ TRANG 


THƯ GỬI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ĐẲNG CÔNG NHÂN XÃ HỘI - DÂN CHỦ NGA (B) 


Một trong những sự xuyên tạc độc địa nhât và hầu như phổ biên nhât 
đôi với chủ nghĩa Mác, mà các đảng (%ã hội chủ nghĩa› có ưu thê nhât đã 
phạm phải, — chính là lời đôi láo cơ hội chủ nghĩa cho rằng chuân bị khởi 
nghĩa và nói chưng, coi khởi nghĩa như một nghệ thuật, như thê là theo «chủ 
nghĩa Blăng-kb. 

Bec-stanh, thủ lãnh phái cơ hội chủ nghĩa, đã từng nôi tiêng một cách 
thảm hại vì đã vu cáo chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa Blăng-ki. Thực ra, khi kêu 
la về chủ nghĩa Blăng-ki, bọn cơ hội chủ nghĩa hiện tại không hể đưa lại 
cái gì mới và không dlàm giàu gì thêm› cho những ‹ý tưởng? nghèo nàn của 
Bec-stanh chút nào cả. 

Vu cáo những người mác-xít là theo chủ nghĩa Blăng-ki vì họ coi khởi 
nghĩa như là một nghệ thuật! Có thể có một sự xuyên tạc sự thật nào đáng 
ghét hơn thê nữa chăng? Không có một người mác-xít nào lại chôi cãi được 
rằng chính Mác đã phát biểu vẻ vân đề đó một cách minh bạch nhât, chính 
xác nhât và quả quyêt nhât khi ông gọi khởi nghĩa chính là một nghệ £huột, 
khi ông nói rằng cần phải coi nó là một nghệ thuật, cần phải thẳng một trận 
đầu tiên và giành từ thắng lợi này đên thắng lợi khác mà không ngừng tấn 
công địch, lợi dụng sự hoang mang của chúng, v.v... 

Muôn thẳng lợi, khởi nghĩa vũ trang không được dựa vào một cuộc âm 
mưu, vào một đảng, mà phải dựa vào giai cầp tiên phong. Đó là điểm thứ 
nhât. Khởi nghĩa vũ trang phải dựa vào cao trào cách mạng của nhân dân. 
Đó là điểm thứ hai. Khởi nghĩa vũ trang phải dựa vào một bước ngoặt 
quyêt định trong lịch sử của cuộc cách mạng đang lên, khi tính tích cực của 
những đội ngũ tiên tiên trong nhân dân được biểu lộ cao hơn hềt, khi mà 
những đao động trong hàng ngũ địch và trong hàng ngũ những người bạn 
mềm yều, do dự: uà không kiên quyềt của cách mạng biều hiện ra mạnh hơn 
hêt, Đó là điểm thứ ba. Chủ nghĩa Mác khác với chủ nghĩa Blăng-kỉi chính 
là vì nó đã nêu ra được ba điều kiện ây trong khi đặt vần để khởi nghĩa. 


27—2886 


418 V. I1. Lê-nin 


Nhưng một khi đã có đầy đủ ba điều kiện ây, mà lại không chịu coi khởi 
nghĩa vũ trang như là một nghệ thuật, tức là phản lại chủ nghĩa Mác và phản 
bội cách mạng. 

Đề chứng minh rằng lúc này chính là lúc mà đẳng nhất định phải thừa 
nhận rằng khởi nghĩa đã được quá trình những sự biên khách quan để ra 
thành nhiệm vụ trước mắt, rằng cần phải coi khởi nghĩa vũ trang như là một 
nghệ thuật, thì tôt hơn hết có lẽ là dùng phương pháp so sánh và đôi chiêu 
tình hình giữa những ngày 3 và 4 tháng bảy và những ngày tháng chín. 

Ngày 3 và 4 tháng bảy, người ta có thẻ đặt vân để một cách chính đáng 
như sau: có lẽ đúng hơn hêt là phải cướp chính quyền, bởi vì đằng nào thì 
kẻ thù của chúng ta cũng sẽ buộc tội chúng ta là khởi nghĩa và sẽ đàn áp 
chúng ta như những kẻ phiên loạn. Thê nhưng lúc ây, người ta không thể 
vì thê mà đi đên kêt luận là nhât thiêt phải cướp chính quyền, vì lúc đó còn 
thiêu những điểu kiện khách quan cho cuộc khởi nghĩa vũ trang thẳng lợi. 

1) Lúc bây giờ, chưa có một giai cầp đứng làm đội tiên phong của cách 
mạng, đi theo chúng ta. 

Chúng ta chưa chiêm được đa sô trong công nhân và binh sĩ ở hai thủ 
đô. Ngày nay, chúng ta đã có đa sô đó trong cả hai Xô-viêt ây. Đa sô ây chỉ 
là do các sự biên tháng bảy và tháng tám, do kinh nghiệm của cuộc «trần áp? 
chông những người bôn-sê-vích, cũng như do kinh nghiệm của cuộc phiên 
loạn Cooc-ni-lôp, mới tạo thành được. 

2) Lúc bây giờ, cao trào cách mạng chưa lan rộng trong toàn dân. Ngày 
nay, sau cuộc phiên loạn Cooc-ni-lôp, đã có cao trào ây rồi. Chứng cớ là: 
tình hình ở các tỉnh và việc các Xô-viêt đã cướp chính quyển ở nhiều địa 
phương. 

3) Lúc bây giờ, kẻ thù của chúng ta và giai câp tiểu tư sản do đự còn 
chưa tỏ ra đao động với một quy mộ thật rộng lớn về chính trị. Ngày nay 
những sự dao động ây rât mạnh: kẻ thù chính của chúng ta, chủ nghĩa đề 
quôc ở các nước đồng minh và quôc tê, — vì bọn «đồng minh» là bọn cầm 
đầu chủ nghĩa đê quốc toàn thê giới,— còn do dự giữa chủ trương tiệp 
tục chiên tranh cho đền thắng lợi và chủ trương ký hòa ước riêng rẽ chỗng 
lại nước Nga. Phái dân chủ tiêu tư sản của chúng ta, những kẻ đã rõ ràng 
mât đa sô trong nhân dân, đang dao động ghê gớm; họ đã từ bỏ việc lập 
khôi, nghĩa là từ bỏ việc liên kêt với bọn dân chủ - lập hiên. 

4) Vì vậy cho nên, trong những ngày 2 và 4 tháng bảy mà khởi nghĩa thì 
là một sai lầm: vì đứng về mặt thực lực, cũng như đứng về mặt chính trị mà 
nói, chúng ta đều không thể giữ được chính quyền. Về mặt thực lực, chúng 
ta không thể giữ được chính quyển, mặc dầu Pê-trô-grat có những lúc lọt 


Chủ nghĩa Mác uà khởi nghĩa uũ trang 419 


vào tay chúng ta; đó là vì chính ngay công nhân và binh sĩ chúng ta lúc bây 
giờ sẽ không chịu đánh và chịu chêt, đề giữ lầy thành phô: họ còn chưa căm 
phẫn đền cao độ, chưa sôi sục căm thù tđữ dộp như ngày nay cả đôi với bọn 
Kê-ren-xki, lẫn đổi uới bọn Txê-rê-tê-l — Tsec-nôp. Các chiên sĩ cách 
mạng của chúng ta vẫn chưa được tôi luyện bởi kinh nghiệm của cuộc truy 
nã những người bôn-sê-vích, mà bọn xã hội - cách mạng và bọn mmen-sê- 
vích đã tham gia. 

Vẻ mặt chính trị, chúng ta sẽ không thể giữ được chính quyển trong 
những ngày 2 và 4 tháng bảy, bởi vì trước cuộc phiền loạn của Cooc-ni-lôp, 
quân đội và các tỉnh có thẻ và nhất định sẽ tân công Pê-trô-grat. 

Hiện nay thì tình thê đã khác hẳn. 

Hiện nay, chúng ta đã giành được đa số của giai cấp, làm đội tiên phong 
của cách mạng, đội tiên phong của nhân dân, có khả năng lôi cuôn quần 
chúng đi theo mình. 

Hiện nay, đa sô nhân dân đã đi với chúng ta, vì việc Tsec-nôp từ chức 
là dầu hiệu hoàn toàn không phải duy nhât, nhưng là dâu hiệu rõ ràng nhât, 
hùng hồn nhât, chứng tỏ rằng nông dân sẽ không nhận được ruộng đất từ 
tay khôi liên minh của bọn xã hội - cách mạng trao cho (cũng không phải 
từ tay chính ngay bọn xã hội - cách mạng nữa). Và chính điều đó là nguyên 
tô quyết định tính chât toàn dân của cách mạng. 

Hiện nay, chúng ta đang nắm địa vị ưu thê của một đảng biết chắc con 
đường mình phải đi, trong khi đó thì foàn bộ chủ nghĩa đề quốc và toàn bộ 
khôi liên minh của bọn men-sê-vích và bọn xã hội - cách mạng đang ở vào 
tình trạng dao động ghê gớm. 

Hiện nay, chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi, vì nhân dân đã 
tới sát chỗ tuyệt vọng, còn chúng ta thì đã vạch cho toàn dân lôi thoát đúng 
đắn khi cho toàn dân thây rõ giá trị của sự lãnh đạo của chúng ta trong 
«những ngày phiên loạn của Cooc-ni-lôp›, rồi khi để nghị của chúng ta thỏa 
hiệp với những người lập khôi đã bị họ khước từ mặc dù họ vẫn không 
ngừng dao động. 

Nêu nghĩ rằng đề nghị thỏa hiệp của chúng ta chưa bị cự tuyệt, rằng Hội 
nghị dân chủ!Ê! còn có thể tiễp nhận đẻ nghị đó, thì lầm to. Vần để thỏa 
hiệp đã được để ra giữa đảng này với các đảng khác. Không thể làm khác 
thê được. Các đảng kia đã cự tuyệt sự thỏa hiệp đó. Hội nghị dân chủ chỉ là 
một hội nghị thôi, chứ không có gì khác. Có một điều không nên quên là đa 
sô nhân dân cách mạng, tức là những nông dân nghèo khổ nhầt và căm phẫn, 
không có đại biểu trong ây. Đó là một hội nghị của thiểu số nhân đân, không 
thể quên sự thật hiển nhiên đó. Nêu coi Hội nghị dân chủ là một nghị viện 


27» 


420 V, I. Lê-nin 


thì sẽ phạm sai lầm tệ hại nhất, thì sẽ rơi vào thói mê tín nghị trường; bởi vì, 
đầu cho nó có tự tuyên bô là nghị viện và nghị viện toàn quyền của cách 
mạng đi nữa, nó cũng vẫn không thẻ định đoạt được gì hêt: khả năng định 
đoạt không phải là tùy ở nó mà là ờ các khu công nhân ở Pê-trô-grat và Mạc- 
tư-khoa. 

Tât cả những tiền để khách quan của một cuộc khởi nghĩa thẳng lợi đã 
có đầy đủ. Chúng ta có những thuận lợi đặc biệt của một tình thê, trong đó 
chỉ: có thẳng lợi của chúng ta trong khởi nghĩa mới chầm dứt được những 
đao động đang dày vò nhân dân căm phẫn, (vì dao động là một điều làm cho 
người ta bị dày vò thậm tệ nhât); trong đó chỉ có thắng lợi của chúng ta 
trong khởi nghĩa mới làm cho nông dân có ngay ruộng đât; trong đó chỉ có 
thẳng lợi của chúng ta trong khởi nghĩa mới đập tan được âm mưu ký hòa 
ước riêng rẽ nhằm chông lại cách mạng: nó sẽ làm cho âm mưu đó thât bại 
bằng cách công khai để nghị một hòa ước đầy đủ hơn, công bình hơn, nhanh 
chóng hơn, một hòa ước có lg¡i cho cách mạng. 

Sau hệt, chỉ có Đảng ta mới có thể cứu vãn được Pê-trô-grat sau khi đã 
chiên thắng trong khởi nghĩa, vì nêu để nghị hòa bình của chúng ta bị cự 
tuyệt và thậm chí ngay cả đền một sự đình chiên chúng ta cũng không đòi 
được nữa, thì chúng £a sẽ trở thành những «người chủ trương bảo vệ tô 
quôc, chúng ta sẽ cảm đầu các đảng chủ chiền; chúng ta sẽ trở thành đảng 
«chủ chiên quyêt liệt nhất, chúng ta sẽ tiên hành chiên tranh một cách thật sự 
cách mạng. Chúng ta sẽ tước hêt bánh mì và fđ£ cả giầy ủng của bọn tư bản. 

f“húng ta sẽ chỉ đề lại cho chúng những cùi bánh và sẽ cho chúng đi giầy rơm 
thôi. Tât cả bánh mì, tât cả giầy ủng, chúng ta sẽ gửi ra mặt trận cho bộ đội. 

Như thê, chúng ta sẽ giữ vững được Đê-trô-grat. 

Nước Nga còn có rât nhiều nguồn lực lượng vật chât và tỉnh thần để 
cung ứng cho một cuộc chiên tranh thật sự cách mạng. Bởi vậy, có đên o9 
phần trăm chắc chắn là bọn Đức ít ra cũng sẽ chịu đình chiên với chúng ta. 
Mà hiện nay đạt được một cuộc đình chiên, tức là đã chiên thẳng foàn thề 
giới rồi. 

“+ .* 4 


Nhận thức rõ sự cần thiết tuyệt đôi phải có một cuộc khởi nghĩa của công 
nhân Pê-trô-grat và Mạc-tư-khoa đề cứu vấn cách mạng và cứu vãn nước 
Nga thoát khỏi bị bọn đề quôc của hai phe đồng minh dùng qhòa ước riêng 
rẽ», để chia nhau, thì chúng ta, trước hêt, phải ứng dụng sách lược chính 
trị của chúng ta ở Hội nghị cho hợp với điều kiện của khởi nghĩa đang lên; 
sau nữa, chúng ta phải chứng tỏ rõ rằng chúng ta không phải chỉ ngoài 


Chủ nghĩa Mác oà khởi nghĩa uũ trang 421 


miệng tiếp thu tư tưởng của Mác về sự cần thiết phải coi khởi nghĩa như là 
một nghệ thuật. 

Ở Hội nghị, ngay từ đầu, chúng ta phải cùng cô đảng đoàn bôn-sê-vích, 
không chạy theo sô lượng, không sợ đẻ mặc cho bọn do dự ở trong phe 
những người do dự: đề họ ở đó, họ còn có lợi cho sự nghiệp cách mạng hơn 
là đề họ trong phe những chiên sĩ kiên quyêt và đầy lòng quả cảm. 

Chúng ta phải nhân danh đảng đoàn bôn-sê-vích mà thảo ra một bản 
tuyên bỗ ngắn gọn, nhân mạnh một cách cương quyẻt nhât rằng những 
diễn văn dài dòng và những ‹diễn văm nói chung, là đều không hợp thời 
nữa, rằng cần phải hành động ngay để cứu vấn cách mạng, rằng tuyệt đôi 
cẩn thiêt phải đoạn tuyệt hẳn với giai cầp tư sản, phải hoàn toàn truât bỏ 
toàn bộ chính phủ hiện thời, phải đoạn tuyệt hẳn với bọn đề quôc Anh - 
Pháp đang chuẩn bị dùng ‹hòa ước riêng rẽ» để chia cắt nước Nga, cần thiệt 
phải chuyên ngay toàn bộ chính quyển sang phe đân chủ cách mạng do giai 
cấp uô sản cách mạng lãnh đạo. 

Bản tuyên bô của chúng ta phải nêu lên được một cách hêt sức ngắn 
gọn và rõ rệt cái kết luận nói frên đúng với bản dự thảo cương lĩnh của 
chúng ta, tức là: phải đem lại hòa bình cho các dân tộc, phải đem lại ruộng 
đât cho nông dân, phải tịch thu những món lời bì ði của bọn tư bản, phải 
đề ra những biện pháp nghiêm khắc chồng sự phá hoại sản xuât một cách 
vô liêm sỉ của bọn tư bản. 

Bản tuyên bô ây càng ngắn gọn, càng sắc bén chừng nào càng tôt chừng 
ây. Nhưng trong đó còn phải chỉ thật rõ hai điểm rât quan trọng: những sự 
dao động đã làm cho nhân dân không chịu nỗi nữa, những sự do dự của 
bọn xã hội - cách mạng và bọn men-sê-vích đã làm cho họ chán lắm rồi, 
chúng ta phải cắt đứt hẳn quan hệ với những đảng ây, bởi vì chúng đã phản 
bội cách mạng. 

Điểm thứ hai: bằng cách đề nghị ký ngay một hòa ước không có những 
cuộc thôn tính, bằng cách đoạn tuyệt ngay với bọn đề quôc đồng minh và 
tắt thảy bọn đê quôc khác; chúng ta hoặc sẽ đạt ngay được một cuộc đình 
chiên, hoặc sẽ được toàn bộ giai câp vô sản cách mạng tán thành quan điểm 
bảo vệ tổ quốc và, dưới sự lãnh đạo của giai câp vô sản cách mạng, phái dân 
chủ cách mạng sẽ tiên hành một cuộc chiên tranh thật sự chính nghĩa, thật 
sự cách mạng. 

Sau khi đã đọc bản tuyên bô đó, sau khi đã kêu gọi phải quyềt định chứ 
không phải nói suông, phải hành động chứ không phải chỉ thảo ra những 
nghị quyêt, chúng ta phải tung tât cả đẳng đoàn của chúng ta nào trong các 
nhà máy và trại lính: đó là địa bàn hoạt động của đẳng đoàn, đó là then chôt 


422 V. 1. Lê-nin ° 
` ..-.............-... 
chủ yêu, do đó sẽ cứu vấn được cách mạng, đó là động lực của Hội nghị 
dân chủ. 

Tại các nhà máy và trại lính, trong những bài diễn văn sôi nổi, đẩy 
nhiệt tình, chúng ta phải giải thích cương lĩnh của chúng ta và đặt vần 
để như sau: hoặc là Hội nghị hoàn zoàn thừa nhận cương lĩnh đó, hoặc là 
vũ trang khởi nghĩa. Không có cách trung dung nào hêt. Không thể chờ đợi 
được. Cách mạng đang lâm nguy. 

Một khi vân để được chúng ta đặt ra như thể rồi, một khi mọi hoạt 
động của đảng đoàn chúng ta đã tập trung trong nhà máy và trại lính rồi, 
thì chúng ta sẽ biễt cân nhắc thời cơ để phát động khởi nghĩa. 

Và muôn có thái độ mác-xít đôi với khởi nghĩa, nghĩa là muôn coi nó 
như là một nghệ thuật, thì chúng ta phải đồng thời, không đẻ mât một phút, 
tổ chức một öộ (ham mưu của các đoàn quân khởi nghĩa, phân phôi lực. 
lượng của chúng ta, điều động gâp các đơn vị tin cậy tân công những địa 
điểm quan trọng nhất, bao vây A-lec-xăng-đrin-ca, chiêm cứ ĐPe-trô-pap- 
lôp-ca'"”, bắt giam Bộ Tổng tham mưu và Chính phủ, phái những đơn vị 
sẵn sàng hy sinh tính mạng của họ chứ không để quân địch tiên đền các 
trung tâm quan trọng của thành phô được, để chặn đánh bọn học sinh sĩ 
quan và «Sư đoàn man rợ`*°; Chúng ta phải động viên công nhân có vũ 
trang, kêu gọi họ tham gia một trận chiên đâu quyêt liệt cuôi cùng, phải 
đồng thời mau lẹ chiêm lây cơ quan điện tín và điện thoại, bô trí bộ tham 
mưu khởi nghĩa của chúng ta đóng tại tổng điện đài dùng điện thoại đẻ liên 
lạc bộ tham mưu khởi nghĩa với tât cả các nhà máy, tât cả các trung đoàn, 
rầt cả các địa điểm đang diễn ra chiên đâu vũ trang, v.v... 

Tât thảy cái đó dĩ nhiên chỉ là nói một cách đại khái đề chứng rmminh 
rằng trong thời kỳ hiện tại, người ta không thể nào trung thành với chủ 
nghĩa Mác, trung thành với cách mạng, mà lại không coi khởi nghĩa như một 
nghệ thuật. 

W. Lê-ni 


Việt ngày 13—14 (a26—2?) Tập 34, tr. 242—247- 
tháng chín năm 1g17. 

Đăng lấn đầu tiên năm 102r trong 

tạp chí «Cách mạng vô sản›, sô 2. 


NHỮNG NGƯỜI BÔN.SÊ-VÍCH SẼ GIỮ ĐƯỢC 
CHÍNH QUYỀN HAY KHÔNG? 


LỜI TỰA CHO LẦN XUẤT BẢN THỨ HAI 


Tập sách này, như đã thây qua nội dung của nó, đã được việt vào cuôi 
tháng chín và viêt xong ngày r tháng mười năm 1917. 

Cuộc cách mạng ngày 2s tháng mười đã chuyển vẫn để nêu ra trong tập 
sách này từ lĩnh vực lý luận sang lĩnh vực thực tiễn. 

Ngày nay ta phải trả lời câu hỏi đó bằng việc làm, chứ không phải bằng 
lời nói. Những luận cứ để chông lại những người bôn-sê-vích đều vô cùng 
yêu ớt. Những luận cứ ây đã bị đánh đồ. 

Nhiệm vụ hiện nay là phải dùng fhực tiễn của giai câp tiên phong — 
giai cầp vô sản — đề chứng minh sức sông của chính phủ công nông. Tât 
cả những người công nhân giác ngộ, tât cả những người sinh động và trung 
thực trong giai câp nông dân, tât cả những người lao động và những người 
bị bóc lột sẽ đem toàn lực ra để giải quyêt vân để lịch sử cực kỳ lớn lao đó 
trên thực tiễn. 

'Tât cả mọi người hãy bắt tay vào việc! Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa toàn thê giới phải thẳng lợi và nhât định sẽ thắng lợi! 


Đê-tec-bua, ngày ọ tháng mười một năm 1017. 


*°ÑN. Lê-nin 


_ In năm 1o18 trong tập sách: 

Ñ. Lê-nin. đÑhững người bôn-sê-vích 
sẽ giữ được chính quyền hay không?9, 
loại eTủ sách của binh sĩ và nông dân›, 
Pê-tec-bua. 


424 Ứ. I. Lê-ni 


Tât cả các khuynh hướng, từ báo ¿Tiêng nói đền báo đđời sông mới, 
từ bọn dân chủ - lập hiên theo Cooc-ni-lôp đên những người bôn-sê-vích 
một nửa, tức là tát cả mọi người, trừ những người bôn-sê-vích, đều đồng 
ý với nhau ở điềm nào? 

Ở điểm là những người bôn-sê-vích một mình hoặc sẽ không bao giờ 
quyêt định nắm lây toàn bộ chính quyển cả, hoặc nêu họ quyêt định như 
vậy và nằm được chính quyền, thì sẽ không thể giữ được chính quyền đù 
chỉ trong một thời gian rât ngắn. 

Nêu có ai nói rằng việc những người bôn-sê-vích một mình nắm lây 
toàn bộ chính quyển là một vân để chính trị hoàn toàn không thực tê, rằng 
chỉ có đầu óc tự phụ xâu xa nhât của một (kẻ cuồng tím nào đây mới coi 
việc đó là có thể thực hiện được, thì chúng ta bác bỏ ý kiên đó bằng cách 
dẫn ra đây những lời tuyên bô đứng nguyên văn của các đẳng phái và các 
khuynh hướng chính trị có trách nhiệm nhât và có ảnh hưởng nhât thuộc 
các «màu sắc» khác nhau. 

Nhưng trước hêt xin có vài lời về vần đề thứ nhât nói trên, tức là: những 
người bôn-sê-vích có dám một mình nắm lây toàn bộ chính quyền không? 
Tại Đại hội các Xô-viêt toàn Nga, đôi với câu hỏi đó tôi đã có dịp trả lời 
dứt khoát là có dám làm như thê, khi tôi phải thét lên một câu nhận xét từ 
chỗ tôi ngồi, trong lúc Txê-rê-tê-li'“° đang đọc bài diễn văn với tư cách 
là bộ trưởng. Và tôi không hề thây có người bôn-sê-vích nào, cả trên báo 
chí lẫn trong những lời tuyên bô miệng, lại nói rằng chúng tôi không nên 
một mình nắm lây chính quyển. Tôi vẫn tiếp tục giữ quan điểm cho rằng 
nói chung một chính đẳng — và đặc biệt là đẳng của giai cẦp tiên phong — 
sẽ không có quyền tồn tại, sẽ không đáng được gọi là một đảng, sẽ chỉ là 
một con sô không thẳm hại cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nêu như đẳng ây 
từ chôi nắm chính quyển, trong lúc có khả năng giành được chính quyền. 

Bây giờ chúng tôi xin dẫn ra những lời tuyên bô của bọn dân chủ - lập 
hiên, của bọn xã hội - cách mạng và của những người bôn-sê-vích một nửa 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyển hay không? 425 


(tôi sẵn sàng gọi họ là những người bôn-sê-vích một phần tư) vể vân đẻ 
chúng ta đang bàn đên. 
Xã luận của báo (Tiêng nói ra ngày 16 tháng chín đã việt: 


«..Những ý kiên bât đồng, những quan điểm khác nhau đã tràn đẩy trong 
phòng nhà hát A-lêc-xăng-đrin-xki, và báo chí xã hội chủ nghĩa phản ánh cảnh 
tượng giỗng như vậy. Chỉ có quan điểm của những người bôn-sê-vích là rõ ràng, 
dứt khoát và thẳng thắn. Tại Hội nghị, đó là quan điểm của thiểu sô. Trong các 
Xô-viễt, thì đó là một trào lưu càng ngày càng lớn lên. Nhưng mặc dù những 
lời lẽ hùng hỗ hăng hái, những câu nói huênh hoang khoác lác, mặc dù 
tô ra tự tin đi nữa, thì những người bôn-sê-vích — trừ một vài kẻ cuồng tín — 
đều chỉ mạnh bạo trên lời nói ngoài miệng mà thôi. Họ sẽ không tự ý mình nắm 
lầy toàn bộ chính quyển› đâu. Là những kẻ khuây rôi và phá hoại par excellence*, 
nhưng thực ra họ chỉ là những kẻ nhát gan. Trong thâm tâm, họ hoàn toàn nhận 
rõ cả sự ngu dôt của họ lẫn tính chất tạm thời của những thắng lợi hiện nay của 
họ. Cũng như tật cả chúng ta, họ đều hiểu rõ ràng cái ngày đầu tiên mà họ thắng 
lợi hoàn toàn cũng sẽ là ngày đầu tiên mà họ suy sụp rât nhanh chóng. Theo bản 
chât thì họ là những kẻ vô trách nhiệm, theo phương pháp và thủ đoạn thì họ 
là những người vô chính phủ, họ chỉ có thẻ là một trong những khuynh hướng 
của tư tưởng chính trị, hay nói cho đúng hơn, chỉ là một trong những sai lệch 
của tư tưởng đó mà thôi. Phương pháp tôt nhât đẻ thoát khỏi chủ nghĩa bôn-sê-vích 
trong nhiều năm, để bác bỏ chủ nghĩa ây; là cứ giao vận mệnh đât nước cho những 
lãnh tụ của chủ nghĩa ây. Còn nêu không hiểu được rằng những cuộc thí nghiệm 
như thê không được làm và rât nguy hại, thì trong trường hợp tuyệt vọng cũng 
có thể phải dùng đên một phương tiện dũng cảm như thê. May thay, chúng tôi 
xin nhắc lại, chính ngay những vị anh hùng đương thời đáng buồn ẩy thực ra 
tuyệt nhiên không hể mong muôn cướp lầy toàn bộ chính quyền. Trong bât cứ 
điểu kiện nào, họ cũng không thẻ nào làm được việc gì có tính chất sáng tạo cả. 
Thành thử, tât cả sự rõ ràng dứt khoát và thẳng thắn của họ chỉ hạn chê trong 
lĩnh vực diễn đàn chính trị và phát biểu tại những cuộc mít-tinh mà thôi. Trong 
thực tiễn thì dù đứng trên quan điểm nào, lập trường của họ cũng không đáng 
đêm xỉa đên. Tuy nhiên, lập trường đó cũng có kết quả thực tê nhất định về 
một mặt là: nó thông nhất tắt cả những khuynh hướng khác nhau của stư tưởng 
xã hội chủ nghĩa» ở chỗ họ đều chồng đổi lại nó...» 

Bọn dân chủ - lập hiên lập luận như thê. Còn đây là quan điểm của đẳng 
lớn nhât ‹đang thông trị và nắm giữ chính quyểềm ở nước Nga, đẳng của 
tnhững người xã hội - cách mạng›, được trình bày trong bài xã luận không 
ký tên, tức là của ban biên tập, đăng trên cơ quan chính thức của họ là tờ 
tSự nghiệp nhân dâm ra ngày 2r tháng chín: 

_ ®sÑNêu giai câp tư sản không muôn hoạt động chung với phái dân chủ trước 
khi có Quốc hội lập hiên triệu tập, trên cơ sở cương lĩnh đã được Hội nghị thông 
qua, thì phải lập ra một khôi liên kềt ngay trong thành phần của Hội nghị. Đó 


* — cực độ. BT. 


426 V. 1. Lê-nữ 


là một sự hy sinh đau đớn đổi với những người bảo vệ khỏi liên kết, nhưng 
đền những người tuyên truyền cho tư tưởng ‹đường lôi thuần túy» của chính quyển 
cũng phải làm nhữ uậy mà thôi Nhưng chúng tôi ngại rằng không thỏa thuận 
được về vân đề đó. Và khi đó thì chỉ còn lại cách giải quyêt thứ ba và cuỗi cùng 
là: nửa nào của Hội nghị oể nguyên tắc đã bảo vệ tư tưởng lập một chính quyền 
thuần nhất, thì nửa đó ðuộc phải đứng ra tô chức chính quyền. 

Chúng tôi nói trắng ra rằng: những người bôn-sê-mích sẽ buộc phải thành 
lập nội các. Họ đã đem hệt nghị lực ra đẻ làm cho phái dân chủ cách rnạng có 
ác cảm đôi với sự liên kêt, bằng cách hứa hẹn đủ mọi thứ lợi ích sau khi xóa bỏ 
4chính sách thỏa hiệp và giải thích rằng chính chính sách thỏa hiệp ây đã gây 
mọi tai họa cho đât nước. 

Nêu họ nhận thức được sự cổ động của họ, nêu họ không đánh lừa quản 
chúng, thì họ buộc phải làm tròn những điều mà họ đã hứa trời hứa biến. 

Vân đề đặt ra thật rõ ràng. 

Và họ đừng phí công ẳn nâp sau những mớ lý luận hâp tâp vội vàng tạo ra 
nói rằng họ không đủ khả năng nắm chính quyền. 

Phái dân chủ sẽ không châp nhận những mớ lý luận ây. 

Trong lúc đó thì những người tán thành liên kêt phải cam kết hoàn toàn 
ủng hộ họ. Đây là ba cách giải quyêt, ba con đường đang ở trước mắt chúng t2; 
ngoài ra, không còn con đường nào khác!l› (Những chữ in nghiêng là của báo 
4Sự nghiệp nhân dâm.) 

Những người xã hội - cách mạng lập luận như thê. Cuôi cùng, đây là 
‹lập trường› — nêu có thẻ gọi cái lôi ngồi chông chênh giữa hai cái ghê là 
lập trường — của «những người bôn-sê-vích một phần tư» ở báo Đời sông 
mới, lây ở bài xã luận của ban biên tập ‹Đời sông mới sö ra ngày 23 tháng 
chín: 

«...Nêu sự liên kết với Cô-nô-va-lôp và Ki-skin được lập lại, thì điểu đó 
không có nghĩa gì khác hơn là phái dân chủ lại đầu hàng một lắn nữa và thủ tiêu 
nghị quyêt của Hội nghị về việc thành lập một chính quyền có đủ trách nhiệm 
trên cương lĩnh ngày 14 tháng tám... 

„Một bộ thuần nhât toàn những người men-sê-vích và những người xã 
hội - cách mạng cũng sẽ ít cảm thây trách nhiệm báo cáo về những hành động 
của mình, cũng như các bộ trưởng xã hội chủ nghĩa có trách nhiệm trong nội 
các liên kết trước đây đã ít cảm thây trách nhiệm đó... Một chính phủ như thể 
chẳng những không thể đoàn kẻt chung quanh mình ‹những lực lượng sinh động› 
của cách mạng, mà còn không thê trông cậy chút nào vào sự ủng hộ tích cực của 
đội tiên phong của cách mạng, tức là giai câp vô sản. 

Thẻ nhưng việc thành lập một nội các thuần nhầt theo một kiểu khác, chính 
phủ của ‹giai cầp vô sản và nông dân nghèo nhât, sẽ không phải là một 
lôi thoát hay nhất, mà là một lôi thoát xâu nhất; nói thật ra đó không phải là một 
lôi thoát, mà chỉ là một sự thât bại. Thật rathì không ai để ra khẩu hiệu đó 
cả — ngoài những điểu nói trong một số lời nhận xét ngẫu nhiên, dè đặt và 
sau này thường được sgiải thích thêm» của báo «Con đường công nhân›!$9, 
(Lời nói dôi bì ði ây do những nhà chính luận có trách nhiệm đã «mạnh dạn; 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyển hay không? 427 


việt ra mà thậm chí quên mât bài xã luận của báo «Sự nghiệp nhân dân» 
ra ngày 21 tháng chín...) 

«Vẻ hình thức, ngày nay những người bôn-sê-vích đã làm sông lại khâu 
hiệu: toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viêt. Khâu hiệu đó đã bị bỏ đi sau 
những ngày tháng bảy, khi các Xô-việt qua Ban châp hành trung ương các 
Xô-viêt, đã dứt khoát tiên hành chính sách tích cực chông chủ nghĩa bôn- 
sê-vích. Nhưng bây giờ thì không những có thể cho là đường lôi Xô-viêt› 
đã được uôn nắn rồi, mà còn có đẩy đủ căn cứ đẻ cho rằng tại Đại hội Xô- 
viêt định triệu tập thì những người bôn-sê-vích sẽ chiêm đa sô. Trong 
những điều kiện đó, khẩu hiệu được những người bôn-sê-vích làm sông 
lại toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viêb là ‹đường lôi sách lược› chính 
là nhằm thực hiện chuyên chính của giai câp vô sản và của nông dân nghèo›. 
Thực ra thì các Xô-viêt cô nhiên bao gồm cả những Xô-viêt đại biểu nông 
dân, do đó khầu hiệu bôn-sê-vích trù định một chính quyền dựa trên tuyệt 
đại đa sô của phái dân chủ Nga. Nhưng trong trường hợp đó thì khâu hiệu 
«toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viêt không còn có ý nghĩa độc lập của nó 
nữa, vì nó làm cho các Xô-viêt, về mặt thành phần, cũng gần giông như 
‹tiền nghị viện» do Hội nghị tạo ra›...» (Lời khẳng định ây của báo «Đời sông 
mớp là một lời đôi trá vô liêm sỉ nhât, cũng như lời tuyên bô rằng chê độ 
dân chủ giả mạo và giả tạo cũng ‹dgần giông như» chê độ dân chủ: vì tiền 
nghị viện là một sự giả mạo đem ý chí của thiểu sô nhân dân, đặc biệt là 
ý chí của Cu-xcô-va, Bec-ken-hem, của những Tsai-côp-xki và đồng bọn, 
nhận xằng làm ý chí của đa sô. Đó là điều thứ nhât. Điều thứ hai là, các Xô- 
viêt nông dân dù có bị bọn Ap-cơ-xen-ti-ep và bọn Tsai-côp-xki giả mạo đi 
nữa, cũng đã đem lại tại Hội nghị một tỷ sô rât cao của những người phản 
đôi liên kêt, đền nỗi cùng với các Xô-viêt công nhân và binh sĩ sẽ làm cho 
khôi liên kềt nhật định thất bại. Và điều thứ ba là, khẨu hiệu «chính quyền 
vể tay các Xô-viễt» có nghĩa là chính quyển của các Xô-viễt nông dân sẽ 
lan rộng chủ yêu ở nông thôn, ở các làng mà ưu thê của nông dân nghèo 
nhất đã được bảo đảm.) «.. Nều đúng hai cái đó là một, thì khẩu hiệu bôn- 
sê-vích cần phải được rút ngay. Nhưng nêu khẩu hiệu ‹chính quyển về 
tay các Xô-viêt» chỉ đề che đậy nền chuyên chính vô sản thôi, thì cái chính 
quyển đỏ có nghĩa chính là sự thât bại và sụp đỗ của cách mạng. 

Có cần phải chứng minh hay không rằng giai cầp vô sản bị cô lập không 
những đôi với các giai cầp khác trong nước, mà cả đôi với những lực lượng 
thực sự sinh động của phái dân chủ, về mặt kỹ thuật, không thể nắm vững 
được bộ máy Nhà nước và làm cho nó chạy được trong một hoàn cảnh hềt 
sức phức tạp, về mặt chính trị, không thể đủ sức chồng lại nồi toàn bộ sức 


428 V. 1. Lê-nin 


tần công của các lực lượng thù địch, sức tân công này sẽ quét sạch không 
những nền chuyên chính vô sản, mà thêm vào đó quét sạch cả cách mạng 
nữa? 

Hiện nay, sự liên kêt thực sự chân thành trong nội bộ phái dân chủ là 
chính quyền duy nhât đáp ứng được những đòi hỏi của thời cuộc›. 


* * * 


Chúng tôi xin lỗi bạn đọc về những lời trích dẫn đài dòng, nhưng những 
lời trích dẫn đó rât cẩn thiêt. Cần phải trình bày một cách chính xác lập 
trường của các đẳng thù địch với những người bôn-sê-vích. Cần phải 
chứng minh một cách chính xác một điểu cực kỳ quan trọng là £đ£ cẻ các 
đảng đó đểu công nhận rằng vần để những người bôn-sê-vích một mình 
nắm lây toàn bộ chính quyền không những là một vân để hoàn toàn có khả 
năng thực tê, mà còn là một vân để thời sự, cầp thiêt nữa. 

Bây giờ, chúng ta hãy xét đên những luận cứ đã làm cho «tât cả» những 
người ây, từ bọn dân chủ - lập hiên đền những người theo báo «Đời sông 
mới, đều tin chắc rằng những người bôn-sê-vích không thể giữ được chính 
quyền. 

Báo cTiêng nói» đàng hoàng kia không đưa ra được một luận cứ nào cả. 
Báo ây chỉ hắt vào mặt những người bôn-sê-vích hàng tràng câu chửi rủa 
xâu xa nhât và độc địa nhât mà thôi. Đoạn mà chúng tôi trích dẫn ra ở trên, 
tựu trung, chứng tỏ rằng thật là sai lầm nghiêm trọng biêt bao, nêu cho rằng 
báo ‹Tiêng nói› qkhiêu khích» đề những người bôn-sê-vích nắm lây chính 
quyền, và vì thê cho nên ‹các đồng chí ơi, chúng ta cẩn phải coi chừng, vì 
rằng lời khuyên của kẻ thù chắc chỉ có thể có hại mà thôi b. Nêu đáng lẽ 
phải chín chắn xem xét những lý lẽ có tính chât chung và cụ thể, mà chúng 
ta lại đễ «tim rằng giai câp tư sản khiêu khích» để chúng ta nắm lây chính 
quyền, thì chúng ta sẽ bị giai câp đó đánh lừa, vì chắc chắn là giai câp đó 
bao giờ cũng tiên đoán một cách ác ý rằng việc những người bôn-sê-vích 
nắm lây chính quyển sẽ đem lại hàng triệu tai họa, giai câp đó bao giờ cũng 
sẽ la ó một cách độc ác rằng: «tôt nhât là hãy gạt bỏ bọn bôn-sê-vích ngay lập 
tức và ‹trong một thời gian lâu dà, nêu chúng ta đề cho chúng nắm lây 
chính quyển, rồi sau đó thì đập tan chúng›. Những lời la ó đó cững có thê 
là qsự khiêu khích», nêu muôn gọi như thê, chỉ có điều là sự khiêu khích 
ngược lại. Bọn dân chủ - lập hiên và bọn tư sản tuyệt nhiên không khuyên» 
và không hể ‹đã khuyên» chúng ta nắm lây chính quyển, chúng chỉ cô lầy 
những nhiệm vụ dường như là không thẻ giải quyêt được của chính quyền 
đề đọa nạt chúng ta. : 


Những người bôn-sô-uích sẽ giữ được chính quyền hay không? 429 


Không! Chúng ta không thẻ nào để cho những tiêng la ó của bọn tư sản 
kinh hãi làm cho chúng ta sợ sệt. Chúng ta phải nhớ đỉnh ninh rằng chúng 
ta không bao giờ đã tự để ra cho mình những nhiệm vụ xã hội không thể 
giải quyêt được», mà những nhiệm vụ hoàn toàn có thể giải quyêt được của 
những bước tiên ngay lập tức lên chủ nghĩa xã hội, đó là lôi thoát duy nhât 
ra khỏi tình hình rât khó khăn, chỉ có thể giải quyềt được bởi nên chuyên 
chính của giai câp vô sản và của nông dân nghèo mà thôi. Thắng lợi và thắng 
lợi vững chắc, hơn bao giờ hét, hơn ở đâu hết, ngày nay sẽ được đảm bảo 
về tay giai cầp vô sản ở Nga, nêu giai câp này sẽ nắm lây chính quyền. 

Chúng ta hãy thảo luận một cách hoàn toàn chín chắn những hoàn cảnh 
cụ thể làm cho một mặt riêng biệt này hay một mặt riêng biệt nọ trở thành 
không thuận lợi, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ để cho những tiêng la ó 
man rợ của giai câp tư sản làm cho chúng ta sợ; và chúng ta sẽ không quên 
rằng vân để những người bôn-sê-vích nắm lây toàn bộ chính quyền thực 
sự đang trở thành vân để cáp thiệt. Ngày nay, nêu chúng ta quên điều đó, 
thì Đảng ta sẽ bị đe dọa bởi một nguy cơ vô cùng to lớn hơn là nguy cơ trong 
trường hợp chúng ta coi việc giành chính quyền là quá sớm. Về điều này 
thì hiện nay &hông thẻ có hành động nào ‹quá sớm cả, vì tât cả các thời cơ, 
có lẽ chỉ trừ một hai thời cơ gì đó trong sô một triệu thời cơ, đều thuận lợi 
cho việc đó. 

Nhân những lời chửi rủa độc địa của báo (Tiêng nói, chúng ta có thể 
và cần phải nhắc lại rằng: 

Ta nghe những lời tán thành chúng ta 
Không phải trong tiếng thì thẩm ngợi ca, 
MÀ trong tiêng thét hẳn thù man rợ!190 

Việc giai câp tư sản vô cùng căm thù chúng ta chứng tỏ một cách rõ 
ràng nhât chân lý này: chúng ta đã chỉ một cách đúng đắn cho nhân dân 
thây con đường và phương tiện để lật đỗ sự thông trị của giai cầp tư sản. 

kả * * 

Thật là một ngoại lệ đặc biệt là báo «Sự nghiệp nhân dâm lần này đã 
không cho chúng ta được hân hạnh nghe những lời chửi rủa nữa, nhưng 
lại không đưa ra một tí luận cứ nào cả. Báo ây chỉ quanh co bóng gió cô dùng 
cái triển vọng «những người bôn-sê-vích sẽ buộc phải lập nội các» đề làm 
cho chúng ta sợ sệt. Tôi hoàn toàn cho rằng, trong khi cỗ làm cho chúng ta 
sợ sệt, thì chính bọn xã hội - cách mạng lại thật sự kinh hãi, kinh hãi đền 
chêt đi được bởi cái bóng ma của kẻ tự do sợ sệt. Tôi cũng cho rằng bọn xã 
hội - cách mạng có thể làm cho một số những người bôn-sê-vích nào đầy 


430 V. I. Lê-nh 


sợ sệt trong một số cơ quan nào đây đặc biệt cao câp và đặc biệt thôi nát, 
đại loại như Ban châp hành trung ương các Xô-viêt và trong những ủy ban 
«tiÊp xúc› cùng loại với nó (nghĩa là có dính dáng với bọn dân chủ - lập hiên, 
hay nói thẳng ra là đang ăn cánh với bọn dân chủ - lập hiên), vì, thứ nhât 
là, bầu không khí trong tât cả các Ban châp hành trung ương các Xô-viễt 
ây, trong cái «tiền nghị việm, v.v... xâu xa bỉ ỗi nhât, hôi hám đên buồn nôn 
và rât nguy hại cho đt kỳ người nào hít thở không khí đó lâu ngày. Thứ 
hai là, tính thành thật thì rât dễ lây, và một kẻ phi-li-xtanh thành thật kinh 
hãi có thể làm cả một người cách mạng cá biệt trong một thời gian nào đây 
trở thành kể phi-li-xtanh. 

Mặc dù đứng ‹vể mặt con người: mà xét, cũng dễ hiểu nỗi kinh hãi 
thành thật đó của một người xã hội - cách mạng không may đã làm bộ 
trưởng cùng với bọn dân chủ - lập hiền, hay là ở trong địa vị phục vụ trong 
bộ cho bọn dân chủ - lập hiên, nhưng nêu để cho người khác làm mình sợ 
sệt thì nghĩa là phạm phải một sai lầm chính trị, sai lầm này rât dễ có thẻ trở: 
thành một cái hầu như là phản bội giai câp vô sản. Này các ngài, cứ đưa 
những luận cứ thiệt thực của các ngài ra xem nào! Các ngài đừng hòng đem 
nỗi kinh hãi của các ngài ra để làm cho chúng tôi sợ sệt đâu! 


** + 


Lần này chúng ta chỉ thây những luận cứ thiêt thực ở trong báo «Đời 
sông mới mà thôi. Lần này báo ây đóng vai trò trạng sư bênh vực cho giai 
câp tư sản, vai trò này thích hợp với báo ây nhiều hơn là vai trò bênh vực 
cho những người bôn-sê-vích, vai trò rõ ràng là dlàm khó chịu» cái bà có 
duyên kia về mọi mặt!*!, 

“Trạng sư đưa ra sóu luận cứ: 

1) giai câp vô sản «bị cô lập với các giai câp khác trong nước›; 

2) nó ‹bị cô lập với các lực lượng thật sự sinh động của phái dân chủ›; 

2) nó œvề mặt kỹ thuật, không thể nằm vững được bộ máy Nhà nước; 

4) nó ‹sẽ không thể làm cho bộ máy đó chạy được); 

5) hoàn cảnh đặc biệt phức tạp›; 

6) nó ‹sẽ không thể đủ sức chông lại nổi toàn bộ sức tân công của các 
lực lượng thù địch, sức tân công này sẽ quét sạch không những nền chuyên 
chính vô sản, mà thêm vào đó quét sạch cả cách mạng nữa›. 

Luận cứ thứ nhât do báo ‹Đời sông mới trình bày một cách vụng về 
đền lô bịch, vì rằng trong xã hội tư bản chủ nghĩa hay nửa tư bản chủ nghĩa 
chúng ta chỉ biễt có ba giai câp: giai câp tư sản, giai cầp tiểu tư sản (mà nông 
dân là đại biểu chủ yêu) và giai câp vô sản, Khi nói về cuộc đâu tranh của 


Những người bôn-sê-uich sẽ giữ được chính quyển hay không? 431 


giai cầp vô sản chông giai câp tư sản, về cuộc cách mạng chông lại giai câp 
tư sản, mà lại nói rằng giai câp vô sản bị cô lập với các giai câp khác để làm 
gì kia chứ? 

€ lẽ là báo ‹Đời sông mới› muôn nói rằng giai cầp vô sản bị cô lập với 
nông dân, vì thật ra thì ở đây không thể có vân đề giai câp vô sản bị cô lập 
với bọn địa chủ được. Nhưng nói dứt khoát, rõ ràng là hiện nay giai câp vô 
sản bị cô lập với nông đân, thì không thể được, vì nói như thể thì sai rõ 
ràng SỜ SỜ ra rồi. 

Thật là khó mà hình dung được trong một nước tư bản chủ nghĩa mà 
giai câp vô sản lại ít bị cô lập với giai câp tiểu tư sản — và xin chú ý là: trong 
cuộc cách mạng chông giai cấp †' sản — hơn là giai cầp vô sản ở nước Nga 
hiện nay. Trong sô các sô liệu khách quan và không thẻ chôi cãi được, chúng 
ta có được những sô liệu mới nhât về cuộc bỏ phiêu đán thành hay phản 
đôi sự liên kêt với giai câầp tư sản theo các «tuyển dân đoàm* của viện «Đu- 
ma Bu-lư-ghin› của Txê-rê-tê-li, nghĩa là của cái Hội nghị dân chủ› khét 
tiếng. Ví dụ như các tuyển dân đoàn của các Xô-viêt. Kêt quả thê này: 


Tán thành Chỗng 
liên kết liên kết 
%Xô-viêt đại biểu công nhân và 
ĐịNh/SỐ/ « và” +. 224/223 82 102 
%Xô-viêt đại biểu nông dân . . 102 7o 
Tât cà các Xô-việt ... 185 262 


Như vậy là nói chung đa sô ủng hệ khầu hiệu của giai câp vô sản: chống 
liên kêt với giai câp tư sản. Và như chúng ta đã thây ở trên kia, thậm chí 
bọn dân chủ - lập hiên cũng phải thừa nhận là ảnh hưởng của những người 
bôn-sê-vích đang tăng lên trong các Xô-viêt, Nhưng chính đây là Hội nghị 
được triệu tập bởi những lãnh tụ ngày hôm qua trong các Xô-viêt, bởi bọn 
xã hội - cách mạng và bọn men-sê-vích nắm chắc đa số trong các cơ quan 
trung ương! Rõ ràng là ở đây, ưu thê thật sự của những người bôn-sê-vích 
trong các Xô-viêt đã öj rút hẹp. 

Cả về vân để liên kẻt với giai câp tư sản lẫn về vân để trao ngay ruộng 
đât của địa chủ cho các ủy ban nông dân, thì ngay bây giờ những người 
bôn-sê-vích đã có được đa số trong các Xô-viẻt đại biểu công nhân, binh 


*# Đây là một lôi bầu cử gian lận, chia số cử tri ra thành những tuyển dân đoàn, 
nhằm làm cho bọn địa chủ và tư bản chiêm đa sô. WD. 


432 V. I. Lê-nin 


sĩ và nông dân, đz số của nhân dân, đa số của giai câp tiêu tư sản. Báo «Con 
đường công nhâm sô 1ọ, ra ngày 24 tháng chín đã trích dẫn trong sô 25 của 
báo «Ñgọn cờ lao động›', cơ quan của những người xã hội - cách mạng, 
những tài liệu về hội nghị các Xô-viêt đại biêu nông dân địa phương, họp 
ngày 18 tháng chín ở Pê-trô-grat, Tại hội nghị này, các ban châp hành của 
bôn Xô-viêt nông dân (các tỉnh Cô-xtơ-rô-ma, Mạc-tư-khoa, ZXa-ma-ra và 
Ta-vrit) đã tán thành liên kêt không hạn chê. Các ban châp hành của ủa 
tỉnh và của hai quân đoàn (các tỉnh Via-đi-mia, Ri-a-zan và Hắc-hải) đã tán 
thành liên kêt không có bọn dân chủ - lập hiên. Các ban châp hành của hai 
mươi ba tỉnh và bôn quân đoàn đã tuyên bô chồng sự liên kêt. 

Như vậy là đa sô nông dân chông lại liên kêt! 

Đây, sự cô lập của giai câp vô sản mà các ngài nêu ra là như thê! 

Hơn nữa, cần nhận xét rằng: tán thành liên kêt thì có ba tỉnh vùng biên 
cương, các tỉnh Xa-ma-ra, Ta-vrit và Hắc-hải, những nơi tương đôi có nhiều 
phú nông và đại địa chủ thuê mướn nhân công, và bôn tỉnh công nghiệp 
(Vla-đi-mia, Ri-a-zan, Cô-xtơ-rô-ma và Mạc-tư-khoa), trong đó sô tư sản 
nông thôn cũng mạnh hơn so với đa số các tỉnh khác ở Nga. Giá mà thu 
thập được những sô liệu cụ thể về vân để đó và nghiên cứu xem có những 
tài liệu hay không về chính những nông dân nghèo nhất ờ các tỉnh mà nông 
đân ‹giàu có› nhât, thì thật là thú vị lắm. 

Hơn nữa, cũng thú vị mà nhận xét rằng: «các tập đoàn dân tộc› đã đem 
lại cho những người chông liên kêt một ưu thê rât đáng kể, đó là: 4o phiêu 
chông 15 phiêu. Cái chính sách thôn tính và bạo lực thô bỉ của tên độc tài 
Kê-ren-xki và đồng bọn đôi với các dân tộc bị áp bức, không có đầy đủ quyển 
hạn ở nước Nga đã đem lại những hậu quả của nó. Đại bộ phận dân cư của 
các dân tộc bị áp bức, nghĩa là đại bộ phận giai câp tiều tư sản trong sô dân 
cư đó, tin tưởng vào giai câp vô sản Nga nhiều hơn vào giai câp tư sản, vì 
ngày nay lịch sử đã đặt cuộc đâu tranh đẻ tự giải phóng của các dân tộc bị 
áp bức chông lại bọn đi áp bức vào chương trình nghị sự rồi. Giai cầp tư 
sản đã đều cáng phản bội sự nghiệp giành tự do của các dân tộc bị áp bức; 
còn giai cầp vô sản thì vẫn trung thành với sự nghiệp giành tự do. 

Vân đề dân tộc và vân để ruộng đât là những vân để cơ bản hiện nay của 
quần chúng tiểu tư sản trong dân cư nước Nga. Điều đó không thẻ tranh cãi 
gì được nữa. Và trên cả hai vân đề đó, giai cầp vô sản «không bị cô lập tí 
nào cả, Giai câp đó được đa sô nhân dân ủng hộ. Trên hai vân để đó, chỉ 
riêng giai cầp vô sằn mới có đủ khả năng tiên hành một chính sách thật kiên 
quyêt, thực sự ‹dân chủ - cách mạng», chính sách này đảm bảo ngay lập 
tức cho chính quyển vô sản có được không những sự ủng hộ của đa sô nhân 


lế 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyền hay không? 4233 


dân, mà cả sự quật khởi thật sự của nhiệt tình cách mạng trong quần chúng, 
vì lần đầu tiên quần chúng không gặp từ phía chính phủ sự áp bức tàn nhẫn 
của bọn địa chủ đôi với nông dân, của những người Đại Nga đôi với những 
người U-cren, như dưới chê độ Nga hoàng, không gặp cái mưu toan dùng 
những lời lẽ hào nhoáng đề che đậy chính sách như thê tiệp tục thi hành 
ngay dưới chê độ cộng hòa, không gặp những sự bắt bẻ vụn vặt, những sự 
giận dữ, những sự vu không, những thủ đoạn dây dưa, ngáng chân, những 
lời thoái thác quanh co (tât cả những cái mà Kê-ren-xki đã ban thưởng cho 
nông dân và các dân tộc bị áp bức), mà được gặp từ phía chính phủ sự thông 
cảm nồng nhiệt được chứng thực bằng hành động thực tê, những biện 
pháp cách mạng tức thời chông bọn địa chủ, sự khôi phục ngay lập tức quyền 
tự do hoàn toàn cho Phẩn-lan, U-cren, Bê-lô-ru-xi, cho những người Hồi 
giáo, V.V... ì 

Các ngài xã hội - cách mạng và men-sê-vích hiểu rât rõ điều đó, và vì 
thê họ cô kéo bọn nửa dân chủ - lập hiên chóp bu của các hợp tác xã đền hợp 
sức với họ đề tiên hành chính sách dân chủ phản động của họ nhằm chông 
lại quần chúng. Vì thê họ sẽ không bao giờ dám hỏi ý kiên của quần chúng, 
tổ chức cuộc trưng cầu dân ý hay chỉ tổ chức một cuộc bỏ phiêu trong tât 
cả các Xô-viêt địa phương, trong tât cả các tổ chức địa phương, về những 
điểm nhât định trong chính sách thực tiễn, chẳng hạn như về vân để có nên 
trao ngay toàn bộ ruộng đât của địa chủ cho các ủy ban nông dân không, có 
nên châp thuận một yêu cầu nào đây của dân Phẩn-lan hay dân U-cren không, 
Y.V.... 

Còn vân đề hòa bình, vân đề cơ bản quyêt định trong tình hình hiện nay. 
Giai câp vô sản «bị cô lập với các giai câp khác... Về vân đề này thì giai cầp 
vô sản lên tiêng thực sự với tư cách người đại biểu cho foàn thể dân tộc, 
cho tât cả những phần tử sinh động và trung thực rong tất cả các giai câp, 
cho tuyệt đại đa sô trong giai câp tiêu tư sản, vì rằng chỉ có giai cầp vô sản, 
khi nắm được chính quyền, mới có thể để nghị ngay một nền hòa bình công 
bằng cho tât cả các dân tộc tham chiên, chỉ có giai cầp vô sản mới dùng 
những phương sách cách mạng thật sự (công bô các hiệp ước bí mật, v.v...) 
để đạt được nhanh chóng nhât một nền hòa bình công bằng hơn cả. 

Không. Các ngài trong báo «Đời sông mớ la ó rằng giai cầp vô sản bị 
cô lập, là họ chỉ biêu lộ nỗi kinh hãi chủ quan của họ đôi với giai cầp tư sản 
mà thôi. Không còn nghỉ ngờ gì nữa, tình hình khách quan ở Nga là thê này: 
giai câp vô sản hiện nay đúng là không ‹bị cô lập» với đa số trong giai cấp 
tiểu tư sản. Đúng là hiện nay, sau kinh nghiệm đáng buồn về điên kêb, giai 
câp vô sản đã có được sự đồng tình của đa sở nhân dân. Điều kiện cần thiêt 


28—2886 


434 V. I. Lê-nữ 


đó đề cho những người bôn-sê-vích giữ được chính quyền, hiện đang có 
SỜ SỜ tỔi. 
x* * * 

Luận cứ thứ hai nói rằng hầu như giai cầp vô sản «bị cô lập với các lực 
lượng sinh động của phái dân chủo. Không thể nào hiểu được câu ây có 
nghĩa gì. Có thể đó là «nói tiêng Hy-lạp, như người Pháp vẫn thường nói 
trong những trường hợp như thê. 

Những nhà cẩm bút ở báo Đời sông mới› đều là những người có cái 
khiêu làm bộ trưởng cả đây. Họ hoàn toàn thích hợp làm những bộ trưởng 
cho bọn dân chủ - lập hiên đây. Vì điều mà người ta yêu cầu ở những ngài 
bộ trưởng đó là biêt uôn lưỡi nói những câu thật bóng bảy; thật trau chuôt, 
nhưng hoàn toàn rỗng tuêch, để có thẻ che đậy đủ mọi thứ đê tiện và, vì 
lẽ đó, chắc chắn sẽ được bọn đề quôc chủ nghĩa và bọn xã hội - đê quôc chủ 
nghĩa vỗ tay hoan nghênh. Những người ở báo «Đời sông mới chắc chắn 
là được bọn dân chủ - lập hiên, được Brê-scôp-xcai-a, Plê-kha-nôp và đồng 
bọn vỗ tay hoan nghênh, vì họ đã quả quyêt rằng giai câp vô sản bị cô lập 
với các lực lượng thật sự sinh động của phái dân chủ, vì họ nói một cách 
bóng bảy gián ?iệp — hoặc là lời khẳng định đó làm cho người ta hiểu như 
vậy, như chính họ đã nói ra, — rằng bọn dân chủ - lập hiền, Brê-scôp-xcai-a, 
Plê-kha-nôp, Kê-ren-xki và đồng bọn là (những lực lượng sinh động của 
phái dân chủ. 

Không đúng như thê. Đó là những lực lượng chêt. Câu chuyện liên 
kêt vừa qua đã chứng tỏ điều đó. 

Vì bị giai cầp tư sản và bầu không khí do trí thức tư sản tạo ra, làm cho 
kinh hãi, nên những người viêt báo «Đời sông mới thừa nhận cánh bữu của 
bọn xã hội - cách mạng và của bọn men-sê-vích là những lực lượng sinh 
động», mặc dù về bản chât cánh hữu đó không có gì khác với bọn dân chủ - 
lập hiên biểu hiện dưới hình thức báo «Ý chí nhân dâm, báo €Thông nhâu!9, 
v.v... Còn chúng ta thì chỉ cho những người nào liên hệ với quần chúng, 
chứ không phải liên hệ với bọn cu-lắc, những người mà bài học liên kết 
đã làm cho họ tách ra khỏi liên kêt, chỉ có những người đó là lực lượng sinh 
động. Đại biểu cho ‹các lực lượng sinh động tích cực» của phái dân chủ 
tiêu tư sản là cánh tả của những người xã hội - cách mạng và những người 
men-sê-vích. Việc cánh tả đó được tăng cường, đặc biệt sau vụ phản cách 
mạng hồi tháng bảy, là một trong những dâu hiệu khách quan chắc chắn nhầt 
chứng tỏ rằng giai câp vô sản không bị cô lập. 

Trong thời gian rât gần đây, điều đó được thây rõ ràng hơn qua những 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyển hay không? 435 
dao động của những người xã hội - cách mạng phái giữa nghiêng về phía 
tả, điều đó đã được chứng thực bởi lời tuyên bô ngày 24 tháng chín của 
Tsec-nôp nói rằng nhóm anh ta không thể nào ủng hộ một cuộc liên kêt 
mới với Ki-skin và đồng bọn nữa. Những dao động nghiêng về phía tả 
như thê của phái giữa những người xã hội - cách mạng — phái từ trước đên 
nay vẫn đem đại đa sô phiêu cho những đại biểu của đảng xã hội - cách mạng, 
là đẳng đang thông trị và lãnh đạo nhờ sô phiêu mà đảng ây thu được ở các 
thành phô và nhât là ở các nông thôn, — những dao động đó chứng tỏ rằng 
lời tuyên bô của báo «Sự nghiệp nhân dâm đã trích dẫn trên đây, về việc 
phe dân chủ, trong những điều kiện nhật định, cần phải ‹đảm bảo sự ủng hộ 
hoàn toàn» cho một chính phủ thuần túy bôn-sê-vích, thì dù sao những lời 
tuyên bô đó cũng không phải chỉ là những câu nói suông mà thôi. 

Những sự kiện như việc phái giữa những người xã hội - cách mạng từ 
chôi không ủng hộ sự liên kết mới với Ki-skin, hay việc những người chông 
liên kêt chiêm đa sô trong những người men-sê-ích theo chủ nghĩa vệ quốc 
ở các tỉnh (ông Jooc-đa-ni-a ở vùng Cap-ca-zơ, v.v...), đều là bằng chứng 
khách quan chứng tỏ rằng một bộ phận nhât định của quần chúng, từ trước 
đên nay vẫn đi theo bọn men-sê-vích và bọn xã hội - cách mạng, sẽ ủng hộ 
một chính phủ thuần túy bôn-sê-vích. 

Ngày nay, giai câp vô sản Nga không bị cô lập với chính những lực lượng 
sinh động trong phe dân chủ. 

* * * 

Luận cứ thứ ba là: giai cầp vô sản «về mặt kỹ thuật, sẽ không thẻ nắm 
vững được bộ máy Nhà nước». Có lẽ đó là luận cứ thông thường nhât, 
thường dùng nhât. Nó đáng được chú ý hơn hêt chính vì lẽ đó, mà hơn nữa 
còn vì nó nêu lên một trong những nhiệm vụ quan trọng nhât, khó khăn nhât 
đặt ra cho giai câp vô sản chiên thẳng. Không còn nghỉ ngờ gì nữa, những 
nhiệm vụ đó rât khó khăn, nhưng nêu chúng ta tự xưng là những người xã 
hội chủ nghĩa, mà lại chỉ nêu lên cái khó khăn đó đề (rôn tránh việc hoàn 
thành các nhiệm vụ đó, thì sự khác nhau giữa chúng ta với bọn tay sai của 
giai câp tư sản, trên thực tê, sẽ không còn nữa. Cái khó khăn của những 
nhiệm vụ cách mạng vô sản phải thúc đây những người tán thành giai cầp vô 
sản nghiên cứu một cách chăm chú hơn và cụ thể hơn những cách để hoàn 
thành những nhiệm vụ đó. 

Dĩ nhiên, bộ máy Nhà nước trước hêt là quân đội thường trực, công an 
và các công chức. Khi nói rằng giai cầp vô sản về mặt kỹ thuật sẽ không thể 
nắm vững được bộ máy Nhà nước, thì những người viềt báo cĐời sông mới» 
đã tỏ ra cực kỳ dôt nát và không muôn chú ý đền cả những sự kiện của đời 


2a* 


436 V. I. Lê-nin 


sông lẫn những lý lẽ đã được trình bày từ lâu trong sách báo của những 
người bôn-sê-vích. 

'Tât cả những nhà cầm bút ở báo «Đời sông mới» đều tự cho mình nêu 
không phải là những nhà mác-xít thì ít ra cũng là những nhà xã hội chủ 
nghĩa có học thức, hiểu biết chủ nghĩa Mác. Nhưng Mác, căn cứ vào kinh 
nghiệm của Công xã Pa-ri, đã dạy rằng giai câp vô sản không thể chỉ đơn 
thuần chiêm lây bộ máy Nhà nước sẵn có và làm cho bộ máy ây chạy được 
để đạt những mục đích của mình, rằng giai câp vô sản phải đập fan bộ máy 
đó và thay thê nó bằng một bộ máy mới (tôi sẽ bàn kỹ hơn về vân để này 
trong một quyên sách mà tôi đã viêt xong phần một và sắp được xuât bản 
với nhan đề là: đÑhà nước và cách mạng. Học thuyêt của chủ nghĩa Mác vẻ 
Nhà nước và nhiệm vụ của giai câp vô sản trong cách mạng). Bộ 
máy Nhà nước mới đó đã được Công xã Pa-ri sáng tạo ra, và các Xô-viêt 
đại biêu công nhân, binh sĩ và nông dân ở Nga là một ‹bộ máy Nhà nước 
cùng một loại như thê. Tôi đã nhiều lần nói điều đó, từ ngày 4 tháng tư năm 
1o17!°!; đó cũng là điều được nêu ra trong nghị quyêt của các hội nghị 
bôn-sê-vích, cũng như trong các sách báo của những người bôn-sê-vích. 
Tât nhiên là báo Đời sông mớo có thẻ tuyên bô là mình hoàn toàn không 
đồng ý cả với Mác lẫn với những người bôn-sê-vích; nhưng một tờ báo vẫn 
thường kiêu ngạo chửi rủa những người bôn-sê-vích về cái gọi là thiêu 
thái độ nghiêm chỉnh khi bàn đền các vân để khó khăn, mà lại trôn tránh một 
vân để như vậy, tức là tỏ ra mình bât lực. 

Giai câp vô sản không thẻ nắm vững? (bộ máy Nhà nước› và làm cho bộ 
máy đó chạy». Nhưng nó có thể đập fan tât cả những cái gì là áp bức, là hủ 
lậu, là tư sản bât trị trong bộ máy Nhà nước cũ và thay thê bằng một bộ 
máy mới của mình. Bộ máy đó chính là các Xô-viêt đại biểu công nhân, binh 
sĩ và nông dân. 

Việc báo «Đời sông mới quên khuây mât sự tổn tại của qbộ máy Nhà 
nước› đó, thì không thê nào không gọi đó là một sự quái gở được. Trong 
những lập luận về lý luận của họ, những người việt báo «Đời sông mới 
thật ra đang làm về mặt lý luận chính trị cái việc mà bọn dân chủ - lập hiên 
đang làm vẻ mặt thực tiễn chính trị. Ví nêu quả thật là giai câp vô sản và 
chê độ dân chủ cách mạng tuyệt nhiên không cần một bộ máy Nhà nước mới 
nào, thì lúc bây giờ các Xô-viêt không còn raison d'être* và không còn quyển 
tồn tại nữa; lúc đó thì bọn dân chủ - lập hiên ủng hộ Cooc-ni-lôp sẽ có lý 
trong việc chúng ra sức tiêu diệt các Xô-viềtl 


# lý do tồn tại. B7. 


À A: 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyển hay không? 437 


Sai lầm quái gở về lý luận và sự mù quáng về chính trị đó của báo «Đời 
sông mới» lại càng quái gở hơn nữa vì ngay cả những người men-sê-vích 
quôc tê chủ nghĩa!" (nhóm «Đời sông mới đã kết thành một khôi với 
những người này trong cuộc bầu cử vừa qua vào viện Đu-ma của thành 
phô Pê-trô-grat), về điểm ây, cũng đã tỏ ra nhích gần với những người 
bôn-sê-vích trên một mức nào đó. Thí dụ, chúng ta thây đoạn sau đây 
trong lời tuyên bô của phe đa sô trong các Xô-viêt mà đồng chí Mac-tôp 
đã nói rõ tại Hội nghị dân chủ: 

«..Được đà phát triển mạnh mẽ của các lực lượng sáng tạo thật sự của nhân 
dân lập ra trong những ngày đầu của cách mạng, các Xô-viết đại biểu công nhân, 
binh sĩ và nông dân đã câu thành mô cơ mới của chê độ Nhà nước cách mạng 
thay thê cho mô cơ thôi nát của chế độ Nhà nước trong chê độ cũ...›. 

Điều đó đã được diễn đạt bằng những lời lẽ quá văn hoa, nghĩa là ở đây, 
cách diễn đạt cầu kỳ che giâu sự không rõ ràng về tư tưởng chính trị. Hiện 
nay, các Xô-viêt uẫn chưa thay thê «mô cơ› cũ, và cái qmô cơ› cũ này không 
phải là chề độ Nhà nước trong chê độ cũ, mà là chê độ Nhà nước của cở chê 
độ Nga hoàng iấn chê độ cộng hòa tư sản. Nhưng dù sao chăng nữa, ở đây 
Mac-tôp cũng còn hơn những người viêt báo cĐời sông mới rât nhiều. 

Các Xô-viêt là bộ máy Nhà nước mới đem lại, thứ nhât là, lực lượng vũ 
trang của công nông, lực lượng ây không tách rời khỏi nhân dân như lực 
lượng quân đội thường trực cũ, mà lại liên hệ chặt chẽ với nhân dân; về 
mặt quân sự, lực lượng ây vô cùng mạnh mẽ hơn những lực lượng trước 
kia; về mặt cách mạng, thì không thể có lực lượng nào khác thay thê nó 
được cả. Thứ hai là, bộ máy đó đem lại môi liên hệ với quần chúng, với đa 
sô nhân dân, môi liên hệ rât chặt chẽ, khăng khít, dễ kiểm soát và đễ đổi mới 
đền nỗi người ta không tài nào tìm ra được một cái gì tương tự như thê 
trong bộ máy Nhà nước cũ. Thứ ba là, do nhân dân bầu ra và có thẻ thay đổi 
thành phần tùy theo ý nguyện của nhân dân mà không cần có những thủ 
tục hình thức quan liêu, nên bộ máy đó dân chủ hơn các bộ máy trước kia 
rât nhiều. Thứ tư là, nó đem lại môi liên hệ vững chắc với đủ các thứ nghề 
nghiệp, do đó làm dễ dàng cho việc thi hành một cách không quan liêu 
những cải cách về nhiều mặt nhât và sâu sắc nhât. Thứ năm là, nó đem lại 
một hình thức tổ chức của đội tiên phong, nghĩa là bộ phận giác ngộ nhât, 
tích cực nhât, tiên tiên nhât của các giai cầp ö¿ áp bức, công nhân và nông 
dân; vì vậy nó là bộ máy mà đội tiên phong của các giai cầp bị áp bức dùng 
đề phát động, giáo dục, rèn luyện và lôi kéo theo mình toàn thể khôi lượng 
thật lớn trong các giai cầp ây, cho đền nay khôi người đó vẫn đứng ngoài 
lề sinh hoạt chính trị, ngoài lề lịch sử. Thứ sáu là, nó đem lại khả năng kêt 


428 V. 1. Lê-nii 


hợp những cái hay của chê độ đại nghị với chê độ dân chủ trực tiệp và thẳng 
thắn, nghĩa là khả năng hợp nhât qua những đại biểu do nhân dân bầu ra, 
cả chức năng lập pháp lẫn quyền thi hành luật pháp. So với chê độ đại nghị 
tư sản thì đó là một bước tiên trong quá trình phát triển chê độ dân chủ, 
bước tiên đó có ý nghĩa lịch sử toàn thê giới. 

Năm 1oos, các Xô-viêt của chúng ta có thể nói là còn ở trong tình trạng 
phôi thai, vì chúng chỉ tồn tại được có vài tuần lễ thôi. Rõ ràng là trong điều 
kiện lúc bây giờ, thì không thể nói đên việc phát triển chúng một cách toàn 
diện được. Và trong cuộc cách mạng năm 1o17, cũng vẫn chưa có thể nói 
đền vân đề đó được, vì thời gian vài tháng thật là quá ngắn, và nhât là vì các 
thủ lĩnh xã hội - cách mạng và men-sê-vích đã làm hư hỏng các %Xô-viêt, 
khiên cho các Xô-viêt chỉ là những nơi tán gẫu, chỉ là cơ quan phụ thuộc 
vào chính sách thỏa hiệp của các thủ lĩnh mà thôi. Dưới sự lãnh đạo của bọn 
Li-be, Đan, Txê-rê-tê-li và Tsec-nôp, các Xô-viêt tuy còn sông, nhưng 
đang thôi nát và phân giải. Các Xô-việt chỉ có thẻ thật sự phát triển, chỉ có 
thể hoàn toàn phát huy những mầm mông và khả năng của mình, khi nào 
nắm được foàn bộ chính quyển Nhà nước; nêu không thì chúng không có 
việc gì đề làm cả, nêu không thì chúng hoặc chỉ là những phôi (mà phôi thì 
không ở trong trạng thái như thê quá lâu được), hoặc chỉ là những đồ chơi 
rà thôi. Tình trạng «hai chính quyền song song tồn tại» đã làm cho các Xô- 
việt bị tê liệt đi. 

Nêu tài sáng tạo nhân dân của các giai câp cách mạng đã không tạo ra 
được các Xô-viêt, thì cuộc cách mạng vô sản ở Nga sẽ là một sự nghiệp vô 
ny vọng, vì với bộ máy Nhà nước cũ, chắc chắn là giai câp vô sản sẽ không 
thể nào giữ được chính quyền, mà trong chôc lát thì không thể tạo ra một 
bộ máy mới được. Lịch sử đáng buồn của việc bọn Txê-rê-tê-li và Tsec- 
nôp làm hư hỏng các Xô-viêt, tức là lịch sử của sự ‹liên kêt», thì đồng thời 
cũng là lịch sử các Xô-viêt được thoát khỏi những ảo tưởng tiêu tư sản, lịch 
sứ các Xô-viêt trải qua scái ngục luyện›, tức là trải qua việc nghiên cứu thực 
tiễn tât cả những cái xâu xa và bẩn thỉu mà (đt cả và bắt cứ: sự liên kêt tư 
sản nào đã gây ra. Mong sao ‹cái ngục luyện» đó sẽ không làm suy yêu các 
%ô-việt, mà tôi luyện chúng. 

* * * 

Khó khăn chủ yêu của cuộc cách mạng vô sản là thực hiện trong phạm 
vi cả nước sự kiểm kê và kiểm soát chính xác nhât và kỹ càng nhât, tức là 
sự kiểm soát của công nhân đôi với sản xuẫt và phân phôi sản phầm. 

Khi những người viết báo «Đời sông mới» bác lại chúng ta, nói rằng 
đường như chúng ta đã rơi vào chủ nghĩa công đoàn, vì đưa ra khẩu hiệu 


Những người bôn-sô-ích sẽ giữ được chính quyền hay không? 439 


«thực hiện sự kiểm soát của công nhâm, thì lời chỉ trích ây là một ví dụ về 
việc áp dụng ngôc nghêch theo lôi học sinh (chủ nghĩa Mác› chưa được 
nghiên cứu kỹ, mà chỉ học thuộc lòng theo kiểu Xtơ-ru-vê. Chủ nghĩa công 
đoàn hoặc là bác bỗ chuyên chính cách mạng của giai câp vô sản, hoặc là 
liệt nó, cũng như chính quyển nói chung, vào hàng bét. Chúng ta thì lại 
đặt nền chuyên chính đó lên hàng đầu. Nói đơn giản theo cách những người 
việt báo qĐời sông mới› là: không phải là sự kiểm soát của công nhân, mmà 
là sự kiểm soát của Nhà nước, thì đó là một câu nói cải lương tư sản, thực 
chât đó là một công thức thuần túy dân chủ - lập hiên, vì bọn dân chủ - lập 
hiên tuyệt nhiên không có gì chỗng việc công nhân tham gia vào sự kiểm 
soát của đÑhà nước». Bọn dân chủ - lập hiên ủng hộ Cooc-ni-lôp đều hiểu 
rât rõ rằng việc tham gia như thê là cách tôt nhât đẻ giai câp tư sản lừa gạt 
công nhân, cách tôt nhât đẻ mua chuộc một cách tỉnh vi về mặt chính trị 
tât cả những người như bọn Gvô-zơ-đep, Ni-ki-tin, Prô-cô-pô-vich, Txê- 
rê-tê-li và tât cả bè lũ ây. 

Khi chúng ta nói: «sự kiểm soát của công nhâm, và bao giờ cũng đặt 
khầu hiệu đó bên cạnh nền chuyên chính vô sản, bao giờ cũng đặt sưu nền 
chuyên chính vô sản, thì tức là chúng ta giải thích rõ ràng Nhà nước đó là 
Nhà nước nào rồi. Nhà nước là bộ máy thông trị của một giai cấp. Của giai 
câp nào? Nêu là của giai câp tư sản thì đúng là chê độ Nhà nước dân chủ - 
lập hiền - Cooc-ni-lôp - Kê-ren-xkb rồi, chê độ Nhà nước này «Cooc-ni- 
lôp hóa và Kê-ren-xki hóa» nhân dân lao động Nga đã trên nửa năm rồi. 
Nêu là của giai câp vô sản, nêu nói về Nhà nước vô sản, nghĩa là chuyên 
chính vô sản, thì sự kiểm soát của công nhân có fhể trở thành một sự: kiểm 
kê của toàn dân, bao trừm toàn bộ, toàn diện, chính xác nhât và kỹ càng nhât 
của việc sản xuât và phân phôi sản phẩm. 

Đó là khó khăn chủ yêu, là nhiệm vụ chủ yêu của cuộc cách mạng vô sản, 
nghĩa là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Không có các Xô-viêt thì nhiệm vụ ây 
không thẻ nào giải quyêt được, ít ra là đôi với nước Nga. Chính các Xô-viêt 
uạch ra công tác tổ chức của giai câp vô sản, công tác này có ¿hể giải quyềt 
được nhiệm vụ có tẩm quan trọng toàn thê giới đó. 

Ở đây, chúng ta nói đền một khía cạnh khác của vân để bộ máy Nhà 
nước. Ngoài bộ máy chủ yêu là sáp bức›, nghĩa là quân đội thường trực, công 
an, các công chức ra, thì trong Nhà nước hiện đại có một bộ máy liên hệ 
rât chặt chẽ với các ngân hàng và xanh-đi-ca, là bộ máy tiên hành một khôi 
lượng công tác to lớn về thông kê và đăng ký, nêu có thê nói được như thê. 
Bộ máy đó thì ta không thể và không nên phá hủy đi. Phải làm cho nó thoát 
ra khỏi sự phục tùng bọn tư bản, phải cðt, chặt, chém đề tách bọn tư bản 


440 V. TI. Lô-nin 


cùng với những sợi dây ảnh hưởng của chúng ra khỏi bộ máy đó, phải bắt 
nó phục tùng các Xô-viêt vô sản, phải làm cho nó mở rộng hơn, làm cho nó 
bao trùm mọi mặt hơn, có tính chât toàn dân hơn. Và điều đó thì ta có thả 
làm được, bằng cách dựa vào những thành tựu mà chủ nghĩa đại tư bản đã 
thực hiện được (cũng như nói chung cuộc cách mạng vô sản chỉ có dựa vào 
những thành tựu đó, mới có thẻ đạt được mục đích của mình), 

Chủ nghĩa tư bản đã lập ra những bộ máy kiểm kê đại loại như ngân 
hàng, xanh-đi-ca, bưu điện, hội tiêu thụ, hội viên chức. êu không có 
những ngân hàng lớn thì không thể thực hiện được chà nghĩa xã hội. 

Các nhà ngân hàng lớn chính ià ‹bộ máy Nhà nước› mà chúng ta cẩn có 
để thực hiện chủ nghĩa xã hội, mà chúng ta giành được sẵn có ở chủ nghĩa 
tư bản; hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta ở đây chỉ là cắt khỏi bộ máy rât tôt 
đó những cái gì làm cho nó hư hỏng theo kiêu tư bản chủ nghĩa, là làm cho 
nó phát triển £o hơn nữa, làm cho nó dân chủ hơn nữa, làm cho nó bao trùm 
toàn bộ hơn nữa. Lượng sẽ biên thành chât. Một nhà ngân hàng quốc gia 
duy nhât, to lớn nhât; trong số những nhà ngân hàng to lớn nhất, với nhiều 
chỉ nhánh ở mỗi tổng, ở cạnh mỗi công xưởng, đó cũng đã là chín phần mười 
bộ máy xã hội chè nghĩa rỗi. Đó là sự tính toán trên phạm vi toàn quốc, là 
sự kiểm kê trên phạm vi toàn quôc của việc sản xuât và phân phôi sản phẩm, 
đó là cái gì đại loại như öô sườn của xã hội xã hội chủ nghĩa, nêu có thể nói 
được như thê. 

«Bộ máy Nhà nướo› đó (nó không hoàn toàn là bộ máy Nhà nước dưới 
chê độ tư bản chủ nghĩa, nhưng nó sẽ hoàn toàn là bộ máy Nhà nước ở nước 
ta, dưới chủ nghĩa xã hội) thì chúng ta có thể «nắm lây» và dlàm cho chạy» 
được ngay lập tức, bằng một pháp lệnh, vì trong trường hợp này các niên 
chức mà đa sô chính là ở địa vị những người vô sản và nửa vô sản, thực 
hiện những công việc thực tê về tính toán, kiểm soát, đăng ký, kiểm kê và 
kêt toán. 

Bằng một pháp lệnh của chính phủ vô sản là có thể và phải làm cho các 
viên chức đó chuyên thành những viên chức Nhà nước, cũng giỗng như 
những con chó giữ nhà của chủ nghĩa tư bản, đại loại như bọn Bri-ăng và 
những bộ trưởng tư sản khác, cũng chỉ dùng một pháp lệnh thôi mà biên 
được những công nhân đường sắt bãi công thành nhân viên của Nhà nước. 
Những viên chức như thê, chúng ta sẽ cẩn nhiều hơn và chúng ta có ¿hể 
có được nhiều hơn, vì chủ nghĩa tư bản đã giản đơn hóa các việc kiểm kê 
và kiểm soát và biên các việc đó thành những việc ít phức tạp mà bầt cứ một 
người nào biêt đọc biêt viêt đều có thể làm được. 

«Quốc gia hóa› khôi viên chức ngân hàng, xanh-đi-ca, thương nghiệp, 


Những người bôn-sô-uích sẽ giữ được chính quyền hay không? 441 


v.v... và v.v... là một việc hoàn toàn có thể thực hiện được cả vể mặt kỹ 
thuật (nhờ công tác mà chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tư bản tài chính đã 
làm trước cho chúng ta rồi) lẫn vẻ mặt chính trị, nêu các Xô-viễt thực hiện 
được sự kiểm soát và giám sát. 

Còn đôi với những viên chức cao câp, sô này rât ít, nhưng lại ngả về 
phía chủ nghĩa tư bản, thì phải đôi xử (nghiêm khắc», cũng như đôi xử với 
bọn tư bản. Họ sẽ kháng cự: lại, như bọn tư bản. Phải đếp tan sự kháng cự 
ây; và nêu Pê-sê-khô-nôp, ngây thơ muôn đời đó, ngay từ hồi tháng sáu 
năm 1917, đã bập bẹ, giông hệt như một ‹đứa trẻ con hoạt động quốc gia›, 
rằng: (sự kháng cự của bọn tư bản đã bị đập tan rồi, thì giai cấp uô sản sẽ 
thực sự thực hiện cầu nói trẻ con đó, lời khoác lác con nít đó, lời nói têu 
nhóc con đó. 

Chúng ta rât có thể làm được việc đó, vì đó là việc đập tan sự kháng cự 
của một thiểu sô rât nhỏ trong dân cư, thực ra chỉ là một nhúm người mà 
mỗi tên trong nhúm đó sẽ là một đôi tượng giám sát của các hội viên chức, 
các công đoàn, các hội tiêu thụ và của các Xô-viêt, giám sát sát đền mức 
mà bât cứ một tên Tit Ti-tưt'*° nào cũng sẽ bị bao »áy như quân Pháp bị 
bao vây ở Xơ-đăn!? vậy, Chúng ta biết tên của những Tit Ti-tưt đó: chỉ 
cẩn lây các bảng danh sách các giám đc, các ủy viên trong các ban quản trị, 
các cỗ đông lớn, v.v... Bọn chúng có chừng vài trăm tên, nhiều lắm là vài 
nghìn tên trong khắp nước Nga; cạnh mỗi tên đó, Nhà nước vô sản với bộ 
máy Xô-viêt, các hội viên chức, v.v... có thể đặt một chục, một trăm người 
kiểm soát; đên nỗi nhờ sự kiểm soát của công nhân (đôi với bọn tư bản) 
có lẽ chúng ta sẽ có thể làm cho mỗi sự kháng cự không thể có được; 
chứ không cần đền việc ‹đập tan sự kháng cự của bọn chúng. 

Thậm chí «mâu chôt của vân để sẽ không phải là tịch thu tài sản của bọn 
tư bản, mà chính là sự kiểm soát trên phạm vi toàn dân, bao gồm toàn bộ, do 
công nhân thi hành đôi với bọn tư bản và những tên nào có thể ủng hộ bọn 
tư bản. Chỉ có tịch thư thôi thì sẽ không làm được gì cả, vì trong việc tịch 
thu không có một yêu tô tổ chức nào cả, không có một cái gì để kiểm kê việc 
phân phôi đúng đẳn cả. Chúng ta sẽ dễ dàng thay thể việc tịch thu bằng cách 
đánh một thứ thuê công bằng (dù là tính theo thuê suầt của ‹Sin-ga-rep›); 
nhưng với điều kiện là loại được mọi khả năng lần tránh sự kiểm soát, che 
giầu sự thật và trôn tránh luật pháp. Mà khả năng đó thì chỉ có sự kiểm soát 
của công nhân hè nước công nhân mới có thể gạt bỏ được thôi. 

Việc bắt buộc phải hợp thành xanh-đi-ca, nghĩa là bắt buộc phải hợp 
nhât lại thành những liên kêt chịu sự kiểm soát của Nhà nước, đó là điều 
mà chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị sẵn, mà Nhà nước của bọn địa chủ gioong- 


442 “V. 1. Lê-nữi 

52c. SG COẾC si se 5u. cn =Ế 

ke'98 đã thực hiện ở Đức, đó là điều mà các Xô-viêt và nền chuyên chính vô 

sản hoàn toàn có thể thực hiện được ở Nga, đó là điều sẽ đem lại cho chúng 

ta một «bộ máy Nhà nước» vừa vạn năng, vừa tôi tân và không quan liêu”. 
* * * 


Luận cứ thứ tư của các trạng sư của giai câp tư sẵn là: giai câp vô sản 
sẽ không thể nào làm cho bộ máy Nhà nước «chạy được›. Luận cứ đó so 
với luận cứ trước cũng chẳng có cái gì mới cả. Tât nhiên, đôi với bộ mmáy cũ 
thì chúng ta sẽ không thể nào nằm vững được cũng như làm cho nó chạy 
được. Bộ máy mới, các Xô-viêt, đã được ‹đà phát triển mạnh rnẽ có tính 
chât sáng tạo của các lực lượng nhân dâm làm cho chạy rồi. Chỉ cần gỡ cho 
bộ máy đó khỏi những xiểng xích mà sự thông trị của bọn lãnh tụ xã hội - 
cách mạng và men-sê-vích đã quàng lên nó. Bộ máy đó đã chạy được rồi; 
chỉ cần vứt bỏ những đồ thừa có tính chât tiêu tư sản kỳ quái đó đi, ngăn 
trở không cho bộ máy đó luôn luôn mở hết tôc lực tiền tới. 

Ở đây có hai điều nên xem xét đền đẻ bỗ sung vào điều chúng ta đã nói 
ở trên: một là, những phương tiện kiêm soát mới, không phải do chúng ta 
tạo ra, mà do chủ nghĩa tư bản tạo ra trong giai đoạn chiên tranh đê quôc 
chủ nghĩa của nó; hai là, tầm quan trọng của việc phát triển chê độ dân chủ 

rong việc quẻn lý Nhà nước kiều vô sản. 

Độc quyền lúa mì và những phiêu mua bánh mì đều không phải do chúng 
ra đặt ra mà đo Nhà nước tư bản chủ nghĩa đặt ra trong thời kỳ chiên tranh. 
Nhà nước đó đã đặt ra nghĩa vụ lao động bắt buộc đôi với mọi người trong 
.huôn khổ của chủ nghĩa tư bản, đó là nhà tù khô sai quân sự đôi với công 
nhân. Nhưng, ở đây nữa, cũng như trong suôt quá trình sáng tạo lịch sử của 
mình, giai câp vô sản vẫn trang bị cho mình bằng vũ khí lây ở chủ nghĩa tư 
bản, chứ không «ba đặp ra, không tạo ra từ hư không›. 

Độc quyền lúa mì, phiêu mua bánh mì, nghĩa vụ lao động bắt buộc đôi 
với mọi người, nằm trong tay Nhà nước vô sản, trong tay các Xô-viết có 
toàn quyền là phương tiện mạnh mẽ nhât về kiểm kê và kiểm soát, một 
phương tiện mà nêu đem thi hành rộng ra cả đôi với bọn tư bản và öøn nhà 
giàu nói chung, nều được công nhân áp dụng đôi với bọn đó thì sẽ tạo ra 
một sức mạnh chưa từng thây trong lịch sử để làm cho bộ máy Nhà nước 
«chạy được›, và để khắc phục được sự kháng cự của bọn tư bản, để bắt bọn 
chúng phải phục tùng Nhà nước vô sản. Phương tiện kiểm soát và bđ¿ buộc 
lao động đó mạnh hơn cả những luật pháp và máy chém của thời kỳ Hội 


* Để hiểu tì mỉ hơn tầm quan trọng của việc bắt buộc lập các liên kêt thì nên 
xem quyên sách của tôi: ¿Tai họa sắp đên và đâu tranh chông lại nó như thê nào». 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ: được chính quyền hay không? 443 


nghị quốc ước nữa. Máy chém, trước kia chỉ dọa cho người ta kinh hãi, chỉ 
đập tan sự kháng cự íích cực thôi. Đổi uới chúng ta, như thê uẫn chưa đủ. 

Đôi với chúng ta như thê vẫn chưa đủ. Chúng ta không những chỉ phải 
làm cho bọn tư bản đúnh hãp, nghĩa là làm cho chúng cảm thây quyển lực 
vô hạn của Nhà nước vô sản và làm cho bọn chúng từ bỏ cái âm mưu tích 
cực chông lại NÑhà nước vô sản. Chúng ta còn phải đập tan sự kháng cự ứiều 
cực của chúng nữa; rõ ràng là sự kháng cự đó còn nguy hiểm và có tác hại 
hơn nhiều. Chúng ta không những chỉ cần đập tan bât cứ sự kháng cự nào 
mà thôi. Chúng ta còn phải ti hành chê độ bắt buộc lao động trong khuôn 
khô của tổ chức mới của Nhà nước nữa kia. cTông cổ» bọn tư bản đi, như 
thê chưa đủ, mà còn phải (sau khi đã tông cỗ bọn qchông đôi» vô dụng và 
bât trị đi rồi) bắt chúng phải phục nụ Nhà nước mới nữa. Điều này cũng 
thực hiện cả với giới tứ bản và một tầng lớp trên nào đây trong bọn trí 
thức tư sản, cũng như với giới viên chức; v.v... 

Và chúng ta có những phương tiện để làm việc đó. Chính Nhà nước tư 
bản chủ nghĩa đang tiên hành chiên tranh đã trao vào tay chúng ta những 
phương tiện và những vũ khí đẻ làm việc đó. Các phương tiện đó là: độc 
quyển lúa mì, phiêu mua bánh mì, nghĩa vụ lao động bắt buộc đôi với mọi 
người. «Ai không làm thì không ăm, đó là quy tắc cơ bản, quy tắc đầu tiên, 
chủ yêu nhât mà các Xô-viêt của các đại biểu công nhân có thể áp dụng được 
và sẽ áp dụng, khi các Xô-viết đó cầm quyền. 

Mỗi công nhân đều có một quyên số lao động. Số này không làm giảm 
giá trị công nhân, mặc dù ñiện nay, thì rõ ràng là sở đó là một bằng chứng 
vẻ chê độ nô lệ làm thuê tư bản chử nghĩa, một chứng từ xác nhận rằng 
người lao động đó là HH quyền một tên ăn bám nào đó. 

Các Xô-viêt sẽ đặt ra số lao động cho bọn nhà giàu, và sau đó, dần 
dần tiên tới đặt số lao động cho toàn thể dân cư (trong một nước nông dân, 
chắc là số lao động sẽ không cần thiêt trong một thời gian lâu dài đôi với đại 
đa sô nông dân). Số lao động sẽ không còn là dâu hiệu chứng tỏ người ta 
thuộc lớp «dân đem nữa, số ây cũng sẽ không còn tượng trưng cho các đẳng 
câp ‹bên đưới› nữa, không còn là bằng chứng về chê độ nô lệ làm thuê nữa. 
Nó sẽ là điều chứng minh rằng trong xã hội mới không còn có ‹công nhân» 
nữa, nhưng trái lại không còn ai không phải là người lao động nữa. 

Bọn nhà giàu sẽ phải lĩnh quyên số lao động của công đoàn công nhân 
hay viên chức, của công đoàn nào có liên quan mật thiệt nhât với lĩnh vực 
hoạt động của chúng; hằng tuần hay là từng thời hạn nhât định nào đây, bọn 
chúng sẽ phải được công đoàn đó chứng nhận là đã chăm chỉ làm tròn công 
việc của chúng; nêu không có cái đó thì chúng sẽ không được câp phiêu 


444 V. 1. Lê-nin 


mua bánh mì và thực phầm nói chung. Chúng ta sẽ cần những người giỏi 
công việc tổ chức ngân hàng, tập hợp các xí nghiệp lại (trong việc này thì 
bọn tư bản có nhiều kinh nghiệm hơn, mà có những người giàu kinh nghiệm 
thì công việc sẽ chạy hơn); chúng ta cần những kỹ sư, nhà nông học, nhà 
kỹ thuật, chuyên gia đủ mọi ngành, có học và hiểu rộng, với một sô lượng 
luôn luôn lớn hơn trước kia, — Nhà nước vô sản sẽ nói rõ như vậy. Chúng 
ta sẽ giao cho tât cả những người lao động đó một công việc vừa sức và quen 
thuộc với họ; có lẽ là chúng ta sẽ chỉ thiêt lập dần dần chê độ ngang tiền 
lương trong phạm vi rộng, để cho các nhà chuyên môn, trong thời kỳ quá 
độ, hưởng một sô lương cao hơn, nhưng chúng ta sẽ bắt họ phải chịu sự 
kiểm soát toàn diện của công nhân, chúng ta sẽ thi hành hoàn toàn và triệt 
đề quy tắc: ‹ai không làm thì không ăm. Và chúng ta cũng không nghĩ ra 
một hình thức tô chức công tác nào cả, chúng ta mượn những hình thức tổ 
chức sẵn có trong chê độ tư bản chủ nghĩa như: ngân hàng, xanh-đi-ca, 
công xưởng kiểu mẫu, trạm thí nghiệm, hàn lâm viện, v.v..; chúng ta chỉ 
cần mượn những kiểu tổ chức hay nhât mà kinh nghiệm của các nước tiên 
tiên đã tìm ra được. 

Và tât nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào không tưởng một 
chút nào cả, chúng ta sẽ luôn luôn tính toán một cách hợp lý nhât và tỉnh 
táo nhât, khi chúng ta nói rằng: toàn thể giai câp tư bản sẽ kháng cự lại một 
cách kịch liệt nhât, nhưng tổ chức được toàn thẻ dân cư vào trong các Xô- 
việt thì sẽ đập tan được sự kháng cự đó, và cô nhiên là đôi với bọn tư bản 
đặc biệt ngoan cô và bướng bỉnh, thì phải trừng trị bằng cách tịch thu toàn 
bộ tài sản của chúng và bỏ tù chúng; thê nhưng, thắng lợi của giai cầp vô 
sản lại sẽ làm tăng thêm những ví dụ giông như cái ví dụ mà tôi đọc thây 
hôm nay trong báo tIin tức; 

«Ngày 26 tháng chín có hai kỹ sư đến Hội đồng trung ương các ủy ban công 
xưởng - nhà máy, tuyên bỗ rằng một nhóm kỹ sư đã quyết định thành lập hội 
các kỹ sư xã hội chủ nghĩa. Nhận thây tình hình hiện nay thực tê là bước đầu 
của cuộc cách mạng xã hội, nên hội tự đặt dưới quyền chỉ huy của quần chúng 
công nhân và, vì nuôn được phục vụ quyền lợi của công nhân, nên hội sẵn sàng 
hành động một cách hoàn toàn thông nhất với các tổ chức công nhân. Những 
đại biêu Hội đồng trung ương của các ủy ban công xưởng - nhà máy đã trả 
lời là Hội đồng vui lòng thành lập trong tô chức của mình một ban kỹ, sư mà cương 
lĩnh sẽ có ghi những luận điểm cơ bản của hội nghị lần thứ nhât của các ủy ban 
công xưởng - nhà máy về việc công nhân kiểm soát sản xuât. Và nay mai, sẽ CÓ 
một phiên họp chung giữa các đại biểu của Hội đồng trung ương các ủy ban 
công xưởng - nhà máy với nhóm có sáng kiên thành lập hội của những người 
kỹ sư xã hội chủ nghĩa› (Báo «Tin tức của Ban châp hành trung ương các Xô- 
viêt» ngày 27 tháng chín năm 1017)‹ 


+ 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyền hay không? 445 


kả * * 

Người ta nói với chúng ta rằng giai câp vô sản sẽ không thê nào làm cho 
bộ máy Nhà nước chạy được. 

Sau cuộc cách mạng năm 10oos, 12o.ooo tên địa chủ đã quản lý nước Ñga, 
chúng không ngừng dùng bạo lực đôi với 15o triệu người, và ức hiệp họ 
không bờ bên; hầu hêt sô người này đều bị bắt buộc phải làm lụng như 
những người tù khổ sai và sông bữa no bữa đói. 

Và người ta còn cho rằng 24o.ooo đảng viên Đảng bôn-sê-vích sẽ không 
thể nào quản lý được nước Nga nhằm lợi ích của dân nghèo và chông lại 
bọn nhà giàu. Hiện giờ, ít ra thì 24o.ooo đảng viên đó cũng có một chỗ dựa 
là một triệu phiêu của những người lớn; vì, theo kinh nghiệm ở châu Âu 
và ở nước Nga, đó đúng là tương quan về sô lượng giữa sô đảng viên với 
sô phiêu mà đảng đó thu được, — dù chỉ riêng trong cuộc bầu cử tháng 
tám vào viện Ðu-ma Pê-trô-grat, chẳng hạn. Như vậy là chúng ta đã có một 
tqbộ máy Nhà nước› gồm một triệu người tận tụy với Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa vì lòng tin vững chắc, chứ không phải đẻ hằng tháng, đên ngày 2o, 
lĩnh một sô tiền to. 

Hơn nữa, chúng ta còn có một ‹phương tiện tuyệt diệu» để tăng ngay một 
lúc bộ máy Nhà nước của chúng ta lên gáp mười lần, phương tiện mà trước 
kia, bât cứ một Nhà nước tư bản chủ nghĩa nào cũng không bao giờ có được 
và, ngày nay, cũng vẫn không thẻ có được. Phương tiện tuyệt diệu đó là: 
lôi cuôn những người lao động, dân nghèo tham gia vào công việc hằng ngày 
quản lý Nhà nước. 

Để chứng mỉnh rằng áp dụng phương tiện tuyệt diệu đó dễ dàng đên 
đâu và tác dụng của nó công hiệu đên đâu, chúng ta hãy lây cái ví dụ giản 
đơn và rõ ràng nhât, 

Ñhà nước cưỡng bức một gia đình nào đó phải dọn đi đẻ cho một gia 
đình khác đên ở. Việc đó Nhà nước tư bản chủ nghĩa vẫn thường làm, việc 
đó Nhà nước vô sản hay xã hội chủ nghĩa của chúng ta cũng sẽ làm, 

Ñhà nước tư bản chủ nghĩa đuổi nhà một gia đình công nhân đã mât 
người gia trưởng và không trả được tiền thuê nhà. Thừa phát lại đền, có 
tên cầm và cả một tiểu đội cảnh sát đi theo nữa. Muôn đuôi nhà trong một 
khu công nhân thì phải dùng đên cả một đội lính cô-zắc. Tại sao vậy? Bởi 
vì tên thừa phát lại và tên «cầm cảnh sát sẽ không chịu đền đầy nều không 
có một đội hộ vệ có vũ trang rât mạnh. Bọn chúng biêt rằng cảnh tượng 
đuôi nhà sẽ gây phẫn nộ rầt mãnh liệt ở tât cả những người dân lân cận, sẽ 
làm cho hàng nghìn người gần như bị hãm vào chỗ tuyệt vọng hềt sức căm 
thù bọn tư bản và Nhà nước tư bản chủ nghĩa rồi. nên bầt cứ lúc nào, thừa 


446 Ứ. I1. Lê-nin 


phát lại và cả tiều đội cảnh sát kia đều có thể bị quần chúng xé xác. Nên cần 
phải có những lực lượng quân sự lớn, phải đưa đên thành phô lớn nhiều 
trung đoàn hoàn toàn tuyển mộ từ một vùng xa xôi, đẻ cho binh lính xa lạ 
với đời sông của dân nghèo ở thành phô, đẻ cho binh lính không thê bị chủ 
nghĩa xã hội ‹truyển nhiễm vào được. 

Nhà nước vô sản cũng phải cưỡng bức một tên nhà giàu đọn nhà đi cho 
một gia đình thật thiêu thôn ở. Đội dân vệ công nhân của chúng ta gồm có 
15 người, chẳng hạn: hai thủy thủ, hai bộ binh, hai công nhân giác ngộ, 
(giả sử trong hai người, chỉ có một là đảng viên của Đảng ta hay là người có 
cảm tình với Đảng), tiếp đó là 1 người trí thức và 8 người thuộc thành phần 
lao động nghèo (trong số đó ít ra là có s phụ nữ, là những chị đi ở, những 
chị lao công, v.v...). Đội dân vệ của chúng ta đên nhà tên nhà giàu, xem nhà, 
thây nhà có s buồng cho hai nam và hai nữ ở. Này các ông, mùa đông này 
các người nên ở thư vào hai buồng thôi, và hãy thu đọn hai buồng kia để cho 
hai gia đình đang ở nhà hầm lên ở hai buồng đó. Trong khi đợi chúng tôi 
xây dựng xong nhiều nhà tiện nghỉ cho tât cả mọi người; với sự giúp đỡ 
của các kỹ sư (anh cũng là kỹ sư thì phải?), thì nhât thiêt các người phải ở 
chật lại một tí. Điện thoại của các người sẽ đề cho 1o gia đình dùng chung. 
Như thê sẽ tiêt kiệm được độ 1oo giờ lao động, tiêt kiệm công đi lại các cửa 
hiệu, v.v... Ngoài ra, trong gia đình các người còn có hai người không có 
nghề nghiệp và hầu như không làm việc gì cả, nhưng có thê làm được việc 
dễ: một bà s5 tuổi và một cậu 14 tuổi. Hai công dân đó sẽ làm việc mỗi ngày 
ba giờ để trông nom việc phân phôi công bằng các thực phẩm cho 1o gia 
đình và giữ những sỗ sách cần thiệt. Anh sinh viên ở trong đội chúng tôi sẽ 
viết ngay văn bản công lệnh đó của chính phủ thành hai bản, và các người 
hãy viêt cho chúng tôi một giây nói rõ là các người hứa sẽ nghiêm chỉnh châp 
hành công lệnh đó›. 

Theo tôi thì đó là những ví dụ chứng tỏ sự tương quan giữa bộ máy Nhà 
nước cũ và quản lý Nhà nước tư sản cũ với bộ máy mới của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa và quản lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa mới. 

Chúng ta không phải là những người không tưởng. Chúng ta biệt rằng 
không phải bât cứ một anh lao công nào hay một chị nâu bếp nào cũng có 
thể tham gia ngay việc quản lý Nhà nước được. Về điềm này, chúng ta đồng 
ý cả với bọn dân chủ - lập hiên, cả với Brê-scôp-xcai-a, lẫn với Txê-rê-tê-li 
nữa. Nhưng chúng ta khác những người đó ở chỗ là chúng ta đòi phải 
đoạn tuyệt ngay với cái thành kiên của họ cho rằng dường như chỉ có bọn 
quan lại giàu có hay xuât thân từ các gia đình giàu có mới có khả năng quản 
lý Nhà nước, làm các công việc lãnh đạo thường xuyên hằng ngày. Chúng 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyển hay không? 447 


ta đòi hỏi các công nhân giác ngộ và các binh sĩ phải học quản lý Nhà nước 
và phải học ngay không chậm trễ, nghĩa là đòi hỏi phải bế đầu ngay vào việc 
làm cho tât cả những người lao động, tât cả dân nghèo đều tham gia học 
quản lý Nhà nước. 

Chúng ta biêt rằng chính bọn dân chủ -lập hiên cũng đồng ý dạy cho 
nhân dân về chê độ dân chủ. Các bà dân chủ - lập hiên đồng ý dựa vào 
những tài liệu tham khảo tôt nhât bằng tiếng Anh và Pháp mà tô chức những 
buổi nói chuyện cho các chị đi ở cho họ về quyển bình đẳng của phụ nữ 
trước pháp luật. Trong cuộc mít-tinh có hòa nhạc sắp tới đây, trước hàng 
nghìn người, người ta sẽ tổ chức một cuộc ôm hôn lẫn nhau trên bục diễn: 
một bà dân chủ - lập hiên tổ chức những buôi nói chuyện đó sẽ ôm hôn bà 
Brê-scôp-xcai-a; Brê-scôp-xcai-a lại ôm hôn cựu bộ trưởng Txê-rê-tê-li, 
và như vậy là nhân dân biêt ơn sẽ hiểu ngay một cách cụ thê thê nào là bình 
đẳng, là tự do và là bác ái của chê độ cộng hòa... 

Đúng, chúng tôi thừa nhận rằng những người dân chủ - lập hiên Brê- 
scôp-xcai-a và Txê-rê-tê-li đều tận tâm theo cách riêng của họ với chê độ 
dân chủ và phổ biên chẽ độ dân chủ đó trong nhân dân. Nhưng biết làm sao 
được, nêu chúng tôi có một quan niệm có phần khác hơn một chút về chê 
độ dân chủ? 

Để giảm nhẹ những gánh nặng không thẻ tưởng tượng được và các tai 
họa đo chiên tranh gây ra, cũng như đẻ hàn gắn các vêt thương khủng khiệp 
do chiên tranh gây ra cho nhân dân, thì theo ý chúng tôi, phải có chê độ dân 
chủ cách mạng, phải có những phương sách cách mạng, đúng như cách mà 
tôi vừa tả trên đây khi nói đên việc phân phôi nhà ở vì lợi ích của người 
nghèo. Cững đúng như thê, ở thành phô cũng như ở nông thôn, đều phải 
phân phôi các thực phẩm, quần áo, giày dép, v.v.., ruộng đât ở nông thôn, 
v.v... theo cách đó. Để quản lý Nhà nước (heo tỉnh thần ấy, chúng ta có 
thể £uyển dụng ngay một lúc một bộ máy Nhà nước gồm chừng một chục 
triệu, nêu không phải là hai chục triệu người, một bộ máy Nhà nước mà 
không một nước tư bản chủ nghĩa nào có được. Chỉ có chúng ta mới có 
thể thành lập bộ máy đó được, vì chúng ta được đại đa sô nhân dân đồng 
tình một cách hoàn toàn nhất và tận tâm nhât. Chỉ có chúng ta mới có thẻ 
thành lập bộ máy đó được, vì chúng ta có nhiều công nhân giác ngộ, có kỳ 
luật, sau một thời gian dài chọc tập» dưới chê độ tư bản chủ nghĩa (chúng ta 
đã học tập của chủ nghĩa tư bản, như thê cũng không phải là vô ích vậy); 
những công nhân đủ sức thành lập đội dân vệ công nhân, và đẩn dần mở 
rộng nó (phải bắt đầu mở rộng ngay) đẻ biền nó thành đội dân vệ toàn đân. 
Những công nhân giác ngộ phải đảm nhiệm việc lãnh đạo, nhưng họ cũng 


448 V. 1. Lê-nữ 


có thể thu hút quần chúng thật sự rộng rãi, những công nhân và những 
người bị áp bức, vào việc quản lý Nhà nước. 

Dĩ nhiên, trong những bước đầu của bộ máy mới đó thì không thẻ tránh 
khỏi sai lầm. Nhưng phải chăng khi nông dân chuyên từ nô lệ sang tự đo và 
khi họ tự quản lý lây những công việc của họ, thì họ không phạm phải sai 
lầm hay sao? Phải chăng có con đường nào khác đề nhân dân học tập được 
cách tự quản lý, đẻ tránh những sai lầm, ngoài con đường thực tiễn ra? 
ngoài cách bắt tay vào thực hiện ngay việc nhân dân thực sự tự mình quản 
lý? Hiện nay, điều chủ yêu nhât là phải đoạn tuyệt với thành kiên của những 
nhà trí thức tư sản cho rằng dường như chỉ những công chức đặc biệt do 
toàn bộ địa vị xã hội mà lệ thuộc hoàn toàn vào tư bản, mới có thẻ quản lý 
được Nhà nước. Điều chủ yêu nhât là châm dứt tình trạng bọn tư sản, công 
chức và bộ trưởng ‹xã hội chủ nghĩa› đang ra sức quản lý Nhà nước theo 
lôi cũ, nhưng không thành công, và kêt quả sau bảy tháng là khởi nghĩa nông 
dân trong một nước nông dân!! Điều chủ yêu nhât là gây cho những người 
bị áp bức và những người lao động tin tưởng vào sức mạnh của bản thân 
họ, dùng thực tiễn mà chỉ cho họ thây rằng họ có thể và phải đứng ra đảm 
nhiệm việc phân phôi bánh mì, tât cả các thực phẩm, sữa, quần áo, nhà ở, 
v.v... một cách đúng đắn, có quy củ nghiêm ngặt, có tổ chức, vì lợi ích cằa 
đân nghèo. Không làm như thê, thì không thể cứu nước Nga khỏi sự phá 
sản và sự diệt vong; còn việc bắt đầu thành thực, mạnh đạn trao việc quản 
lý cho những người vô sản và nửa vô sản ở khắp nơi, thì sẽ gây trong quần 
chúng một nhiệt tình cách mạng cao chưa từng có trong lịch sử; sẽ làm tăng 
gâp bội các lực lượng của nhân dân trong cuộc đầu tranh chông mọi tai họa, 
đên nỗi có nhiều việc tưởng chừng như không thể làm được với các lực 
lượng hạn chê, cũ kỹ, quan liêu của chúng ta, thì lại sẽ trở thành việc có 
thể làm nổi đôi với những lực lượng của một khôi quần chúng gồm hàng 
triệu người bắt faw, làm việc cho bản thân họ, chứ không phải cho tên tư 
bản, không phải cho một cậu âm, không phải cho tên quan lại, không phải 
làm việc dưới roi vọt. 


NT. 


Vân để chê độ tập trung cũng thuộc vân để bộ máy Nhà nước, 'Trong 
báo «Đời sông mới sô 128 ra ngày 27 tháng chín, đồng chí Ba-za-rôp đã nêu 
lên vân để chê độ tập trung một cách đặc biệt tích cực và đặc biệt không có 
kêt quả, trong bài báo nhan để: Ñhững người bôn-sê-vích và vân đề chính 
quyểnm. 


Những người bôn-sô-uích sẽ giữ được chính quyển hay không? 449 


Đồng chí Ba-za-rôp lập luận thê này: «Các Xô-việt không phải là một 
bộ máy thích ứng với tât cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước, vì kinh 
nghiệm của bảy tháng qua dường như đã chứng tỏ và ‹hàng chục và hàng 
trăm tài liệu ở Tiểu ban kinh tê của Ban châp hành Pê-trô-grat› đã xác nhận 
rằng các Xô-viêt mặc dù thực tê đã nắm được «toàn bộ chính quyểm› ở nhiều 
nơi, nhưng vẫn ‹không thu được kêt quả đôi chút thỏa đáng trong lĩnh vực 
đầu tranh chông sự đỗ nát của kinh tê». Phải có một bộ máy ‹chia thành từng 
ngành sản xuÂt và tập trung nghiêm ngặt trong phạm vi mỗi ngành, nhưng 
phục tùng một cơ quan trung ương duy nhât trong cả nước›. sVân để đặt 
ra,— xin các đồng chí chú ý, — không phải là thay thê bộ máy cũ, mà chỉ 
l cải tổ bộ máy đó... dù cho những người bôn-sê-vích có chê giễu thê nào 
đi nữa những người đã có một kê hoạch cũng thê thôi...» 

Tât cả những lập luận đó của đồng chí Ba-za-rôp đều yêu đuôi lạ thường, 
như là đã được rập khuôn giông những lập luận của giai câp tư sản, như là 
phản ánh quan điểm của giai câp tư sản! 

Đúng như vậy. Nói rằng ở Nga, bât cứ ở địa phương nào, hay bât cứ 
lúc nào, các XXô-viêt bao giờ cũng nắm được «toàn bộ chính quyền thì thật 
là hoàn toàn lô bịch, (trừ phi người ta muôn lặp lại những lời dôi trá vụ lợi 
có tính chât giai câp của bọn tư sản). Toàn bộ chính quyền tức là phải có 
quyền đôi với toàn bộ ruộng đât, tât cả các ngân hàng, tât cả các công xưởng. 
Một người dù ít biêt rõ kinh nghiệm lịch sử và các tài liệu khoa học về môi 
liên hệ giữa chính trị và kinh tê đi nữa, cũng không thể qquêm cái chỉ tiệt 
nho nhỏ› đó được. 

Mánh khóce gian dôi của giai câp tư sản là ở chỗ &hông trao chính quyền 
cho các Xô-viêt, phá hoại bầt cứ biện pháp quan trọng nào của các Xô-việt, 
nắm giữ lây chính phủ trong tay, duy trì quyển nắm giữ ruộng đât, ngân 
hàng, v.v.., đồng thời trút cho các Xô-viêt trách nhiệm về việc kinh tê bị 
đỗ nát! Chính đó là tât cả kinh nghiệm đau đớn vẻ liên kết. 

Các Xô-viêt chưa bao giờ có được toàn bộ chính quyển cả, và ngoài 
những biện pháp nửa vời và sự tăng thêm hỗn loạn, thì chẳng đạt được cái 
gì khác nữa. 

Chứng minh cho những người bôn-sê-vích, vôn là những người chủ 
trương chê độ tập trung theo đúng niểm tin và theo cương lĩnh của họ, theo 
đúng sách lược của toàn Đảng họ, thây sự cần thiêt của chê độ tập trung, thì 
thật là một việc thừa, khác nào cô sức xô một cánh cửa đã mở sẵn rồi. Nêu 
những người cầm bút ở báo œĐời sông mới chăm lo đền những công việc 
vớ vần như thê, chính chỉ là vì họ hoàn toàn không hiểu gì về ý nghĩa của 
những lời chúng ta chê giễu cái quan điểm «toàn quöc» của họ. Mà sở dĩ 


29—2886 


450 V. 1. Lê-nm 


những người việt báo «Đời sông mới không hiểu điều đó là vì họ chỉ thừa 
nhận học thuyềt đầu tranh giai cầp trên đầu lưỡi, chứ không thừa nhận 
trong đầu óc. Họ lặp đi lặp lại những câu đã học thuộc lòng về đâu tranh giai 
câp, họ chôc chôc lại theo cái «quan điểm siêu giai cầp› buồn cười về mặt lý 
luận và phản động về mặt thực tiễn, khi họ gọi cái thái độ làm tôi tớ cho giai 
cầp tư sản là kê hoạch «toàn quôc. 

Này, các người đáng thương kia ơi, Nhà nước là một khái niệm có tính 
chât giai câp đây. Nhà nước là công cụ hay bộ máy bạo lực của một giai 
câp này đôi với một giai cầp khác. Chừng nào Nhà nước còn là bộ máy bạo 
lực của giai câp tư sản đôi với giai câp vô sản, thì khầu hiệu vô sản duy nhất 
chỉ có thê là: phá hủy Nhà nước đó đi. Nhưng khi Nhà nước sẽ là của giai 
câp vô sẳn, khi nó là bộ máy bạo lực của giai cầp vô sản đôi với giai câp tư 
sản, thì lúc đó chúng ta sẽ tán thành hoàn toàn và vô điều kiện một chính 
quyển vững mạnh và chê độ tập trung. 

Nói dễ hiều hơn là: không phải chúng ta chê giễu các «kê hoạch», mà chế 
giễu sự đôt nát của Ba-za-rôp và đồng bọn đã không hiểu được rằng phủ 
nhận sự điểm soát của công nhâm, phù nhận qchuyên chính vô sảm, tức là 
họ ủng hộ chuyên chính tư sản. Không thẻ có lập trường trung dung, lập 
trường trung dung chỉ là một giâc mơ hão huyền của một gã dân chủ tiểu tư 
sản. 

không một cơ quan bôn-sê-vích nào, không một người bôn-sê-vích nào 
phản đôi chẽ độ tập trung của các Xô-viêt cả, phần đôi sự hợp nhật của các 
Xô-viêt cả. Không một người nào trong chúng ta có ý kiên chỗng lại các 
ủy ban công xưởng - nhà máy theo từng ngành sản xuât và chông lại sự 
tập trung trong các ủy ban ây. Những đòn của Ba-za-rôp đều đánh 
trật cả. 

Chúng ta đã chê giễu, đang chê giễu và sẽ chê giễu không phải «chẽ độ 
tập trung›, cũng không phải các kê hoạch», mà chê giễu chử nghĩa cải lương. 
Vì cái chủ nghĩa cải lương của các ngài lại càng buồn cười hơn sau kinh 
nghiệm liên kết. Còn nói hông phải là thay đổi bộ máy, mà là cải tổ nó, 
như thê tỏ ra mình là người theo chủ nghĩa cải lương, là người dân chủ cải 
lương chủ nghĩa, chứ không phải người dân chủ cách mạng. Chủ nghĩa cải 
lương không phải là cái gì khác, mà chỉ là sự nhượng bộ của giai câp cầm 
quyển, chứ không phải là sự lật đồ nó; chỉ là sự nhượng bộ nó đồng thời 
duy trì chính quyển cño nó. 

Đó chính là chính sách đã được thí nghiệm trong nửa năm liên kết. 

Đó là điều mà chúng ta chê giểu. Ba-za-rôp không suy nghĩ kỹ về học 
thuyêt đâu tranh giai câp, nên mắc mưu giai cÂp tư sản đang đồng thanh tán 


\ 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyển hay không? 451 


tụng: (Đây, hoàn toàn đúng như thê nhé, chúng tôi không chông lại việc 
cải tổ, chúng tôi tán thành công nhân tham gia kiểm soát trong phạm vi 
toàn quốc, chúng tôi hoàn toàn đồng ý›, thê là anh chàng Ba-za-rôp tôt bụng 
kia đã khách quan đóng vai kẻ ùng hộ cho bọn tư bản. 

Trước đây bao giờ cũng đã xảy ra như thê, và sau này bao giờ cũng sẽ 
xảy ra như thê với những kể nào muôn giữ lập trường «trung dung? trong 
hoàn cảnh đâu tranh giai câp gay gắt. Và chính vì những người cầm bút báo 
đời sông mới» không đủ sức hiểu được đâu tranh giai câp, nên chính sách 
của họ là một sự ngả nghiêng thường xuyên và buồn cười giữa giai câp tư 
sản và giai câp vô sản. 

Các ngài thân mên, các ngài cứ việc làm ra ‹những kê hoạch» đi; cái đó 
không phải là chính trị, cái đó không phải là đâu tranh giai câp; trong lĩnh 
vực đó, các ngài có thể có ích cho nhân dân. Trong tòa soạn của báo các ngài 
có thật nhiều nhà kinh tê, các ngài hãy hợp tác với các kỹ sư nào, v.v... đã 
tỏ ra sẵn sàng nghiên cứu các vân đề điểu hòa sản xuât và phân phôi, hãy 
dành một phụ trương của tcơ quan› to lớn (tức là báo) của các ngài để thu 
thập một cách thiêt thực các sô liệu chính xác về sản xuât và về phân phôi sẳn 
phẩm ở Nga, về các ngân hàng, các xanh-đi-ca, v.v... v.v... Làm như thê là 
các ngài trở thành có ích cho nhân dân. Đó là lĩnh vực mà lập trường đứng 
giữa của các ngài có thể sẽ không tác hại lắm, và công việc đó về mặt ‹kê 
hoạch» sẽ không làm cho công nhân chê giễu, mà lại làm cho họ mang ơn 
nữa là khác. 

Khi chiên thẳng thì giai câp vô sản sẽ làm thê này: giai câp vô sản sẽ đặt 
các nhà kinh tê học, các kỹ sư, các nhà nông học, v.v... đưới sự kiểm soát 
của các tổ chức công nhân, đẻ cho họ xây dựng kê hoạch», thâm tra lại kê 
hoạch đó, tìm phương tiện tiêt kiệm sức lao động bằng sự tập trung, tìm 
những biện pháp và phương thức kiểm soát đơn giản nhầt, ít tôn kém nhât, 
thực tiễn nhât và tổng hợp nhât. Chúng ta sẽ trả lương hậu cho các nhà 
kinh tê, các nhà thông kê, các nhà kỹ thuật làm công việc đó, nhưng... nhưng 
chúng ta sẽ không cho họ ăn, nêu họ không làm tròn một cách chăm chỉ công 
việc đó và không hoàn toàn vì lợi ích của người lao động. 

Chúng ta tán thành chê độ tập trung và ‹kê hoạch», nhưng tán thành chề 
độ tập trung và kê hoạch của Nhà nước vô sản, việc điểu hòa sản xuât và 
phân phôi, theo kiểu vô sản, vì lợi ích của người nghèo, người lao động và 
người bị bóc lột, chỗng lại bọn bóc lột. Khi nói (của toàn quôc, thì chúng 
tôi đồng ý chỉ hiểu là cái dùng để đập tan sự kháng cự của bọn tư bản, là 
cái trao toàn bộ chính quyển cho đa sô nhân dân, nghĩa là cho những người 
vô sản và nửa vô sản, cho công nhân và nông dân nghèo nhầt. 


L 


452 V. I. Lê-nin 


* ®* % 


Luận cứ thứ năm là những người bôn-sê-vích sẽ không giữ được chính 
quyền vì đoàn cảnh đặc biệt phức tạp...). 

Chao ôi, những con người thông mỉnh làm sao! Có lẽ họ sẵn sàng làm 
lành với cách mạng miễn là cách mạng đó không có «hoàn cảnh đặc biệt 
phức tạp. 

Những cuộc cách mạng như thê thì không có đâu, và trong những tiêng 
thở dài của những kẻ ước mang mật cuộc cách mạng như thê, không có gì 
ngoài những lời than vãn phản động của người trí thức tư sản. Nêu cuộc cách 
mạng thậm chí bắt đầu trong những điểu kiện trông bể ngoài có vẻ không 
phức tạp lắm, thì bản thân cuộc cách mạng đó bao giờ: cñng gây ra nhiều 
hoàn cảnh hê¿ sức phức tạp trong quá trình phát triển của nó. Vì một cuộc 
cách mạng thật sự, sâu sắc, nhân đâm, như lời Mác nói, là một quá trình 
phức tạp và đau thương phi thường của cơn hâp hôi của chê độ xã hội cũ 
và sự thoát thai của xã hội mới, của lôi sông hàng chục triệu con người, 
Cách mạng là cuộc đâu tranh giai cầp, là cuộc nội chiên gay gắt nhât, dữ dội 
nhât, khôc liệt nhât. Trong lịch sử không hề có một cuộc cách mạng lớn nào 
mà tránh được nội chiên. Và chỉ có những anh chàng sông trong lồng kính 
mới có thê nghĩ là có thể có một cuôc nội chiên mà không có «hoàn cảnh đặc 
biệt phức tạp. 

Nều không có hoàn cảnh đặc biệt phức tạp thì không thể có cách mạng 
được. Kẻ nào sợ chó sói thì chớ có vào rừng. Ề 

Không có gì đáng nghiên cứu trong luận cứ thứ năm cả, vì tuyệt nhiên 
nó không chứa đựng một ý kiên nào cả về kinh tê, cả về chính trị, cả về 
một loại nào khác. Trong đó chỉ có toàn những tiêng thở dài của những kẻ mà 
cách mạng làm cho họ buồn rầu và kinh sợ. Tôi xin phép nhắc ra đây hai 
hồi ức riêng nho nhỏ đề nhận xét những tiêng thở dài đó. 

Trước sự kiện những ngày tháng bảy không lâu, tôi có nói chuyện với 
mật anh kỹ sư giàu có. Trước đây, anh kỹ sư đó đã là người cách mạng, là 
đẳng viên đảng xã hội - dân chủ, và thậm chí đã là đảng viên Đảng bôn-sê- 
vích nữa. Ngày nay, anh ta chỉ có kinh sợ, chỉ có thù hằn những công nhân 
hùng hỗ và quật cường. Anh ta (một người có học, đã ở nước ngoài) nói 
rằng: Giá như đó là những công nhân như công nhân Đức; cô nhiên, 
tôi biết rằng nói chung thì cách mạng xã hội là điều không thể tránh 
được, nhưng ở nước ta, với mức sông giảm sút mà chiên tranh gây ra 
cho công nhân như thê.. thì không phải là cách mạng nữa, mà là vực 
thẳnmu, 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyển hay không? 453 


Anh ta sẽ sẵn sàng thừa nhận cuộc cách mạng xã hội, nêu lịch sử tiên 
đên đây cũng êm thâm, yên tĩnh, trơn tru, đúng lúc, như một chuyên tàu 
tộc hành Đức đên ga vậy. Anh phục vụ tàu trang trọng mở cửa toa và báo: 
4Ga cách mạng xã hội. Alle aussteigen (Mời mọi người xuông)!. Lúc đó 
thì tại lẽ nào mà anh ta không chuyên từ địa vị anh kỹ sư dưới chê độ của 
bọn Tit Ti-tưt nào đây sang anh kỹ sư dưới chê độ của các tổ chức công nhân. 

Con người ây đã từng thây các cuộc bãi công. Anh ta biết rõ ràng; ngay 
trong các thời kỳ hòa bình nhât, một cuộc bãi công bình thường nhât, cũng 
luôn luôn cuôn theo trận bão phẫn nộ dữ dội như thê nào. Cô nhiên, anh ta 
hiểu rằng trận bão đó ắt phải còn dữ dội gấp bao nhiêu triệu lần nữa, khi 
cuộc đầu tranh giai câp đã phát động ứoàn thẻ nhân dân lao động của cả một 
nước to lớn, khi chiên tranh và bóc lột đã làm cho hàng triệu người tuyệt 
vọng, hàng triệu người từ bao đời nay đã từng bị bọn địa chủ hành hạ, 
hàng chục nšm nay đã từng bị bọn tư bản và bẹn quan lại của Nga hoàng 
cướp bóc và ức hiệp. Anh ta hiểu tât cả những điểu đó về mặt lý luận, anh 
ta thừa nhận tât cả những điều đó chỉ rên đầu lưỡi, anh ta bị cái thoàn 
cảnh đặc biệt phức tạp» làm cho kinh hãi đây thôi. 

Sau những ngày tháng bảy, tôi được chính phủ Kê-ren-xki đặc biệt 
ân cần săn sóc đền, nên tôi phải rút vào bí mật. Tât nhiên, tôi được anh em 
công nhân che giâu cho. Trong một gian phèng nhỏ của một công nhân ở 
ngoại ô thành Pê-trô-grat, người ta dọn bữa ăn trưa. Bà chủ nhà mang bánh 
mì ra. Ông chủ nhà nói: (Xem kìa, bánh mì tuyệt làm sao. Bây giờ thì có lẽ 
là chúng nó» không dám cho chúng ta ăn bánh mì tổi nữa. Chúng ta đã 
không tin được rằng ở Pê-trô-grat mà lại được ăn bánh mì ngon›. 

'Tôi hềt sức ngạc nhiên vì cách nhận xét có tính chât giai câp đó về những 
ngày tháng bảy. Trước đó, tư tưởng tôi chỉ xoay quanh ảnh hưởng chính 
trị của những ngày đó, cân nhắc tác dụng của những ngày đó trong tiên 
trình chung của các sự kiện, tìm xem tình hình nào đã gây ra bước đi khúc 
khuỳu đó của lịch sử và xem bước đi khúc khuỳu đó sẽ tạo ra tình thê nào, 
tìm xem chúng ta phải sửa đổi các khầu hiệu của chúng ta và bộ máy của 
Đằng ta ra sao đề thích ứng với tình hình đã thay đổi. Chưa trải qua cảnh 
thiêu thôn, nên trước đây tôi đã không nghĩ đền bánh mì. Bánh mì đồi với 
tôi là một vật tât nhiên, đại loại như một sản phẩm phụ của công tác một nhà 
cầm bút. 'Ta nghĩ đên cơ sở của mọi cái, đền cuệc đầu tranh giai cầp đòi bánh 
mì, sau khi đã phân tích về mặt chính trị, sau khi đã đi qua một con đường 
vô cùng phức tạp và rắc rôi. 

Những người đại diện cho giai cầp bị áp bức, dù là ở trong sô những 
công nhân được lĩnh lương hậu và có học thức đi nữa, thì nói ngay về thực 


454 V. 1. Lê-nữi 


chầt của vân để, nói mật cách giản dị và thẳng thắn lạ lùng như thê, mật 
cách quả quyêt như thê, một cách sáng suôt kỳ lạ như thê trong cách nhìn, 
điều mà những nhà trí thức chúng ta khó mà với tới được, chẳng khác gì 
với sao trên trời vậy. Cả thê giới chia thành hai phe: phe «chúng ta, 
những người lao động và phe «chúng nó», những kẻ bóc lột. Thật là hoàn 
toàn không bôi rôi chút nào khi xét sự việc đã xảy ra: đó chỉ là mật trong 
những trận chiên đầu của cuộc đầu tranh lâu dài giữa lao động và tư bản, 
Trong sự nghiệp lớn thì làm sao tránh được những hy sinh và tồn thầt nhỏ. 

«Cái hoàn cảnh đặc biệt phức tạp› đó của cách mạng là điều đau đớn biềt 
bao», — người trí thức tư sản suy nghĩ và cảm thây như thê. 

«Chúng ta cứ xiết chặt «chúng nó», «chúng nó› sẽ không dám vênh vang 
như trước nữa đâu. Cô gắng thêm một tí nữa thì chúng ta sẽ quật ngã được 
‹chúng nó», — người công nhân suy nghĩ và cảm thây như thê. 


** * 


Luận cứ thứ sáu và cuôi cùng là: giai cầp vô sản «sẽ không thể chồng lại 
nội toàn bộ sức tần công của các lực lượng thù địch, sức tần công này sẽ 
quét sạch không những nền chuyên chính vô sản, mà thêm vào đó quét sạch 
cả cách mạng nữa». 

Các ngài ơi, đừng dọa chúng tôi, các ngài sẽ không làm chúng tôi sợ đâu. 
Chúng tôi đã từng thây các lực lượng thù địch đó và sức tân công của chúng 
trong cuộc phiêu lưu của Cooc-ni-lôp rồi (chê độ của Kê-ren-xki cũng không 
khác cuộc phiêu lưu đó một chút nào cả). Giai câp vô sản và nông dân nghèo 
nhât đã quét sạch bè lũ Cooc-ni-lôp như thê nào, bọn ủng hộ giai cầp tư sản 
và một số ít đại biểu của các tầng lớp địa chủ nhỏ ở các địa phương, đặc biệt 
sung túc và đặc biệt «thù địch» với cách mạng đã lâm vào cảnh ngộ bị đát 
như thê nào và tỏ ra bât lực như thê nào, tât cả những điều đó mọi người 
đều thây cả rồi, tât cả những điều đó nhân dân vẫn còn nhớ rõ. Báo «Sự nghiệp 
nhân đâm sô ra ngày 3o tháng chín, ra sức thuyềt phục công nhân nên điên 
nhẫn chịu đựng» Kê-ren-xki (nghĩa là Cooc-ni-lôp) và viện Đu-ma kiểu 
Bu-lư-ghin của Txê-rê-tê-li, đợi cho đền ngày có Quốc hội lập hiền (triệu 
tập dưới sự bảo hộ của các «biện pháp quân sự» dùng đề chông lại nông dân 
khởi nghĩa!), báo «Sự nghiệp nhân dân» hâp tâp lặp lại đúng cái luận cứ thứ 
sáu của báo «Đời sông mới và gào đền khẳn tiêng rằng: «Chính phủ Kê-ren- 
xki trong bât kỳ trường hợp nào cũng sẽ không khuât phục» (tức là không 
khuât phục các Xô-viêt, chính quyển công nông mà báo «Sự nghiệp nhân 
đân›, vì không muôn thua kém bọn tàn sát, bọn bài Do-thái, bọn quân chủ 
và bọn dân chủ - lập hiền, nên đã gọi là chính quyển của «Tơ-rôt-xki và 


Những người bôn-sê-uïch sẽ giữ được chính quyền hay không? 455 


Lê-nin": bọn xã hội - cách mạng đã dùng đên những thủ đoạn như thê đây !!). 

Nhưng cả báo (Đời sông mới lẫn báo «Sự nghiệp nhân dâm› đều sẽ 
không làm cho những công nhân giác ngộ sợ hãi được đâu. Các người nói là: 
4Chính phủ Kê-ren-xki sẽ không khuât phục trong bât kỳ trường hợp nào», 
nghĩa là chính phủ đó sẽ lặp lại cuộc phiêu lưu của Cooc-ni-lôp, nói thê thì 
đơn giản hơn, thẳng thẳn hơn, rõ ràng hơn. Và các ngài ở báo qSự nghiệp 
nhân dân» còn dám nói rằng dường như cái đó sẽ thành «nội chiêm, dường 
như cái đó là một «viễn cảnh khủng khiếp! 

Không được đâu, các ngài ơi, các ngài sẽ không đánh lừa được công 
nhân đâu. Đó sẽ không phải là nội chiên, mà là một cuộc nôi loạn của một 
nhúm những tên đồng lõa của Cooc-ni-lôp: hoặc là chúng muôn ‹không 
khuât phục» nhân dân và khiêu khích cho bằng được làm cho nhân dân tái 
điễn trên một phạm vi rộng lớn hơn điều đã xảy ra cho bọn Cooc-ni-lôp ở 
Vư-booc-gơ trước đây; nêu bọn xã hội - cách mạng muôn điều đó, nêu Kê- 
ren-xki, đảng viên đảng xã hội - cách mạng cũng muôn điều đó, thì Kê- 
ren-xki có thể làm cho nhân dân nỗi xung lên. Nhưng, các ngài ơi, bằng cách 
đó thì các ngài sẽ không làm cho công nhân và binh sĩ sợ hãi được đâu. 

Thật là trắng trợn vô cùng: họ đã nặn ra viện Đu-ma Bu-lư-ghin mới, 
đã dùng cách gian lận để tuyên bọn phụ trách hợp tác xã phản động, bọn cu- 
lắc đên cứu viện, đề tiệp sức cho bọn này, họ đã đưa những tên tư bản và 
địa chủ (gọi là những phần tử có tư cách tuyển cử) đên giúp, và họ muôn 
dùng cái bè lũ Cooc-ni-lôp đó đề phá hoại ý chí nhân dân, ý chí công nhân và 
nông dân. 

Trong một nước nông dân, họ đã hành động quá đáng đên nỗi khắp nơi 
phong trào khởi nghĩa nông dân đều lan tràn ra như một dòng sông rộng ! 
Thật là lạ lùng thay: trong một nước cộng hòa dân chủ có 8o phần trăm nông 
dân, thê mà người ta đã hành động đên mức làm cho nông dân phải khởi 
nghĩa... Và cũng chính tờ báo «Sự nghiệp nhân dâm, báo của Tsec-nôp, cơ 
quan của đảng @œã hội - cách mạng›, ngày 3O tháng chín, vẫn còn vô liêm 
sỉ khuyên công nhân và nông dân nên diên nhẫn, đã bắt buộc phải thú 
nhận trong bài xã luận ngày 2o tháng chín như sau: 


‹Cho đên nay, hầu như người ta không làm gì cả đề châm đứt những quan 
hệ nô địch đang còn thông trị phổ biên ở nông thôn, nhất là ở miễn trung nước 
Ngao. 


Cũng sô báo ‹Sự nghiệp nhân dân› đó, cũng trong bài xã luận ngày 29 
tháng chín, đã tuyên bô là «phong cách của Xtô-lư-pin còn cảm thây rõ rệt» 
trong các thủ đoạn của những bộ trưởng cách mạng›; nói một cách khác 


456 V. I. Lôê-nữn 


cho rõ ràng hơn và đơn giản hơn, là báo ây gọi Kê-ren-xki, Ñi-ki-tin, Kị. 
skin và đồng bọn là bọn X?ô-iw-pin. 

«Bọn Xtô-lư-pin, Kê-ren-xki và đồng bọn, đã làm cho nông dân phải 
khởi nghĩa, hiện nay chúng đang dùng những ‹biện pháp quân sự? chồng lại 
nông dân, đang cô làm yên lòng nhân dân bằng cách hứa hẹn là nay mai sẽ 
triệu tập Quốc hội lập hiên (mặc dù Kê-ren-xki và Txê-rê-tê-li đã đánh 
lừa nhân dân một lần rồi, khi chúng long trọng tuyên bổ ngày 8 tháng bảy 
rằng Quôc hội lập hiên sẽ được triệu tập đúng ngày đã quy định, tức là 
ngày 17 tháng chín; nhưng sau đó, chúng lại nuỗt lời hứa của chúng và bâầt 
châp cả những lời khuyên nhủ của chính ngay fên men-sê-uích Đan nữa, 
chúng hoãn ngày họp Quôc hội lập hiên không phải đền cuôi tháng mười 
như ý muôn của Ban châp hành trung ương men-sê-vích các Xô-viêt lúc 
bây giờ, mà hoãn cho đên cuôi tháng mười một). Bọn Xtô-lư-pin›, Kê-ren- 
xki và đồng bọn cô làm yên lòng nhân dân bằng cách hứa hẹn là nay mai sẽ 
triệu tập Quôc hội lập hiên, nhưng làm sao nhân dân có thể tin được những 
người trước kia đã có lần nói đồi họ trong việc tương tự; làm sao nhân dân 
có thể tin rằng Quôc hội lập hiên sẽ được triệu tập đúng hạn, do một chính 
phủ đang dùng những biện pháp quân sự ở những làng mạc xa xôi hẻo lánh, 
nghĩa là đang công nhiên bao che những vụ độc đoán bắt bớ nông dân giác 
ngộ và sự gian lận trong cuộc tuyên cử. 

Làm cho nông dân đên nỗi phải khởi nghĩa, mà lại còn vô liêm sỉ nói với 
nông dân rằng: ‹phải điên nhẫm; phải chờ đợi, phải tín nhiệm cái chính phù 
đang dùng những ‹biện pháp quân sự› đẻ bình định nông dân đang khởi 
nghĩa !›. 

Làm cho hàng chục vạn binh sĩ Nga đên nỗi phải bỏ mình trong cuộc 
tần công tiêp sau ngày 1o tháng sáu, kéo dài chiên tranh, làm cho thủy thủ 
Đức nỗi dậy và vứt các chỉ huy của họ xuông nước; không ngừng ba hoa 
về hòa bình, nhưng không để nghị một nền hòa bình công bằng cho tải cả 
các bên tham chiên, cả gan nói với công nhân và nông dân, nói với binh sĩ 
đang hy sinh rằng: ‹cần phải kiên nhẫm, hãy tín nhiệm chính phủ của một 
«tên Xtô-lư-pin› Kê-ren-xki, hãy tín nhiệm các tướng lĩnh Cooc-ni-lôp 
thêm một tháng nữa, có thẻ là trong tháng đó bọn này còn đưa vài vạn binh 
sĩ vào lò sát sinh nữa... đCần phải kiên nhẫm. 

Như thê há chẳng phải là vô liêm sỉ hay sao? 

Không, các ngài xã hội - cách mạng, bạn đồng liêu chính trị của Kê-ren- 
xki ạ, các ngài sẽ không đánh lừa được binh sĩ đâu! 

Công nhân và binh sĩ sẽ không chịu đựng được chính phủ Kê-ren-xki 
thêm một ngày, thêm một giờ nào nữa đâu, vì họ hiểu rằng chính phủ 


+ 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyển hay không? 457 


Xô-uièt sẽ đề nghị ngay tức khắc một nên hòa bình công bằng cho tât cả 
những bên tham chiên, điều đó chắc là sẽ đem lại cuộc đình chiên tức khắc 
và một nền hòa bình nhanh chóng. 

Binh sĩ trong đội quân nông dân của chúng ta sẽ không chịu để cho chính 
phủ Kê-ren-xki tồn tại dù ¿êm một ngày, thêm một giờ nào nữa bât châp 
ý chí các %ô-viêt, vì đó là chính phủ dùng những biện pháp quân sự đề bình 
định cuộc khởi nghĩa của nông dân. 

Không đâu, các ngài xã hội - cách mạng, bạn đồng liêu chính trị của Kê- 
- ren-xki ạ, các ngài sẽ không còn đánh lừa được công nhân và nông dân nữa 
đâu. 


** # 


Trong vân để sức tân công của các lực lượng thù địch sẽ quét sạch 
chuyên chính vô sản, — như lời quả quyêt của báo «Đời sông mới đang sợ 
mât mật, — còn có một chỗ sai lầm quái gở vẻ lô-gích và chính trị mà chỉ 
có những kẻ kinh hãi đền mât trí mới không thây được thôi. 

Các ngài nói là «sức tân công của các lực lượng thù địch sẽ quét sạch nền 
chuyên chính vô sảm. Được lắm. Nhưng, các đồng bào đáng yêu kia, các 
ngài đều là những nhà kinh tê và những người có học vân cả kia mà. Tât 
cả các ngài đều biêt rằng đem đôi chê độ dân chủ với giai câp tư sản là một 
điểu vô lý, là một việc ngu dôt, không khác nào đem cân mà đôi với thước 
vậy. Vì hiện nay có khi có một giai câp tư sản dân chủ và cũng có khi có 
những tầng lớp không dân chủ trong giai câp tiểu tư sản (bọn này có thể 
gây ra một vụ Van-đê lắm)”, 

«Các lực lượng thù địch› đó chỉ là một cách nói. Xét theo quan điểm 
giai câp, thì đó là giai cấp tư sản (giai cầp này được cả bọn địa chủ ủng hộ 
nữa). 

Giai câp tư sản cùng với bọn địa chủ, giai cấp vô sản, giai cấp tiểu tư sản, 
những người tiểu chủ, chủ yêu là nông dân, đó là ba dực lượng cơ bản ở 
nước Nga, cũng như ở öđ£ kỳ nước tư bản chủ nghĩa nào khác. Đó là ba 
đực lượng? cơ bản đã được chứng minh trong mỗi nước tư bản chủ nghĩa 
(kể cả nước Nga), không những bằng sự phân tích kinh tế khoa học; mà còn 
bằng kinh nghiệm chính trị của toàn bộ lịch sử hiện đại của fât cả các nước, 
bằng kinh nghiệm của fảt cả các cuộc cách mạng châu Âu từ thê kỳ XVIII, 
bằng kinh nghiệm của ñzi cuộc cách mạng Nga năm 1905 và 1917. 

Như thê là các ngài lại dám dọa dẫm rằng sức tần công của giai câp tư 
sản sẽ quét sạch chính quyền vô sản ? Sự dọa dẫm của các ngài chung qui 
là như thê, và chỉ là như thê thôi, chứ không có nội dung gì khác nữa. 


458 V. 1. Lê-nm 


Được lắm. Nêu chẳng hạn như giai câầp tư sẳn có thể quét sạch chính 
quyền của công nhân và nông dân nghèo nhât, thì không còn cách nào khác 
hơn là điên kêt, nghĩa là liên minh hay thỏa hiệp giữa những người tiểu tư 
sản với giai câp tư sản. Không thể nghĩ ra được cách nào khác cả! 

Thẻ nhưng chính là qua nửa năm thử thách, sự liên kêt ây đã đưa đến 
sự phá sản, và chính các ngài, những công dân đáng yêu nhưng không biết 
suy nghĩ kia ở báo «Đời sông mớb, đã £ừ bỏ cái liên kết ây. 

Kêt quả như thê nào? 

Các ngài ở báo Đời sông mới ơi, các ngài đã nhầm lẫn rồi, đã đề cho 
người ta làm mình kinh hãi đên nỗi trong những câu lập luận đơn giản 
nhât, trong khi đêm đền baÌthôi chứ chưa nói đềm đền năm, thì các ngài 
cũng nhầm to, không thể tiên hành đền nơi đên chôn được. 

Hoặc là toàn bộ chính quyển vẻ tay giai cầp tư sản — đã lâu rồi các ngài 
không ủng hộ điều đó nữa; và chính giai câp tư sản cũng không dám hé răng 
nói đền điều đó, vì biêt rằng ngay trong những ngày 2o—a tháng tư, nhân 
dân chỉ hât vai một cái là đã lật đồ chính quyền đó được, và hiện nay nhân 
dân sẽ lật đồ chính quyền đó với một tỉnh thần kiên quyết thẳng tay gâp bội. 
Hoặc là chính quyền về tay giai câp tiểu tư sản, nghĩa là giai câp đó phải liên 
kêt (liên minh, thỏa hiệp) với giai câp tư sản, vì giai câp tiểu tư sản không 
muôn và &hông thẻ tự lập và độc lập nắm lây chính quyền một mình được, 
như kinh nghiệm của tât cả các cuộc cách mạng trước kia đã chứng rminh, 
như khoa học kinh tê cũng chứng minh như vậy, khi giải thích rằng trong 
một nước tư bản chủ nghĩa, người ta có thể tán thành tư bản, có thể tán 
thành lao động, nhưng không thể nào đứng giữa được. Đã nửa năm Tây, 
khôi liên kết đó ở Nga đã thử dùng không phải hàng chục mà nhiều hơn nữa 
những biện pháp khác nhau, nhưng vẫn đã thât bại. 

Cuôi cùng, hoặc là toàn bộ chính quyển về tay những người vô sản và 
nông dân nghèo nhât, chông lại giai câp tư sản đề đập tan sự kháng cự của 
nó. Điều đó chưa làm thử; và chính là điều mà các ngài ở báo «Đời sông 
mới, các ngài can ngăn nhân dân, bằng cách đem nỗi kinh hãi của bản thân 
các ngài đôi với giai câp tư sản để cô làm cho nhân dân SỢ sệt. 

Không thể nào nghĩ ra cách giải quyết thứ tư được. 

Như vậy, nêu báo đĐời sông mới khiêp sợ nền chuyên chính vô sản và 
khước từ nền chuyên chính đó, vì sợ giai câp tư sản dường như có thể làm 
cho chính quyền vô sản thât bại, thì cái đó cũng giỗng như lén lú£ trở lại 
lập trường thỏa hiệp với bọn tư bản mà thôi!!! Điều này thật rõ như ban 
ngày: kẻ nào khiếp sợ sự kháng cự; kẻ nào không tin là có thể đập tan sự 
kháng cự đó, kẻ nào bảo nhân dân rằng: ‹hãy sợ sự kháng cự của bọn tư 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyển hay không? 459 


bản, các anh không đè bẹp nổi sự kháng cự đó đâu, thì như £hê là kêu gọi 
nhân dân lại thỏa hiệp với bọn tư bản một lần nữa. 

Báo «Đời sông mới? đã nhầm lẫn một cách bãt lực và đáng thương giông 
như tât cả những người dân chủ tiêu tư sản hiện nay, những người này 
đang thây sự phá sản của khôi liên kết, không dám công khai bênh vực liên 
kêt, nhưng đồng thời được sự bênh vực của giai cÂp tư sản, những người 
đang khiễp sợ cái quyển lực vô hạn của những người vô sản và nông dân 
nghèo nhât, 


*o* #8 


„Sợ sự kháng cự của bọn tư bản và đồng thời lại vỗ ngực tự xưng mình 
là người cách mạng, lại muôn ở trong hàng ngũ những người xã hội chủ 
nghĩa, thì thật là nhục nhã thay! Sự suy đổi về tư tưởng của chủ nghĩa xã 
hội thê giới đã bị chủ nghĩa cơ hội làm hủ bại, đã trầm trọng đên mức nào 
mới có thể có những lời nói như vậy được! 

' Chúng ta đã thây sức kháng cự của bọn tư bản rồi, toàn dân cũng đã 
thây rồi, vì bọn tư bản có ý thức hơn các giai câp khác, nên chúng hiểu ngay 
tầm quan trọng của các Xô-viêt, chúng lập tức dốc hễt toàn lực của chúng 
ra, dùng đủ mọi mưu gian chước quỷ, chúng đã dùng đền những thủ đoạn 
nói láo, vu không và âm mưu quân sự chưa từng thây, đề phá tan các Xô- 
uiêt, tiêu điệt các Xô-viêt, làm hư hỏng các Xô-viêt (với sự giúp đỡ của bọn 
men-sê-vích và bọn xã hội - cách mạng), biên các Xô-viêt thành những nơi 
tán gẫu, làm cho nông dân và công nhân phát chán lên, vì hêt tháng này sang 
tháng khác phải nghe những lời văn hoa rỗng tuêch và những trò hề giả cách 
mạng. 

Còn về sức kháng cự của những người vô sản và nông dân nghèo nhât, 
thì chúng ta chưa thấy, vì sức ây chì sẽ xuât hiện với toàn bộ lực lượng của 
nó khi chính quyền về tay giai câp vô sản, khi hàng chục triệu người bị nạn 
đói khổ và chê độ nô lệ tư bản chủ nghĩa đè nén, qua kinh nghiệm đều nhận 
thây, cảm thấy rằng quyền lực trong Nhà nước đã do các giai cầp bị áp bức 
nắm, rằng chính quyền giúp đỡ dân nghèo đâu tranh chông bọn địa chủ 
và bọn tư bản, và đập tan sự kháng cự của bọn này. Chỉ có lúc đó, chúng 
ta mới có thể thây được những sức mạnh quật lại bọn tư bản là như thê 
nào; những sức mạnh đó hiện chưa dùng đền và còn tiểm tàng trong nhân 
dân; chỉ có lúc đó mới xuât hiện cái mà Ăng-ghen gọi là «chủ nghĩa xã hội 
tiểm tàng»; chì có lúc đó cứ mỗi chục nghìn kẻ thù công khai hay giầu mặt, 
hành động chồng lại hay ngoan cô tiêu cực chồng lại chính quyển của giai 


460 V. I. Lê-nm 


câp công nhân, thì sẽ có hờng friệu chiên sĩ mới đứng lên chông lại, những 
chiên sĩ này từ trước đên nay vẫn chìm sâu trong giâc ngủ chính trị, vẫn 
sông dở chêt dở trong cảnh đói khổ và tuyệt vọng, không còn tin được rằng 
chính mình cũng là người, mình cũng có quyền sông, rằng toàn bộ sức mạnh 
của mệt Nhà nước tập trung hiện đại có thể phục vụ mình được, rằng các 
đội dân vệ vô sản của họ với lòng tin tưởng tuyệt đôi kêu gọi họ tham gi2 
trực tiệp, lập tức và hàng ngày vào công việc quản lý Nhà nước. 

Bọn tư bản cùng với bọn địa chủ, nhờ có sự tham gia hào hiệp của các 
ngài Plê-kha-nôp, Brê-scôp-xcai-a, 'Txê-rê-tê-l, 'Tsec-nôp và đồng bọn, 
làm (ứ¿ cỏ đề bôi nhọ chề độ cộng hòa dân chủ, bôi nhọ chê độ cộng hèa 
dân chủ bằng cái đầu óc tôi tớ của bọn chúng trước tiền của bọn nhà giàu, 
đên nỗi làm cho nhân dân phải chán ngán, thờ ơ, làm cho nhân đân dửng 
dưng trước mọi việc, vì một người đang bị đói thì không thể phân biệt 
được chê độ cộng hòa với chê độ quân chủ, một người lính bị lạnh cóng, đi 
chân đât, kiệt sức, đang hâp hôi chêt vì quyền lợi của kẻ khác, thì không thẻ 
yêu mên chê độ cộng hòa được. 

Nhưng khi người lao công cuôi cùng, khi bât cứ người thât nghiệp nào, 
người nâu bếp nào, người nông dân bị phá sản nào cũng thây được, — không 
phải nhờ đọc báo, mà chính mắt thây, — rằng chính quyền vô sản không 
làm tôi tớ trước tiền của bọn nhà giàu, mà lại giúp đỡ dân nghèo, rằng chính 
quyền đó không ngần ngại dùng tới những biện pháp cách mạng, rằng nó 
lây thực phẩm thừa của bọn ăn bám và cho những người đói, rằng nó dùng 
quyền lực đẻ bắt bọn nhà giàu phải nhường nhà cho những người không 
nhà ở, bắt bọn nhà giàu phải trả tiền sữa, nhưng không cho chúng một 
giọt sữa nào khi con cái của fđt cả các gia đình nghèo chưa có đủ sữa; rằng 
ruộng đât đã được trao lại cho nông dân, công xưởng và ngân hàng đều đặt 
dưới quyền kiểm soát của công nhân, rằng bọn triệu phú nào cèn giâu giêm 
tiền của sẽ bị trừng trị nghiêm khắc ngay lập tức; khi dân nghèo thây và 
hiểu được tât cả những điểu đó, thì lúc đó không một lực lượng nào của bọn 
tư bản và bọn cu-lắc, không một lực lượng nào của tư bản tài chính thê giới 
đang thao túng hàng trăm tỉ lại có thể chiên thắng được cuộc cách mạng 
nhân dân, mà trái lại chính cuộc cách mạng nhân dân sẽ chiên thẳng trên 
toàn thê giới, vì trong tât cả các nước, cách mạng xã hội chủ nghĩa đang chín 
muổồi. 

Cuộc cách mạng của chúng ta sẽ vô địch, nêu nó không sợ chính ngay bản 
thân nó, nêu nó trao toàn bộ chính quyền cho giai cầp vô sản, vì chúng ta có 
đẳng sau lưng những lực lượng còn vô cùng to lớn hơn, vô cùng phát triển 
hơn, vô cùng có tổ chức hơn của giai cầp vô sản toàn thê giới, những lực 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyền hay không? 461 


lượng đó nhât thời bị chiên tranh đè nén, nhưng không tiêu diệt được, mà 
trái lại do chiên tranh đó còn làm tăng thêm, 


* * + 


Sợ rằng chính quyển bôn-sê-vích, nghĩa là chính quyền của giai câp vô 
sản, chắc chắn được sự ủng hộ nhiệt liệt của nông dân nghèo nhât, sẽ bị các 
ngài tư bản «quýt sạch»! Thiên cận biêt bao! Sợ hãi nhân dân thì thật nhục 
nhã biết bao! Thật là đạo đức giả biết bao! Những kẻ tỏ ra sợ hãi như thê 
là những người thuộc cái ‹xã hội lớp trên› (theo cách nhìn tư bản chủ nghĩa, 
nhưng thực ra đã ¿hôi nát rồi), cái xã hội nói đền chữ qcông bằng› mà chính 
bản thân thì không tin vào chữ đó, nói vì thói quzn, như là mật cách nói, 
mà không định cho nó mật nội dung nào cả. 

Đây là mật ví dụ: 

Ông Pê-sê-khô-nôp là mật người nửa dân chủ - lập hiên nỗi tiêng. Không 
thể tìm ra được mật người nào trong phái lao động”” mà lại ôn hòa hơn 
cái con người ây tán thành bọn Brê-scôp-xcai-a và bọn Plê-kha-nôp. Không 
hể có mật bộ trưởng nào lại sẵn sàng phục vụ giai câp tư sản hơn thê. Trên 
thê gian này, không gặp mật người nào nhiệt liệt tán thành dliên kêt› và 
thỏa hiệp với bọn tư bản hơn thê được! 

Thê mà theo báo «Tin tức› của bọn theo chủ nghĩa vệ quốc, thì đây là 
những lời thú nhận mà ông ta đã öuộc lòng nói trong bài điễn văn của mình 
tại Hội nghị (dân chủ› (xin đọc là: Hội nghị Bu-lư-ghin): 

‹Có hai cương lĩnh. Một là cương lĩnh biểu hiện những yêu sách của các 
nhóm, yêu sách của các giai cầp và của các dân tộc. Những người bôn-sê-vích 
bênh vực cương lĩnh đó một cách công khai nhật. Nhưng đồi với các bộ phận 
khác trong phe dân chủ thì cũng khó mà tử chôi cương lĩnh đó. Vì đó là những 
yêu sách của quản chúng cẩn lao, những yêu sách của các dân tộc bỉ thiệt thòi 
vẻ quyền lợi bị áp bức. Vì thê phe dân chủ cũng không dễ gì cắt đứt với những 
người bôn-sê-vích được, không dễ gì mà từ chỏi những yêu sách có tính chất 
giai cầp đó được, trước hết là vì các yêu sách đó thực chât đều chính đáng. Nhưng 
cương lĩnh đó, cương lĩnh mà chúng ta đã đầu tranh từ trước đèn cách mạng, 
cương lĩnh mà vì nó, chúng ta đã làm cách mạng và cũng là cương lĩnh mà tắt 
cả chúng ta đồng tình ủng hộ trong những điểu kiện khác, thì trong tình hình 
lúc này, cương lĩnh đó là một nguy cơ hẻt sức lớn lao. Hiện nay, nguy cơ đó 
lại càng nghiêm.trọng hơn, vì phải để ra những yêu sách đó trong lúc Nhà nước 
không thể nào thỏa mãn được. Phải cứu lầy trước hèt cái toàn bộ, tức là Nhà 
nước, phải cứu nó ra khỏi cảnh điệt vong, và muôn thê thì chỉ có một con đường: 
không phải là thỏa mãn các yêu sách, dù là những yêu sách ây rầt chính đáng và 
rầt cầp thiết đi nữa, mà trái lại, phải hạn chê, phải hy sinh, những hy sinh mà 
khắp các bên cẩn phải có› (Báo eTin tức của Ban châp hành trung ương các 
Xô-viễt› ngày 17 tháng chín). 


462 V. 1. Lê-nữ 


Ông Pê-sê-khô-nôp không hiểu rằng chừng nào mà bọn tư bản còn nằm 
chính quyển, thì ông ta không phải cứu lây cái toàn bộ, mà cứu lây những 
quyền lợi vụ lợi của tư bản đê quôc chủ nghĩa Nga và các ‹đồng minh». Ông 
Pê-sê-khô-nôp không hiểu rằng cuộc chiên tranh không còn tính chât xâm 
lược, đề quôc chủ nghĩa và cướp bóc nữa, chỉ sau khi đã đoạn tuyệt với bọn 
tư bản, với các hiệp ước bí mật của chúng, với những hành động cửa chúng 
nhằm sáp nhập lãnh thô (tức là xâm chiêm đât đai của nước khác), với những 
vụ lường gạt của chúng về tài chính và ngân hàng. Ông Pê-sê-khô-nôp không 
hiểu rằng chỉ sau khi đã làm như thê rồi thì — trong trường hợp kẻ thù từ 
chôi một hòa bình công bằng đã được chính thức đề nghị với chúng, — 
chiên tranh mới trở thành một cuệc chiên tranh tự vệ, chính nghĩa. Ông Pê- 
sê-khô-nôp không hiểu được rằng khả năng phòng thù của một nước đã 
lật đồ được ách tư bản, đã chia ruộng đât cho nông dân, đã đặt những ngân 
hàng và cồng xưởng dưới sự kiểm soát của công nhân, là mạnh gáp bội so 
với khả năng phòng thủ của một nước tư bản chủ nghĩa. 

Và điều chủ yêu là ông Pê-sê-khô-nôp không hiểu được rằng, nêu ông ta 
vôn đã phải buộc lòng thừa nhận sự chính đáng của chủ nghĩa bôn-sê-vích, 
buộc lòng phải thừa nhận bản chât những yêu sách của chủ nghĩa bôn-sê- 
vích là của «quần chúng cần lao», nghĩa là cùa đa sô nhân dân, thì như thê là 
ông ta đã rời bỏ toàn bộ lập trường của ông ta, toàn bộ lập trường của phe 
dân chủ tiểu tư sản. 

Chính ở đây là sức mạnh của chúng ta. Chính đó là lẽ vì sao chính phủ 
chúng ta sẽ là vô địch: chính kẻ thù của chúng ta cũng buộc lòng phải thừa 
nhận rằng cương lĩnh của những người bôn-sê-vích là cương lĩnh của ‹quần 
chúng cần lao và của các ‹dân tộc bị áp bức›. 

Thê mà ông Pê-sê-khô-nôp là người bạn chính trị của bọn dân chủ - 
lập hiên, của những người ở báo «Thông nhâb và báo «Sự nghiệp nhân 
dâm, của những Brê-scôp-xcai-a và những Plê-kha-nôp; ông ta là đại diện 
của bọn cu-lắc?f? và của các vị rmmà vợ họ và chị em của họ mai đây sẽ có thể 
dùng đầu ô đẻ chọc thủng mắt những người bôn-sê-vích đang ngắc ngoải, 
nêu chẳng may những người đó bị quân của Cooc-ni-lôp hay quân của Kê- 
ren-xki (hoàn toàn cũng thê thôi) đánh bại. 

Và một ông như thê đã phải Öuộc lòng thừa nhận là các yêu sách của 
người bôn-sê-vích là ‹chính đáng. 

«Chính đáng› đôi với ông ta chỉ là một câu nói thôi. Nhưng đôi với quần 
chúng nửa vô sản, đôi với đa sô trong giai câp tiểu tư sản thành thị và nông 
thôn, những người bị chiên tranh làm cho bẩn cùng, khôn khổ, kiệt quệ, 
thì đó không phải là một câu nói trông rỗng, mà là một vân để nóng hỏi nhất, 


Những người bôn-sô-uích sẽ giữ được chính quyển hay không? 463 


bức thiêt nhât, quan trọng nhât về chêt đói, về miêng bánh mì. Vì vậy, 
không thể xây dựng bắt cứ: chính sách nào trên sự điên kêb, trên sự ‹thỏa 
hiệp» quyền lợi của những người bị đói khô với quyển lợi của bọn bóc lột. 
Vì vậy, sự ủng hộ của tuyệt đại đa sô các quần chúng áy đôi với chính phủ 
bôn-sê-vích đã được đảm bảo chắc chắn. 

Chính đáng là một câu nói trông rỗng, những người trí thức và bọn 
người bịp bợm viện cái lý do cao thượng là họ đã ‹thây được mồng đí/› của 
chủ nghĩa duy vật kinh tê rồi mà tự xưng là mác-xít, thường nói như thê. 

Những tư tưởng trở thành sức mạnh khi nào chúng thâm nhập vào 
quần chúng. Và chính hiện nay, những người bôn-sê-vích, những người 
thay mặt cho chủ nghĩa quốc tê vô sản cách mạng, do chính sách của mình, 
đã thể hiện cái tư tưởng đang thúc đây quần chúng lao động đông đảo trên 
toàn thê giới tiên lên. 

Chỉ riêng tính chât chính đáng thôi, chỉ riêng ý thức của quần chúng 
phẫn nộ vì bị bóc lột thôi, thì không bao giờ có thể đưa quần chúng đi vào 
con đường đúng đắn của chủ nghĩa xã hội được. Nhưng khi, nhờ có chủ 
nghĩa tư bản, một bộ máy vật chât của các nhà ngân hàng kêch xù, của các 
xanh-đi-ca, của các đường sắt, v. v... đã lớn mạnh, khi kinh nghiệm rât 
phong phú của các nước tiên tiên đã tích lũy được nhiều điều kỳ diệu của 
kỹ thuật mà chủ nghĩa tư bản đã kìm hãm việc áp dụng những điều kỳ diệu 
ây, khi công nhân giác ngộ đã rèn luyện được một chính đẳng có một phần 
tư triệu người để nắm lây một cách có kê hoạch bộ máy ây trong tay mình và 
làm nó chạy được, với sự ủng hộ của toàn thể những người lao động và 
những người bị bóc lột, — khi có sẵn các điều kiện đó thì không có một sức 
mạnh nào trên trái đât này có thẻ cản trở được những người bôn-sê-vích 
nữa, nêu những người này không chịu để người ta làm cho mình sợ sệt và 
nêu họ biêt nắm lây chính quyền và giữ lây chính quyền cho đền khi cách 
mạng xã hội chủ nghĩa toàn thê giới thành công. 


LỜI BẠT 


Những dòng chữ trên đây được viêt ra trước khi bài xã luận của báo 
«Đời sông mớb sô ngày 1 tháng mười đưa ra thêm một lời vàng ngọc mới 
ngu ngốc khác nữa, còn nguy hiềm hơn nữa, vì nó nầp dưới chiêu bài đồng 
tình với những người bôn-sê-vích và nâp dưới lập luận rât khôn ngoan kiểu 
phi-l-xtanh là: «đừng để cho người ta khiêu khích mình› (đừng cho mình 
mắc bẫy những kẻ gào thét là coi chừng bị khiêu khích, để làm cho những 
người bôn-sê-vích sợ sệt và để khuyên họ đừng nắm lây chính quyền). 

Đây là lời vàng ngọc đó: 


Những bài học của các phong trào, một mặt đại loại như những bài học 
của các ngày 3—s tháng bảy; và mặt khác lànhững bài học của thời kỳ Cooc-ni-lôp, 
đã hoàn toàn rõ rệt chứng tỏ cho chúng ta rằng phe dân chủ đang nắm các cơ 
quan có ảnh hưởng nhất trong dân cư, là vô địch khi nó giữ thê phòng ngự trong 
cuộc nội chiên, nhưng nó sẽ bị thât bại và mật tât cả các phẩn tử trung gian và 
do dự, khi nó nắm lầy quyển chủ động tân công. 


Nêu những người bôn-sê-vích tổ ra, dù dưới hình thức nào, có một 
chút tỉnh thần thỏa hiệp với cách lập luận ngu ngôc phi-li-xtanh đó, thì có 
lẽ họ đã làm cho cả đảng của họ lẫn cách mạng bị diệt vong rồi. 

Vì tác giả của lập luận ây, khi nói đền nội chiên (để tài rầt thích hợp biết 
bao với những bà có duyên về mọi mặt), đã bóp méo những bài học lịch 
sử vẻ vần để ây rồi đên mức độ hêt sức buồn cười. 

Đây, Các Mác, người đại diện và nhà sáng lập ra sách lược cách mạng vô 
sản, đã lập luận về những bài học đó, về những bài học lịch sử có liên quan 
đền vân để đó như thê nào: 

‹Khởi nghĩa là một nghệ thuật, cũng giông như chiên tranh, cũng giỗng 
như các loại hình khác của nghệ thuật. Ñó phải tuân theo những quy tắc 
nhât định; việc quên mât những quy tắc đó sẽ dẫn đền sự diệt vong của 
đảng không tuân theo những quy tắc đó. Những quy tắc đó, phát sinh một 
cách lô-gích từ bản chât của các đẳng, từ bản chât của những điều kiện sẵn 


Những người bôn-sô-uích sẽ giữ được chính quyền hay không? 465 


có trong trường hợp như vậy, là những quy tắc rõ ràng và giản đơn đên nỗi 
chỉ riêng kinh nghiệm ngắn ngủi của năm 1848 cũng đủ làm cho người Đức 
biết được những quy tắc đó. Một là, không bao giờ được đùa với khởi 
nghĩa, nêu không quyêt tâm đi đên cùng (theo nghĩa từng chữ là: đương 
đầu với tât cả các hậu quả của trò chơi đó). Khởi nghĩa là một phương trình 
mà các đại lượng đều hêt sức vô định, trị số của chúng hàng ngày có thẻ thay 
đổi được. Các lực lượng chiên đâu mà ta phải đôi phó đều hoàn toàn có ưu 
thê về tổ chức, về kỷ luật và về uy tín cô truyền (Mác muôn nói đền trường 
hợp khó khăn» nhât của cuộc khởi nghĩa là: chông lại một chính quyền lâu 
đời và «wững chắc», chông lại một quân đội lúc ây chưa bị ảnh hưởng của 
cách mạng và của những dao động của chính phủ làm tan rã); nêu những 
người khởi nghĩa không thể tập hợp được nhiều lực lượng lớn hơn kẻ thù 
của mình, thì họ sẽ bị đánh tan và bị tiêu diệt. Hai là, nêu cuộc khởi nghĩa đã 
bắt đầu, thì phải hành động vô cùng quyềt tâm và chuyển sang tân công. 
Phòng ngự là con đường diệt vong của mọi cuộc khởi nghĩa vũ trang; phòng 
ngự thì cuộc khởi nghĩa sẽ bị diệt vong ngay cả trước khi đọ sức với kẻ địch. 
Phải bât thình lình tân công kẻ địch, khi các đội quân của chúng còn đang 
phân tán, mỗi ngày phải cô gắng thu được những thắng lợi mới, dù là nhỏ 
cũng được; phải giữ cho được cái ưu thê tỉnh thần đã có được trong thắng 
lợi đầu tiên của những người khởi nghĩa; phải thu hút được những phần 
tử dao động là những kẻ luôn luôn theo phe nào mạnh hơn và luôn luôn 
đứng về phe nào chắc chắn hơn; phải buộc kẻ thù rút lui trước khi nó có 
thê tập hợp được các đội quân của nó đẻ đánh lại ta; tóm lại phải hành động 
đúng như lời của Đan-tôn, bậc thầy vĩ đại nhât từ xưa đên nay về sách lược 
cách mạng: dũng cảm, dũng cảm hơn nữa, luôn luôn dũng cảm» (tCách 
mạng và phản cách mạng ở Đức›, tiêng Đức, xuât bản năm 19o7, tr. 118). 

Tât cả những cái đó chúng ta đã làm đi làm lại rồi, — tcác nhà mác-xít 
giả hiệu ở báo «Đời sông mới sẽ có thể nói như thê, — thay cho ba lần 
dũng cảm đó, chúng ta có hai đức tính: «thưa vâng, chúng ta có hai điểu: 
tính ôn hòa và tính cần thận”, Đôi với chúng ta», thì kinh nghiệm của 
lịch sử toàn thê giới, kinh nghiệm của cuộc cách mạng vĩ đại Pháp chẳng 
có nghĩa lý gì cả. Đôi với «chúng ta», điều quan trọng là kinh nghiệm của hai 
phong trào năm 1ọ17 đã bị bóp méo qua cặp kính của Môn-tsa-lin. 

Chúng ta hãy xét kinh nghiệm đó mà không nhìn qua những cặp kính 
yêu quý ây. 

Các ngài so những ngày 3—s tháng bảy với snội chiêm, vì các ngài đã 
tin tưởng ở A-lêc-xin-xki, Pê-rê-vec-zep và đồng bọn. Cái đó thì đặc trưng 
đôi với các ngài ở báo «Đời sông mớỏ là họ đều tin tường ở những người 


30—?3986 


466 V. I. Lê-nh 


thuộc loại như thẻ (mà tự họ không làm gì cả để thu thập tài liệu về những 
ngày 2—s tháng bảy, mặc dù họ có cả một bộ máy đồ sộ của tờ báo hàng 
ngày to lớn). 

Nhưng ta hãy tạm cho, dù trong giây phút, rằng những ngày 3—s5 tháng 
bảy không phải là bước đầu của cuộc nội chiên do những người bôn-sê-vích 
đã giữ không cho vượt khỏi phạm vi bước đầu, mà là một cuộc nội chiên 
thật sự. Chúng ta hãy cứ cho như vậy. 

Nêu thê thì bài học ây chứng tỏ cái gì? 

Một là, những người bôn-sê-vích đã không chuyên sang tân công, vì 
hiển nhiên là nêu trong đêm 3 rạng ngày 4 tháng bảy và ngay cả trong ngày 
4 nữa, họ đã có thê thu được rât nhiều thẳng lợi rồi, nêu chuyển sang tần 
công. Phòng ngự chính là nhược điểm của họ, nêu lập luận về một cuộc 
nội chiên (như báo «Đời sông mới lập luận, chứ không phải là lập luận về 
việc biên một phong trào tự phát bùng nỗ ra thành một cuộc biểu tình giông 
như trong những ngày 2o—a2i tháng tư, như các sự kiện đã chứng tỏ). 

Như vậy, ‹bài học› là bằng chứng chông lại những bậc hiển nhân ở 
báo Đời sông mới, 

Hai là, nều những người bôn-sê-vích đã không để ra cho mình rmnục 
đích khởi nghĩa trong những ngày 2—4 tháng bảy, nêu không một tô chức 
nèờo của những người bôn-sê-vích đã đặt ra vân đề đó cả, thì lý do của việc 
ây lại ở ngoài phạm vỉ tranh luận của chúng ta với báo «Đời sông mới. Vì 
chúng ta đang tranh luận về những bài học của cuộc «nội chiên», tức 
là của cuộc khởi nghĩa, chứ không phải là tranh luận về lúc mà một đẳng 
cách mạng không dám nghi đên khởi nghĩa vì thây rõ ràng là không được 
một đa sô ủng hộ mình. 

Như mọi người đều biêt là những người bôn-sê-vích có được đa sô, cả 
trong các Xô-việt ở hai thủ đô lẫn trong nước (hơn 49% sô phiêu ở Mạc-tư- 
khoa), chỉ một fhời gian đài sau những ngày tháng bảy năm 1o17, như vậy; 
thì «những bài học rút ra lại phải hoàn toàn khác hẳn, hoàn toàn khác hẳn 
những bài học mà các bà có duyên về mọi mặt của báo «Đời sông mới» mong 
muôn. 

Không, không, các ngài ở báo «Đời sông mới ạ, tôt hơn là các ngài 
không nên bắt tay vào chính trị 

Nêu đảng cách mạng không nắm được đa sô trong các đội tiên phong 
của các giai câp cách mạng và trong nước, thì không thể nói gì đên khởi 
nghĩa được. Ngoài ra, đẻ khởi nghĩa thì cẩn có: 1) sự phát triển cao trào 
cách mạng trong phạm vi cả nước; 2) sự sụp đỗ hoàn toàn về tỉnh thần và 
chính trị của chính phủ cũ, chẳng hạn, của chính phủ diên kềt; 3) nhiều 


Những người bôn-sê-uích sẽ giữ được chính quyển hay không? 467 


dao động lớn trong phe những phần tử trung gian, nghĩa là trong phe những 
người không hoàn toàn ủng hộ chính phủ, mặc dù mới hôm qua đây họ còn 
hoàn toàn ủng hộ chính phủ đó. 

"Tại sao báo «Đời sông mới», khi nhắc đền «những bài học› về những ngày 
2—5 tháng bảy, lại không nhìn thây cả bài học rât quan trọng đó? Bởi vì 
không phải là những nhà chính trị bắt tay vào một vân đề chính trị, mà là 
một nhóm những nhà trí thức bị giai câp tư sản làm cho kinh hãi bắt tay vào 
vân để đó. 

Tiêp nữa. Ba là, những sự kiện xác nhận rằng chính là sau những ngày 
2—a tháng bảy, chính là do việc các ngài Txê-rê-tê-li đã bị uạch mặt bởi 
chính sách của họ hồi £háng bảy, chính là do việc quần chúng đã thây rõ 
những người bôn-sê-vích là những chiên sĩ tiên phong của họ, còn những 
người tán thành khôi xã hội là những kẻ phản bội, nên đã bắt đầu sự fan rã 
của bọn xã hội - cách mạng và bọn men-sê-vích. gay trước khi có cuộc 
phiêu lưu của Cooc-ni-lôp, sự tan rã đó đã được chứng minh bằng cuộc 
bầu cử ngày ao tháng tám ở Pê-trô-grat, cuộc bầu cử đã đem lại thắng lợi 
cho những người bôn-sê-vích và thât bại cho «những người tán thành khôi 
xã hội (mới gần đây, báo ‹Sự nghiệp nhân dân đã mưu toan bác bỏ điểu 
đó bằng cách giáu kín kêt quả của fát cả các đẳng trong cuộc bầu cử; nhưng 
như vậy là báo ây chỉ tự dôi mình và lừa dôi cả bạn đọc của mình nữa; theo 
những sô liệu đăng trong báo «Ngày›, ra ngày 24 tháng tám, chỉ riêng về các 
thành phô thôi, thì tỷ lệ sô phiêu bỏ cho bọn dân chủ - lập hiên tăng từ 22%, 
lên 23%, còn con sô tuyệt đôi của sô phiêu thu được đã giảm đi 4o%; tỷ 
lệ sô phiêu bỏ cho những người bôn-sê-vích tăng từ 2o% lên 22⁄4; còn con 
sô tuyệt đôi của sô phiêu thu được chỉ giảm đi có 1o%; tỷ lệ sô phiêu bỏ 
cho tât cả các đẳng ‹trung giam đã tụt từ s8% đền 44%, còn con sô tuyệt 
đôi của sô phiêu thu được đã giảm đi 6o%!)). 

Sự tan rã của bọn xã hội - cách mạng và bọn men-sê-vích sau những 
ngày tháng bảy cho đên khi xảy ra vụ Cooc-ni-lôp cũng được chứng mỉnh 
bằng việc cánh «tả» của hai đẳng đó đều phát triển và chiêm gần 4o phần trăm: 
đó là sự «trả thù» cho những người bôn-sê-vích bị bọn Kê-ren-xki truy nã. 

Đảng của giai câp vô sản, mặc dù có mầu vài trăm đẳng viên, nhưng 
đã lãi thật to sau những ngày 2—4 tháng bảy vì chính là nhờ có trải qua 
những ngày gian khổ đó mà quần chúng đã hiều được và thầy được lòng 
trung thành của đảng vô sản và sự phản bội của bọn xã hội - cách mạng và 
bọn men-sê-vích. Như vậy, «bài học» hoàn toàn, hoàn toàn không phải như 
báo «Đời sông mới» tưởng, mà khác hẳn: không được xa lìa quần chúng đang 
sục sôi, đề đứng về phía bọn eMôn-tsa-lin trong phái dân chủ», và nều khởi 


30* 


468 V. I. Lê-nin 


nghĩa thì phải chuyển sang tân công trong lúc các lực lượng của kẻ thù còn 
phân tán, phải bât thình lình tân công kẻ địch. 

Có đúng như vậy không, hỡi các ngài qmác-xít giả hiệu» ở báo «Đời sông 
mới? 

Hay chủ nghĩa Mác là ở chỗ khóng đặt sách lược trên cơ sở đánh giá 
chính xác tình hình khách quan, mà lại không suy nghĩ, không phê phán gì 
cả, vứt tât cả vào một đông: cả «nội chiên lẫn (Đại hội các Xô-viêt cùng việc 
triệu tập Quôc hội lập hiêm? 

Như thê thì chỉ buồn cười thôi, các ngài ạ. Như thê thì chỉ nhạo báng cả 
chủ nghĩa Mác lẫn mọi thứ lô-gích nói chung! 

Nêu tình hình khách quan của các sự vật không tạo ra cơ sở khiên cho 
cuộc đầu tranh giai cầp đền mức «nội chiêm, thì tại sao các ngài lại nói đền 
«nội chiên» nh ân nói đền œĐại hội các Xô-viêt và Quôc hội lập hiên›? (chính 
đây là đầu đề bài xã luận của báo Đời sông mới› mà chúng ta đang nói tới). 
Đáng lẽ lúc bây giờ phải nói rõ ràng cho bạn đọc và chứng minh cho họ 
thầy rằng trong tình hình khách quan hiện nay, &hông có cơ sở cho nội 
chiên nỗ ra được, và vì thê cho nên có thể và phải coi cái chủ yêu trong sách 
lược là những cái «đơn giản› về mặt pháp luật và về mặt nghị viện có tính 
chât hòa bình, hợp hiên và hợp pháp, đại loại như Đại hội các Xô-vit và 
Quốc hội lập hiền. Lúc đó, người ta mới có thể cho rằng một đại hội như thê, 
một Quôc hội như thê, thật sự có khả năng quyêt định. 

Nhưng nêu trong tình hình khách quan hiện nay mà nội chiên là điều 
không thể tránh khỏi hay thậm chí chỉ là khả năng có thẻ xảy ra thôi, nêu các 
ngài không «vô cớ› nói đên nội chiên, mà vì các ngài đã thây rõ ràng, cảm 
thây rõ ràng, sờ thây rõ ràng sự tồn tại của các điểu kiện đưa đền nội chiên, 
thê thì làm sao có thẻ coi Đại hội các Xô-viêt hay Quôc hội lập hiên là chủ 
yêu được?? Chính cái đó là nhạo báng quần chúng đói khổ và bị đày đọa! 
Một người đói liệu có bằng lòng «đợp hai tháng nữa không? Tình hình kinh 
tê suy sụp đang tăng lên, mà hàng ngày các ngài đều viêt đên, có bằng lòng 
đợi đên Đại hội các Xô-viêt hay Quôc hội lập hiền không? Hay là cuộc tân 
công của Đức, nêu chúng ta không có những biện pháp nghiêm chỉnh để 
đạt được một nền hòa bình (nghĩa là nêu chúng ta không chính thức để 
nghị một nền hòa bình công bằng cho tât cả những bên tham chiên), liệu 
có bằng lòng đợi» đên Đại hội các Xô-viêt hay đền Quôc hội lập hiền không? 
Hay là các ngài có những tài liệu gì cho phép các ngài kêt luận rằng cuộc 
cách mạng Nga đã diễn ra một cách đặc biệt sôi nỗi và theo một nhịp độ 
nhanh chóng chưa từng thây từ 28 tháng hai đền 3o tháng chín, lại sẽ diễn 
ra từ ngày 1 tháng mười đên ngày 2o tháng mười một”"! theo một đà vô 


Những người bôn-sê-uÍch sẽ giữ được chính quyển hay không? 469 


cùng yên tĩnh, hòa bình, hợp pháp, cân bằng, không có bùng nỗ, không có 
nhảy vọt, không có thât bại quân sự, không có khủng hoảng kinh tê? Hay là 
đội quân đang ở ngoài mặt trận, (đội quân mà Đu-ba-xôp, một sĩ quan 
không phải là người bôn-sê-vích, khi nói về nó, đã nhân danh mặt trận chính 
thức tuyên bô rằng đội quân ây «sẽ không chiên đâu› nữa), đội quân ây liệu 
có bằng lòng yên tâm chịu đói và chịu rét cho đên ngày ‹đã ân định» không? 
Hay là cuộc khởi nghĩa nông dân, vì các ngài sẽ gọi nó là «vô chính phủ» và 
«tàn sáp và vì Kê-ren-xki sẽ phái những lực lượng «quân sự» đề chông lại 
nông đân, liệu cuộc khởi nghĩa đó sẽ thôi không còn là một yêu tô của nội 
chiên không? Hay là có thể quan niệm được rằng chính phủ đang làm việc 
bình tĩnh, đúng đắn, không giả dôi để triệu tập Quốc hội lập hiên trong 
nước nông đân mà lại đồng thời đàn áp cuộc khởi nghĩa nông dân? 

Các ngài chớ có chê cười ‹sự lúng túng của Viện Xmôn-nưi”” nữa, 
các ngài ơi! Các ngài cũng lúng túng chẳng kém gì đâu. Đôi với các vân để 
dễ sợ của cuộc nội chiên, thì các ngài trả lời bằng những câu lúng túng, 
bằng những ảo tưởng thảm hại vẻ lập hiên. Đó chính là lẽ vì sao tôi nói 
rằng, nêu những người bôn-sê-vích tự đề cho mình rơi vào tâm trạng như 
thê thì họ sẽ làm cho cả đảng của họ lẫn cuộc cách mạng của họ bị diệt vong. 


N. Lê-nin 
Ngày 1 tháng mười năm 1917. 


Việt khoảng cuỗi tháng chín — Tập 24, tr. 287—229- 
mồng 1 tháng mười năm 1917. 

Đăng thíng mười năm 1o17 

trong tạp chí «Giáo dục? sô I—a2. 


NHỮNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT CỦA 
CHÍNH QUYỀN XÔ-VIẾT”" 


HOÀN CẢNH QUỐC TẾ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÔ-VIẾT NGA 
VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Nền hòa bình mà chúng ta đã giành được?” — mặc dầu với điều kiện 
rât là nặng nể và tính chât vô cùng mỏng manh của nó — cũng đã làm cho 
nước Cộng hòa xô-viêt Nga hiện nay có khả năng trong một thời gian tập 
trung được lực lượng của mình vào lĩnh vực trọng yêu nhât và khó khăn 
nhât của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, tức là: nhiệm vụ tổ chức. 

Nhiệm vụ đó đã được đặt ra một cách rõ ràng và chính xác trước hết 
thảy quần chúng cần lao và áp bức, trong đoạn thứ 4 (phần thứ 4) của nghị 
quyêt đã được thông qua ngày 1s tháng ba ror8 tại Đại hội bât thường các 
Xô-viêt họp ở Mạc-tư-khoa, tức là trong cùng một đoạn (hay trong cùng 
một phần) nói về vân để kỳ luật tự nguyện của những người lao động và 
cuộc đâu tranh quyêt liệt cần tiên hành chông hiện tượng hỗn loạn và hiện 
tượng phá rôi tổ chức.* 

Nền hòa bình mà nước Cộng hòa xô-viêt Nga đã giành được, sở dĩ mỏng 
manh, tât nhiên không phải là vì hiện nay nước Cộng hòa xô-viêt Nga đang 
nghĩ đền việc lại tiêp tục chiên sự; — trừ bọn tư sản phản cách mạng và bè 
lũ tay sai của chúng (bọn men-sê-vích và những bọn khác) ra, thì không 
một nhà chính trị nào có đầu óc lành mạnh lại nghĩ như thê cả. Nền hòa 
bình, sở di mỏng manh, là vì nay mai trong các nước đê quôc tiêp giáp phía 
Tây và phía Đông nước Ñga, những nước có một lực lượng quân sự to 
lớn, đảng chủ chiên có thể thắng thê, — đảng này vôn thèm muôn vì nhìn 
thây tình trạng suy yêu tạm thời của nước Nga và được bọn tư bản đang 
căm ghét chủ nghĩa xã hội và háo cướp bóc, kích thích thêm. 

Trong những điều kiện đó, thì sự đảm bảo duy nhât, đảm bảo thật sự; 
chứ không phải đảm bảo trên giây tờ, giúp cho chúng ta giữ được hòa bình, 
chính là sự tranh châp giữa các cường quôc đề quôc, một sự tranh chp# 
gay gắt đền cực độ và biểu hiện ra, một mặt, trong việc bọn đề quôỗc gây 


* V. I. Lê-nin. Đại hội lần thứ IV (bât thường) của các Xô-viễt toàn Nga 14— 
16 tháng ba năm 1g18. Nghị quyêt về việc phê chuẩn hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ. 


Những nhiệm oụ trước mắt của Chính quyển xô-viêt 471 


'trở lại một cuộc tàn sát các dân tộc phương Tây, và, mặt khác, trong tính 
chât cực kỳ gay gắt của sự cạnh tranh đề quôc chủ nghĩa giữa Nhật và Mỹ, 
nhằm đặt quyển thông trị trên Thái-bình-dương và vùng duyên hải 
'Thái-bình-dương. 

Hiền nhiên vì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viêt của chúng ta 
được phòng ngự thật kém chắc chắn, cho nên nước ta đang ở trong một 
hoàn cảnh quôc tê hết sức mỏng manh và rõ ràng là nguy kịch. Chúng ta 
phải đem hết sức ra lợi dụng thời gian ngừng chiên mà thời cơ đã đưa lại 
cho chúng ta, để hàn gắn những vẽt thương trầm trọng do chiên tranh gây 
ra trong toàn bộ cơ thể xã hội của nước Ñga và để phục hồi nền kinh tê 
nước nhà, nêu không thì chúng ta sẽ không thể nào nói đền một sự tăng 
cường khả năng phòng thủ của nước Nga được, dù chỉ là tăng cường chút 
ít thôi. ¿ 

Và cũng hiển nhiên là chừng nào chúng ta có thể làm tròn được nhiệm 
vụ tổ chức đang đặt ra trước mắt chúng ta, thì chúng ta có thể giúp được 
chừng nây cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở phương Tây hiện đang 
chậm nỗ vì nhiều lý do. 

Điều kiện chủ yêu đẻ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tổ chức mà chúng 
ta phải gánh vác trước hêt là các nhà lãnh đạo chính trị của nhân dân, nghĩa 
là các đảng viên Đảng cộng sản (bôn-sê-vích) Nga, và tiếp đên là tât cả 
những đại biểu giác ngộ của quần chúng cần lao, phải thâu triệt được sự 
khác nhau căn bản vẻ mặt ây, giữa các cuộc cách mạng tư sản trước kia và 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

Trong các cuộc cách mạng tư sản, nhiệm vụ chủ yêu của quần chúng 
cần lao là làm một công việc tiêu cực hay có tính chât phá hoại: xóa bỏ chề 
độ phong kiên, chê độ quân chủ, những quan hệ thời trung cỗ. Còn công 
tác tích cực, có tính chât xây dựng, công tác tổ chức một xã hội mới, thì 
lại do thiểu sô hữu sản, tức thiểu sô tư sản trong dân cư, hoàn thành. Và sở 
di thiểu sô đó hoàn thành được nhiệm vụ ây tương đồi dễ dàng, bầt châp cả 
sự phản kháng của công nhân và nông dân nghèo, không những là vì sự 
phản kháng của quần chúng bị tư bản bóc lột, lúc bây giờ, còn đang hèt sức 
yêu ớt đo tình trạng phân tán và kém văn hóa của họ, mà còn là vì lực lượng 
tổ chức chủ yêu của xã hội tư bản, — xã hội được xây dựng lên một cách 
vô chính phủ, — là thị trường trong nước và quôc tẻ đang phát triển một 
cách tự phát về bể rộng cũng như bể sâu. 

“Trái lại, trong bât cứ một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa nào và, nghĩa 
là, cả trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã bắt đầu tiên 
hành ở Nga ngày 25 tháng mười 1917, nhiệm vụ chủ yêu của giai cầp vô sản 


472 V. 1. Lê-nữn 


và những nông dân nghèo do giai câp ây lãnh đạo, là phải hoàn thành một 
công tác tích cực, có tính chât sáng tạo nhằm thiêt lập một hệ thông quan 
hệ tổ chức mới, — hệ thông cực kỳ phức tạp và tỉnh tê, — bao gồm sự 
sản xuât và phân phôi, theo kê hoạch, các sản phẩm cần thiết cho đời sông 
của hàng chục triệu người. Một cuộc cách mạng như thê chỉ có thể được 
hoàn thành thắng lợi với điều kiện là chính bản thân đa sô nhân dân, và 
trước hết là đa sô những người lao động, phải tiên hành một hoạt động sáng 
tạo có ý nghĩa lịch sử. Chỉ khi nào giai câp vô sản và những người nông dân 
nghèo biết phát huy đầy đủ tỉnh thần tự giác, lòng trung thành với những 
tư tưởng tiên bộ, tinh thần hy sinh và bền bỉ, thì lúc đó thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa mới được đảm bảo. Chúng ta đã thiễt lập được một 
Nhà nước kiều mới, kiểu Xô-viêt, nó mở ra cho quần chúng cẩn lao và bị 
áp bức con đường tham gia tích cực và chủ động vào công cuộc xây dựng 
xã hội mới, nhưng như thê, chúng ta chỉ mới giải quyêt được một phần nhỏ 
của một nhiệm vụ khó khăn mà thôi. Khó khăn chủ yêu là ở trong lĩnh vực 
kinh tê: thực hiện ở khắp mọi nơi sự kiểm kê và kiểm soát hệt sức chặt chẽ 
việc sản xuât và phân phỏi sản phẩm, tăng năng suât lao động, xã hội hóa 
thực sự ngành sản xuât. 


Chúng ta đang trải qua một bước ngoặt lịch sử, nó là đặc điểm của thời 
cục chính trị hiện thời, và nó đòi hỏi Chính quyển xô-viễt phải có một 
phương hướng mới nghĩa là một cách thức mới để đặt những vân đề mới; 
bước ngoặt lịch sử đó như thê nào thì sự phát triển của Đảng bôn-sê-vích, 
ngày nay là đảng cẩm quyển ở Nga, đã vạch cho chúng ta thầy một cách 
hệt sức hiển nhiên. 

Bât cứ một chính đảng nào có trọng trách đôi với tương lai cũng đều có 
nhiệm vụ đầu tiên là thuyêt phục đa sô nhân dân về sự đúng đắn của cương 
lĩnh và sách lược của mình. Nhiệm vụ đó đã chiêm hàng đầu dưới chề độ 
Nga hoàng, cũng như trong thời kỳ mà bọn Tsec-nôp và Txê-rê-tê-]i thi 
hành chính sách thỏa hiệp với bọn Kê-ren-xki và bọn Ki-skin, Ngày nay, 
cô nhiên là chúng ta vẫn còn xa, chưa làm xong được (và sẽ không bao giờ 
làm hêt được) nhiệm vụ ây, nhưng nó cũng đã được hoàn thành về căn bản 
rồi, vì đa sô công nhân và nông đân Nga đều rõ ràng là đã đứng về phía những 
người bôn-sê-vích, như đại hội vừa qua của các Xô-viêt họp ở Mạc-tư-khoa 
đã chứng minh một cách xác thực. 

Nhiệm vụ thứ hai của Đảng ta là giành lây chính quyền và đập tan sự 
phản kháng của bọn bóc lột. Cả nhiệm vụ này nữa cũng vậy, chúng ta chưa 


Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyển xô-viễt 472 


phải đã làm xong được hoàn toàn; thê nhưng không thể nào coi thường nó, 
vì một mặt, bọn quân chủ và bọn dân chủ - lập hiên, và mặt khác, bọn tùy 
tùng và bộ hạ của chúng — tức là bọn men-sê-vích và bọn xã hội - cách 
mạng phái hữu — đều theo đuổi những âm mưu đẻ cô câu kêt với nhau hòng 
lật đồ Chính quyền xô-việt. Nhưng, vẻ căn bản, nhiệm vụ đập tan sự phản 
kháng của bọn bóc lột đã làm xong trong thời kỳ từ 25 tháng mười 1917 
đền tháng hai ror8 (ước chừng vào khoảng đó), hoặc đến ngày mà Bô-ga- 
ep-xki đầu hàng. 

Nhiệm vụ thứ ba, — tức là nhiệm vụ tổ chức việc quản lý nước Nga, — 
hiện nay đang được để ra một cách khẩn thiết, như là nhiệm vụ trước mắt, 
nhiệm vụ biểu hiện tính đặc thù của thời cục hiện thời. Dĩ nhiên, chúng ta đã 
từng để ra nhiệm vụ đó và đã cô sức giải quyêt nó ngay từ sau hôm 2s tháng 
mười 1o17. Nhưng cho đến nay; trong khi mà sự phản kháng của bọn bóc 
lột còn mang hình thức một cuộc nội chiên công khai, thì nhiệm vụ quản 
lý Nhà nước đã không thẻ nào trở thành nhiệm vụ chủ yêu, trung tâm được. 

Ngày nay, nhiệm vụ quản lý đã trở thành nhiệm vụ chủ yêu và trung tâm. 
Chúng ta, Đảng bôn-sê-vích, chúng ta đã (huyễt phục được nước Nga. 
Chúng ta đã giành được nước Nga trong tay bọn nhà giàu đề giao lại cho 
những người nghèo, đã giành được trong tay bọn bóc lột đẻ giao lại cho 
những người lao động. Nhiệm vụ chúng ta hiện nay là phải quản lý nước 
Nga. Và tât cả tính đặc thù của tình hình hiện nay; tât cả khó khăn là ở chỗ 
phải thâu triệt những đặc điểm của bước quá độ từ một thời kỳ mà nhiệm 
vụ chủ yêu của chúng ta là thuyêt phục nhân dân và dùng lực lượng quân 
sự đề tiêu điệt bọn bóc lột, sang một thời kỳ mới mà nhiệm vụ chủ yêu của 
chúng ta là quản lý. 

Trong lịch sử thê giới, đây là lần đầu tiên mà một đảng xã hội chủ nghĩa 
đã có thể hoàn thành được trên đại thẻ, việc giành chính quyển và trần áp 
bọn bóc lột, đã có thể rực tiếp đảm nhiệm lấy nhiệm vụ quản lý. Chúng ta 
phải tỏ ra là những người xứng đáng đề cáng đáng nhiệm vụ rât gay go (và rât 
cao cả) ây của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải hiểu rằng 
muôn quản lý được tôt, mà chỉ biêt thuyêt phục, biêt chiên thắng trong cuộc 
nội chiên mà thôi thì chưa đủ; còn cẩn phải biệt ¿ổ chức về mặt thực tiễn 
nữa. Đó là nhiệm vụ khó khăn nhất, vì vân để là phải tổ chức một cách mới 
mẻ những cơ sở sâu xa nhât, những cơ sở kinh tê của đời sông hàng chục 
và hàng chục triệu con người. Đó cũng là nhiệm vụ cao cả nhật, vì chỉ có 
sau khi đã thực hiện được nhiệm vụ ây (trên những nét lớn căn bản của nó), 
người ta mới có thể nói rằng nước Ñga đã trở thành một nước Cộng hòa 
không những là Xô-viêt, mà còn là xã hội chủ nghĩa nữa. 


474 V. I. Lê-nin 


—_—— —  —— - —— CC Cố 


KHẦU HIỆU CHUNG HIỆN NAY 


Nền hòa bình cực kỳ nặng nể và mỏng manh, tình trạng rôi loạn đau đớn 
nhật về kinh tê, nạn thât nghiệp và nạn đói kém, tât cả những cái mà chiên 
tranh và sự thông trị của giai câp tư sản (thể hiện ở con người của Kê-ren- 
xki cũng như ở con người của bọn men-sê-vích và xã hội - cách mạng phái 
hữu đã ủng hộ hẳn) đã để lại cho chúng ta, hêt thảy những cái đó đã tạo 
nên tình hình khách quan mà chúng tôi vừa diễn tả trên đây, tình hình ây 
nhât định đã gây nên trong đông đảo quần chúng lao động một sự mệt mỏi 
cùng cực, thậm chí làm cho kiệt quệ sức lực. Quản chúng lao động 
đòi hỏi câp thiêt — và không thể nào không đòi hỏi — phải cho họ nghỉ 
ngơi trong một mức độ nào đó. Việc phục hồi lực lượng sản xuât bị chiên 
tranh và sự thông trị của giai câp tư sản tàn phá; việc hàn gắn những vêt 
thương gây ra bởi chiên tranh, bởi sự thât bại trong chiên tranh, bởi nạn 
đầu cơ và những mưu toan của giai cầp tư sản nhằm khôi phục chính quyền 
đã bị lật đồ của bọn bóc lột; việc phục hồi kinh tê trong nước; việc cương 
quyêt giữ vững một trật tự sơ thiêu; — tât cả những công việc đó, từ nay, 
đã trở thành câp bách. Điều đó có thể có vẻ như là ngược đời; nhưng trong 
thực tê, thì do những điều kiện khách quan mà chúng tôi vừa nêu ra trên 
đây, nên hoàn toàn chắc chắn là Chính quyển xô-viêt, hiện giờ, chỉ có thể 
đảm bảo được vững chắc cho nước Nga chuyên sang chủ nghĩa xã hội, khi 
nào mà chính quyền đó, mặc dầu sự phản kháng của giai câp tư sản, của bọn 
men-sê-vích và bọn xã hội - cách mạng phái hữu, vẫn giải quyêt được về 
mặt thực tiễn, những nhiệm vụ sơ thiểu và tôi thiểu đó, những nhiệm vụ 
nhằm chính ra là bảo toàn cơ sở của đời sông công cộng. Ngày nay; do những 
đặc điểm cụ thể của tình hình hiện tại và cũng đo sự tồn tại của Chính quyển 
xô-viêt, với những luật lệ của nó về việc xã hội hóa đât đai và quyền kiêm 
soát của công nhân”, v,v.., nên việc thực tê giải quyêt được những nhiệm 
vụ tôi sơ bộ đó và việc khắc phục những khó khăn về tổ chức gặp phải trong 
những bước đầu tiên tiên lên chủ nghĩa xã hội, vẫn là hai mặt của cùng một 
vân đẻ. 

Hãy tính toán tiền nong cho cần thận và thành thực, hãy làm ăn một 
cách căn cơ, đừng lười biêng, đừng tham ô, hãy triệt để tuân theo kỷ luật 
trong công tác, — những khâu hiệu này đã bị những người vô sản cách 
mạng chê giễu một cách có lý, khi giai câp tư sản đã dùng những luận điệu 
đó đề che đậy sự thông trị giai câp của bọn bóc lột, — nhưng ngày nay, sau 
khi lật đỗ giai cầp tư sản rồi, thì cũng chính những khẩu hiệu này lại trở 
thành những khâu hiệu chủ yêu trước mắt. Một mặt, việc quần chúng lao 


Những nhiệm uụ trước mắt của Chính quyển xô-viêt 475 


động thiệt thực đem áp dụng những khầu hiệu ây, là điều kiện duy nhất 
đề cứu vớt nước nhà đã bị cuộc chiên tranh đê quôc và bọn đê quôc tham 
tàn (đứng đầu là Kê-ren-xki) tàn phá một cách khủng khiếp; mặt khác, việc 
Chính quyển xô-wi¿¿ dùng những phương pháp của mình và dựa trên cơ 
sở những luật lệ cửa mình đề thiêt thực đem áp dụng những khẩu hiệu ây, 
là điểu kiện tât yêu và đẩy đủ đề đưa chủ nghĩa xã hội đên thắng lợi hoàn 
toàn. Đó là điều không thể nào hiểu được đôi với những kẻ đã ngoảnh mặt 
làm lơ một cách khinh bì, khi người ta nói với họ là phải đặt những khâu 
hiệu «cũ kỹ» và ‹tầm thường› đền như thê lên hàng đầu. Trong đât nước 
này của những người tiểu nông, đât nước vừa lật đồ chẽ độ Nga hoàng 
cách đây một năm nay, và vừa mới đánh tan được bọn Kê-ren-xki chưa đầy 
sáu tháng nay, thì cô nhiên là vẫn còn khá nhiều tính chât vô chính phủ tự 
phát mà những hành động tàn ác và dã man, thường xảy ra trong mọi cuộc 
chiên tranh lâu dài và phản động, đã làm cho trầm trọng thêm; và những 
tâm trạng thât vọng hoặc phẫn nộ không duyên cớ cũng không phải là hiêm; 
nêu đem thêm vào đó chính sách khiêu khích của bọn đày tớ giai câp tư 
sản (bọn mmen-sê-vích, bọn xã hội - cách mạng phái hữu và những bọn khác); 
thì người ta sẽ hiểu được dễ dàng rằng những phần tử ưu tú và giác ngộ 
nhât trong công nhân và nông dân đã phải cô gắng bền bỉ và dẻo dai đên. 
mức nào, mới có thẻ chuyển biên được hoàn toàn tâm trạng của quần chúng 
và giúp họ bước sang một sự lao động đều đặn, có trật tự và có kỷ luật. Chỉ 
khi nào quần chúng nghèo khổ (vô sản và nửa vô sản) đã trải qua một sự 
biên chuyên như thê, thì chúng ta mới chiên thắng được hoàn toàn giai cầp 
tư sản và nhât là giai câp tư sản nông dân, giai cầp ngoan cô nhât và đông 
đảo nhất. 


GIAI ĐOẠN MỚI CỦA CUỘC ĐẤU TRANH 
CHỐNG GIAI CẤP TƯ SẲẢN 


Giai câp tư sản đã bị đánh bại ở nước ta, nhưng nó vẫn chưa bị diệt 
trừ tận gôc; nó chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, thậm chí chưa bị đè bẹp hẳn. Do 
đó, cần phải khẩn thiêt để ra một hình thức mới và cao cho cuộc đầu tranh 
chông giai câp tư sản: từ nhiệm vụ giản đơn nhất là tiềp tục tước quyền sở 
hữu của bọn tư bản, chúng ta phải chuyền sang một nhiệm vụ phức tạp hơn 
và gay go hơn nhiều, tức là phải tạo ra những điều kiện, trong đó giai cầp 
tư sản không thể tồn tại được, và cũng không thẻ hình thành trở lại được 
nữa. Hiển nhiên là nhiệm vụ ây vô cùng cao hơn, và chừng nào mà nó chưa 
được hoàn thành, thì vẫn chưa có chủ nghĩa xã hội. 


476 V. 1.*Lê-nin 


Nều lầy những cuộc cách mạng ở Tây Âu làm tiêu chuân, thì chúng ta. 
hiện nay đang ở vào một trình độ gần như những năm 1793 và 1871799, 
Chúng ta có quyền tự hào là chúng ta đã vươn lên đên trình độ ây, và hơn 
thê nữa về một phương diện, rõ ràng là chúng ta đã vượt qua trình độ ây 
tức là: chúng ta đã ban hành và thành lập được trong toàn nước Nga một 
kiểu Nhà nước cao hơn, — đó là Chính quyền xô-viêt. Nhưng, tuyệt nhiên 
chúng ta không thể tự mãn với những thành quả đã đạt được, vì chúng ta 
chỉ mới bắt đầu chuyên sang chủ nghĩa xã hội; song về phương diện đó, 
điều căn bản vẫn chưa được thực hiện. 

Điều căn bản tức là tổ chức việc toàn dân kiểm kê và kiểm soát sự sản 
xuât và phân phôi sản phẩm một cách hêt sức chặt chẽ. Thê nhưng, chúng 
ta nẩn chưa tò chức được việc kiểm kê và kiểm soát trong các xí nghiệp, các 
ngành và các lĩnh vực kinh tê mà chúng ta đã giành lại được trong tay giai 
cầp tư sản, mà không làm được việc đó, thì không thể nào nghĩ đền điều 
kiện vật chât thứ hai, điều kiện này cũng không kém phần quan trọng đẻ 
đảm bảo việc thiết lập chủ nghĩa xã hội, tức là: nâng cao năng suât lao động 
trong phạm vi toàn quôc, 

Do đó, người ta không thê quy định nhiệm vụ hiện nay bằng cái công 
thức giản đơn là: tiệp tục tân công vào tư bản. Tuy rằng hiển nhiên là chúng 
ta chưa đánh gục được tư bản, và tuyệt đôi cần phải tiêp tực tân công vào kẻ 
thù ây của những người lao động, nhưng riêng một công thức như thê cũng 
vẫn không chính xác, không cụ thể vì nó không phản ánh được fính chất 
đặc thù của thời cuộc hiện tại đang đòi hỏi rằng: muôn bảo đảm cho cuộc 
tân công sau này được thắng lợi, thì ngày nay chúng ta phải tạm «ngừng» 
cuộc tân công trong một thời gian, 

Người ta có thê làm sáng rõ điều trên đây bằng cách ví tình hình của ta 
trong cuộc chiên tranh chông tư bản như là tình hình của một đạo quân 
chiên thắng, đạo quân này buộc phải tạm thời ngừng cuộc tân công của mình, 
sau khi đã giành được một nửa hoặc hai phần ba lãnh thổ của kẻ thù chẳng 
hạn, đề tập hợp lại lực lượng, tăng thêm dự trữ về súng đạn, sửa chữa và 
củng cô các đường giao thông, xây dựng thêm những kho tàng mới, đưa 
viện binh tới, v.v... Trong những điểu kiện ây, việc tạm ngừng cuộc tân 
công của đội quân chiên thắng đó là cần thiết, chính là để có thể chiêm nôt 
phần lãnh thô còn lại của kẻ thù, nghĩa là đề chiên thắng hoàn toàn. Người 
nào không hiểu được rằng tính chât của việc tạm «ngừng» cuộc tân công 
vào bọn tư bản, mà tình hình khách quan đẻ ra cho chúng ta, chính là như 
thê, thì người đó không hiểu một tí gì vẻ giai đoạn chính trị mà chúng ta 
hiện đang trải qua cả, 


Những nhiệm uụ trước mắt của Chính quyển xô-uiêt 477 


Dĩ nhiên, người ta chỉ có thể nói đến một sự «agừng› cuộc tân công vào 
bọn tư bản bằng cách đặt danh từ đó giữa hai ngoặc kép, bằng cách dùng nó 
như một lôi tỳ dụ. Trong một cuộc chiên tranh thường, người ta có thể ra 
lệnh ngừng tần công trên khắp trận tuyên; về mặt thực tiễn người ta có thể 
ngừng cuộc tiên quân lại được. Trong cuộc chiên tranh chông tư bản, không 
thê ngừng tiên, và đôi với chúng ta, thì không thẻ nào có vân đề từ bỏ không 
tiệp tục tước quyền sở hữu của bọn tứ bản. Mà vân đẻ là rời frọng tâm công 
tác kinh tê và chính trị của chúng ta. Cho đên nay, những cái đã được để 
lên hàng đầu, chính là những biện pháp nhằm trực tiêp tước đoạt những 
kẻ chiêm đoạt. Ngày nay, — chính là phải để lên hàng đầu việc tô chức kiêm 
kê và kiểm soát các xí nghiệp đã tước được của bọn tư bản, cũng như trong 
mọi xí nghiệp khác. 

Nêu hiện nay chúng ta muôn tiêp tục tước đoạt bọn tư bản, với cùng 
một tôc độ như trước kia, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thât bại, vì bât cứ một 
người nào có suy nghĩ cũng đều thây rõ rằng công tác tổ chức việc kiểm kê 
và kiểm soát do giai câp vô sản tiên hành, hiển nhiên là còn iạc hậu so với 
công tác của chúng ta nhằm írực tiễp «tước đoạt những kẻ chiêm đoạt›. Nêu 
giờ đây, chúng ta dôc toàn lực vào công tác tổ chức việc kiểm kê và kiềm 
soát, thì chúng ta sẽ có thể giải quyêt được vân để này, lây lại được thời giờ 
đã mât, giành được thẳng lợi trong ểoàn bộ qchiên dịch› của chúng ta chông 
tư bản. 

Song thú nhận rằng chúng ta phải lây lại thời giờ đã mât, như thê phải 
chăng là thú nhận rằng chúng ta đã phạm một vài lỗi lầm rồi ? Hoàn toàn 
không phải như vậy. Chúng ta hãy lây một ví dụ khác nữa về quân sự. Nêu 
chỉ dùng khinh ky binh mà có thể đánh bại và đây lùi được quân thù, thì 
nên làm như vậy. Nhược bằng làm như thê mà chỉ có thể thắng lợi đên một 
hạn độ nào thôi, thì hoàn toàn hợp lý là nêu muôn đạt được một thắng lợi 
ngoài hạn độ đó nữa, người ta cần phải đưa trọng pháo đên. Nhận rằng ngày 
nay, chúng ta phải lây lại thời giờ đã mât bằng cách đưa trọng pháo đên tuyệt 
nhiên không phải như thê có nghĩa là chúng ta thừa nhận rằng cuộc tần công 
thắng lợi của đội ky binh là một điều lầm lỗi. 

: Bọn đày tớ của giai câp tư sản thường trách chúng ta là đã mở một cuộc 

tân công «xích vệ để chông tư bản. Đúng là một lời trách móc vô lý, rât 
xứng với tính chât của bọn đày tớ túi tiền. Vì lúc bảy giờ, hoàn cảnh nhât 
thiêt bắt buộc chúng ta phải mở cuộc tân công «xích vệ› vào tư bản. Một là 
vì bọn tư bản &h¿ đó đã dùng quân sự để phản kháng, cụ thể là Kê-ren-xki 
và Cra-xnôp, Xa-vin-côp và Gôt-zơ (cả đến ngày nay nữa, Ghê- -ghetzscô-ri 
cũng vẫn còn phản kháng như thê), Đu-tôp và Bô-ga-ep-xki. Chỉ có dùng 


478 V. 1. Lê-nữ 


những thủ đoạn quân sự mới đập tan được sự phản kháng bằng quân sự, 
và trong khi giải phóng những người lao động và những người bị bóc lột 
khỏi ách bọn bóc lệt, những người xích vệ đã làm nên một sự nghiệp lịch 
sử vĩ đại nhât và cao quý nhât. 

Hai là, lúc bây giờ, sở dĩ chúng ta không thể để lên hàng đầu những 
phương pháp quản lý để thay cho những phương pháp trân áp, cũng là vì 
nghệ thuật quản lý không phải người ta bẩm sinh ra đã có, mà phải trải qua 
kinh nghiệm mới đạt được. Lúc bây giờ, chúng ta chưa có kinh nghiệm đó. 
Hiện nay thì chúng ta đã có rồi. Ba là, lúc bây giờ, chúng ta không thể sử 
dụng được những chuyên gia thuộc các ngành khoa học và kỹ thuật: hoặc 
là họ còn chiên đâu trong hàng ngũ của bọn Bô-ga-ep-xki, hoặc là họ vẫn 
còn có đủ khả năng dùng hành động phá hoại ngầm đề chông lại chúng ta 
một cách tiêu cực, có hệ thông và ngoan cô. Thê nhưng, ngày nay chúng ta 
đã đập tan được sự phá hoại ngầm đó rồi. Cuộc tân công ‹xích vệ» chông tư 
bản đã thành công, cuộc tân công ây đã thắng, vì chúng ta đã đánh bại được 
cả sự phản kháng bằng quân sự lẫn sự phản kháng bằng phá heại ngầm của 
tư bản. 

Nói như thê có phải có nghĩa là lúc nào và trong öđ£ cứ hoàn cảnh nào 
cũng phải mở một cuộc tân công ‹xích vệ» chông tư bản chăng, — là chúng 
ta không có những thủ đoạn nào khác hơn để đâu tranh với tư bản chăng? 
Nghĩ như vậy thì thật là trẻ con. Chúng ta đã chiên thắng bằng khinh ky 
binh, nhưng chúng ta cũng có cả trọng pháo nữa. Trước kia chúng ta đã 
chiên thắng bằng phương pháp trân áp, thì sau này chúng ta cũng sẽ biễt 
cách chiên thắng bằng phương pháp quản lý nữa. Phải tùy theo sự thay đổi 
của hoàn cảnh mà thay đổi phương pháp đâu tranh chông quân thù. Không 
một lúc nào, chúng ta được từ bỏ những phương pháp ‹xích vệ» đẻ trân 
áp các ngài Xa-vin-côp và Ghê-ghet-scô-ri, cũng như tât cả những bọn địa 
chủ và tư sản phản cách mạng khác. Nhưng chúng ta sẽ không khờ dại đền 
nỗi lại để lên hàng đầu những phương pháp ‹xích vệ», khi mà thời kỳ đòi 
hỏi phải dùng đên những cuộc tân công như thê về căn bản đã châm dứt 
rồi (và châm đứt một cách thẳng lợi), và khi mà đã đền thời kỳ chính quyền 


Nhà nước của giai câp vô sản phải dùng đên những chuyên gia tư sản để - 


cày bừa lại đât đai thể nào cho không bao giờ có một giai câp tư sản nào có 
thể mọc lên được trên đám đât ây cả. 

Đó là một thời kỳ hay nói cho đúng hơn, một giai đoạn phát triển đặc 
biệt, và đẻ chiên thắng tư bản một cách triệt để, thì phải biêt vận dụng những 
hình thức đâu tranh của chúng ta cho thích hợp với những điều kiện đặc 
biệt giai đoạn ây. 


` 


Những nhiệm uụ trước mắt của Chính quyển xô-uiớt 479 


Không có sự chỉ đạo của các chuyên gia am hiểu các lĩnh vực khoa học 
và kỹ thuật, không có kinh nghiệm, thì không thê nào quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội được, vì chủ nghĩa xã hội đòi hỏi đông đảo quần chúng phải tự giác 
dựa trên cơ sở của những kêt quả mà chủ nghĩa tư bản đã đạt được, để tiên 
tới một năng suât lao động cao hơn năng suât lao động của chủ nghĩa tư bản. 
Chủ nghĩa xã hội phải thực hiện bước tiên ây theo lỗi riêng của mình, bằng 
những phương pháp riêng của mình, — nói một cách cụ thể hơn: bằng 
những phương pháp xô-uiêt. Thê mà đại đa sô các chuyên gia đều tât nhiên 
có tính chât tư sản, do tât cả những điều kiện vẻ đời sông xã hội đã tạo họ 
thành chuyên gia. Nêu, một khi nắm được chính quyển, giai câp vô sản của 
chúng ta giải quyêt được nhanh chóng vân để kiểm kê, kiểm soát và tô chức 
trong phạm vi toàn quôc — (điểu này, trước đây không thể nào thực hiện 
được vì chiên tranh và vì tình trạng lạc hậu của nước Nga) — thì sau khi 
ngăn chặn được những sự phá hoại ngắm và nhờ tiên hành được rộng khắp 
việc kiểm kê và kiểm soát, chúng ta đã có thể thu phục được hoàn toàn các 
chuyên gia tư sản. Do sự ‹chậm trễ» đáng kể trong việc tổ chức kiểm kê và 
kiếm soát nói chung, cho nên, mặc dầu đã đánh bại được những âm 
mưu phá hoại ngầm rồi, chúng ta uẫn chưa tạo được những điểu kiện khiên 
cho chúng ta thu phục các chuyên gia tư sản. Tuy đại đa sô những người 
lăn công đều «nhận công tác», song những người có tài tổ chức và những 
nhà chuyên gia xuât sắc nhât thì Nhà nước vẫn có thể sử dụng, hoặc là theo 
phương thức cũ, phương thức tư sản (nghĩa là bằng cách trả một sô lương 
cao) hoặc theo phương thức mới, phương thức vô sản (nghĩa là bằng cách 
tạo ra những điều kiện về kiểm kê và kiểm soát do toàn dân thực hiện từ 
dưới lên, những điều kiện đó tự nó, nhât định sẽ giúp chúng ta thu phục 
được các chuyên gia, lôi kéo họ về với chúng ta). 

Giờ đây, chúng ta phải dùng đền phương pháp tư sẳn cũ và bằng lòng 
trả một giá rât cao về những (công tác phục vụ› của những chuyên gia tư 
sản xuât sắc nhât. Tât cả những ai có biết việc này, cũng đều trông thầy 
điều đó, nhưng không ai chịu nghĩ xem Nhà nước vô sản áp dụng một biện 
pháp như thê, là có ý nghĩa thê nào. Rõ ràng, biện pháp đó là một sự nhượng 
bộ, một sự xa rời những nguyên tắc của Công xã Pa-ri và của mọi chính 
quyền vô sản, những nguyên tắc này đòi hỏi phải rút tiền lương xuồng ngang 
mức tiền công của người công nhân trung bình và phải dùng hành động chứ 
không phải lời nói đề chông bệnh thăng quan phát tài. 

Hơn thê nữa. Rõ ràng biện pháp ầy không phải chỉ là một sự đình chỉ 
tạm thời — trong một lĩnh vực nào đó và trong một mức độ nào đó — cuộc 
tân công vào tư bản (vì tư bản không phải là một sô tiền, mà là mỗi quan hệ 


480 V. I. Lê-nin 


xã hội nhầt định) ; mà đó lại còn là một bước lùi của chính quyền Nhà nước, 
chính quyền xã hội chủ nghĩa, xô-viêt của chúng ta nữa, chính quyển này, 
ngay từ buổi đầu, đã công bô và áp dụng một chính sách nhằm hạ những 
tiền lương cao xuông ngang với mức tiền công của người công nhân trung 
bình ?, 

Dĩ nhiên, bước lùi mà chúng ta thú nhận đó, sẽ làm cho bọn đày tớ của 
giai câp tư sản, nhât là bọn tiểu nhân hèn hạ: bọn men-sê-vích, những kẻ 
thuộc phái e«Đời sông mới, bọn xã hội - cách mạng phái hữu, cười nhạo 
chúng ta. Nhưng chúng ta không nên bận lòng vì những tiêng cười nhạo ây, 
Chúng ta cần phải nghiên cứu những đặc điểm của con đường mới, con 
đường vô cùng khó khăn đang dẫn tới chủ nghĩa xã hội, mà không hề giâu 
giêm những sai lầm và nhược điểm của chúng ta, trái lại phải ra sức hoàn 
thành kịp thời những cái chúng ta chưa hoàn thành được. Che giâu không 
cho quần chúng biêt rằng thu hút các chuyên gia tư sản bằng cách cho họ 
hưởng tiền lương rât cao, tức là rời bỏ những nguyên tắc của Công xã Pa-ri, 
thì chẳng khác nào đã hạ mình xuông trình độ các chính khách tư sản và đánh 
lừa quần chúng. Giải thích thẳng thắn cho quần chúng biết tại sao chúng 
ta phải lùi bước, và đã lùi bước như thê nào, rồi sau đó, công khai xét xem 
có những phương pháp nào để có thê lây lại được cái đã mât, — làm như 
thê, tức là giáo dục quần chúng và cùng với quần chúng học tập kinh nghiệm 
để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Họa chăng trong lịch sử lại có một chiên dịch 
quân sự nào thẳng lợi mà trong đó kẻ chiên thẳng lại không phạm phải 
những sai lầm cá biệt, lại không phải trải qua những thât bại bộ phận, lại 
không phải tạm thời lùi bước ở điểm này hay điềm khác, lại không nhượng 
bộ chỗ nọ hay chỗ kia. Huông chi ‹chiền dịch› mà chúng ta tiên hành chồng 
chủ nghĩa tư bản lại một triệu lần gay go hơn chiên dịch quân sự gay go 
nhât; và nêu chúng ta vì một sự lùi bước bộ phận và cục bộ mà đâm ra nản 
lòng, thì sẽ là ngu ngôc và nhục nhã. 

Chúng ta hãy xem xét vân để ây về mặt thực tiễn. Giả sử rằng nước Cộng 
hòa xô-viêt Nga cần có r.ooo nhà bác học và chuyên gia hạng nhât thuộc | 
các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn để chỉ dẫn sự lao 
động của nhân dân nhằm phục hồi được càng nhanh càng tôt nền kinh tế 
trong nước. Giả sử rằng phải trả cho mỗi «ngôi sao bậc nhât ây, — mà đa sô 
họ thường dễ la ó rằng công nhân là đồi bại, khi chính bản thân họ lại bị 
những phong tục tư sản càng làm cho đồi bại nhiều hơn, — một năm 25.ooo 
rúp. Giả sử như phải tăng sô tiền đó (2s triệu rúp) lên gầp đôi (tính cả những 
tiển thưởng cho việc hoàn thành đặc biệt nhanh chóng và có kết quả những 
nhiệm vụ kỹ thuật và tổ chức quan trọng nhât), hoặc thậm chí gầp tư (tính 


Những nhiệm sụ trước mắt của Chính quyển xô-viêt 48I 


cả mây trăm chuyên gia ngoại quốc, hay đòi hỏi nhiều hơn, mà chúng ta 
định tuyển dụng). Thử hỏi: một món chỉ tiêu hàng năm là năm chục hoặc 
một trăm triệu rúp vào việc cải tổ lao động của nhân dân theo phương pháp 
tôi tân của khoa học và kỹ thuật, một món chỉ tiêu như vậy có thể nào xem 
như là quá đáng, hoặc quá sức đóng góp đôi với nước Cộng hòa xô-viêt 
không ‡ Cô nhiên là không. Tuyệt đại đa sô công nhân và nông dân giác ngộ 
đều sẽ tán thành món tiền chỉ phí ây, vì qua kinh nghiệm của đời sông thực 
tiễn họ được biết rằng tình trạng lạc hậu của chúng ta làm cho chúng ta tổn 
thât hàng nghìn triệu rúp, rằng chúng ta chưa đạt tới một trình độ tổ chức, 
kiểm kê và kiểm soát có thẻ lôi kéo được toàn thể những «ngôi sao» trong 
sô các nhà trí thức tư sản tự nguyện tham gia công tác của chúng ta. 

Dĩ nhiên là vân để còn có một mặt khác nữa. Ñgười ta sẽ không thẻ nào 
không thừa nhận rằng những món lương cao có ảnh hưởng nguy hại đên 
Chính quyền xô-viêt cũng như ảnh hưởng đên quần chúng công nhân (ảnh 
hưởng đó lại càng nguy hại hơn nữa, vì cách mạng đã được hoàn thành rât 
nhanh chóng, cho nên tât nhiên có một sô những bọn phiêu lưu và lừa đảo 
đã bám được vào chính quyền mới, chúng liên kêt với những con người 
bât tài hoặc vô lương tâm trong sô các ủy viên và chúng không mong gì hơn 
là được trở thành những «ngôi sao... trong nghề đục khoét Quôc khô). 
Nhưng tât cả những phần tử trung thực và có suy nghĩ trong số những công 
nhân và nông dân nghèo đều sẽ đồng ý với chúng ta mà thừa nhận rằng 
chúng ta không đủ sức gạt bỏ được ngay lập tức cái di sản xâu xa do chủ 
nghĩa tư bản để lại; rằng chúng ta chỉ có thể làm cho nước Cộng hòa xô-viêt 
khỏi phải «công nạp» từ so đên roo triệu rúp (công khoản mà chúng ta phải 
nộp vì tình trạng lạc hậu của chúng ta trong vân đề tổ chức việc kiểm kê và 
kiêm soát do đoàn đân thực hiện từ: đưới lên ), bằng cách tự tổ chức nhau lại, 
tăng cường kỳ luật trong chúng ta, quét sạch ra khỏi hàng ngũ chúng ta tât 
cả những kẻ nào còn «giữ di sản của chủ nghĩa tư bảm, còn «tuân theo truyền 
thông của chủ nghĩa tư bảm, nghĩa là những bọn lười biêng, ăn bám, lãng 
phí Quôc khô (ngày nay, tât cả đầt đai, công xưởng, đường sắt hợp thành 
Quốc khô» của nước Cộng hòa xô-viêt). Nêu trong khoảng một năm, những 
phần tử tiên tiên, giác ngộ trong công nhân và nông dân nghèo, với sự giúp 
đỡ của các cơ quân xô-viêt, mà thành công được trong việc tự tổ chức nhau 
lại, tự đặt mình vào kỷ luật và nỗ lực tạo nên một kỳ luật lao động chặt 
chẽ, như vậy thì một năm sau, chúng ta sẽ thủ tiêu được sự công nạp› ây, 
công nạp mà chúng ta sẽ có thể giảm bớt được sớm hơn nữa... tùy theo mức 
độ của những thắng lợi mà kỳ luật lao động và tổ chức công nông của chúng 
ta sẽ thu được. Bản thân công nhân và nông dân chúng ta mà càng học tập 


3l—2886 


482 V. I. Lê-nin 


được nhanh chóng bao nhiêu để có kỷ luật lao động tôt, kỹ thuậtlao động _ 
cao, bằng cách sử dụng các chuyên gia tư sản, để nằm chắc được môn khoa 
học ây, thì chúng ta sẽ càng sớm khỏi phải nộp mọi thứ «công khoảm› cho các 
chuyên gia đó bây nhiêu. 

Công tác của chúng ta nhằm tổ chức, dưới sự lãnh đạo của giai câp vô 
sản, việc toàn dân kiểm kê và kiểm soát sự sản xuât và phân phôi sản phẩm, 
đang còn chậm trễ hơn nhiều so với công việc nhằm trực tiêp tước đoạt 
bọn chiêm đoạt. Chính đó là một sự thật căn bản để hiểu rõ những đặc điểm 
của thời kỳ hiện nay và những nhiệm vụ do đó đặt ra cho Chính quyền xô- 
việt. Vân đề tổ chức việc kiểm kê và kiểm soát đó trở thành trọng tâm của 
cuộc đâu tranh chông giai câp tư sản. Chỉ có xuẫt phát từ đó, mới có thể 
quy định được chính xác những nhiệm vụ hiện nay của chính sách kinh tế 
và tài chính trong các việc quôc hữu hóa các ngân hàng, nắm độc quyền ngoại 
thương, trong việc Nhà nước kiểm soát sự lưu thông tiển tệ, trong việc 
thiệt lập một thứ thuê công bằng về tài sản và thu nhập, đúng theo quan 
điểm của giai câp vô sản, việc thi hành nghĩa vụ lao động phổ biễn. 

Chúng ta đang còn hêt sức lạc hậu về phương diện cải cách xã hội chủ 
nghĩa trong các lĩnh vực ây (mà những lĩnh vực này lại thật là quan trọng), 
và sở dĩ chúng ta còn lạc hậu như thê chính là vì, nói chung, công tác kiểm 
kê và kiểm soát không được tổ chức đầy đủ. Cô nhiên, nhiệm vụ đó là một 
trong những nhiệm vụ khó khăn nhât, và vì nền kinh tê bị chiên tranh tàn 
phá, cho nên phải một thời gian lâu dài mới giải quyết được nhiệm vụ đó, 
nhưng không nên quên rằng chính đó là chỗ mà giai cầp tư sản — nhật là 
giai cầp tiêu tư sẵn và tư sản nông thôn là những giai cầp đông đảo — chông 
lại chúng ta quyêt liệt nhât, bằng cách phá hoại việc kiểm soát mà chúng ta 
đang tổ chức, chẳng hạn như phá hoại tổ chức độc quyền lúa mì, và tìm cách 
giành giật lây vị trí cho việc đầu cơ và buôn bán đầu cơ. Những điều mà 
chúng ta đã ban hành, chúng ta vẫn chưa thực hiện được bao nhiêu, và 
nhiệm vụ chủ yêu trước mắt, chính là tập trung mọi cô gắng của chúng ta 
đề thực hiện một cách thực tê, thiệt thực, các nguyên tắc của những cuộc 
cải cách đã trở thành luật lệ rồi (nhưng vẫn chưa thành sự thật). 

Để tiêp tục quôc hữu hóa các ngân hàng và kiên quyết tiên đên chỗ cải 
biên những ngân hàng thành những trung tâm kê toán công cộng dưới chê 
độ xã hội chủ nghĩa, thì trước hêt và trên hêt phải đạt được những thành 
tựu thực sự trong việc tăng thêm sô chỉ nhánh và chỉ điểm của Ngân hàng 
quốc dân, phải thu hút được tiền gửi vào, phải làm sao cho ở ngân hàng 
công chúng gửi tiền vào và rút tiền ra được đễ dàng, phải trừ bỏ hiện tượ 
đứng «nôi đuôb, phải bắt và xử bắn bọn ăn hôi lộ và bọn bịp bợm, v.V: 


Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyển xô-uiêt 483 
Trước hệt, phải thực sự thi hành cho được những điểu đơn giản nhật, 
phải tổ chức cho tôt những cái đã có rồi, để tiếp đó, chuân bị hoàn thành 
những điểu phức tạp hơn. 

Củng cô và điểu chỉnh những tổ chức độc quyền Nhà nước đã được thiệt 
lập xong (về lúa mì, da thuộc, v.v...) và do đó chuẩn bị cho Nhà nước nắm 
lầy độc quyền ngoại thương; không nắm được độc quyển này, chúng ta sẽ 
không thể nào thoát khỏi được sự chỉ phôi của tư bản nước ngoài, bằng 
cách nộp «công khoản» cho chúng. Còn nói chung cái việc có thể xây dựng 
được chủ nghĩa xã hội hay không lại là đo trong một thời kỳ quá độ nhât 
định, chúng ta có thể dùng cách nộp công khoản cho tư bản nước ngoài 
mà bảo vệ được nền độc lập kinh tê trong nước chúng ta hay không. 

Vẻ vân đề thu thuê nói chung, thuê tài sản và thuê thu nhập nói riêng, 
chúng ta cũng đang còn rât lạc hậu. Những món đảm phụ bắt buộc giai câp 
tư sản phải đóng góp, — biện pháp này, về nguyên tắc, hoàn toàn có thể 
thừa nhận được và đáng được giai câp vô sản tán thành, — chứng tỏ rằng, 
về phương điện đó, chúng ta vẫn còn nặng vể những phương pháp nhằm 
giành lây (giành lây nước Nga trên tay bọn nhà giàu để giao lại cho những 
người nghèo), mà nhẹ về những phương pháp quản lý. Nhưng muôn trở 
thành mạnh mẽ hơn và muôn đứng được vững, chúng ta phải chuyên sang 
áp dụng những phương pháp quản lý: phải thay thê món đảm phụ mà giai 
câp tư sản bị bắt buộc phải đóng góp bằng một thứ thuê về tài sản và về 
thu nhập, thu đủ mức và đều đặn, thứ thuê này sẽ đem lại cho Nhà nước vô 
sản nhiều lợi hơn và đòi hỏi chính bản thân chúng ta phải có đầy đủ tính 
tô chức hơn, phải có một tổ chức hoàn hảo hơn về kiểm kê và kiểm soát, 

Sự chậm trễ của chúng ta trong việc áp dụng chê độ nghĩa vụ lao động 
phổ biên, một lần nữa, chứng tỏ rằng chính công tác chuẩn bị và tổ chức 
hiện nay là công tác câp thiệt nhât. Một mặt, nó giúp chúng ta củng cô được 
hoàn toàn những thành quả của chúng ta; mặt khác, công tác đó là thiểt 
yêu cho việc chuẩn bị một chiên dịch nhằm ‹ban vây› tư bản và buộc tư bản 
phải ‹đầu hàng». Chê độ lao động ây, chúng ta phải áp dụng ngay lập tức, 
nhưng phải áp dụng một cách hêt sức thận trọng và từng bước một, bằng 
cách dùng kinh nghiệm thực tiễn để thầm tra mỗi chủ trương công tác và, 
cô nhiên, là bằng cách bắt đầu áp dụng trước tiên đôi uới những kẻ giàu có. 
Việc áp dụng một cuôn sồ công tác, tiêu dùng và ngân sách đôi với mọi 
người tư sản, kề cả tư sản nông thôn, sẽ là một bước tiền đáng kể trên con 
đường đi đên «bao vây» hoàn toàn kẻ thù và đi đền tổ chức cho toàn 
dân kiểm kê và kiểm soát một cách thật sự việc sản xuầt và phân phôi các 
sản phẩm. 


ảỊ* 


484 V. 1. Lê-nin 


Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA CUỘC ĐẤU TRANH 
ĐỀ THỰC HIỆN VIỆC KIỀM KÊ 
VÀ KIỀM SOÁT CỦA TOÀN DÂN 


Suôt hàng bao nhiêu thê kỷ, Nhà nước đã từng là một cơ quan áp bức 
và cướp bóc nhân dân, cơ quan đó đã đề lại cho chúng ta cái di sản là lòng 
căm thù dữ đội và sự nghi ky của quần chúng đôi với bât cứ cái gì thuộc 
về Nhà nước. Khắc phục cái đó là một nhiệm vụ rât khó khăn mà chỉ có 
Chính quyển xô-viêt mới đủ sức làm được, nhưng ngay cả đôi với chính 
quyền này, nhiệm vụ đó cũng đòi hỏi một sự cô gắng lâu dài và một sự kiên 
nhẫn tột độ. Trong vân đề kiểm kê và kiểm soát, — vân đề chủ yêu đôi với 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, ngay sau khi lật đỗ được giai cầp tư sản, — 
cái tdi sản» ây càng tác động một cách đặc biệt gay gắt. Nhât định phải trải 
qua một thời gian nào đó thì quần chúng lần đầu tiên cảm thây mình được 
tự do từ khi lật đồ được bọn địa chủ và giai câp tư sản, mới hiểu được không 
phải nhờ sách vở, mà là do kinh nghiệm xô-riễ£ riêng của mình — hiểu và 
cảm thấy rằng, nêu Nhà nước không tiên hành một cuộc kiểm kê và kiểm 
soát rộng lớn đôi với việc sản xuât và phân phôi các sản phẩm, thì chính 
quyền của những người lao động, và quyền tự do của họsẽ #Z#„ôn ø thể 
nào duy trì được, và nhớt định người ta sẽ phải sông trở lại dưới 
ách của chủ nghĩa tư bản. 

Tât cả những thói quen, tât cả những truyền thông của giai cầp tư sản 
nói chung, và nhât là của giai cầp tiểu tư sẵn, cũng đều chông lại việc kiểm 
soát của Nhà nước và đều kiên quyêt bảo vệ quyền bât khả xâm phạm của 
«chê độ tư hữu tài sản thiêng liêng, của xí nghiệp tư nhân «thiêng liêng. 
Ngày nay, chúng ta càng thây đặc biệt cụ thể rõ ràng là đúng biêt bao cái 
luận điểm mác-xít cho rằng chủ nghĩa vô chính phù và chủ nghĩa công đoàr 
vô chính phủ đều là những xu hướng £ư sản, và những xu hướng này mâu 
thuẫn không thể điều hòa được biêt chừng nào với chủ nghĩa xã hội, với nền 
chuyên chính vô sản, với chủ nghĩa cộng sản. Cuộc đầu tranh để làm cho 
quần chúng thâm nhuần cái tư tưởng về sự kiểm kê và kiểm soát của Nhà 
nước, sự kiểm kê và kiểm soát xổ-i£; cuộc đầu tranh để thực hiện tư tưởng 
ây, để đoạn tuyệt với cái quá khứ bỉ ồi đã gây ra cho người ta thói quen coi 
sự cô gắng tìm ra cơm ăn, áo mặc là một sviệc riêng», coi việc mua bán như 
là một việc «chỉ có liên quan đên cá nhân mình mà thôi», — cuộc đầu tranh 
đó quả là một cuộc đâu tranh vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử trên toàn thể giới, 
một cuộc đầu tranh của ý thức xã hội chủ nghĩa chồng tính tự phát tư sản 
và vô chính phủ. 


Ể 


Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyển xô-viềt 485 


Ở nước chúng ta, sự kiểm soát của công nhân được ban hành như một 
đạo luật, nhưng thâm vào đời sông, thậm chí, vào ý thức của đông đảo quần 
chúng vô sản, thì nó hầu như mới chỉ bắt đầu mà thôi. Trong công tác tuyên 
truyền, chúng ta chưa nhân mạnh được đầy đủ, và những công nhân và 
nông dân tiền phong không nghiển ngẫm, không nhắc nhở gì mây đên chân 
Jý này rằng nêu thiêu chề độ kê toán và kiểm soát trong sự sản xuât và 
phân phôi sản phẩm, thì những mầm mông của chủ nghĩa xã hội sẽ bị tiêu 
diệt, rằng như vậy có nghĩa là phung phí Quôc khô (bởi vì tât cả những của 
cải đều thuộc về Quôc khô, mà Quôc khô thì không phải là cái gì khác hơn 
là Chính quyền xô-viễt, chính quyền của đa sồ những người lao động), rằng 
ch°nh mảng đôi với việc kiểm kê và kiểm soát là trực tiếp giúp sức cho bọn 
Cooc-ni-lôp ở Đức và ở Nga là những kẻ chỉ có thể quật ngã chính quyền 
của những người lao động, khi nào mà chúng ta không giải quyêt được vân 
để kiểm kê và kiểm soát, là những kẻ, với sự giúp đỡ của toàn bộ giai câp tư 
sản nông dân, của bọn dân chủ - lập hiên, của bọn men-sê-vích và bọn xã 
hội - cách mạng phái hữu, đang trình? chúng ta, đang chờ thời cơ thuận 
lợi. Vả lại, chừng nào mà sự kiềm soát của công nhân chưa biên thành việc 
làm thực tê, chừng nào mà những công nhân tiền phong chưa tổ chức và 
tiên hành thắng lợi cuộc đâu tranh quyêt liệt chồng lại những kẻ trôn tránh 
sự kiểm soát ây hoặc tỏ ra lơ là đôi với kiểm kê và kiểm soát, thì chừng 
đó sẽ không thể nào, sau bước thứ nhât (tức sau khi thực hiện việc kiểm 
soát của công nhân), tiên hành được bước thứ hai để đi tới chủ nghĩa xã hội, 
tức là bước chuyển sang việc công nhân điều tiệt sự sản xuât. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ có thể ra đời dưới hình thức một hệ thông 
những công xã sản xuÂt và tiêu dùng biệt tính toán một cách thành thực về 
sự sản xuât và tiêu dùng của mình, không lãng phí lao động, không ngừng 
tăng năng suât và do đó, mà đi đền chỗ giảm bớt ngày lao động xuông bảy 
giờ; sáu giờ hay ít hơn thê nữa. Muôn vậy mà không tổ chức việc toàn dân 
kiểm kê và kiểm soát chặt chẽ nhât và rộng lớn nhât về lúa mì và về 
sản xuất lúa mì (rồi đền tât cả những sản phẩm cần thiết khác) thì không 
thể được. Chủ nghĩa tư bản đã để lại cho chúng ta những tồ chức quần 
chúng có thể giúp chúng ta dễ dàng chuyển sang việc kiểm kê và kiềm soát 
sự phân phôi các sản phầm một cách rộng khắp: đó là những hợp tác xã 
tiêu dùng. ờ Nga, những tổ chức này, tuy kém phát triển hơn ở các nước 
tiên tiên, nhưng dù sao cũng bao gồm được hơn 1o triệu xã viên. Sắc lệnh 
về hợp tác xã tiêu dùng vừa được công bô mây hôm nay, là vô cùng có ý 
nghĩa: nó làm nỗi bật một cách rõ rệt đặc điểm của tình hình và nhiệm vụ 
hiện nay của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-việt. 


486 V. 1. Lê-nữ 


Sắc lệnh đó là một sự thỏa hiệp với các hợp tác xã tư sản và những hợp tác 
xã công nhân còn giữ tính chât tư sản. Sự thỏa hiệp hay sự nhân nhượng 
đó biểu hiện trước hêt ở chỗ là những đại biểu của các tổ chức đó không 
những đã được tham gia thảo luận bản dự án sắc lệnh đó, mà còn thực tê có 
quyền quyêt định nữa, vì rằng những phần nào của sắc lệnh mà trong đó các 
tổ chức nói trên đã kiên quyêt phản đôi, thì đều bỏ đi cả. Tiệp đền, về nội 
dung, sự nhân nhượng còn biểu hiện ở chỗ là Chính quyền xô-viêt từ bỏ 
nguyên tắc miễn phí khi vào hợp tác xã (là nguyên tắc duy nhât triệt để vô 
sản) và nguyên tắc về việc tập hợp toàn thể dân cư của một địa phương vào 
trong một hợp tác xã đuy nhát. Do vì phạm nguyên tắc đó, nguyên tắc duy 
nhât có tính chầt xã hội chủ nghĩa và phù hợp với nhiệm vụ thủ tiêu các giai 
câp, mà các hợp tác xã công nhân có tính chât giai câp» (ở đây, sở di những 
hợp tác xã đó được gọi là «có tính chât giai câp› chỉ vì nó phục tùng quyển 
lợi giai câp của giai câp tư sản) có quyền được tồn tại. Cuôi cùng là cả đền 
để nghị của Chính quyển xô-việt về việc loại hẳn giai cầp tư sẩn ra khỏi 
những hội đồng quản trị các hợp tác xã, cũng đã được giảm nhẹ đi rât nhiều, 
và việc câm tham gia các hội đồng quản trị cũng đã thu hẹp lại chỉ còn áp 
dụng đôi với những chủ các xí nghiệp công thương mang tính chât tư bản 
tư nhân mà thôi. 

Nêu giai câp vô sản hành động thông qua Chính quyền xô-viêt, mà tổ 
chức được việc kiểm kê và kiểm soát trong phạm vi toàn quôc, hay ít ra là 
đặt được nền móng của sự kiểm soát đó, thì đâu có cần phải nhân nhượng 
đên như thê. Thông qua những ban tiêp tê lương thực và các cơ quan cung 
câp trực thuộc các Xô-viết, đáng lẽ chúng ta đã tập hợp được dân cư vào 
một hợp tác xã duy nhât, do giai câp vô sản lãnh đạo, rà không cần có sự 
giúp đỡ của các hợp tác xã tư sản, không cần phải nhượng bộ cái nguyên 
tắc thuần túy tư sản ây ân định rằng hợp tác xã công nhân phải tồn tại với 
tư cách là hợp tác xã công nhân Öên cạnh hợp tác xã tư sản chứ: không phải 
là bắt hợp tác xã tư sản đó phải hoàn toàn phụ thuộc mình, bằng cách 
hợp nhất hai tổ chức đó và nắm được írong fay toàn bộ việc quản lý 
và do đó, ứ mình đảm nhiệm lây việc giám sát sự tiêu dùng của bọn 
giàu có. 

Trong khi ký kêt một sự thỏa hiệp như vậy với các hợp tác xã tư sản, 
Chính quyền xô-viêt đã xác định cụ thể những mục tiêu sách lược và những 
phương pháp hành động đặc biệt của mình trong giai đoạn phát triển hiện 
nay, tức là: trong khi vừa lãnh đạo những phần tử tư sản, vừa sử dụng họ, 
vừa chịu một sô nhượng bộ cục bộ nào đó đôi với họ, chúng ta tạo ra điều 
kiện cho phong trào phát triển, tuy có chậm hơn so với dự kiên của chúng 


Y 


Những nhiệm uụ trước mắt của Chính quyển xô-uiêt 487 


ta, nhưng đồng thời lại vững chắc hơn, có một sự đảm bảo về cơ sở và đường 
giao thông chắc chắn hơn, và những vị trí đã đạt được sẽ được củng cô tôt 
hơn. Hiện giờ, các Xô-việt có thể (pè phải) đo được những thắng lợi 
của mình trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bằng những tiêu chuẩn đo 
lường cực kỳ rõ ràng, đơn giản và thực tê: con sô chính xác về các địa 
phương (công xã, làng, xóm, v.v..) đã hợp tác hóa là bao nhiêu và tình 
hình phát triển của các hợp tác xã đã đên mức nào, để cho sự phát triển đó 
có thể mở rộng ra khắp toàn dân. 


NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 


Trong bât cứ một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa nào, khi giai câp vô 
sản đã làm xong nhiệm vụ giành được chính quyền rồi, và trong chừng mực 
mà nhiệm vụ tước đoạt bọn chiêm đoạt và nhiệm vụ đập tan sự phản kháng 
của chúng, đã được hoàn thành trên đại thẻ, thì tât nhiên có một nhiệm vụ 
căn bản khác được đề lên hàng đầu, đó là: thiết lập một chê độ xã hội cao 
hơn chủ nghĩa tư bản, nghĩa là nâng cao năng suât lao động, và do đó (và vì 
thế) phải tổ chức lao động theo một phương thức cao. Chính quyền xô- 
viết của chúng ta chính là đang ở vào một tình thê mà nhờ đã giành được 
những thắng lợi trong cuộc đầu tranh chông bọn bóc lột — từ bọn Kê-ren- 
xki đền bọn Cooc-ni-lôp — nó đã có điều kiện đề trực tiêp bắt tay vào việc 
giải quyêt nhiệm vụ ây, thiệt thực gánh vác lây nhiệm vụ đó. Và ở đây, rõ 
ràng ngay là nêu vài ba ngày cũng đủ đề giành được chính quyền trung ương 
của Nhà nước, và trong vài tuần lễ, cũng có thê đập tan được sự phản kháng 
quân sự (và sự phá hoại ngầm) của bọn bóc lột; thậm chí ở những vùng xa 
xôi hẻo lánh của một nước rộng bao la, thì dù sao chăng nữa (nhât là sau 
một cuộc chiên tranh gian khổ và tàn hại nhât như thê) cũng phải mât nhiều 
năm mới giải quyêt được một cách vững chắc vân để nâng cao năng suât 
lao động. Ở đây, tính chât lâu dài của công việc là hoàn toàn do điều kiện 
khách quan quyêt định. 

Việc nâng cao năng suât lao động đòi hỏi trước hêt là cơ sở vật chât 
của nền đại công nghiệp phải được đảm bảo: việc sản xuât nhiên liệu, 
sắt, máy móc, sản phầm hóa học phải được phát triển. Nước Cộng 
hòa xô-viêt Nga mà có sẵn được —ngay cả sau khi ký kêt hòa ước 
Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ — bao nhiêu nguồn dự trữ bao la về khoáng sản (trong 
vùng U-ran), về nhiên liệu ở miễn Tây Xi-bê-ri (than đá), ở vùng Cap-ca-zơ 
và vùng Đông Nam (dầu lửa), ở Trung Ñga (than bùn), và bao nhiêu nguồn 
của cải to lớn về rừng, về than trắng, về nguyên liệu cho công nghiệp hóa 


488 V. 1. Lê-nin 

—— Ốc... ..... =...... 
học (ở Ca-ra-bu-gaz), v.v... thì đó là bây nhiêu điểu kiện thuận lợi. Việc 
khai thác những của cải tự nhiên ây bằng phương pháp kỹ thuật 
hiện đại sẽ mang lại cho lực lượng sản xuât một đà phát triển chưa 
từng có, 

Một điều kiện khác để nâng cao năng sut lao động, trước hêt là trình 
độ tiên bộ của nền giáo dục và văn hóa của đông đảo quần chúng nhân 
dân. Hiện nay, đà tiên bộ đó đang được tiếp diễn một cách nhanh chóng 
phi thường, song những người bị mù quáng vì nêp cũ của giai cầp tư sản, 
không có khả năng hiểu được lòng khát khao hiểu biễt và óc sáng kiên mà 
hiện nay nhờ có tô chức xô-viễt đã được khơi lên trong những tầng lớp (bên 
dưới của nhân dân, — những người ây không thây được điều đó. Hai là, 
một điều kiện nữa đẻ phát triển kinh tê là phải nâng cao thêm tỉnh thần kỳ 
luật của những người lao động, nâng cao tài khéo léo và trình độ thành thạo 
của họ, phải tăng thêm cường độ lao động và tổ chức lao động cho được 
tôt hơn, 

Về phương diện này, cứ theo lời những người bị giai câp tư sản làm cho 
khủng khiếp hoặc vì lợi riêng mà phục vụ giai câp tư sản, thì tình hình ở nước 
chúng ta là đặc biệt trầm trọng, thậm chí là tuyệt vọng nữa. Những người 
đó không hiểu được rằng chưa bao giờ có và sẽ không thể nào có cuộc cách 
mạng nào mà những người tán thành chê độ cũ lại không la ó lên cho rằng 
như thê là đô nát, là hỗn loạn, v.v... Lẽ tự nhiên là trong nội bộ quần chúng 
vừa mới thoát khỏi ách áp bức dã man chưa từng có, thì sự sôi sực và bồng 
bột thê nào cững biểu hiện ra cả về bề rộng lẫn bề sâu; lẽ tự nhiên là trải 
qua một quá trình rât lâu dài, quần chúng mới xây dựng ra được những 
nguyên tắc mới về kỷ luật lao động, lẽ tự nhiên là cũng không thể nào 
bắt đầu việc xây dựng đó, khi chúng ta chưa chiên thắng được hoàn toàn 
bọn địa chủ và giai câp tư sản. 

Nhưng tuyệt nhiên không hể tự để cho mình bị ảnh hưởng bởi sự 
tuyệt vọng, thường thường là dôi trá, mà giai câp tư sản và những phần 
tử trí thức tư sản đã gieo rắc (chúng tuyệt vọng vì không thể nào duy trì 
được đặc quyển cũ của chúng), thì chúng ta cũng tuyệt nhiên không nên 
che giâu môi tai hại rõ rệt. Trái lại, chúng ta thây cần phải vạch rõ môi 
tai hại đó và tăng cường những phương pháp đầu tranh xô-viêt đẻ chông 
lại nó, vì nêu kỷ luật tự giác của giai câp vô sản không thắng được trạng 
thái vô chính phủ tự phát của giai cầp tiểu tư sản tức là trạng thái đảm 
bảo thật sự cho khả năng khôi phục địa vị của bọn Kê-ren-xki và 
Cooc-ni-lôp, thì không thể nào có sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
được. 


Những nhiệm uụ trước mắt của Chính quyển xô-viềt 489 


Đội tiền phong giác ngộ nhất của giai câp vô sản Nga đã tự đặt cho 
mình nhiệm vụ là để cao kỷ luật lao động. Chẳng hạn như, Ban châp hành 
trung ương Công đoàn ngũ kim cũng như Hội đồng trung ương của Tổng 
công đoàn đang tiên hành việc thảo ra những biện pháp và dự án sắc lệnh 
phù hợp với nhiệm vụ đó. Chúng ta phải ủng hộ công tác đó và dùng mọi 
cách làm cho nó phát triển thêm. Chúng ta phải thực hiện gâp rút, áp dụng 
trên thực tê và thực nghiệm chê độ trả công tính theo sản phẩm”", phải 
áp dụng tât cả những cái gì khoa học và tiên bộ trong phương pháp Tê-lơ 
(Taylor), phải tính tiển công cho cân xứng với kêt quả chung trong việc 
làm ra sản phẩm, hoặc cân xứng với kết quả kinh doanh trong ngành đường 
sắt, ngành vận tải đường thủy, v.v.., và v.v... 

So với các nước tiên tiên thì người Nga là một người lao động kém. 
Và dưới chê độ Nga hoàng, trong khi những tàn tích của chê độ nông nô 
còn tồn tại, thì không thể nào khác hơn thê được. Học biệt cách làm việc, 
đó là nhiệm vụ mà Chính quyển xô-viết phải đặt ra trước nhân dân với 
tât cả ý nghĩa quan trọng của nó. Vẻ mặt này, sự phát minh tôi tân nhât 
của chủ nghĩa tư bản, phương pháp Tê-lơ,— cũng như tât cả mọi tiên 
bộ của chủ nghĩa tư bản, — đều kêt hợp tính chât tàn bạo tỉnh vi của sự 
bóc lột tư sản với những thành tựu khoa học quý báu nhât về các mặt: 
phân tích những động tác cơ giới trong lao động, trừ bỏ những động tác 
thừa và vụng về, xây dựng những phương pháp công tác hợp lý nhât, 
áp dụng những chê độ hoàn thiện nhât trong việc kiểm kê và kiểm soát, 
v.v... Nước Cộng hòa xô-viết phải hâp thu cho bằng được những thành 
quả quý báu nhât của khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực đó. Chúng ta 
sẽ có thê thực hiện được chủ nghĩa xã hội như thê nào, chính là tùy ở mức 
độ mà chúng ta kêt hợp được Chính quyền xô-viêt và chê độ quản lý xô-viễt 
với những tiên bộ mới nhât của chủ nghĩa tư bản. Phải tổ chức ở Nga việc 
nghiên cứu và giảng dạy phương pháp Tê-lơ, phải thực nghiệm và ứng dụng 
phương pháp đó một cách có hệ thông. Mặt khác, trong khi nhằm nâng 
cao năng suât lao động, cần phải chú ý đên những đặc điểm của thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản chuyên sang chủ nghĩa xã hội, những đặc điểm 
ây đòi hỏi, một mặt phải đặt được những cơ sở trong việc tổ chức thì đua 
theo lôi xã hội chủ nghĩa và, mặt khác, phải dùng đên những phương pháp 
cưỡng bách, làm sao cho khầu hiệu chuyên chính vô sản không thể nào 
bị trạng thái chưa được củng cô của chính quyển vô sản trong đời sồng 
thực tiễn, làm giảm giá được. 


490 V. I. Lê-nin 


VIỆC TỒ CHỨC THỊ ĐUA 


Đây là một trong những điều vô lý mà giai câp tư sản sẵn sàng tung ra 
để vu không chủ nghĩa xã hội: chúng nói rằng hầu như những người xã hội 
chủ nghĩa phủ nhận ý nghĩa quan trọng của việc thi đua. Nhưng, thật ra đo, 
thì chỉ có chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa đã xóa bỏ được các giai câp và do 
đó xóa bỏ được sự nô dịch quần chúng, mới mở đường lần đầu tiên cho 
một cuộc thi đua thật sự đại quy mô được. Và chính là tổ chức xô-việt, 
trong khi chuyền bước từ nền dân chủ về hình thức của chính thể cộng 
hòa tư sản sang việc quần chúng cần lao thực sự tham gia guản lý, đã mang 
lại, lần đầu tiên, cho phong trào thi đua tât cả quy mô rộng lớn của nó, 
Trong lĩnh vực chính trị thì thi đua dễ thực hiện hơn là trong lĩnh vực 
kinh tê rât nhiều, song muôn cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi, thì chính 
là việc thi đua trong lĩnh vực kinh tê là quan trọng hơn. 

Chúng ta hãy lây một phương pháp tổ chức thi đua mà nói chẳng hạn 
như phương pháp công bô. Một nước cộng hòa tư sản thì chỉ đảm bảo 
việc công bô đó về mặt hình thức, nhưng trong thực tê, nó làm cho báo 
chí phải lệ thuộc vào tư bản, nó dùng những câu chuyện vụn vặt thú vị 
về chính trị đề giúp vui cái đám dân đem và che giâu những việc xảy ra 
trong các công xưởng, che giâu những khê ước thương nghiệp, những 
thủ tục giao hàng hóa, v.v... dưới bức màn «bí mật thương nghiệp› dùng 
đề bảo vệ «chê độ tư hữu tôi thiêng liêng; Chính quyền xô-viêt đã xóa 
bỏ được bí mật thương nghiệp ây; và đã đi vào con đường mới, nhưng 
chúng ta hầu như chưa làm được gì cả đề sử dụng phương pháp công bô 
nhằm phục vụ cho công tác thi đua về kinh tê. Chúng ta phải luôn luôn 
cô gắng nhằm vừa thẳng tay đả phá thứ báo chí tư sản, đầy rẫy những lời 
đôi trá và những sự vu không vô liêm sỉ, vừa tạo ra một thứ báo chí với 
mục đích không phải giúp vưi và lừa bịp quần chúng bằng những câu 
chuyện thú vị và những điều vụn vặt về chính trị, mà với mục đích đưa 
ra cho quần chúng phê phán những vân để kinh tê hàng ngày và giúp họ 
nghiêm chỉnh nghiên cứu những vân đề ây. Mỗi công xưởng, mỗi làng 
là một công xã sản xuât và tiêu dùng, công xã này có quyển và có nghĩa 
vụ phải áp dụng theo cách thức riêng của mình, những luật lệ chung của 
các Xô-viêt (theo cách thức riêng của mình» không có nghĩa là vi phạm 
những luật lệ đó, mà có nghĩa là áp dụng những luật lệ ây bằng nhiều hình 
thức khác nhau), phải giải quyêt vân để kiểm kê sản xuât và phân phối 
sản phẩm theo cách thức riêng của mình. Dưới chê độ tư bản đó là một 
«công việc riêng» của bọn tư bản, của bọn địa chủ, của bọn cu-lắc. Dưới 


lZ 


¬ 


Những nhiệm uụ trước mắt của Chính quyển xổ-uiêt 491 


Chính quyền xô-viêt, thì đó không còn là một công việc riêng nữa, mà 
là một công việc Nhà nước có ý nghĩa quan trọng bậc nhât. 

'Thê nhưng cho đên nay, chúng ta hầu như chưa để cập đên nhiệm vụ 
rộng lớn, gay go nhưng đẩy hứa hẹn: tổ chức thi đua giữa các công xã, 
áp dụng kê toán và phương pháp công bô trong việc sản xuât lúa mì, áo 
quần, v.v..; biên những bản báo cáo có tính chât quan liêu, khô khan và 
không sinh khí, thành những tâm gương sinh động, làm cho người ta 
ghê tởm hoặc hâp dẫn người ta tùy theo từng trường hợp. Với phương 
thức sản xuât tư bản chủ nghĩa thì tác dụng của một tâm gương riêng lẻ, 
chẳng hạn như của một ác-ten của những người sản xuât, tât nhiên là bị 
hạn chê hêt sức: và chỉ có những người tiểu tư sản với đầu óc đầy rẫy những 
ảo tưởng mới có thể mơ ước rằng chủ nghĩa tư bản nhờ ảnh hưởng của 
tâm gương của các cơ quan từ thiện, mà sẽ (tự sửa mình» được. Sau khi 
chính quyền đã chuyển qua tay giai câp vô sản, sau khi đã tước đoạt bọn 
chiêm đoạt, thì tình hình đã thay đổi về căn bản, và — như những người xã 
hội chủ nghĩa có tiêng tăm nhât đã nhiều lần nêu rõ—sức mạnh của tâm 
gương lần đầu tiên có khả năng tác động rộng rãi đên quần chúng. Những 
công xã gương mẫu phải và sẽ đóng vai trò giáo dục, hướng dẫn và cổ vũ cho 


_các công xã lạc hậu. Báo chí phải được dùng làm công cụ cho việc xây 


dựng chủ nghĩa xã hội; báo chí phải phổ biên tât cả những chi tiệt của những 
sự thành công trong các công xã gương mẫu, phải nghiên cứu những nguyên 
nhân thành công, những phương pháp làm việc và quản lý của các công 
xã đó; mặt khác, nó sẽ đưa lên ‹bảng đen những công xã nào cứ khư khư 
giữ lây những «truyền thông của chủ nghĩa tư bảm, nghĩa là những truyền 
thông vô chính phủ, lười biêng, vô trật tự, đầu cơ. Trong xã hội tư bản, 
công tác thông kê chỉ dành riêng cho những «người làm việc bàn giẫy› hay 
giới chuyên gia rât hẹp. Còn chúng ta, chúng ta phải đưa công tác thông 
kê vào trong quần chúng, phải đại chúng hóa nó đi, đề cho bản thân những 
người lao động dần dần học được cách nhận xét và dần dần tự mình hiều 
được phải công tác như thê nào và làm bao nhiêu, phải nghỉ ngơi như thê 
nào và đền mức nào,— để cho sự so sánh những thành tích thực tiễn 
của việc quản lý kinh tê trong các công xã khác nhau trở thành đồi tượng 
của sự chú ý chung và được tât cả mọi người nghiên cứu; đẻ cho những 
công xã xuât sắc nhât được khen thưởng ngay lập tức (bằng cách giảm bớt 
giờ lao động trong ngày và trong một thời gian nào đó, bằng cách tăng 
tiến công, bằng cách đề cho các công xã đó hưởng nhiều hơn của cải và 
phẩm vật có giá trị mỹ thuật hay văn hóa, v.v...). 

Việc một giai câp mới xuât hiện trên vũ đài lịch sử, với tư cách là người 


492 V. 1. Lê-nin 


thủ lĩnh và lãnh đạo xã hội, thường không bao giờ diễn ra mà lại không 
phải trải qua một thời kỳ tròng trành› dữ dội, chân động, đâu tranh và 
bão táp, và đồng thời cũng trải qua một thời kỳ mò mmẫm, thí nghiệm, 
ngả nghiêng và do dự trong việc lựa chọn những phương pháp mới đáp 
ứng đúng với tình thề khách quan mới. Bọn quý tộc phong kiên suy tần 
bị giai cầp tứ sản hãt cằng nên đã báo thù giai cầp này không những bằng 
các âm mưu bạo động và gây ra những cuộc nỗi loạn và mưu toan nhằm 
khôi phục lại địa vị; chúng lại còn tuôn ra biêt bao những lời chế nhạo 
về sự khờ khạo, vụng về và sai lầm của những kẻ «mới phât lên và những 
kẻ điều lĩnh ây đã cả gan đám chiêm đoạt (tay lái tôi thiêng liêng› của Nhà 
nước, mà không cần phải có một sự rèn luyện lâu đời như các quận công, 
bá tước, các nhà quý tộc và thẻ phiệt,— đúng như bọn Cooc-ni-lôp và 
Kê-ren-xki, bọn Gôt-zơ và bọn Mac-tôp, nghĩa là tât cả cái bọn anh hùng 
của giai cầp tư sẵn hoạt đầu hoặc hoài nghi, ngày nay, đang báo thù giai 
câp công nhân Nga, vì giai câp này đã mưu toan áo xược› dám giành 
lầy chính quyền. 

Di nhiên, không phải chỉ trải qua hàng tuần mà là hàng bao nhiêu tháng, 
bao nhiêu năm trời, một giai câp mới trong xã hội, một giai câp từ trước 
đền giờ bị áp bức, bị đày đọa trong cảnh khôn cùng và dôt nát, mới có 
thể quen được với tình hình mới của mình, tìm ra được phương hướng, 
thu xếp ổn định được công tác, đào tạo được những cán bộ tổ chức của 
mình. Thật dễ hiều rằng đẳng lãnh đạo của giai câp vô sản cách mạng chưa 
thể có kinh nghiệm và thói quen cần thiết để thi hành những biện pháp 
tổ chức đại quy mô bao gồm hàng triệu và hàng chục triệu công dân; rằng 
đảng ây phải mât nhiều thời giờ mới thay đổi được những thói quen cũ, 
hầu hết đều thuộc lĩnh vực tuyên truyền cô động. Nhưng trong vân để 
đó không có việc gì là không thực hiện nỗi và, một khi chúng ta đã có cái 
ý thức sáng suôt về sự cần thiêt phải thay đổi những thói quen äy, khi mà 
chúng ta đã có một quyẻt tâm vững chắc đẻ hoàn thành sự thay đổi đó, 
khi mà chúng ta đã có chí kiên nhẫn đẻ thực hiện nhiệm vụ to lớn và khó 
khăn ây, thì chúng ta sẽ đạt được. Trong «nhân dâm nghĩa là trong sô công 
nhân và nông dân không bóc lột lao động của người khác, có rât nhiều nhà 
tô chức có tài. Chính tư bản đã áp bức, vùi đập, vứt bỏ hàng nghìn những 
nhà tổ chức như thẻ. Chúng ta vẫn chưa biết phát hiện, khuyên khích, 
nâng đỡ, đẻ bạt họ vào những chức vị quan trọng. Nhưng chúng ta SẼ 
tập làm được công tác đó, nêu chúng ta tiên hành công tác đó với tất cả 
môi nhiệt tình cách mạng, vì môi nhiệt tình này mà thiểu, thì cách mạng 
sẽ không thể nào thắng lợi được. 


Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyển xô-uiềt 493 


Trong lịch sử, không có một phong trào nhân dân sâu và mạnh nào 
diễn ra, mà lại không mang theo một thứ bọt bần, mà lại không có những 
kẻ phiêu lưu và những kẻ lừa bịp, những kẻ khoe khoang và những kẻ 
la hoảng bám riêt vào những nhà cách tân thiêu kinh nghiệm; mà lại không 
có tình trạng hỗn loạn vô lý, tình trạng lộn xộn, sự rôi bận vô bỗ; mà lại 
không có một sô ‹lãnh tự» nào đó toan cùng một lúc mó tay vào hai mươi 
việc, đẻ rồi không có lây một việc nào làm đên nơi đên chôn cả. Mặc cho 
những con chó rách của xã hội tư sản, từ Bê-lô-rut-xôp cho đền Mac-tôp, 
cứ kêu ăng ằng và sửa lên, mỗi lẩn có một mảnh gỗ vụn rơi xuông trong 
lúc người ta đẫn gỗ tại một khu rừng già rộng lớn! Sở di chúng sửa theo 
sau con voi vô sản, chính vì chúng là những con chó rách. Mặc cho chúng 
sùa! Chúng ta sẽ đi con đường của chúng ta, và chú ý tìm cho ra và lây 
công tác để thử thách một cách hêt sức nhẫn nại, hêt sức thận trọng những 
nhà tổ chức chân chính, những người có đầu óc tỉnh táo và có bản lĩnh 
thực tiễn, những con người vừa trung thành với chủ nghĩa xã hội lại vừa 
có khả năng biêt âm thẩm (mặc dầu sự ồn ào và hỗn loạn của người khác), 
tổ chức công tác cho một sô đông người trong phạm vi tô chức xô-viêt 
đều kiên quyết và đồng lòng cùng làm. Chỉ có những người như vậy, — 
sau khi đã được thử thách đền hàng chục lần, — phải dẫn dần, bằng cách 
cho họ trải qua từ những nhiệm vụ đơn giản nhât đền những nhiệm vụ 
khó khăn nhât mà được để bạt lên những trọng trách lãnh đạo lao động 
của nhân dân, trọng trách lãnh đạo công việc quản lý. Chúng ta chưa biết 
làm việc đó. Chúng ta nhât định sẽ học làm được việc đó. 


«TÒ CHỨC CÂN ĐỐI» VÀ SỰ CHUYÊN CHÍNH 


Nghị quyêt của Đại hội các Xô-viêt vừa qua họp ở Mạc-tư-khoa, vạch 
rõ rằng nhiệm vụ trước nhât hiện nay là tạo ra một «tổ chức cân đồi» và 
tăng cường kỷ luật*. Giờ đây, mọi người đều sẵn lòng biểu quyềt những 
nghị quyết như thê và ký têm vào đây; nhưng người ta thường không 
suy nghĩ kỹ rằng việc thi hành những nghị quyêt đó đòi hỏi phải có một 
sự cưỡng bách, và chính là sự cưỡng bách dưới hình thức chuyên chính. 


* V,1.Lê-nin. Đại hội lần thứ IV (bät thường) của các Xô-viềt toàn Nga r4—16 
tháng ba năm rọr8. Nghị quyêt về việc phê chuẩn hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ. 


494 V. I. Lê-ni 


Và lại, ai mà tưởng rằng bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản tiên lên chủ nghĩa 
xã hội có thể thực hiện được mà không cần đền cưỡng bách và chuyên 
chính, thì sẽ phạm một điểu dại dột lớn nhât và tỏ ra không tưởng một 
cách hết sức vô lý. Từ lâu lắm rồi, lý luận của Mác đã phản đôi một cách 
hệt sức dứt khoát thứ luận điệu vô lý kiều dân chủ tiều tư sản và vô chính 
phủ chủ nghĩa ây. Và về mặt đó, nước Ñga năm 1o17—1o18 đã chứng minh 
lý luận của Mác một cách rât hiển nhiên, rât rõ rệt và rât nỗi bật, đền nỗi 
chỉ có những người hoàn toàn đẩn độn hoặc cô tình không muôn thừa 
nhận sự thật, mới có thê lầm lạc về điểm đó mà thôi. Hoặc phải là chuyên 
chính của Cooc-ni-lôp (nêu người ta xem hắn như một tên Ca-vai-nhặc 
tư sản kiều Nga), hoặc phải là chuyên chính của giai cầp vô sản. Đôi với 
một nước phát triển vô cùng nhanh chóng và trải qua những bước ngoặt 
hêt sức đột ngột trong những điều kiện của một nền kinh tê, đo hậu quả 
của một trong những cuộc chiên tranh thảm khôc nhât để lại, mà bị tàn 
phá ghê gớm, thì không thể nào nói đền một lôi thoát nào khác được. Tât 
cả mọi giải pháp trung gian đều hoặc là một ngón của giai câp tư sản để 
lừa bịp nhân dân, vì giai câp này không dám nói sự thật, không đám nói 
rằng mình phải cẩn đến Cooc-ni-lôp, — hoặc là kết quả của sự ngu xuẩn 
của bọn dân chủ tiểu tư sản, bọn Tsec-nôp, bọn Txê-rê-tê-li và bọn Mac- 
tôp; thường hay nói những lời ba hoa về sự thông nhât nền dân chủ, về 
sự chuyên chính của nền dân chủ, vẻ mặt trận chung của nền dân chủ và 
những lời nhảm nhí đại loại như thê. Người nào đã thây bước tiên của 
cuộc cách mạng Nga năm 1g17—1o18 rồi, mmà cũng vẫn còn không hiểu 
rằng không thể nào có những giải pháp trung gian được thì người đó là 
mmột con người vứt đi. 

Mặt khác, cũng dễ thây được rằng, trong mọi bước quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản tiên lên chủ nghĩa xã hội, thì chuyên chính cũng là tât yêu, vì hai 
lý do căn bản hoặc theo hai phương hướng chủ yêu. Trước hêt, không 
thể chiên thắng và diệt trừ được chủ nghĩa tư bản, nêu không thẳng tay 
trân áp sự phản kháng của bọn bóc lột; đôi với bọn này, không thể nào một 
lúc mà tước hêt được những của cải của chúng, những tu thê của chúng 
về mặt tô chức và về mặt hiểu bit, cho nên không khỏi, trong một thời 
gian khá dài, chúng vẫn âm mưu lật đổ chính quyển của những người 
nghèo khô, chính quyền mà chúng rât thù ghét. Hai là, nêu ngay như không 
có chiên tranh với nước ngoài, thì một cuộc đại cách mạng, nói chung, 
và nhât là một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, không thể nào có được, 
xà không có một cuộc chiên tranh trong nước, nghĩa là một cuộc nội chiên 
thường gây ra một tình trạng tàn phá kinh tê to lớn hơn cả sự tàn phá do 


Những nhiệm uụ trước mắt của Chính quyển xô-viÊt 495 


một cuộc chiên tranh với nước ngoài nữa, gây ra hàng nghìn và hàng triệu 
trường hợp do dự và những hiện tượng nhảy qua nhảy lại từ phe này 
sang phe khác, gây ra một trạng thái cực kỳ không ổn định, bâp bênh và 
hỗn loạn. Và hiển nhiên là tât cả những phần tử hủ bại của xã hội cũ, những 
phần tử này tât nhiên cũng đang còn rât nhiều, và phần đông đều có liên 
hệ với giai câầp tiểu tư sản (vì bât cứ cuộc chiên tranh hay khủng hoảng 
nào cũng đều làm phá sản và tàn phá cho giai câp này trước hêt), hiển nhiên 
là tắt cả những phần tử đó không thể nào bỏ qua mà không 4ra mặt trong 
một cuộc cách mạng sâu xa như thẻ. Và họ không thể ra mặt bằng cách 
nào khác hơn là tăng thêm những tội ác, tăng thêm những hành động cướp 
` bóc, hôi lộ và đầu cơ, những hành vi xâu xa, ty tiện đủ các loại. Để 
trừ bỏ hiện tượng đó, cẩn phải mât nhiều thời giờ và phải có một bàn 
tay sốt. 

Trong lịch sử, chưa từng có một cuộc đại cách mạng nào mà nhân 
dân lại không cảm thây điều đó, do bản năng của mình, và không tỏ ra cương 
quyêt thích đáng bằng cách xử bắn bọn kẻ cắp ây tại chỗ. Điều chẳng may 
cho các cuộc cách mạng trước kia, chính là đã không duy trì được lâu dài 
môi nhiệt tình cách mạng của quần chúng, môi nhiệt tình đã từng nuôi 
dưỡng tỉnh thần khẩn trương của quần chúng và đã đem lại cho họ sức 
mạnh để thẳng tay trân áp những phần tử hủ bại. Nguyên nhân xã hội, 
tức là nguyên nhân giai câp, đã làm cho môi nhiệt tình cách mạng của quần 
chúng không được bền vững như thẻ, là sự non yêu của giai cầp vô sản, 
tức là giai câp đuy nhát có khả năng (nêu nó khá đông, khá giác ngộ và khá 
có kỳ luật) lôi cuôn được theo mình đa số những người lao động và những 
người bị bóc lột (nói cho đơn giản và đại chúng hơn: đa sô những người 
nghèo khổ); và giữ lây chính quyền trong thời gian khá lâu để đè bẹp hoàn 
toàn tât cả những bọn bóc lột và những phần tử hủ bại. 

Chính đó là kinh nghiệm lịch sử của tât cả các cuộc cách mạng, chính 
đó là bài học của lịch sử thê giới, — về kinh tê và chính trị, — mà Mác 
đã tóm lại trong một công thức vắn tắt, rõ ràng, chính xác và nỗi bật là: 
chuyên chính vô sản. Và cách mạng Nga đã đi gần tới chỗ hoàn thành một 
cách tôt đẹp nhiệm vụ lịch sử có ý nghĩa trên toàn thê giới ây — đó là điều 
mà bước tiên thắng lợi của tổ chức xô-viêt trong tât cả các dân tộc và bộ 
tộc ở Nga, đã chứng minh. Vì Chính quyển xô-viêt không phải là cái gì 
khác hơn là hình thức tổ chức của nẻn chuyên chính vô sản, nền chuyên 
chính của giai cầp tiển phong đã nâng hàng chục và hàng chục triệu người 
lao động và người bị bóc lột lên đền chỗ thực hiện một nền dân chủ mới, 
đên chỗ tham gia tự chủ vào việc quản lý Nhà nước; hàng chục và chục 


496 V. TI. Lê-nữ 


triệu người đó, nhờ kinh nghiệm bản thân, mà dần dần thây được rằng 
đội tiền phong có kỳ luật và có ý thức của giai câp vô sản, là người đưa 
đường dẫn lôi chắc chắn nhât của họ. 

Nhưng chuyên chính là một danh từ lớn. Và về những danh từ lớn, 
thì người ta không nên nói một cách bừa bãi. Chuyên chính là một chính 
quyền sắt, đũng cảm và linh hoạt theo lôi cách mạng, thẳng tay trân áp bọn 
bóc lột và bọn côn đồ. Thê mà, chính quyền ta lại quá hiển lành; thường 
thường nó giông như chè chứ không giông như sắt. Chúng ta đừng lúc 
nào quên rằng thê lực tự phát tư sẵn và tiểu tư sản đâu tranh chông Chính 
quyền xô-viêt bằng hai cách: một mặt, chúng hành động từ bên ngoài vào, 


bằng những phương pháp của bọn X%a-vin-côp, Gôt-zơ, Ghê-ghet-scơ-ri, ' 


Cooc-ni-lôp, bằng những âm mưu bạo động và những cuộc nôi loạn, bằng 
sự phản ánh «tư tưởng hệ hèn mạt của chúng, bằng vô sô những lời dôi 
trá và vu không tràn ngập trong báo chí của bọn dân chủ -lập hiên, của 
bọn xã hội - cách mạng phái hữu và bọn men-sê-vích; mặt khác, thê lực 
tự phát đó hành động từ trong nội bộ ra, bằng cách lợi dựng từng thành 
phần hủ bại, từng nhược điểm, để mua chuộc, để làm cho tình trạng vô 
kỳ luật, phóng túng và hỗn loạn càng thêm trầm trọng. Chúng ta càng gần 
đên lúc hoàn thành việc võ trang trân áp giai câp tư sản bao nhiêu thì thê 
lực tự phát tiều tư sản vô chính phủ chủ nghĩa lại càng trở thành nguy 
hiểm đôi với chúng ta bây nhiêu. Cuộc đâu tranh chồng thê lực đó không 
thể chỉ tiên hành đơn thuần bằng tuyên truyền và cỗ động, đơn thuần 
bằng việc tổ chức thi đua và lựa chọn các nhà tổ chức; mà cũng cẩn phải 
tiên hằnh bàng sự cưỡng bách nữa. 

Chừng nào mà nhiệm vụ căn bản của chính quyển không còn phải là 
nhiệm vụ trần áp bằng quân sự nữa mà là nhiệm vụ quản lý, thì tòa án, — 
chứ không phải là việc xử bắn tại chỗ nữa, — lúc bây giờ sẽ trở thành 
biểu hiện điển hình cho sự trân áp và cưỡng bách. Và về mặt này, sau hôm 
2s tháng mười 1o17, quần chúng cách mạng đã đi vào con đường đúng 
đắn; họ đã chứng tổ sức sông của cuộc cách mmạng bằng cách bắt đầu tổ 
chức các tòa án công nông riêng của họ, ngay khi chưa có một sắc lệnh 
nào được ban bô về việc giải tán bộ máy tư pháp tư sản quan liêu. Nhưng 
các tòa án nhân dân cách mạng của chúng ta lại vô cùng yêu đuôi không thể 
tưởng tượng được. Người ta cảm thây rằng cái quan điểm do ách áp bức của 
bọn địa chủ và tư sản di truyền lại cho nhân dân, — tức là quan điểm cho rằng 
tòa án là một cơ quan quan liêu, xa lạ với quần chúng nhân dân, — quan 
điểm ây hiện nay vẫn chưa bị đả phá hoàn toàn. Người ta chưa hiểu một 
cách đẩy đủ rằng tòa án là một cơ quan chính ra có trách nhiệm làm cho 


Ỷ`" 


Những nhiệm uụ trước mắt của Chính quyển x6-uiêt 497 


tât cả những người nghèo khổ, không trừ một ai, đều có thể tham gia việc 
quản lý Nhà nước (vì sự hoạt động của các tòa án là một trong những chức 
năng của việc quản lý Nhà nước); rằng tòa án là một cơ quan chính quyền 
của giai câp vô sản và của những người nông dân nghèo; rằng tòa án là 
một công cụ đề giáo đục kỷ luật. Người ta chưa hiều được đầy đủ sự thật 
giản đơn và rõ ràng rằng: nêu nạn đói và nạn thât nghiệp là những tai họa 
nguy hại nhât cho nước Nga thì chẳng có một thứ nhiệt tình nào có thể giải 
quyêt được những tai họa ây cả, và chỉ có thể châm dứt tình trạng đó bằng 
cách tổ chức rộng khắp, toàn diện, toàn dân và bởi kỳ luật nhằm tăng thêm 
sự sản xuât bánh mì cho người ta và bánh mì cho công nghiệp (tức là nhiên 
liệu), đảm bảo kịp thời việc vận chuyển và phân phôi hai thứ bánh mì đó; 
rằng kể nào vi phạm kỳ luật lao động trong một xí nghiệp, một cơ sở kinh 
tế hay trong một lĩnh vực nào đó, thì phải chịu trách nhiệm về những nỗi 
khô do nạn đói và nạn thât nghiệp gây ra; rằng phải biết truy tìm cho ra 
bọn thủ phạm ây, đem xử và thẳng tay trừng trị chúng. Tính tự phát tiêu 
tư sản mà hiện nay chúng ta phải chông lại bằng một cuộc đâu tranh kiên 
quyêt nhât, biểu hiện chính là ở chỗ người ta còn kém ý thức về môi liên 
hệ kinh tê và chính trị giữa một mặt là nạn đói và nạn thât nghiệp, và mặt 
khác là sự phóng túng của tât cả mọi người nói chung và mỗi người nói 
riêng vẻ mặt tổ chức và kỷ luật; và ở chỗ là quan điềm fiểu fư hữu 
vẫn còn ăn sâu trong đầu óc người ta: sông chêt mặc bay, tiền thầy 
bỏ túi! 

Trong ngành đường sắt là nơi có lẽ thể hiện rõ hơn hẻt những môi 
liên hệ kinh tê của một cơ thẻ đo chủ nghĩa tư bản lớn tạo thành, thì cuộc 
đâu tranh đó của thê lực tự phát tiểu tư sản, của tính phóng túng chông 
lại tỉnh thần tổ chức của giai câp vô sản, càng tác động một cách nổi bật 
nhât. Trong thành phần «quản lý thì có rât nhiều những kẻ phá hoại ngầm 
và bọn ăn hồi lộ; còn bộ phận ưu tú của thành phần vô sản thì đâu tranh 
cho kỷ luật. Nhưng cô nhiên là trong cả hai thành phần ây đều còn có nhiều 
kẻ do dự, nhiều kẻ syêu ớp không có khả năng cưỡng lại sự scám dỗ› của 
nạn đầu cơ, đút lót, những môi lợi cá nhân thu được bằng cách làm hại 
toàn thể bộ máy, thê mà muôn khắc phục nạn đói và thât nghiệp, thì bộ 
máy ây lại cẩn phải chạy đều. 

Trong vân đề này, cuộc đâu tranh diễn ra chung quanh sắc lệnh vừa 
mới ban hành về việc quản lý ngành đường sắt, — sắc lệnh trao cho một 
sô nhà lãnh đạo những quyển độc tài (hay quyền «vô hạm), — cuộc đâu 
tranh ây thật là tiêu biểu. Những đại biểu có ý thức (mà phần đông, thì 
chắc là vô ý thức) của tính phóng túng tiêu tư sản có ý muôn coi việc trao 


32—2886 


498 V, I, Lê-ni 


những quyển vô hạm (nghĩa là quyển độc tài) cho những cá nhân, là rời 
bỏ những nguyên tắc tập thể, dân chủ và những nguyên tắc của Chính 
quyền xô-viêt. Ở nơi này nơi khác, người ta đã thây phát triển, trong sö 
những đảng viên xã hội - cách mạng phái tả””, một cuộc tuyên truyền 
chông sắc lệnh ban hành những quyển độc tài, — tuyên truyền mà thật 
ra thì hoàn toàn giông như một kiểu côn đồ, — nghĩa là nó khuây động 
lên những bản năng xâu xa và đầu óc tư hữu luôn luôn sẵn sàng muôn 
sgiành lây» phần hơn về mình. Vân để này quả thật là có một ý nghĩa vô cùng 
rộng lớn. Trước hẻt, đó là vân để nguyên tắc: để cử ra người này hay 
người kia có trọn những quyền vô hạn định, những quyền độc tài như thê, 
nói chung, có thích hợp với những nguyên tắc cơ bản của Chính quyền 
xô-viêt không? Sau đó, môi quan hệ giữa trường hợp nhât định này, — 
hay trường hợp nói trên cũng thẻ, — và những nhiệm vụ đặc biệt của 
chính quyền trong giai đoạn cụ thẻ hiện nay, là như thê nào? Chúng ta 
nên xem xét cả hai vân để ây rât kỹ càng. 

Kinh nghiệm của lịch sử mà không ai có thể bác bỏ được đã chứng 
nhận rằng, trong lịch sử các phong trào cách mạng, nhiều khi chê độ độc 
tài cá nhân là người biều hiện, là người đại biểu, là người châp hành nền 
chuyên chính của các giai câp cách mạng. Điều chắc chắn là độc tài cá 
nhân thường đổi đôi với nền dân chủ tư sản. Nhưng về điềm này, bọn tư 
sản chê bai Chính quyền xô-việt cũng như bọn tiểu tư sẳn tay sai của chúng, 
thường tỏ ra hêt sức không khéo: một mặt, chúng tuyên bô rằng Chính 
quyền xô-viêt cũng chỉ là một cái vô lý, vô chính phủ và man rợ, đồng thời 
chúng lại cô ý bỏ qua tât cả những sự so sánh của chúng ta về mặt lịch sử 
và những chứng cứ của chúng ta về mặt lý luận đẻ chứng minh rằng các 
%ô-viêt là hình thức cao nhât của nền dân chủ, và hơn thê nữa: là bước 
đầu của hình thức xã ñội chủ nghĩa của nền dân chủ; mặt khác, những 
đòi hỏi của chúng đôi với chúng ta là cao hơn so với nền dân chủ tư sản 
và chúng nói với chúng ta rằng: chê độ độc tài cá nhân tuyệt đôi không 
thể nào đi đôi được với nền dân chủ bôn-sê-vích (nghĩa là không phải 
dân chủ tư sản mà là dân chủ xế ñội chủ nghĩa), với nền dân chủ xô-viễt 
của các anh đâu. 

Những lập luận đó tồi lắm. Nêu chúng ta không phải là những người 
vô chính phủ, thì chúng ta phải thừa nhận rằng, đề chuyên từ chủ nghĩa tử 
bản sang chủ nghĩa xã hội cần phải có Nhà nước, £ức là phải có cưỡng bách. 
Những điều kiện quyêt định hình thức của sự cưỡng bách ây, trước hÈt 
là: trình độ phát triển của giai câp cách mạng lúc bây giờ; tiêp đền là hoàn 
cảnh đặc biệt chẳng hạn như tình trạng do một cuộc chiên tranh phản động 


v. 


Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyển xô-uiệt 499 


lâu dài để lại; cuôi cùng là những hình thức phản kháng của giai câầp tư 
sản hay tiểu tư sản. Cho nên giữa nền dân chủ xô-viêt (nghĩa là dân chủ xã 
hội chủ nghĩa) và việc dùng quyển độc tài cá nhân, tuyệt đôi &hông có 
một sự mâu thuẫn nào về nguyên tắc cả. Sự khác nhau giữa chuyên chính 
vô sản và chuyên chính tư sản, trước hêt, chính là ở chỗ chuyên chính 
vô sản vì lợi ích của đa sô những người bị bóc lột mà đánh vào thiểu sô 
bọn bóc lột, và sau nữa là ở chỗ, chuyên chính vô sản—cñng thông 
qua những cá nhân— được thực hiện, không những bởi quần 
chúng cần lao và bị bóc lột, mà còn bởi những tổ chức được xây dựng 
nên chính là nhằm để thức tỉnh sô quần chúng đó, để nâng cao họ lên đên 
mức đảm đương được sự nghiệp sáng tạo mà lịch sử giao phó cho họ (những 
tổ chức xô-viêt đều thuộc loại các tổ chức đó). 

Về vân để thứ hai,— về ý nghĩa của chính quyển độc tài cá nhân 
xét về mặt những nhiệm vụ đặc biệt hiện nay,— thì phải nói rằng mỗi 
nền đại công nghiệp cơ khí hóa — chính là nguồn gôc và cơ sở sản xuât 
và vật chật của chủ nghĩa xã hội — đều đòi hỏi phải có một sự (hông nhất 
ý chí chặt chẽ, tuyệt đôi, điều tiệt được công tác chung của hàng trăm, 
hàng nghìn và hàng vạn người. Vẻ mặt kỹ thuật, lẫn kinh tê và lịch sử, 
hiển nhiên là cần thiêt phải có sự thông nhât ý chí đó, và tât cả những 
người nào đã nghiền ngẫm về chủ nghĩa xã hội đều luôn luôn nhận rằng 
sự cần thiêt đó là một trong những điểu kiện đẻ thực hiện chủ nghĩa xã 
hội. Nhưng sự thông nhât ý chí chặt chẽ có thẻ được đảm bảo bằng cách 
nào? Bằng cách là làm cho ý chí của hàng nghìn người phục tùng ý chí 
của một người duy nhât điều khiến. 

Sự điều khiển đó sẽ giông như việc chỉ huy mềm dẻo của một viên nhạc 
trưởng, nêu như những người tham gia công tác chung đều hoàn toàn 
có ý thức và có kỷ luật. Và sự điều khiển đó có thể mang những hình thức 
độc tài nghiêm khắc trong trường hợp thiêu tính kỳ luật và tính tự giác. 
Nhưng, dù sao đi nữa thì sự phục tùng không điều kiện một ý chí duy 
nhât cũng là tuyệt đôi cần thiết cho sự thành công của quá trình công 
tác được tổ chức theo kiểu đại công nghiệp cơ khí hóa. Trong ngành đường 
sắt, sự phục tùng đó lại càng cần thiêt gầp đôi, gầp ba. Và bước quá độ 
từ một nhiệm vụ chính trị này sang một nhiệm vụ chính trị mà öể ngoài 
khác hẳn với nhiệm vụ trên, — bước quá độ đó chính là đặc điểm của thời 
cục hiện nay. Cách mạng vừa mới đập tan được những xiểng xích lâu 
đời nhât, vững chắc nhât và nặng nề nhầt mà chẻ độ dùi cui đã dùng để 
trói buộc quần chúng. Nhưng đó là việc hôm qua. Còn ngày nay, thì cũng 
cuộc cách mạng đó lại đòi hỏi quần chúng phải phục tùng uô điều kiện ý 


“ai 


500 V. I. Lê-nin 


chí duy nhật của các nhà lãnh đạo quá trình lao động, chính là đề đảm bảo 
sự phát triển và sự cùng cô cuộc cách mạng ây, chính là đề phục vụ cho 
lợi ích của chủ nghĩa xã hội. Hiễn nhiến, không thể nào trong một lúc mà 
hoàn thành được một bước quá độ như thê. Chỉ có thể hoàn thành được 
bước quá độ đó bằng những sự chuyên động dữ dội, những sự đảo lộn, 
những bước quay lùi về quá khứ, bằng một sự căng thẳng nghị lực của 
đội tiền phong của giai câp vô sản đang lãnh đạo nhân dân tiên đên 
một trật tự mới. Đó là điểu mà những kẻ đang mắc bệnh điên cuồng 
theo kiểu phi-li-xtanh của bọn ở các báo Đời sông mớb, Tiên lêm?1, 
«Sự nghiệp nhân dâm và cTIhời đại chúng ta”, không chịu suy 
nghĩ đền, 

Hãy lây tâm lý một đại biều trung bình, thông thường của quần chúng 
cần lao và bị bóc lột; hãy đôi chiêu tâm lý ây với những điểu kiện vật chât, 
khách quan của đời sông xã hội của anh ta. Trước Cách mạng tháng Mười, 
anh ta chưa từng bao giờ thầy rằng, trong thực tê, những giai câp hữu 
sản, bóc lột, lại thật sự hy sinh, nhượng bộ cho anh ta một cái gì thật đáng 
kể cả. Anh ta chưa hề thây rằng những giai câp đó mang đên cho anh ta 
đât đai và tự do mà chúng đã bao lần hứa hẹn, hay mang đên cho anh ta 
hòa bình; chưa hể thây rằng chúng đã hy sinh cho anh ta mảy may gì vẻ 
quyền lợi đê quôc chủ nghĩa nào của chúng hay về những hiệp ước bí mật 
đê quôc chủ nghĩa của chúng, hy sinh mảy may gì về tư bản hay lợi nhuận 
nào của chúng cả. Anh ta chỉ thây được những cái đó sau ngày 2s tháng 
Mười rọr7, khi anh ta đã tự mình dùng vũ lực giành lây tât cả những cái 
đó, và khi anh ta cũng phải dùng vũ lực để bảo vệ những cái đó chông bọn 
Kê-ren-xki, Gôt-zơ, Ghê-ghet-scơ-ri, Đư-tôp, Cooc-ni-lôp, Cho nên 
dễ hiểu là trong một thời gian nào đó; tât cả mọi sự chú ý, mọi tư tưởng, mọi 
tỉnh lực của anh ta đều chỉ nhằm một điều: lây hơi, lây sức, lây đà trở 
lại và nắm lây những của cải sẵn có nhât, mà cuộc sông có thể mang lại 
cho anh ta, mà trước kia bọn bóc lột, ngày nay bị lật đỗ rồi, đã ngăn câm 
không cho anh ta được hưởng. Cho nên dễ hiểu là phải có một thời gian 
để cho anh đại biểu trung bình ây của quần chúng có thê không những tự 
mắt thây và tin chắc được, mà còn tự mình cảm thây thâm thía rằng người ta 
không thể nào chỉ đơn thuần «nắm lây», vơ vét, giành giật mà thôi, rằng điều 
đó làm cho cảnh tàn phá càng thêm trầm trọng, làm cho nước nhà đi tới 
chỗ tai họa, làm cho bọn Cooc-ni-lôp ngóc đầu trở lại. Sự chuyển hướng 
mà chúng ta vừa nói đó chỉ là mới bắt đầu trong những điều kiện sinh sông 
(và do đó, trong tâm lý) của đông đảo quần chúng cần lao. Và nhiệm vụ 
của chúng ta, nhiệm vụ của Đảng cộng sản (bôn-sê-vích), đại biểu có ý 


Những nhiệm vụ trước mắt cùa Chính quyển xô-viễt 501 


thức cho nguyện vọng của những người bị bóc lột muôn tự giải phóng, 
là phải thây rõ sự chuyển hướng ây, phải hiểu rõ chuyển hướng ây là cẩn 
thiệt, phải dẫn đầu những quần chúng đã kiệt sức, rât mệt mỏi, đang tìm 
một lôi thoát, và phải hướng họ đi theo con đường đúng đắn, con đường 
kỷ luật lao động, một con đường có khả năng dung hòa nhiệm vụ họp 
mít-tinh thảo luận  ể những điểu kiện lao động, với nhiệm vụ phải tuyệt 
đôi phục tùng ý chí của nhà lãnh đạo xô-việt, của nhà độc tài, frong 
thời gian công tác. 

Bọn tư sản, bọn men-sê-vích, bọn người trong phái €Đời sông mới 
chỉ nhìn thây sự hỗn loạn, lộn xộn, những sự bùng nỗ của tính ích kỷ tiểu 
tư hữu, nên chúng châm biêm và thường hay càu nhàu một cách hẳn học 
vẻ những cuộc «thảo luận của chúng ta trong các cuộc mít-tinh›. Song 
nêu không có những cuộc mít-tinh ây thì quần chúng bị áp bức sẽ không 
bao giờ có thẻ chuyển từ kỷ luật do bọn bóc lột bắt buộc phải theo, đên 
kỷ luật tự giác và tự nguyện được. Các cuộc mít-tinh, chính đó là chê độ 
dân chủ thật sự của những người lao động, là sự vươn mình của họ, là 
sự thức tỉnh của họ để tiên tới một cuộc đời mới, là những bước đầu tiên 
của họ trên trường hoạt động mà chính họ đã quét sạch không còn để lại 
đó những bọn sâu mọt (bọn bóc lột; bọn đề quôc, bọn địa chủ, bọn tư bản), 
mà họ muôn học tập để tự mình tổ chức lây theo cách thức của mình và 
vì lợi ích của mình, đúng theo những nguyên tắc của Chính quyền xô-uiễ¿ 
của họ, chứ không phải của một chính quyển quý tộc, tư sản nào, xa lạ 
đôi với họ. Chính là cần phải có sự thắng lợi của những người lao động 
đôi với bọn bóc lột trong Cách mạng tháng Mười, cần phải có cả một thời 
kỳ lịch sử trong đó những người lao động đã bắt đầu tự họ thảo luận về 
những điều kiện mới của đời sông và vẻ những nhiệm vụ mới, thì mới có thê 
chuyên hẳn sang những hình thức cao hơn của kỷ luật lao động, sang một 
sự lãnh hội tự giác về sự cần thiệt phải có chuyên chính vô sản, sang một 
sự phục tùng tuyệt đôi những mệnh lệnh cá nhân mà các đại biểu chính 
quyền xô-viêt đã để ra cho họ trong thời gian công tác. 

Bước chuyền ây hiện nay đã bắt đầu. 

Chúng ta đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đầu tiên của cách mạng; 
chúng ta đã thây quần chúng lao động đã tạo ra trong hàng ngũ của họ điều 
kiện chủ yêu của thẳng lợi đó: liên kêt mọi cô gắng đẻ chông bọn bóc lột, 
để lật đồ chúng. Những giai đoạn như giai đoạn tháng mười 1go5, giai 
đoạn tháng hai và tháng mười 1Iọ17 đểu có một ý nghĩa lịch sử toàn 
thể giới, 

Chúng ta đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thứ hai của cách mạng là: thức 


502 V. L. Lê-nin 


tỉnh và phát động chính những tầng lớp xã hội (bên dưới» đứng lên hành 
động, những tầng lớp mà bọn bóc lột đã đìm xuông tận đât đen, và chỉ sau 
ngày 2s tháng Mười 1o17, họ mới được hoàn toàn tự do lật đồ chúng và lần 
đầu tiên định phương hướng cho mình và tổ chức nhau lại đúng theo ý 
muôn của mình. Quần chúng cần lao bị áp bức hơn hêt, bị cơ cực hơn hệt 
và kém hiểu biết hơn hệt, đã tham gia các cuộc mít-tinh, họ đã chuyển 
sang hàng ngũ những người bôn-sê-vích, bât cứ lúc nào và ở đâu, họ cũng 
đều vận dụng được tổ chức xô-viết của họ, —đó chính là giai đoạn 
vĩ đại thứ hai của cách mạng, 

Giai đoạn thứ ba đang bắt đầu. Chúng ta phải củng cô cái mà bản thân 
chúng ta đã giành được, cái mà chúng ta đã ban bồ trong các sắc lệnh, đã 
hợp pháp hóa, đã quy định, đã chủ trương; chúng ta phải củng cô tât cả 
những cái đó, dưới những hình thức vững bển của #ÿ luật lao động hàng 
ngày. Đó là nhiệm vụ gay go nhất, nhưng đem lại nhiều kết quả nhất, vì 
chỉ có hoàn thành nhiệm vụ đó, chúng ta mới thiêt lập được chê độ xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta phải học cách két hợp tính thần dân chủ của quần chúng 
cần lao đúng như nó biểu hiện trong các cuộc mít-tinh, nghĩa là sôi sục, 
tràn ngập, tựa như một cơn nước lũ mùa xuân, — với một kỳ luật sđ£ 
trong thời gian công tác, với sự phục fùng tuyệt đổi trong công tác đôi 
với ý chí của một người duy nhât, của nhà lãnh đạo xô-viết. 

Chúng ta chưa biết làm việc đó. 

Chúng ta nhât định sẽ học làm được việc đó. 

Ngày hôm qua đây, nguy cơ phục hồi chề độ bóc lột của giai câp tư 
sản còn đe dọa chúng ta, — biêu hiện của nguy cơ ây là những hành động 
của bọn Cooc-ni-lôp, Gôt-zơ, Đu-tôp, Ghê-ghet-scơ-ri, Bô-ga-ep-xki. 
Chúng ta đã đánh bại chúng. Ngày nay; nguy cơ đó, cũng vẫn một nguy 
cơ đó, đang đe dọa chúng ta dưới một hình thức khác, dưới bộ mặt của 
tính phóng túng tiểu tư sản, và xu hướng vô chính phủ, của đạo đức tiểu 
tư hữu: (Trước nhât là ta, còn ngoài ra thì mặc kệ», dưới hình thức của 
những cuộc tân công và những sự xâm lân hàng ngày, tuy nhỏ nhặt nhưng 
nhiều vô kể, mà thê lực tự phát đó đang tiên hành chồng lại tỉnh thần kỷ 
luật vô sản. Chúng ta phải chiên thẳng thê lực vô chính phủ tự phát tiểu 
tư sản đó, và chúng ta nhât định sẽ chiên thắng được nó. 


Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyển xô-uiêt 503 


_———————ccc——r- 


SỰ PHÁT TRIỀN CỦA TÒ CHỨC XÔ-VIẾT 


Tính chât xã hội chủ nghĩa của chê độ dân chủ xô-viêt — tức là dân 
chủ nô sản, áp dụng một cách cụ thể vào trường hợp này — là như thê 
này: một là, các cử tri đều phải là quần chúng cần lao và bị bóc lột, còn giai 
cầp tư sản thì bị loại ra; hai là, mọi thủ tục quan liêu và những sự hạn chê 
tuyển cử đều bị xóa bỏ, quần chúng tự quy định lây phương thức và thời 
hạn bầu cử, và họ có toàn quyển tự do bãi miễn những người mà họ đã 
bầu ra; ba là, đã hình thành một tổ chức quần chúng tôt đẹp nhât của đội 
tiền phong của những người lao động, của giai câp vô sản đại công nghiệp, 
tổ chức đó giúp cho đội tiến phong lãnh đạo được tôt đại đa sô quần chúng 
bị bóc lột, làm cho họ tích cực tham gia vào sinh hoạt chính trị, và lây kinh 
nghiệm của bản thân họ mà giáo dục họ về mặt chính trị, và như vậy người 
ta lần đầu tiên bắt tay vào việc thi hành nhiệm vụ sau đây: làm thê nào cho 
toàn thẻ nhân dân đều thật sự học tập được công tác quản lý và bắt đầu 
đảm nhận lây công tác quản lý. 

®ó là những nét đặc trưng chủ yêu của chê độ dân chủ đã được thi 
hành ở Nga, một chê độ dân chủ #iển cao, hoàn toàn ly khai với sự xuyên 
tạc của giai câp tư sản về chê độ dân chủ và đánh dâu bước quá độ chuyền 
sang chê độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và sang những điểu kiện mà Nhà 
nước sẽ có thể bắt đầu tiêu vong. 

Dĩ nhiên, thê lực tự phát tiều tư sản có tính chât phản tổ chức (trong 
tắt cử mọi cuộc cách mạng vô sản, thê lực này sẽ không khỏi xuât hiện ra 
đên một chừng mực nào đó, và trong cuộc cách mạng của chúng ta, thì 
do tính chât tiều tư sản và tình trạng lạc hậu của nước ta, và do những 
hậu quả của cuộc chiên tranh phản động, nó lại xuât hiện ra một cách hêt 
sức mạnh rnẽ), tât nhiên thực tê đó không khỏi ảnh hưởng đên ngay cả 
các Xô-viêt nữa. 

Chúng ta phải làm việc không ngừng để phát triển tô chức của các 
Xô-viêt và của Chính quyển xô-việt. Hiện nay, có một khuynh hướng 
tiểu tư sản đang tìm cách biên các đại biểu xô-việt thành những «nghị 
s hay, mặt khác, thành những phẩn tử quan liêu. Phải đả phá khuynh 
hướng đó bằng cách làm cho hẻ¿ thảy những đại biểu của các Xô-viêt đều 
thực sự tham gia việc lãnh đạo nước nhà. Tại nhiều địa phương, có những 
bộ phận của các Xô-viêt biên thành những cơ quan, và những cơ quan 
này dần dần hòa hợp với các Bộ dân ủy làm một. Mục đích của chúng ta 
là làm cho hết thầy những người nghèo khô, không trừ một ai, đều thực 
tê tham gia việc quản lý xứ sở; và tầt cả mọi biện pháp dùng đẻ đạt đên 


504 V. ï. Lê-nữn 


mục đích đó, — những biện pháp này càng có nhiều hình thức khác nhau 
càng tôt, — cẩn phải được ghi chép, nghiên cứu, hệ thông hóa kỹ càng, 
cần phải được thâm tra lại bằng kinh nghiệm rộng lớn hơn, cẩn phải 
được quy định thành luật lệ. Mục đích của chúng ta là làm cho ¿đ¿ cổ những 
người lao động, một khi đã làm xong tám tiêng đồng hồ của ‹bài học lao động 
sẵn xuất rồi, thì còn đảm nhiệm được không công những chức vụ Nhà nước, 
Chuyên sang chê độ ây thì đặc biệt khó khăn, nhưng chỉ có làm được như thê 
mới đảm bảo được việc củng cô hoàn toàn chủ nghĩa xã hội. Dĩ nhiên là cái 
mới mẻ và khó khăn của việc thay đổi ây làm cho người ta, có thể nói là phải 
nhiều lần mò mẫm, phải nhiều phen sai lầm và ngập ngừng, nhưng, nêu 
không thê, thì sẽ không bao giờ tiên triển mau lẹ được. Dưới con mắt của 
nhiều kể muôn tự xưng là người xã hội chủ nghĩa, tình hình hiện nay có 
điều độc đáo là người ta quen đem chủ nghĩa tư bản ra đôi lập một cách 
trừu tượng với chủ nghĩa xã hội; mà những kẻ nói trên ra vẻ thâm thúy đặt 
giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội một danh từ: bước nhảy vọb 
(có một số người nhớ lại những đoạn văn đã đọc được của Ăng-ghen, nên 
lại nói thêm một cách thâm thúy hơn nữa là: Bước nhảy vọt từ giới tât 
yêu vào giới tự do›””), Phần đông những kẻ tự xưng là người xã hội 
chủ nghĩa ây, đã biệt về chủ nghĩa xã hội qua sách vờ, nhưng họ không bao 
giờ đi sâu nghiên cứu vân đề một cách nghiêm chỉnh, cho nên họ không thể 
hiểu được rằng các vị thầy của chủ nghĩa xã hội quan niệm bước nhảy vọ 
là một sự chuyển hướng, hiểu theo nghĩa là những bước ngoặt lịch sử 
trên toàn thê giới, rằng những bước nhảy vọt như thê kéo dài hàng mười 
năm và hơn thê nữa. Dĩ nhiên là trong những hoàn cảnh như thê thì trong 
qgiới trí thức› nỗi tiêng, phát sinh vô sô những mmụ khóc mướn: mụ này 
thì khóc Quốc hội lập hiên, mụ kia thì khóc kỳ luật tư sản, mụ thứ ba lại 
khóc trật tự tư bản, mụ thứ tư khóc địa chủ có văn hóa, mụ thứ năm khóc 
thê lực lớn mạnh của chủ nghĩa đê quôc, cùng với các thứ khác đại loại 
như thê, v.v.., VÀ V.V... 

Điều thật sự đáng chú ý trong thời kỳ những bước nhảy vọt lớn lao, 
chính là ở chỗ có vô sö những mảnh tan vỡ vụn vặt của quá khứ, những 
mảnh vụn đó chât đông lại, đôi khi nhanh chóng hơn là những mầm mông 
(thường không trông thây rõ ngay được) của trật tự mới, tình trạng đó 
đòi hỏi phải phân biệt cái khâu chủ yêu trong đường lồi phát triển, hay 
trong cái xích phát triển, Có những thời cơ lịch sử mà khâu chủ yêu làm 
cho cách mạng thắng lợi, là phải chât đồng lại những mảnh vụn đó càng 
nhiều càng tốt, nghĩa là phải đập vỡ tan các tổ chức cũ càng nhiều càng 
tôt; có những thời cơ mà người ta đã đập tan khá nhiều những tô chức 


Những nhiệm uụ trước mắt của Chính quyền xô-viễt 505 


đó rồi, và nhiệm vụ câp thiệt được để ra lại là một công việc «tẩm thường» 
(đẻ ngắp đôi với nhà cách mạng tiểu tư sản) tức là: dọn sạch những mảnh 
vụn còn ngỗn ngang; còn có những thời cơ khác mà điểu quan trọng nhât, 
chính là vun bón chu đáo cho những mảm mông của thể giới mới đang 
từ dưới những mảnh vụn nhú lên trên đám đât còn ngỗn ngang những 
đồ vỡ chưa quét sạch. 

Là một nhà cách mạng, một người tán thành chủ nghĩa xã hội, hay 
một người cộng sản nói chung, như thê chưa đủ. Trong mỗi thời cơ nhât 
định, cần phải biết tìm cho ra cái mắt xích đích xác mà người ta phải đem 
toàn lực ra nắm lây, để giữ vững được toàn bộ cái xích và chuẩn bị cho 
chắc để nắm sang mắt xích kê bên; trình tự nôi tiếp, hình thức; môi liên 
hệ của các rmắt xích, và những đặc điểm khác nhau của mắt xích này với 
mắt xích khác trong cái xích những sự biên lịch sử, đều không đơn giản 
đâu, và cũng không phải sơ sài như trong cái xích thường vừa ra khỏi tay 
người thợ rèn. 

Cuộc đâu tranh chông sự lệch lạc quan liêu chủ nghĩa của tổ chức xô- 
việt được đảm bảo bằng những môi liên hệ gắn liển các Xô-viêt với nhân 
dâm, — nghĩa là gắn liển với những người lao động và những người bị 
bóc lột, — bằng tính chât linh hoạt và co dãn của những môi liên hệ đó. 
Những nghị viện tư sản, ngay cả của nước cộng hòa tư bản dân chủ nhât 
thê giới, những người dân nghèo cũng đều không bao giờ coi đó là những 
cơ quan ‹của rnình›. Còn các Xô-viêt, thì quần chúng công nông lại coi 
đó là «của họ» và đúng là của họ. Những người «xã hội - dân chủ» ngày nay 
theo kiểu Sây-đơ-man hoặc theo một kiểu cũng na ná như thẻ, tức là theo 
kiều Mac-tôp, đều chán các Xô-việt, vì họ thiên về cái thứ nghị viện tư 
sản bệ vệ, hay Quôc hội lầp hiện, cũng hệt như cách đây sáu mươi năm, 
Tuôc-ghê-nep đã thiên về chê độ quân chủ lập hiên và quý tộc ôn hòa, 
và đã không ưa chê độ dân chủ ‹dân đem của Đô-brô-li-u-bôp và của 
'Tsec-nư-sep-xki. 

Chính môi liên hệ giữa các Xô-việt với «nhân đâm, tức là những người 
lao động, đã tạo ra những hình thức đặc biệt về sự kiểm tra từ dưới lên,— 
bãi miễn các đại biểu, v.v... — những hình thức mà hiện nay chúng ta 
phải thật sôt sắng chăm lo phát triển. Chẳng hạn, những hội đồng quốc 
dân giáo dục như là những cuộc hội nghị định kỳ mà các cử tri xô-viêt 
và các đại biểu của họ cùng nhau họp đẻ thảo luận và kiểm tra sự hoạt động 
của Chính quyền xô-viêt trong lĩnh vực này, đều đáng được sự đồng tình 
và ủng hộ triệt đẻ. Không gì ngu đại hơn là biền các Xô-viềt thành một 
cái gì cứng đờ, thành một mục đích tự thân. Ngày nay, chúng ta càng cương 


506 f. I. Lê-nin 


quyêt chủ trương rằng phải có một chính quyển mạnh mẽ và hêt sức kiên 
quyêt, phải thi hành chê độ độc tài cá nhân frong những quá trình 
công tác nào đó, trong thời gian thi hành những chức năng £ uần 
túy có tính chất chắp bành,— thì những hình thức và những 
phương pháp kiểm soát, từ dưới lên, càng phải hêt sức đổi dào đề 
làm tê liệt mọi khả năng dù là nhỏ đên đâu, có thể làm hư hỏng Chính 
quyền xô-viết, đẻ tiệp tục và luôn luôn trừ cho tiệt cái thứ cỏ dại quan 
liêu chủ nghĩa. 


KẾT LUẬN 


Về phương diện quốc tê, tình hình nghiêm trọng, khó khăn và nguy 
hiểm phi thường; sự cần thiết phải tùy cơ ứng biên và lùi bước; thời kỳ 
chờ đợi những cuộc bùng nỗ mới của cách mạng đang chín muổi một 
cách chật vật ở Tây Âu; ở trong nước là thời kỳ kiên thiết chậm chạp, 
thời kỳ «căng sức ra» không thương tiệc, thời kỳ đâu tranh lâu dài quyêt 
liệt của tỉnh thần kỳ luật nghiêm ngặt của giai câp vô sản chông thê lực 
tự phát nguy hại của tính phóng túng và bệnh vô chính phủ tiêu tư sản, 
— đó là tóm tắt những đặc điểm của giai đoạn đặc biệt của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa mà chúng ta đang trải qua. Trong cái xích những sự biên 
lịch sử, đó là mắt xích mà chúng ta phải đem toàn lực ra nắm lây, đề có 
khả năng giải quyết được nhiệm vụ của chúng ta cho đên ngày mà chúng 
ta có thể chuyên sang nắm lây mắt xích kê bên, — mắt xích này hâp dẫn 
chúng ta bằng sự rực rỡ đặc biệt của nó, bằng sự rực rỡ của những thắng 
lợi của cuộc cách mạng vô sản quôc tê. 

Hãy thử đem những khầu hiệu xuât phát từ những đặc điềm của giai 
đoạn hiện tại như là: tùy cơ ứng biên, lùi bước, chờ đợi thời cơ, kiên 
thiết chậm chạp, căng sức ra không thương tiệc; thi hành kỷ luật nghiêm 
ngặt, kịch liệt trân áp tính phóng túng... mà đôi chiêu với quan niệm thông 
thường, thịnh hành của «nhà cách mạng. Thì có gì là đáng ngạc nhiên, 
nêu có một sô những «nhà cách mạng› khi nghe thây những khẩu hiệu 
đó, đâm ra tức giận một cách cao thượng, rồi giáng một đòn như sét đánh? 
vào chúng tôi, bằng cách buộc tội cho chúng tôi là quên rmmât những 
truyền thông của Cách mạng tháng Mười, là thi hành một chính sách 
thỏa hiệp với các chuyên gia tư sản, lànhân nhượng giai cầp tư sẳn; 
là có đầu óc tiêu tư sản, là sa ngã vào chủ nghĩa cải lương, v.Ve; 
V.V..? 


Những nhiệm uụ trước mắt của Chính quyên xô-viềt 507 


Cái khổ của các nhà cách mạng đáng thương ây, chính là ở chỗ ngay 
cả đền những người trong sô họ, có những ý hướng tôt đẹp nhât thê giới, 
ngay cả đên những người đã nỗi tiếng là tuyệt đổi trung thành với sự 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, cũng đều không làm sao hiểu được tình trạng 
đặc biệt và đặc biệt &khó chịu mà một nước lạc hậu, một nước đã bị tàn 
phá vì một cuộc chiên tranh phản động và tệ hại, một nước đã bắt đầu 
làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sớm hơn những nước tiên tiên hơn — 
nhât định phải trải qua; họ thiêu kiên định trong những lúc gay go của 
một bước quá độ khó khăn. Lẽ tự nhiên, chính là đảng xã hội - cách mạng 
phái tÀ đã đóng vai trò của phái đổi lập «chính thức kiểu ấy đổi với Đảng 
ta. Tât nhiên đã có và bao giờ cũng sẽ có những cá nhân đứng ngoại lệ, 
rời bỏ tập đoàn và giai câp. Song những nhân vật xã hội có tính chât tiêu 
biểu thì vẫn còn mãi mãi. Trong một nước mà những người tiểu tư hữu 
chiêm tôi đại đa sô so với nhân khẩu thuần túy vô sản, thì sự khác nhau 
giữa người cách mạng vô sản và người cách mạng tiểu tư sản không thể 
nào không biểu lộ ra — và, có đôi khi, còn biểu lộ ra một cách hêt sức gay 
gắt nữa là khác. Trước mỗi bước ngoặt của những sự biên, người cách 
mạng tiểu tư sản thường do dự và lung lay; anh ta chuyển từ thái độ kịch 
liệt cách mạng hồi tháng ba ro17 đền chỗ tán dương ‹chính phủ liên hiệp» 
hồi tháng năm, đên chỗ thù hẳn những người bôn-sê-vích (hoặc mêu máo 
than phiển về «tinh thần mạo hiểm của những người bôn-sê-vích) hồi 
tháng bảy, để rồi rời bỏ họ một cách sợ sệt hồi cuôi tháng mười, rồi đền 
tháng chạp thì anh ta lại ủng hộ những người bôn-sê-vích; cuỗi cùng, 
đền tháng ba và tháng tư 118, những con người theo kiểu ây lại thường 
thường hêch mũi lên một cách khinh khỉnh và bảo rằng: sTôi đâu phải 
là trong sô những người ca tụng công tác écó tổ chức, ca tụng chủ nghĩa 
thực tiễn và tỉnh thần tiệm tiêm. 

Nguồn gồc xã hội của những nhân vật điền hình thuộc loại ầy, chính 
là anh tiều chủ uât ức vì những thảm họa của chiền tranh, vì bị phá sản 
một cách đột ngột, vì phải chịu những nỗi khổ chưa từng thầy của nạn 
đói kém và tàn phá; trong khi đi tìm một lồi thoát và giải pháp đề tự cứu 
mình, anh ta vùng vẫy một cách điên cuồng, anh ta lưỡng lự giữa hai con 
đường, một bên là tín nhiệm, ủng hộ giai cầp vô sản và một bên khác là 
những cơn tuyệt vọng. Cần hiểu rõ và nhớ kỹ rằng trên cơ sở xã hội đó, 
không thể nào xây dựng chủ nghĩa xã hội được. Duy chì giai cầp nào đi 
theo con đường của mình mà không do dự, không chán nần, không sa 
vào tuyệt vọng trước những bước ngoặt khó khăn nhầt, gay go nhầt và 
nguy hiểm nhât, thì mới có thể lãnh đạo được những quần chúng cẩn lao 


508 V. !. Lê-nin 


và bị bóc lột. Chúng ta không cẩn những sự hăm hở điên cuồng. Điểu 
cần thiệt cho chúng ta, chính là bước đi đều nhịp của những đoàn quân 
thép của giai câp vô sản, 


Việt trong thời gian từ 12 Tập 26, tr. 165—2o8. 
đến 26 tháng tư 1or8. 

Đăng ngày 28 tháng tư ror8 

trên báo sSự thật» sô 83 

và trong Phụ lục báo 

cTin tức của Ban chấp hành 

trung ương các ÄXô-việt toàn 

Nga›, số 8s. 

Ký tên: W, Lê-nin 


VỀ BỆNH ẤU TRĨ TẢ KHUYNH) 
VÀ TÍNH TIỀU TƯ SẲẢN 


Việc cái nhóm nhỏ những người ‹cộng sản tả pháp ra tạp chí «Người 
cộng sảm”!® riêng của họ (sô 1 ra ngày 2o tháng tư 1o18) cùng với bản 
«để cương» của họ là một sự chứng thực rât tôt cho những điểu tôi đã 
nói trong cuôn sách bàn vể những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyển 
xô-viêt*. Thật không thể mong tìm được một sự chứng thực nào rõ rệt 
hơn — trong sách báo chính trị — vẻ sự bênh vực ngây thơ cho tính bừa 
bãi tiểu tư sản, cái tính này đôi khi Ân nâp đằng sau những khầu hiệu stả». 
Phân tích lý lẽ của những người ‹cộng sản tả phái là một việc có ích và 
cần thiêt, vì những lý lẽ ây tiêu biểu cho thời cuộc chúng ta đang trải qua; 
những lý lẽ ây đã làm sáng tỏ đặc biệt nỗi bật, về phía tiêu cực, cái tđinh» 
của thời cuộc đó; từ những lý lẽ đó chúng ta có thể rút ra những bài học 
bổ ích, bởi vì trước mắt chúng ta là những người khá nhât trong đám người 
không hiểu rõ thời cuộc, những người về mặt hiểu biêt cũng như về lòng 
trung thành đều cao hơn rât nhiều so với những đại biểu tẩm thường của 
cũng sai lầm ây, cụ thể là những người xã hội - cách mạng phái tả. 


1 


Là một đại lượng chính trị — hay là hòng đóng một vai trò chính trị, — 
nhóm nhữ`g người ‹cộng sản tả phá đã để ra với chúng ta để cương 
về thời cuộc trước mắt của họ. Trình bày một cách mạch lạc và hoàn chỉnh 
những nguyên tắc cơ bản trong quan điểm và sách lược của mình, — đó 
là một tập quán mác-xít tôt, Chính cái tập quán ây đã giúp bóc trần sai 
lầm của những người «tả phái của chúng ta, bởi vì chỉ riêng cái cô gắng 


* Xem Tuyển tập này, tr. 47o—5o8. BT. 


510 V. I. Lê-nin 


lập luận — chứ không phải chỉ tuyên bô ra— cũng đã vạch rõ sự vô căn 
cứ của lồi lập luận ây. 

"Trước hết, đập vào mắt mọi người là cả một loạt những lời châm chọc, 
bóng gió và nói quanh co xung quanh một vân để đã cũ là việc ký hòa ước 
Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ có đúng không. Đặt thẳng vân để đó ra thì những 
người tà phá không dám, nên họ vùng vẫy rât là ngộ nghĩnh, chồng 
chât lý lẽ lên nhau, cô moi óc nặn ra cho được ý kiên, tìm đủ cách để «xét 
về mặt này› và œét vẻ mặt kháo, ý kiên tràn lan trên mọi vân để, song 
có điều họ không muôn nhìn thây là chính mình đang tự đả mình như 
thê nào. Con sô 12 phiêu chông ký hòa ước trong Đại hội Đảng, đổi lại 
28 phiêu”” tán thành, thì những người ‹tả pháp chăm chút dẫn ra, còn 
trong sô mây trăm phiêu của Đảng đoàn bôn-sê-vích ở Đại hội các Xô-viễt 
họ đã không thu lây được một phần mười, thì họ nhữn nhặn lờ đi°1$, 
Họ nặn ra một thọc thuyêb cho rằng, tán thành ký hòa ước là những kẻ 
đã «mệt mỏi và mmât gôc giai câp, còn chồng lại hòa ước là «những công 
nông ở các tỉnh miền Nam có sức sông kinh tê đổi đào hơn và được bảo 
đảm khá hơn về lương thực... Như vậy chẳng tức cười sao được? Về việc 
Đại hội các Xô-viêt toàn U-cren biểu quyêt tán thành hòa ước thì họ không 
nói nửa lời; còn về tính chât xã hội và tính chất giai cầp của cái khôi chính 
trị hỗn tạp điển hình tiểu tư sản và mât gôc ở nước Nga, đã từng chồng 
lại hòa ước (đảng xã hội - cách mạng phái tả), thì họ càng không có lầy một 
tiềng. Đó thật là một kiểu con nít thuần túy, hòng đem những lời giải thích 
trò đùa có vẻ ‹khoa học mà che đậy sự phá sản của mnình, che đậy những 
sự kiện thực tê, trong khi đó chỉ cẩn tóm tắt kể ra những sự kiện này cũng 
đủ chứng minh rằng hồi ây chính là những phần tử trí thức «chóp bu» 
và lớp trên ở trong Đảng, mât gôc giai câp, mới bác lại hòa ước bằng những 
khầu hiệu cách mạng tiểu tư sản đầu lưỡi, còn chính quần chúng công 
nhân và nông dân bị bóc lột đã tán thành hòa ước. 

Nhưng bât châp tât cả những lời ba hoa và quanh co kể trên của những 
người ‹tä pháp về vân để chiên tranh và hòa bình, chân lý đơn giản và 
rõ ràng vẫn cứ vạch cho mình con đường ổi tới. «Việc ký hòa tước — các 
tác giả bản để cương bắt buộc phải thừa nhận, — đã tạm thời làm yêu 
ý muôn câu kết quôc tê của bọn đê quôc› (điểm này «phái tả» trình bày 
không được sát, nhưng ở đây không phải là chỗ đi vào phân tích những 
sự không chính xác đó). sViệc ký hòa ước đã làm cho cuộc vật lộn giữa 
các cường quôc đề quôc gay go thêm, 

Đó chính là một sự thực. Đó chính là điều có ý nghĩa quyềt định. Chính 
vì vậy kể nào chông lại việc ký hòa ước thì về khách quan, đã là đồ chơi 


Về bệnh âu trĩ ‹th khuynh› và tính tiểu tư sản 511 


trong tay bọn đề quôc, đã rơi vào cạm bẫy của chúng. Bởi vì chừng nào 
mà cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa quốc tê chưa nỗ ra, chưa bao trùm 
được nhiều nước và chưa có đủ sức mạnh đẻ chiên thắng được chủ nghĩa 
đề quỗc quốc tê, thì chừng đó nghĩa vụ trực tiếp của những người xã hội 
chủ nghĩa đã giành được thẳng lợi trong một nước (nhất là trong một 
nước lạc hậu) là phải #&hông được tiêp nhận chiên đâu với những nước 
không lồ thuộc chủ nghĩa đê quôc, cô tránh chiên đâu và đợi chờ, để cho 
cuộc vật lộn giữa bọn đề quốc với nhau làm cho chúng suy yêu £#êm đi 
và làm cho cách mạng ở các nước khác mau xảy ra hơn. Cái chân lý đơn 
giản đó, vào hồi tháng giêng, hai và ba, những người 4phái tả» của chúng 
ta đã không hiểu nỗi, cả bây giờ họ cũng sợ công khai thừa nhận nó. Nhưng 
chân lý đó vẫn mở cho mình con đường tiên tới, bât châp mọi sự nhập 
nhằng của họ như: ‹Một mặt thì không thể không nhận thây, mặt khác 
lại phải thừa nhậm. 

«Trong mùa xuân và hè sắp tới, — +phái tả› việt trong để cương của họ, — 
hệ thông đề quốc chủ nghĩa nhât định bắt đầu sụp đô; trong trường hợp bọn đê 
quôc Đức thắng trong giai đoạn chiên tranh hiện nay thì sự sụp đồ đó cũng 
chỉ có thể bị trì hoãn lại mà thôi, và khi đó lại sẽ biểu hiện ra dưới những hình 
thức kịch liệt hơn nữa. 

Lôi diễn đạt ở đoạn này lại càng có tính chât trẻ con, không chính xác, 
mặc đầu tât cả cái bộ dạng làm ra vẻ khoa học. Bọn trẻ con vôn thiểu» khoa 
học như là một cái gì có thể định rõ được đên năm nào, vào mùa xuân và 
mùa hè, hay vào mùa thu và mùa đông, thì ‹nhât định: sbắt đầu sự 
sụp đỗ›. 

Một điều không thể biết được mà lại cứ muôn biết, thì thật là một 
câu chuyện mât công toi đáng nực cười. Không có một nhà chính trị đứng 
đắn nào lại bao giờ đi nói rằng 0ào lúc nào, sự sụp đồ như thể này hay 
thê khác của ‹hệ thông ây› «nhât định bắt đầu (hơn nữa khi sự sụp đổ của 
hệ thông ây đã bắt đầu rồi, và vần để là thời cơ nỗ ra trong những nước 
riêng biệt). Song bât châp lôi nói vu vơ trẻ con ây, sự thực không thể chồi 
cãi được vẫn cứ mở đường cho mình tiền tới: một tháng sau khi bắt đầu 
cuộc (tạm nghÌ do việc ký kết hòa ước đưa lại, sự bùng nỗ cách mạng 
ở các nước khác, tiên tiên hơn, đã đền gẩn chúng ta hơn là một tháng, một 
tháng rưỡi trước đây. 

Như thê nghĩa là thê nào? 

Nghĩa là những người tán thành hòa ước hồi ầy đã hoàn toàn đúng 
và họ đã được lịch sử chứng minh, khi họ giảng giải cho những kẻ chuộng 
ân tượng bể ngoài thầy rằng cần phải biềt đánh giá tương quan lực lượng 


512 V, I. Lô-nữ 


và đừng có giúp cho bọn đê quôc, làm cho chúng dễ dàng gây chiên với 
chủ nghĩa xã hội, trong khi chủ nghĩa xã hội còn yêu và khi mà cơ hội chiên 
đầu xảy ra rõ ràng öát lợi cho chủ nghĩa xã hội. 

Nhưng những người cộng sản ‹tả pháp của chúng ta — họ cũng thích 
tự xưng là những người cộng sản «vô sảm, bởi vì họ có rât ít chât vô sản 
mà lại có quá nhiều chât tiểu tư sản — có biêt nghĩ gì đền tương quan lực 
lượng và tính toán tương quan lực lượng. Mâu chôt của chủ nghĩa Mác 
và của sách lược mác-xít là ở chỗ đó, nhưng họ lại bỏ qua «mâu chôp mà 
chỉ biết kêu lên những lời điêu hãnh theo kiểu như sau; 


«Sự ăn sâu vào trong quản chúng cái stâm lý hòa bình» không chịu hoạt 
động là sự kiện khách quan của thời cuộc chính trị...» 


Thật là lời vàng ngọc vậy thay! Sau ba năm phải tiên hành một trong 
những cuộc chiên tranh cực khổ nhất và phản động nhât, nhờ có Chính 
quyển xô-việt và sách lược đúng đẳn của nó, không rơi vào thói nói suông, 
nhân dân đã được một lúc tạm nghỉ rât ngắn ngủi, hêt sức ngắn ngủi, không 
vững chắc và rât không đầy đủ tí nào, thê mà những tay trí thức ‹tả phái 
đương dương tự đắc lại phát biểu một cách thâm thúy rằng: ‹sự ăn 
sâu(!!!) vào trong quần chúng (???) cái tâm lý hòa bình không chịu hoạt 
động (11!?2?)›. Tôi đã từng nói ở Đại hội Đảng rằng tờ báo hay là tạp chí 
gì đó của nhóm «tä phái» không nên lây tên là «Ñgười cộng sản mà nên 
mang cái tên Quý tộo?!°, điểu đó há lại không đúng hay sao? 

Lẽ nào một người cộng sản có hiểu biêt đôi chút về điều kiện sinh sông 
và tâm lý của nhân dân lao động, của quần chúng bị bóc lột, lại có thể sa 
vào cái quan điểm ây của người trí thức điền hình, của dân tiểu tư sản mắt 
gôc, và lại có tâm tư ông hoàng bà chúa, cho rằng ‹tâm lý hòa bìnl» là 
không chịu hoạt động, còn múa may thanh kiêm giây mới là ‹hoạt động? 
được sao? Đây chính là múa may thanh kiêm giây, vì những người «tả phái? 
của chúng ta không đêm xỉa gì đền một sự thực mà mọi người đều biết 
và một lần nữa đã được chiên tranh ở U-cren chứng minh, tức là: nhân 
dân đã bị điêu đứng vì ba năm chiên tranh, nêu không được thời cơ nghỉ 
ngơi thì không thể nào tiêp tực tác chiên được; và nêu không đủ sức tổ 
chức chiên tranh trên quy mô toàn quôc, thì nó sẽ đẻ ra đầy rẫy những 
tâm lý tiểu tư hữu hỗn loạn, chứ không thẻ có kỳ luật sắt của giai câp vô 
sản. Qua tạp chí đÑgười cộng sảm, chúng ta thây ở mọi chỗ những người 
«tÄ phái của chúng ta hoàn toàn chẳng có ý niệm gì về kỳ luật sắt của giai 
câp vô sản và về việc bồi dưỡng kỷ luật đó cả, họ đã thâm sâu đên tận xương 
tủy cái tâm lý của phần tử trí thức tiểu tư sản mât göc rồi, 


Về bệnh ảu trĩ ‹tä khuynh* uà tính tiểu tư sản 513 


Hi 


Nhưng có lẽ những lời nói suông của ‹phái tả vể chiên tranh chỉ là 
một sự hung hăng trẻ con, thêm nữa lại hướng vể quá khứ, do đó không 
có chút ý nghĩa chính trị gì chăng? Có một sô người đã bào chữa như 
vậy cho «phái tả» của chúng ta. Song điểu ây không đúng. Đòi lãnh đạo 
chính trị thì phải biết say nghĩ chín chắn các nhiệm vụ chính trị, nhưng 
vì không có năng lực ây nên «phái tả› đã trở thành những kể tuyên truyền 
không chút khí tiết cho sự động dao, mà vể mặt khách quan chỉ có một ý 
nghĩa là: với sự dao động ngả nghiêng của mình, ‹phái tả» đã giúp bọn 
đề quôc khiêu khích nước Cộng hòa xô-viết Nga lao vào một cuộc chiên 
đầu rõ ràng là bât lợi cho mình, họ giúp bọn đề quôc kéo chúng ta vào bẫy. 
Hãy nghe xem: 

«...Cách mạng của công nhân Nga không thể «tự bảo toàn» được nêu nó xa 
rời con đường cách mạng thê giới, nêu nó cứ luôn luôn lằng tránh chiên đâu và 
rút lui trước sự tần công của tư bản quốc tê, nhượng bộ cho etư bản nước mình». 

Từ quan điểm đó, ta thầy cẩn thiêt phải áp dụng một chính sách quốc tê 
cương quyêt có tính giai cầp, thông nhât việc tuyên truyền cách mạng quốc tê 
bằng lời nói và việc làm, đồng thời phải tăng cường môi liên hệ hữu cơ với chủ 
nghĩa xã hội quốc tê (chứ không phải với giai cầp tư sản quôc tê)...”. 

Về những lời công kích chính sách trong nước nói trong đoạn văn trên 
đây, sẽ có phần riêng bàn đên. Giờ ta hãy xem sự hùng hỗ trên đầu lưỡi 
ây— đi đôi với sự rụt rè trong thực tê— về mặt chính sách đôi ngoại. 
Người nào không muôn làm công cụ cho sự khiêu khích của bọn đề quôc 
và không muôn rơi vào bẫy trong lúc này, thì phải áp dụng một sách lược 
như thê nào? Mỗi nhà chính trị đều phải trả lời câu hỏi đó một cách rõ 
ràng và thẳng thắn. Câu trả lời của Đảng ta, mọi người đều đã rõ: trong 
lúc này phải rút lui, tránh chiên đâu. ‹Phái tả» của chúng ta không dám 
trả lời ngược hẳn lại, mà lại chĩa súng bắn lên không: ‹chính sách quôc 
tê kiên quyêt có tính giai câp›!! 

Như vậy là lừa dôi quần chúng. Nêu các anh muôn chiên đầu bây giờ 
thì xin cứ nói thẳng ra. Nêu không muôn rút lưi bây giờ thì xin cứ nói 
thẳng ra. Bằng không, với vai trò khách quan của các anh, các anh là công 
cụ cho sự khiêu khích của bọn đề quôc. Còn cái (tâm lý chủ quan của các 
anh là tâm lý của kẻ tiêu tư sản điên giận, tuy làm bộ hung hăng và khua 
môi múa mép đây, song vẫn cảm thây rõ ràng rằng giai cầp vô sản thực 
hành rút lui và cô gắng rút lui một cách có tô chức là đúng; — giai cầp vô 
sản tính rằng khi lực lượng chưa đủ thì phải rút lui (trước đề quôc phương 
Tây và phương Đông), thậm chí rút đền tận U-ran, như vậy là đúng, bởi 


33—2886 


514 V. I. Lê-nữi 


vì đó là cơ hội đuy nhất giành thắng lợi trong thời kỳ cách mạng phương 
Tây đang chín muồi, mà cách mạng đó tuy không «nhât định› (mặc những 
lời ba hoa của ‹phái tả) phải bắt đầu vào mùa xuân hay mùa hè, nhưng 
đang mỗi tháng một lại gần và chắc chắn hơn. 

4Phái tả» không có chính sách «của mình›; họ không đắm tuyên bô rằng 
hiện nay rút lui là không cần thiệt. Họ vặn vẹo và nói quanh bằng cách chơi 
chữ, đem vân để «cứ luôn luôm tránh chiên đâu thay cho vân đề tránh chiên 
đâu trong lúc này. Họ thổi bong bóng xà phòng: «Tuyên truyền cách mạng 
quôc tê bằng việc làm!! Như vậy có nghĩa gì? 

Điều đó chỉ có thể là một trong hai nghĩa sau đây: hoặc đó là thói Nô-zơ- 
đrep”°, hoặc đó là cuộc chiễn tranh tân công nhằm đánh đồ chủ nghĩa 
đề quôc quốc tê. Nói công khai một điều nhằm nhí như thê thì không thể 
được, nên những người cộng sản «tả pháp bèn liệu đường lần tránh tiêng 
chê cười của mỗi một người vô sản giác ngộ, bằng cách núp sau bóng 
những lời lẽ rât kêu và rỗng tuêch: may ra, độc giả không chăm chú sẽ 
không nhận ra điều ây thực ra có nghĩa gì: «tuyên truyền cách mạng quồc 
tê bằng việc làm, 

Tung ra những câu nói rùm beng, đó là đặc tính của giới trí thức tiêu 
tư sản mât göc. Những người vô sản - cộng sẳn có tổ chức sẽ trừng trị cái 
‹kiều cách› đó, chắc hẳn chí ít thì cũng phải chê giễu và đuổi cô ra khỏi 
mọi cương vị phụ trách. Cần phải nói một cách đơn giản, rõ ràng và thẳng 
thắn cho quần chúng biêt cái chân lý cay đăng là: có thể và thậm chí rât 
có khả năng là phái chủ chiên ở Đức lại thẳng thê một lần nữa (với ý nghĩa 
là lập tức chuyên sang tân công chúng ta) và Đức cùng với Nhật sẽ căn 
cứ vào sự thỏa thuận chính thức hoặc mặc nhận mà chia cắt và bóp nghẹt 
chúng ta. Nêu chúng ta không muôn nghe theo bọn kêu gào suông, thì 
sách lược của chúng ta phải là: chờ đợi, kéo dài, tránh chiên đầu, rút lui. 
Nêu chúng ta gạt bỏ bọn hay kêu la ẩm ï và stướn mình lên xây dựng 
một kỷ luật thực sự là sắt, thực sự là vô sản, thực sự là cộng sản, thì chúng 
ta sẽ có khả năng vững chắc tranh thủ được nhiều tháng trời. Và khi ây; 
thậm chí có rút lui đên tận U-ran (trong tình hình tổi tệ nhât), chúng ta 
cũng làm cho bạn đồng minh của chúng ta (giai câp vô sản quôc tê) dễ dàng 
có khả năng đên giúp chúng ta và có khả năng «vượt qua› (nói theo ngôn 
ngữ thể thao) khoảng cách giữa sự bắt đầu bùng nỗ cách mạng với cách 
mạng. 

Sách lược ãy và chỉ có sách lược ây mới củng cô trong thực tê mỗi 
liên hệ giữa một đội ngũ tạm thời bị cô lập của chủ nghĩa xã hội quôc tÈ 
với các đội ngũ khác; còn các anh, các người ‹cộng sản tả phái› quý mền, 


Vẻ bệnh du trĩ ‹tà khuynh và tính tiểu tư sản 515 


nói thật ra, các anh chỉ có biết «củng cô môi liên hệ hữu cơ› của một câu 
nói rùm beng này với một câu nói rùm beng khác. Một thứ ‹liên hệ hữu 
cơ rât xâu! 

Và tôi xin nói để các bạn rõ, các bạn thân mên ơi, vì sao cái sự rủi 
ro ây lại xảy ra với các bạn: đó là vì đôi với các khẩu hiệu cách mạng, các 
bạn thích học thuộc lòng và nhớ hơn là chịu khó suy nghĩ. Vì thê mà các 
bạn đã đánh dâu ngoặc kép lên câu ‹bảo vệ Tô quôc xã hội chủ nghĩa», 
dâu ngoặc kép đó có lẽ là dùng đẻ diễn tả sự châm biêm của các bạn, nhưng 
thực ra nó lại diễn tả cái hồ đồ trong đầu óc các bạn. Các bạn đã quen cho 
rằng «chủ nghĩa vệ quôc› là một cái bỉ ôi và nhơ nhuôc, các bạn đã học 
thuộc lòng và nhớ chết lây cái đó, các bạn đã nhai đi nhai lại cái đó say 
sưa đền nỗi một sô người trong các bạn đã hóa ra hoang đường vô lý cho 
rằng bảo vệ Tổ quốc trong ứÖời đại đề quốc chủ nghĩa là một điều không 
thể tha thứ được (thực ra chỉ có trong chiển tranh đê quôc phản động 
do giai cầp tư sản tiên hành thì bảo vệ Tổ quôc mới không thể tha thứ được). 
Nhưng các bạn không nghĩ kỹ: chủ nghĩa vệ quôc vì sao và khi nào mới 
là nhơ nhuôc. 

Thừa nhận bảo vệ Tổ quốc tức là thừa nhận tính chât chính đáng và 
chính nghĩa của chiền tranh. Chính đáng và chính nghĩa theo quan điểm 
nào? Chỉ có theo quan điểm của giai câp vô sản xã hội chủ nghĩa và của 
cuộc đâu tranh của nó nhằm tự giải phóng; còn quan điểm nào khác thì 
chúng ta không thừa nhận. Nêu giai câp bóc lột tiên hành chiên tranh để 
củng cô ách thông trị giai câp của chúng, thì đó là chiên tranh tội ác, và 
«chủ nghĩa vệ quôc› trong cuộc chiên tranh như thê là bì ồi và phản lại chủ 
nghĩa xã hội. Nêu chiên tranh do giai câp vô sản, đã chiên thắng giai câp 
tư sản nước mình, tiên hành để củng cô và phát triển chủ nghĩa xã hội, 
thì chiên tranh khi ây là chính đáng và ‹thần thánh. 

Chúng ta là những người chủ trương vệ quôc sau ngày 2s tháng mười 
1917. Điều này tôi đã nói nhiều lần một cách dứt khoát và các anh cũng 
không dám bác lại. Chính vì lợi ích «củng cô môi liên hệ» với chủ nghĩa 
xã hội quốc tê nên nhát định phải bảo vệ Tổ quốc xế hội chủ nghĩa. Kẻ 
nào có thái độ nhẹ dạ đôi với việc quôc phòng của một nước trong đó giai 
câp vô sản đã thắng, thì chính kẻ đó phá hoại mỏi liên hệ với chủ nghĩa 
xã hội quốc tê. Khi chúng ta còn là đại biểu của giai cầp bị áp bức, chúng 
ta đã không nhẹ dạ đôi xử với việc bảo vệ tổ quỗc trong chiền tranh đề 
quôc chủ nghĩa, chúng ta đã phủ nhận sự bảo vệ đó về nguyên tắc. Nhưng 
khi chúng ta đã trở thành đại biểu của giai cầp thồng trị, bắt đầu tô chức 
chủ nghĩa xã hội, thì chúng ta đòi mọi người phải có thái độ nghiêm túc 


33* 


5I6 V. 1. Lê-nn 


đồi với việc quôc phòng. Nghiêm túc đôi với việc quôc phòng có nghĩa là 
phải chuẩn bị chư đáo và đánh giá nghiêm khắc tương quan lực lượng. Nêu 
lực lượng rõ ràng là không đủ, thì phương thức phòng thủ quan trọng 
nhất là rú¿ sẩu nào nội địa (nêu có ai đó cho rằng đây chỉ là một công thức 
được áp dụng miễn cưỡng vào trường hợp này, thì người đó có thể đọc 
trong tác phẩm của ông già Clau-zê-vich, một trong những tác giả quân 
sự vĩ đại, đoạn tông kết những bài học lịch sử về điểm đó). Song những 
người tcộng sản tả phái lại không có chút nào tỏ ra rằng họ đã hiểu được 
ý nghĩa của vân để tương quan lực lượng. 

Trước đây khi chúng ta là kẻ thù về nguyên tắc của chủ nghĩa vệ quôc, 
chúng ta có quyền nhạo báng những kẻ muôn (giữ gìm Tổ quôc của mình 
hình như vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội. Đên khi chúng ta đã giành được 
quyền làm những người vệ quôc vô sản,:thì toàn bộ cách đặt vân đề đã thay 
đổi tận gốc. Trách nhiệm của chúng ta là phải đánh giá hêt sức cần thận các 
lực lượng, cân nhắc thật kỹ xem bạn đồng minh của chúng ta (giai câp vô 
sản quôc tê) có thể đên kịp không. Lợi ích tư bản là đập tan kẻ thù (giai câp 
vô sản cách mạng) từng bộ phận một, khi mà công nhân tât cả các nước 
chưa đoàn kêt lại được (trong thực tê đoàn kết lại tức là bắt đầu cách mạng). 
Lợi ích của chúng ta là phải làm hêt mọi cái có thể làm, lợi đụng cả những 
cơ hội nhỏ nhât, để trì hoãn trận quyết chiên cho đên khi (hoặc cđễn sau» 
khi) các đội ngũ cách mạng của đạo quân quôc tê vĩ đại đã liên kêt lại được 
như thê, - 


TH 


Chúng ta hãy chuyển sang nói về câu chuyện chẳng may của những người 
«cộng sản tả phái» của chúng ta trong lĩnh vực chính sách đôi nội. Khó mà 
nín cười được khi đọc đên những câu như sau trong để cương của họ về 
thời cuộc írước mắt. 

«...Việc sử dụng một cách có kê hoạch những tư liệu sản xuẫt còn nguyên 
vẹn chỉ có thể thực hiện được với điều kiện xã hội hóa kiên quyết nhât›... «không 
phải là đầu hàng giai câp tư sản và tụi chân tay trí thức tiều tư sản của chúng; 
mà là đánh gục hẳn giai cầp tư sản và triệt để đập tan sự phá hoại ngầm ngảm.... 

Những người ‹cộng sản tả phái› đáng yêu, sao mà họ lắm tính kiên quyềt 
đên thê... và sao mà họ lại ít chịu suy nghĩ đên thê! ‹Ä%ã hội hóa kiên quyêt 
nhâ — như thê nghĩa là thê nào? 

“Trong vân đề quôc hữu hóa, trong vân đề tịch thu, có thể có thái độ kiên 
quyêt hoặc không kiên quyêt. Nhưng mâu chốt vân để lại ở chỗ: dù có «tính 
kiên quyêb lớn nhât trên thê giới vẫn không đủ đề chuyển £ừ quôc hữu 


TT 


Về bệnh ảu trĩ ‹tà khuynh› và tính tiểu tư sản _ 5l 


hóa và tịch thu sang xã hội hóa. Nỗi bât hạnh của những người «tả phái» của 
chúng ta là ở chỗ khi chắp nôi một cách ngây thơ, con nít những tiêng: ‹xã 
hội hóa... kiên quyêt nhâb lại, họ đã để lộ ra là họ hoàn toàn không hiểu 
được mâu chôt của vân để, mâu chốt của thời cuộc ‹trước mắp. Sự rủi ro 
của «phái tả» chính là ở chỗ họ đã không nhận ra được cái thực chât của 
«thời cuộc trước mắÐ, của việc chuyền từ tịch thu (khi làm việc tịch thu, 
thì phẩm chât chủ yêu của nhà chính trị là tính kiên quyêt) sang xã hội hóa 
(làm việc đó lại đòi hỏi ở nhà cách mạng một phẩm chât khác). 

Mâu chôt của thời cuộc hôm qua là ở chỗ làm sao quôc hữu hóa, tịch 
thu, đánh và đánh gục giai câp tư sản, đập tan sự phá hoại ngâm ngầm càng 
kiên quyêt càng hay. Đên hôm nay, chỉ có những người mù mới không 
thây rằng chúng ta đã quôc hữu hóa, tịch thu, đánh đỏ và đập tan nhiễu hơn 
là chúng ta kịp kiểm kê. Thê mà xã hội hóa lại khác với tịch thu đơn giản 
ở chỗ, tịch thu chỉ cần có «tính kiên quyêb, không biệt kiểm kê cho đúng 
và phân phôi cho đúng cũng có thê được, còn xã hội hóa mà thiều tài năng 
đó thì không thẻ được. 

Công lao lịch sử của chúng ta là ngày hôm qua (và cả mai đây) chúng ta 
đã kiên quyêt trong khi tịch thu, trong khi đánh gục giai cầp tư sản và đập 
tan sự phá hoại ngâm ngẩm. Nêu ngày nay mà việt điềm đó trong ‹để cương 
về thời cuộc trước mắt thì có nghĩa là ngoảnh mặt vẻ quá khứ và không 
hiểu bước quá độ sang tương lai. 

...Triệt để đập tan phá hoại ngâm ngẩm›... Họ đã tìm ra một nhiệm vụ 
như thê đây! Song ở chúng ta đây, những kẻ phá hoại ngâm ngầm đã hoàn 
toàn đủ bị ‹đập tan› rồi. Chúng ta thiêu một cái hoàn toàn, hoàn toàn khác 
hẳn, đó là: kiểm kê xem nên xếp đặt vào đâu những kẻ phá ngầm nào, tổ 
chức lực lượng của mình đề giám sát, ví dụ như một người lãnh đạo hoặc 
một người thanh tra bôn-sê-vích giám sát một trăm người lãn công đền làm 
việc cho chúng ta. Trong tình hình ây mà lại gào thét những câu như @œã 
hội hóa kiên quyêt nhâb, ‹đánh gục, ‹triệt đẻ đập tam thì có nghĩa là bắn 
tên không nhằm đích. Bản tính của nhà cách mạng tiêu tư sản là không biết 
rằng đôi với chủ nghĩa xã hội thì đánh gục, đập tan v.v... vẫn không đủ, — 
nó chỉ đủ với những người tư hữu nhỏ uât giận chông đôi bọn đại tư hữu, 
— nhưng người cách mạng vô sản thì không khi nào lại chịu rơi vào một sai 
lầm như vậy. 

Nêu như những lời lẽ dẫn ra trên đây đã làm cho chúng ta không thể 
nhịn cười được, thê thì điều phát hiện sau đây của những người scộng sản 
tả pháp ắt phải làm phì cười vỡ bụng: theo họ thì dưới q&khuynh hướng 
bôn-sê-vích hữu» nước Cộng hòa xô-viêt đang có nguy cơ «tiền triển về phía 


518 V. I. Lê-nin 


chủ nghĩa tư bản Nhà nước. Chuyên này có thể nói rằng quả là họ đã làm 
cho thiên hạ khiếp vía! Và những người ‹cộng sản tả phái» đã nhắc đi nhắc 
lại cái phát hiện gớm ghê ây cả trong để cương lẫn trong các bài báo với một 
tâm lòng sôt sắng biết bao... 

Nhưng họ không hể nghĩ xem có phải chủ nghĩa tư bản Nhà nước sẽ 
là một bước tiền so với tình hình hiện nay trong nước Cộng hòa xô-viễt 
của chúng ta không. Giá thử trong khoảng nửa năm nữa, ở nước ta đã thiệt 
lập được chủ nghĩa tư bản Nhà nước thì đó sẽ là thẳng lợi to lớn và là bảo 
đảm chắc chắn nhât để qua một năm sau chủ nghĩa xã hội ở nước ta sẽ được 
triệt để củng cô và trở nên vô địch. 

Tôi hình dung thây (người cộng sản tả phái sẽ giấy nảy lên với một sự 
căm phẫn cao thượng như thê nào đổi với những lời tôi nói trên đây, và 
trước mặt công nhân họ sẽ ‹phê chí tử› biêt mây cái khuynh hướng bôn-sê- 
vích hữu». Thê nào? Trong một nước Cộng hòa xô-viêt xẽ hội chủ nghĩa, 
chuyên sang chủ nghĩa tư bản Nhà nước mà lại có thể là một bước tiễn 
được ưứ?.. Chẳng phải là phản lại chủ nghĩa xã hội còn gì? 

Cái gôc rễ sai lầm về kinh £ của những người ‹cộng sản tả phái» chính 
là ờ chỗ này. Chính vì vậy chúng ta cẩn phải dừng lại tÌ mỉ hơn ở điểm này. 

'Thứ nhât, những người (cộng sản tả phá không hiểu bước quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội cụ thể là thê nào, mà nó lại khiển 
chúng ta có quyền và có căn cứ tự gọi mình là nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Xô-việt, 

Thứ hai, họ đã đẻ lộ tính tiểu tư sản của họ chính ở chỗ họ không nhìn 
thây thê lực tự phát tiêu tư sản là kẻ thù chính của chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. 

Thứ ba, khi đưa ra con ngoáo ộp ‹chủ nghĩa tư bản Nhà nước›, họ đã 
tỏ ra không hiểu rằng Nhà nước xô-viêt khác biệt về kinh tê với Nhà nước 
tư sản. : 

Chúng ta hãy xem xét cả ba trường hợp ây. 

Hình như không có ai khi nghiên cứu vân để kinh tê nước Nga lại phủ 
nhận tính chât quá độ của nền kinh tê ây, Hình như cũng không có một 
người cộng sản nào lại phủ nhận rằng, tên gọi nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-viêt có nghĩa. là Chính quyển xô-viêt quyết thực hiện bước quá độ 
sang chủ nghĩa xã hội, chứ hoàn toàn không có nghĩa là thừa nhận những 
trật tự kinh tê mới là xã hội chủ nghĩa rồi. 

Vậy thì danh từ quá độ có nghĩa gì? Ấp dụng vào kinh tê, chẳng phải nó 
có nghĩa là trong chê độ hiện nay có cổ những nhân tô, những bộ phận, 
những mâu của chủ nghĩa tư bản lẫn chủ nghĩa xã hội đó sao? Ai cũng công 


Vẻ bệnh âu trí ctả khuynh» và tính tiểu tư sản 519 
nhận là đúng như thê. Song không phải ai công nhận điềm này cũng đều 
suy nghĩ xem những nhân tô của các thành phần kinh tê - xã hội khác nhau 
hiện có ở nước Nga cụ thể ra sao. Mà đây lại là tât eã then chồt của vân đề. 

Chúng ta hãy kể ra những thành phần kinh tê ây: 

1) kinh tê nông dân gia trưởng, nghĩa là có tính chât tự nhiên trên một 
trình độ rât lớn; 

2) sản xuât hàng hóa nhỏ (trong đó bao gồm đại đa sô nông dân có bán 
lúa mì); 

3) chủ nghĩa tư bản tư nhân; 

4) chủ nghĩa tư bản Nhà nước; 

s) chủ nghĩa xã hội. 

Nước Nga bao la rộng rãi và lắm màu sắc đền nỗi tât cả các kiểu khác 
nhau này của kết cầu kinh tê - xã hội xen kế vào nhau. Đặc điểm của tình 
hình hiện nay chính là ở chỗ đó. 

Bây giờ hãy hỏi xem những thành phần nào chiêm ưu thê? Rât rõ ràng, 
trong một nước tiểu nông thì thê lực tự phát tiểu tư sản chiêm ưu thê và 
không thể không chiêm ưu thê; đa sô, thậm chí đại đa sô người làm ruộng 
đều là những người sản xuât hàng hóa nhỏ. Cho nên ở nước ta, cái vỏ chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước (độc quyển lúa mì, các nhà công thương bị đặt 
dưới sự kiểm soát, các xã viên hợp tác tư sản) đang bị chọc thủng khi chỗ 
này khi chỗ khác bởi ön đẩu cơ, mà đồi tượng chính của đầu cơ là lúa mì. 

Cuộc đâu tranh chủ yêu đang mở rộng chính ở trong lĩnh vực đó. Nều 
diễn đạt bằng những từ chỉ phạm trù kinh tê, như loại (chủ nghĩa tư bản 
Nhà nước, thì cuộc đâu tranh đó đang diễn ra giữa ai với ai? Có phải là 
diễn ra giữa thành phần thứ 4 và thành phần thứ s theo thứ tự mà tôi đã 
liệt kê ở trên kia không? Đương nhiên là không. Ở đây không phải là chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước đầu tranh với chủ nghĩa xã hội, mà là giai cầp tiểu 
tư sản cộng với chủ nghĩa tư bản tư nhân cùng đầu tranh chồng lại cả chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước lẫn chủ nghĩa xã hội. Giai cầp tiểu tư sản chồng cự 
lại bổt cứ: sự can thiệp nào của Nhà nước, sự kiểm kê và kiểm soát nào của 
chủ nghĩa tư bản Nhà nước cũng như của chủ nghĩa xã hội Nhà nước. Đó là 
một sự kiện thực tê hoàn toàn không thể bác bỏ được, và căn nguyên sai 
lầm về kinh tê của những người tcộng sản tả phái là ở chỗ không hiểu sự 
thực đó. Bọn đầu cơ, bọn gian thương, bọn phá hoại độc quyền của Nhà 
nước, — đó là kẻ thù ‹bên trong› chủ yêu của chúng ta, kể thù của các biện 
pháp kinh tê của Chính quyển xô-viềt. Nều trước đây ras năm, những 
người tiểu tư sản Pháp — những nhà cách mạng hăng hái nhầt và trung 
thành nhật — muỗn chiên thắng bọn đầu cơ mà dùng cách xử tử một vài 


520 V. 1. Lê-nin 

——__—_. - cm.“ CỐ 7Ô 7 t( 
tên «đầu sỏ› và ban bỗ hàng loạt sắc lệnh, thì ý định đó của họ còn có thể tha 
thứ được, chứ hiện nay một sô người xã hội - cách mạng phái tả nào đó lại 
dùng thái độ đơn thuần nói suông đôi với vân để ây thì chì có gây ra chán 
ngây và kinh tởm trong mỗi người cách mạng giác ngộ mà thôi. Chúng ta 
biêt rât rõ rằng cơ sở kinh tê của tệ đầu cơ là tầng lớp những người tư hữu 
nhỏ vô cùng rộng rãi ở nước Nga và chủ nghĩa tư bản tư nhân, bọn này có 
đại lý ở (rong mỗi người tiểu tư sản. Chúng ta biết rằng hàng triệu vòi hút 
máu của con thuồng luồng tiểu tư sản này đang quần lây một sô công nhân 
lúc ở chỗ này lúc ở chỗ nọ, rằng nạn đầu cơ đang £hay thê độc quyển Nhà 
nước và chưi vào mọi chân lông kẽ tóc của đời sông kinh tê - xã hội nước ta. 

Kẻ nào không nhìn thây sự thực đó, thì với sự mù quáng của rnình đã tỏ 
ra là bị cầm tù trong những thiên kiên tiểu tư sản. Những người «cộng sản 
tả phái của chúng ta chính là như vậy, ngoài miệng (và cô nhiên là cả trong 
lòng tin chân thành nhât của họ) họ là kẻ thù không đội trời chưng của giai 
câp tiểu tư sản, nhưng trên thực tê họ chỉ giúp đỡ cho nó, phụng sự nó, chỉ 
phát ngôn quan điểm của nó, khi họ kêu lên — nào ¿háng tư ror8! ! — phản 
đôi... chủ nghĩa tư bản Nhà nước! Thật là bắn tên không đích! 

Người tiểu tư sản đang tàng trữ vài nghìn rúp tích lũy được trong thời 
kỳ chiên tranh bằng cách «chính đáng› và nhât là bằng cách không chính 
đáng. Kiều kinh tê ây là điển hình cho cơ sở của tệ đầu cơ và chủ nghĩa tư 
bản tư nhân. Tiền tệ là giây chứng chỉ để nhận của cải xã hội, và tầng lớp 
tư hữu nhỏ đông hàng chục triệu người đang nắm chắc lây giây chứng chỉ 
đó, giâu nó đi không cho «Nhà nướo biêt, họ không tin chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản nào hết, họ chỉ ‹yên chè» cho qua cơn bão tấp vô sản. 
Hoặc là chúng ta làm cho người tiểu tư sản ây phục tùng sự kiềm soát và 
kiểm kê của chúng ta (chúng ta có thể làm được việc đó, nều chúng ta tổ 
chức được quần chúng dân nghèo chiêm sô đông trong dân sỗ hoặc quần 
chúng nửa vô sản, xung quanh đội tiền phong vô sản giác ngộ), hoặc là để : 
cho dân tiểu tư sản ây lật đồ chính quyền công nhân của chúng ta một cách 
không tránh khỏi và tât nhiên, giông như bọn Na-pô-lê-ông và Ca-vai-nhăc 
đã lật đỗ cách mạng hồi xưa, là bọn trưởng thành trên chính mảnh đầt tư 
hữu nhỏ ây, Vân để đặt ra như vậy đó. Chỉ có những người xã hội - cách 
mạng phái tả là không nhìn thây sự thật đơn giản và rõ ràng ây ở đằng sau 
những lời ba hoa của họ về nông dân dao động›; song có ai là người coi 
trọng bọn xã hội - cách mạng phái tả ngụp lặn trong những lời ba hoa? 

Người tiểu tư sản cât giữ vài nghìn rúp là kể thù của chủ nghĩa tư bản 
Nhà nước, họ chỉ muôn dùng khoản tiền đó làm lợi riêng cho mình, chồng 
lại dân nghèo, chông lại bât cứ sự kiểm soát nào của Nhà nước, mà tổng số 


Về bệnh âu trĩ đà khuynh» uà tính tiểu tư sản 521 


những món tiền vài nghìn ây lại đem lại cơ sở hàng chục tỷ cho tệ đầu cơ 
phá hoại công việc xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Giả dự một sô 
công nhân trong vài ngày sáng tạo ra được một sô giá trị là 1.ooo. Lại giả 
dụ là trong con sô đó, có 2oo bị rơi mât vì nạn đầu cơ vặt, vì mọi thứ tham 
ô, vì bọn tư hữu nhỏ khéo lầm các sắc lệnh và điểu luật của Chính quyền 
xô-viêt. Trong tình hình ây, bât cứ người công nhân giác ngộ nào cũng sẽ 
nói: nêu tôi có thể bỏ ra 4oo trong sô 1.ooo đó để làm tiền xây nên một nền 
trật tự và một tổ chức tôt hơn, thì tôi nhât định sẽ vui lòng đồng ý bỏ ra 3oo 
chứ không phải chỉ có 2oo, vì một khi chân chỉnh được trật tự và tô chức, 
một khi triệt để đập tan được hành động của bọn tư hữu nhỏ phá hoại mọi 
thứ độc quyền của Nhà nước, thì dưới Chính quyển xô-viêt sau này việc 
giảm bớt cái «công khoảm ây, ví dụ giảm xuông một trăm hay là năm mươi 
sẽ là một việc hoàn toàn dễ dàng. 

Ví dụ về con sô giản đơn ây— muôn cho thật dễ hiểu, tôi đã cô ý 
làm cho nó hêt sức đơn giản — đã nói rõ quan hệ lẫn nhau giữa chủ nghĩa 
tư bản Nhà nước và chủ nghĩa xã hội trong tình hình hiện nay. Chính quyền 
Nhà nước là ở trong tay công nhân, họ có đủ mọi khả năng pháp lý đẻ giành 
lầy› toàn bộ một nghìn đó, nghĩa là không để một xu nào chỉ ra cho công 
việc không phải xã hội chủ nghĩa. Cái khả năng pháp lý ây dựa trên chính 
quyền thật sự chuyên vào tay công nhân, nó là một nhân tô của chủ nghĩa xã 
hội. 

Song, thê lực tự phát của tư hữu nhỏ và của chủ nghĩa tư bản tư nhân 
lại phá hoại bằng nhiều cách tình trạng pháp lý ây, lén lút đưa nạn đầu cơ 
vào, phá hoại việc châp hành các sắc lệnh của Chính quyển xô-viết. Chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước vẫn là một bước tiên khổng lồ đù cho (tôi cô ý nêu 
ví dụ về con sô ây đẻ vạch ra một cách nỗi bật điều này) chúng ta phải bỏ ra 
một khoản phí tổn lớn hơn hiện nay, bởi vì bỏ tiền ra đề «được học tập» là 
một việc đáng làm, vì cái đó có ích cho công nhân, vì chiên thắng được nạn 
mắt trật tự, nạn phá hoại kinh tê, nạn lơi lỏng kỷ luật là cái quan trọng hơn 
hệt, vì cứ để cho tình trạng vô chính phủ của những người tư hữu nhỏ tiệp 
tục thì đó là một sự nguy hiểm lớn nhât, đáng sợ nhât, nó nhất định sẽ làm 
cho chúng ta bị diệt vong (nêu chúng ta không chiên thẳng được nó), còn trả 
một công khoản lớn cho chủ nghĩa tư bản Nhà nước thì điều ầy không 
những không làm cho chúng ta bị diệt vong, trái lại nó sẽ đưa ta đền chủ 
nghĩa xã hội bằng con đường chắc chắn nhật. Khi nào giai cầp công nhân 
đã học được cách bảo vệ trật tự Nhà nước chồng tình trạng vô chính phủ 
của tư hữu nhỏ, khi nào giai cầp công nhân đã học được cách sắp đặt tổ 
chức sản xuât quy mô lớn có tính chầt toàn quỏc trên cơ sở chủ nghĩa tư 


522 Ứ. 1. Lê-nữn 


bản Nhà nước, thì khi ây — nói khí không phải, — tât cả các con bài chủ 
đều nằm trong tay công nhân, và chủ nghĩa xã hội sẽ được bảo đảm củng cô. 

Về mặt kinh tè, chù nghĩa tư bản Nhà nước cao hơn rât nhiều so với nền 
kinh tê hiện nay của nước ta, đó là điều thứ nhât. 

Thứ hai, trong chủ nghĩa tư bản Nhà nước không có gì là đáng sợ đôi 
với Chính quyển xô-viêt, vì Nhà nước xô-viêt là Nhà nước mà trong đó 
chính quyển của công nhân và nông dân nghèo đã được bảo đảm. Những 
người (cộng sản tả phái› đã không hiểu được những chân lý hiển nhiên ây, 
và đương nhiên những chân lý ây người «xã hội - cách mạng phái tẳ› càng 
không khi nào hiểu nỗi, vì anh ta không biêt gì vẻ khoa kinh tê chính trị cả, 
song mỗi người mác-xít lại bắt buộc phải thừa nhận những chân lý đó. Đôi 
với người xã hội - cách mạng phái tả thì không nên tranh luận gì với họ, mà 
chỉ cần chỉ vào mặt họ là đủ, như chỉ vào cái eương đáng ghét của bọn ba 
hoa, còn đôi với những người ‹cộng sản tả pháp thì lại phổi tranh luận, vì 
đây là những người mác-xít mắc sai lầm, và phân tích sai lầm của họ sẽ giúp 
giai cấp công nhân tìm ra con đường đúng đắn. 


IV 

Đề giải thích vân đề được rõ ràng hơn, trước hét chúng ta hãy nêu một 
ví dụ cụ thể nhât về chủ nghĩa tư bản Nhà nước. Mọi người đều biêt, ví 
dụ ây là nước Đức. Ở đây, ta thây cái «mới nhầb trong kỹ thuật của chủ 
nghĩa tư bản lớn hiện đại và một sự tổ chức có kê hoạch, đặt đưới quyển chỉ 
huy của chủ nghĩa đề quôc tư sản - địa chủ. NÑều bỏ mây chữ gạch dưới đó 
đi và thay tiêng Wñè nước quân phiệt, địa chủ, tư sản, đề quôc chủ nghĩa 
cũng bằng một tiềng là Nhà nước, nhưng là một Nhà nước khác vẻ kiều 
xã hội và khác về nội dung giai câp, Ñhà nước xô-ui#£, tức là Nhà nước vô 
sản, thì ta sẽ có fát cả các điều kiện tạo ra chủ nghĩa xã hội. 

Không có kỹ thuật của chủ nghĩa tư bản lớn được xây dựng trên những 
phát minh mới nhât của khoa học hiện đại, không có một sự tổ chức có kẻ 
hoạch của Nhà nước khiên hàng chục triệu người phải hêt sức nghiêm 
chỉnh tuân theo một tiêu chuẩn thông nhât trong việc sản xuât và phân phôi 
sản phẩm, thì không thể có chủ nghĩa xã hội được. Những người mác-xÍt 
chúng ta vẫn thường nói vậy, và chúng ta sẽ không phí thì giờ, đù chỉ là hai 
giây, nói chuyện với những kể thậm chí đã không hiểu được điểm đó (như 
bọn vô chính phủ và đền một nửa đám xã hội - cách mạng phái tả). 

Đồng thời, nêu không có sự thông trị của giai câp vô sản trong Nhà 
nước thì cũng không thể có chủ nghĩa xã hội: đó cũng là một điều hiển nhiên. 
Và lịch sử (mà ngoài bọn mên-sê-vích đầu bò hạng nhât ra, không có ai lại 


‹ 


Về bệnh âu trĩ stà khuynh» và tính tiểu tư sản 523 


4i chờ lịch sử cứ việc trơn tru, êm đẻểm, nhẹ nhàng và đơn giản cho ra đời 
một chủ nghĩa xã hội hoàn chỉnh›) đã tiên triển một cách độc đáo đền nỗi 
vào năm 1o18 đã cho ra đời hai nửa mảnh rời rạc của chủ nghĩa xã hội, 
xếp bên cạnh nhau, giông như hai con gà con tương lai ở trong cùng một 
cái vỏ của chủ nghĩa đề quôc quốc tê. Nước Đức và nước Ñga năm 1918 
đã thể hiện thật rõ rệt trong bản thân mình những điều kiện thực tê để thực 
hành chủ nghĩa xã hội: một bên là những điều kiện kinh tê, sản xuât và quản 
lý có tính chât xã hội, còn một bên là những điều kiện chính trị. 

Nêều cách mạng vô sản thắng lợi ở Đức thì nó sẽ đập tan ngay một cách 
rât đễ dàng bât cứ cái vỏ nào của chủ nghĩa đề quôc (đáng tiêc là cái vỏ ây 
làm bằng thứ thép tôt nhất, do đó không phải là sự cô gắng của bả£ cứ... 
con gà con nào cũng có thể phá vỡ nổi), nó chắc hẳn sẽ thực hiện thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội quôc tê một cách không khó khăn hoặc rât ít khó khăn 
— đương nhiên, khó khăn nói đây là với quy mô lịch sử toàn thê giới chứ 
không phải là khó khăn nhỏ thông thường của một nhóm người. 

Nhưng trong lúc cách mạng Đức còn chậm tra chào đờn, thì nhiệm vụ 
của chúng ta là học tập chủ nghĩa tư bản Nhà nước của người Đức, đem hêt 
sức ra bắt chước nó và không ngại dùng phương pháp độc £ài đề đầy mạnh 
sự bắt chước đó cho nhanh hơn cả vua Pi-ôt hồi trước thúc đầy nước Nga 
man rợ bắt chước văn minh Tây Âu, khi đó ông đã không ngần ngại dùng 
những thủ đoạn man rợ đề đâu tranh chông lại sự man rợ. Nêu có ai trong 
đám người vô chính phủ và xã hội - cách mạng phái tả (tôi chợt nhớ đền diễn 
văn của Ca-rê-lin và Gây ở Ban châp hành trung ương các Xô-viêt) lại đi 
ăn nói một cách huênh hoang tự đắc rằng người cách mạng chúng ta cẩn 
quái gì phải ‹học tập» chủ nghĩa đê quôc Đức, thì chỉ cần đáp lại một điều: 
cách mạng sẽ bị thât bại một cách không thể cứu vớt được (và hoàn toàn 
đáng phải như vậy) nêu nghe theo ý kiên của những hạng người như thê. 

Hiện nay ở Nga, đúng là chủ nghĩa tư bản tiểu tư sản chiêm ưu thê, từ 
nó đi đên chủ nghĩa tư bản Nhà nước với quy mô lớn cũng như đi đền chủ 
nghĩa xã hội, đều trải qua cùng một con đường, thông qua cùng một cái 
trạm trung gian, đó là «sự kiểm kê và kiểm soát của toàn dân đôi với sản 
xuât và phân phôi sản phầm›. Ai không hiểu được điềm ây, người đó sẽ 
mắc phải sai lầm không thẻ tha thứ được trên vân đẻ kinh tê: hoặc là không 
biêt những sự kiện thực tê, không nhìn thây cái đang tồn tại, không dám 
nhìn thẳng vào sự thật; hoặc là chỉ tự hạn chề ở chỗ đem «chủ nghĩa tư bản» 
đồi lập một cách trừu tượng với (chủ nghĩa xã hội, chứ không chịu đi sâu 
vào những hình thức cụ thẻ và các giai đoạn của sự quá độ ây trong lúc này 
ở nước ta. Tiện đây cũng xin nói rằng chính sai lầm về lý luận ây đã từng 


524 Ứ, 1. Lê-nữni 


làm cho những phần tử khá nhât trong đám người thuộc phe báo «Đời sông 
mới.và ¿Tiền lêm lạc hướng: những người tồi và trung bình trong bọn họ 
thì vì ngu ngôc và như nhược mà theo đuôi giai câp tư sản, bị nó làm cho 
khiêp đảm; còn những phần tử khá thì không hiểu rằng, về toàn bộ thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội, các bậc thày của chủ 
nghĩa xã hội không phải là đã nói một cách vu vơ và đã nhân mạnh một 
cách vô ích đên «nỗi đau khổ lâu dài khi sinh nở» một xã hội mới, hơn nữa 
cái xã hội mới này vẫn còn là một cái trừu tượng chỉ có thể biên thành thực 
tế bằng cách trải qua hàng loạt những cô gắng khác nhau cụ thẻ và không 
hoàn hảo nhằm sáng lập một Nhà nước xã hội chủ nghĩa thê này hay thể 
khác. 

Nêu không trải qua một cái chung cho cả chủ nghĩa tư bản Nhà nước 
lẫn chủ nghĩa xã hội (kiểm kê và kiểm soát của toàn dân) thì không thể vượt 
khỏi tình trạng kinh tê hiện nay của nước Nga mà tiền lên, cho nên dọa 
người và dọa mình bằng câu nói nhăng «tiên hóa về phía chủ nghĩa tư bản 
Nhà nước (đÑgười cộng sảm sô I, tr. 8, cột 1) là một điểu hoàn toàn 
nhảm nhí về lý luận. Thực ra, đó có nghĩa là hướng tư tưởng mình «về phía» 
xa lánh con đường thực sự của sự «tiên hóa», không hiểu nỗi con đường này; 
còn trong thực tiễn, đó có nghĩa là kéo lùi trở lại về phía chủ nghĩa tư bản 
tư hữu nhỏ. 

Để bạn đọc thây rõ rằng hoàn toàn không phải chỉ bây giờ tôi mới đánh 
giá «cao› chủ nghĩa tư bản Nhà nước như thê, mà ngay frước khỉ người bôn- 
sê-vích cướp được chính quyền tôi cũng đã đánh giá cao như vậy; tôi xin 
phép trích dẫn mâygđoạn sau đây trong cuôn sách nhỏ của tôi «Tai họa sắp 
đên và đầu tranh chông lại nó như thê nào›, viết vào tháng chín 1917: 

«..Vậy hãy cứ thử đem thay Nhà nước của bọn tư bản và bọn địa chủ 
quý tộc, Nhà nước tư bản - địa chủ, bằng Nhà nước đân chủ - cách mạng, 
nghĩa là bằng một Nhà nước dùng lôi cách mạng tiêu diệt £¿ cả mọi đặc quyền 
và không sợ dùng biện pháp cách mạng đẻ thực hiện một chê độ dân chủ 
đầy đủ nhât? Thì các bạn sẽ thây rằng trong một nước dân chủ - cách mạng 
thực sự, chủ nghĩa tư bản Nhà nước lũng đoạn tât nhiên và nhât định phải 
có nghĩa là một bước và nhiều bước tiên tới chủ nghĩa xã hội! | 

..Bởi vì chủ nghĩa xã hội chẳng phải là một cái gì khác mà chì là một | 
bước tiên lên, tiệp liền ngay sau chê độ chủ nghĩa tư bản Nhà nước lũng 
đoạn. 

„Chủ nghĩa tư bản Nhà nước lũng đoạn là sự chuẲn bị nậ¿ chất 
đầy đủ nhât cho chủ nghĩa xã hội, là ng ứỡ ng c ử a đi vào chủ nghĩa xã 
hội, là một bậc của cái thang lịch sử mà giữa bậc đó (chủ nghĩa tư bản Nhà 


Về bệnh ảu trí ‹tà khuynh» và tính tiểu tư sản 525 


nước lũng đoạn) và cái bậc tên là chủ nghĩa xã hội &hông có một cái bậc 
trung gian nào hêĐ (tr. 27 và 28)”. 

Xin chú ý, đây là việt vào thời kỳ Kê-ren-xki cẩm quyển, ở đây không 
phải là nói đền chuyên chính vô sản, không phải là nói đền Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa mà là nói về Nhà nước ‹dân chủ - cách mạng›. Chúng ta càng 
leo lên cao hơn bậc thang chính trị ây, chúng ta thể hiện càng đẩy đủ Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản vào trong các Xô-việt, thì 
chúng ta cờng í¿ được phép sợ hãi cái tchủ nghĩa tư bản Nhà nước chứ, — 
— chẳng lẽ điều đó còn không rõ ràng hay sao? Đứng trên ý nghĩa uật chát, 
kinh tê, sản suât mà xét thì chúng ta còn chưa ở vào «ngưỡng cửa› của chủ 
nghĩa xã hội, và nêu không qua «ngưỡng cửa› mà chúng ta chưa đạt tới ây 
thì chúng ta không thể bước vào chủ nghĩa xã hội được, điều đó chẳng lẽ 
không rõ tứ? 

Xem xét vân đề từ bât cứ mặt nào cũng vậy, kêt luận cũng chỉ là một: 
luận điệu của những người ‹cộng sản tả phái cho rằng (chủ nghĩa tư bản 
Nhà nước› tựa hồ đang đe dọa chúng ta là một sai lầm hoàn toàn về kinh tê 
học, là chứng cớ tỏ rõ họ đã hoàn toàn bị chính tư tưởng tiêu tư sản cầm tù. 


M 


Điều sau đây cũng bao hàm nhiều bài học thật bô ích. 

Khi chúng tôi tranh luận với đồng chí Bu-kha-rin ở Ban châp hành trung 
ương của các Xô-viêt**, thì ngoài những ý kiên khác ra Bu-kha-rin có nói: 
về vân để trả lương cao cho chuyên gia, ‹chúng tôi (rõ ràng «chúng tôi» 
đây là chỉ những người ‹cộng sản tả phá) còn hữu hơn cả Lê-nin›, vì 
chúng tôi không thây ở đây có chỗ nào trái nguyên tẩÊ cả, chúng tôi nhớ 
rằng Mác có nói rằng trong những điều kiện nhât định, đôi với giai cầp công 
nhân hợp lý hơn cả là «chuộc lại từ tay bọn kẻ cướp ây›”' (tức là từ tay bọn 
cướp tư bản, nghĩa là chuộc lại ruộng đât, công xưởng và các tư liệu sản 
xuât khác trong tay giai câp tư sản). 

Cái ý kiên đặc biệt hay này đề lộ ra rằng: một là, Bu-kha-rin còn khá 
hơn rât nhiều so với bọn xã hội - cách mạng phái tả và bọn vô chính phù, 
Bu-kha-rin hoàn toàn chưa đền nỗi chìm đắm trong những lời nói suông 
một cách không thề cứu chữa được, trái lại có cô gắng suy nghĩ về những 


* Xem V. I.Lê-nin. ‹Tai họa sắp đền và đầu tranh chồng lại nó như thề 
nào›. B7. 

** Xem V. I. Lê-nin. Hội nghị Ban chầp hành trung ương các Xô-viềt toàn 
Nga ngày 2o tháng tư rọr8. Diễn văn kết luận cuộc thảo luận bản báo cáo những 
nhiệm vụ trước mắt của Chính quyển xô-viễt. 


526 V. I. Lê-nữi 


khó khăn cự thể của bước quá độ — quá độ đau khổ và nặng nề — từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Thứ hai, ý kiên ây còn bộc lộ rõ ràng hơn nữa sai lầm của Bu-kha-rin. 

Thật vậy, chúng ta hãy nghĩ kỹ về ý của Mác. 

Điều mà Mác nói đó là nói về nước Anh vào những năm 7o thê kỳ XIX, 
về thời kỳ cao tột bậc của chủ nghĩa tư bản trước lũng đoạn, về một nước 
mà hồi ây ít có chê độ quân phiệt và quan liêu hơn cả, về một nước mà khi 
ây có khả năng nhiều hơn cả đẻ giành thẳng lợi cho chủ nghĩa xã hội một cách 
«hòa bình» với ý nghĩa là công nhân «chuộc lại» của giai câp tư sản. Cho nên 
Mác nói: trong những điều kiện nhât định, công nhân hoàn toàn không từ 
chôi việc chuộc lại của giai câp tư sản. Mác không tự trói tay mình — và 
không trói tay các nhà hoạt động tương lai của cách mạng xã hội chủ nghĩa — 
về vân để hình thức, phương pháp và phương thức cách mạng, Mác thừa. 
hiểu rằng những vân để mới sẽ nây ra nhiều biêt chừng nào và toàn bộ tình 
hình sẽ biên đổi như thê nào trong quá trình cách mạng, rằng trong quá 
trình cách mạng tình thê sẽ #hường hay biền đổi và biên đổi mạnh mẽ như 
thê nào. 

'Thê còn ở nước Nga xô-việt, sau khi giai cầp vô sản nằm được chính 
quyền, sau khi sự phản kháng quân sự và phá hoại ngầm ngầm của bọn bóc 
lột đã bị đè bẹp, thì có một số điều kiện đã được hình thành giông như đã có 
thể hình thành nửa thê kỷ trước đây ở Anh, nêu hồi ây Anh chuyển sang 
chủ nghĩa xã hội một cách hòa bình, — điều đó chẳng lẽ không rõ ràng hay 
sao? Hồi ây ở Anh có những tình hình sau đây có thể bảo đảm làm cho nhà 
tư bản phục tùng công nhân: (1) công nhân, tức là vô sản, chiêm ưu thê 
hoàn toàn trong dân sô toàn quốc, do chỗ ở Anh không có giai cầp nông dân 
(nước Anh trong những năm 7o đã có một sô triệu chứng cho phép hy vọng 
là chủ nghĩa xã hội sẽ thu được kêt quả hêt sức mau lẹ trong công nhân 
nông nghiệp); (2) trình độ tổ chức cao của giai cầp vô sẵn trong các công đoàn 
(hồi ây về mặt này, Anh là nước đứng hàng đầu thê giới); (3) trình độ văn 
hóa tương đôi cao của giai câp vô sản được đào tạo trong hàng thể kỷ phát 
triển tự do chính trị; (4) tập quán lâu đời của bọn tư bản Anh được tổ chức 
rât cừ — hồi ây họ là những bọn tư bản có tổ chức nhất trên thê giới (hiện 
nay hàng thứ nhât ây đã chuyển về Đức) — quen với lôi dùng phương pháp 
thỏa hiệp để giải quyêt các vân đề chính trị và kinh tê. Chính vì những tình 
hình này nên hồi ây mới nảy ra tư tưởng cho rằng những nhà tư bản Anh có 
thê bị công nhân Anh chính phục một cách hòa bình. 

Ở nước ta lúc này, sự chỉnh phục đó đã được bảo đảm bởi một sô tiền 
để căn bản (thắng lợi hồi tháng mười, từ tháng mười đên tháng hai năm sau 


Về bệnh du trĩ «tả khuynh» và tính tiểu tư sản 527 


đã đè bẹp được sự phản kháng quân sự và sự phá hoại ngâm ngầm của bọn 
tư bản). Có điều ở nước ta, nhân tô thắng lợi không phải là công nhân, tức 
là vô sản, chiêm tu thê hoàn toàn trong dân sö toàn quốc và trình độ tổ chức 
cao của họ, mà là vô sản được sự ủng hộ của nông dân nghèo đã bị phá sản 
rât mau. Cuôi cùng, ở nước ta, cũng không có cả trình độ văn hóa cao lẫn 
thói quen thỏa hiệp. Bởi vậy, nêu nghĩ kỹ vẻ những điều kiện cụ thẻ ây thì 
thây rât rõ rằng hiện nay chúng ta có thê và phải kêt hợp những biện pháp 
trừng trị thẳng tay* bọn tư bản không văn minh, tức là bọn tư bản không 
chịu châp nhận bât cứ thứ «chủ nghĩa tư bản Nhà nước? nào và cũng không 
chịu nghĩ đền một sự thỏa hiệp nào mà chỉ tiếp tục phá hoại các biện pháp 
của Chính quyển xô-viêt bằng đầu cơ và mua chuộc dân nghèo, v.v.., với 
những biện pháp thỏa hiệp hoặc chuộc lại đôi với những nhà tư bản văn 
minh, tức là hạng tư bản châp nhận ‹chủ nghĩa tư bản Nhà nước, có khả 
năng thực hiện chủ nghĩa tư bản Nhà nước, có ích lợi đôi với giai câp vô 
sản về phương diện họ là những người tổ chức thông minh và có kinh 
nghiệm của những xí nghiệp fo lớn thực sự đảm nhận được việc cung cầp 
sản phẩm cho hàng triệu người. 

Bu-kha-rin là một nhà kinh tê học có trình độ học vân mác-xít cao. Vì 
vậy Bu-kha-rin mới nhớ rằng Mác đã vô cùng có lý khi ông dạy cho công 
nhân rằng giữ gìn sự tổ chức của nền sản xuât lớn nhằm làm cho bước quá 
độ sang chủ nghĩa xã hội được dễ dàng là một việc thật quan trọng, rằng hoàn 
toàn có thể chủ trương írả cho bọn tư bản một giá cao đề chuộc lại cùa chúng 
nêu như (trong trường hợp lệ ngoại, vì Anh hồi ây là một lệ ngoại) hoàn cảnh 
buộc bọn tư bản phải chịu khuât phục một cách hòa bình và phải chịu chuyển 
sang chủ nghĩa xã hội một cách văn minh, có tổ chức trong điều kiện chuộc 
hạ. | 

Nhưng Bu-kha-rin đã rơi vào sai lầm, vì Bu-kha-rin đã không suy tính 
đến đặc điểm cụ thể của tình hình lúc này ở Nga — một tình hình đúng là 
đặc biệt, vì hiện nay so với bât cứ nước Anh hay nước Đức nào thì giai cầp 
vô sản Nga chúng ta cũng đều iên tiên hơn về mặt chẽ độ chính trị của chúng 

* Ở' đây cũng phải nhìn thẳng vào sự thật: thái độ thẳng tay, cẩn thiêt để giành 
thẳng lợi cho chủ nghĩa xã hội, trong chúng ta vẫn cèn ít, và ít không phải vì chúng 
ta thiêu tính kiên quyết. Tính kiên quyêt, chúng ta có khá đủ. Mà vì chúng ta không 
có tài fóm lá y thật mau và được hết cả bọn đầu cơ; bọn gian thương và bọn tư bản 
phá hoại biện pháp của các %Xô-viêt. Bởi vì cái «tài ây, chỉ có tổ chức kiểm kê và 
kiểm soát mới tạo ra cho ta được! Hai là, vì các tòa án khêng có thái độ đủ cứng 
rắn, họ không xử bắn những tên hỏi lộ mà chỉ xử tù nửa năm. Hai khuyêt điểm 
ây của chúng ta có một nguồn gỗc xã hội chung: ảnh hưởng của thê lực tự phát 
tiểu tư sản và tính nhu nhược của nó. 


Š~ 


528 Ư. I. Lê-nin 


ta và về mặt lực lượng của chính quyển công nhân, song đồng thời lại lạc 
hậu hơn những nước lạc hậu nhât ở Tây Âu về mặt tổ chức một chủ nghĩa 
tư bản Nhà nước nể nêp, về mặt trình độ văn hóa, về mức độ chuẩn bị vật 
chât và sản xuât đẻ «mở đầu› chủ nghĩa xã hội. Chính do tình hình đặc biệt 
ây nên trong lúc này cần phải có một lôi ‹chuộc lạ độc đáo mà công nhân 
để ra với những nhà tư bản có văn hóa nhât, có tài nhât và có năng lực tổ 
chức khá nhât, sẵn sàng làm việc cho Chính quyền xô-viêt và sẵn sàng giúp 
một cách tử tê vào việc tổ chức một nền sản xuât Ñhà nước› với quy mô 
lớn và cực kỳ lớn, — chẳng lẽ điều đó không rõ ràng hay sao? Và chẳng nhẽ 
không rõ ràng là: trong tình hình đặc biệt ây, chúng ta phải cô gắng tránh hai 
thứ sai lầm về thực chât đều là mang tính tiểu tư sản đó tr? Một mặt, ta sẽ 
mắc phải sai lắm không thể cứu chữa được nêu đi tuyên bô rằng một khi 
đã thừa nhận ‹lực lượng? kinh tê của chúng ta không thích ứng với lực lượng 
chính trị thì «do đây› lẽ ra không nên cướp lây chính quyển. Bọn «người 
nằm trọng vỏ ôœ đang suy luận như vậy đó, họ quên rằng sự ‹thích ứng› 
ây sẽ không bao giờ có và sẽ không thể có trong sự phát triển của tự nhên 
cũng như trong sự phát triên của xã hội, mà chỉ có trải qua hàng loạt lần 
làm thử, — trong đó mỗi một lần làm thử nêu xét riêng rẽ đều là phiên diện, 
đểu thiêu một sự thích ứng nào đó, — thì mới có thể xây dựng nên một 
chủ nghĩa xã hội hoàn chỉnh từ trong sự hợp tác cách mạng của những người 
vô sản ểoàn thê giới. 

Mặt khác, để cho bọn ứa hò hét và thích nói suông tha hồ mặc ý cũng sẽ 
là một sai lầm hiển nhiên, những kể này tự cho phép mình say sưa với lôi 
cách mạng qmàu mnè›, nhưng lại không có năng lực làm công tác cách mạng 
bến bỉ, đòi hỏi phải biêt suy nghĩ chín chắn, biêt cân nhắc đắn đo và biết 
tính đền những bước quá độ khó khăn nhât, 

May thay, lịch sử phát triển của các đẳng cách mạng và của cuộc đầu 
tranh của chủ nghĩa bôn-sê-vích với những đẳng đó, đã để lại cho chúng ta 
các thứ nhân vật điển hình hêt sức rõ nét, trong đó những người xã hội - 
cách mạng phái tả và những người vô chính phủ đã biểu hiện một cách rõ 
ràng đầy đủ mình là hạng người cách mạng tồi. Hiện nay họ đang gào thét — 
điên cuồng đền mức tắc cả họng và sùi bọt mép — rằng họ chông sự ‹thỏa 
hiệp› của những người «bôn-sê-vích hữu». Nhưng họ không biêt nghĩ xem: 
«thỏa hiệp› có cái gì xâu và 0ì sao mà thỏa hiệp đáng bị lịch sử và tiên trình 
cách mạng lên án. 

Sự thỏa hiệp của thời Kê-ren-xki đã đưa đên kết quả là giao chính quyển 
cho giai câp tư sản đề quôc, mà vân để chính quyền lại là vân đề căn bản của 
mọi cuộc cách mạng. Sự thỏa hiệp của một bộ phận người bôn-sê-vích vào 


Z£ 


Về bệnh âu trĩ «tk khuynh» và tính tiểu tư sản 529 


tháng mười — tháng mười một năm 1o17 có nghĩa là hoặc sợ giai cầp vô 
sản nắm chính quyền, hoặc muôn chỉz đẻu chính quyển không những với 
những «người bạn đường không chắc chắm như loại người xã hội - cách 
mạng phái tả mà cả với những kẻ địch như hạng Tsec-nôp và mnen-sê-vích 
là những kẻ tât nhiên sẽ ngăn cản chúng ta làm những việc cơ bản như: 
giải tán Quôc hội lập hiên, đập tan không thương tiếc bọn Bô-ga-ep-xki, - 
thực hành đầy đủ chê độ xô-viêt và tiên hành tịch thu. 

Hiện nay chính quyền đã giành được, đang được giữ vững và củng cô 
trong tay một đảng, đảng của giai cầp vô sản, mà không cẩn đên những 
«người bạn đường không chắc chắm nữa. Trong tình hình như vậy, khi 
mà không có vân đề, thậm chí không thẻ có vân đề về chia xẻ chính quyền, 
về từ bỏ chuyên chính của vô sản chông tư sản, mà lại đi nói về thỏa hiệp 
thì có khác chi lắp lại như vẹt những câu kệ đã học thuộc lòng nhưng chẳng 
hiểu gì hêt. Khi chúng ta đã ở vào địa vị có thể và phải quản lý đầt nước, 
chúng ta không tiêc tiền, ra sức thu hút về phía mình những phần tử có văn 
hóa cao nhât do chủ nghĩa tư bản đã đào tạo nên, dùng họ vào việc chông 
lại sự rời rạc của chê độ tư hữu nhỏ, thê mà lại gọi đây là «thỏa hiệp› thì có 
nghĩa là hoàn toàn không biệt suy nghĩ về những nhiệm vụ kinh tê của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Vì vậy — tuy đồng chí Bu-kha-rin có biểu hiện tôt là ở hội nghị Ban 
châp hành trung ương của các Xô-viết đồng chí ây đã biệt ‹thẹn› ngay trước 
sự tân cần› của bọn Ca-rê-lin và Gây—dầu sao đôi với £rào lzu những người 
«cộng sản tả phái, việc vạch tên những bạn chiên đâu về chính trị của họ 
' vẫn là một sự cảnh cáo nghiêm khắc. 

Ví dụ ta hãy coi tờ báo «Ngọn cờ lao động›, cơ quan của những tay xã 
hội - cách mạng phái tả, sô ra ngày 2s tháng tư 1918, đã kiêu căng tuyên bô 
rằng: Lập trường hiện nay của đảng ta nhât trí với một trào lưu khác trong 
chủ nghĩa bôn-sê-vích (Bu-kha-rin, Pô-crôp-xki và những người khác nữa...)» 
Ví dụ nữa, trên tờ cTiên lên của bọn men-sê-vích, sô ra-‹cùng ngày đó, có 
đăng ‹để cương› sau đây của I-xup, một tên men-sê-vích khá lừng danh: 

«Chính sách của Chính quyền xô-viêt ngay từ đầu đã đi ngược lại tỉnh chầt 
vô sản chân chính, gần đây lại càng công khai bước lên con đường thỏa hiệp 
với giai câầp tư sản và có tính chât chông công nhân rõ rệt. Dưới chiêu bài quỗc 
hữu hóa công nghiệp, đã thực hành chính sách vun trồng các tờ-rớt công nghiệp; 
dưới chiêu bài phục hồi sức sản xuât của đầt nước, đã mưu toan thủ tiêu chề độ 
ngày làm tám giờ, thực hành chê độ lương khoán và chẻ độ Tê-lơ, lập số đen và 
giầy thông hành ngặt nghèo. Chính sách ẩy có mỗi nguy là tước mắầt những 
thành quả kinh tê cơ bản của giai cầp vô sản và làm cho họ trở thành nạn nhân 
của sự bóc lột không hạn độ của giai cầp tư sản›. 


34—2886 


530 ƒ. I,. Lê-nm 


Đây chẳng phải là tuyệt tác hay sao? 

Những ông bạn ây của Kê-ren-xki đã cùng với hắn tiên hành chiên tranh 
đê quốc nhằm thi hành các hiệp ước bí mật cho phép bọn tư bản Nga thôn 
tính đât đai nước khác, những kẻ đồng lõa của Txê-rê-tê-li đã mưu toan 
tước vũ khí của công nhân ngày 11 tháng 6, những bọn Li-bec-đan”” đã 
che đậy chính quyển của bọn tư sản bằng những lời lẽ rât kêu, chính bọn 
ây giờ đây lại tô cáo Chính quyền xô-viêt là «thỏa hiệp với giai câp tư sản, 
là œwun trồng tờ-rớt (tức là vun trồng «chủ nghĩa tư bản Nhà nước), là 
thi hành chê độ Tê-lơ. 

Quả thật, những người bôn-sê-vích phải tặng huân chương cho I-xup, 
và đề cương của hắn phải mang trưng bày trong mỗi câu lạc bộ công nhân 
và công đoàn, coi đó là kiều mẫu của những lời lẽ khiêu khích của giai cấp 
tư sẻn. Căn cứ vào kinh nghiệm, công nhân hiện nay đã biêt rõ, đã nhận 
thức được rõ bộ mặt thật của bọn L¡-bec-đan, Txê-rê-tê-li và ÏI-xup ở 
khắp mọi nơi, và sẽ là một việc cực kỳ bổ ích cho mình khi công nhân chăm 
chú suy nghĩ xem vì sao những tên tay sai ấy của giai cấp tứ sản lại khích 
công nhân chông lại chê độ Tê-lơ và chồng lại việc «wun trồng tờ-rớp. 

Những công nhân giác ngộ sẽ đem «để cương› của I-xup, người bạn của 
các ngài Li-bec-đan và Txê-rê-tê-li, đôi chiêu tỉ mỉ với để cương sau đây 
của những người ‹cộng sản tả pháp: 

Thi hành kỷ luật lao động; cùng với việc khôi phục địa vị lãnh đạo của bọn 
tư bản trong sản xuât, không thẻ thật sự nâng cao được năng suât lao động, ngược 
lại nó sẽ hạ thâp tính tự động giai câp; tính tích cực và tính tổ chức của giai cập 
vô sản. Nó có môi nguy là nô lệ hóa giai cầp công nhân, gây sự bât mãn của các 
tầng lớp lạc hậu cũng như của đội tiển phong của giai câp vô sản. Trong tình 
hình tâm lý thù ghét bọn «tư bản phá hoại ngâm› nỗi lên rât mạnh trong giai câp 
vô sản, mà muôn thi hành chế độ ây, thì Đằng cộng sản không thể không dựa 
vào giai cấp tiểu tư sản chông lại công nhân và như vậy sẽ làm cho mình, với 
tư cách là đẳng của giai câp vô sản, bị diệt vong» (Người cộng sản› sô 1, 
tr. 8, cột 2). , 

Đó là một bằng chứng vô cùng rõ ràng, tỏ rõ qphái tả» đã rơi vào bẫy, 
đã mắc mưu khiêu khích như thê nào của I-xup và của những tên gian tê 
khác của chủ nghĩa tư bản. Đó là một bài học rât tôt cho công nhân là người 
biêt rằng, chính đội tiền phong của giai câp vô sản mới chủ trương thi hành 
kỳ luật lao động và chính là giai câp tiểu tư sản mới hung hăng hơn cả trong 
việc phá hoại kỳ luật ây. Những lời lẽ như bản để cương kê trên của «phái 
tả› là một sự nhục nhã vô cùng; là hoàn toàn vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản trong 
thực tê, hoàn toàn chuyên sang chính phía giai cầp tiêu tư sản. 

«Cùng với việc khôi phục địa vị lãnh đạo của bọn tư bản›,— những 
người ‹cộng sản tả pháp toan «tự bảo vệ› bằng những lời lẽ như thê đây! Sự 


Về bệnh du trí dd khuynh» uà tính tiêu tư sản 531 


bảo vệ ây không có giá trị gì hết, vì một là, Chính quyền xô-viêt cho nhà tư 
bản ‹địa vị lãnh đạo» là trong tình hình có đại biểu công nhân hoặc ủy ban 
công nhân theo dõi từng cử chỉ của người lãnh đạo ây, học tập kinh nghiệm 
lãnh đạo của họ, không những có quyền kháng cáo chỉ thị của họ mà còn có 
thể thông qua các cơ quan của Chính quyền xê-viễt đẻ phê truât họ. Hai là, 
cho nhà tử bản ‹địa vị lãnh đạo» chỉ là để cho họ đảm nhận những chức 
trách có tính chât thừa hành trong thời gian làm việc, những điều kiện làm 
việc này thì lại do Chính quyền xô-viêt quy định, bãi bỏ và sửa đôi. Ba là, 
Chính quyền xô-viêt cho nhà tư bản ‹địa vị lãnh đạo» thì không phải là coi 
họ như nhà tư bản mà coi như chuyên gia - kỹ thuật viên hoặc người tổ 
chức ăn lương cao. Hơn nữa, công nhân thừa biết rằng, trong sô những 
người tổ chức của những xí nghiệp, tờ-rớt hoặc cơ quan khác thật sự to 
lớn hoặc không lồ, thì có đên chín mươi chín phần trăm là thuộc về giai 
câp tư bản, cũng như các nhà kỹ thuật hạng nhât cũng vậy; — nhưng chính 
những người đó, đảng vô sản chúng ta lại phải dùng làm ‹người lãnh đạo» 
quá trình lao đệng và tổ chức sản xuất, bởi vì ngoài họ ra thì &không có ai 
khác hiểu biết công việc đó từ trong thực hành, từ trong kinh nghiệm. Bởi 
vì công nhân, những con người đã thoát khỏi tuổi non trẻ, khi mà họ có thể 
bị mê hoặc bởi những lời lẽ ‹tả khuynh» hoặc tính lẻng lẻo tiểu tư sản, chính 
là phải thông qua sự lãnh đạo của tứ bản đôi với các tờ-rớt, thông qua nền 
sản xuất máy móc cực lớn, thông qua những xí nghiệp mỗi năm chu 
chuyển hàng mây triệu, — chỉ có thông qua nền sản xuât và những xí 
nghiệp như thê, mới có thẻ đi đên chủ nghĩa xã hội. Công nhân không phải 
là những người tiêu tư sản. Họ không sợ ‹chủ nghĩa tư bản Nhà nước› quy 
mô lớn nhất, họ coi trọng nó; coi nó là công cụ ồ sản của họ, mà Chính quyền 
xô-piêt của họ sẽ lợi dụng công cụ ây đẻ chông lại tình trạng rã ròi và hỗn 
loạn của những người tư hữu nhỏ. 

Điều đó, chỉ có những phần tử trí thức mât gôc và cũng tức là đặc sệt 
tiểu tư sản mới không hiểu. Trong nhém những người ‹cộng sản tả phái› 
và trên tạp chí của họ, Ô-xin-xki tỏ ra là điển hình của hạng trí thức ây khi 
việt rằng: 


«,..Toàn bộ tính chủ đệng cêng việc tổ chức và lãnh đạo xí nghiệp sẽ thuệc 
về những người tổ chức của tờ-rớt: bởi vì không phải là chúng ta muồn đạy 
họ, muôn làm cho họ trở thành những nhân viên công tác thông thường, mà 
muôn học ¿áp họ kia» (Người cệng sản› số 1, tr. 14; cột 2). 

Câu này ý muôn châm biêm câu nói của tôi: thọc tập chủ nghĩa xã hệi ở 
những người tô chức của tờ-Tớ. 


34* 


532 ƒ. I. Lê-nin 


"Theo Ô-xin-xki thì như vậy rât là buồn cười. Đồng chí ây muôn làm cho 
những người tô chức của tờ-rớt trở thành những «nhân viên công tác thông 
thường›. Nêu viêt những dòng nói trên là một người mà tuôi giồng như một 
nhà thơ đã nói: Mới độ mười lăm, không hơn chút nào cả?›”3... — thì 
không lây gì làm lạ. Nhưng đằng này, một người mác-xít đã từng học biết 
rằng sẽ không thể có chủ nghĩa xã hội nêu không sử dụng những thành tựu 
kỹ thuật và văn hóa mà chủ nghĩa tư bản cực lớn đã đạt được, lại thôt ra 
những câu như thê, thì không khỏi làm cho người nghe có phần ngạc nhiên. 
Ở đây, thật không còn chút gì là mác-xít cả. 

Không. Chỉ có những người nào hiểu rằng không học tập những người 
tổ chức của tờ-rớt fhì không thể tạo ra hoặc thực hành chủ nghĩa xã hội 
được, người đó mới đáng gọi là người cộng sản. Bởi vì chủ nghĩa xã hội 
đâu phải là điểu tưởng tượng mà là kêt quả nắm lây và vận dụng những 
cái mà các tờ-rớt đã tạo ra, do đội tiền phong của giai cầp vô sản tiên hành 
sau khi đã giành được chính quyền. Đảng vô sản chúng ta không có cách 
nào có được năng lực tổ chức nền sản xuât quy mô lớn nhât theo kiểu tờ- 
rớt và như tờ-rớt, không có cách nào, ngoài việc giành lầy năng lực đó ở 
các chuyên gia hạng nhât của chủ nghĩa tư bản.. 

Nêu không tự để ra cho mình mục đích âu trĩ là «đạy» chủ nghĩa xã hội 
cho những người trí thức tư sản, thì chúng ta chằng có gì mà dạy họ cả: 
họ, không cần phải dạy mà cần phải tước đoạt (việc này ở Nga đang làm một 
cách khá điên quyêĐ), việc phá hoại ngầm của họ cần phải đập fan và phải 
bắt họ như một tầng lớp hoặc tập đoàn phục fùng Chính quyền xô-việt. 
Còn chúng ta — nêu những người cộng sản chúng ta không phải là trẻ con 
và âu trĩ không biêt gì — lại phải học tập họ, và có cái đề mà học, vì đảng vô 
sản và đội tiền phong của giai cầp vô sản không có kinh nghiệm công tác 
độc lập về mặt tô chức các xí nghiệp quy mô to lớn phục vụ cho như cầu của 

hàng chục triệu nhân dân. 
` Và công nhân ưu tú của Nga đã hiểu được điều đó. Họ đã bắt đầu học 
tập những nhà tư bản - người tỗ chức, những kỹ sư - nhà quản lý và những 
kỹ thuật viên - chuyên gia. Họ đã bắt đầu học một cách kiên quyễt và cần 
thận từ những cái tương đôi dễ rồi dần dần chuyên lên những cái khó nhầt. 
Nêu trong ngành luyện kim và chê tạo máy móc, công việc tiên hành tương. 
đôi chậm hơn thì đó là vì khó khăn hơn. Còn công nhân dệt, công nhân 
thuôc lá, công nhân thuộc đa lại không giông như những trí thức tiểu tư 
mật gôc, họ không sợ (chủ nghĩa tư bản Nhà nước», không sợ chọc 
những người tổ chức của tờ-rớt. Những công nhân ây, trong các cơ q 
lãnh đạo trung ương như €Tông cục quản lý ngành da», €Trung ương ngi 


Về bệnh du trĩ ‹tẻ khuynh» và tính tiểu tư sản 533 
==_=...........................ẶẦ.... 
đệ, ngồi cùng hàng với các nhà tư bản, học tập họ, tổ chức các tờ-rớt, quản 
trị (chủ nghĩa tư bản Nhà nướo, mà chủ nghĩa tư bản Nhà nước dưới Chính 
quyền xô-viêt là ngưỡng cửa của chủ nghĩa xã hội, là điều kiện cho thắng 
lợi chắc chắn của chủ nghĩa xã hội. 

Cùng với việc thực hành kỷ luật lao động, công tác ây, công nhân Nga 
đã và đang tiên hành một cách không ẩm ï, không phô trương, không khua 
chiêng gõ mõ như một sô người (phái tả› cẩn làm, mà tiên hành hệt sức cần 
thận và dần dần, có tính đền các bài học của thực tiễn. Công tác nặng nể 
ây, công tác học tập thực tê việc xây dựng một nền sản xuât quy mô lớn nhật 
ây là bảo đảm cho chúng ta tiên lên trên con đường đúng đắn, là bảo đảm 
cho công nhân giác ngộ của Nga tiên hành đâu tranh chông tình trạng rã 
rời và hỗn loạn của tư hữu nhỏ, chông tình trạng vô kỷ luật tiểu tư sản", 
là bảo đảm cho thẳng lợi của chủ nghĩa cộng sản. 


VI 


Đề kêt thúc bài này, tôi có hai nhận xét. 

` Khi chúng ta tranh luận với những người tcộng sản tả phái? ngày 4 tháng 
tư ro18 (xem chú thích ở trang 4 của qÑgười cộng sảm sô 1), tôi đã để thẳng 
ra cho họ vân đề: xin các anh hãy giải thích vì sao các anh không hài lòng 
với sắc lệnh đường sắt, và hãy đưa ra bản sửa đổi của các anh về sắc lệnh 
đó. Đó là nghĩa vụ của các anh, những người lãnh đạo xô-viêt của giai câp 
vô sản; nêu không, lời nói của các anh chỉ là bàn suông. 

'qNgười cộng sản sô 1 đã ra ngày 2o tháng tư 1o18, trong đó không hề 
có một tiềng nào nói đền việc những người ‹cộng sản tả phán cho rằng phải 
sửa đôi hoặc cải chính sắc lệnh đường sắt như thê nào. 

Im lặng như vậy tức là những người ‹cộng sản tả pháp đã tự lên án mình. 
Họ đóng khung việc chông lại sắc lệnh đường sắt ờ những lời công kích 
bóng gió (sô 1 của tạp chí ây, tr. 8 và 16) còn đôi với vần đề: (nêu sắc lệnh 
đường sắt không đúng thì phải sửa đồi như thê nào?, họ không trả lời dứt 
khoát gì hết. 

Miễn phải bình luận. Về sự ‹phê bình› sắc lệnh đường sắt như vậy (sắc 
lệnh này là kiều mẫu về đường lôi của chúng ta, đường lỗi của tính kiên 


*Đặc sắc nhất là tác già của để cương ầy không nhắc qua một lời đền tác dụng 
của chuyên chính vô sản trong lĩnh vực đời sồng kinh tẻ. Họ chỉ nói đền «tính tổ 
chức›, v.v... Nhưng điểm này thì ngay người tiểu tư sản thù ghét sự chuyên chính 
của công nhân trong quan hệ kinh tề cũng thừa nhận. Song một nhà cách mạng 
vô sản trong lúc này, nhất thiệt không thể qquên› «mầu chồt› của cách mạng vô sản; 
là nhằm chồng những cơ sở kinh tê của chủ nghĩa tư bản. 


534 Ư. 1. Lê-ni 


quyết, đường lôi chuyên chính, đường lôi kỳ luật vô sản), những công nhân 
giác ngộ sẽ gọi đó là sự phê bình kiểu I-xup hoặc là lời nói suông. 

Một nhận xét nữa. Trong «Người cộng sảm sô r có đăng bài phê bình 
rât khen ngợi của đồng chí Bu-kha-rin đôi với cuôn sách «Nhà nước và cách 
mạng› của tôi. Tuy rằng ý kiên của một người như Bu-kha-rin có giá trị 
với tôi như thê nào đi nữa, tôi vẫn không thể không nói theo lương tâm 
rằng tính chất của sự phê bình ây đã bộc lộ một sự thật đáng buồn và đáng 
chú ý: khi xem xét những nhiệm vụ của chuyên chính vô sản, Bu-kha-rin đã 
ngoảnh lại quớ khứ chứ không nhìn về tương lai. Bu-kha-rin đã nhận thây 
và nhân mạnh những chỗ có thể giông nhau giữa người cách mạng vô sản 
và người cách mạng tiểu tư sản trong vân để Nhà nước. Bu-kha-rin chính lại 
không nhận thây› những chỗ khác nhau giữa người cách mạng vô sản và 
người cách mạng tiểu tư sản. 

Bu-kha-rin đã nhận thây và nhần mạnh rằng: phải ‹đập tam, «tiêu hủy› 
bộ máy Nhà nước cũ, phải ‹bóp chết nôÐ giai câp tư sản, v.v... Điều này, 
ngay cả người tiêu tư sản sôi giận cũng có thê muôn như thê. Và việc này 
thì cuộc cách mạng của chúng ta đã làm về đại thể từ tháng mười 1o17 đền 
tháng hai 10918, 

Nhưng cái mà thậm chí người tiểu tư sản cách mạng nhât cũng không 
muôn làm, cái mà người vô sản giác ngộ muôn làm, cái mà cuộc cách mạng 
của chúng ta còn chưa làm được, thì trong quyên sách nhỏ của tôi cũng có 
nói đên. Song về nhiệm vụ ây, nhiệm vụ của ngày mai thì Bu-kha-rin không 
nhắc tới một lời nào hệt. 

'Tôi càng có lý do không thê làm thính trước cái đó là vì: thứ nhật, 
người cộng sản phải chú ý nhiều hơn đền nhiệm vụ ngày mai chứ không 
phải đên nhiệm vụ hôm qua; thứ hai, cuôn sách của tôi việt xong frước khi 
những người bôn-sê-vích cướp được chính quyền, khi đó người ta chưa 
có thể cho những người bôn-sê-vích xơi những món lý lẽ tiểu tư sản tầm 
thường như: từ, sơu khỉ đã cướp được chính quyển rồi thì đương nhiên 
phải cât cao giọng hát về kỷ luật chứ.... 

«„Chủ nghĩa xã hội sẽ chuyên thành chủ nghĩa cộng sản... bởi vì người 
ta sẽ quen tuân theo những điều kiện tôi thiều của sinh hoạt chung mà không 
cần đền bạo lực và cưỡng bức› (đNhà nước và cách mạng›, tr. 77—78*. 
Như vậy là frước khi cướp được chính quyển, đã nói đền ‹điều kiện tôi 
thiêu» tổi). 

«,.Chỉ khi «agười ta dần dẫn quen tuân theo những quy tắc chung sông 


* Xem Tuyên tập này, tr. 375. BT. 


\ế 


Về bệnh ảu trí «tả khuynh» nè tính tiêu tư sản 535 


tôi thiểu mà con người đã biết hàng thê kỷ nay và được nhắc đi nhắc lại 
hàng ngàn năm nay trong hệt thảy các câu châm ngôn, tuân theo những quy 
tắc ây mà không cẩn đên bạo lực, không cần cưỡng ép, không cần một bộ 
máy đặc biệt đề cưỡng bức gọi là Nhà nước nữa», ‹... chỉ khi ây chẻ độ dân 
chủ mới sẽ bắt đầu tiêu vong...» (cũng ở sách trên, tr. 84”; rước khi cướp 
được chính quyền, ở đây đã nói đên các châm ngôm tồi). 

‹.. Tiền để của giai đoạn phát triển cao của chủ nghĩa cộng sảm (làm hệt 
năng lực, hưởng theo như cầu) không phải là năng suât lao động hiện nay 
và cũng không phải là những con người tầm thường hiện nay, con người 
giông như các học sinh nhà dòng trong tiểu thuyêt của Pô-mi-a-lôp-xki quen 
làm hỏng một cách vô cớ kho tàng của cải của xã hội và đòi hỏi những cái 
không thể có» (cũng ở sách trên, tr. o1). 

«..Trước khi giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản tới, những người 
theo chủ nghĩa xã hội yêu cẩu xã hội và Nhà nước thực hành kiểm soát 
nghiêm ngặt đôi với mức lao động và mức tiêu dùng...» (cũng như trên)**, 

«.. Kiểm kê và kiềm soát là điều kiện chủ yêu cần thiệt cho việc tô chức 
quy củ và hoạt động đúng đắn của giai đoạn thứ nhât của xã hội cộng sản» 
(sách trên, tr. g5)***, Mà sự kiểm soát ây phải được tiên hành tôt không 
những là đôi với một số nhà tứ bản cực kỳ ít ỏi, những kẻ muôn níu lây 
các tệ xâu của chủ nghĩa tư bảm mà còn đôi với những kẻ nào trong công 
nhân ‹đã bị chủ nghĩa tư bản làm hư hỏng nặng› (sách trên, tr. g6)“*** và 
những ‹bọn ăn bám, bọn ông tướng, bọn bịp bợm, bọn cô duy trì những 
tập tục tư bản chủ nghĩa đại loại như thê» (như trên)*****, 

Rầt đáng chú ý là Bu-kha-rin đã không nhân mạnh điểm đó. 


5—V—gr8. 


Đăng ngày go, 1o và 1r tháng nắm 'Tập 26, tr. 283—214- 
năm 1ọr8 trong báo «Sự thập, 

sô 88, 8o và go. 

Ký tên: W. Lê-nin 


* em Tuyển tập này, tr. 38o—328I. B1. 
** Thư trên, tr. 384—285. BT. 

*** T{hw trên, tr. 23oo. BĩT. 

**** Như trên, tr. 20I. BT. 

**%+#* TNhư trên, tr. 292. BT. 


THƯ GỬI CÔNG NHÂN MỸ 


Các đồng chí! Một người bôn-sê-vích Nga, đã tham gia cách mạng 1905 
và sau đó đã nhiều năm sông ở nước các đồng chí, đã để nghị với tôi sẽ 
chuyển giúp thư của tôi tới các đồng chí?1, Tôi đã rât vui lòng nhận để 
nghị này vì chính hiện nay những người vô sản cách mạng Mỹ cẩn 
phải đóng một vai trò đặc biệt quan trọng với tư cách là kẻ thù không đội 
trời chung của chủ nghĩa đê quôc Mỹ — một đề quôc tươi trẻ hơn cả, mạnh 
rẽ hơn cả, cuôi cùng hơn cả trong việc tham gia vào cuộc chém giệt các dân 
tộc, một cuộc chém giết có tính chât toàn thê giới để phân chia lợi nhuận 
của bọn tư bản. Chính hiện nay bọn triệu phú Mỹ, những kẻ chủ nô hiện 
đại đó, đã mmở ra một trang đặc biệt bi thảm trong lịch sử đẫm máu của chủ 
nghĩa đề quôc đẫm máu, khi chúng thỏa thuận — trực tiệp hay gián tiếp, 
công khai hay dâu mặt giả nhân giả nghĩa thì cũng thê — khi chúng đã thỏa 
thuận để cho bọn thú dữ Anh-Nhật mở cuộc tân công vũ trang hòng bóp 
chêt nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa đầu tiên. 

Lịch sử của nước Mỹ văn minh hiện đại, đã được mở đầu bằng một 
trong những cuộc chiên tranh”” vĩ đại, thực sự có tính chât giải phóng, 
thực sự cách mạng, những cuộc chiên tranh loại như thê thật là ít ỏi trong 
hằng hà vô sô các cuộc chiên tranh cướp bóc, giông như cuộc chiên tranh đê 
quốc chủ nghĩa hiện nay, đã được gây ra bởi sự tranh châp giữa bọn vua 
chúa, bọn địa chủ, bọn tư bản côt đề phân chia đât đai đã chiêm được hoặc 
những món lời lãi đã ăn cướp được. Cuộc chiên tranh của nhân dân Mỹ khi 
đó đã là một cuộc chiên tranh để chông những tên giặc cướp Anh là những 
kẻ đã áp bức và trói buộc nước Mỹ trong vòng nô lệ thuộc địa, cũng như hiện 
nay những tên hút máu người tvăn minh› đó vẫn đang á áp bức và trói bị 
trong vòng nô lệ thuộc địa hàng trăm triệu người ở Ân- độ, ở Ai-cập 
mọi nơi trên thê giới. 

Từ đó đền nay, gần 1so năm đã qua. Nền văn minh tư sản đã đ 
tât cả những kết quả lộng lẫy của nó. Nước Mỹ đã chiêm hàng đầu 
các nước tự do và học thức về mặt trình độ phát triển lực lượng sản 
của lao động liên hợp của con người, về mặt áp dụng máy móc và 
những tuyệt tác của nền kỹ thuật hiện đại. Đồng thời nước Mỹ cũng đã 


Thư gửi công nhân Mỹ 537 


thành một trong những nước đứng hàng đầu về mặt hô sâu ngăn cách giữa 
một bên là một dúm triệu phú trâng tráo, sặc sụa trong nhơ bẩn và xa hoa, 
và một bên là hàng triệu nhân dân lao động suôt đời phải sông trong cảnh 
nghèo nàn. Nhân dân Mỹ là người đã nêu cho thê giới một mẫu mực về 
chiên tranh cách mạng chông chê độ nô lệ phong kiên, chính mình đã lại 
rơi vào cảnh nô lệ mới, tư bản chủ nghĩa, làm thuê cho một nhóm triệu 
phú và đã lại phải đóng vai một tên đao phủ làm thuê vì lợi ích của một 
lũ súc sinh trọc phú mà đã bóp nghẹt nước Phi-luật-tân năm 18e8 dưới 
chiêu bài giải phóng› cho họ””$, và đang bóp nghẹt nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Ñga năm 1oi8 dưới chiêu bài bảo vệ» họ khỏi người Đức. 

Song, bôn năm bọn đê quôc chém giêt các dân tộc đã không qua đi một 
cách uỗng. Việc phường vô lại ở cả hai nhóm kẻ cướp — cả Anh lẫn Đức — 
lừa đôi nhân dân đã bị những sự kiện hiển nhiên, không thê chôi cãi được, 
bóc trần ra đên tận cùng. Kêt quả bồn năm chiên tranh đã cho thây rõ cái 
quy luật chung của chủ nghĩa tư bản áp dụng vào cuộc chiên tranh giữa 
bọn kẻ cướp để phân chia của ăn cướp được, là như sau: kẻ nào giàu hơn 
hêt và mạnh hơn hêt thì kẻ đó kiêm chác được và cướp bóc được nhiều 
hơn cả; còn kẻ nào yêu hơn cả thì kẻ đó bị cướp bóc, bị dày vò, bị đè nén 
và bị bóp nghẹt đên cùng. 

Bọn kể cướp đề quôc chủ nghĩa Anh đã mạnh hơn tât cả về mặt sô lượng 
những «nô lệ thuộc địa. Bọn tư bản Anh không hể mât một tâc đât scủa 
mình» (tức là đât đai mà chúng đã cướp được trong hàng trăm năm nay), 
mà lại còn cướp được tât cả thuộc địa của Đức ở châu Phi, cướp được miền 
Lưỡng châu và Pa-lex-tin, bóp nghẹt được Hy-lạp và đang bắt đầu cướp phá 
nước Nga. 

Bọn kẻ cướp đề quôc chủ nghĩa Đức đã mạnh hơn tắt cả về trình độ tổ 
chức và kỳ luật quân đội ‹của chúng›, song lại yêu hơn về mặt thuộc địa. 
Chúng đã mât hệt thuộc địa, song lại cướp bóc được một nửa châu Âu và 
đã bóp nghẹt được sô lượng nhiều nhât các nước nhỏ và các dân tộc yêu. 
Cuộc chiên tranh ‹giải phóng của cả hai bên đã vĩ đại biêt chừng nào! Bọn 
kẻ cướp ở cả hai nhóm, bọn tư bản Anh - Pháp cũng như Đức, cùng với lũ 
đầy tớ của chúng» — bọn xã hội - sô-vanh, tức là bọn đảng viên xã hội đứng 
về phía giai câp tư sản «của mình» — đã ‹bảo vệ Tổ quồc› cừ biết bao! 

Bọn triệu phú Mỹ có lẽ là giàu hơn ai hềt và ở vào một vị trí địa lý an 
toàn nhât. Chúng đã kiêm chác được hơn tầt cả bọn khác. Chúng đã làm 
cho tât cả các nước, kẻ cả những nước giàu có nhầt, cũng trở thành những 
kẻ công nạp cho chúng. Chúng đã cướp bóc được hàng trăm tỷ đô-la. Và ở 
mỗi đồng đô-la đó đều thây rõ vềt nhơ bần: sự nhơ bần của những hiệp ước 


538 Ứ. I. Lê-nin 


bí mật giữa Anh và các sđồng mini» của nó, giữa Đức và các chư hầu của 
nó, của những hiệp ước về việc phân chia của ăn cướp được, của những 
hiệp ước về sgiúp đỡ» lẫn nhau trong việc áp bức công nhân và trong việc 
truy nã những người xã hội - quôc tê chủ nghĩa. Ở mỗi đồng đô-la đều có 
vẽt nhơ bần của những món đặt hàng quân sự «béo bở» đã làm cho trong mỗi 
nước những kẻ giàu thì lại giàu thêm, còn những người nghèo thì bị phá 
sản. Ở mỗi đồng đô-la đều có vết máu của cái biển máu mà 1o triệu người 
chêt và 2o triệu người tàn phê đã phải đỗ ra trong cuộc đâu tranh vĩ đại, cao 
cả, giải phóng và thần thánh đẻ giải quyẻt vân để xem giữa tên cướp Anh và 
Đức kẻ nào phải được phần hơn trong của ăn cướp được; xem giữa tên 
đao phủ Anh và Đức tên nào đáng đứng đầu những kẻ bóp chết các 
dân tộc yêu trên toàn thê giới, 

Nêu như bọn cướp Đức đã phá kỷ lục về tính chât tàn bạo của những 
hành động chiên tranh của chúng, thì bọn cướp Anh đã phá kỷ lục không 
chỉ về sô lượng thuộc địa chúng cướp bóc, mà còn cả về tính chât tỉnh tê 
của những thủ đoạn giả nhân giả nghĩa bỉ ôi của chúng. Chính hiện nay báo 
chí tư sản Anh - Pháp và Mỹ đang truyền bá trong hàng triệu và hàng triệu 
tờ những lời nói láo và vu không về nước Nga; chúng làm như bộ để ‹bảo 
vệ› nước Nga khỏi người Đức mà chúng đã phải mở cuộc tân công cướp 
phá vào nước Nga đây! 

Đề bác bẻ lời nói láo đê tiện và bì ôi này, thiết tưởng không cần phải 
đài đòng: chỉ cần nhắc lại một sự việc mà mọi người đều đã biêt. Vào tháng 
mười năm 1917; sau khi công nhân Nga đã lật đỗ chính phủ đê quốc chủ 
nghĩa của mình rồi, Chính quyển xô-viêt — chính quyển của công nông 
cách mạng — đã công khai để nghị một nẻn hòa bình công bằng, không có 
thôn tính và bồi thường gì cả, một nền hòa bình đi đôi với sự tôn trọng 
hoàn toàn quyền bình đẳng của tât cả các dân tộc”, — và đã để nghị một 
nền hòa bình như vậy với £ởđý cả các nước tham chiên. 

Chính giai câp tư sản Anh - Pháp và Mỹ đã không chịu nhận đề nghị 
của chúng tôi, chính chúng đã từ chôi ngay cả việc nói chuyện với chúng 
tôi về một nền hòa bình chung nữa! Chính ch ún g đã phản bội lại lợi ích 
của tât cả các dân tộc, chính chúng đã kéo dài cuộc chém giêt đề quôc chủ 
nghĩa! 

Chính chúng đã mưu tính kéo nước Ñga vào cuộc chiên tranh đề quôc 
chủ nghĩa một lần nữa nên đã khước từ mọi đàm phán về hòa bình và do đó 
đã đề cho bọn tư bản Đức cũng không kém hung đồ được rảnh tay bắt ép 
nước Ñga phải nhận một hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ đầy tính chât thôn 
tính và cưỡng ép! 


Thư gửi công nhân Mỹ 539 


Thật khó mà tưởng tượng được một sự giả nhân giả nghĩa nào ghê tởm 
hơn sự giả nhân giả nghĩa mà giai câp tư sản Anh - Pháp và Mỹ đã dùng đẻ 
4trách cứ» chúng tôi uể hòa ước Bre-xtơ. Chính bọn tư bản ở những nước 
có khả năng quyêt định việc biên cuộc đàm phán ở Bre-xtơ thành những 
cuộc đàm phán chung về một nền hòa bình chung, chính chúng lại đóng 
vai trò đẻ buộc tội chúng tôi! Bọn cú vọ đề quôc chủ nghĩa Anh - Pháp 
đã làm giàu trong cuộc cướp bóc các thuộc địa và trong cuộc chém giêt các 
dân tộc, chúng là những kẻ sau hòa ước Bre-xtơ đã kéo dài chiên tranh thêm 
gần cả một năm trời rồi, chính bọn chúng lại ‹buộc tộò chúng £ôi, 
những người bôn-sê-vích, những người đã để nghị một nền hòa bình công 
bằng với tât cả các nước, — chính bọn chúng lại qbuộc tộ» cúng tôi, 
những người đã xé tan, đã công bô và đưa ra cho mọi người phÌ nhỗ những 
hiệp ước bí mật, tội lỗi mà trước đây Nga hoàng đã ký với bọn tư bản Anh - 
Pháp. 

Công nhân toàn thê giới, dù là ở nước nào, cũng chào mừng chúng tôi, 
cũng đồng tình với chúng tôi, cũng hoan nghênh chúng tôi vì chúng tôi 
đã bẻ gẫy những chiêc vòng sắt của những môi liên hệ đê quôc chủ nghĩa, 
của những hiệp ước đê quôc chủ nghĩa nhơ bần, của những dây xích đề 
quôc chủ nghĩa, — vì chúng tôi đã thoát ra ngoài tự do và đã chịu những 
hy sinh nặng nề nhât đề đạt được mục đích ây, — vì chúng tôi với tư cách 
là một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa, mặc dù đã bị bọn đê quôc hành hạ 
và cướp phá, đã đứng n ø o à ¡ cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa và đã 
dương cao ngọn cờ hòa bình, ngọn cờ xã hội chủ nghĩa trước toàn thê 
SIỚI. 

Không lây làm ngạc nhiên là vì thê mà cả bẩy đê quôc quốc tê căm thù 
chúng tôi, ‹buộc tội chúng tôi, cả bọn tôi tớ của chủ nghĩa đê quôc, trong 
sô đó có cả những bọn xã hội - cách mạng phái hữu và bọn men-sê-vích 
ở nước chúng tôi, cũng ‹buộc tội› chúng tôi. Lòng căm thù của bẩy chó canh 
của chủ nghĩa đề quôc đó đôi với những người bôn-sê-vích, cũng như sự 
đồng tình của công nhân giác ngộ ở tầt cả các nước làm chúng tôi càng thêm 
tin chắc vào tính chât chính nghĩa của sự nghiệp của mình. 

Sẽ không phải là người xã hội chủ nghĩa kẻ nào không hiểu rằng: để chiên 
thẳng giai câp tư sản, để chuyển chính quyền về tay giai cầp công nhân, để 
mở đầu cuộc cách mạng vô sản quôc tê, thì có thể và cần phải không 
được dừng bước trước bât kỳ một sự hy sinh nào, kể cả sự hy sinh một 
phần lãnh thổ, kể cả sự hy sinh trong những thât bại nặng nề trước bọn đề 
quôc. Sẽ không phải là người xã hội chủ nghĩa kẻ nào không chứng mỉnh 
được bằng piệc làm sự sẵn sàng của mình đề cho tổ quôc «của mình» 


540 V. I. Lê-nữ 


đám chịu sự hy sinh lớn nhât cỏt sao cho sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thực sự tiên triển được. 

Vì sự nghiệp «của mìnl», tức là để giành quyền thông trị thê giới, bọn 
đê quốc Anh và Đức không ngần ngại làm phá sản và bóp nghẹt hàng loạt 
nước từ nước Bỉ và Xec-bi đền Pa-lex-tin và Lưỡng châu. Thê thì những 
người xã hội chủ nghĩa, vì sự nghiệp «của mình», để giải phóng nhân dân 
lao động toàn thê giới khỏi ách tư bản, để giành một nền hòa bình chung 
bển vững, họ há lại phải chờ đợi tìm ra được con đường không phải hy 
sinh, họ há lại phải sợ bắt đầu cuộc chiên đâu trong khi kết quả dễ dàng 
chưa được ‹bảo đảm», họ há lại phải đặt sự an toàn và toàn vẹn của «tŠ quôc 
«mình», tổ quôc do giai câp tư sản lập ra, lên trên lợi ích của cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa toàn thê giới hay sao? Những tên thô bỉ nào trong phong 
trào xã hội chủ nghĩa quôc tê, những tên đầy tớ nào của đạo đức tư sản mà 
nghĩ như thê, thì những tên đó đáng bị ba lần phi nhỏ. 

Đọn thú dữ đê quôc chủ nghĩa Anh - Pháp và Mỹ ‹buộc tội chúng tôi 
là «câu kêt với chủ nghĩa đê quôc Đức. Chà, chúng thật giả nhân giả nghĩa 
lầm sao! Chà, cái lũ vô lại đó, trong khi vu không chính phủ công nhân, 
chúng mới run sợ làm sao trước môi đồng tình của công nhân chính nước 
‹chúng› đôi với chúng tôi! Song, sự giả nhân giả nghĩa của chúng sẽ bị bóc 
trần. Chúng giả bộ như không hiểu sự khác nhau giữa một bên là sự thỏa 
hiệp của những «người xã hội chủ nghĩa› với giai câp tư sản (của mình và 
của người) để chỗng lại công nhân, chông lại nhân dân lao động, và một 
bên là sự thỏa hiệp để bảo vệ công nhân đã chiên thẳng giai cầp tư sản của 
mình, thỏa hiệp với giai câp tư sản màu sắc này đề chông lại với giai cấp 
từ sẳn tàu sắc quôc gia khác, nhằm để cho giai câp vô sản lợi dụng được 
những đôi kháng giữa các nhóm khác nhau trong giai câp tư sản. 

Thực ra, mỗi người Âu châu đều hiểu rât rõ sự khác nhau này, còn nhân 
dân Mỹ, như lát nữa tôi sẽ chỉ rõ, đã đặc biệt «trải qua› cụ thể sự khác nhau 
đó trong lịch sử bản thân của mình. Có những thỏa hiệp và thỏa hiệp, hay 
như người Pháp nói, có fagots et fagots*, 

Tháng hai rọ18, khi bọn thú dữ đề quôc chủ nghĩa Đức tiên quân chông 
nước Nga không có vũ trang, đã giải ngữ quân đội của mình và đã trông chờ 
ở sự đoàn kêt quôc tê của giai câp vô sản sớm hơn là cuộc cách mạng quôc 
tê được hoàn toàn chín muổồi, thì khi đó tôi đã không ngẩn ngại chút nào 
mà đi tới một sự (thỏa hiệp» nào đó với những người bảo hoàng Pháp. Viên 
đại úy Pháp Xa-đun, ngoài miệng thì đồng tình với những người bôn-sê- 


* Vật năm bảy thứ. B7. 


Thư gửi công nhân Mỹ 541 


vích, song trong thực tê là kể toàn tâm toàn ý phục vụ chủ nghĩa đê quốc 
Pháp, đã dẫn một sĩ quan Pháp tên là Đơ Lu-bec-xăc đên gặp tôi. «Tôi là 
một người bảo hoàng, mục đích đuy nhât của tôi là sự thât bại của nước Đức›; 
— Đơ Lu-bec-xăc đã nói với tôi như vậy. «Đó là lẽ tât nhiên (cela va sans 
dire)», tôi đáp lại. Điều đó đã không hề cản trở tôi (thỏa hiệp» với Đơ Lu- 
bec-xăc về những công việc mà những chuyên gia về công tác phá hoại, 
những sĩ quan Pháp, muôn giúp đỡ chúng tôi, đề phá những đoạn đường 
sắt chặn đường quân Đức tiên. Đó là một kiểu mẫu vẻ «thỏa hiệp› mà bât 
kỳ người công nhân giác ngộ nào cũng tán thành, thỏa hiệp vì lợi ích của 
chủ nghĩa xã hội. Người bảo hoàng Pháp và tôi đã bắt tay nhau, tuy biêt 
rằng ai nây trong bọn tôi đều sẵn sàng treo cô sông bạn cùng cánh» với mình 
lên. Song tạm thời thì lợi ích của chúng tôi đã nhât trí. Chông lại với bọn 
giặc cướp Đức đang tân công, chúng tôi đã vì lợi ích của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Nga và thê giới mà lợi dựng những lợi ích ngược lại, cũng có 
tính chât ăn cướp như thê, của một bọn đê quôc khác. Như vậy là chúng tôi 
đã phục vụ lợi ích của giai câp công nhân Ñga và các nước, chúng tôi đã 
tăng cường giai câp vô sản và làm suy yêu giai cầp tứ sản toàn thê giới, 
chúng tôi đã lợi dụng những phương pháp hoàn toàn chính đáng và bắt 
buộc trong bđt kỳ cuộc chiên tranh nào là cơ động, quanh co, lùi bước, đề 
chờ cho cuộc cách mạng vô sản đang chín muồi nhanh trong một sô nước 
tiên tiên đên độ chín ruồi hoàn toàn. 

Và, dù cho bọn lang sói đê quôc chủ nghĩa Anh - Pháp và Mỹ có sủa rít 
lên vì tức giận đên thê nào đi nữa, dù cho chúng có vu không chúng tôi 
thê nào đi nữa, dù cho chúng có bỏ ra bao nhiêu triệu đề mua chuộc những 
tờ lá của bọn xã hội - cách mạng phái hữu, của bọn men-sê-vích và các 
bọn xã hội - ái quôc khác đi nữa, tôi cũng sẽ ký mà không do dự một giây 
phút nào, một (hỏa hiệp› cũng như uậy với bọn thú dữ đề quôc chủ nghĩa 
Đức, trong trường hợp một cuộc tân công của quân Anh - Pháp vào nước 
Nga đòi hỏi phải làm như vậy. Và tôi biệt chắc rằng, giai câp vô sản giác 
ngộ ở Nga, Đức, Pháp, Anh, Mỹ, tóm lại là ở toàn thê giới văn minh, sẽ 
tán thành sách lược của tôi. Một sách lược như vậy sẽ làm cho sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa được dễ dàng, sẽ xúc tiên nó tiền tới, sẽ làm 
yêu giai câp tư sản thê giới và củng cô vị trí của giai câp công nhân đang 
chiến thắng nó. 

Sách lược này chính đã được nhân dân Mỹ áp dụng từ lâu, có lợi cho 
cách mạng. Khi họ tiên hành cuộc chiên tranh giải phóng vĩ đại của mình 
chồng bọn áp bức Anh, thì họ cũng đã có cả những kẻ thù khác là bọn áp 
bức Pháp và Tây-ban-nha, bọn này khi đó đã làm chủ một phần đìt đai mà 


542 V. I1. Lô-nin 


ngày nay là của Hợp chúng quốc Bắc Mỹ. Trong cuộc chiên tranh gian khô 
giành giải phóng, nhân dân Mỹ cũng đã ký ‹những thỏa hiệp› với bọn áp 
bức này để chông lại bọn áp bức khác, nhằm mục đích làm yêu bọn áp bức 
và làm mạnh thêm những ai đầu tranh cách mạng chông lại sự áp bức, vì 
lợi ích của quần chúng bị áp bức. Nhân dân Mỹ đã lợi dụng sự thù ghét 
lẫn nhau giữa bọn Pháp, Tây-ban-nha và Anh, thậm chí đôi khi họ đã cùng 
với quân đội của bọn áp bức Pháp và Tây-ban-nha chiên đầu chông lại bọn 
áp bức Anh, ban đầu họ đã chiên thắng bọn Anh, rồi sau đã tự giải phóng 
được (một phần bằng chuộc lại) khỏi bọn Pháp và Tây-ban-nha. 

Hoạt động lịch sử, đó không phải là hè của đại lộ Nep-xki — nhà cách 
mạng Nga vĩ đại Tsec-nz-sep-xki??° đã nói như vậy. Ai mà chỉ ‹đồng ý› làm 
cách mạng vô sản «với điều kiệm là cuộc cách mạng ây phải dễ dàng và trơn 
tru, là phải có ngay lập tức sự hoạt động liên hợp của những người vô sản ở 
các nước; là phải có bảo đảm trước rằng không bị thât bại, là con đường cách 
mạng phải rộng rãi, tự do và thẳng tắp, là không được có những lúc, khi đi 
tới thẳng lợi, phải chịu những hy sinh nặng nề nhât, «phải cô thủ trong pháo 
đài bị bao vây› hoặc phải lần mò theo những con đường núi nhỏ hẹp, hiểm 
trở, ngoằn ngoèo và cheo leo nguy hiểm, — thì kẻ đó không phải là người 
cách mạng, kẻ đó chưa thoát khỏi bệnh lên mặt hay chữ của trí thức tư sản, 
kể đó trong thực tê sẽ luôn luôn sa chân vào phe tư sản phản cách mạng; 
như là bọn xã hội - cách mạng phái hữu, bẹn men-sê-vích và cả bọn (tuy 
hiêm hơn) xã hội - cách mạng phái tả ở nước chúng tôi. 

'Theo đuôi giai câp tư sản, các ngài này đang thích buộc tội chúng tôi nào 
là về sự «hỗn loạm của cách mạng; nào là về sự «phá hoại nền công nghiệp, 
về nạn thât nghiệp và đói kém. Những lời buộc tội như vậy từ phía những 
kẻ đã hoan nghênh và ủng hộ cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa hay đã 
hỏa hiệp› với Kê-ren-xki để tiếp tục cuộc chiền tranh ây, mới giả nhân 
giả nghĩa làm sao! Chính cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa là thủ phạm 
của tât cả những tai họa đó. Cuộc cách mạng do chiên tranh sinh ra, không 
thê không trải qua những gian nan và đau khổ ghê gớm do cuộc chém giêt 
các dân tộc đã kéo dài bao nhiêu năm, với tính chât tàn phá và phản động của 
nó, đã đẻ lại. Buộc tội chúng tôi về sự «phá hoại» công nghiệp hay là về sự 
‹khủng bô› thì như thê có nghĩa là giả nhân giả nghĩa hoặc là tỏ ra thông 
thái rởm đần độn, không có khả năng hiểu nồi những điều kiện cơ bản của 
cuộc đầu tranh giai câp điên cuồng, gay gắt đền cực độ, chính gọi là cách 
mạng đó. 

Thực ra, những ‹kẻ buộc tộb loại đó, khi chúng «thừa nhận» đâu tranh 
giai câp thì chúng chỉ thừa nhận ở đầu lưỡi, còn trong thực tê chúng lại 


Thư gửi công nhân Mỹ 543 


luôn luôn rơi vào cái không tưởng của những kẻ tiểu tư sản về ‹thỏa hiệp› 
và thợp táo giai câp. Vì rằng trong thời đại cách mạng, bao giờ cũng vậy và ở 
tất cả mọi nước, cuộc đâu tranh giai câp tât nhiên và không tránh khỏi mang 
hình thức nội chiên, thê mà nội chiên thì lại không thê không có những 
sự phá hoại nặng nể nhất, không thể không có khủng bô, không thê không 
có sự thu hẹp nền dân chủ hình thức vì lợi ích của chiên tranh. Chỉ có những 
thày tu ngọt ngào — dù đó là Thiên chúa giáo hay sphi đạo như những 
người xã hội chủ nghĩa của phòng khách, của nghị viện thì cũng thê — mới 
không thây, không hiểu và không cảm thây được sự tât yêu đó. Chỉ có những 
«người ở trong lồng kính› đã mât hệt sinh khí mới có thẻ vì thê mà lẳng tránh 
cách mạng, trong khi đáng lẽ ra phải lao vào cuộc chiên đâu với tât cả tinh 
thần hăng say và chí kiên quyêt, khi mà lịch sử đòi hỏi phải giải quyêt những 
vân để vĩ đại nhât của nhân loại bằng đâu tranh và chiên tranh. 

Nhân dân Mỹ có truyền thông cách mạng, những đại biểu ưu tú của 
giai cầp vô sản Mỹ đã tiếp thu truyền thông đó và họ đã nhiều lần bày tỏ 
với chúng tôi, những người bôn-sê-vích, sự đồng tình hoàn toàn. Truyền 
thông đó là cuộc chiên tranh giành giải phóng chông Anh trong thê kỷ XVIII, 
tiêp đền là cuộc nội chiên trong thê kỳ XIX. Nước Mỹ năm 187o, về một sô 
phương diện, nêu như chỉ lây việc «phá hoại› một vài ngành công nghiệp và 
kinh tê quốc dân mà nói, đã fứ lại sau năm 186o. Nhưng phải là một kẻ 
thông thái rởm đên như thê nào, một kẻ ngư sỉ đền như thê nào, mới có 
thể đựa trên cơ sở đ ó mà phủ nhận ý nghĩa tiên bộ và cách mạng, vĩ đại vào 
bậc nhật và có tính chât lịch sử toàn thê giới của cuộc nội chiên trong những 
năm 1862—186s ở Mỹt”h 

Các đại điện của giai câp tư sản hiểu rằng muôn lật đồ chê độ nô lệ của 
người da đen, muôn lật đề chính quyền của bọn chủ nô thì cả nước đáng 
phải trải qua những năm nội chiên lâu dài, những vực thằm của sự kiệt 
quệ, tàn phá và khủng bô là những thứ đi liền với bât cứ một cuộc chiến 
tranh nào. Vậy mà ngày nay, khi vân đề đặt ra lại là một nhiệm vụ vô cùng 
cao cả hơn tức là lật đổ chê độ nô lệ làm thuê, tư bản chủ nghĩa, lật đồ chính 
quyền của giai câp tư sản, thì các đại điện và những kẻ bảo vệ cho giai câp 
tư sản, cũng như bọn xã hội - cải lương đã bị giai câp tư sản làm cho thât 
đảm và trôn tránh cách mạng, lại không thể và không muôn hiểu tính chât 
tất yêu và chính đáng của nội chiên. 

Công nhân Mỹ sẽ không đi theo giai câp tư sản. Họ sẽ cùng với chúng tôi, 
họ sẽ tán thành nội chiên chồng giai câp tư sản. Toàn bộ lịch sử phong trào 
công nhân Mỹ và thê giới đã làm cho tôi tin chắc như thê. Tôi cũng còn 
nhớ lời của một trong các lãnh tụ kính yêu nhât của giai câp vô sản Mỹ, 


544 Ứ. I. Lê-rin 


Ơ-gien-nơ Đep-xơ, đồng chỉ đã viết trong «Lời kêu gọi Lương trò 
(eAppeal to Reasom)?9° — hình như vào cuôi năm 1ọ1s thì phải — trong 
bài «What shall I fight for» (¿Tôi sẽ chiên đâu vì cái gì»), — (đầu năm 1916, 
tôi đã dẫn trích bài này ra ở trong một cuộc họp công khai của công nhân 
ở Bec-nơ, Thụy-sĩ”), — 

— rằng đồng chí ây, Đep-xơ, thà đẻ bị bản chét còn hơn là bỏ phiêu cho 
ngân quỹ dùng vào cuộc chiên tranh phản động, tội lỗi hiện nay; rằng đồng 
chí ây, Đep-xơ, chỉ biêt có mỗi một cuộc chiên tranh thần thánh, chính đáng, 
theo quan điểm của những người vô sản, tức là: cuộc chiên tranh chông 
bọn tư bản, chiên tranh để giải phóng loài người khỏi chê độ nô lệ làm 
thuê. 

Tôi không lây làm lạ rằng Vin-xơn, tên đầu sỏ bọn triệu phú Mỹ, kẻ 
đầy tớ của bọn lang sói tư bản, đã bỏ ngục Đep-xơ. Giai câp tư sản cứ việc 
hung dữ chông lại những người quôc tê chủ nghĩa chân chính, chông lại 
các đại diện chân chính của giai câp vô sản cách mạng đi! Chúng càng hung 
dữ và tàn bạo bao nhiêu thì ngày cách mạng vô sản thắng lợi càng tới gần 
bây nhiêu. 

Người ta buộc tội chúng tôi về những sự phá hoại do cuộc cách mạng 
của chúng tôi gây ra... Vậy mà ai là những kẻ buộc tội đó? Những kẻ liêm 
gót cho giai câp tư sản, cho chính cái giai câp tư sản trong bôn năm chiên 
tranh đê quôc chủ nghĩa đã tàn phá hầu như tan hoang cả nền văn hóa Âu 
châu, đã đưa châu Âu đên một tình trạng đã man, man rợ và bị đói. Cái 
giai câp tư sản đó giờ đây lại đòi chúng tôi phải làm cách mạng không phải 
là trên cái nền của những sự phá hoại đó, ở giữa cái đám đỗ nát của nền văn 
hóa đó, giữa cái đám đồ nát và hoang tàn do chiên tranh gây ra, và không 
phải với những con người đã bị chiên tranh làm cho man rợ đi. Chà, cái 
giai cầp tư sản ây mới công bằng và nhân đạo làm sao! 

Bọn đầy tớ của nó buộc tội chúng tôi về sự khủng bô... Bọn tư sản Anh 
đã quên khuây mât năm 164o của mình, và bọn Pháp năm 17o2#3' của mình. 
Khủng bô đã là công bằng và chính đáng khi nó do giai câp tư sản áp dụng 
để làm lợi cho nó, chông lại bọn phong kiên. Khủng bô trở thành quái gở 
và tội lỗi khi mà công nhân và bản nông dám áp dụng nó để chồng lại giai 
cầp tư sản! Khủng bô đã là công bằng và chính đáng khi người ta áp dụng 
nó đẻ thay một thiểu sô bóc lột này bằng một thiểu sö bóc lột khác. Khủng 
bô trở thành quái gở và tội lỗi khi người ta áp dụng nó để lật đỗ bát kỳ một 


# V. 1. Lê-nin. Diễn văn tại cuộc míttinh quôc tê ở Bec-nơ ngày 8 tháng 
hai IgI6. B7. 


Thư gửi công nhân Mỹ 545 


thiểu số bóc lột nào, vì lợi ích của một đa sô thực sự không lồ, vì lợi ích của 
vô sản và nửa vô sản, của công nhân và bản nông! 

Giai câp tư sản của chủ nghĩa đê quôc quôc tê đã giệt chêt 1o triệu người 
và làm tàn phê 2o triệu người trong cuộc chiên tranh «của chúng›, một cuộc 
chiên tranh để xem bọn hùm beo Anh hay là Đức kẻ nào sẽ thông trị toàn 
thê giới. 

Nêu như cuộc chiên tranh của chúng fa, chiên tranh của những người bị 
áp bức và bóc lột chông lại những kẻ đi áp bức và bóc lột, có phải trả một 
giá là nửa triệu hay một triệu người hy sinh trong tât cả các nước, — thì 
giai câp tư sản sẽ bảo là những sự hy sinh thứ nhất là chính đáng, còn những 
sự hy sinh thứ hai là tội lỗi. 

Giai cầp vô sản lại bảo khác hẳn, 

Ngày nay, ở giữa những sự khủng khiếp của cuộc chiên tranh đề quôc 
chủ nghĩa, giai câp vô sản đã lĩnh hội được một cách hoàn toàn và thâm thía 
cái chân lý vĩ đại mà các cuộc cách mạng đã dạy, mà các bậc thày tru tú của 
họ, những người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội hiện đại, đã di chúc lại cho công 
nhân. Chân lý đó là không thẻ có cách mạng thắng lợi nêu không đè Ö£p sự 
phản kháng của bọn bóc lột. Khi chúng ta, công nhân và nông dân lao động, 
đã nắm chính quyền Nhà nước rồi, thì nghĩa vụ của chúng ta là phải đè bẹp 
sự phản kháng của bọn bóc lột. Chúng ta tự hào rằng đã làm và đang làm 
việc đó. Chúng ta tiếc rằng làm việc ây còn chưa đủ cứng rắn và kiên quyêt. 

Chúng ta biết rằng ở tât cả các nước sự kháng cự điên cuồng của giai 
câp tư sản chông lại cách mạng xã hội chủ nghĩa là không tránh khỏi và nó 
tăng lên theo với đà phát triển của cuộc cách mạng đó. Giai câp vô sản sẽ 
đập tan sự kháng cự này, giai câp vô sản sẽ trưởng thành hoàn toàn đẻ chiên 
thắng và để nắm chính quyển trong quá trình của cuộc đâu tranh chông 
lại giai câp tư sản phản kháng. 

Hãy cứ mặc cho báo chí tư sản bán mình gào lên khắp thê giới về mỗi 
sai lầm mà cuộc cách mạng của chúng ta phạm phải. Chúng ta không sợ 
những sai lầm của chúng ta. Không phải vì cách mạng đã bắt đầu mà người 
ta trở nên thần thánh cả. Những giai câp cần lao, hàng thê kỷ bị đè nén, bị 
vùi đập, bị bạo lực siêt chặt vào gọng kìm của đói rét, của tôi tăm và man rợ, 
thì không thể làm cách mạng mà không có sai lầm. Và cái thây của xã hội 
tư sản, như tôi đã có lần chỉ ra, không thể đem đóng vào quan tài và chôn 
đi được*. Chủ nghĩa tư bản đã bị tiêu diệt vẫn đang thôi rữa ở giữa chúng ta, 


%: V. 1. Lê-nin. Báo cáo về cuộc đầu tranh chồng nạn đói tại Hội nghị liên 
tịch của Ban chầp hành trung ương các Xô-viềt toàn Nga và Xô-viềt Mạc- 
tư-khoa ngày 4 tháng sáu 1ọr8. 


35—2886 


546 V. I. Lô-nin 


làm ô uê không khí với chướng khí của nó, đầu độc cuộc sông của chúng ta, 
quân chặt lây cái mới mẻ, cái tươi trẻ, cái sinh động bằng muôn ngàn sợi 
dây của cái cũ rích, cái thôi rữa, cái đã chết. 

Cứ một trăm sai lầm của chúng tôi, mà giai cầp tư sản và bọn đầy tớ 
của nó (kê cả bọn men-sê-vích và bọn xã hội - cách mạng phái hữu ở nước 
chúng tôi trong đó) đang gào lên khắp thê giới, thì có đền 1o.ooo hành động 
vĩ đại và anh hùng — lại càng vĩ đại và anh hùng vì đó là những hành động 

bình dị, không nhìn thây, Ân khuât trong cuộc sông hằng ngày của khu 
nhà máy hay của một làng hẻo lánh, được thực hiện bởi những con người 
không quen (và không có khả năng) kêu lên về mỗi thành tựu của mình với 
toàn thê giới, 

Song, ví thử tình hình ngược hẳn lại, — mặc dầu tôi biết rằng một giả 
dụ như thê không đúng, — ví thử cứ 1oo hành động đúng của chúng tôi 
thì có ro.ooo sai lầm đi nữa, thì cuộc cách mạng của chúng tôi đã vẫn cứ là, 
và nó sẽ uẫn cứ là trước lịch sử toàn thê giới, một cuộc cách mạng vĩ đại 
và vô địch, vì rằng đây là lần đầu tiên không phải một thiểu sô, không phải 
chì bọn giàu có, không phải chỉ những người có học thức mà là quần chúng 
thực sự, đa sô khổng lồ của những người lao động  rnình xây dựng cuộc 
sông mới, bằng kinh nghiệm bản thân giải quyềt những vần để khó khăn 
nhât của công cuộc tổ chức xã hội chủ nghĩa. 

Mỗi sai lầm trong công tác đó, trong công tác thành tâm và thành ý 
nhât đó của hàng chục triệu người công nông bình thường đề xây dựng lạt 
toàn bộ cuộc đời của họ; — mỗi sai lầm như vậy đáng giá hàng ngàn và hàng 
triệu những thành tựu ‹không có sai lầm» của thiểu sô bóc lột, những thành 
tựu trong việc dôi trá và lừa lọc những người lao động. Bởi vì chỉ có quz 
những sai lầm như vậy, công nông mới học được cách xây dựng đời sông 

mới, học được cách không cần đền bọn tư bản, chỉ có như vậy họ 
mới mở ra cho mình được con đường — qua hàng nghìn chướng ngại— 
để đi tới chủ nghĩa xã hội thắng lợi. 

Nông dân chúng tôi đã phạm sai lầm khi tiên hành công tác cách mạng 
của mình; trong một đêm 2s rạng ngày 26 tháng mười (theo lịch cũ) 1917; 
bằng một hành động họ đã xóa bỏ mọi quyển tư hữu về ruộng đât?® và hi 
nay, tháng này qua tháng khác, khắc phục vô vàn khó khăn, tự sửa mình, 
đang thực tê giải quyêt nhiệm vụ khó khăn nhât của công cuộc tổ chức 
các điều kiện mới cho đời sông kinh tê, của cuộc đâu tranh với bọn cu 
của việc bảo đảm cho ruộng đât ở trong tay những người lao động (chứ kh 

phải trong tay những kẻ giàu có), và của việc chuyển sang một nền canh 
lớn cộng sản chủ nghĩa. 


Thư gửi công nhân Mỹ 547 


Công nhân chúng tôi đã phạm sai lầm khi tiên hành công tác cách mạng 
của mình; trong vòng vài tháng, hiện nay họ đã quôc hữu hóa hầu hệt những 
nhà máy và công xưởng lớn vào bậc nhất, và bằng lao động hàng ngày, nặng 
nhọc, họ đang học tập đẻ nắm cho được công việc mới là quản lý từng loạt 
ngành công nghiệp, đưa những cơ sở kinh tê đã quỏc hữu hóa đi vào nề 
nếp, khắc phục sự phản kháng ghê gớm của thói thủ cựu, của tính tiểu tư 
sản, của bệnh ích kỷ, từng bước một đặt nền tảng cho môi quan hệ xã hội 
mới, cho kỳ luật lao động mới, cho quyển lực mới của các công đoàn đôi 
với các hội viên của mình. 

Các xô-viêt chúng tôi cũng đã phạm sai lầm khi tiên hành công tác cách 
mạng của mình; các Xô-viết này đã được thành lập ngay từ năm 1oos do 
cao trào mãnh liệt của quần chúng. Xô-viêt công nhân và nông dân — đó là 
một kiểu Nhà nước mới, một #iểu dân chủ mới và cao hơn, — đó là hình 
thức của chuyên chính vô sản, là phương thức quản lý Nhà nước không có 
giai câp tư sản và chỗng lại giai cầp tư sản. Lần đầu tiên, nền dân chủ ở đây 
là đề phục vụ cho quần chúng, cho những người lao động, đó không còn là 
nền dân chủ cho bọn giàu có như nền dân chủ ở trong tât cả các nước cộng 
hòa tư sản, ngay cả dân chủ nhât. Lần đầu tiên, quần chúng nhân dân giải 
quyêt, trên quy mô cho hàng trăm triệu người, nhiệm vụ thực hiện chuyên 
chính của những người vô sản và nửa vô sản, — một nhiệm vụ mà không 
giải quyêt được thì không thẻ nói gì đên chủ nghĩa xã hội cả. 

Hãy cứ để cho bọn thông thái tởm hay bọn người đã tiêm nhiễm đền 
thâm căn cô đề những thiên kiên dân chủ tư sản hoặc là đại nghị lắc đầu 
nghỉ hoặc về các Xô-viêt đại biểu của chúng tôi, như về việc thiêu bầu cử 
trực tiếp chẳng hạn. Bọn người đó đã chẳng quên gì hệt và cũng đã chẳng 
học được điều gì hét trong thời kỳ các cuộc đảo lộn vĩ đại những năm 1914— 
1018. Việc kêt hợp chuyên chính vô sản với nền dân chủ mới cho những 
người lao động, — kết hợp nội chiến với sự thu hút rộng rãi nhât quần 
chúng tham gia chính trị, — một sự kêt hợp như thê không phải một lúc 
mà có ngay được và không thẻ thành hình trong các hình thức đã lỗi thời 
của chê độ dân chủ đại nghị hủ lậu. Thê giới mới, thê giới xã hội chủ nghĩa— 
đó là cái sừng sững trước mặt chúng ta trong nét khắc họa của nó, trog 
hình dáng của một nước cộng hòa xô-viết. Và không lây làm lạ rằng thê 
giới đó không thẻ sinh ra đã hoàn tât, không thê thoát thai đã trưởng thành 
ngay, như là Mi-nec-vơ từ trong đầu Ju-pi-te”” chưi ra. 

Các hiên pháp dân chủ tư sản cũ thường nêu ra, chẳng hạn, quyền bình 
đẳng và quyền hội họp hình thức; còn Hiên pháp xô-viêt của chúng tôi, của 
Vô sản và nông đân thì lại vứt bỏ cái sự giả nhân giả nghĩa về bình đằng hình 


2° 
“» 


548 V. 1, Lê-nim 


thức đó đi. Khi những nhà cộng hòa tư sản lật đồ ngôi vua, họ không hể lo 
đền quyển bình đẳng hình thức giữa những người bảo hoàng và những 
người cộng hòa. Khi vân đẻ đặt ra là lật đỗ giai câp tư sản, thì chỉ có những 
kẻ phần bội hoặc những thằng ngỗc mới có thẻ đi đòi hỏi phải có quyền bình 
đẳng hình thức cho giai cầp tư sản. Khi mà tât cả những tòa nhà tôt nhật 
đều do giai câp tư sản nắm lây, thì quyển «tự do hội họp» cho công nhân và 
nông dân thật không đáng giá một xu. Các Xô-viêt chúng tôi đã fước của 
bọn giàu có tât cả những tòa nhà tôt, ở thành thị cũng như ở thôn quê, và 
đã chuyển giao tởt cả những tòa nhà đó cho công nhân và nông dân đề 
họ dùng cho những hội và những cuộc họp củ ø ñ ọ. Đây quyền tự do hội 
họp của chúng tôi — — — đôi với nhân dân lao động là như vậy! Đây là ý 
nghĩa và nội dung Hiên pháp”? xô-việt, xã hội chủ nghĩa của chúng tôi! 

Và vì thê mà tât cả chúng tôi đều tin tưởng sâu sắc rằng, dù cho có những 
tai họa như thê nào giáng xuông nước Cộng hòa xô-viêt của chúng tôi đi 
nữa, nó cũng nẫn cứ vô địch. 

Ñó vô địch, bởi vì mỗi ngọn đòn của chủ nghĩa đê quôc điên cuồng 
lồng lộn, mỗi thât bại mà giai câp tứ sản quôc tê gây ra cho chúng tôi, đều 
làm cho ngày càng có nhiều tổng lớp công nông đông đảo đứng lên đâu 
tranh, huân luyện họ bằng giá của những hy sinh lớn nhât, tôi luyện họ và 
làm nảy ra chủ nghĩa anh hùng mới trên quy mô quần chúng. 

Các đồng chí công nhân Mỹ, chúng tôi biêt rằng sự giúp đỡ từ phía các 
đồng chí chắc sẽ đên không phải ngày một ngày hai, vì rằng sự phát triển 
của cách mạng ở trong các nước khác nhau diễn ra dưới những hình thức 
khác nhau và với những nhịp điệu khác nhau (không thẻ nào khác thê được). 
Chúng tôi biệt rằng cách mạng vô sản ở châu Âu trong những tuần tới có 
thể vẫn còn chưa nỗ ra, dù cho hiện nay nó đang chín muồi nhanh chóng đây. 
Chúng tôi trông mong ở cuộc cách mạng quôc tê tât phải nỗ ra, nhưng điều 
đó hoàn toàn không có nghĩa rằng chúng tôi như những kẻ ngôc ngệch, 
trông chờ cuộc cách mạng ây tât phải nỗ ra trong một thời hạn ngắn ngủi 
nhật định. Chúng tôi đã được thây hai cuộc cách mạng vĩ đại, 1oos và 1917, 
ở nước chúng tôi, và chúng tôi hiểu rằng cách mạng không thẻ tiên hành 
theo đơn đặt hàng, cũng như không thể tiền hành theo một sự thỏa thuận 
nào. Chúng tôi biết rằng tình thê đã đưa đội vô sản xã hội chủ nghĩa Nga 
chúng tôi tiền lên phía trước, không phải do công lao của chúng tôi mà do 
sự lạc hậu đặc biệt của nước Nga; và chúng tôi hiểu rằng trong khi cuộc 
cách mạng quôc tê chưa bùng nỗ, cũng có thể sẽ còn có nhiều cuộc cách 
mạng riêng lẻ bị thât bại cũng nên, 

Mặc dầu vậy, chúng tôi biêt chắc rằng chúng tôi là vô địch, bởi vì nhân 


Thư gửi công nhân Mỹ 549 


loại sẽ không để cho cuộc chém giêt đê quôc chủ nghĩa làm cho mắt tỉnh thần 
mà sẽ chê ngự nó. Và nước đầu tiên đã phá vỡ sợi dây xích khô sai của cuộc 
chiên tranh đề quôc chủ nghĩa đó là nước chúng tôi. Chúng tôi đã phải chịu 
những hy sinh nặng nẻ nhât trong cuộc đâu tranh đề phá vỡ sợi dây xích 
đó, nhưng chúng tôi đã đập ỡ được nó. Chúng tôi đã đứng ra ngoài những 
sự phụ thuộc đề quôc chủ nghĩa, chúng tôi đã dương cao trước toàn thê 
giới ngọn cờ đâu tranh để lật đổ hoàn toàn chủ nghĩa đề quôc. 

Hiện nay chúng tôi như ở trong một pháo đài bị bao vây, các đội ngũ 
khác của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa quốc tê chưa thể tới tiếp viện 
cho chúng tôi được. Song các đội ngũ ây đang fồn tại, họ đông hơn chúng 
tôi, họ đang trưởng thành, đang lớn lên, đang mạnh mẽ thêm lên cùng với 
sự tiệp tục bạo tàn của chủ nghĩa đê quôc. Công nhân đang lìa bỏ những tên 
xã hội - phản bội của họ, những bọn Gom-pơc-xơ, bọn Hen-đec-xơn, bọn 
Rơ-nô-đen, bọn Sây-đơ-man, bọn Ren-ne. Chậm rãi song không ngừng, 
công nhân đang tiên bước tới sách lược cộng sản chủ nghĩa, sách lược bôn- 
sê-vích, họ đang đi tới cách mạng vô sản là cuộc cách mạng duy nhât có 
thể cứu nền văn hóa đang bị diệt vong và cứu loài người đang bị diệt vong. 

Nói tóm lại, chúng tôi là vô địch, bởi vì cuộc cách mạng vô sản toàn thê 
giới là vô địch. 

N. Lê-nim 
2o tháng tám 1918. 


Báo ‹Sự thật› sô 178, Tập 37, tr. 48—64. 
22 tháng tám 1o18., 


T“ =ễễ==== ii 


CÁCH MẠNG VÔ SẲẢN 
VÀ TÊN PHẢN BỘI CAU-XKI 


285 


Đây là đầu để một cuôn sách nhỏ mà tôi đã bắt đầu viêt, để phê phán 
một cuôn sách nhỏ của Cau-xki vừa xuẫt bản mới đây ở Viên, nhan để 
là ‹Chuyên chính vô sẳm. Song, vì công việc viết cuôn sách ây của tôi 
bị kéo dài, nên tôi đã quyết định yêu cầu tòa soạn báo «Sự thật dành cho 
chỗ đẻ đăng một bài báo ngắn cũng về vân để ây. 

Hơn bôn năm chiên tranh, một cuộc chiên tranh phản động và làm kiệt 
quệ đên cùng cực, đã làm nên công chuyện của nó. Ở châu Âu, người ta 
cảm thây hơi thở của cuộc cách mạng vô sản đang tới gần: cả ở Áo, cả ở 
Ý, cả ở Đức, cả ở Pháp, và thậm chí ở Anh nữa (đặc biệt tiêu biểu, chẳng 
hạn, là bài qÑhững lời thú nhận của một nhà tư bảm trong sô tháng bảy 
của tờ cTập san xã hội chủ nghĩa›?*%, một tạp chí cực kỳ cơ hội chủ nghĩa, 
do phần tử nửa tự do Ram-xây Măc-Đô-nan chủ biên). 

Chính vào giữa lúc như vậy thì nhà lãnh tự của Quôc tê II, ngài Cau-xkI, 
đã cho ra một cuôn sách về chuyên chính vô sản, nghĩa là về cách mạng vô 
sản, một cuôn sách trăm lần ô nhục hơn, đáng căm phẫn hơn, phản bội 
hơn cuôn ‹Tiển để của chủ nghĩa xã hội nổi tiêng của Bec-stanh. Gần 
2o năm trôi qua kể từ khi cuôn sách phản bội này được xuât bản, giờ đây 
Cau-xki lại lặp lại sự phản bội ây còn trầm trọng hơn nữa! 

Chỉ có một phần rât ít ỏi của cuôn sách là nói hẳn về cuộc cách mạng 
bôn-sê-vích ở Nga. Cau-xki đã nhắc lại từng lời khôn ngoan của bọn men- 
sê-vích, đên nỗi công nhân Ñga có lẽ phải cười rộ lên khi biết điểu đó. 
Thì các bạn hãy tưởng tượng xem, chẳng hạn, cái được mệnh danh là 
«chủ nghĩa Máo là thứ lý sự — đầy dẫy những trích dẫn lây từ những 
bài văn có tính chât nửa tự do của tên nửa tự do Ma-xiôp — rằng các 
nông dân giàu có cô gắng chiêm hữu ruộng đât như thê nào (mới lạ chửa!), 
rằng giá lúa mì cao có lợi cho họ như thê nào, v.v... Bên cạnh đó thì là 
lời tuyên bô khinh khinh, đã hoàn toàn mang tính chât tự do rồi, của «nhà 
mác-xío chúng ta: ‹Bần nông ở đây được coi» (tức là được những người 
bôn-sê-vích trong nước Cộng hòa xô-viêt coi) đlà sản phẩm thường xuyên 
và đông đảo của cuộc cải cách ruộng đât xã hội chủ nghĩa đưới «nền chuyên 
chính vô sảm» (tr. 48 trong sách của Cau-xkj), 


Cách mạng vô sản 0à tên phản bội Cau-xki 551 


Hay đây chứ, phải không các bạn? Một nhà xã hội chủ nghĩa, một nhà 
mác-xít cô gắng chứng minh cho chúng ta thây tính chât £z sản của cuộc 
cách mạng, đồng thời lại cười nhạo — hoàn toàn theo tỉnh thần của Ma-xlôp, 
Pô-tơ-rê-xôp 0ờ của bọn dân chủ - lập hiền — việc tổ chức bẩn nông ở 
nông thôn lại. 

«Việc tước đoạt những nông dân giàu có chỉ đem lại thêm nhân tô bât an 
và nội chiên cho quá trình sản xuất, quá trình này chính lại đang đòi hỏi khẩn 
thiêt một sự bình yên và an toàn để được phục hồi? (tr. 49)- 

Thật không tin được, nhưng đó là sự thật. Đó là nguyên văn lời của 
Cau-xki, chứ không phải của Xa-vin-côp hay của Mi-liu-côp đâu! 

Ở nước Nga, biêt bao nhiêu lần chúng ta đã được thây những kẻ bênh 
vực phú nông lây «chủ nghĩa Máo làm lá chắn, nên Cau-xki không còn 
làm cho chúng ta phải ngạc nhiên nữa. Có lẽ, đôi với độc giả châu Âu thì 
cẩn phải nói kỹ về thái độ bỉ ôi làm đẩy tớ cho giai câp tư sản này và 
về bệnh sợ sệt nội chiền có tính chât tự do chủ nghĩa ây. Còn đôi với công 
nông Nga thì chỉ cẩn lây ngón tay chỉ vào sự phản bội của Cau-xki — — 
rồi đi qua. 


8.” %6 .# 


Có đền gần chín phẩn mười cuôn sách của Cau-xki là dành cho vần 
đề lý luận chung có ý nghĩa quan trọng bậc nhât: vân đẻ thái độ của chuyên 
chính vô sản đôi với (dân chủ». Và ở đây, việc Cau-xki hoàn toàn đoạn 
tuyệt với chủ nghĩa Mác lại càng nỗi rõ hơn hết. 

Với một về hoàn toàn nghiêm trang và cực kỳ qthông tháb, Cau-xki 
cam đoan với độc giả của mình rằng, dưới những chữ «chuyên chính vô 
sảm, Mác có ý nói đên không phải là một chình thức cai trị» loại trừ dân 
chủ, mà là một (rạng thái, cụ thể là: ‹trạng thái thông trị. Mà sự thông 
trị của giai câp vô sản, với tư cách là sô đông trong dân số, lại có thể có, 
với sự tuân thù nghiêm ngặt chê độ dân chủ, như là Công xã Pa-ri chẳng hạn, 
chính đã là chuyên chính vô sản đây, đã do phổ thông đầu phiêu bầu ra. 
Còn việc Mác, khi nói về chuyên chính vô sản, đã không có ý nói đền hình 
thức cai trp (hay là hình thức chính phủ, Regierungsform), thì điểu này 
hầu như ‹đã được chứng minh ngay bằng việc Mác cho rằng ở Anh và 
ở Mỹ, việc quá độ (lên chủ nghĩa cộng sản) có thể tiên hành một cách hòa 
bình, nghĩa là bằng con đường dân chủ› (tr. 2o—a). 

Thật không thể tin được, nhưng đó là sự thật! Cau-xki đã lập luận 
chính là như vậy và đã đập tơi bời những người bôn-sê-vích về tội vi phạm 
‹dân chủ» trong hiên phấp của họ, trong toàn bộ chính sách của họ, và 


552 V. I. Lê-nin 


y đã đem hêt sức, tìm mọi cớ để mà tuyên truyền cho «phương pháp dân 
chủ thay cho phương pháp chuyên chính. 

Đó thật là một sự chạy hoàn toàn sang phía bọn cơ hội chủ nghĩa (loại 
Đa-vit, Côn-bơ và những cột trụ khác của chủ nghĩa xã hội - sô-vanh ở 
Đức, hay bọn Pha-biêng và độc lập ở Anh, hay những kể cải lương ở 
Pháp và Ý), là những bọn đã nói ra một cách thật thà và thẳng thắn hơn, 
rằng chúng không châp nhận học thuyêt của Mác về chuyên chính vô sản, 
vì học thuyêt đó hình như là mâu thuẫn với chê độ dân chủ. 

®ó thật là một sự lùi trở lại hoàn toàn với cái quan điểm của chủ nghĩa 
xã hội ở Đức trước Mác, cho rằng chúng ta phải tiên tới một «Nhà nước 
nhân dân tự do›, với cái quan điểm dân chủ tiểu tư sản, không hiểu rằng 
bắt kỳ một Nhà nước nào cũng là bộ máy của một giai câp này để đàn áp 
giai câp khác. 

Đó thật là một sự từ bỏ hoàn toàn cuộc cách mạng của giai câp vô sản 
để thay vào đó một thứ lý luận tự do chủ nghĩa về ‹giành lây đa sô», dlợi dụng 
chê độ dân chủ! Tât cả những gì mà, trong 4o năm từ 1852 đến 18g, 
Mác và Ăng-ghen đã tuyên truyền và chứng minh về sự cần thiết đôi với 
giai câp vô sản phải ‹đập tan bộ máy Nhà nước tư sản, đều bị tên phản 
bội Cau-xki quên khuây mât, xuyên tạc đi và vứt bỏ đi. 

Phân tích tỉ mỉ những sai lầm lý luận của Cau-xki thì tức là phải nhắc 
lại những gì tôi đã nói trong «qÑhà nước và cách rmmạng›*, ở đây, không 
cần phải làm như thê. Tôi chỉ xin nhắc vẫn tắt: 

Cau-xki đã từ bỏ chủ nghĩa Mác mà quên mật rằng b¿t kỳ Nhà nước 
nào cũng là bộ máy của giai câp này để đàn áp giai câp khác và ngay cả 
nước cộng hòa tư sản đân chủ nhât cũng chỉ là bộ máy của giai câp tư sản 
để đàn áp giai câp vô sản. 

Chuyên chính vô sản, Nhà nước vô sản, bộ máy giai cáp ô sản dùng 
để đàn áp giai cắp tư sản không phải là một hình thức cai trị, mà là một 
Nhờ nước kiểu khác. Đàn áp là cần, vì bao giờ giai cẦp tư sản cũng điên 
cuồng chông lại việc tước đoạt nó. 

(Dựa vào việc Mác trong những năm zo cho rằng có khả năng quá độ 
hòa bình tiên lên chủ nghĩa xã hội ở Anh và ở Mỹ, chẳng qua chỉ là một 
luận điệu ngụy biện, hay nói một cách giản đơn hơn, là luận điệu của một 
tên bịp bợm hòng dùng lôi tầm chương trích cú đề đánh lộn sòng. Thứ 
nhât là, ngay cả khi đó Mác cũng coi khả năng ây là một ngoại lệ. Thứ hai, 
khi đó chưa có chủ nghĩa tư bản độc quyển, tức chủ nghĩa đề quôc. Thứ 


* Xem Tuyển tập này, tr. 3o6—áoo. B7, 


Cách mạng vô sản uà tên phản bội Cau-xki 553 


ba, chính ở Anh và ở Mỹ khi đó đã không có — (bây giờ thì đã có rổi) — 
bọn quân phiệt làm guồng máy chính trong bộ máy Nhà nước tư sản.) 

Ở đâu có đàn áp thì ở đó không thể có tự do, bình đẳng, v.v... Bởi 
vậy, Ăng-ghen mới nói rằng: Trong khi giai câp vô sản còn cẩn đên Nhà 
nước, thì nó cần như vậy không phải vì lợi ích của tự do, mà vì lợi ích 
trần áp những kẻ địch của mình; còn đền khi nào đã có thể nói đền tự do 
thì Nhà nước, theo đúng nghĩa của chữ đó, sẽ không còn tổn tại nữa›. 

Chê độ dân chủ tư sản, mà giá trị của nó đôi với việc giáo dục giai câp 
vô sản và đôi với việc huân luyện cho giai câp vô sản để đầu tranh không 
còn phải bàn cãi nữa, bao giờ cũng có tính chât chật hẹp, giả nhân giả nghĩa, 
lừa đôi và giả tạo, bao giờ cũng chỉ là dân chủ đôi với bọn nhà giàu và xảo 
trá đôi với dân nghèo. 

Chê độ dân chủ vô sản trần áp bọn bóc lột, trân áp giai câp tư sản — 
và vì vậy; không giả nhân giả nghĩa, không hứa hẹn uới chúng 
tự do và dân chủ — còn đôi với nhân dân lao động thì lại cho đân chủ thực 
sự. Chỉ có nước Nga xô-viêt là đã cho giai câp vô sản và toàn thể khôi 
đa sô khổng lồ của nước Ñga, gồm nhân dân lao động, một sự ứg đo uà 
đân chủ chưa từng thây, không thể có được và không thể quan niệm được 
ở bât kỳ nước cộng hòa tư sản dân chủ nào, bằng cách, chẳng hạn, tước 
của giai câp tư sản lâu đài và biệt thự (không như thê thì tự do hội họp 
chỉ là lời nói mép), tước của bọn tư bản nhà in và kho giây (không như 
thê thì tự do báo chí đôi với đa sô trong dân tộc gồm những người lao 
động, chỉ là giả đôi), và bằng cách thay chê độ đại nghị tư sản bằng tổ chức 
dân chủ của các Xô-viÈt, là tổ chức ngàn lẩn gần với nhân dân» hơn, sdân 
chủ» hơn một nghị viện tư sản dân chủ nhât. Và oân ân. 

Cau-xki đã vứt bỏ... đâu tranh giai câp› khi vận dụng vào vần để dân 
chủ! Cau-xki đã trở thành một tên phản bội và một tên đầy tớ chính công 
của giai câp tư sản, 


* * + 


h Tiện đây, không thể không nêu lên một vài lời vàng ngọc của sự phản 
ội. 

Cau-xki buộc phải thừa nhận rằng tổ chức xô-viềt không chì có ý nghĩa 
đôi với nước Nga, mà còn đôi với thê giới nữa, rằng nó thuộc về những hiện 
tượng quan trọng nhât của thời đại chúng ta» và nó hứa hẹn sẽ có cmột 
tầm quan trọng quyêt định» trong những ttrận giao tranh» vĩ đại sắp tới 
giữa tư bản và lao động›. Song — lặp lại sự khôn ngoan của bọn men- 
sê-vích, là những kẻ đã nhảy một cách êm thẩm sang hàng ngũ giai cầp 


554 Ứ. I. Lê-nin 


tư sản chồng lại giai cầp vô sản, — Cau-xki ‹kết luận: các Xô-viêt hay 
thật đầy, nhưng chỉ khi chúng là những ‹tổ chức để đâu trani» thôi, 
chứ không phải khi chúng là những ‹tỗổ chức Nhà nước. 

Tuyệt chưa! Hỡi vô sản và bẩn nông, các bạn hãy tồ chức nhau lại 
thành các Xô-viêt! Nhưng — lạy trời! — xin các bạn chớ có cả gan chiên 
thắng! chớ có nghĩ tới chuyện chiên thắng! Chỉ cần các bạn chiên thẳng 
giai câp tư sản, là hỏng to cho các bạn rồi, vì các bạn không được trở thành 
những tổ chức «Nhà nước trong một Nhà nước vô sản cơ mà. Các bạn 
phải, ngay sau khi các bạn đã chiên thắng, tự giải tán đi!! 

Ồ, nhà «mác-xío Cau-xki tuyệt vời! Ổ, «nhà lý luận» có một không hai 
của sự phản bội! 

Lời vàng ngọc thứ hai. Nội chiên là đử thù» đôi với ‹cách mạng xã hộp, 
bởi vì, như chúng ta đã nghe thây đây; cuộc cách mạng này «cần có sự bình 
yên» (cho bọn giàu có?) «và sự an toàm (cho bọn tư bản?). 

Hỡi vô sản Âu châu! Hãy khoan nghĩ đên cách mạng, chừng nào các 
bạn còn chưa tìm ra được một giai câp tư sản, nó lại không chịu mướn Ãa- 
vin-côp và Đan, Đu-tôp và Cra-xnôp, bọn Tiệp ”” và phú nông đẻ tiên 
hành nội chiên chông lại các bạn! 

Mác việt năm 187o rằng: hy vọng chủ yêu là ở chỗ chiên tranh đã dạy 
cho các công nhân Pháp biệt sử dụng vũ khí. Còn «nhà mác-xí Cau-xki 
lại chờ đợi ở bôn năm chiên tranh không phải là việc giai câp công nhân 
cầm vũ khí chông lại giai câp tư sản (xin trời phù hộ cho! việc ây thật 
chẳng ‹dân chủ› tí nào), mà là... một sự thỏa thuận hòa bình ngọt ngào 
của những nhà tư bản ngọt ngào! 

Lời vàng ngọc thứ ba. Nội chiên còn có một mặt này không hay nữa: 
trong khi trong chê độ ‹dân chủ» có sự ‹bảo vệ cho thiểu sô» (xin mở ngoặc 
nói thêm rằng sự ‹bảo vệ cho thiểu sô» đó đã được những người Pháp 
bênh vực Đrây-fux hay những người ở nước khác như Lip-nêch, Mac-lin, 
Đep-xơ trong thời gian gần đây thể nghiệm bản thân thầy tôt như thể 
nào), — trong khi chê độ dân chủ có sự bảo vệ đó, thì nội chiên lại (xin 
hãy nghe đây! xin hãy nghe đây!) dàm cho kể chiền bại bị nguy cơ tiêu 
điệt hoàn toà. 

Chà chà, anh chàng Cau-xki này chẳng phải là một nhà cách mạng chân 
chính đó sao? Anh ta toàn tâm toàn ý tán thành cách mạng... có điều đó 
phải là một cuộc cách mạng không để xảy ra đâu tranh nghiêm trọng, đền 
nỗi đe dọa tiêu diệt cơ! Anh ta đã hoàn toàn ‹khắc phục› được những sai 
lầm cũ của ông già Ăng-ghen là người đã hân hoan ngợi ca tác 
dụng giáo dục của những cuộc cách mạng bạo lực. Anh ta, với tư cách là 


\Z 


Cách mạng uô sản tà tên phản bội Cau-xki 555 


một nhà sử học «nghiêm chỉnh», đã hoàn toàn thoát khỏi sai lầm của những 
ai cho rằng nội chiên tôi luyện những người bị bóc lột và dạy cho họ biễt 
sáng tạo ra một xã hội mới không có bọn bóc lột. 

Lời vàng ngọc thứ tư. Đứng vẻ mặt lịch sử, nên chuyên chính của 
những người vô sản và tiểu tư sản trong cuộc cách mạng 178 có gì là vĩ 
đại và bổ ích không? Chẳng có gì hêt. Vì NÑa-pô-lê-ông đã xuẫt hiện. ‹Chuyên 
chính của các tầng lớp dưới dọn đường cho chuyên chính của thanh gươm» 
(tr. 26).— ———Giông như mọi kẻ thuộc phái tự do mà y đã nhảy sang hàng 
ngũ chúng, nhà sử học «nghiêm chỉnh› của chúng ta tin chắc rằng, ở những 
nước chưa xảy ra ‹chuyên chính của các tầng lớp dướub, chẳng hạn như 
ở Đức, thì không hể có chuyên chính của thanh gươm. Nước Đức chả 
bao giờ khác nước Pháp ở chỗ có một nền chuyên chính của thanh gươm 
còn thô bạo và thô bỉ hơn, — đó chẳng qua là một sự vu không, do Mác 
và Ăng-ghen bịa đặt ra, các vị này đã nói điêu không biết ngượng khi bảo 
rằng cho đên nay trong «nhân dân Pháp lòng yêu chuộng tự do và lòng 
tự hào của những người bị áp bức có phần hơn là ở Anh và ở Đức, và 
bảo rằng nước Pháp mà được như vậy chính là nhờ có các cuộc cách mạng. 

--Nhưng thôi, thê đã tạm đủ! Phải viêt riêng một quyền sách mới 
kể ra hêt được những lời vàng ngọc của sự phản bội ở tên phản bội bỉ 
ði Cau-xki. 


* #« % 


Về ‹chủ nghĩa quốc tê của ngài Cau-xki, cũng không thể không nói 
tới. Cau-xki đã vô tình soi sáng cho chúng ta thầy thứ chủ nghĩa quốc tễ 
này, — bằng ngay cái việc y dùng những lời đồng tình nhât để miêu tả 
chủ nghĩa quôc tê của bọn men-sê-vích, là những kẻ cũng đã tham dự 
Zim-mec-van đây, — Cau-xki ngon ngọt bảo với chúng ta,— họ là anh 
em› của những người bôn-sê-vích đây, không đùa đâu nhé! 

Và đây là sự miêu tả ngọt ngào «chủ nghĩa Zim-mec-van› của bọn men- 
sê-vích: 

qÑhững người men-sê-vích đã muôn có một nền hòa bình chung. 
Họ đã muôn rằng tât cả các phe tham chiên đểu chầp nhận khầu hiệu: 
không thôn tính và không bồi thường. Trong khi còn chưa đạt được 
điểu đó thì quân đội Nga, theo họ, phải ờ tư thề sẵn sàng chiền đầu...» 
Còn những người bôn-sê-vích tổi tệ kia thì lại đi ‹phá hoại tổ chức 
quân đội và đi ký kêt cái hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ tổi tệ... Và Cau- 
xki nói trắng ra rằng: đúng ra thì nên giữ lại Quồc hội lập hiền, đúng 
ra thì những người bôn-sê-vích không nên nằm lầy chính quyền. 


556 V. I1. Lê-nin 


Thể là chủ nghĩa quốc tê có nghĩa là phải ủng hộ chính phủ đề quộc 
«của mình», như bọn men-sê-vích và bọn xã hội - cách mạng đã ủng hộ 
Kê-ren-xki vậy, phải bao che những hiệp ước bí mật của nó; bằng cách 
đánh lừa nhân dân với lời đường mật rằng: chúng tôi «đòi bọn thú dữ 
phải trở nên hiển lành, «đòi: các chính phủ đề quôc phải «châp nhận khầu 
hiệu không thôn tính và không bồi thường đây chứ. 

Theo Cau-xki, thê là chủ nghĩa quốc tê. 

Còn theo chúng ta thì đó là sự phản bội hoàn toàn. 

Chủ nghĩa quốc tê là ở chỗ phải đoạn tuyệt với bọn xã hội - sô-vanh 
(tức bọn chủ trương phòng thủ) cửa mình và với chính phủ đề quôc của 
mình, là ờ chỗ phải tiên hành cuộc đầu tranh cách mạng chông lại chính phủ 
đó, phải lật đỗ nó, phải sẵn sàng chịu những sự hy sinh dân tộc lớn nhât 
(thậm chí phải ký một hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ), nêu việc đó giúp 
cho cuộc cách mạng vô sản quốc £ở phát triển được. 

Chúng ta biết rât rõ rằng Cau-xki và đồng bọn của hắn (loại Stơ-rê-ben, 
Bec-stanh, v.v...) rât căm phẫm› về việc ký hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ: bọn 
chúng đã muôn rằng chúng ta làm một «cử chỳ, mà kêt quả là... giao béng 
ngay chính quyển ở Ñga vào tay giai câp tư sản! Cái bọn tiêu tư sản Đức 
đần độn nhưng lại rât mực ngọt ngào và tử tê này không hề quan tâm đên 
việc sao cho nước Cộng hòa xô-viêt vô sản — nước đầu tiên đã lật đồ được 
chủ nghĩa đề quôc của mình bằng cách mạng — đứng vững được đền khi 
cách mạng nỗ ra ở châu Âu, và làm bùng lên đám cháy È các nước khác 
(đân tiểu tư sản sợ đám cháy ở châu Âu, sợ nội chiên phá vỡ mmât sự ‹bình 
yên và an toàn›). Không, điều mà chúng quan tâm là làm sao duy trì được 
ở tất cả các nước chủ nghĩa dân tộc ứiểu £z sản, chủ nghĩa này tự gọi mình 
là chủ nghĩa quôc tê bởi đính ôn hòa và cần tắœ% của nó. Thì nước cộng 
hòa Nga cứ việc vẫn là tư sản đi... và hãy chờ đây... Khi đó thì mọi người 
trên thê gian này đều là những người tôt bụng, ôn hòa, đều là những 
người quôc gia - tiểu tư sản hiển lành không chinh phục ai, và chính đó 
là chủ nghĩa quôc tê đây! 

Bọn Cau-xki ở Đức, bọn Lông-ghê ở Pháp”, bọn độc lập (I. L. P.) 
ở Anh, bọn Tu-ra-ti và những ‹anh em» cùng theo đuổi sự nghiệp phản 
bội với hắn ở Ý, v.v... và v.v... đều nghĩ như thê đó. 

Ngàý nay, chỉ có những kẻ dôt đặc mới không thây được rằng: chúng 
ta chẳng những có lý khi lật đỗ giai câp tư sản của mình (và bọn làm tôi 
tớ cho chúng, tức là bọn men-sê-vích và xã hội - cách mạng), mà còn có lý 
khi ký hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ sau khi lời kêu gọi công khai của chúng 
ta đi tới một nền hòa bình chung — lời kêu gọi này có kèm theo việc công 


Cách mạng uô sản và tên phản bội Cau-xki 557 


bô và hủy bỏ những hiệp ước bí mật — đã bị giai câp tư sản trong phe Đồng 
minh”? khước từ. Điều thứ nhât là, nêu như chúng ta không ký hòa ước 
Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ, thì như vậy chúng ta đã làm cho chính quyển chuyển 
ngay vào tay giai câp tư sản Ñga và do đó là gây tai hại vô cùng lớn cho 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thê giới. Điểu thứ hai là, nhờ chịu hy 
sinh lợi ích đân tộc, chúng ta đã duy trì được một ảnh hưởng đôi với cách 
mạng £fhê giới, đền nỗi ngày nay chúng ta đã có nước Bun-ga-ri đang trực 
tiêp bắt chước chúng ta, nước Áo và nước Đức đang sôi sục, cả hai chủ 
nghĩa đê quôc bị suy yêu, còn chúng ta thì đã củng cô được sức lực của 
mình và đã bắt đẩu xây dựng được một quân đội vô sản thực sự. 

Cứ như sách lược của tên phản bội Cau-xki thì công nhân Đức hiện 
nay phải cùng với giai câp tư sản bảo vệ tổ quôc và phải sợ nhât cuộc cách 
mạng Đức xảy ra, bởi vì người Anh có thẻ nhân đó mà ép ký một hòa ước 
kiều Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ. Đó đích thị là sự phản bội. Đó đích thị là chủ 
nghĩa đân tộc tiểu tư sản. 

Còn chúng ta thì lại nói rằng: việc để cho U-cren bị chiêm là một sự 
hy sinh dân tộc vô cùng lớn, song việc này làm cho vô sản và bẩn nông 
U-cren được tôi luyện và mạnh lên, thành những chiên sĩ cách mạng đâu 
tranh cho cuộc cách mạng công nhân quôc tê. U-cren chịu đau khổ, nhưng 
cuộc cách mạng quôc tê lại được lợi, bằng cách làm cho quân đội Đức 
bị đhủ bạ, chủ nghĩa đề quôc Đức bị suy yêu, làm cho các công nhân cách 
mạng Đức, U-cren và Nga sát cánh lại uới nhau. 

Tât nhiên công việc sẽ ‹dễ chịu hơm, nêu như chúng ta có thể đơn 
giản dùng chiên tranh mà lật đỗ cả bọn Vin-hem, cả bọn Vin-xơn đi. Nhưng 
đó là một điều nhảm nhí. Dùng chiên tranh từ bên ngoài mà lật đổ chúng 
thì chúng ta không thê làm được. Song, xúc tiên việc làm tan rã chúng ở 
bên trong, thì chúng ta có thể làm được. Chúng ta đã đạt tới điều đó bằng 
một cuộc cách mạng xô-viêt, vô sản, trên một quy mô hùng 0ï. 

Công nhân Đức còn có thẻ đạt được điểu đó với kêt quả lớn hơn, nều 
như họ xông lên làm cách mạng, không kể gì đền những sự hy sinh dân 
tộc (chỉ có điểu này mới là chủ nghĩa quốc tê), nều như họ nói (và bằng 
việc làm chứng minh) rằng đôi với họ lợi ích của cuộc cách mạng công 
nhân quôc tê cao hơn sự toàn vẹn, sự an toàn và bình yên của bầt kỳ Nhà 
nước dân tộc nào, cự £hể là của Nhà nước dân tộc họ. 


** # 


Cái tai họa và môi nguy lớn nhât đồi với châu Âu là ở chỗ châu Âu 
không có đảng cách mạng. Chỉ có những đẳng của bọn phản bội loại 


558 V. I. Lê-nin 


Sây-đơ-man, Rơ-nô-đen, Hen-đec-xơn, U-ep-bơ và đồng bọn, hoặc của 
những bọn đầy tớ kiều Cau-xki. Không có đẳng cách mạng. 

Tât nhiên, phong trào cách mạng hùng mạnh của quần chúng có thể 
bồ cứu cho khuyêt điểm này, song khuyết điểm đó vẫn là một tai họa tât 
lớn và một môi nguy rât lớn. 

Vì vậy, bằng mọi cách phải tô cáo bọn phản bội loại Cau-xki, và như 
vậy ủng hộ cho các nhóm cách mạng của những người vô sản thực sự quôc 
tê chủ nghĩa, đang có trong /đt cả các nước. Giai câp vô sẳn sẽ mau chóng 
quay lưng lại bọn phản bội và giáo giở, và sẽ đi theo các nhóm ây, sẽ đào 
luyện từ trong các nhóm ây những lãnh tụ của mình. Không phải vô cớ 
mà giai cầp tư sản ở tât cả các nước đang sủa rinh lên về «chủ nghĩa bôn- 
sê-vích quốc tê», 

Chủ nghĩa bôn-sê-vích quốc tê nhât định sẽ chiên thắng giai câp tư 
sản quôc tê. : 

9.x.1018. 
‹Sự' thật» số 21o, 1r tháng mười Tập 37; tr. 1OI—IIo. 


năm 1o18, 
Ký tên: W. Lê-nỉin. 


Z 


CHÍNH QUYỀN XÔ.VIẾT LÀ GÌ?” 


Chính quyền xô-viêt là gì? Bản chât của chính quyển mới này ở chỗ 
nào, mà trong phần lớn các nước người ta vẫn không muôn hay không 
thể hiểu được? Ngày càng thu hút vẻ phía mình công nhân ở mỗi nước, 
bản chât của Chính quyền xô-viêt là ở chỗ: trước kia Nhà nước là do bọn 
nhà giàu hay bọn tư bản cai quản bằng cách này hay cách khác, còn bây giờ 
thì lần đầu tiên Nhà nước lại do chính ngay những giai câp đã bị chủ nghĩa 
tư bản áp bức, cai quản, hơn nữa họ lại cùng nhau cai quản với sô lượng 
người tham gia đông đúc. Ngay cả ở nước cộng hòa dân chủ nhât, ngay 
cả ở nước cộng hòa tự do nhât, chừng nào mà còn có sự thông trị của tư 
bản, chừng nào ruộng đât vẫn còn là của tư hữu, thì chừng nây Nhà nước 
vẫn chỉ do một thiểu sô cai quản, thiểu sô này chín phần mười là từ ở bọn 
tư bản hay bọn nhà giàu mà ta. 

Lần đầu tiên trên thê giới, chính quyền Nhà nước đã được tổ chức 
ở Nga sao cho chỉ có công nhân, chỉ có nông dân lao động, gạt bọn bóc 
lột ra, là hợp thành những tổ chức đông đảo — các Xô-việt, và các Xô- 
việt này được trao cho toàn bộ chính quyền Nhà nước. Chính vì thê mà, 
dù cho bọn đại biểu của giai câp tư sản ở tât cả các nước có vu không nước 
Nga thê nào đi nữa, thì danh từ ‹Xô-viêb cũng vẫn trở nên không những 
dễ hiểu, mà còn phổ biên, còn được yêu thích đôi với công nhân, đôi với 
tât cả những người lao động. Và chính vì thê mà, dù cho sự khủng bồ các 
chiên sĩ cộng sản ở các nước có diễn ra thê nào chăng nữa, thì Chính quyển 
xô-viêt cũng vẫn cứ nhât định sẽ thẳng trên toàn thê giới trong một tương 
lai không xa. 

Chúng ta hiểu rõ rằng trong tổ chức của Chính quyền xô-viễt ở nước 
chúng ta còn có nhiều khuyết điểm. Chính quyền xô-viễt không phải là 
một thứ bùa nhiệm mầu. Nó không chữa được ngay tức khắc những khuyêt 
điềm của quá khứ, bệnh mù chữ, nạn vô văn hóa, những hậu quả của cuộc 
chiên tranh man rợ, những hậu quả của chủ nghĩa tư bản ăn cướp. Nhưng, 
bù lại, nó tạo điều kiện để có thể tiên lên chủ nghĩa xã hội. Nó tạo điều 
kiện cho tât cả những ai đã bị áp bức, có thể vươn mình dậy, và tự mình 


560 Ứ. I. Lê-nin 
———-- -—--:.--..-..--:.-=--` '`---.< 
nắm lây ngày càng hoàn toàn tât cả công việc quản lý Nhà nước, tât cả 
công việc quản lý kinh tê, tât cả công việc quản lý sản xuât. 

Chính quyển xô-viêt là con đường đi đến chủ nghĩa xã hội, do quần 
chúng lao động tìm ra, và vì vậy mà nó đúng, vì vậy mà nó vô địch. 


Diễn văn thu thanh cuỗi 

tháng ba năm IoIo. Tập 38, tr. 238—23g. 
Đăng ngày 21 tháng giêng 

năm 1928 trong báo +Sự thật, 

sô 18, 


v. 


SÁNG KIẾN VĨ ĐẠI 


: (VỀ TINH THẦN ANH DŨNG CỦA CÔNG NHÂN Ở 
HẬU PHƯƠNG. VỀ NHỮNG «NGÀY THỨ BẢY GỘNG SẢN>) 


Báo chí đăng nhiều gương anh dũng của các chiền sĩ Hồng quân. Trong 
cuộc đầu tranh chông bọn Côn-tsăc, Đê-ni-kin và những đội quân khác 
của bọn địa chủ và bọn tư' bản, công nhân và nông dân thường tỏ ra tinh 
thần đũng cảm và chịu đựng gian khổ, để bảo vệ những thành quả của 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Việc khắc phục tư tưởng du kích, bệnh 
mệt mỏi, tình trạng lơi lỏng, thì chậm và khó khăn, nhưng nó cứ tiên triển, 
bât châp tât cả. Tỉnh thần anh dũng của quần chúng cẩn lao tự giác hy 
sinh vì thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, đó là nên tảng của kỷ luật mới, của 
một kỳ luật thân ái trong nội bộ Hồng quân, là nền tảng của việc phục hưng 
củng cô và phát triển kỷ luật ây. 

Tỉnh thần anh dũng của công nhân ở hậu phương cũng không kém phần 
đáng chú ý. Việc tổ chức ngày thứ bảy cộng sản, do sáng kiên của chính 
anh em công nhân đặt ra, đã có một ý nghĩa thật sự to lớn về mặt ây. Rõ 
ràng đó chỉ mới là một bước đầu, nhưng là một bước đầu có tầm quan 
trọng vô cùng to lớn. Đó là bước đầu của một cuộc cách mạng khó khăn 
hơn, quan trọng hơn, triệt để hơn, quyêt định hơn là việc lật đỗ giai câp 
tư sản, vì đó là một thẳng lợi đôi với bệnh thủ cựu và tình trạng lơi lỏng 
của bản thân mình, đôi với bệnh ích kỷ tiều tư sản, đôi với những tập 
quán mà chủ nghĩa tư bản tệ hại đã để lại cho công nhân và nông dân. Khi 
nào thắng lợi áy được củng cô, thì lúc đó, và chỉ lúc đó, mới tạo ra được 
kỷ luật xã hội mới, kỳ luật xã hội chủ nghĩa; thì lúc đó, và chỉ có lúc đó, 
chủ nghĩa tư bản mới không thẻ ngóc đầu dậy được, và chủ nghĩa cộng 
sản mới thật sự là vô địch. 

Báo ‹Sự thật» sô ra ngày 17 tháng năm có đăng một bài của đồng chí 
^.G., nhan để là Lao động theo kiểu cách mạng (Ñgày thứ bảy cộng sản 
chủ nghĩa)». Bài này có một tầm quan trọng rât lớn, nên chúng tôi cẩn chép 
lại toàn bộ ra đây: 


36—2886 


562 V. 1. Lê-nin 


LAO ĐỘNG THEO KIỂU CÁCH MẠNG 
(NGÀY THỨ BẢY CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA) 


Bức thư của Ban chẵp hành trung ương Đảng cộng sản Nga, nói về lao động 
theo kiểu cách mạng, đã kích thích mạnh mẽ các tổ chức cộng sản và những người 
cộng sản. Do đà chung thúc đây, nhiều công nhân xe lửa là đảng viên cộng sản 
đã ra mặt trận; nhưng phần đông họ lại không thẻ rời bỏ được chức vụ quan 
trọng họ đang đảm nhiệm, cũng không tìm ra được những phương pháp làm 
việc mới theo kiểu cách mạng. Những tin tức từ các tổ chức cơ sở đưa đên nói 
về sự chậm chạp của việc động viên cũng như tác phong quan liêu giầy tờ đã buộc 
tiểu khu đường sắt Mạc-tư-khoa — Ca-zan phải chú ý đên bộ máy quản lý đường 
sắt. Tế ra là vì thiêu nhân công và cường độ lao động kém nên có những đơn 
đặt hàng gầp rút và những việc sửa chữa khẩn cầp các đầu máy bị chậm trễ. Ngày 
7 tháng năm, hội nghị toàn thể những người cộng sản và những người cảm tình 
ở tiểu khu thuộc đường sắt Mạc-tư-khoa — Ca-zan đã đặt vân để phải chuyển 
từ lời nói về việc giúp vào đánh bại Côn-tsắc sang hành động. Trong để nghị 
được hội nghị thông qua, có nói: 

Trước những khó khăn của tình thê trong và ngoài nước, đẻ thắng kẻ thù 
giai cầp, những người cộng sản và các người cảm tình một lần nữa phải tự thúc 
dục mình và giành giật trong thời gian nghỉ ngơi của mình một giờ nữa, tức là 
tăng ngày làm việc lên một giờ, rồi đem dồn sô thì giờ ây vào ngày thứ bảy, làm 
một lèo 6 giờ lao động chân tay, thì tức khắc sẽ sản xuât được một giá trị thực 
tê. Cho rằng những người cộng sản, vì thắng lợi của cách mạng, thì không được 
nề hà sức khỏe và tính mệnh của mình, — phải làm việc không lây tiền công. Áp 
dụng Ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa trong khắp cà tiểu khu, cho đên khi hoàn 
toàn chiên thẳng Côn-tsắc). 

Sau đôi chút do dự; đề nghị này đã được nhât trí thông qua. 

6 giờ chiểu thứ bảy, ngày 1o tháng năm, các đằng viên cộng sản và các người 
cảm tình, khác nào bộ đội, đã đên làm việc: họ tự xếp thành hàng ngũ, và không 
lộn xộn xô nhau, họ được các độc công phân mỗi người vào chỗ làm việc. 

Công tác lao động (heo kiểu cách mạng tức thời có kêt quả rõ rệt. Dưới đây 
là bằng thông kê các xí nghiệp và tính chât công việc đã hoàn thành. (xem tr. 563). 

Tổng sô giá trị các công việc đã làm được tính theo tỷ suât tiền công bình 
thường là s triệu rúp; tính theo tỷ sut các việc lao động làm thêm, thì tăng hơn 
1 lần rưỡi. 

Cường độ những công việc xếp hàng hóa cao hơn cường độ lao động của 
công nhân thường 27o%‹ Cường độ lao động của những công việc khác đại để 
cũng như thê. 

Đã trừ bỏ được tình trạng vì thiêu nhân công và vì lỗi làm việc quan liêu 
chậm chạp mà để cho những đơn đặt hàng (khẩn cầp) chậm trễ từ bảy ngày 
đên ba tháng. 

Công việc vẫn được tiên hành dù một vài khí cụ có bị hư hỏng (dễ trừ bò); 
làm cho công việc một số nhóm chậm đi từ 3o đên 4o phút. 

Nhân viên quản trị để lại để chỉ đạo các công việc, chỉ có vừa đủ thì giờ để 
chuẩn bị các nhiệm vụ mới thôi; và cứ theo lời một người đốc công già nói rằng 
chỉ trong ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa người ta cũng đã làm được công việc 


\ứ 


Sáng kiên nĩ đại 563 
r1 
" Sẽ giờ 
Địa điểm Những công vi 5 : 
b ø công việc công | Do mỗi | rạnc Kêt quà 
công tác đã hoàn thành | nhận |@Ôngnhân| s2 
làm 
Mạc-tư-khoa. Xếp vật liệu cho| 48 5 24o | Đã xêp lên được 
Những xưởng khu và khí cụ 7.5oo pút, đã 
sửa đầu máy | đề sửa chữa đầu | 21 3 623| dỡ xuông 
trung ương. 1náy và những bộ được 1.8ooO 
phận toa xe, để pút. 
chờ đi Pê-rô- 
vô,— Mu-rôm,— 
A-la-tưa và Xư- 
zZơ-ranh 5 4 2o 
Mạc-tư-khoa. Tiểu tu phức tạp Tổng cộng, đã 
Để-pô các xe các đầu máy 26 5 13o| sửađược11/2 
hành khách đầu máy. 
Mạc-tư-khoa. Tiểu tu các đầu 2 đầu máy được 
Ga phân phôi máy 24 6 144| sửa lại đã đem 
xe. dùng; đã tháo 
được các bộ 
phận của 4 
đầu máy để 
sửa. 
Mạc-tư-khoa. "Tiểu tu các toa xe 12 6 72a | 2a toa hạng ba. 
Sở toa xe. 
4Pê-rô-vô›, Sửa chữa toa xe 12 toa chở hàng 
Những xưởng và tu bổ nhỏ vào hóa Và 2 toa 
Sửa tOa trung ngày thứ bầy và | 46 5 2zo| bằng. 
ương. chủ nhật. 223 5 115 
Tổng cộng... | 2os — 1or4| Tổng cộng, đã 
sửa lại được 
4 đầu máy, 16 
toa và đã xếp 


và dỡ được 
9.3oo pút. 


36* 


_ 564 Ứ. I. Lê-nm 


la 
cà tmột tuần lễ của những người công nhân kém giác ngộ và thiêu kỷ luật, thì có 
lẽ cũng quá đáng chút ít thôi. 

Vì cũng có những người chỉ chân thành ủng hộ Chính quyển xô-viểt tham 
gia những công việc đó, và đên những ngày thứ bảy tới, người ta còn hy vọng 
sẽ có rầt đông người đên làm việc như vậy nữa, và vì những khu khác cũng có 
ý muôn noi gương những người cộng sản công nhân đường sắt thuộc đường 
sắt Mạc-tư-khoa — Ca-zan, tôi sẽ căn cứ theo những tin tức từ cơ sở đến, mà 
nói tỉ mì hơn về mặt tổ chức. 

"Tham gia các công việc thì có chừng ro% là những người cộng sản, họ đã 
có việc thường xuyên ở đó. Còn những người khác là những nhân viên quản 
trị có trách nhiệm và những người được bầu ra, từ người ủy viên của đường 
sắt đền người ủy viên của xí nghiệp này hay xí nghiệp kia, cũng như những đại 
biểu công đoàn và những đồng chí làm việc ở Cục quản lý và ở bộ Dân ủy giao 
thông. 

"Tỉnh thần hào hứng và đồng tâm hiệp lực trong lao động từ trước tới nay 
chưa hề có. Khi những công nhân, nhân viên văn phòng, nhân viên quản trị, 
không một lời cãi cọ hoặc to tiếng, xớm nhau lại như những con kiên cẩn cù, 
cùng nhau bắt tay đầy một vành bánh xe nặng 4o pút của một đầu máy xe lửa 
chở hành khách đền nơi cần dùng, thì trong lòng người ta nảy nở một tình cảm 
vui thích nồng nhiệt do lao động tập thẻ, và lòng tỉn tưởng vào sự tât thắng của 
giai cầp công nhân được củng cô. Bọn tham tàn trên thê giới sẽ không làm sao 
bóp nghẹt được công nhân chiên thẳng; bọn phá hoại trong nước sẽ mật công 
toi chờ đợi Côn-tsắc. 

Công việc xong xuôi, những người tham gia đã chứng kiên một cảnh tượng 
lạ thường: một trăm đảng viên cộng sản mệt nhọc, nhưng mắt họ sáng lên vì vưi 
sướng, họ chào mừng những thành công trong việc làm bằng bài «Quốc tê ca› 
trang nghiêm — và người ta đã có cảm tưởng như làn sóng âm thanh chiên thẳng 
của bài ca chiên thắng sắp vượt khỏi các bức tường đẻ vang dội khắp Mạc-tư- 
khoa công nhân và, giông như những đợt sóng gợn lên khi người ta ném một 
viên đá, những làn âm thanh đó sẽ lan rộng ra cả nước Nga công nhân và kích 
thích những ai đang mệt mỏi và còn buông lòng kỷ luật. 

A. G. 

Đánh giá tầm gương đặc sắc đáng noi theo› tôt đẹp đó, báo «Sự thập, 

ngày ao tháng năm, trong một bài của đồng chí Ñ. R., đưới đầu để như 
trên, đã việt: 

‹Những trường hợp công tác như thê do các đảng viên cộng sản hoàn thành, 
không phải là hiêm. Tôi được biêt có nhiều trường hợp như thê ở nhà máy điện 
và trên nhiều đường sắt. Ở đường sắt Ñi-cô-lai, những đảng viên cộng sản đã 
làm được thêm nhiều đêm để dựng lại một đầu máy bị đỗ ở đài quay xe; trên 
đường sắt phía Bắc, vào mùa đông; tât cả các đẳng viên cộng sản và những người 
cảm tình đã làm việc trong nhiều ngày chủ nhật, đê dọn sạch tuyết phủ kín đường 
tàu; các chỉ bộ đảng thuộc nhiều nhà ga hàng hóa đã đi tuần tiếu ban đêm trong 
các ga, để chỗng trộm cắp, — nhưng đây chỉ là một công việc gặp thì làm, chứ 
không phải làm một cách có hệ thông. Các đồng chí công nhân trên đường sắt 
Ca-zan đã đưa lại yêu tô mới làm cho công việc tiên hành có hệ thông và thường 


Vy. 


Sáng kiền uïĩ đại 565 


xuyên. tCho đến khi hoàn toàn chiễn thắng được Côn-tsắc; các đồng chí thuộc 
đường sắt Ca-zan đã quyết định như vậy; và tất cả ý nghĩa công việc của họ chính 
là ở chỗ đó. Chừng nào mà đẫt nước còn ở trong tình trạng chiên tranh, thì họ 
vẫn còn tăng các ngày làm việc của những đảng viên cộng sản và những người 
cảm tình thêm lên một giờ; đồng thời họ lại nêu gương mẫu làm việc có hiệu 
suất. 

Gương mẫu đó đã được noi theo và cẩn được noi theo về sau. Đại hội những 
đảng viên cộng sản và những người cảm tình thuộc đường sắt A-lêch-xăng; sau 
khi nhận xét tình hình chiền sự và nghị quyết của các đồng chí thuộc đường sắt 
Ca-zan, đã quyết định: 1) Áp dụng (những ngày thứ bảy» đôi với các đảng viên 
cộng sản và những người cằm tình làm trên đường sắt A-lêch-xăng. Ngày thứ 
bảy đầu tiên định vào 17 tháng năm. 2) Tỏ chức các đảng viên cộng sản và những 
người cảm tình thành những kíp kiểu mẫu, gương mẫu đẻ chỉ cho công nhân 
thây phải làm việc như thê nào và, với vật liệu, dụng cụ và việc ăn uông như hiện 
nay, thực ra người ta có thể làm được như thể nào. 

"Theo lời các đồng chí trên đường sắt Ca-zan, thì gương làm việc của họ đã 
gây được một ân tượng lớn, nên ngày thứ bảy sau, họ hy vọng sẽ được một sô lớn 
công nhân ngoài Đảng đên tham gia lao động. Trong lúc chúng tôi viêt những 
dòng này, thì ở các xưởng thuộc đường sắt A-lêch-xăng, việc làm thêm giờ của 
các đẳng viên cộng sản chưa bắt đầu; chỉ mới nghe có dự định tổ chức công việc 
như thê là đủ khiên cho quần chúng ngoài Đảng chuyển động và bàn tán xôn 
xao. Cái đó hôm qua chúng mình không rõ, nêu biết thì chúng mình đã chuẩn 
bị và cũng đã làm được như thể rồi; (thứ bảy sau; nhât định mình sẽ đền» — 
chỗ nào người ta cũng nghe nói như vậy. Lôi lao động như thê đã gây được một 
ân tượng rất to lớn. 

Gương của các đồng chí thuộc đường sắt Ca-zan phải được hệt thầy các 
chỉ bộ Đảng cộng sản ở hậu phương noi theo. Không phải chỉ riêng các chỉ bộ 
Đảng cộng sản thuộc hệ thông đường sắt Mạc-tư-khoa, mà cả tổ chức Đảng 
trong toàn nước Nga cũng cẩn phải noi theo. Cả ở nông thôn nữa, các chỉ bộ 
cộng sản, trước tiên là phải bắt tay làm ruộng của các chiên sĩ Hồng quân, đề 
giúp đỡ gia đình họ. 

Thứ bảy cộng sản chủ nghĩa đầu tiên, các đồng chí trên đường sắt Ca-zan 
đã kết thúc công việc của họ bằng bài «Quốc tê ca». Nêu tổ chức cộng sản trong 
tắt cả nước Nga đều noi gương đó và kiên quyết áp dụng nó, thì nước Cộng 
hòa xô-viễt Nga sẽ vượt qua được những tháng gay go sắp tới, với tiêng hát vang 
như sâm của «Quốc tế ca» của hết thảy những người lao động trong nước Cộng 
hòa... 

Các đồng chí cộng sản, hãy bắt tay vào việc!›. 

Báo ‹Sự thật» ra ngày 22 tháng năm năm 1ọro viễt rằng: 

«Ngày 17 tháng năm, «ngày thứ bảy? cộng sản chủ nghĩa đầu tiên đã 
được thực hiện trên đường sắt A-lêch-xăng. 98 đẳng viên cộng sẩn và 
người cãm tình, theo đúng nghị quyết của đại hội, đã làm thêm 5 giờ, 
không lấy công, chỉ có quyền ăn thêm một bữa trưa mà phải trả tiền, 
đồng thời người ta cung cấp cho họ, như là công nhân lao động châu 
tay, hai trăm gam bánh mì đề lăn, mà cũng phải trả tiền®, 


566 V. 1. Lê-nin 


* 

Mặc dầu các công việc đã được chuẩn bị kém và tổ chức kém, năng 
suật ?ẫn gấp 2—3 năng suất thường ngàùy. 

Ví dụ: 

Trong 4 giờ; 5 người thợ tiện đã tiện được 8o trục nhỏ. Như vậy là 
bằng 212% năng suât thường ngày. 

Trong 4 giờ; 2o thợ phụ việc đã nhặt được 6oo pút nguyên vật liệu 
cũ và 7o lò-xo toa xe, mỗi cái nặng 3 1/2 pút*; tổng cộng: 8so pút. Tức là 
bằng 2oo%⁄ năng suât ngày thường. 

«Các đồng chí giải thích việc đó như thẻ này: lúc bình thường; công việc 
đã chán ngán, buồn bã; còn ở đây thì họ làm việc vui thích và phân khởi. Nên 
bây giờ, người ta sẽ lầy làm hỗ thẹn mà thây rằng ngày thường mình đã làm việc 
kém hơn ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa›. 

«Nhiều công nhân ngoài Đảng bây giờ cũng tuyên bồ muôn tham gia công 
tác những ngày thứ bảy. Các kíp đầu máy tự nguyện đên thứ bảy sẽ kéo một 
đầu máy ra khỏi nghĩa địa», sửa lại và đem ra dùng lại. 

Chúng ta được tin rằng những ngày thứ bảy tương tự như thê cũng đã 
được tổ chức trên đường sắt Vi-a-zơ-ma›. 

Trong báo ‹Sự thập ra ngày 7 tháng sáu, đồng chíA. Đi-a-sen-cô kẻ 
chuyện người ta đã làm việc như thê nào trong những ngày thứ bảy cộng 
sản chủ nghĩa đó. Chúng tôi xin đăng lại phần chủ yêu trong bài báo của 
đồng chí đó nhan đẻ là ‹Bút ký về ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa: 

4 Tôi cùng với bạn tôi rât lây làm sung sướng được đi «thực tập» ngày thứ bảy, 
theo nghị quyết của Đảng ủy phân khu ngành đường sắt, và được tạm thời, trong 
vài giờ, đẻ cho đầu óc nghỉ ngơi bằng cách bắt các bắp thịt làm việc... Chúng 
tôi phải làm việc tại xưởng mộc của ngành đường sắt. Đên đó, gặp được bạn 
bè, chào hỏi nhau, vui đùa với nhau, kiểm điểm lực lượng: tât cả có 4o người... 
Sừng sững trước mặt chúng tôi là một ‹con quái vật không lổ—một nồi xúp-de 
khá nặng, có đên 6oo hoặc 7oo pút; và chính là cái nồi xúp-de đó mà bọn tôi phải 
‹chuyển› đi chỗ khác, nghĩa là vần đên toa bằng, cách đây 1/4 hoặc 1/4 đặm. Bọn 
tôi đâm ra nghỉ ngại... Nhưng chúng tôi đã bắt tay vào việc: các đồng chí chỉ 
có việc đặt những trục lăn bằng gỗ đưới nồi xúp-de, rồi buộc vào đó hai cái chão, 
thê là công việc bắt đầu... Nồi xúp-de không chịu nhượng bộ ngay đâu, nhưng 
nó cũng vẫn cứ phải cựa quậy. Chúng tôi rât. vui thích, vì bọn chúng tôi không 
có bao nhiêu người... có phải chính cũng cái nồi xúp-de này mà những công nhân 
ngoài Đảng, đông gấp ba chúng tôi, đã ra sức kéo trong gắn hai tuần đó chăng; 
nhưng nó vẫn không đẻ cho vần, nó đã chờ chúng tôi đền... Chúng tôi làm việc 
một giờ, cật lực, đồng tâm hiệp lực theo tiếng hô: «Một, hai, ba» của sanh đầu 
đàn» của chúng tôi. Và nồi xúp-de chuyển dần. Bỗng nhiên cái gì đã xảy ra vậy 
CÀ một dãy đồng chí ngã lăn ra đền là tức cười: thì ra cái chão đã sphản› chú 
tôi rồi... Song cũng chỉ mât có một phút thôi: người ta lại thay ngay cái chỉ 
bằng một dây cáp... Chiểu đên, trời sắp tôi rồi, nhưng còn phải vượt qua 
cái dỗc nhỏ nữa, thì công việc mới xong xuôi nhanh chóng. Xương cánh tay k 


*— một pút — 16,38 kỹ. 


Sảng kiền uĩ đại 567 


* 

răng rắc, lòng bàn tay rát bỏng, người chúng tôi nóng bừng, mọi người đều đem 
hềt sức ra kéo, — và công việc trôi chảy. Các «nhân viên hành chính› có mặt ở 
đó, hồ thẹn trước sự thành công này, không ai bảo ai, cũng đều tự nhảy vào nằm 
lầy dây cáp: nào các bạn, hãy giúp một tay vào ! có thẻ chứ! Một anh Hồng quân 
đứng ngây người ra nhìn chúng tôi làm việc. Anh ta cảm một cây đàn ác-coóc- 
đệ-ông. Anh nghĩ gì? Bọn người này là thể nào nhỉ? Thứ bảy, trong khi mọi 
người đều ở nhà, thì bọn họ đền đây làm gì nhỉ? Tôi đánh tan những nghỉ ngờ 
của anh ta và bảo anh rằng: cĐồng chí ạ, đồng chí hãy chơi cho chúng tôi một 
bài vui đi. Chúng tôi không phải là những kẻ làm việc qua quýt nào đó đâu, mà 
là những người cộng sản chân chính, — đồng chí hãy xem công việc chạy nhanh 
biềt bao trong tay chúng tôi, chúng tôi không làm biểng, mà hết sức cô gắng». 
Anh Hồng quân đặt cần thận cái ác-coóc-đê-ông của mình xuông và lao về phía 
dây cán... 

h Đồng chí U. cầt giọng hát cao và hay: dÑgười Anh thông minh...» Bọn tôi 
đồng thanh hát theo, thê là những lời trong bài ca công nhân vang ầm lên: ‹Nào, 
tiền lên, đòn đâu, tiên lên, gắng một tí nữa, gắng một tí nữa nào...» 

Vì không quen, nên bắp thịt của chúng tôi mệt mỏi, chúng tôi đau nhừ cả 
vai lẫn lưng, nhưng... trước mắt chúng tôi có một ngày tự do, một ngày nghỉ, 
chúng tôi sẽ có đủ thì giờ để ngủ thỏa thích. Đích không còn xa nữa; và sau khi 
nhúc nhích một lát; econ quái vật khổng lồ của chúng tôi đã đên gần sát toa bằng: 
hãy lát ván xuöng đưới, đây nó lên toa bằng đi! Thê là cái nồi xúp-de ây sẽ làm 
được cái công việc mà người ta hằng mong ở nó từ lâu. Và bây giờ; thì chúng 
tôi kéo nhau cả bọn đên phòng ‹câu lạc bộ» của chỉ bộ địa phương; trang trí toàn 
những áp-phích, có chật đầy súng và được dọi sáng trưng. Sau khi hát bài 4Quôc 
tễ ca› một cách thành thạo, chúng tôi uỗng nước trà pha rượu œum› và ăn cả bánh 
mì nữa. Các đồng chí địa phương đã tô chức bữa tiệc này sau khi bọn chúng tôi 
làm việc nặng nhọc, thật là đúng lúc quá. Chúng tôi thân ái cáo biệt các đồng 
chí và cùng nhau xêp thành hàng. Những bài ca cách mạng nỗi lên trong đêm 
tôi im lặng của khu phổ đã ngủ yên; tiếng chân đi đều bước hòa nhịp theo bài 
hát. (Các đồng chí, hãy đi đều bước›. ¿Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thê gian» — bài 
hát của chúng tôi; bài ca Quốc tê và ca lao động, vang lên. 

Một tuần qua. Cánh tay và vai chúng tôi đã được nghỉ ngơi, chúng tôi đi 
làm một «ngày thứ bảy» nữa; lần này đi xa đền chín dặm, để sửa toa xe lửa. Đây 
là Pê-rô-vô. Các đồng chí chúng tôi trèo lên mui một toa xe qngười Mỹ› và hát 
vang và hay bài «Quốc tê ca». Công chúng ở tàu chú ý lắng nghe và chắc là ngạc 
nhiên. Những bánh xe gảm lên đều nhịp; và chúng tôi, không kịp trèo lên mưi 
xe, đã bám xung quanh toa xe (người Mỹ›, đứng ở các bậc lên xuông, làm ra 
vẻ như những hành khách ‹liểu mạng). Đền chỗ đỗ đây rồi. Chúng tôi đã đên 
nơi. Chúng tôi đi qua một cái sân dài và gặp đồng chí ủy viên chính trị G., thái 
độ niểm nở. 

— Việc thì có nhiều, nhưng người thì ít ! Chúng ta chỉ có ao người. Thê mà, 
trong 6 giờ đồng hồ, phải trung tu mười ba toa xe! Đây là những cặp bánh xe có 
đánh sô. Không phải chỉ có những toa Xe rỗng, mà còn có cả một toa thùng đầy 
dấu... Được! «Chúng mình sẽ liệu», các đồng chí ạ.. 

Công việc đang lúc náo nhiệt. Cùng với năm đồng chí khác, tôi dùng đòn 
bẩy đẻ làm. Phải dùng vai đầy những bánh xe ghép với nhau, nặng từ 6o đến 7o 


568 V. I. Lê-nin 


pút, đi theo chiểu hai đòn bây, do «người đầu đàn› chỉ huy, các bánh xe đó cứ 
thoăn thoát nhảy từ đường tàu này qua đường tàu khác. Cặp này chuyển đi, cặp 
khác thay vào. Những bánh xe đó đều được xêp đặt chu tât cả rồi, chúng tôi 
liền ‹tông› mau đồng sắt vụn đó vào trong một nhà kho... Một, hai, ba, — một 
cần trục quay chuyển những bánh xe đó lên: đường đã dọn quang. Ở chỗ kia, 
trong bóng tôi, là tiếng búa đập: các đồng chí chúng tôi, như những con ong, đang 
Ta công sửa chữa những toa xe sôm› của họ. Người thì làm thợ mộc, người thì 
làm thợ sơn, thợ lợp mui xe. Công việc sôi sục làm cho chúng tôi và đồng chí 
ủy viên chính trị vui thích. Nhưng kia, anh em thợ rèn đang cần chúng tôi giúp 
sức. Trong một cái lò nhỏ có thẻ đi chuyển được, người ta đang nung một cái 
trục có móc bị quản lại của toa xe chẳng may. Trục xe nung trắng đặt trên 
đe,tung tóe tia lửa dưới những nhát búa mà chúng tôi nện rât trúng theo sự hướng 
dẫn của một đồng chí có kinh nghiệm, trục xe trở lại nguyên hình cũ. Nó hãy 
còn trắng đỏ mà chúng tôi đã khiêng nhanh, nhanh vào chỗ của nó và trong khi 
nó vẫn còn tung tóe tia lửa, thì chúng tôi đã đặt được vào lỗ của nó; thêm vài 
nhát búa nữa, thê là lắp xong. Bọn tôi chui xuông gảm toa. Cơ câu của các đầu nỗi 
toa xe và trục có móc không phải giản đơn như người ta tưởng: đây có tât cả 
một hệ thông đinh ri-vê, lò-xo xoáy trôn ốc... 

Công việc sôi sục, đêm tôi xãm hơn, đuôc cháy sáng rực thêm. Sắp xong 
xuôi. Một sô đồng chí đã ngồi xổởm bên một đông vành xe và ‹nhậm nháp› 
nước chè nóng bỏng. Đêm tháng năm thật là mát mẻ, và trên trời, vành trăng 
non lưỡi liểm thật là xinh đẹp. Người ta vui, cười, đùa nghịch nhau một cách 
hóm hỉnh. 

— Đồng chí G., xong việc rồi, 12 toa xe này hẳn đồng chí cho là đủ chứ gì! 

Nhưng đồng chí G. chưa thây là đủ. 

Uông nước chè xong. Chúng tôi hát những bài ca chiên thẳng và cùng nhau 
đi ra công...0. 

Phong trào hưởng ứng việc tổ chức những ngày thứ bảy cộng sản chủ 
nghĩa» chẳng phải chỉ ở thành phô Mạc-tư-khoa mới có, Ngày 6 tháng 
sáu, báo «Sự thật đăng tin: 

«Ở' Tơ-ve, hôm 21 tháng năm, ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa đầu tiên 
đã được thực hiện. 128 đảng viên cộng sản đã làm việc trên đường sắt. Trong 
2 1/2 giờ, họ đã xêp và dỡ hàng cho 14 toa xe, đã sửa chữa 2 đầu máy, đã cưa 
được 1o xa-giên* khôi củi và làm được nhiều việc khác nữa. Cường độ lao động 
của các đảng viên cộng sản công nhân lành nghề đã tăng gâp 12 lần năng suất 
thường ngày›. 

Sau đó, trong báo eSự thật ngày 8 tháng sáu, người ta đọc thây: 

NHỮNG NGÀY THỨ BẢY CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 

‹%Xa-ra-tôp, ngày s tháng sáu. Hưởng ứng lời kêu gọi của các đồng 

chí của mình ở Mạc-tư-khoa, các công nhân xe lửa đảng viên cộng sản, trong 


hội nghị toàn thể các đảng viên, đã quyết định làm việc thêm s giờ không lây 
công trong tât cả mọi ngày thứ bảy, đề ủng hộ nền kinh tẻ quốc dân». 


« 


# Xa-giên: đơn vị đo lường Nga cũ, bằng 2,134 m, ND, 


Sáng kiên tỉ đại 569 


** # 

'Tôi đã kể lại hêt sức tỉ mỉ đầy đủ những tin tức về những ngày thứ bảy 
cộng sản chủ nghĩa, vì đây chắc chắn là một trong những mặt quan trọng 
nhât của sự nghiệp kiên thiết cộng sản chủ nghĩa, mà báo chí của chúng ta 
chưa quan tâm đên đầy đủ và tât cả chúng ta cũng chưa đánh giá đúng mức. 

Hãy bớt lải nhải về chính trị, mà quan tâm hơn nữa đên những sự việc 
tầm thường nhât nhưng sinh động, rút trong đời sông ra và đã được đời 
sông chứng thực, trong việc kiên thiết cộng sản chủ nghĩa,— khẩu hiệu 
này, tât cả chúng ta, nhà văn, người cỗ động, người tuyên truyền, người 
tổ chức, v.v... của chúng ta, cẩn luôn luôn nhắc nhở. 

'Tât nhiên và không thê tránh được rằng những ngày đầu sau cuộc cách 
mạng vô sản, cái làm cho chúng ta phải quan tâm đền nhất, đó là nhiệm vụ 
chủ yêu và căn bản này: tiêu trừ sự phản kháng của giai câp tư sản, thắng 
bọn bóc lột; đẹp tan những âm mưu của chúng (như tâm mưu của bọn chủ 
nô» để dâng thành phô Pê-trô-grat cho kẻ thù, âm mưu mà tât cả từ bọn 
Trăm đen và bọn dân chủ - lập hiên cho đên bọn men-sê-vích và bọn xã hội - 
cách mạng đều tham gia?°, Song bên cạnh nhiệm vụ đó, một nhiệm vụ 
khác không tránh khỏi được đặt ra — và đặt ra ngày càng mạnh mẽ hơn — 
một nhiệm vụ quan trọng hơn của công cuộc tích cực xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản, của việc sáng tạo ra những quan hệ kinh tê mới, sáng tạo ra một 
xã hội mmới. 

Chuyên chính vô sản, — như tôi đã có dịp vạch ra nhiều lần, chẳng hạn 
trong bài diễn văn của tôi đọc trong phiên họp của Xô-viêt các đại biểu ở 
Pê-trô-grat, ngày 1a tháng ba, — không phải chỉ là bạo lực đôi với bọn 
bóc lột, và thậm chí không phải chủ yêu là bạo lực. Cơ sở kinh tê của bạo 
lực cách mạng đó, cái bảo đảm cho sức sông và sự thành công của nó, chính 
là việc giai câp vô sản đưa ra được và thực hiện được kiều tổ chức xã hội 
về lao động cao hơn so với chủ nghĩa tư bản. Đây là thực chât của vần đề. 
Đây là nguồn sức mạnh và cái bảo đảm cho thẳng lợi hoàn toàn và tầt yêu 
của chủ nghĩa cộng sản. 

Tổ chức lao động xã hội của chê độ phong kiên dựa vào kỷ luật roi vọt, 
với tình trạng ngu muội và bị đè nén đên cùng cực của những người lao 
động bị một nhúm địa chủ cướp đoạt và hà hiệp. Tô chức lao động xã hội 
của chủ nghĩa tư bản đã dựa vào kỷ luật túng đói; và mặc dù mọi sự tiên 
bộ mà nền văn hóa tư sản và dân chủ tư sản đã thực hiện được, quảng đại 
quần chúng lao động, ngay cả trong những nước cộng hòa văn minh và dân 
chủ tiên tiên nhât, cũng vẫn là một đám quần chúng ngu muội và bị áp chê, 
gồm những người nô lệ làm thuê hoặc nông dân kiệt quệ, bị một nhúm tư 


570 V. I. Lê-nin 


bản cướp đoạt và hà hiệp. Tô chức lao động xã hội của chủ nghĩa cộng sản 
mà bước đầu là chủ nghĩa xã hội, thì đựa vào và sẽ ngày càng dựa vào một 
kỳ luật tự nguyện và tự giác của chính ngay những người lao động, những 
người đã cởi bỏ ách của cả bọn địa chủ lẫn tư bản. 

Kỷ luật mới này không phải từ trên trời rơi xuông, cũng chẳng phải do 
những mong ước thành tâm nào mà sinh ra được; nó xuât hiện từ những 
điều kiện vật chât của nền đại sản xuât tư bản chủ nghĩa, và chỉ xuât hiện 
từ những điều kiện đó thôi. Không có những điều kiện này, kỳ luật đó không 
thể có được. Mà người đại biểu và thực hiện được những điều kiện vật 
chât đó là một giai câp lịch sở nhât định, do chủ nghĩa đại tư bản tạo ra, tổ 
chức, cô kêt, đạy bảo, giáo dục, rèn luyện nên. Giai câp đó là giai câp vô sản. 

Chuyên chính (dictatura) của giai câp vô sản, nêu diễn tả thành ngữ 
la-tinh có tính chât khoa học, có tính chât lịch sử triệt học đó bằng một 
lời lẽ đơn giản hơn, thì nó có nghĩa là: 

chỉ có một giai câp nhât định, chính là công nhân thành thị và nói chung 
là công nhân công xưởng và nhà máy, công nhân công nghiệp, mới có khả 
năng lãnh đạo được toàn thể quần chúng lao động và những người bị bóc 
lột trong cuộc đâu tranh để lật đồ ách của tư bản, ngay cả trong quá trình 
lật đồ ách đó nữa, trong cuộc đâu tranh để duy trì và củng cô thẳng lợi, 
trong sự nghiệp sáng tạo ra một chê độ xã hội mới, xã hội chủ nghĩa, trong 
toàn bộ cuộc đầu tranh để hoàn toàn xóa bỏ giai câp. (Chúng ta hãy ghi trong 
ngoặc đơn: cách phân biệt khoa học giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản là: danh từ trên thì có nghĩa là giai đoạn đầu của một xã hội mới, xuât 
hiện từ chử nghĩa tư bản; còn danh từ dưới là giai đoạn kê tiêp, giai đoạn 
cao hơn của xã hội đó). 

Khuyêt điềm của Quôc tê (Bec-nơ›, Quốc tê vàng, là ở chỗ những thủ 
lĩnh của Quốc tê đó chỉ thừa nhận đầu tranh giai câp và vai trò lãnh đạo của 
giai cầp vô sản trên lời nói thôi: họ sợ suy nghĩ đên cùng, họ sợ chính cái 
kêt luận tât nhiên đó, đặc biệt đáng ghê sợ đôi với giai câp tư sản, và giai 
cầp tư sản tuyệt đôi không thê tiệp nhận được kêt luận đó. Họ sợ không dám 
thừa nhận rằng chuyên chính vô sản cñng là một thời kỳ của cuộc đâu tranh 
giai cầp, không thê tránh khỏi được, chừng nào giai câp vẫn chưa được xóa 
bỏ, cuộc đâu tranh giai câp đó chỉ thay đồi hình thức và trở nên đặc biệt tàn 
khốc và đặc biệt độc đáo trong thời gian đầu sau khi lật đỗ tư bản. Sau khi 
chiêm được chính quyền rồi, giai câp vô sản không phải ngừng đâu tranh giai 
câp, mà là tiêp tục cuộc đâu tranh đó, — cho đền khi các giai cầp bị xóa bỏ, — 
song, cô nhiên là, trong những điểu kiện khác, dưới một hình thức khác, 
bằng những thủ đoạn khác. 


Sáng kiền øĩ đại 571 


Và thê nào là œóa bỏ giai câp»? Hết thảy những ai tự cho mình là người 
xã hội chủ nghĩa đều thừa nhận mục đích cuôi cùng đó của chủ nghĩa xã hội, 
nhưng không phải tât cả đều suy nghĩ đên ý nghĩa của nó. Người ta gọi giai 
cầp là những tập đoàn người rộng rãi, những tập đoàn này khác nhau vẻ 
địa vị trong một hệ thông sản xuât xã hội nhât định do lịch sử quy định, khác 
nhau về quan hệ của họ (thường thường thì những quan hệ này được pháp 
luật quy định và thừa nhận) đôi với tư liệu sản xuât, về vai trò của họ trong 
tổ chức xã hội về lao động và, do đó, khác nhau về phương thức hưởng thụ 
và về phần của cải xã hội ít hoặc nhiều mà họ được sử dụng. Giai câp là 
những tập đoàn người, trong đó tập đoàn này có thể chiêm đoạt lao động 
của tập đoàn khác, đo chỗ các tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong một chê 
độ nhât định của kinh tê xã hội. 

Rõ ràng là muôn hoàn toàn xóa bỏ giai cầp thì chẳng những phải lật đỗ 
bọn bóc lột, bọn địa chủ và bọn tư bản, chẳng những phải xóa bỏ quyển sở 
hữu của chúng, mà còn phải xóa bỏ ñêt thảy mọi quyền tư hữu về tư liệu 
sản xuât, phải xóa bỏ cả sự khác nhau giữa thành thị và nông thôn cũng như 
sự khác nhau giữa những người lao động chân tay và lao động trí óc. Đây là 
một công việc rât lâu dài. Muôn hoàn thành công việc đó, phải thực hiện 
một bước tiên thật lớn trong sự phát triển lực lượng sản xuất, phải chiên 
thắng sự phản kháng (thường là tiêu cực, đặc biệt dai đẳng và đặc biệt khó 
khắc phục) của nhiều tàn dư của nền tiểu sản xuât, phải chiên thẳng sức mạnh 
to lớn của tập quán và thói rập theo nêp cũ, gắn liển với những tàn 
dư đó. 

Nêu cho rằng hệt thảy mọi «người lao động› đều có năng lực làm được 
việc ây, thì lời nói đó sẽ là một câu nói hệt sức rỗng tuẻch, hoặc là một ảo 
tưởng của người xã hội chủ nghĩa trước thời hồng thủy, trước thời Mác. 
Bởi vì khả năng ây, tự nó không thẻ bỗng dưng mà có được; nó xuẫt hiện 
trong lịch sử và chỉ xuât hiện từ những điều kiện vật chầt của nền đại sản 
xuât tư bản chủ nghĩa mà thôi. Mở đầu con đường tiền từ chủ nghĩa tư 
bản đên chủ nghĩa xã hội, thì chỉ một mình giai cầp vô sản là có khả năng đó. 
Ñó có đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ lớn lao mà nó phải gánh vác, 
trước hết vì nó là giai câp mạnh nhât và tiên tiền nhất trong những xã hội 
văn minh; sau vì nó là đa sô trong dân cư các nước tiên triển nhằt; và sau 
nữa, là vì trong những nước tư bản chủ nghĩa lạc hậu như nước Nga, thì 
đa số dân cư là những người nửa vô sản, nghĩa là những người thường 
xuyên sông cảnh vô sản, một phần trong mỗi năm, những người đó luôn 
luôn tìm sinh kê, một phần nào đó, bằng cách đi làm thuê trong các xí nghiệp 
tư bản chủ nghĩa. 


572 V. 1. Lô-nin 


Những ai tưởng giải quyết nhiệm vụ bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội bằng những câu sáo về tự do, bình đẳng, dân chủ nói 
chung, về sự bình đẳng dân chủ trong lao động, v.v... (như Cau-xki, Mac- 
tôp và những anh hùng khác của Quốc tê Bec-nơ, Quốc tê vàng), thì họ chỉ 
để lộ rõ cái bản chât tiểu tư sản, phi-li-xtanh, tiểu thị dân của họ mà thôi, 
bọn này về mặt tư tưởng, thì chạy theo đuôi giai câp tư sản một cách nô lệ. 
Muôn giải quyêt đúng đắn nhiệm vụ này chỉ có cách nghiên cứu cụ thể 
những quan hệ đặc biệt giữa một giai câp đặc biệt đã chiêm được chính 
quyền, chính là giai câp vô sản, với hệt thảy quần chúng không phải vô sản, 
cũng như quần chúng nửa vô sản trong nhân dân lao động; và những quan 
hệ đó không phải là được hình thành trong những điều kiện dý tưởng› điều 
hòa một cách hư ảo, mà được hình thành trong những điều kiện thực tê 
của một sự phản kháng điên cuồng, về nhiều mặt, của giai câp tư sản. 

Tôi đại đa số dân cư, — trong bât cứ một nước tư bản chủ nghĩa nào, 
kề cả nước Ñga, — và huông chỉ là tôi đại đa sô dân cư cần lao, — đã cảm 
thây chính mình và thân nhân của mình phải chịu đựng nghìn lần ách áp 
bức của tư bản, cảnh bị cướp đoạt, bị sỉ nhục đủ điều. Chiên tranh đề quôc 
chủ nghĩa, tức là sự tàn sát một chục triệu người chỉ là đề xem giữa tư bản 
Anh và tư bản Đức, ai là người sẽ nắm được địa vị bậc nhât trong việc cướp 
bóc toàn thê giới, — chiên tranh đó đã làm cho những sự thử thách nói trên 
thêm trầm trọng, thêm mở rộng, sâu sắc một cách phi thường, nó đã làm 
cho mọi người nhận thây rõ những sự thử thách ây. Do đó, nhât định tôi 
đại đa sô dân cư và đặc biệt là quần chúng lao động, đều tỏ ra đồng tình với 
giai câp vô sản là giai câp, với một tỉnh thần quả cảm anh đãng, với tỉnh 
thần cách mạng không khoan dung, đang lật đồ ách áp bức của tư bản, đang 
lật đồ bọn bóc lột, đang đàn áp sức phản kháng của chúng, đang hy sinh 
xương máu của mình đề tự mở ra một con đường tiên lên tạo lập ra một xã 
hội mới, trong đó không còn chỗ đứng cho bọn bóc lột nữa. 

Mặc dầu những quần chúng không phải vô sản và nửa vô sản trong nhân 
dân lao động có những thái độ dao động và thoái bộ tiểu tư sản thiên về 
«trật tự tư sản, đề tự đặt mình dưới sự «che chở» của giai câp tư sản, những 
thái độ đó dù mạnh mẽ và không thẻ tránh khỏi như thê nào chăng nữa, thì 
họ vẫn không thẻ không thừa nhận ty tín về tỉnh thần và về chính trị của 
giai câp vô sản được, vì không những giai cÂp này chỉ đánh đỗ bọn bóc lột 
và đàn áp sự kháng cự của chúng, mà còn xây dựng môi liên hệ xã hội mới 
cao hơn, một kỳ luật xã hội mới cao hơn: kỷ luật của những người lao động 
tự giác và thông nhât, không còn bị một thứ ách nào đè nén nữa và không 
biêt đền một quyền lực nào khác ngoài quyền lực của sự đoàn kêt của chính 


“ 


Sáng kiên uĩ đại 573 


bản thân họ, của đội tiên phong giác ngộ hơn, gan đạ hơn, cô kết hơn, cách 
mạng hơn, kiên trì hơn của chính bản thân họ. 

Muôn chiên thắng, muôn thiệt lập và củng cô chủ nghĩa xã hội, giai câp 
vô sản phải hoàn thành hai nhiệm vụ hay là hai mặt của một nhiệm vụ: một 
là, dùng tinh thần anh dũng bât diệt trong cuộc đâu tranh cách mạng của 
mình chông tư bản, đẻ lôi cuôn tât cả quần chúng lao động và bị bóc lột, lôi 
cuôn, tổ chức, lãnh đạo họ nhằm đánh đỗ giai câp tư sản và hoàn toàn đè 
bẹp mọi sự phản kháng của giai câp đó; hai là, làm cho hệt thảy quần chúng 
lao động, cùng với tât cả mọi tầng lớp tiêu tư sản, đi theo mình vào con đường 
kiên thiệt kinh tê mới, đề tạo ra những quan hệ xã hội mới, một kỷ luật lao 
động mới, cách tổ chức lao động mới sao cho kêt hợp những thành tựu mới 
nhât của khoa học và kỹ thuật tư bản chủ nghĩa với sự liên hợp đông đảo 
những người lao động giác ngộ có nhiệm vụ tạo ra nền đại sẳn xuât xã 
hội chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ thứ hai này khó hơn nhiệm vụ thứ nhât, vì tuyệt nhiên không 
thể giải quyết nhiệm vụ đó bằng một hành động anh hùng nhât thời được; 
nhiệm vụ đó đòi hỏi một chủ nghĩa anh hùng bền bỉ nhât, dẻo dai nhật, 
ngoan cường nhất trong công tác hàng ngày có tính chât quần chúng. Nhưng 
nhiệm vụ đó lại quan trọng hơn nhiệm vụ thứ nhât vì, phân tích đền cùng, 
thì nguồn lực lượng căn bản nhât đẻ chiên thắng giai cầp tư sản và cái bảo 

'đảm duy nhât cho sự vững mạnh và tính chât không lay chuyên nổi của 
những thẳng lợi đó, chỉ có thẻ là một phương thức sản xuât xã hội mới, cao 
hơn, chỉ có thể là việc đem nền đại sản xuât xã hội chủ nghĩa thay thê cho 
nền sản xuât tư bản chủ nghĩa và tiểu tư sản. 


* * * 


Những «ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa› có một ý nghĩa lịch sử vô 
cùng rộng lớn, chính vì chúng chỉ cho ta thây sáng kiên tự giác và tự nguyện 
của công nhân trong việc tăng năng suât lao động, trong việc chuyền sang kỷ 
luật lao động mới, trong việc tạo ra những điều kiện xã hội chủ nghĩa về 
kinh tê và đời sông, 

1. Ja-cô-bi, một người dân chủ tư sản hiêm có, có lẽ nói cho đúng hơn: 
một trong sô những người dân chủ tư sản đặc biệt hiêm có ở Đức, sau những 
bài học năm 187o—18z1, đã không đi theo chủ nghĩa sô-vanh, cũng không 
đi theo chủ nghĩa tự do dân tộc, mà lại đi theo chủ nghĩa xã hội, ông đã nói 
rằng việc thành lập một hội liên hiệp công nhân có một ý nghĩa lịch sử to lớn 
hơn là trận chiên đầu ở' Xa-đô-vai-a?, Điều đó đúng. Trận chiền đầu ở 
Xa-đô-vaï-a đã quyêt định vân để giữa hai chè độ quân chủ tư sản — Áo hay 


574 V. ïI. Lê-nin 


là Phổ — bên nào sẽ nằm được ưu thê trong việc sáng lập ra Nhà nước tư 
bản chủ nghĩa dân tộc của nước Đức. Thành lập được một hội liên hiệp 
công nhân là đã tiên được một bước nhỏ trên con đường đi đên chỗ giai 
câp vô sản chiên thẳng giai câp tư sản trên toàn thẻ giới. Thì chúng ta cũng 
thê, chúng ta có thê nói được rằng ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa đầu tiên 
ởờ Mạc-tư-khoa, do anh em công nhân xe lửa trên đường Mạc-tư-khoa — 
Ca-zan tổ chức vào ngày 1o tháng năm năm 1oro, đã có một ý nghĩa lịch 
sử to lớn hơn là bât cứ một cuộc chiên thắng nào của Hin-đen-bua hoặc 
của Fô-sơ và của người Anh trong chiên tranh đê quôc chủ nghĩa năm 1914— 
1o18. Những chiên thẳng của bọn đề quốc là sự tàn sát hàng triệu công nhân 
để kiêm lợi nhuận cho bọn triệu phú Anh - Mỹ và Pháp; là sự tàn 
bạo của chủ nghĩa tư bản đang rẫy chết, đã tọng nhét quá mức và đang thôi 
nát tại chỗ. Ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa của anh em công nhân xe lửa 
trên đường sắt Mạc-tư-khoa — Ca-zan là một trong những tê bào của xã 
hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa, một xã hội làm cho hêt thảy các dân tộc 
trên địa cầu thoát khỏi ách tư bản và chiên tranh. 

Các ngài tư sản và bọn tay sai của chúng, gồm cả bọn men-sê-vích và bọn 
xã hội - cách mạng, quen thói tự xem mình là những đại biểu cho «dư luận 
công chúng›, tât nhiên là bọn họ chê nhạo những hy vọng của những người 
cộng sản; những hy vọng này, bọn họ gọi là một «cây cỗ thụ trồng trong chậu 
bé tí; họ nhạo báng rằng con sô ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa thật là 
không thâm gì so với vô sô những nạn trộm cắp, trây lười, sút kém năng 
suât, hủy hoại nguyên liệu, sản phẩm, v.v... Chúng ta sẽ trả lời các ngài ây 
rằng: nêu những nhà trí thức tư sản mà đem kiên thức của mình giúp đỡ 
những người lao động, chứ đừng đem giúp bọn tư bản Ñga và ngoại quôc 
khôi phục lại chính quyền của chúng, thì cách mạng sẽ nhanh hơn và hòa 
bình hơn rồi. Nhưng đây là một điều không tưởng, vì vân đề được giải 
quyêt bằng đầu tranh giai câp, còn phần đông các trí thức thì lại hùa theo 
giai cầp tư sản. Không phải là nhờ có các nhà trí thức giúp đỡ, mà trái lại 
là bât châp sự đôi lập của họ (ít ra thì cũng phần lớn các trường hợp là như 
thể), giai cầp vô sản sẽ chiên thắng bằng cách loại trừ những phần tử trí 
thức tư sản không thê sửa chữa được, bằng cách cải tạo, giáo dục lại những 
phần tử nào đang lao động, bắt họ phải phục tùng, bằng cách tranh thủ 
dần dần ngày càng nhiều người trong bọn họ. Khoái chí trước những khó 
khăn và những thât bại của cách mạng, gieo rắc hoang mang, cổ vũ thoái 
lui, tầt cả cái đó đều là những công cụ và những biện pháp đầu tranh giai 
câp mà bọn trí thức tư sản đang sử dụng. Giai cầp vô sản sẽ chẳng để cho 
họ lừa dôi mình được. 


4 


Sáng kiền tĩ đại 575 


Và nêu người ta nhận xét thực chât của vân để thì có bao giờ người ta 
thây rằng trong lịch sử có một phương thức sản xuât mới nào lại đứng vững 
ngay được, mà không liên tiếp trải qua nhiều thât bại, nhiều lần sai lầm và 
tái điễn không? Một nửa thê kỷ đã qua sau khi chê độ nông nô”! đã sụp 
đồ, thê mà nông thôn Nga vẫn còn giữ nhiều tàn dư của chê độ ây. Một nửa 
thê kỳ đã qua sau khi xóa bỏ chê độ nô lệ đôi với người da đen ở châu Mỹ, 
thê mà nhiều khi ở đó, họ vẫn còn ở vào tình trạng nửa nô lệ. Các nhà trí 
thức tư sản, kể cả bọn men-sê-vích và bọn xã hội - cách mạng, vẫn thủy 
chung giữ cái bản sắc của chúng, chúng vẫn phục vụ tư bản và cô giữ lý lẽ 
hoàn toàn đôi trá: trước cách mạng vô sản, chúng đã gán cho chúng ta là 
không tưởng, và sau cách mạng, chúng lại đòi chúng ta phải thủ tiêu những 
tàn dư của quá khứ với một tôc độ quái đản! 

Nhưng chúng ta chẳng phải là hạng người không tưởng, và chúng ta 
biệt những «lý lẽ» tư sản đã thực tê có giá trị thê nào rồi; chúng ta cũng hiểu 
rằng trong phong tục; những tàn dư của quá khứ, trong một thời gian nào 
đó sau cách mạng, tât nhiên sẽ còn có ứu thê đôi với những mầm non của 
cái mới. Trong lúc cái mới chỉ mới đang nây nở, thì cái cũ, trong một thời 
gian nào đó, vẫn còn cứ mạnh hơn cái mới; trong giới tự nhiên cũng như 
trong đời sông xã hội, đều thường thường có hiện tượng như thê. Những 
lời chê nhạo đôi với sự yêu ớt của những mầm non của cái mới, thái độ hoài 
nghỉ dung tục của giới trí thức, v.v.. tât cả điều đó, thực ra, chỉ là những 
phương sách của cuộc đâu tranh giai câp mà giai cÂp tư sản tiên hành để 
chông lại giai câp vô sản mà thôi, chỉ là việc bảo vệ cho chủ nghĩa tư bản 
chông lại chủ nghĩa xã hội mà thôi. Chúng ta nên nghiên cứu cần thận những 
mầm non của cái mới, hêt sức quan tâm đên chúng, dùng mọi cách giúp 
chúng trưởng thành và «chăm sóc› đên những mầm còn non yêu đó. Trong 
sô những mầm non ây, có một sô nào đó sẽ không tránh khỏi bị tiêu vong. 
Không thẻ bảo đảm rằng chính những tngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa› sẽ 
đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Vân để không phải là ở đó. Vân đề 
là phải ủng hộ mỗi một và tât cả những mầm non của cái mới mà cuộc sông 
sẽ chọn lọc những cái nào có thể sông lâu nhât. Nêu như muôn giúp loài 
người khắc phục được bệnh giang mai mà một nhà bác học Nhật đã kiên 
nhẫn thí nghiệm đên 6os liều thuộc trước khi tìm ra liều thuôc thứ 6o6, đáp 
ứng được những điều kiện đòi hỏi, thì những ai định giải quyềt một nhiệm 
vụ khó khăn hơn, tức là nhiệm vụ chiên thẳng chủ nghĩa tư bản, cũng phải 
có đủ kiên nhẫn để thí nghiệm hàng trăm hàng nghìn những phương pháp; 
phương thức, thủ đoạn đâu tranh mới, để hoàn chỉnh được những cái nào 
thích hợp hơn cả. 


B76 Ứ. I. Lê-nữn 


«Ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa› sở di rât quan trọng là vì nó đã được 
bắt đầu thực hiện không phải do anh em công nhân ở trong những điểu 
kiện đặc biệt tôt, mà là do công nhân thuộc nhiều ngành chuyên môn khác 
nhau, kể cả những anh em không phải là chuyên môn, như thợ phụ việc, ở 
trong những điều kiện ¿hông thường, nghĩa là những điều kiện khó khăn 
hơn cả. Hêt thầy chúng ta đều biết rõ lý do căn bản của tình trạng năng suât 
lao động bị suy sụt, chẳng cứ ở Nga mới thây, mà còn thây cả trên toàn thê 
giới nữa, đó là tình trạng phá sản và bản cùng hóa, lòng cuồng giận và tình 
trạng mệt mỏi do chiên tranh đê quôc chủ nghĩa gây nên, các bệnh tật và 
nạn thiêu ăn, Nạn thiêu ăn này đang ở vào một địa vị quan trọng bậc nhật, 
Túng đói, đó là nguyên nhân. Thê mà muôn tiêu diệt nạn đói, thì phải nâng 
cao năng suât vừa trong nông nghiệp, vừa trong ngành vận tải, lấn trong công 
nghiệp nữa. Do đó, người ta đứng trước một cái vòng luần quân là: muôn 
nâng cao năng suât lao động thì phải thoát khỏi nạn đói, và muôn thoát khỏi 
nạn đói thì lại phải nâng cao năng suât lao động. 

Người ta biệt rằng trong thực tiễn, những mâu thuẫn như thê được giải 
quyết là do cái vòng luẫn quần ây đã bị phá vỡ; với một sự chuyên biên diễn 
ra trong tâm trạng quần chúng, với sáng kiên anh dũng của những nhóm 
người nào đó, sáng kiên này, lây sự chuyên biên ây làm nền, thường đóng 
vai trò quyết định. Các anh em công nhân phụ việc và công nhân đường 
sắt Mạc-tư-khoa (cô nhiên là tôi nói đền đa sô, chứ không phải nói đên một 
nhúm người đầu cơ, đên các nhân viên quản lý và các phần tử bạch vệ khác), 
— đều là những người lao động sông trong những điều kiện khó khăn ghê 
gớm. Các anh em đó thiêu ăn thường xuyên và bây giờ, trước vụ mùa mới, 
trước tình hình lương thực nói chung trầm trọng thêm, thì chỉ có bị đói 
mà thôi. Thê mà chính những công nhân túng đói ây, bị lôi tuyên truyền 
hẳn học, phản cách mạng của giai câp tư sản, của bọn men-sê-vích và bọn xã 
hội - cách mạng bao vây, chính họ lại đang tổ chức ra những «ngày thứ 
bảy cộng sản chủ nghĩa, đang làm thêm giờ mà không lây một đồng thù lao 
nào cả va đang nâng năng suất lao động lên rất cao, mặc dù nạn thiêu ăn đã 
làm cho họ mệt mỏi, tiểu tụy, kiệt sức. Đó há không phải là tỉnh thần anh 
dũng vĩ đại nhât hay sao? Đó há không phải là mở đầu bước ngoặt có tầm 
quan trọng lịch sử trên toàn thê giới hay sao? 

Phân tích đên cùng, thì năng suât lao động là cái quan trọng nhât, căn 
bản nhât cho sự thắng lợi của chê độ xã hội mới. Chủ nghĩa tư bản đã tạo 
ra một năng suât lao động chưa từng thây dưới chê độ nông nô. Chủ nghĩa 
tư bản có thể bị đánh bại hẳn, và sẽ bị đánh bại hẫn, vì chủ nghĩa xã hội tạo 
ra một năng suât lao động mới, cao hơn nhiều. Đó là nhiệm vụ rât khó khăn 


Sáng kiên uĩ đại 577 


và rât lâu đài, nhưng điều căn bản là nhiệm vụ đó đã bắ¿ đầu được thi hành. 
Nêu mùa hạ năm 1o1Iọ, ở Mạc-tư-khoa bị đói, những người công nhân thiêu 
ăn, sau khi đã trải qua bồn năm gian khổ của chiên tranh đề quôc chủ nghĩa, 
rồi qua mười tám tháng nội chiên còn gian khô hơn, mà vẫn cứ có thể bắt 
đâu được sự nghiệp vi đại đó; thì như vậy thử hỏi khi chúng ta đã thắng 
trong cuộc nội chiên và giành được hòa bình rồi, những tiên bộ tương lai 
sẽ như thê nào? 

Nói chủ nghĩa cộng sản, tức là nói một năng suât lao động cao hơn hiệu 
suât tư bản chủ nghĩa, năng suât của những công nhân tự nguyện làm việc, 
giác ngộ, liên hợp với nhau, sử dụng kỹ thuật hiện đại. Những ngày thứ 
bảy cộng sản quý giá vô cùng, vì nó là bước đầu thực tê cùa chủ nghĩa cộng 
sản; mà đầy lại là một việc cực kỳ hiễm có vì chúng ta đang ở một giai đoạn 
mà chúng ta «mới chỉ bước những bước đầu tiên đề quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa cộng sản (như cương lĩnh của Đảng ta đã nói rât 
đúng”"5). 

Chủ nghĩa cộng sản bắt đầu ở chỗ nào mà những công nhân bình thường 
biệt quan tâm với một tỉnh thần hy sinh và không quản nặng nhọc, đên việc 
nâng cao năng suât lao động, đên việc giữ gìn từng pút lúa mì, than đá, sắt 
và các sản phầm khác là những thứ không vào tay bản thân họ hoặc vào tay 
những ‹bà con thân thuộc› của họ, mà vào tay «bà con xa› của họ, tức là 
vào tay toàn thể xã hội, vào tay hàng chục và hàng trăm triệu người liên hợp 
trước hệt thành một nước xã hội chủ nghĩa và sau đó thành Liên bang các 
nước cộng hòa xô-việt. 

Trong bộ «Tư bảm, Các Mác chê giễu cái hoa mỹ và cái trịnh trọng trông 
rỗng của bản đại hiên chương dân chủ tư sản về quyển tự do và các quyển 
lợi của con người, chê giễu tât cả cái luận điệu sáo rỗng về tự do, bình đẳng, 
bác ái nói chung ây, cái luận điệu đang làm mờ mắt bọn tiêu tư sản và bọn 
phi-li-xtanh trong tât cả các nước, kẻ cả những anh hùng bỉ ỗi hiện tại của 
cái Quốc tê Bec-nơ bì ôi. Đẻ đôi lập lại những lời tuyên bô hoa mỹ về nhân 
quyền đó, Mác đã đưa ra cái cách đặt vân để giản dị, khiêm tôn, thiết thực 
và thường ngày của giai câp vô sản đòi Nhà nước phải rút ngắn ngày lao 
động; đó là một mẫu điển hình về cách đặt vân để ây. Nội dung của cách 
mạng vô sản càng phát triển, thì chúng ta càng thây rõ ràng và hiển nhiên 
rằng những nhận xét của Mác thật là đúng đắn và sâu sắc. Những «công 
thức› của chủ nghĩa cộng sản chân chính khác với luận điệu hoa mỹ, trau 
chuột và trịnh trọng của bọn Cau-xki, bọn men-sê-vích và bọn xã hội - 
cách mạng, và của cả đám sanh em› thân yêu của chúng ở Bec-nơ nữa, chính 
ở chỗ là những công thức đó đều quy tầt cả vào điểu kiện lao động. Hãy bớt 


37—2886 


578 V. I. Lôê-nin 


những lời ba hoa về sdân chủ lao động›, về «tự do, bình đẳng và bác ái, vẻ 
«chủ quyền của nhân dâm và những thứ đại loại như thê. Ngày nay, công 
nhân và nông dân giác ngộ cũng đã phân biệt được dễ dàng cái ngón gian 
trá của phần tử trí thức tư sản trong những lời nói trông rỗng đó, cũng như 
một người đã từng trải việc đời, khi nhìn bộ mặt hoàn toàn «nhẫn nhụi› và 
cái bể ngoài của một «con người rât mực bảnh bao, thì xác định được ngay 
rằng: (Cầm chắc đó là một thằng ba que›. 

Hãy bớt những lời hoa mỹ đi, và hãy làm thêm công việc giản dị, thường 
ngày, hãy quan tâm thêm đền từng pút lúa mì và từng pút than đá ! Hãy quan 
tâm thêm đẻ cho mỗi pút lúa mì và pút than đá cần thiêt cho người công 
nhân đói khô và cho người nông dân rách rưới, không manh áo che thân, 
kiêm được không phải là do những mánh khóe con buôn, do con đường tư 
bản chủ nghĩa, mà là do lao động tự giác, xung phong tình nguyện, anh dũng 
và đầy hy sinh của những người lao động bình thường, chẳng hạn như các 
công nhân phụ việc và công nhân xe lửa trên đường Mlạc-tư-khoa — Ca-zan. 

Hêt thầy chúng ta đều phải thừa nhận rằng những dâu vêt của cái khẩu 
khí của bọn trí thức tư sản khi bàn đến những vân để cách mạng, vẫn đang 
biểu hiện ra ở mọi lúc và mọi nơi, ngay cả trong hàng ngũ chúng ta nữa. 
Chẳng hạn, báo chí của ta còn ít chiên đầu với những tàn tích thôi tha của 
quá khứ, dân chủ tư sản thôi nát; nó cũng ít ủng hộ những mầm non tuy 
giản đơn, chât phác và thường ngày thôi, nhưng sinh động của chủ nghĩa 
cộng sản chân chính, 

Các đồng chí hãy xem tình trạng của phụ nữ. Về mặt này, trong suôt hàng 
chục năm, không có một đảng dân chủ nào trên thê giới, trong một nước 
cộng hòa tư sản tiên tiên nhât nào, đã làm được một phần trăm của cái mà 
chúng ta đã thực hiện được ngay trong năm đầu tiên của chính quyền chúng 
ta. Chúng ta đã hoàn toàn đập tan những luật lệ nhơ nhớp về tình trạng 
không bình đẳng của phụ nữ; về việc ngăn trở ly dị, về những thủ tục xâu 
xa trong việc ly dị, về tình trạng không thừa nhận con hoang, về việc truy 
cứu người cha của chúng, v.v.. tức là những luật lệ mà tàn tích của nó 
đang còn nhan nhản trong tât cả các nước văn minh, làm nhục cho giai cấp 
tư sản và chủ nghĩa tư bản. Chúng ta hoàn toàn có đủ lý do để tự hào về 
những cái chúng ta đã làm được về mặt đó. Nhưng chúng ta càng quét sạch 
cái đồng rác rưởi những luật lệ và chê độ cũ kỹ của giai câp tư sản đi chừng 
nào thì chúng ta càng thây rõ ràng đây mới chỉ là công việc dọn quang cái 
nền trước khi xây dựng, chứ chưa phải là đích thân việc xây dựng. 

Mặc dù có mọi luật lệ giải phóng, phụ nữ vẫn là người nô lệ trong gia 
đình, vì những công việc nội trợ linh tỉnh còn đè nặng lên họ, làm cho họ 


“£ 


Sáng kiền vĩ đại 579 


nghẹt thở, đần độn, hèn hạ bằng cách ràng buộc họ vào bêp núc, vào buồng 
nuôi con, bằng cách lãng phí sức lực của họ vào một công việc tôi ư phi sản 
xuât, tủa mủn, khó chịu, đẩn độn nặng nể. Chỉ lúc nào và nơi nào có cuộc 
đầu tranh có tính chầt quần chúng (dưới sự lãnh đạo của giai câp vô sản nắm 
chính quyền) chồng lại nền kinh tê gia đình nhỏ ây, hay đúng hơn là có sự 
cải tạo toàn khôi nền kinh tê nhỏ đó thành một nền kinh tê xã hội chủ nghĩa 
quy mô lớn, chỉ khi ây và ở nơi đó mới bắt đầu có sự giải phóng phụ nữ thật 
sự và mới có chủ nghĩa cộng sản thật sự được. 

Đôi với vân đề đó, về mặt lý luận, bât cứ đảng viên cộng sản nào cũng 
thây không cần phải bàn cãi nữa, nhưng về mặt thực tiễn, chúng ta đã chú 
ý đên đầy đủ chưa? Cô nhiên là chưa. Đôi với những mẩm mông của chủ 
nghĩa cộng sẵn, ngay bây giờ đã có trong lĩnh vực này, chúng ta đã quan tâm 
đền đầy đủ chưa? Lại một lần nữa phải nói, cũng vẫn chưa. Nhà ăn công 
cộng, nhà giữ trẻ, đó là những cái mẫu của những mầm mông ây, đó là 
những phương tiện giản đơn, thường ngày không có chút gì là hoa mỹ, 
khoa trương, trịnh trọng cả, thê mà £hực fê lại có khả năng giải phóng được 
phụ nữ, thực tê có khả năng giảm bớt và trừ bỏ được tình trạng không bình 
đẳng của phụ nữ đôi với nam giới về vai trò của họ trong sản xuât và đời 
sông xã hội. Những phương tiện đó không phải mới lạ; chủ nghĩa đại tư bản 
đã tạo ra nó rồi (cũng như, nói chung, đã tạo ra tât cả những tiền để vật chât 
cho chủ nghĩa xã hội). Nhưng trong thời kỳ chủ nghĩa đại tư bản thì trước 
hệt, những phương tiện đó còn hiêm; hai là, — điều này đặc biệt quan trọng, 
— những phương tiện đó hoặc là những xí nghiệp uự ii với những mặt xâu 
nhật của đầu cơ, trục lợi, dôi trá, giả mạo, hoặc là một «trò Ảo thuật về từ 
thiện của giai câp tư sản› mà bộ phận ưu tú của giai câp công nhân căm ghét 
và khinh bỉ một cách chính đáng. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, ở nước ta, những tô chức đó đã trở nên 
ngày càng nhiều hơn, và chúng bắt đầu thay đổi tính chât. Không còn nghỉ 
ngờ gì nữa, trong giới phụ nữ công nông, đã có nhiều gâp bội những người có 
tài tô chức hơn là con sô mà chúng ta đã biêt, những người biệt tô chức công 
việc thực tê có đông đảo những người lao động và càng nhiều hơn những 
người tiêu thụ, tham gia vào công việc đó, mà không phải tôn nhiều lời, 
không ổn ào rôi bận, không tranh cãi, không ba hoa về kẻ hoạch, về hệ thông, 
v.v. như những «nhà trí thức tự phụ một cách lô lăng hoặc những người 
cộng sảm non nớt vẫn thường +mắc phải›. Nhưng chúng ta chưa chăm sóc 
đúng mức đền những mẩm mông đó của cái mới. 

Các đồng chí hãy xem giai cầp tư sản. Cái gì có lợi cho nó thì nó biềt cách 
quảng cáo rẩm rộ đên chừng nào! Những xí nghiệp điều mẫu, theo con 


37» 


580 V. 1. Lê-nin 


mắt của bọn tư bản, đã được phô trương biêt bao trên hàng triệu tờ báo 
của chúng; bọn chúng đã khéo biết bao để biên những tổ chức tư sản «kiều 
mẫu» đó thành niềm tự hào của dân tộc! Nhưng báo chí của chúng ta lại 
không hề hoặc hầu như không chú ý miêu tả những nhà ăn và nhà giữ trẻ tốt 
nhât, không chú ý hàng ngày đòi hỏi một sô nhà ăn và nhà giữ trẻ nào đó 
phải biên thành những tổ chức kiểu mẫu, không chú ý ca ngợi những tổ 
chức đó, không chú ý giải thích hêt sức tỉ mỉ rằng nhờ có lao động cộng 
sản gương mẫu, người ta đã tiêt kiệm được lao động của con người như thê 
nào, người ta đã đem lại những điều thuận tiện cho người tiêu thụ như thê 
nào, người ta đã tiết kiệm được vật phẩm như thê nào, phụ nữ đã được giải 
phóng khỏi chê độ nô lệ trong gia đình như thê nào, những điều kiện vệ 
sinh đã được cải thiện như thê nào, đó là những kêt quả có thê đạt được và 
mnở rộng cho toàn thể xã hội, cho toàn thẻ những người lao động. 

Sản xuât gương mẫu, những ngày thứ bảy cộng sản gương mẫu, tinh 
thần cần kiệm liêm khiêt gương mẫu trong việc sản xuât và phân phôi từng 
pút lúa mì; những nhà ăn kiểu mẫu, sự sạch sẽ đáng làm gương trong nhà 
công nhân hay khu công nhân nào đó — tât cả những cái đó cần được báo 
chí của ta, và cả mỗi tổ chức công nhân và nông dân chú ý và săn sóc đên hơn 
nữa gâp mười lần. Tât cả những cái đó đều là những mầm mông của chủ 
nghĩa cộng sản, và chăm sóc đên nó là nhiệm vụ đầu tiên của tât cả chúng ta. 
Dù cho tình trạng cung câp lương thực và sản xuât của chúng ta vẫn có 
nghiêm trọng thê nào, cũng không thẻ chôi cãi được rằng, trong một năm 
rưỡi của chính quyền bôn-sê-vích, chúng ta vẫn tiên bước trên khắp mặt 
trận: sô lúa mì đã thu được tăng từ 2o triệu pút (từ ngày r tháng tám 1917 
đền 1 tháng tám ro18) lên 1oo triệu pút (từ 1 tháng tám ror8 đền 1 tháng 
năm 1o1o); việc trồng rau đã tăng lên, diện tích ruộng bỏ hoang đã giảm bớt, 
vận tải đường sắt bắt đầu được cải thiện, mặc dầu rât nhiều khó khăn về 
mặt nhiên liệu, v.v... Với tình hình chung như thê, với sự giúp đỡ của chính 
quyền Nhà nước vô sản, những mầm mông của chủ nghĩa cộng sản sẽ không 
tàn lụi đi, mà sẽ lớn lên và sinh sôi nây nở đê trở thành chủ nghĩa cộng sản 
hoàn toàn. 


#  ứt 


Cần phải suy nghĩ kỹ về ý nghĩa của (ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa› đẻ 
rút trong sáng kiên vĩ đại ây ra tât cả những bài học thực tiễn có ý nghĩa lớn 
lao của nó. 

Ủng hộ toàn diện sáng kiên ây, đó là bài học đầu tiên và chủ yêu. Tiêng 
4công xã›, chúng ta đã dùng nó một cách quá đễ dàng, Bật cứ một doanh 


Sáng kiền 0ï đại 581 
„.................. ốc. .d{Ặ...... 
nghiệp nào do những người cộng sản dựng lên, hoặc giúp sức dựng lên đều 
thường được tuyên bồ ngay là dcông xã», — và người ta thường quên rằng 
muôn có cái tên uinh dự: đó, thì phải tranh lây nó bằng lao động gay go lâu 
dài, bằng một thành công £hc tiễn rõ ràng trong sự nghiệp kiên thiết thật 
sự cộng sản chủ nghĩa. 

Cho nên, theo ý tôi, thì sự quyêt định chín chắn của phần lớn ủy viên 
Ban châp hành trung ương £ñử (iêu sắc lệnh của Hội đồng dân ủy về việc 
dùng đanh từ «công xã tiêu dùng)”"° là hoàn toàn đúng. Hãy đặt cho nó một 
cái tên giản dị hơn, — đồng thời những khuyết điểm, sai lâm trong bước đầu 
của công tác tổ chức mới mẻ, cũng không được đỗ cho những (công xã», 
mà (theo lẽ công bằng) lại phải quy trách nhiệm vào những người cộng sản 
xảu. Rầt cần phải bỏ cái tiêng (công xã› trong cách dùng £hường ngày đi, 
câm không cho một ai được dùng tiêng đó, nói một cách khác, thì cw Ì thừa 
nhận danh hiệu đó cho những công xã nào chân chính, đã được thực tiễn 
thật sự chứng minh (và được tât cả nhân dân xung quanh nhật trí công 
nhận) là có khả năng và năng lực trong việc tô chức công việc theo kiểu cộng 
sản chủ nghĩa. Trước hêt, anh hãy tỏ ra là có thê làm việc không công vì 
lợi ích của xã hội, vì lợi ích của tât cả những người lao động, hãy tỏ ra rằng 
anh có thể dao động theo kiểu cách mạng, có thể nâng cao năng suât lao 
động, tổ chức công việc một cách gương mẫu, và chỉ sau đó, hãy vươn tay 
nhận lây cái danh hiệu vinh dự, danh hiệu công xã›! 

Về mặt này, «ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa là một lệ ngoại quý giá 
nhât. Vì ở đây, những người phụ việc và công nhân đường sắt thuộc con 
đường Mạc-tư-khoa — Ca-zan (rước hêt đã thực tê tỏ ra là có khả năng 
làm việc theo lôi những người cộng sản, và chỉ sau khi làm được như thê, 
họ mới gọi sáng kiên của họ là (những ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa›. 
Cần cô gắng đạt được và phải đạt cho được, để cái đó về sau này nữa cũng 
như vậy, để cho tât cả những kẻ nào đã đặt cho xí nghiệp của mình, cơ quan 
của mình, hoặc công việc của mình cái danh hiệu là công xã, mà không chứng 
thực được cái đó bằng một lao động gian khổ và bằng một thành công thực 
tiễn của lao động lâu đài, mà không lây việc tô chức công việc một cách gương 
mẫu, thật sự cộng sản chủ nghĩa đề chứng minh, — thì sẽ bị chê giễu tàn 
nhẫn và hỗ thẹn như những tên bịp bợm hay những kể ba hoa. 

Sáng kiên vĩ đại về những ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa› còn phải 
được dùng cả về mặt khác nữa, chính là: đẻ £hanh Đảng. Điều tuyệt đôi 
không thê tránh khỏi được là ngay sau ngày cách mạng, trong lúc đông đảo 
những người «thành thực và có tâm trạng nhỏ nhẹn tỏ ra đặc biệt sợ sệt; 
trong lúc bọn trí thức tư sản, cô nhiên là có cả bọn men-sê-vích và bọn xã 


582 V. 1. Lê-nin 


hội - cách mạng, tât cả bọn chúng, không trừ tên nào, đều phá hoại, đồng 
thời quỳ gôi trước giai câp tư sản, — thì tuyệt đôi không thể tránh khỏi là 
có những bọn phiêu lưu và phần tử rât nguy hại khác đã chưi vào đẳng châp 
chính. Bât cứ một cuộc cách mạng nào cũng không tránh khỏi cái đó, mà 
cũng sẽ không tránh khỏi cái đó được. Tât cả vân để là ở chỗ đảng đang 
cẩm quyền, dựa vào một giai câp tiên tiên, lành mạnh, phải biết thanh lọc 
hàng ngũ của mình. 

Về mặt này, chúng ta đã bắt tay vào việc từ lâu rồi. Phải tiếp tục công 
việc đó một cách kiên trì và không mệt mỏi. Việc động viên các đảng viên 
cộng sản ra chiên tranh đã giúp ta trong việc đó: bọn nhát gan và bọn chó 
chêt đã trôn ra khỏi Đảng. Đẻ cho chúng cút đi cho rằnh! Giảm bớt sô lượng 
đẳng viên như uậy là làm cho sức mạnh và uy tín của Đảng făng lên rất nhiều. 
Cần tiếp tục thanh Đảng, bằng cách sử dụng sáng kiên về những ‹ngày thứ 
bảy cộng sản chủ nghĩa: chỉ kết nạp vào Đảng, chẳng hạn, sau sáu tháng 
«thử thác» hay «tập sự» «công tác theo kiểu cách mạng›. Bắt buộc phải có 
sự kiềm tra như thê đôi với fát cả các đảng viên đã vào Đảng sau ngày 25 
tháng mười năm 1ọ17 và chưa chứng minh bằng những cô gắng và công lao 
đặc biệt là tuyệt đôi đáng tin cậy; tuyệt đôi trung thành và xứng đáng là 
những đảng viên cộng sản. 

Việc thanh Đảng, gắn liền với những đòi hỏi ngày càng tăng mà Đảng đề 
ra về mặt công tác thật sự có tính chât cộng sản chủ nghĩa, sẽ cải thiện bộ móy 
chính quyền Nhà nước và sẽ thúc đầy một cách lạ thường nông dân đứng hẳn 
về phía giai câp vô sản cách mạng. 

Những (ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa, tựu trung, còn làm hệt sức 
sáng tỏ tính chât giai câp của bộ máy chính quyền Nhà nước dưới quyền 
chuyên chính của giai câp vô sản. Ban châp hành trung ương Đảng đã việt 
một bức thư nói về (công tác theo kiểu cách mạng»*, Để ra chủ trương này 
là do Ban châp hành trung ương của một đảng gồm từ một đền hai trắm 
nghìn đẳng viên (tôi giả định rằng sau một cuộc thanh Đảng nghiêm ngặt, 
thì sẽ còn được con sô đó, vì sô đẳng viên của chúng ta hiện nay đông hơn 
thê nhiều). 

Chủ trương đó được anh em công nhân đã gia nhập công đoàn hưởng 
ứng. ở ta, ở nước Nga và nước Ủ-cren, có đên 4 triệu đoàn viên công đoàn. 
Tuyệt đại đa sô anh em đó đều ủng hộ chính quyển Nhà nước vô sản, ủng 
hộ chuyên chính của giai câp vô sản. 2oo.ooo và 4.ooo.ooo — đó là tỷ lệ giữa 


* V. 1. Lê-nin. Để cương của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản 
Nga (b) về tình hình mặt trận phía Đông. B7. 


Sáng kiên sĩ đại 583 


«những bánh xe răng cưa», nêu có thể nói như vậy được. Rồi đền hàng chục 
triệu nông dân chia thành ba bộ phận chủ yêu: bộ phận đông nhât và gần 
giai cầp vô sản nhât, đó là những người nửa vô sản hay là nông dân nghèo; 
tiếp đền, tầng lớp trung nông, sau hết, bộ phận rât ít là bọn cu-lắc hay là 
giai cầp tư sản ở nông thôn. 

Chừng nào mà còn có khả năng buôn bán lúa mì và đầu cơ nạn đói, thì 
người nông dân vẫn còn (và điểu này, trong một thời gian nào đó, dưới quyền 
chuyên chính của giai cầp vô sản, vẫn không thê tránh được) là người nửa 
lao động, nửa đầu cơ. Khi là kẻ đầu cơ, thì họ đôi địch với chúng ta, đôi địch 
với Nhà nước vô sản, họ có xu hướng thỏa hiệp với giai câp tư sản và bọn 
tôi tớ trung thành của giai câp này, — cho đền cả tên men-sê-vích Se và tên 
xã hội - cách mạng B. Tsec-nen-côp cũng ở trong đám tôi tớ đó, — là những 
kẻ ủng hộ tự do buôn bán lúa mì. Nhưng khi lờ người lao động, thì người 
nông dân lại là bạn của Nhà nước vô sản, bạn đồng minh trung thành nhât 
của công nhân trong cuộc đầu tranh chồng bọn địa chủ và tư bản. Là người 
lao động, thì nông dân, với sô đông đảo quần chúng hàng triệu người của 
mình, ủng hộ bộ máy» Nhà nước, do đội tiên phong của giai câp vô sản cộng 
sản lãnh đạo, đội tiên phong có tới một trăm hoặc hai trăm nghìn đẳng viên, 
và bao gồm hàng triệu quần chúng vô sản có tổ chức. 

Chưa bao giờ người ta đã thấy trên thê giới một Nhà nước nào dân chủ 
hơn, theo đúng nghĩa của danh từ đó, và liên hệ mật thiết hơn với quần 
chúng cần lao và bị bóc lột. 

Chính cái công tác vô sản đó, công tác đã được biểu lộ và thực hiện bằng 
những «ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa›, góp phần cùng cô hoàn toàn lòng 
kính mên và thân yêu của người nông dân đôi với Nhà nước vô sản. Công 
tác đó — và chỉ công tác đó — mới làm cho người nông dân hoàn toàn tin 
chắc rằng chúng ta có lý, rằng chủ nghĩa cộng sản có lý; nó làm cho người 
nông dân trở thành người một lòng một dạ ủng hộ chúng ta; và như thê có 
nghĩa là: nó dẫn tới chỗ hoàn toàn khắc phục được những khó khăn về 
lương thực, tới chỗ chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn thẳng chủ nghĩa tư bản 
trong việc sản xuât và phân phôi lúa mì, tới chỗ cùng cô hoàn toàn chủ nghĩa 
cộng sản. 


Ngày 28 tháng sáu 1ọ1g. 


In thành sách riêng tháng bảy 1ọIo, Tập 39, tr. 5—29- 
do Nhà xuât bản Nhà nước phát 

hành tại Mạc-tư-khoa. 

Ký tên: W, Lê-nin. 


— — ———————— —- 


KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ 
TRONG THỜI KỲ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẲẢN 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ hai ngày thành lập Chính quyền xô-viêt, tôi 
định viễt một cuôn sách nhỏ về đề tài nêu ra trên đầu bài. Nhưng công việc 
hàng ngày bận túi bụi, nên đền nay tôi đã không làm được gì nhiều hơn là 
sơ bộ thảo ra các phần riêng lẻ của sách". Vì vậy tôi định thử làm một bản 
trình bày ngắn gọn và tóm tắt những ý kiên mà tôi cho là chính yêu nhât 
về vân để này. Tât nhiên, trình bày tóm tắt như thê thì sẽ có nhiều điều bắt 
lợi và nhược điềm. Nhưng, có lẽ trong một bài báo nhỏ thì dù sao cũng có 
thể đạt được mục đích khiêm tôn đã đặt ra: tức là nêu vân đề và dàn bài 
đê các đồng chí cộng sản ở các nước khác nhau có thê dùng đên trong cuộc 
thảo luận vân đề ây. 


1 


Về lý luận, không thể nghỉ ngờ gì nữa rằng giữa chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa cộng sản, có một thời kỳ quá độ nhât định. Thời kỳ đó không thể 
không bao gồm những đặc điềm và thuộc tính của cả hai hình thái kinh tê xã 
hội ây, Thời kỳ quá độ ây không thê nào không phải là thời kỳ đầu tranh giữa 
chủ nghĩa tư bản đang hâp hôi và chủ nghĩa cộng sản đang phát sinh; — hay 
nói một cách khác: giữa chủ nghĩa tư bản đã bị đánh bại, nhưng chưa 
bị tiêu diệt hẳn, và chủ nghĩa cộng sản đã phát sinh, nhưng còn rât 
non yêu. 

Không chỉ riêng đôi với người mác-xít, mà cả đôi với bât cứ người có 
học vân nào, theo cách này hay cách khác đã biễt thuyết tiên hóa, thì nhât 


* V.I.Lê-nin. ‹Vềể chuyên chính vô sản». «Sơ thảo và dàn bài cuỗn sách về 
chuyên chính vô sản. B7. 


| 


Kinh tê uà chính trị trong thời kỳ chuyên chính uô sản 585 


định phải thây rõ tính tât yêu của cả một thời đại lịch sử có những đặc trưng 
nói trên của thời kỳ quá độ. Thê nhưng, tât cả những lập luận về sự quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội mà chúng ta nghe thây ở cửa miệng những đại diện 
hiện nay của phái dân chủ tiểu tư sản (tât cả những đại diện của 
Quôc tê II kể cả những người như Măc-Đô-nan và Jăn Lông-ghê, Cau-xki 
và Fri-đrich At-le, đều là những đại diện như thê đó, mặc dù mang nhãn 
hiệu gian đôi là xã hội chủ nghĩa), chứng tỏ rõ rệt rằng họ đã hoàn toàn bỏ 
quên chân lý rât hiển nhiên ây. Phái dân chủ tiểu tư sản vôn có bản tính kinh 
sợ cuộc đâu tranh giai câp, mơ tưởng rằng có thẻ tránh khỏi cuộc đâu tranh 
giai câp, mong muôn san bằng và hòa giải, làm cùn các mũi nhọn đâu tranh. 
Vì thê những người dân chủ này gạt phăng, không thừa nhận cả một giai 
đoạn lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản, hoặc là họ 
cho rằng nhiệm vụ của họ là bịa đặt ra những kê hoạch hòa giải hai lực lượng 
đang đâu tranh, chứ không phải là lãnh đạo cuộc đâu tranh của một trong 
hai lực lượng ây. 


2 


Ở nước Nga, nền chuyên chính vô sản nhât định phải có một số đặc 
điểm khác với các nước tiên tiên, vì tình trạng lạc hậu trầm trọng và tính 
chât tiểu tư sản của nước ta. Nhưng những lực lượng cơ bản — và hình 
thái cơ bản của nền kinh tê xã hội — ở Nga, cũng giông như ở bât cứ nước 
tư bản nào khác, vì thê cho nên những đặc điểm đó chỉ có thể thuộc về những 
cái gì không phải là chủ yêu nhât mà thôi. 

Những hình thái cơ bản ây của nền kinh tê xã hội là: chủ nghĩa tư bản, 
nền tiểu sản xuât hàng hóa, chủ nghĩa cộng sản. Những lực lượng cơ bản 
ây là: giai cầp tư sản, giai câp tiểu tư sản (đặc biệt là nông dân), giai cầp vô 
sản. 

Nền kinh tê nước Ñga trong thời kỳ chuyên chính vô sản chính là cuộc 
đầu tranh của lao động liên hợp theo nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa đang 
tiên những bước đầu tiên, — trên quy mô thông nhât của một quốc gia 
rât lớn, — chông lại nền tiểu sản xuât hàng hóa và chủ nghĩa tư bản đang còn 
lại, cũng như chông lại chủ nghĩa tư bản đang tái sinh trên cơ sở nền tiểu 
sản xuât hàng hóa. 

Ở nước Nga, lao động được liên hợp theo nguyên tắc cộng sản chủ 
nghĩa trong mức độ mà, một là, quyền tư hữu tư liệu sản xuât đã bị thủ tiêu; 
hai là, chính quyền Nhà nước vô sản tô chức được, trong phạm vỉ toàn quÖc, 
nền đại sản xuât trên ruộng đât thuộc Nhà nước và trong những xí nghiệp: 


586 V, T. Lê-nữi 


quôc doanh, phân phôi được nhân lực giữa các ngành kinh tê và các xí nghiệp 
khác nhau, phân phôi được những khôi lượng rât lớn các sản phẩm tiêu 
dùng thuộc về Nhà nước giữa những người lao động. 

Chúng ta nói đền qnhững bước đầu tiêm của chủ nghĩa cộng sản ở nước 
Nga (như đã nói trong cương lĩnh của Đảng ta được thông qua hồi tháng ba 
năm 119), vì tât cả những điều kiện ây chỉ mới được thực hiện một phần 
thôi ở nước ta, hay nói một cách khác: việc thực hiện những điều kiện ây 
chỉ mới ở giai đoạn đầu mà thôi. Cái gì, nói chung, có thể làm ngay thì đã 
làm ngay rồi bằng một đòn cách mạng; chẳng hạn: ngay ngày đầu tiên của 
nền chuyên chính vô sản, ngày 26 tháng mười năm 1o17 (ngày 8 tháng mười 
một năm 1or7, theo lịch mới), quyển sở hữu tư nhân về ruộng đât đã bị 
thủ tiêu, không bồi thường gì cho bọn chiêm hữu nhiều ruộng đât, những 
tên chiêm hữu nhiều ruộng đât đã bị tước đoạt. Trong vòng mây tháng, hầu 
hêt bọn tư bản lớn, bọn chủ các công xưởng, nhà máy, xí nghiệp cỗ phần, 
ngân hàng, đường sắt, v.v... đã bị tước đoạt, cũng không bồi thường gì cả. 
Việc Nhà nước tô chức nền đại sản xuât trong công nghiệp, việc chuyên từ 
«chê độ kiêm soát của công nhâm sang ‹chê độ quản lý của công nhâm đôi 
với các công xưởng, nhà máy, đường sắt — những việc ây; về căn bản, đã 
được thực hiện. Nhưng về phần nông nghiệp thì những việc ây chỉ vừa mới 
bắt đầu mà thôi (mông trường xô-viêb, tức là những nông trường lớn đo 
Nhà nước của công nhân tổ chức trên ruộng đât của Nhà nước). Cũng như 
thê, việc tô chức các hình thức hợp tác khác nhau của những người tiều 
nông, coi như là bước quá độ từ nền tiêu nông nghiệp hàng hóa lên nền nông 
nghiệp cộng sản chủ nghĩa, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi*. Cũng phải nói 
như thê đôi với việc Nhà nước tổ chức phân phôi sản phầm để thay cho 
thương nghiệp tư nhân, tức là việc Nhà nước thu mưa và cung câp lúa mì 
cho thành thị, và sản phầm công nghiệp cho nông thôn. Dưới đây sẽ dẫn ra 
những sô liệu thông kê về vân để này. 

Nền kinh tê nông dân hiện vẫn còn là một nền tiểu sản xuât hàng hóa. 
ở đây, chúng ta gặp một cơ sở vô cùng rộng lớn của chủ nghĩa tư bản, với 
những cỗi rễ rât sâu và rât chắc, Dựa vào cơ sở ây, chủ nghĩa tư bản đang 
còn lại và tái sinh trong cuộc đâu tranh ác liệt nhầt với chủ nghĩa cộng sản. 


* Trong nước Nga xô-viết,sö lượng những «nông trường xô-viễt tính độ 
3. -526 cái và những «công xã nông nghiệp» độ 1.o6r cái; sỗ lượng những ác-ten 
nông nghiệp là 2.6g6 cái. Cục Thông kê trung ương của chúng ta hiện nay đang 
tiên hành kiểm kê chính xác tầt cả những nông trường xô-viêt và công xã. vã 
tháng mười một năm rọio, sẽ bắt đầu nhận được những kết quá. 


Z 


Kinh tê tà chính trị trong thời kỳ chuyên chính uô sản 587 


Những hình thức của cuộc đầu tranh ây là: nạn gian thương và nạn đầu cơ 
chồng lại việc Nhà nước thu mua lúa mì (cũng như những sản phẩm khác), 
— nói chung, chông lại việc Nhà nước phân phôi sản phẩm, 


3 


Đề minh họa những luận điểm có tính chât lý luận và trừu tượng ây, 
chúng tôi đẫn ra những sô liệu cụ thẻ. 

Theo những sô liệu của Bộ dân ủy lương thực, Nhà nước đã thu mua 
được lúa mì ở Nga từ ngày 1 tháng tám năm 1917 đền hệt ngày 1 tháng tám 
năm 1or8, gần 3o triệu pút. Trong năm sau — gẩn 11o triệu pút. Trong 
ba tháng đầu của chiên dịch thu mua tiếp theo đó (1oro—192o), có lẽ sẽ đạt 
được gần 45 triệu pút, so với 27 triệu pút thu mua được cũng trong những 
tháng này (tháng tám—tháng mười) năm 1o18. 

Xét về ý nghĩa thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản đôi với chủ nghĩa tư 
bản, thì những con sô ây nói lên rõ rệt sự cải thiện chậm chạp, nhưng không 
ngừng của tình hình công tác. Sự cải thiện đó đã được thực hiện, mặc dù 
những khó khăn phi thường do cuộc nội chiên mà bọn tư bản Ñga và nước 
ngoài gây ra bằng cách động viên mọi lực lượng của các cường quôc mạnh 
nhât trên thê giới. 

Vì vậy, mặc dù bọn tư sản tât cả các nước và bè lũ tay sai công khai 
hay lén lút của chúng (bọn «œã hội chủ nghĩa trong Quốc tê II) đã nói 
dôi và vu không đền thê nào đi nữa, nhưng có một điều không thể nghỉ ngờ 
được là: xét trên quan điểm vân để kinh tê cơ bản của nền chuyên chính vô 
sản, thì ở nước ta, thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản đôi với chủ nghĩa tư bản 
đã được đảm bảo. Giai câp tư sản toàn thê giới điên cuồng lên và lồng lộn 
chông chủ nghĩa bôn-sê-vích, tổ chức những cuộc xâm lược quân sự, những 
âm mưu, v.v... để chông lại những người bôn-sê-vích, chính vì nó hiểu rât 
rõ rằng nêu chúng ta không bị lực lượng quân sự đè bẹp thì chúng ta nhầt 
định sẽ thắng lợi trong công cuộc xây dựng lại nền kinh tê xã hội. Nhưng nó 
đã không đè bẹp được chúng ta bằng cách đó. 

Chúng ta đã thắng được chủ nghĩa tư bản đền mức nào trong khoảng 
thời gian ngắn ngủi mà ta đã có, và trong những hoàn cảnh khó khăn chưa 
từng thầy trên thê giới, thì những con sô tổng kết sau đây sẽ cho thầy rõ. 
Cục Thông kê trung ương vừa chuẩn bị để đăng những sồ liệu về sản xuất 
và tiêu thụ lúa mì, không phải trong toàn nước Ñga xô-viềt, mà trong 26 
tỉnh thôi, 

Kêt quả như thê này: 


588 Ứ, 1. Lê-ni 


Lúa mì đã cung cã 
Sản xuất lúa TS Si Toàn bộ | Tiêu 
mì (không kê| do Bộ 


26 tỉnh l ẹ tàng do bọn lúa mì mà| dùng lúa 
của nước |Dân số (tính| #lông và | dân ủy gian |nhân dân| mì của 
Nga | theo triệu) |thức ăn cho| lương | run | đã có |mỗi nhân 
xô-viễt Ki `. thực (tính theo|khẩu (tính 
nh theo |—— iệu pút)|theo pút) 
su Ề (tính theo triệu |frIỆU pủ 
t 
triệu pút) pút) 
Những tỉnh | Thành thị 
sản xuât| 4;4 — 20,9 2o,6 41,5 9;5 
Nông thôn 
28,6 625,4 — — 481,8 16,9 
Những |Thành thị 
tỉnh tiêu| 5,o — 2o,o 2o,o 4o,o 6,8 
thụ Nông thôn 
13,8 114,0 12,1 27,8 151;4 11,O 
Tỏng cộng | | 
(26 tỉnh) 52z7 729;4 52,o 68;4 714z7 12,6 


Như thê, Bộ dân ủy lương thực đã cung câp cho thành thị khoảng chừng 
một nửa sô lúa mì cẩn thiêt, còn nửa kia thì do bọn gian thương. Một cuộc 
điều tra nghiên cứu chính xác về sự ăn uông của công nhân thành thị hỏi 
năm 1o18 đã cho biết chính cái tỳ lệ ây. Cũng phải nói thêm rằng công nhân 
mua lúa mì của Nhà nước cung câp với giá chín lần rẻ hơn giá mua của bọn 
gian thương. Giá đầu cơ lúa mì cao hơn mười lần giá của Nhà nước. Việc 
nghiên cứu chính xác quỹ gia đình của công nhân đã cho biêt như thê. 


4 


Những số liệu đã dẫn trên — nêu ta suy nghĩ kỹ càng về chúng — là 
tài liệu chính xác nêu lên tât cả những đặc điểm cơ bản của nền kinh tê 
nước Nga hiện nay. 

Những người lao động đã được giải phóng khỏi tay bọn áp bức và bọn 
bóc lột lâu đời, bọn địa chủ và bọn tư bản. Bước tiên bộ ây của tự do thật 
sự và bình đẳng thật sự, — bước tiên bộ mà xét về kích thước, về quy mô, 
về tôc độ, thì chưa từng thây trên thê giới, — không được bọn ủng hộ giai 
câp tư sản (trong sô đó, kể cả bọn dân chủ tiểu tư sản) chú ý đền; bọn này 
nói đên tự do và bình đẳng theo nghĩa một chê độ dân chủ tư sản đại nghị 


Kinh tê uà chính trị trong thời kỳ chuyên chính 0ô sản 589 
mà chúng gọi một cách gian đôi là «chê độ dân chủ› nói chung hay ‹chê độ 
dân chủ thuần túy› (Cau-xki). 

Nhưng những người lao động lại chú ý đên chính là sự bình đẳng thật 
sự, sự tự do thật sự (tự do thoát khỏi bọn địa chủ và bọn tư bản) và chính 
vì thê mà họ ủng hộ Chính quyền xô-viêt một cách cương quyêt như vậy. 

Ở một nước nông dân, thì nông dân nói chung là những người hưởng 
lợi đầu tiên, hưởng lợi nhiều nhất và ngay lập tức do nền chuyên chính vô 
sản đem lại. Ở nước Nga, dưới thời bọn địa chủ và bọn tư bản, người nông 
dân đã phải nhịn đói. Suôt bao thê kỷ dài đẳng dặc trong lịch sử nước ta, 
người nông dân chưa bao giờ có thể làm việc cho mình hưởng: họ nhịn đói 
trong khi phải cung câp hàng triệu pút lúa mì cho bọn tư bản, cho thành thị 
và ra nước ngoài. Lần đầu tiên, dưới thời chuyên chính vô sản, người nông 
dân đã làm việc cho mình hưởng và ăn uỗng khá hơn người đân thành thị. 
Lần đầu tiên, người nông dân đã hưởng tự do thật sự: tự đo ăn bánh mì của 
mình, tự do không bị nhịn đói nữa. Như ta đã biêt, sự bình đẳng trong việc 
phân chia ruộng đât là sự bình đẳng tôi đa: trong tuyệt đại đa sô trường hợp, 
nông dân chia ruộng đât ‹theo miệng ấm. 

Chủ nghĩa xã hội là sự thủ tiêu giai cập. 

Đề thủ tiêu giai câp, cẩn phải, một là, đánh đỗ bọn địa chủ và bọn tư 
bản. Phần nhiệm vụ đó, chúng ta đã hoàn thành, nhưng đây mới chỉ là một 
phần thôi và hơn nữa không phải là phần khó khăn nhất. Đề thủ tiêu giai 
cầp, cần phải, hai là, thủ tiêu sự khác nhau giữa công nhân và nông dân, làm 
cho mọi người đều trở thành những người lao động. Việc ây không thể nào 
làm xong ngay một lúc được. Đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn hơn và bắt 
buộc phải lâu dài. Đó là nhiệm vụ mà người ta không thể giải quyêt bằng 
cách đánh đỗ bât cứ một giai câp nào. Chỉ có thể giải quyêt nhiệm vụ ây 
bằng cách xây dựng lại toàn bộ nền kinh tê xã hội, bằng cách quá độ chuyển 
từ nền kinh tê hàng hóa nhỏ, cá thê, riêng lẻ sang nền kinh tế lớn, xã hội 
hóa. Bước quá độ này bắt buộc phải đặc biệt lâu dài. Dùng những biện 
pháp hành chính và lập pháp hâp tâp, không thận trọng, thì chỉ làm cho bước 
quá độ đó tiên chậm hơn và khó khăn thêm. Chỉ có đem lại cho nông dân 
một sự giúp đỡ làm cho họ có thể cải tiên được toàn bộ kỹ thuật canh tác 
trên quy mô rộng lớn, cải tạo kỹ thuật ây vể căn bản, mới có thể thúc nhanh 
bước quá độ đó được. 

Để giải quyêt phần thứ hai, khó khăn hơn của nhiệm vụ, giai cầp vô sản, 
sau khi đánh bại giai cầp tư sản, phải thường xuyên theo đúng đường lỗi 
cơ bản sau đây trong chính sách đồi với nông dân: giai cầp vô sản phải 
phân chia, phân định ranh giới giữa người nông dân lao động với người 


590 V. 1. Lê-nn 


nông dân tư hữu, — giữa người nông dân làm ruộng với người nông dân đi 
buôn, — giữa người nông dân cần lao với người nông dân đầu cơ, 

"Trong sự phân định ranh giới ây bao hàm Zoàn bộ thực chát của chủ 
nghĩa xã hội. 

Và không có gì lạ là những kẻ ngoài miệng thì xã hội chủ nghĩa, còn trong 
thực tê thì dân chủ tiểu tư sản (bọn Mac-tôp và bọn Tsec-nôp, bọn Cau-xki 
và bè lũ) không hiểu được thực chât ây của chủ nghĩa xã hội. 

Sự phân định ranh giới nói ở đây rât là khó khăn, vì trong đời sông thực 
tê, tât cả những thuộc tính của «người nông dâm dù khác nhau đền đâu, đù 
trái ngược nhau đên đâu, cũng vẫn hòa lẫn vào nhau thành một khôi duy 
nhât. Nhưng dù sao sự phân định ranh giới ây vẫn có thể thực hiện được, và 
không chỉ thực hiện được, mà còn là điều không thẻ tránh khỏi do những 
điểu kiện của nền kinh tê nông dân và sinh hoạt nông dân gây nên. Hàng 
bao thê kỳ, bọn địa chủ, bọn tư bản, bọn con buôn, bọn đầu cơ và Nhà nước 
của chúng, kể cả những nước cộng hòa tư sản dân chủ nhât, đã áp bức người 
nông dân lao động. Hàng bao thê kỷ, người nông dân lao động đã nuôi 
trong lòng sự căm thù và oán hận đôi với bọn áp bức và bọn bóc lột ây; và 
sự nuôi ây do đời sông tạo nên, bắ¿ buộc người nông dân phải tìm cách 
liên minh với người công nhân đẻ chồng lại bọn tư bản, chông lại bọn đầu 
cơ, chông lại bọn con buôn. Nhưng ngay trong lúc đó, hoàn cảnh kinh tê, 
hoàn cảnh của nền kinh tê hàng hóa, không tránh khỏi làm cho người nông 
dân trở thành con buôn và kẻ đầu cơ (không phải bao giờ cũng thê, nhưng 
trong tuyệt đại đa sô trường hợp thì như thê). 

Những sô liệu thông kê mà chúng tôi nêu ra ở trên chỉ rõ một cách trực 
quan sự khác nhau giữa người nông dân lao động với người nông dân đầu 
cơ, Người nông dân nào, năm 1or8—1o1o, đã cung câp cho công nhân bị 
đói ởờ thành thị 4o triệu pút lúa mì theo giá cô định, theo giá của Nhà nước, 
đã cung câp sô lúa mì ây vào tay các cơ quan Nhà nước, bãt châp tât cả những 
khuyêt điểm của các cơ quan ây mà chính phủ công nhân đã hoàn toàn thây 
rõ, nhưng không thể khắc phục ngay được trong thời kỳ đầu của bước quá 
độ tiên lên chủ nghĩa xã hội, thì chính người nông dân ây là người nông 
dân lao động, người đồng chí ngang quyển của người công nhân xã hội 
chủ nghĩa, người bạn đồng minh chắc chắn nhât và người anh em ruột 
thịt của người công nhân xã hội chủ nghĩa trong cuộc đâu tranh chông ách 
tư bản. Còn người nông dân nào đã lợi dụng tình trạng thiêu thôn và nạn 
đói kém của công nhân thành thị, lừa dôi Nhà nước, làm trầm trọng thêm 
và gây ra khắp nơi những hành động lừa bịp, cướp bóc, những thù đoạn 
gian thương để bán lén lút 4o triệu pút lúa mì với giá mười lần cao hơn giá 


Kinh tê oà chính trị trong thèi kỳ chuyên chính uô sản 591 


Nhà nước, thì người nông dân ây là kẻ đầu cơ, kẻ đồng minh của tên tư 
bản, là kể thù giai câp của người công nhân, là kể bóc lột. Vì rằng có lúa 
mì thừa đã thu hoạch được trên ruộng đât của NÑhà nước, với những công 
cụ mà sức lao động không những của người nông dân, mà cả của người công 
nhân bằng cách này hay cách khác đã bỏ vào đẻ chê tạo ra, v.v.., có lúa mì 
thừa mà đầu cơ lúa mì, tức là kẻ bóc lột người công nhân bị đói. 

Các anh là những kẻ vi phạm tự do, bình đẳng, dân chủ, — từ tứ phía 
người ta gào thét lên với chúng ta như thẻ, và nêu lên sự bât bình đẳng giữa 
người công nhân và người nông dân ghi trong Hiền pháp”'”” chúng ta, nêu 
lên việc giải tán Quôc hội lập hiên; việc cưỡng bức trưng thu lúa mì thừa, 
v.v... Chúng ta trả lời lại: trên thê giới chưa từng có một Nhà nước nào đã 
làm được nhiều như thê để xóa bỏ sự bât bình đẳng thật sự; sự không tự do 
thật sự đã làm cho người nông dân cần lao phải chịu đau khổ hàng bao thê 
kỷ rồi. Nhưng với người nông dân đầu cơ thì chúng ta không bao giờ thừa 
nhận sự bình đẳng, cũng như không thừa nhận sự ‹bình đẳng› giữa kẻ bóc 
lột với người bị bóc lột, giữa kẻ no nê với người đói lả, không thừa nhận 
sự tự do» của kẻ kia đi cướp bóc người này. Và đôi với những người có 
học vân nào mà không muôn hiểu sự khác nhau ây, thì chúng ta sẽ đôi xử 
như với bọn bạch vệ, dù những người ây có tự xưng là những người dân 
chủ, những người xã hội chủ nghĩa, những người theo chủ nghĩa quôc tê, 
những người thuộc phái Cau-xki, phái Tsec-nôp, phái Mac-tôp chăng nữa. 


5 

Chủ nghĩa xã hội là sự thủ tiêu giai câp. Chuyên chính vô sản đã làm tật 
cả những cái gì có thẻ làm được đề thực hiện việc thủ tiêu ây. Nhưng không 
thể nào thủ tiêu giai câp ngay một lúc được. 

Và các giai cầp đã tổn tại và sẽ tồn tại trong suôt thời kỳ chuyên chính vô 
sản. Chuyên chính sẽ trở nên không cần thiêt nữa, khi các giai cầp sẽ biên 
mắt. Các giai cầp sẽ không biên mât, nêu không có chuyên chính vô sản. 

Dưới thời chuyên chính vô sản, các giai câp vẫn tồn tại, nhưng mỗi giai 
cấp đều có biên đổi; cả môi quan hệ giữa các giai câp cũng biên đổi. Dưới 
thời chuyên chính vô sản, cuộc đâu tranh giai câp không mât đi, mà chỉ 
mang những hình thức khác mà thôi. 

Dưới chê độ tư bản, giai câp vô sản là giai câp bị áp bức, bị trớc mật 
mọi quyền sở hữu về tư liệu sản xuât, là giai câp duy nhât trực tiếp và hoàn 
toàn đôi lập với giai câp tư sản và vì thê là giai câp duy nhât có khả năng 
làm cách mạng đên cùng. Sau khi lật đỗ giai câp tư sản và giành được chính 
quyền, giai cầp vô sản đã trở thành giai câp £hông trị, nó nắm chính quyền 


592 V. I, Lê-nin 


Nhà nước, nó sử dụng những tư liệu sản xuât đã xã hội hóa, nó lãnh đạo 
các giai câp và phần tử dao động, trung gian, nó đàn áp sự phản kháng ngày 
càng tăng của bọn bóc lột. Tât cả những điều đó là những nhiệm vụ đặc 
biệt của cuộc đâu tranh giai cầp, những nhiệm vụ mà trước kia giai câp vô 
sản đã không để ra và không thể đề ra được. 

Giai cầp bóc lột, bọn địa chủ và bọn tư bản, đã không biên mât và không 
thể biên mât ngay lập tức dưới thời chuyên chính vô sản. Bọn bóc lột đã bị 
đánh bại, nhưng chưa bị tiêu diệt. Chúng vẫn còn có một cơ sở quôc tê, 
tức là tư bản quôc tê, mà chúng là một chỉ nhánh. Chúng vẫn còn có một sô 
phương tiện sản xuât, tiền bạc, vẫn còn có những môi quan hệ xã hội rât 
rộng lớn. Sức phản kháng của chúng đã tăng lên gâp trăm, gâp nghìn lần, 
chính vì chúng đã thât bại. ‹Ñghệ thuập quản lý Nhà nước, quân đội, kinh 
tê tạo cho chúng một ưu thê vô cùng lớn lao, cho nên vai trò của chúng quan 
trọng hơn rât nhiều so với tỷ lệ của chúng trong toàn dân sô. Cuộc đâu tranh 
giai cầp của bọn bóc lột bị lật đổ chông lại đội tiền phong chiên thắng của 
những người bị bóc lột, tức là chông lại giai câp vô sản, đã trở nên vô cùng 
ác liệt hơn. Và không thể nào khác thê được, nêu nói đên cách mạng, nêu 
không thay thê cái khái niệm ây bằng những ảo tưởng cải lương (như tât 
cả bọn anh hùng Quôc tê II thường làm). 

Cuỗi cùng, giai cầp nông dân, cũng như bât cứ giai câp tiểu tư sản nào 
nói chung, ngay cả dưới thời chuyên chính vô sản nữa, giữ địa vị đứng giữa, 
trung gian: một mặt, đó là một khôi quần chúng lao động khá đông đảo (còn 
trong nước Nga lạc hậu thì rât đông đảo), đoàn kêt với nhau vì lợi ích chung 
là được giải phóng ra khỏi tay bọn địa chủ và bọn tư bản; mặt khác, đó là 
những người tiểu chủ riêng lẻ, những người tiểu tư hữu và những người 
tiểu thương. Địa vị kinh tê như thê nhật định không tránh khỏi gây ra sự 
đao động của họ giữa giai câp vô sản và giai câp tư sản. Còn trong cuộc đâu 
tranh ngày càng gay go giữa hai giai câp ây, trong cuộc đảo lộn đột ngột tât cả 
những môi quan hệ xã hội, trong tình trạng chính những người nông dân và 
những người tiêu tư sản nói chung vẫn giữ thói quen sâu sắc đôi với những 
cái gì cũ kỹ, cô hủ, bât di bẫt dịch, thì tự nhiên là chúng ta nhât định mục 
kích những hiện tượng chạy từ bên này sang bên kia, những dao động, 
những bước ngoặt, sự do dự, v.v... trong sô những người ây. 

Đôi với giai câp ây, — hay là đôi với những phần tử xã hội ây, — nhiệm 
vụ của giai câp vô sản là lãnh đạo, đâu tranh để gây ảnh hưởng đổi với họ. 
Lôi cuôn theo mình những kẻ dao động, những kẻ bầp bênh, đó chính là 
điều giai cầp vô sản phải làm. 

Nêu chúng ta so sánh tât cả các lực lượng cơ bản hay giai cầp cơ bản và 


Kinh tê nà chính trị trong thời lỳ chuyên chính vô sản 593 


môi tương quan của chúng với nhau đã bị chuyên chính vô sản làm biên 
đổi đi, thì chúng ta sẽ thây cái khái niệm tiểu tư sản phô biên cho rằng có 
thể tiên lên chủ nghĩa xã hội «thông qua chê độ dân chử› nói chung, mà chúng 
ta thường thây ở các đại diện của Quốc tê II, là vô cùng phi lý về mặt lý 
luận, là ngu xuân biêt chừng nào. Thiên kiên thừa kê của giai câp tư sản 
về nội dung tuyệt đôi, siêu giai câp của «chê độ dân chủ» — đó chính là 
nguồn gôc của sai lầm ây. Thực tê thì đưới thời chuyên chính vô sản, cả chê 
độ dân chủ cũng bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới, và cuộc đâu tranh 
giai cầp tiên lên một trình độ cao hơn, bắt tât cả và mọi hình thức khác phụ 
thuộc mình. 

Thực ra, những câu chung chung về tự đo, bình đằng, dân chủ chỉ là sự 
lặp lại mù quáng các khái niệm phản ánh những môi quan hệ sản xuât hàng 
hóa. Dùng những câu chung chung ây đẻ giải quyêt những vân để cụ thể 
của chuyên chính vô sản, tức là hoàn toàn chạy sang lập trường vẻ lý luận, 
về nguyên tắc của giai câp tư sản. Theo quan điểm của giai câp vô sản, vân 
đề chỉ đặt ra như thê này: tự do khỏi bị giai cầp nào áp bức? bình đẳng 
của giai câp nào đôi với giai câp nào? dân chủ trên cơ sở quyền tư hữu hay 
trên cơ sở cuộc đầu tranh đẻ thủ tiêu quyền tư hữu? v.v... 

Trong sách «‹Chông Đuy-rinh›, Ăng-ghen đã vạch rõ từ lâu rằng khái 
niệm bình đẳng, tức là sự phản ánh của những môi quan hệ sản xuât hàng 
hóa, sẽ biên thành thiên kiên, nêu không hiểu bình đẳng theo nghĩa thả ?iôu 
giai cập. Cái chân lý sơ đẳng ây về sự khác nhau giữa khái niệm dân chủ tư 
sản với khái niệm xã hội chủ nghĩa về bình đẳng, thường bị người ta quên 
mât. Mà nêu không quên mât chân lý ây, thì thây rõ ràng rằng giai câp 
vô sản sau khi lật đỗ được giai câp tư sản, là đã tiên được một bước quyêt 
định nhât trên con đường thủ tiêu giai câp; rằng đẻ hoàn thành sự nghiệp ây, 
giai câp vô sản cần phải tiệp tục cuộc đầu tranh giai câp của mình bằng cách 
sử dụng bộ máy chính quyển Nhà nước và áp dụng những phương sách 
đâu tranh, gây ảnh hưởng, tác động khác nhau đôi với giai câp tư sản đã 
bị lật đỗ và đôi với giai câp tiểu tư sản dao động. 

(Còn nữa"). 

30. x. 1010. 
‹Sự thật» sô 250. Tập 3o, tr. 271—282. 
Ngày z tháng mười một nắm 1019. 


Ký tên: W. Lô-nỉn. 


* Bài này không được viêt xong. 


————— 


BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI II TOÀN NGA 
CÁC TÒ CHỨC CỘNG SẢN CỦA 
CÁC DÂN TỘC PHƯƠNG ĐÔNG” 
NGÀY 22 THÁNG MƯỜI MỘT 1919 


Các đồng chí! Tôi rầt lây làm vui sướng được chào mừng Đại hội của 
các đồng chí cộng sản chúng ta, những người đại biểu cho các tổ chức Đảng 
thuộc người Hồi ở phương Đông, và được nói vài lời về vân để tình hình 
hiện nay ở Ñga và trên toàn thê giới. Chủ đề bản báo cáo của tôi là nói vẻ 
thời cục hiện nay và trong vân để đó, theo tôi, cái có ý nghĩa quan trọng 
nhât hiện nay chính là thái độ của các dân tộc ở phương Đông đôi với chủ 
nghĩa đê quốc, là phong trào cách mạng trong các dân tộc đó. Rõ ràng là 
ngày nay phong trào cách mạng đó của các dân tộc ở phương Đông chỉ có 
liên hệ trực tiếp với cuộc đâu tranh cách mạng của nước Cộng hòa xô-viêt 
chúng ta chông chủ nghĩa đê quôc quốc tê thì mới phát triển thắng lợi được, 
mới thành công được. Vì nhiều lý do — trong đó có lý do nước Nga còn lạc 
hậu, rộng lớn mênh mông và nằm giữa châu Âu và châu Á, giữa phương 
Tây và phương Đông — nên chúng ta phải gánh tât cả cái gánh nặng — 
mà chúng ta đều coi là một vinh dự lớn — là làm những người khởi xướng 
ra cuộc đâu tranh thê giới chông chủ nghĩa đê quôc. Cho nên, tât cả những 
sự biên sắp xảy ra trong một tương lai gần đây nhât, đều báo trước một 
cuộc đầu tranh còn rộng lớn hơn và ngoan cường hơn chông chủ nghĩa đề 
quốc quốc tê, những sự biên đó nhât định sẽ gắn liển với cuộc đầu tranh của 
nước Cộng hòa xô-viễt chông các lực lượng liên hợp của chủ nghĩa để 
quốc là Đức, Pháp, Anh và Mỹ. 

Còn về mặt quân sự thì các đồng chí đều biệt rằng hiện bây giờ tình 
hình khắp các mặt trận đều rât có lợi cho ta. Về vân đề này, tôi không đi 
vào chỉ tiêt; chỉ xin nói rằng trong hai năm trời, cuộc nội chiên mà bọn đề 
quôc quốc tê đã buộc chúng ta phải tiên hành, đã gây ra cho nước Cộng hòa 
liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viêt Nga không biễt bao nhiêu là khó khăn; 
nó đã bắt nông dân và công nhân phải chịu một gánh vô cùng nặng nể nhiều 
khi tưởng chừng như không chịu đựng nỗi. Nhưng đồng thời cuộc chiên 
tranh đó, do những hành vi tàn bạo và do sự tần công ác liệt thẳng tay của 
những kẻ đã biên thành thú dữ, những kẻ gọi là ‹đổng minh» của chúng 
ta, những kể đã cướp bóc chúng ta ngay từ trước khi có cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, — cuộc chiên tranh đó cũng đã làm được một điều kỳ diệu là 
biên các con người kiệt lực vì chiên tranh và hầu như không còn hơi sức 
chịu đựng nỗi một cuộc chiên tranh nữa, thành những chiên sĩ chẳng những 
đã chịu đựng nỗi trong hai năm, mà hiện nay còn đang kết thúc cuộc chiên 


Báo cao tại Đại hội 1I toàn Nga các tô chức CS của các dân tộc phương Đông 595 


tranh đó một cách thắng lợi. Những trận chiên thắng hiện nay của chúng 
ta đôi với Côn-tsắc, Iu-đê-nich và Đê-ni-kin đánh dâu một thời kỳ mới đã 
đên trong lịch sử đâu tranh của chủ nghĩa đề quốc thê giới chông lại các 
quốc gia và các dân tộc đứng lên chiên đâu đẻ tự giải phóng. Về mặt này, 
hai năm nội chiên trong nước chúng ta chẳng những đã hoàn toàn chứng 
thực kêt luận sau đây mà lịch sử đã từng rút ra từ rât lâu là: tính chât của 
một cuộc chiên tranh và thắng lợi của nó đều phụ thuộc chủ yêu vào chê độ 
bên trong của nước tham chiên; chiên tranh là sự phản ánh của chính sách 
đôi nội mà nước đó đã thi hành trước đây. Tât cả những điều đó không 
thể không được phản ánh vào việc tiên hành chiên tranh. 

Vân đề xem giai cÂp nào tiên hành chiên tranh và tiếp tục chiên tranh là 
vần để rât quan trọng. Chính chỉ vì nội chiên của chúng ta do công nhân 
và nông dân đã tự giải phóng mình tiên hành và chính vì cuộc nội chiên 
tiếp tục cuộc đâu tranh chính trị đẻ giải phóng nhân dân lao động khỏi ách 
của bọn tư bản nước họ và bọn tư bản trên toàn thê giới, mà trong một 
nước lạc hậu như nước Nga, một nước bị kiệt quệ vì bôn năm chiên tranh 
đê quôc chủ nghĩa, đã xuât hiện những con người có ý chí kiên cường để 
lại tiêp tục tiên hành chiên tranh ròng rã hai năm nữa, mặc dù những khó 
khăn và gian khổ đên cực độ, chưa từng thây. 

Lịch sử cuộc nội chiên đã nói lên điều đó một cách đặc biệt rõ ràng qua 
thí dụ về Côn-tsăc. Một kẻ thù như Côn-tsăc, được tât cả các nước hùng 
cường nhât trên thê giới giúp đỡ, được sử dụng một con đường sắt do một 
chục vạn binh lính nước ngoài canh giữ, trong sô ây có các đội quân tinh 
nhuệ của bọn đê quôc quôc tê, chẳng hạn như các đội quân Nhật-bản là đội 
quân đã chuẩn bị sẵn sàng nhảy vào cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa, 
nhưng hầu như chưa hề tham chiên nên ít bị thiệt hại; Côn-tsắc, dựa vào 
nông dân Xi-bê-ri, là những nông dân khá giả nhât, chưa hể bao giờ biết 
đên chê độ nông nô, và vì thê mà dĩ nhiên là những người xa chủ nghĩa 
cộng sản hơn hêt — thì Côn-tsắc tựa hồ như vô địch, vì quân đội của y là 
đội tiền vệ của chủ nghĩa đề quôc quốc tê. Và cho đền nay, ở Xi-bê-ri vẫn 
còn có sự hoạt động của các quân đội Nhật-bản, Tiệp-khắc và quân đội các 
nước đê quôc khác. Tuy nhiên, cuộc thí nghiệm hơn một năm thông trị 
của Côn-tsăc ở Xi-bê-ri, nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú, 
cuộc thí nghiệm lúc đầu đã được sự ủng hộ của các đảng phái xã hội chủ 
nghĩa trong Quốc tê II, của phái men-sê-vích và phái xã hội - cách mạng tập 
hợp trong mặt trận của Ủy ban Quôc hội lập hiện”!",— cuộc thử thông 
trị đó, trong những điều kiện như thê, đứng trên quan điểm thông thường 
và đứng về mặt phát triển bình thường của lịch sử mà xét, thì xem ra có vẻ 


38* 


596 V. 1, Lê-ni 


vững vàng và không thể đánh đồ được, nhưng trên thực tê lại chứng minh 
rằng: Côn-tsăc càng tiên sâu vào nội địa nước Nga thì y lại càng kiệt lực, và 
cuôi cùng, chúng ta được chứng kiên việc nước Nga xô-viêt đã chiên thẳng 
hoàn toàn Côn-tsắc. Không nghi ngờ gì cả, ở đây chúng ta có một bằng 
chứng thực tê là công nhân và nông dân, một khi đã được giải phóng khỏi 
ách tư bản mà cùng nhau chung sức lại, thì có thể làm nên những việc thật 
kỳ diệu. Về mặt thực tiễn, đó là một bằng chứng nói lên rằng một khi cuộc 
chiên tranh cách mạng thực sự lôi cuôn được quần chúng lao động bị áp 
bức tham gia và làm cho họ quan thiệt đên nó, một khi cuộc chiên tranh này 
làm cho họ nhận thức rõ là họ đầu tranh đề chông bọn bóc lột, thì cuộc chiên 
tranh cách mạng đó sẽ kích thích tính tích cực và tạo ra tài năng làm nên 
những chuyện diệu kỳ, 

Theo tôi, cái mà Hồng quân đã làm được, cuộc đâu tranh mà nó đã tiên 
hành và lịch sử thắng lợi của nó, đều sẽ có một ý nghĩa toàn thê giới rât 
to lớn đôi với tât cả các dân tộc ở phương Đông. Lịch sử thẳng lợi đó sẽ 
chỉ cho các dân tộc ở phương Đông thây rõ rằng, dù họ còn yêu, dù lực 
lượng của bọn người Âu đi áp bức có vẻ bât khả chiên thắng khi chúng đem 
dùng vào cuộc đâu tranh mọi cái kỳ diệu của kỹ thuật và của nghệ thuật 
quân sự, nhưng cuộc chiên tranh cách mạng do các dân tộc bị áp bức tiên 
hành, nêu thực sự thức tỉnh được hàng triệu người lao động và bị bóc lột, 
thì sẽ đưa lại nhiều khả năng, nhiều cái lạ kỳ đên mức là sự giải phóng các 
dân tộc phương Đông ngày nay là điểu hoàn toàn có thể thực hiện được 
trong thực tiễn, thực hiện được chẳng những đứng về mặt tiền đồ của cuộc 
cách mạng quôc tê mà nói, mà cả đứng về mặt kinh nghiệm trực tiêp vẻ 
chiên tranh, rút ra ở châu Á, ở ÄXi-bê-ri, kinh nghiệm mà nước Cộng hòa 
xô-viêt đã thu được sau khi bị tât cả các cường quôc đê quôc xâm lược bằng 
quân sự. 

Hơn nữa, kính nghiệm cuộc nội chiên ở Nga đã chỉ cho chúng ta và 
những người cộng sản tât cả các nước thây rằng trong khói lửa nội chiên, 
nhiệt tình cách mạng càng cao thì nội bộ trong nước cũng càng được củng 
cô mạnh mẽ. Chiên tranh là sự thử thách đôi với hêt thảy mọi lực lượng 
kinh tê và lực lượng tô chức của mỗi dân tộc. Sau hai năm kinh nghiệm, dù 
chiên tranh đã vô cùng nặng nể đôi với công nhân và nông dân, những 
người đã phải chịu đói chịu rét, nhưng cuôi cùng ta vẫn có thể căn cứ vào 
kinh nghiệm hai năm đó mà nói rằng: chúng ta đang thắng và chúng ta sẽ 
thẳng, vì chúng ta có một hậu phương, và hậu phương vững chắc; rằng nông 
dân và công nhân, tuy bị đói rét, nhưng đều đoàn kêt vững mạnh và cứ mỗi 
lần bị một đòn nặng nề thì đều đáp lại bằng cách xiêt chặt lực lượng hơn nữa 


Báa cáo tại Đại hội II toàn Nga các tỗ chức CS của các dân tộc phương Đông 597 


và tăng thực lực kinh tê mạnh hơn; và chính chỉ vì thể mà họ đã có thẻ chiên 
thắng được Côn-tsăc, Iu-đê-nich, và bọn đồng minh của chúng là các nước 
hùng mạnh nhât hoàn cầu. Hai năm gần đây đã làm cho chúng ta một mặt 
thầy rõ khả năng mở rộng chiên tranh cách mạng, mặt khác thây rõ sự củng 
cô của Chính quyền xô-viêt, mặc dầu cuộc xâm lăng của nước ngoài đã đánh 
ta những đòn nặng nề nhằm nhanh chóng tiêu diệt quê hương cách mạng, 
tiêu diệt nước cộng hòa công nông là những người đã dám cả gan tuyên 
chiên với chủ nghĩa đê quốc thể giới. Nhưng chúng đã không đánh bại nỗi 
công nhân và nông dân Ñga mà chỉ làm cho họ được tôi luyện thêm. 

Đó là những điểm tổng kêt chủ yêu, là nội dung chủ yêu của thời kỳ 
chúng ta đang trải qua. Chúng ta sắp thu được thắng lợi quyết định đôi 
với Đê-ni-kin, kẻ thù cuôi cùng còn sót lại trên đât nước chúng ta. Chúng 
ta thầy chúng ta mạnh, và chúng ta có thẻ nói đi nói lại hàng nghìn lần rằng 
chúng ta không lầm khi nói rằng công cuộc xây dựng bên trong của nước 
cộng hòa đã được củng cô vững mạnh, và sau khi kêt thúc cuộc chiên tranh 
với Đê-ni-kin, chúng ta sẽ mạnh hơn nhiều nữa và được đào luyện tôt hơn 
đề thực hiện các nhiệm vụ nhằm xây dựng tòa nhà xã hội chủ nghĩa — công 
cuộc mà trong thời nội chiên chúng ta chỉ có thể bỏ được vào đây quá ít thời 
gian và sức lực, và chỉ đền ngày nay; lúc mà chúng ta được rảnh tay, thì 
chúng ta mới chắc chắn có thể đem toàn lực ra tiên hành công cuộc đó được. 

Chúng ta đang chứng kiên sự tan rã của chủ nghĩa đê quộc ở Tây Âu. 
Các đồng chí đều biêt rằng trước đây một năm, ngay cả những người xã 
hội chủ nghĩa Đức, cùng đại đa sô những người xã hội chủ nghĩa khác, vôn 
không hiểu nổi tình hình sự vật, cũng đã cho rằng cuộc đâu tranh đã diễn 
ra giữa hai tập đoàn đê quốc thê giới, và họ cho rằng toàn bộ lịch sử đương 
thời chỉ là cuộc đâu tranh đó thôi, và không có một lực lượng nào lại có thể 
tạo ra cái gì khác được; họ cho rằng ngay những người xã hội chủ nghĩa 
cũng không còn cách nào khác hơn là gia nhập vào một trong hai tập đoàn ăn 
cướp hùng mạnh trên thê giới. Hồi cuôi tháng mười 1918, người ta cảm 
thây như vậy. Nhưng chúng ta nhận thây rằng, từ một năm nay, những sự 
biên có ý nghĩa sâu rộng chưa từng thây, đã xảy ra trong lịch sử thê giới 
mở mắt cho rât nhiều người xã hội chủ nghĩa, đã từng là những nhà ái quôc 
trong thời gian chiên tranh đê quôc và đã từng viện lý do kẻ thù đang đứng 
trước mặt mình để chứng minh cho hành vi của mình, đã từng viện lý do 
rằng bọn đê quôc Anh và Pháp chiên đầu nhằm giải phóng thê giới khỏi chủ 
nghĩa đề quôc Đức, để biện hộ cho sự liên minh của họ với bọn đê quốc đó. 
Các đồng chí xem đây, cuộc chiên tranh này đã làm tiêu tan biêt bao ảo tưởng! 
Chúng ta đang chứng kiên sự tan rã của chủ nghĩa đề quôc Đức, một sự tan 


598 V. I. Lê-nin 


rã đã gây nên cuộc cách mạng không chỉ cộng hòa, mà còn xã hội chủ nghĩa 
nữa. Các đồng chí cũng biết rằng, giờ đây, ở Đức, cuộc đầu tranh giai cầp 
đã trở nên còn gay gắt hơn, rằng ở đây, người ta ngày càng đi gần đền nội 
chiên, đền cuộc chiên đâu của giai câp vô sản Đức chông bọn đê quôc Đức, 
là bọn tô điểm cho mình mầu sắc cộng hòa, nhưng cũng vẫn là đại biểu của 
chủ nghĩa đề quốc. 

Ai nây đều biệt rằng ở Tây Âu, cách mạng xã hội đang chín muồi nhanh 
chóng không phải hàng ngày mà là hàng giờ; tình hình cũng như vậy ở Mỹ 
và ở Anh, ở phía bọn người tự xưng là đại biểu cho văn hóa và văn minh và 
ở những người đã chiên thẳng rợ hung, tức là bọn đê quôc Đức. Khi hòa 
ước Vec-xây được ký kết, thì ai cũng nhận thây hòa ước này còn có tính 
chât cướp bóc gâp trăm lần hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ mà bọn kể cướp 
Đức đã buộc chúng ta phải ký; rằng hòa ước Vec-xây là một đòn nặng nề 
nhât mà bọn tư bản và bọn đê quôc ở các nước chiên thắng bât hạnh đó đã 
tự giáng vào bản thân mình. Hòa ước Vec-xây đã mở mắt cho chính các 
dân tộc thắng trận, và nó chứng minh rằng trước mặt chúng ta không có 
những đại biểu của văn hóa và văn minh, mà chỉ có những nước, mà đại 
biêu là Anh và Pháp, tuy là những Nhà nước dân chủ nhưng cũng đều do 
bọn đê quôc tham tàn quản lý. Cuộc đâu tranh nội bộ giữa bọn tham tàn đó 
đã phát triển hệt sức nhanh chóng khiên chúng ta có thể vui mừng mà nhận 
thây rằng hòa ước Vec-xây chỉ là một thắng lợi bể ngoài của bọn đê quốc 
thắng trận, thực ra hòa ước đó đã đánh dâu sự phá sản của toàn bộ thê giới 
đê quôc và việc quần chúng kiên quyêt xa rời những người xã hội chủ nghĩa 
nào trong chiên tranh đã từng liên minh với bọn đại biểu của chủ nghĩa đê 
quôc thôi nát và đã bênh vực cho một trong hai tập đoàn ăn cướp tham chiên. 
Nhân dân lao động đã tỉnh ngộ, vì hòa ước Vec-xây là một hòa ước ăn cướp, 
nó đã chứng tỏ rằng, thực ra Pháp và Anh sở dĩ xung đột với Đức chính là 
nhằm giữ vững sự thông trị của chúng đôi với các thuộc địa và tăng cường 
thực lực đề.quôc của mình. Cuộc đâu tranh nội bộ đó không ngừng lan rộng 
mãi. Hôm nay, tôi đã được đọc một tin điện phát đi từ Luân-đôn ngày 21 
tháng mười một, trong đó một sô nhà báo Mỹ — những người mà không 
ai có thể nghỉ ngờ là có cảm tình với những người cách mạng — nói rằng ở 
Pháp, đang có một cơn phẫn nộ chưa từng thây đôi với người Mỹ vì người 
Mỹ không chịu phê chuẩn hòa ước Vec-xây. 

Anh và Pháp đã thắng, nhưng các nước này đã mắc nợ Mỹ đên lút đầu 
lút cô. Mặc cho người Pháp và người Anh tự coi mình là những kẻ chiên 
thắng như thê nào, nước Mỹ đã quyêt định sẽ thu lây phần béo bở, sẽ thu 
lại sô lãi siêu ngạch đo sô viện trợ họ đã bỏ ra trong thời gian chiên tranh, và 


Bảo cáo tại Đại hội II toàn Nga các tô chức CS của các dân tộc phương Đông 599 


để đảm bảo điều đó thì có hạm đội Mỹ hiện đang được xây dựng và ngày 
càng vượt hạm đội Anh. Một bằng chứng vẻ tính chât thô bỉ của chủ nghỉa 
đề quôc tham tàn của người Mỹ là bọn tay chân của Mỹ đang buôn hàng 
sông, tức phụ nữ và thiêu nữ, mang về Mỹ, phát triển nạn mãi dâm. Nước 
Mỹ tự do và văn minh, lại là nước cung câp hàng sông cho các nhà thô! 
Hiện nay ở Ba-lan, và ở Bỉ đang xảy ra những vụ xung đột với bọn tay chân 
Mỹ. Đó là minh họa nhỏ cho cái sự tình đang diễn ra trên quy mô lớn trong 
từng nước nhỏ đã nhận viện trợ của phe Đồng minh. Chúng ta hãy lây 
Ba-lan làm thí đụ. Chúng ta thây bọn tay chân và bọn con buôn đầu cơ Mỹ 
đang mua vét tât cả của cải của Ba-lan là nước hiện tự khoe là một cường 
quôc độc lập. Bọn tay chân Mỹ đang mua toàn bộ nước Ba-lan. Không một 
xí nghiệp nào, không một nhà máy nào, không một ngành công nghiệp nào 
là không bị người Mỹ nắm lây. Mỹ còn trâng tráo đên mức độ là bắt đầu 
nô dịch cả nước Pháp (thắng trận, vĩ đại và tự do», xưa kia là một nước 
chủ nợ và nay hoàn toàn là một con nợ của Mỹ, vì bị suy nhược về kinh tế, 
không thể tự túc nỗi lúa mì hoặc than đá, không thẻ phát triển rộng rãi các 
lực lượng vật chât của mình được, mà lại bị Mỹ bắt phải nạp công đầy đủ. 
Như vậy ngày càng thây rõ rằng nền kinh tê của Pháp, của Anh và của các 
cường quôc khác đã bị phá sản rõ tệt. Ở Pháp phái tăng lữ đã thu được 
thắng lợi trong các cuộc tuyển cử. Nhân dân Pháp mà người ta đã đánh lừa 
bằng cách bảo cần đem hêt sức ra chông Đức để bảo vệ tự do dân chủ, thì 
nay đã nhận được cái phần thưởng là những món nợ không bao giờ trả hêt 
được, sự nhạo báng của bọn đê quôc Mỹ tham tàn, và sau đó là đa sô của 
phái tăng lữ gồm những đại biểu của thê lực phản động hung ác nhất. 
Trên thê giới tình hình đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Chúng ta 
đã giành được thắng lợi rât lớn đôi với Côn-tsắc và Iu-đê-nich, bọn đầy tớ 
của tư bản quôc tê; nhưng còn một thắng lợi lớn hơn rât nhiều, mặc dù 
không rõ rệt bằng, đó là thắng lợi chúng ta thu được trên phạm vi quôc tê. 
Thắng lợi đó, chính là sự tan rã trong nội bộ chủ nghĩa đề quôc khiên nó 
không thẻ phái được quân đội đến đánh chúng ta. Phe Đồng minh đã thử 
làm việc đó, nhưng không ăn thua gì, vì khi chạm trán với quân đội ta và 
khi được đọc bản Hiên pháp của nước Ñga xô-viêt chúng ta, dịch ra tiêng 
nước họ, thì quân đội chúng tan rã. Mặc ảnh hưởng của bọn thủ lĩnh của 
chủ nghĩa xã hội thôi nát, bản Hiên pháp của nước ta vẫn luôn luôn được 
quần chúng lao động đồng tình. Bây giờ, ai cũng hiểu nghĩa danh từ Xô- 
viêo, Hiên pháp xô-viêt đã được dịch ra tât cả các thứ tiêng, và không một 
công nhân nào là không biệt đến, họ biệt rằng đó là Hiền pháp của những 
người lao động, đó là chẽ độ chính trị của nhân dân lao động kêu gọi chiên 


600 V. I. Lô-nin 


thắng tư bản quốc tễ, họ biệt rằng đó là một thành quả mà chúng ta đã giành 
được trong cuộc đâu tranh với bọn đê quôc quốc tê. Thắng lợi đó của chúng 
ta đã vang dội vào từng nước đề quốc, vì chúng ta đã tước được; đã tranh 
thủ được quân đội của các nước đó, đã tước mât của các nước đó khả năng 
đưa quân đội đên đánh nước Nga xô-viết. 

Chúng đã thử dùng quân đội các nước khác như quân đội Phẩn-lan, 
Ba-lan, Lat-vi đề tiên hành chiên tranh, nhưng cũng không thu được kêt 
quả gì hệt. Trước đây vài tuần, viên bộ trưởng Sơc-sin nước Anh, trong 
một bài diễn văn đọc trước Hạ nghị viện — bài này được loan báo bằng điện 
tín khắp toàn thê giới — đã huyênh hoang nói rằng một chiên dịch có mười 
bôn nước tham gia, đã được tổ chức để đánh nước Nga xô-viêt, và như thể 
là có thể đè bẹp được nước Nga trước khi bước sang năm mới. Quả thật, 
trong chiên dịch đó, có rât nhiều nước tham gia: Phẩn-lan, U-cren, Ba-lan, 
Gru-zi-a, Tiệp-khắc, Nhật, Pháp, Anh, Đức. Nhưng chúng ta đã biệt kết 
cục ra sao rồi! Chúng ta biêt rằng quân đội Ex-tô-ni đã rời bỏ quân đội của 
Iu-đê-nich, và hiện nay một cuộc bút chiên dữ đội đang diễn ra trên báo chí 
vì người Ex-tô-ni không muôn giúp Iu-đê-nich; chúng ta biết rằng Phần- 
lan, bât châp ý muôn của giai câp tư sản nước này, cũng đã không giúp 
Tu-đê-nich. Như vậy là mưu toan thứ hai định tân công chúng ta cũng bị 
phá sản nột. Giai đoạn thứ nhất là các nước Đồng minh phái quân đội được 
trang bị theo đúng tât cả những quy tắc của kỹ thuật quân sự đên mức tưởng 
chừng như chúng chiên thắng được nước Cộng hòa xô-viễt. Nhưng giờ 
đây, những đội quân đó đã rút lui khỏi Cap-ca-zơ, Ac-khăn-gen-xcơ, Cơ- 
rưm; chúng hãy còn ở Muôc-man-xcơ, cũng như quân đội Tiệp-khắc hãy 
còn đóng ở Xi-bê-ri, nhưng tại đây chúng chỉ rải rác như những hòn đảo 
nhỏ. Mưu toan thứ nhât của Đồng minh, chỉ dùng quân đội của bản thân 
mình để đánh bại chúng ta, đã kêt thúc bằng thắng lợi của chúng ta. Mưu 
toan thứ hai là nhằm đây các nước láng giềng của chúng ta, — những nước 
hoàn toàn lệ thuộc vào phe Đồng minh về mặt tài chính, — tân công chúng 
ta và buộc họ bóp chêt chúng ta, bóp chêt quê hương của chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng âm mưu này cũng lại thât bại nôt: hóa ra không một nước nào trong 
các nước nhỏ bé đó có thể tiên hành được một cuộc chiên tranh nhự thê. 
Hơn nữa, trong mỗi nước nhỏ đó, lòng căm ghét Đồng mỉnh còn mạnh thêm. 
Nêu Phẩn-lan đã không tiên quân chiêm Đê-trô-grat khi Iu-đê-nich đã lây 
được Crax-nôi-ê Xê-lô rồi, thì chính là vì nó do dự và thây rằng bên cạnh 
một nước Ñga xô-viêt có thê sông độc lập được, còn với các nước Đồng 
minh thì không thẻ sông hòa bình được. Tât cả các dân tộc nhỏ khác đều 
một tâm trạng như vậy. Đôi với Phẩn-lan, Lit-va, Ex-tô-ni, Ba-lan thì cũng 


Báo cáo tại Đạt hội I1 toàn Nga các tỗ chức CS của các đân tộc phương Đông 601 


như vậy; tuy ở các nước đó chủ nghĩa sô-vanh đang hoành hành, nhưng 
người ta vẫn căm ghét phe Đồng minh, vì phe này đang khuyêch trương 
việc bóc lột ở những nơi đó. Và bây giờ, căn cứ theo đúng diễn biên của 
' tình hình, chúng ta có thể nói một cách không ngoa rằng chẳng những giai 
đoạn thứ nhât, mà cả giai đoạn thứ hai của cuộc chiên tranh quôc tê chông 
nước Cộng hòa xô-viêt, cũng đều đã thât bại. Hiện nay, chúng ta chỉ còn có 
việc chiên thắng nôt quân đội Ðê-ni-kin là quân đội đã bị đánh bại một nửa rồi. 
Tình hình trong và ngoài nước hiệh nay của nước Ñga, mà tôi vừa phân 
tích tóm tắt trong bản báo cáo của tôi, là như thê, Đề kêt luận, tôi xin phép 
nói đên tình hình đang hình thành đôi với các dân tộc ở phương Đông. Ở 
đây, các đồng chí là đại biểu cho các tổ chức cộng sản và các đẳng cộng sản 
của các dân tộc khác nhau ở phương Đông. Phải nói rằng nêu những người 
bôn-sê-vích Nga đã có thể mở được một đột phá khẩu trong chủ nghĩa đề 
quôc già cỗi, có thể đảm nhận một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhưng cao quý 
tuyệt vời là mở những con đường mới cho cách mạng, thì một nhiệm vụ lớn 
hơn và mới hơn nữa còn đang chờ các đồng chí, những người đại biểu cho 
quần chúng lao động phương Đông. Điều trở nên hoàn toàn rõ ràng là cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đang tiên lại với toàn thê giới, tuyệt nhiên sẽ 
không phải chỉ là thẳng lợi của giai câp vô sản ở từng nước đổi với giai cầp 
tư sản nước rmnình. Nêu như các cuộc cách mạng đều diễn ra nhanh chóng 
và đế dàng, thì tình hình có thẻ như thê chăng. Chúng ta biêt rằng bọn đề 
quộc sẽ không chịu để cho ta làm như thê, rằng tât cả các nước đều vũ 
trang đề chông lại chủ nghĩa bôn-sê-vích trong nước mình và chỉ nghĩ đên 
làm sao thắng được chủ nghĩa bon-sê-vích đó. Cho nên, trong mỗi nước, 
một cuộc nội chiên đang nôi lên trong đó bọn xã hội thỏa hiệp cũ được lôi 
kéo vào tham gia bên cạnh giai cầp tư sản. Như vậy, cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa sẽ không phải chỉ là và chủ yêu là một cuộc đầu tranh của giai cầp 
vô sản cách mạng ở từng nước chông lại giai cầp tư sản ở nước mình, — 
không phải thê, đó sẽ là cuộc đầu tranh của tât cả các thuộc địa và tầt cả 
những nước bị chủ nghĩa đê quôc áp bức, của tầt cả các nước phụ thuộc, 
chông lại chủ nghĩa đề quôc quốc tê. Trong cương lĩnh của Đảng ta được 
thông qua hồi tháng ba năm nay, khi nhận định tình hình cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa toàn thê giới đang tới, chúng ta đã nói rằng, trong tất 
cả các nước tiên tiên, cuộc nội chiên của những người lao động chồng bọn 
đề quốc và bọn bóc lột, đang bắt đầu hợp nhất với cuộc chiền tranh dân tộc 
chông chủ nghĩa đê quôc quốc tê. Điều đó đã được tiền trình cách mạng xác 
nhận, và sẽ ngày càng được xác nhận rõ hơn. Ở phương Đông, tình hình 
cũng sẽ như vậy. 


602 V. I. Lê-nin 


Chúng ta biêt rằng quần chúng nhân dân ở phương Đông sẽ vùng dậy, 
với tư cách là những người tham gia đầu tranh một cách độc lập và những 
người sáng tạo ra cuộc sông mới, vì hàng trăm triệu con người đó đều 
thuộc các dân tộc bị lệ thuộc, bị mât quyền, tức là những dân tộc cho đền ` 
nay vẫn là đôi tượng của chính sách quôc tê của chủ nghĩa đề quôc, và chỉ 
là một thứ phân bón cho nền văn hóa và văn minh tư bản chủ nghĩa. Và khi 
người ta nói đền việc phân phôi quyền ủy trị thuộc địa, thì chúng ta hiểu rõ 
ngay rằng đó là phân phôi quyển tước đoạt và cướp bóc, phân phôi cho 
một tôi thiêu sô dân cư trên trái đầt quyền bóc lột đa số dân cư trên quả địa 
cầu. Đa sô này, cho đên nay, vẫn hoàn toàn đứng ngoài bước tiên của lịch sử, 
vì chưa thể là một lực lượng cách mạng độc lập, song, như chúng ta đã biệt, 
từ đầu thê kỷ XX%, đa sô đó không còn đóng một vai trò thụ động nữa. Chúng 
ta biệt rằng sau 1oo5, nhiều cuộc cách mạng đã nỗ ra ở "Thổ, Ba-tư và Trung- 
quốc; một phong trào cách mạng đã phát triển ở Ân- độ. Chiên tranh đê 
quôc cũng đã làm cho phong trào cách mạng càng phát triển, vì người ta đã 
buộc phải đưa nhiều trung đoàn quân các dân tộc thuộc địa tham gia cuộc 
đâu tranh của bọn đê quôc châu Âu. Chiên tranh đê quốc đã thức tỉnh 
phương Đông, đã lôi cuôn các dân tộc ở phương Đông vào đời sông chính 
trị quốc tê. Anh và Pháp đã vũ trang cho các dân tộc thuộc địa, đã giúp cho 
họ thông hiểu kỹ thuật quân sự và các máy móc hoàn bị. Và các dân tộc đó 
sẽ dùng những hiệu biêt đó chông lại các ngài đề quôc. Sau thời kỳ phương 
Đông thức tỉnh, cuộc cách mạng hiện đại đã bước vào một thời kỳ mà tât 
cả các dân tộc ở phương Đông đều tham gia định đoạt vận mệnh thê giới, 
để khỏi phải chỉ là một đôi tượng làm giầu cho kẻ khác. Các dân tộc phương 
Đông đang thức tỉnh để hành động thực tiễn, đề làm sao cho mỗi dân tộc 
đều giải quyết vân đề về sô phận của cả loài người. 

Cho nên tôi thiệt tưởng rằng trong lịch sử phát triển của cách mạng thê 
giới, — là cuộc cách mạng, nêu xét theo những bước đầu của nó, sẽ còn kéo 
dài nhiều năm và đòi hỏi nhiều cô gắng, — trong cuộc đầu tranh cách mạng, 
trong phong trào cách mạng, các đồng chí sẽ phải đóng một vai trò quan 
trọng và trong cuộc đâu tranh đó, các đồng chí phải kêt hợp chặt chẽ với cuộc 
đâu tranh của chúng tôi chông chủ nghĩa đê quôc quôc tê. Việc các đồng 
chí tham gia cuộc cách mạng quôc tê sẽ đặt các đồng chí trước một nhiệm 
vụ phức tạp và khó khăn; việc giải quyêt nhiệm vụ này sẽ là cơ sở của thẳng 
lợi chung, vì đây là lần đầu tiên mà đa sô dân cư sẽ tiên hành một phong trào 
độc lập và sẽ là một nhân tô tích cực trong cuộc đâu tranh đẻ lật đồ chủ nghĩa 
đề quôc quôc tế. 

Đa sô các dân tộc phương Đông đều ở vào một tình cảnh còn tệ hơn 


Báo cáo tại Đại hội II taàn Nga các tỗ chức CS của các đân tộc phương Đông 603 


nước Nga là một nước lạc hậu nhât châu Âu; nhưng chúng tôi đã liên hiệp 
được nông dân và công nhân Ñga trong cuộc đâu tranh chông những tàn 
tích phong kiên và chông chủ nghĩa tư bản, và nêu cuộc đâu tranh của 
chúng tôi đã có thể hoàn thành được dễ dàng như thê, thì chính là vì nông 
dân và công nhân đã đoàn kêt với nhau để chông tư bản và phong kiên, 
Ở đây, việc liên hệ với các dân tộc phương Đông là đặc biệt quan trọng, vì 
phần đông các dân tộc này đều là những đại biểu điển hình cho một loại 
quần chúng lao động, — không phải là công nhân đã được rèn luyện trong 
các công xưởng và xí nghiệp của bọn tư bản, mà là những đại biểu điển 
hình cho quần chúng nông dân lao động bị bóc lột và phải chịu ách áp bức 
trung cỗ. Cách mạng Nga đã chứng tỏ rằng, sau khi thắng chủ nghĩa tư bản, 
những người vô sản đoàn kết với sô quần chúng tản mạn gồm hàng triệu 
nông dân lao động, đã nổi dậy chồng ách áp bức trung cỗ đó và đã thắng ách 
đó. Ngày nay, nước Cộng hòa xô-viêt chúng tôi phải tập hợp xung quanh 
mình tât cả các dân tộc phương Đông đang thức tỉnh, để cùng họ đâu tranh 
chông chủ nghĩa đê quôc quôc tê. 

ở đây, các đồng chí hiện đang có một nhiệm vụ mà xưa kia những người 
cộng sản trên toàn thê giới không có: dựa vào lý luận và thực tiễn chung của 
chủ nghĩa cộng sản, các đồng chí phải thích ứng với những điều kiện đặc 
biệt mà các nước châu Âu không có, phải học cách vận dụng được lý luận 
và thực tiễn ây vào nơi mà quần chúng chủ yêu là nông dân, nơi mà nhiệm 
vụ cần phải giải quyêt không phải là đầu tranh chông tư bản, mà là đầu tranh 
chông những tàn tích thời trung cỗ. Đó là một nhiệm vụ khó khăn và khác 
thường, nhưng lại đặc biệt cao cả, vì sô quần chúng từ trước vẫn chưa từng 
đầu tranh, nay được lôi cuôn vào cuộc đầu tranh; và mặt khác, nhờ việc tổ 
chức các chỉ bộ cộng sản ở phương Đông, các đồng chí có khả năng liên hệ 
rât chặt chẽ với Quôc tê III. Các đồng chí cẩn tìm ra những hình thức đặc 
thù cho sự liên minh đó của những người vô sản tiên tiên trên toàn thê giới 
với quần chúng lao động và bị bóc lột ở phương Đông là những người 
thường phải sông trong những điều kiện thời trung cổ. Trong nước chúng 
tôi, chúng tôi đã thực hiện, trên quy mô nhỏ, cái mà các đồng chí sẽ thực 
hiện với quy mô to lớn trong những nước lớn. Nhiệm vụ thứ hai đó, tôi hy 
vọng các đồng chí sẽ hoàn thành thẳng lợi. Nhờ có các tổ chức cộng sản ở 
phương Đông, mà các đồng chí đại biểu ở đây, các đồng chí sẽ liên hệ được 
với giai cầp vô sản cách mạng tiên tiên. Nhiệm vụ đề ra trước mắt các đồng 
chí là tiêp tực quan tâm làm sao cho việc tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản 
được tiên hành trong mỗi nước bằng một lỗi nói dễ hiểu với nhân 
dân. 


604 V. I. Lê-nin 


Cô nhiên, chỉ có giai câp vô sản ở tât cả các nước tiên tiên trên thê giới 
mới có thể giành được thắng lợi cuôi cùng; và chúng tôi, những người 
Nga, chúng tôi đang bắt đầu một sự nghiệp mà giai cầp vô sản Anh, Pháp 
hay Đức sẽ hoàn thành nôt; nhưng chúng tôi thây rằng họ sẽ không thẻ nào 
thắng lợi được, nêu không có sự giúp đỡ của quần chúng lao động trong 
tầt cả các dân tộc thuộc địa bị áp bức, trước tiên là của các dân tộc phương 
Đông. Chúng ta nên hiểu rằng chỉ riêng một mình đội tiền phong thôi thì 
không thể nào thực hiện được việc chuyển lên chủ nghĩa cộng sản. Nhiệm 
vụ chúng ta là phải thức tỉnh tính tích cực cách mạng của quần chúng lao 
động, dù trình độ của họ như thê nào, để làm cho họ hoạt động độc lập và 
tò chức nhau lại; là phải đem học thuyêt cộng sản chân chính nhằm cho 
những người cộng sản ở các nước tiên tiên hơn, dịch ra tiêng nói của mỗi 
dân tộc; là phải hoàn thành những nhiệm vụ thực tê cần được hoàn thành 
tức khắc, và phải liên hợp với vô sản ở các nước khác để cùng nhau đâu 
tranh. 

Đó là những nhiệm vụ mà các đồng chí sẽ tìm thây cách giải quyêt không 
phải trong một cuôn sách cộng sản nào cả, mà chính là ở trong cuộc đâu 
tranh chung do nước Nga đã bắt đầu. Đề ra và giải quyêt nhiệm vụ đó, các 
đồng chí sẽ phải làm với kinh nghiệm bản thân của mình. Muôn làm được 
việc đó, một mặt, các đồng chí phải liên minh chặt chẽ với đội tiền phong của 
tầt cả những người lao động ở các nước khác, và mặt khác, phải biệt đôi xử 
đúng đắn với các dân tộc phương Đông mà các đồng chí là đại biểu ở đây. 
Các đồng chí phải dựa vào chử nghĩa dân tộc tư sản đang nầy nở — và không 
thẻ không nây nở — trong các dân tộc đó, chủ nghĩa đó có căn cứ lịch sử. 
Đồng thời các đồng chí phải mở đường đi vào quần chúng lao động và bị 
bóc lột của mỗi nước; và nói làm sao cho họ hiểu được rằng môi hy vọng duy 
nhât giành thẳng lợi của họ là ở thắng lợi của cách mạng thê giới; rằng giai 
cầp vô sản quốc tê là người bạn đồng mỉnh duy nhât của hàng trăm triệu 
người lao động và bị bóc lột thuộc các dân tộc phương Đông. 

Đó là nhiệm vụ to lớn phi thường để ra trước mắt các đồng chí, nhiệm 
vụ mà nhờ có thời đại cách mạng, nhờ có sự phát triền của phong trào cách 
mạng, — điểu này không thẻ nghỉ ngờ gì được nữa, — sẽ được giải quyêt 
thành công do những cô gắng chung của các tồ chức cộng sản ở phương 
Đông, và sẽ đưa đên kêt quả là hoàn toàn chiên thắng chủ nghĩa đê quốc 
quôc tê. 


«Tin tức của Ban châp hành Tập 30, tr. 318—331. 
trung ương Đảng cộng sản (b) Nga» 
SỐ o, ngày 2o tháng chạp 1919. 


BỆNH ẤU TRĨ «FÄ KHUYNH› 
TRONG PHONG TRẢO CỘNG SẢN” 


I 


CÓ THÊ NÓI ĐẾN TẦM QUAN TRỌNG QUỐC TẾ CỦA 
CÁCH MẠNG NGA THEO Ý NGHĨA NÀO? 


Trong những tháng đầu, sau khi giai câp vô sản cướp được chính quyền 
ở Nga (2s tháng mười — 7 tháng mười một rg17), người ta đã có thẻ tưởng 
rằng, vì giữa nước Nga lạc hậu và những nước tiên tiên Tây Âu có những 
chỗ khác nhau rât lớn, nên cuộc cách mạng của giai câp vô sản ở các nước 
đó sẽ rầt ít giông cuộc cách mạng Nga. Ngày nay, chúng ta có trước 
mắt một kinh nghiệm quốc tê rât phong phú, kinh nghiệm này nói lên một 
cách hoàn toàn dứt khoát rằng một sô điểm căn bẩn của cuộc cách mạng 
Ñga có một tẩm quan trọng, không phải là địa phương, không 
phải là đặc biệt dân tộc, không những có tính chât Nga, mà còn có tính 
chât quốc tê. Và ở đây, tôi không nói đên tầm quan trọng quôc tê theo 
nghĩa rộng: không phải một vài điểm mà là tât cả những điềm chủ yêu và 
tât nhiều điểm thứ yêu của cuộc cách mạng Nga đểu có một tẩm 
quan trọng quôc tê, hiểu theo nghĩa là cuộc cách mạng đó tác động đên 
tầt cả các nước. Không, ở đây, hiều theo nghĩa hẹp nhât của chữ, tức là 
hiểu tầm quan trọng quốc tê theo nghĩa là giá trị quôc tê hay là sự tái diễn 
lịch sử nhât định phải xảy ra, trong phạm vi quốc tê, của những gì đã diễn 
ra ở Nga, thì chúng ta chỉ có thể thừa nhận rằng một sô điểm cắn 
bản của cuộc cách mạng Ñga là có tẩm quan trọng quôc tê như vậy. 

Nêu đem phóng đại chân lý ây, nêu đem chân lý đó mở rộng ra vượt 
quá một sô điểm căn bản của cuộc cách mạng NÑga, thì dĩ nhiên 
là phạm phải sai lầm lớn nhât. Cũng như chúng ta sẽ sai lầm, nêu như 
chúng ta quên mât rằng sau khi cách mạng vô sản đã thắng lợi dù chỉ là ở 
một trong những nước tiên tiền, thì hoàn toàn chắc chắn là sẽ xảy ra một 
bước ngoặt đột ngột, tức là: chẳng bao lâu sau, nước Nga sẽ lại trở thành 
một nước, không phải là kiểu mẫu nữa, mà là một nước lạc hậu (về phương 
điện œô-viêt và xã hội chủ nghĩa). 

Nhưng trong thời kỳ lịch sử hiện nay, tình hình đương diễn ra đúng 
là như thê này; kiêu mẫu Nga đang chỉ cho £đ cả các nước thây một cái 
gì hoàn toàn căn bản—vể cái tương lai nhât định phải đên và không 
xa lắm của họ. Công nhân tiên tiên ở tât cả các nước đã hiểu điều đó từ 


606 V. 1, Lê-ni 


lâu rồi; nhưng thường nhiều hơn thì do bản năng giai câp cách mạng của 
mình mà họ nhận ra được và linh cảm thầy điều đó, hơn là họ đã hiểu rõ 
được điều đó. Do đó, Chính quyển xô-viêt và cả những nguyên tắc của lý 
luận và của sách lược bôn-sê-vích đều có được một ‹tầm quan trọng› quốc 
tê (hiểu theo nghĩa hẹp của chữ). Đó là điều mà bọn thủ lĩnh «cách mạng» 
của Quôc tê II, như Cau-xki ở Đức, Ôt-tô Bau-e và Fri-drich At-le 
ở Áo đã không hiểu nỗi, và vì thê mà chúng đã lộ mặt là những tên phản 
động, những kẻ bênh vực cho chủ nghĩa cơ hội xâu xa nhât và cho bọn 
xã hội phản bội. Chẳng hạn, cuôn sách không ký tên tác giả, nhan để 
là «Cách mạng toàn thê giới (cWeltrevolutiom)°”, xuât bản ở Viên năm 
1oro («Sozialistische Bủchereb, Heft 11; Ignaz Brand*), đã diễn đạt một 
cách đặc biệt rõ rệt cái lồi tư tưởng ây, tầt cả cái vòng suy nghĩ luần quần 
ây, hay nói cho đúng hơn, tât cả một sự thiêu suy nghĩ, thông thái rởm, 
hèn nhát và phản bội đên cực điềm ây đôi với những quyển lợi của giai 
câp công nhân — hơn nữa, tât cả những điểm đó lại được phủ một lớp 
sơn (bảo vệ» tư tưởng ‹cách mạng toàn thê giới. 

Nhưng nói kỹ hơn về cuôn sách đó thì phải để một dịp khác. Bây giờ, 
chúng tôi chỉ còn nói thêm điểu này là: cách đây đã lâu rồi hồi Cau-xki 
còn là một người mác-xít, chứ không phải là một tên phản bội, thì y đã 
đứng về quan điểm một nhà sử học để nhận xét vân để, y tiên đoán rằng 
rât có thể xảy ra trường hợp trong đó tinh thần cách mạng của giai cầp vô 
sản Nga sẽ trở thành mẫu mực cho Tây Âu. Lúc đó là năm roo2; Cau-xki 
đã đăng trong tờ ‹Tia lửa» cách mạng một bài báo đầu để là «Người Xia- 
vơ và cách mạng». Cau-xki đã viết như sau: 

«Còn hiện nay» (trái với năm 1848) ‹ta có thê nghĩ rằng người Xla-vơ không 
những đã gia nhập hàng ngũ các dân tộc cách mạng; mà còn có thẻ nghĩ rằng 
trọng tâm của tư tưởng và hành động cách mạng ngày càng chuyên sang phía 
người Xla-vơ. Trung tâm cách mạng đang chuyền từ Tây sang Đông. 
Trong nửa đầu thể kỷ thứ XIX, trung tâm đó nằm ở Pháp và đôi 
lúc nằm ở Anh. Năm 1848, nước Đức đứng vào hàng ngũ các dân tộc cách mạng... 
Thê kỳ mới đã mở đầu với những sự biên khiên cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta 
đang đứng trước một sự chuyên dịch mới của trung tâm cách mạng, tức là: sự 
chuyên dịch về phía nước Nga... Nước Nga là nước đã tiệp thu được ở phương 
Tây biệt bao sáng kiên cách mạng, thì ngày nay, đên lượt nó, có lẽ lại đang có cơ 
trở thành một nguồn nghị lực cách mạng cho phương Tây. Phong trào cách mạng 
Nga đang bùng cháy có lẽ sẽ là phương thuộc mạnh mẽ nhật đẻ tẩy trừ cái tỉnh 
thần phi-li-xtanh bạc nhược và lôi làm chính trị nhỏ nhen là những cái hiện đang 
bắt đầu lan tràn trong hàng ngũ chúng ta; phong trào này sẽ lại nhen môi khát 
vọng đầu tranh và nhiệt tình tha thiết đôi với những lý tưởng cao cả của chúng 


*__Tủ sách chủ nghĩa xã hội, tập 11; I-gơ-nax Bran-đơ. B7. 


Bệnh âu trï ‹tà khuynh» trong phong trào cộng sản 607 


ta lên thành những ngọn lửa đò rực. Nước Nga đã từ lâu không còn là một thành 
lũy của thê lực phản động và của chê độ chuyên chế đôi với Tây Âu nữa. Ngày 
nay, có lẽ hoàn toàn ngược lại mới phải. Tây Âu chính lại trở nên thành lũy của 
bọn phản động và chê độ chuyên chê ở nước Nga... Những người cách mạng 
Nga, nêu không buộc phải đồng thời đánh cả đồng minh của Nga hoàng là tư 
bản châu Âu, thì có lẽ đã đánh bại Nga hoàng từ lâu rồi. Chúng ta hy vọng răng 
lắn này, họ sẽ có thẻ đánh quy cả hai kẻ thù đó, và mong rằng thứ «Đồng minh 
thần thánh» mới đó sẽ sụp đỗ nhanh chóng hơn những thứ đồng minh cùng loại 
đó trước kia. Nhưng, dầu cuộc đầu tranh hiện đương diễn ra ở Nga sẽ kết thúc 
như thê nào chăng nữa, thì máu và những thông khô của những người hy sinh, 
mà tiễc thay cuộc đâu tranh ây gây ra đã quá nhiều, cũng sẽ không phải là vô ích. 
Máu và những thông khổ đó sẽ làm xanh tôt những mầảm non của cách mạng 
xã hội trong toàn thê giới văn minh, sẽ làm cho những mầm non ầy nở một mùa 
hoa càng xưm xuê hơn và càng sớm hơn. Năm 1848, người Xla-vơ là thứ băng 
giá buôt lạnh làm tàn lụi những đóa hoa của mùa xuân dân chúng. Có lẽ hiện 
nay họ sẽ có cơ trở thành cơn bão táp để phá tan băng giá phản động và đưa lại 
cho các dân tộc một mùa xuân mới mẻ và xán lạn. (Cac Cau-xki. qÑgười Xla-vơ 
và cách mạng›, bài đăng trên báo¿Tia lửa», một tờ báo cách mạng của đảng xã 
hội - dân chủ Nga, sô r8, ngày 1o tháng ba 1902). 


Cách đây mười tám năm, Cac Cau-xki đã việt đúng! 


Hi 


MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU KIỆN CĂN BẢN ĐÃ 
LÀM CHO NGƯỜI BÔN-SÊ-VÍCH THÀNH CÔNG 


Chắc chắn là ngày nay, hầu hêt mọi người đều thây rằng người bôn-sê- 
vích sẽ không giữ vững được chính quyền trong hai tháng rưỡi, chứ đừng nói 
là hai năm rưỡi nữa, nêu đảng bôn-sê-vích không có kỷ luật sắt thật sự và 
nghiêm ngặt nhât, nêu đảng không được sự ủng hộ đẩy đủ và hoàn toàn 
của tât cả quần chúng giai cầp công nhân, tức là của tât cả những người nào 
trong giai câp ây biệt suy nghĩ, có tính trung thực, tận tụy quên mình, 
có uy tín, có khả năng dẫn dắt theo mình hoặc lôi cuôn được những tầng 
lớp chậm tiên. 

Chuyên chính vô sản là cuộc chiên tranh anh dũng nhât và quyêt liệt 
nhât của giai cầp mới chông một kẻ thù mạnh hơn, chồng giai cầp tư sản 
là giai cầp có một sức phản kháng càng ứăng lên gáp bội do chỗ nó bị lật 
đỗ (đầu mới chỉ là trong một nước), và có thê lực không phải chỉ ở lực lượng 
của tư bản quôc tê, ở những môi liên lạc quỗc tê mạnh mẽ và vững chắc 
của giai câp tư sẳn, mà còn ở sức mạnh của tập quán, ở sức mạnh của nền 
tiêu sản xuất. Vì, rùi thay, hiện nay trên thê giới nền tiểu sản xuầt đang còn 
chiêm phần cực kỳ lớn lao; mà nền tiểu sản xuât thì lại từng ngày, từng giờ, 


608 V. 1. Lê-nh 


luôn luôn đẻ ra chủ nghĩa tư bản và giai câp tư sản, một cách tư phát và trên 
những quy mô rộng lớn. Vì tât cả những lý do đó, nên cần phải có chuyên 
chính vô sản, và không thể nào chiên thắng được giai câp tư sản nêu không 
có một cuộc chiên tranh lâu dài, kiên trì, quyêt liệt, sông mái, — một cuộc 
chiên tranh đòi hỏi phải có tính kiên định, kỳ luật, quyêt tâm, ý chí kiên 
cường và thông nhât. 

Tôi xin nhắc lại là kinh nghiệm chuyên chính vô sản thắng lợi ở Nga 
đã chỉ rõ cho những ai không biêt suy nghĩ hay chưa có dịp ngẫm nghĩ 
về vân đề này, thây rằng một sự tập trung tuyệt đôi và kỷ luật nghiêm ngặt 
của giai câp vô sản, đó là một trong những điều kiện căn bản để có thẻ chiên 
thẳng được giai câp tư sản. 

Người ta thường nhắc luôn đên điểm này. Nhưng quả thật người ta 
rât ít khi tự hỏi như thê nghĩa là thê nào? Trong điều kiện nào thì có thể 
làm được như thê? Đi đôi với những lời chào mừng chúc tụng chính quyền 
xô-viêt và người bôn-sê-vích, há lại không nên năng phân tích một cách 
hềt sức nghiêm túc những nguyên nhân nào đã làm cho người bôn-sê-vích 
có thể tạo ra được kỷ luật cần thiết cho giai câp vô sản cách mạng, #ay 
sao? 

Chủ nghĩa bôn-sê-vích đã tổn tại như một trào lưu tư tưởng chính 
trị và với tư cách là một chính đẳng, từ năm 1ooz???, Chỉ có lịch sử chủ 
nghĩa bôn-sê-vích, trong suôt thời gian tồn tại của nó, mới có thẻ giải thích 
một cách thỏa đáng vì sao trong những điều kiện khó khăn nhât, đảng bôn- 
sê-vích đã có thể xây dựng và duy trì được kỳ luật sắt, cần thiệt cho sự 
chiên thắng của giai câp vô sản. 

Và trước hệt vân để này được đặt ra: cái gì làm cho kỳ luật của đẳng 
cách mạng của giai câp vô sản được duy trì? cái gì kiểm tra được kỷ luật 
ây? cái gì củng cô nó? Cái đó, trước hêt, là ý thức giác ngộ, lòng trung 
thành đôi với cách mạng, tính cương nghị, tính thần hy sinh và chí khí 
anh dũng của đội tiên phong của giai câp vô sản. Thứ hai, là khả năng của 
đội tiên phong đó biết liên hệ, gần gũi và có thể nói là hòa mình tới một 
mức nào đó với quần chúng lao động rộng rãi nhât, trước hêt là với quần 
chúng vô sản, nhưng cũng cả uới quần chúng lao động không phải là uô sản 
nữa. Thứ ba, là sự lãnh đạo chính trị đúng đắn của đội tiên phong 
ây, chiên lược và sách lược chính trị đúng đắn của nó, với điều kiện là, quần 
chúng đông đảo nhât do kinh nghiện bản thân mà tỉn chắc vào sự đúng 
đắn ây. Thiêu những điểu kiện đó, thì không thể thực hiện được kỳ luật 
trong một đảng cách mạng thật sự có khả năng là một đảng của giai câp 
tiên phong, giai cầp có sứ mệnh đánh đổ giai câp tư sản và cải tạo toàn 


Bệnh âu trï ‹tà khuynh» trong phong trào rộng sản 609 


thể xã hội. Thiêu những điều kiện đó, thì mọi ý định thiệt lập ra thứ kỷ 
luật ây không khỏi biên thành những lời nói suông, những danh từ rỗng, 
những sự méo mó lệch lạc. Nhưng mặt khác, những điểu kiện nói trên 
không thể xuât hiện ngay được. Chúng chỉ được tạo thành bởi một công 
tác lâu dài và kinh nghiệm gian khổ. Việc tạo ra chúng được dễ dàng hơn 
là nhờ có một lý luận cách mạng đúng đắn, nhưng bản thân lý luận này 
lại không phải là một giáo điểu, nó chỉ hình thành hẳn được trong sự liên 
hệ chặt chẽ với thực tiễn của một phong trào thật sự có tính chât quần 
chúng và thật sự cách mạng. 

Sở dĩ, từ rọr7 đến rọ2o, trong những điểu kiện khó khăn không thể 
tưởng tượng được, chủ nghĩa bôn-sê-vích đã có thể xây dựng và thực 
hiện thành công chê độ tập trung hết sức chặt chẽ và một kỳ luật sắt, thì 
nguyên nhân chỉ đơn giản là do nhiểu đặc điểm lịch sử của nước Ñga. 

Một mặt, chủ nghĩa bôn-sê-vích đã sinh ra năm 1go3 trên cơ sở vững 
chắc nhât của lý luận mác-xít. Và sự đúng đắn của lý luận cách mạng 
ây, — và chỉ của lý luận ây thôi, — đã được chứng minh không những bằng 
kinh nghiệm toàn thê giới trong suôt thê kỷ thứ XIX mà còn đặc biệt bằng 
kinh nghiệm của những sự ngả nghiêng và do dự, những sai lầm và thât 
vọng của tư tưởng cách mạng ở Nga. Trong chừng một nửa thê kỷ, vào 
khoảng từ 184o đên 18eo, ở Ñga, dưới ách thông trị dã man, phản động 
chưa từng có của chê độ Nga hoàng, tư tưởng tiên phong đã khao khát tìm 
cho ra một lý luận cách mạng đúng đắn, bằng cách theo dõi, với một tỉnh thần 
hăng hái và với một sự chú tâm lạ thường, từng (phát minh mới nhâu 
của châu Âu và châu Mỹ vẻ vần đẻ này. Thật ra, chủ nghĩa Mác, lý luận 
cách mạng đứng đắn duy nhât, nước Nga đã phải rải qua một nửa thê 
kỳ đau khổ và hy sinh ghê gớm, anh dũng cách mạng vô song, phát huy 
nghị lực chưa từng có, quên mình trong việc tìm tòi và nghiên cứu, thử 
nghiệm trong thực tiễn, thât vọng, kiểm tra, đôi chiều với kinh nghiệm 
của châu Âu, mới có được lý luận đó. Vì chê độ Nga hoàng buộc những 
người cách mạng phải chạy ra nước ngoài, nên trong nửa cuồi của thề kỳ 
XIX, nước Nga cách mạng có rầt nhiều môi liên lạc quỏc tẻ, hiểu biềt 
được cực kỳ nhiều về những hình thức và lý luận của phong trào cách mạng 
trên toàn thê giới, hơn là bât kỳ một nước nào khác. 

Mặt khác, phát sinh trên cơ sở lý luận vững như đá đó, chủ nghĩa bôn-sê- 
vích đã từng trải qua một giai đoạn lịch sử mười lăm năm thực tiễn (tọo3— 
1017), giai đoạn mà về mặt kinh nghiệm phong phú, trên thề giới chưa 
từng có thời kỳ nào sánh kịp. Trong mười lăm năm ầy, không một nước 
nào khác đã trải qua, dầu chỉ gần được như thề thôi, một cuộc sồng mãnh 


39—2886 


610 Ứ. 1. Lê-min 


liệt như thể về phương diện kinh nghiệm cách mạng, về tôc độ kê tiếp 
nhau nhanh chóng giữa các hình thức hêt sức khác nhau của phong trào, 
hợp pháp và bât hợp pháp, hòa bình và kịch liệt, bí mật và công khai, nhóm 
nhỏ và phong trào quần chúng, nghị trường và khủng bô. Không một nước 
nào khác, trong một thời gian ngắn ngủi như thê, mà lại tập trung được 
nhiều sự phong phú như vậy về mặt hình thức, màu sắc, phương pháp 
đâu tranh của ứđ cả các giai cầp trong xã hội hiện đại, một cuộc đâu tranh, 
do tình trạng lạc hậu của nước Nga và ách thông trị nặng trĩu của chê độ 
Nga hoàng, mà đã chín muồi đặc biệt nhanh chóng và đã đặc biệt tiềp thu 
một cách ngâu nghiên và có hiệu quả phát minh mới nhâb về kinh nghiệm 
chính trị của châu Mỹ và châu Âu. 


TI 


NHỮNG GIAI ĐOẠN CHÍNH : 
TRONG LỊCH SỬ CHỦ NGHĨA BÔN-SÊ-VÍCH 


Những năm chuẩn bị cách mạng (rooa—roos). Ở đâu người ta cũng 
cảm thây cơn bão táp lớn sắp nỗi lên. Trong tât cả các giai câp, một sự sục 
sôi và chuẩn bị. Ở ngoại quôc, báo chí của những người xuât ngoại đã đẻ 
ra, về mặt lý luận, £đt cả những vân đề căn bản của cuộc cách rnạng. Những 
đại diện của ba giai câp cơ bản của ba trào lưu chính trị chính, tư sẳn - tự 
do, đân chủ tiểu tư sản (ngụy trang dưới chiêu bài œã hội - dân chủ» hay 
«xã hội - cách mạng›) và vô - sản cách mạng, với cuộc đầu tranh quyết liệt 
nhât về mặt cương lĩnh và sách lược, đã báo trước và chuẩn bị cho cuộc 
đâu tranh giai câp công khai sắp tới. Tđt cả những vân để, do đó mà đã có 
cuộc đâu tranh vũ trang của quần chúng trong khoảng từ rgos đến 1907 
và từ 1ọ17 đên 1oao, người ta đểu có thể (và phải) tìm thầy, đưới một 
hình thức phôi thai, trong báo chí thời bây giờ. Và giữa ba xu hướng chính 
ây, đĩ nhiên là còn có vô vàn xu hướng trung gian, quá độ nửa vời nữa. 
Nói cho đúng hơn: trong cuộc đầu tranh của các cơ quan báo chí, của các 
chính đảng, các phái, các nhóm, đã kêt tỉnh nên những xu hướng tư tưởng 
và chính trị là những xu hướng giai câp thật sự; các giai câp rèn đúc cho 
mình vũ khí tư tưởng và chính trị cần thiêt cho những trận giao phong sắp 
tới. 

Những năm cách mạng (1oos—1oo?). Tât cả các giai cấp đều hành 
động công khai. Tât cả các quan điểm về cương lĩnh và sách lược đều được 
khảo nghiệm bằng hoạt động quần chúng. Đầu tranh bãi công rộng lớn 


œ. 


Bệnh du trỉ ‹tủ khuynh› trong phong trào cộng sản 611 


và kịch liệt chưa từng thây trên thê giới. Bãi công kinh tê biên thành bãi 
công chính trị và bãi công chính trị biên thành khởi nghĩa. Những quan 
hệ giữa giai câp vô sản lãnh đạo với giai câp nông dân bị lãnh đạo, do dự, 
bâp bênh đều được thực tiễn khảo nghiệm. Hình thức tổ chức xô-viêt đã 
nảy sinh trong quá trình phát triển tự phát của cuộc đâu tranh. Những 
cuộc tranh luận hồi đó về vai trò các Xô-viêt báo trước cuộc đâu tranh lớn 
lao trong những năm 1o17—1g2o. Các hình thức đâu tranh trong nghị 
trường và ngoài nghị trường, sách lược tầy chay nghị viện và sách 
lược tham gia nghị viện, hình thức đâu tranh hợp pháp và bât hợp pháp, 
kê tục nhau, cũng như những tương quan và liên hệ giữa các hình thức 
ây, tât cả những cái đó đều có một nội dung phong phú khác thường. Xét 
về phương diện giáo dục những nguyên lý của khoa học chính trị, — 
cho quần chúng và các lãnh tụ, cho các giai câp và các chính đẳng,— 
thì mỗi tháng của thời kỳ ây có giá trị bằng một năm phát triển ‹thời 
bình, theo con đường dập hiên. Nêu không có cuộc ‹tổng diễn tập› năm 
1oos thì không thẻ có thắng lợi của Cách mạng tháng Mười 1917 được. 

Những năm phản động (1oo7—1oro). Chê độ Nga hoàng thắng. Tât 
cả các đảng cách mạng và các đảng đôi lập đều bị đè bẹp. Tình trạng nản 
chí, mât tỉnh thần, phân liệt, chạy dài, phản bội, dâm ô thay thê cho chính 
trị, Xu hướng về triết học duy tâm được tăng cường; chủ nghĩa thần bí 
được dùng đề che đậy một trạng thái tỉnh thần phản cách mạng. Nhưng 
đồng thời, chính thât bại to lớn đã đem lại cho các đảng cách mạng và cho 
giai cập cách mạng một bài học thật sự, vô cùng bể ích, một bài học về 
biện chứng lịch sử, một bài học làm cho họ hiểu và nắm được nghệ thuật 
tiên hành đâu tranh chính trị. Chính trong hoạn nạn mới biết rõ được ai 
là bạn. Những đội quân bị thât bại đã học tập được nhiều. 

Chê độ Nga hoàng thắng thê buộc phải gâp rút tiêu hủy hét những tàn 
tích tiền tư sản, gia trưởng trong đời sông của nước Nga. Sự Đhốt triển 
tư sản của nước Nga đã diễn ra đặc biệt nhanh chóng. Những ảo tưởng 
cho rằng có thể đứng ngoài hay đứng trên các giai câp, có thể tránh được 
chủ nghĩa tư bản, đều tan thành mây khói. Đâu tranh giai câp biểu hiện 
một cách hoàn toàn mới mẻ và càng rõ rệt hơn. 

Các đảng cách mạng phải hoàn bị việc học tập của mình. Họ đã học được 
cách tiên công. Nay họ lại phải hiểu rằng khoa học ây cần được bổ sung 
bằng một khoa học khác là: phải rút lui như thê nào cho đúng. Cần phải 
hiểu, — và giai câp cách mạng đã học đẻ hiểu bằng kinh nghiệm đau xót 
của bản thân mình — rằng nêu không học biết tiên công và rút lui cho đúng 
thì không thể chiên thắng được. Trong tât cả các đẳng cách mạng và các 


ko 


612 V. 1. Lê-nh 


đảng đổi lập bại trận, thì đảng bôn-sê-vích là đảng đã rút lui có trật tự 
hơn cả, qquân đội của họ ít thiệt hại hơn cả, bộ phận trung kiên của họ 
ít sứt mẻ hơn cả, nội bộ ít bị chia rẽ hơn cả (xét về chiều sâu và về khả 
năng hàn gắn); họ ít bị mât tỉnh thần hơn cả, và hơn ai hết, họ có nhiều khả 
năng khôi phục công tác một cách rộng rãi, đúng đắn và cương quyêt hơn cả, 
Và sở di những người bôn-sê-vích đạt được kết quả đó, thì chỉ là vì họ 
đã thẳng tay vạch mặt và tông cỗ bọn cách mạng đầu lưỡi là bọn không 
muôn hiểu rằng cẩn phải rút lưi, rằng phải biết cách rút lui, rằng tuyệt 
đôi cần phải học tập cách hoạt động hợp pháp trong những nghị viện phần 
động nhât, trong những tổ chức công đoàn, hợp tác xã, bảo hiểm phần 
động nhất, và trong những tổ chức khác tương tự như thê. 

Những năm cao trào (1oro—ro14). Lúc đầu, phong trào lên hệt sức 
chậm, rồi sau những sự biên ở Lê-na năm 1o12”$, thì phong trào lên 
nhanh hơn một ít. Khắc phục những khó khăn chưa từng thây, những người 
bôn-sê-vích đã đầy lùi được bọn men-sê-vích mà vai trò làm tay sai cho 
giai câp tư sản trong nội bộ phong trào công nhân đã được toàn bộ giai 
cầp tư sản từ sau năm 1oos hiểu hết sức rõ, cho nên giai câp tư sản đã 
dùng trăm phương nghìn kê để ủng hộ bọn men-sê-vích chông lại phái 
bôn-sê-vích. Tuy nhiên, nêu những người bôn-sê-vích không áp dụng 
sách lược đúng là phôi hợp công tác bí mật với việc nhât thiệt phải lợi 
dụng những 4khả năng hợp pháp, thì có lẽ họ đã không bao giờ đạt được 
kêt quả nói trên. Trong cái viện Đu-ma cực kỳ phản động những người 
bôn-sê-vích đã tranh thủ được toàn thể nghị sĩ công nhân. 

Chiên tranh đê quôc chủ nghĩa thê giới lần thứ nhât (1o14—191?). 
Mặc dầu tính chât tôi phản động của «nghị việm, công tác nghị trường hợp 
pháp vẫn giúp ích rât nhiều cho đảng của giai câp vô sản cách mạng, cho 
những người bôn-sê-vích. Các nghị sĩ bôn-sê-vích bị đày đi Xi-bê-ri”', 
Trong báo chí hải ngoại, tât thầy những màu sắc về chính kiên của chủ 
nghĩa xã hội - đề quôc, của chủ nghĩa xã hội - sô-vanh, của chủ nghĩa xã 
hội -ái quôc, của chủ nghĩa quôc tê không triệt đề hay triệt để, của chủ 
nghĩa hòa bình hay của chủ trương cách mạng chông lại những ảo tưởng 
hòa bình chủ nghĩa, đều được phản ánh ở nước ta một cách đẩy đủ. Các 
nhà bác học ngu ngôc và các mụ già của Quôc tê II đều nhíu mũi lại tổ 
vẻ khinh miệt và kiêu kỳ khi thây chủ nghĩa xã hội Nga chia ra nhiều «phe 
phái, và khi thây những phe phái này đâu tranh với nhau quyêt liệt, nhưng 
trong lúc ở ¿đt cả các nước tiên tiên, chiên tranh đang thủ tiêu cái «tình 
trạng hợp pháp› đã từng được khoe khoang tán tụng, thì chính họ lại không 
tô chức được, dù chỉ là gần được như thê, một cuộc trao đổi ý kiễn tự 


\ấ 


Bệnh âu trí ttả khuynib trong phong trào cộng sản 613 


do (bât hợp pháp) và một cuộc khởi thảo tự do (bât hợp pháp) những quan 
điểm chính xác, như những cuộc trao đổi và khởi thảo mà những người 
cách mạng Nga đã tổ chức ở Thụy-sĩ và ở nhiều nước khác. Chính vì 
thê mà bọn xã hội - ái quôc ra mặt và (bọn Cau-xki ở tât cả các nước đều 
tỏ ra là những kẻ phản bội bỉ ôi nhất đổi với giai câp vô sản. Và nêu đẳng 
bôn-sê-vích đã chiên thắng được trong thời kỳ 1o17—192o, thì một 
trong những nguyên nhân chính của thắng lợi đó là: ngay từ cuôi năm 
1or4; Đảng đã cương quyêt tô cáo tính chât đê tiện, hèn hạ và khiếp nhược 
của chủ nghĩa xã hội - sô-vanh và «chủ nghĩa Cau-xki› (chủ nghĩa Lông-ghê 
ở Pháp, tư tưởng của bọn lãnh tụ Đảng công nhân độc lập và của phái 
Pha-biêng ở Anh, của Tu-ra-ti ở Ý, v.v... cũng thuộc vào loại đó); và, 
sau đó do kinh nghiệm bản thân, quần chúng càng ngày càng tin rằng quan 
điểm bôn-sê-vích là đúng. 

Cách mạng Nga lần thứ hai (từ tháng hai đền tháng mười 1917). Sự 
già cỗi và suy nhược quá chừng của chề độ Nga hoàng (thêm vào đó là 
những tai họa và những đau khổ của một cuộc chiên tranh vô cùng ác liệt) 
đã tạo ra một lực lượng phá hoại phi thường nỗi dậy chông lại chê độ ây. 
Chỉ vài ngày, nước Nga đã biên thành một nước cộng hòa dân chủ tư 
sản tự do hơn — trong hoàn cảnh chiên tranh— bât kỳ một nước nào 
trên thê giới. Những lãnh tụ các đảng đôi lập và các đẳng cách mạng bắt 
đầu lập chính phù — giông như trong các nước cộng hòa có chê độ ‹đại 
nghị chặt chẽ nhât; và cái danh hiệu lãnh tụ một đảng đôi lập trong nghị 
viện, — ngay cả trong cái nghị viện này là nghị viện không gì phản động 
cho bằng — cũng đã làm cho vai trò tương lai của lãnh tụ ây trong cách 
mạng được đễ dàng. 

"Trong vài tuần lễ, bọn men-sê-vích và œ«ã hội - cách mạng đã tiềp thu 
được một cách tài tình tầt cả những thủ đoạn và mánh khóc, những lý lẽ 
và lỗi ngụy biện của bọn anh hùng Quốc tế II ở châu Âu, của bọn 
chạy theo ghê bộ trưởng và của những bọn súc sinh cơ hội chủ nghĩa khác. 
'Tât cả những gì mà ngày nay chúng ta đọc về bọn Sây-đơ-man và Nô- 
xke, Cau-xki và Hin-fec-đinh, Ren-ne và Au-xtec-lit, Ôt-tô Bau-e và 
Fritz At-le, Tu-ra-ti và Lông-ghê, về bọn Pha-biêng và các thủ lĩnh Đằng 
công nhân độc lập ở Anh, đôi với chúng tôi hình như (và thật ra) là cả một 
sự lặp lại nhạt nhẽo, là sự tái diễn một âm điệu cũ rích ai cũng biết từ lâu 
rồi. Tât cẢ những điều đó, chúng ta đã từng thầy ở bọn men-sê-vích rồi. 
Lịch sử đã khéo chơi khăm: nó đã buộc bọn cơ hội chủ nghĩa một nước 
lạc hậu phải đóng trước vai trò của bọn cơ hội chủ nghĩa ở nhiều nước 
tiên tiên, 


614 V. ï. Lê-nin 


Nêu như tât cả bọn anh hùng Quôc tê II đã phá sản, nều như 
chúng đã chuốc lây nhục nhã vì đã không hiểu được ý nghĩa và vai trò của 
các Xô-viêt và của Chính quyền xô-việt, nều như người ta đã thây các 
lãnh tụ ba đẳng quan trọng nhât hiện mới tách khỏi Quốc tê II (tức 
là: Đảng xã hội - dân chủ độc lập ở Đức, đảng Lông-ghê ở Pháp và Đảng 
công nhân độc lập ở Anh) tự bêu xâu mình một cách đặc biệt «nỗi bập, 
và mắc kẹt trong vân để đó; nêu như tât cả bọn họ đều tỏ ra là nô lệ cho 
những thiên kiên của phái dân chủ tiểu tư sản (hoàn toàn giông như bọn 
tiêu tư sản hồi 1848 tự xưng là œã hội - dân chủ»), thì £ổt cả những điều 
đó chúng tôi đã thây rõ ở cái gương bọn men-sê-vích rồi. Lịch sử đã khéo 
chơi khăm là các Xô-viêt đã xuât hiện ở Nga năm rgos, và trong khoảng 
từ tháng hai đên tháng mười 1ọ17, đã bị bọn men-sê-vích giả rmmạo đi — 
sau đó, bọn này bị phá sản vì đã không hiểu nỗi vai trò và ý nghĩa của các 
Xô-viêt, và hiện nay trên toàn thê giới, tư tưởng về Chính quyển xô-viêt 
đã xuât hiện và lan rộng một cách nhanh chóng lạ thường trong giai câp 
vô sản ở tât cả các nước, trong khi đó thì bọn anh hùng kỳ cựu của 
Quốc tê II ở đảu cũng phá sản vì, hệt nhứ bọn men- sê-vích, chúng đã 
không hiểu được vai trò và ý nghĩa của các Xô-việt. Kinh nghiệm đã chứng 
minh rằng trong một sô vân đề rât căn bản của cách mạng vô sản, thì ¿ớt 
cả các nước đều không tránh khỏi đi theo con đường nước Nga đã trải 
qua. 

Những người bôn-sê-vích đã bắt đầu cuộc đâu tranh thẳng lợi chông 
nền cộng hòa đại nghị, (thật ra là) tư sản, và chồng bọn men-sê-vích, một 
cách hêt sức thận trọng; họ đã chuẩn bị cuộc đâu tranh này vô cùng chu 
đáo chứ không phải như đư luận khá phổ biên hiện nay ở châu Âu và châu 
Mỹ vẫn thường đồn đại. Đầu thời kỳ đó, chúng tôi không hể kêu gọi lật 
đỗ chính phủ, chúng tôi đã giải thích rằng không thẻ lật đồ được chính phủ 
đó, nêu trước hêt trong thành phần và tâm trạng các Xô-viêt không có những 
thay đổi cần thiết. Chúng tôi đã không tuyên bô tây chay nghị viện tư sản, 
tầy chay Quốc hội lập hiên; nhưng chúng tôi đã tuyên bô, — chúng tôi đã 
nhân danh Đẳng mà chính thức tuyên bô nay từ cuộc Hội nghị tháng tư 
1917, — rằng nền cộng hòa tư sản mà có Quốc hội lập hiên thì còn hơn 
là cũng nền cộng hòa đó mà lại không có Quôc hội lập hiền, nhưng nền 
Cộng hòa xô-viêt qcông nhân và nông dâm thì lại hơn bât kỳ nền cộng hòa 
đân chủ tư sản đại nghị nào. Nêu không chuẩn bị khôn khéo, tỉ mì, chu 
dáo và kiên nhẫn như thê, thì có lẽ chúng tôi đã không thể thu được thắng 
lợi hồi tháng mười 1ọ17, cũng như không thể giữ vững được thắng 
lợi đó, 


V. 


Bệnh âu trí ‹tả khuynh» trong phong trào cộng sản 615 


1V 


DO ĐẤU TRANH CHỒNG NHỮNG KỶ THỦ NÀO 
TRONG NỘI BỘ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 
MÀ CHỦ NGHĨA BÔN-SÊ-VÍCH ĐÃ TRƯỞNG THÀNH, 
ĐÃ ĐƯỢC CỦNG CỐ VÀ TÔI LUYỆN? 


Trước hết và nhât là đo đầu tranh chông bọn cơ hội chủ nghĩa, bọn 
này, năm 1or4, đã hoàn toàn biên thành bọn xã hội - sô-vanh và đã chạy 
hẳn sang phía tư sản chông lại vô sản. Bọn cơ hội chủ nghĩa này, dĩ nhiên, 
đã là kẻ thù chính của chủ nghĩa bôn-sê-vích trong nội bộ phong trào công 
nhân. Nó hãy còn là kẻ thù chính trên phạm vi quốc tê nữa. Chính nó là 
kẻ thù mà chủ nghĩa bôn-sê-vích đã và đang phải chú ý đến nhiều hơn 
cả. Ngày nay, phương điện hoạt động này của người bôn-sê-vích đã được 
khá nhiều người ngay cả ở nước ngoài biết đên. 

Còn đôi với kẻ thù khác của chủ nghĩa bôn-sê-vích trong nội bộ phong 
trào công nhân thì không thẻ nói như vậy được. Ở nước ngoài, người 
ta còn rât ít biêt là chủ nghĩa bôn-sê-vích đã lớn lên, đã được hình thành 
và tôi luyện trong một cuộc đâu tranh hằng bao nhiêu năm chông đầu óc 
cách mạng tiểu tư sản, nó na ná như chủ nghĩa vô chính phủ hay đã mượn 
của chủ nghĩa vô chính phủ một phần nào đó, và, trong bât kỳ vân để căn 
bản nào, nó cũng xa rời những điều kiện và những yêu cầu của một cuộc 
đầu tranh giai câp vững vàng của giai cÂp vô sản. Đôi với người mác-xít, 
một điều đã được lý luận chứng minh hoàn toàn — và được kinh nghiệm 
tắt cả các cuộc cách mạng và các phong trào cách mạng châu Âu hoàn toàn 
xác nhận, — là người tiêu chủ, người kinh doanh nhỏ (một nhân vật xã hội có 
đại điện rât rộng rãi và rât đông đảo trong nhiều nước ở châu Âu), đưới 
chê độ tư bản, phải chịu đựng một sự áp bức thường xuyên, và rât thường 
gặp phải những điều kiện sinh hoạt ngày càng mau chóng nguy ngập một 
cách ghê gớm, và bị phá sản, cho nên họ dễ sinh ra đầu óc cách mạng cực 
đoan, nhưng lại không có khả năng tổ ra có bản lĩnh vững vàng, có tính 
tỏ chức, tính kỷ luật và kiên định được. Cũng như chủ nghĩa vô chính phủ, 
việc người tiểu tư sản (điên tiêb trước những cảnh tàn ác ghê tởm do 
chủ nghĩa tư bản gây ra là một hiện tượng xã hội vôn có ở tât cả các nước 
tư bản. Đâu óc cách mạng ây vôn bâp bênh, không hiệu quả, lại có đặc 
tính là có thể nhanh chóng biên thành hàng phục, thành thờ ơ, thành ảo 
tưởng và thậm chí còn biên thành say mê qđiên dạ đôi với xu hướng 
tư sản này, hay xu hướng tư sản khác đang «thịnh hành»; tắt cả những điều 
đó mọi người đều rõ. Nhưng các đảng cách mạng mà chỉ mới thừa nhận 


616 V. 1. Lê-nin 


những sự thật ây trên lý luận, và một cách trừu tượng, thì vẫn chưa được 
đảm bảo một tý nào đẻ tránh khỏi những sai lầm cũ, những sai lầm này 
bao giờ cũng xảy ra vì một duyên cớ bât ngờ, dưới một hình thức hơi 
mới, dưới một trạng thái hay trong một hoàn cảnh trước kia chưa từng 
thây, trong những điều kiện đặc biệt, ít hay nhiều có tính chât độc đáo, 
Chủ nghĩa vô chính phủ thường thường là một thứ trừng phạt đôi 
với những tội lỗi cơ hội chủ nghĩa của phong trào công nhân. Hai thứ quái 
trạng đó bổ sung lẫn nhau. Và nêu ở Nga, mặc dầu thành phần tiểu tư sản 
trong dân cư nhiều hơn ở các nước Tây Âu, mà trong hai cuộc cách mạng 
(rgo5 và 1917) và trong thời kỳ chuẩn bị các cuộc cách mạng đó, chủ nghĩa 
vô chính phủ chỉ có một ảnh hưởng tương đôi không đáng kẻ, thì chắc 
chắn phải quy một phần công lao đó cho chủ nghĩa bôn-sê-vích là chủ nghĩa 
đã luôn luôn đâu tranh chồng chủ nghĩa cơ hội một cách quyết liệt nhât và 
không khoan nhượng nhât. Tôi nói «một phẩm, vì còn có lý đo khác quan 
trọng hơn đã làm cho chủ nghĩa vô chính phủ ở Nga phải suy yêu đi nhiều, 
tức là trước kia trong những năm 7o thẻ kỳ XIX, chủ nghĩa vô chính phủ 
đã từng có khả năng xưm xuê nầy nở và đã bộc lộ đền cùng là một thứ 
lý luận hêt sức sai lầm, không thẻ nào dùng để lãnh đạo giai câp cách mạng 
được. : 
Chủ nghĩa bôn-sê-vích, ngay từ khi mới phát sinh, năm 1ọo3, đã tiệp 
thu được truyền thông đâu tranh quyêt liệt chông đầu óc cách mạng tiểu tư 
sản, nửa vô chính phù chủ nghĩa (hoặc có khả năng ve vãn với chủ nghĩa 
vô chính phủ), truyển thông này luôn luôn là truyền thông của đảng xã 
hội - dân chủ cách mạng và đã đặc biệt ăn sâu vào chúng tôi trong những 
năm 1goo—rgo3; là thời kỳ mà đảng có tính chât quần chúng của giai cập 
vô sản cách mạng ở Nga bắt đầu xây dựng nền móng. Chủ nghĩa bôn-sê-vích 
tiếp thu và kê tục cuộc đầu tranh chông lại đẳng biểu hiện nhiều xu hướng 
về đầu óc cách mạng tiểu tư sản hơn cả, tức là đảng «xã hội - cách mạng), 
trên ba điểm chủ yêu. Trước hệt là đảng này, phủ nhận chủ nghĩa Mác, 
cứ khăng khăng không muôn (có lẽ nói cho đúng hơn là: nó không thể) 
hiểu rằng trước khi tiền hành một hoạt động chính trị nào đó, thì cần thiêt 
phải tính toán một cách chặt chẽ và khách quan đền những lực lượng giai 
cấp và môi tương quan giữa những lực lượng ây. Hai là đẳng này cho 
đó là đầu óc «cách mạng› đặc biệt và tchủ nghĩa tả khuynh» của họ, khi họ 
chủ trương khủng bô cá nhân và những hành động ám sát, cái mà những 
người mác-xít chúng ta cương quyêt cự tuyệt. Cô nhiên, chúng 
ta chỉ cự tuyết chủ trương khủng bô cá nhân vì những lý do không thích 
đáng. Còn những kẻ dám kêt tội «về nguyên tắc: sự khủng bô của cuộc 


. £ 


Bệnh ủu trĩ ‹tä khuynl> trong phong trào cộng sản 617 


Đại Cách mạng Pháp, hay nói chung, sự khủng bô của một đảng cách mạng 
thắng lợi, bị giai câp tư sản toàn thê giới bao vây, — thì những kẻ ây, đã 
bị Plê-kha-nôp ngay từ những năm 1ooo—1oo2, lúc ông ta còn là người 
mác-xít và cách mạng, chê nhạo, châm biêm một cách nhục nhã rồi. Ba là, 
đôi với bọn «xã hội - cách mạng thì «tả» có nghĩa là vừa nhạo báng những 
lỗi lầm cơ hội chủ nghĩa tương đôi nhẹ của đảng xã hội - dân chủ Đức, 
nhưng lại vừa bắt chước bọn cơ hội chủ nghĩa cực đoan của ngay đảng 
ây, chẳng hạn như trong vân để ruộng đât hay trong vân để chuyên chính 
vô sản. 

Ở đây, nhân tiện nói qua rằng: ngày nay, trong một phạm vi rộng lớn, 
trong phạm ví thê giới, lịch sử đã xác nhận ý kiên mà chúng tôi luôn luôn 
bênh vực, tức là: đảng xã hội - dân chủ cách mạng Đức (nên chú ý rắng 
ngay từ 1ooo—roo3, Plê-kha-nôp đã đòi khai trừ Bec-stanh, và những 
người bôn-sê-vích đã luôn luôn theo truyển thông đó, nên năm 1o12 đã 
tô cáo tât cả sự đê tiện, hèn nhát và phản bội của Lê-ghiên), — tôi nói: 
Đảng xã hội - dân chủ cách mạng Đức giống hơn hềt với chính đẳng mà 
giai cầp vô sản cách mạng cẩn có để chiên thẳng. Ngày nay, năm 192o, 
sau tât cả những lần phá sản nhục nhã và khủng hoảng của thời kỳ chiên 
tranh và của những năm đầu sau chiên tranh, thì rõ ràng là trong tât cả 
các đảng ở phương Tây, đảng xã hội - dân chủ cách mạng Đức chính là 
đảng đã sản sinh ra được nhiều lãnh tụ giỏi hơn hết, đã bình phục, đã khỏe 
lại, đã lây lại được sức lực trước các đảng khác. Điều đó chúng ta có thể 
thây trong đảng ‹%Xpac-ta-quyt và trong cánh tả, vô sản, của Đảng xã 
hội - dân chủ độc lập Đức›, là phái đâu tranh không ngừng chông chủ nghĩa 
cơ hội và tính chât đớn hèn của bọn Cau-xki, bọn Hin-fec-đinh, bọn Lơ- 
đơ-bua và bọn Cri-xpiên. Ngày nay, nêu nhìn tổng quát trở lại thời kỳ 
lịch sử hoàn toàn đã qua từ Công xã Pa-ri đền nền Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-viêt đầu tiên, người ta sẽ thây thái độ chung của chủ nghĩa Mác 
đôi với chủ nghĩa vô chính phủ là hêt sức rõ rệt, không phải bàn cãi nữa. 
Cuôi cùng chủ nghĩa Mác đã tỏ ra là có lý, và nêu bọn vô chính 
phủ chủ nghĩa đã làm đúng khi họ nêu ra tính chât cơ hội chủ nghĩa trong 
những quan điểm đã ngự trị trong phần lớn các đảng xã hội chủ nghĩa 
về Nhà nước thì trước hêt tính chât cơ hội chủ nghĩa ầy một là do ở sự 
xuyên tạc và thậm chí do ở cả sự cô ý che giầu những kiền giải của Mác 
về Nhà nước (trong cuôn qÑhà nước và cách mạng, tôi có ghi rằng trong 
ba mươi sáu năm, từ 1875 đền 1orr, Bê-ben đã ìm bức thư của Ăng-ghen 
vạch trần một cách đặc biệt rõ ràng thẳng thắn, kịch liệt và nồi bật tính 
chât cơ hội chủ nghĩa của những quan niệm xã hội - dân chủ đang thịnh 


618 V. 1. Lê-nin 


hành về Nhà nước*); hai là, việc sửa chữa những khuynh hướng cơ hội 
chủ nghĩa này, việc thừa nhận Chính quyền xô-viết và tính hơn hẳn của 
nó so với nền dân chủ đại nghị tư sản, tât cả những cái đó đã diễn ra nhanh 
chóng và rộng rãi hơn cả chính là từ trong lòng những trào lưu mác-xít 
nhầt ở trong các đảng xã hội chè nghĩa châu Âu và châu Mỹ. 

Cuộc đầu tranh của chủ nghĩa bôn-sê-vích chông những khuynh hướng 
‹tả› trong nội bộ đảng mình đã diễn ra với một quy mô đặc biệt rộng lớn trong 
hai địp sau đây: năm 1ọo8, nhân việc tham gia vào «nghị viện: phản động 
nhât và vào những tổ chức công nhân hợp pháp do những đạo luật cực kỳ 
phản động chê định, và năm 1o1r8 (hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ) nhân 
vân để xét xem có thể nhận được (thỏa hiệp» nào đó không. 

Năm rọo8, những người bôn-sê-vích ‹tả phái bị khai trừ khỏi Đảng 
vì đã khăng khăng không chịu hiểu sự cần thiêt phải tham gia «nghị việm 5 
tôi phản động. Những người đả pháp — trong đó có rât nhiều người cách 
mạng rât tôt, về sau này đã rât xứng đáng (và vẫn tiếp tục xứng đáng) là 
đảng viên của Đảng cộng sản, — đã đặc biệt dựa vào kinh nghiệm thẳng 
lợi trong cuộc tầy chay nghị viện năm 1ọos. Tháng tám 19os, khi Nga 
hoàng tuyên bô triệu tập một nghị việm?° tư vân thì, trái với tât cả các 
đảng đôi lập và bọn men-sê-vích, những người bôn-sê-vích đã tuyên bô 
tây chay nghị viện này, và nghị viện này đã thật sự bị Cách mạng tháng 
mười 1gos”” quét sạch. Lúc bây giờ, tầy chay là đúng, như thê không 
phải vì chủ trương nói chung không tham gia nghị viện phản động là đúng, 
mà là vì đã nhận định đúng tình hình khách quan lúc đó đang dẫn đền một sự 
biên đổi nhanh chóng của những cuộc bãi công quần chúng thành bãi công 
chính trị, rồi sau đó thành bãi công cách mạng, và cuôi cùng thành khởi 
nghĩa. Cuộc đầu tranh lúc đó diễn ra xung quanh vần đẻ: để cho Nga hoàng 
nắm quyền triệu tập cơ quan dân biểu đầu tiên hay là tìm cách đoạt lây 
quyển triệu tập ây trong tay chính quyển cũ. Chừng nào mà không lây gì 
làm chắc và không thẻ tin rằng tình hình khách quan là tương tự như tình 
hình nói trên, và sự phát triển của tình hình đó sẽ diễn theo cùng một 
hướng và cùng một điệu như thê, thì chủ trương tây chay sẽ không đúng 
nữa, 

Việc những người bôn-sê-vích tây chay ‹aghị việm năm 1oos làm cho 
giai cầp vô sản cách mạng giàu thêm được một kinh nghiệm chính trị hêt 
sức quý báu, nó chỉ cho giai câp vô sản cách mạng thầy rằng, trong khi 
kêt hợp các hình thức đầu tranh hợp pháp và bât hợp pháp, trong nghị 


* Xem Tuyển tập này, tr. 357—26o. B7, 


Bệnh đu trí ttả khuynh» trong phong trào cộng sản 619 


trường và ngoài nghị trường, thì đôi khi có lợi và thậm chí còn nhât 
thiệt phải biêt gạt bỏ hình thức đầu tranh nghị trường ra nữa. Nhưng nêu 
đem kinh nghiệm đó rập khuôn theo lôi bắt chước, mù quáng, không có 
tỉnh thần phê phán vào những điểu kiện khác, vào một hoàn cảnh &ñác, 
như thê là phạm sai lầm nghiêm trọng nhât. Việc những người bôn-sê-vích 
tây chay viện «Ðu-ma› năm 1oo6 hẳn là một sai lầm rồi, mặc dầu sai lầm đó 
ít nghiêm trọng và dễ sửa chữa". Chủ trương tây chay năm 1go7, 19o8 
và những năm tiêp sau lại là một sai lầm rât nghiêm trọng và khó sửa chữa, 
vì lúc đó, một mặt, không thể trông mong làn sóng cách mạng sẽ dâng lên 
rât nhanh chóng và sẽ biên thành khởi nghĩa được, và vì mặt khác, tât cả 
hoàn cảnh lịch sử do sự đổi mới chê độ quân chủ tư sản tạo nên, lúc đó đòi 
hỏi nhât thiêt phải phôi hợp hoạt động hợp pháp với hoạt động bât hợp 
pháp. Ngày nay, khi nhìn lại thời kỳ lịch sử đã qua hẳn rồi đó, mà môi 
liên hệ của nó với các thời kỳ tiếp sau đã hoàn toàn bộc lộ, — thì ai cũng 
thây đặc biệt rõ ràng là những người bôn-sê-vích sẽ không £hể bảo tồn 
được (chứ đừng nói củng cô, phát triển, tăng cường) hạt nhân vững chắc 
của đẳng cách mạng của giai câp vô sản trong khoảng từ roo8 đền ror4, nêều 
như họ đã không biêt giữ vững, trong một cuộc đầu tranh hêt sức gay go, 
chủ trương nhất thiết phải phôi hợp hình thức đầu tranh bât hợp pháp 
với những hình thức hợp pháp, với sự nhất thiết phải tham gia nghị viện 
tôi phản động và nhiều tổ chức khác (như quỹ bảo hiểm, v.v...) ràng buộc 
bởi những đạo luật phản động. 

Năm 1or8, tình trạng không đền nỗi đi tới chỗ phân liệt. Khi đó, những 
người cộng sản «tả pháp chỉ hợp thành một nhóm riêng, một qpháp trong 
nội bộ Đảng thôi, và cũng không lâu lắm. Cũng trong năm 1or8, những 
đại biểu nỗi bật nhât của «chủ nghĩa cộng sản tả phá như Ra-đêc và Bu- 
kha-rin chẳng hạn, đã công khai thừa nhận sai lầm của họ. Hòa ước Bre- 
xtơ - Li-tôp-xcơ, theo con mắt họ, là một thỏa hiệp với bọn đề quỏc, một 
thỏa hiệp không thể thừa nhận được về mặt nguyên tắc và có hại cho đẳng 
của giai câp vô sản cách mạng. Quả thật, đó là một thỏa hiệp với bọn đề 
quôc, nhưng chính đó là một thứ thỏa hiệp và ở trong một hoàn cảnh mà 
một sự thỏa hiệp như vậy nhất thiềt phải có. 

Ngày nay, khi tôi nghe thây những lời công kích, chẳng hạn ở bọn «xã 


*Cái gì mà đúng với từng người riêng biệt, thì cũng có thể áp dụng — với một 
số thay đổi tương ứng — vào chính trị và các chính đảng được. Người thông minh 
không phải là người không phạm sai lắm. Không có và không thể có những người 
như vậy. Người nào phạm sai lầm, mà không nặng lắm, và biềt sửa chữa một cách 
dễ dàng và nhanh chóng, thì người đó là người thông minh. 


620 Ứ, I1. Lê-nin 


hội - cách mạng», sách lược mà chúng ta đã theo trong khi ký hòa tước 
Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ hay khi tôi nghe đồng chí Lan-xbơ-ri, trong một 
cuộc nói chuyện với tôi, nhận xét rằng: «Các lãnh tụ công hội Anh của chúng 
tôi nói là họ cũng có quyển được thỏa hiệp, một khi đảng bôn-sê-vích cũng 
đã có quyển được thỏa hiệp›, những khi đó, thì thường thường và trước 
hết là tôi trả lời bằng một ví dụ so sánh giản đơn và «đại chúng) sau đây: 

Các đồng chí hãy tưởng tượng ô tô của các đồng chí bị bọn cướp có 
khí giới chặn lại. Các đồng chí đưa cho chúng cả tiền bạc, giây thông hành, 
súng lục và ô tô của các đồng chí. Nhờ đó các đồng chí thoát khỏi cuộc 


_ hạnh ngộ với bọn kẻ cướp. Dĩ nhiên, đó là một sự thỏa hiệp. Do tt des» 


(tao «cho» mày tiền, khí giới, ô tô của tao để «mày cho tao› được thoát thân 
vô sự). Như thê khó có một người nào nêu không điên rổ mà lại nói rằng 
thỏa hiệp như vậy là thông thể thừa nhận được về mặt nguyên tắc», hoặc 
để buộc cho người nào đã thỏa hiệp như thê là đồng lõa với kẻ cướp (mặc 
dầu bọn cướp, một khi đã chiêm được ô tô cũng như có được vũ khí, thì 
có thể dùng những thứ đó để ăn cướp nhiều lần nữa). Việc chúng tôi thỏa 
hiệp với bọn kể cướp đề quôc Đức cũng tương tự như thê. 

Nhưng, trong những năm 1g14—1g18 và 1gI8—1o2o, khi bọn men- 
sê-vích và xã hội - cách mạng Nga, bè lũ Sây-đơ-man”°Ê (và trong một chừng 
mực quan trọng cả bọn Cau-xki) ở Đức, Ôt-tô Bau-e và Fri-đrich At-le (đó là 
chưa kẻ đên cả bọn Ren-ne và bè lũ) ở Áo, bọn Rơ-nô-đen, Lông-ghê và bè 
lũ ở Pháp, bọn Pha-bi êng, bọn ‹độc lập??5° và bọn ‹công đảng›°90 (hay «Đằng 
lao động) ở Anh đã £hỏø hiệp với bọn kể cướp trong giai cầp tư sản nước 
họ và đôi khi với cả bọn kể cướp trong giai câp tư sản «đồng minln để chỗng 
lại giai cầp vô sản cách mạng trong nước mình, thì tât cả các ngài ây đều đã 
hành động như những kẻ đồng lõa với bọn ăn cướp. 

Kết luận rõ rệt là: gạt bỏ ‹về nguyên tắc mọi thỏa hiệp, phủ nhận bât 
ký sự khả dĩ nào của những thỏa hiệp nói chung, không kề thỏa hiệp ây 
như thê nào, thì thật là trẻ con, thậm chí khó mà có thẻ coi là nghiêm chỉnh. 
Một nhà chính trị muôn có ích cho giai cầp vô sản cách mạng, thì phải 
biết phân biệt những trường hợp cụ fhể của những sự thỏa hiệp không 
thể châp nhận được, trong đó biểu hiện chủ nghĩa cơ hội và sự phản bột, 
và phải hướng toàn sức mạnh của sự phê phán, tât cả mũi nhọn của sự tô 
cáo không thương tiêc và đâu tranh không khoan nhượng chông lại những 
thỏa hiệp cự thẻ đó, không đề cho bọn xã hội chủ nghĩa cáo già dý tài» 
và bọn nghị sĩ giả nhân giả nghĩa quanh co và lần trôn trách nhiệm bằng 
những nghị luận vẻ «thỏa hiệp nói chung›. Các ngài ‹thù linh» của các hội 
công liên Anh cũng như của hội Pha-biêng và của đảng công nhân ‹độc 


Bệnh du trí ‹dd khuynh» trong phong trào cộng sản 621 


lập› chính là đã lần trôn trách nhiệm như thê vẻ tội phản bội họ đã phạm phải, 
về một sự thỏa hiệp như thê mà họ đã làm, sự thỏa hiệp này thực ra là chủ 
nghĩa cơ hội bỉ ôi nhât, là tráo trở và phản bội. 

Có thỏa hiệp thê này và cũng có thỏa hiệp thê khác. Phải biệt phân tích 
hoàn cảnh và điểu kiện cụ thẻ của mỗi thỏa hiệp hay của từng loại thỏa 
hiệp. Phải học cách phân biệt người đưa tiễn và vũ khí cho bọn cướp để 
giảm nhẹ sự thiệt hại do bọn cướp gây nên và để sau này dễ dàng bắt và 
xử tội chúng, với kẻ đưa tiền và vũ khí cho bọn cướp để được dự phần 
chia những của ăn cướp được. Về chính trị, sự việc đâu có bao giờ cũng 
dễ đàng như trong thí dụ quá giản đơn của tôi. Nhưng nêu kẻ nào muôn 
tưởng tượng ra cho công nhân một thứ cầm nang hoàn toàn có sẵn những 
giải pháp cho tât cả mọi hoàn cảnh của cuộc sông, hoặc quả quyêt rằng trong 
chính sách của giai câp vô sản cách mạng, sẽ không bao giờ có khó khăn 
hay có những tình hình rắc rồi, thì kẻ đó chỉ là một kẻ bịp bợm. 

Đề tránh bị giải thích lệch lạc tôi thử phác qua, dầu chỉ rât tóm tắt, 
một vài nguyên tắc cơ bản có thể dùng đẻ phân tích những trường hợp 
thỏa hiệp cụ thẻ. 

Đảng đã thỏa hiệp với bọn đê quôc Đức bằng cách ký hòa ước Bre- 
xtơ - Li-tôp-xcơ là đảng đã để ra chủ nghĩa quốc tê của mình trong việc 
làm ngay từ cuôi năm rọr4. Đảng đó đã không sợ để xướng chủ trương 
làm cho chẽ độ quân chủ Nga hoàng thât bại và lên án cái chủ trương ‹bảo 
vệ Tô quôœ trong một cuộc chiên tranh giữa hai bọn đê quôc tham tàn. 
Các nghị sĩ của đảng đó trong nghị viện đã chọn con đường Xi-bê-ri chứ 
không chịu đi theo con đường dẫn tới ghê bộ trưởng trong một chính phủ 
tư sản, Cuộc cách mạng đã lật đồ được chê độ Ñga hoàng và dựng lên 
nến cộng hòa dân chủ, là một thử thách mới mẻ và cực kỳ lớn lao đôi với 
đẳng đó; đảng đó đã không nhận bât cứ một thứ thỏa hiệp nào với bọn 
đê quôc ‹của mình) trái hẳn lại, đảng đó đã chuẩn bị lật đồ chúng và đã lật đỗ 
được chúng. Sau khi nắm được chính quyền, đảng đó đã triệt để phá hủy 
cả chê độ sở hữu của địa chủ lẫn chê độ sở hữu tư bản chủ nghĩa. Sau khi 
đã công bô và hủy bỏ những hiệp ước bí mật của bọn đề quốc, đảng đó 
đã nêu ra để nghị hòa bình với tá cả các dân tộc, và chỉ nhượng bộ trước 
bạo lực của bọn tham tàn ở Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ, là sau khi bọn đê quôc 
Anh - Pháp đã cự tuyệt để nghị hòa bình và sau khi những người bôn- 
sê-vích đã làm tât cả những gì mà con người có thể làm được đẻ xúc tiên 
cuộc cách mạng ở Đức và ở các nước khác. Một thỏa hiệp như thê do một 
đảng như thê ký kết, trong một hoàn cảnh như thê, thì mọi người ngày 
càng thây rõ ràng và hiển nhiên là hoàn toàn đúng. 


622 V. 1. Lê-nin 


Bọn men-sê-vích và xã hội - cách mạng ở Nga (cũng như tất cả các 
thủ lĩnh Quốc tê II trên toàn thể giới trong khoảng 1o14—192o) đã bắt 
đầu phản bội bằng cách trực tiễp hay gián tiếp bênh vực khẩu hiệu ‹bảo 
vệ Tổ quỏo, nghĩa là bảo vệ giai câp tư sản ăn cướp của nước mình, Chúng 
đã tiệp tục phản bội bằng cách liên kết với giai câp tư sản trong nước chúng 
và cùng với giai câp tư sản của chúng đầu tranh chông lại giai câp vô sản 
cách mạng ngay trong nước chúng. Chúng đã kẻt khôi trước hêt với Kê- 
ren-xki và bọn dân chủ - lập hiên, rồi với Côn-tsăc và Đê-ni-kin ở Nga, 
cũng như bọn đồng tư tưởng với chúng ở nước ngoài đã kết khôi với giai 
cầp tư sẳn trong các nước của bọn đó, chứng tỏ chúng đã nhảy sang phía 
giai câp tư sản để chồng lại giai câp vô sản. Sự thỏa hiệp củø chúng với 
bọn kể cướp của chủ nghĩa đề quốc, từ đầu chí cuôi, là ở chỗ chúng đã tự 
biên thành những kẻ đồng lốa của bọn kẻ cướp đề quôc. 


Vv 


CHỦ NGHĨA CỘNG SẲN «TẢ PHÁI> Ở ĐỨC. 
LÃNH TỤ — ĐẲNG — GIAI CẤP — QUẦN CHÚNG 


Những người cộng sản Đức mà hiện nay chúng ta phải nói đền, tự xưng 
mình không phải là «tả pháp, mà là— nêu tôi không nhầm — (phái đổi 
lập vể nguyên tắc””", Nhưng điểu mà họ hoàn toàn thích hợp với các 
triệu chứng của ‹bệnh âu trí tả khuynh, thì điểu đó ta sẽ thầy rõ trong 
phần trình bày dưới đây: 

Cuôn (Sự phân liệt trong Đảng cộng sản Đức (Liên đoàn Xpac-ta- 
quyt)› do ‹tỗ đảng địa phương ở Fơ-ran-fo trên sông Manh» xuât bản và 
phản ánh quan điểm của phe đôi lập ây, đã trình bày một cách hẻt sức 
nội bật, chính xác, rõ ràng và gọn ghế thực chât quan điểm của phái đôi 
lập ây. Một vài dẫn chứng dưới đây cũng đủ làm cho độc giả thây rõ được 
thực chât đó: 


«Đảng cộng sản là đảng đầu tranh giai cẫp cương quyêt nhật...» 

%-Về phương diện chính trị, thời kỳ quá độ đó› (từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội) dà thời kỳ chuyên chính vô sản...) 

«Vân đề đặt ra là: ai phải thi hành chuyên chính: Đảng cộng sản 
hay giai cấp 0ô sỏn?.. Về nguyên tắc, phải tiền tới chuyên chính của 
Đảng cộng sản hay chuyên chính của giai cầp vô sản Ệ..» 


(Tât cả những đoạn in ngả trong lời trích dẫn trên đều theo đúng như 
bàn chính). 
Đoạn dưới nữa, tác giả cuôn sách đó buộc tội Ban châp hành trung 


| 
| 


Bệnh âu trí sả khuynh» trong phóng trào cộng sản 623 


ương Đảng cộng sản Đức là đã tìm cách liên minh với Đảng xã hội - dân 
chủ độc lập Đức, và việc Trung ương này nêu ra cuẩn đề thừa nhận về 
nguyên tắc tật cả mọi thủ đoạn chính trị đề đầu tranh, kề cả công tác nghị 
trường, chỉ là nhằm che đậy những xu hướng thật sự và chủ yêu của mình 
muôn liên minh với bọn độc lập. Rồi cuôn sách việt tiệp: 


«Phái đôi lập đã chọn một con đường khác. Họ cho vân để thông trị của Đảng 
cộng sản và vân đề chuyên chính của Đảng chỉ là một vần để sách lược. Vô luận 
thê nào, sự thông trị của Đảng cộng sản là hình thức cuôi cùng của mọi thứ 
đảng trị. Vể nguyên tắc, phải tiên tới chuyên chính của giai câp vô sản. Và tật 
thảy mọi biện pháp của Đảng, tô chức của Đảng, hình thức đâu tranh của Đảng, 
chiên lược và sách lược của Đảng, đều phải thích ứng với mục đích ây. Vì lẽ 
đó, phải hêt sức cương quyết cự tuyệt mọi thỏa hiệp với các đảng khác; mọi sự 
quay trở lại với những hình thức đâu tranh nghị trường đã lỗi thời về phương 
diện lịch sử và chính trị rồi, và cự tuyệt mọi chính sách quanh co lựa chiều và 
thỏa hiệp». «NÑhững phương pháp đặc biệt vô sản về đâu tranh cách mạng phải 
được đặc biệt nhân mạnh. Và muôn lôi cuôn được những giới và tầng lớp vô 
sản rộng rãi nhât, những giới và tầng lớp này phải đi vào con đường đâu tranh 
cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, thì phải tạo ra những hình thức 
tô chức mới dựa trên cơ sở rộng rãi nhât và với khuôn khổ rộng rãi nhất. Chỗ 
tập hợp tât cả những phần tử cách mạng đó là hội liên hiệp công nhân, xây dựng 
trên cơ sở những tổ chức xí nghiệp. Chính đó là nơi phải tập hợp tât cả những 
công nhân tán thành khẩu hiệu: rút ra khỏi nghiệp đoàn! Chính đó là nơi hình 
thành giai câp vô sản chiên đầu trong những hàng ngũ chiên đầu rộng rãi nhật. 
Muôn gia nhập tổ chức này, thì chỉ cẩn thừa nhận đầu tranh giai cầp, chẻ độ 
xô-viêt và nền chuyên chính. Tầt cả việc giáo dục chính trị tiệp theo đó cho quần 
chúng đang đâu tranh và việc chỉ đạo chính trị cho cuộc đầu tranh, là nhiệm vụ 
của Đảng cộng sản, đảng đứng ngoài hội liên hiệp công nhân...» 

«..Thê là nay có hai Đảng cộng sản đổi diện với nhau: 

Một bên là đảng của các lãnh tụ, là đằng muồn tô chức đầu 
tranh cách mạng và lãnh đạo cuộc đầu tranh ây fừ trên xuông, tiên hành thỏa 
hiệp và đầu tranh nghị trường, để mong tạo ra hoàn cảnh có thể cho phép những 
lãnh tụ đó tham gia một chính phủ liên hiệp nắm quyền chuyên chính. 

Một bên nữa là đảng của quần chúng, đằng đang chờ 
đợi cao trào đâu tranh cách mạng fừ đưới lên; đảng chỉ thừa nhận và áp dụng 
trong cuộc đâu tranh ây phương pháp duy nhằt dẫn tới mục đích một cách rõ 
ràng và gạt bỏ tât thầy những phương pháp đầu tranh nghị trường và có tính 
cách cơ hội chủ nghĩa; phương pháp duy nhât đó là phương pháp kiên quyẻt 
lật đô giai cấp tư sản, đề sau đó thiệt lập nền chuyên chính giai cầp của giai cầp 
vô sản nhằm thực hiện chủ nghĩa xã hội...» 

«...Ở" kia, là nền chuyên chính của các lãnh tụ; ở đây là nền chuyên chính 
của quần chúng! Khẩu hiệu của chúng ta là như thè›. 


Đó là những luận điểm căn bản nhât, đặc trưng cho các quan điểm của 
phe đôi lập trong Đảng cộng sản Đức. 


624 Ư. I. Lê-nin 


Bât cứ đảng viên bôn-sê-vích nào đã tự giác bắt tay vào hoặc đã quan 
Sát tường tận công cuộc phát triển của chủ nghĩa bôn-sê-vích từ năm 1903, 
thì sau khi đọc những lời nghị luận trên, sẽ phải thôt lên ngay: «Thật là một 
mmớ hỗn độn cũ rích đã quen tai, từ lâu rồi! Thật là bệnh âu trĩ «tả khuynl»l› 

Nhưng chúng ta hãy xét kỹ đoạn nghị luận nói trên. 

Chỉ riêng cách đặt vân đề: «chuyên chính của đảng hay chuyên chính 
của giai câp? chuyên chính (đảng) của lãnh tụ äzy chuyên chính (đảng) 
của quần chúng?» cũng đã chứng tỏ tư tưởng hỗn độn một cách không 
thể tưởng tượng và không có lôi thoát. Các người ây cô sức nghĩ ra một 
cái gì cho thật là đặc biệt và trong khi triêt lý quá hăng, họ đã trở thành 
lô bịch. Ai cũng biết rằng quần chúng chia thành nhiều giai câp; — rằng 
chỉ có thể đôi lập quần chúng với giai câp là khi nào người ta đem tuyệt 
đại đa sô nói chung, không phân biệt đại đa số đó theo địa vị của họ trong 
chê độ sản xuât xã hội, đôi lập với những tập đoàn người chiêm một địa 
vị đặc biệt trong chê độ sản xuât xã hội ây; — rằng thường thường, trong 
phần nhiều các trường hợp hay ít ra là trong những nước văn minh hiện 
đại, thì các giai câp đều do các chính đảng lãnh đạo; — rằng theo lệ thường 
thì các chính đảng đều do những tập đoàn ít nhiều có tính chât ồn định, 
gồm những người có nhiều uy tín, nhiều ảnh hưởng, nhiều kinh nghiệm 
hơn cả được bầu lên giữ những trách nhiệm nặng nhât và được gọi là 
lãnh tụ. Tât cả những cái đó đều là những điều sơ đẳng. Tât cả những cái 
đó đều giản dị và rõ ràng. Vì sao người ta lại cẩn đem thay thê bằng lôi 
nói kỳ quặc đên như thê, bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng đền như thê? Một 
mặt, có vẻ là các người này đã rôi trí khi bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn, 
khi mà sự thay đổi nhanh chóng địa vị hợp pháp và bât hợp pháp của đảng 
làm rôi loạn môi liên hệ thông thường, bình thường và giản dị giữa các 
lãnh tụ, các đẳng và các giai câp. Ở Đức, cũng như ở các nước châu Âu 
khác, người ta đã quá quen với tình trang hợp pháp, với chẽ độ bầu cử 
4ãnh tụ› một cách tự do, theo thủ tục, thông qua những cuộc đại hội đẳng 
họp đều kỳ, với việc thầm tra giản tiện thành phần giai câp của các đẳng 
bằng các cuộc bầu cử vào nghị viện, bằng các cuộc mít tỉnh, bằng báo chí, 
theo trạng thái tư tưởng của các công đoàn và các tổ chức khác, v.v... 
Đền khi, do cách mạng tiên triển ào ạt và nội chiên phát triển rộng lớn, 
cần phải chuyẻn nhanh từ tình trạng quen thuộc ây sang tình trạng hoạt 
động hợp pháp và bât hợp pháp kê tục nhau và phôi hợp với nhau, sang 
những phương pháp ‹bât tiệm không dân chủ› trong việc để cử, thành 
lập hay duy trì «các nhóm lãnh tụ, thì người ta đâm ra luông cuồng và 
bắt đầu tưởng tượng ra những điều quái gở. Chắc hẳn một vài đẳng viên 


Ỹ‹ 


Bệnh ảu trí ‹dä khuynip trong phong trào cộng sản 625 


cộng sản Hà-lan là những người chẳng may sinh ra ở một nước nhỏ có 
những truyền thông và những điểu kiện hoạt động hợp pháp đặc biệt ôn 
định và thuận lợi, là những người chưa bao giờ thây tình trạng hợp pháp 
và bât hợp pháp kê tục nhau, nên bản thân họ đã rôi trí và luông cuông, 
và đã giúp vào những việc bày đặt phi lý đó. 

Mặt khác, rõ rệt là có một lôi dùng thiêu suy nghĩ và không hợp lý những 
danh từ «thành môÐ, đôi với thời đại chúng ta, như là ‹quẩn chúng› và 
dãnh tụ». Người ta đã được nghe thây nhiều và đã nhớ rât kỹ những lời 
công kích đdãnh tự, sự đôi lập họ với qquần chúng, nhưng suy nghĩ xem 
vì đâu lại như thê, tìm hiểu đẩu đuôi câu chuyện cho ra lẽ, thì người ta 
lại không biết làm. 

Sự không ăn ý giữa dãnh tự» và quần chúng› đặc biệt nỗi rõ và kịch liệt 
trong tât cả nước vào hồi cuôi cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa và 
thời kỳ sau chiên tranh. Nguyên nhân chính của hiện tượng đó đã được 
Mác và Ăng-ghen lây nước Anh làm ví dụ, đề giải thích nhiều lần, từ 1852 
đền r8oa. Địa vị độc quyền của nước Anh đã sinh ra một ‹tầng lớp công 
nhân quý tộc, nửa tiểu tư sản, cơ hội chủ nghĩa, từ trong squần chúng› 
mà ra. Các lãnh tụ của tầng lớp công nhân quý tộc đó luôn luôn nhảy sang 
phía giai câp tư sản, giai cáp này trực tiếp hay gián tiệp nuôi dưỡng họ. 
Mác đã được vinh đự tự chuôc vào mình lòng căm ghét của bọn vô lại đó 
vì đã công khai kêt tội chúng là phản bội. Chủ nghĩa đề quôc hiện đại (thê 
kỳ thứ XX%) đã tạo cho một vài nước tiên tiên một địa vị đặc quyền - lũng 
đoạn, và chính trên cơ sở đó, ở khắp mọi nơi, trong Quôc tê II, đã xuât 
hiện một kiểu những lãnh tụ - phản bội, cơ hội chủ nghĩa, xã hội - sô-vanh 
bênh vực quyền lợi cho phường hội của chúng, cho tẳng lớp công nhân 
quý tộc của chúng. Các đảng cơ hội chủ nghĩa đã tách khỏi squần chúng», 
nghĩa là tách khỏi những tầng lớp lao động rộng rãi nhât, tách khỏi đại 
đa sô quần chúng lao động, khỏi những công nhân bị trả công tổi tệ nhầt. 
Nêu không đầu tranh chông môi hại đó, nêu không tô cáo, không bêu 
xâu, không tông cỗ bọn lãnh tụ cơ hội chủ nghĩa, xã hội - phản bội, thì giai 
câp vô sản cách mạng không thể thẳng lợi được. Và đó đúng là chính 
sách mà Quôc tê III đã thi hành. 

Nhưng nêu vì duyên cớ đó mà đi đền chỗ đôi lập chuyên chính của 
quần chúng với chuyên chính của lãnh tự nói chung thì thật là một 
điều vô lý và ngu xuẩn tức cười. Điều buồn cười nhầt là (dưới khầu hiệu 
«đã đảo lãnh tụ»), người ta đã thực tê đem những lãnh tự mới ăn nói quàng 
xiên và nhăng nhít lạ thường, thay thề cho những lãnh tụ cũ là những 
người vôn biêt theo những quan điểm thường tình của con người về những 


40—2886 


626 V. I. Lê-nữ 


sự vật giản đơn. Những lãnh tụ mới đó ở Đức là Lau-fen-be, Vôn-hem, 
Hooc-ne, Cac Srê-đe, Fri-drich Ven-đen, Cac Ec-lê*. Những mưu toan 
của Cac Ec-lê làm cho vân để ‹thâm thúy› và tuyên bô các chính đẳng nói 
chung là không cần thiệt và là «biểu hiện tư sảm, chỉ những điểu này cũng đã 
là tột đỉnh của ngu xuần, khiên người ta chỉ còn có việc dơ tay lên mà 
kêu trời. Đây chính thật là: từ một sai lầm nhỏ người ta luôn luôn có 
thẻ đi đền một sai lắm nghiêm trọng, quái đản, nều cứ cỗ châp với sai 
lầm, tìm cách biện luận cho nó một cách sâu sắc, đưa nó ‹đên cùng kỳ lý›, 

Phủ nhận sự cần thiêt phải có đảng và kỷ luật đảng, đó là &#; quả phe 
đôi lập đã đi tới. Mà như thê, chính là hoàn toàn tước vũ khí của giai cấp 
vô sản, làm lợi cho giai cấp tư sản. Như thê cũng chẳng khác gì chính là cái 
tính tiêu tư sản tản mạn, bâp bênh, không có khả năng tự chủ, đoàn kết, 
hành động nhât trí kia, mà nêu được dung túng thì nó sẽ tiêu diệt hêt mọi 
phong trào cách mạng của giai câp vô sản. Đứng về quan điểm của chủ 
nghĩa cộng sản mà phủ nhận sự cần thiết phải có đảng, tức là nhảy từ giai 
đoạn chủ nghĩa tư bản (ờ Đức) trước ngày bị phá đỗ, lên ngay giai đoạn cao 
của chủ nghĩa cộng sản, chứ không phải sang giai đoạn thâp hay giai đoạn 
trung bình nữa. ở Nga (năm thứ ba sau khi lật đỗ giai câp tư sản), chúng 
tôi vẫn còn phải đi những bước đầu trên con đường quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội, hay lên giai đoạn thâp của chủ nghĩa cộng sản. 
Các giai cầp vẫn còn tồn tại và sẽ còn tổn tại bât cứ ở đâu, trong nhiều năm 
sau khi giai câp vô sản cướp được chính quyền. Có chăng là ở Anh, thời 
hạn đó sẽ ngắn hơn vì ở đây không có nông dân (nhưng dù sao cũng có 
tiêu chủ!). Xóa bỏ giai câp không phải chỉ là tông cỗ bọn địa chủ và bọn 
tư bản đi, — việc này, chúng tôi đã làm được tương đôi dễ dàng — mà 


* ¿Báo công nhân cộng sản”??; (số 232, Hăm-bua, 7 tháng hai rọ2o, bài ‹Việc 
giải tán Đảng› của Cac Ec-ie): «Giai câp công nhân không thể phá hủy Nhà nước 
tư sản mà lại không tiêu diệt nền dân chủ tư sản, và nó không thẻ tiêu diệt nền 
dân chủ tư sản mà lại không phá hủy các chính đảng›. 

Những bộ óc hỗn độn nhất trong những người công đoàn chủ nghĩa và vô 
chính phủ chủ nghĩa ở các nước la-tinh có thẻ «thỏa dạ» vì những người Đức đứng 
đắn, những kẻ rõ ràng tự cho mình là mác-xít (Cac Ec-le và Cac Hooc-ne quả quyêt 
một cách hêt sức nghiêm chỉnh trong những bài của họ viết ở báo ây rằng họ tự 
coi là những người mác-xít đứng đắn, mà lại tuôn ra những lời ngu xuẫn kỳ quặc 
đặc biệt là buồn cười, biểu thị là họ không hiểu cả những điều sơ đẳng của chủ 
nghĩa Mác), mà cũng đi tới chỗ thôt ra những lời không đâu vào đâu. Không phải 
chỉ thừa nhận chủ nghĩa Mác là đủ để khỏi phạm sai lầm. Người Nga chúng tôi 
biệt rõ điểu đó lắm rồi, vì chủ nghĩa Mác rât thường đã thành một «cái mỗt› ở nước 
chúng tôi. 


£ 


Bệnh âu trí ‹dà khuynh» trong phong trào cộng sản 627 


còn phải trừ bỏ những người sản xuất hàng hóa nhỏ nữa; nhưng đôi với 
những người này thì £hêng thế tông có họ đi được, không 
thẻ đàn áp họ, mà phải ăn ở thuận hòa với họ, có thẻ (và phải) cải tạo họ, 
giáo dục lại họ,— nhưng chỉ bằng một công tác tổ chức rât lâu dài, rất 
chậm và rât thận trọng. Tính tự phát tiểu tư sản của họ vây bọc lây giai 
câp vô sản từ mọi phía, thâm vào nó, làm cho nó hư hỏng, thường xuyên 
gây ra trong hàng ngũ giai câp vô sản những vụ tái phạm, những cô tật 
của giai câp tiêu tư sản như: như nhược, tản mạn, chủ nghĩa cá nhân, khi 
thì hăng say khi thì chán nản. Đẻ chông lại những cái xâu đó, để cho vai 
trò f2 chức của giai cầp vô sản (mà đó lại là vai trò chính của nó) được 
phát huy một cách đúng đắn, có kêt quả và thắng lợi, thì chính đảng của 
giai câp vô sản phải thực hiện được, trong nội bộ mình, một chê độ tập 
trung và một kỷ luật nghiêm ngặt nhât. Chuyên chính vô sản là một cuộc 
đầu tranh kiên trì, đồ máu và không đồ máu, bạo lực và hòa bình, quân 
sự và kinh tê, giáo dục và hành chính, chông những thê lực và tập tục của 
xã hội cũ. Sức mạnh của tập quán ở hàng triệu và hàng chục triệu người 
là sức mạnh ghê gớm nhât. Không có một đảng sắt đá, được tôi luyện trong 
đâu tranh, không có một đảng được tât cả những phần tử trung thực trong 
giai cấp tín nhiệm, không có một đẳng biêt theo sát tâm trạng quần chúng 
và biết ảnh hưởng lại tâm trạng đó, thì không thể tiên hành cuộc đâu tranh 
ây thắng lợi được. Thắng bọn đại tư bản tập trung còn nghìn lần đễ hơn 
là qhẳng› hàng triệu, hàng triệu tiêu chủ; thẻ mà những người này do 
hoạt động gây rã rời, hàng ngày, thông thường, khó mà thây được, khó 
mà nhận của họ, cũng đưa đền chính ngay những kêt quả như thê, những 
két quả cẩn thiết cho giai câp tư sản, làm cho giai câp tư sản phục hồi. Kẻ 
nào chỉ làm yêu chút ít kỳ luật sắt trong đảng của giai câp vô sản (nhất là 
trong thời kỳ chuyên chính của nó) kẻ đó thực tê đã giúp cho giai câp tư 
sản chông lại giai câp vô sản. 

Cùng với vân đề vẻ lãnh tụ — đảng—giai cầp — quần chúng, cần phải đặt 
ra vân để vẻ các công đoàn phản động›. Nhưng, trước hết, để kết luận, 
tôi lại mạn phép đưa ra một đôi nhận xét dựa trên kinh nghiệm của Đảng 
chúng tôi. Những sự công kích «chuyên chính của các lãnh tụ» ở trong Đảng 
chúng tôi đỡ từng xảy ra luôn; những lần công kích đầu tiên, mà tôi còn 
nhớ, là xảy ra hồi 18s, khi đó chính thức thì chưa có Đảng, nhưng nhóm 
trung tâm Pê-trô-grat đã bắt đầu hình thành và đã phải tự đảm nhiệm lãnh 
đạo những nhóm nhỏ”"”” ở các khu phô. Tại Đại hội Đảng ta lần thứ IX 
(tháng tư 1o2o)””, có một phái đôi lập nhỏ cũng chông lại «sự chuyên 
chính của lãnh tụ», chông lại nhóm đầu sò» v.v... Cho nên cái ‹bệnh âu 


40* 


628 V. I. Lê-nin 


tri của «chủ nghĩa cộng sản tả khuynh› ở người Đức không có gì là lạ, là mới, 
là đáng sợ cả. Bệnh ây khỏi đi, không có gì nguy hiểm cả và sau khi lành 
bệnh, cơ thể lại còn tráng kiện hơn nữa Mặt khác, công tác hợp pháp và 
bât hợp pháp kê tiêp nhau nhanh chóng đã buộc chúng ta phải đặc biệt ‹giâu 
kím, phải lây công tác bảo mật đặc biệt đẻ bảo vệ chính ngay bộ tham mưu, 
bảo vệ chính ngay những lãnh tụ, hoàn cảnh đó đôi khi đã đưa chung tôi 
đên những hiện tượng hêt sức nguy hiêm. Tệ nhảt là năm rọ12, khi tên 
khiêu khích Ma-n-nôp-xkt lọt được vào Ban châp hành Trưng ương bôn- 
sê-vích. Hắn đã làm cho hàng chục, hàng chục đồng chí trong sô những 
đảng viên tôt nhât và tận tâm nhât bị sa lưới quân thừ và làm cho những 
đồng chí đó bị đầy và làm cho nhiều người trong sô đó chêt mau chóng. 
Sở dĩ hắn không làm hại được nhiều hơn nữa là vì chúng tôi đã khéo sắp 
đặt sự liên hệ giữa công tác hợp pháp và bầt hợp pháp. Đề được chúng 
tôi tín nhiệm, Ma-li-nôp-xki, ở cương vị ủy viên Trung ương của Đảng và 
nghị sĩ viện Đu-ma, đã phải giúp chúng tôi ra báo hàng ngày hợp pháp; 
những báo đó, đẩu đưới chê độ Nga hoàng, cũng đã biêt cách chiên đâu 
chông chủ nghĩa cơ hội của bọn men-sê-vích và truyền bá những nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa bôn-sê-vích dưới một hình thức che đậy thích 
đáng. Một tay, đưa hàng chục và hàng chục chiên sĩ bôn-sê-vích ưu tú 
vào nhà giam, vào chỗ chêt; một tay khác, Ma-li-nôp-xki đã phải giúp 
bằng con đường báo chí công khai, vào việc đào luyện thêm hàng vạn, 
hàng vạn đảng viên bôn-sê-vích mới. Về điều này, các đồng chí Đức (và cả 
các đồng chí Anh và Mỹ, Pháp và Ý nữa) nên ngẫm nghĩ kỹ cũng không 
thừa vì các đồng chí ây có nhiệm vụ học tập tiên hành công tác cách mạng 
trong các công đoàn phản động”. 

Ở nhiều nước, kể cả những nước tiên tiên nhât, giai câp tư sản chắc 
chắn đang phái và sẽ phái bọn khiêu khích chui vào các đảng cộng sản. 
Một trong những phương sách để chông lại nguy cơ đó, là khéo léo kêt 
hợp công tác hợp pháp và bât hợp pháp. 


* Ma-li-nôp-xki bị cảm tù ở Đức. Khi hắa trở vẻ Nga dưới chính quyền bôn- 
sê-vích,hắn liền bị công nhân đưa ngay ra xét xử và xử bắn. Bọn men-sê-vích đã 
công kích một cách đặc biệt độc ác lỗi lầm của chúng tôi là đã đẻ một tên khiêu khích 
chui được vào Ban châp hành trung ương Đảng. Nhưng dưới thời Kê-ren-xki, 
khi chúng tôi đòi bắt và đưa ra xử án tên chủ tịch viện Đu-ma Rôt-zi-an-cô, vì 
Rôt-zi-an-cô từ trước chiên tranh đã biết rõ hoạt động khiêu khích của Ma-li- 
nôp-xki, nhưng không hể nói gì cho các nghị sĩ phái lao động và nghị sĩ công nhân 
ở viện Ðu-ma biết cả, — thì ngay bọn men-sê-vích cũng như bọn xã hội- cách 
mạng tham gia chính phủ cùng với Kê-ren-xki đều không ủng hộ yêu sách của 
chúng tôi; đẻ cho Rôt-zi-an-cô vẫn được tự do và hẳn đã tự do chạy theo Đê-ni-kin. 


Bệnh âu trí stủ khuynh» trong phong trào cộng sản 629 


——ễ—ễT=-------- 


VI 


NGƯỜI CÁCH MẠNG CÓ NÊN CÔNG TÁC TRONG 
CÁC CÔNG ĐOÀN PHẢN ĐỘNG KHÔNG? 


Những người (tả phái ở Đức cho rằng đôi với họ câu trả lời cho vân 
đề này chỉ có thể dứt khoát là không. Theo họ thì những lời hò hét và những 
tiếng thịnh nộ mạt sát các công đoàn ‹phẩn động? và qphản cách mạng» cũng 
đủ (ở Cac Hooc-ne điều này còn được nói lên một cách đặc biệt «nghiêm 
trang» và đặc biệt ngớ ngần nữa) để ‹chứng minh› rằng người cách mạng, 
người cộng sản không cần và thậm chí cũng không được phép công tác 
trong các công đoàn vàng, phản cách mạng, các công đoàn của bọn xã hội- 
sô-vanh, của bọn thỏa hiệp; của bọn Lê-ghiên. 

Nhưng dầu cho những người đả pháp ở Đức có tin chắc ở tính chât 
cách mạng của sách lược ây đền đâu đi nữa, thì sách lược đó thật ra vẫn 
sai lầm về căn bản và, ngoài mây lời rỗng tuệch ra, nó chẳng có một nội dung 
gì hết. 

Đẻ làm sáng tỏ điều đó, tôi sẽ bắt đầu bằng kinh nghiệm của chúng tôi; 
theo đúng dàn bài chung của bài này, mà mục đích là đem áp dụng vào Tây 
Âu những cái gì có thể áp dụng được một cách phổ biễn, có ý nghĩa phố 
biên và có tính chât bắt buộc chung trong lịch sử và trong sách lược hiện 
tại của chủ nghĩa bôn-sê-vích. 

Hiện nay, ở nước chúng tôi môi quan hệ lãnh tụ — đẳng — giai cầp— 
quần chúng và, mặt khác, thái độ của chuyên chính vô sản và của đẳng của 
giai cầp vô sản đôi với công đoàn, đều thể hiện một cách cụ thể như sau. 
Thực hiện nền chuyên chính là do giai cầp vô sản được tổ chức trong các 
Xô-viêt và chịu sự lãnh đạo của Đảng cộng sản bôn-sê-vích gồm 611.ooo 
đảng viên, theo con sô báo cáo tại Đại hội vừa qua (tháng tư 1o2o). Trước 
và sau Cách mạng tháng Mười, sô lượng đảng viên đã thay đổi rõ rệt: trước 
kia, ngay cả hồi 1o18 và 1o1o, sô lượng đảng viên cũng ít hơn nhiều. Chúng 
tôi sợ phát triển Đảng quá rộng, vì bọn mưu cầu danh vọng và bọn trục lợi— 
những bọn này chỉ đáng đem ra xử bẳn— nhât định tìm cách chui vào 
Đảng châp chính. Lần cuôi cùng Đảng chúng tôi mở rộng cửa — chỉ riêng 
cho công nhân và nông dân thôi — chính là vào những ngày (mùa đồng năm 
191g) mà Iu-đê-nich còn cách Pê-trô-grat có vài dặm đường và Đê-ni-kin 
đã tới Ô-ri-ôn (cách Mạc-tư-khoa chừng 2so dặm); nghĩa là vào lúc mà một 
nguy cơ ghê gớm, là cái chêt, đang đe dọa nước Cệng hòa xô-viềt; vào lúc 
mà bọn phiêu lưu, bọn mưu cầu danh vọng, bọn trục lợi và, nói chung, 
những phần tử bầp bênh hoàn toàn không thề mong được lợi lộc (mà nhiều 


630 V. I. Lê-nin 


hơn là có thể bị treo cỗ và bị cực hình) vì đi theo những người cộng sản, 
Đảng họp đại hội hàng năm (trong cuộc đại hội vừa qua, cứ 1.ooo đẳng viên 
thì được cử một đại biêu), và do một Ban châp hành trưag ương gồm rọ 
người được bầu ra trong Đại hội, lãnh đạo; còn công tác hàng ngày thì lại 
do những tập thể hẹp hơn nữa, ở Mạc-tư-khoa, phụ trách tiên hành, gọi 
là «O-rơ-gơ-buya-rô. (Bộ tổ chức) và ‹Pô-lit-buya-rô» (Bộ chính trị) do 
hội nghị toàn Ban châp hành trung ương bầu ra, mỗi bộ năm ủy viên cử 
trong sô ủy viên Ban châp hành trung ương. Vậy là «nhóm đầu sỏ› chính 
công được thành lập. Và trong nước cộng hòa của chúng tôi, không có một 
vân để chính trị hay tổ chức quan trọng nào do một cơ quan Nhà nước giải 
quyêt mà lại không có chỉ thị của Ban châp hành trung ương Đảng. 

Trong công tác, Đảng trực tiếp dựa vào các công đoàn, mà theo sô liệu 
của Đại hội vừa qua (tháng tư ro2o), thì hiện nay có trên bôn triệu đoàn viên, 
và về hình thức thì các công đoàn là những tổ chức không đảng. Thực tế 
thì tầt cả những cơ quan lãnh đạo của đại đa sô công đoàn và, trước hêt, dĩ 
nhiên là trung tâm lãnh đạo hay ban lãnh đạo chung của tât cả các công 
đoàn Nga (Hội đồng trung ương Tổng công đoàn Nga) đều gồm những 
đẳng viên cộng sản và quán triệt tât cả những chỉ thị của Đảng. Kêt quả là 
chúng ta có một bộ máy vô sản, về hình thức thì không phải là cộng sản, một 
bộ máy mềm dẻo và tương đôi rộng rãi, rât hùng mạnh, thông qua bộ máy đó 
Đảng liên hệ chặt chẽ với giai cấp và quần chúng, và thông qua bộ máy đó 
chuyên chính cùa giai cấp được thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nêu 
không liên hệ hêt sức chặt chẽ với công đoàn, không được công đoàn nhiệt 
liệt ủng hộ, không có công tác đầy hy sinh tận tụy của công đoàn không những 
trong công cuộc kiên thiệt kinh tê mà cả ¿rong công cuộc tổ chức quân sự, 
thì đĩ nhiên là chúng tôi không thẻ quản lý được nước nhà và thực hiện được 
chuyên chính, tôi không nói trong hai năm rưỡi mà ngay cả trong hai tháng 
rưỡi cũng không được nữa. Dĩ nhiên là trong thực tiễn, sự liên hệ rât chặt 
chẽ đó bao hàm một công tác tuyên truyền cỗ động rât phức tạp và muôn 
hình muôn vẻ, những cuộc hội nghị kịp thời và thường có, không những 
với các cán bộ lãnh đạo mà nói chung, cả với các chiên sĩ có uy tín của các 
công đoàn nữa, bao hàm một cuộc đâu tranh quyêt liệt chông bọn men-sê- 
vích, bọn này, cho đền nay, gồm có một sô — thực ra rât ít — người đi theo 
zmà chúng truyền cho tât cả mọi mánh khóe phản cách mạng, từ cách bênh 
vực về mặt tư tưởng nền dân chủ (£ sản), từ cách ca tụng «tính chât độc 
lập› của công đoàn (độc lập đôi với chính quyền Nhà nước vô sản!) cho đền 
việc phá hoại kỳ luật vô sản, v.V.., v.v... 

Chúng tôi nhận rằng liên hệ với qquần chúng› qua các công đoàn cũng 


_Z 


Bệnh âu trí «tủ khuynib trong phong trào cộng sản 631 


chưa đủ. Trong quá trình cách mạng, thực tiễn đã tạo ra ở nước chúng tôi 
một chê độ mà chúng tôi tìm mọi cách để duy trì, để phát triển và mở rộng, 
đó là những hội nghị các công nhân 0à nông dân ngoài đẳng, những hội nghị 
này giúp chúng tôi nhận xét tâm trạng quần chúng, gần gũi họ, giải quyêt 
những như cầu của họ, đưa những phần tử tôt nhât trong sô họ nắm giữ 
những trách nhiệm trong bộ máy Nhà nước, v.v... Một sắc lệnh mới đây 
về việc cải tổ Bộ dân ủy kiềm soát quôc gia thành ‹Bộ dân ủy kiểm tra công 
nông, đã ban bô cho các hội nghị những công nhân và nông dân ngoài 
đẳng ây quyền cử những ủy viên của các cơ quan kiềm soát Nhà nước đề 
đảm nhiệm các việc kiểm tra, v.v... 

Sau nữa, di nhiên là toàn bộ công tác của Đảng được thực hiện thông 
qua các Xô-viêt, bao gồm những quần chúng lao động không phân biệt 
nghề nghiệp. Đại hội các Xô-viêt huyện là một cơ quan đần chủ mà trong 
các nước cộng hòa dân chủ nhât trong thê giới tư sản chưa bao giờ có chê 
độ dân chủ nào hơn thê được; chính do thông qua những đại hội Xô-viêt 
huyện ây (mà Đảng luôn luôn hêt sức chú ý theo dõi công tác); cũng như do 
luôn luôn cử những công nhân giác ngộ về nông thôn đảm nhiệm mọi chức 
vụ; — mà giai cầp vô sản làm tròn được vai trò lãnh đạo của mình đôi với 
giai câp nông dân, mà thực hiện được chuyên chính của vô sản thành thị, 
thực hiện được cuộc đâu tranh có hệ thông chồng bọn phú nông, có tính 
chât tư sản, bóc lột, đầu cơ; v.v... 

Nhìn «từ trên xuông và xét theo phương diện áp dụng chuyên chính 
một cách thực tiễn thì đó là cơ câu chung của chính quyển Nhà nước vô 
sản. Có thể hy vọng rằng bạn đọc sẽ hiểu vì sao, đôi với người bôn-sê-vích 
Nga là kẻ đã biệt cơ câu đó rồi, đã thây cơ câu đó phát sinh từ những nhóm 
nhỏ bât hợp pháp, bí mật và phát triển trong vòng hai mươi lăm năm, thì 
tât cả những sự tranh luận ây về chuyên chính ‹từ trên xuông› ñ øy «từ 
đưới lêm, của lãnh tụ hay của quần chúng, v.v... không thể không có vẻ 
trẻ con và lô bịch, như sự tranh luận về vân để xem xem giữa chân trái và 
tay phải của con người, cái nào có ích cho con người hơn. 

Đôi với chúng tôi, thì điều sau đây cũng không kém vẻ trẻ con và lô bịch— 
đó là những sự bàn cãi trịnh trọng rât mực uyên bác và cách mạng ghê gớm 
của những người «tả pháp ở Đức cho rằng người cộng sản không thẻ và 
không được công tác trong các công đoàn phản động, rằng họ có quyền từ 
bỏ công tác đó, họ phải ra khỏi các công đoàn và nhât thiết phải tô chức ra 
một ‹hội liên hiệp công nhân› hoàn toàn mới, hoàn toàn trong sạch do những 
người cộng sản rât dễ thương (và chắc hẳn là phần nhiều còn rât trẻ) chê 
tẠO TA, V.V.., V‹V...s 


632 V. 1. Lê-nin 
= `. GẶ5.............. 
Chủ nghĩa tư bản không tránh khỏi để lại cho chủ nghĩa xã hội thừa kê; 
một đằng là những sự phân biệt cũ về nghề nghiệp và phường hội đã được 
thiết lập lên từ bao thê kỷ giữa Tư người công nhân, và một đẳng khác 
là những công đoàn chỉ có thể phát triển và chỉ sẽ phát triển rât chậm, trong 
hàng bao nhiêu năm, thành những công đoàn công nghiệp rộng lớn hơn, ít 
có tính chât phường hội hơn (bao gồm toàn bộ những công nghiệp chứ không 
phải chỉ đơn thuần gồm những phường hội, những đơn vị cùng nghề và 
những đoàn cùng chức nghiệp). Nhờ thông qua những công đoàn công 
nghiệp này mà về sau người ta sẽ xóa bỏ được sự phân công lao động giữa 
con người với nhau; người ta sẽ chuyển qua giáo dục, huân luyện và đào 
tạo những con người phát triển vê mọi mặt, được chuẩn bị về mọi mặt và 
biểt làm mọi việc. Đó là đích mà chủ nghĩa cộng sản đang đi tới, phải đi 
tới và nhât định sẽ đẹt zới, nhưng chì đạt tới sau hàng bao năm lâu dài nữa. 
Ngay bây giờ mà trên thực tiễn muôn đi trước đền kết quả tương lai đó của 
thời kỳ chủ nghĩa cộng sản đã hoàn toàn được phát triển, cùng cô, hình thành 
mở rộng và chín muổồi, thì thật chẳng khác gì đạy toán học cao câp cho một 
em bé lên bồn. 

Chúng ta có thể (và phải) bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, không phải 
với những con người do chúng ta tưởng tượng ra hay do chúng ta đặc biệt 
đào tạo ra đề dùng vào việc xây dựng đó, mà với cái đi sản do chủ nghĩa tư 
bản đề lại cho chúng ta. Điều đó rât qkhó›, hẳn thê, nhưng mọi cách khác 
đẻ giải quyết vân để đều là quá ư mơ hồ, thậm chí không đáng đẻ chúng ta 
nói đên nữa, 

Công đoàn đã đánh dâu một bước tiên phi thường của giai cầp công 
nhân trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản mới phát triển; nó đánh dâu giai đoạn 
công nhân chuyên từ trạng thái còn rời rạc và yêu ớt sang những bước đầu 
tập hợp giai câp. Khi hình thức đôi cao của sự liên hiệp giai cầp của vô sản 
bắt đầu phát triển, tức là đảng cách mạng của giai cấp vô sản (đằng này sẽ 
không xứng với danh hiệu đó chừng nào nó còn chưa biết gắn liền lãnh tụ, 
giai câp và quần chúng thành một khôi thông nhât không thể chia cắt được), 
thì các công đoàn nhât định không tránh khỏi biều lộ mộ: sô nét phần động 
nào đó, một tính chât hẹp hòi phường hội nào đó, một khuynh hướng phi 
chính trị nào đó, một tinh thần thủ cựu nào đó, v.v.. - Nhưng bât cứ ở đâu, 
giai câp vô sản cũng chỉ được phát triển và chỉ có thể phát triên được bằng 
con đường công đoàn, bằng sự tác động qua lại giữa công đoàn và đẳng 
của giai câp công nhân, chứ không thê bằng con Cường nào khác. Việc giai 
câp vô sản cướp được chính quyền, đôi với vô sản về phương diện là một 

giai câp, — thì là một bước tiên vĩ đại, Vì thê, Đảng phải giáo dục, lãnh đạo 


Bệnh âu trí stà khuyni trong phong trào cộng sản 633 


công đoàn, còn nhiều hơn trước kia nữa, theo lôi mới chứ không phải chỉ 
theo lôi cũ, nhưng đồng thời cũng không được quên rằng công đoàn vẫn 
còn và sẽ còn rât lâu dài là «trường học chủ nghĩa cộng sảm không thẻ thiêu 
được, là trường học dự bị cho quần chúng vô sản học tập áp dụng chuyên 
chính của mình, là tập thẻ thiết yêu của công nhân đẻ làm cho việc quản lý 
toàn bộ nền kinh tê trong nước dần dần chuyên trước hệt sang tay giai cắp 
công nhân (chứ không phải sang nghề này hay nghể kia), rồi sau sang tay 
toàn thể những người lao động. 

Một ‹tính chât phản động› nào đó của công đoàn, theo nghĩa đã nói trên, 
là điều không thể tránh được dưới thời kỳ chuyên chính vô sản. Không hiểu 
được điều đó là hoàn toàn không hiểu gì vẻ những điểu kiện căn bản của 
thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Sợ hãi ‹tính chât 
phản động› đó, tìm cách lẩn tránh nó, nhảy qua nó, là phạm một sai lầm rât 
lớn, vì như thê là sợ phải đảm nhiệm vai trò đi tiên phong đó của giai câp vô 
sản, vai trò này thể hiện ở việc huân luyện, giác ngộ, giáo dục, lôi cuôn các 
tầng lớp và những quần chúng chậm tiên nhât trong giai câp công nhân và 
nông dân vào cuộc sông mới. Mặt khác, nêu hoãn việc thực hiện chuyên 
chính của giai câp vô sản cho đên lúc không còn một người công nhân nào 
mang đầu óc nghề nghiệp hẹp hòi nữa, không còn một công nhân nào mang 
thiên kiên phường hội và công liên chủ nghĩa nữa mới thôi, thì là một sai 
lầm còn nặng hơn nữa. Nghệ thuật của người làm chính trị (và sự hiểu đúng 
của một người cộng sản về nghĩa vụ của mình) là biêt đánh giá chính xác 
những điều kiện và thời cơ nào thì đội tiên phong của giai câp vô sản có 
thể cướp chính quyển thẳng lợi; những điều kiện và thời cơ nào thì đội 
tiên phong có thể được sự ủng hộ đầy đủ của những tầng lớp khá rộng rãi 
trong giai câp công nhân và quần chúng lao động không phải vô sản trong khi 
và sau khi cướp chính quyền; những điều kiện và thời cơ nào thì đội tiên 
phong có thể từ đó giữ vững, củng cô, mở rộng quyền thông trị của mình 
bằng cách giáo dục, huân luyện, lôi kéo về mình những đám quần chúng lao 
động càng ngày càng đông đảo thêm. 

Sau nữa. Trong những nước tiên tiên hơn nước Ñga, một tính chầt 
phản động nào đó của công đoàn đã biểu hiện ra và nhât định phải biểu hiện 
ra, một cách mạnh mẽ hơn ở nước chúng tôi nhiều. Sở di trước kia ở Nga, 
bọn men-sê-vích đã có một chỗ dựa trong các công đoàn (và hiện nay vẫn 
còn được một sô rât ít công đoàn ủng hộ một phần nào), chính là nhờ có óc 
phường hội hẹp hòi đó, nhờ có óc nghề nghiệp ích kỳ đó và chủ nghĩa cơ hội. 
Bọn men-sê-vích phương Tây thì ‹bám rễ» vào các công đoàn được chắc 
chắn hơn nhiều, và ở đây đã xuẫt hiện một ‹tẩng lớp công nhân quý tộc» 


634 V. I. Lê-nin 


mạnh hơn ở nước chúng tôi nhiều, œmột tầng lớp công nhân quý tộc» có 
tính chất chức nghiệp, hẹp hòi, ích kỷ, nhẫn tâm, tham lam, tầm thường, 
có đầu óc đề quốc chủ nghĩa, bị chù nghĩa đề quôc mua chuộc 0à làm hư hồng. 
Điều đó thật rõ ràng. Đâu tranh chồng bọn Gom-pơc-xơ, chông các ngài 
Giu-hô, Hen-đec-xơn, Me-re-hem, Lê-ghiên và bè lũ ở Tây Âu thì khó hơn 
nhiều, khó hơn là đâu tranh chông bọn men-sê-vích ở nước chúng tôi, tức 
là bọn tiêu biểu cho một điền hình chính trị và xã hội hoàn toàn tương tự 
như bọn trên. Cuộc đầu tranh ây phải được tiên hành thẳng tay, và nhât 
định phải được đây tới chỗ, như chúng tôi đã làm, là làm cho bọn thủ lĩnh 
bât trị của chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa xã hội - sô-vanh phải hoàn toàn 
bị nhục nhã, và bị tông cổ ra khỏi các công đoàn. Chừng nào cuộc đâu tranh 
đó chưa được đưa tới một mức nào đó, thì không thể cướp chính quyền 
(và không nên tìm cách nắm chính quyền); và cái œnức nào đó› không phải 
ở nước nào và trong điều kiện nào cững giông nhau, và chỉ có những người 
lãnh đạo chính trị chín chắn, giầu kinh nghiệm và đủ tài sức của giai câp vô 
sản mới có thể nhận ra được cái mức đó trong mỗi nước. (ở Nga, mực 
thước để đo thẳng lợi trong cuộc đầu tranh đó trước hêt là cuộc tuyên cử 
vào Quôc hội lập hiên hồi tháng mười một 1917, vài ngày sau khi cách mạng 
vô sản 2s tháng mười ở Nga rọ1z thành công. Trong cuộc tuyên cử ây, bọn 
men-sê-vích bị đại bại, chúng chỉ được zoo.ooo phiêu — kể cả ở Ngoại 
Cap-ca-zơ thì chúng được 1.4oo.ooo phiêu — so với 9.ooo.ooo phiêu của 
Đảng bôn-sê-vích. Về điểm này, xin xem bài báo của tôi đầu để là «Cuộc 
tuyển cử vào Quôc hội lập hiên và nền chuyên chính vô sảm* đăng trong 
tạp chí «‹Quôc tê cộng sản› sô 7—8)”%5, 

Nhưng chúng ta đâu tranh chông «tầng lớp công nhân quý tộc› là nhân 
danh quần chúng công nhân và để tranh thủ quần chúng công nhân về ta; 
chúng ta đâu tranh chông bọn thủ lĩnh cơ hội chủ nghĩa và xã hội - sô-vanh 
để tranh thủ giai cầp công nhân về ta. Không chịu nhận chân lý sơ giản nhât 
và hiển nhiên nhất đó thì thật là phi lý. Thê mà chính đó lại là điều sai lầm 
của những người cộng sản «tả phá Đức là những người đã xuất phát từ 
chỗ bám vào khuynh hướng phản động và phản cách mạng của giới lãnh 
đạo công đoàn đề đi đên kêt luận rằng người cộng sản phải... rút khỏi công 
đoàn! không được công tác trong đó!! và họ muôn lập ra những hình thức 
tô chức mới của công nhân do họ sáng £o ral! Thật là một sự ngu xuân 
không thể dung thứ được, chẳng khác gì một sự giúp ích rât lớn của người 
cộng sản cho giai cầp tư sản. Bởi vì bọn men-sê-vích ở nước chúng tôi, cũng 
như tât cả các thủ lĩnh cơ hội chủ nghĩa, xã hội - sô-vanh và thuộc phái Cau- 
xki ở trong các công đoàn, đều không phải là cái gì đâu khác mà chính là 


Bệnh âu trĩ «tä khuynh» trong phong trào cộng sản 635 


những «tay sai của giai cầp tư sản trong phong trào công nhâm (đó là tiêng 
mà chúng tôi thường dùng để gọi bọn men-sê-vích) hay là «công nhân được 
ủy nhiệm của giai cầp tư bảnm› (labor lieutenants of the capitalist class), theo 
danh từ đẹp đẽ và hêt sức đúng của những người Mỹ đồ đệ của Đa-ni-en 
đơ Lê-ô-nơ. Không công tác trong công đoàn phản động tức là phó mặc quần 
chúng công nhân kém giác ngộ hay lạc hậu cho bọn đầu sỏ phản động, bọn 
tay sai của giai câp tư sản, bọn công nhân quý tộc hay bọn «công nhân tư 
sản hóa› gieo rắc ảnh hưởng xâu. (Về vân để này, xem thư của Ăng-ghen 
gửi cho Mác nói về công nhân Anh, 18s8?99), 

Cái qhuyêu kỳ quặc chủ trương người cộng sản không được gia nhập 
công đoàn phản động, chứng tỏ rât rõ rằng những người cộng sản «tả phá 
đã nhẹ dạ đền thê nào khi họ để cập vân đề ảnh hưởng đôi với «quần chúng» 
và họ đã lạm dụng danh từ «quần chúng› biết chừng nào trong những lời 
hò hét của họ, Đề có thể giúp đỡ «quần chúng› và được «quần chúng› cảm 
tình, đồng tình và ủng hộ thì đừng sợ những khó khăn, đừng sợ những lôi 
gây sự, những cạm bẫy, những lời lăng mạ, những sự ngược đãi do bọn 
thủ lĩnh» gây ra (tức là bọn lãnh tụ cơ hội chủ nghĩa và xã hội - sô-vanh mà 
phần nhiều đều — trực tiêp hay gián tiếp — câu kêt với giai cầp tư sản và 
cảnh sát), và phải nhât thiết công tác ở bất cứ nơi nào có quần chúng. Phải 
biêt tự nguyện chịu mọi sự hy sinh, vượt những trở lực lớn lao nhât, để 
tiên hành một công tác tuyên truyền và cô động có hệ thông, bền bỉ, dẻo dai 
và nhẫn nại chính ngay trong các cơ quan, các hội, các tổ chức thậm chí trong 
những tổ chức phản động nhât, — nghĩa là bât cứ ở chỗ nào có quần chúng 
vô sản hay nửa vô sản. Mà chính các công đoàn, các hợp tác xã công nhân 
(các hợp tác xã này, ít ra cũng trong một sô trường hợp nào đó) lại chính là 
những tổ chức trong đó có quần chúng. Ở' Anh, theo sô liệu của một tờ 
báo Thụy-điền, tờ cFolkets Dagblad Politiken»”°” (sô ra ngày 1o tháng ba 
192o), thì từ cuôi năm rọr7 đền cuôi năm 1or8, số lượng đoàn viên công 
đoàn, đã tăng từ 5,5 triệu lên 6,6 triệu, tức là tăng lên ro %. Cuôi năm 
1oro, sô lượng ây đã lên đền 7,s triệu đoàn viên. Hiện tôi không có con sô 
như thê của Pháp và Đức, nhưng những sự việc hoàn toàn không thể chôi 
cãi được mà mọi người đều biệt, chứng tỏ rằng ở những nước ây, sô người 
gia nhập công đoàn cũng tăng lên rõ rệt. 

Những sự thực đó chứng minh hệt sức rõ ràng điều mà hàng ngàn triệu 
chứng cớ khác xác nhận: tức là sự tăng tiên về ý thức giác ngộ và xu hướng 
đi tới tổ chức được biểu hiện chính ngay trong quần chúng vô sản, trong 
những «tầng lớp dướn, lạc hậu. Lần đầu tiên, hàng triệu công nhân ở Anh, ở 
Pháp, ở Đức đã từ tình trạng hoàn toàn vô tổ chức bước sang hình thức tổ 


636 V. I. Lê-nn 


chức sơ bộ, hình thức thâp, đơn giản nhât và dễ tiếp nhận nhất (đôi với 
những người còn bị tiêm nhiễm sâu sắc những thiên kiên dân chủ tư sản), 
tức là: công đoàn. Thê mà những người cộng sản «tả phá, cách mạng 
nhưng kém lý trí, đứng ở bên cạnh lại kêu toáng lên; «quần chúng›, squần 
chúng! nhưng lại từ chỗi không công tác trong công đoàn!! lầy cớ 
rằng những tổ chức này có ‹tính chât phản động»!! Và họ đặt ra một thứ hội 
điên hiệp công nhân hoàn toàn mới, trong trắng, không vởn chút thiên kiền 
dân chủ tư sản, không vởn chút sai lầm có tính chât phường hội và nghề 
nghiệp hẹp hòi, cái hội liên hiệp này, theo lời họ, thì sẽ (sẽ!) rộng rãi, ai 
muôn gia nhập chỉ (chỉ!) cần «thừa nhận chê độ xô-viễt và nền chuyên chính 
vô sảm (xem đoạn văn trích dẫn trên kia) !! 

Không thê tưởng tượng một sự mắt lý trí nào hơn thê, một tai hại nào 
hơn thê cho cách mạng, như những người cách mạng «tả pháp đã gây ral 
Và nêu ở Nga, sau hai năm rưỡi thẳng lợi chưa từng thầy đồi với giai cầp 
tư sản Ñga và giai cầp tư sản các nước Đồng mỉnh, mà ngày nay chúng tôi 
lại đặt việc thừa nhận chuyên chín» làm điều kiện gia nhập công đoàn, thì 
chúng tôi sẽ làm một điều ngu ngồc, chúng tôi sẽ làm tổn hại đến ảnh hưởng 
của chúng tôi đôi với quần chúng, chúng tôi sẽ làm lợi cho bọn men-sê-vích. 
Vì tât cả nhiệm vụ của người cộng sản là phải biết ứhuyềt phục những 
phần tử lạc hậu, biết công tác rrong số những người lạc hậu đó, chứ 
không phải xa rời họ với những khầu hiệu ‹tả» bày đặt ra một cách trẻ 
con. 

Chắc chắn là các ngài Gom-pơc-xơ, Hen-đec-xơn, Giu-hô, Lê-ghiên 
rât biêt ơn những người cách mạng ‹tả phái ây: những người cách mạng 
4tả» này, cũng như những người trong phái đôi lập «về nguyên tắc ở Đức 
(cầu Trời phù hộ cho chúng ta tránh khỏi những «nguyên tắc» như thê!) 
hoặc như một sô người cách mạng Mỹ trong phái «Công nhân công nghiệp 
thê giới?° chủ trương rời bỏ các công đoàn phản động và từ chôi không 
công tác trong các công đoàn ây. Chắc chắn rằng các ngài ‹lãnh tụ» của phái 
cơ hội chủ nghĩa sẽ dùng đên hẻt thảy mọi mánh khóe của lôi ngoại giao tư 
sản, sẽ dựa vào sự giúp sức của các chính phủ tư sản, của bọn tăng lữ, cảnh 
sắt, tòa án đẻ không cho những người cộng sản vào các công đoàn, để gạt 
họ ra ngoài công đoàn bằng mọi cách, đẻ làm cho công tác của họ trong công 
đoàn bị rầy rà hệt sức, đề nhục mạ họ, đề bài bác và truy nã họ. Phải biết 
đương đầu lại với tât cả những cái đó, phải nguyện chịu mọi hy sinh, thậm 
chí — khi cần thiêt— dùng đên cả mọi mưu chước, trá thuật, những thủ 
đoạn hoạt động bât hợp pháp, im hơi lặng tiêng, che giâu sự thật, cöt sao 
lọt được vào các công đoàn, nằm trong đó và tiên hành cho kỳ được hoạt 


Bệnh âu trí ctẻ khuyni» trong phong trào cộng sản 637 


động cộng sản trong đó. Dưới thời Nga hoàng, mãi cho đên năm 1gos, 
chúng tôi vẫn không có khả năng hoạt động hợp pháp) nào cả; nhưng khi 
tên mật thám Zu-ba-tôp tổ chức những cuộc hội nghị tôi phản động của 
qhững công nhân và những hội công nhân của nó để lùng bắt và tân công 
những người cách mạng, thì chúng tôi cho đảng viên Đảng chúng tôi lọt 
vào những cuộc họp và những hội ây (trong sô các đảng viên ây, riêng tôi 
còn nhớ đồng chí công nhân Ba-bu-skin ở Pê-têc-bua, một chiên sĩ xuât 
sắc bị bọn tướng tá Nga hoàng bắn chết năm rọo6), các đảng viên đó bắt 
liên lạc được với quần chúng, tiên hành công tác cô động một cách khôn 
khéo và kéo được công nhân thoát khỏi ảnh hưởng bọn tay sai của Zu-ba-tôp”. 
Cô nhiên, khó mà làm được như thê ở các nước Tây Âu là những nước còn 
bị tiêm nhiễm đặc biệt sâu sắc những thiên kiên về lôi hoạt động hợp pháp, 
hiên chính, dân chủ tư sản. Nhưng người ta có thẻ và phải làm như thê và 
làm một cách có hệ thêng. 

Theo ý kiên riêng của tôi, thì Ban châp hành Quốc tế III cần công 
khai lên án và để nghị Đại hội Quôc tê cộng sản sắp tới, lên án chính sách 
không tham gia các công đoàn phản động nói chung (bằng cách giải thích 
cặn kẽ rằng chủ trương không tham gia như thê là vô lý và có hại cho sự 
nghiệp cách mạng vô sản), cũng như lên án cụ thể đường lôi hành động của 
một vài đẳng viên Đảng cộng sản Hà-lan đã ủng hộ chính sách sai lầm này — 
dù cho trực tiêp hay gián tiêp, công khai hoặc không công khai, hoàn toàn 
hoặc chỉ phẩn nào. Quôc tê III cần đoạn tuyệt với sách lược của 
Quốc tê II và không lần tránh những vân để khó khăn, không làm lư mờ 
những vân để đó mà trái lại, phải thẳng thắn đặt những vân đề đó ra trước 
mắt. Chúng ta đã nói thẳng tât cả sự thật với phái ‹độc lập (với Đảng xã 
hội - dân chủ độc lập Đức)**; chúng ta cũng phải nói thẳng tât cả sự thật 
như thê với cả những người cộng sản «tả phái. 


* Bọn Gom-pơc-xơ, Hen-đec-xơn, Giu-hô, Lê-ghiên cũng chỉ là một loại 
như Zu-ba-tôp, chúng chỉ khác bọn Zu-ba-tôp ở bộ áo Âu châu bể ngoài, ở lớp 
sơn Âu châu bên ngoài, ở những biện pháp văn minh, tỉnh vi, có nước mạ dân 
chủ mà chúng dùng đề thực hành chính sách vô sỉ của chúng. [ 

** Dự thảo (hay là để cường) thư của Đảng cộng sản Nga (b) trả lời thư 
của Đảng xã hội- dân chủ độc lập Đức. B7. 


638 V. I. Lê-ni 


VH 
CÓ NÊN THAM GIA NGHỊ VIỆN TƯ SẲN KHÔNG? 

Với một thái độ hét sức khinh miệt — và hêt sức nông nỗi — những 
người cộng sản «tả pháp Đức đã trả lời câu hỏi này một cách phủ định, 
Lý do họ đưa ra là gì? Trong đoạn văn trích dẫn trên kia chúng ta đã thây: 

«Phải hềt sức cương quyết cự tuyệt mọi việc quay trở lại dùng những 
hình thức đầu tranh nghị trường là những hình thức đã quá thời rồi về phương 
diện lịch sử và chính trị... 

Điều này đã được nói lên bằng một giọng tự phụ đền mức độ lô bịch, 
và rõ ràng là sai, Quay trở lạp chê độ nghị trường! Có lẽ ở Đức đã có nền 
cộng hòa xô-viêt rồi sao? Hình như chưa thì phải! Vậy thì sao lại có thể nói 
là «quay trở lạp được? Đó chẳng phải là một lời rỗng tuêch hay sao? 

Chê độ nghị trường ‹đã quá thời về phương diện lịch sử rồi. Đứng về 
mặt tuyên truyền mà nói, thì điều đó là đúng. Nhưng ai cũng biết rằng từ 
chỗ ây đên chỗ chê độ nghị trường bị thủ tiêu ứrong thực tiễn thì hãy còn 
rât xa. Từ hàng chục năm nay, ta vẫn có thể nói rât đúng rằng chủ nghĩa 
tư bản ‹đã quá thời rồi về phương diện lịch sử»; nhưng nói thê không hể 
miễn cho chúng ta khỏi phải tiên hành đầu tranh rât lâu dài và rât gay go ífr ên 
mảnh đất của chù nghĩa tư bàn. Đứng về phương diện ích sử thê giới, thì 
chê độ nghị trường ‹đã quá thời rồi về mặt lịch sử», hay nói một cách khác, 
thời đại của chề độ nghị trường tư sản đã châm dứt rồi; £hời đại của chuyên 
chính vô sản đã bắt đầu. Điều đó không ai chôi cãi được. Nhưng tỷ lệ xích 
lịch sử thê giới tính bằng hàng chục năm. Về phương diện tỷ lệ xích lịch sử 
thê giới, mười năm hay hai chục năm sớm hơn hoặc muộn hơn là không 
đáng kể; đứng về phương diện lịch sử thê giới, thời gian đó là một con sô 
nhỏ, không đáng kẻ, dầu chỉ tính ước chừng. Nhưng chính vì thê nên trong 
một vân để chính trị thực tiễn, mà lại viện ra tỷ lệ xích lịch sử thể giới thì 
là phạm một sai lầm hiển nhiên về lý luận. 

{Vẻ phương diện chính tr), chê độ nghị trường đã ‹quá thời chưa? Đó 
lại là một việc khác. Nêu điều đó là đúng thì lập trường của những người 
cộng sản ‹tả phái như thê là vững. Nhưng phải chứng thực điều đó bằng 
một sự phân tích thật kỹ, mà những người cộng sản «tả phái› thì ngay cả 
việc để cập vân đề đó họ cũng lại không biệt làm. Sự phân tích trong bản 
‹Để án về chê độ nghị trường? đăng trong sô 1 ¿Tập san của cơ quan lâm thời 
của Quôc tê cộng sản ở Am-xtec-đam› («Bulletin of the Provisional Bureau 
in Amsterdam of the Communist International, February* 1oao),— đề án 
biểu hiện rõ ràng xu hướng tả của các ng ười Hà-lan hay xu hướng của phái 


*— tháng hai. BT. 


Bệnh âu trí ttà khuynÌ» trong phong trào cộng sản 639 


tả» Hà-lan, — sự phân tích ây, như chúng ta sẽ thây, không đứng vững được. 

Thứ nhât. «Phái tả» ở Đức, như ai nây đều biết, ngay từ tháng giêng 
roro đã cho rằng chê độ nghị trường (đã quá thời rồi về phương diện chính 
trp, ý kiên đó trái hẳn với ý kiên của những lãnh tụ chính trị xuât sắc là Rô- 
za Luc-xăm-bua và Cac Lip-nêch. Ai nây đều biết rằng (phái tả» hồi đó đã 
lầm. Chỉ một việc đó cũng đủ đánh đỗ ngay và tận gôc lập luận cho rằng chê 
độ nghị trường có lẽ ‹đã quá thời rồi vẻ phương diện chính trị. «Phái tả» 
cần phải chứng minh rằng sai lầm không thẻ chôi cãi trước kia của họ, hiện 
nay không còn là một sai lầm nữa. Nhưng họ không đưa ra được một mảy 
may chứng minh nào và cũng không thể chứng minh được. Thái độ của một 
chính đảng trước những sai lầm của mình là một trong những tiêu chuẩn 
quan trọng nhât và chắc chắn nhất đẻ xét xem đảng ây có nghiêm chỉnh không 
và có ứhực sự làm tròn nghĩa vụ của mình đôi với giai cấp mình và đôi với 
quần chúng lao động không. Công khai thừa nhận sai lầm của mình, tìm ra 
nguyên nhân sai lầm, phân tích hoàn cảnh đã đẻ ra sai lầm, nghiên cứu cản 
thận những biện pháp đẻ sửa chữa sai lầm ây, đó là dâu hiệu của một đảng 
nghiêm chỉnh, — đôi với đảng đó, như thê gọi là làm tròn nghĩa vụ của mình 
là giáo dục và huân luyện giai cấp, rồi đên quần chúng. Vì không làm tròn 
bên phận ây, vì không nghiên cứu sai lầm hiền nhiên của mình một cách 
hêt sức chú ý, với tỉnh thần thận trọng và chu đáo cần phải có, nên qphái 
tải ở Đức (và Hà-lan) do đó đã chứng tỏ rằng họ không phải là đảng của một 
giai cấp mà là một nhóm nhỏ; không phải là đảng của quần chúng mà là 
một nhóm gồm những phần tử trí thức và một sô ít công nhân bị tiêm nhiễm 
những sai lệch tệ hại nhât của trí thức. 

'Thứ hai. Cũng trong cuôn sách đó của nhóm «tả pháp ở Fơ-ran-fo mà 
chúng tôi đã trích dẫn những đoạn tỷ mỳ trên kia, chúng ta đọc thầy: 

«..‹hàng triệu công nhân đang còn theo chính sách của đảng phái giữa» (của 
đảng cơ độc thuộc phái ‹giữa›) «đều là phản cách mạng. Những người vô sản 
nông thôn hợp thành vô vàn những đội quân phản cách mạng› (tr. 4 trong cuồn 
sách nói trên). 

Ta thây ngay rằng điều đó đã được nói lên một cách phô trương và quá 
đáng. Nhưng sự việc chủ yêu trình bày ở đây là điều không thê chồi cãi được, 
và việc «phái tả» thú nhận sự việc đó chứng thực đặc biệt rõ rệt sai lầm của họ. 
"Thật thê, nêu hàng «triệu» và «vô vàm uô sản không những vẫn còn tán thành 
chê độ nghị trường nói chung, mà còn thực sự phản cách mạng, thì làm sao 
lại có thể nói rằng «chê độ nghị trường đã quá thời rồi về phương diện chính 
trp!? Rõ ràng là ở Đức, chê độ nghị trường chưa quá thời về phương diện 
chính trị. Rõ ràng là phái qtả› ở Đức đã lầy ý muồn của mình, lầy thái độ tư 
tưởng và chính trị của mình làm một thực tại khách quan. Đồi với người 


640 Ư. TI. Lê-nin 


cách mạng, đó là sai lầm nguy hiểm nhật. Ở Nga, nơi mà ách thông trị dã 
man và tàn bạo khác thường của chê độ Nga hoàng đã tạo ra, trong một thời 
gian đặc biệt lâu dài và dưới những hình thức đặc biệt phức tạp, những người 
cách mạng đủ mọi màu sắc, những người cách mạng đáng phục về nhiệt 
tình cách mạng, về tinh thần tận tụy, anh dũng, về ý chí sắt đá, — ở Nga, 
chúng tôi đã có thể nhận xét tận nơi, nghiên cứu một cách đặc biệt kỹ lưỡng 
sự sai lầm ây mà những người cách mạng đã phạm phải và biết rât rõ, nên 
chúng tôi càng thây rõ được sai lầm ây ở người khác. Lế tự nhiên là đổi với 
những người cộng sản Đức, thì chề độ nghị trường ‹đã quá thời rồi về 
phương diện chính trp; nhưng vân để chính lại là không được tưởng rằng 
cái gì đã quá thời đổi uới chúng ta thì cũng đã quá thời đổi với giai cấp, đã 
quá thời đổi uới quần chúng. Ö' đây, một lần nữa, chúng ta lại thây rằng 
«phái tả› không biết lập luận, không biết cư xử theo đúng tư cách một đảng 
của giai cấp, một đảng của quần chúng. Các anh không được hạ mình xuông 
ngang trình độ quần chúng, ngang trình độ các tầng lớp lạc hậu của một giai 
câp. Điều đó không thẻ chôi cãi được. Các anh có bổn phận nói cho họ biết 
sự thực chua chát, Các anh phải gọi những thành kiên dân chủ tư sẵn và đại 
nghị của họ là thành kiên. Nhưng đồng thời các anh phải theo dõi bằng con 
mắt fỉnh táo tình hình thực tại về trình độ giác ngộ và trình độ chuẩn bị của 
toàn thể giai câp (chứ không phải chỉ riêng của đội tiên phong cộng sản 
của giai câp), của toàn thể quẩn chúng lao động (chứ không phải chỉ riêng 
của những phần tử tiên tiên). 

Ngay như, nêu không phải là hàng (triệu và «vô vàm chăng nữa, mà chỉ 
là một ¿iu số khá quan trọng gồm công nhân công nghiệp đi theo cha 
cô công giáo,—còn công nhân nông nghiệp đang đi theo 
bọn địa chủ và bọn phú nông (Grossbauern),— thì kết quả cũng đã thây 
rõ, không còn chút nghỉ ngờ gì nữa, là chề độ nghị trường ở Đức sẵn chưa 
quá thời về phương diện chính trị, là đảng của giai cầp vô sản cách mạng vẫn 
bắt buộc phải tham gia tuyên cử nghị viện và đầu tranh nghị trường, như 
thê chính là đề giáo dục những tầng lớp lạc hậu trong giai cấp mình, chính 
là đẻ thức tỉnh và giác ngộ quần chúng vô học, bị áp bức và đôt nát ở nông 
thôn. Chừng nào các anh còn chưa đủ sức giải tán nghị viện tư sản và tât 
cả những cơ quan phản động khác, thì các anh vẫn phải công tác trong những 
tổ chức ây, và như thê chính là vì ở đầy còn có những công nhân bị bọn cha 
cô và những tập truyền tệ lậu ở hương thôn làm mê muội. Nêu không, các 
anh không khéo chỉ là những kẻ ba hoa mà thôi, 


Thứ ba. Những người cộng sản ‹tả pháp nói tôt cho chúng tôi, nói tôt . 


cho người bôn-sê-vích rât nhiều. Đôi lúc chúng tôi muôn bảo họ: giá các 


Bệnh âu trĩ ‹tà khuynh» trong phong trào cộng sản 641 


anh khen chúng tôi ít hơn, nhưng hãy nghiên cứu nhiều hơn nữa sách lược 
bôn-sê-vích, hãy làm quen nhiều hơn nữa với sách lược ây! Chúng tôi đã 
tham gia tuyển cử vào nghị viện tư sản ở Nga, vào Quốc hội lập hiên, trong 
khoảng tháng chín — tháng mười một năm 117. Sách lược của chúng tôi 
hồi đó có đúng hay không? Nêu không đúng, thì phải nói rõ ràng ra và chứng 
minh đi: đó là điều cần thiệt để cho chủ nghĩa cộng sản quốc tê có thê xây 
dựng một sách lược chính xác. Nêu đúng, thì cẩn phải có một sô kêt luận 
nào chứ. Cô nhiên, đây không phải là vân để coi điều kiện nước Ñga và điều 
kiện của Tây Âu cũng như nhau. Nhưng về vân đề riêng biệt là xem xem 
khái niệm «chê độ nghị trường đã quá thời rồi về phương diện chính trị có 
nghĩa là gì, thì nhât thiết là phải chú trọng đích xác đền kinh nghiệm 
của chúng tôi, vì những khái niệm ây quá ư là dễ biên thành những lời trông 
rỗng, nêu người ta lơ là không đêm xìa gì đên kinh nghiệm cụ thẻ. Hồi tháng 
chín — tháng mười một 1o17, chúng tôi, những người bôn-sê-vích Nga, há 
lại không có quyền hơn tât cả những người cộng sản phương Tây, cho rằng 
về phương diện chính trị, chê độ nghị trường ở Nga đã quá thời rồi hay sao? 
Dĩ nhiên là lúc ây chúng tôi có quyền như thê, vì vân để không phải là xem 
xem nghị viện tư sản đã có từ lâu hay mới có, mà là xem xem đại đa sô quần 
chúng lao động đã sẵn sàng (về tư tưởng, về chính trị, về thực tiễn) thừa 
nhận chê độ xô-viêt và giải tán (hoặc đồng ý đẻ cho người ta giải tán) 
nghị viện dân chủ tư sản hay không. Do điều kiện đặc biệt, giai câp công nhân 
thành thị, binh lính và nông dân Nga, hồi tháng chín — tháng mười một 
1017, đã được chuẩn bị chu đáo lạ thường để châp nhận chê độ xô-viêt 
và đề giải tán cái nghị viện dân chủ nhât trong sô những nghị viện tư sản, 
đó là một sự kiện lịch sử hoàn toàn không thê phủ nhận được, và đã được xác 
định chắc chắn. Thê mà, những người bôn-sê-vích đã không tây chay Quỗc 
hội lập hiên; trái lại, họ đã tham gia các cuộc tuyên cử trước bà sau khi 
giai câp vô sản cướp được chính quyền. Những cuộc tuyển cử ây đã đưa 
lại những kêt quả chính trị vô cùng quý báu (và cực kỳ có ích cho giai cầp 
vô sản), đó là điều tôi đã chứng minh — tôi dám tin như thê— trong bài 
báo nói ở trên, trong đó tôi phân tích tỷ mỳ kêt quả của cuộc tuyên cử vào 
Quôc hội lập hiên ờ Nga. 

Do những điều nói trên, chúng ta đi đến kết luận hoàn toàn không thẻ 
tranh cãi được là: thực tê đã chứng minh rằng ngay cả vài tuần lễ trước khi 
nền Cộng hòa xô-viêt thẳng lợi, ngay cả sau sự thẳng lợi đó, thì việc tham 
gia vào một nghị viện dân chủ tư sản không những không có hại gì cho giai 
câp vô sản cách mạng hết, mà trái lại, nó còn giúp giai cầp vô sản chứng minh 
được dễ dàng hơn cho quần chúng chậm tiền thầy vì sao những nghị viện 


4I—28§6 


642 V. 1. Lê-nin 


ây đáng phải giải tán, nó còn làm cho việc giải tán nghị viện để thành công, 
làm cho việc doại bỏ» chề độ nghị trường tư sản tra ngoài vòng chính trị, 
được để dàng. Xem thường kinh nghiệm ây và như thê mà vẫn tự cho mình 
là đứng trong hàng ngữ Quốc ¿ê cộng sản là tổ chức có nhiệm vụ quy định 
sách lược của mình trong phạm vi quốc £ê (sách lược không phải có tính 
chât dân tộc hẹp hòi và đơn thuần dân tộc, mà có tính chât thực sự quôc 
tế), tức là phạm sai lầm hêt sức nghiêm trọng, và đó chính là ngoài miệng 
thì thừa nhận chủ nghĩa quốc tê, mà trên thực tê thì lại phủ nhận nó. 

Đên đây, chúng ta hãy xét những lý lẽ mà những người «Hà-lan tả phái 
đã dùng để bào chữa cho chủ trương không tham gia nghị viện. Sau đây là 
đề án thứ tư, dịch từ tiêng Anh ra, để án quan trọng nhất trong những để 
án của «người Hà-lam đã nói trên kia: 

«Khi chê độ sản xuât tư bản chủ nghĩa đã bị phá hủy và khi xã hội đang ở 
trong tình trạng cách mạng, thì hoạt động nghị trường dản dần mât phản giá 
trị của nó, so với hành động của chính bản thân quần chúng. Khi, trong điều 
kiện đó, nghị viện trở thành trung tâm và cơ quan của phe phản cách mạng và, 
mặt khác, khi giai cầp công nhân xây dựng những công cụ của chính quyền mình 
đưới hình thức các Xô-viết, thì có thể cự tuyệt thậm chí cần thiết phải cự tuyệt 
bât kỳ sự tham gia nào vào hoạt động nghị trường›. 

Câu đầu rõ ràng là không đúng, vì hành động của quần chúng — như 
một cuộc bãi công lớn, chẳng hạn — thì özo giờ cũng quan trọng hơn hoạt 
động nghị trường, chứ không phải chỉ riêng trong cách mạng hay trong một 
hoàn cảnh cách mạng nào. Lý lẽ đó rõ ràng là không đứng vững và sai lầm 
xét về mặt lịch sử và chính trị, lý lẽ đó chỉ vạch ra một cách đặc biệt sáng 
tỏ rằng những tác giả bản để án ây không hể đêm xỉa gì đền cả kinh nghiệm 
của châu Âu nói chung (của Pháp trước các cuộc cách mạng 1848 và 1870, 
của Đức trong khoảng từ 188 đên 1ổọo, v.v...) lẫn kinh nghiệm Nga (xem 
đoạn trên) về sự quan trọng phải phổi hợp đâu tranh hợp pháp với đầu tranh 
bãt hợp pháp. Vân đề đó có một tính chât quan trọng lớn lao, phổ biên cũng 
như riêng biệt, vì trong /đ cỏ các nước văn minh và tiên tiên, do cuộc nội 
chiên của giai câp vô sản chông giai câp tư sản đã chín muồi, đã Sắp xảy ra, 
do chỗ những người cộng sản đang vập phải những cuộc truy nã điên 
cuồng của những chính phủ cộng hòa và, nói chung, của những chính phủ 
tư sản, là những chính phủ luôn luôn xâm phạm đền quyển lợi hợp pháp 
(nước Mỹ là một ví dụ khá rõ rệt), v.v... nên cái lúc mà đảng của giai câp vô 
sản cách mạng sẽ càng ngày càng bắt buộc phải thực hiện sự phôi hợp đó, — 
trong từng bộ phận, họ đã phải thực hiện rồi, — cái lúc đó đang đên một 
cách nhanh chóng. Vân để căn bản đó vẫn tuyệt đôi không được những 
người Hà-lan và, nói chung, những người ‹tả pháb, thâu hiểu. 


Bệnh ản trí ‹(ả khuynh» trong phong trào cộng sản 643 


Câu thứ hai, trước hêt, là sai vẻ phương diện lịch sử. Chúng tôi, những 
người bôn-sê-vích, chúng tôi đã tham gia những nghị viện phản cách mạng 
nhât, và kinh nghiệm đã chứng tỏ rằng, chính sau cuộc cách mạng tư sản 
lần thứ nhât ở Nga (năm 1oo5), sự tham gia ây không những có lợi mà còn 
cần thiệt cho đảng của giai cầp vô sản cách mạng, đẻ chuẩn bị cuộc cách 
mạng tư sản lần thứ hai (tháng hai rọr7) rồi đền cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa (tháng mười 1917). Sau nữa, câu đó tỏ ra là trái lô-gích một cách 
lạ lùng. Do chỗ nghị viện trở thành cơ quan và ‹trung tâm› (nhân tiện xin 
nói qua rằng thật ra nó chưa bao giờ và cũng không bao giờ có thể trở thành 
qrung tâm) của phe phản cách mạng, còn công nhân thì đang tạo công cụ 
chính quyền của mình dưới hình thức các Xô-viêt, do chỗ đó nên công 
nhân phải tự chuẩn bị — về tư tưởng, chính trị, kỹ thuật — đẻ tham gia 
cuộc đầu tranh của các Xô-viét chông lại nghị viện, tham gia việc các Xô- 
việt giải tán nghị viện. Nhưng như thê tuyệt nhiên không phải là việc phái 
xô-viêt đôi lập có mặt ứrong lòng một nghị viện phản cách mạng, sẽ cản trở 
hay không làm cho việc giải tán ây được dễ dàng. Trong khi chúng tôi đầu 
tranh thẳng lợi chông bọn Đê-ni-kin và Côn-tsăc, thì không lúc nào chúng 
tôi không nhận thây rằng nêu có một phái đôi lập, có tính chât vô sản, xô- 
việt trong nội bộ bọn chúng lại không có hiệu quả cho thắng lợi của chúng 
tôi. Chúng tôi hiểu hêt sức rõ ràng việc chúng tôi giải tán Quôc hội lập hiên, 
ngày s tháng giêng 1o18, không bị trở ngại mà còn được dễ dàng thêm là 
vì trong Quốc hội lập hiên phản cách mạng mà chúng tôi đã giải tán có một 
phái đôi lập xô-viêt triệt để là những người bôn-sê-vích, và một phái xô- 
viêt đôi lập không triệt để là phái tả của đảng xã hội - cách mạng. Những tác 
giả bản để án ây đã hoàn toàn rồi trí và họ quên mât kinh nghiệm của nhiều, 
nêu không phải là của tât cả, các cuộc cách mạng, — kinh nghiệm chứng thực 
rằng phối hợp hành động quần chúng ở ngoài nghị viện phản động với hành 
động của một phe đôi lập có cảm tình với cách mạng (hay hơn nữa: trực 
tiếp ủng hộ cách mạng) ở trong nghị viện ây, là một việc có lợi biết bao, nhât 
l trong thời kỳ cách mạng. Ở' đây, những người Hà-lan và nói chung, 
những người «tả phái› suy luận như những nhà giáo điều cách mạng chưa 
từng tham gia một cuộc cách mạng thực sự nào, hoặc chưa từng ngẫm nghĩ 
về lịch sử các cuộc cách mạng, hoặc ngây thơ lây sự «phủ nhậm chủ quan 
của mình đôi với một cơ quan phản cách mạng mà coi là sự phá hủy thực tê 
của cơ quan ây bởi những lực lượng phôi hợp của hàng loạt nhân tô khách 
quan. Phương sách chắc chắn nhât để làm cho một tư tưởng chính trị mới 
(và không phải chỉ một tư tưởng chính trị mà thôi) mật tín nhiệm, và đẻ 
làm hại nó, là bảo vệ nó bằng cách đây nó tới chỗ phi lý. Thật vậy, bât cứ 


4I* 


644 : V. I. Lê-nin 


một chân lý nào đều có thê bị đầy tới chỗ phi lý, nêu người ta làm cho nó 
trở thành «quá đáng› (như Đit-xơ-ghen cha đã nói), nêu thôi phồng nó thái 
quá, nêu đưa nó vượt quá phạm vi áp dụng thực tiễn của nó; và trong 
những điều kiện ây, chân lý đó thậm chí tât nhiên cũng sẽ biên thành điều 
phi lý nữa kia. Chính bằng cách như thê, phái «tả» ở Hà-lan và ở Đức đã 
giúp, mà thực ra làm hại, cho chân lý về tính ưu việt của Chính quyền xô- 
việt so với các nghị viện dân chủ tư sản. Lẽ dĩ nhiên là sai, nêu có ai cứ nói 
như trước kia và nói một cách chung chung rằng, dầu trong hoàn cảnh nào 
chăng nữa mà cự tuyệt tham gia nghị viện tư sản cũng đều là không thê tha 
thứ được. Nhưng thử để ra ở đây những điều kiện nào tây chay là có lợi, 
thì tôi không thể làm được, vì mục đích bài này đơn giản hơn thê nhiều: rút 
ra những bài học trong kinh nghiệm nước Ñga để soi sáng một vài vân để 
nóng hổi về sách lược cộng sản quôc tê. Kinh nghiệm Nga cho chúng ta 
thây rằng những người bôn-sê-vích đã áp dụng việc tây chay có hiệu quả 
và đúng (năm 1go), và đã áp dụng sai (năm 1oo6). Phân tích trường hợp 
thứ nhât, chúng ta thây rằng người bôn-sê-vích đã thành công trong việc 
ngăn cẳn một chính quyển phản động friệu tập một nghị viện phản động, 
trong lúc hành động cách mạng của quần chúng ngoài nghị trường (nhât là 
phong trào bãi công) bành trướng một cách nhanh chóng lạ thường, trong 
lúc không một tầng lớp nào trong giai câp vô sản và nông dân có thể ủng hộ 
chính quyền phản động, bât cứ bằng cách nào; trong lúc giai câp vô sản cách 
mạng do đâu tranh bãi công và cuộc vận động cải cách ruộng đât mà nắm 
được ảnh hưởng trong quảng đại quần chúng lạc hậu. Điều hoàn toàn hiển 
nhiên là kinh nghiệm đy không thể áp dụng được vào điều kiện hiện tại của 
châu Âu. Cũng như điều hoàn toàn hiền nhiên là do những lẽ đã trình bày 
ở trên, việc những người Hà-lan và những người phái «tả» ủng hộ — dầu 
là ủng hộ có điểu kiện — chủ trương không tham gia nghị viện, là sai lầm 
và có hại về căn bản cho sự nghiệp của giai câp vô sản cách mạng. 

Ở Tây Âu và ở Mỹ, nghị viện đã trở thành một cái đặc biệt đáng ghét 
đôi với những phần tử cách mạng tiên tiên của giai cầp công nhân. Đó là 
điều không thể chôi cãi được. Và điều đó cũng dễ hiểu, vì khó mà tưởng 
tượng nổi một cái gì đê tiện hơn, bỉ ði hơn, phản trắc hơn là hành vi củ 
đại đa số nghị viên xã hội chủ nghĩa, và xã hội - dân chủ ở nghị viện, tro 
và sau chiên tranh. Nhưng khi giải quyêt vân để, cẩn phải đầu tranh như 
nào chồng cái tệ hại rành rành đó, mà lại để cho tình cảm căm ghét nghị V 
ây mê hoặc, thì như thê không những chỉ là gàn đở mà còn thật là 
nữa. Trong nhiều nước Tây Âu, tình cảm cách mạng hiện nay có 
là một ‹điểu mới lạ, một «của hiêm mà người ta chờ đợi đã mòn 


Bệnh âu trí ‹tủ khuynh» trong pheng tràa cộng sản 645 


sốt cả ruột từ lâu lắm rồi; và có lẽ vì thê mà người ta dễ dàng để cho tình 
cảm lôi cuôn chăng. Quả thật, nêu không có tình cảm cách mạng trong quần 
chúng, không có những điểu kiện thuận tiện cho tình cảm ây phát triên, 
thì không thẻ làm cho sách lược cách mạng biên thành hành động được; 
nhưng ở Nga, một kinh nghiệm quá lâu dài, gian khổ và đẫm máu đã làm 
cho chúng tôi tin vào chân lý này là: người ta không thẻ chỉ dựa trên cơ sở 
tình cảm cách mạng mà quy định một sách lược cách mạng được. Khi quy 
định sách lược thì phải suy tính một cách tỉnh táo và hêt sức khách quan 
đến tất cả mọi lực lượng giai câp trong nước đó (cũng như cả trong các 
nước chung quanh và trong tât cả các nước, trên phạm vi toàn thê giới) và 
phải tính đên cả kinh nghiệm các phong trào cách mạng nữa. Biêu dương 
‹inh thần cách mạng» của mình bằng cách chỉ ngồi chửi rủa chủ nghĩa 
cơ hội nghị trường, phủ nhận việc tham gia nghị viện, là việc rât dễ. Nhưng 
chính vì nó rât dễ nên giải pháp đó không giải quyêt được một vân đề khó 
khăn và thậm ư khó khăn. Thành lập một đảng đoàn chân chính cách mạng 
trong các nghị viện châu Âu là một việc rât mực khó khăn hơn ở Nga. Đó là 
việc dĩ nhiên. Nhưng đó chỉ là một biểu hiện cá biệt của cái chân lý chung 
nói rằng do tình hình lịch sử cụ thể, hêt sức độc đáo, của năm 1o17, nên 
nước Nga đã dễ dàng bắt đầu cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhưng muôn 
kẻ tục và đưa cuộc cách mạng ây tới chỗ hoàn thành thì lại khó hơn là các 
nước châu Âu. Đầu năm 1018, tôi đã có dịp chỉ rõ điểm đó, và kinh nghiệm 
trong hai năm đã hoàn toàn chứng thực sự nhận xét của tôi là đúng. Những 
điều kiện đặc biệt của nước Nga lúc bây giờ như: r) có khả năng gắn liền 
cuộc cách mạng xô-việt với việc châm đứt — nhờ có cách mạng đó — cuộc 
chiên tranh đẽ quôc chủ nghĩa, một cuộc chiên tranh đã làm cho công 
nhân và nông dân vô cùng thông khổ; 2) có khả năng lợi dụng trong 
một thời gian, cuộc đâu tranh một còn một mât giữa hai tập đoàn đê 
quỗc tham tàn hùng mạnh nhât thê giới, hai tập đoàn đó đã không thể 
liên minh được với nhau để chông kẻ thù xô-viêt của chúng; 3) có khả 
năng theo đuổi một cuộc nội chiên tương đôi dài, một phần là nhờ địa 
thê rộng lớn và phương tiện giao thông kém cỏi ở Ñga; 4) trong nông 
dân — có một phong trào cách mạng dân chủ tư sản rât sâu sắc khiên 
đẳng của giai câp vô sản có thể nắm lây những yêu sách cách mạng 
của đảng của nông dân”°" (đảng xã hội - cách mạng mà đa sô trong đó 
đôi địch gay gắt với chủ nghĩa bôn-sê-vích) và thực hiện ngay được những 
yêu sách ây nhờ giai câp vô sản đã cướp chính quyền,— những điều 
kiện đặc biệt như thê hiện nay ở Tây Âu không có, và những điều kiện 
giông hệt hoặc tương tự như thê không phải dễ dàng mà tái diễn được. 


646 V. 1, Lô-nh 


Vì lý do ây, cộng với nhiều lý do khác nữa, nên Tây Âu khó öđ¿ đầu cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa hơn chúng tôi nhiều. Cô tìm cách dần tránh; 
khó khăn ây bằng cách snhảy qua› vẫn để gay go là vân để lợi dụng những 
nghị viện phản động đẻ đạt những mục đích cách mạng, đó là việc thuần 
túy con nít. Các anh muôn kiên thiết một xã hội mới mà các anh lại lùi bước 
trước khó khăn trong việc thành lập một đảng đoàn tôt gồm những đảng 
viên cộng sản kiên quyết, trung thành, anh dũng ở trong một nghị viện 
phản cách mạng! Đó há không phải là con nít sao? Nêu Cac Lip-nêch ở 
Đức và Z. Hê-gơ-lun ở Thụy-điển mặc dầu không được đông đảo quần 
chúng ủng hộ từ dưới, mà còn nêu được những gương mẫu về cách lợi 
dụng một cách thật sự cách mạng những nghị viện phản động, thì làm sao 
một đẳng cách mạng có tính cách quần chúng và phát triển nhanh chóng 
do tình hình quần chúng sau chiên tranh đã hêt sức thât vọng và phẫn nộ, 
lại không có sức rèn luyện một đảng đoàn cộng sản trong những nghị viện 
tệ nhât? Chính là vì ờ Tây Âu, quần chúng lạc hậu trong sô công nhân và 
nhât là trong sô tiêu nông, bị tiêm nhiễm những thiên kiên dân chủ tư sản 
và đại nghị nhiều hơn là ở Nga, — chính vì thê cho nên chỉ có từ trong nội 
bộ những cơ quan như nghị viện tư sản, thì người cộng sẳn mới có thể 
(và phải) tiên hành một cuộc đâu tranh kiên quyết, lâu đài và không lùi 
bước trước một khó khăn nào, để tô cáo, tiêu trừ và khắc phục những thiên 
kiên ây. 

Những người qtả phá ở Đức phàn nàn về những dãnh tụy xâu của 
đảng họ rồi sinh ra thât vọng; do đó họ đi đền chỗ đáng buồn cười là qphủ 
nhận» các ddãnh tụ». Nhưng trong những điều kiện mà thường thường người 
ta buộc phải giâu các dlãnh tụ» trong vòng bí mật, thì việc đào fạo những 
đãnh tụ» giỏi, chắc chắn, có thử thách, có uy tín cần thiết, là một nhiệm vụ 
đặc biệt khó khăn, không thể nào làm trọn được, nêu không kết hợp công 
tác hợp pháp với công tác bât hợp pháp và nêu không làm cho các «lãnh tụ», 
ngoài những thử: thách khác ra, phải trải qua thử thách trên vũ đài đầu 
tranh nghị trường. Sự phê bình hêt sức kịch liệt, gắt gao và không nhân 
nhượng không phải là nhằm chĩa vào chê độ đại nghị hay hoạt động nghị 
trường mà chia vào những lãnh tụ nào không biễt, — và, càng phải nhằm 
chia vào những lãnh tụ nào không muôn, — lợi dụng những cuộc tuyển 
cử vào nghị viện và diễn đàn nghị viện theo lôi cách mạng, theo lôi cộng sản. 
Chỉ có phê bình như thê mới là một công tác cách mạng bỗ ích và có hiệu 
quả; cô nhiên, việc phê bình như thê phải đi đôi với việc trực xuât những 
lãnh tụ bât lực và thay bằng những lãnh tụ khác có năng lực hơn; công tác 
này vừa giáo dục những ‹lãnh tụ» — đẻ cho họ trở nên xứng đáng với giai 


Bệnh du trĩ (tủ khuynh» trong phong trào cộng sản 47 


cập công nhân và quần chúng lao động, — vừa giáo đục cả quần chúng, đề 
quần chúng học cách đi đúng hướng trong tình hình chính trị và hiểu biêt 
được những vân để thường thường rât phức tạp và rắc rôi do tình hình đó 
đẻ ra”. 
VIH 
KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC THỎA HIỆP CHĂNG? 


Trong đoạn trích dẫn ở cuôn sách của phái «tả» Fơ-ran-fo chúng ta đã 
thây họ đưa ra khầu hiệu ây bằng một giọng quả quyết như thê nào rồi. 
Thật là buồn khi thây những người chắc chắn tự cho mình là mác-xít và 
mong muôn được làm người mác-xít, nhưng lại quên những chân lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác. Đây là lời mà, Ăng-ghen, đã việt năm 1874 đề phản 
đôi bản tuyên ngôn của 23 người thuộc phái công xã - Blăng-ki; Ăng-ghen, 
cũng như Mác, thuộc về sô những tác giả hiêm có và rât hiêm có, mỗi câu 
trong các tác phẩm lớn của các tác giả như thê đều chứa đựng một nội dung 
sâu sắc tuyệt vời: 

«(.,.‹Chúng tôi là những người cộng sản› (phái công xã - Blăng-ki việt trong 
bản tuyên ngôn của họ) ‹vì chúng tôi muôn đạt đên mục đích của chúng tôi mà 
không phải trải qua những giai đoạn trung gian và những thỏa hiệp, vì những 
giai đoạn trung gian và những thỏa hiệp đó chỉ làm cho ngày thẳng lợi xa thêm 
ra và kéo dài thời kỳ nô lệ mà thô. 

* "Tôi rât ít được dịp tìm hiểu chủ nghĩa cộng sản «tả phái ở Ý. Chắc là Booc- 
đỉ-ga cũng như phái «cộng sản tây chay nghị viện› (Comunista astensionista) của 
đồng chí đó, đã sai lầm trong chủ trương không tham gia nghị viện. Nhưng có một 
điều mà hình như đồng chí đó có lý, theo chỗ tôi có thê suy xét, dựa trên hai sồ 
báo của đồng chí đó là tờ nhật báo «Xô-viêt» (11 Soviets°”” số 3 và 4, ngày 18 tháng 
giêng và ngày r tháng hai roao); dựa trên 4 sô tạp chí đặc sắc của đồng chí Xe-ra- 
tỉ là tạp chí «Cộng sản› («Comunismo›#”Ì sô r—4, ngày 1 tháng mười — 3o tháng 
mười một roro) và vài sô lẻ tể của các báo tư sản Ý mà tôi đã được xem. Booc-đi- 
ga và nhóm của đồng chí đó đã có lý khi họ công kích Tu-ra-ti và đồng bọn vừa 
có chân trong một chính đảng thừa nhận Chính quyển xô-viêt và chuyên chỉnh 
của giai câp vô sản, lại vừa ở trong nghị viện, và tiêp tục theo đuôi chính sách cơ 
hội chủ nghĩa cũ và rât nguy hại của họ. Dung thứ tình trạng ây, đồng chí Xe-ra-ti 
và toàn Đảng xã hội chủ nghĩa Ý??3 rõ ràng đã phạm một sai lầm có cơ cũng tai 
hại và nguy hiểm như sai lắm đã phạm phải ở Hung-ga-ri”3 khi bọn cTu-ra-ti» 
Hung-ga-ri phá hoại từ trong nội bộ cả Đảng lẫn Chính quyền xô-viêt. Thái độ 
sai lắm đó, thái độ không triệt để đó hay sự thiêu khí tiết đó đôi với những nghị 
sĩ cơ hội chủ nghĩa, một mặt đã đẻ ra chủ nghĩa cộng sản «tả phái» và, mặt khác, đã 
biện hộ, tới một mức độ nào đó cho sự tôn tại của nó. Đồng chí Xe-ra-ti rõ ràng 
là đã lắm khi buộc tội cho nghị sĩ Tu-ra-ti là &hông triệt đề› (eComunismo» sô 3) 
thật ra thì chỉ có Đảng xã hội chủ nghĩa Ý là không triệt đề thôi, vì nó đã dung 
thứ trong hàng ngũ mình những nghị sĩ cơ hội chủ nghĩa như 'Tu-ra-ti và bè lũ. 


648 Ứ. 1. Lê-nin 
` =--...ˆ........ 5e... ---.... 

Các người cộng sản Đức là cộng sản vì, trải qua tât cả những giai đoạn 
trung gian và tât cả những thỏa hiệp do quá trình phát triển của lịch sử chứ 
không phải do chính họ tạo ra, họ vẫn nhìn thây rõ ràng và luôn luôn theo 
đuôi mục đích cuôi cùng của họ là: xóa bỏ giai câp và tạo nên một chê độ xã 
hội trong đó không còn có chê đệ tư hữu về đât đai và về tư liệu sản xuât 
nữa. 33 người thuộc phái Blăng-ki là người cộng sản vì họ tưởng rằng ngay 
khi mà họ muôn đột cháy những giai đoạn trung gian và vượt qua những thỏa 
hiệp, thì mọi việc thê là ồn; rằng nêu một ngày kia ‹cái đó bắt đầu», — về 
điều này họ tin chắc lắm, — và nêu họ nắm được chính quyền, thì ‹chủ 
nghĩa cộng sản sẽ được thiết lập› ngay ngày hôm sau. Nêu không thực hiện 
được ngay điều đó, thì như vậy nghĩa là họ không phải là cộng sản nữa. 

Còn gì ngây thơ con nít hơn là đem sự sốt ruột của bản thân mình ra 
làm «căn cứ lý luậnb (Fri-drich Ăng-ghen. (Cương lĩnh của phái công xã - 
Blăng-ki› đăng trong báo «Volksstaat» của đảng xã hội - dân chủ Đức, 1874, 
sô 72. Văn tập ‹Các bài báo 1871—187s›, Nga văn, xuât bản ở Pê-tec-bua, 
1919, tr. 52—53). 

Cũng trong bài này, Ăng-ghen đã biểu lộ lòng mên phục sâu sắc của ông 
đôi với Vay-ăng: ông nói đền những ‹công trạng không thể chôi cãi được› 
của Vay-ăng (cũng như Chet, Vay-ăng là một trong những lãnh tụ có 
tiêng của chủ nghĩa xã hội quôc tê, trước lúc họ phản bội chủ nghĩa xã hội 
quôc tê hồi tháng tám 1o14). Nhưng Ăng-ghen vẫn không quên phân tích 
tỉ mỉ một khuyết điểm rõ rệt. Quả thật là đôi với những người cách mạng 
rât trẻ và ít kinh nghiệm, và cả đôi với những người cách mạng tiểu tư sản, 
mặc dầu đã lão thành và giàu kinh nghiệm đi nữa, mà ‹dung thứ sự thỏa hiệp› 
thì hình như là hêt sức aguy hiểm, hêt sức khó hiểu, hêt sức sai lầm. Và 
rât nhiều nhà ngụy biện (những chính khách quá ư hay là thậm ư «từng 
trải) cũng suy luận đúng như các lãnh tụ cơ hội chủ nghĩa Anh mà đồng 
chí Lan-xbơ-ri đã nói tới: Nêu người bôn-sê-vích được phép thỏa hiệp 
gì đó, thì tại sao chúng tôi lại không được phép thực hiện bât kỳ sự thỏa 
hiệp nào ?»›. Nhưng những người vô sản được rèn luyện qua nhiều cuộc bãi 
công (đây chỉ lây hình thức đầu tranh giai câp này mà nói thôi) thường lĩnh 
hội được một cách đặc sắc cái chân lý rât sâu xa (vẻ triêt học, lịch sử, chính 
trị, tâm lý) mà Ăng-ghen đã nêu ra. Mỗi người vô sản đều đã trải qua các 
cuộc bãi công, đều đã trải qua những «thỏa hiệp» với bọn áp bức và bóc lột 
đáng ghét rồi, mỗi khi các công nhân buộc phải trở lại làm việc mà chưa 
thu được kết quả nào cả hay chỉ mới được thỏa mãn một phần yêu sách. 
Mỗi người vô sản, sông trong bầu không khí đâu tranh quần chúng và trong 
hoàn cảnh mâu thuẫn giai cấp quyết liệt, đều có thể nhận rõ sự khác nhau 


Bệnh du trï «tà khuynh» trong phong trào cộng sản 649 


giữa một thỏa hiệp do điều kiện khách quan bắt buộc (quỹ bãi công nghèo 
nàn, những người bãi công không được ủng hộ, họ lâm vào bước đói rét 
và kiệt quệ quá mức chịu đựng), một thỏa hiệp không làm giảm chút nào 
tính thần tận tụy cách mạng và ý chí tiêp tục đâu tranh của những người 
công nhân đã ký kêt thỏa hiệp đó, — với một thỏa hiệp của bọn phản bội 
đỗ vạ cho nguyên nhân khách quan về tính vị kỷ hèn hạ của chúng (bọn 
phá bãi công, chính chúng cũng ký kêt «thỏa hiệp›!), về tính hèn nhát của 
chúng, về ý muôn làm đẹp lòng bọn tư bản của chúng, về sự thiêu cương 
quyềt của chúng trước những đe dọa, có khi trước những sự dụ dõ, có khi 
trước sự bô thí, có khi trước sự mơn trớn của bọn tư bản (trong lịch sử 
phong trào công nhân Anh có rât nhiều thỏa hiệp như thê, đó là thỏa hiệp 
của bọn thủ lĩnh các hội công liên, nhưng hầu hêt công nhân các nước đều 
có thẻ nhận thây những hiện tượng tương tự như thê, dưới hình thức này 
hay hình thức khác). 

Dĩ nhiên, có nhiều trường hợp riêng lẻ, đặc biệt khó khăn và phức tạp, 
cần phải cô gắng nhiều mới xác định được thực chât của ‹thỏa hiệp» này hay 
thỏa hiệp› khác, — cũng như, có những trường hợp rât khó mà phân định 
được xem việc giêt người có phải là hoàn toàn chính đáng và thậm chí cần 
thiết nữa (chẳng hạn như trường hợp tự vệ chính đáng) hay là kêt quả của 
một sự thiêu cần thận không thể dung thứ được, hoặc là kêt quả của một kê 
hoạch nham hiểm thực hiện một cách khôn khéo. Lẽ cô nhiên, trong chính 
trị, đôi khi vân đề đụng chạm tới những tương quan hêt sức phức tạp — 
trong nước và trên trường quôc tê — giữa các giai câp và các chính đảng, 
nên có nhiều trường hợp rât khó xác định hơn là vân đề xét xem ‹thỏa hiệp› 
ký kêt trong một cuộc bãi công là chính đáng hay chỉ là hành động của một 
tên trùm phản bội, một kẻ phá hoại bãi công, v.v... Soạn ra một cầm nang 
hoặc một quy tắc chung (như quy tắc không bao giờ được thỏa hiệp»!) 
thích ứng với mọi trường hợp, là một điều phi lý. Cần phải vận dụng đầu 
óc của mình mà suy nghĩ, mới có thể phân biệt được sai đúng trong mỗi 
trường hợp riêng biệt. Lý do tồn tại của tổ chức đảng và của các lãnh tụ 
xứng đáng với danh hiệu đó là, ngoài nhiều điểm khác, đảng và lãnh tụ còn 
phải qua một công tác lâu dài, kiên trì, thiên hình vạn trạng và phiển tạp 
của tât cả những đại biểu có trí suy xét của giai câp mình”, mà thu hoạch 

# Bât cứ giai cấp nào, dầu trong điều kiện của một xứ văn minh nhất, dầu là 
giai cấp tiên tiên nhât và dầu hoàn cảnh thời gian đã gây cho nó một đà phát triển 
đặc biệt về tât cả những năng khiêu tỉnh thần, nhưng chừng nào mà các giai câp 
còn tồn tại và xã hội không giai câp chưa được hoàn toàn vững chắc, củng cô và 
phát triển trên cơ sở riêng của nó thì nó vẫn luôn luôn gồm có và nhât thiết sẽ gồm 


650 V. I. Lê-nữn 


được những kiên thức cần thiết, kinh nghiệm cần thiệt, và hơn nữa có mẫn 
cảm chính trị cần thiệt để giải quyêt một cách chính xác và nhanh chóng 
những vân đề chính trị phức tạp. 

Những người ngây thơ và hoàn toàn không có kinh nghiệm tưởng 
rằng chỉ cần thừa nhận sự thỏa hiệp nói chung cũng đủ để xóa bỏ mọi ranh 
giới giữa chủ nghĩa Mác cách mạng, chủ nghĩa cộng sản, với chủ nghĩa cơ 
hội là chủ nghĩa mà chúng ta đang đâu tranh và phải đâu tranh chồng lại 
một cách không nhân nhượng. Những người đó, nêu họ còn chưa biết rằng 
tắt cả mọi ranh giới trong tự nhiên cũng như trong xã hội đều có tính chât đi 
động và có tính chât ước lệ tới một mức nào đó, thì chỉ có làm cho họ phải 
dày công nghiên cứu, chịu huân luyện, giáo dục, trải qua nhiều kinh nghiệm 
cuộc sông và kinh nghiệm chính trị, mới có thể sửa chữa cho họ được. Trong 
những vân để thực tiễn của chính sách trong mỗi thời kỳ lịch sử đặc biệt 
hay cá biệt chúng ta phải biêt phân biệt được những vân để nào, trong đó 
biểu hiện hình thức chủ yêu nhât của những thỏa hiệp không thẻ dung thứ 
được, những thỏa hiệp phản bội, hiện thân của chủ nghĩa cơ hội nguy hại 
cho giai câp cách mạng, và phải đưa toàn lực ra đề phát hiện và đả phá những 
thỏa hiệp đó. Trong cuộc chiên tranh đề quôc 1o14—1o18 giữa hai nhóm 
quôc gia đều cũng là ăn cướp và tham tàn như nhau cả, thì hình thức chính, 
hình thức chủ yêu đó của chủ nghĩa cơ hội là chủ nghĩa xã hội - sô-vanh, 
nghĩa là chủ nghĩa ủng hộ chủ trương ‹bảo vệ Tổ quôc›, mà trong cuộc 
chiền tranh đó thì bảo vệ Tổ quôc thực ra chỉ có nghĩa là bảo vệ quyền lợi 
đi cướp đoạt của giai câp tư sản nước mình› mà thôi. Sau chiên tranh, thì 
là bảo vệ «Hội quôc liêm””° bóc lột; bảo vệ những cuộc liên minh trực tiếp 
hay gián tiêp với giai cầp tư sản trong nước mình chông lại giai cầp vô sản 
cách mạng và phong trào «ô-viêt›; bảo vệ nền dân chủ tư sản và chê độ đại 
nghị tư sản chông lại «Chính quyền xô-viêb, — đó là những biểu hiện chính 
của những thỏa hiệp phản bội không thể dung thứ được ây, những thỏa 
hiệp rôt cuộc bao giờ cũng đi tới một chủ nghĩa cơ hội tai hại cho giai câp 
vô sản cách mạng và cho sự nghiệp của nó. 

«Phái tả› ở Đức việt trong cuôn sách xuât bằn ở Fơ-ran-fo như sau: 

4. Hệt sức kiên quyết cự tuyệt mọi thỏa hiệp với các đảng khác... mọi chính 
sách quanh co lựa chiểu và liên minh. 

Đã có những tư tưởng như thê, mà những người «tả phái ây lại không 
cương quyết lên án chủ nghĩa bôn-sê-vích thì thật là lạ! Bởi vì cuôi cùng, 


có những kẻ đại diện không có trí suy xét và không có khả năng suy xét. Nêu không 
phải như thê, thì chủ nghĩa tư bản đã không phải là chủ nghĩa tư bản áp bức quản 
chúng rồi. 


{¡ 


Bệnh du trí ‹tả khuynh» trong phong trào cộng sản 651 


dầu sao «phái tả» ở Đức cũng không thẻ không biết rằng toàn bộ lịch sử chủ 
nghĩa bôn-sê-vích trước và sau Cách mạng tháng Mười đều có rát nhiều 
những tỷ dụ về chính sách quanh co, lựa chiều, liên minh thỏa hiệp với 
những đảng khác, kể cả với các đảng tư sản nữa! 

Tiên hành cuộc chiên tranh để lật đỗ giai câp tư sản quôc tê, một cuộc 
chiên tranh khó khăn, lâu dài, phức tạp gâp trăm lần cuộc chiên tranh khôc 
liệt nhầt trong các cuộc chiên tranh thường giữa các quốc gia, mà ngay từ 
đầu đã không chịu đi quanh co, lựa chiều, không chịu lợi dụng những sự 
đổi lập về quyền lợi (dù là quyền lợi nhât thời) đang chia rẽ kẻ thù, không 
chịu liên kêt và thỏa hiệp với những kẻ có thể là bạn đồng minh (dầu là 
nhât thời, ít chắc chắn, bâp bênh, có điều kiện), như thê há chẳng phải là 
một thái độ vô cùng lô bịch hay sao? Như thê há không phải giông như 
trèo một quả núi khó khăn, từ trước đên nay chưa từng ai đặt chân tới và 
chưa hể ai trèo nổi, mà ngay từ đầu đã từ chôi không chịu đôi khi đi quanh 
co, đôi khi quay trở lại, thay đổi hướng đã chọn đẻ tìm hướng khác mà trèo 
lên tới đích, hay sao? Vậy mà những kẻ thiêu ý thức và kinh nghiệm đên 
thê (còn nêu tuổi trẻ của họ là nguyên nhân của sự thiêu sót đó, thì cũng 
dễ hiểu: những người trẻ tuổi há chẳng phải là họ đang ở cái tuổi để thôt 
ra, trong một thời gian nào đó, những lời bậy bạ như thê sao!) lại có thể 
được một sô đảng viên Đảng cộng sản Hà-lan ủng hội! dầu là ủng hộ trực 
tiệp hay gián tiếp, công khai hay giâu mặt, hoàn toàn hay chỉ một phần 
nào thôi, cũng thê!! 

Sau cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên của giai câp vô sản, sau 
khi giai cầp tư sản bị lật đổ trong một nước, thì giai câp vô sản nước ây, trong 
một thời gian lâu, vẫn còn yêu hơn giai cầp tư sản, trước hêt chỉ vì giai cầp 
tư sản có những liên hệ quốc tê rộng rãi, sau nữa vì, trong nước đã lật đỗ 
được giai câp tư sản của mình rồi, thì những người tiểu sản xuât hàng hóa 
thường làm cho chủ nghĩa tư bản và giai cầp tư sản tái sinh một cách tự 
phát và liên tục, và hồi phục lại. Chỉ có thể thắng một kẻ địch mạnh hơn 
bằng một sự nỗ lực hêt sức lớn, và với điều kiện bắ¿ buộc là phải lợi dụng 
một cách hêt sức tỉ mỉ, hêt sức chăm chú, hêt sức cần thận, hệt sức khôn 
khéo mọi «chỗ rạn nứt dù bé nhỏ nhât giữa các kẻ thù, những mâu thuẫn 
dù bé nhỏ nhât về quyền lợi giữa giai câp tư sản các nước, giữa những nhóm 
hay những hạng tư sản khác nhau ở trong từng nước, cũng như phải lợi 
dụng mọi khả năng dù bé nhỏ nhât để nắm được một bạn đồng minh mạnh 
về sô lượng, dù là một bạn đồng minh nhất thời, bâp bênh, có điều kiện, 
ít vững vàng và ít chắc chắn. Kẻ nào không hiểu được chân lý ây thì không 
hiểu được tý gì về chủ nghĩa Mác, cũng chẳng hiểu được tý gì về chủ nghĩa 


652 Ứ. I. Lê-ni 


xã hội khoa học hiện đại, nói chung. Kẻ nào, trong một thời gian khá dài 
và trong những tình thê chính trị khá phiền tạp, mà không chứng tỏ được 
bằng hành động thực tiễn rằng mình biêt ứng dụng chân lý ây vào thực tê 
thì kẻ đó chưa biêt cách dìu dắt giai câp cách mạng trong cuộc đâu tranh giải 
phóng toàn thể nhân loại cần lao khỏi tay bọn bóc lột, Điều vừa nói trên đây 
đều đúng cho cả thời kỳ ¿rước và sau khi giai cầp vô sản cướp được 
chính quyền. 

Mác và Ăng-ghen đã nói rằng lý luận của chúng tôi không phải là một 
giáo điều mà là kửn chỉ nam cho hành động; nên sai lắm lớn nhất, tội ác 
lớn nhât của hạng người mác-xít «có môn bà như Cau-xki, Ôt-tô Bau-e 
và những người khác giông như họ, là đã không hiểu, đã không biêt áp dụng 
chân lý đó vào những giờ phút quyêt định nhât của cách mạng vô sản. 
Ñ. Tsec-nư-sep-xki, nhà xã hội chủ nghĩa Nga có tiêng trong thời kỳ trước 
Mác đã nói: Hoạt động chính trị không phải là vỉa hè của phô Nep-xki (một 
vỉa hè tỉnh tươm, rộng và phẳng của con đường chính, hoàn toàn thẳng tắp 
ở thành Pê-tec-bua). Từ Tsec-nữ-sep-xki về sau những người cách mạng 
Nga đã phải hy sinh biệt bao vì đã không thừa nhận hay quên mât chân lý 
đó. Nhât định phải làm sao cho những người cộng sản tả phái và những 
người cách mạng ở Tây Âu và ở châu Mỹ, những người trung thành, tận 
tụy với giai câp công nhân khỏi phải trả bằng một giá đắt như người ga lạc 
hậu, mới lĩnh hội được chân lý ây. 

Cho đên khi chê độ Nga hoàng sụp đổ, những người xã hội - dân chủ 
cách mạng ở Nga đã nhiều lúc dùng đên sự giúp sức của phái tư sản tự do 
nghĩa là đã từng ký kêt rât nhiều thỏa hiệp thực tiễn với họ. Năm 1gor— 
1oo2, ngay trước khi chủ nghĩa bôn-sê-vích phát sinh, bộ biên tập cũ của 
tờ (Tia lửa» (bộ biên tập này gồm có Plê-kha-nôp, Ac-xen-rôt, Za-xu-lich, 
Mac-tôp, Pô-tơ-rê-xôp và tôi) đã ký kêt (thật ra, trong một thời gian không 
lâu) một cuộc liên minh chính trị chính thức với thù lĩnh chính trị của phái 
tư sản tự do là Xtơ-ru-vê, đồng thời trong lúc đó vẫn không ngừng đâu 
tranh quyết liệt về tư tưởng và chính trị chông chủ nghĩa tự do tư sản và 
chông mọi biểu hiện nhỏ nhặt nhât của ảnh hưởng của chủ nghĩa đó trong 
phong trào công nhân. Những người bôn-sê-vích luôn luôn đi theo chính 
sách đó. Từ năm 1oos, họ đã nhât nhât chủ trương liên minh công nông 
chông với giai câp tư sản tự do và chông chê độ Nga hoàng, nhưng không 
bao giờ họ từ chôi ủng hộ giai câp tư sản chông lại Nga hoàng (chẳng hạn 
như trong kỳ tuyển cử ở câp thứ hai hay trong kỳ tuyển cử lại) và họ không 
ngừng đâu tranh hẽt sức kiên quyêt về tư tưởng và chính trị chồng đảng 
nông dân cách mạng tư sản, tức là bọn «xã hội - cách mạng» mà họ tô cáo là 


é 


Bệnh âu trĩ ‹tả khuynh» trang phong trào cộng sản 653 


hạng dân chủ tiểu tư sản mạo danh xã hội chủ nghĩa. Năm 1907, trong một 
thời gian ngắn, những người bôn-sê-vích thành lập một khôi chính trị chính 
thức với phái «xã hội - cách mạng›» để tranh cử vào viện Đu-ma. Từ 1go3 
đền rora, chúng tôi đã từng chung sông với phái men-sê-vích đôi khi suôt 
hàng nhiều năm ròng, với danh nghĩa là cùng trong một đảng xã hội - dân 
chủ, nhưng không bao giờ chúng tôi ngừng chông lại họ trên địa hạt tư tưởng 
và chính trị, coi họ như những kẻ tay chân của giai câp tư sản gieo rắc ảnh 
hưởng tư sản vào giai câp vô sản và như những kẻ cơ hội chủ nghĩa. Trong 
thời chiên tranh, chúng tôi đã ký kêt một thứ thỏa hiệp với ‹phái Cau-xki, 
với phái men-sê-vích cánh tả (Mac-tôp) và một bộ phận của phái ‹xã hội - 
cách mạng› (Tsec-nôp, Ña-tan-xôn) ; chúng tôi đã cùng họp với họ ở Zim- 
mec-van và Kin-ta-lo°”5, chúng tôi đã ra những bản tuyên ngôn chung; 
nhưng chúng tôi không bao giờ ngừng, cũng như không bao giờ buông lỏng 
cuộc đâu tranh tư tưởng và chính trị chông ‹phái Cau-xkb, Mac-tôp và 
Tsec-nôp. (NÑa-tan-xôn, chết năm 1oro, là một người ‹cộng sản - cách mạng» 
dân túy°?° rât gần chúng tôi, hầu như khăng khít với chúng tôi). Ngay trong 
Cách mạng tháng Mười, chúng tôi đã thành lập một khôi chính trị, không 
chính thức, nhưng rât quan trọng (và rât có kêt quả) với giai câp nông dân 
tiêu tư sản bằng cách thừa nhận ứoàn bộ, không thay đổi chút gì cả, cương 
lĩnh ruộng đât của những người xã hội - cách mạng; nghĩa là chúng tôi đã 
tự nguyện thỏa hiệp rõ ràng, đẻ chứng tỏ cho nông dân thây rằng chúng tôi _ 
muôn thỏa thuận với họ chứ không hể có ý muôn bắt buộc họ phải theo 
chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi đã để nghị thành lập (và ít lâu sau chúng tôi 
đã thực hiện được việc thành lập) một khôi chính trị chính thức — với điều 
kiện tham gia chính phủ — với những người xã hội - cách mạng cánh tả», 
bọn này, sau ngày ký hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ, đã từ bỏ khôi đó để 
đi tới một cuộc khởi nghĩa vũ trang, hồi tháng bảy 1918, và sau này đi tới 
cuộc đầu tranh vũ trang chông lại chúng tôi. 

Như vậy, chúng ta thây rằng việc «phái tả» Đức công kích Ban châp hành 
trung ương Đảng cộng sản Đức mà họ trách cứ là đã tán thành ý kiên thành 
lập một khôi với bọn ‹độc lập» (cảng xã hội - dân chủ độc lập Đức, bọn 
theo phái Cau-xki), đôi với chúng tôi là hoàn toàn không có gì nghiêm chỉnh 
cả nó chỉ chứng tỏ cụ thể sai lầm của phái «tả». lbi Nga cũng thê, có bọn men- 
sê-vích cánh hữu (họ có chân trong chính phủ Kê-ren-xki) giông như bọn 
Sây-đơ-man ở Đức, và bọn men-sê-vích cánh tả (Mac-tôp) đôi lập với bọn 
men-sê-vích cánh hữu và giông như bọn theo phái Cau-xki ở Đức. Năm 
1917, chúng tôi đã có thể nhận thây rõ rằng quần chúng công nhân chạy 
dẩn dẩn từ phía men-sê-vích sang phía bôn-sê-vích: tại Đại hội các Xô- 


654 Ư. I. Lê-nin 


viêt Nga lần thứ nhất, tháng sáu ror7, chúng tôi chỉ được có 12% sô phiêu. 
Đa sô thuộc về bọn xã hội - cách mạng và bọn men-sê-vích. Đên Đại hội 
các Xô-viết lần thứ hai (2s tháng mười rọr7, lịch cũ) chúng tôi đã được 
519% sô phiêu. Tại sao ở Đức, cũng một cái đà của công nhân nhảy từ hữu 
sang tả hoàn toàn giông như ờ Nga, lại không dẫn ngay đên bước tăng cường 
uy thê của những người cộng sản, mà trước hệt lại dẫn đền chỗ tăng cường 
uy thê của đảng trung gian của bọn ‹độc lập», mặc dầu đảng này không bao 
giờ có một chính kiên riêng nào, một chính sách riêng nào của mình cả và 
bao giờ cũng nghiêng qua ngả lại giữa phái Sây-đơ-man và Đảng cộng sản? 

Một trong những nguyên nhân của tình trạng đó rõ ràng là do sách lược 
si lầm của những người cộng sản Đức; họ cần thành thực và không e dè 
thừa nhận sai lầm của mình và cần học cách sửa chữa sai lầm đó. Sai lầm 
đó là đã gạt bỏ việc tham gia nghị viện phản động, tư sản và việc tham gia 
công đoàn phản động; là đã có nhiều biêu hiện của cái bệnh âu trĩ tả khuynh›, 
— bệnh này cuôi cùng đã bộc lộ ra và do đó mà sẽ được mau lành mạnh hơn 
có lợi nhiều hơn cho cơ thể. 

cĐảng xã hội - dân chủ độc lập Đức rõ ràng là thiêu nhât trí: trong đẳng 
đó, bên cạnh những thủ lĩnh cơ hội chủ nghĩa kỳ cựu (Cau-xki, Hin-fec- 
đỉnh và một phần lớn hình như cả Cri-xpiên, Lơ-đơ-bua, và nhiều người 
khác nữa) là bọn đã tỏ ra không thê hiểu được ý nghĩa của Chính quyền xô- 
việt và của chuyên chính vô sản, không có khả năng lãnh đạo cuộc đâu tranh 
cách mạng của giai câp vô sản, — bên cạnh những thủ lĩnh cơ hội chủ 
nghĩa ây lại còn hình thành một cánh tả, vô sản, hiện đang phát triển một 
cách nhanh chóng lạ thường. Hàng chục vạn đảng viên của đảng này (đảng 
này có tới 2/4 triệu đảng viên thì phải) đều là những người vô sản đang lánh 
xa Sây-đơ-man và bước nhanh theo chủ nghĩa cộng sản. Trong đại hội của 
bọn ‹độc lập» ở Lep-xich (năm 1o1o) cánh vô sản này đã để nghị gia nhập 
Quốc tê III ngay và không điểu kiện. Sợ ‹thỏa hiệp với cánh này của 
Đảng, thì thật là đáng buồn cười. Trái lại, người cộng sản có nhiệm nụ phải 
kiêm mờ fìm ra một hình thức thỏa hiệp thích đáng để một mặt khả dĩ làm 
đễ dàng và xúc tiên việc thông nhât hoàn toàn và tât yêu với cánh ây, và mặt 
khác khả dĩ không trở ngại gì đền cuộc đầu tranh tư tưởng và chính trị của 
người cộng sản chông cánh hữu cơ hội chủ nghĩa của bọn «độc lập›. 

Có lẽ là định ra được một hình thức thích đáng cho việc thỏa hiệp không 
phải là dễ, nhưng phải là một kẻ khoác lác thì mới dám hứa với công nhân 
và những người cộng sản Đức một con đường ‹dễ dàng› đi tới thẳng lợi. 

Chủ nghĩa tư bản sẽ không phải là chủ nghĩa tư bản, nêu xung quanh giai 
cầp vô sản «thuần túy› không có vô sô những tầng lớp cực kỳ phiền tạp biểu 


.ếẤ 


Bệnh âu trí dd khuynl» trong phong trào cộng sản 655 


hiện sự quá độ từ người vô sản đên người nửa vô sản (đền kẻ bán sức lao 
động mà chỉ kiêm được một nửa phương tiện sinh sông), từ người nửa vô 
sản đên người tiêu nông (và đên người tiểu thủ công ở thành thị hoặc ở 
nông thôn, người tiểu chủ nói chung); từ người tiêu nông đên trung nông, 
v.v..; nêu bản thân giai câp vô sản cũng không phân chia thành nhiều hạng 
có trình độ giác ngộ hoặc nhiều hoặc ít, thành nhiều nhóm cùng quê hương, 
cùng nghề nghiệp, đôi lúc cùng tôn giáo, v.v... nữa. Do đó, đội tiên phong 
của giai câp vô sản, bộ phận giác ngộ của nó, đảng cộng sản, cần thiết, 
tuyệt đôi cần thiệt phải đi quanh co lựa chiều, phải liên mỉnh, thỏa hiệp với 
các nhóm vô sản, với các chính đảng của công nhân và của tiểu chủ. Tât cả 
vân đề là ờ chỗ öi¿¿ cách áp dụng sách lược ây để làm thê nào nâng cao chứ 
không phải hạ thâp trình độ giác ngộ chung, tỉnh thần cách mạng, khả năng 
đâu tranh và khả năng chiên thắng của giai câp vô sản. Vả lại, chúng ta cũng 
nên nhớ rằng không những trước mmờ cả sau Cách mạng tháng Mười 1917, 
những người bôn-sê-vích muôn thắng bọn men-sê-vích đã phải áp dụng một 
sách lược quanh co lựa chiều, liên minh, thỏa hiệp, dĩ nhiên là những sự 
lựa chiều và thỏa hiệp ây phải làm cho dễ dàng, xúc tiên, cùng cô, tăng cường 
thẳng lợi của những người bôn-sê-vích đôi với bọn men-sê-vích. Những 
người dân chủ tiểu tư sản (kẻ cả bọn men-sê-vích) tât nhiên là nghiêng ngả 
giữa giai câp tư sản và giai cầp vô sản, giữa chê độ dân chủ tư sản và chê độ 
xô-việt, giữa chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa cách mạng, giữa tinh thần 
thương yêu công nhân và tính thần sợ chuyên chính vô sản, v.v... Sách 
lược đúng của những người cộng sản là phải lợi dụng những sự dao động 
ây, chứ không phải là không biết đên nó; mà lợi dụng những dao động ây, 
tức là nhượng bộ những phần tử đang hướng về giai cầp vô sản, và chỉ 
nhượng bộ trong lúc và trong chừng mực là họ hướng về giai câp vô sản, 
đồng thời phải đâu tranh chồng những kẻ quay về phía giai câp tư sản. Nhờ 
áp dụng sách lược đúng ây, nên ở nước chúng tôi, phái men-sê-vích đã ngày 
càng tan rã và đang tan rã, bọn thủ lĩnh cô bám lây chủ nghĩa cơ hội đã phải 
bị cô lập, còn những công nhân ưu tú, những phần tử ưu tú của phái dân 
chủ tiểu tư sản thì chạy sang phe chúng tôi. Đó là một quá trình lâu dài, và 
những ‹giải pháp» vội vàng: «không bao giờ được thỏa hiệp, không bao giờ 
quanh co lựa chiểu›, chỉ làm cản trở không cho ảnh hưởng của giai cầp vô 
sản cách mạng tăng thêm được và không cho lực lượng của giai câp vô sản 
phát triển lên được. 

Cuôi cùng, một trong những sai lầm chắc chắn của ‹phái tả» ở Đức là họ 
khăng khăng nhât quyêt không muôn thừa nhận hòa ước Vec-xây. Quan 
điểm đó càng được để ra một cách «trịnh trọng) và «trang nghiêm», một cách 


656 V. I. Løõ-nữn 


«quả quyên và võ đoán bao nhiêu, như K. Hooc-ne đã làm chẳng hạn, thì 
điều đó lại càng tỏ ra là ít thông minh bây nhiêu. Chỉ phủ nhận những điều 
tôi phi lý của phái ‹bôn-sê-vích dân tộc› (Lau-fen-be và những người khác 
nữa) là phái đang đi đên chỗ chủ trương, trong hoàn cảnh hiện tại của cách 
mạng vô sản quôc tê, lập một khôi liên mỉnh với giai câp tư sản Đức, để 
tiếp tục cuộc chiên tranh chồng lại phe Đồng minh, — chỉ phủ nhận như 
thê thôi cũng chưa đủ. Cần hiểu rằng sách lược sai hẳn về căn bản là sách 
lược không thừa nhận rằng nước Đức xô-viêt (nêu một nền cộng hòa xô- 
việt Đức xuât hiện được trong thời gian ngắn sắp tới) bắt buộc phải công 
nhận hòa ước Vec-xây trong một thời gian và phải chịu tuân theo hòa ước 
đó. Không phải do đó mà kết luận rằng bọn ‹độc lập» đã có lý khi họ chủ 
trương (rong điều kiện lúc bây giờ, việc ký hòa ước Vec-xây, lúc mà bọn 
Sây-đơ-man còn ở trong chính phủ, lúc mà ở Hung-ga-ri Chính quyền xô- 
việt chưa bị lật đỗ, lúc mà một cuộc cách mạng xô-viêt, một cuộc cách mạng 
sẽ ủng hộ các Xô-việt Hung-ga-ri vẫn còn có khả năng nỗ ra ở Viên. Lúc 
đó, bọn ‹độc lập» dùng biện pháp quanh co lựa chiều và mưu mô vận động 
một cách thảm hại, vì họ phải chịu phần trách nhiệm ít nhiều quan trọng 
về sự phản bội của bọn Sây-đơ-man, vì họ đã ít nhiều rời bỏ lập trường chiên 
tranh giai câp quyết liệt (và rât mực bình tĩnh) chông bọn Sây-đơ-man đẻ 
chạy sang một lập trường ‹không giai câp› hoặc ‹siêu giai câp›. 

Nhưng rõ ràng là ngày nay, những người cộng sản Đức không được 
tự bó tay bằng cách hứa sẽ nhât định và kiên quyêt gạt bỏ hòa ước Vec-xây 
trong trường hợp chủ nghĩa cộng sản thăng. Như thê là ngu xuẩần. Phải 
nói rằng: bọn Sây-đơ-man và bọn theo Cau-xki đã liên tiêp phản bội, khiên 
cho việc liên minh với nước Ñga xô-viêt, với nước Hung-ga-ri xô-việt 
trở thành khó khăn (về cục bộ: phải thât bại hẳn). Chúng ta, những người 
cộng sản, chúng ta cô gắng tìm mọi cách làm cho sự liên minh ây được đễ 
dàng và chuẩn bị sự liên minh ây, nhưng không hể phải tuyên bỗ nhật thiệt 
cự tuyệt — và cự tuyệt tức khắc — hòa ước Vec-xây. Muôn có thể tuyên 
bô bãi bỏ hòa ước đó một cách có lợi, thì phong trào xô-viêt không những 
phải thắng ở Đức, mà còn phải thành công trên toàn thê giới nữa. Phong 
trào đó đã bị bọn Sây-đơ-man và bọn theo Cau-xki làm trở ngại; còn chúng 
ta, chúng ta giúp cho phong trào đó. Đó là thực chât của vần để, đó là chỗ 
khác nhau căn bản. Và nêu những kẻ thù giai câp của chúng ta, bọn bóc lột, 
bọn tôi tở của chúng, bọn Sây-đơ-man và bọn theo Cau-xki, đã đẻ lẽ nhiều 
cơ hội tăng cường phong trào xô-viêt vừa ở Đức, vừa ở trên thê giới, tăng 
cường cuộc cách mạng xô-viêt ở Đức cũng như trên hoàn cầu, thì lỗi đó 
chúng phải gánh lây. Cuộc cách mạng xô-viêt ở Đức sẽ tăng cường phong 


Lấ 


Bệnh du trí tà khuynh» trong phong trào cộng sản 657 


trào xô-việt quốc tế, tức là cái thành trì mạnh mẽ nhât (duy nhât vững chắc, 
không thể phá vỡ được và có uy lực trên hoàn cầu) đẻ chông hòa ước Vec- 
xây, chông chủ nghĩa đê quốc quốc tê nói chung. Tuyệt đôi, nhât thiết và 
lập tức đặt vân để giải thoát khỏi ách hòa ước Vec-xây, lên ¿rên uán đả giải 
phóng những nước khác khỏi ách chủ nghĩa đề quôc, như thê là chủ nghĩa 
dân tộc tiêu tư sẵn (xứng đáng với bọn Cau-xki, Hin-fec-đinh, Ôt-tô Bau-e 
và đồng lỗõa) chứ không phải là chủ nghĩa quôc tê cách mạng. Lật đỗ được 
giai câp tư sẵn trong bầt cứ nước lớn nào ở châu Âu, kẻ cả Đức, là một 
thuận lợi cho cách mạng quốc tê, khả di làm cho chúng ta có thể và phải 
đồng ý — nêu cần — kéo đài thời gian tôn tại của hòa ước Vec-xây. Nêu nước 
Nga đã có thẻ một mình chịu đựng hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ một cách 
có lợi cho cách mạng, trong mây tháng liền, thì không vì lý do gì nước Đức 
xô-việt, liên minh với nước Nga xô-viêt, lại không thê chịu đựng hòa ước 
Vec-xây trong một thời gian dài hơn để có lợi cho cách mạng. 

Bọn đề quốc Pháp, Anh, v.v... khiêu khích những người cộng sản Đức 
và xui dại họ rằng: «Các anh hãy cứ tuyên bô là các anh sẽ không ký hòa tớc 
Vec-xây đù. Còn những người cộng sản tả phái đáng lẽ phải biêt cơ động 
khéo léo đề chông một kẻ thù nham hiểm và ñiện nay mạnh hơn mình, đáng 
lẽ phải nói với chúng: «NÑgày nay chúng tôi sẽ ký hòa ước Vec-xây», thì họ 
lại rơi vào cạm bẫy của chúng như những đứa trẻ con. Tự bó tay trước, 
lớn tiêng nói với một kẻ thù tạm thời có vũ trang đẩy đủ hơn chúng ta, rằng 
chúng ta sẽ đánh chúng hay không và bao giờ thì đánh chúng, đó là một hành 
động đại dột, chứ không phải là tỉnh thần hăng hái cách mạng. Thây cuộc 
chiên đâu rõ ràng có lợi cho kẻ thù, chứ không lợi cho ta; mà cứ nhận chiên 
đầu đó là một tội ác; và những kẻ nào không biêt dùng con đường ‹quanh 
co lựa chiều, liên minh và thỏa hiệp› đề tránh một cuộc chiên đâu bât lợi 
rõ rệt, thì đó là những kẻ vô dụng nhât trong sô những nhà chính trị của giai 
cập cách mạng. 


1X 


CHỦ NGHĨA CỘNG SẲN «TẢ PHÁI» Ở ANH 


Hiện nay chưa có đảng cộng sản ở Anh, nhưng trong công nhân có 
một phong trào cộng sản trẻ trung, rộng rãi, mạnh mẽ, phát triển nhanh chóng 
đang hứa hẹn những tiền đồ tươi sáng nhât. Có nhiều đẳng và tổ chức chính 
trị (Đảng xã hội chủ nghĩa Anl›”””, ‹Đảng công nhân xã hội chủ nghĩa», 
«Hội liên hợp xã hội chủ nghĩa miền Nam xứ Gan-lœ›, «Liên hiệp công nhân 
xã hội chủ nghĩa›?7® muôn tô chức một đảng cộng sản và đã thương thuyêt 


42—2886 


658 V. I. Lê-nn 


với nhau vẻ vần để đó. Trong tạp chí Workers Dreadnought?*° — (tập VI, 
số 48, ngày ar tháng hai 1o2o), cơ quan hàng tuần của «Liên hiệp công nhân 
xã hội chủ nghĩa», do nữ đồng chí Xin-vi-a Păng-khơc-xtơ làm chủ nhiệm, có 
một bài của đồng chí ây đầu đề là: cTiền tới một đẳng cộng sảm. Bài này 
trình bày cuộc thương thuyết tiên hành giữa bôn tổ chức nói trên về việc 
thành lập một đảng cộng sản thông nhât như sau: gia nhập Quốc tê III, 
thừa nhận chê độ xô-viêt, chứ không thừa nhận chê độ đại nghị, và thừa 
nhận chuyên chính vô sản. Một trong những trở ngại chính cho việc thành 
lập ngay một đảng cộng sản thông nhât rõ ràng là sự bât đồng ý kiên về 
vân đề tham gia nghị viện và vân để đảng cộng sản mới nên hay không nên 
gia nhập «Công đảng› cũ, có tính chât cơ hội chủ nghĩa và xã hội - sô-vanh, 
có tính chất phường hội và đại bộ phận gồm các hội công liên. ‹Liên hiệp 
công nhân xã hội chủ nghĩa› cũng như ‹Đảng công nhân xã hội chủ nghĩa›* 
đều phản đôi tham gia tuyển cử nghị viện và tham gia nghị viện, phản đôi 
gia nhập «(Công đảng› và, về điểm này, đều bât đồng ý kiên với tât cả các đẳng 
viên hay với đa số đảng viên Đảng xã hội chủ nghĩa Anh mà, theo nhận xét 
của hai đảng trên, thì đa số ây là «phái hữu của các đảng cộng sảm ở Anh 
(theo bài báo của Xin-vi-a Păng-khơc-xtơ, tr. 5). 

Vậy môi chia rẽ căn bản cũng giông như ở Đức, mặc dầu có những sự 
khác nhau lớn về hình thức biểu hiện bât hòa (ở Đức, hình thức ây rât gần 
giông hình thức «Nga» hơn là ở Anh) cũng như về nhiều điểm khác nữa. 
Nhưng chúng ta hãy xem lập luận của những người tả phái như thê nào. 

Vẻ vân đẻ tham gia nghị viện, đồng chí Xin-vi-a Păng-khơc-xtơ viện đên 
bài báo của đồng chí Ga-la-khơ cũng đăng trong sô báo ây. Đồng chí Ga-la- 
khơ nhân danh «Hội đồng công nhân E-côt-xœ› ở Gơ-la-xgô việt như sau: 

«Hội đồng này rõ ràng là chồng lại chê độ nghị trường và được cánh tả của 
nhiều tổ chức chính trị ủng hộ. Chúng tôi đại biểu cho phong trào cách mạng 
E-côt-xơ, nhằm thành lập một tổ chức cách mạng trong công nghiệp (trong các 
ngành công nghiệp), và một đảng cộng sản dựa trên những ủy ban xã hội trong 
toàn quốc. Từ lâu, chúng tôi đã tranh luận với những nghị sĩ chính thức. Chúng 
tôi xét thây không cần phải công khai tuyên chiên với họ; còn họ thì lại sợ không 
dám tân công chúng ta. 

Nhưng tình hình đó không, thê kéo dài. Chúng tôi thắng trên toàn chiến 
tuyên. 

s Quản chúng đảng viên của Đảng công nhân độc lập E-côt-xơ ngày càng 
thêm chán ngán nghị viện và hầu hẻt các nhóm địa phương đều tán thành các 


# Đảng này, theo tôi, hình như chông chủ trương gia nhập ‹Công đảng», 
nhưng không hoàn toàn chồng lại chủ trương tham gia nghị viện. 


Bệnh àu trï tà khuynh› trong phong trào cộng sản 6ã9 


Xô-việt (ở đây dùng đanh từ Nga được phiên âm ra tiềng Anh) hay các Xâ-vièt 
công nhân. Dĩ nhiên, điều đó rầt quan trọng đồi với những kẻ coi chính trị lì một 
kẻ sinh nhai (như một nghề nghiệp), nên họ dùng mọi cách đề thuyết phục đẳng 
viên của họ trở lại con đường chủ nghĩa nghị trường. Các đồng chí cách mạng 
không được (tầt cà những chữ viềt ngà đều là của tác giả) ủng hộ bọn ầy. ở đầy, 
cuộc đầu tranh sẽ rầt khỏ khăn cho chúng ta. Sự bội phần của những kẻ mà lợi ích 
cá nhân là một sự kích thích mạnh hơn cà lợi ích cách mạng, sẽ là một trong những 
điểm đáng buồn nhất. Chỉ ủng hộ chủ nghĩa nghị trường một chút thôi, cũng là 
giúp cho bọn Sây-đơ-man và Ñô-xke Anh lên cầm quyền. Hen-đec-xơn, Clai- 
nơ-xơ và phe đảng rõ ràng là những tên phản động bắt trị. Đằng công nhân 
độc lập chính thức dẫn dẫn bị bọn tư sản tự đo chỉ phôi; bọn này đã tìm thầy một 
chỗ ân về tỉnh thần trong phe các ngài Mặc-Đô-nan, Snau-đen và bè lũ. Đàng 
công nhân độc lập chính thức đang kịch liệt chồng lại Quộc tế III nhưng 
quản chúng lại ủng hộ Quốc tẻ III. Ứng hộ bọn nghị sĩ cơ hội chủ nghĩa 
bắt kỳ bằng cách nào, chính thật ra là tự để cho các ngài ầy lợi dụng mình. Ở đây, 
Đảng xã hội chủ nghĩa Anh không có tác dụng gì cả... Điều cần thiệt là phải có 
một tổ chức cách mạng tồt trong công nghiệp và một đẳng cộng sản hoạt động 
trên cơ sở khoa học, sáng sủa và được quy định rõ rệt. Nều các đồng chí 
có thể giúp chúng tôi xây dựng được cả hai tổ chức đó, thì chúng tôi sẽ vui 
lòng nhận sự giúp đỡ ầy; nèu họ không thể làm được việc ầy, thì thiềt tha yêu 
cầu họ đừng nhúng vào, trừ phi họ muồn phần bội Cách mạng bằng cách ủng hộ 
bọn phần động, là bọn đang hềt sức hằng hái tìm kiềm đanh vị stên quý» (#) (đầu 
hỏi này là của tác giả) làm nghị viên và đang nóng lòng muôồn tò ra là họ cũng 
có khả năng thông trị được tồt như chính bọn chủ», bọn chính trị gia giai cầp». 
Theo ý tôi, bức thư gửi cho tòa soạn đó điễn đạt rầt đúng tâm trạng và 
quan điểm của những người cộng sản trẻ tuổi hay của những công nhân 
thông thường vừa mới bắt đầu hầp thụ chủ nghĩa cộng sản. Tâm trạng đó 
đáng hoan nghênh hệt sức và quý báu vô cùng, phải biềt coi trọng và nuôi 
dưỡng tâm trạng đó, vì không có nó thì người ta sẽ không hy vọng gì cách 
mạng vô sản sẽ thẳng lợi ở Anh cũng như ở bầt cứ nước nào khác. Đồi với 
những kẻ biết diễn đạt và gây được trong quần chúng tâm trạng đó (tâm 
trạng còn đang chập chờn, chưa tự giác, chưa thức tỉnh), thì chúng ta phải 
săn sóc đền họ, giúp đỡ họ và quan tâm đền họ. Nhưng cũng phải nói trắng 
ra, không úp mở với họ, rằng chỉ độc có tâm trạng ây thì cũng chưa đủ đề 
lãnh đạo quần chúng trong cuộc đầu tranh cách mạng lớn lao, và những sai 
lắm nào đó mà những người tận tụy nhầt đôi với sự nghiệp cách mạng có 
thể dễ phạm và đang phạm, đều có thể tác hại đền sự nghiệp ây. Bức thư 
của đồng chí Ga-la-khơ gửi cho tòa soạn rõ ràng chứa sẵn mẩm mông của 
tật cả những sai lầm của những người cộng sản «tả pháu ở Đức và những 
người bôn-sê-vích «tả pháp ở Nga năm 10908 và 1o18. 
Tác giả bức thư ây mang nặng một môi căm thù rầt cao quý của người 
vô sản đôi với «các chính trị gia giai cầp› của giai cầp tư sản (môi căm thù 


42 


660 V. ïI. Lê-nh 


này không những được những người vô sản mà tât cả những người lao 
động, tât cả những người mà người Đức gọi là qdân thường», đều cảm thông 
và đồng tình). Môi căm thù ây của một người đại biểu cho quần chúng bị 
áp bức và bị bóc lột thực ra là «bước đầu của sự khôn ngoam, là cơ sở của 
rnọi phong trào xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa và của sự thành công 
của phong trào đó. Nhưng rõ ràng tác giả quên rằng chính trị là một khoa 
học và một nghệ thuật không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuông được, mà 
đòi hỏi phải có một sự cô gắng; rằng giai cầp vô sản muôn thẳng giai cầp tư 
sản thì phải đào tạo được những ‹chính trị gia giai cầp» thực là của mình, 
của vô sản và không được thua kém các chính trị gia của giai cầp tư sản. 

'Tác giả bức thư đã hiểu rõ rằng chỉ có các Xô-viêt công nhân, chứ không 
phải nghị viện, mới có thể cung câp cho vô sản phương sách đạt tới mục 
đích. Và, cho tới nay người nào chưa hiểu được điều ây thì cô nhiên người 
đó là một kẻ phản động rât mực xâu xa, dù cho người đó là người có học 
vân nhất, là nhà chính trị lão luyện nhât, là người xã hội chủ nghĩa thành tâm 
nhât, là người mác-xít tỉnh thông nhât, là người công dân và người chủ 
gia đình trung thực nhât cũng thê. Nhưng tác giả bức thư đó thậm chí cũng 
không đặt ra, cũng không thây cần thiết phải đặt ra vân đề sau đây nữa: có 
thể nào làm cho các Xô-viêt thắng được nghị viện, mà lại không đưa các 
nhà chính trị «ô-viê gia nhập nghị viện được không? mà lại không làm 
tan rã chê độ đại nghị fừ (rong nội bộ của nó được không? mà lại không 
chuẩn bị trong lòng nghị viện cho các Xô-viêt hoàn thành thắng lợi nhiệm 
vụ đã đề ra cho nó là giải tán nghị viện được không? Nhưng tác giả bức 
thư lại đưa ra ý kiên này hoàn toàn đúng: đảng cộng sản Anh phải dựa 
trên một cơ sở khoa học đề hoạt động. Khoa học trước hêt buộc chúng ta 
phải kẻ đên kinh nghiệm các nước khác, nhât là nêu các nước khác ây, cũng 
là nước tư bản hiện đang trải qua hay đã trải qua mới đây một kinh nghiệm 
rõ ràng tương tự; thứ hai là, khoa học buộc chúng ta phải kề đền ¿á¿ cả các 
lực lượng, nhóm, đẳng, giai cầp và quần chúng hoạt động trong nước, chứ 
không phải chỉ căn cứ theo nguyện vọng và chính kiên, trình độ giác ngộ và 
trình độ chuẩn bị đâu tranh của một nhóm hay một đẳng duy nhât mà quy 
định chính sách. 

Bọn Hen-đec-xơn, bọn Clai-nơ-xơ, bọn Mãăc-Đô-nan, bọn Snau-đen 
là bọn phản động không thẻ cứu chữa được, cái đó đã hẳn rồi. Một điều 
cũng đúng nữa là chúng muôn năm chính quyền (trong việc này, chúng thích 
liên hợp với giai câp tư sản hơn), chúng muôn ‹cai quảm theo những quy 
tắc tư sản cũ kỹ, và khi đã cầm quyển thì nhât định sẽ hành động như bọn 
Sây-đơ-man và bọn Nô-xke. Tât cả những cái đó đều đúng. Nhưng tuyệt 


\ế 


Bệnh du trí ‹tả khuynh» trong phong trào cộng sản 661 


nhiên không phải vì thê mà cho rằng ủng hộ bọn đó tức là phản bội cách 
mạng, vì thê cho nên, người cách mạng của giai câp công nhân, vì lợi ích 
của cách mạng, cần phải ủng hộ các ngài ây ở nghị trường một phần nào đó. 
Để làm sáng tỏ điều này, tôi lây hai văn kiện chính trị Anh đang sôt dẻo: 
1) bài diễn văn của thủ tướng Lôi Jooc-jơ đọc ngày 18 tháng ba 1g2o (theo 
báo €The Manchester Guardiam°° ngày 1o tháng ba 1g2o) và 2) những 
nghị luận của một nữ đẳng viên cộng sản «tả phái, tức nữ đồng chí Xin-vi-a 
Păng-khơc-xtơ, trong bài báo nói trên kia. 

Trong bài diễn văn của mình, Lôi Jooc-jơ tranh luận với A-xquyt 
(ông này được đặc biệt mời đên họp, nhưng từ chôi không đên) và với những 
người trong phái tự do chủ trương không liên hợp với phái bảo thủ, nhưng 
lại chủ trương thân thiện với Công đảng. (Bức thư của đồng chí Ga-la-khơ 
gửi tòa soạn cũng cho ta biêt rằng những người thuộc phái tự do đã chạy 
sang phía Đảng công nhân độc lập.) Lôi Jooc-jơ tìm cách chứng minh 
rằng một sự liên hợp — và liên hợp chặt chẽ — giữa những người thuộc 
phái tự do và những người thuộc phái bảo thủ là cần thiết để làm cho Công 
đảng không thể thắng được. Lôi Jooc-jơ ‹thích gọp đảng này là đẳng xã 
hội chủ nghĩa, chủ trương các tư liệu sản xuât phải thuộc ‹quyền sở hữu tập 
thỏ, «Cái đó ở Pháp người ta gọi là chủ nghĩa cộng sản, ở Đức, thì gọi là 
chủ nghĩa xã hội; ở Nga lại gọi là chủ nghĩa bôn-sê-vích», đó là lời tên thủ 
lĩnh của giai câp tư sản Anh giải thích một cách đại chúng cho thính giả của 
y là những đảng viên đảng tự do ở nghị viện, những người này hình như là 
từ trước tới nay không hiểu được điều đó thì phải. Lôi Jooc-jơ giải thích 
rằng đôi với phái tự do thì về nguyên tắc, cái đó là điều không thể thừa nhận 
được, vì về nguyên tắc, phái tự do bảo vệ quyền tư hữu tài sản. Diễn giả 
tuyên bô «nền văn minh đang lâm nguy, vì thê nên phái tự do và phái bảo 
thủ phải liên hợp lại... 

Lôi Jooc-jơ nói: 

‹..Tôi thừa nhận rằng nêu các anh đi về các khu vực nông nghiệp thì các 
anh sẽ thây ở đây sự phân chia đảng phái cũ vẫn nguyên như trước. Ở đây nguy 
cơ còn xa. Ở đây không có nguy cơ. Nhưng khi những vùng này vâp phải nguy 
cơ ây, thì nguy cơ cũng sẽ trầm trọng như ở vài vùng công nghiệp hiện nay. Bôn 
phản năm dân cư nước ta chuyên về công nghiệp và thương nghiệp; gản một 
phần năm về nông nghiệp. Đó là một trong những hoàn cảnh mà tôi không bao 
giờ quên khi nghĩ đên những nguy cơ sau này. Dân cư ở nước Pháp phần nhiều 
chuyên về nông nghiệp và ở đây có một cơ sở vững chắc về những quan niệm 
đã được xác định, cơ sở này khó lòng mà biên đổi và không dễ gì một phong trào 
cách mạng lay chuyên nổi. Ở nước ta lại khác. Nước ta kém ổn định hơn bât 
cứ một nước nào khác trên thê giới và nêu nước ta bắt đầu lung lay thì, vì những 
lý do nói trên tai biển sẽ ghê gớm hơn ở những nước khác›. 


662 V. I. Lê-nin 


Độc giả thây rằng Lôi Jooc-jơ không phải chỉ là một người rât thông 
minh, mà ông ta lại cũng đã học người mác-xít được nhiều. Đên lượt chúng 
ta, chúng ta cũng nên học lại ông ta. 

Cũng nên ghi thêm một đoạn tranh luận đưới đây đã xảy ra sau bài diễn 
văn của Lôi Jooc-Jơ: 

«Ông Oa-lex: Tôi muỗn biểt ý kiến thủ tướng về những kết quả 
của chính sách của thủ tướng trong các khu vực công nghiệp, đôi với công nhân 
công nghiệp mà đa sô hiện nay đều thuộc phái tự do và chúng ta đang được họ 
ủng hộ rât nhiều. Liệu có đáng ngại kêt quả sẽ xảy ra là lực lượng của Công đảng 
sẽ phát triển nhiều nhờ có những công nhân hiện giờ đang chân thành ủng hộ 
chúng ta không? 

Thủ tướng: Ý kiên tôi khác hẳn. Việc những đảng viên đảng tự do 
đâu tranh với nhau chắc chẳn là thúc đây một số rất nhiểu đảng viên đảng tự 
do thât vọng; chạy sang với Công đảng, trong đảng này hiện có rât nhiều đẳng 
viên đằng tự do có nhiều năng lực đang ra sức làm mật tín nhiệm của chính phủ. 
Do đó, dư luận công chúng lại càng sẵn sàng ủng hộ Công đảng. Dư luận này 
không ngà về những đàng viên đảng tự do đứng ngoài Công đàng, mà lại 
ngả về Công đảng: đó là điểu mà các cuộc tuyển cử địa phương đã chứng thực. 

Nhân tiện, nên nói thêm rằng nghị luận trên đặc biệt chứng tỏ những 
người thông minh nhât của giai câp tư sản cũng đã tỏ ra luần quần biết bao 
và không thẻ tránh khỏi phạm những điều dại đột không thẻ cứu chữa được. 
Đó là điều sẽ làm cho giai cÂp tư sản bị diệt vong. Còn những người của 
chúng ta, thì có thể cũng phạm những điều dại dột (tuy nhiên, với điều kiện 
là những điều dại đột ây không quá nặng và được sửa chữa kịp thời), nhưng 
không phải vì thê mà chung quy họ sẽ không phải là kẻ chiên thẳng. 

Tài liệu chính trị thứ hai là những nhận xét sau đây của nữ đồng chí 
%Xin-vi-a Păng-khơc-xtơ, đảng viên cộng sản ‹tả pháp: 

«„„Đồng chí In-co-pin (tổng thư ký Đảng xã hội chủ nghĩa Anh) gọi Công 
đẳng là «tổ chức chủ yêu của phong trào giai cầp công nhân». Trong cuộc hội 
nghị của Quốc tê III, một đồng chí khác trong Đảng xã hội chủ nghĩa Anh 
đã diễn đạt quan điểm của đàng này một cách nỏi bật hơn nữa. Đồng chí ầy nói: 
‹Chúng tôi coi Công đảng như là giai cầp công nhân có tô chức». 

Chúng tôi không đồng ý với sự nhận xét đó về Công đảng. Số lượng đảng 
viên đảng này rât đông, mặc dù những đảng viên đảng này phần nhiều là thờ 
ơ và tiêu cực; đó là những nam nữ công nhân gia nhập các hội công liên vì các 
bạn đồng nghiệp của họ trong công xưởng thuộc hội công liên và để nhận tiền 
trợ cập, 

Nhưng chúng tôi thừa nhận rằng sở di Công đảng có nhiều đẳng viên cũng 
đo chỗ đảng này là sản vật của một tư trào, mà đa số trong giai câp công nhân 
Anh chưa tài nào vượt ra ngoài giới hạn của tư trào đó được, mặc dù trong tư 
tưởng nhân dân đang bắt đầu có nhiều thay đổi rầt lớn, chẳng bao lâu nữa sẽ 
làm thay đổi tình trạng đó...) 


ể 


Bệnh ảu trĩ ‹tủ khuynh» trong phong trào cộng sản 663 


...Cũng như các tô chức xã hội - ái quôc của các nước khác, Công đảng Anh, 
do chiêu hướng phát triển tự nhiên của xã hội, nhât định sẽ lên cảm quyền. 
Nhiệm vụ của người cộng sản là phải tổ chức lực lượng để lật đô bọn xã hội - ái 
quốc; nên ở nước chúng ta, chúng ta không được trì hoãn hành động đó, cũng 
như không được do dự. 

Chúng ta không được làm tăng thêm sức mạnh của Công đảng mà phân 
tán nghị lực của chúng ta; nhất định đảng này sẽ lên cảm quyền. Chúng ta phải 
dùng hệt sức lực của chúng ta để tạo ra một phong trào cộng sản là phong trào 
sẽ đánh bại đảng này. Ít lâu nữa, Công đảng sẽ thành lập chính phủ; phái cách 
mạng đổi lập với chính phủ phải sẵn sàng đẻ tân công nó.... 

Thê là giai câp tư sản tự do gạt bỏ chê độ «hai đảng› (của bọn người bóc 
lột), chê độ mà kinh nghiệm hàng thê kỷ đã xác nhận trong quá trình lịch 
sử, và là chê độ rât có lợi cho bọn bóc lột: giai câp tư sản thây cần phải liên 
hợp lực lượng của hai đảng đó lại đẻ chông Công đảng. Một bộ phận phái 
tự do giông như bầy chuột trên một chiệc tàu bị đắm đang chạy sang với 
Công đảng. Người cộng sản tả phái cho rằng Công đảng nhật định sẽ lên 
cầm quyền và thừa nhận rằng ngày nay đảng này được đa sô công nhân ủng 
hộ. Từ đó họ rút ra một kêt luận kỳ khôi mà Xin-vi-a Păng-khơc-xtơ nói 
lên như sau: 

cĐảng cộng sản không được ký kết thỏa hiệp nào cả... Nó phải bảo toàn 
cho chủ nghĩa của mình được thuần khiết và tính chât độc lập của mình được 
trong trắng không bị chủ nghĩa cải lương làm hoen bẩn; sứ mệnh của nó là phải 
đi hàng đầu, không dừng bước giữa đường và không đi chệch đường, phải tiên 
thẳng tới cách mạng cộng sản›. 

Do đa sô công nhân Anh còn đi theo «bọn Kê-ren-xkb hay ‹bọn Sây-đơ- 
man› Anh; do đa sô ây còn chưa nêm thử mùi vị chính quyền của bọn này, 
mùi vị đã từng cần thiêt cho nước Ñga và nước Đức đề làm cho công nhân 
chuyên hàng loạt theo chủ nghĩa cộng sản, cho nên, trái lại và chắc chắn là 
những người cộng sản Anh phải tham gia hoạt động nghị trường, phải £ừ 
trong nội bộ nghị trường mà giúp quần chúng công nhân căn cứ vào hành 
động của chính phủ Hen-đec-xơn — Snau-đen đề nhận xét chính phủ đó, 
và phải giúp bọn Hen-đec-xơn và bọn Snau-đen đánh bại cả Lôi Jooc-Jơ 
và Sơc-sin hợp lại. Làm khác đi tức là cản trở sự nghiệp cách mạng, vì 
nêu không có một sự thay đổi trong lôi nhận xét của đa sô trong giai câp công 
nhân thì không thể có cách mạng được; mà sự thay đổi đó sở dĩ có, là do 
quần chúng đã có kinh nghiệm chính trị, chứ không bao giờ chỉ có độc một 
mình công tác tuyên truyền mà có được. ¿Tiên lên, không thỏa hiệp, không 
đi chệch đường», nêu là một thiểu sô công nhân rõ ràng là bât lực, đưa ra 
khầu hiệu như thê, khi họ biêt rằng (hay dù sao cũng phải biêt) rằng, trong 
trường hợp mà Hen-đec-xơn và Snau-đen thẳng Lôi Jooc-jơ và Sơc-sin, 


664 V. I. Lê-nin 


thì đa sô công nhân, mắt hết ảo vọng đổi với các lãnh tự của mình, sẽ mau đi 
tới chỗ ủng hộ chủ nghĩa công sản (hay dù sao cũng giữ thái độ trung lập và 
thường thường là trung lập có thiện cảm với người cộng sản), — khẩu hiệu 
đó rõ ràng là sai. Cái đó cũng giồng như trường hợp 1o.ooo quân cứ nhảy vào 
cuộc chiên đâu chồng so.ooo kẻ địch, trong khi đó, đáng lẽ ra thì cẩn phải 
«dừng lạb, «đi theo một con đường quanh› và thậm chí phải ký kêt ‹thỏa 
hiệp nữa để đợi roo.ooo quân tiếp viện sắp đên nhưng chưa tức khắc xuất 
phát được. Đó là khí khái trẻ con của các phần tử trí thức chứ không phải là 
sách lược nghiêm chỉnh của một giai cầp cách mạng. 

Quy luật cơ bản của cách mạng, đã được mọi cuộc cách mạng và nhất là 
ba cuộc cách mạng Nga trong thê kỳ XX?®! xác nhận, là: muôn cho cách 
mạng nỗ ra, thì không phải chỉ cần quần chúng bị áp bức và bóc lột nhận 
thức được rằng không thể sông như trước nữa và đòi phải có những sự thay 
đôi, là đủ. Muôn cho cách mạng nỗ ra, còn phải có điều kiện là những kẻ 
bóc lột không thẻ sông và thông trị được như trước nữa. Chỉ khi nào «những 
người bên dưới không muôn cái cũ nữa và những kẻ bên trên» không thể 
theo lỗi cũ được nữa, thì khi ây cách mạng mới có thẻ thắng lợi. Chân lý đó, 
nói một cách khác là: không thẻ có cách mạng, nêu không có một cuộc khủng 
hoảng toàn quôc (lay chuyên cả đám người bị bóc lột lẫn đám người bóc lột). 
Vậy cho nên, muôn có một cuộc cách mạng, thì phải: một là, đa sö công nhân 
(hay, dù sao cũng là đa sô công nhân giác ngộ, có suy nghĩ, tích cực về mặt 
chính trị) hoàn toàn hiểu được rằng cách mạng là cần thiêt và sẵn sàng xông 
vào chỗ chêt vì cách mạng; thứ hai là, các giai câp thông trị phải lâm vào 
một cuộc khủng hoảng chính phủ, khủng hoảng này lôi cuôn đên cả sô quần 
chúng lạc hậu nhât vào trong sinh hoạt chính trị (dầu hiệu của mọi cuộc 
cách mạng thật sự là sô người có khả năng đầu tranh chính trị trong đám 
quần chúng lao động và bị áp bức, cho tới lúc đó, vôn thờ ơ với cách mạng, 
tăng lên mau chóng gâp bội, gâp mười, gâp trăm lần cũng nên), và làm cho 
chính phủ suy nhược đi và tạo điểu kiện cho những người cách mạng có 
thể lật đỗ nó nhanh chóng. 

Ở Anh, như chính trong bài diễn văn của Lôi Jooc-jJơ cho ta thây; 
hai điều kiện thắng lợi nói trên của cách mạng vô sản đang tăng lên rõ rệt. 
Và sai lầm của những người cộng sản tả phái hiện nay càng nguy hiểm chính 
vì có một sô người cách mạng còn chưa có thái độ suy xét đầy đủ, chưa thật 
chú trọng đên mức cần thiệt, chưa thật có ý thức đầy đủ, chưa thật suy tính 
đầy đủ đền từng điều kiện đó. Nều chúng ta không phải là một nhóm người 
cách mạng mà lại là đẳng của giai cấp cách mạng; nêu chúng ta muôn lôi kéo 
quần chúng đi theo chúng ta (nêu không làm được thê, chúng ta hầu dễ cũng 


£ 


Bệnh âu trĩ đà khuynh) trong phong trào cộng sản 665 


chỉ là những kẻ ba hoa mà thôi), thì trước hêt chúng ta phải giúp Hen-đec- 
xơn hay Snau-đen đánh bại Lôi Jooc-jơ và Sơc-sin (và thậm chí, nói cho 
đúng hơn, là phải buộc Hen-đec-xơn hay Snau-đen đánh bại — vì bọn này 
chính tự mình lại sợ sự thắng lợi của mình! — bọn Lôi Jooc-Jơ và Sơc-sin) ; 
rồi còn phải giúp đỡ cho đa sô công nhân do kinh nghiệm mà tin được 
rằng chúng ta có lý tức là thây rõ rằng bọn Hen-đec-xơn và Snau-đen là 
bọn hoàn toàn vô dụng, thây rõ bản chất tiểu tư sản, phản trắc và nhât định 
bị bại vong của chúng; cuôi cùng, phải tiên nhanh đên lúc mà, frên cơ sở 
chán chường của đa sô công nhân đôi với bọn Hen-đec-xơn, có thể lật đỗ 
được ngay chính phủ của bọn Hen-đec-xơn với rât nhiều hy vọng thành công; 
chính phủ này lại càng hoang mang lúng túng hơn vì Lôi Jooc-Jơ, người 
rât thông minh và điểm đạm như thê, một người đại tư sản chứ không phải 
tiểu tư sản, ngày càng tỏ ra hoàn toàn mât phương hướng và tự mình càng 
ngày càng làm cho mình suy nhược (và làm suy nhược giai câp tư sản) do 
chỗ hôm qua thì «va chạm» với Sơc-sin và hôm nay lại «va chạm» với À-xquyt. 

Tôi sẽ nói cụ thể hơn. Theo ý kiên tôi thì những người cộng sản Anh 
phải tập hợp bôn đảng và nhóm (tât cả đều rât yêu, có cái lại hoàn toàn yêu 
ớt nữa là khác) thành một đảng cộng sản thông nhât dựa trên cơ sở những 
nguyên tắc của Quôc tê III và trên điểu kiện đt buộc phải tham gia 
nghị viện. Đảng cộng sản đề nghị với phái Hen-đec-xơn và Snau-đen một 
‹thỏa hiệp», một kêt ước về tuyên cử: chúng ta cùng nhau chông lại khôi liên 
minh của Lôi Jooc-jơ và bọn bảo thủ; chúng ta chia nhau ghê nghị trường 
theo tỳ lệ sô phiêu mà công nhân bỏ cho Công đẳng hay cho những người 
cộng sản (trong một cuộc đầu phiêu đặc biệt chứ không phải trong cuộc 
tuyển cử); chúng ta vẫn giữ quyền hoàn toàn tự do tuyên truyền cô động và 
hoạt động chính trị. Nêu không có điều kiện cuôi cùng này, thì hiển nhiên là 
sẽ không thẻ lập khôi được; vì như thê là phản bội: những người cộng sản 
Anh phải tuyệt đôi đòi cho được và giữ cho được quyền hoàn toàn tự do 
vạch mặt bọn Hen-đec-xơn và Snau-đen như những người bôn-sê-vích 
Nga đã làm (rong suôt mười lăm năm, từ 1ọo3 đền rọ17) đôi với bọn Hen- 
đec-xơm và «Snau-đen› Nga, nghĩa là bọn men-sê-vích. 

Nêu bọn Hen-đec-xơn và Snau-đen tán thành lập khôi với những điều 
kiện đó, thì chúng ta sẽ thắng. Vì điều quan trọng đôi với chúng ta, không 
phải là sô ghê ở nghị viện, chúng ta không chạy theo số ghê đó, về điểm này 
chúng ta có thẻ nhân nhượng (còn bọn Hen-đec-xơn và nhât là bạn bè mới 
của họ, — hay có thể nói bọn chủ mới của họ, — bọn thuộc phái tự do, đã 
chạy sang với Đảng công nhân độc lập, lại côt chạy theo sô ghê trong nghị 
viện). Chúng ta sẽ thắng, vì chúng ta sẽ thực hiện việc tuyên truyền cô động 


666 Ứ. I. Lê-nin 


của chúng ta trong quần chúng đúng vào lúc mà quần chúng vừa được chính 
ngay Lôi Jooc-jơ ‹kích thích cho thêm hăng háb, và chúng ta không những 
sẽ giúp Công đảng thành lập được mau chóng chính phủ của họ, mà còn 
giúp quần chúng hiểu mau chóng toàn bộ những điều tuyên truyền cộng 
sản mà chúng ta tiên hành chỏng bọn Hen-đec-xơn một cách không chút 
giảm sút, không chút đè dặt. 

Nêu phái Hen-đec-xơn và Snau-đen từ chôi không liên minh với chúng 
ta theo những điều kiện đó, thì chúng ta lại càng thắng nhiều hơn nữa. Vì 
chúng ta sẽ nhân đó chỉ ngay cho quần chúng (nên nhớ rằng ngay trong nội 
bộ Đảng công nhân độc lập, có tính chât thuần túy mmen-sê-vích, hoàn toàn 
cơ hội chủ nghĩa, quần chúng đẳng viên của họ cũng tán thành chê độ xô- 
viết) thây rằng bọn Hen-đec-xơn coi trọng việc chúng thân thiện với bọn 
tư bản hơn là liên hợp tât cả công nhân lại. Chúng ta sẽ thắng thê ngay trước 
mắt quần chúng, họ sẽ đồng tình về việc liên hợp tât cả các công nhân để 
chông lại khôi liên minh của Lôi Jooc-jơ với bọn bảo thủ, nhât là sau khi 
họ được nghe những lời diễn giải cừ khôi, rât chính xác, rât bổ ích (đôi với 
chủ nghĩa cộng sản) của ông đó. Chúng ta sẽ thắng thê ngay, vì chúng ta sẽ 
chứng minh cho quần chúng thây rằng bọn Hen-đec-xơn và Snau-đen sợ 
không dám thắng Lôi Jooc-jơ, sợ không dám nắm chính quyền một mình, 
rằng họ ñí một cầu cạnh sự ủng hộ của Lôi Jooc-jơ trong khi Lôi Jooc- 
jơ công khai bắt tay với bọn bảo thủ đề chông lại Công đảng. Nên nhớ rằng 
ở nước chúng tôi, ở Ñga; sau cuộc Cách mạng 27 tháng hai ro17 (lịch cũ), 
những người bôn-sê-vích đã thu được nhiều kêt quả trong việc tuyên truyền 
chông bọn men-sê-vích và bọn xã hội - cách mạng (tức là bọn Hen-đec-xơn 
và Snau-đen ở Nga) chính là nhờ ở một hoàn cảnh tương tự như thê. Chúng 
tôi đã nói với bọn men-sê-vích và xã hội - cách mạng như sau: Các anh hãy 
nắm tật cả chính quyền, không cho bọn tư sản tham dự, vì các anh được đa 
số trong các Xô-viêt (tại Đại hội các Xô-viêt Nga lần thứ , tháng sáu 1017; 
những người bôn-sê-vích chỉ được có 123% sô phiêu). Nhưng bọn Hen- 
đec-xơn và Snau-đen Nga sợ không dám nằm chính quyền mà không có tư 
sản tham gia, và khi giai cầp tư sản làm cho các cuộc tuyên cử vào Quôc hội 
lập hiên kéo dài, vì chúng biêt rõ rằng bọn xã hội - cách mạng và men-sê- 
vích# sẽ chiêm được đa sô (cả hai bọn này hợp thành một khôi chính trị rât 


# Theo những tài liệu bao quát trên 36 triệu cử tri, thì trong cuộc tuyên 
cử vào Quốc hội lập hiên ở Nga tháng mười một 1917; những người bôn-sê-vích 
đã được 251% sô phiêu; các đảng địa chủ và tư sản—1394 số phiêu; phái dân chủ 
tiểu tư sản nghĩa là bọn xã hội - cách mạng và men-sê-vích cũng như các bộ phận 
nhô đồng loại với các đảng phái ây được 629% số phiêu. 


Vị 


Bệnh âu tri ‹tả khuynh» trong phong trào cộng sản 667 


mật thiết, trên thực tê đại biểu cho cùng một phái dân chủ tiểu tư sẳn đuy 
nhất) — thì bọn xã hội - cách mạng và men-sê-vích không đủ sức đẻ chồng 
lại một cách cương quyêt, triệt để, những hiện tượng trì hoãn đó. 

Trong trường hợp bọn Hen-đec-xơn và Snau-đen từ chôi không liên 
minh với những người cộng sản, thì những người cộng sản sẽ có lợi ngay 
trong việc tranh thủ cảm tình của quần chúng và làm mật tín nhiệm của bọn 
Hen-đec-xơn và Snau-đen, và nêu có vì thê mà chúng ta mât một vài ghê 
ở nghị trường, thì cũng không hể gì. Chúng ta sẽ chỉ ứng cử trong một sô 
rật ít quận, tuyệt đôi chắc chắn, nghĩa là ở đó, việc chúng ta ứng cử sẽ không 
để cho một đảng viên đảng tự do thắng một đảng viên Công đảng. Chúng 
ta sẽ cò động tuyển cử bằng cách rải truyền đơn tuyên truyền cho chủ nghĩa 
cộng sản và kêu gọi cử tri ở đt cả những quận không có người của ta ứng 
cử, bỏ phiêu cho đảng uiên Công đảng và chông lại tư sản. Các đồng chí 
Xin-vi-a Păng-khơc-xtơ và Ga-la-khơ đã lầm khi họ cho như thê là phản bội 
chủ nghĩa cộng sản hoặc là thủ tiêu đầu tranh chông bọn xã hội - phản bội. 
Trái lại, sự nghiệp cách mạng cộng sản chủ nghĩa chắc chắn sẽ do đó mà 
được lợi. 

Hiện nay những người cộng sản Anh còn thường rât khó tiếp xúc được 
với quần chúng, thậm chí khó làm cho quần chúng chịu nghe mình nói. 
Nhưng nêu nhân danh là người cộng sản, tôi để nghị bỏ phiêu cho Hen-đec- 
xơn chông lại Lôi Jooc-jơ, thì chắc chắn người ta sẽ nghe tôi. Và tôi sẽ 
có thể giải thích một cách đại chúng cho mọi người đều hiểu được không 
những Chính quyền xô-viêt hơn nghị viện tư sản ở chỗ nào, và chuyên chính 
vô sản hơn chuyên chính của Sơc-sin (chuyên chính che đậy dưới lá cờ 
4dân chủ» tư sản) ở chỗ nào, mà còn có thể hiểu được rằng ý định của tôi 
khi để nghị bỏ phiêu cho Hen-đec-xơn là đẻ nâng đỡ hắn đúng hệt như là 
sợi dây nâng đỡ lây người thắt cô vậy; rằng việc bọn Hen-đec-xơn ngày 
càng tiên gần đên thành lập được chính phủ cũng sẽ chứng tỏ rằng tôi có 
lý, sẽ làm cho quần chúng chạy sang phía tôi, sẽ làm cho bọn Hen-đec-xơn 
và Snau-đen chóng chêt về chính trị, cũng y như đã xảy ra với bọn đồng chí 
của chúng ở Nga và ở Đức. 

Và nêu người ta cãi lại tôi rằng sách lược ây quá ‹tề nhị hay quá phức 
tạp, sẽ không được quần chúng hiểu, sẽ làm phân tán và chia xẻ lực lượng 
của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta không tập trung được lực lượng vào cuộc 
cách mạng xô-viêt, v.v.., tôi sẽ trả lời những người 4tả phá phản đồi tôi 
như sau: — Các anh đừng đem chủ nghĩa giáo điều của chính các anh ra mà 
gần cho quần chúng! Chắc chắn là trình độ văn hóa của quần chúng ở Nga 
không hơn, mà lại còn kém trình độ văn hóa của quần chúng ở Anh. Thề mà 


668 V. TI. Lê-nin 


quần chúng ở Nga đã hiểu được người bôn-sê-vích; và việc mà ngày hôm 
trước của cuộc cách mạng xô-viết, tháng chín 1o17, những người bôn-sê- 
vích đã đưa danh sách các đẳng viên ra tranh cử vào nghị viện tư sản (vào 
Quốc hội lập hiên) và ngày hôm sau của cuộc cách mạng xô-viêt, tháng mười 
một 1017; họ đã tham gia tuyên cử vào chính cái Quôc hội lập hiên đó để rồi 
giải tán nó ngày 5 tháng giêng ror8, — việc ây chẳng những không làm trở 
ngại gì cho người bôn-sê-vích mà còn giúp cho họ thắng lợi. 

loi đây, tôi không thể bàn đên điểm thứ hai hiện đang làm cho những 
người cộng sản Anh chia rẽ ý kiên: nên hay không nên gia nhập Công đảng? 
Tôi có rât ít tài liệu về vân đề này, một vân đề trở thành đặc biệt phức tạp 
đo tính chât đặc biệt lạ thường của «Công đẳng» Anh, một chính đảng khác 
hẳn các chính đảng thông thường ở lục địa Âu châu, ngay cả về mặt cơ cầu 
của nó. Nhưng có một điều chắc chắn là, trước hêt, về vân để này cũng 
như về những vân đề khác, chúng ta sẽ rơi vào một sai lầm nguy hiểm nêu 
chúng ta tưởng rằng có thê suy luận sách lược của giai câp vô sản cách mạng 
từ những nguyên tắc như loại sau đây: ‹Đảng cộng sản phải bảo toàn cho 
chủ nghĩa của mình được thuần khiết và tính chât độc lập của mình được 
trong trắng không bị chủ nghĩa cải lương làm hoen bằn; sứ mệnh của nó là 
phải đi hàng đầu, không dừng lại giữa đường, không đi chệch đường, phải 
tiên thẳng tới cách mạng cộng sảm. Thật thê, những nguyên tắc như thê 
chỉ làm tái diễn sai lầm của những người công xã theo phái Blăng-ki ở Pháp, 
là những người, năm 1874, đã lớn tiêng dgạt bỏ› tât cả mọi thứ thỏa hiệp 
và tât cả các giai đoạn quá độ. Thứ nữa, rõ ràng là ở đây cũng như ở mọi 
nơi mọi lúc, nhiệm vụ của những người cộng sản là phải biêt ứng dụng những 
nguyên tắc phổ biên và cơ bản của chủ nghĩa cộng sản vào đặc điểm của 
những quan hệ giữa các giai câp và các chính đẳng, vào đặc điểm của sự 
phát triển khách quan hướng tới chủ nghĩa cộng sản, những đặc điểm riêng 
của mỗi nước, rà chúng ta phải biêt nghiên cứu, tìm ra và đoán ra. 

Nhưng không phải chỉ khi bàn đền chủ nghĩa cộng sản Anh, mà chính 
là cả khi kết luận chung về sự phát triên của chủ nghĩa cộng sản trong tât cả 
các nước tư bản, cũng đều phải nói đền những điểm đó. Và đây là vân để 
chúng ta đang để cập tới. 

Xx 
MỘT VÀI KẾT LUẬN 


Cách mạng tư sản năm 1gos ở Ñga, đánh dâu một bước ngoặt hễt sức 
độc đáo trong lịch sử toàn thê giới: ở một trong những nước tư bản lạc 
hậu nhât, phong trào bãi công đã đạt đền một quy mô và một sức mạnh chưa 


Bệnh du trí ddà khuynh» trong phong trào cộng sản 669 


từng thây trên thê giới. Chỉ trong tháng giêng 1oos, sô công nhân bãi công 
đã cao hơn gầp mười lần so với con sô công nhân bãi công trung bình hàng 
năm trong khoảng mười năm trước (r8os—rgoa) ; từ tháng giêng đên tháng 
mười 19os, các cuộc bãi công tăng lên không ngừng và trên những quy mô 
đồ sộ. Do ảnh hưởng của nhiều nhân tô lịch sử rât đặc biệt, nước Ñga lạc 
hậu là nước đầu tiên đã nêu ra cho thê giới thây không những tính thần tự 
động của những quần chúng bị áp bức trong cách mạng tiên vọt lên như thê 
nào (hiện tượng này xảy ra trong hêt thầy các cuộc cách mạng lớn), mà còn 
thây vai trò của giai câp vô sẳn so với sô lượng của nó trong nhân dân thì lại 
quan trọng hơn vô cùng; thây như thê nào là phôi hợp bãi công kinh tê 
với bãi công chính trị đồng thời biên bãi công chính trị thành khởi nghĩa 
vũ trang, và cuôi cùng, thây như thê nào mà đã xuât hiện các Xô-việt, một 
hình thức mới về đâu tranh quần chúng và về tô chức quần chúng của các 
giai cầp bị chủ nghĩa tư bản áp bức. 

Các cuộc cách mạng tháng Hai và tháng Mười 1or7 đã đưa các Xô-viêt 
tới chỗ phát triền về mọi mặt trong phạm vi toàn quốc, tiêp đó tới chỗ thắng 
lợi trong cuộc cách mạng vô sản xã hội chủ nghĩa. Không đầy hai năm sau tính 
chầt quöc tê của các Xô-viêt đã biểu hiện rõ; hình thức đầu tranh và tô 
chức ây lan rộng trong phong trào công nhân toàn thê giới, và sứ mệnh lịch 
sử của các Xô-viêt, là người chôn vùi, người thừa hưởng, người kê tục chê 
độ đại nghị tư sản và chê độ dân chủ tư sản nói chung, đã được xác 
định. 

Hơn nữa. Ngày nay, lịch sử phong trào công nhân chứng tỏ rằng, trong 
hệt thảy các nước, chủ nghĩa cộng sản đang sinh sôi nây nở, đang trưởng 
thành, đang tiên tới thắng lợi, nó buộc phải trải qua một thời kỳ đâu tranh 
(thời kỳ này đã bắt đầu), trước hết và chủ yêu là chông ¿chủ nghĩa men-sê- 
vích› riêng (của từng nước), nghĩa là chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa xã hội - 
sô-vanh; rồi sau đó, có thể nói là bổ sung thêm vào đó, còn phải đâu tranh 
chông chủ nghĩa cộng sản ‹tả khuynh›. Cuộc đâu tranh thứ nhât đã điễn ra 
trên tật cả các nước, theo tôi biêt thì không trừ một nước nào, dưới hình 
thức một cuộc đâu tranh giữa Quôc tê II (ngày nay trên thực tê, Quôc 
tế này đã bị giêt chêt) và Quôc tê III, Còn cuộc đâu tranh kia thì xảy ra ở 
Đức và ở Anh, ở Ý và ở Mỹ (ở đây ít ra chúng ta cũng thây một bộ phận 
của ‹Hội công nhân công nghiệp thê giớ và những phái vô chính phủ — 
công đoàn chủ nghĩa bênh vực những sai lầm của chủ nghĩa cộng sản tả 
phái, đồng thời hầu như toàn thẻ và hoàn toàn vẫn thừa nhận chê độ xô- 
việt); cuộc đâu tranh đó cũng xây ra cả ở Pháp (thái độ của một bộ phận phái 
công đoàn cũ đôi với các chính đảng và chủ nghĩa nghị trường, — những 


670 Ư. I1. Lê-nim 


người này cũng thừa nhận chê độ xô-viêt); nghĩa là rõ ràng cuộc đâu tranh 
này cũng thây diễn ra không những chỉ trong phạm vi quöc tê, mà ngay cả 
trong phạm vi toàn thê giới nữa. 

Mặc dầu phong trào công nhân, tuy phải trải qua một trường học chuẩn 
bị trên thực chât ở đâu đâu cũng giông nhau, đẻ đạt tới chỗ chiên thẳng giai 
câp tư sản, nhưng quá trình phát triển ây ở mỗi nước lại diễn ra £heo cách 
thức riêng. Các nước tư bản chủ nghĩa lớn tiên tiên vượt con đường ây 
nhanh hơn chủ nghĩa bôn-sê-vích nhiều, vì lịch sử đã phải dành cho chủ 
nghĩa bôn-sê-vích một thời hạn mười lăm năm chuẩn bị thì chủ nghĩa đó 
mới đạt tới thắng lợi, đúng với tư cách là một xu hướng chính trị có tổ 
chức. Trong thời hạn ngắn ngủi chỉ một năm, Quôc tê III đã hoàn toàn 
chiên thắng Quôc tê II vàng, xã hội - sô-vanh, là Quốc tê trước đây vài 
tháng còn vô cùng mạnh hơn Quôc tê III, còn có vẻ vững chắc, mạnh 
mẽ, được giai câp tư sản thê giới ủng hộ mọi mặt, trực tiệp và gián tiệp, về 
vật chât (dành cho chức vị cao trong các bộ của chính phủ, giây thông hành, 
báo chí) và về tư tưởng. 

'Tât cả vân để hiện nay là ở chỗ người cộng sản nỗi nước, một mặt, 
phải nhận thức rõ những nhiệm vụ cơ bản có tính nguyên tắc của cuộc 
đầu tranh chông chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa giáo điều «tả pháp, và mặt 
khác, phải nhận rõ những đặc điểm cụ thẻ mà cuộc đâu tranh ây phải có và 
nhât thiết phải có trong mỗi nước, đúng với tính chât riêng của nước đó về 
kinh tê, chính trị, văn hóa, thành phần dân tộc (Ai-rơ-lan v.v...), thuộc địa 
và giáo phái v.v... và v.v... Ở đâu chúng ta cũng cảm thây môi bất bình đôi với 
Quốc tê II ngày càng mở rộng và tăng thêm, bât bình về tính chât cơ hội 
của Quốc tê đó và cũng cả về chuyện Quốc tê đó bãt lực hoặc không có khả 
năng tạo ra được một cơ quan thực sự tập trung, một trung tâm lãnh đạo 
chân chính có tác dụng hướng dẫn sách lược quôc tê của giai câp vô sản cách 
mạng trong cuộc đầu tranh đẻ kiên lập nền cộng hòa xô-viêt toàn thê giới. 
Phải nhận thức rõ rằng một trung tâm lãnh đạo như thê không thể, bât 
kỳ trong trường hợp nào,xây dựng sự hoạt động của mình trên sự rập khuôn, 
trên sự san bằng một cách máy móc, trên sự đồng nhât hóa những quy tắc 
về sách lược đâu tranh. Chừng nào giữa các dân tộc và các nước vẫn còn 
những sự khác nhau về dân tộc và quôc gia, — những sự khác nhau này, 
ngay cả sau khi nền chuyên chính của giai câp vô sản đã được thiết lập trên 
phạm vi toàn thê giới, cũng vẫn còn tồn tại trong một thời gian lâu, rât lâu 
nữa, — thì chừng đó, sự thông nhât sách lược quöc tê của phong trào công 
nhân cộng sản chủ nghĩa ở tât cả các nước vẫn không đòi hỏi phải xóa bẻ 
mọi màu vẻ khác nhau, vẫn không đòi hỏi phải thủ tiêu mọi sự khác nhau về 


; 


ph 


Bệnh âu trĩ ‹tả khuynl» trong phong trào cộng sản 671 


dân tộc (hiện giờ mà muôn như thê là một mộng tưởng ngông cuồng), mà 
nó đòi hẻi phải áp dụng những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa cộng sản 
(Chính quyển xô-viêt và chuyên chính vô sản) sao cho những nguyên tắc 
ầy được cải biền đúng đắn trong những uẫn đẻ chỉ tiềt, sao cho những nguyên 
tắc ây thích ứng và áp dụng được vào tình hình khác nhau của các dân tộc 
và các quôc gia đân tộc. Tìm tòi, nghiên cứu, mầy mò, đoán ra, tém lây những 
gì là đặc biệt dân tộc, những gì là riêng biệt dân tộc trong cách thức cự thể 
mà mỗi dân tộc dùng để giải quyêt một nhiệm vụ quôc tê đuy nhất cho tât 
cả các nước là: đánh bại chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa giáo điều phái tả 
trong nội bộ phong trào công nhân, lật đỗ giai cầp tư sản, thiệt lập nền Cộng 
hòa xô-viêt và nền chuyên chính vô sản, đó là nhiệm vụ chủ yêu đề ra trong 
giai đoạn lịch sử hiện tại cho tât cả các nước tiên tiên (và cả cho.các nước 
khác chứ không riêng gì cho những nước tiên tiên mà thôi). Phần chủ yêu — 
tật nhiên, không phải là toàn bộ đâu, còn xa mới làm được toàn bộ, nhưng 
dù sao cũng vẫn là phần chủ yêu — chúng ta đã làm được đẻ thu hút đội 
tiên phong của giai câp công nhân và làm cho đội tiên phong ây đứng về 
phía Chính quyền xô-viêt chồng lại chê độ đại nghị, đứng về phía chuyên 
chính vô sản chông lại chê độ dân chủ tư sản. Nay ta phải tập trung hêt thầy 
mọi lực lượng, mọi sự chú tâm vào giai đoạn sau là giai đoạn, xét về phương 
diện nào đó, thì hình như và thực ra là ít có tính chât cơ bản hơn, nhưng 
trái lại, giai đoạn đó lại gần giải pháp thực tiễn của vân để hơn, tức là: tìm 
những hình thức quó độ hoặc iiễp cận đề đi tới cách mạng vô sản. l 
Đội tiên phong của giai câp vô sản, chúng ta đã thu phục được họ về 
mặt tư tưởng rồi. Đó là điều chủ yêu. Nêu không thì ngay cả bước đầu đẻ 
đi tới thắng lợi cũng không thể làm được. Nhưng từ đó tới thắng lợi vẫn 
còn khá xa. Chỉ có độc một mình đội tiên phong thì không thẻ thẳng nôi. 
Ném độc một mình đội tiên phong vào một cuộc chiên đâu quyêt định, khi 
mà toàn thể giai câp, khi mà quần chúng đông đảo hoặc chưa có thái độ trực 
tiếp ủng hộ đội tiên phong, hoặc ít nữa cũng chưa có thái độ trung lập đầy 
thiện cảm với đội tiên phong, làm cho họ hoàn toàn không thể ủng hộ kẻ 
địch được, thì đó không những là một điều dại dột mà còn là một tội ác nữa. 
Nhưng, muôn cho toàn bộ giai câp, muôn cho quần chúng đông đảo những 
người lao động và những người bị tư bản áp bức thực sự có một lập trường 
như thê, mà chỉ có tuyên truyền, chỉ có cỗ động, thì chưa đủ. Muôn thê, 
thì những quần chúng đó phải có kinh nghiệm chính trị bản thân. Đó là 
một quy luật cơ bản của mọi cuộc cách mạng lớn, quy luật đó hiện nay không 
những đã được nước Ñga, mà còn được cả nước Đức xác nhận một cách 
hết sức mạnh mẽ và nổi bật. Không phải chỉ có quần chúng kém văn hóa, 


ez2 V. I. Lê-nm 


thường là mù chữ, như ở Ñga, mà cả quần chúng có trình độ văn hóa cao, 
ai nầy đều biềt chữ, như ở Đức, cũng đã phải đích thân nêm tât cả sự bạc 
nhược, hèn hạ, bât lực, tât cả sự luồn cúi trước giai câp tư sản, tât cả sự 
bỉ ổi của chính phủ của bọn anh hùng Quốc tê II, và tât cả sự không 
tránh khỏi phải chịu một chê độ độc tài của những phần tử tôi phản động 
(Cooc-ni-lôp ở Nga, Cap và bè lũ ở Đức)**, — là chẽ độ không tránh khỏi 
xảy ra thay cho chuyên chính vô sản — chính do đích thân thể nghiệm 
được như vậy mà quần chúng kiên quyêt chuyển theo chủ nghĩa cộng 
sản. 

Mục tiêu trước mắt của đội tiên phong giác ngộ của phong trào công 
nhân quôc tê, nghĩa là của những đảng, những nhóm và những xu hướng 
cộng sản, là đưa quần chúng (thường thường là còn đang nửa mê nửa tỉnh, 
thờ ơ, thủ cựu, nằm ỳ, chưa tỉnh ngộ) đi tới lập trường mới đó, hay, nói 
cho đúng hơn, là biêt lãnh đạo không những chỉ đằng mình mà cả những 
quần chúng hiện đang đi tới, đang chuyển sang lập trường mới này. Nêu 
không hoàn toàn thắng được chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa xã hội - sô-vanh 
về tư tưởng và chính trị, thì mục tiêu lịch sử thứ nhât (kéo đội tiên phong 
giác ngộ của giai câp vô sản về phía Chính quyển xô-viêt và chuyên chính 
của giai câp công nhân) không thể nào đạt được; hiện nay, mục tiêu thứ 
hai đã trở thành vân đề trước mắt và nhằm đưa quần chúng chuyền sang 
lập trường mới ây, lập trường khả di đảm bảo cho đội tiên phong thắng 
trong cuộc cách mạng, mục tiêu trước mắt ây cũng không thể nào đạt được, 
nêu không thủ tiêu được chủ nghĩa giáo điều tả phái, nêu không trừ bỏ 
hẳn và thanh toán hoàn toàn được những sai lầm của nó. 

Trước kia, khi còn phải (và chừng nào vẫn còn phải) kéo đội tiên phong 
của giai cầp vô sản về phía chủ nghĩa cộng sản thì vần đề tuyên truyền đứng 
ở hàng đầu; về mặt này, thì cả đên những tiểu tổ tuyên truyền nhỏ cũng đều 
có ích và có hiệu quả mặc dù tiểu tô có những nhược điềm của nó. Nhưng 
đền thời kỳ hoạt động thực tiễn của quần chúng và cần phân bồ — nêu có 
thể nói như thê — những đạo quân mạnh gồm hàng triệu người, cẩn sắp 
xêp £ ở? c ở những lực lượng giai câp của một xã hội nhât định đẻ đầu tranh 
một trận cuỗi cùng 0à quyềt định, mà chì có những kỹ năng tuyên truyền 
không thôi, chỉ lặp lại những chân lý của chủ nghĩa cộng sản «thuần túy› 
không thôi thì sẽ không làm được gì hêt. Ở đây, không nên kẻ đền sô nghìn, 
như người tuyên truyền thành viên của một tổ nhỏ hẹp và chưa từng lãnh 
đạo quần chúng, thường làm; ở đây, phải kể đền hàng triệu và hàng chục 
triệu. Ở đây, chúng ta không những tự hỏi xem mình đã thuyềt phục được 
đội tiên phong của giai câp cách mạng chưa, và còn phải xem xem những 


Bệnh du trí «tà khuynh» trong phong trào cộng sản 673 


lực lượng có tác dụng lịch sử của fét cả các giai cầp, nhât thiết là của tât 
cả các giai câp, không trừ một giai câp nào cả trong một xã hội nhât định, có 
được bô trí, sao cho trận đánh quyêt định được hoàn toàn chín muồổi, — 
sao cho (1) tât cả các lực lượng giai câp thù địch với chúng ta phải gặp bước 
khó khăn đên mức đầy đủ, phải xâu xé nhau đên mức đầy đủ, phải thật suy 
nhược vì một cuộc đâu tranh quá sức chúng; (2) sao cho tât cả những phần 
tử trung gian, do dự, bâp bênh, không ồn định, — tức giai câp tiều tư sản, 
phái dân chủ tiều tư sản phân biệt với giai cầp tư sản — bị lột mặt nạ trước 
nhân dân một cách đầy đủ, và vì sự phá sản của họ trong thực tiễn mà tự 
bêu xâu đên mức đầy đủ; (3) sao cho trong nội bộ giai câp vô sản phải có 
một tâm trạng quần chúng ngày càng mạnh mẽ tán thành hành động có tính 
chât quyêt định nhât, kiên quyết, táo bạo và cách mạng nhât chồng giai câp 
tư sản. Chỉ lúc đó, cách mạng mới chín muồi, chỉ lúc đó thắng lợi của chúng 
ta mới được đảm bảo, nêu chúng ta đã chú ý đền tât cả những điều kiện đã 
chỉ ra và phác họa trên kia, và nêu chúng ta đã chọn được thời cơ thật 
đúng. 

Những sự bât đồng quan điểm một mặt,giữa bọn Sơc-sin và bọn Lôi Jooc- 
jơ, một bên—ở hêt thảy các nước đều có những hạng chính trị gia này, chúng 
chỉ khác nhau ờ một vài điểm không đáng kẻ về phương diện dân tộc, — 
và mặt khác, giữa bọn Hen-đec-xơn và bọn Lôi Joóc-Jơ, những sự bât đồng 
quan điểm ây hoàn toàn không quan trọng và nhỏ nhặt nêu xét về phương 
diện chủ nghĩa cộng sản thuần túy, nghĩa là trừu tượng, nghĩa là nó chưa chín 
muồi để có một hành động thực hiễn, chính trị và có tính chât quần chúng. 
Nhưng xét về phương diện hành động thực tiễn đó của quần chúng, thì 
những sự bât đồng ây đều hệt sức, hêt sức quan trọng. Người cộng sản nào 
mà muôn không những chỉ là một tuyên truyền viên giác ngộ, có lòng tin 
và có tính tư tưởng, mà còn là một người chỉ đạo thực tiễn cho quần chúng 
trong cách mạng, thì phải biết chú ý đên những sự bât đồng ây, biệt định 
rõ lúc nào là lúc những xung đột tât nhiên giữa những «người bạn bè với 
nhau ây đã tới mức chín muồi, những xung đột làm cho tớt cả những 
“người bè bạn với nhau» ấy tính gộp lại cùng suy yêu và kiệt quệ. Tỉnh thần 
tuyệt đôi tận tụy với lý tưởng chủ nghĩa cộng sản phải được kêt hợp với 
nghệ thuật biêt chịu đựng tât cả những thỏa hiệp thực tiễn tât yêu, tât cả 
những bước tât yêu phải đi quanh, đi ngoặt, nhân nhượng và rút lui, v.v... 
đề nhằm làm cho bọn Hen-đec-xơn (bọn anh hùng Quôc tê II, nêu 
không muôn gọi đích danh từng tên, đại diện cho phái dân chủ tiều tư sản 
tự mệnh danh là người xã hội chủ nghĩa) mau lên cẩm quyền rồi mau bị 
tiêu hao; đẻ nhằm đây nhanh trên thực tiễn sự phá sản tât nhiên của chúng; 


43—2886 


674 V. I. Lê-nin 


sự phá sản sẽ giác ngộ quần chúng đúng theo tinh thần của chúng ta, đúng 
theo khuynh hướng tiên tới chủ nghĩa cộng sản; đề nhằm đây nhanh sự vạ 
chạm, xô xát, xung đột tât nhiên và sự tan rã hoàn toàn giữa bọn Hen-đec- 
xon, Lôi Jooc-Jœ, Sơc-sin (giữa bọn men-sê-vích và xã hội - cách mạng, 
bọn dân chủ - lập hiền và phái quân chủ; giữa bọn Sây-đơ-man, giai cầp tự 
sản và bè lũ Cap, v.v...); và đẻ nhằm chọn đúng lúc mà tât cả những ‹chỗ 
dựa ây của quyển tư hữu tôi thiêng liêng» bị tan rã đên cực điểm, để đánh 
bại tât cả bọn chúng bằng một cuộc tân công quyêt định của giai câp vô sản 
và đề cướp lây chính quyển. 

Lịch sử nói chung, và lịch sử các cuộc cách mạng nói riêng, bao giờ cũng 
có nội dung rât phong phú, muôn hình vạn trạng, rât sinh động, rât ‹tài tình› 
mà những đảng ưu tú nhât, những đội tiên phong giác ngộ nhât của những 
giai câp tiên tiên nhât cũng không thể tưởng tượng nổi. Và như thê cũng 
dễ hiểu, vì những đội tiên phong ưu tú nhất biểu hiện cái tỉnh thần giác 
ngộ, ý chí, lòng hăng hái, trí tưởng tượng của hàng vạn người, còn cách 
mnạng, — trong những lúc mà tât cả những khả năng của con người được 
phát huy và cô gắng đên cao độ — thì lại do ý thức, ý chí, lòng hăng hái, trí 
tưởng tượng của hàng chục triệu người được cuộc đâu tranh giai câp quyêt 
liệt nhầt khích lệ mà sáng tạo nên. Do đó, chúng ta rút được hai kêt luận thực 
tiễn rât quan trọng: một là, giai câp cách mạng muôn làm tròn nhiệm vụ của 
mình thì phải biêt nắm lầy hê¿ thảy mọi hình thức và hêt thảy mọi phương 
diện của hoạt động xã hội, không trừ một hình thức và một phương diện 
nào (còn sau khi cướp chính quyền, nêu có vân đề gì chưa hoàn thành trước 
khi cướp chính quyền thì bồ khuyêt và đôi lúc vì bỗ khuyêt như thê mà phải 
lâm vào một tai họa lớn, một nguy hiểm ghê gớm cũng nên); hai là, giai câp 
cách mạng cần phải chuẩn bị sẵn sàng để thay thể nhanh chóng và đột ngột 
một hình thức này bằng một hình thức khác. 

Mọi người đều đồng ý rằng một đạo quân nào mà không chịu học cách sử 
dụng tât cả những thứ vũ khí, tât cả những biện pháp và thủ đoạn đầu tranh 
mà kẻ thù sẵn có hay có thể có, thì hành vi của đạo quân đó là ngu xuẳn, thậm 
chí là tội ác nữa. Trong công việc quân sự đã thê, trong chính trị lại càng 
thê nữa. Về chính trị, người ta càng khó biệt trước được thủ đoạn đầu tranh 
nào có thể thích dụng và có lợi cho chúng ta, trong hoàn cảnh tương lai 
này hay hoàn cảnh tương lai khác. Không nắm được hêt thảy các cách đầu 
tranh, chúng ta có thể sẽ bị thât bại nặng nề — đôi khi thât bại quyêt định — 
nêu như trong tình hình các giai câp khác có những sự thay đổi xảy ra ngoài 
ý muôn của chúng ta và đặt ra cho chúng ta một hình thức hoạt động mà 
chúng ta lại đặc biệt không thạo. Nắm được hêt thảy các cách đâu tranh, 


Bệnh âu trĩ tả khuynh» trong phong trào cộng sản 675 


thì chúng ta nhầt định thắng, vì chúng ta đại biểu cho quyền lợi của giai 
cầp thực sự tiên tiên, thực sự cách mạng, ngay cả khi hoàn cảnh không cho 
phép chúng ta dùng thứ vữ khí nguy hiểm nhât cho kẻ thù, thứ vũ khí đánh 
được hệt sức nhanh những đòn chí tử. Những người cách mạng không có 
kinh nghiệm thường tưởng rằng các phương sách đâu tranh hợp pháp là 
cơ hội chủ nghĩa, vì trên địa hạt này, thường thường (nhât là trong thời 
‹bình, không có cách mạng) giai câp tư sản đã lừa bịp và mê hoặc công 
nhân nhiều nhât; và tưởng rằng các phương sách đâu tranh bât hợp phán 
mới là những phương sách cách mạng. Nhưng nghĩ như thê là lầm. Đúng 
là bọn cơ hội chủ nghĩa và phản bội giai câp công nhân, là những đảng và 
lãnh tụ không biêt hay không muôn (đừng nói: tôi không thẻ, mà nên nói: 
tôi không muôn) dùng những phương sách đâu tranh bât hợp pháp trong 
một hoàn cảnh như hoàn cảnh chiên tranh đê quôc chủ nghĩa 1914 — 1918 
chẳng hạn, hoàn cảnh trong đó giai câp tư sản các nước dân chủ tự do nhât 
đã lừa bịp công nhân một cách trắng trợn và điên cuồng chưa hề thây, bằng 
cách cầm không cho nói lên sự thật về tính chât cướp bóc của chiên tranh. 
Nhưng những người cách mạng nào không biêt kêt hợp £át cả những hình 
thức đầu tranh hợp pháp với những hình thức đâu tranh bât hợp pháp thì 
đều là những người cách mạng rât đở. Khi cách mạng đã bùng nỗ và đang 
lên mạnh, khi ai ai cũng đều nhảy vào cách mạng được, kẻ thì chỉ vì say mê, 
kẻ thì vì xu thời và thậm chí kẻ thì để kiêm chức vị nữa, lúc đó mà muôn 
trở thành người cách mạng thì không phải là việc khó. Về sau; khi đã thẳng 
lợi, giai câầp vô sản phải cô gắng phi thường, phải chịu hy sinh đau đớn, nêu 
có thê nói như thê, mới tự ‹giải thoát khỏi bọn cách mạng vô dụng ây. Khó 
khăn hơn nhiều — và đáng quý hơn nhiều — là biêt làm người cách mạng 
khi tình thê còn chưa cho phép đâu tranh một cách trực tiêp, công khai, thực 
sự có tính chât quần chúng rộng rãi, thực sự cách mạng, là biết bênh vực 
lợi ích cách mạng (bằng tuyên truyền, cô động, tô chức) trong các tổ chức 
không cách mạng, có khi rõ ràng là phản động nữa, trong một hoàn cảnh 
không cách mạng, giữa đám quần chúng không có thẻ hiểu ngay được sự 
cần thiết phải có một phương pháp hoạt động cách mạng. Biêt tìm thây, mò 
cho ra, quy định đúng con đường cụ thẻ hay bước biên chuyẻn đặc biệt 
của tình thê có khả năng đưø quần chúng tới cuộc đâu tranh cách mạng lớn 
lao, chân chính, quyêt định và cuôi cùng: đó là nhiệm vụ chính của chủ nghĩa 
cộng sản hiện tại ở Tây Âu và ở châu Mỹ. 

Lây nước Anh làm tỉ dụ. Chúng ta không thê biêt — và không ai có thể 
định trước được — bao giờ thì cách mạng vô sản thật sự sẽ nỗ ra ở Anh và 
duyên cớ nào sẽ giúp nhiều nhât vào việc thức tỉnh, khích động, thúc đầy 


42% 


876 V. 1. Lê-nữn 


quảng đại quần chúng hiện còn đang mê ngủ, tham gia đầu tranh. Cho nên 
chúng ta buộc phải tiền hành toàn bộ công tác chuẩn bị của chúng ta làm 
sao cho bồn chiềc giò của chúng ta được đóng móng sắt (như lời Plê-kha- 
nộp quá cô thường hay nói trước kia, khi còn là một nhà mác-xít và cách 
mạng). Có thẻ rồi đây một cuộc khủng hoảng nghị trường sẽ «chọc thủng›, sẽ 
‹phá vỡ mặt băng; có thẻ rồi đây, một cuộc khủng hoảng sẽ nỗ ra vì những 
mâu thuẫn đôi kháng giữa thuộc địa và chủ nghĩa đề quôc ngày càng trầm 
trọng, gay gắt và rồi bời không lôi thoát; có thẻ phát sinh nhiều chuyện khác 
nữa, v.v... Chúng ta không nói tới cái loại đầu tranh sẽ định đoạt vận mệnh 
của cách mạng vô sản ở Anh (không một người cộng sản nào nghi ngờ gì 
về vần đẻ này hêt; đôi với tât cả chúng ta, vân để đã được giải quyết, và đã 
được giải quyêt dứt khoát rồi). Chúng ta nói đên cái duyên cớ sẽ kích thích 
quần chúng vô sản hiện nay còn đang mmê ngù, phải chuyên động và sẽ đưa 
họ tới ngưỡng cửa cách mạng. Chúng ta không nên quên rằng ở nước cộng 
hòa tư sản Pháp, chẳng hạn, trước một tình hình, mà về phương diện quôc 
tê cũng như phương diện trong nước, còn trăm lần kém cách mạng hơn ngày 
nay, thì chỉ cần một đuyên cớ (bât ngờ» và «nhỏ mọm như một trong hàng 
ngàn, hàng ngàn sự gian trá bât lương của chủ nghĩa quân phiệt phản động 
(vụ Đrây-fux) là có thẻ đủ để đưa quần chúng tới sát nội chiên! 

Ở Anh, người cộng sản phải luôn luôn, không ngừng, cương quyêt 
lợi dụng đồng thời những cuộc tuyên cử nghị viện và cả hêt thảy những biên 
chuyên trong chính sách đôi với Ai-rơ-lan, trong chính sách thuộc địa, chính 
sách đê quôc chủ nghĩa của chính phủ Anh trên toàn thê giới, cũng như tât 
cả những lĩnh vực, địa hạt và trạng thái khác của đời sông xã hội; khắp nơi 
người cộng sản phải công tác theo tinh thần mới, theo tỉnh thần chủ nghĩa 
cộng sản, tỉnh thần Quôc tê III, chứ không phải tinh thần Quốc tế II. 
Ở đây, không phải lúc và không phải chỗ miêu tả những phương thức 
tham gia tuyển cử và đầu tranh nghị trường theo «kiều Nga», đkiểu bôn-sê- 
vích; nhưng tôi cũng nói để những người cộng sản các nước ngoài thây 
rõ rằng sự tham gia đó không giông một chút nào những cuộc vận động 
tuyên cử thông thường ở Tây Âu, Do đó người ta thường kêt luận: «Ở nước 
các anh, ở Nga, thì như thê, nhưng chề độ nghị trường ở nước chúng tôi 
thì khác. Kẽt luận như thê là sai. Sở di cần có những người cộng sản, những 
người theo Quôc tê III ở khắp các nước chính là để họ có nhiệm vụ 
phải thay đổi, về mọi mặt, trên mọi lãnh vực của cuộc sông, phương thức 
công tác cũ kỹ của đảng xã hội chủ nghĩa, có tính chât công liên chủ nghĩa, 
công đoàn chủ nghĩa và nghị trường, thành một phương thức công tác mới, 
phương thức cộng sản chủ nghĩa. Những hành vi cơ hội chủ nghĩa và thuần 


ế 


Bệnh âu trí ttả khuynh» trong phong trào cộng sản 677 


túy tư sản, những hành vi vụ lợi và xảo trá theo lôi tư bản chủ nghĩa cũng 
luôn luôn lộ ra rât nhiều và rât đủ vẻ trong các cuộc tuyển cử ở nước Nga 
chúng tôi. Những người cộng sản ở Tây Âu và châu Mỹ phải học cách sáng 
tạo ra một phương thức công tác nghị trường mới, không theo lẻ lôi cũ, 
không có tính chât cơ hội chủ nghĩa, không cầu danh trục lợi: đẳng cộng sản 
cần phải để ra những khẩu hiệu của mình; người vô sản chân chính, với sự 
giúp đỡ của dân nghèo không có tô chức và hoàn toàn bị làm cho khiêp nhược, 
cẩn phải rải và phân phát truyền đơn, phải đi thăm nhà cửa các công nhân, 
đi thăm những túp nhà lá của những người vô sản nông thôn và của nông 
dân các thôn xóm hẻo lánh (may thay các nước châu Âu, so với nước Ñga, 
thì có rât ít thôn xóm hẻo lánh hơn nhiều; ở Anh lại càng rât ít); phải len 
lỗi vào tât cả những hàng quán nào bình dân nhât, vào các hội, các đoàn, các 
chỗ tập hợp ngẫu nhiên, có tính chât bình dân nhât; phải nói chuyện với 
nhân dân nhưng không phải bằng một giọng thông thái (và không có vẻ quá 
ư nghị trường); không bao giờ được chạy theo một ‹ghê› nào ở nghị trường, 
nhưng ở đâu đâu cũng phải thức tỉnh tư tưởng của mọi người, lôi kéo 
quần chúng, nắm lây từng ngôn ngữ, cử chỉ của giai câp tư sản mà công kích 
chúng, lợi dụng bộ máy do chúng đã đặt ra, những cuộc tuyển cử do chúng 
đã để ra, những lời chúng hiệu triệu toàn dân; phải tuyên truyền cho nhân 
dân hiểu chủ nghĩa bôn-sê-vích như chưa bao giờ (dưới sự thông trị của 
giai câp tư sản) người ta có thể làm được như thê ngoài thời kỳ vận động 
tuyển cử (dĩ nhiên là trừ trường hợp những cuộc bãi công lớn; ở nước Ñga 
chúng tôi, khi đó cũng một bộ máy cỗ động nhân dân như £(hê lại hoạt động 
được mạnh hơn). Đó là điểu khó, hêt sức khó thực hiện ở Tây Âu và ở 
châu Mỹ, nhưng vẫn có thẻ và phải làm tròn nhiệm vụ ây; vì, nêu không 
có cô gắng thì nói chung, không thể giải quyêt được vân để nào của chủ 
nghĩa cộng sản cả; vậy mà phải cô gắng đẻ hoàn thành những nhiệm vụ £hực 
tiễn càng ngày càng muôn hình muôn vẻ, càng ngày càng dính líu đền tât 
cả mọi ngành hoạt động của đời sông xã hội, và khiên cho có thẻ tranh đoạt 
được hêt ngành này đên ngành khác, hệt địa hạt này đên địa hạt khác của 
đời sông xã hội, (rong tay giai cấp tư sản. 

Cũng chính ở nước Anh đó, cần phải dùng phương thức mới (không 
phải phương thức của đẳng xã hội chủ nghĩa mà là phương thức cộng sản 
chủ nghĩa, không phải phương thức cải lương mà là phương thức cách 
mạng) để tiên hành công tác tuyên truyền, cỗ động và tổ chức trong quân 
đội và trong các dân tộc bị áp bức hoặc không được bình quyền trong quôc 
gia «của mình» (như Ai-rơ-lan, các thuộc địa). Bởi vì tât cả mọi lãnh vực đó 
của đời sông xã hội, trong thời đại đề quôc chủ nghĩa nói chung và nhât là 


678 Ư. 1. Lê-nin 


hiện nay, sau một cuộc chiên tranh đã làm cho các dân tộc kiệt quệ và làm 
cho họ mở mắt thây sự thật một cách nhanh chóng (sự thật ây là hàng chục 
triệu người đã bị giêt và bị tàn tật chỉ là để định đoạt xem trong hai tên kẻ 
cướp Anh và Đức, tên nào sẽ cướp bóc được nhiều nước hơn), tât cả mọi 
lĩnh vực đó của đời sông xã hội đều chứa chât đặc biệt nhiều chât bén lửa 
và nhiều nguyên cớ dẫn đền xung đột, khủng hoảng và làm cho đâu tranh 
giai câp gay gắt thêm lên. Chúng ta không biết, chúng ta không thể biết 
tỉa lửa nào — trong mớ tia lửa hiện đang vọt lên khắp nơi, khắp mọi nước, 
đưới ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tê và chính trị trên thê giới — 
có thể gây thành đám cháy lớn, nghĩa là một sự thức tỉnh đặc biệt của quần 
chúng. Cho nên chúng ta phải đem áp dụng những nguyên tắc mới của 
chúng ta, những nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa, đề chuẩn bị› mọi trường 
hoạt động, cả những trường hoạt động cũ kỹ nhât, mục nát nhât và bề ngoài 
có vẻ vô hy vọng, nêu không chúng ta sẽ không đủ sức đẳm đương nỗi nhiệm 
vụ, chúng ta sẽ không chiêu cô được khắp các mặt, chúng ta sẽ không năm 
được mọi thứ vũ khí, chúng ta sẽ không tự chuần bị được đề chiên thắng 
giai câp tư sẳn (giai câp đã tô chức — và hiện đã phá hoại — mọi phương 
điện của đời sông xã hội theo lôi tư sản) cũng như đề sau này, khi đã thắng 
lợi, sẽ tiên hành cải tạo toàn bộ đời sông theo phương thức cộng sản chủ 
nghĩa. 

Từ khi xảy ra cuộc cách mạng vô sản Nga và những thắng lợi bât ngờ 
đôi với giai câp tư sản và bọn phi-li-xtanh, mà cuộc cách mạng đó đạt được 
trên phạm vỉ quốc tê, thì toàn thê giới đã đổi khác, cả giai câp tư sản ở khắp 
mọi nơi cũng trở nên khác trước. Giai câp này sợ «chủ nghĩa bôn-sê-vích›, 
tức điên lên vì chủ nghĩa bôn-sê-vích, đên nỗi mât cả trí. Và chính vì thê 
nên, một mặt, nó đây nhanh sự phát triên của các sự biên; mặt khác, nó 
chú tâm vào việc dùng bạo lực đàn áp chủ nghĩa bôn-sê-vích, do đó nó tự 
làm cho vị trí của nó suy yêu trên cả một loạt những địa hạt khác. Khi 
quyêt định sách lược của mình, người cộng sản các nước tiển tiên phải 
chú ý đên hai trường hợp đó. 

Khi bọn dân chủ - lập hiên ở Nga và Kê-ren-xki gây ra một chiên dịch 
điên cuồng chỗng những người bôn-sê-vích, — nhât là từ tháng tư rọ17, 
và đặc biệt hơn, từ tháng sáu và tháng bảy năm ây, — thì chúng đã dlàm 
quá tay». Hàng triệu sô báo tư sản gào lên đủ mọi giọng chỗng những người 
bôn-sê-vích, làm cho quần chúng có dịp xét đoán chủ nghĩa bôn-sê-vích, 
rồi thì, ngoài báo chí, chính nhờ sự ‹hăng hái: của giai câp tư sản mà những 
cuộc tranh luận về chủ nghĩa bôn-sê-vích đã lan tràn trong sinh hoạt xã hội. 
Hiện nay trong phạm vi quốc tê, bọn triệu phú tât cả các nước có những 


Bệnh âu trĩ ‹t khuynh» trong phong trào cộng sản 679 


hành động khiên chúng ta phải hêt sức biêt ơn chúng. So với bọn Kê-ren- 
xki và bè lũ, chúng công kích chủ nghĩa bôn-sê-vích không kém hăng hái; 
chúng ‹làm quá tay» và do đó cũng giúp đỡ chúng ta hệt như Kê-ren-xki đã 
giúp đỡ chúng tôi. Khi giai câp tư sản Pháp tập trung mũi dùi vào chủ nghĩa 
bôn-sê-vích để cồ động tuyển cử, gán cho những người xã hội chủ nghĩa 
tương đôi ôn hòa hay lừng chừng danh hiệu bôn-sê-vích; khi giai câp tư 
sản Mỹ hoàn toàn mât trí, bắt bớ cả hàng ngàn người bị tình nghi là bôn-sê- 
vích và gây ra một bầu không khí khủng khiêp vì phao ra khắp nơi những 
tin tức về những cuộc âm mưu bôn-sê-vích; khi giai câp tư sản Anh, giai 
câp tư sản «nghiêm chỉnh nhâo trên thê giới, mặc dầu rât thông minh và rât 
có kinh nghiệm, cũng vẫn mắc phải những điều ngu xuân không thẻ tưởng 
tượng, lập ra những ‹hội đâu tranh chông chủ nghĩa bôn-sê-vích» rât 
giàu có, cho xuât bản một sô sách báo chuyên môn đả kích chủ nghĩa bôn- 
sê-vích, tuyển mộ thêm một sô nhân viên tay chân gồm các nhà bác học, 
các tay cổ động, các giáo sĩ đê đầu tranh chông chủ nghĩa bôn-sê-vích; những 
khi đó, chúng ta phải cúi chào và cám ơn các ngài tư bản. Họ làm việc giùm 
cho chúng ta. Họ giúp chúng ta làm cho quần chúng quan tâm đên chính 
nội dung và vai trò của chủ nghĩa bôn-sê-vích. Họ không thể làm thê nào 
khác được, vì những cô gắng của chúng đẻ dim hơi lặng tiêng› về chủ nghĩa 
bôn-sê-vích, để bóp chêt nó đều đã thât bại. 

Nhưng đồng thời giai cầp tư sản hầu như chỉ nhìn thây một phương 
diện độc nhât của chủ nghĩa bôn-sê-vích mà thôi: phương diện khởi nghĩa, 
phương diện bạo lực, khủng bô; cho nên nó hêt sức chuẩn bị chông cự và 
phản công trên địa hạt đó nhiều nhât. Giai cầp tư sản có thẻ thành công 
trong việc này trong một vài trường hợp, ở một vài nước, trong những 
khoảng thời gian tương đôi ngắn: chúng ta phải tính đên trường hợp này 
và tuyệt đôi không hề sợ gì sự thành công ây cả. Chủ nghĩa cộng sản nhât 
thiệt qxuât hiệm từ mọi mặt của cuộc sông xã hội; các mầm mông của nó 
nhât định nảy nở khắp nơi; sự «truyền nhiễm (dùng theo một danh từ so 
sánh mà bọn tư sản và cảnh sát ưa thích, một danh từ qkhoái› nhât đôi với 
chúng) đã ăn sâu và đã thâm vào khắp cơ thê. Dầu người ta «cô bịb hêt sức 
cần thận một trong những chỗ này, thì sự đruyền nhiễm lại phát ra chỗ 
khác, có khi lại là chỗ khó phòng ngừa nhât. Đời sông sẽ thẳng. Giai câp 
tư sản rât có thể điên lên, cáu tiêt lên đên mât cả trí, làm quá tay, phạm 
những điều ngu xuân, báo thù trước đôi với những người bôn-sê-vích, 
tìm cách tàn sát (ờ Ân-độ, Hung, Đức, v.v...) hàng trăm, hàng ngàn, hàng 
vạn người bôn- sê-vích ngày mai hoặc trước kia: làm như thê, giai câp tư 
sản hành động như tât cả những giai câp đã bị lịch sử lên án. Người cộng 


680 V. 1. Lê-nin 
—=-..-.-_.". ------. 7 
sản cẩn phải biết rằng dù sao tương lai cũng hoàn toàn ở trong tay mình, 
Và vì thê cho nên, trong cuộc đầu tranh cách mạng vĩ đại, chúng ta có thể 
(và phải) kêt hợp tỉnh thần hăng hái nhiệt liệt nhât với tính bình tĩnh cao 
độ và với sự suy nghĩ chín chắn nhât đẻ đánh giá đúng những cơn giẫy giụa 
điên cuồng của giai câp tư sản. Cách mạng Nga đã bị đánh bại một cách 
đau đớn, năm 1oos; người bôn-sê-vích Nga đã bị đánh bại hồi tháng bảy 
1o17?°°; hơn 15.ooo người cộng sản Đức bị tàn sát vì mắc phải những mưu 
mô khiêu khích tỉnh ranh, những thủ đoạn quỷ quyệt của bọn Sây-đơ-man 
và Nô-xcơ liên minh với giai câp tư sản và với bọn tướng tá của chê độ quân 
chủ; khủng bô trắng đã diễn ra dữ dội ở Phẩn-lan và ở Hung. Nhưng ở hết 
thầy mọi nước và trong hễt thảy mọi hoàn cảnh, chủ nghĩa cộng sản càng 
được tôi luyện và lớn mạnh thêm. Nó đâm rễ rât sâu đên mức những cuộc 
khủng bô không những khó lòng làm cho nó suy yêu và kiệt quệ, mà còn 
làm cho nó mạnh thêm. Chúng ta chỉ thiêu một điều đề đi tới thắng lợi một 
cách chắc-chắn và vững vàng hơn, tức là: những người cộng sản tât cả các 
nước phải có ý thức rõ rệt và sâu sắc về sự cần thiết phải hêt sức mềm dẻo 
trong sách lược của mình, Đôi với chủ nghĩa cộng sản đang lớn vượt lên, 
nhât là ở các nước tiên tiên, thì cái mà hiện nó đang còn thiêu, chính là cái 
ý thức đó và cái bản lĩnh ứng dụng ý thức đó trong thực tiễn. 

Điều đã xảy ra cho những người mác-xít rât mực thông thái và cho các 
thủ lĩnh Quôc tê II rât mực tận tụy với chủ nghĩa xã hội như Cau-xki, 
Ôt-tô Bau-e và những người khác nữa, có thể (và phải) là một bài học bỗổ 
ích. Họ hoàn toàn hiểu rằng cẩn phải có một sách lược mềm dẻo; chính họ 
đã học tập và đã dạy phép biện chứng mác-xít cho những người khác (và 
nhiều trước tác của họ trong lĩnh vực này sẽ mãi mãi là những công hiển 
quý báu trong văn học xã hội chủ nghĩa); nhưng khi đưa ra áp dụng phép 
biện chứng ây, thì họ lại phạm một sai lầm rât lớn hoặc tỏ ra trong thực 
tiễn là những người &Öông biện chứng, những người không có chút khả 
năng dự tính được những thay đổi mau lẹ về hình thức và sự nảy nở mau 
chóng của một nội dung mới trong những hình thức cũ, đên nỗi sô phận 
của họ cũng chẳng hơn gì sô phận bọn Hin-đơ-man, Ghet và Plê-kha- 
nôp. Nguyên nhân căn bản làm cho họ bị phá sản là ở chỗ họ đã đẻ cho một 
hình thức duy nhât trong những hình thức phát triển của phong trào công 
nhân và của chủ nghĩa xã hội «thôi miêm họ, hình thức mà họ đã quên mắt 
tính chât phiên diện của nó; họ sợ phải nhìn thây sự đảo lộn do điều kiện 
khách quan tât nhiên phải dẫn tới, và cứ tiêp tục lắp đi lắp lại những chân 
lý sơ giản đã học thuộc lòng mà thoạt nhìn thì đường như không thể tranh 
cãi gì được nữa, chân lý quá rõ ràng như 3 phải lớn hơn là a. Nhưng chính 


—.D 


Bệnh âu trĩ ‹dả khuyni» trong phong trào cộng sản 68I 


trị lại giông đại sô học hơn là sô học và càng giỗng toán học cao cầp hơn là 
toán học sơ câp. Thực ra, tât cả những hình thức cũ của phong trào xã hội 
chủ nghĩa đã chứa đầy một nội dung mới; do đó mà một dâu mới, dâu «trừ» 
đã xuât hiện trước các con sô, trong khi đó thì các nhà thông thái của chúng 
ta cứ gân cỗ (và vẫn còn gân cỗ) lên để tự thuyêt phục và thuyêt phục những 
kẻ khác rằng «trừ +» lớn hơn «trừ 2). 

Hãy cô làm sao cho những người cộng sản đừng phạm cũng một sai 
lắm đó nhưng theo một chiều khác, hay nói cho đúng hơn, hãy cô làm sao 
cho cũng một sai lầm đó, mà những người cộng sản ‹tả phái» đã phạm theo 
một chiều khác, được sửa chữa hêt sức nhanh chóng và ít hậu quả cho cơ 
thể được chừng nào hay chừng nây. Chủ nghĩa giáo điều tả cũng là sai, 
chứ không phải riêng gì chủ nghĩa giáo điều hữu. Dĩ nhiên, sai lầm của 
chủ nghĩa giáo điều tả trong phong trào cộng sản hiện nay, muôn phần 
không nguy hiềm và không trầm trọng bằng sai lầm của chủ nghĩa giáo điều 
hữu (nghĩa là chủ nghĩa xã hội - sô-vanh và chủ nghĩa Cau-xki); nhưng 
đó chỉ là vì chủ nghĩa cộng sản tả khuynh là một xu hướng mới câu thành, 
mới phát sinh mà thôi. Và chính vì lẽ độc nhât đó mà trong những điều kiện 
nào đó, bệnh này có thẻ dễ chữa, nên phải tiên hành chữa nó một cách hệt 
SỨc cương quyết. 

Những hình thức cũ đã vỡ tung ra rồi, vì nội dung mới của những hình 
thức này — nội dung phản vô sản, phản động — đã phát triển quá mức. 
Hiện nay đứng về phương diện phát triển của chủ nghĩa cộng sản quốc tê 
mà nói, thì chúng ta đã có một nội dung công tác thật vững chắc, thật cứng 
cáp, thật mạnh mẽ (giành Chính quyền xô-viêt, giành chuyên chính vô sản), 
khiên cho nội đung ây có thể mờ phải biều hiện ra dưới bât cứ một hình thức 
nào, cũ cũng như mới; nội dung ây có thể và phải cải biên, chiên thẳng, 
chỉnh phục tât cả mọi hình thức, cả cũ lẫn mới — không phải là đề thích ứng 
với những hình thức cũ, mà để làm sao biên mọi hình thức, dù cũ hay mới, 
thành một công cự làm cho chủ nghĩa cộng sản thắng, thắng một cách dứt 
khoát và hoàn toàn, một cách quyêt định và triệt đẻ. 

Người cộng sản phải hêt sức cô gắng hướng phong trào công nhân và 
nói chung, hướng sự tiên hóa xã hội đi theo con đường thẳng nhât và nhanh 
chóng nhât để tiên tới thắng lợi của Chính quyền xô-viêt trên toàn thê giới 
và tiên tới chuyên chính vô sản. Đó là một chân lý không thẻ tranh cãi gì 
được nữa. Nhưng chỉ cần bước quá đi một tí — một bước đi, hình như, 
cũng theo hướng nói trên — là chân lý đó sẽ biên thành sai lầm. Chỉ nói, 
như người cộng sản tả phái ở Đức và ở Anh, rằng chúng ta chỉ thừa nhận 
một con đường duy nhất, là con đường thẳng; rằng chúng ta không thừa 


682 Vƒ. I. Lê-nin 


nhận phải đi quanh co, cũng không thừa nhận phải có nhân nhượng thỏa 
hiệp, thì như thê cũng sẽ là một sai lầm có thể đưa lại và trong từng phần 
đã đưa lại và đang đưa lại những thiệt hại lớn nhât cho chủ nghĩa cộng sản. 
Chủ nghĩa giáo điều hữu chỉ khăng khăng thừa nhận những hình thức cũ, nó 
đã hoàn toàn phá sản, vì nó không nhận thây cái nội dung mới. Chủ nghĩa 
giáo điều tả khăng khăng tuyệt đôi phủ nhận một sô hình thức cũ mà không 
thây rằng nội dung mới đang tự mở lây một con đường xuyên qua đủ mọi 
hình thức; rằng nhiệm vụ của chúng ta, những người cộng sản, là phải nắm 
lây hệt thảy mọi hình thức, học cách lây hình thức này bồ khuyêt hêt sức 
nhanh chóng hình thức khác, lây hình thức này thay thê cho hình thức khác, 
ứng dụng sách lược của chúng ta cho thích hợp với mọi biên chuyền không 
do giai câp chúng ta, không do nỗ lực của chúng ta gây nên. 

Những thảm họa, những cảnh bì ồi, những cái xâu xa của chiên tranh 
đê quôc chủ nghĩa thê giới, hoàn cảnh không có lôi thoát do cuộc chiên tranh 
ây gây nên, tât cả những cái đó đang kích thích và xúc tiên mạnh mẽ cuộc 
cách mạng toàn thê giới; cuộc cách mạng này phát triển về bể rộng và bẻ 
sâu với một tôc độ nhanh chóng lạ thường, với nhiều hình thức tiệp nôi 
nhau vô cùng phong phú, trong đó mọi thứ giáo điều đều bị thực tiễn bác 
bỏ một cách bô ích, khiên chúng ta có mọi lý đo để hy vọng rằng phong trào 
cộng sản quôc tê sẽ mau chữa khỏi hằn bệnh âu trĩ của chủ nghĩa cộng sản 
4tả khuynh›. 


Ngày z7 tháng tư 192O, 


“. 


PHỤ LỤC 


Trong khi nhà xuât bản ở nước chúng tôi — nước mà bọn đê quốc toàn 
thê giới đã cướp phá và còn tiệp tục cướp phá và phong tỏa đẻ trả thù cách 
mạng vô sản, không thèm đêm xỉa gì đến những điều mà chúng đã hứa với 
công nhân nước chúng — trong khi nhà xuât bản của chúng tôi còn loay hoay 
thu xếp đề in ra cuôn sách của tôi, thì tôi nhận thêm được một sô tài liệu 
ở nước ngoài gửi đền. Ở đây, tôi không có ý định việt gì nhiều hơn là những 
nhận xét ngắn của một ký giả, nên tôi sẽ chỉ nói qua về một vài điểm. 


I 
SỰ PHÂN LIỆT GIỮA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN ĐỨC 


Sự phân liệt giữa những người cộng sản Đức đã thành sự thật. ‹Phái tả» 
hay ‹phái đôi lập về nguyên tắc› đã thành lập một đẳng riêng biệt; khác với 
‹Đảng cộng sảm°*®!, đảng này gọi là cĐảng công nhân cộng sản›. Ở Ý, hình 
như tình hình cũng đang đi tới chỗ phân liệt. Tôi nói: hình như, vì tôi chỉ 
có hai sô mới (sô 7 và sô 8) của báo tả phái Xô-viêb («11 Soviet›), trong đó 
người ta đã công khai dự tính rằng có thể và có khi cần phải phân liệt, và trong 
đó cũng nói đến một cuộc đại hội của phái dkhông tham gia» (hay phái tầy 
chay, nghĩa là phái phản đôi việc tham gia nghị viện) là phái từ trước tới 
nay vẫn có chân trong Đảng xã hội chủ nghĩa Ý. 

E rằng sự phân liệt với «phái tả», phái phản đôi tham gia nghị trường (và 
trong từng bộ phận cũng phản đôi làm chính trị, phản đôi lập mọi chính 
đảng và phản đôi hoạt động trong công đoàn) sẽ trở thành một hiện tượng 
quốc tê như việc phân liệt với bọn ‹phái giữa» (hay bọn theo Cau-xki, bọn 
theo Lông-ghê, bọn ‹độc lập), v.v..). Thôi, như thê cũng được. Dù sao 
phân liệt cũng còn hơn là để tình trạng hỗn độn làm cần trở sự trưởng thành 
của Đảng về phương diện tư tưởng, lý luận và cách mạng, cũng như sẽ 
trở ngại cho công tác thực tiễn, nhât trí, thực sự có tô chức và thực sự nhằm 
chuẩn bị cho chuyên chính vô sản. 


684 Ứ. I. Lô-nin 


«Phái tả» hãy thử thách mình trong thực tiễn, trong phạm vi quôc gia 
và quốc tê đi; họ hãy thử chuẩn bị (rồi thực hiện) chuyên chính vô sản mà 
không có một đẳng tập trung chặt chế và một kỷ luật sắt, mà không làm chủ 
được mọi lĩnh vực, mọi ngành và mọi loại công tác chính trị và văn hóa, 
xem sao. Kinh nghiệm thực tiễn sẽ sớm mở mắt cho họ. 

Chỉ cần hêt sức cô gắng làm cho sự phân liệt với «phái tả» không trở ngại 
hay trở ngại rât ít cho việc hợp nhât — hợp nhất tât yêu và nhât định sẽ 
thực hiện được trong một tương lai rât gần — tât cả những người tham gia 
phong trào công nhân, những người thành khẩn và trung thực tán thành 
Chính quyển xô-viễt và chuyên chính vô sản, thành một đảng duy nhất. 
Điều đặc biệt may mắn cho người bôn-sê-vích Nga là họ đã có một thời gian 
mười lăm năm đề hoàn thành đên nơi đên chôn cuộc đâu tranh có hệ thông 
chông bọn men-sê-vích (nghĩa là chông bọn cơ hội chủ nghĩa và bọn «phái 
giữa») cũng như chồng ‹phái tả, một thời gian lâu trước cuộc đâu tranh trực 
tiếp của quần chúng đẻ giành lây chuyên chính vô sản. Ở châu Âu và châu 
Mỹ, hiện nay phải thực hiện công việc đó bằng biện pháp ‹hành quân câp 
tôo. Một vài nhân vật, nhât là trong sô những kẻ không thành đạt trong 
việc muôn làm lãnh tụ sẽ có thể (nêu họ thiêu tính thần kỷ luật vô sản và 
thiêu «trung thực với chính mình›) cô châp giữ lây những sai lầm của mình 
trong một thời gian lâu; còn quần chúng công nhân, thì hễ gặp thời cơ là họ 
sẽ tự mình liên hiệp lại và liên hiệp tât cả những người cộng sản trung thực 
một cách dễ dàng và nhanh chóng thành một đảng duy nhât, thành một đảng 
có khả năng thiệt lập chê độ xô-viêt và chuyên chính vô sản*, 


* Về vân để hợp nhật sau này của những người cộng sản stả phái» những người 
phản đổi tham gia nghị viện, với những người cộng sản nói chung, tôi còn nhận 
thây điểm này. Theo các báo chí của những người cộng sẵn ‹tả phái» và của những 
người cộng sản nói chung ở Đức mà tôi đã được đọc, thì tôi nhận thây rằng những 
người cộng sản «tả phái? ở Đức có ưu điểm là biêt làm công tác tuyên truyền trong 
quần chúng hơn các người cộng sản kia. Trong lịch sử Đảng bôn-sê-vích, tôi đã 
nhiều lần nhận thây một sự tình tương tự như thê — tuy là trong những phạm 
vi nhỏ hơn và trong những tổ chức địa phương lẻ t, chứ không phải trong phạm 
vi toàn quốc. Như năm 1oo7—1oo8, những người bôn-sê-vích «tả phái» một đôi 
lúc, ở chỗ này chỗ kia, đã làm công tác tuyên truyền cỗ động của họ trong quần 
chúng có kêt quả nhiều hơn chúng tôi. Đó một phần là vì trong thời lỳ cách mạng; 
hoặc khi lòng tưởng nhớ đên cách mạng còn mạnh, thì với một sách lược sđơn 
thuẩn› phủ nhận, người ta còn dễ dàng gần gũi quản chúng hơn. Nhưng đó vẫn 
chưa phải là một lý lẽ đề chứng minh cho sách lược ây là đúng. Dù sao cũng không 
thể nghỉ ngờ gì nữa là đảng cộng sản, nêu muôn thật sự trở thành đội tiên phong, 
bộ phận tiên tiên của giai cấp cách mạng, của giai câp vô sản, không những thê 
còn muôn học cách lãnh đạo quảng đại quẩn chúng không chỉ vô sản mà cả không 


Bệnh đu trí ttủ khuynÏa trong phong trào công sản 685 


li 
NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẲN VÀ BỌN ĐỘC LẬP Ở ĐỨC 


Trong cuôn sách nhỏ của tôi, tôi đã phát biều ý kiên rằng một sự thỏa 
hiệp giữa những người cộng sản và cánh tả của bọn độc lập là điều cần thiệt 
và có lợi cho chủ nghĩa cộng sản, nhưng điều đó không phải dễ thực hiện. 
Những báo chí mà tôi nhận được từ trước tới nay đã chứng minh rằng 
hai ý kiên trên của tôi là đúng. Tờ «Cờ đỏ› sô z2, cơ quan của Ban 
châp hành trung ương Đảng cộng sản Đức ((Die Rote Fahne”°”, Zentralor- 
gan der Kormmunistischen Partei Deutschlands, Spartakusbund, ngày 26 
tháng ba 1o2o); có đăng lời «tuyên bô» của Ban châp hành Trung ương ây về 
vụ (binh biêm (âm mưu, phiêu lưu) của Cap — Luyt-vit và về tchính phủ 
xã hội chủ nghĩa». Xét theo những tiền để cơ bản và kêt luận thực tê của nó, 
thì lời tuyên bô ây hoàn toàn đúng. Những tiền để cơ bản đó rút lại là: hiện 
nay không có «cơ sở khách quam của chuyên chính vô sản, vì tđa sô công 
nhân thành thị» đi với bọn độc lập. Kêt luận là: hứa hẹn một ‹thái độ đôi 
lập trung thực (nghĩa là từ bỏ không chuân bị đật đồ bằng bạo lựo›) đôi với 
chính phù œã hội chủ nghĩa mà trong đó không có các đảng tư sản-tư 
bản chủ nghĩa tham gia». 

_ Sách lược này chắc chắn là đúng về căn bản. Nhưng nêu chúng ta không 
cẩn nói đền những điềm không chính xác vẻ chỉ tiết trong bản trình bày đó 
thì trái lại chúng ta không thể bổ qua sự việc là (trong một bản tuyên bô 
chính thức của Đảng cộng sản) người ta không thể gọi một chính phủ của 
bọn xã hội - phản bội là chính phủ «xã hội chủ nghĩa» được; là không thể 
nói đên việc loại trừ các (đảng tư sản - tư bản chủ nghĩa ra ngoài, vì những 
đảng của bọn Sây-đơ-man và của các ngài Cau-xki - Cri-xpiên đều là những 
đảng dân chủ tiểu tư sản; cuôi cùng là không thể viêt những điều như đã 
nói trong đoạn thứ 4 bản tuyên bô: 


©...Một tình huông trong đó quyển tự do chính trị có thê được sử dụng không 
hạn độ và trong đó nền dân chủ tư sản không thẻ hành động như là chuyên chính 
của tư bản, tình huông đó xét trên quan điềm phát triển của nền chuyên chính 
vô sản, sẽ có một tâm quan trọng lớn đôi với việc tranh thủ quần chúng vô sản 
đi theo chủ nghĩa cộng sản sau nảy..." 


vô sản nữa, quần chúng những người lao động và những người bị bóc lột, thì phải 
biết làm công tác tuyên truyền, tổ chức; cô động một cách làm sao cho dễ tiềp thu 
nhật, dễ hiểu nhất, rõ ràng nhật và sinh động nhật cả đôi với các qphô› thợ thuyền, 
nhà máy lẫn đổi với các làng quê. 


b86 V. 1. Lê-nm 


Tình huông ây không thể có được. Những lãnh tụ tiểu tư sản, bọn Hen- 
đec-xơn Đức (tức là bọn Sây-đơ-man) và bọn Snau-đen Đức (tức là bọn 
Cri-xpiên) không thoát và không thê thoát khỏi khuôn khô nẻn dân chủ tư 
sản, nền dân chủ này chính cũng chỉ có thể là một nền chuyên chính của tư 
bản. Đứng về phương diện nhằm đạt tới những kêt quả thực tiễn mà Ban 
châp hành trung ương Đảng cộng sản đang theo đuôi một cách hoàn toàn 
chính đáng, thì hẳn là không nên viễt những điều quyêt đoán sai lầm vẻ 
nguyên tắc và có hại về chính trị như thê. Nhằm mục đích đó, chỉ cẩn nói 
(nều muôn giữ lịch sự nghị trường): chừng nào mà đa sô công nhân thành 
thị còn đi theo bọn độc lập thì chúng tôi, những người cộng sản, chúng tôi 
không thể ngăn câm những công nhân ây nêm thử kinh nghiệm của thứ chính 
phủ ‹của họ», để tự họ gạt bỏ những ảo tưởng dân chủ tiểu tư sản cuôi cùng 
của họ (nghĩa là những ảo tưởng cũng «tư sản - tư bản chủ nghĩa? vậy). 
Như thê cũng đủ để làm căn cứ cho một thỏa hiệp, thực sự cẩn thiết, tức là 
từ bỏ trong một thời gian việc dự định dùng vũ lực lật đỗ một chính phủ 
đang được đa sô công nhân thành thị tín nhiệm. Còn trong công tác cỗ 
động hàng ngày trong quần chúng, không bị bó buộc trong khuôn khô lịch 
sự nghị trường, chính thức; thì cô nhiên là có thể nói thêm: hãy để cho bọn 
vô dụng Sây-đơ-man và bọn phi-li-xtanh Cau-xki Cri-xpiên ây tỏ ra bằng 
hành động rằng chúng đã tự đẻ cho mình bị mê hoặc và mê hoặc công nhân 
đên mức nào rồi; chính phủ ‹trong sạch› của chúng sẽ quét dọn ‹sạch hơn 
ai hệt những chuồng phân kinh niên của chủ nghĩa xã hội, của chủ nghĩa 
xã hội - dân chủ và của những thứ xã hội - phản bội khác nữa. 

Một lần nữa, chân tướng bọn lãnh tụ hiện nay của cĐảng xã hội - dân 
chủ độc lập Đức› (của các bọn lãnh tụ mà người ta tưởng lầm là đã mât hêt 
ảnh hưởng và kỳ thật thì đôi với vô sản, chúng còn nguy hiểm hơn là bọn 
xã hội - dân chủ Hung, bọn đã tự xưng là cộng sản và đã hứa «ùng hộ› chuyên 
chính vô sản) lại lộ ra trong cuộc phiêu lưu của bọn Cooc-ni-lôp Đức, nghĩa 
là trong cuộc chính biên của các ngài Cap và Luyt-vit*. Chúng ta thây một 
hình ảnh thu nhỏ nhưng rât rõ của cuộc chính biên ây trong những bài báo 
ngắn của Cac Cau-xki: Giờ phút quyềt định (e€Entscheidende Stunden›) 
đăng trên tờ ‹ŒFreiheib (CTự do”, cơ quan của bọn độc lập) ra ngày 


*“Sự kiện này đã được trình bày hêt sức sáng rõ, gọn gàng và chính xác, một 
cách mác-xít, trong tờ báo hàng ngày rât hay của Đảng cộng sản Áo, tờ «Cờ đỏ» 
(Die Rote Fahne›?°8) ngày 28 và 3o tháng ba 1o2o, Viên, sô 266 và 267, tác giả 
L.L.: Ein neuer Abschnitt der deutschen Revolution›). (Một giai đoạn mới của 
cách mạng Đức. BT.) 


\£ 


Bệnh âu trĩ «qả khuynh» trong phong trào cộng sản 687 


o thắng ba 1o2o và của Ac-tua Cri-xpiên: ‹Bàn về tình hình chính trị› 
(cũng báo đó, 14 tháng tư 1o2o). Các ngài ây không biêt suy nghĩ và lý luận 
như người cách mạng tí nào cả. Họ là những người dân chủ tiểu tư sản 
hay than khóc; ngàn lần nguy hiểm cho vô sản hơn nêu họ tự xưng là 
những kẻ ủng hộ Chính quyển xô-viêt và chuyên chính vô sản, vì, trong 
thực tiễn, họ sẽ không tránh khỏi phản bội một khi gắp khó khăn nguy 
hiểm... phần bội mà đồng thời vẫn (rầt thành khẩm tin tưởng rằng họ 
giúp giai câp vô sản! Thì bọn xã hội - dân chủ Hung, tự gán cho mình 
nhãn hiệu cộng sản, cũng đã ‹giúp› giai câp vô sản đây, khi mà, vì hèn nhát 
và thiêu khí tiềt, họ đã cho rằng tình hình Chính quyền xô-viêt ở Hung là 
tuyệt vọng, và đâm ra khóc lóc sụt sùi trước bọn tay sai của tư bản và bọn 
đao phủ của Đồng minh. 


II 


TU-RA-TI VÀ BÈ LŨ Ở Ý 


Những sô nói trên của tờ báo Ý ‹%ô-viêp hoàn toàn xác nhận những 
điều tôi đã nói trong cuôn sách của tôi về sai lầm của Đảng xã hội chủ nghĩa 
Ý là đã dung nạp những đảng viên như thê và thậm chí cả một nhóm nghị 
sĩ như thê trong hàng ngũ mình, Điều đó lại được một người làm chứng ở 
ngoài cuộc xác nhận một cách đẩy đủ hơn, người ây là phóng viên ở La-mã 
của báo «Người bảo vệ thành Man-set-xtơ›, cơ quan của phái tư sẳn tự 
dơ Anh. Tờ báo này tường thuật trong sô ra ngày 12 tháng ba 1g2o một cuộc 
phỏng vân Tu-ra-ti. Phóng viên báo đó việt: : 

‹..Ông Tu-ra-ti cho rằng, ở Ý, nguy cơ cách mạng không thể có gì đáng 
làm cho người ta lo sợ. Lo sợ như thê là không có căn cứ. Phái cực đoan đùa 
với ngọn lửa lý luận xô-viễt là chỉ côt giữ cho quần chúng được phần chân và 
bị kích thích. Những lý luận ây thực ra chỉ thuần lànhững khái niệm hoang đường, 
những cương lĩnh không chín chắn, vô dụng trong thực tiễn. Những lý luận 
ây chỉ có thể dùng để duy trì các giai cắp cần lao trong tình trạng chờ đợi. Chính 
những kẻ dùng lý luận đó làm mồi đẻ làm lóa mắt những người vô sản, cũng tự 
thẫy bắt buộc phải tiên hành một cuộc đâu tranh hàng ngày để giành lây những 
cải thiện về kinh tê thường thường không đáng kể, và như thê để trì hoãn thời 
gian mà công nhân sẽ mât hệt ảo tưởng và lòng tin vào những ảo ảnh mà họ đang 
ôm äp trong lòng. Do đó, mới xuât hiện một thời kỳ dài trong đó có những cuộc 
bãi công lớn nhỏ và nỗ ra vì bât kỳ duyên cớ nào, cho đến những cuộc bãi công mới 
rồi của ngành bưu điện và ngành đường sắt, những phong trào này làm cho tình 
thê khó khăn trong nước càng thêm trầm trọng. Cả nước đang bực tức vì những 
khó khăn trong vẫn để A-đri-a-tich, đang phải è cô dưới gánh nặng của nợ nần 


688 ƒ, I. Lôê-n 


nước ngoài và của lạm phát quá nhiều; thẻ mà người ta còn lâu mới hiểu được 
sự cần thiết phải dùng kỳ luật lao động là cái duy nhất có thẻ khôi phục lại trật 
tự và thịnh vượng..., 

Thực rõ như ban ngày; người phóng viên Anh đã nói lộ ra một sự thật 
mà chính Tu-ra-t, cũng như những kẻ tư sản bênh vực hắn, những kẻ 
đồng lõa với hắn và xui giục hắn ở Ý, đang cô che giầu và ngụy trang. Sự 
thật ây là những tư tưởng và hành động chính trị của các ngài Tu-ra-ti, 
'Trê-vet, Mô-đi-gơ-li-a-ni, Đu-gô-ni và bè lũ, quả đúng hệt như người 
phóng viên Anh đã diễn tả. Đó là một thứ xã hội - phản bội đặc sệt. Cái việc 
đứng ra bênh vực trật tự và kỳ luật đôi với công nhân phải chịu cảnh nô lệ 
làm thuê và phải lao động đề làm giàu cho bọn tư bản, mới đáng giá làm sao! 
Và chúng tôi, những người Nga, chúng tôi đã quá quen với tât cả những thứ 
nghị luận mmen-sê-vích ây rồi! Còn việc thú nhận rằng quần chúng đứng vẻ 
phía Chính quyển xô-viêt mới đáng quý làm sao! Thật là những đầu óc tư 
sản đần độn, nông cạn không thể hiểu một tí gì về tác dựng cách mạng của 
những cuộc bãi công phát triển tự phát ây cả! Thực ra, người phóng viên 
Anh của tờ báo tư sản tự do đã vô tình phản lại các quý ông Tu-ra-ti và bè 
lũ và đã xác nhận hùng hồn sự đúng đắn của những điều mà đồng chí Booc- 
đi-ga và bạn bè của đồng chí ở báo ‹Š%ô-viêb đòi hỏi, tức là: nêu muôn 
thực sự đứng về phía Quôc tê III, thì Đảng xã hội chủ nghĩa Ý phải 
tông cỗ một cách nhục nhã các ông Tu-ra-ti và bè lũ ra khỏi hàng ngũ và 
phải trở thành zmmột đảng cộng sản về mặt danh hiệu cũng như về mặt công 
việc mình làm. 


IV 
TIỀN ĐỀ ĐÚNG NHƯNG KẾT LUẬN SAI 


Nhưng sau khi phê bình đúng các ngài Tu-ra-ti và bè lũ thì đồng chí 
Booc-đi-ga và bạn bè «tả pháp của đồng chí lại rút ra kêt luận sai lầm này là, 
nói chung, tham gia nghị viện là có hại. (Phái tả› ở Ý không đưa ra được một 
mảy may luận chứng nghiêm chỉnh nào đề bênh vực cho quan điểm đó cả. 
Như thê chỉ vì họ không hiểu (hay cô ý quên) những mẫu mực quốc tê về 
cách lợi dụng nghị viện tư sản, một cách thực sự cách mạng và cộng sản, lợi 
dụng rõ ràng là có lợi cho việc chuẩn bị cách mạng vô sản, Chỉ vì không 
thể hình dung được việc lợi dụng theo lôi qmớp ây như thể nào, nên họ gào 
lên và lắp đi lắp lại không cùng luận điệu phản đôi sự lợi dụng theo lỗi «cũ», 
không bôn-sê-vích, chê đệ đại nghị. 


Bệnh âu trí œả khuynh› trong phong trào cộng sản 689 


Đó chính là sai lầm căn bản của họ. Không phải chỉ trong địa hạt nghị 
trường, mà trong mọi địa hạt hoạt động, chủ nghĩa cộng sản cũng đều phải 
đưa lại (và nêu không có công tác lâu dài, nhẫn nại và kiên trì thì &hồng thể 
đưa lại được) cái mới mẻ về nguyên tắc, đoạn tuyệt hẳn với nể nếp của 
Quốc tê IÏ (tuy vẫn giữ và phát huy những cái hay của Quốc tê này). 

Hãy lây công tác báo chí làm tỉ dụ. Báo, sách nhỏ, truyền đơn giữ một 
nhiệm vụ không thể thiêu về mặt tuyên truyền, cổ động và tổ chức. Trong 
một nước văn minh đôi chút, thì không một phong trào quần chúng nào lại 
có thẻ không cần đền một bộ máy báo chí. Và tật cả những lời kêu gào phản 
đôi (lãnh tụ», tât cả những lời trịnh trọng hứa hẹn giữ cho quần chúng được 
thuần khiêt khỏi bị ảnh hưởng của các lãnh tụ, sẽ không thể nào tránh cho 
chúng ta khỏi phải sử dụng vào trong công tác đó những người xuât thân từ 
giới trí thức tư sản; sẽ không miễn cho chúng ta khỏi cái không khí, cái 
hoàn cảnh «tư hữu», dân chủ tư sản, trong đó công tác ây được tiên hành 
dưới chê độ tư bản. Ngay cả hai năm rưỡi sau khi lật đổ được bọn tư sản, 
sau khi giai câp vô sản đã cướp được chính quyền, xung quanh chúng tôi 
vẫn còn không khí đó, hoàn cảnh đó của những quan hệ tư hữu, dân chủ tư 
sản của quần chúng (nông dân, thợ thủ công). 

Lợi dụng nghị trường là một hình thức hoạt động, báo chí lại là một 
hình thức hoạt động khác. Trong hai trường hợp đó, nội đung vẫn có thẻ là 
nội dung cộng sản và phải là như thê, nêu những người công tác trong địa 
hạt này cũng như trong địa hạt kia, thực sự là những người cộng sản, thực 
sự là những đẳng viên một đảng quần chúng của vô sản. Nhưng trong địa 
hạt này hay địa hạt khác — và trong bắt I;ỳ địa hạt hoạt động nào dưới chê độ tư 
bản và ở thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội—người 
ta cũng không thể lần tránh những khó khăn, những nhiệm vụ đặc biệt mà 
giai câp vô sản phải khắc phục và phải giải quyêt để sử dụng có lợi cho mục 
đích của mình những người xuât thân từ một giới tư sản, để chiên thắng 
những thành kiên và những ảnh hưởng của những phần tử trí thức tư sản, 
để làm yêu sức đôi kháng của hoàn cảnh tiêu tư sản (và đẻ rồi sau đó hoàn 
toàn cải tạo hoàn cảnh đó). 

Trong tât cả các nước, trước chiên tranh 1g14—1g18 chúng ta há lại 
không thây rât nhiều thí dụ về bọn vô chính phủ chủ nghĩa và công đoàn 
chủ nghĩa và những người cực «tả» khác đã kịch liệt công kích việc tham gia 
nghị trường, chê giễu những nghị sĩ xã hội chủ nghĩa bị tư sản hóa một cách 
đê hèn, mạt sát hành động cầu danh trục lợi của chúng, v.v... và v.v... nhưng 
chính họ, bằng báo chí, bằng hoạt động trong nghiệp đoàn, lại cũng đi bước 
đường công danh tư sản hoàn toàn giông như thê, hay sao? Về phương diện 


44—2886 


690 V. 1. Lên 


này, chỉ lầy nước Pháp mà nói, thì gương các quý ông Giu-hồ và Me-re- 
hem há chẳng điển hình hay sao? 

‹Cự tuyệt việc tham gia nghị trường là âu trï ở chỗ người ta tưởng 
tượng có thể dùng phương pháp sgiản đơm, cđễ đãi» và tựa hồ như là cách 
mạng ây để «giải quyềt» cái vần để khó khăn là đầu tranh chồng những ảnh 
hưởng dân chủ tư sản ¿rong nội bộ phong trào công nhân, nhưng thực ra chỉ 
là tự mình trôn cái bóng của mình, nhằm mắt trước khó khăn và dùng lời 
lẽ để lần tránh khó khăn đó mà thôi. Bệnh cầu danh trục lợi trâng tráo nhất, 
việc lợi dụng các ghê nghị trường theo lôi tư sản, việc trắng trợn làm biển 
chầt công tác nghị trường theo lỗi cải lương, tỉnh thần thủ cựu hủ lậu tiểu 
tư sản, — không nghi ngờ gì cả, tầt cả những cái đó là những hiện tượng 
tiêu biều thông thường và lưu hành nhât do chủ nghĩa tư bản đã sản sinh 
ra khắp mọi nơi, không chỉ ở ngoài mà cả ở trong nội bộ phong trào công 
nhân. Nhưng cũng chính chủ nghĩa tư bản đó và hoàn cảnh tư sản do nó 
tạo ra (hoàn cảnh này tiêu tan đi rầt chậm, ngay cả sau khi giai cầp tư sản 
đã bị lật đỗ, vì giai cầp nông dân không ngừng sản sinh ra giai cầp tư sản) 
lại đẻ ra trong mọi địa hạt của công tác và sinh hoạt, không trừ địa hạt nào 
cả, một chủ nghĩa mưu cầu danh lợi tư sản, một chủ nghĩa sô-vanh dân 
tộc, cái lề thói tẩm thường tiểu tư sản, v.v... là những sản phầm có một 
thực chât giông hệt như vậy và chỉ hơi khác về những biên thái hình thức 
không đáng kẻ. 

Hỡi các bạn thân mên chủ trương tầy chay và chồng hoạt động nghị 
trường, các bạn tự cho mình là ‹cách mạng ghê gớm› đây, nhưng thực ra 
các bạn đã tỏ ra sợ hãi trước những khó khăn, tương đồi không quan trọng 
mây, của cuộc đầu tranh chồng ảnh hưởng tư sản trong phong trào cồng 
nhân, trong lúc ây thì sự thẳng lợi của các bạn, nghĩa là việc giai cầp vô 
sản lật đỗ giai cầp tư sản và cướp chính quyền, cũng sẽ gây ra những khó 
khăn đúng như: thê mà quy mô còn lớn hơn, vô cùng lớn hơn nữa. Các bạn 
sợ hãi một cách trẻ con cái khó khăn nhỏ hiện nay đang xảy đền cho các bạn, 
mà không biết rằng ngày mai hay ngày kia đây, dầu sao các bạn cũng sẽ buộc 
phải học tập, sẽ phải học cho được cách khắc phục cũng những khó khăn 
đó với quy mô còn vô cùng rộng lớn hơn nữa. 

Dưới Chính quyền xô-việt, trí thức tư sản sẽ còn nhiều hơn nữa lên vào 
đảng các bạn và đảng của chúng tôi, đẳng của giai cầp vô sản. Họ cũng sẽ 
lên vào các Xô-viễt và các tòa án, và các công sở nữa, vì người ta chỉ có thể 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản với nhân liệu do chù nghĩa tư bản đã tạo r4, 
chứ không có nhân liệu rào khác nữa. Người ta không thể loại trừ, tiêu 
diệt những người trí thức tư sản, mà phải thăng họ, cải tạo họ, đào luyện 


\ể 


—_— 
Bệnh đu trí dqá khuynl» trong phong trào cộng sản 691 


lạt họ và giáo dục lại họ, cũng như còn phải trải qua một cuộc đâu tranh lâu 
dài, trên cơ sở chuyên chính vô sản, tiên hành giáo dục lại ngay những người 
vô sản nữa, vì chính ngay những người vô sản cũng không thể bỗng chôc mà 
gột rửa ngay được những thiên kiên tiêu tư sản, bằng phép mầu, bằng chỉ 
lệnh của Đức bà, bằng ý muôn của một khẩu hiệu, của một nghị quyết, một 
sắc lệnh, mà chỉ có trải qua một cuộc đâu tranh có tính chât quần chúng, lâu 
dài và khó khăn, chông lại ảnh hưởng của quần chúng tiểu tư sản, thì mới 
thực hiện được điều đó. Dưới Chính quyền xô-viêt, cũng vẫn những vân 
để ây mà hiện nay người phản đôi tham gia nghị trường đang vung tay gạt 
xa ra một cách kiêu ngạo như thê, rât tự cao, rât dại dột, âu tri như thê, cũng 
chính những vân để áp sông lại trong nội bộ các Xô-viễt, các cơ quan 
Chính quyền xô-viêt, trong sô những ‹biện hộ sư› xô-viêt (ở Nga chúng tôi 
đã thủ tiêu và thủ tiêu như thê là đúng, chế độ trạng sư tư sản, nhưng nó 
lại sông lại dưới bộ áo (những biện hộ sư› ‹xô-viêb”*%). Chúng tôi luôn luôn 
thây đát cả, hoàn toàn tât cả những đặc tính tiêu cực của chê độ đại nghị tư 
sản sông lại trong đám kỹ sư xô-viết, trong đám giáo viên xô-viêt, trong 
đám công nhân có đặc quyền đặc lợi, nghĩa là trong những người công nhân 
lành nghề nhât và được sắp xêp khá nhất trong các nhà máy xô-viêt; và chỉ 
bằng một cuộc đâu tranh liên tục, không ngừng, lâu dài, và kiên trì của tính 
thần tổ chức và tỉnh thần kỷ luật của vô sản, chúng ta mới — dần dần — 
chiên thắng được tệ hại đó. 

Dưới quyền thông trị của giai câp tư sản, cô nhiên là rât &hó› mà chiên 
thẳng được những thói quen tư sản trong đẳng của mình nghĩa là trong đẳng 
công nhân: «khó lòng› mà tây ra khỏi đảng bọn lãnh tụ nghị trường kỳ cựu 
đã bị những thiên kiên tư sản làm hư hỏng hoàn toàn; ‹khó lòng› mà bắt 
một sô người tôi cần thiêt (với một sô lượng nhât định, dầu rằng rât hạn 
chế); xuât thân từ giai câp tư sản, theo kỷ luật vô sản; ‹khó lòng› mà tạo ra 
trong nghị viện tư sản một đảng đoàn cộng sản hoàn toàn xứng đáng với 
giai câp công nhân; ‹khó lòng› mà làm cho những nghị sĩ cộng sản khỏi bị 
tiêm nhiễm những tệ lậu của chê độ nghị trường tư sản, trái lại cô gắng thực 
hiện được một công tác tuyên truyền, cỗ động và tô chức quần chúng côt 
yêu. Cô nhiên, tât cả những điều đó là ®&hó›. Trước kia, ở Nga đã là khó thực 
hiện, nhưng hiện nay ở Tây Âu, ở Mỹ, là chỗ giai câp tư sản mạnh hơn 
nhiều, là chỗ những truyền thông dân chủ tư sản, v.v... mạnh hơn nhiều, 
thì lại càng khó hơn nữa. 

Nhưng tât cả những (khó khăm ây thực ra chỉ là những khó khăn thuộc 
loại con nít bên cạnh những vân đề, hoàn toàn cùng một tính chát như: thê, 
mà giai câp vô sản cần phải giải quyêt để đảm bảo thắng lợi của mình, cả 


449 


692 V. I. Lô-nin 


trong cuộc cách mạng vô sản cũng như sau khi vô sản giành được chính 
quyền. So với những nhiệm vụ quả thực là rộng lớn ấy, lúc mà vân đề là, 
dưới nền chuyên chính vô sản, sẽ phải giáo dục lại hàng triệu nông dân, tiêu 
chủ, hàng chục vạn nhân viên công chức, trí thức tư sản, làm cho tât cả 
những người ây phục tùng Nhà nước vô sản và chịu quyền lãnh đạo vô sản, 
sẽ phải chiên thắng những thói quen và tập truyền tư sản của họ, — so với 
những nhiệm vụ rộng lớn ây thì việc thành lập một đảng đoàn thực sự cộng 
sản của một đảng chân chính vô sản, dưới nền thông trị tư sản, ở trong 
lòng nghị viện tư sản, chỉ là một trò chơi trẻ con mà thôi. 

Nêu ngay từ giờ những đồng chí «tả phái: và những người phản đôi hoạt 
động nghị trường không học cách khắc phục một khó khăn nhỏ nhặt như thê, 
thì chúng ta có thẻ nói chắc chắn rằng họ sẽ không thê thực hiện được chuyên 
chính vô sản, không thẻ thu phục và cải tạo trên một phạm vi rộng lớn 
được những phần tử trí thức tư sản và những tổ chức tư sản; hoặc giả họ 
sẽ buộc phải nội nã bồi bô kiên thức của mình, thì sự vội vã đó sẽ có hại lớn 
cho sự nghiệp của giai câp vô sản, sẽ làm cho họ phạm sai lầm nhiều hơn lúc 
thường, sẽ làm cho họ yêu hơn và vụng về quá mức bình thường, v.v... 

Chừng nào giai câp tư sản chưa bị lật đồ và, sau nữa, chừng nào nền 
tiêu kinh doanh và tiêu sản xuât hàng hóa chưa hoàn toàn mât hẳn, thì chừng 
đó, ở ngoài cũng như trong phong trào công nhân, không khí tư sản, tập 
quán tư hữu, tập tục tiểu tư sản sẽ còn làm hại công tác của giai câp vô sản, 
không những chỉ trong một ngành hoạt động là hoạt động nghị trường, mà 
nhât định là cả trong mọi địa hạt của đời sông xã hội nữa, trong tât cả mọi 
hoạt động văn hóa và chính trị không trừ một hoạt động nào cả. Và sai lầm 
sâu xa nhất, mà nhât định sau này sẽ phải chịu hậu quả, — tức là muôn trôn 
tránh, muôn bỏ qua không đoái tới một nhiệm vụ không vừa ý» hoặc khó 
khăn trong một địa hạt công tác. Phải học đẻ hiêu thâu triệt mọi địa hạt công 
tác và hoạt động, không trừ một địa hạt nào cả, để bao giờ và ở đâu cũng 
thắng được mọi khó khăn, mọi tập quán, tập tục và lề lôi thủ cựu tư sản. 
Đặt vân để một cách khác đi, thì chỉ là kém nghiêm chỉnh và âu trĩ mà thôi. 


12a tháng năm 1920, 


M 


Trong bản tiêng Nga của cuôn sách này, tôi đã trình bày có hơi không 
được đúng thái độ của Đảng cộng sản Hà-lan nói chung, về phương diện 
chính sách cách mạng quôc tê. Vậy nhân dịp này, tôi xin công bô bức thư 
sau đây của các đồng chí Hà-lan về vân để đó, và, sau nữa, thay những 


Bệnh âu trĩ «tà khuynh» trong phong trào cộng sản 693 


| tiêng «nhóm diễn đàn Hà-lan mà tôi đã dùng trong bản tiếng Nga bằng 
những tiêng qmột sô đẳng viên Đảng cộng sản Hà-lam?$, 


N. Lê-nin 


THƯ CỦA VA-IN-CÔP 


Mạc-tư-khoa, 2o tháng sáu 192o. 
Đồng chí Lê-nin thân mên, 
Nhờ nhã ý của đồng chí, chúng tôi trong đoàn đại biểu Hà-lan ở Đại hội 
II của Quốc tê cộng sản đã được đọc cuỗn sách của đồng chí ‹Bệnh âu trĩ ‹tả 
| khuynh» trong phong trào cộng sản», trước khi sách này xuât bản bằng các tiếng 
Tây Âu. Trong sách ây, đồng chí nhân mạnh nhiều lần rằng đồng chí không tán 
thành vai trò của một sô đảng viên Đảng cộng sản Hà-lan trong chính sách quôc tê. 
Tuy vậy, chúng tôi vẫn thây cản phải phản đôi ý kiên của đồng chí quy trách 
nhiệm về những hành vi của họ cho Đảng cộng sản. Điều đó hoàn toàn không 
chính xác. Hơn nữa, đó là việc bẫt công, bởi vì những đẳng viên ây của Đảng 
cộng sản Hà-lan tham gia rất ít hoặc không tham gia chút nào vào hoạt động hàng 
ngày của Đảng chúng tôi; ngoài ra, họ lại tìm cách, trực tiêp hay gián tiêp, buộc 
Đảng cộng sản phải áp dụng những khẩu hiệu đôi lập mà Đảng và tât cả các cơ 
quan của Đảng chúng tôi đã chồng lại và đên ngày nay vẫn còn chông lại hêt sức 
quyêt liệt. 
Chào thân ái 
(thay mặt đoàn đại biểu Hà-lan) 
Ð. I. Va-in-côp 


Viễt tháng tư — tháng năm năm 1920. "Tập 41, tr. I—104- 


In thành cuỗn riêng trong tháng sáu năm 
102o ở Pê-trô-grat do Nhà xuất bản 
Quốc gia. 


ĐỀ CƯƠNG ĐẠI HỘI II 
QUỐC TẾ CỘNG SẲN 


SƠ THẢO ĐỀ GƯƠNG 
VỀ VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT 


200 


(VIẾT CHO ĐẠI HỘI II CỦA QUỐC TẾ GỘNG SẢN) 


Trong một bài báo”, đồng chí Mac-khơ-lep-xki đã phát triển một 
cách xuât sắc những ý kiên vì sao mà Quôc tê II, từ nay trở thành Quốc tê 
vàng, chằng những đã không có khả năng để ra được sách lược của giai 
câp vô sản cách mạng trong vân đề ruộng đât mà còn không thể đặt vân đề 
ây ra một cách thích đáng được. Tiệp đó, đồng chí Mac-khơ-lep-xki đã đề 
ra một cơ sở lý luận cho cương lĩnh cộng sản về vân để ruộng đât của Quôc 
tê III, 

Chính là trên cơ sở đó mà có thẻ (và theo tôi, phải được) khởi thảo nghị 
quyết toàn bộ về vân đề ruộng đât của Đại hội Quốc tê cộng sản sẽ họp vào 
ngày 15 tháng bảy 1g2o sắp tới. 

Sau đây là bản sơ thảo của nghị quyêt ây. 

1. Chỉ có giai câp vô sản công nghiệp và thành thị, đo đảng cộng sản 
lãnh đạo, mới có thẻ giải phóng quần chúng cần lao ở nông thôn thoát khỏi 
ách tư bản và địa chủ, thoát khỏi sự phá sản và những cuộc chiên tranh đê 
quôc chủ nghĩa là những cuộc chiên tranh không thể nào tránh khỏi chừng 
nào mà chê độ tư bản vẫn còn tồn tại. Đôi với quần chúng lao động ở nông 
thôn, chỉ có một con đường giải thoát là liên minh với giai câp vô sản cộng 
sản chủ nghĩa, và hệt sức ủng hộ cuộc đâu tranh cách mạng của giai câp đó 
để lật đỗ ách thông trị của bọn phong kiên (chủ ruộng lớn) và của giai câp 
tư sản. 

Mặt khác, công nhân công nghiệp sẽ không thẻ làm tròn sử mệnh lịch 
sử thê giới của mình, là giải phóng nhân loại khỏi ách tư bản và chiên tranh, 
nêu những người công nhân ây chỉ bo bo quan tâm đên những lợi ích có 
tính chât phường hội hẹp hòi, có tính chât nghề nghiệp hẹp hòi của mình 
và tự lây làm thỏa mãn hạn chê mình trong những sự lo toan chạy vạy nhằm 
cải thiện đời sông đôi khi kha khá và có tính chât tiểu tư sản của mình. Trong 
nhiều nước tiên tiên, tình hình đã xảy ra đúng như vậy đôi với tầng lớp 
‹công nhân quý tộc›, tầng lớp này là cơ sở của các đẳng xã hội chủ nghĩa 


Ỹy ` 


Đề cương Đại hội II Quốc tê cộng sản 695 


giả mạo của Quôc tê II, trong thực tê là những kẻ tử thù của chủ nghĩa xã 
hội, những kẻ phản bội chủ nghĩa xã hội, những bọn sô-vanh tiểu tư sản, 
tay sai của giai cÂp tư sản trong nội bộ phong trào công nhân. Giai câp vô 
sản muôn thành một giai câp thực sự cách mạng, thật sự hành động vì lợi 
ích của chủ nghĩa xã hội, thì phải tự mình tỏ ra đúng tư cách là đội tiền 
phong của tât cả những người lao động và bị bóc lột, là lãnh tụ của họ trong 
cuộc đâu tranh để lật đỗ bọn bóc lột, mà việc này ta không thể thực hiện 
được nêu không đưa cuộc đầu tranh giai câp vào nông thôn, nêu quần chúng 
lao động ở nông thôn không đoàn kêt chung quanh đảng cộng sản của giai 
cấp vô sản thành thị và nêu giai câp vô sản thành thị, không giáo dục quần 
chúng lao động ở nông thôn. 

2a. Trong tât cả các nước tư bản, quần chúng lao động và bị bóc lột ở 
nông thôn, mà giai cầp vô sản thành thị phải dìu dắt đầu tranh, hay ít nhât 
cũng phải lôi kéo được vẻ phía mình, thì gồm có những giai câp sau đây: 

Một là, giai cầp vô sản nông nghiệp, những công nhân làm thuê (từng 
năm, từng kỳ và từng ngày), sinh sông bằng cách lao động làm thuê trong 
các doanh nghiệp nông nghiệp tư bản chủ EU Nhiệm vụ chủ yêu của 
các đảng cộng sản ở tât cả các nước là phải tổ chức giai câp này (về các mặt 
chính trị, quân sự, công đoàn, hợp tác xã, văn hóa, giáo dục, v.V...); — tò 
chức một cách độc lập và riêng biệt đôi với những nhóm dân cư nông thôn 
khác, — phải tăng cường công tác tuyên truyền và cò động trong nội bộ 
giai câp này và phải hoạt động nhằm thư hút họ về với Chính quyền xô-việt 
và với nên chuyên chính của giai câp vô sản. 

Hai là, những người nửa vô sản hay những nông dân phân tán, tức là 
những người sinh sông một phần bằng cách lao động làm thuê trong các 
doanh nghiệp nông nghiệp và công nghiệp tư bản chủ nghĩa, một phần bằng 
cách cày cây mảnh đât riêng của họ hay do họ lĩnh canh được, — mảnh đât 
chỉ sản xuât ra được một phần lương thực cần thiệt cho gia đình họ. Trong 
tật cả các nước tư bản, tầng lớp nhân dân lao động này ở nông thôn rât 
đông đảo; bọn đại biêu của giai câp tư sản và bọn ‹œã hội chủ nghĩa› vàng của 
Quốc tê II che giâu sự tồn tại và hoàn cảnh đặc biệt của tầng lớp nông dân 
này, phần thì bằng cách cô ý đánh lừa công nhân, phần thì bằng cách nhắm 
mắt theo những quan niệm tầm thường, làm lẫn lộn những người lao động 
ây với đám đông «nông dâm nói chung. Cái ngón lừa bịp công nhân theo 
lỗi tư sản đó đang được thực hiện nhât là ở Đức và ở Pháp, rồi ở Mỹ và ở 
các nước khác. Nêu đảng cộng sản biêt tô chức hoạt động của mình một 
cách đúng đắn, thì chắc chắn sẽ được tầng lớp nông dân này ủng hộ, vì 
tình hình của những người nửa vô sản ây rât là cơ cực, và những lợi ích 


696 V. I. Lê-ni 
“—==ễ—_---.—...-.-....- 
mà Chính quyền xô-viêt và chuyên chính vô sản đem lại cho họ, sẽ là những 
lợi ích to lớn và tức thì, 

Ba là, những người tiểu nông, tức là những người cày ruộng, có những 
mảnh đât nhỏ, do họ làm chủ hay họ lĩnh canh được, để cày cây lây hoa lợi 
cung câp cho như cầu đời sông gia đình họ và cho nhu cầu sản xuẫt của họ, 
mà không thuê nhân công. Tầng lớp này, về phương diện là một tầng lớp, 
chắc chẵn sẽ có lợi trong sự thắng lợi của giai câp vô sản, vì thắng lợi này 
lập tức và hoàn toàn sẽ đảm bảo cho họ: (a) được xóa bỏ chẽ độ địa tô hay 
việc nộp một nửa hoa lợi ruộng đât, theo hợp đồng lĩnh canh, cho bọn địa 
chủ (chẳng hạn như những métayers* ở Pháp, cũng như ở Ý, v.v...) ; (b) được 
xóa bỏ mọi món nợ nẩn cẩm cô; (c) được xóa bỏ vô sô những hình thức bị 
áp bức và bị lệ thuộc vào bọn địa chủ (như trong việc sử dụng những rừng 
Tú, v.V...); (d) được chính quyền Nhà nước vô sản giúp đỡ ngay về kinh tê 
(được dễ dàng sử dụng nông cụ và một phần nhà cửa của các đại nông trang 
tư bản mà giai câp vô sản tịch thu được; được chính quyền Nhà nước vô 
sản biên đổi tức khắc những hợp tác xã nông thôn và những tổ đổi công — 
từ những tổ chức trong chê độ tư bản chủ yêu phục vụ cho những nông dân 
giàu có và nông dân hạng trung — thành những tổ chức nhằm giúp đỡ trước 
tiên cho dân nghèo, tức là những người vô sản, nửa vô sản, những người 
tiều nông, v.v...), cũng như được rât nhiều lợi ích khác nữa. 

Mặt khác, đảng cộng sản phải hiểu rõ rằng trong thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản, nghĩa là dưới thời kỳ chuyên chính vô 
sản, trong nội bộ tầng lớp ây không tránh khỏi, ít ra cũng trong một chừng 
mực nào đó, có những sự nghiêng ngả muôn được tự do buôn bán không 
có gì hạn chê, và tự do sử dụng quyền tư hữu tài sản, vì tầng lớp xã hội ây, 
vôn là người bán vật phẩm tiêu dùng (dù là trong một phạm vi không lớn) 
nên đã bị thói đầu cơ và những tập quán tư hữu làm cho hư hỏng. Nhưng 
nêu thực hiện một chính sách kiên quyêt của giai câp vô sản, nêu giai câp vô 
sản chiên thắng tỏ ra thật nghiêm khắc trong khi đàn áp bọn địa chủ và bọn 
đại nông thì những sự ngả nghiêng của tầng lớp xã hội đó sẽ không thê trở 
nên trầm trọng và tuyệt không thẻ thay đổi được 8Ì trong sự thực là tầng 
lớp đó chung quy vẫn đi theo cách mạng vô sản. 

2. Trong tât cẢ các nước tư bản, ba tầng lớp đó gộp lại với nhau, thành 
đại đa số dân cư ở nông thôn. Do đó sự thành công của cách mạng vô sản ở 
nông thôn cũng như ở thành thị được hoàn toàn bảo đảm. Ý kiên đôi lập 
rât phổ biên, nhưng nó cũng chỉ tồn tại được, trước hết là đo sự lừa bịp có 


# Tiếng Pháp có nghĩa là tá điển. WD. 


Đề cương Đại hội II Quốc tê cộng sản 697 


hệ thông của nền khoa học và của phương pháp thông kê của giai cầp tư 
sản, đang dùng đủ mọi cách đẻ che giâu cái hô sâu phân cách các giai câp 
nông thôn nói trên với bọn bóc lột họ, bọn địa chủ và bọn tư bản, cũng như 
đẻ che giâu cái hô phân cách những người nửa vô sản và những người tiều 
nông là một bên, với bọn đại nông là bên khác; hai là, sở đĩ ý kiên đôi lập 
ây tồn tại được là do các vị ‹anh hùng› của Quốc tê II vàng và lớp «công nhân 
quý tộc ở những nước tiên tiên, vôn đã bị đặc quyền đặc lợi của chủ nghĩa 
đê quôc làm cho hư hỏng đi, nên không còn có khả năng, cũng không còn có 
nhiệt tình đề tiên hành một công tác tuyên truyền, cổ động và tổ chức, thật 
sự vô sản và cách mạng, trong quần chúng nông dân nghèo khổ; mọi cô 
gàng của bọn cơ hội chủ nghĩa đã và đang hướng vào việc dựng nên những 
sự thỏa hiệp về lý luận và thực tiễn với giai câp tư sản, kể cả đại nông và 
trung nông (mà chúng ta sẽ bàn đên sau), chứ không hướng vào việc đưa 
giai câp vô sản đên chỗ dùng cách mạng lật đỗ chính phủ tư sản và giai câp 
tư sản; ba là, sở dĩ ý kiên đôi lập đó tồn tại được là do sự không hiểu, — 
một sự ngoan cô không chịu hiểu đã có sức dai dẳng của một thành kiên 
(gắn liền với toàn bộ những thành kiên dân chủ tư sản và nghị trường), — 
cái sự thật đã được chủ nghĩa Mác hoàn toàn chứng minh về mặt lý luận 
và đã được kinh nghiệm của cách mạng vô sản Ñga hoàn toàn xác nhận, tức 
là: dân cư nông thôn thuộc cả ba tầng lớp nói trên, bị đè nén, bị phân tán, 
bị áp bức một cách khó tưởng tượng được, bị giam hãm vào những điều 
kiện sinh hoạt gần như đã man ở tât cả những nước tiên tiên nhât, — các 
tầng lớp nhân dân này, về mặt kinh tê, xã hội, văn hóa, hằng trông cậy vào 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, — thì chỉ có thẻ kiên quyêt ủng hộ giai câp 
vô sản cách mạng là sau khi giai cầp này đã giành được chính quyền, sau khỉ 
giai câp này đã cương quyêt trân áp bọn địa chủ và bọn tư bản, sau khi những 
người bị áp bức ây frong thực tê đã nhận thầy rằng họ có một lãnh tụ và 
một người bảo vệ có tổ chức, khá kiên quyẻt và khá mạnh mẽ đẻ giúp đỡ 
và lãnh đạo họ, để chỉ cho họ con đường đúng. 

4. €Trung nông, đứng về mặt kinh tê thì phải hiệu đó là những người 
tiêu nông làm chủ hay lĩnh canh được những mảnh đât nhỏ, song, một là, 
đó là những mảnh đât mà, đưới chê độ tư bản, theo lệ chung, ngoài sự cung 
cầp tạm đủ cho như cầu gia đình họ và cho việc kinh doanh nông nghiệp 
của họ, thì ít ra trong những năm được mùa có thể khiên cho họ có được 
một sô lương thực thừa khả đĩ trở thành một cái vôn, và, hai là, thường 
thường (chẳng hạn, cứ trong hai hay ba nông hộ thì có một nông hộ) có thuê 
mướn nhân công. Nước Đức là một điền hình cụ thể về tầng lớp trung nông 
trong một nước tư sản tiên tiên: theo thông kê năm 1ọo7, thì trong loại 


698 V. I. Lê-nn 


nông hộ có từ s đền ro héc-ta, sồ công nhân làm thuê lên tới gần một phần 
ba tổng sồ nông hộ thuộc loại này*, Ở' Pháp, những nghề trồng trọt chuyên 
môn như nghề trồng nho, đã được phát triển hơn và đặc biệt mât nhiều 
công phu canh tác hơn, thì phạm vi thuê nhân công trong loại nông hộ ây 
chắc là hơi rộng hơn. 

Giai cầp vô sản cách mạng không thẻ để ra nhiệm vụ — Ít ra trong một 
tương lai gần đây và vào thời kỳ đầu của chuyên chính vô sản — là phải 
lôi cuồn được tầng lớp xã hội đó về phía mình mà chỉ cần trung lập hóa được 
tầng lớp xã hội đó, nghĩa là làm cho họ đứng trung lập trong cuộc đầu tranh 
giữa giai cầp vô sản và giai cầp tư sản. Những sự dao động, khi thì ngả vẻ 
phía này khi thì ngả về phía khác, của tầng lớp xã hội đó là không thê tránh 
khỏi; và lúc bắt đầu thời kỳ mới, khuynh hướng chiêm ưu thê trong tầng 
lớp này ở các nước tư bản phát triển cao là tán thành giai cầp tư sản. Bởi 
vì ở đây cái thể giới quan và tâm trạng của kẻ tư hữu chiêm ưu thê; tầng 
lớp xã hội này trực tiệp quan tâm tới việc đầu cơ, việc «tự do» buôn bán và 
chê độ tư hữu; họ trực tiêp đôi kháng với công nhân làm thuê. Giai câp vô 
sản chiên thẳng sẽ trực tiêp cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của tầng lớp xã 
hội đó bằng cách xóa bỏ chẽ độ địa tô và mọi thứ nợ nần cầm cô. Trong 
phần lớn các nước tư bản, chính quyền vô sản tuyệt nhiên không nên dùng 
biện pháp xóa bỏ ngay tức khắc và hoàn toàn chê độ tư hữu; thê nào nó 
cũng phải bảo đầm cho lớp tiêu nông lẫn trung nông quyền sở hữu không 
chỉ về những mảnh đât riêng của họ mà cả quyển sở hữu về toàn bộ đât 
đai nói chung thường thường do họ lĩnh canh nữa (xóa bỏ chê độ 
địa tô). 

Những biện pháp như thê kêt hợp với một cuộc đầu tranh quyêt liệt 
chông giai câp tư sản, sẽ đảm bảo cho chính sách trung lập hóa trung nông 
hoàn toàn thành công. Chính quyển Nhà nước vô sản phải đảm bảo việc 
chuyển sang nền nông nghiệp tập thể hóa một cách hẽt sức thận trọng và 
có từng bước, bằng sức thuyêt phục của những tâm gương, mà không 
được dùng sự cưỡng bách nào đôi với tầng lớp trung nông, 


* Theo con số chính xác thì: những nông hộ có từ s đên ro héc-ta là 652.798 
nông hộ (trong sô s.726.o82); sö nông hộ ây phải thuê 48.7o4 nhân công đủ các 
loại và dùng 2.ooz.63z nhân công thuộc người có gia đình(Familienangehörige)- 
Ở Áo, theo thông kê năm rgo2 cho bit, thì loại nông hộ đó gồm có 283.431 nông 
hộ, trong sô đó có 126.126 nông hộ phải thuê nhân công, sô công nhân làm thuê 
là 146.o44; sô người lao động có gia đình gồm 1.265.o6o. Tổng cộng ở Áo có tầt 
cả a.856.24o nông hộ. 


l/ 


Đề cương Đại hội II Quộc tê cộng sản 699 


s. Đại nông («Grol3bauern›) là bọn chủ tư bản trong nông nghiệp; theo 
lệ thường thì họ thuê một sô nhân công và chỉ giông với tnông dâm là ở chỗ 
họ cũng có một trình độ văn hóa kém, một lôi sông như nông dân và bản 
thân họ có tham gia lao động chân tay trong các nông trang của họ. Trong 
các tầng lớp thuộc giai câp tư sản thù địch trực tiêp và quyẻt liệt với giai 
cầp vô sản cách mạng, thì đại nông là tầng lớp đông nhât. Cho nên trong 
toàn bộ hoạt động ở nông thôn, các đảng cộng sản phải hêt sức chứ ý đên 
cuộc đâu tranh chông tầng lớp xã hội này, chú ý làm cho đại đa sô người 
lao động và bị bóc lột trong dân cư nông thôn thoát khỏi ảnh hưởng tư 
tưởng và chính trị của bọn bóc lột ây, v.v... 

Sau khi giai câp vô sản đã thẳng lợi ở các thành thị, tầng lớp xã hội này 
nhât định sẽ dùng đên mọi hình thức kháng cự, phá hoại ngầm, và sẽ trực 
tiệp dùng hành động vũ trang chông lại cách mạng. Chính vì thê mà giai 
cấp vô sản cách mạng phải lập tức bắt đầu chuẩn bị, về mặt tư tưởng và tô 
chức, những lực lượng cần thiệt đề tước bỏ vũ khí của toàn bộ tầng lớp ây 
và, thêm vào việc lật đỗ bọn tư bản trong công nghiệp, phải giáng cho tầng 
lớp này một đòn quyết liệt nhât, thẳng tay nhât, chí tử ngay khi chúng mới 
lộ ra khuynh hướng kháng cự lại; nhằm mục đích đó phải vũ trang giai câp 
vô sản nông thôn và tổ chức các Xô-viẻt nông thôn, quyêt không cho bọn 
bóc lột tham gia các Xô-viêt ây, và trong đó phải đảm bảo ưu thê của những 
người vô sản và nửa vô sản nông thôn. 

Tuy nhiên, dù thê nào đi nữa, việc tước đoạt tài sản của bọn đại nông 
cũng không thành một nhiệm vụ trực tiệp của giai câp vô sản chiên thẳng, 
bởi vì chưa có đủ điều kiện vật chât và nhât là điều kiện kỹ thuật, mà cũng 
cả điều kiện xã hội nữa, cho việc xã hội hóa những nông hộ ây. Trong một 
vài trường hợp, hầu như cá biệt, cẩn phải tịch thu, trong sô ruộng đât của 
họ, sô ruộng đât phát canh thu tô từng khoảnh nhỏ, hay sô ruộng đât đặc 
biệt cần thiệt cho quần chúng tiểu nông lân cận. Phải đầm bảo cho sô quần 
chúng tiểu nông này được sử dụng không phải trả tiền, dưới những điều 
kiện nhât định, một phần những máy móc nông nghiệp của đại nông, v.v... 
Về nguyên tắc chung, chính quyền Nhà nước vô sản nên để nguyên ruộng 
đât của đại nông, và chỉ tịch thu ruộng đât của họ, khi nào họ chồng lại chính 
quyển của những người lao động và những người bị bóc lột. Kinh nghiệm 
của cuộc cách mạng vô sản ở Nga, là nơi cuộc đâu tranh chông tầng lớp đại 
nông rât là phức tạp và kéo dài do nhiều điểu kiện đặc biệt, — tuy nhiên 
cũng đã chứng minh rằng tầng lớp xã hội ây, khi họ thây rằng họ chỉ mới hơi 
nhúc nhích chông lại là đã bị giáng ngay cho một bài học đích đáng, thì họ 
có thể thật thà thực hiện những nghĩa vụ mà Nhà nước vô sản quy định cho 


700 Ứ. 1. Lê-nm 


họ, và thậm chí họ còn có thể bắt đầu, dù rật chậm chạp, biêt kiêng nể một 
chính quyền bảo vệ mọi người lao động và thẳng tay đôi với bọn nhà giảu 
ăn bám. 

Những điểu kiện đặc biệt làm cho cuộc đầu tranh chông tầng lớp đại 
nông của giai câp vô sản, — giai câp chiên thắng giai câp tư sản, — trở thành 
phức tạp và bị kìm hãm, chung quy lại thì chủ yêu là vì sau cuộc khởi nghĩa 
ngày 25 tháng mười (7 tháng mười một) 1o17, cách mạng Nga đã trải qua 
một giai đoạn đâu tranh «dân chủ chung›, nghĩa là về thực chât là dân chủ 
tư sản của toàn thẻ nông dân chông địa chủ; tiếp đó là, những điều kiện ây 
là do trình độ kém văn hóa và sô lượng còn ít của giai câp vô sản thành thị 
gây ra, và sau cùng là do sự rộng lớn của đât nước Nga và tình trạng giao 
thông vô cùng không thuận tiện của nó, gây ra. Vì các nước tiên tiên không có 
điểu kiện kìm hãm đó, nên giai câp vô sản cách mạng châu Âu và châu Mỹ 
ắt phải chuẩn bị mạnh mẽ hơn và hoàn thành sự thắng lợi toàn vẹn của mình 
một cách hêt sức mau lẹ hơn, hêt sức kiên quyêt hơn, hêt sức hiệu quả hơn, 
để đè bẹp được hoàn toàn sự phản kháng của tầng lớp đại nông, tước hệt 
mọi khả năng phản kháng của họ. Điều đó hoàn toàn cần thiệt, vì chừng nào 
chưa giành được thẳng lợi toàn vẹn và quyêt định đó thì chừng đó quần 
chúng vô sản ở nông thôn, những người nửa vô sản và tiêu nông chưa thể 
coi chính quyền Nhà nước vô sản là hoàn toàn vững chắc được. 

6. Giai câp vô sản cách mạng phải tịch thu tức khắc và triệt đẻ tât cả 
những ruộng đât của bọn chúa đât và bọn địa chủ, tức là những kẻ trong 
các nước tư bản, bóc lột công nhân làm thuê và những người tiểu nông 
(lắm khi cả một phần trung nông nữa) ở địa phương, một cách có hệ thông, 
bằng cách trực tiêp hay gián tiêp qua bọn lĩnh trưng ruộng đât của chúng; 
chúng là những kẻ không hề tham gia lao động chân tay và, phần lớn bọn 
chúng là con cháu của bọn phong kiên (bọn quý tộc Nga, Đức và Hung, 
bọn chúa phong kiên phục hồi ở Pháp, bọn chúa đât Anh, bọn chủ nô cũ 
ở Mỹ) hay là thuộc về giai câp bọn tài phiệt được phát tài to, hoặc là thuộc 
cả hai loại bóc lột và ăn không ngồi rồi đó. 

Về phần các đảng viên cộng sản, thì các đẳng cộng sản quyết không thể 
dung thứ cho họ được tuyên truyền hay thực hiện việc bồi thường cho bọn 
địa chủ bị tịch thu ruộng đât, vì ở châu Âu và châu Mỹ, trong những điều 
kiện hiện nay, điều đó là phản lại chủ nghĩa xã hội và đặt ra một thứ công 
thuê mới cho quần chúng lao động và bị bóc lột là những người đã bị thông 
khổ nhât trong chính cuộc chiên tranh đã làm tăng thêm sô triệu phú và 
giúp cho chúng đã giàu có lại càng giàu có thêm. 

Còn về phương thức khai thác những ruộng đât do giai câp vô sản chiên 


ứ 


- 


Đề cương Đại hội II Quốc tê cộng sản 701 


thẳng đã tịch thu được của bọn địa ch, thì do tình trạng kinh tê lạc hậu của 
mình, nước Ñga đã chủ yêu thực hiện việc chia những ruộng đât đó cho 
nông dân sử dụng; và chỉ trong những trường hợp tương đôi đặc biệt mới 
giữ lại làm tài sản quôc gia gọi là «nông trường xô-viêb, do Nhà nước vô 
sản kinh doanh, làm cho những công nhân làm thuê cũ trở thành những 
người lao động do Nhà nước ủy thác và trở thành những ủy viên các Xô- 
việt quản lý Nhà nước. Quốc tê cộng sản nhận định rằng, trong các nước tư 
bản tiên tiên, thì chủ yêu giữ lại những doanh nghiệp nông nghiệp lớn mà 
khai thác theo lôi các ‹nông trường xô-viêb ở nước Nga, là đúng. 

Tuy nhiên, nêu làm quá đi hay áp dụng nhât loạt quy tắc ây, và tuyệt 
nhiên không chia không một phần trong sô ruộng đât đã tước đoạt được của 
bọn đi tước đoạt, cho những người tiêu nông, và đôi khi cho cả những 
trung nông lân cận nữa, thì lại là một sai lầm rât lớn. 

Một là, người ta thường hay nêu cao ưu thê kỹ thuật của các doanh 
nghiệp lớn để bác bỏ việc chia ruộng đât của những doanh nghiệp lớn đó, 
nhưng đó thường chẳng qua chỉ là đem một chân lý lý luận không thể chôi 
cãi được ra thay thê bằng cái chủ nghĩa cơ hội bỉ ôi nhât và bằng cái dã tâm 
phản bội cách mạng mà thôi. Đẻ đảm bảo sự thành công của cách mạng, giai 
cầp vô sản không có quyền lùi bước trước một tình hình sản xuất bị nhât 
thời giảm sút, cũng giông như những người tư sản, địch thủ của chê độ nô 
lệ ờ Bắc Mỹ, năm 186a—186s, đã không lùi bước trước tình hình sản xuât 
bông sợi bị nhật thời giảm sút do nội chiên gây nên. Đôi với bọn tư sản, thì 
sản xuât là để mà sản xuât; điều quan trọng nhât đôi với nhân dân lao động 
và bị bóc lột, chính là việc lật đỗ bọn bóc lột và thiết lập những điều kiện 
để người lao động có thể lao động cho chính bản thân mình, chứ không 
phải cho bọn tư bản. Nhiệm vụ trước tiên và chủ yêu của giai câp vô sản 
là đảm bảo và củng cô thắng lợi của mình. Nhưng chính quyền vô sản 
không thể củng cô được nêu không trung lập hóa được trung nông và không 
nắm chắc được sự ủng hộ của một phần rât lớn, nêu không phải là toàn 
thể, những người tiều nông. 

Hai là, không những việc tăng thêm, mà ngay cả việc duy trì nền đại sản 
xuât nông nghiệp cũng đều đòi hỏi phải có một giai câp vô sản nông thôn 
hoàn toàn tiên bộ, giác ngộ, cách mạng, đã trải qua trường học nghiêm 
chỉnh của công tác tổ chức — chính trị và công đoàn. Một khi chưa có điều 
kiện đó, hoặc giả chưa có thể đem công việc đó giao phó một cách thích đáng 
cho những người công nhân công nghiệp giác ngộ và có đủ tài năng, thì 
những ý định vội vàng muôn thành lập những doanh nghiệp lớn do Nhà 
nước quản lý, chỉ có thể gây tôn hại cho uy tín của chính quyền của giai 


702 Ư. 1. Lê-nin 


cập vô sản mà thôi; khi thành lập những «nông trường xô-viêĐ, thì cẩn phải 
hêt sức thận trọng và cẩn phải có sự chuẩn bị hêt sức chu đáo. 

Ba là, trong tât cả các nước tư bản, ngay cả trong những nước tiên tiên 
nhât, vẫn còn những di tích bóc lột thời trung cổ, bán phong kiên, của địa 
chủ đôi với các tiêu nông lân cận. Thí dụ: những Instleute* ở Đức, những 
tnétayers”* ở Pháp, những trại chủ - lĩnh canh ở Mỹ (không những người 
đa đen thường thường bị bóc lột như thê ở miền Nam Hoa-kỳ mà đôi khi 
cả những người da trắng cũng vậy). Trong trường hợp như thê, Nhà nước 
vô sản tuyệt đôi phải để lại sẽ ruộng đât đó cho những người tiểu nông đã 
lĩnh canh trước kia được hưởng không, vì ở đó không có cơ sở kinh tê và 
kỹ thuật nào khác, và người ta không thẻ một lúc mà tạo ra được ngay một 
cơ sở như thê. 

Nhật thiệt phải tịch thu các nông cụ của những doanh nghiệp lớn và 
chuyên thành tài sản quôc gia, với điều kiện rõ ràng là sau kii những nông 
trường lớn của Nhà nước đã được đảm bảo những nông cụ ây, thì những 
người tiểu nông lân cận có thể sử dụng nông cụ đó không mất tiển trong 
những điều kiện do Nhà nước vô sản quy định. 

Nêu như hồi đầu của cách mạng vô sản, chẳng những tuyệt đôi cẩn 
thiêt phải tịch thu không chậm trễ những tài sản lớn của bọn địa chủ, mà 
còn tuyệt đôi cần thiết phải tông cô hoặc bỏ từ tât cả bọn địa chủ là bọn đầu 
sỏ phản cách mạng và bọn áp bức tàn ác toàn bộ dân cư nông thôn, thì về 
sau sẽ tùy theo mức độ chính quyền vô sản dần dần được củng cô không chỉ 
ở thành thị mà cả ở nông thôn, mà phải luôn luôn cô gắng sao cho sử dụng 
được (dưới sự giám sát đặc biệt của những người công nhân đảng viên trung 
kiên nhât) những lực lượng vôn sẵn có một kinh nghiệm quý báu, có kiên 
thức và tài năng tô chức của giai câp ây, để tạo nên nền đại nông nghiệp 
xã hội chủ nghĩa. 

7. Chỉ khi nào chính quyền Nhà nước vô sản tổ chức lại được toàn bộ 
nền công nghiệp trên những cơ sở của nền đại sản xuât tập thể và kỹ thuật 
hiện đại (dựa trên việc điện khí hóa toàn bộ nền kinh tê), sau khi đã hoàn 
toàn đập tan được mọi sự phản kháng của bọn bóc lột, đảm bảo được sự ôn 
định hoàn toàn, và bắt bọn bóc lột phải hoàn toàn phục tòng chính quyển 
Nhà nước vô sản, thì khi đó mới có thể coi là chủ nghĩa xã hội đã chiên 
thắng được chủ nghĩa tư bản, và chủ nghĩa xã hội được củng cô. Chỉ có 
điều đó mới làm cho thành thị có thể đem lại một sự giúp đỡ quyêt định, 


# — tá điển. BT. 
## — người làm rẽ. BT. 


Đề cương Đại hội II Quốc tê cộng sản 703 


một sự giúp đỡ về kỹ thuật và xã hội cho nông thôn lạc hậu và phân tán, khả 
dĩ tạo nên cơ sở vật chât cho việc tăng năng suât một cách mạnh mẽ trong 
ngành canh tác và trong nông nghiệp nói chung, khả dĩ dùng gương mẫu 
thực tê mà khuyên khích, thúc đầy những người tiêu nông, vì lợi ích của 
bản thân họ, mà chuyển sang việc canh tác đại quy mô tập thẻ hóa và cơ khí 
hóa. Cái chân lý lý luận không thê nào chôi cãi được ây;, trên danh nghĩa 
thì đều được tât cả những người xã hội chủ nghĩa thừa nhận, nhưng thực 
tê đã bị xuyên tạc đi bởi chủ nghĩa cơ hội đang chiêm tru thê trong Quôc tê 
II vàng, lẫn trong sô thủ lĩnh phái ‹độc lập» ở Đức và ở Anh, cũng như trong 
bọn theo phái Lông-ghê ở Pháp, v.v... Thủ đoạn của chúng là làm cho 
người ta chỉ chú ý tới một tương lai đẹp đẽ hoàn toàn tươi thắm, tương đôi 
còn xa xôi, và làm cho không chú ý tới những nhiệm vụ khân cấp trước mắt 
do bước quá độ, bước đường cụ thể và khó khăn đi tới tương lai đó để ra. 
Trên thực tiễn, đó chính là tuyên truyền sự thỏa hiệp với giai câp tư sản và 
hòa bình xã hội, nghĩa là hoàn toàn phản lại giai câp vô sản hiện đang đâu 
tranh trong hoàn cảnh bị phá sản chưa từng thây và vô cùng cực khổ do 
chiên tranh gây ra khắp nơi, trong khi một nhóm triệu phú nhờ vào chiên 
tranh đã trở nên giầu có và ngang ngược đên cực độ. 

Chính trong nông thôn việc thực sự có thẻ đâu tranh thăng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội đòi hỏi trước hêt tât cả các đảng cộng sản phải giáo dục cho 
giai cầp vô sản công nghiệp cái ý thức nhận rõ sự cần thiệt phải chịu những 
hy sinh và có quyết tâm chịu những hy sinh đẻ lật đồ giai câp tư sản và cẳng 
cô chính quyền vô sản, vì nền chuyên chính của giai câp vô sản có nghĩa là 
giai cầp vô sản có năng lực tô chức và dắt dẫn theo mình tât cả quần chúng 
lao động và bị bóc lột, cũng như có nghĩa là đội tiền phong có khả năng vì 
mục đích đó mà chịu hy sinh lớn nhât và chiên đâu anh dũng. Hai là, muôn 
thẳng lợi, phải làm sao cho quần chúng lao động bị bóc lột nhât ở nông thôn, 
liên ngay sau khi giai câp công nhân thắng lợi, được cải thiện rõ rệt đời 
sông, nhờ việc tịch thu của bọn bóc lột. Nêu không, giai câp vô sản công 
nghiệp sẽ không có thể trông mong vào sự ủng hộ của nông thôn; nhất là 
nông dân sẽ không thẻ bảo đảm được sự cung câp lương thực cho thành 
thị. 

8. Khó khăn to lớn trong việc tô chức và giáo dục đẻ đưa vào đầu tranh 
cách mạng quảng đại quần chúng lao động nông nghiệp mà chủ nghĩa tư 
bản đã hãm vào một tình trạng vô cùng lầm than, phân tán, và thường 
thường là bị lệ thuộc kiểu bán trung cô, khó khăn đó đòi hỏi các đảng cộng 
sản phải đặc biệt chú ý đền đầu tranh bãi công ở nông thôn, quan tâm ủng 
hộ mạnh mẽ và phát triên triệt để những cuộc bãi công đông đảo của vô 


704 V. I. Lê-nữ 


sản và nửa vô sản nông nghiệp. Kinh nghiệm các cuộc cách mạng Ñga năm 
19os và 1o17, được kinh nghiệm của nước Đức và các nước tiên tiên khác 
chứng thực và bồi bễ thêm, chứng tỏ rằng chỉ có phát triển rộng lớn phong 
trào bãi công có tính chât quần chúng (trong những điều kiện nào đó, người 
ta có thể và phải lôi kéo cả tầng lớp tiểu nông vào phong trào bãi công ây) 
mới có thẻ đập tan được tình trạng ngủ li bì của nông thôn, mới có thể thức 
tỉnh ý thức giai câp và ý thức về sự cần thiệt phải có tổ chức giai câp trong 
quần chúng bị bóc lột ở nông thôn, và mới có thể làm cho họ thây được một 
cách rõ ràng và thực tê tầm quan trọng của sự liên minh của họ với công 
nhân thành thị. 

Đại hội Quôc tê cộng sản lên án, coi như là những kẻ phản bội và giáo 
dở, những người xã hội chủ nghĩa nào — mà người ta thây, tiêc thay; không 
những trong Quôc tê II vàng, mà cả trong ba đảng đặc biệt quan trọng ở 
châu Âu đã ra khỏi Quôc tế đó nữa— có thái độ thờ ơ đổi với cuộc 
đầu tranh bãi công ở nông thôn, và thậm chí còn chông lại những cuộc bãi 
công đó nữa (giông như Cau-xki), với lý do rằng sợ đâu tranh bãi công sẽ 
làm-cho sản xuât vật phẩm tiêu dùng bị sụt xuông. Những cương lĩnh và 
những bản tuyên bô long trọng nhât cũng không có một chút giá trị nào, nêu 
trong thực tiên, người ta không chứng minh trên thực tê, bằng hành động 
rằng những người cộng sản và những người lãnh tụ của công nhân đặt 
nhiệm vụ phát triển cách mạng vô sản và đầu tranh cho thắng lợi của cách 
mạng vô sản lên trên hêt, và tự giác tự nguyện, vì sự thẳng lợi của cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà chịu đựng những sự hy sinh nặng nề nhât; 
bởi vì không có một con đường nào khác, không có một phương pháp nào 
khác đề thoát khỏi nạn đói, tình trạng phá sản và những cuộc chiên tranh đê 
quôc chủ nghĩa mới, 

Nói riêng, phải chỉ ra rằng những thủ lĩnh của chủ nghĩa xã hội cũ và 
những đại biểu của lớp ‹công nhân quý tộo, mà hiện nay ngoài miệng có 
những nhượng bộ đôi với chủ nghĩa cộng sản, hay thậm chí trên danh nghĩa, 


đang chuyên về phía chủ nghĩa cộng sản hòng đẻ duy trì uy tín của họ trong ` 


quần chúng công nhân đang cách mạng hóa một cách mau chóng, — những 
người ây cần phải được thử thách lòng trung thành của họ đôi với sự nghiệp 
của giai câp vô sản và khả năng đầm nhiệm những chức vụ quan trọng của 
họ chính là ngay trong công tác, mà ở đó ý thức giác ngộ cách mạng và đâu 
tranh cách mạng diễn ra đột ngột hơn cả; mà ở đó sự phản kháng của bọn 
địa chủ và của giai câp tư sản (đại nông và cu-lắc) là quyết liệt nhât; mà 
ở đó sự khác nhau giữa người xã hội chủ nghĩa thỏa hiệp với người cộng 
sản cách mạng biểu hiện ra một cách rõ rệt nhất, 


Ÿ ` 


Để cương Đại hội II Quốc tÈ cộng sản 705 


g. Các đảng cộng sản phải độc toàn lực của mình đẻ có thể xúc tiên việc 
thành lập ở nông thôn càng sớm càng hay những Xô-viêt đại biểu, đại điện 
trước hêt cho công nhân làm thuê và những người nửa vô sản. Các Xô-viêt 
chỉ có thể làm tròn sứ mệnh của mình và chỉ có thể được củng cô đầy đủ 
đền mức làm cho lớp tiểu nông chịu ảnh hưởng của mình (rồi thu hút họ 
vào hàng ngũ mình), là khi nào họ liên hệ được chặt chẽ với phong trào 
bãi công của quần chúng và với giai cầp bị áp bức nhât. Nhưng nêu phong 
trào bãi công chưa được phát triển, và nêu khả năng được tổ chức của giai 
câp vô sản nông thôn còn yêu, hoặc là bởi sự kìm hãm nặng nề của bọn địa 
chủ và bọn đại nông gây nên, hoặc là do không được công nhân công nghiệp 
và các đoàn thể của họ ủng hộ, thì việc thành lập các Xô-viêt nông thôn đòi 
hỏi phải có một thời gian chuẩn bị lâu dài bằng cách thành lập những chỉ 
bộ cộng sản, dù là những chỉ bộ nhỏ thôi; tiên hành một công tác cỗ động 
mạnh mẽ nhằm trình bày những yêu cầu của chủ nghĩa cộng sản một cách 
phô thông nhât, lây những thí dự thực tê rõ rệt nhât về sự bóc lột và áp bức 
mà giải thích những yêu cầu đó, và tổ chức một cách có hệ thông những 
chuyên đi công tác của công nhân công nghiệp về nông thôn, v.v... x 


Việt đầu tháng sáu Ig2o. "Tập 41, tr. Iôo—182. 
Xuât bản ngày 2o tháng bảy 

1020 trong tạp chí 

Quốc tê cộng sản› sô 12. 


ĐẠI HỘI I1 CỦA 
QUỐC TẾ CỘNG SẢN” 


19 THÁNG BẢY -7 THÁNG TÁM 1920 


BÁO CÁO CỦA TIỀU BAN DÂN TỘC 
VÀ THUỘC ĐỊA 
NGÀY: 26 THÁNG BẢY 


Các đồng chí, tôi chỉ nói ít đề vào đề thôi, rồi đồng chí Ma-rinh, thư ký 
của tiêu ban của chúng tôi sẽ trình bày với các đồng chí một bản báo cáo 
tỉ mỉ về những điều chúng tôi đã thay đổi trong các để cương. Sau đó, đồng 
chí Rôi, người đã nêu ra những để cương bỗ sung, sẽ phát biểu. Tiểu ban 
chúng tôi đã nhât trí thông qua cả những đề cương đầu tiên” với những chỗ 
sửa đôi lẫn những để cương bổ sung. Như thê, chúng tôi đã đi tới chỗ hoàn 
toàn nhât trí về tât cả các vân để quan trọng nhât. Bây giờ tôi xin nêu một 
sô nhận xét ngắn, 

"Trước hết, tư tưởng cơ bản, quan trọng nhât của những để cương 
chúng tôi là gì? Là sự phân biệt giữa những dân tộc bị bóc lột và dân tộc 
bóc lột. Trái với Quốc tê II và bọn dân chủ tư sản, chúng ta làm nỗi bật sự 
phân biệt đó lên. Trong thời đại đề quôc chủ nghĩa; đôi với giai cầp vô sản 
và Quốc tê cộng sản, điểm đặc biệt quan trọng là nhận ra những sự thật 
kinh tê cụ thể, và trong khi giải quyêt tât cả những vân đẻ thuộc địa và dân 
tộc, phải xuât phát không phải từ những khái niệm trừu tượng mà từ những 
hiện tượng thực tê cụ thể. 

Đặc điểm của chủ nghĩa đề quốc là ở chỗ hiện nay, như chúng ta đã thây, 
toàn thê giới phân chia thành một sô lớn những dân tộc bị áp bức và một 
sô rât ít những dân tộc đi áp bức, là những dân tộc nắm trong tay tài sản 
không lồ và lực lượng quân sự hùng mạnh. Đại đa sô dân cư trái đât, gồm có 
trên một tỷ, rât có lẽ là một tỳ một phần tư người (nêu chúng ta tính toàn 
bộ dân sô trái đầt là một tỷ ba phần tư người, thì nghĩa là khoảng 7o % là 
nhân dân các dân tộc bị áp bức; hoặc là chịu chê độ lệ thuộc thuộc địa trực 
tiếp, hoặc là nửa thuộc địa, như Ba-tư, Thổ-nhï-kỳ, Trung-quôc, hoặc 


* V, I.Lê-nin. «Bản thảo đầu tiên của những luận cương về các vân đề dân 
tộc và thuộc địa (Để chuẩn bị cho Đại hội II Quốc tê cộng sản)», B7, 


Yy 


Đại hội II của Quốc tê cộng sản 707 


nữa là bị quân đội một cường quốc đê quốc lớn đánh bại nên bị những hòa 
ước đặt vào tình trạng rât phụ thuộc vào cường quốc đó. Tư tưởng về sự 
phân biệt, về sự phân chia các dân tộc thành dân tộc đi áp bức và dân tộc 
bị áp bức đều xuyên qua tât cả các đề cương, không phải chỉ những để 
cương đầu tiên in ra với chữ ký của tôi, mà cả những đề cương của đồng 
chí Rôi. Những để cương của đồng chí Rôi, chủ yêu là xuât phát từ tình 
hình Ẩn-độ và các dân tộc lớn khác ờ châu Á bị Anh áp bức, và chính đây 
là ý nghĩa quan trọng nhât của các để cương đó đôi với chúng ta. 

Tư tưởng chỉ đạo thứ hai của các để cương chúng tôi là ở chỗ sau chiên 
tranh đê quốc, trong hoàn cảnh thê giới hiện nay, môi quan hệ giữa các dân 
tộc; toàn bộ hệ thông quốc gia trên thê giới đều được quyêt định bởi cuộc 
đâu tranh của một sô nhỏ các dân tộc đê quốc chông phong trào xô-việt và 
những Nhà nước xô-viêt đứng đầu là nước Nga Xô-việt. Nêu chúng ta bỏ 
qua điều đó, chúng ta không thể nêu ra được một vân đề dân tộc hay thuộc 
địa nào đúng đắn cả, dù đó là nói đền một nơi xa xăm nhât của thê giới. Chỉ 
có xuât phát từ quan điểm đó, thì các vần để chính trị mới được đặt ra và 
giải quyết đúng đắn bởi các đảng cộng sản ở những nước văn minh cũng Thư 
ở các nước lạc hậu. 

'Thứ ba là, tôi muôn đặc biệt nhân mạnh đén vân đề phong trào dân chủ 
tư sản ở các nước lạc hậu. Chính vân đề này đã gây ra một sô bât đồng ý 
kiên. Chúng tôi đã tranh luận xem về nguyên tắc và về lý luận, thì tuyên 
bô rằng Quốc tê cộng sản và các đảng cộng sản phải ủng hộ phong trào dân 
chủ tư sản ở các nước lạc hậu, là đúng hay không đúng; kêt quả của cuộc 
tranh luận đó khiên chúng tôi đi đền nhât trí quyêt định thay thê chữ phong 
trào ‹dân chủ tư sảm bằng phong trào dân tộc cách mạng. Không còn nghị 
ngờ tý gì nữa, mọi phong trào dân tộc chỉ có thê là dân chủ tư sản thôi, vì 
phần lớn nhân dân ở các nước lạc hậu là nông dân đại biểu cho những quan, 
hệ tư sản và tư bản. Tưởng rằng những đẳng vô sản — nêu nói chung những 
đảng đó có thể xuât hiện ở các nước lạc hậu — không có những quan hệ 
nhầt định với phong trào nông dân, không ủng hộ phong trào này trên thựe 
tê; mà lại có thẻ thi hành sách lược và chính sách cộng sản trong những nước 
lạc hậu đó, thì như thê là không tưởng. Nhưng ở đây đã có những ý kiên 
phản đôi lại rằng nêu chúng ta lại nói về phong trào dân chủ tư sản thì như 
thê là xóa sạch mọi sự phân biệt giữa phong trào cải lương và phong trào 
cách mạng. Thê nhưng, gần đây, sự phân biệt đó đã biểu hiện hoàn toàn rõ 
Tệt trong các nước lạc hậu và thuộc địa, vì bọn tư sản đề quôc chủ nghĩa tìm 
mọi cách gieo rắc phong trào cải lương vào cả trong các dân tộc bị áp bức. 
Đã có một sự gần gũi nhau nhât định giữa giai câp tư sản các nước bóc lột 


4 


708 V. I. Lê-ni 


và giai cầp tư sản các nước thuộc địa, thành thử thường thường — thậm 
chí có lẽ trong đại đa sô các trường hợp — giai câp tư sản ở các nước bị áp 
bức, tuy rằng họ ủng hộ các phong trào dân tộc, nhưng đồng thời lại đồng 
tình với giai câp tư sản đề quôc chủ nghĩa, tức là cùng với giai câp này đâu 
tranh chồng lại tât cả những phong trào cách mạng và các giai câp cách mạng. 
Điều đó đã được chứng minh một cách không thẻ chôi cãi được trong tiêu 
ban, và chúng tôi cho rằng thái độ duy nhât đúng đắn là phải chú trọng đên 
sự phân biệt đó và hầu khắp mọi chỗ phải thay thê danh từ ‹dân chủ tư sản 
bằng danh từ sdân tộc cách mạng, Ý nghĩa việc thay thê đó là ở chỗ chúng 
ta, những người cộng sản, chúng ta chỉ phải ủng hộ và sẽ ủng hộ những 
phong trào tư sản có tính chât giải phóng trong những nước thuộc địa, khi 
những phong trào đó thực sự là cách mạng, khi đại biều của những phong 
trào đó không ngăn trở chúng ta giáo dục và tổ chức, theo tỉnh thần cách 
mạng, nông dân và quảng đại quần chúng bị áp bức. Nêu không có được 
những điểu kiện như thê, thì những người cộng sản ở trong các nước đó 
phải đầu tranh chông giai câp tư sản cải lương, trong đó có cả những ‹anh 
hùng› của Quốc tê II. Những đảng cải lương đã có ở những nước thuộc 
địa và đôi khi đại biểu của những đảng đó tự xưng là xã hội - dân chủ hay 
xã hội chủ nghĩa. Sự phân biệt nói trên bây giờ được nêu trong tât cả các 
đề cương và tôi nghĩ rằng nhờ đó mà quan điềm của chúng ta ngày nay được 
diễn đạt ra một cách chính xác hơn nhiều. 

Sau nữa, tôi muôn nêu thêm một nhận xét về các XXô-viêt nông dân. 
Công tác thực tiễn của những người cộng sản Ñga trong các thuộc địa 
trước đây của Nga hoàng, trong những nước lạc hậu, như Tuôc-ke-xtan, 
v.v... đặt ra trước chúng tôi vân đề sau đây: phải áp dụng như thê nào sách 
lược và chính sách cộng sản chủ nghĩa trong những điều kiện tiền tư bản 
chủ nghĩa, vì đặc điểm quan trọng nhât của những nước đó là những quan 
hệ tiền tư bản chủ nghĩa hãy còn thông trị ở đây, và vì thê ở đây không thể 
nói đên phong trào thuần túy vô sản được. Trong những nước đó hầu như 
không có vô sản công nghiệp. Mặc dù thê, cả ở những nước đó nữa, chúng 
tôi đã đầm nhiệm và phải đảm nhiệm vai trò lãnh đạo. Công tác của chúng 
tôi chứng tỏ rằng ở trong những nước đó phải vượt qua những khó khăn 
vô cùng to lớn, nhưng kêt quả thực tê của công tác chúng tôi cũng chứng tỏ 
rằng dù có những khó khăn đó, cũng vẫn có thể làm thức tỉnh trong quẩn 
chúng lòng mong muôn suy nghĩ độc lập vẻ chính trị và hoạt động độc lập 
về chính trị, ngay cả ở địa phương hầu như không có vô sản. Đôi với chúng 
tôi, công tác đó khó hơn đôi với các đồng chí ở các nước Tây Âu, vì vô sản ở 
Ñga bị gánh nặng công tác Nhà nước đè lên đầu. Hoàn toàn rõ rằng nông dân 


VÀ 


Đại hội II của Quốc tê cộng sản 709 


ở trong tình trạng phụ thuộc nửa phong kiên, có thể rât dễ tiếp thu được 
tự tưởng về tổ chức xô-viêt và đem thực hiện tư tưởng đó trong đời sông. 
Cũng rõ ràng là ngay cả trong hoàn cảnh của họ nữa, quần chúng bị bóc 
lột, không những bị bọn tư bản thương mại mà bị cả bọn phong kiên và 
Nhà nước xây dựng trên những cơ sở phong kiên, đều vẫn có thể áp dụng 
vũ khí đó, hình thức tổ chức đó. Tư tưởng vẻ tổ chức xô-việt rât đơn giản 
và có thê áp dụng được không những đôi với những quan hệ vô sản mà cả 
đôi với những quan hệ nông dân, có tính chât phong kiên và nửa phong 
kiên. Kinh nghiệm của chúng tôi về mặt này hãy còn rât ít, nhưng ở tiêu 
ban, những cuộc tranh luận, trong đó có một sô đại biểu các nước thuộc địa 
tham gia, chứng minh với chúng tôi một cách hoàn toàn không chôi cãi 
được rằng trong các đề cương của Quôc tê cộng sản cần phải chỉ rõ rằng 
các Xô-viêt nông dân, Xô-viêt những người bị bóc lột, là một phương tiện 
dùng được không những ở các nước tư bản, mà cả ở những nước có quan 
hệ tiền tư bản chủ nghĩa, và nghĩa vụ tuyệt đôi của các đảng cộng sản và các 
phần tử sẵn sàng thành lập đảng cộng sản là, bât cứ ở đâu, trong các nước 
lạc hậu, các thuộc địa, cũng phải luôn luôn tuyên truyền cho Xô-viêt nông 
dân, Xô-viêt lao động; và ở những nơi nào mà điểu kiện cho phép, họ phải 
tìm cách thành lập ngay các Xô-viêt nhân dân lao động. 

Ở' đây, chúng ta thây mở ra một phạm vi hoạt động thực tiễn rất thú vị 
và quan trọng. Cho đên nay, kinh nghiệm chung của chúng ta về mặt này 
còn chưa lớn lắm, nhưng dần dần chúng ta sẽ thu thập được ngày càng 
nhiều tài liệu. Không thể chôi cãi được rằng giai câp vô sản của những nước 
tiên tiên có thẻ và phải giúp đỡ quần chúng lao động ở những nước lạc hậu, 
và khi vô sản chiên thẳng của các nước cộng hòa xô-việt đưa tay giúp những 
quần chúng đó và ủng hộ họ thì các nước lạc hậu có thể ra khỏi giai đoạn 
phát triền hiện nay của họ. 

Vẻ vân đẻ này, trong tiều ban đã có những cuộc tranh luận khá sôi nỗi 
không phải chỉ về những để cương do tôi ký tên, mà còn tranh luận nhiều 
hơn nữa vẻ những để cương của đồng chí Rôi, những để cương mà đồng 
chí Rôi sẽ bênh vực ở đây, những để cương mà một sô điểm sửa đổi đã 
được nhât trí thông qua. 

Cách đặt vân đề là như thê này: đôi với các dân tộc lạc hậu hiện nay 
đang trên con đường giải phóng (mà hiện nay, sau chiên tranh, trong các 
dân tộc đó người ta thây một sự tiên triển theo con đường tiên bộ), thì lời 
khẳng định rằng nền kinh tê quôc dân của những dân tộc đó nhât định phải 
trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, là đúng hay không đúng? 
Chúng tôi đã trả lời là không đúng. Nêu giai câp vô sản cách mạng chiên 


710 V. 1. Lô-nin 


thẳng tiền hành tuyên truyền một cách có hệ thông trong các dân tộc đó và 
các chính phủ xô-viết giúp đỡ họ bằng mọi phương tiện mà họ nắm trong 
tay, thì cho rằng giai đoạn phát triền tư bản không thẻ tránh được đôi với 
các dân tộc lạc hậu, là không đúng. Trong tât cả các nước thuộc địa và các 
nước lạc hậu, không những chúng ta phải đào tạo những lớp chiên sĩ có 
khả năng công tác độc lập, xây dựng nên những tổ chức đảng, không những 
phải tiên hành tuyên truyền ngay từ giờ cho việc tổ chức các Xô-viêt nông 
dân và cô gắng làm cho các Xô-việt đó phù hợp với những hoàn cảnh tiền 
tư bản chủ nghĩa, nhưng Quôc tê cộng sản còn phải xác định và chứng minh 
trên lý luận cho nguyên tắc này là: với sự giúp đỡ của giai câp vô sản các 
nước tiền tiên, các nước lạc hậu có thể tiên tới chẽ độ xô-viêt, và qua những 
giai đoạn phát triển nhât định, tiên tới chủ nghĩa cộng sản, không phải trải 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 

Đẻ đạt được mục đích đó, không thể nêu lên trước được là cần thiết 
có những phương tiện gì. Kinh nghiệm thực tiễn sẽ chì rõ cho chúng ta 
điều đó. Nhưng có điểu đã rõ ràng rằng tư tưởng vẻ chê độ xô-viết là gần 
gũi với tât cả quần chúng lao động ở trong các dân tộc xa xôi nhât, và những 
tổ chức đó, tức là các Xô-viết, phải được làm cho phù hợp với những điều 
kiện của chê độ xã hội tiền tư bản chủ nghĩa, và công tác của đảng cộng sản 
phải được bắt đầu không chậm trễ, theo hướng đó, trên toàn thê giới. 

Tôi còn muôn nêu lên ý nghĩa của công tác cách mạng của các đẳng cộng 
sản không những ngay trong nước mình, mà cả trong các nước thuộc địa, 
và nhât là trong quân đội mà các nước đi áp bức dùng đề giữ nhân dân các 
nước thuộc địa dưới quyền thông trị của chúng, 

Đồng chí Quen-sơ thuộc Đảng xã hội Anh đã nói về vần để đó trong 
tiêu ban của chúng tôi. Đồng chí đó nói rằng người công nhân bình thường 
ở Anh coi sự giúp đỡ các dân tộc bị nô dịch trong những cuộc khởi nghĩa 
của họ chông lại ách thông trị Anh, là phản bội. Rât đúng là công nhân quý 
tộc Anh và Mỹ có xu hướng gin-gô” và sô-vanh là một nguy cơ to lớn 
nhât đôi với chủ nghĩa xã hội, là chỗ dựa mạnh nhât của Quôc tê II, và đây 
chúng ta thây sự phản bội lớn lao nhât của các lãnh tụ và công nhân thuộc 
cái Quôc tê tư sản đó. Vân để thuộc địa cũng được Quốc tê II thảo luận. 
Bản tuyên ngôn Ba-zen cũng lại nói hoàn toàn rõ về vân để này, Các đảng 
thuộc Quốc tê II đã hứa hẹn hành động cách mạng, nhưng chúng ta không 
thây các đảng đó có những hoạt động thực sự cách mạng và giúp đỡ các dân 
tộc bị bóc lột và phụ thuộc trong những cuộc khởi nghĩa của họ chông lại 
những dân tộc đi áp bức, và tôi cho rằng đa sô các đảng đã ra khỏi Quôc tê 
II và muôn gia nhập Quôc tê III cũng như vậy. Chúng ta phải lớn tiêng 


. 


Đại hội II của Quốc tê cộng sản 711 


tuyên bồ rõ như vậy và đó là điểu không thể chỗi cãi được. Chúng ta sẽ 
xem người ta có định cải chính điều đó không. „ 

Chính tầt cả những lý do đó đều là cơ sở của những nghị quyêt của chúng 
ta; rõ ràng là những nghị quyêt đó dài quá, nhưng tôi tín răng những nghị 
quyềt đó vẫn sẽ có ích và giúp cho sự phát triền và việc tổ chức công tác 
thực sự cách mạng trong những vân để dân tộc và thuộc địa và đó chính 
là nhiệm vụ chủ yêu của chúng ta. 


Bản tin Đại hội II của 
Quốc tê cộng sảm›, sô 6, 
ngày 7 tháng tám 192o. 


Tập 41, tr. 24!1—247« 


————————————————————————————_ 


NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN 


(DIỄN VĂN ĐỌC TẠI ĐẠI HỘI III CỦA ĐOÀN THANH 
NIÊN CỘNG SẲN TOÀN NGA NGÀY 
2 THÁNG MƯỜI NĂM 1920)°% 


(Lê-nin được Đại hội hoan hô nhiệt liệt.) Các đồng 
chí, hôm nay, tôi muôn nói với các đồng chí về những nhiệm vụ căn bản 
của Đoàn thanh niên cộng sản và nhân đó, về các tổ chức thanh niên trong 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, nói chung, cần phải như thê nào. 

Càng cần nói nhiều đên vần để này, vì theo một ý nghĩa nào đó, có thể 
nói rằng nhiệm vụ thật sự để sáng tạo ra xã hội cộng sản, chính là thanh niên 
phải đầm nhiệm lây. Vì rõ ràng là thê hệ những nhân viên sinh trưởng trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa, giỏi lắm thì chỉ có thể giải quyêt được nhiệm vụ 
phá nền móng của lôi sông tư bản cũ dựa trên bóc lột, mà thôi. Giỏi lắm thì 
họ cũng chỉ giải quyềt được nhiệm vụ sáng tạo ra một cơ cầu xã hội có khả 
năng giúp cho giai câp vô sản và các giai câp cần lao giữ lây chính quyển 
trong tay và đặt nền móng vững chắc, trên đó chỉ có thê hệ bắt tay vào lao 
động trong những điều kiện mới, khi không còn quan hệ người bóc lột 
người nữa, mới có thể xây dựng được. 

Như vậy, khi để cập đền những nhiệm vụ của thanh niên theo quan điểm 
đó, tôi phải nói rằng những nhiệm vụ đặt ra cho thanh niên nói chung và 
cho các Đoàn thanh niên cộng sản và cho tât cả các tồ chức khác, nói riêng, 
có thể định rõ bằng một tiêng: học. 

Dĩ nhiên, đây chỉ là một tiêng› mà thôi. Nó chưa giải đáp được những 
câu hỏi chính và căn bản nhất, là: phải học gì và học như thê nào? Nhưng, 
điểm mâu chôt ở đây là, cùng với việc cải tạo xã hội tư bản cũ, việc học tập, 
huần luyện và giáo dục cho những thê hệ mới, những thể hệ sẽ sáng tạo 
ra xã hội cộng sản, không thẻ y nguyên như trước được. Việc học tập, huân 
luyện và giáo dục cho thanh niên phải xuât phát từ những vật liệu mà xã 
hội cũ để lại cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa cộng sản 
bằng tổng sô những kiên thức, tổ chức và thiêt chê, với số dự trữ những 
nhân lực và những tài nguyên còn lại của xã hội cũ. Chỉ có cải tạo triệt để 
việc học tập, tổ chức và giáo dục cho thanh niên thì chúng ta mới có thể làm 
cho những cô gắng của thê hệ trẻ đạt được đền kết quả là sáng tạo ra một xã 
hội không giông xã hội cũ, nghĩa là sáng tạo ra xã hội cộng sản. Cho nên, 


Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên 713 


chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng xem chúng ta phải huân luyện cho thanh 
niên những cái gì và thanh niên phải học tập như thê nào, nêu họ thật sự 
muôn tỏ ra xứng đáng với danh nghĩa là thanh niên cộng sản, và chúng ta 
phải bồi đưỡng thanh niên như thê nào đề cho họ có khả năng xây dựng 
xong và hoàn thành sự nghiệp mà chúng ta đã bắt đầu. 

Tôi phải nói rằng lời giải đáp đầu tiên và cũng là lời giải đáp có vẻ tự 
nhiên nhât là Đoàn thanh niên và nói chung tât cả thanh niên muôn ởi theo 
chủ nghĩa cộng sản, thì đều phải học tập chủ nghĩa cộng sản. 

Nhưng trả lời: phải chọc tập chủ nghĩa cộng sảm, như thê thì chung 
chung quá. Vậy, chúng ta cẩn những gì để học tập chủ nghĩa cộng sản? 
Chúng ta phải chọn lọc những cái gì trong tổng sô những kiên thức chung 
để hiểu biết chủ nghĩa cộng sản? Ở đây, có cả một loạt nguy hiểm đang đe 
dọa chúng ta; những nguy hiểm đó luôn luôn biểu hiện ra khi mà nhiệm 
vụ học tập chủ nghĩa cộng sản đặt ra không đúng hay khi người ta hiểu 
nhiệm vụ đó một cách quá phiên diện. 

Thoạt tiên, tự nhiên là chúng ta nghĩ ngay rằng học tập chủ nghĩa cộng 
sản nghĩa là thu thái lây tổng sô những kiên thức đã trình bày sẵn trong sách 
giáo khoa, tập sách và tác phẩm cộng sản chủ nghĩa. Nhưng lôi định nghĩa 
việc nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản như trên có lẽ quá thô kệch và thiêu 
sót. Nêu nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản chỉ là nắm được tât cả những cái 
đã trình bày trong những tác phầm, sách vở và tài liệu nói về chủ nghĩa 
cộng sản, thì chúng ta rât dễ tạo ra những người cộng sản mọt sách hay 
những kẻ nói khoác, và như thê thì thường thường là nguy hại và tổn thât 
cho chúng ta; vì rằng, những người đó, sau khi đã học và đọc những cái đã 
trình bày sẵn trong sách vở và tài liệu cộng sản, sẽ tỏ ra không biÊt kêt hợp 
tật cả những kiên thức đó lại, sẽ không thề hành động đúng như chủ nghĩa 
cộng sản đòi hỏi. 

Một trong những tai hại và tai họa lớn nhât mà xã hội tư bản chủ nghĩa 
cũ đã để lại cho chúng ta, đó là sự tách rời hoàn toàn giữa sách vở và đời 
sông thực tiễn, vì chúng ta đã có những quyên sách mà trong đó mọi cái 
đều được trình bày một cách đẹp đế nhât đời; nhưng, phần nhiều những 
sách này chỉ là sự đôi trá giả nhân giả nghĩa ghê tởm nhât đã mô tả cho chúng 
ta xã hội tư bản chủ nghĩa bằng một bức tranh dôi trá. 

Cho nên, người ta sẽ mắc một sai lầm hệt sức lớn nêu tự mình chỉ học 
tập những điều đã viễt trong các sách vở nói về chủ nghĩa cộng sản. Ngày 
nay, những bài diễn văn, những bài báo của chúng ta không phải là đơn 
thuần nhắc lại những cái trước đây người ta đã nói về chủ nghĩa cộng sản, 
vì rằng những bài diễn văn và bài báo của chúng ta đều gắn liền với công 


714 ƒ. I, Lê-nin 


việc hằng ngày và toàn diện. Không lao động, không đâu tranh, thì kiên 
thức sách vở về chủ nghĩa cộng sản, lượm lặt được trong các tập sách nhỏ 
và tác phầm về chủ nghĩa cộng sản, sẽ không có một chút giá trị nào cả, vì 
rằng kiên thức đó cũng chỉ là tiêp tục việc tách rời trước kia giữa lý luận và 
thực tiến, tình trạng tách rời cũ đó là một nét đáng tổm nhât của xã hội tư 
sản cũ. 

Càng nguy hiểm hơn nữa, nêu chúng ta chỉ nắm hiểu những khầu hiệu 
cộng sản. Nêu chúng ta không kịp thời hiểu môi nguy cơ này và niêu tât cả 
công tác của chúng ta không nhằm trừ bỏ nó đi, thì việc tồn tại của nửa triệu 
hay một triệu người, nam nữ thanh niên, sau khi được học tập chủ nghĩa 
cộng sản theo lể lồi trên, tự xưng là những người cộng sản, sẽ chỉ đưa đên 
một tồn thât hêt sức lớn cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản mà thôi, 

ở đây, trước chúng ta một vân đề được đặt ra: phải làm thê nào mà dung 
hòa tât cả những cái trên đây đề huân luyện chủ nghĩa cộng sản? Chúng ta 
phải lây của nhà trường cũ, của khoa học cũ những gì? Nhà trường cũ tuyên 
bô là muôn đào tạo ra người hiểu biêt về mọi mặt và dạy các khoa học nói 
chung. Chúng ta thừa hiểu rằng đây chỉ là nói đôi trá thôi, vì toàn thê xã 
hội trước đây đã được xây dựng và đã dựa trên sự phân chia loài người 
thành giai cầp, thành người bóc lột và người bị áp bức. Lẽ tự nhiên là toàn 
bộ nhà trường cũ, đầy dẫy tính chât giai cầp, nên chỉ giáo dục kiên thức cho 
con cái của giai cầp tư sản, Mỗi lời nói của nó đều uôn nắn theo lợi ích của 
giai cầp tư sản. Trong các trường học đó, người ta ít chú trọng đên việc 
giáo dục thê hệ trẻ của công nhân và nông dân hơn là tập luyện nó đề phục 
vụ lợi ích của ngay giai câp tư sản đó. Người ta giáo dục nó côt làm cho 
nó trở nên những tôi tớ thích hợp cho bọn chúng, có thể đem nhiều tiền 
lời cho bọn chúng và không quây rầy đên cảnh an nhàn và thói ăn không 
ngồi rồi của chúng. Cho nên, trong khi phủ nhận nhà trường cũ, chúng ta 
tự đặt cho mình nhiệm vụ là chỉ mượn của nhà trường cũ cái gì cần thiết 
cho chúng ta đề đạt được một nền giáo dục cộng sản chủ nghĩa chân chính. 

Ở đây, tôi đi đên những lời chỉ trích, những lời buộc tội thường nghe 
thây đôi với nhà trường cũ và những lời chỉ trích và lời buộc tội này nhiều 
khi dẫn tới những sự giải thích hoàn toàn sai lầm. Ñgười ta nói rằng nhà 
trường cũ là nhà trường sách vở, nhà trường tập luyện nghiêm khắc, nhà 
trường nhồi sọ. Cái đó đúng, nhưng phải biệt phân biệt rõ nhà trường cũ 
có chỗ nào xâu và chỗ nào có lợi cho ta; phải biêt lựa chọn ở đó cái gì cẩn 
thiệt cho chủ nghĩa cộng sản. 

Nhà trường cũ là một nhà trường sách vở; nó bắt buộc người ta phải 
thâm nhuần một đông kiên thức vô ích, thừa và chêt, làm cho đầu óc con 


Nhiệm uụ của Đoàn thanh niên 715 


người bị nhồi đầy và biên thê hệ trẻ thành những người quan liêu đúc cùng 
một khuôn. Nhưng các đồng chí sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng nêu kêt luận 
rằng người ta có thể trở thành người cộng sản mà không cần thâm nhuần 
tổng sô những kiên thức do khoa học loài người đã tích lũy được. Người 
ta sẽ mắc sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần thâm nhuần những khâu hiệu cộng 
sản, những kêt luận của khoa học cộng sản, chứ không cần phải thâm nhuần 
tông sô những kiên thức mà chính bản thân chủ nghĩa cộng sản cũng là kêt 
quả. Chủ nghĩa Mác là tâm gương về việc chủ nghĩa cộng sản đã phát sinh 
như thê nào từ tổng sô những kiên thức của loài người. 

Các đồng chí đã đọc và đã nghe nói rằng lý luận cộng sản, khoa học cộng 
sản, chủ yêu là do Mác sáng tạo nên, rằng học thuyêt chủ nghĩa Mác đó đã 
không còn là sự nghiệp của một người xã hội chủ nghĩa duy nhât — mặc 
dù có thiên tài đi nữa — của thê kỳ thứ XIX, mà nay đã trở thành học 
thuyêt của hàng triệu và hàng chục triệu người vô sản trên toàn thê giới, 
những người này đã áp dụng học thuyêt đó trong cuộc đâu tranh của họ 
chông chủ nghĩa tư bản. Và nêu các đồng chí đặt câu hỏi sau đây: tại sao 
học thuyêt của Mác đã có thẻ chiêm được hàng triệu và hàng chục triệu 
trái từm của những người trong giai câp cách mạng nhât, thì các đồng chí sẽ 
chỉ được nghe một câu trả lời duy nhât: như thê là vì Mác đã dựa vào cơ sở 
vững chắc của những kiên thức mà loài người đã thâu thái dưới chủ nghĩa 
tư bản. Sau khi nghiên cứu những quy luật phát triển của xã hội loài người, 
Mác đã hiểu rằng chủ nghĩa tư bản phát triển tât nhiên sẽ đưa đên chủ nghĩa 
cộng sản, và — đây là cái chủ yêu — ông đã chứng minh điều đó chỉ bằng 
cách nghiên cứu xã hội tư bản ây một cách chính xác nhât, đúng nhât, tỉ 
mỉ nhât, sâu sắc nhât, sau khi đã thâm nhuần hoàn toàn tât cả những cái 
mà khoa học trước đây đã cung câp. Tât cả những cái mà xã hội loài người 
đã sáng tạo ra, Mác đã cải biên lại với óc phê phán, không hề bỏ sót một 
điểm nào. Tât cả những cái đã được tư duy của con người sáng tạo ra, 
Mác đều đã cải biên lại và đã phê phán, sau khi đã căn cứ vào phong trào 
công nhân để kiểm tra lại; và Mác đã rút ra được những kêt luận mà 
những kẻ bị giam hãm trong khuôn khô tư sản hay bị những thành kiên tư 
sản trói buộc, không thể nào rút ra được. 

Chẳng hạn, khi chúng ta nói đền văn hóa vô sản”, thì không nên quên 
điểu đó. Không có một hiểu biệt rõ ràng rằng chỉ có kiên thức đúng về nền 
văn hóa do toàn bộ sự phát triển của loài người sáng tạo ra, rằng chỉ có việc 
cải biên lại nền văn hóa đó mới có thê xây dựng được nền văn hóa vô sản; 
không có sự hiểu biêt đó, chúng ta sẽ không thê thực hiện được nhiệm vụ 
Ây. Nền văn hóa vô sản không phải từ trên trời rơi xuông; nó không phải do 


716 V. I1. Lê-nm 


những người tự cho mình là nhà chuyên môn về văn hóa vô sản phát minh 
ra. Tât cả cái đó là hoàn toàn ngu ngộc. Nền văn hóa vô sản phải là sự phát 
triển hợp quy luật của tổng sô những kiên thức mà loài người đã tạo ra 
dưới ách áp bức của xã hội tư bản, của xã hội bọn địa chủ, của xã hội quan 
lại. Tât cả những con đường lớn, đường nhỏ đó đã và đang tiệp tục đưa tới 
nền văn hóa vô sản, cũng hệt như khoa kinh tê chính trị do Mác cải biên 
đã chỉ cho ta thây xã hội loài người phải đi đên đâu, đã chỉ cho ta thây 
con đường tiên lên đâu tranh giai cầp, tiên lên mở đầu cuộc cách mạng 
vô sản, 

Khi chúng ta nghe thây cả các đại biều thanh niên và cả một sô các nhà 
bênh vực nền giáo dục mới thường vẫn hay đả kích nhà trường cũ, lập 
luận rằng nhà trường cũ là một trường học nhồi sọ, thì chúng ta bảo họ 
rằng chúng ta phải mượn của nhà trường cũ những cái hay của nó. Chúng 
ta không nên mượn của nhà trường cũ phương pháp nhồi nhét đầy vào 
trí nhớ của thanh niên quá nhiều kiên thức mà chín phần mười là vô ích 
và một phần mười là xuyên tạc; tuy nhiên, như thê không có nghĩa là chúng 
ta có thể chỉ bo bo vào những kêt luận cộng sản và học thuộc lòng những 
khẩu hiệu cộng sản. Người ta không sáng tạo ra chủ nghĩa cộng sản theo 
kiều đó được. Người ta chỉ có thê trở thành người cộng sản sau khi đã làm 
giàu trí nhớ của mình bằng sự hiểu biết tât cả những kho tàng tri thức mà 
nhân loại đã tạo ra. 

Chúng ta không cần lôi nhồi sọ, nhưng chúng ta cần mở mang và hoàn 
thiện trí nhớ của mọi học sinh bằng cách làm cho họ hiểu biêt những sự 
kiện căn bản; vì chủ nghĩa cộng sản sẽ trở thành hư không, sẽ trở thành một 
chiêu bài thôi, người cộng sản sẽ chỉ là một anh khoe khoang khoác lác tầm 
thường, nêu tât cả các kiên thức đã thâu thái không được tiêu hóa trong ý 
thức của anh ta. Những kiên thức đó, các đồng chí không những phải thâm 
nhuần một cách giản đơn, mà còn phải thâm nhuần chúng với một tỉnh thần 
phê phán, đẻ cho trí óc các đồng chí không phải chât đầy một mớ hầu lôn 
vô ích, mà là để làm giàu trí óc bằng sự hiểu biêt tât cả những sự việc thực 
tê mà không có chúng thì không thể nào có con người hiện đại có học thức 
được. Nêu một người cộng sản nào cậy mình hiểu biêt chủ nghĩa cộng sản 
vì đã học được những kết luận sẵn có, nhưng không hể làm trọn một công 
tác lớn rât nghiêm chỉnh và rât khó khăn, chưa tìm tòi đẻ thây rõ những sự 
việc mà anh ta cần xem với tỉnh thần phê phán, một người cộng sản như 
vậy thì thật là đáng buồn. Và thái độ hời hợt như thê thật là hệt sức có hại. 
Nêu tôi thây rằng tôi hiểu biết ít, thì tôi sẽ tìm mọi cách đề hiểu biệt nhiều 
hơn; nhưng nêu một người tuyên bô rằng mình là người cộng sản và mình 


Nhiệm uụ của Đoàn thanh niên Tử 


không cần biết gì cả một cách vững chắc, thì anh ta sẽ không bao giờ có cái 
gì giông người cộng sản cả. 

Nhà trường cũ đào tạo ra những tôi tớ cẩn thiết cho bọn tư bản; nhà 
trường cũ biên những nhà khoa học thành những người bắt buộc phải việt, 
phải nói theo ý muôn của bọn tư bản, Cho nên, chúng ta phải vứt bỏ nhà 
trường cũ. Nhưng nêu chúng ta phải vứt bỏ nó, nêu chúng ta phải phá 
hủy nó, thì như thê có phải là chúng ta không nên rút ra ở nhà trường cũ tât 
cả những cái gì cần thiêt cho con người mà loài người đã tích lãy được hay 
không? Có phải là chúng ta không cần biết phân biệt những cái cần thiệt 
cho chủ nghĩa tư bản với những cái cần thiêt cho chủ nghĩa cộng sản hay 
không ? 

Đè thay thẻ lôi tập luyện nghiêm khắc cũ được thi hành trong xã hội 
tư sản trái ngược với ý chí của đa sô, chúng ta đưa ra kỷ luật tự giác của 
công nhân và nông dân, là những người kêt hợp lòng căm thù xã hội cũ với 
sự quyêt tâm, biết cách và ý chí đoàn kêt và tổ chức các lực lượng đề đầu 
tranh, nhằm biên ý chí của hàng triệu và hàng trăm triệu người còn lẻ tẻ, 
rời rạc, rải rác trên đât nước mênh mông thành một ý chí duy nhât; vì không 
có ý chí đuy nhât đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị thât bại. Không có sự 
đoàn kêt đó, không có kỳ luật tự giác đó của công nhân và nông dân, thì sự 
nghiệp của chúng ta không có hy vọng gì cả. Không có những cái đó, chúng 
ta sẽ không thẻ thắng được bọn tư bản và bọn địa chủ trên toàn thê giới. 
Ngay cả việc củng cô nền móng chúng ta cũng sẽ không thể làm được, huông 
hồ là xây đựng trên nền móng đó một xã hội mới, cộng sản chủ nghĩa. Cũng 
như vậy, trong khi phủ nhận nhà trường cũ, căm ghét nó một cách hoàn 
toàn chính đáng và cần thiêt, trong khi coi trọng ý chí phá hủy nhà trường cũ, 
chúng ta còn phải hiểu rõ rằng, đẻ thay thê lôi học sách vở cũ, lôi nhồi sọ 
cũ, lôi tập luyện nghiêm khắc cũ, chúng ta phải biêt biên tông sô kiên thức 
của nhân loại thành của chúng ta và làm thê nào cho chủ nghĩa cộng sản, 
đồi với các đồng chí, không còn là những cái đã học thuộc lòng, mà là những 
cái do chính các đồng chí đã suy nghĩ ra, là những kêt luận mà theo quan 
điểm giáo dục hiện đại là tât yêu. 

Đó là cách đặt những nhiệm vụ cơ bản khi chúng ta nói đên nhiệm vụ: 
học tập chủ nghĩa cộng sản. ' 

ĐỀ nói rõ thêm cho các đồng chí về điểm này, và đồng thời để cập đên 
vân để phải học tập như thê nào, tôi xin kể một thí dụ thực tê. Tầt cả các 
đồng chí đểu biêt rằng ngay sau những nhiệm vụ quân sự, những nhiệm 
vụ bảo vệ nước cộng hòa, thì nhiệm vụ được đặt ra cho chúng ta là nhiệm 
vụ kinh tê. Chúng ta biêt rằng không thẻ xây dựng xã hội cộng sản nều không 


718 V. I1. Lô-nin 


phục hồi côn nghiệp và nông nghiệp; vả lại, cũng không phải là phục hồi 
theo hình thức cũ của nó. Phải phục hồi công nghiệp và nông nghiệp trên 
một cơ-sở hiện đại, thích ứng với nền khoa học tôi tân nhât. Các đồng chỉ 
đều biệt rằng cơ sở đó là điện lực; và chỉ khi nào ở khắp nước, tât cả các 
ngành công nghiệp và nông nghiệp đã được điện khí hóa, khi nào các đồng 
chí hoàn thành được nhiệm vụ đó, các đồng chí mới có thể xây dựng cho 
bản thân mình cái xã hội cộng sản mà thê hệ cũ không thể xây dựng nỏi. 
Nhiệm vụ đặt ra trước các đồng chí là phục hồi nền kinh tê cả nước, tổ 
chức lại, khôi phục lại nông nghiệp và công nghiệp trên một cơ sở kỹ thuật 
hiện đại, cơ sở kỹ thuật đó dựa trên khoa học và kỹ thuật hiện đại, trên điện 
lực. Các đồng chí hoàn toàn hiểu rằng việc điện khí hóa không thể do những 
người mù chữ thực hiện được, và ở đây, chỉ có trình độ sơ đẳng thì chưa 
đủ. Ở đây, chỉ biêt điện lực là gì thì chưa đủ: phải biệt làm thê nào thực 
tê áp dụng điện lực vào công nghiệp và nông nghiệp và vào các ngành riêng 
biệt của công nghiệp và nông nghiệp. Bản thân chúng ta phải học những 
cái đó và cần phải dạy cho tât cả thê hệ lao động đang lớn lên hiểu biết những 
cái đó. Đó là nhiệm vụ đặt ra cho mỗi một người cộng sản giác ngộ, cho mỗi 
một thanh niên tự cho mình là người cộng sản và hoàn toàn hiểu rõ rằng 
khi gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản, họ đã tự đặt cho mình nhiệm vụ 
phải giúp Đảng xây dựng chủ nghĩa cộng sản và giúp tât cả thể hệ trẻ sáng 
tạo ra xã hội cộng sản. Họ phải hiểu rằng, chỉ trên cơ sở học thức hiện đại, 
họ mới có thẻ sáng tạo ra được xã hội ây, và nêu không có học thức đó, thì 
chủ nghĩa cộng sản vẫn chỉ là một nguyện vọng mà thôi. 

Thê hệ trước có nhiệm vụ lật đồ giai câp tư sản. Lúc đó, nhiệm vụ chủ 
yêu là chỉ trích giai câp tư sản, phát huy trong quần chúng lòng căm thừ 
giai cầp tư sản, nâng cao ý thức giai câp biệt tập hợp các lực lượng của mình 
lại. Trước thê hệ mới có một nhiệm vụ phức tạp hơn. Nhiệm vụ của các 
đồng chí không phải chỉ là tập hợp tất cả mọi lực lượng của mình đẻ ủng 
hộ chính quyển công nông, chông sự xâm lân của bọn tư bản. Cái đó, các 
đồng chí phải làm. Các đồng chí đã hiểu rõ điểu đó, người cộng sản nào 
cũng thừa hiểu điều đó. Nhưng như thê chưa đủ. Các đồng chí còn phải 
xây dựng xã hội cộng sản. Về. nhiều phương diện, nửa phần đầu của công 
việc đã làm xong. Cái cũ đã bị phá hủy đúng như nó cần phải bị phá hủy; 
nó là một đông điêu tàn đúng như nó phải như thê. Mảnh đâầt đã được dọn 
quang rồi, và trên mảnh đât đó, thê hệ cộng sản trẻ phải xây dựng xã hội 
cộng sản. Xây dựng, đó là nhiệm vụ của các đồng chí. Và các đồng chí sẽ 
chỉ có thê làm tròn nhiệm vụ đó, khi các đồng chí đã nằm vững được tât 
cả những kiên thức hiện đại, khi các đồng chí đã biết biên chủ nghĩa cộng 


Nhiệm tụ của Đoàn thanh niên 719 


sản, từ những công thức, những lời khuyên, những phương khâm, những 
chỉ thị và cương lĩnh có sẵn và đã được học thuộc lòng, thành một cái gì 
sinh động, kêt hợp công tác hằng ngày của các đồng chí, khi các đồng chí 
đã biết lây chủ nghĩa cộng sản làm kim chỉ nam cho công tác thực tiễn của 
mình. 

Đó là nhiệm vụ mà các đồng chí phải dùng làm kim chỉ nam trong việc 
huân luyện, giáo dục và nâng cao tât cả thẻ hệ trẻ. Tât cả nam nữ thanh niên 
đều phải là những người xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, mà các đồng 
chí là những người đầu tiên trong sô hàng triệu người xây dựng đó. Nêu các 
đồng chí không lôi cuôn được toàn thể quần chúng thanh niên công nông 
vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản đó, thì các đồng chí sẽ không 
thể xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa được. 

Ở đây, lẽ tự nhiên là tôi đi đền vẫn đề chúng ta phải giáo dục chủ nghĩa 
cộng sản như thê nào và đặc điểm của phương pháp chúng ta phải như thê 
nào? 

Trước hêt, ở đây, tôi sẽ nói đên vân để đạo đức cộng sản. 

Các đồng chí phải tự rèn luyện mình thành những người cộng sản. 
Nhiệm vụ đặt ra cho Đoàn thanh niên là phải tiên hành hoạt động thực tiễn 
của mình thê nào, để khi học tập, khi tổ chức nhau lại, khi tập hợp nhau lại, 
khi đầu tranh, Đoàn thanh niên ây tự rèn luyện mình và rèn luyện tât cả 
những ai coi nó là lãnh tụ, trở thành những người cộng sản. Phải làm cho 
tật cả sự nghiệp giáo dục, huân luyện và học tập đôi với thanh niên ngày 
nay là giáo dục đạo đức cộng sản cho thanh niên. 

Nhưng có một đạo đức cộng sản hay không? Có một luân lý cộng sản 
hay không? Tât nhiên là có. Người ta thường xem chúng ta hình như không 
có đạo đức riêng, và giai câp tư sản thường buộc tội những người cộng sản 
chúng ta là bác bỏ tât cả mọi đạo đức. Đó là một cách đánh lộn sòng những 
khái niệm, ném cát vào mắt công nhân và nông dân, 

Theo ý nghĩa nào chúng ta phủ nhận đạo đức, phủ nhận luân lý? 

"Theo ý nghĩa mà giai câp tư sản đã tuyên truyền cho rằng luân lý đó là 
đo giới luật của Thượng đề mà có. Về điểm này, hiển nhiên chúng ta nói 
rằng chúng ta không tin ở Thượng đê và chúng ta biêt rât rõ là bọn tăng lữ, 
bọn địa chủ và giai câp tư sản đã lây danh nghĩa Thượng đê đẻ đảm bảo 
quyền lợi bóc lột của chúng. Hoặc giả, không nói rằng đạo đức ây là do quy 
tắc của luân lý, đo giới luật của Thượng đề mà ra, thì chúng lại rút đạo đức 
ây ra từ những câu duy tâm hay nửa duy tâm mà những câu này rút cục 
bao giờ cũng trở nên những cái rât giông những giới luật của Thượng đề. 

Mọi đạo đức thuộc loại này, được quan niệm ngoài nhân loại, ngoài giai 


720 V. I. Lê-nin 


cấp, thì chúng ta đều phủ nhận. Chúng ta nói rằng đây là lừa bịp, nói đôi 
công nhân và nông dân và là nhồi sọ công nông để mưu lợi ích cho bọn địa 
chủ và cho bọn tư bản. 

Chúng ta nói rằng đạo đức của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào lợi 
ích đầu tranh giai câp của giai cầp vô sản. Đạo đức của chúng ta là từ những 
lợi ích đâu tranh giai câp của giai câp vô sản mà ra. 

Xã hội cũ đã được xây dựng trên sự áp bức của bọn địa chủ và bọn tư 
bản đôi với tât cả công nhân và nông dân. Chúng ta phải phá hủy những cái 
đó, phải lật đỗ chúng đi; nhưng muôn làm được như thê, phải thực hiện 
đoàn kêt. Thượng đề sẽ không sáng tạo ra được sự đoàn kêt đó. 

Sự đoàn kết đó, chỉ có các công xưởng, các nhà máy, chỉ có một giai câp 
vô sản có học thức, đã tỉnh dậy sau một giÃc ngủ lâu đời, mới có thể tạo ra 
được. Chỉ khi nào giai cầp đó thành hình thì phong trào quần chúng mới bắt 
đầu và đã dẫn tới cái mà chúng ta thây hiện nay — tới sự thắng lợi của cách 
mnạng vô sản ở một trong những nước yêu nhât, đã tự vệ từ ba năm nay 
chồng lại cuộc tân công của giai câp tư sản toàn thê giới. Và chúng ta thây 
cách mạng vô sản lớn lên trên toàn thê giới. Bây giờ, nhờ kinh nghiệm của 
rnình, chúng ta nói rằng chỉ có giai câp vô sản mới có thể sáng tạo ra một 
sức mạnh cô kêt lôi kéo theo mình giai cầp nông dân sông tản mạn,rời rạc, một 
sức mạnh đã chông lại được tât cả các cuộc tân công của bọn bóc lột. Chỉ 
có giai cầp đó mới có thể giúp quần chúng cần lao đoàn kêt nhau lại, tập hợp 
nhau lại và triệt để bảo vệ, triệt để củng cô xã hội cộng sản chủ nghĩa và triệt 
để xây dựng xã hội đó. 

Chính vì vậy mà chúng ta nói: đôi với chúng ta, đạo đức lây ở ngoài 
xã hội loài người thì không thẻ có được; đó chỉ là lừa bịp. Đôi với chúng ta, 
đạo đức phải phụ thuộc vào lợi ích đâu tranh giai câp của giai cầp vô sản. 

Nhưng, cuộc đâu tranh giai câp đó là gì? Là lật đồ Nga hoàng, lật đồ 
bọn tư bản, thủ tiêu giai câp tư bản. 

Và giai câp, nói chung, là gì? Đó là điểu làm cho một bộ phận trong xã 
hội có thể chiêm hữu lao động của người khác. Nêu một bộ phận của xã 
hội chiêm hữu tât cả ruộng đât, thì chúng ta thây có giai cầp địa chủ và giai 
câp nông dân. Nêu một bộ phận của xã hội chiêm hữu những nhà máy và 
công xưởng, có cỗ phần và tư bản trong khi bộ phận khác lao động trong 
các công xưởng đó, thì chúng ta thây có giai câp tư bản và giai cầp vô sản. 

Đuôi cỗ Nga hoàng thì không khó — chỉ vài ngày là đù. Đuôi cỗ bọn địa 
chủ cũng không khó lắm — chúng ta đã làm được việc này trong vài tháng; 
đuổi cỗ bọn tư bản cũng không khó lắm. Nhưng, thủ tiêu các giai cầp thì 
vô cùng khó hơn; sự phân chia ra công nhân và nông dân vẫn còn tồn tại. 


Z 


Nhiệm uụ của Đoàn thanh niên 721 


Khi người nông dân có một mảnh đât riêng của mình và giữ làm của riêng 
số lúa mì thừa, nghĩa là số lúa mì mà chính anh ta cũng như đàn gia súc của 
anh ta không cần dùng đên, trong lúc mà tât cả những người khác đang 
không có lúa mì, thì từ lúc đó anh nông dân này biên thành kẻ bóc lột. Giữ 
sô lúa mì càng nhiều bao nhiêu thì anh ta càng có lợi bây nhiêu; mặc cho 
những người khác bị đói: ‹bọn chúng nó càng đói bao nhiêu, lúa mì của ta 
càng bán đắt bây nhiêu. Tât cả mọi người đều phải làm việc theo một kê 
hoạch chung, trên ruộng đât chung, trong những công xưởng và trong những 
nhà máy chung và theo một quy tắc chung. Điều đó liệu có dễ thực hiện 
không? Các đồng chí thây rằng lần này cách giải quyêt sẽ khó khăn hơn là 
khi đuôi cỗ Ñga hoàng, bọn địa chủ và bọn tư bản. Lần này, giai câp vô sản 
cần phải huân luyện lại, giáo dục lại một bộ phận trong nông dân, lôi kéo 
theo mình những người nào là nông dân lao động, để đập tan sức phản 
kháng của những nông dân giàu có đang làm giàu trên sự nghèo khổ của 
người khác. Vậy thì nhiệm vụ đâu tranh của giai câp vô sản chưa được hoàn 
thành khi chúng ta đã lật đồ Nga hoàng, đuổi cỗ bọn địa chủ và bọn tư bản; 
và đó chính là nhiệm vụ của chê độ mà chúng ta gọi là chuyên chính vô sản. 

Cuộc đâu tranh giai câp vẫn tiệp diễn; nó chỉ mới thay đôi về hình thức. 
Đó là cuộc đầu tranh giai câp vô sản để ngăn cản bọn bóc lột cũ trở lại, đề 
thông nhât quần chúng nông dân đôt nát, sông tản mạn vào một khôi liên 
minh. Cuộc đầu tranh giai câp còn tiêp tục, và nhiệm vụ của chúng ta là 
làm cho tât cả mọi lợi ích phụ thuộc vào cuộc đâu tranh này. Và chúng ta 
làm cho đạo đức cộng sản của chúng ta phụ thuộc vào nhiệm vụ này. Chúng 
ta nói: đạo đức, đó là cái dùng để phá hủy xã hội cũ của bọn bóc lột và để 
đoàn kêt tât cả những người lao động chung quanh giai câp vô sản đang sáng 
tạo ra xã hội mới của những người cộng sản. 

Đạo đức cộng sản, đó là đạo đức phục vụ cuộc đâu tranh này, đoàn kêt 
những người lao động chông mọi sự bóc lột, chông mọi tư hữu nhỏ, vì tư 
hữu nhỏ đưa vào tay một sô người cái mà lao động của toàn thê xã hội đã 
sáng tạo ra. Ở' ta, ruộng đât là tài sản chung. 

Nhưng, nêu trong tài sản chung này, tôi lây đi một phần, nêu trên phần 
đó tôi sản xuât gâp đôi số lúa mì cần thiệt cho tôi và nêu tôi đầu cơ chỗ lúa 
mì thừa này thì sẽ thê nào? Nêu tôi tự nhủ là càng có nhiều người bị đói 
thì người ta càng mua đắt cho tôi? Như thê có phải là tôi đã hành động theo 
lôi người cộng sản không? Không, tôi đã hành động theo lôi một kẻ đi bóc 
lột, một kẻ tư hữu. Cần phải đâu tranh chông lại hành vi đó. Nều đề mọi 
việc nguyên như thê, thì tât cả sẽ giật lùi lại chính quyền của bọn tư bản, 
chính quyền của giai câp tư sản, như người ta đã từng thây nhiều lần trong 


46—2086 


722 Ư. I. Lê-nin 


các cuộc cách mạng đã qua. Và muôn ngăn cản việc khôi phục chính quyền 
của bọn tư bản và của giai câp tư sản thì phải từ bỏ lôi buôn bán bât chính, 
thì phải đừng để kẻ này được làm giàu trên lưng người khác; muôn thê, 
những người lao động phải đoàn kêt với giai câp vô sản và lập nên xã hội 
cộng sản. Đó là đặc tính chủ yêu của nhiệm vụ cơ bản về sự liên hợp và tô 
chức thanh niên cộng sản. 

Xã hệi cũ xây dựng trên nguyên tắc sau đây: hoặc là anh ăn cướp của 
người khác, hoặc là người khác ăn cướp của anh; hoặc là anh làm việc cho 
người khác hưởng, hoặc là người khác làm việc cho anh hưởng; hoặc là 
anh làm chủ những người nô lệ, hoặc là bản thân anh làm nô lệ. Và rõ ràng 
rằng những kẻ được nuôi dưỡng ở trong xã hội đó, có thể nói là khi bú sữa 
rnẹ, đã nhiễm phải một tâm lý, tập quán và quan niệm — hoặc là chủ nô, 
hoặc là nô lệ, hoặc là tiểu chủ, người làm công nhỏ, người tiểu viên chức, 
người trí thức, — tóm lại, người chỉ lo nghĩ đền việc chiêm hữu của cải 
cho mình, còn đôi với kẻ khác thì không quan tâm đên ai cả. 

Nêu tôi kinh doanh mảnh đât này, thì tôi không bận tâm đên mảnh đât 
khác; nêu người khác có bị đói, thì càng tôt: tôi sẽ bán lúa mì của tôi với 
giá đắt hơn. Nêu tôi có một địa vị nhỏ của thầy thuôc, của kỹ sư; giáo viên 
hay viên chức thì tôi có cẩn gì đến người khác đâu. Có thẻ là khi nịnh hót 
những người đang nắm chính quyền, khi làm cho họ vừa lòng, tôi sẽ giữ 
vững được địa vị của tôi và ngoài ra tôi sẽ có thể nhoi lên, trở thành một 
nhà tư sản. Một tâm lý như thê, một tâm trạng như thê, người cộng sản 
không thẻ có. Khi nào công nhân và nông dân đã chứng tỏ rằng với sức mạnh 
của bản thân mình, chúng ta có khả năng tự bảo vệ và sáng tạo ra một 
xã hội mới, thì lúc đó đã bắt đầu một nền giáo dục mới, nền giáo dục cộng 
sản được thực hiện trong cuộc đâu tranh chông những kẻ bóc lột, một 
nền giáo dục trong cuộc liên minh với giai câp vô sản chồng bọn ích kỷ và 
bọn tiểu chủ, chông cái tâm lý và tập quán khiên người ta nói rằng: tôi kiêm 
lời cho tôi, còn thì chẳng có cái gì đáng để cho tôi chú ý cả. 

Đó là lời giải đáp về vân đề thê hệ trễ đang lớn lên phải học tập chủ nghĩa 
cộng sản như thê nào. 

Thê hệ trẻ chỉ có thể học tập chủ nghĩa cộng sản khi đã gắn liền từng 
bước học tập, huân luyện và giáo dục của mình với cuộc đâu tranh không 
ngừng của những người vô sản và những người lao động chồng lại xã hội 
cũ của bọn bóc lột. Khi người ta nói với chúng ta về đạo đức, thì chúng ta 
trả lời: đôi với người cộng sản, đạo đức hoàn toàn nằm trong cái kỷ luật 
đoàn kết và cô kết đó và trong cuộc đâu tranh tự giác của quần chúng chồng 
bọn bóc lột. Chúng ta không tin vào đạo đức vĩnh viễn và chúng ta bóc trần 


Nhiệm 0ụ của Đoàn thanh niên 723 


sự đồi trá của tât cả những câu chuyện về đạo đức. Đạo đức giúp xã hội loài 
người tiên lên cao hơn, thoát khỏi ách bóc lột lao động. 

Muôn đạt được mục đích đó, thì phải có thê hệ thanh niên đã bắt đầu 
biên đôi thành những người giác ngộ, trong một hoàn cảnh đầu tranh có kỷ 
luật và quyêt liệt chông lại giai câp tư sản. Trong cuộc đâu tranh này, thể 
hệ đó sẽ đào tạo ra được những người cộng sản chân chính; thê hệ đó phải 
làm cho từng bước trong việc học tập, huân luyện và giáo dục của mình phụ 
thuộc và gắn liền vào cuộc đâu tranh ây. Giáo dục thanh niên cộng sản không 
phải là mời họ nghe những bài diễn văn êm dịu hay những phép tắc đạo đức. 
Không phải cái đó là giáo dục. Khi người ta đã được thây cha mẹ mình 
sông dưới ách của bọn địa chủ và bọn tư bản; khi bản thân mình đã chịu 
nỗi đau khổ của những người đã bắt đầu chiên đâu chông bọn bóc lột; khi 
người ta đã thây bao nhiêu hy sinh vì việc tiêp tục đâu tranh ây để bảo vệ 
những thẳng lợi đã giành được và đã thây rõ bọn địa chủ và bọn tư bản là 
những kẻ thù hung tợn như thê nào, — thì lúc đó, người ta đã tự rèn luyện 
mình thành những người cộng sản. Cơ sở của đạo đức cộng sản là cuộc 
đầu tranh để củng cô chủ nghĩa cộng sản, đề hoàn thành việc xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản. Đó cũng là cơ sở của việc huân luyện, giáo dục và học tập 
cộng sản. Đó là lời giải đáp về vân để phải học tập chủ nghĩa cộng sản như 
thê nào. 

Chúng ta sẽ không tin vào việc học tập, huần luyện và giáo dục nêu những 
việc đó chỉ đóng khung trong nhà trường và bị tách rời cuộc sông sôi nỗi. 
Chừng nào công nhân và nông dân còn bị bọn địa chủ và bọn tư bản áp 
bức, chừng nào các nhà trường còn ở trong tay bọn chúng, thì thê hệ trẻ 
còn phải chịu ngu muội và dôt nát. Nhưng, nhà trường của chúng ta phải 
đem lại cho thanh niên những kiên thức cơ bản, dạy cho họ tự mình tạo 
nên những quan điểm cộng sản chủ nghĩa, phải bồi đưỡng họ thành những 
người có học thức. Nó phải làm cho người ta, trong khi học tập ở nhà 
trường, trở thành người tham gia cuộc đâu tranh đẻ giải phóng khỏi bọn 
béc lột. Chỉ khi nào Đoàn thanh niên cộng sản gắn liền từng bước học tập, 
huẫn luyện và giáo dục của mình với cuộc đầu tranh chung của tât cả những 
người lao động chông lại bọn bóc lột thì lúc đó nó mới xứng đáng với danh 
hiệu là Đoàn thẻ của thê hệ trẻ cộng sản chủ nghĩa. Vì các đồng chí đều biệt 
rõ rằng chừng nào nước Ñga còn là nước cộng hòa công nhân duy nhât và 
ở các nước khác trên thê giới vẫn còn tồn tại chê độ tư sản cũ, thì chúng 
ta sẽ còn yêu hơn chúng, và còn luôn luôn bị một cuộc tân công mới đe dọa; 
rằng chỉ khi nào chúng ta học tập đoàn kêt nhau lại và hành động nhật trí, 
chúng ta mới sẽ thẳng lợi được trong cuộc đâu tranh về sau, và sau khi 


40* 


723 V. I. Lê-nin 


chúng ta đã được củng cô, thì sẽ thật sự trở thành vô địch. Như vậy, đã là 
người cộng sản, thì tức là phải tổ chức và đoàn kết tầt cả thê hệ đang lên, 
phải làm gương mẫu về việc giáo dục và giữ kỳ luật trong cuộc đâu tranh 
này. Khi đó, các đồng chí mới có thể bắt đầu và hoàn thành việc xây dựng 
lâu đài của xã hội cộng sản chủ nghĩa được. 

Để soi sáng cho các đồng chí về điềm này, tôi sẽ kẻ một thí dụ. Chúng 
ta tự xưng là người cộng sản. Người cộng sản là thê nào? Danh từ commu- 
niste (người cộng sản) gôc ở tiêng la-tinh. Communis nghĩa là của chưng, 
Xã hội cộng sản, đó là sự công cộng tât cả các thứ: ruộng đât, nhà máy, lao 
động chung. Chủ nghĩa cộng sản là như thê đó. 

Liệu có thể lao động chung được không, nêu mỗi người cứ kinh doanh 
mảnh đât riêng của mình? Lao động chung không tự sáng tạo nên trong 
chôc lát được. Điều đó không thẻ có được. Cái đó không phải là từ trên 
trời rơi xuông, Phải tranh thủ lây nó, phải trải qua gian khổ mới có, phải 
sáng tạo ra nó. Ñó tự tạo ra trong quá trình đâu tranh. ở đây không phải 
là sách vở: cũ, đôi với sách vở thì sẽ không ai tin cả. Ở' đây có kinh nghiệm 
bản thân về cuộc sông. Khi Côn-tsắc và Đê-ni-kin từ Xi-bê-ri và từ phía 
nam tiên đên, nông dân đứng về phía chúng. Chủ nghĩa bôn-sê-vích không 
làm cho họ hài lòng vì những người bôn-sê-vích mua thóc của họ với giá 
nhât định. Nhưng khi nông dân đã nêm mùi chính quyền của Côn-tsắc và 
Đê-ni-kin ở Xi-bê-ri và U-cren, thì họ hiểu rằng họ không còn con đường 
nào khác: hoặc là đi với bọn tư bản đề chúng giao họ làm nô lệ cho bọn địa 
chủ, hoặc là đi theo công nhân là người, thực ra, không hứa hẹn (trên trời 
dưới biểm mà lại đòi hỏi một kỳ luật sắt và một sự kiên quyêt trong một 
cuộc chiên đâu gay go, nhưng giải phóng họ thoát khỏi ách nô lệ của bọn tư 
bản và bọn địa chủ. Ngay cả những nông dân đột nát khi đã hiểu và nhận 
ta được điều đó bằng kinh nghiệm bản thân, thì họ cũng đã trở nên những 
người tán thành chủ nghĩa cộng sản một cách có ý thức và đã trải qua trường 
học gian khổ. Đoàn thanh niên cộng sản phải lây chính kinh nghiệm đó làm 
cơ sở cho toàn bộ sự hoạt động của mình. 

Tôi đã giải đáp vân để chúng ta phải học tập những gì, chúng ta phải 
mượn những gì của nhà trường cũ và của khoa học cũ. Tôi cũng sẽ cô gắng 
giải đáp vân đề phải học những cái đó như thê nào: chỉ bằng cách liên hệ 
mật thiệt mỗi bước của công tác nhà trường, mỗi bước của việc giáo dục, 
huâần luyện và học tập với cuộc đầu tranh của tât cả những người lao động 
chông lại bọn bóc lột. 

Bằng mây thí dụ rút trong kinh nghiệm công tác của tô chức thanh niên 
này hay tổ chức thanh niên khác, tôi sẽ trình bày rõ ràng với các đồng chí là 


“ 


Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên 795 


phải tiên hành việc giáo dục cộng sản đó như thê nào. Mọi người đều nói 
đên việc thanh toán nạn mù chữ. Các đồng chí đều hiêu rằng không thể 
xây dựng một xã hội cộng sản trong một nước những người mù chữ. Chính 
quyền xô-viêt ra lệnh, hay là Đảng ra một khẩu hiệu nhât định, hoặc người 
ta huy động một bộ phận trong các chiên sĩ xuât sắc nhât của chúng 
ta đề làm nhiệm vụ này, thì như vậy cũng chưa đủ. Muôn vậy, 
thê hệ trẻ tuổi phải tự mình bắt tay vào việc Chủ nghĩa cộng 
sản là ở chỗ các nam nữ thanh niên thuộc Đoàn thanh niên tuyên 
bô rằng: đây là công việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ tập hợp nhau lại và 
chúng tôi sẽ về các làng mạc đề thanh toán nạn mù chữ, để cho thê hệ đang 
lớn lên của chúng tôi không còn có người mù chữ nữa. Chúng ta muôn làm 
thê nào cho óc sáng kiên của thanh niên đang lớn lên được đem công hiền 
cho công việc này. Các đồng chí đều bit rằng không thể nào biên đổi ngay 
nước Nga đột nát và mù chữ thành một nước Nga có học thức được; 
nhưng nêu Đoàn thanh niên gánh vác nhiệm vụ đó, nêu tât cả thanh niên 
làm việc vì lợi ích chung, thì Đoàn, gồm 4o vạn nam nữ thanh niên, sẽ 
có quyền gọi là Đoàn thanh niên cộng sản. Nhiệm vụ của Đoàn còn là: trong 
khi thâm nhuần những kiên thức nào đó, thì phải giúp đỡ những thanh 
niên khác tự bản thân không thẻ thoát ra khỏi vòng tôi tăm của nạn mù chữ. 
Là đoàn viên của Đoàn thanh niên thì phải đem lao động của mình, sức lực 
của mình ra phục vụ sự nghiệp chung. Đó chính là giáo dục cộng sản. Chính 
chỉ có công tác như thê, thì người thanh niên, nam hay nữ, mới trở thành 
người cộng sản chân chính được. Họ chỉ trở thành người cộng sản khi họ 
biết làm công tác có kêt quả thực tê. 

Chúng ta lây thí dụ công tác làm vườn rau ở những vùng ngoại ô. Đó 
há không phải là một công việc thực sự hay sao? Đây là một trong những 
nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản. Nhân dân đang bị đói; trong các 
công xưởng và các nhà máy đang có nạn đói. Đẻ chúng ta thoát được nạn 
đói, phải phát triển việc trồng rau; nhưng nông nghiệp còn làm theo kiều 
cũ. Vì vậy, những phần tử giác ngộ hơn phải bắt tay vào việc, và lúc đó các 
đồng chí sẽ thây các vườn rau phát triển lên, diện tích trồng rau tăng thêm, 
những kết quả được tôt đẹp hơn. Đoàn thanh niên cộng sản phải tham gia 
tích cực vào công việc này. Mỗi tổ chức hay mỗi chi đoàn của Đoàn phải 
coi nhiệm vụ này như nhiệm vụ của bản thân mình, 

Đoàn thanh niên cộng sản phải là đội xung kích, trong tât cả mọi công 
tác, biết giúp đỡ và tỏ ra có sáng kiên và chủ động. Đoàn phải làm thê nào 
đề cho mỗi anh công nhân có thê thây rằng trong đoàn viên của Đoàn có 
những người, tuy học thuyết của họ có lẽ còn khó hiểu đôi với anh ta và 


726 V. I. Lê-nin 


học thuyêt đó có lẽ không làm anh ta tin ngay được, nhưng bằng công tác 
thực tê và sự hoạt động họ đã thuyêt phục được anh ta rằng chính họ đã 
thực sự chỉ cho anh ta con đường đúng. 

Nêu Đoàn thanh niên cộng sản không thể tổ chức được sự hoạt động 
của mình như thê trong tât cả các lĩnh vực, thì tức là Đoàn đã bị đi lạc vào 
con đường cũ, con đường tư sản. Phải gắn liền nền giáo dục của chúng ta 
với cuộc đầu tranh của những người lao động chông lại bọn bóc lột, đẻ 
giúp họ làm tròn những nhiệm vụ do học thuyêt cộng sản đặt ra. 

Những đoàn viên của Đoàn phải dùng mỗi giờ rảnh rỗi để cải tiên việc 
trồng rau, hay là đề tổ chức trong một nhà máy hay một công xưởng nào đó 
việc học tập cho thanh niên, v.v... Chúng ta muôn làm cho nước Nga nghèo 
khổ trở thành một nước giàu có. Vậy, Đoàn thanh niên cộng sản phải gắn 
liên việc giáo dục, học tập và huân luyện của mình với lao động của công 
nhân và nông dân, không nên tự giam mình trong các trường học và không 
nên hạn chê mình chỉ đọc sách báo cộng sản. Chỉ khi nào cùng lao động 
chung với công nhân và nông dân, người ta mới trở nên một người cộng sản 
chân chính. Và phải làm cho mọi người thây rằng bât cứ một đoàn viên nào 
của Đoàn thanh niên đều có học và đồng thời cũng biêt lao động. Khi tât 
cả mọi người thây rằng chúng ta đã trừ bỏ lôi tập luyện nghiêm khắc xưa 

, của nhà trường cũ và đã thay thê nó bằng một kỷ luật tự giác; rằng mỗi 
một thanh niên đều tham gia vào những ngày thứ bảy cộng sản; rằng họ đã 
sử dụng mỗi vườn rau ở vùng ngoại ô để giúp đỡ nhân dân; khi đó nhân 
dân sẽ có một quan niệm lao động khác hằn quan niệm xưa kia. 

Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản là tổ chức ở' các làng mạc hay 
các khu phô, chẳng hạn, việc giúp sức đảm bảo vệ sinh hay phân phôi thực 
phẩm. Công việc này được thực hiện trong xã hội tư bản cũ ra sao? Mỗi 
người chỉ làm việc cho bản thân mình thôi, và chẳng có ai chú ý đẻ biêt ở 
đây liệu có những người già hay là người ôm không, hay là tât cả công việc 
đều đổ lên vai phụ nữ, do đó làm cho phụ nữ bị đè nén và bị nô dịch. Ai 
phải đâu tranh chông lại những cái đó? Đoàn thanh niên. Nó phải tuyên 
bô rằng: chúng tôi sẽ thay đổi những cái đó, chúng tôi sẽ tổ chức những đội 
thanh niên giúp sức đảm bảo vệ sinh hay là phân phôi thực phẩm, thường 
xuyên đên thăm các gia đình, hoạt động một cách có tổ chức cho lợi ích 
toàn thẻ xã hội, bằng cách phân phôi đúng đắn những lực lượng sẵn có và 
bằng cách chứng tỏ rằng lao động phải là một thứ lao động có tổ chức. 

Cái thê hệ có những đại biểu hiện nay đã gần so tuổi thì không thê hy 
vọng được trông thây xã hội cộng sản. Từ đây cho tới đó, thê hệ này sẽ 
mât đi, Nhưng cái thê hệ hiện nay mới có 15 tuổi thì sẽ được thây xã hội 


/ 


Nhiệm ụ của Đoàn thanh niên 797 


cộng sản và bản thân nó sẽ xây dựng xã hội đó. Và thê hệ ây phải biêt rằng 
tầt cả mục đích cuộc đời họ là xây dựng xã hội cộng sản. "Trong xã hội cũ, 
lao động thực hiện ở từng gia đình đơn độc, và không có ai kêt hợp nó lại, 
ngoài bọn địa chủ và bọn tư bản áp bức quần chúng nhân dân. Chúng ta 
phải tổ chức mỗi một lao động, dù khó khăn và bản thỉu đền đâu chăng nữa, 
làm thê nào đề mỗi người công nhân và mỗi người nông dân có thể tự nhủ 
rằng: tôi là một phần nhỏ trong đạo quân lao động tự do vĩ đại và tôi sẽ 
biệt tự xây dựng cuộc đời của tôi, không cần có bọn địa chủ và bọn tư bản, 
tôi sẽ biêt kiên lập chê độ cộng sản. Cần phải làm sao cho Đoàn thanh niên 
cộng sản giáo dục được mọi người từ khi họ còn nhỏ tuổi, trong lao động tự 
giác và có kỳ luật. Chính bằng cách như vậy mà chúng ta có thể hy vọng 
rằng những nhiệm vụ đặt ra hiện nay sẽ có thể thực hiện được. Chúng ta 
cần dự tính ít nhât phải mât 1o năm đề điện khí hóa nước nhà, khiên cho 
đầt đai đã nghèo nàn của chúng ta có thể lợi dụng những tiên bộ mới nhât 
của kỹ thuật. Vậy, cái thê hệ hiện nay mới có 15 tuổi và trong vòng từ ro 
đền 2o năm nữa sẽ sông trong xã hội cộng sản, phải đặt tât cả các nhiệm vụ 
của việc học tập của mình như thê nào đề hằng ngày, ở mỗi một làng mạc, ở 
mỗi một thành phô, thanh niên giải quyêt được về mặt thực tiễn nhiệm vụ 
lao động chung này hay nhiệm vụ lao động chung khác, mặc dù là nhỏ nhặt 
hay đơn giản đền mây đi nữa. Chừng nào việc đó sẽ thực hiện được trong 
mỗi một làng mạc, chừng nào phong trào thi đua cộng sản chủ nghĩa sẽ được 
phát triển, chừng nào thanh niên sẽ chứng minh rằng họ biêt kêt hợp lao 
động của họ, thì thành công của công cuộc xây dựng cộng sản chủ nghĩa 
sẽ được đảm bảo chừng ây. Chỉ khi nào chúng ta nhận xét mỗi bước đi của 
chúng ta theo quan điềm thành công của công cuộc xây dựng đó, chỉ khi 
nào chúng ta tự hỏi liệu chúng ta đã làm đủ mọi việc cần thiệt để thành 
những người lao động đoàn kết và tự giác, thì khi đó Đoàn thanh niên cộng 
sản mới có thể tập hợp được nửa triệu đoàn viên của mình thành một đội 
quân lao động thông nhât và được tât cẢ mọi người tin mên. (Vỗ tay 
vang dội như sâm) 


4Sự thật, sổ 221, 222 VÀ 222, Tập 41, tr. 2o8—218. 
ngày s; 6 và 7 tháng mười 
năm 1920. 


VỀ VĂN HÓA VÔ SẢN” 


Qua báo cTin tức sô ra ngày 8 tháng mười thây rõ rằng khi phát biểu 
tại đại hội của Hội văn hóa vô sản đồng chí Lu-na-tsac-xki đã nói hoờn 
toàn trái ngược với điều mà hôm qua chúng tôi đã thỏa thuận với 
nhau. 

Cần phải câp tốc thảo ngay một dự án nghị quyết (của đại hội Hội văn 
hóa vô sản), đem thông qua Trung ương, rồi đem biểu quyết kịp ngay tại 
phiên họp øày của Hội văn hóa vô sản. Ñgay trong ngày hôm nay, phải 
nhân danh Trung ương đưa dự án nghị quyết đó ra trước Đảng đoàn 
Bộ dân ủy giáo dục và đại hội Hội văn hóa vô sản, vì đại hội này sắp kêt 
thúc trong ngày hôm nay. 


DỰ ÁN NGHỊ QUYẾT: 


1. Trong nước Cộng hòa xô-viêt công nông, mọi công tác tuyên truyền 
giáo dục, trong lĩnh vực chính trị nói chung và đặc biệt là trong lĩnh vực 
nghệ thuật nói riêng, đều phải thâm nhuần tỉnh thần đầu tranh giai câp của 
£! cẦn sô sản nhằm thực hiện thành công những mục tiêu của chuyên 
chính vô sản nghĩa là lật đỗ giai câp tư sản, thủ tiêu các giai câp, thủ tiêu 
hoàn toàn tình trạng người bóc lột người. 

2. Bởi vậy giai câp vô sản, thông qua đội tiền phong của mình là Đảng 
cộng -sản, và nói chung thông qua tât cả các đoàn thể vô sản đủ các kiều, 
phải đóng góp phần tích cực nhât và quan trọng nhât vào toàn bộ sự nghiệp 
giáo dục nhân dân. 

3. Kinh nghiệm của lịch sử hiện đại và đặc biệt là của cuộc đâu tranh 
cách mạng hơn một nửa thê kỷ của giai câp vô sẳn ở' tât cả các nước trên 
thê giới, kể từ ngày ra đời của bản «Tuyên ngôn của Đảng cộng sảm, đã 
chứng minh một cách không thể chôi cãi được rằng chỉ có thê giới quan 
của chủ nghĩa Mác là biểu hiện đúng đắn lợi ích, quan điểm và văn hóa của 
giai câp vô sản cách mạng. 

4. Chủ nghĩa Mác đã giành được cho mình một địa vị quan trọng, có ý 
nghĩa lịch sử toàn thê giới, với tư cách là hệ tư tưởng của giai câp vô sản 


Về ăn hóa 0ô sản 729 


cách mạng, là do chủ nghĩa Mác không hể vứt bỏ những thành tựu quý báu 
nhât của thời đại tư sản, mà trái lại đã tiếp thu và cải biên tất cả những cái 
gì là quý giá trong hơn hai nghìn năm phát triển của tư duy và văn hóa của 
loài người. Chỉ có công tác được tiệp tục tiên hành trên cơ sở này và theo 
phương hướng này, và được bồi bồ thêm bằng kinh nghiệm của thực tiễn 
chuyên chính vô sản là giai đoạn cuôi cùng trong cuộc đâu tranh của giai câp 
công nhân chông mọi sự bóc lột, — chỉ một công tác như thê mới có thể 
được coi là sự phát triển của nền văn hóa vô sản thực sự. 

s. Đứng vững trên lập trường có tính chât nguyên tắc này, Đại hội 
toàn nước Ñga của Hội văn hóa vô sản kiên quyết bác bỏ và coi là sai lầm 
về mặt lý luận và có hại vẻ mặt thực tiễn mọi mưu toan định chê tạo ra một 
nền văn hóa đặc biệt của mình, định thu mình trong những tổ chức biệt 
lập, đòi phân chia'lĩnh vực hoạt động giữa Bộ dân ủy giáo dục và Nhóm văn 
hóa vô sản, hoặc đòi quyền «tự trị› cho Nhóm văn hóa vô sản trong hệ thông 
các cơ quan của Bộ dân ủy giáo dục, v.v... Trái lại, Đại hội đề nghị tât cả 
các tổ chức thuộc văn hóa vô sản phải tuyệt đổi coi mình hoàn toàn là cơ 
quan phụ trong mạng lưới các cơ quan của Bộ dân ủy giáo dục, và phải 
thực hiện nhiệm vụ của mình đưới sự lãnh đạo chung của Chính quyền xô- 
viết (nói riêng là của Bộ dân ủy giáo dục) và của Đảng cộng sản Ñga, phải 
coi những nhiệm vụ của mình là một phần trong toàn bộ những nhiệm vụ 
của chuyên chính vô sản. 


Đồng chí Lu-na-tsac-xki cho biết người ta đã xuyên tạc khi đưa tin về 
lời phát biểu của đồng chí ây. Như thê thì bản nghị quyêt này Íạ¿ càng tôi 
cần thiết. 


Viết ngày 8 Tập 41, tr. 336—227- 
tháng mười 192o. 

Đăng lấn đầu tiên 

năm 1o26 trong tạp 

chí «Cái Mới Đỏ› số 2. 


DIÊN VĂN ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ 
TOÀN NƯỚC NGA CỦA CÁC BAN GIÁO DỤC 
CHÍNH TRỊ THUỘC CÁC CƠ QUAN 
GIÁO DỤC NHÂN DÂN TỈNH VÀ HUYỆN 
NGÀY 3 THÁNG MƯỜI MỘT 1920” 


Thưa các đồng chí, cho phép tôi trình bày một sô ý kiên, mà một phần 
nào Trung ương Đảng cộng sản và Hội đồng dân ủy đã đề cập tới, khi bàn 
vân đề tô chức Tổng ban giáo dục chính trị, và một phần khác, đó là những 
ý nghĩ của tôi nhân đọc bản dự án được đưa ra Hội đồng dân ủy. Hôm qua, 
dự án này đã được châp thuận vẻ cơ bản, nhưng còn phải bàn thêm về chỉ 
tiết nữa. 

Vẻ phần mình, tôi chỉ xin cho biêt rằng đôi với việc thay đổi tên gọi của 
cơ quan các đồng chí, lúc đầu tôi rât không tán thành. Theo tôi, nhiệm vụ 
của Bộ dân ủy giáo dục là giúp đỡ cho người ta được học và dạy người khác 
học. Kinh nghiệm bản thân trong thời xô-viêt đã làm cho tôi quen coi các 
thứ tên gọi như là lời đùa cợt của trẻ con, vì mỗi một danh hiệu mới chẳng 
phải là một kiểu bông đùa đó sao? Bây giờ một tên gọi mới lại đã được đặt 
ra: Tổng ban giáo dục chính trị. 

Nhưng vì đã quyêt định rồi, nên để nghị các đồng chí chỉ coi nhận xét 
của tôi là có tính cách cá nhân. Nêu việc đó không chỉ hạn chê ở chỗ thay đổi 
nhãn hiệu thì thật là đáng hoan nghênh. 

Thật ra, nêu chúng ta có thu hút được nhiều nhân viên mới tham gia 
vào công tác văn hóa giáo dục, thì khi đó vân để mới không chỉ ở chỗ thay 
đổi tên gọi và khi đó mới có thể nhân nhượng với cái thiên hướng @œô- 
viêo là dán nhãn hiệu cho bât cứ một công việc mới hay một cơ quan mới 
nào. Trong trường hợp làm ăn kêt quả, chúng ta sẽ đạt được một cái gì lớn 
hơn là cái đã đạt được đên nay. 

Điều chính yêu, sẽ bắt buộc các đồng chí phải cùng chúng ta tham 
gia vào công việc chung là công tác văn hóa, giáo dục — Ây là vân để liên 
hệ giáo dục với đường lôi chính trị của chúng ta. Nêu cần thiêt từ tên gọi 
có thể dự liệu một cái gì đó vì rằng trên tât cả đường hướng của công tác 
giáo dục của chúng ta, chúng ta không thể đứng trên lập trường cũ của chủ 
trương vô chính trị trong giáo dục, chúng ta không thể đặt công tác giáo 
dục tách rời khỏi chính trị. 


Diễn uăn đọc tại Hội nghị toàn nước Nga của các Ban giáo dục chính trị... 731 


Cái quan niệm ây đã thông trị và hiện đang thông trị trong xã hội tư sản, 
Cái nhãn hiệu «vô chính tr» hoặc ‹phi chính trị trong giáo dục là một sự 
giả đạo đức của giai cầp tư sản, nó — chẳng phải là một cái gì khác ngoài 
sự lừa bịp quần chúng, mà go% bị sự thông trị của Nhà chung, chê độ tư 
hữu, v.v... làm hèn hạ đi. Giai cầp tư sản, hiện thông trị trong tât cả các nước 
còn là tư bản chủ nghĩa, chính vẫn đang làm cái công việc lừa bịp quần 
chúng đó. 

Và trong những nước này, một bộ máy mà càng có tác dụng bao nhiêu 
thì lại càng phụ thuộc bây nhiêu vào tư bản và chính sách của nó. 

Trong tât cả các nước tư sản, môi liên hệ giữa bộ máy chính trị và nền 
giáo dục là cực kỳ chặt chẽ, mặc đầu xã hội tư sản không dám công khai 
thừa nhận điều đó. Song xã hội ây tác động vào quần chúng qua Nhà thờ, 
qua toàn bộ thể chê tư hữu tài sản. 

Ngoài các việc khác ra, nhiệm vụ cơ bản của chúng ta là phải đem chân 
lý của chúng ta đôi lập với ‹chân lý» tư sản và bắt phải công nhận lẽ phải của 
chúng ta. 

Việc chuyển từ xã hội tư sản sang chính sách của giai câp vô sản là một 
việc hêt sức khó khăn, lại càng khó khăn thêm vì giai câp tư sản không ngớt 
vu không chúng ta bằng cả bộ máy tuyên truyền và cô động của nó. Nó ra 
công sức tìm cách xóa mờ cho kỳ được sứ mệnh quan trọng của chuyên 
chính vô sản, nhiệm vụ giáo dục của chuyên chính vô sản, nhiệm vụ này đặc 
biệt quan trọng ở nước Nga, là nơi mà giai cấp vô sản chỉ là sô ít trong dân 
cư. Thê mà nhiệm vụ giáo dục lại cần phải được đưa lên hàng đầu, bởi vì 
chúng ta cần phải chuẩn bị quần chúng cho công cuộc xây dựng xã hội chủ 
nghĩa. Không thể nói gì đền chuyên chính vô sản, nêu như giai câp vô sản, 
trong cuộc đâu tranh với giai câp tư sản, không luyện được cho mình một 
tỉnh thần giác ngộ cao, một kỷ luật tôt, một lòng trung thành sâu sắc, nghĩa 
là tât cả những đức tính cần thiệt để cho giai câp vô sản toàn thẳng kẻ thù 
muôn đời của mình. 

Chúng ta không tán thành cái quan điểm không tưởng cho rằng quần 
chúng lao động đã được chuẩn bị sẵn tới xã hội xã hội chủ nghĩa. Dựa theo 
những tài liệu chính xác của toàn bộ lịch sử phong trào xã hội chủ nghĩa 
trong giai câp công nhân, chúng ta được biết rằng vân để không phải như 
vậy, rằng chỉ có đại công nghiệp, đâu tranh bãi công, sự tổ chức về mặt 
chính trị mới chuẩn bị được tới chủ nghĩa xã hội. Muôn giành được thắng 
lợi, muôn thực hiện cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai câp vô sản phải 
có khả năng thông nhât hành động, khả năng lật được bọn bóc lột. Bây giờ 
đây chúng ta thây rằng giai cầp vô sản đã có mọi năng lực cần thiệt và trên 


732 V. I. Lô-nhn 
thực tế đã áp dụng những năng lực đó sau khi giành được chính quyền vào 
tay mình. 

Nhiệm vụ cơ bản của các nhân viên làm công tác giáo dục và của Đảng 
cộng sản, đội tiền phong trong cuộc đầu tranh, phải là góp phần giáo dục và 
huần luyện cho quần chúng lao động, đặng khắc phục những tập quán cũ, 
những lề thói cỗ hủ, do chê độ cũ đẻ lại, những lẻ thói và tập quán của kẻ 
tư hữu, chúng đã thầm sâu vào quần chúng đông đảo. Nhiệm vụ cơ bản này 
của toàn bộ công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa không bao giờ được bẻ 
qua, khi ta xem xét các vân đề riêng biệt là những vân để lâu nay đã từng 
thu hút mât rât nhiều sự bận tâm của Trung ương Đảng và của Hội đồng 
dân ủy. Xây dựng Tổng ban giáo dục chính trị như thê nào, liên hiệp nó 
với các cơ quan khác như thê nào, đặt sự liên hệ của nó với các tổ chức ở 
trung ương cũng như địa phương như thê nào, về vân để này; các đồng 
chí có thẳm quyền hơn, có nhiều kinh nghiệm và đã đặc biệt đi sâu nghiên 
cứu, sẽ trả lời cho chúng ta. Tôi chỉ muôn nhân mạnh những nguyên tắc 
căn bản của vân để. Chúng ta không thẻ không đặt vân để một cách công 
khai; trái ngược hẳn với tât cả những luận điệu lừa dôi của thời trước, chúng 
ta công khai nói rằng giáo dục không thể không liên hệ với chính tr. 

Chúng ta đang sông trong một thời kỳ lịch sử của cuộc đâu tranh với 
giai cầp tư sản quốc tê, giai câp này mạnh hơn chúng ta gâp bội, bội phần. 
Trong một thời kỳ đâu tranh như vậy, chúng ta phải bảo vệ công cuộc xây 
dựng có tính chât cách mạng, phải chiên đầu chông giai cầp tư sản bằng 
phương tiện quân sự, và lại càng mãnh liệt hơn nữa bằng phương tiện tư 
tưởng, phương tiện giáo dục, đề làm sao cho những tập tục, những thói 
quen, những tư tưởng mà giai câp công nhân đã luyện được cho mình trong 
suốt mây chục năm trời đâu tranh giành tự do chính trị, làm sao cho toàn 
bộ những tập quán những lề thói và tư tưởng này trẻ thành công cụ giáo 
dục toàn thể nhân dân lao đệng; còn vân để cách thức tiên hành giáo dục 
như thê nào thì đó lại là nhiệm vụ thuộc về giai câp vô sản giải quyêt. Cần 
thiệt phải giáo dục cho quần chúng cái ý thức là: đứng ngoài cuộc đầu tranh 
của giai câp vô sản hiện nay đang ngày càng bao trùm tât cả các nước trên - 
thê giới, đứng ngoài vòng chính sách ngoại giao là không thê được, là không 
cho phép. Sự liên hiệp của tât cả các nước tư bản hùng cường trên thê giới 
nhằm chông lại nước Nga xô-viêt, đó là cái cơ sở thực sự của chính sách 
ngoại giao ngày nay. Và cẩn phải thừa nhận rằng cái đó quyẻt định sô phận 
của hàng trăm triệu nhân dân lao động trong các nước tư bản. Bởi vì ngày 
nay, không có một nơi hẻo lánh nào trên trái đât mà không nằm dưới sự 
thông trị của một nhóm các nước tư bản. Thê cho nên tình hình đã đưa đền 


Diễn uăn đọc tại Hội nghị toàn nước Nga của các Ban giáo dục chính trị... 733 


tắt yêu là: hoặc người ta phải đứng bên ngoài cuộc đâu tranh đang tiệp 
diễn và như vậy tỏ ra là hoàn toàn mât giác ngộ, giông như hạng người 
đột nát đã đứng ở ngoài rìa của cách mạng và chiên tranh, không thây tât 
cả những âm mưu lừa bịp của giai câp tứ sản đôi với quản chúng, không 
thây rằng giai câp tư sản đã cô ý hãm quần chúng vào vòng tôi tăm dôt nát 
như thê nào; hoặc người ta phải tham gia vào cuộc đâu tranh giành chuyên 
chính vô sản. 

Chúng ta nói hoàn toàn công khai về cuộc đâu tranh này của giai câp vô 
sản, và mỗi người cần phải xác định vị trí của mình: đứng về bên này, về 
phía chúng ta, hoặc đứng về phía bên kia. Mọi ý đồ không đứng về bên này 
cũng không đứng về bên kia chỉ đưa đền sự sụp đỗ và phá sản hoàn toàn. 

Khi quan sát hằng hà vô sô những tàn dư của bè lũ Kê-ren-xki, của bọn 
xã hội - cách mạng và bọn xã hội - dân chủ, như kiêu bọn Iu-đê-nich, Côn- 
tsắc, Pet-liu-ra, Măc-no v.v.., chúng ta đã thây ở khắp nơi mọi chôn trên 
đât nước Nga cuộc phản cách mạng đã diễn ra dưới muôn hình nghìn vẻ, 
đến nỗi chúng ta có thể nói được rằng chúng ta đã được tôi luyện hơn ai 
hết, và khi chúng ta nhìn sang Tây Âu thì chúng ta thây ở đây cũng lại lặp 
lại điều đã xảy ra ở nước ta, ở đây cũng đang tái diễn lịch sử của chúng ta. 
Hầu khắp mọi nơi, bên cạnh giai câp tư sản, người ta lại gặp phải những 
phần tử kiểu Kê-ren-xki. Chúng nó còn chiêm ưu thê trong nhiều nước, 
nhật là ở Đức. Ở khắp mọi nơi, người ta đều nhận thây hoàn cảnh như nhau: 
không thể có một lập trường trung gian nào cả và người ta hiểu rât rõ là 
phải lựa chọn: hoặc chê độ độc tài trắng (giai câp tư sản ở tât cả các nước 
Tây Âu đều đang chuẩn bị đạt tới đó và đang vũ trang đẻ chồng lại chúng 
ta), hoặc chuyên chính vô sản. Kinh nghiệm này, chúng ta đã từng trải 
qua một cách sâu sắc và thâm thía đên nỗi, tôi nghĩ rằng không cần phải 
đài lời vẻ những người cộng sản Nga nữa. Ở đây, chỉ có thể rút ra một kết 
luận để làm cơ sở cho mọi cuộc thảo luận và mọi đề án liên quan đền Tổng 
ban giáo dục chính trị. Trước hết, trong hoạt động của cơ quan này phải 
công nhiên nêu rõ vai trò chủ đạo của chính sách của Đảng cộng sản. Ñgoài 
hình thức đó ra thì chúng ta không biệt một hình thức nào khác, vả lại cũng 
chưa có một nước rào tìm ra được một hình thức nào khác. Đảng có thẻ 
phù hợp hoặc nhiều hoặc ít với lợi ích của giai câp mình, nó thường trải qua 
những thay đổi hay sửa đổi này hay sửa đổi khác, song chúng ta không thây 
có một hình thức nào tôt hơn. Toàn bộ cuộc đầu tranh của nước Nga xô- 
viết, trong vòng ba năm qua chông lại có hiệu quả cuộc tân công của chủ 
nghĩa đề quôc thê giới, là gắn liên với điều sau đây: Đảng tự giác đặt cho 
mình nhiệm vụ giúp đỡ giai câp vô sản hoàn thành vai trò của mình là người 


734 V. ï. Lê-nin 


giáo dục, người tổ chức và lãnh đạo; thiêu vai trò đó của giai câp vô sản thì 
chủ nghĩa tư bản không thể sụp đỗ. Quần chúng lao động, công nhân và 
nông dân phải đâu tranh khắc phục những tập quán cũ của trí thức và phải 
tự cải tạo mình để xây dựng chủ nghĩa cộng sản — không làm như thê thì 
không thê bắt tay vào sự nghiệp xây dựng được. Toàn bộ kinh nghiệm của 
chúng ta chỉ rõ rằng đó là một vân để cực kỳ hệ trọng, bởi vậy việc công 
nhận vai trò lãnh đạo của Đảng là việc không một phút nào chúng ta xao 
lãng, và chúng ta không được quên khi thảo luận về hoạt động và xây dựng 
tổ chức. Thực hiện nhiệm vụ ây như thể nào, thì còn phải bàn bạc nhiều, 
ở Trung ương Đảng cũng như ở Hội đồng dân ủy; bản sắc lệnh được phê 
chuẩn ngày hôm qua, là cơ sở cho công tác của Tổng ban giáo dục chính trị, 
nhưng nó cũng chưa phải đã được Hội đồng dân ủy thông qua một cách 
hoàn tât. Trong những ngày sắp tới, bản sắc lệnh này sẽ được công bô, và 
các đồng chí sẽ thây trong bản sửa lại lần cuôi cùng vẫn không có điều khoản 
nói trực tiềp về thái độ đôi với Đảng. 

Nhưng các đồng chí phải hiểu và luôn nhớ rằng, toàn bộ hiên pháp của 
nước Cộng hòa xô-viêt, về mặt pháp lý cũng như về mặt thực tiễn, đều 
được xây dựng trên cơ sở sau đây: Đảng là người chỉnh đôn, ân định và 
xây dựng tât cả theo một nguyên tắc duy nhât, nhằm làm cho những phần 
tử cộng sản, gắn liền với giai câp vô sản, có thể đem tỉnh thần của mình thâm 
nhuần vào trong giai câp đó, làm cho giai câp vô sản đi theo Đảng và thoát 
khỏi sự lừa dôi của giai câp tư sản, sự lừa dôi mà bao lâu nay chúng ta vẫn 
cô sức trừ bỏ. Bộ dân ủy giáo dục đã phải trải qua một cuộc đâu tranh kiên 
trì; tổ chức giáo viên trong một thời gian dài đã đầu tranh với cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Những thành kiên tư sản trong giáo giới thật là đặc biệt 
ăn sâu. Cuộc đâu tranh ở đây đã diễn ra dai dằng, dưới hình thức phá hoại 
trực tiếp cũng như dưới hình thức chông chọi ngoan cô của những thành 
kiên tư sản, và chúng ta đã phải tiên từng bước, giành giật từng vị trí một 
cho chủ nghĩa cộng sản. Đôi với Tổng ban giáo dục chính trị là cơ quan 
làm việc trong lĩnh vực giáo dục ngoài nhà trường, đang thực hiện nhiệm 
vụ giáo dục quần chúng nhân dân, thì nhiệm vụ càng đặc biệt rõ ràng là: 
phải kết hợp với sự lãnh đạo của Đảng và nắm vững bộ máy khổng lồ này, 
phải đem tỉnh thần của mình thâm nhuần vào, đem ngọn lửa nhiệt tình của 
mình hâm nóng bộ máy đó gồm nửa triệu giáo viên hiện đang làm việc cho 
công nhân. Các nhà giáo, và nói chung giáo giới, là những người đã được 
giáo dục dựa vào những thành kiên và tập quán tư sản, theo tỉnh thần thù 
nghịch với giai câp vô sản, họ hoàn toàn cách biệt đôi với công nhân. Bây 
giờ chúng ta phải xây dựng một đạo quân mới gồm những nhà giáo và cán 


/ 


Diễn ăn đọc tại Hội nghị toàn nước Nga của các Ban giáo dục chính trị... 735 


bộ sư phạm là những người phải mật thiệt gần gũi với Đảng và tư tưởng 
của Đảng, phải thâm nhuần tỉnh thần của Đảng, phải biết thu hút về mình 
quần chúng công nhân, truyền vào trong họ tỉnh thần của chủ nghĩa cộng 
sản, làm cho họ quan tâm tới công việc của những người cộng sản. 

Vân đề là phải phá vỡ những tập quán, lề thói và tư tưởng cũ, nên Tông 
ban giáo dục chính trị và các cán bộ làm việc ở đây phải giải quyêt một nhiệm 
vụ cực kỳ trọng yêu, đòi hỏi họ phải chú trọng hơn hệt. Thật vậy, chúng ta 
đứng trước một vần để là: làm thê nào kết hợp giáo giới, mà phần nhiều 
được đào tạo theo lôi cũ, với các đảng viên, là những người cộng sản? Đây 
là một vân để hêt sức khó khăn, đòi hỏi phải suy đi nghĩ lại nhiều lần. 

Chúng ta hãy xem làm thê nào kết hợp về mặt tổ chức những người 
khác xa nhau như vậy. Đôi với chúng ta, về nguyên tắc không còn nghỉ 
ngờ gì nữa, Đảng cộng sản phải nằm quyền lãnh đạo. Như vậy, mục đích 
của công cuộc khai hóa chính trị, của công cuộc giáo dục chính trị, là đào 
tạo nên những người cộng sản thực sự, có khả năng chiên thắng sự giả 
dôi cùng những thành kiên và giúp đỡ được quần chúng lao động trong 
việc đánh bại trật tự cũ, xây dựng Nhà nước không có bọn tư bản, bọn bóc 
lột, bọn địa chủ. Nhưng mà làm thê nào để được như thê? Muôn thê thì 
chỉ có cách là phải nằm lây toàn bộ tri thức mà người giáo viên đã thừa 
hưởng của giai cầp tư sản. Thiêu cái đó thì mọi thành quả của chủ nghĩa 
cộng sản không thể có được, và mơ tưởng đên điều đó chỉ là vô ích. Vậy, 
vân để đặt ra là: làm thê nào kêt hợp những người này về mặt tổ chức, họ 
vôn là những cán bộ không quen làm việc có liên quan đên chính trị, nhât là 
với cái chính trị có lợi đôi với chúng ta, nghĩa là cần thiết cho chủ nghĩa 
cộng sản. Như tôi đã nói, đây là một nhiệm vụ hêt sức khó khăn. Chúng tôi 
đã thảo luận vân đề này trong Trung ương Đảng và trong khi thảo luận đã 
hêt sức chú ý đên những điều chỉ dẫn, do kinh nghiệm đem lại, và chúng 
tôi nghĩ rằng về phương điện này, một cuộc đại hội như thê này, mà giờ 
đây tôi đang được nói chuyện với các đồng chí, một cuộc hội nghị như của 
các đồng chí hôm nay có một ý nghĩa rât quan trọng. Từ nay mỗi câp ủy 
đảng phải có một cái nhìn mới đôi với mỗi cán bộ KIÊN truyền, mà trước 
đây coi như là người của một nhóm hay của một tổ chức nhât định nào 
thôi. Mỗi người tuyên truyền viên là thuộc về Đảng đang điều khiển, đang 
lãnh đạo toàn bộ Nhà nước và cuộc đầu tranh toàn thê giới của nước Nga 
xô-viêt chông lại chề độ tư sản. Anh ta là đại diện cho giai câp đang chiên 
đâu và cho Đảng đang thông trị và phải thông trị bộ máy Nhà nước to lớn. 
Có rât nhiều người cộng sản đã từng kinh qua một cách mỹ mãn trường 
học của công tác bí mật, đã được thử thách và tôi luyện trong đâu tranh, thê 


736 ƒ. I. Lê-nin 


mà vẫn không sao hiểu nỗi tât cả tẩm quan trọng của cuộc thay đổi đột ngột, 
của cuộc chuyên biên này khi mà một anh cỗ động kiêm tuyên truyền viên 
trở thành một người lãnh đạo các cô động viên, thành nhà lãnh đạo của một 
tổ chức chính trị không lồ. Cho dù trong trường hợp đó, người ta có đặt 
cho anh ta một cái tên thê nào đi nữa, thậm chí có thể là một cái đanh hiệu 
khá tê nhị, chẳng hạn như chủ nhiệm các trường trung học nhân dân, thì 
điều đó cũng không quan trọng lắm, côt sao anh ta biết lãnh đạo các quần 
chúng giáo viên. 

Cẩn phải nói rằng mây chục vạn nhà giáo là một bộ máy phải được sử 
dụng đề thúc đây công việc tiên lên, đẻ kích thích sự suy nghĩ, đẻ đầu tranh 
với những thành kiên cho đến nay vẫn còn tồn tại trong quần chúng. Di 
sản văn hóa của chủ nghĩa tư bản đẻ lại, việc mà hàng ngũ các giáo viên tiêm 
nhiễm phải những khuyêt điểm của nền văn hóa ây, và do đó không thể 
là đội ngũ cộng sản được, tuy nhiên tât cả những điều đó không thẻ cản trở 
chúng ta thâu nạp các giáo viên này vào hàng ngũ các cán bộ giáo dục chính 
trị, bởi vì họ nắm được tri thức là cái mà thiêu nó thì chúng ta không đạt 
được mục đích của mình. 

Chúng ta phải đưa hàng chục vạn người hữu ích tham gia vào công cuộc 
giáo dục cộng sản. Đó là vân để đã được giải quyêt ngoài mặt trận, khi mà có 
đên hàng vạn người đại biểu của quân đội cũ được tuyển dựng vào trong 
Hồng quân của chúng ta. Trải qua một quá trình cải tạo lâu đài, những người 
này đã hóa làm một với Hồng quân và kêt cục đã chứng minh điều ây bằng 
những chiên thắng của mình. Trong công tác giáo dục văn hóa, chúng ta 
cũng phải theo gương đó. Công tác này quả là không hiển hách bằng, nhưng 
lại có phần quan trọng hơn. Mỗi người cổ động viên và tuyên truyền viên 
đều cần thiết cho chúng ta, làm tròn nhiệm vụ của mình, anh ta làm việc 
theo tinh thần Đảng nghiêm ngặt, nhưng không chỉ hạn chê hoạt động của 
rnình trong phạm vi Đảng, mà luôn nhớ rằng chức trách của anh ta là lãnh 
đạo mây chục vạn thầy giáo, làm cho họ thích thú, anh ta phải khắc phục 
những thành kiên tư sản lỗi thời, phải lôi kéo họ tham gia vào công việc 
của chúng ta, phải gây cho họ cái ý thức về sự vĩ đại của sự nghiệp chúng ta; 
chỉ khi nào bắt tay vào công việc đó, thì chúng ta mới có thể đưa đám đông 
người đã từng bị chủ nghĩa tư bản đè nén và tách xa khỏi chúng ta ây, đi 
lên con đường đúng. 

Đó là những nhiệm vụ mà mỗi cỗ động viên và tuyên truyền viên, công 
tác ở phạm vi ngoài nhà trường, phải tiên hành và không bao giờ được xao 
lãng. Trong khi thực hiện các nhiệm vụ đó, các đồng chí sẽ gặp phải vô vàn 
khó khăn về mặt thực tiễn, và các đồng chí phải tích cực góp phần giúp cho 


Diễn văn đọc tại Hội nghị toàn nước Nga của các Ban giáo dục chính trị T3 


chủ nghĩa cộng sản thẳng lợi, các đồng chí phải trở thành những người 
đại diện và những nhà lãnh đạo không phải chỉ của nhóm tổ Đảng, mà của 
toàn bộ chính quyền Nhà nước do giai câp công nhân nắm giữ. 

Nhiệm vụ của chúng ta là phải đánh bại mọi cuộc để kháng của bọn tư 
bản, không chỉ trên địa hạt quân sự và chính trị, mà cả trên địa hạt tư tưởng, 
ở đây sức đề kháng của chúng là sâu sắc nhât và mạnh mẽ nhât. Các cán bộ 
giáo dục của chúng ta có nhiệm vụ phải thực hiện công cuộc cải tạo này 
đôi với quần chúng. Sự quan tâm của quần chúng, tỉnh thần hiêu học và 
ham muôn hiểu biết chủ nghĩa cộng sản của họ đang phơi bày trước mắt 
chúng ta, là bảo đảm cho thắng lợi của chúng ta cả trên địa hạt này nữa, 
mặc dầu rằng rât có thể ở đây chúng ta sẽ không thắng nhanh được như ở 
ngoài mặt trận, rât có thẻ chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, và đôi khi 
cả thât bại nữa, nhưng két cục kẻ thẳng lợi sẽ là chúng ta. 

Đề kêt thúc, tôi muôn đề cập một vân đề nữa; có thê người ta hiểu không 
đúng danh từ Tổng ban giáo dục chính trị. Miột khi ở đây có nêu ra hai 
chữ chính trị, thì điểu đó có nghĩa rằng chính trị ở đây là cái côt tử. 

Nhưng cần phải hiểu chính trị thê nào cho đúng? Nêu hiểu chính trị 
theo nghĩa cũ thì có thể rơi vào một sai lầm nặng nề, nghiêm trọng. Chính 
trị đó là cuộc đâu tranh giữa các giai câp; chính trị, đó là hành vi của giai 
cấp vô sản đâu tranh đề tự giải phóng chông lại giai câp tư sản toàn thê giới. 
Nhưng trong cuộc đâu tranh của chúng ta, cẩn phân biệt hai mặt của vân 
để: một mặt là nhiệm vụ phá hoại cái di sản của chê độ tư sản, đập tan mọi 
mưu toan lặp đi lặp lại của toàn thê giai câp tư sản định đè bẹp Chính quyền 
xô-viêt. Cho đên nay, nhiệm vụ này đã thu hút mât hầu hêt sự chú ý của 
chúng ta và ngăn trở chúng ta chuyên sang thực hiện nhiệm vụ thứ hai, 
nhiệm vụ xây dựng. Trong cái quan niệm của thê giới quan tư sản thì chính 
trị hầu như tách rời khỏi kinh tê. Giai câp tư sản nói như thê này: nông 
dân, hãy làm việc đi đề mà sinh sông, công nhân, hãy làm việc đi để mà có 
thể sắm sửa trên thị trường mọi thứ cần thiêt cho cuộc sinh nhai, còn chính 
sách kinh tê thì đã có ông chủ của các người phụ trách. Thê mà vân đề lại 
không phải như vậy đâu, chính trị phải là việc của nhân dân, việc của giai 
cấp vô sản. Ở' đây, cẩn phải nhân mạnh rằng công việc đâu tranh với giai 
cấp tư sản đã chiêm mât của chúng ta đền ọ jro thời gian hoạt động. Những 
trận thắng Vrăng-ghen, mà chúng tôi vừa được biêt hôm qua, và chắc có 
lẽ hôm nay hoặc có lẽ ngày mai các đồng chí sẽ đọc tin tức, cho ta thây rằng 
một giai đoạn của cuộc đâu tranh sắp kêt thúc, rằng chúng ta đã giành được 
hòa bình với hàng loạt các nước phương Tây. Vậy mà mỗi thẳng lợi trên 
mặt trận quân sự lại giải phóng cho sức lực của chúng ta để dành vào cuộc 


47—2886 


738 V. I. Lê-ni 


đầu tranh ở trong nước, cho chính sách kiên thiết quôc gia. Cứ mỗi bước 
đưa chúng ta đền gần cuộc chiên thắng bọn bạch vệ, lại chuyển trọng tâm 
đầu tranh sang dần lĩnh vực chính sách kinh tê. Tuyên truyền lồi cũ thường 
đưa ra những ví dụ để trình bày cho người ta hiểu chủ nghĩa cộng sản là 
cái gì. Nhưng lôi tuyên truyền này hoàn toàn vô bỗ rồi, bởi vì bây giờ phải 
thực tê chỉ ra cẩn phải xây dựng chủ nghĩa xã hội như thê nào đây. Bởi 
vậy toàn bộ công tác tuyên truyền của chúng ta phải được xây dựng trên cơ 
sở kinh nghiệm chính trị của công cuộc kiên thiết kinh tê. Đó là nhiệm vụ 
chủ yêu của chúng ta, và nêu như có ai cứ muôn hiểu vần để theo nghĩa cũ, 
thì người đó sẽ là một kẻ lạc hậu, không thẻ làm công tác tuyên truyền trong 
quần chúng công nông được. Chính sách chủ yêu của chúng ta hiện nay 
phải là: xây dựng quốc gia về mặt kinh tê, nhằm làm sao có dư lúa mì, có 
dư than đá, nhằm làm sao sử dụng tôt hơn sô lúa mì và than đá này, làm sao 
cho không có người đói. Chính sách của chúng ta phải là như vậy. Và toàn 
bộ công tác cỗ động và công tác tuyên truyền phải được xây dựng trên cơ sở. 
này, Cần phải ít lời hơn nữa, bởi vì chỉ bằng lời nói không thôi các đồng chí 
chẳng thẻ thỏa mãn được người lao động. Ngày nào mà cuộc chiên tranh 
cho phép ta có thẻ thôi đặt trọng tâm cô gắng vào cuộc đâu tranh với giai 
câp tư sản, với Vrăng-ghen, với bọn bạch vệ, thì chúng ta sẽ lập tức chuyển 
sang chính sách kinh tê. Và ở đây, công tác tuyên truyền và cỗ động sẽ đóng 
vai trò rât lớn, và ngày càng lớn. 

Mỗi cổ động viên phải là người lãnh đạo Nhà nước, người lãnh đạo toàn 
thẻ công nông trong sự nghiệp xây dựng kinh tế. Đồng chí äy phải nói rõ: 
muôn thành người cộng sản cần phải hiểu biết nhiều, và chỉ cho người ta 
biệt phải đọc sách báo nào. Đây, bằng cách như thê, chúng ta sẽ cải tiên nền 
kinh tê và làm cho nó vững vàng hơn, có tính chât xã hội hơn, chúng ta 
sẽ làm cho sản xuât tăng lên, cải thiện tình hình lương thực, phân phôi đúng 
đắn hơn sản phẩm đã làm ra, tăng gia sản xuất than và phục hồi nền công 
nghiệp, không có chủ nghĩa tư bản và tỉnh thần tư bản chủ nghĩa. 

Thê nào là chủ nghĩa cộng sản? Toàn bộ công tác tuyên truyền về chủ 
nghĩa cộng sản phải được tiên hành sao cho đưa đên kêt quả là thực tê lãnh 
đạo công cuộc xây dựng Nhà nước. Đôi với quần chúng công nhân, chủ 
nghĩa cộng sản phải là cái gì gần gũi, dễ hiểu như công việc của bản thân họ. 
Việc này còn làm kém, có vô số sai lầm. Chúng ta không giâu giêm điều đó, 
nhưng chính là công nhân và nông dân với sự giúp đỡ của chúng ta, với sự 
góp phần có hạn và nhỏ mọn của chúng ta, phải chỉnh đôn và cải tiên bộ máy 
của chúng ta; đôi với chúng ta, chủ nghĩa cộng sản không còn là một cương 
lĩnh, một lý luận hay sứ mệnh, đó là công việc xây dựng cụ thể ngày nay. Và 


Diễn uăn đọc tại Hội nghị toàn nước Iga của các Ban giáo dục chính trị... 739 
À5 409067: Về, C221 2b 8. Miớpc Ga Lrìn i1 Ec Xoời vài coiGc, CS SE sóc co cá ng 
nều trong cuộc chiên đâu với quân thù, chúng ta đã từng gặp phải những 
thât bại sâu cay, thì những thât bại ây đã dạy cho chúng ta và chúng ta đã 
đạt được thắng lợi hoàn toàn. Giờ đây chúng ta phải rút ra kinh nghiệm 
từ mỗi việc không thành công, chúng ta phải nhớ rằng cần phải dạy cho 
công nhân và nông dân bằng thí dụ trong công việc đã làm. Phải chỉ ra cái 
gì kém cỏi trong công việc của chúng ta, để sau này đừng làm như thê nữa, 

Bằng thí dụ của công cuộc xây dựng này, đem nhắc đi nhắc lại hàng trăm 
lần, chúng ta sẽ đạt tới chỗ là biên những thủ trưởng cộng sản kém cỏi, 
thành những người xây dựng thực sự, trước hệt là trong nền kinh tê 
quốc dân của chúng ta. Chúng ta nhât định sẽ đạt được mọi mục tiêu của 
chúng ta, nhât định sẽ khắc phục được mọi trở lực do chê độ cũ đẻ lại, 
những trở lực này không thể trừ bỏ ngay một lúc mà được. Cần phải cải 
tạo quần chúng; chỉ có công tác cỗ động và tuyên truyền làm được việc 
ây; trước tiên, cần phải làm cho quần chúng tham gia vào công cuộc xây 
dựng toàn bộ đời sông kinh tê. Đó là điều căn bản và chủ yêu trong công tác 
của mỗi người cỗ động và tuyên truyền viên, và khi nào đồng chí ây nhận 
thức được rõ ràng điều này, thì công tác của đồng chí ây chắc chắn sẽ thành 
công. (Vỗ tay ram.) 


4Bản tin Hội nghị Tập 41, tr. zo8—4o8' 
toàn nước Nga các 

Ban giáo dục chính trị 

(—8 tháng 11 năm 1920)); 

Mạc-tư-khoa. 


ĐẠI HỘI LẦN THỨ X CỦA 
ĐĂNG CỘNG SẲN NGA (BÔN-SÊ-VÍCH) 


8—16 tháng ba 1921298 


SƠ THẢO DỰ ÁN NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 
NGA VỀ SỰ THỐNG NHẤT CỦA ĐĂNG 


1. Đại hội lưu ý tât cả các đảng viên rằng sự thông nhât và đoàn kêt hàng 
ngũ của Đảng, việc bảo đảm một sự tin cậy hoàn toàn giữa các đảng viên 
và bảo đảm một công tác thật sự nhật trí, thực sự thê hiện được ý chí thông 
nhât của đội tiền phong của giai câp vô sản, là một điều đặc biệt cần thiệt 
trong lúc này, khi mà có nhiều tình hình đang làm tăng thêm sự ngả nghiêng 
trong dân chúng tiểu tư sản ở nước ta. 

2. Thê mà ngay từ trước khi có cuộc thảo luận của toàn Đảng về vần 
đề công đoàn, trong Đảng đã lộ ra một vài dâu hiệu của bệnh bè phái, tức 
là việc xuât hiện những nhóm với cương lĩnh riêng và với khuynh hướng 
thu mình lại trong một chừng mực nào đó và với ý định thành lập kỷ luật 
riêng của nhóm mình. Chẳng hạn, trong một hội nghị của tổ chức Đảng ở 
TMạc-tư-khoa (tháng mười một ro2o) và ở Khăc-côp, những dâu hiệu như 
thê của bệnh bè phái đã biểu lộ ra rõ ràng trong nhóm «Công nhân đôi lập?99, 
cũng như một phần trong nhóm gọi là «Tập trung dân chủ›?00, 

Cần phải làm cho tât cả các công nhân giác ngộ nhận thức rõ sự tai hại 
và không thể dung thứ được của bât kỳ hành động bè phái nào, bởi vì, dù 
cho đại điện của một vài nhóm nào đó có ý muôn bảo vệ sự thông nhât của 
Đảng đền đâu đi nữa, thì hành động bè phái cũng nhât định làm yêu sự đồng 
tâm hợp lực trong công tác và tạo thêm điều kiện cho kẻ thù, đang len lỗi 
vào đẳng châp chính, xúc tiên các mưu toan của chúng nhằm khoét sâu sự 
chia rẽ và lợi dụng sự chia rẽ đó vào những mục đích phản cách mạng. 

Việc kẻ thù của giai câp vô sản lợi dụng mọi sự đi trệch đường lỗi cộng 
sản triệt để, đã được thê hiện có thê nói là một cách nỗi bật hơn hêt, trong 
cuộc phiền loạn ở Crông-stat; khi mà giai câp tư sản phản cách mạng và bọn 
bạch vệ ở tât cả các nước trên thê giới đã lập tức tỏ ra sẵn sàng thừa nhận đền 
cả những khẩu hiệu của chề độ xô-viêt, miễn là nền chuyên chính vô sản ở 
Nga bị lật đỗ đi; khi mà bọn xã hội - cách mạng và nói chung là giai câp tư 
sản phản cách mạng đã đưa ra ở Crông-stat°?! những khẩu hiệu nổi loạn tựa 
hồ như là vì Chính quyển xô-viêt mà chông lại Chính phủ xô-viêt Nga. 


Đại hội lần thứ X của Đảng cộng sản Nga (bôn-sê-vích) 741 


Những sự việc như thê chứng tỏ rằng bọn bạch vệ rât muôn và chúng đã 
khéo biêt tô điểm thành những người cộng sản, thậm chí thành những người 
cộng sản tả nhât, côt sao làm suy yêu và lật đỗ thành trì cách mạng vô sản ở 
Nga đi là được. Những truyền đơn của bọn rnen-sê-vích ở Pê-trô-grat tung 
ra hôm trước cuộc nỗi loạn ở Crông-stat, cũng chứng tỏ rằng bọn men-sê- 
vích đã lợi dụng những sự bât đồng ý kiên và một vài mầm mông bè phái 
trong nội bộ Đảng cộng sản Nga, đẻ thực tê thúc đây và ủng hộ bọn phiên 
loạn ở Crông-stat, bọn xã hội - cách mạng và bọn bạch vệ; trong khi đó thì 
ngoài miệng chúng lại tự xưng là người phản đôi các cuộc nỗi loạn và người 
tán thành Chính quyền xô-viêt, chỉ có điểu là với một vài sửa đổi không 
lớn lắm, như lời chúng nói, 

3. Việc tuyên truyền về vần đề này, một mặt phải giải thích cặn kẽ sự 
tai hại và sự nguy hiểm của bệnh bè phái đôi với sự thông nhât của Đảng 
và việc thực hiện thông nhât ý chí trong đội tiền phong của giai câp vô sản, 
mà sự thông nhât đó lại là điều kiện căn bản cho sự thành công của chuyên 
chính vô sản; mặt khác phải vạch rõ tính chât đặc thù trong những thủ đoạn 
sách lược rmới nhât của kẻ địch của Chính quyền xô-viêt. Bọn địch này, sau 
khi đã nhận rõ rằng tiên hành phản cách mạng dưới lá cờ công khai bạch vệ 
là vô hy vọng, bây giờ chúng xoay ra tập trung cô gắng vào việc bám lây những 
sự bât đồng ý kiên trong nội bộ Đảng cộng sản Ñga mà xúc tiên phản cách 
mạng theo con đường bằng cách này hay cách khác, làm cho chính quyền 
chuyển sang tay nhóm chính trị nào có mẫu sắc bể ngoài gần gũi với việc 
thừa nhận Chính quyển xô-viêt hơn cả. 

Việc tuyên truyền cũng phải làm sáng tỏ kinh nghiệm của các cuộc cách 
mạng trước kia, trong đó thê lực phản cách mạng đã ủng hộ phe đôi lập 
gần gũi nhât với đảng cách mạng cực đoan, đẻ làm lay chuyển và lật đồ nền 
chuyên chính cách mạng, và nhờ đó mà mở đường sau này cho thê lực phản 
cách mạng, bọn tư bản và địa chủ đi đên thẳng lợi hoàn toàn. 

4. Trong cuộc đâu tranh thực tiễn chông bệnh bè phái, mỗi tô chức 
Đảng cần phải để phòng ráo riệt làm thê nào cho trong nội bộ mình không 
bao giờ xảy ra một hành động bè phái nào cả. Những khuyêt điểm của Đảng 
tuyệt đôi cần phải được phê bình, song sự phê bình này phải được tổ chức 
như thê nào để cho mọi đề nghị thực tiễn có thẻ được trình bày một cách 
rõ ràng nhât và được gửi ngay tới các cơ quan lãnh đạo địa phương và trung 
ương của Đảng xem xét và giải quyêt, mà không bị một sự dây dưa nào. 
Ngoài ra, người nào muôn phát biểu phê bình thì, về mặt hình thức phê 
bình của mình, phải chú ý tới hoàn cảnh Đảng đang bị kẻ thù bao vây tứ 
phía; còn về mặt nội dung phê bình thì người ây phải tham gia trực tiệp 


742 V. I. Lê-nừ 


vào công tác của các xô-viềt và của Đảng để thử nghiệm trong thực tiễn công 
việc sửa chữa sai lầm mà Đảng hoặc một sồ đẳng viên riêng biệt phạm phải. 
Mỗi sự phân tích về đường lồi chung của Đảng hoặc nhận xét về kinh nghiệm 
thực tiễn của Đảng, kiểm tra việc thi hành những quyềt định của Đảng, 
nghiên cứu các phương pháp sửa chữa sai lẩm, v.v... tât cả những cái 
đỏ tuyệt đồi không được đưa ra xem xét trước trong những nhóm được tạo 
thành theo một scương lĩnh» nào đó v.v. mà chỉ được đưa ra trực tiếp 
cho toàn thể đẳng viên xem xét. Đề thực hiện được việc đó, Đại hội quyềt 
nghị xuầt bản đều đặn hơn nữa những tờ Tập san thảo luận›*” và những 
văn tập đặc biệt, đồng thời không ngừng cô gắng làm cho sự phê bình đi 
vào thực chầt vần để, và không bao giờ thể hiện ra đưới hình thức có thể 
làm lợi cho kẻ thù giai cầp của giai câầp vô sản. 

s. Trong khi đả phá về nguyên tắc thiên hướng công đoàn chủ nghĩa 
và vô chính phủ chủ nghĩa (thiên hướng này đã được phân tích trong một 
nghị quyêt?? đặc biệt) và ủy quyển cho Ban châp hành Trung ương tiên 
hành việc xóa bỏ triệt để mọi xu hướng bè phái, Đại hội cũng đồng thời 
tuyên bồ rằng: về các vần để đã làm cho nhóm mang tên là «Công nhân đôi 
lập› chẳng hạn, đặc biệt quan tâm tới,— như là vân đề thanh thải ra khỏi 
Đảng những phần tử phi vô sản và không chắc chắn, vân đề đâu tranh chồng 
chủ nghĩa quan liêu, vân để phát huy dân chủ và óc sáng kiên của công nhân, 
v.v.,— thì tât cả các để nghị thiết thực đều cần phải được xem xét một 
cách hêt sức nghiêm chỉnh và phải được thử nghiệm trong công tác thực 
tiến. Đảng cần phải thây rằng đôi với các vân đề đó, vì bị hàng loạt các thứ 
chướng ngại ngăn trở, nên chúng ta không áp dụng được tât cả các biện 
pháp cần thiệt; rằng, cùng với việc thẳng tay đả phá sự phê bình giả hiệu, 
không thiết thực và có tính chât bè phái, Đảng sẽ không ngừng thử nghiệm 
những phương pháp mới để tiêp tục đầu tranh bằng mọi cách chông chủ 
nghĩa quan liêu, đề mở rộng dân chủ, phát huy óc sáng kiên, và đề phát hiện, 
lột mặt nạ và đuôi ra khỏi Đảng những kể lén lút chưi vào Đảng, v.v... 

6. Vì thê, Đại hội tuyên bô giải tán và quyêt định giải tán lập tức tât 
cả các nhóm, không trừ nhóm nào, đã được lập ra theo cương lĩnh này hay 
cương lĩnh khác (đại loại như: nhóm «Công nhân đôi lập, nhóm «Tập trung 
dân chủ», v.v...). Người nào không thi hành quyêt định này của Đại hội 
nhât định sẽ bị khai trừ lập tức ra khỏi Đảng, 

z. Để giữ vững kỷ luật nghiêm minh trong nội bộ Đảng và trong toàn 
bộ hoạt động của các Xô-viêt, và đẻ thực hiện được sự thông nhật cao độ 
bằng cách tây trừ mọi hành động bè phái, Đại hội trao cho Ban châp hành 
“Trung ương toàn quyền được áp dụng, trong trường hợp kỷ luật bị vi phạm 


Đại hội lần thứ X của Đảng cộng sản Nga (bôn-sê-vích) 743 


và hành động bè phái cũ tái diễn, hoặc có hành động bè phái mới xảy ra, tât 
cả các hình thức kỷ luật cho đền khai trừ ra khỏi Đảng; và đôi với các ủy 
viên Trung ương thì sẽ áp dụng hình thức hạ tầng xuông dự khuyêt, thậm 
chí cả hình thức cuôi cùng là khai trừ ra khỏi Đảng. Việc áp dụng hình thức 
kỳ luật cuỗi cùng ây đồi với các ủy viên Trung ương, đôi với các ủy viên 
Trung ương dự khuyêt và các ủy viên của Ban giám sát trung ương phải 
đo Hội nghị toàn thể của Ban châp hành Trung tương, với sự tham gia của 
tắt cả các ủy viên Trung ương dự khuyêt và tât cả các ủy viên của Ban giám 
sát, quyết định. Nêu Hội nghị toàn thẻ đó của những nhà lãnh đạo có trách 
nhiệm cao nhât trong Đảng biểu quyết, với đa số phiêu là hai phần ba, là 
cần phải hạ tầng một ủy viên Trung ương nào xuông dự khuyết, hoặc khai 
trừ ủy viên ây ra khỏi Đảng, thì hình thức kỳ luật ây phải được thi hành 
ngay, 

In lần đầu năm 1923 Tập 43, tr. 8g—o2. 


trong tạp chí ‹ÑNgọn đèn pha›, 
SỐ 22. 


HỘI NGHỊ ĐẠI BIÊU TOÀÀN NGA 
LẦN THỨ X CỦA ĐẲNG CỘNG SẢẲN (B) 


26—28 THÁNG NĂM 1921 


LỜI BẾ MẠC HỘI NGHỊ 
NGÀY 28 THÁNG NĂM 


305 


Thưa các đồng chí, tôi nghĩ rằng tôi chỉ cần nói vắn tắt vài lời. Như các 
đồng chí đã biết, chúng ta đã triệu tập Hội nghị này bât thường, với mục 
đích chính để làm sáng tỏ hoàn toàn vân để chính sách kinh tê giữa trung 
ương với các địa phương, giữa các cán bộ Đảng với toàn thể các cán bộ 
xô-viêt”?%, Tôi cho rằng nhiệm vụ đó đã được Hội nghị giải quyêt trọn vẹn. 
Ở đây đã có một số đồng chí nhận xét rằng đồng chí Ô-xin-xki đã nói lên 
hoàn toàn đúng tâm trạng của rât nhiều và thậm chí của cả đa sô cán bộ Đảng 
ở các địa phương nữa, khi đồng chí ây nói rằng cần phải vứt bỏ mọi hoài 
nghi và phải tin rằng: chính sách do Đại hội Đảng lần thứ X vạch ra, và 
sau đó được củng cô bằng nhiều sắc lệnh và nghị định, hoàn toàn là một 
chính sách do Đảng định ra để thi hành một cách nghiêm chỉnh và lâu dài. 
Điểu này đã được Hội nghị nói lên với tât cả sự nhân mạnh cần thiêt và bỗ 
sung thêm cho hàng loạt điểm nữa. Chắc rằng sau khi các đồng chí trở về 
địa phương kỳ này thì sẽ không còn có thể xảy ra một sự giải thích không 
đúng nào nữa. Tât nhiên, khi chúng ta định ra một chính sách cần phải thi 
hành trong nhiều năm ròng, thì chúng ta không được một phút nào quên 
rằng cuộc cách mạng quôc tê, nhịp điệu và điều kiện phát triển của nó có 
thể làm thay đổi tât cả. Đặc điểm của tình hình quốc tê trong lúc này là một 
thê quân bình tạm thời, không vững chắc, song dầu sao cũng vẫn là một 
thê quân bình, đã được thiêt lập; thê quân bình đó ở chỗ: các cường quôc 
đê quôc, mặc đầu hệt sức thù ghét và rât thèm khát nhảy xổ vào nước Nga 
xô-viêt, đã phải từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì sự tan rữa trong thê giới tư bản ngày 
một tiên triển, sự thông nhât ngày một giảm đi, còn sức tân công từ phía 
các dân tộc thuộc địa bị áp bức, dân sô có đền hơn một tỳ người, thì cứ mỗi 
năm, mỗi tháng, thậm chí mỗi tuần, lại mạnh lên. Song bói trước về tình 
hình đó thì chúng ta không thẻ làm được. Hiện nay, tác dụng chủ yêu mà 
chúng ta phát huy đôi với cách mạng quôc tê là bằng chính sách kinh tê 
của mình. Tât cả đều đang nhìn vào nước Cộng hòa xô-viêt Nga, tât cả mọi 
người lao động ở khắp các nước trên thê giới không trừ một nước nào và 


, 


Hội nghị đại biểu toàn Nga lần thứ X của Đảng cộng sản (b) 745 
FC onáicotL6c ki 22c C06425 0 20 c2 7c 2n 0h hc coe CC CC CC CC SE 5 


không cường điệu một chút nào. Đó là điều đã đạt được. Ìm đi, bịt đi, thì 
bọn tư bản đã không thẻ làm được, nên chúng chỉ rắp ranh làm sao tóm được 
những sai lầm kinh tê và nhược điểm của chúng ta. Trên địa hạt này, cuộc 
đầu tranh đã được chuyền sang với qui mô toàn thê giới. Nêu chúng ta giải 
quyết được nhiệm vụ này thì tức là chúng ta đã thắng trên phạm vi toàn thê 
giới một cách chắc chắn và triệt để. Bởi vậy, các vân để xây dựng kinh tê 
đôi với chúng ta có một tầm quan trọng vô cùng lớn lao. Trên mặt trận 
này, chúng ta phải giành được thẳng lợi một cách chậm rãi, một cách tuần 
tự — làm nhanh thì không thể được, — song không ngừng tăng lên và tiên 
lên phía trước. Và tôi cho rằng do kết quả công tác của Hội nghị chúng ta 
thì chúng ta đù sao cũng đã chắc chắn đạt được mục tiêu ây. (Vỗ tay.) 


Đăng trong báo Sự thật TẬP 43; fr. 340—241. 
ngày 2 tháng sáu 1921; 
SỐ 119. 


ĐẠI HỘI III CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN” 


22 THÁNG SÁU — 12 THÁNG BẢY 1921 


I 


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO VỀ SÁCH LƯỢC 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN NGA 


I. TÌNH HÌNH QUỐC TẾ CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ-VIẾT NGA 


Trong lúc này, đặc điểm của tình hình quôc tế của nước 
CHLBXHCNXVN được thẻ hiện bằng một thê cân bằng nhât định nào 
đó, thê cân bằng này, dù hêt sức không ồn định, thê nhưng nó vẫn tạo ra 
một tình thê độc đáo trên cục diện chính trị toàn thê giới. 

Tính độc đáo này là ở chỗ, một bên thì giai câp tư sản quôc tê, thù địch 
và căm ghét điên cuồng nước Ñga xô-viêt, nên lúc nào cũng sẵn sàng xông 
vào để bóp chêt nước này. Một bên khác thì tât cả những âm mưu can thiệp 
vũ trang, đã làm cho giai câp tư sản đó phải tổn thiệt mât hàng trăm triệu 
fơ-răng, và đã thât bại hoàn toàn, tuy Chính quyền xô-viêt lúc đó còn chưa 
được mạnh bằng ngày nay và bọn địa chủ cùng bọn tư bản Nga vẫn còn có 
cả những đội quân trên lãnh thô CHLBXHCNXXVN. Trong tât cả các nước 
tư bản, việc phản đôi cuộc chiên tranh chông nước Ñga xô-viêt đã tăng lên 
xuạnh, nên đã bồi dưỡng cho phong trào cách mạng của giai câp vô sản và 
nầp dẫn được rât đông đảo quần chúng của phái dân chủ tiểu tư sản. Sự 
xung đột quyền lợi giữa các nước đề quốc chủ nghĩa đã trở nên trầm trọng 
và đang ngày càng trầm trọng hơn. Phong trào cách mạng phát triển mạnh 
mẽ phi thường trong hàng trăm triệu người thuộc các dân tộc bị áp bức ở 
phương Đông. Tât cả những điều kiện ây đã làm cho chủ nghĩa đề quôc 
quôc tê trở thành bât lực không thể bóp chết được nước Nga xô-viêt, dù 
nó mạnh hơn nước này rât nhiều; nó buộc phải tạm thời thừa nhận nước 
Nga xô-việt hoặc chỉ thừa nhận một nửa và ký hiệp ước thương mại với 
nước này, 

Do đó mà có một thê cân bằng, tuy cực kỳ bâp bênh, cực kỳ không Šn 
định, nhưng cũng cho phép nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa có thể tồn tại — 
tât nhiên, không phải là lâu dài — giữa vòng vây của các nước tư bản chủ 
nghĩa. 


Đại hội III của Quốc tễ cộng sản T47 


2. TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG GIAI CẤP 
TRONG PHẠM VI QUỐC TẾ 


Do tình hình thực tễ đó mà tương quan lực lượng giai câp trên phạm 
vi quôc tê là như sau: 

Giai câp tư sản quôc tê không thẻ công khai gây chiên với nước NÑga xô- 
viêt được, nên nó đang chờ đợi, đang rình thời cơ để lại tiêp tục cuộc chiên 
tranh đó. 

Giai cầp vô sản của các nước tư bản tiên tiên đã thành lập ở khắp nơi 
đội tiên phong của mình, tức là các đảng cộng sản, các đảng này đang phát 
triển và không ngừng tiền tới tranh thù được đa sô trong giai câp vô sản ở 
mỗi nước, bằng cách phá tan ảnh hưởng của bọn quan liêu công liên chủ 
nghĩa cũ và các tầng lớp trên của giai câp công nhân đã bị những đặc quyền 
đặc lợi đề quôc chủ nghĩa ở châu Mỹ và châu Âu làm cho đổi bại. 

Phái dân chủ tiểu tư sản các nước tư bản, mà đại biêu của bộ phận tiên 
tiền của nó là bọn Quốc tê II và Quôc tê II 1/2”9%, hiện nay là chỗ dựa chủ 
yêu của chủ nghĩa tư bản, bởi vì phái ây còn có ảnh hưởng trong đa sô 
hoặc một phần lớn công nhân và viên chức công nghiệp và thương nghiệp, 
là những người sợ rằng trong trường hợp nỗ ra cách mạng thì họ sẽ mât 
cái mức sinh hoạt tiêu tư sản tương đôi khá của họ, do những đặc quyền 
đặc lợi của chủ nghĩa đề quốc tạo nên. Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tê 
ngày càng tăng, đang làm cho tình hình sinh hoạt của quảng đại quần chúng 
khắp mọi nơi trở nên kém sút; hoàn cảnh này cộng với tình trạng ngày càng 
hiển nhiên là chê độ tư bản mà còn tồn tại, thì không thẻ nào tránh khỏi 
những cuộc chiên tranh đê quôc chủ nghĩa mới, lại càng làm cho chỗ dựa 
nói trên ngày càng bâp bênh thêm. 

Quần chúng cần lao ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa hợp thành 
đại đa sô dân cư trên hoàn cầu, đều đã thức tỉnh và tham gia sinh hoạt 
chính trị, ngay từ đầu thê kỷ X%, nhất là nhờ các cuộc cách mạng ở Nga, 
Thỏ-nhĩ-kỳ, Ba-tư và Trung-quôc. Cuộc chiên tranh đê quôc chủ nghĩa 
năm 1g14—ror8 và Chính quyền xô-viêt ở Nga đang biên hẳn những quần 
chúng đó thành một nhân tô tích cực trong nền chính trị toàn thê giới và 
trong việc phá tan chủ nghĩa đê quôc bằng cách mạng, mặc dù bọn tiểu tư 
sản có học vân ở châu Âu và châu Mỹ, kể cả những thủ lĩnh Quôc tê II và 
Quêc tê II 1/2, cứ cô tình không chịu nhận thây điều đó. Đứng đầu các nước 
này là Ân-độ thuộc Anh, ở đây cách mạng càng ngày càng lên cao, một mặt, 
vì giai cầp vô sản trong công nghiệp và trong ngành đường sắt ngày càng 
trở nên đông đảo hơn, và mặt khác, vì sự khủng bô ngày càng đã man của 


7148 V. I. Lê-nữn 


người Anh đang tăng gâp bội những vụ tàn sát (ở Am-rit-xa)”°, những 
cuộc đánh đập công khai, v.v... 


3. TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG GIAI CẤP Ở NGA 


Tình hình chính trị trong nước Ñga xô-viêt được quyêt định do ở chỗ ; 
lần đầu tiên trong lịch sử toàn thê giới, từ: nhiều năm nay, chúng ta thây ở 
đây, chỉ còn lại có hai giai câp: giai cầp vô sản, còn rât trẻ, đã được nền đại 
công nghiệp cơ khí dù rât trẻ những cũng giáo dục trong hàng chục năm, 
và giai cầp tiểu nông gồm đại đa sô dân cư. 

Bọn địa chủ và bọn tư bản vẫn chưa biên mât ở Nga, nhưng chúng đã 
bị triệt đề tước sạch tài sản, với tư cách là một giai câầp thì chúng đã bị đánh 
tan hoàn toàn về mặt chính trị, và những phần tử còn sót lại của bọn chúng 
đang Ân náu trong sô những viên chức Nhà nước của Chính quyền xô-viêt. 
Bọn chúng đã bảo tồn được tổ chức giai cầp của chúng ở nước ngoài: đó là 
kiểu dân lưu vong, có thể gồm từ I 1/2 đền 2 triệu người, có hơn năm mươi 
tờ báo hằng ngày thuộc tât cả các đảng tư sản và «xã hội chủ nghĩa» (nghĩa 
là tiểu tư sản), có những tàn quân và nhiều môi liên hệ với giai câp tư sản 
quôc tê. Bọn lưu vong đó đang dốc hêt sức lực và phương tiện đẻ tiêu diệt 
Chính quyển xô-viêt và khôi phục lại chủ nghĩa tư bản ở Nga. 


4. GIAI CẤP VÔ SẢN VÀ NÔNG DÂN Ở NGA 


Đứng trước tình hình trong nước như vậy, nhiệm vụ căn bản hiện nay 
của giai câp vô sản Nga, với tư cách giai câp thông trị, là phải xác định đúng 
và áp dụng tôt những biện pháp cần thiêt đẻ lãnh đạo nông dân, đẻ liên minh 
bến vững với nông dân, đẻ thực hiện một loạt bước quá độ lâu dài, tuần 
tự tiền lên nền nông nghiệp tập thẻ cơ giới hóa đại quy mô. Đó là một nhiệm 
vụ khó khăn phi thường ở nước Nga, vì đầt nước chúng tôi còn lạc hậu, 
hơn nữa, lại bị bảy năm chiên tranh đề quôc chủ nghĩa và nội chiên tàn phá 
đền cực độ. Nhưng dù không kể ngay cả đặc điểm ây nữa, thì nhiệm vụ đó 
cũng vẫn là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhât trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, những nhiệm vụ khó khăn này, tât cả các nước tư 
bản sau này cũng sẽ gặp phải, có lẽ chỉ trừ một mình nước Anh thôi. Nhưng 
ngay cả đôi với nước Anh nữa, thì cũng không nên quên rằng tuy giai cầp 
những tiểu nông tá điển ở đó rất ít, nhưng trái lại, sô công nhân và viên 
chức sông theo lôi tiểu tư sản, do có chê độ nô lệ thật sự của hàng trăm 
triệu người trong các thuộc địa ‹thuộc› Anh, lại chiêm một tÌ lệ rât cao. 


Đại hội III của Quốc tê cộng sản 749 


Vì vậy, xét về quan điểm phát triền của cách mạng vô sẵn toàn thê giới, 
coi cuộc cách mạng đó là một quá trình duy nhât, thì ý nghĩa của thời đại 
mà nước Nga đang trải qua, là ở chỗ nước Nga đã phải thực tiễn thí nghiệm 
và chứng nghiệm chính sách mà giai câp vô sản nắm chính quyền phải thi 
hành đôi với quần chúng tiểu tư sản. 


5. LIÊN MINH QUÂN SỰ CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN VỚI 
NÔNG DÂN Ở CHLBXHCNXVN 


Cơ sở đề đặt môi quan hệ lẫn nhau đúng đắn giữa giai câp vô sản với 
nông dân ở nước Nga xô-việt, đã được xây dựng trong thời kỳ năm 1917— 
1o21, khi cuộc xâm lược của bọn tư bản và bọn địa chủ, được sự ủng hộ 
của toàn bộ giai câp tư sản thê giới và tât cả các đảng của phái dân chủ tiêu 
tứ sản (xã hội - cách mạng và men-sê-vích), đã tạo ra, đã củng cô và cô kêt 
khôi liên minh quân sự của giai câp vô sản với nông dân đề bảo vệ Chính 
quyền xô-viêt. Nội chiên là hình thức kịch liệt nhât của cuộc đâu tranh giai 
cầp, nhưng cuộc đâu tranh đó càng kịch liệt, thì càng thiêu hủy nhanh chóng 
trong ngọn lửa đâu tranh tât cả những ảo tưởng và tât cả những thiên kiên 
tiểu tứ sản, thì thực tiễn càng chứng tỏ rõ rệt thậm chí cho cả những tầng 
lớp lạc hậu nhât của nông dân thây rằng chỉ có chuyên chính vô sản mới 
có thê cứu vấn được họ, rằng bọn xã hội - cách mạng và bọn men-sê-vích 
thực tê chỉ là những tên đẩy tớ cho bọn địa chủ và bọn tư bản mà thôi. 

Nhưng nêu sự liên minh quân sự giữa giai cầp vô sản với giai câp nông 
đân đã là — và không thẻ không là — hình thức đầu tiên của sự liên minh 
bển vững giữa hai giai cÂp đó, thì sự liên minh đó có lẽ không thể nào đứng 
vững được dù chỉ trong vài tuần lễ thôi, nêu không có một sự liên minh 
kinh tê nhât định nào đó giữa hai giai câp ây. Nông dân đã được hưởng 
của Nhà nước công nhân tât cả ruộng đât và được bảo vệ chông lại bọn địa 
chủ, chông lại bọn cu-lắc; công nhân đã được nông dân cho vay sản phẩm 
nông nghiệp, trong lúc chờ đợi khôi phục lại công nghiệp nặng. 


6. VIỆC CHUYỀN SANG NHỮNG MỐI QUAN HỆ LẪN NHAU 
ĐÚNG ĐẮN VỀ KINH TẾ GIỮA GIAI CẤP VÔ SẲN 
VÀ NÔNG DÂN 


Chỉ khi nào ngành vận tải và đại công nghiệp đã hoàn toàn khôi phục được 
tôi, khiền giai cầp vô sản có thể cung câp cho nông dân, để đổi lây sản phẩm 
nông nghiệp, tât cả những vật phẩm công nghiệp mà nông dân cẩn dùng cho 


750 Ứ. I. Lê-nữ 


bản thân họ và cho sự cải thiện công việc canh tác của họ, thì khi đó, xét 
về quan điểm xã hội chủ nghĩa, sự liên minh của những người tiểu nông 
với giai câp vô sản mới trở nên hoàn toàn đúng đắn và vững chắc được. 
Vì đât nước bị tàn phá đên cực độ, nên chúng tôi tuyệt đôi không thể hoàn 
thành ngay tức khắc nhiệm vụ ây được. Việc trưng thu phần lúa mì thừa 
là một biện pháp thích đáng nhât đôi với một Nhà nước tổ chức chưa được 
hoàn bị để có thê đứng vững trong cuộc chiên đầu vô cùng khó khăn gian 
khổ chông bọn địa chủ. Mùa màng thât bát và nạn thiêu thức ăn cho gia 
súc năm 1o2o, đã làm cho tình trạng đã quá ư nghèo túng của nông dân lại 
trở nên đặc biệt nghiêm trọng hơn, và làm cho việc chuyển ngay sang chính 
sách thuê lương thực trở thành tuyệt đôi cần thiết. 

Thuê lương thực vừa phải lập tức làm cho đời sông nông đân được cải 
thiện rõ rệt; đồng thời làm cho nông dân quan tâm đên việc tăng diện tích 
gieo trồng và cải tiên canh tác. 

Thuê lương thực là một bước chuyển từ chê độ trưng thu tât cả sô lúa 
mì thừa của nông dân, sang chê độ trao đổi đúng đắn, theo lôi xã hội chủ 
nghĩa những sản phầm giữa công nghiệp và nông nghiệp. 


7.ĐIỀU KIỆN LÀM CHÍNH QUYỀN XÔ-VIẾT CÓ THỀ DUNG NẠP 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CÙNG CHẾ ĐỘ TÔ NHƯỢNG, 
VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐÓ 


Cô nhiên, thuê lương thực có nghĩa là nông dân được tự do sử dụng 
phần lương thực còn thừa, sau khi đã nộp thuê xong. Chừng nào Nhà nước 
không thể cung câp cho nông dân những sản phẩm của các công xưởng xã 
hội chủ nghĩa để đổi lây tât cả những phần lúa mì thừa ây, thì quyển tự do 
bán phần lúa mì thừa đó cũng có nghĩa là sự tự do phát triển của chủ nghĩa 
tư bản. 

Tuy nhiên, trong những giới hạn đã quy định rõ ở trên, thì việc đó vẫn 
không có gì nguy hiểm cho chủ nghĩa xã hội cả, khi ngành vận tải và đại 
công nghiệp vẫn nằm trong tay giai câp vô sản. Trái lại, trong một nước tiêu 
nông đã bị tàn phá cực độ và quá đỗi lạc hậu, thì sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản đo Nhà nước vô sản kiểm soát và điều tiết (tức là chủ nghĩa tư bản 
qNÑhà nước hiểu theo nghĩa đy của từ) là có lợi và cần thiêt (tầt nhiên, chỉ 
trong một mức độ nào thôi) cho đền khi nào sự phát triển đó còn có thẻ đầy 
mạnh quá trình phát triển ngay lập tức nền nông nghiệp của nông dân. Đôi 
với chê độ tô nhượng, điều đó còn đúng hơn nữa: trong khi không thực 
hiện việc hoàn lại tài sản quôc hữu hóa, Nhà nước công nhân cho bọn tư bản 


Đại hội III của Quốc tê cộng sản 71 


nước ngoài thuê những hầm mỏ, những khu rừng, những giêng dầu nào đó, 
v.v... để đổi lây của chúng thêm một sô thiết bị và máy móc có thể giúp 
chúng tôi nhanh chóng khôi phục lại nền đại công nghiệp xô-vit. 

Trả cho những người được tô nhượng một phần tài nguyên quý giá 
đó, không còn nghi ngờ gì nữa là Nhà nước công nhân đã phải nộp công vật 
cho giai câp tư sản thê giới; chúng ta không cần che giâu điều đó, chúng ta 
cần phải hiểu rõ rằng việc nộp công vật ây là có lợi cho chúng ta để có thể 
xúc tiên việc khôi phục đại công nghiệp của chúng ta được nhanh chóng hơn 
và thiệt thực cải thiện được đời sông công nhân và nông dân. 


8. NHỮNG KẾT QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH LƯƠNG THỰC 
CỦA CHÚNG TÔI 


Chính sách lương thực mà nước Nga đã thực hành trong những năm 
1917—1oa1, chắc chẵn là một chính sách rât thô sơ và không hoàn thiện; 
chính sách đó đã gây ra nhiều sự lạm dụng. Trong khi áp dụng chính sách 
này, đã phạm một sô sai lầm. Nhưng trong những điều kiện lúc bây giờ, 
thì nói chung, chỉ có thể thực hiện được chính sách đó mà thôi. Chính sách 
đó đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó: nó đã cứu được nền chuyên chính 
của giai cầp vô sản trong một nước bị tàn phá và lạc hậu. Một sự thật không 
thể chồi cãi được là chính sách đó đã được cải tiên dần dần. Trong năm đầu 
mà chúng tôi đã nắm được toàn bộ chính quyền (từ 1. VIII. ror8 đên I. VIII 
1oro), Nhà nước đã thu được ro triệu pút lúa mì; năm thứ hai — 220, 
năm thứ ba — hơn 28s triệu pút. Ngày nay, nhờ đã có kinh nghiệm thực tê, 
nên chúng tôi tự định cho mình nhiệm vụ phải đạt được và dự tính sẽ thu 
được 4oo triệu pút (riêng thuê lương thực được 24o triệu pút). Chỉ khi nào 
Nhà nước công nhân thật sự có được một sô dự trữ lương thực đẩy đủ, thì 
khi đó về mặt kinh tê, nó mới đứng trên một cơ sở vững chắc và mới có thể 
đầm bảo cho đại công nghiệp phục hồi được, tuy là chậm, nhưng không 
ngừng, thì khi đó nó mới có thể tạo nên một chê độ tài chính đúng đắn được. 


9. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
VÀ KẾ HOẠCH ĐIỆN KHÍ HÓA NƯỚC NGA 


Cơ sở vật chât duy nhât của chủ nghĩa xã hội chỉ có thể là nền đại công 
nghiệp cơ giới, có khả năng tô chức lại cả nông nghiệp. Nhưng không thể 
chỉ hạn chê mình trong luận điểm chung đó. Cần phải cụ thể hóa luận điểm 
đó nữa. Một nền đại công nghiệp thích hợp với trình độ kỹ thuật hiện đại 


752 V. I. Lê-nin 


và có khả năng tổ chức lại nông nghiệp, đó là việc điện khí hóa toàn nước 
Nga. Chúng tôi đã phải tiên hành những cuộc khảo cứu khoa học để lập 
kê hoạch điện khí hóa như thể nước CHLBXHCNXXVN và chúng tôi đã 
làm được việc đó. Với sự tham gia của hơn 2oo nhà bác học, kỹ sư và chuyên 
gia nông học thông thạo nhât của nước Nga, công tác này đã làm xong, đã 
in thành một cuôn sách dày, và trên đại thể, đã được Đại hội VIII các Xô- 
việt toàn Nga phê chuẩn hồi tháng chạp năm 1o2o. Giờ đây, người ta đã 
chuẩn bị triệu tập một cuộc Đại hội toàn quôc những nhà kỹ thuật điện; 
Đại hội này sẽ họp vào tháng tám năm 1o2r và sẽ nghiên cứu tường tận 
công việc ây. Khi đó, nó sẽ được Nhà nước phê chuẩn lần cuôi cùng”, 
Đợt đầu điện khí hóa định làm trong vòng 1o năm; công cuộc đó sẽ choán 
mât gần z7o triệu ngày công. 

Nêu năm 1o18, chúng tôi đã xây dựng được 8 nhà máy phát điện (với 
4-757 kw—kilôoat), thì năm roro, chúng tôi đã xây dựng được z6 nhà máy 
(với 1.648 kw) và năm 1o2o, được 1oo nhà máy (với 8.6go kw). 

Đôi với đât nước rộng lớn của chúng tôi, công việc bước đầu đó, tuy 
rất nhỏ bé, nhưng đã được bắt đầu rồi; công việc đã được tiên hành và đang 
ngày càng được cải tiên, Sau cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa, sau khi 
một triệu người bị bắt làm tù binh ở Đức đã biết được kỹ thuật hiện đại 
tiên tiên, sau kinh nghiệm gay go— nhưng làm cho người ta được tôi 
luyện — của ba năm nội chiên, thì người nông dân Nga không còn là người 
nông dân hồi xưa nữa. Cứ mỗi tháng trôi qua, thì người nông dân càng 
thây rõ ràng hơn, minh bạch hơn rằng chỉ có sự lãnh đạo của giai cầp vô sản 
mới có thể giải phóng cả khôi người tiểu nông thoát khỏi chê độ nô lệ tư 

Lản chủ nghĩa và mới đưa họ tới chủ nghĩa xã hội được. 


10. VAI TRÒ CỦA «PHÁI DÂN CHỦ THUẦN TÚY?, 
CỦA QUỐC TẾ II VÀ QUỐC TẾ II 1/2, 
CỦA BỌN XÃ HỘI-CÁCH MẠNG 
VÀ BỌN MEN-SÊ-VÍCH LÀ ĐỒNG MINH CỦA TƯ BẢN 


Chuyên chính vô sản không có nghĩa là đình chỉ đâu tranh giai cầp, 
mà là tiếp tục đầu tranh giai câp dưới một hình thức mới và bằng những 
công cụ mới. Chừng nào các giai câp còn tồn tại, chừng nào giai câp tư sản, 
chì mới bị đánh đỗ trong một nước, còn đang tăng gâp bội sức tân công đề 
chồng lại chủ nghĩa xã hội trong phạm vi quốc tê, thì chừng ây còn cần phải 
có chuyên chính vô sản. Giai cầp tiểu nông không thê không đao động trong 
thời kỳ quá độ. Những khó khăn của tình hình quá độ ây và ảnh hưởng 


Đại hội III của Quốc tê cộng sản 753 


của giai câp tư sản thỉnh thoảng nhât định gây nên những trạng thái dao 
động trong tư tưởng của khôi người ây. Giai câp vô sản, đã yêu đi và đã 
mật địa vị giai cầp đên một mức độ nào đó vì sự phá hủy cơ sở sinh hoạt 
của nó, tức là nền đại công nghiệp cơ khí hóa, giai câp đó phải gánh vác một 
nhiệm vụ lịch sử khó khăn nhât và vĩ đại nhât là: phải đứng vững, mặc dù 
những sự dao động ây, và phải hoàn thành tôt sự nghiệp giải phóng lao động 
thoát khỏi ách tư bản chủ nghĩa. 

Vẻ mặt chính trị, những sự dao động của giai cầp tiểu tư sản biểu hiện 
ở chính sách của các đảng dân chủ tiểu tư sản, tức là của các đẳng gia nhập 
Quốc tê II và Quốc tê I1 1/2, như các đảng xã hội - cách mạng (œã hội chủ 
nghĩa - cách mạng›) và men-sê-vích ở Nga. Các đảng này hiện có bộ tham 
mưu và các báo chí của họ ở nước ngoài, họ đang nhập cục thật sự với toàn 
bộ thê lực phản cách mạng của giai cầp tư sản và đang phục vụ trung thành 
cho thê lực ây. 

Những thủ lĩnh thông minh của giai câp đại tư sản Nga, đứng đầu là 
Mi-liu-côp, thủ lĩnh của đảng ‹ca-đê› («dân chủ - lập hiêm) đều đã dùng 
những lời lẽ hoàn toàn nói thẳng, rõ ràng và chính xác đẻ đánh giá vai trò 
đó của phái dân chủ tiểu tư sản, tức là của bọn xã hội - cách mạng và bọn 
men-sê-vích. Khi có cuộc nỗi loạn ở Crông-stat, là lúc người ta thây bọn 
men-sê-vích, bọn xã hội - cách mạng và bọn bạch vệ hợp lực với nhau, thì 
Mi-liu-côp đã tỏ ý tán thành khẩu hiệu: dỦng hộ các Xô-viêt mà không có 
người bôn-sê-vích› (báo «Sự thậu, sô 64, 1921; trích dẫn trong báo (Tin 
giờ chóu ở Pa-ri2"). Trong khi phát biêu ý kiên này, y đã viêt: «Địa vị và 
danh dự» phải dành cho những người xã hội - cách mạng và men-sê-vích, 
vì chính họ phải gánh vác nhiệm vụ cướp lại chính quyền từ tay những 
người bôn-sê-vích. Mi-liu-côp, thủ lĩnh của giai cầp đại tư sản, thật đã 
cân nhắc đúng đắn những bài học của tât cả các cuộc cách mạng đã chứng tỏ 
rằng phái dân chủ tiểu tư sản không có khả năng giữ được chính quyền, mà 
bao giờ phái đó cũng chỉ được dùng để ngụy trang cho nền chuyên chính tư 
sản, bao giờ phái đó cũng chỉ là cái bậc thang dẫn đên tình trạng toàn bộ 
chính quyền thuộc về giai câp tư sản mà thôi. 

Cách mạng vô sản ở Nga, một lần nữa lại xác nhận kinh nghiệm này của 
những năm 178g—17o4 và 1848—r84o, xác nhận những lời mà F. Ăng- 
ghen đã việt trong thư gửi Bê-ben ngày 11 tháng chạp năm 1884: 

«Phái dân chủ thuần túy... trong thời gian cách mạng, có một tác dụng 
tạm thời trong một thời gian ngắn ngủi... với tư cách là cái neo cứu mạng 
cuỗi cùng của toàn bộ nền kinh tê tư sản và cả phong kiên nữa... Đúng như 
thê, năm 1848, tât cả cái khôi phong kiên quan liêu, từ tháng ba đên tháng 


4ô—2886 


754 Ứ. I. Lê-nin 


chín, đều ủng hộ phái tự do để bắt quần chúng cách mạng phải tuân theo 
mình... Dù sao đi nữa thì trong thời kỳ khủng hoảng và ngày hôm sau khi 
nỗ ra cuộc khủng hoảng đó, kẻ thù duy nhất của chúng ta vẫn sẽ là tât cả 
cái khôi phần động tập hợp xung quanh phái dân chủ thuần túy, và tôi cho 
rằng dù sao cũng không được bỏ qua điểu đó› (đăng bằng tiếng Nga trên 
báo ‹Lao động cộng sản chủ nghĩa›®, sô 26o, g.v1.1921, trong bài của 
đồng chí V. A-đô-rat-xki: «Mác và Ăng-ghen bàn về chê độ dân chủ». In 
bằng tiêng Đức, trong tập sách của Fri-đrich Ăng-ghen: «Lời di chúc chính 
tr), Bec-lanh, 1o2o; «Tủ sách quôc tê của thanh niêm, sô 12, tr. 19). 

X. Lê-nin 


Mạc-tư-khoa, Crem-lanh, 13. v1. 1921. 

In thành sách riêng năm 1921 TẬP 44; f7. 2—12. 
ở Mạc-tư-khoa, do Ban báo chí 

«Quốc tế cộng sản› xuât bản, 


ĐỀ KỶ NIỆM LẦN THỨ TƯ 
CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 


Sắp đên lễ kỷ niệm lần thứ tư ngày 2s tháng mười (7 tháng mười một). 

Ngày vĩ đại đó càng cách xa chúng ta bao nhiêu, thì tầm quan trọng của 
cuộc cách mạng vô sản ở Nga càng trở nên rõ rệt bây nhiêu, và chúng ta 
càng suy nghĩ sâu sắc bây nhiêu đên toàn bộ kinh nghiệm thực tiễn của 
công tác chúng ta. 

Bằng những nét đại cương ngắn gọn nhât — và, tât nhiên, không đẩy 
đủ và không chính xác,— tẩm quan trọng 3y và kinh nghiệm ây có thể 
trình bày như sau. 

Nhiệm vụ trực tiềp, trước mắt của cuộc cách mạng ở Nga đã là nhiệm 
vụ dân chủ tư sản: xóa bỏ những tàn dư của thời trung cổ, tiêu diệt chúng 
kỳ hết, tây rửa khỏi nước Nga cái tình trạng dã man đó, cái ô nhục đó, cái 
đã kìm hãm ghê gớm mọi văn hóa và mọi tiên bộ trong nước chúng ta. 

Và chúng ta có quyền tự hào là, so với cuộc đại cách mạng Pháp cách 
đây trên 12s năm, thì chúng ta đã làm cuộc tây rửa đó một cách kiên quyêt, 
nhanh chóng, mạnh dạn, có kêt quả và sâu rộng hơn nhiều — về phương 
diện tác dụng đôi với quần chúng nhân dân, đôi với đại bộ phận của họ. 

Cả bọn vô chính phủ lẫn bọn dân chủ tiêu tư sản (tức là bọn men-sê- 
vích và bọn xã hội - cách mạng, coi như là đại biểu của cái loại xã hội quôc 
tê ây ở nước Nga) đã nói và đang nói vô sö những điều rôi rằm về quan hệ 
giữa cách mạng dân chủ tư sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa (ức là cách 
mạng vô sản). Cách chúng ta hiểu chủ nghĩa Mác về điểm đó và sử dụng kinh 
nghiệm của những cuộc cách mạng đã qua, đã được 4 năm nay hoàn toàn 
chứng minh là đúng. Chưa hề có ai đã tiên hành ứriệt để cuộc cách mạng 
dân chủ tư sản như chúng ta. Chúng ta hoàn toàn tự giác, vững vàng và 
không ngừng đang tiên lên phía trước, về phía cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
và biêt rằng nó không bị ngăn cách bởi một bức vạn lý trường thành nào với 
cuộc cách mạng dân chủ tư sản cả, rằng chỉ có đâu tranh mới quyêt định 
được (rôt cục) chúng ta sẽ có thẻ tiên lên phía trước được đên đâu, phần 
nào của nhiệm vụ vô cùng cao cả chúng ta sẽ hoàn thành, phần nào của 
những thắng lợi chúng ta sẽ củng cô. Điểu đó, sau này, sẽ rõ. Nhưng ngay 


489 


756 V. I. Lê-nin 


bây giờ, chúng ta đã thây rằng đã làm được vô cùng nhiều — đôi với một 
nước bị tàn phá, suy nhược, lạc hậu — trong sự nghiệp cải tạo xã hội theo 
đường lôi xã hội chủ nghĩa. 

Nhưng chúng ta hãy trình bày cho xong nội dung dân chủ tư sản của 
cuộc cách mạng của chúng ta. Những người mác-xít tât phải hiểu nội dung 
đó là thê nào. Hãy lây vài ví dụ cụ thẻ để làm rõ vân đề. 

Nội dung dân chủ tư sản của cuộc cách mạng, tức là trừ bỏ những tập 
quán thời trung cổ, trừ bỏ chê độ nông nô, chê độ phong kiên ra khỏi những 
môi quan hệ xã hội (trật tự, thiêt chê). 

Những biểu hiện chủ yêu, những tàn dư và di tích của chê độ nông nô ở 
Nga, đền năm roi7, là gì? Là chẽ độ quân chủ, chẽ độ đẳng cấp, chê độ 
chiêm hữu ruộng đât và sử dụng ruộng đât, địa vị của phụ nữ, tôn giáo, sự 
áp bức dân tộc. Hãy lây bât cứ một cái nào trong sô những «chuồng phân 
kinh niên: đó, — mà tiện thể nói thêm, tât cả những quôc gia tiên tiên, 
trong một chừng mực rât lớn, đã bỏ mặc không quét tước sạch sẽ, trong khi 
họ tiên hành những cuộc cách mạng dân chủ tư sản của ñọ, cách đây 125 
năm, 2so năm và lâu hơn nữa (năm 164o ở Anh), — hãy lây bât cứ cái nào 
trong sô những chuồng phân kinh niên đó: các đồng chí cũng sẽ thây là 
chúng ta đã quét tước hoàn toàn sạch sẽ rồi. Trong vòng mươi tuần lễ, từ 
ngày 2s tháng mười (7 tháng mười một) năm ror7 đên lúc giải tán Quôc hội 
lập hiên (s tháng giêng 1o18), về việc đó, chúng ta đã làm nhiều hơn gâp 
nghìn lần so với việc bọn dân chủ tư sản và tự do (dân chủ - lập hiên) và bọn 
dân chủ tiểu tư sản (men-sê-vích và xã hội - cách mạng) đã làm frong tám 
tháng chúng nắm chính quyền. 

Bọn nhát gan đó, bọn ba hoa đó, bọn Ñac-xi-xơ tự cao tự đại đó và bọn 
Ham-let tí hon đó, chúng vung lưỡi kiêm giây lên — nhưng ngay cả đên 
chê độ quân chủ, chúng cũng vẫn không thủ tiêu được! Hơn ai hệt và hơn 
bao giờ hét, chúng ta đã quét sạch toàn bộ đông rác quân chủ. Chúng ta đã 
phá sạch sành sanh, không đề cho cái lâu đài hàng nghìn năm của chê độ 
đẳng câp, còn lây một hòn gạch hay một viên đá nào (cho đên ngày nay, 
những nước tiên tiên nhât như Anh, Pháp, Đức cũng chưa thù tiêu hết 
được những di tích của chê độ đó!). Những gồc rễ sâu xa nhât của chê độ 
đẳng câp, tức là: những di tích của phong kiên và của nông nô trong chê độ 
chiêm hữu ruộng đât, chúng ta đã nhỏ hệt sạch rồi. Ñgười ta có thể tranh 
luận» (ở ngoại quốc, có đủ những nhà văn, những bọn dân chủ - lập hiên, 
men-sê-vích và xã hội - cách mạng để tranh luận như thê) về vân để xem 
xem những cuộc cải cách ruộng đâầt của Cách mạng tháng Mười vĩ đại œỗt 
cục› sẽ đưa lại những kêt quả gì. Ngày nay, chúng ta không muôn phí thì 


Đẻ kỷ niệm lần thứ tư cuộc Cách mạng tháng Mười TðT 


giờ vào những cuộc tranh luận như thê, vì chúng ta dùng đâu tranh mà giải 
quyêt cuộc tranh luận ây và tât cả cái khôi những cuộc tranh luận có liên 
quan đền nó. Nhưng người ta không thẻ nào chôi cãi được sự thật là: bọn 
dân chủ tiêu tư sản đã qthỏa hiệp trong tám tháng ròng với bọn địa chủ là 
những kẻ vẫn duy trì những truyền thông của chê độ nông nô, còn chúng ta 
thì chỉ trong vài tuẫn lễ đã quét sạch mãi mãi ra khỏi nước Nga, cả bọn địa 
chủ đó lẫn tât cả những truyền thông của chúng. 

Hãy lầy ví dụ vân đề tôn giáo, hay tình trạng vô quyền của phụ nữ, hay 
việc các dân tộc không phải Nga bị áp bức và không được bình đẳng về 
quyền lợi. Tât cả các vân để đó đều thuộc phạm vi cách mạng dân chủ tư 
sản cả. Những kẻ tầm thường thuộc phái dân chủ tiểu tư sản đã ba hoa về 
điểu đó trong tám tháng ròng rã rồi; trong sô những nước tiên tiên nhât 
trên thê giới, không có một nước nào đã giải quyêt đền cùng được những 
vân để áy theo hướng đân chủ tư sản cả. Ở nước ta, những vân để đó đã 
được pháp chê của Cách mạng tháng Mười giải quyết triệt đẻ rồi. Chúng 
ta đã và đang đầu tranh thật sự chông tôn giáo. Chúng ta đã đẻ cho fđ£ cả 
các dân tộc không phải Nga xây dựng những nước cộng hòa hay khu tự 
trị riêng của họ. Nước Nga của chúng ta không còn có cái tình trạng hèn 
hạ, xâu xa và đê tiện là: phụ nữ không có quyền lợi hoặc không được bình 
đẳng là cái tàn dư đáng ghét ây của chê độ nông nô và của thời trung cổ, 
thứ tàn dư được giai câp tư sản tham lam và giai cầp tiểu tư sản ngu độn 
và khiếp đảm sửa đổi qua loa, trong tât cả các nước trên trái đât, không trừ 
một nước nào. 

Tât cả những điều đó là nội dung của cách mạng dân chủ tư sản. Cách 
đây một trăm năm mươi và hai trăm năm mươi năm, những lãnh tụ tiên 
tiên của cuộc cách mạng đó (của các cuộc cách mạng đó, nêu muôn nói đên 
mỗi dạng dân tộc của cùng một loại cách mạng) đã hứa với các dân tộc là 
sẽ giải thoát nhân loại khỏi những đặc quyền trung cổ, khỏi tình trạng bât 
bình đẳng của phụ nữ, khỏi tình trạng Nhà nước dành đặc quyền đặc lợi 
cho tôn giáo này hay tôn giáo khác (hay cho đứ trởng tôn giáo», cho dòng 
mộ đạo› nói chung) và khỏi tình trạng bãt bình đẳng giữa các dân tộc. Họ 
đã hứa — nhưng rồi không thực hiện. Họ không thê thực hiện được, vì 
dòng tôn kính ——— đôi với ‹chê độ tư hữu thiêng liêng› ngăn cản họ. 
Cách mạng vô sản của chúng ta không có cái dòng tôn kính› đáng nguyễn 
rủa đó đôi với những tàn dư trung cỗ đáng nguyễn rủa gâp ba lần kia, 
cũng như đôi với cái «chê độ tư hữu thiêng liêng» đó, 

Nhưng đẻ củng cô những thành quả cách mạng dân chủ tư sản của các 
dân tộc ở Nga, chúng ta đã phải tiên lên hơn nữa, và chúng ta đã làm như 


758 V. I. Lê-ni 


thể. Chúng ta đã giải quyềt những vần để của cách mạng dân chủ tư sản 
một cách tiện đường, nhân thẻ, coi đó như là một ‹sản phầm phụ» của công 
việc cách mạng uồ sản, xã hội chủ nghĩa, chủ yêu và chân chính của chúng 
ta. Chúng ta luôn luôn nói rằng những cuộc cải cách là một sản phẩm phụ 
của cuộc đầu tranh giai cầp có tính chât cách mạng. Chúng ta đã nói và đã 
lầy hành động để chứng minh rằng những cuộc cải cách dân chủ tư sản là 
một sản phẩm phụ của cách mạng vô sản, nghĩa là của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Nhân tiện nói thêm rằng tât cả những bọn Cau-xki, Hin-fec-đinh, 
Mac-tôp, Tsec-nôp, Hin-kvit, Lông-ghê, Măc-Đô-nan, Tu-ra-ti và bọn anh 
hùng khác của chủ nghĩa Mác kiểu «Quôc tê II 1/2» không thể hiểu được 
tương quan đó giữa cách mạng dân chủ tư sản và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa vô sản. Cuộc cách mạng thứ nhât chuyển thành cuộc cách mạng thứ 
hai. Cuộc cách mạng thứ hai, tiện thể, mà giải quyêt những vân đề của cuộc 
cách mạng thứ nhất. Cuộc cách mạng thứ hai củng cô sự nghiệp của cuộc 
cách mạng thứ nhât. Đâu tranh và chỉ có đầu tranh mới quyêt định được 
đên mức độ nào cuộc cách mạng thứ hai vượt được cuộc cách mạng thứ 
nhất. 

Chê độ xô-viễt chính là một trong những sự xác minh hoặc biểu hiện rực 
rỡ của việc chuyển biên ây từ một cuộc cách mạng này thành một cuộc cách 
mạng khác. Chê độ xô-viêt là chủ nghĩa dân chủ mức cao nhât cho công nhân 
và nông dân; đồng thời, nó là sự đoạn tuyệt với chủ nghĩa dân chủ f£z sản 
và là sự xuât hiện của một nền dân chủ kiểu mới có ý nghĩa lịch sử toàn thê 
giới, tức là: chủ nghĩa dân chủ vô sản hay là chuyên chính vô 
sản. 

Mặc cho những con chó và những con lợn của giai câp tư sản đang hâp 
hỗi và của phái dân chủ tiểu tư sản đang chạy theo đuôi giai cầp tư sản, mặc 
cho bọn chúng tới tâp nguyền rủa, chửi bới, chê giễu chúng ta về những 
thầt bại và những sai lầm mà chúng ta mắc phải trong khi xây dựng chê độ 
xô-viêt của chúng ta. Không lúc nào chúng ta quên rằng, thật vậy, chúng ta đã 
và đang mắc phải nhiều thât bại và sai lầm. Làm sao mà tránh được những 
thật bại và sai lầm, trong một sự nghiệp mà đôi với toàn bộ lịch sử thê giới 
thì mới mẻ như thê, tức là sự nghiệp sáng tạo ra một #iểu tổ chức Nhà nước 
xưa nay chưa từng có! Chúng ta sẽ đầu tranh không ngừng để sửa chữa 
những thât bại và những sai lầm của chúng ta, đề cải tiên việc áp dụng — 
mà chúng ta đã làm một cách rât thiêu sót — những nguyên tắc xô-viêt vào 
trong đời sông. Nhưng chúng ta có quyển tự hào và chúng ta thật lây làm 
tự hào là chúng ta đã có cái hân hạnh được bắt đẩu xây dựng Nhà nước 
xô-viêt, và do đó, mở: đầu một thời kỳ mới trong lịch sử toàn thê giới, thời 


Để kỷ niệm lần thứ tư cuộc Cách mạng tháng Mười 759 


kỳ thông trị của một giai câp mới, giai cầp bị áp bức trong tât cả các nước tư 
bản và bầt cứ ở nơi nào cũng đang tiên tới một cuộc đời mới, tiên tới thắng 
giai cầp tư sản, tiên tới chuyên chính vô sản, tới giải phóng nhân loại khỏi 
ách tư bản, khỏi những cuộc chiên tranh đề quốc chủ nghĩa. 

Vân để về những cuộc chiên tranh đê quôc chủ nghĩa, về chính sách 
quôc tê của tư bản tài chính hiện đang thông ngự trên toàn thê giới, — thứ 
chính sách không tránh khỏi gây ra những cuộc chiẻn tranh đê quôc chủ 
nghĩa mới, không tránh khỏi gây ra việc một nhúm những cường quôc 
(tiên tiên tăng cường một cách quá đỗi ách áp bức dân tộc, sự cướp bóc, 
sự tước đoạt, sự bóp nghẹt những dân tộc nhỏ yêu và lạc hậu, — vân đề 
ây, từ năm 1o14, đã trở thành vân để cơ bản của toàn bộ chính sách của tât 
cả các nước trên trái đât. Đó là vân để sông chêt đôi với hàng chục triệu 
con người. Đó là vân đề xem xem trong cuộc chiên tranh đề quôc sắp tới mà 
giai cầp tư sản đang chuẩn bị trước mắt chúng ta, mà chúng ta thây xuât 
hiện ra từ trong chủ nghĩa tư bản, phải chăng là sẽ có 2o triệu người bị sát 
hại (chứ không phải 1o triệu người như trong cuộc chiên tranh năm 1914— 
1or8 và trong những cuộc chiên tranh «nhỏ kèm theo đó mà mãi đền nay 
vẫn chưa châm đứt); phải chăng là trong cuộc chiên tranh không thể tránh 
khỏi (nêu chủ nghĩa tư bản còn được duy trì) sắp xảy ra đó, sẽ có 6o triệu 
người tàn phê (chứ không phải là 2o triệu người như trong cuộc chiên tranh 
năm 1o14—rgr8). Cũng trong vân đề đó, Cách mạng tháng Mười của chúng 
ta đã mở đầu thời đại mới trong lịch sử toàn thê giới. Bọn đầy tớ của giai 
cầp tư sản và bọn phụ họa theo giai câp này — tức là bọn xã hội - cách mạng 
và bọn men-sê-vích, tức là toàn thể phái dân chủ tiểu tư sản giả danh xã 
hội chủ nghĩa» trên toàn thê giới — đã chê nhạo khẩu hiệu (biên chiên tranh 
đề quốc chủ nghĩa thành nội chiên. Thê mà, khẩu hiệu đó lại là sự thật duy 
nhất, — một sự thật khó chịu, thô kệch, không che đậy, tàn nhẫn, thật đây; — 
nhưng vẫn là một sự: £hật trong cái đám mây mù những lời dôi trá tính vi 
nhật, có tính chât sô-vanh và hòa bình chủ nghĩa. Những lời đôi trá đó đang 
sụp đỏ. Sự thật về hòa trớc Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ đã được bóc trần. Mỗi 
ngày càng làm lộ rõ thêm một cách tàn nhẫn ý nghĩa và những hậu quả của 
một hòa ước tệ hại hơn hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ, tức là hòa ước Vec- 
xây. Và đôi với hàng triệu và hàng triệu người đang suy nghĩ đên những 
nguyên nhân của cuộc chiên tranh hôm qua và đền cuộc chiên tranh sắp 
tới nay mai, thì sự thật đáng sợ này ngày càng được xác nhận rõ ràng 
hơn, ràng mạch hơn, không thể nào cưỡng được, tức là: không thê nào 
thoát khỏi cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa và cái thê giới nhât định 
phải sinh ra nó là thê giới đê quôc chủ nghĩa (nêu chúng ta còn giữ cách 


760 V. I. Lê-nin 


việt cũ, thì ở đây tôi sẽ viễt chữ «mi-ro»* với cả hai nghĩa của nó), — không 
thể thoát khỏi cái địa ngục đó bằng cách nào khác hơn là một cuộc đẩu tranh 
bôn-sê-uích uà một cuộc cách mạng bôn-sê-uích. 

Mặc cho giai cầp tư sản và bọn hòa bình chủ nghĩa, bọn tướng tá và 
bọn tiểu tư sản, bọn tư bản và bọn phi-li-xtanh, mặc cho tât cả những tín 
đồ đạo thiên chúa và tât cả những hiệp sĩ trong Quôc tê II và Quốc tê II1/2, 
điên cuồng chửi rủa cuộc cách mạng đó. Bât kỳ làn sóng thù hẳn, vu không 
và dôi trá nào cũng không thể làm lu mờ được sự thật có ý nghĩa lịch sử 
toàn thê giới này là: từ bao nhiêu thê kỷ nay, từ hàng ngàn năm nay, đây 
là lần đầu tiên mà những người nô lệ đã trả lời lại cuộc chiên tranh giữa 
bọn chủ nô bằng cách công khai công bô khầu hiệu: chúng ta hãy biên cuộc 
chiên tranh giữa bọn chủ nô để phân chia miêng mồi của chúng, thành một 
cuộc chiên tranh của những người nô lệ thuộc tât cả các dân tộc chông 
bọn chủ nô thuộc tât cả các dân tộc. 

Từ bao nhiêu thê kỷ nay, từ hàng ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên 
mà khầu hiệu đó, từ chỗ mong đợi một cách mơ hồ và bât lực, đã trở thành 
một cương lĩnh chính trị rõ ràng và chính xác, thành một cuộc đâu tranh 
có hiệu quả do hàng triệu người bị áp bức tiên hành, dưới sự lãnh đạo của 
giai cầp vô sản; khẩu hiệu đó đã trở thành thắng lợi đầu tiên của giai câp 
vô sản, thắng lợi đầu tiên của sự nghiệp tiêu diệt chiên tranh và của sự 
nghiệp đoàn kết công nhân tât cả các nước chông lại sự liên minh của giai 
cầp tư sản thuộc các dân tộc khác nhau, cái giai câp tư sản mà cả hòa bình 
lẫn chiên tranh chúng đều bám trên lưng những người nô lệ của tư bản, 

trên lưng những công nhân làm thuê, trên lưng nông dân, trên lưng những 
người lao động. 

"Thắng lợi đầu tiên đó chưa phải là một thẳng lợi triệt để, và cuộc Cách 
mạng tháng Mười của chúng ta giành được thắng lợi đó là do đã trải qua 
bao nhiêu gian khổ và khó khăn chưa từng thây, bao nhiêu nỗi đau đớn 
không sao tả xiết, với hàng loạt thât bại và sai lầm to lớn của chúng ta. 
Không có thất bại và không có sai lầm thì làm sao một dân tộc lạc hậu đánh 
bại được những cuộc chiên tranh đê quôc chủ nghĩa do những nước hùng 
cường nhât và tiên tiên nhât trên thẻ giới gây ra! Chúng ta không sợ phải 
thừa nhận sai lầm của mình và chúng ta sẽ nhìn sai lầm một cách sáng suôt 


# Trong tiếng Nga, chữ tmi-rơ› có nghĩa là ‹hòa bình» và «thê giới». Theo cách 
việt cũ, chữ «mi-rơ› là chòa bình» và chữ «mi-rơ› là «thê giới viễt khác nhau. Ở 
đây, Lê-nin muôn nói: không thể nào thoát khỏi cái thể giới đề quốc chủ nghĩa 
và cái hòa bình đê quốc chủ nghĩa. WD. 


Để kỷ niệm lần thứ tư cuộc Cách mạng tháng Mười 761 


để học cách sửa chữa chúng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật: từ hàng trăm, 
hàng ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên mà lời hứa «trả đũa› cuộc chiên 
tranh giữa bọn chủ nô bằng một cuộc cách mạng của những người nô lệ 
chỗng bọn chủ nô đủ các loại, lời hứa ây đã được thực hiện đền cùng 
——_— và đang được thực hiện bât châp mọi khó khăn. 

Chúng ta đã bắt đầu sự nghiệp đó. Bao giờ và trong thời hạn nào, những 
người vô sản nước nào sẽ hoàn thành được sự nghiệp ây, điều đó không 
quan trọng. Điều quan trọng, chính là băng đã bị phá tan, đường đã mở, 
lõi đã vạch ra tồi. 

Hỡi các ngài tư bản ở tât cả các nước, các ngài «bảo vệ tổ quôc› Nhật- 
bản chồng tổ quốc Mỹ, bảo vệ tổ quôc Mỹ chồng tổ quốc Nhật-bản, bảo 
vệ tổ quôc Pháp chông tổ quôc Anh, vân vân.., các ngài hãy cứ tiệp tục 
cái thói giả nhân giả nghĩa của các ngài! Hỡi các ngài hiệp sĩ trong Quôc 
tế II và Quốc IIi/2 cùng tât cả các ngài tiểu tư sản và phi-li-xtanh hòa 
bình chủ nghĩa trên toàn thê giới, — các ngài hãy cứ tiêp tục «thoái thác› 
vân đề những phương sách đâu tranh chông các cuộc chiên tranh đê quôc 
chủ nghĩa, bằng những bản «tuyên ngôn Ba-zem (theo kiêu bản tuyên ngôn 
Ba-zen năm 1ọ12) đi! Cuộc cách mạng bôn-sê-uích đầu tiên đã cứu thoát 
được trăm triệu người đầu tiên trên trái đât ra khỏi cuộc chiền tranh đê 
quôc chủ nghĩa, ra khỏi thê giới đề quôc chủ nghĩa. Những cuộc cách mạng 
sau này sẽ cứu thoát toàn thể nhân loại ra khỏi những cuộc chiên tranh 
đó và khỏi thê giới đề quôc chủ nghĩa đó. 

Một nhiệm vụ cuôi cùng, — vừa quan trọng nhât, vừa khó khăn nhât, 
vừa được hoàn thành ít nhât, của chúng ta là: sự nghiệp kiên thiệt kinh tê, 
là việc đặt nền móng kinh tê cho tòa nhà mới, xã hội chủ nghĩa, đẻ thay thê 
cho tòa nhà phong kiên đã bị phá hủy và cho tòa nhà tư bản chủ nghĩa đã bị 
phá hủy một nửa. Chính là trong nhiệm vụ quan trọng nhât và khó khăn 
nhật đó, chúng ta đã gặp nhiều thât bại nhầt và đã mắc nhiều sai lầm nhật. 
Bắt đầu một sự nghiệp mới, chưa hề có trên thê giới như thê, thì làm sao 
mà không thât bại, không sai lầm được! Thê mà chúng ta đã bắt đầu sự 
nghiệp đó. Chúng ta đang tiên hành sự nghiệp đó. Lúc này chính là chúng 
ta đang dùng ‹chính sách kinh tê mới của chúng ta đề sửa chữa một loạt 
sai lầm của chúng ta, chúng ta đang học cách tiêp tục xây dựng tòa nhà xã 
hội chủ nghĩa, trong một nước tiêu nông, mà không phạm những sai lầm 
ây nữa. 

Khó khăn thì lớn lao vô cùng. Chúng ta đã quen đâu tranh với những 
khó khăn lớn lao vô cùng rồi. Không phải vô cớ mà kẻ thù của chúng ta bảo 
chúng ta là rắn như đá» và gọi chúng ta là đại biểu của một «chính sách bẻ 


762 V. I. Lê-nin 


gãy xương», Nhưng chúng ta cũng đã học được — ít nhât, cũng đên một 
chừng mực nào đó — một nghệ thuật khác cần thiêt trong cách mạng: đó 
là tính mềm dẻo linh hoạt, biêt chú trọng đên những điều kiện khách quan 
đã thay đôi mà thay đổi nhanh chóng và đột ngột sách lược, mà chọn một 
con đường khác để đi tới đích của mình, nêu con đường cũ, trong một 
thời gian nhât định, xem ra không thích hợp nữa, không đi được nữa. 

Say sưa vì làn sóng phần khởi, chúng ta, những người đã từng thức 
tỉnh tinh thần phần khởi của nhân dân — trước hêt là phân khởi về mặt 
chính trị, sau đên phân khởi về mặt quân sự, — chúng ta đã dự định là trực 
tiệp dựa vào lòng phân khởi đó mà thực hiện những nhiệm vụ kinh tê cũng 
vĩ đại như những nhiệm vụ chính trị chung, như những nhiệm vụ quân sự. 
Chúng ta đã dự định — hay nói đúng hơn, chúng ta đã giả định mà không 
có tính toán đầy đủ — dùng mệnh lệnh trực tiêp của Nhà nước vô sản đẻ 
tổ chức việc Nhà nước sản xuât và phân phôi sản phẩm, theo kiểu cộng sản 
chủ nghĩa, trong một nước tiểu nông. Cuộc sông đã vạch rõ sự sai lầm của 
chúng ta. Cần phải có một loạt bước quá độ: chủ nghĩa tư bản Nhà nước 
và chủ nghĩa xã hội, đề chuẩn bị— bằng một công tác lâu dài hàng bao 
nhiêu năm — việc chuyên sang chủ nghĩa cộng sản. Không phải bằng cách 
trực tiếp dựa vào tỉnh thần phân khởi, mà là với tinh thần phần khởi do 
cuộc cách mạng vĩ đại gây ra, dựa vào hứng thú cá nhân, dựa vào lợi ích 
cá nhân, bằng cách áp dụng nguyên tắc kinh tê hạch toán, trước hết các 
đồng chí hãy bắc chiếc cầu vững chắc, trong một nước tiểu nông thì chiệc 
cầu này phải đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản Nhà nước đẻ sang chủ nghĩa 
xã hội; nêu không làm như thê, thì các đồng chí sẽ không tiên đến chủ nghĩa 
cộng sản được, nêu không làm như thê, thì các đồng chí không đưa được 
hàng chục, hàng chục triệu người đên chủ nghĩa cộng sản. Đời sông đã bảo 
chúng ta như vậy. Bước tiên khách quan của cách mạng đã bảo chúng ta 
như vậy. 

Và chúng ta là những người, trong ba hay bôn năm nay, đã học được 
chút ít về cách tiên hành những bước ngoặt đột ngột (khi bắt buộc phải 
tiên hành một bước ngoặt đột ngột), chúng ta đã bắt đầu học tập một cách 
sốt sắng, chăm chú và chuyên cần (tuy chưa được sôt sắng, chăm chú và 
chuyên cẩn đúng mức) bước ngoặt mới, «chính sách kinh tê mớb. Nhà 
nước vô sản phải trở thành một ‹chủ nhân thận trọng, mẫn cán và khôn 
khéo, một thương nhân bán buôn cần cù, — nều không, thì Nhà nước vô 
sản không thể khôi phục được nước tiểu nông vẻ mặt kinh tế; ngày nay, 
trong những điểu kiện hiện tại, bên cạnh phương Tây tư bản chủ nghĩa 
(lúc này thì vẫn còn là tư bản chủ nghĩa), thì không có con đường nào khác 


4 


Để kỷ niệm lần thứ tư cuộc Cách mạng tháng Mười 763 


chuyển sang chủ nghĩa cộng sản. Một thương nhân bán buôn, thì có vẻ như 
là một nhân vật kinh tê cách xa chủ nghĩa cộng sản chẳng khác nào trái đât 
cách xa mặt trời. Nhưng đó chính là một trong những môi mâu thuẫn mà, 
trong thực tê sinh động, đang dẫn chúng ta từ kinh tê tiểu nông, qua chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước, đên chủ nghĩa xã hội. Lợi ích cá nhân làm nâng 
cao sản xuât; dù sao, trước hết, chúng ta cũng phải tăng mức sản xuât 
lên cho bằng được. Việc bán buôn liên kết, về mặt kinh tê, hàng triệu tiểu 
nông lại với nhau, bằng cách làm cho họ thiệt tha với việc đó, bằng cách 
ràng buộc họ lại với nhau, dẫn họ đên bước sau đó, tức là đên những hình 
thức liên hệ và hợp tác khác nhau ngay cả trong sản xuất. Chúng ta đã bắt 
đầu tiên hành việc cải tổ cần thiệt trong chính sách kinh tê của chúng ta. 
Trong lĩnh vực đó, chúng ta cũng đã thu được một sô thắng lợi rồi, tuy 
thực ra là không lớn lắm, và mới chỉ là những thắng lợi bộ phận thôi, nhưng 
thật là không thể chôi cãi được. Trong lĩnh vực của hoa học: mới đó, 
chúng ta đã gần học xong lớp dự bị rồi. Kiên quyết và nhẫn nại học tập, 
dùng kinh nghiệm thực tiễn đề kiểm tra lại mỗi bước đi của chúng ta, không 
sợ phải làm lại nhiều lần những cái chúng ta đã bắt đầu, không sợ phải sửa 
chữa sai lầm của mình, đi sâu nghiên cứu kỹ lưỡng ý nghĩa của những sai 
lắm đó, chúng ta sẽ lên cả những lớp cao hơn nữa. Chúng ta sẽ học hệt 
toàn bộ khóa họœ, tuy rằng những điều kiện của nền kinh tê và chính trị 
thê giới đã làm cho khóa học đó kéo dài thêm nhiều và gay go hơn nhiều, 
so với sự mong muôn của chúng ta. Nhưng dù cho sự đau khổ trong thời 
kỳ quá độ, những tai họa, nạn đói, sự đỗ nát về kinh tê có nặng nề đên đâu 
chăng nữa, thì chúng ta cũng sẽ không sờn lòng nản chí và sẽ tiên hành cho 
bằng được sự nghiệp của chúng ta đến thắng lợi cuôi cùng. 


14. X. 1021. 


4Sự thập, sô 224, ngày 18 Tập 44, tr. 144—152. 
tháng rnười năm 1921. 
Ký tên: NW. Lê-nin. 


VỀ TÁC DỤNG CỦA VÀNG HIỆN NAY 
VÀ SAU KHI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
HOÀN TOÀN THẮNG LỢI 


Cách tôt nhât để kỳ niệm cuộc cách mạng vĩ đại là tập trung sự 
chú ý vào những nhiệm vụ chưa hoàn thành được của cuộc cách mạng, 
Cách kỳ niệm đó là hợp thời và cẩn thiết, nhât là khi còn có những 
vân để cơ bản mà cách mạng chưa giải quyết được, và để giải quyêt những 
vân đề đó, thì phải thâm nhuần được một cái gì mới (xét về phương diện 
những việc mà đên nay cách mạng đã hoàn thành rồi). 

Ngày nay cái mới đôi với cuộc cách mạng của chúng ta là: trong những 
vân để căn bản của cuộc xây dựng kinh tê, phải dùng đên phương pháp 
hành động «cải lương), tuần tự, tiên hành một cách thận trọng và quanh co. 
Cái mới ây gây ra một số vân đề, sự băn khoăn, nghỉ ngờ cả về lý luận lẫn 
thực tiễn. 

Vân để lý luận là: sau một loạt những hành động cách mạng nhất, mà 
lại chuyển sang những hành động hệt sức ‹cải lương», trên cùng một địa 
hạt đó, với điều kiện là cách mạng, nói chung, trên toàn bộ, vẫn tiên triển 
thẳng lợi, như thê thì làm thê nào mà giải thích được bước chuyển đó? 
Đó phải chăng là œmât lập trường», là ‹thú nhận thât bại», hoặc là một cái 
gì tương tự như thê? Cô nhiên, kẻ thù, từ bọn phản động theo kiểu nửa 
phong kiên cho đên bọn men-sê-vích, hoặc những tay hiệp sĩ khác của Quồc 
tê II r/2a, đều cho là đúng như thê. Chính vì họ là kẻ thù, cho nên, dù có 
đủ mọi lý do hay không có lý do nào cả, họ cũng cứ tung ra những lời rêu 
rao như thê, Sự nhât trí đáng cảm động của tât cả các đẳng — từ bọn phong 
kiên cho đến bọn men-sê-vích — trong vân để đó, chứng minh một lần 
nữa rằng, đứng trước cuộc cách mạng vô sản, tât cả những đảng đó thực tế 
đã hợp thành một (khỏi phần động thông nhât (đúng như, xin nói thêm 
trong hai dâu ngoặc, Ăng-ghen đã tiên đoán trong những bức thư gửi cho 
Bê-ben năm 1875 và 1884). 

Nhưng, ngay cả trong các bạn hữu của chúng ta, cũng có mrột... «sự băn 
khoăm nào đó. 

Chúng ta hãy phục hồi nền đại công nghiệp và tổ chức việc trao đổi trực 
tiêp những sản phầm của đại công nghiệp với tiểu nông nghiệp của nông 


Về tác dụng của uàng... 765 


dân, đồng thời giúp vào việc tập thể hóa nền tiêu nông nghiệp ây. Để phục 
hồi đại công nghiệp, chúng ta hãy vay của nông dân một sô lương thực và 
nguyên liệu nhât định, bằng cách trưng thu lương thực và nguyên liệu thừa. 
Đó là kê hoạch (hay là phương pháp, chê độ) mà chúng ta đã áp dụng trong 
hơn ba năm nay, cho đền mùa xuân năm 1oar. Đó là cách giải quyêt nhiệm 
vụ theo lôi cách mạng, theo nghĩa thủ tiêu trực tiếp và toàn bộ chê độ cũ và 
thay thê nó bằng một chê độ kinh tê xã hội mới. 

Từ mùa xuân năm 1oar, chúng ta thay thê cách giải quyềt đó, kê hoạch 
đó, phương pháp đó, hệ thông hoạt động đó (chúng ta chưa «thay thê› xong, 
chúng ta vẫn còn đang tiên hành việc «thay thê› đó, và chưa nhận thức rõ 
việc đó); bằng một cách giải quyêt hoàn toàn khác, theo kiểu cải lương: không 
phá hùy chê độ kinh tê và xã hội cũ, tức là thương nghiệp, tiều nông nghiệp, 
tiêu kinh doanh, chủ nghĩa tư bản, mà lại phục hồi thương nghiệp, tiểu 
doanh nghiệp, chủ nghĩa tư bản, bằng cách nắm vững những cái đó một 
cách thận trọng và dần dần, hoặc bằng cách Nhà nước điều tiệt những cái 
đó, nhưng chỉ trong chừng mực mà nó đã được phục hồi lại. 

Đó là một giải pháp hoàn toàn khác. 

So với giải pháp trước, giải pháp cách mạng, thì đó là một giải pháp cải 
lương (cách mạng là một sự cải tạo nhằm phá hủy những cái gì chủ yêu 
nhât, cơ bản nhất, trong trật tự cũ, chứ không phải là làm lại trật tự cũ một 
cách thận trọng, chậm chạp, dẩn dần và cô gắng phá hủy càng ít càng 
tôt). 

Vân đề đặt ra là: nêu, sau khi thí nghiệm những phương pháp cách mạng 
tồi, các đồng chí nhận thây những phương pháp đó thât bại và liền chuyên 
sang dùng những phương pháp cải lương, thì đó phải chăng là một bằng 
chứng chỉ rõ rằng, nói chung, các đồng chí coi cách mạng là một sự sai lầm? 
Đó phải chăng là một bằng chứng chỉ rõ rằng, nói chung, không nên bắt 
đầu bằng cách mạng, mà phải bắt đầu bằng những cuộc cải cách và chỉ tiên 
hành những cuộc cải cách không mà thôi? 

Bọn men-sê-vích và đồng bọn kêt luận như thê. Nhưng kết luận đó 
hoặc là một lôi ngụy biện và một sự gian trá đơn thuần của những kẻ, về 
chính trị, đã ‹dày dạn phong trầm, hoặc là thái độ ngây thơ trẻ con của 
những kẻ «chưa trải qua» sự thử thách thực sự. Đôi với một người cách 
mạng chân chính, thì nguy cơ to lớn nhât, — có lẽ là nguy cơ duy nhât 
cũng nên, — là đánh giá quá cao tính thần cách mạng, là quên mât những 
giới hạn và những điều kiện của một sự vận dụng hợp thời và có kết quả 
những phương pháp cách mạng. Chính đó là chỗ mà những người cách 
mạng chân chính dễ bị thât bại nhât, khi họ đã bắt đầu việt danh từ ‹cách 


766 V. !. Lô-nin 


mạng› bằng chữ hoa, bắt đầu đề cao ‹cách mạng» lên thành một cái gì gần 
như thần thánh, bắt đầu mât bình tĩnh, mât hệt khả năng suy nghĩ, cân nhắc 
và xét nghiệm với tât cả sự điểm tĩnh và tỉnh táo phải có, xem lúc nào, trong 
những trường hợp nào và ở phạm vi hoạt động nào, thì phải biêt hành động 
theo phương thức cách mạng, và lúc nào, trong trường hợp nào và ở phạm 
vi hoạt động nào, thì phải biêt chuyển sang những hành động cải lương. 
Những người cách mạng chân chính sẽ diệt vong (không phải là theo nghĩa 
một sự thât bại bên ngoài, mà theo nghĩa một sự phá sản bên trong của sự 
nghiệp của họ) chỉ trong trường hợp, — nhưng lúc đó thì nhât định họ sẽ 
diệt vong, — trong trường hợp là họ mât hêt tỉnh táo và tưởng rằng cuộc 
cách mạng ‹thê giới, quyết thắng, vĩ đại» có thẻ và nhât thiêt phải giải quyêt 
được tât cả mọi vân để bằng con đường cách mạng, bât cứ trong trường hợp 
nào và ở tât cả mọi phạm vi hoạt động. 

Người nào «tưởng› như thê, thì người đó sẽ bị diệt vong, vì rằng người 
đó sẽ nghĩ ra một việc ngu xuân trong một vân đề cơ bản; và, trong một 
cuộc chiên tranh tàn khôc (cách mạng là một cuộc chiên tranh tàn khôc hơn 
cả) mà ngu xuân thì bị trừng phạt bằng thất bại. 

Cái gì chứng tỏ rằng cuộc cách mạng ‹thê giới, quyết thắng, vĩ đại» 
chỉ có thể và chỉ nên đùng những phương pháp cách mạng mà thôi? Không 
có gì chứng tỏ cả. Đó chỉ là một ý nghĩ sai, hoàn toàn sai. Nêu căn cứ vào 
những sự nhận xét thuần túy về lý luận mà không rời bỏ lập trường chủ 
nghĩa Mác, thì người ta sẽ thây rằng lời khẳng định đó tự nó cũng hiển 
nhiên là sai. Kinh nghiệm của cuộc cách mạng chúng ta cũng đã xác nhận 
tính chât sai lầm của lời khẳng định đó. Về phương diện lý luận: trong cuộc 
cách mạng, người ta phạm những việc ngu xuân cũng như trong bât cứ lúc 
nào, — Ăng-ghen đã nói như thê và đã nói đúng”, Cần phải cô gắng làm 
sao để phạm càng ít ngu xuân càng tôt và sửa chữa hêt sức nhanh chóng 
những việc ngu xuân đã phạm, bằng cách nhận định hết sức tỉnh táo xem 
những nhiệm vụ gì và lúc nào có thể hay không thể giải quyêt bằng con 
đường cách mạng. Kinh nghiệm bản thân của chúng ta: hòa ước Bre-xtơ - 
Li-tôp-xcơ là một tâm gương hành động hoàn toàn không có tính chất 
cách mạng, mà lại có tính chât cải lương, hay còn tệ hơn cải lương nữa, vì 
đó là một hành động thụt lài, còn theo lẽ thường, thì những hành động cải 
lương làm cho tiên lên từ từ, thận trọng, từng bước, mà không thụt lùi. 
Ngày nay, sự đúng đắn của sách lược chúng ta trong việc ký kêt hòa ước 
Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ đã được chứng minh, đã được tât cả mọi người hiểu 
rõ và công nhận đên nỗi chẳng cẩn phải phí lời để nói vẻ để tài này 
nữa. 


Về tác dụng của uàng ... 767 


Trong cuộc cách mạng của chúng ta, điều đã hoàn thành hẳn chỉ mới là 
sự nghiệp dân chủ tư sản của nó mà thôi. Và chúng ta có quyền thật chính 
đáng đề hãnh diện về điều đó. Sự nghiệp vô sản hoặc xã hội chủ nghĩa của 
cuộc cách mạng, chung quy, có ba điềm chính đưới đây: 1) ra khỏi cuộc 
chiên tranh đê quốc chủ nghĩa thê giới bằng con đường cách mạng; tô cáo 
và phá tan cuộc chém giết đo hai nhóm tư bản tham tàn trên thê giới gây 
ra; điều đó, về phía chúng ta, đã hoàn thành hẳn; về mọi phía, chỉ có cuộc 
cách mạng trong một loạt nước tiên tiên mới có thê hoàn thành nôt sự nghiệp 
đó. 2) Thành lập chê độ xô-viêt, hình thức thực hiện chuyên chính vô sản. 
Một bước ngoặt có ý nghĩa toàn thê giới đã diễn ra. Thời đại chê độ đại 
nghị dân chủ tư sản đã châm dứt. Một chương mới đã mở ra trong lịch 
sử toàn thê giới: thời đại chuyên chính vô sản. Chỉ có một loạt nước mới có 
thể cải tiễn và hoàn thiện được chê độ xô-viễt và những hình thức khác 
nhau của chuyên chính vô sản. Chúng ta còn nhiều, rât nhiều việc phải hoàn 
thiện trong lĩnh vực ây. Không nhận thây điều đó, đôi với chúng ta, là một 
việc không thể tha thứ được. Chúng ta sẽ còn phải nhiều lần hoàn thiện, 
sửa đổi, bắt đầu làm lại nữa. Cứ mỗi bậc mà chúng ta sẽ tiên tới được, sẽ 
tiên lên được trong sự nghiệp phát triển lực lượng sản xuât và văn hóa thì 
cần phải kèm theo sự hoàn thiện và sự sửa đổi chê độ xô-việt của chúng ta, 
thê mà, trình độ kinh tê và văn hóa của chúng ta còn rât thâp. Chúng ta có 
nhiều việc còn phải làm lại, và nêu chúng ta (bôi rô vì tình trạng ây, thì 
đó là một điều hêt sức phi lý (nêu không phải là tệ hại hơn phi lý). 3) Xây 
dựng những cơ sở kinh tê của chê độ xã hội chủ nghĩa. Trong lĩnh vực này, 
điều chủ yêu nhât, căn bản nhất lại chưa hoàn thành được. Nhưng đó lại 
chính là sự nghiệp đúng nhât của chúng ta, sự nghiệp đúng nhất cả về 
phương diện lý luận, về phương diện thực tiễn, về phương diện nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô-viêt liên bang Nga hiện nay, lẫn về đc Ki, điện 
quốc tê nữa. by 

Nhưng, khi mà điều chủ yêu nhât chưa hoàn thành được: về căn bản, 
thì cần phải tập trung tât cả mọi sự chú ý vào mặt đó. Và trong vân đẻ này, 
khó khăn là ở trong hình thức quá độ. 

‹Là một nhà cách mạng và một người tán thành chủ nghĩa xã hội hay 
một người cộng sản nói chung, như thê chưa đủ, — tôi đã viêt điều đó hồi 
tháng tư năm 1gr8, trong cuôn qÑhững nhiệm vụ trước mắt của Chính 
quyển xô-viê. — Trong mỗi thời cơ nhât định, cần phải biêt tìm cho 
ra cái mắt xích đích xác mà người ta phải đem toàn lực ra nắm lây, để giữ 
vững được toàn bộ cái xích và chuân bị cho chắc để nắm sang mắt xích 
kê bên; và trình tự nôi tiệp, hình thức, môi liên hệ của các mắt xích, những 


768 Ứ. I. Lê-ni 


đặc điểm khác nhau của mắt xích này với mắt xích khác trong cái xích những 
sự biên lịch sự, đều không đơn giản đâu và cũng không phải sơ sài như trong 
cái xích thường vừa ra khỏi tay người thợ rèn›*, 

Hiện nay, trong lĩnh vực hoạt động nói trên, mắt xích ây, chính là sự 
phục hồi nội thương, với sự điều tiệt (sự hướng dẫn) đúng đắn của Nhà nước. 
Thương nghiệp, đó là cái mắt xích» của cái xích những sự biên lịch sử, 
trong những hình thức quá độ của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của chúng ta năm 192I—1922, mắt xích mà chúng ta, chính quyền của Nhà 
nước vô sản, chúng ta, Đảng cộng sản lãnh đạo, chúng ta «pñởi đem toàn 
lực ra năm lây». Ngày nay, nều chúng ta nằm được khá chặt mắt xích đó, 
thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm chủ được roàn bộ cái xích trong một ngày 
rât gần đây. Bằng không, chúng ta sẽ không làm chủ được toàn bộ cái xích, 
chúng ta sẽ không xây dựng được nền tảng của những quan hệ kinh tê - 
xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Điều đó có vẻ như là kỳ lạ. Chủ nghĩa cộng sản với thương nghiệp?! 
Có cái gì thật là không ăn nhập với nhau, phi lý và xa xôi! Nhưng, nêu 
đứng trên quan điểm kinh tê mà suy nghĩ về việc đó, thì chủ nghĩa cộng 
sản với thương nghiệp cũng không xa gì nhau hơn là chủ nghĩa cộng sản 
với nền tiêu nông nghiệp gia trưởng của nông dân. 

Khi nào chúng ta đã chiên thắng trên toàn thê giới, chúng ta sẽ, tôi 
nghĩ như thê, đem vàng ra làm những nhà tiêu công cộng ở những đường 
phô của một vài thành phô lớn nhât thê giới. Đó là cách sử dụng vàng 
«công bằng› nhât, có ý nghĩa giáo dục rõ rệt đôi với những thê hệ nào đã 
không quên rằng vì vàng mà người ta đã tàn sát mười triệu người và làm 
cho ba mươi triệu người bị tàn phê trong cuộc chiên tranh ‹giải phóng 
vĩ đại: năm rg14—rg18, cuộc chiên tranh gây ra để giải quyêt một vân đề 
lớn lao là xem xem trong hai hòa ước: hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ và 
hòa ước Vec-xây, cái nào là tệ nhât; và không quên rằng cũng vì vàng này 
mà người ta đang sửa soạn tàn sát ít nhât là hai mươi triệu người và làm 
tàn phê sáu mươi triệu người trong một cuộc chiên tranh sẽ nỗ ra, hoặc 
vào khoảng năm 1g2s hoặc năm 1o28, hoặc giữa Nhật và Mỹ, hoặc giữa 
Anh và Mỹ, hoặc một cái gì na ná như thê. 

Nhưng dù cho cách dùng vàng trên đây ‹công bằng» đi nữa, có ích đi 
nữa, nhân đạo đi nữa, thì chúng ta cũng vẫn sẽ nói rằng: đẻ đi đền đó, chúng 
ta-còn phải làm việc trong vài chục năm nữa, cũng với một mức độ khẩn 
trương và có kết quả như chúng ta đã làm việc hồi năm 1g17—1o21, nhưng 


* Xem Tuyên tập này, tr. 503. BT. 


Về tác dụng của uàng ... 769 


trong một phạm vi rộng lớn hơn nhiều. Còn bây giờ, ở nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô-viết liên bang Nga, cẩn phải tiết kiệm vàng, bán vàng với 
giá càng đắt càng tốt, và dùng vàng đó đẻ mua hàng hóa với giá càng rẻ 
càng tốt. Sông cùng với lang sói, thì phải gào thét như lang sói, còn như 
việc tiêu diệt hệt tât cả lang sói, như cần phải làm trong một xã hội hợp lý 
của loài người, thì chúng ta hãy nắm vững câu ngạn ngữ Nga: ‹Đừng vội 
khoe khoang khi ra trận, hãy khoe khoang lúc trở vẻ... 

Thương nghiệp là môi liên hệ kinh tê duy nhât có thể có được, giữa 
hàng chục triệu tiểu nông dân với nền đại công nghiệp, nẻu... nêu bên cạnh 
những người nông dân đó mà không có một nền đại kỹ nghệ cơ khí hóa 
tuyệt vời với một màng lưới dây điện, một nền kỹ nghệ nhờ sức mạnh 
kỹ thuật cao cũng như nhờ những ‹kiên trúc thượng tầng› về mặt tổ chức 
của mình, và những hiện tượng kèm theo, mà có khả năng cung câp cho 
tiểu nông dân nhiều hơn và mau chóng hơn những sản phẩm tôt hơn và 
rẻ hơn trước. Tiêng ‹nêu› ây, trong phạm vi toàn thẻ giới đã được thực 
hiện, điều kiện này đã có rồi; nhưng một khi một nước cá biệt, hơn nữa một 
trong những nước tư bản lạc hậu nhât, định thực hiện, thi hành ngay lập 
tức và trực tiêp, tổ chức một cách thực tiễn môi liên hệ mới này giữa công 
nghiệp và nông nghiệp, thì đã không làm tròn được nhiệm vụ đó bằng một 
cuộc dân công đột kích» và, hiện nay, nước đó phải làm tròn nhiệm vụ 
ây, bằng một loạt những hành động ‹bao vây› chậm chạp, dần dần và thận 
trọng, 

Chính quyền của Nhà nước vô sản có thẻ nắm vững, hướng dẫn và tiêt 
chê thương nghiệp. Đây là một ví dụ nhỏ, rât nhỏ: ở khu mỏ Đô-net, 
đã bắt đầu một sự phục hồi kinh tê, tuy yêu, còn rât yêu, nhưng không 
nghỉ ngờ được, một phần là nhờ sự nâng cao năng suât lao động trong 
hầm mỏ lớn của Nhà nước, một phần nữa là nhờ việc cho thuê những hầm 
mỏ nhỏ của nông dân. Do đó, chính quyền của Nhà nước vô sản thu được 
thêm một sô than nhỏ (đôi với các nước tiên tiền thì chỉ là tí tí thôi, còn 
đôi với tình trạng nghèo nàn của chúng ta cũng là đáng kể) với giá thành, 
ví dụ, bằng roo9a, và bán cho các cơ quan Nhà nước với giá bằng rao9, 
còn bán cho tư nhân với giá bằng 14o%. (Xin chú thích trong ngoặc rằng 
những con sô đó, tôi hoàn toàn tự ý nêu ra, trước hệt vì tôi không biêt những 
con sô chính xác, và sau nữa, nêu tôi biệt, tôi cũng không công bô bây giờ). 
Điểu đó có vẻ như là, mặc dù trong quy mô nhỏ hẹp nhât, chúng ta đang 
bắt đầu nằm vững việc lưu thông giữa công nghiệp và nông nghiệp, nắm 
vững việc bán buôn, nắm vững nhiệm vụ: bám lây tiêu công nghiệp lạc hậu 
hiện có, hoặc đại công nghiệp bị suy yêu và tàn phá; trên cơ sở kinh tê, 


49—2886 


770 V. I. Lê-nin 


phục hồi thương nghiệp đó làm cho trung nông, người nông dân thường 
(mà đó là người của quần chúng, người đại diện của quần chúng, người 
đại biểu của thê lực tự phát) cảm thây được sự phục hồi kinh tê đó; lợi dụng 
điểu đó để tiền hành một công tác có hệ thông hơn, kiên trì, rộng rãi và có 
hiệu quả hơn, nhằm khôi phục nền đại công nghiệp. 

Chúng ta đừng đẻ bị chỉ phôi bởi «chủ nghĩa xã hội tình cảm», hay bởi 
cái tâm trạng gia trưởng, nửa quý tộc, nửa quê mùa của nước Nga thời cổ, 
những cái này vôn có tính miệt thị một cách vô ý thức đôi với thương 
nghiệp. Người ta có thể và người ta phải biêt sử dụng tât cả mọi hình thức 
kinh tê quá độ, vì đó là điểu cần thiết để tăng cường môi liên hệ giữa giai 
cầp nông dân và giai câp vô sản, để phục hồi ngay nền kinh tê quôc dân trong 
một nước bị tàn phá và kiệt quệ, đẻ phát triển công nghiệp, để làm thuận 
lợi cho những biện pháp sắp tới, rộng rãi hơn và sâu sắc hơn, như là điện 
khí hóa. 

Chỉ có chù nghĩa Mác mới định nghĩa được một cách chính xác và đúng 
đắn môi quan hệ giữa cải lương và cách mạng; nhưng Mác chỉ có thể xét 
môi quan hệ đó về một mặt mà thôi, tức là: trong hoàn cảnh có trước sự 
chiên thắng đầu tiên ít nhiều vững chắc, ít nhiều lâu đài, của giai câp vô 
sản, dù chỉ là trong một nước. Trong hoàn cảnh ây, nguyên tắc của quan 
hệ đúng đắn là: những việc cải lương là sản phầm phụ của cuộc đầu tranh 
giai cầp có tính chât cách mạng của giai câp vô sản. Đôi với toàn bộ thê giới 
tư bản, quan hệ đó là cơ sở sách lược cách mạng của giai cầp vô sản, là điều 
sơ đẳng mà những lãnh tụ tự bán mình của Quốc tê II và những chàng hiệp 
sĩ nửa thông thái rởm, nửa kiểu cách của Quốc tê II 1/2 đã xuyên tạc và 

làm lu mờ đi. Sau thắng lợi của giai câp vô sản dù chỉ là trong một nước, đã 
+Ó cái gì mới trong môi quan hệ giữa cải lương và cách mạng. Về nguyên tắc, 
thì mọi việc vẫn còn trong tình trạng như cũ, nhưng về hình thức, thì có 
một sự thay đổi mà Mác tự mình đã không thẻ tiên đoán được, nhưng người 
ta chỉ có thẻ nhận thức được là khi nào đứng trên địa hạt triệt học và chính 
trị của chủ nghĩa Mác. Tại sao chúng ta đã có thể áp dụng đúng đắn sự 
thoái lui ở Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ được? Vì chúng ta đã tiên lên phía trước xa 
quá nên đã có chỗ để có thể thoái lui được. Trong khoảng uài tuần lễ, từ 
ngày 2s tháng mười năm 1o17 đên hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ, chúng 
ta đã xây dựng được Nhà nước xô-viêt, đã ra khỏi cuộc chiên tranh đê 
quôc bằng phương pháp cách mạng, đã hoàn thành cuộc cách mạng dân 
chủ tư sản, tât cả cái đó đều được thực hiện một cách vô cùng nhanh chóng; 
đền nỗi ngay cả bước lùi lớn là hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ cũng vẫn còn 
để lại cho chúng ta đẩy đủ địa thê, để chúng ta có thể lợi dụng việc «ngừng 


Về tác dụng của vùng .... 771 


chiêm mà tiên hành một cuộc tiên quân thắng lợi chồng bọn Côn-tsăc, Đê- 
ni-kin, Ju-đê-nich, Pin-xut-xki, Vrăng-ghen. 

Trước khi giai câp vô sản thắng lợi, thì những việc cải lương là một 
sản phầm phụ của cuộc đầu tranh giai cầp có tính chât cách mạng. Sau khi 
giai câp vô sản thẳng lợi, thì những việc cải lương ây (vẻ phương diện 
quốc tê, thì vẫn cứ là «sản phầm phụ» như thê), đổi với một nước đã giành 
được thắng lợi, lại còn là một sự tạm ngừng cẩn thiết và chính đáng, trong 
trường hợp mà, sau một thời gian làm việc khẩn trương đên cao độ, nước 
đó thiêu sức lực để hoàn thành theo con đường cách mạng bước chuyển 
này hay bước chuyền khác. Sự thẳng lợi cung câp cho chúng ta dlực lượng 
dự trữ» đề đứng vững, ngay cả trong một cuộc thoái lui miễn cưỡng, — 
đứng vững cả về phương diện vật chât cũng như về phương diện tinh thần. 
Đứng vững về phương diện vật chât, là bảo toàn ưu thê đầy đủ, khiên kẻ 
thù không thẻ hoàn toàn đánh bại chúng ta được. Đứng vững về phương 
diện tỉnh thần, là không đề người ta làm cho mình mât tỉnh thần, rôi loạn 
tô chức, là giữ được sự tỉnh táo trong việc nhận định tình hình, giữ được 
tỉnh thần sảng khoái và kiên quyêt, là thoái lui tuy xa, nhưng có chừng mực, 
là thoái lui như thê nào đẻ có thẻ đứng lúc ngừng thoái lui và phản công trở 
lại. 

Chúng ta đã thoái lui về chủ nghĩa tư bản Nhà nước. Nhưng chúng ta 
đã thoái lui có chừng mực. Ngày nay, chúng ta đang thoái lui về việc Nhà 
nước điều tiết thương nghiệp. Nhưng chúng ta sẽ thoái lui có chừng mực. 
Đã có những triệu chứng báo trước rằng cuộc thoái lui sắp châm dứt; rằng 
trong một ngày không xa xôi lắm, sẽ có thể châm dứt cuộc thoái lui đó 
Chúng ta càng tiên hành cuộc thoái lui cần thiết đó một cách có ý thức, mộ 
cách đoàn kêt, càng ít mắc thành kiên, thì chúng ta càng có thẻ châm dứ 
được cuộc thoái lui đó một cách nhanh chóng; và sau đó thì bước tiên thắng 
lợi của chúng ta sẽ càng vững chắc, nhanh chóng và rộng rãi hơn nữa. 


Ngày s tháng mười mỘt 1921. 
‹Sự thập, sô 251, ngày 6Õ Tập 44, tr. 221—229. 


Và 7 tháng rmmười tHỘt 1021. 
Ký tên: ÑW. Lê-nin. 


ÂU 


BÀN VỀ VAI TRÒ 
CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHIẾN ĐẤU” 


Về những nhiệm vụ chung của tạp chí Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Máo, 
đồng chí Tơ-rôt-xki đã nói những điều côt yêu và đã nói khá rõ trong sô 
1—a. Ở đây, tôi muôn để cập đên một vài vân đẻ làm rõ thêm hơn nữa nội 
dung và cương lĩnh của công tác mà bộ biện tập tạp chí đã nêu lên trong lời 
giới thiệu ở sô 1—a2. 

Trong lời giới thiệu đó, có nói rằng những người tập hợp xung quanh 
tạp chí Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Máo›, tuy không phải tât cả đều là đảng viên 
cộng sản, nhưng hét thảy đều là những người duy vật chủ nghĩa triệt đẻ. 
Tôi nghĩ rằng sự liên minh đó giữa những đảng viên cộng sản với những 
người không phải đảng viên cộng sản là tuyệt đôi cần thiêt và nó xác định 
đúng nhiệm vụ của tạp chí đó. Một trong những sai lầm lớn nhât và nguy 
hiểm nhât của những đảng viên cộng sản (cũng như của những người cách 
mạng, nói chung, đã hoàn thành thẳng lợi giai đoạn đầu của cuộc đại cách 
mạng), chính là quan niệm cho rằng sự nghiệp cách mạng có thể hoàn thành 
được chỉ riêng với bàn tay của những người cách mạng thôi. Trái lại, muôn 
bảo đảm cho bât cứ công tác cách mạng quan trọng nào cũng thành công, 
thì phải hiểu và phải biêt-cách thực hành cái nguyên lý là: những người 
cách mạng thì chỉ có thẻ đóng vai trò tiền phong của giai cÂp thực Sự CÓ SỨC 
sông, của giai câp tiên tiên thôi. Chỉ khi nào đội tiền phong biềt không xa 
la quần chúng mà mình lãnh đạo, mà lại biệt thực sự dẫn dắt toàn thẻ quần 
chúng tiên lên, thì mới làm tròn được sứ mệnh tiền phong của mình. Nêu 
không liên minh với những người không phải đẳng viên cộng sản, trên tât 
cả mọi lĩnh vực hoạt động khác nhau, thì đừng hòng nói đên một thành công 
nào trong công cuộc xây dựng cộng sản chủ nghĩa cả. 

Đôi với việc bảo vệ chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa Mác mà tạp chí 
«Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác: đảm nhận thì cũng vậy. Những xu hướng 
chính của tư tưởng xã hội tiên tiên ở nước Nga, may thay, đều do một 
truyền thông duy vật chủ nghĩa vững vàng đẻ ra. Không nói chỉ đền G. Plê- 
kha-nôp, mà chỉ nói Tsec-nư-sep-xki thôi, thì cũng đủ thây rằng bọn dân 


T4 


Bàn về vai trò của chủ nghĩa duy uật chiên đâu 773 


túy hiện đại (bọn xã hội chủ nghĩa bình dân?°, xã hội - cách mạng, v.v...) 
đã nhiều lần bỏ Tsec-nư-sep-xki mà lùi lại theo những học thuyêt triệt học 
phản động đang thịnh hành, để cho vẻ hào nhoáng bể ngoài của cái gọi là 
qhành tựu mới nhât› của khoa học châu Âu làm cho say mê, vì họ vôn không 
có khả năng phân biệt được, đưới vẻ hào nhoáng ây, cái tỉnh thần nô lệ kiểu 
này hay kiều khác đôi với giai câp tư sản, đôi với những thiên kiên của giai 
cầp đó và đôi với tính chât phản động tư sản. 

Dù sao, ở nước ta, ở Ñga, cũng còn — và lâu nữa cũg vẫn còn, điều 
đó không còn nghỉ ngờ gì nữa — những người duy vật chủ nghĩa trong 
hàng ngũ những người không phải đẳng viên cộng sản, và nhiệm vụ tuyệt 
đôi của chúng ta là phải lôi kéo tât cả những người theo chủ nghĩa duy vật 
triệt để và chiên đầu vào công tác chung, đẻ đâu tranh chông phe phản động 
triệt học và những thiên kiên triệt học của bọn người tự xưng là «giới học 
thức, Đit-xơ-ghen bô, — mà ta không nên lẫn lộn với cậu con của ông ta, một 
nhà văn vừa tự phụ vừa bât tài, — đã giải thích một cách đúng đắn, rõ ràng 
và chính xác, cái quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác về các xu hướng 
triêt học đang chiêm tu thê trong các nước tư sản và đang được những nhà 
bác học và chính luận của các nước ây chú ý. Ông ta khẳng định rằng, trong 
xã hội hiện đại, các giáo sư triết học, thực ra, phẩn nhiều chẳng qua chỉ là 
những ‹tên đày tớ có bằng câp cho bọn tăng lữ› mà thôi, 

Cũng giông như các nhà trí thức ở tât cả các nước khác, các nhà trí 
thức của ta ở Nga thích tự cho mình là những nhân vật tiên tiên, 
nhưng họ lại không hể muôn đặt vân để đó ra như Đit-xơ-ghen đã 
nhận định. Sở dĩ họ không muôn như thê là vì sự thật làm cho họ bẽ mặt. 
Chỉ cần ngẫm nghĩ một chút về tình trạng phụ thuộc của những người có 
học thức ngày nay đôi với giai câp tư sản thông trị, phụ thuộc về phương 
diện Nhà nước, về phương diện tình hình kinh tê chung, rồi về phương 
diện sinh hoạt hàng ngày và về bât cứ phương diện nào, cũng đủ hiểu lời bình 
luận kịch liệt kia của Đit-xơ-ghen là tuyệt đôi đúng. Chỉ cần nhắc đên tuyệt 
đại đa sô những trào lưu triệt học hiện đang thịnh hành thường luôn luôn 
xuất hiện trong các nước châu Âu, bắt đầu chẳng hạn, từ những trào lưu có 
liên quan với việc phát hiện ra ra-đi, cho đên cuôi cùng là những trào lưu 
hiện đang vin vào học thuyêt Anh-stanh làm căn cứ, cũng đủ thây rõ môi 
liên hệ giữa những lợi ích giai câp và vị trí giai câp của giai câp tư sản với 
thái độ ủng hộ của nó đôi với tât cả mọi hình thức tôn giáo và nội dung tư 
tưởng của những trào lưu triệt học đang thịnh hành. 

Do đó, ta thây rõ rằng một tạp chí muôn thành cơ quan của chủ nghĩa 
duy vật chiên đầu, thì phải là một cơ quan chiên đâu, theo ý nghĩa là trước 


774 V. I. Lê-nin 


hềt tạp chí ây phải không ngừng tô cáo và công kích các ‹tên đày tớ có bằng 
cầp cho bọn tăng lữ», mặc dù chúng tự nhận là những đại biểu của nền khoa 
học chính thức hay là những tay súng tự do, tự xưng là những nhà chính 
luận sdân chủ tả phái hay có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, thì cũng 
thê. 

Thứ hai là, tạp chí ây phải là cơ quan của chủ nghĩa vô thần chiên đâu. 
Chúng ta hiện có những bộ, hay ít nữa cũng có những cơ quan Nhà nước 
chuyên làm công tác ây. Nhưng, ở đó, công tác ây đã được tiên hành một 
cách hềt sức uẻ oải, hêt sức kém, vì chắc là nó chịu ảnh hưởng của những 
điều kiện chung của bộ máy quan liệu thực sự là Nga (mặc dầu đã là một 
bộ máy xô-viêt đây) của chúng ta. Cho nên việc vô cùng quan trọng là, muôn 
bồ cứu cho công tác các cơ quan hữu quan ây của Nhà nước, muỗn sửa chữa 
công tác đó và làm cho công tác đó chạy, thì tờ tạp chí nhận vai trò làm cơ 
quan của chủ nghĩa duy vật chiên đầu, phải tiên hành tuyên truyền và đầu 
tranh vô thần không mệt mỏi. Cần phải chăm chú theo dõi tầt cả sách báo vô 
thần bằng các thứ tiêng, phiên dịch nó ra, hay ít nhầt cũng giới thiệu được 
tầt cả những cái gì có thể có một giá trị nào đó trong lĩnh vực này. 

Từ lâu, Ăng-ghen đã nhắc nhủ các người lãnh đạo của giai câp vô sản 
hiện đại phải dịch các văn phẩm chiên đầu của những người vô thần cuôi 
thê kỳ XVIII”°, đẻ truyền bá ra thật nhiều trong nhân dân. Xâu hỗ thay 
cho chúng ta, là mãi đền nay chúng ta vẫn không làm được việc đó (đây là 
một trong nhiều bằng chứng cho cái chân lý này là: quả thật cướp lây chính 
quyển trong thời đại cách mạng còn dễ dàng hơn là biễt sử dụng đúng đắn 
chính quyển ây). Đôi lúc, người ta bào chữa cho sự uễ oải của chúng ta, 
sự tiêu cực của chúng ta, sự vụng về của chúng ta bằng đủ thứ lý do «cao 
siêu, Chẳng hạn, người ta thường thích nói rằng văn chương vô thần cũ 
của thê kỷ XVIII là cô hủ rồi, là không khoa học, ngây thơ, v.v... Không gì 
tệ hơn là lôi ngụy biện giả mạo khoa học đó, nó che giâu hoặc bộ mặt thông 
thái rởm, hoặc sự hoàn toàn không hiểu biết chút gì về chủ nghĩa Mác. 
Chắc hẳn, người ta sẽ tìm thây nhiều điểu không khoa học và ngây thơ trong 
những tác phâm vô thần của các nhà cách mạng thê kỳ XVIII. Nhưng không 
ai cầm các nhà xuât bản những tác phẩm ây đem rút ngắn lại và thêm vào 
những lời bạt vắn tắt nêu rõ những tiên bộ mà nhân loại đã thực hiện được 
từ cuôi thê kỷ XVIII trong việc phê bình một cách khoa học tôn giáo, đồng 
thời ghi thêm những tác phầm mới nhất có liên quan tới vần đẻ đó, v.v... 
Sai lầm lớn nhất và tệ nhât mà một người mác-xít có thể mắc phải, là tưởng 
rằng quần chúng nhân dân đông hàng bao triệu hgười (nhẫt là quần chúng 
nông dân và thợ thủ công) bị tât cả cái xã hội hiện đại đày ải vào vòng tôi 


Bàn về vai trò của chủ nghĩa duy vật chiên đảu TT5 
tăm, đột nát và thiên kiên, lại có thể chỉ do con đường trực tiệp giáo dục 
chủ nghĩa Mác thuần túy mà thoát khỏi vòng tăm tôi ây được. Điều cần 
thiết là phải cung cầp cho những quần chúng ấy tài liệu tuyên truyền vô 
thần đủ mọi vẻ, giới thiệu cho họ biêt những sự việc lây trong mọi mặt 
sinh hoạt thực tê; đền với họ bằng nhiều cách, để làm cho họ quan tâm hứng 
thú với vân để, kéo họ ra khỏi cơn mê muội tôn giáo, lay động họ từ mọi 
phía khác nhau, dùng đủ mọi phương pháp đẻ thức tỉnh họ, v.v... 

Những tác phẩm nồng nhiệt, sinh động, sắc sảo, tài tình của những nhà 
vô thần cũ của thê kỳ XVIII công khai công kích bọn tăng lữ đương thông 
trị, rât thường khi là những tác phầm muôn ngàn lần có khả năng đưa người 
ta ra khỏi tình trạng mê muội tôn giáo hơn là những lời lặp lại chủ nghĩa 
Mác một cách nhạt nhẽo khô khan, — gần như hoàn toàn không được minh 
họa bằng những sự kiện được chọn lọc khôn khéo, — đang đầy rẫy trong 
sách báo chúng ta và (không cần phải giầu giêm làm gì) lại thường hay xuyên 
tạc chủ nghĩa Mác. Tât cả những tác phẩm tương đôi quan trọng của Mác 
và Ăng-ghen đều đã được dịch ra tiếng nước ta. Lo sợ rằng chủ nghĩa vô 
thần cũ và chủ nghĩa duy vật cũ không được Mắc và Ăng-ghen bỗ khuyêt 
trong những tác phẩm đã được dịch ra tiếng Nga mà vẫn cứ được lưu hành 
ở nước ta, là lo sợ hoàn toàn vô căn cứ. Điều căn bản, — và chính là điều 
mà một sô những người cộng sản chúng ta thường hay quên, những người 
cộng sản tự xưng là mác-xít nhưng trên thực tê chỉ làm sai lạc chủ nghĩa 
Mác đi, — điều căn bản đó là biêt dùng một thái độ có ý thức đôi với những 
vân đề tôn giáo và thái độ phê bình sáng suôt các thứ tôn giáo đẻ làm cho 
quần chúng hoàn toàn còn lạc hậu quan tâm đền. 

Mặt khác, hãy lây những đại biều hiện nay của sự phê phán có tính chât 
khoa học hiện đại đôi với tôn giáo mà xét. Hầu như luôn luôn, những đại 
biểu đó của giai câp tư sản có học thức đều ‹bỗ sung› vào việc bài xích các 
thiên kiên tôn giáo mà họ đã làm, bằng những nghị luận làm cho họ lộ ngay 
bộ mặt là những kể nô lệ về tư tưởng cho giai câp tư sản, là những qtên đày 
tớ có bằng câp cho bọn tăng lữ. 

Hai thí dụ. Giáo sư R. Iu. Vip-pe; năm 1o18, đã cho xuât bản một quyên 
sách nhỏ nhan đề «Sự xuât hiện của đạo Thiên chúa› (Nhà xuât bản «Fa- 
rô-xœ, Mạc-tư-khoa). Khi thuật lại những thành tựu chủ yêu của khoa học 
hiện đại, tác giả chẳng những không đầu tranh chồng lại những thiên kiên 
và sự đôi trá là vũ khí của Nhà chung về mặt là một tổ chức chính trị, chẳng 
những đã lần tránh các vân để ây, mà lại còn xướng lên một tham vọng 
thật sự lỗ bịch và phản động là muôn vượt lên trên cả hai (cực đoam: chủ 
nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật. Đó là cái lôi làm đày tớ cho giai câp tư 


776 V. 1. Lê-nin 

TS cu n cá co lo s0 0700 AI 2N SỐ. CƠ SUAệ 
sản thông trị, là giai câp, trên toàn thê giới, hiện đang trích hàng trăm triệu 
rúp trong sô lợi nhuận do mồ hôi nước mắt của những người lao động làm 
ra, mà ủng hộ tôn giáo. 

Nhà bác học Đức nổi tiếng tên là Ac-tua Đrep-xơ, trong quyên sách 
nhan để «Sự huyền hoặc về chúa Giê-su› đã đả phá những chuyện hoang 
đường và những thiên kiên tôn giáo và chứng mỉnh rằng chẳng hể có chúa 
Giê-su bao giờ cả, song đên cuôi sách lại lên tiêng ủng hộ tôn giáo, có điều 
là thứ tôn giáo, đã được đổi mới, đã được tÂy rửa, đã tỉnh vi hóa, có khả 
năng đương đầu với ‹trào lưu tự nhiên chủ nghĩa ngày càng mạnh› (tr. 228, 
bản Đức, xuât bản lần thứ tư, roro), Đó là một tên phản động ra mặt, có ý 
thức, công khai giúp bọn bóc lột thay thê những thiên kiên tôn giáo cũ đã 
thôi nát bằng những thiên kiên mới tỉnh, còn ghê tởm và bỉ ổi hơn, 

Nói như thê không có nghĩa là không nên dịch tác phầm của Đrep-xơ. 
Nói thê có nghĩa là các đẳng viên cộng sản và tât cả những người duy vật 
triệt để, trong khi vừa thực hiện, trong một chừng mực nào đó, sự liên minh 
với những phần tử tiên bộ của giai câp tư sản, thì đồng thời vẫn phải kiên 
trì tô cáo họ khi họ rơi vào con đường phản động. Không chịu liên minh với 
những đại biểu của giai câp tư sản thê kỳ XVIII, thời kỳ mà giai cầp ây còn 
cách mạng, thì tức là phản bội chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa duy vật, vì 
trách nhiệm của chúng ta trong cuộc đầu tranh chông sự thông trị của bọn 
tôn giáo ngu dân buộc chúng ta phải liên minh với bọn Đrep-xơ, dưới một 
hình thức nào đó, trong một chừng mực nào đó. 

Tạp chí «Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác, muôn là một cơ quan của chủ 
nghĩa duy vật chiên đâu, thì phải giành nhiều chỗ để tuyên truyền chủ nghĩa 
vô thần, để giới thiệu những sách báo nói về vân để ây và để sửa chữa rât 
nhiều những sai lầm trong sự hoạt động của Nhà nước chúng ta trên địa 
hạt này. Đặc biệt cần phải sử dụng các tác phẩm và sách mà nội dung có 
nhiều sự việc cụ thẻ và những sự so sánh chứng minh mỗi liên hệ gắn 
chặt những lợi ích giai cấp và những tổ chức giai cấp của giai câp 
tư sản hiện đại với các tổ chức tôn giáo và các cơ quan tuyên truyền tôn 
giáo. 

Vô cùng quan trọng là những tài liệu về Hoa-kỳ là nơi mà môi quan hệ 
chính thức, quan hệ về phương diện chính phủ, về phương diện Nhà nước, 
giữa tôn giáo và tư bản, còn ít rõ ràng hơn cả. Thê mà ở đó chúng ta lại 
thây rõ hơn rằng cái gọi là ‹chê độ dân chủ hiện đạp (mà bọn men-sê-vích, 
bọn xã hội - cách mạng và một bộ phận bọn vô chính phủ, v.v... sùng bái 
một cách quá vô lý) thì chẳng khác nào tự do tuyên truyền những điều mà 
giai câp tư sản thây tuyên truyền là có lợi cho chúng, tức là: những tư tưởng 


\ứ 


Bàn vẻ nai trò của chủ nghĩa duy uật chiên đâu T7 


phản động nhất, tôn giáo, chủ nghĩa ngu dân, việc bênh vực bọn bóc 
lột, V.V... 

Chúng ta mong rằng tờ tạp chí muôn là cơ quan của chủ nghĩa duy vật 
chiên đầu, thì sẽ giới thiệu cho công chúng các sách báo vô thần, đồng thời 
chỉ rõ quyền sách nào có thẻ thích hợp cho những giới bạn đọc nào và thích 
hợp về phương diện nào; cũng cẩn chú ý chỉ rõ những tác phẩm nào đã 
xuât bản ở nước ta (chỉ nên kẻ những bản dịch khá thôi, mà những bản như 
thẻ thì không nhiều lắm) và những tác phẩm nào sắp được xuât bản. 


Ngoài sự liên minh với những người duy vật chủ nghĩa không ở trong 
Đảng cộng sản, thì một điều không kém quan trọng, nêu không phải là quan 
trọng hơn đôi với công tác mà chủ nghĩa duy vật chiên đâu sẽ phải làm tròn, 
đó là sự liên minh với những đại biểu của các ngành khoa học tự nhiên hiện 
đại đang ngả về chủ nghĩa duy vật, không sợ bảo vệ và truyền bá chủ nghĩa 
đó để chông những tư tưởng triệt học ngả nghiêng đang hướng theo chủ 
nghĩa duy tâm và chủ nghĩa hoài nghi và đang thịnh hành trong đám người 
được người ta gọi là ‹giới có học thức›. 

Bài của A. Ti-mi-ri-a-zep bàn về thuyêt tương đôi của Anh-stanh đăng 
trong sô 1—a của tạp chí Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác, cho phép hy vọng 
rằng tạp chí ây cũng sẽ thực hiện được sự liên minh thứ hai ây nữa. Chúng 
ta hãy quan tâm hơn nữa đền vân để liên minh này. Không nên quên rằng 
chính do sự đảo lộn đột ngột của các ngành khoa học tự nhiên mà luôn luôn 
phát sinh ra những học phái triệt học phản động lớn và nhỏ, những xu 
hướng triệt học lớn và nhỏ. Cho nên theo dõi những vân đề mà cuộc cách 
mạng mới đây về mặt khoa học tự nhiên đẻ ra, và lôi kéo các nhà khoa học 
tự nhiên hợp tác với mình trong một tạp chí triệt học, — đó là một nhiệm 
vụ cần phải giải quyêt, nêu không thì bât kỳ trong trường hợp nào, chủ 
nghĩa duy vật chiên đâu cũng sẽ chẳng có thể trở thành có tính chiên đâu, có 
tính duy vật được. Trong sô đầu của tạp chí đó, Ti-mi-ri-a-zep đã phải nhắc 
lại rằng học thuyết Anh-stanh, — theo Tỉ-mi-ri-a-zep thì ông này không hể 
có lời tuyên truyền tích cực nào chông các nguyên lý của chủ nghĩa'duy vật cả, 
— đã được một số rât đông đại biểu trí thức tư sản ở tât cả các nước bám lây; 
tình trạng đó không những đã xảy ra đôi với một mình Anh-stanh, mà còn 
xảy ra đôi với nhiều người khác nữa, nêu không phải là đôi với đa số các 
nhà cải cách vĩ đại trong khoa học tự nhiên, từ cuôi thể kỳ thứ 
XI%. 


778 V. I. Lê-nin 


Và giả như chúng ta không muôn tỏ ra là vô ý thức trước hiện tượng đó, 
thì chúng ta phải hiểu rằng: nêu không có một cơ sở triệt học vững vàng 
thì tuyệt nhiên không có khoa học tự nhiên nào hay chủ nghĩa duy vật nào có 
thể đương đầu chông nỗi sự lần bước của những tư tưởng tư sản và sự 
phục hồi của thê giới quan tư sản. Muôn đương đầu được trong cuộc đầu 
tranh ây và đưa nó đên thành công, thì nhà khoa học tự nhiên phải là một 
nhà duy vật theo nghĩa hiện đại của danh từ, một đồ đệ có ý thức của chủ 
nghĩa duy vật mà Mác là người đại diện, nghĩa là nhà khoa học ây phải là 
một nhà duy vật biện chứng. Muôn đạt mục đích ây, các cán bộ của tạp chí 
4Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác› phải đứng trên quan điểm duy vật mà nghiên 
cứu một cách có hệ thông phép biện chứng của Hê-ghen, phép biện chứng 
mà Mác đã thực tiễn vận dụng trong bộ «Tư bảm và trong các tác phầm 
lịch sử và chính trị của Người, và vận dụng thành công đền mức là, hiện 
nay, mỗi ngày, việc những giai câp mới thức tỉnh tham gia vào cuộc sông và 
cuộc đầu tranh ở phương Đông (NÑhật-bản, Ân-độ, Trung-quỗc); — nghĩa 
là sự thức tỉnh của hàng trăm triệu con người bao gồm đại đa sô nhân dân 
trên trái đât, mà cho đên nay, do sự bât động lịch sử và giâc ngủ lịch sử 
của họ, họ là nguyên nhân gây ra sự ngừng trệ và mục nát của nhiều quôc 
gia tiên tiên châu Âu, — mỗi ngày, việc những dân tộc mới và những giai 
câp mới thức tỉnh tham gia vào cuộc sông, càng xác nhận thêm rằng chủ 
nghĩa Mác là đúng. 

Cô nhiên, công tác cần thiết để nghiên cứu, giải thích và tuyên truyền 
phép biện chứng của Hê-ghen như thê là một công tác vô cùng khó khăn, 
ăt là những bước đầu tiên trong lĩnh vực đó phải có những sai lầm. Nhưng 
chỉ có ai không làm gì thì mới không bao giờ sai lầm. Học cách Mác vận dụng 
phép biện chứng của Hê-ghen theo quan điểm duy vật, chúng ta có thể và 
phải phát triển phép biện chứng đó trên tât cả các mặt, in lại trong tạp chí 
những đoạn văn trích trong những tác phầm chủ yêu của Hê-ghen, giải 
thích, những đoạn văn ây theo quan điểm duy vật, bằng cách đưa ra và giải 
thích những thí dụ mượn của Mác về lôi vận dụng phép biện chứng, và cả 
những thí dụ về biện chứng trong địa hạt các quan hệ kinh tê, chính trị, 
những thí dụ mà lịch sử hiện đại, và nhât là cuộc chiên tranh đề quôc chủ 
nghĩa và cuộc cách mạng hiện nay đang cung câp cho ta rât nhiều. Nhóm biên 
tập và cộng tác viên của tạp chí Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác, theo tôi 
thì phải hợp thành một thứ «hội những người bạn duy vật của phép biện 
chứng Hê-ghem›. Các nhà khoa học tự nhiên hiện đại sẽ thây (nêu họ biêt 
tìm và nêu chúng ta biết cách giúp họ trong việc ây) trong phép biện chứng 
của Hê-ghen, giải thích theo quan điểm duy vật, những câu giải đáp cho các 


\ 


Bàn về uai trò của chủ nghĩa duy uật chiên đâu 779 
vần để triệt học do cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiên để ra, những 
vần để đang làm cho những phần tử trí thức khâm phục tư tưởng tư sản 
đang thịnh hành, sa châm vào con đường phản động. 

Không tự đặt cho mình nhiệm vụ ây và không làm tròn nhiệm vụ ây 
một cách triệt đẻ, thì chủ nghĩa duy vật không có thể là một chủ nghĩa duy 
vật chiên đầu được. Và nói theo Sê-đrin thì nó sẽ đâu được ít hơn là bị 
đầu *, Nêu chủ nghĩa duy vật chiên đâu không làm được việc đó, thì các 
nhà khoa học tự nhiên thực nghiệm đại tài sẽ vẫn luôn luôn như xưa, lâm 
vào tình trạng bât lực trong những kêt luận và tổng hợp triệt học của họ. 
Vì khoa học tự nhiên tiên bộ hêt sức nhanh chóng, trải qua một thời kỳ 
đảo lộn cách mạng sâu sắc trong tât cả mọi lĩnh vực, cho nên tuyệt đôi không 
thể không cần đên những kêt luận triệt học. 

Đề kết luận, tôi nêu lên một thí dụ không thuộc về lĩnh vực triệt học, 
nhưng chung quy là thuộc về lĩnh vực các vân đề xã hội mà tạp chí «Dưới 
ngọn cờ chủ nghĩa Mác› cũng muôn chú ý đên. 

Đó là một trong những thí dụ chứng tỏ cái mượn danh khoa học hiện 
đại, trong thực tê, đang phục vụ cho việc truyền bá những quan niệm phản 
động thô bạo và bì ôi nhât như thê nào. 

Mới đây, người ta có gửi cho tôi tờ tạp chí eÑhà kinh tê» sô 1 (năm 1922) 
do chỉ hội XI của Hội kỹ thuật Nga»”® xuât bản. Người đẳng viên cộng 
sản trẻ tuổi gửi cho tôi tờ tạp chí ây (và chắc chưa có thì giờ để biêt nội 
dung của nó) đã khinh suât đưa ra ý kiên rât tán thành tạp chí ây. Kỳ thật, 
tạp chí ây là — tôi không thể nói là cô ý đên mức nào — cơ quan của những 
kẻ hiện nay đang bảo vệ chê độ nông nô và di nhiên là đang khoác bộ áo khoa 
học, bộ áo dân chủ, v.v... 

Một gã tên là P. A. Xô-rô-kin đã cho đăng trong tạp chí ây một bài 
tràng giang dưới vẻ là khảo cứu œã hội học œwẻ ảnh hưởng của chiên tranin. 
Bài báo quảng bác đó chứa đầy những đoạn trích dẫn uyên bác rút trong 
những tác phẩm «xã hội học› của tác giả và của nhiều thầy học và bạn đồng 
nghiệp của y ở nước ngoài. Đây là một cái mẫu về óc uyên bác của y. 

ờ trang 82, tôi đọc thây: 

€Trong sô ro.ooo cuộc hôn nhân ởờ Pê-trô-grat, thì ngày nay tính có đên o2,2 
vụ ly dị — một con sô quái đản; hãy nói thêm rằng trong sô roo cuộc hôn nhân 
đã tan vỡ thì có 51;r cuộc kêt hôn chưa đầy một năm; rr% được non một tháng; 
22% được non hai tháng; 41% được từ dưới 3 đền dưới 6 tháng và chỉ có 26% 
là được trên 6 tháng. Những con sô ây chứng tỏ rằng hôn nhân chính thức hiện 
nay là một hình thức thực ra chỉ là để che giâu những vụ trai gái ngoài hôn 
nhân và cho phép những kẻ thích «trò hoa nguyệt› thỏa mãn khát vọng của họ 
«một cách hợp pháp thôi (tạp chí «Nhà kinh tê, SỐ 1, tr, 83). 


780 V. I. Lê-nin 


Chắc chắn rằng ngài này, cũng như Hội kỹ thuật Nga là hội xuât bản tạp. 
chí nói đó và đăng trên tạp chí đó những nghị luận như thê, đều tự xưng 
là những người tán thành chê độ dân chủ, và sẽ tự cho là bị xúc phạm nặng 
nêu người ta gọi họ bằng đích danh của họ là chủ nô, là phản động, là ‹đày 
tớ có bằng câp cho bọn tăng lữ. 

Bãt cứ người nào, dầu chỉ hiểu biệt sơ lược luật pháp của các nước tư 
sản về việc hôn nhân, về việc ly dị và vẻ các con hoang, cũng như biêt qua 
tình hình thực tại trong vân đề này, mà có quan tâm đền vân đẻ, thì đều thây 
rằng về phương diện đó, chê độ dân chủ tư sản ngày nay, ngay trong tât 
cả các nước cộng hòa tư sản dân chủ nhât, cũng đều tỏ ra có một thái độ 
thật sự phong kiên đôi với phụ nữ và các con hoang. 

Cô nhiên, mặc dù là như thê, nhưng bọn men-sê-vích, bọn xã hội - 
cách mạng và một bộ phận bọn vô chính phủ, cũng như tât cả những đảng 
phái cùng loại ở phương Tây, vẫn cứ kêu gào dân chủ và la lên rằng những 
người bôn-sê-vích vi phạm dân chủ. Kỳ thực, chỉ có cuộc cách mạng bôn- 
sê-vích mới đích thực là một cuộc cách mạng dân chủ triệt để trong những 
vân đề như hôn nhân, ly dị và địa vị của các con hoang. Thê mà vân để này 
lại có quan hệ trực tiệp nhât đên lợi ích của trên nửa sô dân cư của bât kỳ 
nước nào. Mặc dầu trước đã có vô sô những cuộc cách mạng tư sản tự cho 
là dân chủ, nhưng chỉ có cuộc cách mạng bôn-sê-vích là cuộc cách mạng 
lần đầu tiên đã kiên quyêt tiên hành cuộc đâu tranh theo hướng đó, chông 
cả thê lực phản động và chê độ nông nô, lẫn sự giả nhân giả nghĩa thường 
thây xưa nay của các giai câp thông trị và hữu sản. 

Nêu o2 vụ ly dị trong sô 1o.ooo cuộc hôn nhân đôi với tiên sinh Xô-rô- 
kin là một con sô quái đản, thì có thẻ giả định rằng tác giả đã sông và được 
nuôi nâng trong một nhà tu xa rời cuộc sông, đên nỗi người ta khó mà tin 
được rằng lại có một nhà tu như thê, hoặc là tác giả xuyên tạc sự thật để 
làm đẹp lòng bọn phản động và giai câp tư sản. Người nào hơi hiểu chút ít 
hoàn cảnh xã hội trong các nước tư sản, thì đều biêt rằng con sô thực tê 
những vụ ly đị thực sự (cô nhiên là không được Nhà chung và pháp luật 
thừa nhận) ở đâu đâu cũng cao hơn rât nhiều. Về mặt này, nước Nga chỉ 
khác các nước khác là ở chỗ luật pháp của Nga không thừa nhận tình trạng 
giả đôi, vô quyền của phụ nữ và con cái họ, nên công khai và nhân danh 
chính quyển Nhà nước mà tuyên bô đâu tranh triệt đẻ chông mọi hành vi 
giả dôi và chông mọi tình trạng vô quyển. 

Tờ tạp chí mác-xít có nhiệm vụ phải tiên hành đâu tranh chông bọn 
phong kiên ‹có học thức hiện đại loại đó nữa. Chắc rằng ở nước ta có một 
sô khá lớn trong bọn họ ăn lương Nhà nước và giữ một chức vụ Nhà nước 


Bàn uề uai trò của chủ nghĩa duy uật chiên đâu 781 


để giáo dục thanh niên, dẫu rằng vai trò ây họ cũng không xứng gì hơn 
những kẻ dâm đãng trụy lạc trong vai trò giám thị ở các trường học của trẻ 
con. 

Giai câp công nhân nước Nga đã biệt cướp lây chính quyền, nhưng còn 
chưa học được cách sử dụng chính quyền, vì chẳng thê thì họ đã rât nhã 
nhặn tông khứ các giáo sư và các hội viên những hội bác học như thê sang 
các nước sdân chủ» tư sản từ lâu rồi. Chính đó mới thật là chỗ của hạng 
phản động xâu xa ây. 

Giai câp công nhân nhât định sẽ học được, chỉ cần họ có ý muôn học. 


12. III. 1922, 


4Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác, 
sô 3, tháng ba 1922. 
Ký tên: NÑ. Lê- nỉn. 


TẬP 45, tr. 23—23. 


NHÂN DỊP KỶ NIỆM MƯỜI NĂM 
BÁO (SỰ THẬT) 


Mười năm đã trôi qua từ ngày thành lập báo «Sự thập hợp pháp, — 
hợp pháp theo luật lệ Sœ hoàng, — tờ báo hằng ngày bôn-sê-vích. Trước 
mười năm đó là một thời kỳ khoảng mười năm khác: chín năm (1oo3—1912) 
kẻ từ ngày đảng bôn-sê-vích ra đời; và nêu tính từ ngày thành lập báo «Tia 
lửa» cũ (Iooo) có xu hướng hoàn toàn «bôn-sê-vích», thì là mười ba năm 
(19oo—1912). 

Kỳ niệm lần thứ mười tờ báo hằng ngày bôn-sê-vích được xuât bản ở 
Nga... Từ đó đên nay chỉ mười năm qua thôi! Nhưng do nội dung của cuộc 
đầu tranh và của cuộc vận động, thời gian đó kẻ bằng một thê kỷ. Sự tiên 
hóa xã hội nhanh chóng trong năm năm gần đây thật là phi thường, nêu xét 
theo khuôn khổ cũ, khuôn khổ của bọn phi-li-xtanh Âu châu như những 
anh hùng của Quốc tê II và Quốc tê II 1/2,— những người phi-li-xtanh 
văn minh ây quen coi là «tự nhiêm sự việc có hàng trăm triệu người (đề được 
chính xác hơn, trên một tỷ người) trong các thuộc địa, các nước nửa thuộc 
địa và các nước hoàn toàn nghèo khô, chịu nhận bị đôi đãi như người ta 
đôi đãi với người Ân- độ và người Trung-quôc, cam chịu sự bóc lột chưa từng 
thây, sự cướp bóc trắng trợn, nạn đói, những bạo hành, những sự nhạo báng 
và tât cả những cái đó, để cho những con người văn minh» được bàn cãi 
«một cách tự do›, một cách dân chủ», «một cách nghị trường» vần để xem 
nên chia nhau mồi ăn cướp theo con đường hòa bình, hay cần làm cho mười 
đền hai mươi triệu người bị tàn sát để chia nhau mồi ăn cướp giữa bọn đê 
quôc, — hôm qua giữa Đức và Ảnh, ngày mai giữa Nhật và Mỹ (với sự 
tham gia ít nhiều quan trọng của Pháp và Anh). 

Lý do căn bản của sự gia tôc lớn trong sự phát triển thê giới là ở chỗ có 
thêm hàng trăm và hàng trăm triệu người đã được lôi cuôn vào quá trình 
ây. Châu Âu cũ tư sản và đê quôc chủ nghĩa, vôn quen tự coi mình như 
trung tâm trái đẫt, đã mục nát và nỗ tung, như một ung nhọt đầy mủ, trong 
cuộc sát sinh đê quôc chủ nghĩa lần thứ nhât. Bọn Spên-go-le và tất cả 
bọn tiêu tư sản có học thức vôn hay say mê tán tụng y (hoặc ít nữa là để 
tâm đền y), dù có than khóc đên đâu về điều đó, nhưng cảnh suy vi ầy của 
châu Âu cũ chỉ là một tình tiêt trong lịch sử tàn tạ của giai cầp tư sản thê 


“ 


Nhân dịp kỳ niệm mười năm báo «Sự thật 783 


giới, no nê phè phỡn vì cướp bóc và áp bức theo lôi đê quôc chủ nghĩa đa 
sö nhân dân trên địa cầu. 

Đa sô đó ngày nay đã thức tỉnh và đã chuyển động mà các cường quôc 
mạnh nhất và (có thê lực› nhất cũng không thể nào ngăn nỗi. Còn xa lắm! 
Các nước đã (chiên thắng trong cuộc sát sinh đề quốc chủ nghĩa lần thứ 
nhầt, nay không đủ sức chiên thẳng ngay cả cái nước Ai-rơ-lan nhỏ, rât 
nhỏ bé; thậm chí không đủ sức khắc phục nỗi tình trạng hỗn độn trong những 
quan hệ về tài chính và ngoại tệ đã xảy ra giữa bản thân chúng với nhau. 
Thẻ mà miền Ân-độ và Trung-quốc đang sôi sục. Hai xứ ây có đền trên 7oo 
triệu dân. Cộng thêm vào đó các nước châu Á kê cận và cũng giông như hai 
nước ầy, thì đó là trên một nửa dân sô trên trái đât. Tại đây, người ta thây 
niên đại reos đên gần, một cách không thể cưỡng nỗi và càng ngày càng 
nhanh chóng, — với một điềm khác biệt quan trọng và to lớn là năm 1905 
cách mạng còn có thẻ xảy ra ở Nga (ít nữa là hồi đầu) một cách cô lập, nghĩa 
là không lôi cuôn được ngay tức khắc các nước khác. Thê mà cách mạng 
đang dâng lên ở vùng Ân-độ và ở Trung-quôc thì ngay từ bây giờ đang và 
đã bị lôi cuôn vào cuộc đâu tranh cách mạng, vào cuộc vận động cách mạng, 
vào cách mạng quôc tê. 

Kỳ niệm mười năm ngày thành lập báo «Sự thập ra hằng ngày, hợp pháp, 
bôn-sê-vích, chỉ cho chúng ta thây một cách rât rõ rệt một trong những cái 
mộc của cuộc vận động đại gia tôc của cuộc cách mạng thê giới vĩ đại nhât. 
Năm 1oo6—1oo7, chê độ Sa hoàng xem có vẻ đã đánh tan tành được cách 
mạng. Ít năm sau, đẳng bên-sê-vích đã biêt cách thâm nhập — đưới một 
hình thức khác, bằng một cách khác — vào chính ngay thành lũy của địch, 
và bắt đầu một công tác hằng ngày, hợp pháp› đẻ phá đỗ từ bên trong cái 
chê độ chuyên chê Sa hoàng và phong kiên đáng nguyễn rủa ây. Ít năm sau 
đó, cách mạng vô sản do đảng bôn-sê-vích tổ chức đã thắng lợi. 

Năm 1ọoo, khi thành lập tờ €lia lửa» cũ, thì chỉ có khoảng một chục 
người cách mạng đã tham gia công việc đó. Khi chủ nghĩa bôn-sê-vích ra 
đời, thì trong các Đại hội họp bí mật ở Bruy-xen và Luân-đôn năm 1ọo3, có 
khoảng bôn chục người cách mạng tham gia. 

Năm 1o12—1012, khi báo «Sự thập bôn-sê-vích hợp pháp ra đời, thì có 
hàng vạn và hàng chục vạn công nhân ủng hộ; bằng những sô tiền quyên 
góp nhỏ mọn của mình, họ đã đánh bại được cả sự áp bức của Sa hoàng 
cũng như cả sự cạnh tranh của bọn men-sê-vích là những phần tử tiêu tư 
sản phản bội chủ nghĩa xã hội. 

Tháng mười một 1ọ17, trong cuộc tuyển cử vào Quốc hội lập hiển, 
những người bôn-sê-vích đã thu được ọ triệu phiêu trong sô 36 triệu. Thực 


784 V. I. Lê-nin 


ra, không phải trong các cuộc đầu phiêu, mà trong đầu tranh thì những người 
bôn-sê-vích, hồi cuôi tháng mười và vào tháng mười một 1917; đã được sự 
ủng hộ của đa số giai câp vô sản và nông dân giác ngộ, mà đại diện là đa sô 
đại biểu của Đại hội II các Xô-viêt toàn Nga?!'°, đa sô của bộ phận tích cực 
nhât và có ý thức nhât trong nhân dân lao động, chính là trong đội ngũ hồi 
đó gồm đên 12 triệu người. 

Đó là một bức tranh nhỏ vẽ bằng con sô cuộc «gia tôœ của phong trào 
cách mạng thê giới trong hai mươi năm gần đây. Bức tranh quả còn rât 
nhỏ bé và chưa đầy đủ, trong đó tóm tắt rât sơ lược lịch sử của chỉ 15o triệu 
người thôi, thê mà trong hai mươi năm đó, cách mạng nảy sinh và trở thành 
một lực lượng vô địch trong những nước có trên một tỷ con người ở (toàn 
bộ châu Á, và đừng quên cả dân cư Ñam Phi đã nhắc lại mới đây rằng họ 
đòi được đôi xử như những con người chứ không phải như những nô lệ, 
và đã nhắc lên điều đó một cách hơi khác với dôi nghị trường). 

Và nêu như do đó mà những (con đẻ của Spen-gơ-ley nào đó, cho phép 
tôi dùng danh từ đó, đi đên kết luận (người ta có thể chờ đợi bât cứ một 
điều ngu xuân nào ở các thủ lĩnh «quá thông mini» của Quốc tê II và Quốc 
tê II r/2) rằng hình như giai câp vô sản châu Âu và châu Mỹ đã bị liệt ra 
khỏi các lực lượng cách mạng bởi sự tính toán như vậy; — thì chúng tôi sẽ 
trả lời: các thủ lĩnh «quá thông zminh› kề trên luôn luôn lập luận rằng do chỗ 
cần phải đợi sự ra đời một đứa con sau chín tháng thai nghén, nên người 
ta có thể xác định cả giờ và phút đẻ ra, vị trí của đứa trẻ trong khi đẻ, tình 
trạng sức khỏe người đàn bà trong lúc đẻ, mức độ chính xác về những đau 
đớn và những nguy hiểm mà đứa trẻ và người mẹ đẻ ra nó sẽ lâm phải. 
Thật là những người «quá thông minh»! Họ không làm sao đoán được rằng 
về phương điện phát triển của cách mạng thê giới, thì bước chuyên từ phong 
trào sác-tít??° đên bọn Hen-đec-xơn quỳ gôi trước giai cầp tư sản hoặc 
từ Vac-len đên Rơ-nô-đen, hoặc từ Vin-hem Lip-nêch và Bê-ben đên Xu- 
đơ-cưm, Sây-đơ-man và Nô-xke, chỉ là như «bước chuyển› của một chiêc 
ô-tô ¿ừ một con đường thẳng và bằng bặn dài hàng trăm cây sô đến một 
cái đảm bùn lầy và hôi thôi cũng nằm trên con đường ây, và chỉ rộng có vài 
thước. 

Con người tự mình làm lây lịch sử của mình, Nhưng lúc mà những 
người sác-tít, những Vac-len và những Lip-nêch làm lịch sử bằng cả đầu 
óc và trái tim của mình, còn các thủ lĩnh của Quốc tê II và Quôc tê II r h 
thì dàm› lịch sử bằng những khí quan hoàn toàn khác: chúng bón đât cho 
những người sác-tít mới, cho những Vac-len mới và những Lip-nêch 
mới, 


“ 


Nhân dịp kỷ niệm mười năm báo «Sự thật» 785 


Trong lúc cực kỳ khó khăn hiện nay mà tự lừa dôi thì sẽ gây tai hại rât 
lớn cho những người cách mạng. Mặc dầu chủ nghĩa bôn-sê-vích đã frở 
thành một lực lượng quôc tê, mặc dầu trong zắt cả các nước văn minh và 
tiên tiền, đã được ra đời những người sác-tít mới, những Vac-len mới, 
những Lip-nêch mới, đang lớn lên dưới hình thức các đảng cộng sản hợp 
pháp (như báo ‹Sự thập chúng ta là hợp pháp dưới chê độ Sa hoàng cách 
đây mười năm), song, giai cầp tư sản quôc tê vẫn còn vô cùng mạnh hơn đôi 
phương giai cầp của nó, Giai câp tư sản ây đã từng làm tât cả mọi cái tùy 
thuộc ở sức mình để làm cho cuộc sinh đẻ khó khăn, đẻ tăng thêm gâp mười 
lần những môi nguy và những đau đớn của thời sinh đẻ ra chính quyền vô 
sản ở Nga, vẫn còn có khả năng đưa hàng triệu và hàng chục triệu con người 
lâm vào cảnh đau đớn và chêt chóc trong những cuộc chiên tranh của bọn đê 
quốc và bọn bạch vệ, v.v... Đó là điều mà chúng ta không được quên. Chúng 
ta phải biết cách định sách lược của chúng ta cho phù hợp với đặc điểm ây 
của tình hình hiện tại. Đền nay giai câp tư sản vẫn còn có thể tự đo tra tân, 
giêt hại, tàn sát. Nhưng nó sẽ không thể nào ngăn nỗi cuộc thẳng lợi hoàn 
toàn, không thể tránh khỏi và, về phương diện lịch sử toàn thê giới, — không 
hể xa xôi nữa, của giai câp vô sản cách mạng. 


2. V. 1922. 
Báo ‹Sự thập, sô g8, TẬp. 45, tr. I72—177. 


ngày 5 tháng năm năm 1922. 
Ký tên: W. Lê-nin. 


DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
CÁC XÔ-VIẾT TOÀN NGA 
VỀ BẢN BÁO CÁO CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỀU 
TẠI HỘI NGHỊ GIÊ-NƠ” 


Thảo dự án nghị quyết của Ban châp hành trung ương các Xô-viễt toàn 
Nga về bản báo cáo của I-ôp-fê đại thể như sau: 

1. Đoàn đại biểu của Ban châp hành trung ương các Xô-viêt toàn Nga 
đã làm tròn trách nhiệm mình một cách đúng đắn, khi bảo vệ chủ quyền hoàn 
toàn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết liên bang Nga, — đầu 
tranh chông những mưu đồ nô dịch và khôi phục chê độ sở hữu tư nhân, — 

khi ký hiệp ước với Đức. 

2. Tình hình quốc tê về mặt chính trị và kinh tê có những đặc điểm như 
Sau: 

— về mặt chính trị: không có hòa bình và có nguy cơ của những cuộc 
chiên tranh đề quỏc chủ nghĩa mới [Ai-rơ-lan; Ân-độ ; Trung-quôc, v.v..; 
sự căng thẳng trong quan hệ giữa Anh và Pháp, giữa Nhật và Mỹ, mu... 
tù 0.0... (nói chi tiết hơn)]. 

3. — về mặt kinh tế: 2 !/, năm sau chiên tranh, các nước «thẳng trận, 
hùng mạnh nhât trên toàn thê giới và được làm giàu bằng chiễn tranh (— 
bằng sự cướp bóc), không thể khôi phục được ngay cả quan hệ tư bản 
chủ nghĩa trước kia của chúng |hỗn loạn về tiền tệ; không thi hành và không 
thê thi hành nỗi hòa ước Vec-xây; không trả nợ cho Mỹ, .0,.. nà 0.p... — 
(nói chỉ tiềt hơn)] 

4. Cho nên § 1 các nghị quyết ở Can-nơ°°, khi thừa nhận sự öình 
đẳng của hai chè độ sở hữu (tư bản chủ nghĩa hay sở hữu tư nhân, và cộng 
sản chủ nghĩa chỉ được áp dụng hiện nay ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô-viêt liên bang Nga thôi), thì do đó buộc phải thừa nhận, tuy là gián tiếp, 
sự sụp đổ, sự phá sản của chê độ sở hữu thứ nhất, sự tât yêu ¿hỏa hiệp chề 
độ đó với chê độ thứ hai, ngang hàng với nhau. 

s. Các § khác của những điều kiện Can-nơ, cũng như các thông điệp, 
v.v... của các cường quỏc ở Giê-nơ””3, đều trái ngược với điều này và 
chính do đó nhât định sẽ không thực hiện được. 


Dự thảo nghị quyêt của Ban chấp hành trung ương các Xô-uiỗt toàn Nga ... T8? 


6. Sự bình đẳng thật sự giữa hai chê độ sở hữu, dù chỉ trong trạng thái 
tạm thời, chừng nào toàn thề giới chưa ra khỏi chê độ sở hữu tư nhân, sự 
hỗn độn kinh tê và các cuộc chiền tranh do sở hữu tư nhân đẻ ra, đề đi tới 
chê đọ sở hữu cao hơn, — chỉ được nêu lên trong hiệp ước Ra-pan-lô, 
Cho nên Ban châp hành trung ương các Xô-viêt toàn Ñga 

hoan nghênh hiệp ước Ra-pan-lô, cho đó là lỗi thoát duy nhất đúng đắn 
ra khỏi những khó khăn, hỗn độn và nguy cơ chiên tranh (chừng nào còn 
tồn tại hai chê độ sở hữu, kể cả chê độ sở hữu đã lỗi thời như chê độ sở 
hữu tư bản chủ nghĩa); 

thừa nhận rằng chỉ những hiệp ước thuộc loại như thê là bình thường 
đôi với những mỗi quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viêt 
liên bang Nga với các nước tư bản; 

— giao cho Hội đồng Dân ủy và bộ Dân ủy Ngoại giao trách nhiệm thi 
hành một chính sách theo tinh thần đó; 

— giao cho Chủ tịch đoàn Ban châp hành trung ương các Xô-viêt toàn 
Nga xác nhận điều đó bằng một hiệp định với tât cả các nước cộng hòa cùng 
tham gia liên bang với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viêt liên bang 
Nga; 

— ta lệnh cho bộ Dân ủy Ngoại giao và cho Hội đồng Dân ủy chỉ chuẩn 
nhận những ngoại lệ cuả việc đó, nghĩa là làm trái với những hiệp ước kiều 
Ra-pan-lô, trong những trường hợp đặc thù, có lợi hêt sức đặc biệt cho quần 
chúng lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết liên bang Nga, v.v... 


Việt ngày 15s hoặc ngày 
16 tháng năm năm 1022. 


In thành lần đầu tiên TẬP 45, 192—193- 
năm 1g5o trong xuât bản 

lần thứ 4 Toàn tập 

của V. I. Lê-nin, t. 23: 


DIỄN VĂN ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ 
TOÀN THỀ CỦA XÔ-VIẾT MẠC-TƯ-KHOA 
NGÀY 20 THÁNG MƯỜI MỘT 1923”” 


(Võ tay nhiệt liệt, ‹Quôc tê ca›».) Thưa các đồng chí! Tôi 
rât tiệc và tôi thành tâm xin lỗi là đã không đên được sớm hơn tại phiên 
hợp của các đồng chí, Theo tôi được biết, thì cách đây vài tuần, các đồng 
chí đã tạo cho tôi cơ hội được đên thăm Xô-viêt Mạc-tư-khoa. Tôi đã không 
thẻ làm được điều đó vì, sau cơn bệnh, từ tháng chạp, tôi đã, nói theo ngôn 
ngữ các nhà nghề, bị mât khả năng làm việc trong một thời gian khá lâu, 
và do khả năng làm việc bị giảm sút, tôi đã phải hoãn tuần này qua tuần 
khác lời phát biểu mà tôi nói ở đây hôm nay. Tôi cũng đã buộc phải trút 
cho cả đồng chí Ca-mê-nhep một phản rât lớn công việc mà hồi đầu, như 
các đồng chí còn nhớ, tôi đã trút cho đồng chí Xiu-ru-pa, rồi đồng chí Rư- 
côp. Và cần phải nói rằng đồng chí Ca-mê-nhep, nói theo lôi so sánh mà tôi 
đã dùng rồi, đột nhiên đã phải kéo hai cỗ xe. Song, cứ vẫn theo lôi so sánh 
đó mà nói, con ngựa tỏ ra đặc biệt có năng lực và hăng hái. (Võ tay). 
Tuy nhiên, không nên kéo hai cỗ xe, và bây giờ, tôi chờ đợi một cách sôt 
ruột các đồng chí Rư-côp và Xiu-ru-pa trở về, và chúng tôi sẽ phân phôi 
công việc một cách công bằng hơn chút ít. Còn về phần tôi, do khả năng làm 
việc bị giảm sút, tôi phải để một thời gian lâu hơn nhiều so với ý muôn của 
tôi đặng quen với công việc. 

Hồi tháng chạp năm rọat, khi tôi đã phải đình chỉ hoàn toàn công việc, 
đây là vào cuôi năm. Lúc đó, chúng ta đang thực hiện việc chuyển qua chính 
sách kinh tê mới, và cũng lúc đó thì ra việc chuyển qua đó, mặc dầu chúng ta 
đã bắt đầu tiên hành nó ngay từ đầu năm roar, là khá khó khăn, thậm chí rât 
khó khăn. Chúng ta tiên hành việc đó cách đây trên một năm rưỡi; dường như, 
nay đã đên lúc mà phần nhiều người phải giữ vị trí mới và được sắp xêp hợp 
với những điều kiện mới, nhât là với điều kiện của chính sách kinh tê mới. 

Trong lĩnh vực chính sách đôi ngoại, thì chúng ta thây có ít thay đổi 
nhât. Ở' đây, chúng ta đã tiêp tục đường lôi mà chúng ta đã giữ theo trước 
kia, và tôi nghĩ có thể nói được cùng các đồng chí một cách hoàn toàn không 
trái với lương tâm rằng chúng ta đã tiệp tục theo đường lôi đó một cách 
hoàn toàn thủy chung như nhât và với một thành công rât lớn. Tuy vậy, 
không cẩn phải báo cáo tÌ mỉ với các đồng chí cái đó: việc chiêm lây Vla-đi- 


éứ 


Diễn uăn đọc tại Hội nghị toàn thể của Xô-uiêt Mạc-tư-khoa ... 789 


vô-xtôc, cuộc biểu tình đã nôi tiếp theo đó và bản tuyên bô của Nhà nước về 
liên bang mà các đồng chí đã đọc được gần đây trong các báo, đã chứng minh 
và chỉ rõ một cách hoàn toàn hiển nhiên rằng về mặt đó, chúng ta không có 
gì phải thay đổi cả°, Chúng ta đang đi theo một con đường đã được vạch 
ra hoàn toàn rõ ràng và dứt khoát, và chúng ta đã đảm bảo thắng lợi đôi với 
các nước trên toàn thê giới, mặc đầu một sô trong đó, ngay bây giờ nữa, vẫn 
sẵn sàng nói rằng họ không muôn cùng ngồi chung một bàn với chúng ta. 
Tuy nhiên, các quan hệ kinh tê, và sau những quan hệ này thì các quan hệ 
ngoại giao đang được ôn định, phải được ổn định và nhật thiêt sẽ được ổn 
định. Bầt cứ một quốc gia nào chông lại việc ây, thì lâm cơ đị lòi lại sau và, có 
lẽ, trên một sô điểm khá quan trọng, lâm cơ vâp trở lại một tình thê bât lợi. 
Cái đó, tât cả chúng ta nay đều nhìn thây, và không phải chỉ qua sách báo. 
Tôi nghĩ rằng các đồng chí đã từng có dịp đira nước ngoài, đều cũng nhận 
thây những thay đổi đã xảy ra lớn đến mức nào. Về mặt này, nói theo một 
lồi so sánh cũ, chúng ta đã không cần đổi tàu cũng không cần đổi xe. 

Còn về mặt chính sách đôi nội của chúng ta, thì ở đây, sự đổi tàu mà 
chúng ta đã tiên hành vào mùa xuân năm 1o2r và do hoàn cảnh đặc biệt 
bức bách và có tính thuyêt phục cao độ bắt buộc, khiên đã không hể có một 
cuộc tranh cãi nào lẫn một bât đồng ý kiên nào giữa chúng ta về sự đôi tàu 
ây, — chính sự đổi tàu đó vẫn tiệp tục gây cho chúng ta những khó khăn 
nhât định; tôi có thể nói là nó vẫn tiệp tục gây cho chúng ta những khó khăn 
lớn. Và sở đi như thê, không phải vì chúng ta nghi ngờ về sự cần thiệt của 
bước ngoặt, — về mặt này, không có sự nghi ngờ nào cả, — không phải vì 
chúng ta nghi ngờ việc thử thi hành chính sách kinh tê mới của chúng ta có 
được thành công như ta hằng mong đợi. Tôi có thể nói một cách hoàn toàn 
dứt khoát rằng cũng không có nghi ngờ nào ở chỗ này cả trong hàng ngũ 
Đảng ta lẫn trong hàng ngữ tuyệt đại đa sô công nhân và nông dân ngoài 
Đẳng. 

Theo ý nghĩa đó, vân để không có khó khăn. Khó khăn là do chỗ trước 
mắt chúng ta có một nhiệm vụ mà sự thực hành rât thường đòi hỏi những 
con người mới, những biện pháp và phương thức bắt thường. Chúng ta còn 
có những nghỉ ngờ về sự đúng đắn của việc này hay việc khác, còn có những 
thay đôi về mặt này hay về mặt khác, và cần nói rằng tât cả cái đó sẽ còn tổn 
tại trong một thời gian khá lâu. «Chính sách kinh tê mớb! Một tên gọi lạ 
lùng. Chính sách đó đã được gọi là chính sách kinh tê mới bởi vì nó quay 
lùi lại phía sau. Hiện nay, chúng ta đang lùi bước, chúng ta có vẻ đang lùi 
bước, nhưng chúng ta làm như vậy đề trước là lùi lại, rồi sau lây đà và nhảy 
một bước mạnh hơn lên phía trước. Chỉ với một điều kiện đó mà chúng ta 


%. 


790 V. I. Lê-nin 


đã lùi bước khi áp dụng chính sách kinh tê mới của chúng ta. Ở đâu và 
bằng cách như thê nào chúng ta bây giờ phải kêt hợp nhau lại, tự thích nghị 
với hoàn cảnh, và tự tổ chức lại đẻ, sau bước thoái lui, bắt đầu tiền hành tân 
công lên phía trước kiên quyêt nhât, cái đó chúng ta vẫn còn chưa biết, 
Muôn tiên hành tât cả những việc làm đó theo một trật tự bình thường, thì 
cần phải, như tục ngữ thường nói, tính toán không phải mười lần, mà là 
một trăm lần, trước lúc quyêt định. Cần phải như thê đề khắc phục những 
khó khăn không thẻ tưởng mà chúng ta thây trước trong việc giải quyêt tât 
cả những nhiệm vụ và vân đề của chúng ta. Các đồng chí đều rât biết chúng 
ta đã phải chịu bao nhiêu hy sinh đề đạt những cái đã làm được; các đồng 
chí biêt cuộc nội chiên đã lâu đài biệt bao và đã lây mât biết bao sức lực. Và 
thê là việc chiêm lây Vla-đi-vô-xtôc đã chỉ cho chúng ta (Vla-đi-vô-xtôc vôn 
ở xa xôi, nhưng thành phô này là của chúng ta) (vỗ tay lâu dài), đã 
chỉ cho chúng ta chiều hướng chung đi về với chúng ta, về với những thành 
quả của chúng ta. ở phía kia cũng như ở đây, đó là nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô-viêt liên bang Nga. Chiểu hướng đó đã làm cho chúng ta 
thoát khỏi cả những kẻ địch bên trong lẫn những kẻ địch bên ngoài đã tân 
công chúng ta. Tôi nói vẻ nước Nhật. 

Chúng ta đã giành được một vị trí ngoại giao hoàn toàn nhât định rồi, 
và đó không có gì khác hơn là một vị trí ngoại giao được toàn thê giới công 
nhận. Các đồng chí đều nhận thây tât cả điều đó. Các đồng chí đều thây các 
kêt quả về việc đó, nhưng đã phải mật biêt bao thời gian cho việc đó! Bây giờ, 
chúng ta đã đạt tới làm cho kẻ địch của chúng ta phải công nhận các quyển 
của chúng ta cả về chính sách kinh tê lẫn chính sách thương nghiệp. Việc 
ký kết các hiệp ước thương mại chứng minh điểu đó. 

Chúng ta có thẻ nhận thây tại sao đôi với chúng ta, cách đây một năm 
rưỡi khi bước vào con đường gọi là chính sách kinh tê mới, tại sao đôi với 
chúng ta, đi theo con đường ây thì khó không thể tưởng như vậy. Chúng ta 
sông trong một nước bị chiên tranh tàn phá, bị đầy khỏi mọi con đường dù 
chỉ chút ít bình thường, trong một nước đã đau khổ và chịu đựng đên mức 
mà bây giờ, muôn hay không muôn, chúng ta cũng phải bắt đầu tât cả những 
tính toán bằng một tỷ lệ phần trăm rât nhỏ, một tỷ lệ phần trăm trước chiên 
tranh. Chúng ta lây mức độ ây so với những điều kiện đời sông của chúng t2; 
chúng ta làm cái đó đôi khi rât sôt ruột và nông nỗi, và luôn luôn chúng ta 
thây rõ rằng ở đây có những khó khăn khôn lường. Nhiệm vụ mà chúng ta 
tự đặt cho mình ở đây càng hiện ra khôn lường nỗi vì chúng ta so sánh nó 
với những điểu kiện một nước tư sản thông thường. Chúng ta tự đặt cho 
mình nhiệm vụ ây, bởi vì chúng ta từng hiểu rằng chờ đợi từ các cường 


Vy. 


Diễn uăn đạc tại Hội nghị toàn thể của Xô-viễt Mạc-tr-khoa ... 791 


quốc giàu có nhật sự viện trợ thường thường tới trong một tình hình như 
vậy, chờ đợi sự viện trợ ây là vô ích*. Sau nội chiên, người ta đã đặt chúng 
ta vào hoàn cảnh hầu như bị tây chay, nghĩa là người ta đã nói với chúng ta: 
viện trợ kinh tê mà chúng tôi thường cầp cho và vôn là bình thường trong 
thê giới tư bản chủ nghĩa, viện trợ đó chúng tôi sẽ không câp cho các anh. 

Hơn một năm rưỡi đã trôi qua kể từ khi chúng ta bước vào con đường 
chính sách kinh tê mới; một thời gian lâu hơn nhiều đã trôi qua kẻ từ khi 
chúng ta đã ký kêt bản hiệp ước quốc tê đầu tiên của chúng ta, tuy nhiên, 
sự tẩy chay đó của toàn bộ giai cầp tư sản và của tât cả các chính phủ đôi với 
chúng ta vẫn tiệp tục. Chúng ta đã không thẻ hy vọng gì khác, khi chúng ta 
đành phải theo những điều kiện kinh tê mới, song, chúng ta đã không nghi 
ngờ là chúng ta cần phải theo những điều kiện đó và phải thành công một 
cách đơn độc. Càng lâu càng thây rõ rằng bât cứ sự viện trợ nào sẽ có thẻ và 
sẽ được các cường quốc tư bản trao cho chúng ta, chẳng những không hề 
trừ bỏ được tình hình đó mà, chắc có lẽ, tăng mạnh và làm nghiêm trọng 
nó thêm nhiều hơn nữa trong đại đa sô trường hợp. Một cách đơn độc›, — 
chúng ta tự nhủ như vậy. «Một cách đơn độc, — hầu hêt mỗi một nước tư 
bản mà với họ chúng ta đã ký bât cứ những giao dịch gì, đã đặt bât cứ những 
liên hệ gì, đã bắt đầu bât cử những cuộc đàm phán gì, đều nói với chúng ta 
như vậy. Và chính ở đây có một khó khăn đặc biệt. Chúng ta phải nhận thức 
rõ khó khăn đó. Chúng ta đã dựng lên chê độ Nhà nước của chúng ta bằng 
trên ba năm làm việc một cách nặng nề không thể tưởng, đẩy tinh thần 
dũng cảm không thể tưởng. Trong những điều kiện của chúng ta từ trước 
đên nay, chúng ta đã không có thì giờ xét xem chúng ta có đập vỡ cái gì quá 
đi không, chúng ta đã không có thì giờ xét xem có nhiều nạn nhân quá đi 
không, vì quả đã có khá nhiều nạn nhân, vì cuộc đầu tranh mà chúng ta đã 
bắt đầu lúc bây giờ (các đồng chí hoàn toàn biêt rõ, không cần phải nói nhiều 
về điểm này làm gì), đó là một cuộc đâu tranh một mât một còn chông chê 
độ xã hội cũ, mà chồng nó chúng ta đã từng đâu tranh để tự rèn cho chúng 
ta cái quyền được tồn tại, được phát triển hòa bình. Quyển ây, chúng ta đã 
tranh đoạt được. Đó không phải là lời nói của chúng ta, đó không phải là 


* Trong bản tỗc ký trước có đoạn: srằng nẻu thậm chí chúng ta đã chú trọng 
thông qua các chỉ tiêu cao quá mức; giả sử tính theo phần trăm trong những trường 
hợp phó thác cho Nhà nước, coi đó là việc thông qua nhằm giúp đỡ Nhà nước. 
Các phản trăm đó đặc biệt rầt xa lạ với sự giúp đỡ. Cần nói trắng ra, các phản 
trăm đó đã xứng đáng với danh hiệu của từ lịch thiệp hơn là từ giúp đỡ, nhưng 
thậm chí với những điều kiện thông thường này đôi với chúng ta cũng đã là nặng 
nể rồu. BT. 


792 V. I. Lô-nin 


chứng cớ của những người có thể bị buộc tội là thiên vị đôi với chúng ta, 
Đó là chứng cớ của những người thuộc phe kẻ địch của chúng ta, và chúng 
thiên vị, hẳn thê, nhưng không chút nào thiên vị về chúng ta, mà về phía 
khác hẳn. Những nhân chứng ây thuộc trong phe Đê-ni-kin, chúng đã đứng 
đầu thê lực chiêm đóng. Và chúng ta biết rằng sự thiên vị của chúng đã làm 
cho chúng ta phải trả giá rât đắt, nó đã làm cho chúng ta phải trả bằng nhiều 
hủy hoại. Vì chúng mà chúng ta đã chịu những tồn thât đủ loại, chúng ta đã 
mât đủ mọi loại của quý và của quý chủ yêu — sinh mạng con người — 
với quy mô đồ sộ mệt cách không thể tưởng. Hiện nay, chúng ta phải hêt 
sức chú ý nhìn nhận các nhiệm vụ của chúng ta, phải hiểu rằng nhiệm vụ chủ 
yêu bây giờ sẽ là không được nhân nhượng những thành quả đã đạt. Chúng 
ta sẽ không nhường bât cứ một thành quả nào đã đạt. (V ỗ ta y.) Đồng thời, 
chúng ta đang đứng trước một nhiệm vụ hoàn toàn mới; cái cũ có thê tỏ rõ 
là một cần trở trực tiêp. Nhận rõ nhiệm vụ này là khó khăn nhât. Thê nhưng, 
cần phải nhận rõ nó, để học cách làm việc khi, như người ta nói, phải cật 
lực cô gắng. Các đồng chí, tôi nghĩ rằng những lời nói ây và những khẩu 
hiệu ây là đễ hiểu, bởi vì trong thời gian gần suôt cả năm mà tôi phải vắng 
mặt, các đồng chí đã nói và nghĩ đên việc đó dưới những cạnh khía khác 
nhau, nhân hàng trăm cơ hội, trong thực tiễn, khi nắm công việc trong tay; 
và tôi chắc chắn rằng những suy nghĩ về việc đó chỉ có thể dẫn các đồng chí 
đên một kêt luận duy nhât: bây giờ, chúng ta phải tỏ ra có tính mềm dẻo 
nhiều hơn mà chúng ta đã có cho đên nay trên diễn trường nội chiên. 
Chúng ta không nên từ bỏ cái cũ. Cả một loạt nhượng bộ làm chúng ta 
thích nghi với các cường quốc tư bản, — một loạt nhượng bộ ây đem lại 
cho các cường quôc đó hoàn toàn có khả năng giao tiêp với chúng ta, bảo đảm 
cho chúng một lợi nhuận đôi khi, có lẽ, cao hơn mức cẩn có. Đồng thời, 
chúng ta chỉ nhường một phần nhỏ tư liệu sản xuât mà Nhà nước chúng ta 
nắm giữ gần hết vào tay mình. Những ngày gần đây, các báo đã có bàn về 
vân để tô nhượng do người Anh Uôc-ca””° để nghị. Người này cho đền 
nay đã hầu như khi nào cũng chông lại chúng ta trong cuộc nội chiên. Y đã 
nói: «‹Chúng ta sẽ đạt mục đích của chúng ta bằng cuộc nội chiên chông lại 
nước Nga, chông lại cũng cái nước Nga đã dám lây mât của chúng ta cái 
này và cái nọ», Và, sau tât cả cái đó, chúng ta đã phải tiêp xúc với y. Chúng ta 
đã không từ chôi sự tiêp xúc ây, chúng ta đã hêt sức vui mừng nhận sự tiếp 
xúc đó, nhưng chúng ta đã nói: Xin miễn thứ cho chúng tôi, cái mà chúng 
tôi đã đoạt được, chúng tôi sẽ không giả lại đâu. Nước Nga chúng tôi là 
rât lớn, khả năng kinh tê của chúng tôi rât nhiều, và chúng tôi tự xét có quyển 
không được từ chôi đề nghị có nhã ý của ngài, nhưng chúng tôi sẽ bàn luận 


/ 


Diễn uăn đọc tại Hội nghị toàn thể của Xô-uiêt Mạc-tư-khoa 793 


nó một cách bình tĩnh, với tư cách là những nhà kinh doanh. Hẳn là, cuộc 
tiếp chuyện của chúng ta lần đầu tiên đã không thành công, vì chúng ta đã 
không thẻ, vì những đuyên cớ chính trị, tiêp nhận đề nghị của y. Chúng ta đã 
phải đáp lại bằng một sự từ chôi. Chừng nào mà bọn Anh không thừa nhận 
sự tham gia của chúng ta vào việc giải quyẻt vân để eo biển, vân để Đac-đa- 
nen"”, thì chúng ta đã phải từ chôi; nhưng ngay sau khi đã từ chôi, chúng 
ta đã phải xét vân để đó về mặt thực chât. Chúng ta đã thảo luận để biệt 
xem cái đó có lợi cho chúng ta hay không, xét xem cho cái tô nhượng ây có 
lợi cho chúng ta không, và nêu có, thì với những điều kiện nào. Chúng ta 
cần phải bàn luận về giá cả. Các đông chí, đây là cái chỉ cho các đồng chí 
thây một cách rõ ràng rằng bây giờ, chúng ta phải đề cập các vân để một 
cách khác hơn là chúng ta đã làm trước đây. Trước đây, người cộng sản nói: 
«Tôi hy sinh tính mạng của tôp, và điều đó đôi với anh ta có vẻ rât đơn giản, 
mặc dầu không phải khi nào cũng đã từng đơn giản đền thê. Nhưng bây giờ, 
trước mắt chúng ta, là những người cộng sản, có một nhiệm vụ hoàn toàn 
khác. Bây giờ, chúng ta phải tính toán tât cả, và mỗi một người trong các 
đồng chí phải học để trở thành thận trọng. Chúng ta phải tính toán chúng ta 
sẽ bảo đảm ra sao sự tồn tại của mình trong một hoàn cảnh tư bản chủ nghĩa, 
chúng ta sẽ làm thê nào :mà rút được lợi từ những kẻ địch của chúng ta, 
những kẻ, đương nhiên, sẽ mặc cả, chúng đã không bao giờ quên mặc cả 
và sẽ mặc cả bât lợi cho chúng ta. Điều đó cũng vậy, chúng ta không quên, và 
chúng ta không hề trởng tượng được rằng ở chỗ nào đây, những nhà buôn đã 
tự biên thành những con cừu non và, sau việc đó, chúng cung câp cho chúng 
ta mọi loại của cải với giá rẻ mạt. Cái đó không hề có, và chúng ta không hy 
vọng cái đó. Cái mà chúng ta kê đên, đó là, vì đã có được thói quen ứng phó, 
ở đây nữa chúng ta cũng sẽ biêt xoay xở và tỏ ra có năng lực vừa buôn bán, 
vừa kiêm được lời, lại ra khỏi những tình hình kinh tê khó khăn. Chính 
nhiệm vụ ây rât là gay go. Chính nhiệm vụ ây chúng ta đang giải quyêt. Tôi 
muôn rằng chúng ta sẽ nhận thức được rõ ràng cái vực thẳm giữa nhiệm 
vụ cũ và nhiệm vụ mới. Dù cho cái vực thằm ây lớn đên đâu, trong chiên 
tranh chúng ta đã biêt tùy cơ ứng biên và chúng ta phải hiểu rằng sự tùy cơ 
ứng biên đang chờ đợi chúng ta bây giờ, mà chúng ta phải tiên hành hiện 
nay, là khó khăn nhât, nhưng, bù lại, cái đó xem chừng là sự ứng biên cuôi 
cùng. Ở đây, chúng ta phải thử thách sức lực của mình và chứng minh rằng 
chúng ta không chỉ học thuộc lòng những bài học của chúng ta ngày hôm qua 
và cứ nhai lại. Xin lỗi, chúng ta đã bắt đầu học lại, và chúng ta sẽ học lại 
bằng cách như thê nào mà chúng ta sẽ thành công rõ ràng và hiển nhiên đôi 
với tât cả mọi người. Và vì sự học lại này, tôi cho là bây giờ chúng ta nên 


794 V. I. Lê-nin 


một lần nữa kiên quyêt hứa hẹn với nhau rằng dưới danh hiệu chính sách 
kinh tê mới, chúng ta đã quay lùi về phía sau, và quay lùi thề nào đề không 
nhường một thành quả mới nào, và đồng thời, cho bọn tư bản những mỗi 
lợi cao mà bắt bât cứ một nước nào, dù thù nghịch với chúng ta đi nữa, đều 
buộc phải bằng lòng giao dịch và quan hệ với chúng ta. Đồng chí Cra- 
xin, người đã nhiều lần tiêp chuyện với Uôc-ca, thủ lĩnh và cột trụ của toàn 
bộ cuộc can thiệp, đã nói rằng, sau tầt cả những mưu đồ nhât nhất buộc 
chúng ta phải theo chẽ độ cũ ở khắp nước Nga, Uôc-ca nay đền ngồi cùng 
một bàn với anh, với đồng chí Cra-xin, và hỏi: «Giá bao nhiêu? Sồ lượng 
thê nào? Được bao nhiêu năm?. (Vỗ tay). Còn khá xa mới có thể từ 
những lời nói ây đi đên sự ký kêt một loạt giao dịch tô nhượng và, do đó, 
đạt tới những quan hệ khê ước hoàn toàn chính xác và chắc chắn — theo 
quan điểm xã hội tư sản, — song, chúng ta nhìn thây ngay từ bây giờ rằng 
chúng ta đang đi gần tới đó, hầu như đạt đền rồi, nhưng chưa hẳn thê. Các 
đồng chí, cẩn phải thừa nhận điều đó và đừng có tự phụ. Chúng ta còn xa 
mới hoàn toàn giành đoạt được cái sẽ làm cho chúng ta mạnh, độc lập và tin 
chắc rằng chúng ta không sợ một sự giao dịch tư bản chù nghĩa nào, tin 
chắc rằng, dù giao dịch có khó khăn đên đâu, chúng ta cũng sẽ ký kêt nó, 
hiểu thâu bản chât của nó và thực hiện nó. Cho nên công tác mà chúng ta 
đã bắt đầu trong lĩnh vực này, — cả công tác chính trị lẫn đẳng, — phải 
được tiêp tục; cho nên chúng ta cần phải chuyền từ những phương thức 
cũ qua những phương thức tuyệt đổi mới. 

Bộ máy của chúng ta vẫn là bộ máy cũ, và nhiệm vụ của chúng ta là đổi 
mới lại nó. Chúng ta không thẻ đổi mới nó ngay trong một lúc; nhưng chúng 
tả phải tổ chức các việc thê nào cho những người cộng sản hiện có được bồ 
trí thích đáng. Cần phải làm thê nào đề họ, những người cộng sản ây, nắm 
giữ các bộ máy mà họ phục vụ, chứ không phải, như thường hay xảy ra ở ta, 
bộ máy nắm giữ họ. Không cần che giầu, mà phải thằng thắn nói về điều đó. 
Những nhiệm vụ trước mắt chúng ta là như thê đây, những khó khăn trước 
mắt chúng ta là như thê đây; và điều đó chính trong khi chúng ta đi vào 
con đường thực tiễn, khi chúng ta phải đi đền chủ nghĩa xã hội không phải 
như một tượng thánh sơn bằng màu sắc rực rỡ. Chúng ta cẩn phải chọn 
phương hướng đúng đắn; cần phải làm cho mọi cái đều được kiểm nghiệm, 
làm cho toàn thể quần chúng và toàn thể dân cư kiểm nghiệm được đường 
lỗi của chúng ta và nói: «Ù, đó là tôt hơn chê độ cũ. Đó là nhiệm vụ mà 
chúng ta tự đặt cho mình. Đảng chúng ta, một nhóm nhỏ bé so với toàn thể 
dân cư, đã bắt tay vào đây. Hạt nhân ây đã tự cho mình nhiệm vụ cải tạo 
tât cẢ mọi cái, và nó sẽ cải tạo. Cái đó không phải là một không tưởng, mà là 


“ 


À< 


Diễn uăn đọc tại Hội nghị toàn thể của Xô-uiêt Mạc-tư-khoa... 795 


một sự nghiệp làm lẽ sông của con người, và chúng ta đã chứng minh điều 
đó. Tât cả chúng ta đều đã trông thây điều đó; đó là việc xong xuôi. Cái cẩn 
làm là cải tạo cách thê nào đề toàn thẻ đa sô quần chúng lao động, nông dân và 
công nhân, nói lên: q‹&Không phải các anh tự khoe khoang mình, mà chính 
chúng tôi khen ngợi các anh; chúng tôi nói rằng các anh đã đạt được những 
kêt quả tôt hơn mà sau đó không một con người có lý trí nào lại có bao giờ 
nghĩ tới trở lại với cái cữ. Nhưng chúng ta chưa đi tới chỗ đó. Cho nên 
chính sách kinh tê mới uẫn còn là khẩu hiệu chính, cấp bách, bao trùm tắt cả 
của ngày nay. Chúng ta sẽ không quên một khầu hiệu nào mà chúng ta đã 
học được ngày hôm qua. Chúng ta có thể tuyên bô điều đó với bât cứ ai một 
cách hoàn toàn bình tâm và không chút do dự, và mỗi một bước của chúng 
ta đều xác nhận điều đó. Nhưng chứng ta còn phải thích ứng với chính sách 
kinh tê mới. Tât cả những mặt tiêu cực của nó mà chúng ta không cần phải 
kể lên đây, mà các đồng chí đều hoàn toàn biệt rõ, cẩn phải biêt uôn nắn 
chúng, cần phải biệt trừ bỏ chúng đền mức tôi thiểu, cẩn phải biệt tổ chức 
mọi việc một cách hợp lý. Luật pháp chúng ta hoàn toàn cho ta khả năng đó. 
Chúng ta sẽ có biêt tổ chức công việc không? Vân đề này chưa được giải 
quyêt, còn xa thê. Chúng ta đang còn nghiên cứu nó. Mỗi một sô báo Đảng 
của chúng ta cung câp cho các bạn một chục bài nói rằng: trong công xưởng 
nào đây, tại chủ xưởng nào đây, các điều kiện khê ước là như thê này; nhưng 
ở chỗ kia mà tại đây người giám đốc là một đồng chí cộng sản của chúng ta, 
thì điều kiện lại khác. Công việc đó có thư lợi hay không, có biện minh được 
hay không? Chúng ta đã đi đền chính ngay trung tâm của những vân đề 
hằng ngày, và đó là một thành quả rât rộng lớn. Ngay từ nay, chủ nghĩa xã 
hội không còn là vân để tương lai xa xôi nữa, hoặc là một hình ảnh trừu 
tượng nào, hoặc là một tượng thánh nào. Đôi với những tượng thánh, 
chúng ta vẫn giữ ý kiên cũ của mình, khá xâu. Chúng ta đã đưa chủ nghĩa xã 
hội vào cuộc sông hằng ngày rồi, và ở đây, chúng ta phải có định hướng. 
Đây là nhiệm vụ của ngày hôm nay, đây là nhiệm vụ của thời đại chúng ta. 
Cho phép tôi được kêt thúc bằng cách tỏ lòng tin chắc rằng dù nhiệm vự 
ây có khó khăn đên đâu, dù nó có mới đến đâu so với nhiệm vụ cũ, và dù 
những khó khăn mà nó gây nên cho chúng ta có nhiều đên đâu, tât cả chúng 
ta cùng hợp lại, trong khoảng vài năm, chứ không phải mai đây, tât cả chúng 
ta cùng hợp lại nhât thiết sẽ thực hiện được nhiệm vụ đó, và từ nước Ñga 
của chính sách kinh tê mới sẽ xuât hiện nước Ñga xã hội chủ nghĩa. (V ỗ 
tay nhiệt liệt hồi lâu) 

‹Sự thật, sô 263, ngày 21 Tập 45, tr. 2oo—299. 
tháng mười một 19223. 


I 
THƯ GỬI ĐẠI HỘI” 


Tôi thiết tha đề nghị với các đồng chí tại Đại hội này, hãy thực hiện một 
sô thay đổi trong cơ câu chính trị của chúng ta. 

Tôi muôn giải bày với các đồng chí một sô ý nghĩ mà tôi cho là quan 
trọng hơn cả. 

Trước hết, tôi để nghị tăng sô lượng ủy viên TƯ lên mây chục người 
hoặc thậm chí lên đền một trăm người. Tôi cho rằng Ban châp hành Trung 
ương của chúng ta sẽ bị những nguy cơ lớn lao đe dọa, nêu gặp trường hợp 
tình hình chuyên biên không thuận lợi cho chúng ta (mà về điều đó thì chúng 
ta không thể dự tính trước được), — và nêu chúng ta không thi hành sự cải 
cách như thê. 

Sau đó, tôi muôn đề nghị Đại hội xét việc quy định cho những nghị quyêt 
của Ủy ban kê hoạch Nhà nước, trong những điều kiện nhât định, có tính 
chất lập pháp, và như vậy là đồng ý với đồng chí Tơ-rôt-xki về điểm này, 
trong một chừng mực nhât định và với những điều kiện nhât định. 

Vẻ điểm thứ nhất, tức là vẻ điểm tăng sô lượng ủy viên TƯ, thì tôi 
cho rằng đó là một việc cần thiệt, vừa để tăng thêm uy tín của TƯ, vừa để 
tiên hành một công tác nghiêm chỉnh nhằm cải tiên bộ máy của chúng ta, 
vừa để ngăn ngừa không cho những sự xung đột của những bộ phận nhỏ 
trong TƯ có thể có một ý nghĩa quá ư to lớn đôi với vận mệnh của Đảng. 

Tôi cho rằng sô lượng so—roo ủy viên TƯ thì Đảng ta rât có thẻ yêu 
cầu giai câp công nhân cung câp cho, và giai câp công nhân có thể làm được 
việc ây một cách dễ dàng, không cần phải gắng sức gì lắm. 

Một việc cải cách như vậy sẽ tăng cường rât nhiều sự vững chắc cửa 
Đảng ta và làm cho Đảng ta đầu tranh được dễ đàng hơn với những quôc 
gia thù địch, mà theo tôi thì cuộc đâu tranh đó có thẻ và nhât định phả¡e 
trở nên gay gắt hơn nhiều trong những năm tới. Tôi cho rằng nhờ biện 
pháp đó, tính chât vững chắc của Đảng ta sẽ tăng lên gâp nghìn lần. 


Lê-nin 


23. XII. 1922. 
Do M. V. ghi. 


Thư gửi Đại hội 797 


Hi 


Tiệp tục bản ghỉ 
24 tháng chạp 1922 


Khi nói đên tính chât vững chắc của Ban châp hành Trung ương như ở 
trên, là tôi nghĩ đên những biện pháp chông lại sự phân liệt, nêu như những 
biện pháp như thê có thẻ được châp thuận. Vì rằng, cô nhiên, tên bạch vệ 
trong tạp chí Tư tưởng nước Nga»??? (hình như đó là X. X. Ôn-đen-buôc) 
đã có lý, khi, thứ nhât, hắn đặt hy vọng vào sự phân liệt của Đảng ta trong 
việc chúng thực hiện cái trò chông lại nước Nga Xô-viêt, và thứ hai, để đạt 
được sự phân liệt đó thì hắn đặt hy vọng vào những bât đồng ý kiên nghiêm 
trọng trong Đảng ta. 

Đảng ta dựa vào hai giai câp và chính vì thê sự không vững chắc của 
Đảng có thẻ xảy ra và sự sụp đỗ của Đảng có thể không tránh khỏi, nêu nhưữ 
giữa hai giai câp đó không có được sự hòa thuận. Trong trường hợp đó mà 
thi hành những biện pháp này hay những biện pháp khác, hoặc nói chưng 
bàn đên tính chât vững chắc của TƯ chúng ta, đều là vô ích. Trong trường 
hợp như vậy thì không có biện pháp nào có khả năng ngăn ngừa được sự 
phân liệt cả. Nhưng tôi hy vọng đó chỉ là một tương lai quá xa xôi và một 
sự kiện quá  hiêm có, để đáng được bàn tới. 

Tôi muôn nói đên tính chât vững chắc là bảo đảm tránh được sự phân 
liệt trong thời gian sắp tới, và tôi định đưa ra ở đây một sô ý kiên có tính 
chât thuần túy cá nhân. 

Về mặt này, tôi cho rằng điểm căn bản trong vân đề tính chât vững chắc 
là ở những ủy viên TƯ như Xta-lin và Tơ-rôt-xki. Theo tôi, quan hệ giữa 
hai đồng chí đó với nhau chứa đựng phần lớn môi nguy cơ phân liệt, một sự 
phân liệt có thể tránh được và đẻ tránh nó thì theo ý kiên tôi, ngoài những 
việc khác ra, cẩn phải tăng sô lượng ủy viên TƯ đên so, đên roo người. 

Đồng chí Xta-lin, sau khi trở thành Tổng bí thư, đã tập trung trong tay 
mình một quyền lực vô hạn, và tôi chưa chắc rằng đồng chí ây lúc nào cũng 
biệt sử dụng quyền lực ây với một sự thận trọng đầy đủ. Mặt khác, đồng 
chí Tơ-rôt-xki, như cuộc đâu tranh của đồng chí ây chông lại TƯ nhân 
ân đề về Bộ đân ủy Giao thông vận tải đã chứng tỏ, không chỉ tỏ ra là người 
có những khả năng xuât sắc. Có lẽ đó là người có năng lực nhất trong TƯ 
hiện nay, song lại quá tự tín và quá ư say mê với phương diện hành chính 
trong công việc. 

Hai phầm chât ây của hai lãnh tụ xuât sắc của TƯ hiện tại có khả năng 
vô tình dẫn đền phân liệt, và nêu Đảng ta không thi hành những biện pháp 


798 V. I. Lô-nin 
———__-`Y '!‹k+,. 


để ngăn ngừa điểu đó, thì sự phân liệt có thể xảy ra một cách bât 
ngờ. 

Tôi sẽ không nhận xét thêm vẻ phẩm chât cá nhân của những ủy viên 
khác trong TƯ. Tôi chỉ nhắc lại chuyện xảy ra hồi tháng mười của Zi-nô- 
vi-ep và Ca-mê-nhep””', tât nhiên, không phải là việc ngẫu nhiên, song việc 
đó cũng không thể dùng đẻ buộc tội riêng họ, cũng như không thể dùng chủ 
nghĩa bôn-sê-vích để buộc tội Tơ-rôt-xki. 

Trong sô những ủy viên trẻ trong TƯ, thì tôi muôn nói vài lời về Bu- 
kha-rin và Pi-a-ta-côp. Theo tôi, đó là những lực lượng xuât sắc hơn cả 
(trong sô những lực lượng trẻ nhât), và về họ thì cần phải chú ý điều này: 
Bu-kha-rin không chỉ là một nhà lý luận đáng quý nhât và ưu tú nhât của 
Đảng, đồng chí ây còn được coi là, một cách có lý, đứa con cưng của toàn 
Đảng, nhưng những quan điểm lý luận của đồng chí ây thì chỉ có thể được 
coi một cách rât dè dặt là hoàn toàn mác-xít, vì rằng đồng chí ây có cái gì 
đây có tính chât kinh viện (đồng chí ây chưa hề được học, và tôi cho rằng, 
chưa bao giờ đồng chí ây đã hiểu đầy đủ phép biện chứng cả). 

2s. x11. Tiêp đền Pi-a-ta-côp — một con người rõ ràng là có ý chí xuât 
sắc và khả năng xuât sắc, nhưng lại quá say sưa với lôi hành chính và phương 
điện hành chính của công việc, nên không thể trông cậy vào đồng chí ây 
trong vân đề chính trị quan trọng được. 

Đương nhiên, cả nhận xét này lẫn nhận xét kia mà tôi nêu ra chỉ là có 
tỉnh chât trước mắt hiện nay với giả định rằng cả hai cán bộ xuât sắc và 
trung thành ây sẽ không có dịp bổ sung thêm những kiên thức của mình và 
sửa đổi tính chât phiên diện của mình. 

Lê-nin 

25. XII. 1922. 

Do M. V. ghi. 


BỒ SUNG VÀO THƯ ĐỀ NGÀY 24 THÁNG CHẠP NĂM 1923 


Xta-lin quá thô bạo, và khuyết điểm này hoàn toàn có thẻ tha thứ được 
trong quan hệ giữa chúng ta, những người cộng sản, nhưng lại không thê 
nào tha thứ được trong chức vụ người Tổng bí thư. Vì vậy, tôi đề nghị với 
các đồng chí nghĩ cách chuyên Xta-lin ra khỏi cương vị đó và cử vào cương 
vị đó một người khác, người này về mọi phương diện khác chỉ cần trội hơn 
Xta-lin một điểm, tức là rộng lượng hơn, tử tê hơn, lễ độ hơn và chu đáo 
hơn đổi với các đồng chí, ít bât thường tính hơn, v.v... Điểm này có vẻ 
như là một điểu vụn vặt không đáng kẻ. Nhưng tôi nghĩ rằng, xuât phát từ 


- Thư gửi Đại hội 799 


quan điểm ngăn ngừa sự phân liệt và từ quan điểm mà tôi đã viết trên về môi 
quan hệ giữa Xta-lin và Tơ-rôt-xki, thì đó không phải là điều vụn vặt, hay 
đó là điểu vụn vặt có thể có tẩm quan trọng quyêt định. 


L§-nh 
Do L. F. ghi. 
4 tháng giêng 10923. 


I" 


Tiếp tục bản ghi. 
26 tháng chạp 1922. 


Việc tăng sô lượng ủy viên TƯ lên đên so hay thậm chí 1oo người, theo 
tôi, là phải nhằm hai hoặc thậm chí ba mục đích: sô ủy viên TƯ càng đông 
thì càng có nhiều người được học công tác của Trung ương và càng ít có 
nguy cơ phân liệt do một sự bât cần nào đây. Việc thu hút nhiều công nhân 
tham gia vào TƯ sẽ giúp cho công nhân cải tiên bộ máy của chúng ta, bộ 
máy này chẳng ra gì cả. Thực ra thì bộ máy ây được thừa hưởng của chê 
độ cũ, mà cải tạo nó trong một thời hạn ngắn ngủi như thê, nhât là trong lúc 
có chiên tranh, có nạn đói, v.v... thì hoàn toàn không thê làm được. Vì vậy; 
đôi với «các nhà phê bình» đang mìa mai chua chát hoặc thâm độc vạch ra 
cho chúng ta thây những chỗ hư hỏng của bộ máy chúng ta, thì chúng ta có 
thể bình tĩnh trả lời rằng những con người ây hoàn toàn chẳng hiểu gì hết 
về tình hình của cuộc cách mạng hiện nay. Trong vòng năm năm mà muôn 
cải tạo bộ máy một cách đầy đủ, thì nói chung không thể làm được nhất là 
trong tình hình mà cuộc cách mạng của chúng ta đã diễn ra. Trong vòng 
năm năm, chúng ta đã thiết lập được một kiểu Nhà nước mới, trong đó 
công nhân dẫn đầu nông dân chông lại giai câp tư sản, thê là đã khá lắm rồi, 
mà điểu đó lại được tiên hành trong điều kiện của hoàn cảnh quốc tê thử 
địch với chúng ta thì cũng đã là một công việc lớn lao lắm rồi. Tuy nhiên, 
nhận thức được điều đó, nhưng chúng ta không được phút nào quên rằng 
bộ máy của chúng ta thực chât là một bộ máy lây được của Nga hoàng và 
của giai câp tư sản, mà giờ đây khi thời bình đã đên và khi đã đảm bảo được 
nhu cầu tôi thiểu để khỏi đói, thì toàn bộ công tác của chúng ta phải nhằm 
cải tiên bộ máy. 

Tôi hình dung công việc như thê này: vài chục công nhân tham gia vào 
TƯ, sẽ làm tôt hơn bât cứ người nào cái công việc kiểm tra, cả itiên và cải 
tổ bộ máy của chúng ta. Bộ dân ủy Thanh tra công nông, lúc đầu thực 


800 VU. 1. Lê-nin 


hiện chức năng đó, đã tỏ ra không đủ sức cáng đáng nỗi chức năng đó và 
bây giờ nó chỉ có thể được sử đụng như là «phụ tùng» hoặc người phụ tá các 
ủy viên TƯ ây, trong những điều kiện nhât định. Theo tôi, những công 
nhân tham gia vào TƯ thì cần phải lựa chọn không phải trong sô công nhân 
đã từng làm việc lâu năm rồi trong các Xô-viêt (trong phần này bức thư của 
tôi, chỗ nào nói đền công nhân là tôi cũng kề cả nông dân vào đó), bởi vì 
trong những người công nhân đó đã hình thành nên những tập tục nhât 
định và những thiên kiên nhât định, mà chính là chúng ta phải đầu tranh 
chồng lại những cái đó, 

Trong sô công nhân ủy viên TƯ, chủ yêu phải gồm những công nhân 
đứng ở bên dưới cái tầng lớp mà năm năm qua đã được cât nhắc vào hàng 
ngũ những viên chức xô-viêt, và thuộc vào hạng những công nhân và nông 
dân bình thường, những người này, tuy nhiên, lại không thuộc vào hạng 
người bóc lột trực tiêp hay gián tiệp. Tôi cho rằng những người công nhân 
như thê, có mặt trong tât cả mọi phiên họp của TƯ, trong tât cả mọi phiên 
họp của Bộ chính trị, đọc tât cả mọi văn kiện của TƯ, có thể họp thành 
những cán bộ trung thành đâu tranh cho chê độ xô-viêt, có khả năng, thứ 
nhât là, tăng cường tính chât vững chắc cho bản thân TƯ, và thứ hai là, có 
khả năng hoạt động một cách có hiệu quả để đổi mới và cải tiên bộ máy, 


Lô-nin 
Do L. E. ghi. 
26. XII, 1922. 
In lần đầu tiên năm 1gs6 Tập 45, tr. 243—248‹ 


trong tạp chí «Người cộng sản›, 
sô 9. 


NHỮNG TRANG NHẬT KÝ 


Tác phẩm vừa mới xuât bản nói vẻ trình độ biết chữ của dân cư Ñga 
theo tài liệu điểu tra năm 1ọ2o (eTình hình biêt chữ ở nước Nga», Mạc- 
tư-khoa, 1922, Cục thông kê trung ương, Ban thông kê giáo dục quôc dân) 
là một sự kiện có ý nghĩa rât quan trọng. 

Tôi nêu lên dưới đây một bảng thông kê lây ở tác phẩm đó, chỉ rõ sô 
người biệt chữ ở Nga trong những năm 1897 và 1920: 


Sô đàn ông| Sô đàn bà | Số người 
biết đọc vài biết đọc và |biêt đọc và 


biết việt | biết viết biết việt 
trong I.ooo| trong I.Ooo | trong 1.ooo 
người người người 


1897 | 192o | 18o7 | 192o | 1897 | 192o 


1. Bộ phận nước Nga thuộc châu 


ÂU ý +. v06 4m, 3 4v i43 ||.426.:| ⁄422. | 146.) 455: J:220::/|.330 
2. Miễn Bắc Cap-cazơ. . . . . | 241 |357 | 56 | 21s | 1so | 2ổi 
3. Xi-bê-ri (miển Tây). . . . . | 17o | 397 | 46 | 1234 | ro8 | 2r8 

Trung bình . . . . | 218 | 4o | 141 | 244 |223 | 319 


Trong lúc chúng ta ba hoa về văn hóa vô sản và quan hệ giữa văn hóa vô 
sản với văn hóa tư sản, thì những sự việc đã cho ta sô liệu chứng tỏ rằng, cứ 
nói ngay đên văn hóa tư sản, thì tình hình ở nước ta cũng rât kém cỏi. Té ra, 
chẳng đáng ngạc nhiên cả, ngay đôi với việc làm cho toàn dân biêt chữ, 
chúng ta cũng còn lạc hậu rât nhiều, và thậm chí so với thời Nga hoàng (187) 
thì sự tiên bộ của chúng ta cũng còn quá ư chậm chạp. Đây là một sự cảnh 
cáo nghiêm khắc và một sự khiển trách đôi với những ai đã và đang còn tiếp 
tục mơ mộng hão huyền trên cái thiên đàng «văn hóa vô sản, Điều đó chứng 


5]—2886 


802 V. I. Lê-nin 


tỏ rằng chúng ta còn phải làm biết bao nhiêu công việc vât vả câp thiệt nữa 
mới đạt đên trình độ một nước văn minh thông thường ở Tây Âu được. 
Sau nữa, điểu đó còn chứng tỏ rằng bây giờ, muôn đạt đên một trình độ 
thật sự văn hóa ít nhiều, thì chúng ta còn phải hoàn thành biêt bao nhiêu 
công tác nữa, dựa trên cơ sở những thành quả vô sản của chúng ta. 

Chúng ta không nên tự hạn chê mình chỉ biêt có cái sự thật không thể 
chổi cãi được, nhưng quá ư lý thuyêt ây. Đền khi xét lại dự toán ngân sách 
quý sắp tới, chúng ta cũng phải bắt tay vào việc một cách thiêt thực nữa. 
Cô nhiên, cái cần phải bớt, trước hêt, không phải là những khoản chỉ của 
Bộ dân ủy Giáo dục, mà là những khoản chỉ của các cơ quan khác, đẻ dùng 
những sô tiền bớt ra đó vào những nhu cầu của Bộ dân ủy Giáo dục. Trong 
một năm như năm nay, chúng ta đã được bảo đảm tương đôi về lương thực, 
thì không nên keo cú, bùn xỉn trong việc tăng khẩu phần bánh mì của giáo 
viên nữa. 

Công tác hiện đang tiên hành về mặt giáo dục quôc dân, nói chung, 
không thẻ cho là quá nhỏ hẹp được. Người ta đã làm rât nhiều để thức tỉnh 
giáo giới cũ, thu hút họ vào việc thực hiện những nhiệm vụ mới, làm cho họ 
quan tâm đên cách thức mới trong việc đặt vân để sư phạm, làm cho họ 
quan tâm đên các vân để như vân để tôn giáo. 

Nhưng chúng ta lại bỏ qua mât việc chủ yêu. Chúng ta không quan tâm 
hoặc quan tâm rât không đầy đủ đên việc nâng cao địa vị người giáo viên 
nhân dân lên đên trình độ xứng đáng, mà thiêu cái đó, thì không thẻ nói đền 
một nền văn hóa nào cả,— dù là văn hóa tư sản đi nữa, chứ đừng nói gì 
đền văn hóa vô sản. Vân đề cần nói ở đây là tình trạng thiêu văn hóa có tính 
chât nửa Á châu, mà cho mãi đên nay chúng ta vẫn chưa thoát khỏi và không 
thể nào thoát khỏi được, nêu không cô gắng đên nơi đên chôn; tuy rằng 
chúng ta có khả năng thoát khỏi tình trạng đó, vì không có một nơi nào trên 
thê giới mà quần chúng nhân dân lại tha thiêt đền nền văn hóa chân chính 
như ở nước ta; không có một nơi nào mà các vân để của nền văn hóa đó 
lại được đặt ra một cách sâu sắc và triệt đề bằng ở nước ta; không có rnột 
nước nào trên thê giới mà chính quyền Nhà nước lại nằm trong tay giai câp 
công nhân và sô đông trong giai câp này lại thây rât rõ rằng mình còn thiêu 
thôn, — chưa nói về mặt văn hóa, mà ngay về mặt biêt chữ, không ở đâu như 
ở nước ta, giai câp công nhân lại sẵn sàng hy sinh và đang chịu hy sinh to 
lớn như thê đẻ cải thiện đời sông của mình về mặt này. 

Chúng ta hãy còn làm được quá ít, vô cùng là ít, trong việc điều chỉnh 
ngân sách Nhà nước nhằm thỏa mãn trước hệt những nhu cầu của nền giáo 
dục quốc dân sơ bộ. Thậm chí ngay trong Bộ dân ủy Giáo dục, người ta 


Những trang nhật ký 803 


cũng thây vô sô trường hợp biên chẻ phình ra một cách quá đáng, như là 
biên chẻ Nhà xuât bản quốc gia chẳng hạn, người ta quên mật rằng điều 
Nhà nước phải lo đền trước tiên không phải là công việc xuât bản, mà là 
làm sao cho có người đọc, làm sao cho sô người biết đọc tăng lên; đề trong 
nước Nga sau này công việc xuất bản có được quy mô chính trị rộng lớn 
hơn. Theo tập quán cũ (xầu), thì chúng ta vẫn còn dành nhiều thời gian và 
công sức vào các vân đề kỹ thuật như vân đề xuât bản, hơn là vào vân đề có ý 
nghĩa chính trị chung là làm cho dân biết chữ. 

Nêu ta lầy Tổng cục giáo dục chuyên nghiệp mà nói, thì chúng tôi 
tin chắc rằng ngay cả ở đó nữa, người ta cũng thây có rât nhiều cái thừa, 
phình ra vì lợi ích hành chính hẹp hòi, chứ không dựa theo như cầu của một 
nền giáo dục quôc đân rộng rãi. Hoàn toàn không phải là tât cả những việc 
đang làm ở Tổng cục giáo dục chuyên nghiệp là đã xuât phát từ ý muôn chính 
đáng nâng cao trước tiên việc giáo dục thanh niên ở các công xưởng và 
nhà máy và làm cho việc giáo dục này có một phương hướng thiệt thực. 
Theo quan điểm này, nêu ta xét kỹ biên chê của Tổng cục giáo dục chuyên 
nghiệp thì sẽ thây nhiều cái phình ra một cách giả tạo, cần phải loại bỏ đi. 
Trong một Nhà nước công nhân, muôn phát triển nền giáo dục sơ học cho 
nhân dân, thì chúng ta có thể và phải tiêt kiệm nhiều hơn nữa bằng cách 
đóng cửa những cơ quan có tính chât một trò tiêu khiển nửa quý phái, hay 
những cơ quan hiện nay chưa cẩn đên và còn lâu nữa vẫn chưa thẻ cần đền, 
mà chúng ta không thể cẩn đền được, khi còn trong tình trạng biêt chữ của 
nhân dân như bản thông kê đã chỉ rõ. 

Người giáo viên nhân dân ở nước ta phải được đưa lên một địa vị mà 
trước kia họ chưa từng có, hiện nay vẫn không có và không thẻ có được 
trong xã hội tư sản, Đó là một chân lý không cần phải chứng minh. Chúng 
ta phải tiên tới tình hình ây bằng công tác nâng cao một cách có hệ thông, 
liên tục và bền bỉ trình độ tỉnh thần của giáo viên, đề chuẩn bị toàn diện 
cho họ xứng với danh hiệu thật sự cao cả của mình, và nhât là, đặc biệt là, 
chủ yêu là phải cải thiện đời sông vật chât cho họ. 

Cần phải tăng cường một cách có hệ thông công tác tổ chức trong hàng 
ngũ giáo viên nhân dân để biên họ từ những người xưa nay vôn là chỗ dựa 
của chê độ tư sản trong tât cẢ các nước tư bản không trừ một nước nào, 
thành chỗ dựa của chẽ độ xô-viêt, để thông qua họ mà làm cho giai câp nông 
dân tách ra khỏi liên minh với giai cầp tư sản và đi đên liên minh với giai 
câp vô sản. 

Nhân đây xin nói qua rằng, đôi với vân để này, những chuyên đi công 
tác về nông thôn đều đặn của công nhân có một tác dụng đặc biệt; thật r2; 


5Ị* 


804 V. I. Lê-nữ 


việc ây chúng ta đã có thực hiện, cần phải phát triển nó một cách có kê hoạch. 
Đôi với những biện pháp như những chuyên đi â y, thì đáng phải bỏ ra 
những sô tiền mà chúng ta rât thường hay phung phí uỗng cho bộ máy hành 
chính hầu như hoàn toàn thuộc về một thời kỳ lịch sử đã qua rồi. 

Tôi đã thu thập tài liệu để viêt bài diễn văn nói về việc công nhân ở 
thành thị đỡ đầu dân cư ở nông thôn, bài mà tôi đã không thể đọc được 
trong kỳ Đại hội các Xô-viêt họp tháng chạp năm 1oa2. Một sô tài liệu là do 
đồng chí Khô-đô-rôp-xki cung cầp cho tôi, và bây giờ tôi nêu vân để này 
đẻ các đồng chí nghiên cứu, vì bản thân tôi đã không kịp nghiên cứu, và 
không thể qua Đại hội các Xô-viêt mà công bô được. 

Đây là một vân đẻ chính trị chủ yêu có ý nghĩa quyêt định đôi với toàn 
bộ cuộc cách mạng của chúng ta: vân để thái độ của thành thị đôi với nông 
thôn. Trong khi Nhà nước tư sản thường xuyên cô hêt sức làm cho công 
nhân thành thị đân độn đi, bằng cách huy động vào mục đích ây tât cả sách 
báo xuât bản bằng tiền của Nhà nước, tiền của các đẳng phái Nga hoàng và 
tư sản, thì chúng ta có thể và phải dùng chính quyền của chúng ta đẻ thật 
sự làm cho công nhân thành thị trở thành người truyền bá tư tưởng cộng 
sản trong giai câp vô sản nông thôn. 

Tôi đã nói ‹cộng sảm và xin nói dè chừng ngay, vì sợ có thê gây ra hiểu 
nhầm hoặc hiểu một cách cứng đờ. Điểu tôi đã nói đó, không mảy may có 
nghĩa là chúng ta phải đưa ngay vào nông thôn những tư tưởng cộng sản 
thật là thuần túy và chặt chẽ. Chừng nào mà chúng ta còn chưa có cơ sở 
vật chât cho chủ nghĩa cộng sản ở nông thôn, thì làm như thê có thể nói là 
một việc có hại, một tai họa cho chủ nghĩa cộng sản. 

Không. Trước hệt phải đặt môi tiêệp xúc giữa thành thị và nông thôn, 
:nà hoàn toàn không để ra yêu cầu định trước là đem chủ nghĩa cộng sản du 
nhâp vào nông thôn. Một yêu cầu như thê hiện nay chưa thẻ đạt được. Vêu 
cầu đó hiện nay chưa hợp thời. Để ra yêu cầu đó thì sẽ không có lợi, mà 
ngược lại có hại cho sự nghiệp của chúng ta. 

Nhưng thiết lập sự tiếp xúc giữa công nhân thành thị và những người 
lao động ở nông thôn, kiên lập giữa họ một hình thức bạn bè, một hình 
thức có thể tạo ra dễ dàng, thì đó là nghĩa vụ của chúng ta, đó là một trong 
những nhiệm vụ cơ bản của giai câp công nhân nắm chính quyền. Để thực 
hiện việc ây, cẩn phải lập ra một sô tổ chức (của Đảng, công đoàn, của tư 
nhân) gốm các công nhân các công xưởng và nhà máy, các tổ chức này có 
mục đích thường xuyên giúp đỡ việc phát triển văn hóa ở nông thôn. 

Liệu chúng ta có thể đem tât cả các chỉ bộ thành thị ‹phân phôi› cho các 
chỉ bộ nông thôn, làm sao cho mỗi chỉ bộ công nhân được ‹gắn liền vào một 


Những trang nhật lý 805 


chi bộ nông thôn, luôn luôn nhân mọi cơ hội, đẻ thỏa mãn như cầu văn hóa 
này hoặc nhu cầu văn hóa khác của chi bộ kêt nghĩa với mình đó, được chăng? 
Hoặc chúng ta có thể tìm ra những hình thức liên kêt khác chăng? Ở đây 
tôi chỉ đặt vân đề đẻ lưu ý các đồng chí, để nêu ra kinh nghiệm ở miễn Tây 
Xi-bê-ri (do đồng chí Khô-đô-rôp-xki cho tôi biết) và để để ra, với tât cả 
quy mô không lồ của nó, nhiệm vụ văn hóa trọng đại có một ý nghĩa lịch 
sử toàn thê giới ây. 

Ñgoài ngân sách chính thức hay ngoài những môi liên hệ chính thức của 
chúng ta ra, chúng ta hầu như vẫn chưa làm được một chút gì cho nông 
thôn cả. Thật ra, những môi liên hệ văn hóa giữa thành thị và nông thôn ở 
nước ta tự bản thân nó vẫn mang và nhât định phải mang một tính chât 
khác hẳn. Dưới chê độ tư bản, tác động của thành thị đôi với nông thôn đã 
làm đổi bại nông thôn về mặt chính trị, kinh tễ, đạo đức, thể chât, v.v... Ở 
chúng ta, thành thị tự nó đang bắt đầu có tác động trái hẳn lại đôi với nông 
thôn. Nhưng toàn bộ điều đó đều diễn ra một cách tự nhiên và tự phát; 
tác động này có thể tăng thêm (rồi có thẻ tăng lên gâp trăm lần) nêu chúng 
ta làm cho công tác đó có một tính chât tự giác, có kê hoạch và có hệ thông. 

Chỉ khi nào chúng ta đã nghiên cứu được vân đề ây, đã thành lập được 
mọi thứ hội của công nhân, — đồng thời ngăn ngừa bằng mọi cách đẻ cho 
các hội ây khỏi bị quan liêu hóa, — đẻ để ra, thảo luận vân để và giải quyết 
nó một cách thực tiễn — thì khi đó chúng ta mới bắt đầu tiên lên (và đên 
lúc đó thì chắc chắn chúng ta sẽ tiên lên nhanh chóng gâp trăm lần). 
Ngày 2a tháng giêng 1923. 

(Sự thậu, sô 2; ngày 4 Tập 45, tr. 263—268. 


tháng giêng năm 1922. 
Ký tên: NW. Lê-nỉn. 


BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HỢP TÁC” 


I 


Tôi thây hình như chúng ta không chú ý đầy đủ đền chẽ độ hợp tác. 
Chưa chắc mọi người đều hiểu được rằng hiện nay, từ Cách mạng tháng 
Mười và không tùy thuộc ở chính sách kinh tê mới (trái lại, vẻ mặt này phải 
nói: chính là nhờ có chính sách kinh tê mới), chê độ hợp tác ở nước ta đã 
có một tầm quan trọng thật là đặc biệt. Trong sự mơ tưởng của những 
người đề xướng ra chê độ hợp tác trước đây có khá nhiều ảo tưởng. Những 
ảo tưởng đó thường khiên cho người ta buồn cười vì tính chât kỳ quặc của 
chúng. Nhưng kỳ quặc ở chỗ nào? Ở chỗ người ta không thây được ý 
nghĩa cơ bản, chủ yêu của cuộc đầu tranh chính trị của giai câp công nhân 
đề lật đồ nền thông trị của bọn bóc lột. Hiện nay, nước ta đã lật đỗ nền 
thông trị của bọn bóc lột, và nhiều mơ tưởng trước đây là kỳ quặc, thậm 
chí lãng mạn, thậm chí tầm thường của những người để xướng ra chê độ 
hợp tác ngày trước, đang trở thành một sự thật rõ rệt nhât. 

Thật vậy, ở nước ta, một khi chính quyển Nhà nước đã vào tay giai 
cầp công nhân, một khi mọi tư liệu sản xuât đều thuộc về chính quyền Nhà 
nước ây thì trên thực tê, chúng ta chỉ còn có việc tổ chức nhân dân vào các 
hợp tác xã mà thôi. Khi nhân dân đã vào hợp tác xã tới một mức đông nhât, 
thì chủ nghĩa xã hội tât nhiên đạt được mục đích, chủ nghĩa mà trước đây 
những người tin chắc một cách hợp lý là phải tiên hành đâu tranh giai cầp, 
đầu tranh giành chính quyển v.v.., đã chê nhạo rât đúng, đã chê cười, đã 
khinh miệt. Nhưng không phải tât cả các đồng chí đều hiểu rõ là con đường 
hợp tác hóa đôi với nước Nga chúng ta hiện nay, có một tầm quan trọng 
to lớn vô cùng. Trong chính sách kinh tê mới, chúng ta đã từng nhân 
nhượng đôi với nông dân, là thương nhân, nhân nhượng đôi với nguyên 
tắc thương nghiệp tư nhân; chính là do đó mà có (trái với ý nghĩ của một sö 
người) ý nghĩa lớn lao của chê độ hợp tác. Nói đúng ra thì do có chính sách 
kinh tê mới, nên điều chúng ta cần phải làm là tổ chức những tầng lớp nhân 
dân Nga khá sâu rộng vào các hợp tác xã, vì hiện nay, chúng ta đã tìm ra 
phương sách két hợp lợi ích tư nhân, lợi ích thương nghiệp tư nhân với 
việc Nhà nước kiểm soát và giám sát lợi ích đó, phương sách làm cho lợi 
ích tư nhân phục tùng lợi ích toàn thể; điều này trước đây là vẫn để nan giải 


Bàn sẽ chề độ hợp tác 807 


đôi với nhiều, rât nhiều người xã hội chủ nghĩa. Thật vậy; việc chính quyền 
Nhà nước chỉ phôi hêt thầy mọi tư liệu sản xuât chủ yêu, việc giai 'cập vô sản 
nắm giữ chính quyển Nhà nước, việc giai cÂp vô sản liên minh với hàng 
chục triệu tiểu nông và tiểu nông cực nhỏ, việc giai cầp vô sản nắm vững 
quyền lãnh đạo nông dân, v.v... — phải chăng những việc đó không phải 
là tât cả những thứ cần thiêt đề có thể xây đựng với chê độ hợp tác, và chỉ 
riêng với chê độ hợp tác mà trước đây chúng ta coi là có tính chât con buôn, 
và bây giờ đây, đưới chính sách kinh tê mới, về một vài mặt nào đó, chúng 
ta vẫn có quyển coi như thẻ, phải chăng những việc đó không phải là tât 
cả những thứ cần thiết để xây dựng một xã hội chủ nghĩa toàn vẹn hay sao ? 
Đó chưa phải là xây dựng xong hẳn xã hội xã hội chủ nghĩa, nhưng đó là 
tất cả những cái cần thiết và đầy đủ đề làm việc xây đựng đó. 

Nhưng chính đó là điểu mà nhiều người công tác thực tê của chúng ta 
coi nhẹ. Họ khinh miệt việc hợp tác hóa ở nước ta, họ không thây được 
tầm quan trọng đặc biệt của nó trước hết là về phương diện nguyên tắc 
(Nhà nước nắm quyền sở hữu tư liệu sản xuât), sau đó là về phương diện 
nó làm cho chúng ta có khả năng tiên sang một chê độ mới bằng con đường 
giản đơn hơn, dễ dàng hơn, dễ tiềp thu hơn đôi uới nông dân. 

Mà đó lại là điểm chủ yêu. Tưởng tượng ra đủ thứ hình thức liên hợp 
công nhân để xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là một việc, còn học cách thực 
tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ây để làm cho bát cứ người tiều nông nào 
cũng đều có thể tham gia sự nghiệp kiên thiệt ây, thì lại là một việc khác. 
Giai đoạn ây, hiện nay chúng ta đã đạt tới. Và chắc chắn là chúng ta, tuy đã 
đạt tới giai đoạn đó, nhưng chúng ta khai thác nó một cách thật chưa đầy đù. 

Khi chuyển sang chính sách kinh tê mới, chúng ta đã làm quá đáng, 
không phải vì chúng ta đã quá coi trọng nguyên tắc công thương nghiệp 
tự do, mà đã làm quá đáng vì chúng ta đã quên mât chê độ hợp tác; vì hiện 
nay chúng ta vẫn coi nhẹ chê độ hợp tác; vì chúng. ta đã bắt đầu quên mật 
ý nghĩa to lớn phi thường của chê độ hợp tác về hai phương diện đã nói 
trên. 

Bây giờ, tôi muôn nói với bạn đọc về việc mà người ta có thể làm và 
phải thực tê làm ngay, xuât phát từ nguyên tắc hợp tác đó. Ngay từ bây 
giờ, có thể và nên dùng những phương sách nào đề phát triển nguyên tắc 
«hợp táo ây, để làm cho bât cứ ai cũng thây rõ ý nghĩa xã hội chủ nghĩa của 
nó? 

Vẻ mặt chính trị, cẩn làm thê nào cho chẳng những các hợp tác xã, nói 
chung và luôn luôn, hưởng được một sô ưu đãi nào đây, mà sô ưu đãi này 
phải là những ưu đãi thuần túy về vật chât (tỷ suât lợi tức trả cho ngân hàng, 


808 V. I. Lê-nin 
——=—=——--ˆ`.....'.°:.‹..........-:.... 
v.v..). Nhà nước cẩn bỏ ra cho hợp tác xã vay một số vôn ít ra cũng là cao 
hơn đôi chút so với sô vồn cho xí nghiệp tư nhân vay, thậm chí cho Vay 
ngang với mức ngân sách câp cho công nghiệp nặng, v.v... 

Bầt cứ chè độ xã hội nào cũng chỉ nảy sinh với điểu kiện là được một 
giai câp nhât định nào đó giúp đỡ vẻ tài chính. Chẳng cần phải nói cũng 
thây rằng chủ nghĩa tư bản ‹tự do» nảy nở ra, đã phải tôn cả hàng trăm, hàng 
trăm triệu rúp. Hiện nay, chúng ta phải nhận thức đầy đủ và thực hành cụ 
thể sự thật là: trong lúc này, chê độ xã hội mà chúng ta phải đặc biệt giúp 
đỡ, là chê độ hợp tác. Nhưng phải nhận thức đúng đắn sự giúp đỡ của 
chúng ta đôi với chê độ đó; nghĩa là cẩn nhận rõ không phải là đôi với bât 
cứ một chê độ hợp tác nào chúng ta cũng giúp đỡ; mà chúng ta chỉ giúp 
đỡ chè độ hợp tác được quần chúng nhân dân chân chính thực sự tham gia. 
Cho những nông dân tham gia chê độ hợp tác xã được hưởng một món 
tiền thưởng là một hình thức rât đúng, nhưng đồng thời cũng phải kiểm 
tra tình hình tham gia đó, xem sự tham gia đó tự giác và có ích đên mức nào, 
đó là then chôt của vân để. Khi một người công tác hợp tác xã đền một 
thôn để xây dựng một cửa hàng hợp tác xã, thì nói cho đúng ra, dân cư hoàn 
toàn không tham gia việc xây dựng ây. Nhưng khi nhìn thây có lợi cho bản 
thân họ, họ sẽ tìm cách mau chóng tham gia hợp tác xã đó. 

Vân để này còn có một mặt khác nữa. Đứng trên quan điểm của người 
Âu châu «văn minh» (trước tiên là có học thức) mà nói, thì chúng ta chỉ 
cần làm thêm rât ít nữa là toàn thể dân cư sẽ tham gia tích cực chứ không 
phải tiêu cực, vào hoạt động hợp tác xã. Thật ra, chúng ta «chỉ» cần làm một 
việc: làm cho dân cư nước ta đủ «văn min» để thây rõ tât cả lợi ích của việc 
tham gia một cách phô biên vào hợp tác xã, và đẻ tổ chức mỹ mãn việc tham 
sia đó. «Cñỉz cần thê thôi. Hiện nay, chúng ta không cần những biện pháp 
cao minh nào khác đẻ chuyên sang chủ nghĩa xã hội. Nhưng muôn làm được 
chữ ‹chỉ› đó, cần phải có cả một cuộc cách mạng, cả một thời kỳ phát triển 
văn hóa của toàn thẻ quần chúng nhân dân. Vì thê cho nên quy tắc của chúng 
ta là: càng ít bày vẽ những điều phiển phức càng tôt, càng ít bịa đặt ra những 
cái không cần thiệt càng tôt. Về phương diện này, chính sách kinh tê mới là 
một bước tiên, vì nó thích hợp với trình độ của người nông dân bình thường 
nhất; vì nó không để ra yêu cẩu quá cao đôi với nông dân; nhưng muôn 
thông qua chính sách kinh tê mới mà làm cho toàn thể dân cư ai cũng tham 
gia hợp tác xã, thì cần phải có cả một thời kỳ lịch sử. Cứ cho là công việc 
trôi chảy, thì chúng ta cũng cần phải mât một thời gian ro hay 2o năm mới 
có thê vượt qua được thời kỳ lịch sử ây. Tuy nhiên, đó lại là một thời kỳ 
lịch sử đặc biệt; và nêu không trải qua thời kỳ lịch sử ây, ¬% cho mọi 


Bàn về chè độ hợp tác 809 


người đều biết đọc biết việt, không có một trình độ hiểu biết đầy đủ về công 
việc, không giáo dục đầy đủ cho dân cư biêt dùng sách báo, không có cơ 
sở vật chât cho việc đó, không có những sự đảm bảo nào đó, chẳng hạn, 
đẻ chông nạn mât mùa, nạn đói, v.v...— không có tât cả những điều kiện 
như thê, thì chúng ta sẽ không thẻ đạt được mục đích. Hiện nay, toàn bộ 
vân để là phải biệt kêt hợp đà nhiệt tình cách mạng ây, tỉnh thần phân khởi 
cách mạng ây, tính thần mà chúng ta đã biểu lộ đầy đủ, tỉnh thần đã đạt 
được kết quả hoàn toàn, — là phải biết kết hợp tinh thần đó với bản lĩnh 
(È đây, tôi hầu như muôn nói chữ này) của gã con buôn khôn khéo và có 
học, như thê là đủ đề thành một người công tác hợp tác xã giỏi. Nói bản 
lĩnh của gã con buôn, là tôi muôn nói đên bản lĩnh của gã con buôn văn minh. 
Những người Nga hoặc người nông dân thôi, mà nghĩ rằng: nêu đi buôn là 
có bản lĩnh của gã con buôn, thì họ cần phải ghi nhớ lây điểu nói trên đó. 
Nghĩ như vậy là hoàn toàn không đúng. Người đó có buôn bán thật, nhưng 
từ việc buôn bán đên việc có bản lĩnh của gã con buôn văn minh, thì còn cách 
nhau rất xa. Người đó buôn bán theo kiểu châu Á; trái lại, muôn là một 
gã con buôn thật sự thì người đó phải buôn bán theo kiểu châu Âu. Và muôn 
được như thê, thì người đó phải trải qua cả một thời kỳ rât lâu dài. 

Bây giờ tôi kết thúc: phải cho chê độ hợp tác hưởng một sô những đặc 
quyền về kinh tê, tài chính, ngân hàng, sự giúp đỡ của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa chúng ta đôi với nguyên tắc tổ chức mới của dân cư phải nhằm 
vào chỗ đó. Nhưng đó mới chỉ là để ra những nêt lớn của vân để, vì còn cần 
phải xác định, quy định tỉ mỉ mặt thực tiễn của vân để nữa, nghĩa là chúng 
ta còn phải tìm ra hình thức tiền thưởng› (và những điều kiện câp tiền 
thưởng) đôi với việc hợp tác hóa, hình thức làm cho chúng ta có thê giúp 
đỡ có hiệu quả các hợp tác xã và đào tạo những người làm công tác hợp tác 
xã văn minh. Còn khi các tư liệu sản xuât đã thuộc về xã hội và khi giai câp 
vô sản đã thắng giai cÂp tư sản về mặt giai câp, thì chê độ của những người 
làm công tác hợp tác xã văn minh chính là chê độ xã hội chủ nghĩa. 

Ñgày 4 tháng giêng 19232. 
n" 

Mỗi lần tôi nói đền chính sách kinh tê mới, tôi đều dẫn chứng bài tôi 
viễt năm 1o18 về chủ nghĩa tư bản Nhà nước”. Điều đó đã nhiều lần làm 
cho một sô đồng chí ít tuôi hoài nghĩ. Nhưng những vân để mà các đồng 
chí đó hoài nghỉ chủ yêu là các vân để trừu tượng về chính trị. 


* Xem Tự" tập này, tr. 470—s8o. BT. 


810 V. I, Lê-nin 


Các đồng chí đó cho rằng không thể gọi một chê độ trong đó tư liệu sản 
xuât đã thuộc về giai câp công nhân, và chính quyển Nhà nước cũng đã 
thuộc về giai câp công nhân, là chủ nghĩa tư bản Nhà nước. Nhưng các đồng 
chí đó không thây rằng sở dĩ tôi dùng danh từ «chủ nghĩa tư bản Nhà nước, 
thứ: nhất là, đề vạch rõ môi liên hệ lịch sử giữa lập trường của chúng ta hiện 
nay với lập trường của tôi trước đây trong lúc tranh luận chông những 
người cộng sản gọi là tả phái; ngay hồi đó tôi cũng đã chứng minh rằng 
chủ nghĩa tư bản Nhà nước cao hơn chê độ kinh tê nước ta lúc đó; lúc đó 
điểu quan trọng đôi với tôi là quy định mỗi liên hệ lô-gích giữa chủ nghĩa 
tư bản Nhà nước thông thường với chủ nghĩa tư bản Nhà nước không 
thông thường, thậm chí còn hoàn toàn khác thường nữa, mà tôi đã giới 
thiệu với bạn đọc trong khi trình bày chính sách kinh tê mới. Thứ: hai là, 
điều mà tôi luôn luôn quan tâm tới là mục đích thực tiễn. Mục đích thực 
tiễn của chính sách kinh tê mới của ta là phải thực hiện chê độ tô nhượng; 
trong điều kiện nước ta, thì không còn nghỉ ngờ gì nữa chê độ tô nhượng 
là một loại thuần túy của chủ nghĩa tư bản Nhà nước. Đó, suy luận của tôi 
về vân đề chủ nghĩa tư bản Nhà nước là như thê. 

Nhưng còn một phương diện khác của vân đẻ, trong đó chúng ta có thể 
cẩn dùng đên chủ nghĩa tư bản Nhà nước, hoặc ít ra cũng cần phải dùng 
đền sự so sánh với chủ nghĩa tư bản Nhà nước. Đó là vân đề chê độ hợp tác. 

Chắc chắn là, trong một nước tư bản, thì hợp tác xã là tổ chức tư bản 
tập thê. Cũng chắc chắn là, trong hoàn cảnh kinh tê hiện nay của nước ta, 
đương lúc chúng ta kêt hợp xí nghiệp tư bản tư nhân (nhưng không còn cách 
nào khác hơn là xây dựng trên đât của xã hội, và cũng không còn cách nào 
khác hơn là dưới sự giám sát của chính quyền Nhà nước của giai câp công 
nhân) với các xí nghiệp kiểu xã hội chủ nghĩa triệt để (tư liệu sản xuât 
thuộc về Nhà nước; đât đai xây dựng xí nghiệp và toàn bộ xí nghiệp cũng 
đều thuộc về Nhà nước) thì phát sinh ra vân đề một loại xí nghiệp thứ ba, 
xí nghiệp loại này, về nguyên tắc, trước đây, không có tính chât độc lập; 
tức là xí nghiệp hợp tác xã. Dưới chủ nghĩa tư bản tư nhân, xí nghiệp hợp 
tác xã khác xí nghiệp tư nhân, như xí nghiệp tập thể khác với xí nghiệp tư 
nhân. Dưới chủ nghĩa tư bản Nhà nước, xí nghiệp hợp tác xã khác xí 
nghiệp tư bản Nhà nước, trước hêt vì là xí nghiệp tư nhân, sau nữa vì nó là 
xí nghiệp tập thể. Dưới chê độ hiện nay của chúng ta, xí nghiệp hợp tác xã 
khác xí nghiệp tư bản tư nhân, vì nó là xí nghiệp tập thể, nhưng nó không 
khác xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, nêu miêng đất trên đó nó được xây dựng 
và những tư liệu sản xuât đều thuộc về Nhà nước, nghĩa là về giai cầp công 
nhân. 


Bàn về chề độ hợp tác I1 


Đó là một điềm mà trong lúc bàn về hợp tác xã ở nước ta, người ta không 
đánh giá được đầy đủ. Người ta quên mât rằng: nhờ đặc điểm của chê độ 
Nhà nước của chúng ta, mà hợp tác xã ở nước ta có một tầm quan trọng 
hoàn toàn đặc biệt. Nều không kẻ những tô nhượng, — nhân tiện cũng nói 
thêm là những tô nhượng đó ở' nước ta không lây gì làm phát triển lắm, — 
thì trong hoàn cảnh nước ta, chê độ hợp tác thường hoàn toàn phù hợp với 
chủ nghĩa xã hội. 

Tôi xin nói rõ ý kiên của tôi. Những kê hoạch của các nhà để xướng ra 
hợp tác xã trước kia, kề từ Rô-be Ô-oen trở đi, đều là ảo tưởng ở chỗ nào? 
Ở chỗ họ mơ tưởng đền việc dùng chủ nghĩa xã hội đề hòa bình cải tạo xã 
hội hiện đại, mà không chú trọng đên những vân để cơ bản như đâu tranh 
giai câp, việc giai câp công nhân giành lây chính quyền, việc lật đỗ nền thông 
trị của giai câp bóc lột. Vì vậy, chúng ta có đủ lý lẽ để nói rằng nội dung chủ 
nghĩa xã hội «hợp tác xã› ây chỉ là ảo tưởng, lãng mạn, thậm chí tầm thường, 
vì nó mơ tưởng là có thê dùng biện pháp đơn giản tập hợp dân cư trong 
các hợp tác xã đẻ biên các giai câp thù địch thành người hợp tác giai câp, biên 
đâu tranh giai câp thành hòa bình giai câp (thành một thứ gọi là hòa bình công 
dân). 

Đứng về nhiệm vụ cơ bản của thời đại chúng ta mà xét, thì chắc chắn 
là chúng ta có lý, vì không có đâu tranh giai câp đẻ giành lây chính quyển 
Nhà nước, thì không thể thực hiện chủ nghĩa xã hội được. 

Nhưng các bạn hãy nhìn xem hiện nay tình hình đã thay nỗi biêt bao, 
khi chính quyển Nhà nước đã thuộc về tay giai cầp công nhân, quyền lực 
chính trị của bọn bóc lột đã bị lật đỗ và toàn bộ tư liệu sẵn xuât đã nằm trong 
tay giai cẦp công nhân (chỉ trừ những thứ tư liệu sản xuât mà Nhà nước 
công nhân còn tự nguyện giao cho bọn bóc lột, theo chính sách tô nhượng 
trong một thời gian và với những điều kiện nào đó). 

Ngày nay, chúng ta có quyển nói rằng, đôi với chúng ta, sự phát triển 
đơn thuần của chê độ hợp tác với sự phát triền của chủ nghĩa xã hội chỉ là 
một (với một điểm ngoại lệ «nhỏ› đã nói trên kia), và đồng thời chúng ta 
buộc phải thừa nhận là quan điểm của chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay 
đổi căn bản. Sự thay đổi căn bản đó là ở chỗ: trước đây chúng ta đặt và 
không thể không đặt trọng tâm công tác vào đâu tranh chính trị, vào cách 
mạng, vào việc giành lây chính quyển, v.v... Ngày nay, trọng tâm ây đã 
chuyển sang công tác hòa bình tổ chức svăn hóa». Tôi dám quả quyêt rằng 
trọng tâm của chúng ta đã chuyển sang hoạt động văn hóa giáo dục, nêu 
không có những môi quan hệ quôc tê, không có nhiệm vụ phải bảo vệ vị 
trí của chúng ta trong phạm vị quôc tê. Nhưng, nêu gác tình hình quốc tê ra, 


812 V. 1. Lê-nữn 


mà chỉ nói đền quan hệ kinh tê trong nước thì trọng tâm công tác hiện nay 
quả là xoay vào hoạt động văn hóa giáo dục. 

Trước mắt chúng ta hiện nay, có hai nhiệm vụ chủ yêu bao trừm cả một 
thời đại. Nhiệm vụ thứ nhất là cải tạo cái bộ máy hành chính hoàn toàn vô 
giá trị mà thời đại cũ đã đẻ lại toàn bộ cho chúng ta; trong năm năm đâu 
tranh, chúng ta chưa có thì giờ cải tạo được cái gì đáng kẻ trong lĩnh vực 
đó, và thật ra cũng không thê làm được. Nhiệm vụ thứ hai của chúng ta là 
tiên hành công tác văn hóa trong nông dân. Thê mà công tác văn hóa trong 
nông dân lại nhằm mục tiêu kinh tê — chính là thực hiện chê độ hợp tác. 
Nêu chúng ta tổ chức được toàn thể dân cư vào hợp tác xã thì tức là chúng 
ta đã đứng vững được hai chân trên miêng đât xã hội chủ nghĩa. Nhưng điều 
kiện đó — tô chức toàn thể dân cư vào hợp tác xã— bao hàm một trình 
độ văn hóa nhât định của nông dân (tôi nói rõ là nông dân, vì nông dân là 
quảng đại quần chúng), khiển không thể nào hoàn toàn hợp tác hóa được, 
nêu không có cả một cuộc cách mạng văn hóa. 

Những kẻ thù của chúng ta đã nhiều lần nói với chúng ta rằng, chúng ta 
đã làm một việc vô lý, là định xây dựng chủ nghĩa xã hội trong một nước 
không đủ trình độ văn hóa. Nhưng chúng đã lầm khi nói rằng chúng ta đã 
không bắt đầu từ chỗ đáng lẽ phải bắt đầu đúng theo lý thuyêt (của bọn 
thông thái rởm đủ loại), rằng ở nước ta, cách mạng chính trị và xã hội đã 
đi trước cuộc cách mạng văn hóa đó, cuộc cách mạng văn hóa rnà giờ đây 
nhất thiết chúng ta phải làm. 

Bây giờ, chúng ta chỉ cần hoàn thành cuộc cách mạng văn hóa, là đủ để 
cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hoàn toàn; nhưng cuộc 
cách mạng văn hóa ây, đôi với chúng ta, có những khó khăn không thể 
tưởng tượng được, về mặt thuần túy văn hóa (chúng ta bị mù chữ), cũng 
như về mặt vật chât (vì muôn trở thành những người có văn hóa, thì tử 
liệu vật chât đẻ sản xuât phải phát triển tới một mức nào đó và chúng ta phải 
có một cơ sở vật chât nhât định nào đó). 


Ngày 6 tháng giêng 1922. 


In lần đầu tiên ngày 26 Tập 45, tr. 2460—277- 
Và 27 tháng năm 1922 trên 

báo ‹Sự thập, sô 115 và 116. 

ký tên: N. Lê-nin. 


NÓI VỀ CUỘC CÁCH MẠNG CỦA CHÚNG TA 


(Nhân đọc tập bút ký của N. Xu-kha-nôp) 


I 


Mây ngày nay, tôi đã đọc qua tập bút ký của Xu-kha-nôp việt về cách 
mạng. Điềm nỗi bật nhât, đó là bệnh thông thái rởm của tât cả bọn dân chủ 
tiểu tư sản của chúng ta, cũng như của tât cả bọn anh hùng của Quôc tê II. 
Chưa kề rằng chúng là một bọn nhát gan không thê tưởng tượng được, 
rằng ngay những kẻ khá nhât trong bọn chúng cũng chỉ biệt có mệt cách là 
nói rào trước mỗi khi xa rời đôi chút đôi với kiểu mẫu Đức, chưa kể đên 
cả cái đặc tính đó của tât cả bọn dân chủ tiêu tư sản, đặc tính mà chúng đã 
biêu lộ khá rõ ràng trong toàn bộ cuộc các mạng, — thì điểm nồi bật của 
chúng là tính bắt chước quá khứ một cách nô lệ. 

Tât cả bọn chúng đều tự xưng là người mác-xít, nhưng chúng hiểu chủ 
nghĩa Mác một cách thông thái rởm hêt chỗ nói. Chúng hoàn toàn không 
hiểu gì về cái quyêt định trong chử nghĩa Mác: chính là biện chứng cách 
mạng của chủ nghĩa Mác. Thậm chí những lời chỉ bảo trực tiệp của Mác 
nói rằng trong các thời kỳ cách mạng, cẩn phải có sự mềm dẻo tôi đa??”, 
thì chúng cũng hoàn toàn không hiểu, và thậm chí không nhận thây, chẳng 
hạn, những lời chỉ bảo trong những thư từ của Mác, vào năm r8s6 thì phải, 
trong đó Mác nói lên hy vọng kêt hợp chiên tranh nông dân ở Đức, có thẻ 
tạo ra một tình thê cách mạng, với phong trào công nhân°33,— ngay cả lời 
chỉ bảo trực tiếp đó, chúng cũng lờ đi, cứ đi loanh quanh lời chỉ bảo đó, 
như con mèo xoay quanh một đĩa cháo nóng. 

Tật cả hành vi cử chỉ của chúng tỏ ra rằng chúng là những bọn cải 
lương nhát gan, sợ xa rời giai câp tư sản, và nhât là đoạn tuyệt với giai cầp 
tư sản; đồng thời, chúng che đậy tính nhát gan của chúng bằng những lời 
lš văn hoa và khoe khoang vô độ. Nhưng ngay cả về phương diện thuần 
túy lý luận, thì điểm nôi bật của tât cả bọn chúng là chứng hoàn toàn không 
thể hiểu được tư tưởng sau đây của chủ nghĩa Mác: cho đên nay, chúng đã 
thây một con đường nhât định của sự phát triển chủ nghĩa tư bản và nền 
dân chủ tư sản ở Tây Âu. Và thê là chúng không thể nào tưởng tượng được 
rằng con đường đó vẫn có thể coi như một kiều mẫu mutatis mutandis", 


* — với những sự thay đổi thích hợp. BT. 


814 V. I. Lê-nin 


tức là chỉ với một vài sự sửa đổi nào đây (hoàn toàn không đáng kẻ, nều 
đứng về mặt cuộc tiên triển chung của lịch sử thê giới mà xét). 

Thú- nhất là, cách mạng đã gắn liền với cuộc chiên tranh đề quôc chủ 
nghĩa th giới lần thứ nhât, Trong một cuộc cách mạng như thê, phải có 
những đặc điểm mới, hay ít nhât cũng có những đặc điểm đã đôi khác do 
chính cuộc chiên tranh đó, vì chưa bao giờ trên thê giới đã có một cuộc chiên 
tranh như thê, cuộc chiên tranh trong hoàn cảnh như thê. Cho tới ngày nay, 
chúng ta vẫn thây rằng sau cuộc chiên tranh đó, giai câp tư sản trong những 
nước giàu có nhât không làm sao khôi phục lại được những môi quan hệ 
tư sản ‹bình thường›; thê mà bọn cải lương của chúng ta, bọn tiều tư sản 
làm ra vẻ là những người cách mạng, lại đã cho và vẫn còn cho rằng những 
quan hệ tư sản bình thường là một giới hạn (mà người ta không tài nào vượt 
qua được), và chúng hiểu cái (bình thường› đó theo nghĩa hêt sức tầm 
thường và chật hẹp. 

Thứ: hai là, chúng hoàn toàn xa lạ với tư tưởng cho rằng theo quy luật 
chung của sự phát triển trong lịch sử toàn thê giới, đã không chút nào bị 
loại trừ, mà trái lại, còn được bao hàm một sô giai đoạn phát triển nào đó có 
những đặc sắc hoặc vẻ hình thức, hoặc về trật tự của sự phát triển ây. Thậm 
chí chúng cũng chưa hể bao giờ nghĩ, chẳng hạn như rằng nước Nga đứng 
ở giới hạn của những nước văn minh và những nước lần đầu tiên đã được 
cuộc chiên tranh đó đưa hẳn lên con đường văn minh, nghĩa là những nước 
của toàn bộ phương Đông, những nước ngoài châu Âu, — rằng do đó mà 
nước Nga có thể và phải có một sô đặc sắc nào đó, những đặc sắc này, tât 
nhiên, nằm trong đường lôi chung của sự phát triển của thê giới, nhưng làm 
cho cách mạng của nước Nga khác với tât cả các cuộc cách mạng trước kia 
trong những nước ở Tây Âu, và đôi với các nước phương Đông thì mang 
lại mệt sô điểm mới, cục bộ. 

Chẳng hạn, chúng đã viện một lý lẽ hết sức tầm thường mà chúng đã 
học thuộc lòng trong thời kỳ phát triển của phái xã hội - dân chủ phương 
Tây, lý lẽ cho rằng chúng ta chưa được thành thục để có thể thực hiện chủ 
nghĩa xã hội, rằng theo lời một sô những nhận vật ‹thông thái của chúng, 
chúng ta chưa có những tiển để kinh tê khách quan đề thực hiện chủ nghĩa 
xã hội. Và chưa thây ai tự hỏi rằng: một dân tộc gặp một tình thê cách mạng 
giông như tình thê trong thời kỳ chiên tranh đề quôc chủ nghĩa lần thứ nhât; 
há dân tộc đó, do tình trạng không có lôi thoát, lại không thể xông vào cuộc 
đâu tranh tạo ra cho dân tộc đó dù chỉ là đôi chút hy vọng nào đây giành lây 
cho mình những điểu kiện không hẳn là bình thường để phát triển nền văn 
minh hay sao? 


Nói về cuộc cách mạng của chúng ta 815 


qLực lượng sản xuât của nước Nga chưa đạt đên mức độ phát triển đầy 
đủ đề có thể thực hiện được chủ nghĩa xã hộp. Đôi với luận điểm đó, tât 
cả bọn anh hùng của Quốc tê II, tât nhiên gồm cả Xu-kha-nôp nữa, đều đôi 
xử như là một bái vật. Cái luận điểm không ai chôi cãi được đó, chúng nhai 
đi nhai lại bằng đủ mọi giọng, và chúng tưởng luận điểm đó là điều quyết 
định để đánh giá cuộc cách mạng của chúng ta: 

Mà nêu như một tình huông độc đáo đã đặt nước Nga, trước hêt, vào 
một cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa thê giới, trong đó tât cả các nước 
phương Tây; dù có ít thê lực chăng nữa, cũng đều tham gia; đặt sự phát 
triển của nước Nga, — khi những cuộc cách mạng ở phương Đông đang bắt 
đầu và từng phần đã bắt đầu, — trong những điều kiện cho phép chúng ta 
thực hiện được chính ngay việc kết hợp đó giữa ‹chiên tranh nông dâm với 
phong trào công nhân, việc kết hợp mà một nhà «mác-xí như Mác, năm 
18s6, đã coi như là một trong những triển vọng mà nước Phổ có thể đạt 
đên được, — nêu nhữ thê thì sao? 

Và nêu tình hình hoàn toàn không có lôi thoát, làm tăng thêm gâp bội 
lực lượng của công nông, mà do đó lại làm cho chúng ta có khả năng tiên 
hành việc tạo ra những tiền đề căn bản cho văn minh một cách khác với tât 
cả các nước khác ở Tây Âu đã làm, thì sao? Đường lôi chung của bước phát 
triển của lịch sử thê giới có vì thẻ mà thay đổi không? Những tương quan 
căn bản của những giai câp cơ bản trong mỗi nước đang bị lôi kéo vào hay 
đã bị lôi kéo vào tiên trình chung của lịch sử toàn thê giới, những tương quan 
đó có thay đổi không? 

Nêu để thiêt lập chủ nghĩa xã hội, cần có một trình độ văn hóa nhât 
định (tuy chưa có ai có thể nói được ‹trình độ văn hóa› nhât định đó là thê 
nào, vì trong mỗi nước ở phương Tây, trình độ đó có khác nhau), thì tại 
sao chúng ta lại không thể bắt đầu trước hêt bằng cách dùng biện pháp cách 
mạng mà giành lây những tiền để cho trình độ nhât định đó đã; rồi sau đó 
mới dựa trên cơ sở rmnột chính quyền công nông và chê độ xô-viêt mà chuyển 
bước để đuổi kịp được những dân tộc khác? 


Ngày 16 tháng giêng năm 1923. 
„" 
Các anh nói là muôn tạo ra chủ nghĩa xã hội thì cần phải có trình độ văn 


minh. Đúng lắm. Nhưng tại sao lại không thẻ bắt đầu tạo ra những tiền để 
của trình độ văn minh ngay ở nước ta, như việc đuôi cỗ bọn địa chủ và đuổi 


816 V, 1, Lê-ni 


cỗ bọn tư bản Nga, rồi sau đó bắt đầu tiên lên chủ nghĩa xã hội? Các anh đã 
đọc trong những quyên sách nào đây, mà nói rằng những sự thay đổi như 
thê trong trình tự lịch sử thông thường là không thể thừa nhận được hay 
là không thê có được? 

Tôi nhớ là Ña-pô-lê-ông có viết rằng: «On s”'engage et puis... on voib, 
Tạm dịch có nghĩa là: cTrước tiên phải lao vào trận đánh quyết 
liệt, rồi sau đó thì sẽ thây». Chúng ta cũng đã làm như thê, trước hêt hồi 
tháng mười năm ror7 chúng ta đã lao vào một trận đánh quyêt liệt, rồi 
chúng ta đã thây rõ những chỉ tiêt của sự phát triển (xét trên quan điểm 
lịch sử thê giới thì chắc chắn đó là những chi tiết); như hòa ước Bre-xtơ 
hay là chính sách kinh tê mới, v.v... Và hiện nay, không còn nghi ngờ gì 
nữa là về căn bản chúng ta đã thắng lợi. 

Bọn Xu-kha-nôp của chúng ta, và tât nhiên là cả bọn xã hội - dân chủ 
đứng về phía hữu hơn bọn Xu-kha-nôp, không thể hiểu được rằng, nói 
chung, những cuộc cách mạng không thẻ xảy ra khác thê được. Bọn tiêu 
thị dân của chúng ta ở châu Âu cũng không thẻ tưởng tượng được rằng 
những cuộc cách mạng sau này trong những nước phương Đông có dân 
sô vô cùng đông đúc hơn và có những điều kiện xã hội vô cùng khác nhau 
hơn, chắc chắn là sẽ có nhiều điểm độc đáo hơn cuộc cách mạng Ñga. 

Dĩ nhiên là cuôn sách giáo khoa viêt theo kiểu Cau-xki rât có ích trong 
thời gian đó, Nhưng bây giờ đã đền lúc phải bỏ cái ý nghĩ cho rằng cuôn 
sách giáo khoa đó đã tiên đoán được tât cả mọi hình thức phát triỀn sau này 
của lịch sử thê giới. Kẻ nào nghĩ như vậy thì thật đáng gọi là đồ ngộc. 


Ngày 17 tháng giêng 1922. 


In ngày ao tháng năm 1023 Tập 45, tr. 378—28z. 
trong báo «Sự thật; SỐ 117. 
Ký tên: Lê-nin. 


( 


THÀ ÍT MÀ TỐT 


Trong việc cải tiền bộ máy Nhà nước chúng ta, theo ý tôi, thì đôi với 
Bộ dân ủy Thanh tra công nông, ta không nên chạy theo sô lượng và không 
nên vội vàng. Cho đền này, chúng ta không có thì giờ để kịp nghĩ đền và quan 
tâm đên chât lượng của bộ máy Nhà nước chúng ta, cho nên bây giờ rât 
cần phải quan tâm đên việc chuẩn bị đặc biệt chu đáo cho bộ máy đó, quan 
tâm đên việc tập trung cho Ban kiểm tra công nông những nhân viên thật 
sự có khả năng, nghĩa là không kém gì những nhân viên mẫu mực ứu tú 
nhât của Tây Âu, sự quan tâm đó thật là chính đáng. Tât nhiên, đôi với 
một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa, thì điều kiện ây vẫn còn quá khiêm 
tôn. Nhưng năm năm đầu tiên đã gieo vào đẩu óc chúng ta khá nhiều sự 
thiêu tin tưởng và hoài nghi. Chúng ta khá dễ dàng bị ảnh hưởng của tính 
ây đôi với những người hay ba hoa quá nhiều và quá dễ, chẳng hạn như 
về vân đề văn hóa «vô sảm; thoạt đầu, chúng ta chỉ cần có một nền văn hóa 
tư sẵn thật sự cững đủ, chúng ta phải cô tránh những loại văn hóa tiều tư 
sản đặc biệt phản động, tức là của thứ văn hóa quan lại hay phong kiên nông 
nô, v.v... "Trong các vân đề văn hóa, sự hâp tâp vội vàng và sự làm quá đáng 
là có hại nhât. Điều đó thì nhiều nhà văn và nhiều đẳng viên cộng sản trẻ 
tuổi của chúng ta cần phải đỉnh ninh ghi nhớ trong lòng. 

Và giờ đây, trong vân đề bộ máy Nhà nước, chúng ta cần phải rút ra kêt 
luận trong kinh nghiệm đã qua là: chậm lại một chút thì tôt hơn. 

Tình hình bộ máy Nhà nước của chúng ta là đáng buồn, và cũng có thể 
là đáng kinh tởm, cho nên trước hêt chúng ta phải suy nghĩ ngay xem nên 
khắc phục những khuyêt điềm của nó bằng cách nào, trong khi đó không 
quên rằng những khuyêt điểm ây bắt nguồn từ quá khứ, quá khứ này tuy 
đã bị lật đổ rồi, nhưng chưa bị tiêu diệt, chưa lùi hẳn vào dĩ vãng của một 
nền văn hóa đã hệt thời từ lâu. Sở đĩ tôi đặt ra chính về vân đề văn hóa, là 
vì về mặt này, chỉ có những cái gì đã ăn sâu vào văn hóa, sinh hoạt, tập quán thì 
mới có thể coi là đã thực hiện được rồi. Thê mà ở nước ta, có thẻ nói rằng 
cái gì tốt trong cơ câu xã hội của chúng ta đều không được suy nghĩ cực kỳ 
chín chắn, không được hiểu, không được thông cảm sâu sắc, được lĩnh hội 


52—2886 


818 ƒ. I. Lê-nin 


một cách vội vàng, không được kiểm tra, không được thử thách, không 
được kinh nghiệm xác nhận, không được củng cô, v.v... Tât nhiên, trong 
thời đại cách mạng và trong tôc độ phát triển vô cùng nhanh chóng đã đưa 
chúng ta từ chê độ Nga hoàng đền chê độ xô-viêt trong năm năm, thì không 
thể nào khác thê được. 

Phải kịp thời tu tỉnh lại. Phải thâm nhuần một thái độ thiêu tin tưởng tôi 
cần thiệt đôi với sự vận động tiên lên quá nhanh, đôi với bâầt cứ thói huênh 
hoàng nào, v.v... Phải suy nghĩ về việc kiểm tra lại những bước tiên lên mà 
chúng ta tuyên bô từng giờ, tiên hành từng phút, và sau đó từng giây chúng 
ta chứng minh sự không chắc chắn, không vững vàng và khó hiêu của những 
bước ây. Trong việc này, điều tai hại nhât là vội vàng hâp tâp. Điều tai hại 
nhât là cho rằng chúng ta biết được chút ít gì rồi, hay là cho rằng chúng ta 
có được một sô yêu tô đáng kẻ đẻ xây dựng một bộ máy thật sự mới mẻ, 
thật sự xứng đáng với danh hiệu xã hội chủ nghĩa, xô-việt, v.v... 

Không, bộ máy ây và thậm chí những nhân tô của bộ máy ây thì chúng 
ta có hệt sức ít ỏi đên buồn cười; và chúng ta phải nhớ rằng muôn xây dựng 
được bộ máy ây thì không được tiêc thì giờ và phải tôn nhiều, rât nhiều năm. 

Chúng ta hiện có những yêu tô nào đẻ xây dựng bộ máy ây? Chỉ có hai 
mà thôi. Một là, những công nhân đang say sưa đâu tranh cho chủ nghĩa xã 
hội. Những phần tử này chưa có học thức đầy đủ. Họ muôn đem lại cho 
chúng ta một bộ máy tôt hơn. Nhưng họ không biết làm việc đó như thê nào. 
Họ không thể làm được việc đó. Đên nay họ không được học tập mây đẻ có 

được một trình độ phát triển, một trình độ văn hóa cần thiết để làm được 
việc đó. Thê mà để làm được việc đó lại cần phải có văn hóa. Ở trong việc 
này thì không thể dùng cách làm táo bạo hay là một trận tân công đột ngột, 
không thể dùng sự khéo léo hay là nghị lực, hoặc nói chung bât cứ đức tính 
tôt đẹp nhât nào của con người mà đước. Hai là, những yêu tô của kiên 
thức, giáo dục, học vân mà chúng ta có hét sức ít ỏi đền buồn cười, nêu so 
sánh với tât cả các nước khác. 

Và trong việc này không được quên rằng chúng ta hay thường có khuynh 
hướng muôn thay thê (hoặc tưởng rằng có thể thay thê được) những kiên 
thức ây bằng lòng sôt sắng, sự hâp tâp, v.v... 

Đẻ đổi mới bộ máy Nhà nước của chúng ta, thì chúng ta phải đặt ra 
bằng được cho mình nhiệm vụ này: một là, phải học tập, hai là, phải học 
tập nữa, ba là, phải học tập mãi, và sau đó kiểm tra đẻ sự học tập đó của chúng 
ta không phải là một chữ chét cứng hay là một câu theo môt (mà cái đó thì 
ở nước ta thường xảy ra luôn, chẳng cần phải giâầu giêm làm gì), đẻ sự học 
tập đó thật sự thâm sâu vào thịt vào xương chúng ta, hoàn toàn và thật sự 


Thà ít mà tốt 819 


trở nên một yêu tô câu thành của sinh hoạt. Tóm lại, chúng ta phải đưa 
ra những đòi hỏi khác hẳn những đòi hỏi mà giai cầp tư sản Tây Âu đưa 
ra, tức là những đòi hỏi được đưa ra một cách xứng đáng và lịch sự cho 
một nước tự đặt cho mình nhiệm vụ phát triển thành một nước xã hội 
chủ nghĩa. 

Kệt luận từ điểu đã nói trên: chúng ta phải làm cho Bộ dân ủy Thanh 
tra công nông, công cụ cải tiên bộ máy Nhà nước chúng ta, trở thành một 
cơ quan thực sự gương mẫu. 

Muôn làm cơ quan đó đạt được trình độ cần thiết, thì phải theo đúng 
quy tắc: phải cân nhắc, đắn đo chín chắn trước khi hành động. 

Muôn làm việc đó thì tât cả những cái gì thực sự ưu tú có được trong 
chê độ xã hội của chúng ta, phải được đem ra sử dụng một cách hêt sức 
thận trọng, hêt sức chín chắn, với một sự hiểu biệt hệt sức đầy đủ, đẻ thành 
lập cho được Bộ dân ủy mới này. 

Muôn làm việc đó thì những phần tử ưu tú nhất có được trong chê độ 
xã hội của chúng ta, tức là: thứ nhât, những công nhân tiên tiên, và thứ hai, 
những phần tử thực sự có học vân mà tacó thê bảo đảm được rằng không 
bao giờ họ sẽ tin cái gì trên lời nói cả, không bao giờ sẽ nói cái gì trái với 
lương tâm cả, — tât cả những phần tử ây sẽ không sợ thừa nhận bât cứ một 
khó khăn nào và không sợ bât cứ một cuộc đâu tranh nào để đạt được mục 
đích mà họ tự đặt cho mình một cách nghiêm túc. 

Đã năm năm rồi, chúng ta loay hoay cải tiên bộ máy Nhà nước của chúng 
ta, nhưng đó chỉ là mệt sự loay hoay mà thôi, một sự loay hoay trong năm 
năm chỉ tỏ rõ sự vô hiệu quả của nó hay thậm chí sự vô ích của nó, hay thậm 
chí sự tác bại của nó mà thôi. Sự loay hoay ây làm cho chúng ta có vẻ như là 
đang làm công tác, nhưng thực ra thì nó làm bản thỉu các cơ quan của chúng 
ta và đầu óc của chúng t4. 

Đã đến lúc phải thay đổi tình trạng đó đi. 

Phải nắm vững quy tắc này: thà rằng sô lượng ít hơn, nhưng chât lượng 
cao hơn. Phải nẳm vững quy tắc này: thà tôn hai năm hay thậm chí ba năm, 
còn hơn là hâp tâp, vội vàng, mà không có một tí hy vọng nào đào tạo được 
một đội ngũ cán bộ nhân viên tôt cả. 

Tôi biêt rằng giữ vững được quy tắc ây và vận dụng được nó vào tình 
hình thực tê của chúng ta sẽ là một việc khó khăn. Tôi biêt rằng cái quy tắc 
trái ngược lại sẽ len lỗi được vào chúng ta bằng muôn nghìn ngõ ngách. Tôi 
biết rằng sẽ phải kháng cự lại một cách hêt sức mãnh liệt, sẽ phải tổ rõ lòng 
kiên trì phi thường; rằng công tác ây, ít nhât là trong những năm đầu, sẽ 
vô cùng bạc bẽo; tuy vậy, tôi vẫn tin tưởng chắc chắn rằng chỉ có tiên hành 


52s 


820 V. I. Lê-nin 


công tác đó, thì chúng ta mới đạt được mục đích ây, và khi đã đạt được mục 
đích ây, thì chúng ta sẽ xây dựng được mật nước cộng hòa thực sự xứng 
đáng với danh hiệu là cộng hòa xô-viêt, xã hội chủ nghĩa, v.v... và v.v... 

Chắc có nhiều bạn đọc thây rằng những con sô mà tôi đã nêu ra trong 
bài báo đầu của tôi3+ đẻ làm ví dụ, là quá ít. Tôi chắc chắn là có thẻ đưa 
ra nhiều cách tính toán để chứng minh rằng những con sô ây chưa đầy đủ. 
Nhưng tôi nghĩ rằng có một điều này chúng ta phải đặt lên trên tât cả những 
sự tính toán như thê và trên bât cứ sự tính toán nào, đó là: lợi ích của một 
chât lượng thực sự mẫu mực. 

Tôi cho rằng đã đên lúc chúng ta phải quan tâm đúng rmức, với một 
thái độ rât nghiêm túc, đền bộ máy Nhà nước của chúng ta, trong việc này, 
sự hâp tâp có lẽ sẽ là điều gây ra tai hại lớn nhât cho công tác của chúng ta. 
Vì vậy, tôi thây cần phải hêt sức để phòng đừng để những con sô ây tăng 
thêm nữa. Trái lại, trong việc này thì theo tôi cần phải đặc biệt hạn chê những 
con sô. Chúng ta cứ phải nói thẳng thắn. Bộ dân ủy Thanh tra công nông 
hiện nay không có một chút uy tín nào cả. Mọi người đều biệt rằng không 
có cơ quan nào tổ chức kém cỏi như những cơ quan của Bộ dân ủy Thanh 
tra công nông chúng ta, và trong những điều kiện hiện thời, thì không thể 
đòi hỏi được gì ở Bộ dân ủy ây cả. Chúng ta phải nhớ kỹ điều đó, nêu chúng 
ta thực sự muôn đặt cho mình mục tiêu phân đâu là trong vài năm nữa, tạo 
nên được một cơ quan, thứ nhât là, phải rât mẫu mực, thứ hai là, phải gây 
được cho mọi người một sự tín nhiệm tuyệt đôi, và thứ ba là, chứng minh 
được cho bât cứ người nào, cho mọi người thây rằng chúng ta đã đặt ra 
công tác của Ban giám sát Trung ương, một cơ quan cao câp, là đúng. 
Theo tôi thì phải hủy bỏ ngay lập tức và không cần xét cứu lại gì cả, tât cả 
mọi tiêu chuẦn chung quy định sô lượng nhân viên. Nhân viên của Bộ dân 
ủy Thanh tra công nông thì chúng ta phải đặc biệt thận trọng trong việc 
lựa chọn, phải dựa trên một sự thử thách nghiêm ngặt nhât, chứ không thể 
làm cách nào khác được. Thật vậy, cần gì phải lập ra một Bộ dân ủy mà công 
tác thì làm theo lôi được chăng hay chớ, lại không gây được một chút tín 
nhiệm nào cả như trước đây, mà lời nói chỉ có một uy tín vô cùng bé nhỏ ? 
Tôi cho rằng nhiệm vụ chủ yêu của chúng ta là phải tránh cho được điều 
đó trong việc chân chỉnh lại tổ chức mà hiện nay chúng ta đang nói đên. 

Những công nhân mà chúng ta định đưa vào với tư cách là ủy viên Ban 
giám sát Trung ương phải là những người cộng sản hoàn toàn tôt, và tôi 
nghĩ rằng cần phải cô gắng lâu dài để huân luyện cho họ biệt được những 
phương pháp và những nhiệm vụ công tác của họ. Tiệp đó, cần phải có một 
sô thư ký nhât định để phụ tá cho họ trong công tác, những người thư ký 


Thà ít mà tốt 821 


này phải được thầm tra cần thận đền ba lần, trước khi bắt đẩu nhận công 
tác. Cuỗi cùng, trong sô những người dự tuyển, có thẻ có những người 
chúng ta định nhận ngay vào làm nhân viên của Bộ dân ủy Thanh tra công 
nông, đây là trường hợp ngoại lệ, thì tât cả họ đều phải có đủ những điều 
kiện sau đây: 

một là, họ phải được một sô đẳng viên cộng sản giới thiệu; 

hai là, họ phải qua một cuộc khảo sát chứng nhận rằng họ hiểu biệt bộ 
máy Nhà nước của chúng ta; 

ba là, họ phải qua một cuộc khảo sát chứng nhận rằng họ hiểu biệt 
những nguyên lý của vân để bộ máy Nhà nước của chúng ta, những cơ sở 
của khoa học quản lý, công việc văn phòng, v.v..; 

bôn là, họ phải làm việc ăn ý với các ủy viên Ban giám sát Trung ương và 
với ban thư ký của mình để chúng ta có thẻ đảm bảo cho toàn thể bộ máy 
chạy được tôt, 

Tôi biết rằng đó là những điều kiện quá ư nghiêm ngặt, đa sô những 
người làm công tác thực tiếm của Bộ dân ủy Thanh tra công nông sẽ tuyên 
bô rằng đó là những điều kiện không thẻ nào theo được hay là sẽ khinh bỉ 
chê cười những điều kiện ây. Nhưng tôi xin hỏi bât cứ người nào trong sô 
những người lãnh đạo hiện nay của Bộ dân ủy Thanh tra công nông hay là 
trong sô những nhân viên trong cơ quan ây, rằng người đó có thê thực thà 
nói cho tôi biêt: trên thực tiễn, thì Bộ dân ủy như thê này, tức là Bộ Thanh 
tra công nông hiện nay, cẩn để làm gì? Tôi cho rằng câu hỏi này sẽ giúp cho 
người đó nhận thức được mức độ cần thiệt. Hoặc là không cần phải làm cái 
việc cải tổ, — mà ở nước ta thì những cuộc cải tổ đó đã quá nhiều rồi, — 
đôi với cái cơ quan tuyệt vọng này, tức là Bộ dân ủy Thanh tra công nông; 
hoặc là phải thực sự đặt cho mình nhiệm vụ vận dụng phương pháp từ từ, 
khó khăn, bầt thường, mà không quên thẩm tra đi thầm tra lại nhiều lần, 
để thành lập nên một cái gì có tính chât thực sự mẫu mực, có khả năng làm 
cho bất kỳ ai, cho mọi người, phải kính trọng, mà không phải chỉ vì câp bậc 
và chức vụ bắt buộc như thê. 

Nêu không đủ tỉnh thần kiên trì, nêu không dành cho công việc này mây 
năm, thì tôt hơn là đừng có bắt tay vào việc đó. 

Theo tôi, trong sö những cơ quan mà chúng ta đặt ra như những viện 
nghiên cứu cao câp về lao động, v.v... thì cần phải chọn lây một sô tôi thiêu, 
kiểm tra xem những cơ quan ây có được tỏ chức một cách hoàn toàn nghiêm 
chỉnh không và chỉ tiếp tục công tác khi nào công tác ây thực sự đã theo kịp 
nền khoa học hiện đại và cho chúng ta hưởng thụ được tât cả những thành 
tựu của nền khoa học đó. Làm được như thê thì có cơ sở đẻ hy vọng rằng 


822 Ứ. I Lê-nm 


trong vài năm nữa sẽ có được một cơ quan có đủ sức làm trọn nhiệm vụ 
của mình, nghĩa là đủ khả năng thường xuyên, không ngừng hoạt động đẻ 
cải tiên bộ máy Nhà nước của chúng ta, mà có được sự tín nhiệm của giai 
cầp công nhân, của Đảng cộng sản Ñga và toàn thẻ quần chúng nhân dân 
nước Cộng hòa chúng ta. 

Công tác chuẩn bị cho việc ây có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Nêu Bộ 
dân ủy Thanh tra công nông tán thành kê hoạch chân chỉnh này, thì có thể 
bắt đầu chuẩn bị ngay để tiếp tục thường xuyên làm cho đên khi hoàn toàn 
chuẩn bị xong, không vội vàng và cũng không từ chồi làm lại những việc 
đã làm một lần rồi. l 

Ở đây, bầt cứ giải pháp nửa vời nào cũng đều vô cùng tai hại cả. Bât 
cứ những tiêu chuẩn nào của nhân viên Bộ dân ủy Thanh tra công nông, 
xuât phát từ những quan niệm nào khác, thì thực chât đều đựa trên những 
quan niệm quan liêu cũ, những thiên kiên cũ, dựa trên những cái gì đã bị 
lên án rồi và chỉ làm trò cười cho mọi người mà thôi,v. v... 

Thực ra, ở đây vân đề đặt ra như thê này: 

Hoặc là ngay từ bây giờ chúng ta phải tỏ ra là đã học tập được một cách 
nghiêm túc những kiên thức nào đây trong công cuộc xây dựng Nhà nước 
(chẳng lẽ trong năm năm mà lại không học tập được chút ít điều gì ứ), hoặc 
là chúng ta chưa tới trình độ chín muồi để làm việc đó, và khi ây thì chẳng 
nên bắt tay vào việc làm gì nữa. 

Tôi nghĩ rằng với sô cán bộ nhân viên mà chúng ta hiện có, thì không 
phải là quá đáng nêu giả định rằng chúng ta đã được học tập khá đủ để có 
thể xây dựng lại một cách mới hẳn và có hệ thông dù chỉ là một Bộ dân ủy 
thôi. Thực ra thì cái Bộ dân ủy độc nhât ây sẽ phải quyêt định toàn thẻ bộ 
máy Nhà nước của chúng ta. 

Cần tuyên bô mở ngay một cuộc thi biên soạn hai quyên sách giáo khoa, 
hoặc nhiều hơn nữa, viết về tổ chức lao động nói chung, và đặc biệt về lao 
động quản lý. Có thể dùng quyển sách của Ec-man-xki làm cơ sở, mặc dù 
rằng, xin nói thêm trong hai dâu ngoặc, ông ta có cảm tình rõ rệt với chủ 
nghĩa men-sê-vích và không thể nào dùng ông ta để biên soạn một quyển 
sách giáo khoa thích hợp với Chính quyển xô-viêt được. Kê đó, có thẻ lây 
quyên sách vừa mới xuât bản của Kec-gien-xep”'" làm cơ sở; sau cùng, có 
thể dùng thêm những điểm nào đây rút ra từ mây quyên sách giáo khoa 
hiện có. 

Cử một sô người có học thức và tận tâm sang Đức hoặc sang Anh đẻ 
sưu tầm tài liệu và nghiên cứu vân để đó. Tôi nêu ra nước Anh, trong trường 
hợp không thể cử sang Mỹ hoặc Ca-na-đa được. 


Thà ít mà tôt 823 


Chỉ định một hội đồng chịu trách nhiệm khởi thảo chương trình sơ bộ 
cho những kỳ thi tuyển người muôn vào làm việc ở Bộ dân ủy Thanh tra 
công nông, cũng như cho những người dự tuyển vào chức vụ ủy viên Ban 
giám sát Trung ương. 

Tât nhiên, những công tác ây và những công tác tương tự khác không 
được gây trở ngại cho đồng chí dân ủy, cũng như cho các ủy viên trong 
ban phụ trách Bộ dân ủy Thanh tra công nông, cũng như cho chủ tịch đoàn 
Ban giám sát Trung ương. 

Song song với những việc đó, phải chỉ định một ủy ban trừ bị để tìm 
những người dự tuyền vào chức vụ ủy viên Ban giám sát Trung ương. Tôi 
hy vọng rằng trong sô những cán bộ có kinh nghiệm của tât cả các cơ quan, 
cũng như trong sô những sinh viên các trường đại học xô-viêt, thì chúng ta 
sẽ có thừa người đẻ dự tuyển vào chức vụ đó. Chắc gì đã đúng, nêu loại bỏ 
trước hạng người này hay hạng người khác. Chắc là chúng ta phải chú ý 
làm sao để thành phần của cơ quan ây được đa dạng, trong đó chúng ta 
phải tìm cách kêt hợp được nhiều phẩm chât, kết hợp được những phẩm 
cách khác nhau, cho nên trong việc này phải cô gắng làm việc nhiều đề lập 
cho được bản danh sách những người dự tuyển. Chẳng hạn, một điều không 
tôt nên tránh, nêu trong Bộ dân ủy mới được tô chức theo lôi rập khuôn duy 
nhất, gồm toàn những người có tính chât công chức, hay là loại bỏ người 
có tính chât cỗ động viên, hay là những người dễ chan hòa hay có tài thâm 
nhập được vào các giới mà loại cán bộ này không quen thuộc mây, v.v... 


Tôi nghĩ rằng nêu tôi so sánh kê hoạch của tôi với những cơ quan có 
tính chât học viện, thì tôi sẽ diễn đạt tư tưởng của tôi được rõ rệt hơn cả. 
Những ủy viên Ban giám sát Trung ương phải tiên hành, dưới sự lãnh đạo 
của chủ tịch đoàn, việc xem xét thường xuyên mọi giây tờ và văn kiện của 
Bộ chính trị. Đồng thời họ phải phân phôi thì giờ của mình một cách hợp 
lý để làm công việc kiểm tra công tác văn phòng trong các cơ quan của chúng 
ta, từ những cơ quan nhỏ nhất và ít quan trọng nhât cho đền nhưng cơ quan 
cao câp của Nhà nước. Cuôi cùng, công việc của họ là phải học tập lý luận, 
tức là lý luận tổ chức công tác mà họ có ý định chuyên trách, phải tiên 
hành công tác thực tiễn dưới sự lãnh đạo hoặc của những đồng chí cũ, 
hoặc của những giảng viên viện nghiên cứu cao câp về tổ chức lao 
động. 

Nhưng tôi cho rằng họ không thể chỉ bó hẹp hoạt động của mình trong 
phạm vi những công tác có tính chât học viện. Cùng với những công tác 


824 Ứ. I. Lê-nữn 


đó, họ còn phải tự chuẩn bị cho mình để làm những công tác mà tôi sẽ không 
ngại gì khi gọi là công tác chuẩn bị để bắt bớ, tôi không nói là bắt bớ bọn 
lừa đảo, nhưng đại loại cũng là hạng người như thê, và phải nghĩ cho ra 
những diệu kê đặc biệt đẻ che giâu những chuyên đi điều tra, nhưng mưu 
mẹo của mình, v.v... 

Nêu như trong những cơ quan các nước Tây Âu, những lời để nghị 
như thê có thể gây ra một cơn phẫn nộ chưa từng thây, một sự căm phẫn 
về mặt đạo đức, v.v... thì tôi mong rằng chúng ta chưa bị quan liêu hóa đền 
mức có thể làm điều ây. Chính sách kinh tê mới ở nước ta chưa được trọng 
thị đến mức làm cho chúng ta bât bình khi thây người ta muôn bắt bớ một 
kẻ nào đây. Nước Cộng hòa xô-viêt của chúng ta vừa mới được xây dựng 
chẳng bao lâu và đã chât đầy cả một đông rác rưởi đủ loại, đên nỗi không 
có người nào nghĩ đên việc tỏ ra bât bình khi thây người ta có thể tiên hành 
những cuộc đào bới, lục soát trong cái đông rác rưởi ây bằng cách dùng đên 
những mưu mẹo khôn khéo nào đây, bằng những cuộc điều tra, do thám, 
đôi khi phải truy tìm đên những nguồn gồc khá xa xôi hoặc bằng phương 
pháp khá quanh co; và nêu có người nào nghĩ đên việc tỏ ra bât bình, thì 
chắc chắn là tât cả chúng ta đều hẻt sức chê cười người đó. 

Chúng ta hy vọng rằng Bộ dân ủy Thanh tra công nông mới của chúng 
ta sẽ vứt lại cải phẩm chât mà người Pháp gọi là pruderie, mà chúng ta có 
thể gọi là cái thói kiểu cách lô bịch hay là cái thói làm bộ lô lăng; cái phẩm 
chât đó hêt sức thích hợp với bọn quan liêu của chúng ta ở trong những cơ 
quan xô-việt lẫn ở trong Đảng. Xin nói thêm trong ngoặc rằng bọn quan 
liêu ây ở nước ta không những có trong các cơ quan xô-viêt, mà còn có cả 
trong những cơ quan của Đảng nữa. 

Nêu trên kia tôi đã việt rằng chúng ta cần phải học tập, học tập nữa trong 
những viện nghiên cứu cao câp về lao động, v.v... thì như thê không hề có 
nghĩa là tôi hiểu «sự học tập» đó phần nào theo lỗi nhà trường, hay là ý 
kiên của tôi chỉ bó hẹp trong phạm vi học tập theo lôi nhà trường. Tôi hy 
vọng là không một người cách mạng chân chính nào sẽ cho rằng trong 
trường hợp này tôi dùng chữ «sự học tập› để từ chôi không muôn hiểu đó 
là một trò nửa khôi hài nào đây, một mánh khóc nào đây, một thủ đoạn xảo 
trá nào đây, hoặc một cái gì đại loại như thê. Tôi biệt rằng trong một nước 
quan cách và nghiêm túc ở Tây Âu, thì ý kiên ây sẽ làm cho người ta khủng 
khiếp, và không một công chức đứng đắn nào có thẻ đồng ý ngay cả đến 
việc thảo luận ý kiên ây. Nhưng tôi mong rằng chúng ta chưa bị quan liêu 
hóa đến mức độ đó, rằng việc thảo luận ý kiên ây trong nước ta chỉ làm cho 
mọi người vui thích mà thôi. 


Thà ít mà tốt §25 


Đúng như thê, tại sao lại không kêt hợp điều hứng thú với điều bỏ ích? 
Tại sao lại không lợi dụng cái trò khôi hài hay nửa khôi hài nào đây đẻ vạch 
trần cái gì đây lô bịch, cái gì đây tác hại, cái gì đây nửa lô bịch, nửa tác hại, 
v.v..? 

Theo tôi, Bộ dân ủy Thanh tra công nông của chúng ta sẽ được lợi khá 
nhiều, nêu biết chú trọng đên những điều nhận xét ây, và bảng kê những 
trường hợp phức tạp mà Ban giám sát Trung ương hay bạn đồng sự của 
nó trong Bộ dân ủy Thanh tra công nông đã thu được một vài thắng lợi 
rực rỡ nhât, sẽ ghi thêm được nhiều thành tích của «những thanh tra viên» 
và những giám sát viêm tương lai của chúng ta ở những nơi không tiện 
ghi vào những sách giáo khoa trang nghiêm và đứng đắn. 


* * * 


Làm thê nào đề kêt hợp được các cơ quan của Đảng với các cơ quan xô- 
việt? Trong việc đó, có cái gì không thẻ dung nạp được ? 

Tôi nêu vân đề ây ra, không phải là nhân danh cá nhân tôi, mà nhân 
danh những người mà tôi đã ám chỉ trên đây, khi nói rằng ở nước ta bọn 
quan liêu có không những trong các cơ quan xô-viêt, mà còn có cả trong 
những cơ quan Đảng nữa. 

Thật vậy, tại sao lại không kêt hợp cả hai loại cơ quan đó lại, nêu như lợi 
ích của công việc đòi hỏi như thê? Phải chăng chưa hể có người nào nhận 
thây rằng trong một Bộ dân ủy như Bộ dân ủy Ngoại giao, một sự kêt hợp 
như thê đem lại lợi ích rất lớn và được thực hiện ngay từ khi Bộ đó mới 
thành lập? Phải chăng là trong Bộ chính trị lại không thảo luận rất nhiều vân 
để lớn và nhỏ, xét trên quan điểm của Đảng, những vân đề về ‹những nước 
cờ» của chúng ta để đáp lại «những nước cờ› của các cường quôc bên ngoài 
đề ngăn ngừa chúng, ngăn ngừa những mánh khóc thủ đoạn, chẳng hạn 
(tôi dùng chữ đó đẻ khỏi dùng chữ bát lịch sự hơn)? Phải chăng sự kêt hợp 
mềm dẻo của cơ quan xô-viêt với cơ quan của Đảng lại không phải là nguồn 
sức mạnh phi thường trong chính sách của chúng ta? Tôi cho rằng điều 
gì đã được chứng minh là đúng, đã đứng vững trong chính sách đôi ngoại 
của chúng ta và đã ăn sâu vào trong tập tục đên nỗi không còn gây ra một 
chút hoài nghi nào trong lĩnh vực ây, thì ít nhât cũng sẽ thích hợp (và tôi 
cho rằng điểu đó sẽ thích hợp nhiều hơn nữa) với toàn thê bộ máy Nhà 
nước của chúng ta. Mà Bộ dân ủy Thanh tra công nông chính là đẻ làm việc 
cải tiên toàn thẻ bộ máy Nhà nước của chúng ta, và hoạt động của nó phải 
đụng chạm đền tât cả mọi cơ quan Nhà nước, không trừ một cơ quan nào cả, 
dù là cơ quan địa phương, dù là cơ quan trung ương, dù là cơ quan thương 


826 V. I. Lô-nin 


nghiệp, dù là cơ quan thuần túy hành chính, dù là cơ quan giáo dục, dù là 
cơ quan lưu trữ, dù là cơ quan nghệ thuật sân khâu, v.v... — nói tóm lại, 
không trừ một cơ quan nào cả. : 

Thê thì tại sao đôi với một cơ quan có tầm quan trọng lớn như thê, hơn 
nữa, lại còn đòi hỏi một sự mềm dẻo phi thường trong những hình thức 
hoạt động của nó, — thể thì tại sao đổi với cơ quan ây, lại không thẻ châp 
nhận sự hợp nhât độc đáo của cơ quan giám sát của Đảng với cơ quan giám 
sát của xô-viết? 

Riêng tôi thì tôi không thây trở ngại nào trong việc đó cả. Hơn nữa, tôi 
cho rằng một sự kêt hợp như thê là đảm bảo duy nhât cho sự hoạt động có 
kêt quả tôt đẹp. Tôi cho rằng tât cả mọi môi hoài nghỉ đôi với điều đó đều 
xuât phát từ những xó xỉnh bụi bặm nhât trong bộ máy Nhà nước của chúng 
ta và đôi với những môi hoài nghi ây chỉ xứng đáng một điểu mà thôi, là 
đưa ra để chê cười, giễu cợt. 


** # 


Môi hoài nghi khác nữa là: kêt hợp sự hoạt động có tính chât học tập 
với việc hoạt động có tính chât công vụ thì có tiện lợi hay không? Theo tôi 
thì cái đó không những tiện lợi, mà còn cần thiệt nữa. Nói chung, mặc dù 
chúng ta có một thái độ hoàn toàn cách mạng đôi với chê độ Nhà nước ở 
Tây Âu, nhưng nó vẫn cứ truyền nhiễm vào đầu óc chúng ta cả một loạt 
những thiên kiên tai hại nhât và lô bịch nhât, và một phần nào đó, những 
kể quan liêu quý mên của chúng ta đã truyền nhiễm bệnh ây cho chúng ta 
với ý định đầu cơ những thiên kiên ây, lợi dụng tình trạng đục nước đẻ 
buông câu; và chúng đã câu được trong dòng nước đục ây nhiều cá đên nỗi 
chỉ có những kẻ mù đưi trong chúng ta mới không thây được là lôi buông 
câu này đã được tiên hành rộng rãi biết bao. 

Trong toàn bộ lĩnh vực của những môi quan hệ xã hội, kinh tê và chính 
trị, chúng ta đều tỏ ra cách mạng ‹ghê gớm›. Nhưng về vân đề tôn trọng 
câp bậc, tuân thủ những hình thức và thủ tục công tác văn phòng, thì ‹tính 
cách mạng› của chúng ta lại thường nhường chỗ cho tỉnh thần thủ cựu hủ 
lậu nhật. Ở đây, nhiều khi có thê nhận thây một hiện tượng rât thú vị, tức 
là trong sinh hoạt xã hội, một bước nhảy vọt tiên lên phi thường nhât lại 
thường kết hợp với sự rụt rè hệt sức kỳ quái khi gặp những thay đổi nhỏ 
nhặt nhất. 

Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì rằng những bước tiên lên dũng cảm nhât 
vẫn nằm trong lĩnh vực mà từ lâu đã là sô phận của lý luận, vẫn nằm trong 
lĩnh vực được trau dồi chủ yêu hoặc thậm chí gần như chỉ riêng về mặt lý 


Thà ít mà tốt 827 


luận mà thôi. Để tránh cái thực tại quan liêu chán ngây trong nước, thì 
người Nga tìm nguồn an ủi cho mình trong việc xây dựng lên những hệ 
thông lý luận đũng cảm phi thường, và chính vì thê những hệ thông lý luận 
dũng cảm phi thường ây ở nước ta, có tính chât phiên diện lạ thường. ở 
nước ta, tính chât dũng cảm về lý luận trong những hệ thông lý luận chung 
đã song song tồn tại với tính rụt rè kỳ lạ đôi với mỗi cuộc cải cách nào đây 
nhỏ nhặt nhât trong công tác văn phòng. Ý niệm về một cuộc cách mạng 
ruộng đât rât vĩ đại nào đó trên phạm vi toàn thê giới đã được xây dựng nên 
với một sự đũng cảm chưa từng thây ở các nước khác, nhưng bên cạnh đó 
thì người ta lại thiêu đầu óc tưởng tượng đẻ nghĩ ra một cuộc cải cách nào 
đây cỏn con về công tác văn phòng; không đủ đầu óc tưởng tượng hay là 
không đủ kiên nhẫn để áp dụng cũng những nguyên lý chung vào cuộc cải 
cách đó, mà những nguyên lý ây đem áp dụng vào những vân đề chung, 
thường đưa lại những kêt quả rực rỡ. 

Vì thê cho nên trong sinh hoạt hiện tại của chúng ta, có một sự kêt hợp 
hệt sức kỳ lạ những đặc tính dũng cảm táo bạo với tính chât rụt rè, khi gặp 
những sự thay đổi nhỏ nhặt nhât. 

Tôi nghĩ rằng tình hình không thể nào khác như thê trong bât cứ một 
cuộc cách mạng thật sự vĩ đại nào, vì những cuộc cách mạng thật sự vĩ đại 
phát sinh ra từ những môi mâu thuẫn giữa cái cũ, giữa cái có khuynh hướng 
tạo ra cái cũ, với xu hướng trừu tượng tiên tới cái mới, cái rât mới đên nỗi 
không mảy may chứa đựng cái gì cũ cả. 

Và cuộc cách mạng ây càng nỗ ra đột ngột bao nhiêu, thì cả một loạt 
những mâu thuẫn ây càng tiệp tục tồn tại lâu dài bây nhiêu. 


là bả * 


Đặc điểm chung của sinh hoạt hiện tại của chúng ta là như thê này: 
chúng ta đã phá hủy nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa, đã cô sức phá hủy 
triệt để những thiệt chê thời trung cô, quyển chiêm hữu ruộng đât của bọn 
địa chủ, và trên cơ sở ây, chúng ta đã tạo nền tầng lớp tiêu nông và tiểu nông 
rât nhỏ là tầng lớp đi theo giai cầp vô sản do lòng tin tưởng vào những kêt 
quả hoạt động cách mạng của giai câp này. Tuy nhiên, chỉ với lòng tin tưởng 
ây thôi thì chúng ta cũng sẽ không dễ dàng gì đứng vững được cho đên khi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thăng lợi trong những nước tiên tiền hơn, vì 
trình độ năng suât lao động của tầng lớp tiểu nông và tiêu nông rât nhỏ, nhât 
là trong thời kỳ chính sách kinh tê mới, do tình hình kinh tê, nên vẫn còn rât 
thâp. VẢ lại, tình hình quốc tê đã làm cho nước Ñga hiện nay bị đây lùi lại 
phía sau, làm cho nói chung năng suât lao động quôc dân ở nước ta hiện 


828 V. I. Lê-nữ 


nay đã bị tụt thâp rât nhiều so với thời kỳ trước chiên tranh. Những cường 
quốc tư bản chủ nghĩa Tây Âu, một phần do cô ý, một phần do vô ý thức, 
đã làm mọi việc có thẻ làm được đẻ đây lùi chúng ta lại phía sau, đề lợi dụng 
những yêu tô của cuộc nội chiên ở Nga nhằm phá hoại nước ta đên cực độ. 
Chính là chúng cho cái cách rút ra khỏi cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa 
theo kiểu này thì có lợi đáng kể: nêu ta không đánh đồ được chê độ cách 
mạng ở Nga, thì ít nhât cũng sẽ làm trở ngại sự phát triển của chê độ ây 
lên chủ nghĩa xã hội, — các cường quốc ây suy tính đại khái như vậy đó, 
và đứng trên quan điểm của chúng thì chúng không thể nào suy tính một 
cách khác được. Chung quy thì chúng cũng đã thực hiện được một phần 
nửa nhiệm vụ của chúng. Chúng đã không lật đồ được chê độ mới do cách 
rnạng thiết lập nên, nhưng chúng cũng không để cho chê độ ây tiền ngay lên 
được một bước, cái bước phù hợp với những lời tiên đoán của những người 
xã hội chủ nghĩa, cái bước khiên cho những người xã hội chủ nghĩa phát 
triển được lực lượng sản xuât một cách cực kỳ nhanh chóng, phát triển 
được tât cả những khả năng sẽ được hình thành ra trong chủ nghĩa xã hội, 
chứng minh được cho bât cứ người nào, cho mọi người thây một cách hiển 
nhiên, thây tận mắt rằng chủ nghĩa xã hội tiểm tàng những lực lượng vô 
cùng lớn lao, rằng ngày nay nhân loại đã bước vào một giai đoạn phát triển 
mới có những khả năng rực rỡ phi thường. 

Hệ thông quan hệ quốc tê hiện nay đã được hình thành ra như thê này: 
một nước châu Âu đang bị các nước chiên thắng nô dịch — đó là nước 
Đức. Sau nữa, một sô nước, mà lại là những nước cỗ nhât ở phương Tây, 
sau khi thắng trận, đã có được những điều kiện đẻ có thẻ dùng sự thắng trận 
đó mà thực hiện một sô nhượng bộ không quan trọng đôi với cac giai câp bị 
chúng áp bức, những nhượng bộ ây tuy thê vẫn kéo lùi phong trào cách 
mạng trong những nước ây lại và tạo ra một thứ «hòa bình xã hộp giả tạo. 

Đồng thời cả một loạt nước khác ở phương Đông, Ân-độ, Trung- 
hoa, v.v... chính vì cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa vừa qua mà hoàn 
toàn bị đây trệch ra khỏi con đường cũ. Sự phát triển của các nước này đã 
hướng hẳn theo quy mô tư bản chủ nghĩa chung của châu Âu. Trong các 
nước ây, đã bắt đầu nung nâu phong trào có tính chât chung của châu Âu. 
Và hiện nay; toàn thê giới đã thây rõ ràng các nước ây đang bị kéo vào một 
sự phát triển không thể nào không đưa đền cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản toàn thê giới. 

Như vậy, ngày nay chúng ta đang đứng trước vân để này: với tình trạng 
của nền sản xuât tiểu nông và tiêu nông rât nhỏ của chúng ta, với tình trạng 
bị tàn phá của nước ta, liệu chúng ta có thê đứng vững được cho đền khi các 


Thà ít mà tôt 829 


“>—— 


nước tư bản chủ nghĩa Tây Âu đang hoàn thành bước phát triển của họ 
đến chủ nghĩa xã hội không? Nhưng các nước này lại hoàn thành bước 
phát triển đó một cách không giông như chúng ta đã mong đợi trước đây, 
Họ đang hoàn thành bước phát triển đó không phải bằng ‹sự chín muồi› 
đều đặn của chủ nghĩa xã hội trong những nước ây, mà bằng cách một sö 
quốc gia này bóc lột những quôc gia khác, bằng cách bóc lột quôc gia đầu 
tiên trong sô những quốc gia bại trận trong cuộc chiên tranh đê quôc chủ 
nghĩa, sự bóc lột ây két hợp với sự bóc lột toàn thẻ phương Đông. Mặt 
khác, phương Đông đã dứt khoát bước vào phong trào cách mạng và đã 
được lôi kéo hẳn vào trong dòng thác chung của phong trào cách mạng toàn 
thê giới. 

Tình hình như thê khiên nước ta phải có sách lược như thê nào? Hiển 
nhiên là sách lược sau đây: chúng ta cần phải biểu lộ rõ tinh thần thận trọng 
cao độ để duy trì cho được chính quyển công nhân của chúng ta, để giữ cho 
được tầng lớp tiểu nông và tiểu nông rât nhỏ dưới uy tín của chính quyền 
đó và dưới sự lãnh đạo của chính quyền đó. Chúng ta có được cái lợi thê là 
ngày nay toàn thê giới đang chuyên biên đền một phong trào, mà phong trào 
này nhât định sẽ nảy sinh ra cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa toàn thê giới. 
Song chúng ta cũng có cái bt lợi là bọn đề quôc đã chia cắt được toàn thê 
giới ra thành hai phe, hơn nữa sự chia cắt này trở nên phức tạp, vì nước 
Đức, một nước có nền văn hóa tư bản chủ nghĩa thực sự tiên tiên, hiện nay 
phục hồi lại được thì hệt sức khó khăn. Tât cả các cường quốc tư bản chủ 
nghĩa của cái gọi là phương Tây, đang xâu xé nước Đức và không cho nước 
này phục hồi lại. Mặt khác, toàn thể phương Đông, với hàng trăm triệu 
nhân dân lao động bị bóc lột, bị bẩn cùng hóa đên cực độ, bị đặt vào điều 
kiện mà những lực lượng thẻ chât, và vật chât của nó không thẻ nào so 
sánh được với những lực lượng thẻ chât, vật chât và quân sự của bât cứ 
một quôc gia nào trong số những quôc gia bé nhỏ hơn nhiều ở Tây Âu. 

Liệu chúng ta có thể tránh được sự xung đột sau này với các nước đê 
quôc chủ nghĩa chăng? Liệu chúng ta có thể hy vọng rằng những mâu 
thuẫn và xung đột nội bộ giữa các nước đề quốc chủ nghĩa phỏn thịnh ở 
phương Tây và các nước đê quôc chủ nghĩa phồn thịnh ở phương Đông, 
sẽ đem lại cho chúng ta một thời gian nghỉ lây sức lần thứ hai nữa không, 
như trước đây chúng đã đem lại cho chúng ta lần thứ nhât, khi cuộc hành 
quân của lực lượng phản cách mạng ở Tây Âu đên giúp lực lượng phản 
cách mạng ở Nga, đã bị thât bại vì những mâu thuẫn trong phe phản cách 
mạng của phương Tây và phương Đông, trong phe bọn bóc lột ở phương 
Đông và bọn bóc lột ở phương Tây, trong phe Nhật-bản và Mỹ? 


830 V. I. Lê-nin 


Theo tôi, có lẽ phải trả lời câu hỏi đó như thê này: cách giải quyêt ở đây 
tùy thuộc vào quá nhiều điều, và nói chung, chỉ có một căn cứ có thể cho 
phép ta tiên đoán được kêt cục của cuộc đâu tranh, là rôt cuộc lại thì tuyệt 
đại đa sô dân cư trên thê giới đã được chính chủ nghĩa tư bản giáo dục và 
rèn luyện để đầu tranh. : 

Kết cục của cuộc đầu tranh, chung quy là do các nước Nga, Ân-độ, 
'Trung-hoa, v.v... bao gồm đại đa số dân cư trên thê giới, quyêt định. Và 
chính cái đại đa sô dân cư đó trong những năm gần đây, đã được lôi kéo một 
cách nhanh chóng phi thường vào cuộc đâu tranh đề tự giải phóng mình; 
vì thê cho nên, xét về ý nghĩa đó, chúng ta không thể có mảy may nghi ngờ 
gì cả đôi với kêt quả cuôi cùng của cuộc đâu tranh trên thê giới. Xét về ý 
nghĩa đó, thẳng lợi cuôi cùng của chủ nghĩa xã hội đã được đảm bảo một 
cách hoàn toàn và tuyệt đôi. 

Nhưng đôi với chúng ta, điều đáng chú ý không phải là sự thắng lợi 
cuôi cùng không tránh khỏi ây của chủ nghĩa xã hội. Đôi với chúng ta, điều 
đáng chú ý là sách lược mà chúng ta, tức là Đảng cộng sản Nga, tức là 
Chính quyền xô-việt ở Nga, phải theo để ngăn cản không cho các nước 
phản cách mạng ở Tây Âu đè bẹp được chúng ta. Để đảm bảo cho chúng ta 
có thê tồn tại được cho đên cuộc xung đột quân sự sau này giữa phương Tây 
đê quôc chủ nghĩa, phản cách mạng với phương Đông cách mạng và dân 
tộc chủ nghĩa, giữa những quôc gia văn minh nhât trên thê giới với những 
quốc gia còn lạc hậu theo kiểu phương Đông, các quốc gia này tuy bao gồm 
đa sô, — nhưng cái đa sô cần phải có thời gian để trở thành văn minh. Cả 
chúng ta cũng thiêu trình độ văn minh đẻ có thể trực tiếp chuyên sang chủ 
nghĩa xã hội, mặc dù chúng ta có những tiền đề chính trị cho việc đó. Chúng 
ta cần phải theo sách lược như thê hay là phải thực hành chính sách sau đây 
để tự cứu lây mình. 5 

Chúng ta phải cô gắng xây dựng một quôc gia, trong đó công nhân duy 
trì được sự lãnh đạo của mình đôi với nông dân, duy trì được sự tín nhiệm 
của nông dân đôi với mình và với một tinh thần tiêt kiệm cao độ, trừ bỏ được 
tât cả mọi sự lãng phí dù nhỏ nhặt nhât ra khỏi mọi quan hệ sinh hoạt xã 
hội. 

Chúng ta phải thực hành tiêt kiệm tôi đa trong bộ máy Nhà nước của 
chúng ta. Chúng ta phải trừ bỏ mọi tàn tích lãng phí mà chê độ Nga hoàng 
và bộ máy quan liêu, tư bản chủ nghĩa đã đẻ lại rât nhiều trong bộ máy Nhà 
nước của chúng ta. 

Cái đó có phải là thời kỳ ngự trị của tẩm mắt hẹp hòi của người nông 
dân không? 


Thà ít mà_ tôt 83I 


Không phải. Nêu chúng ta duy trì được quyền lãnh đạo của giai câp công 
nhân đôi với nông dân, thì nhờ một sự tiêt kiệm hêt sức nghiêm ngặt trong 
việc quản lý kinh tê ở nước chúng ta, chúng ta sẽ có khả năng đạt tới được 
điều này: bât cứ món tiền nhỏ nhặt nhât nào đã tích lũy được đều phải giữ 
để dành cho sự phát triên nền đại công nghiệp cơ khí của chúng ta, đẻ phát 
triển công cuộc điện khí hóa, công cuộc dùng thủy năng đẻ khai thác than 
bùn, để hoàn thành việc kiên thiêt nhà máy thủy điện Vôn-khôp, v.v... 

Hy vọng của chúng ta chính là ở đây và chỉ ở đây mà thôi. Chỉ đên khi 
ây, thì chúng ta mới đủ sức để — xin nói một cách hình ảnh — đổi chỗ từ 
lưng con ngựa này ngồi sang lưng con ngựa khác, tức là từ lưng con ngựa 
khổ sở của người nông dân, của người nông phu, từ lưng con ngựa của 
những món tiệt kiệm dự tính cho một nước nông dân bị tàn phá, — sang 
lưng con ngựa mà giai câp vô sản đang tìm và không thẻ không tìm cho mình, 
con ngựa của nền đại công nghiệp cơ khí, của công cuộc điện khí hóa, của 
nhà máy thủy điện Vôn-khôp, v.v... 

Đây, trong ý nghĩ của tôi, tôi gắn liền như thê vào kê hoạch chung của 
công tác, của chính sách, của sách lược, của chiên lược chúng ta với những 
nhiệm vụ của Bộ dân ủy Thanh tra công nông đã được cải tô lại, Đôi với 
tôi, đó là lý do khiên chúng ta phải đặc biệt săn sóc, đặc biệt quan tâm đên 
Bộ dân ủy Thanh tra công nông, bằng cách đặt nó lên một vị trí đặc biệt cao; 
quy định cho bộ phận lãnh đạo của nó những quyền hạn của Ban châp hành 
Trung ương, v.v... và v.V... 

Lý do đó là: chỉ bằng cách chỉnh đôn bộ máy của chúng ta đên mức tôi 
đa, bằng cách giảm bớt đên mức tôi đa tât cả những cái không phải là tuyệt 
đôi cẩn thiệt trong bộ máy ây, thì chắc chắn là chúng ta có thẻ đứng vững 
được. Và hơn nữa, chúng ta sẽ đứng vững được không phải ở trình độ một 
nước tiểu nông, không phải ở trình độ có tầm mắt hẹp hòi rât phô biên đó, 
mà ở trình độ ngày càng nâng cao hơn không ngừng để tiên tới nên đại 
công nghiệp cơ khí. 

Đây là những nhiệm vụ cao quý mà tôi ước mơ cho Bộ dân ủy Thanh 
tra công nông. Đó là vì sao mà tôi dự định cho nó một kê hoạch hợp nhât 
một cơ quan tôi cao có uy tín rât lớn của Đảng với một Bộ dân ủy ‹bình 
thường. 


2 tháng ba 1923 


Sự thập, sô 4o, 4 tháng ba 1923. Tập 45, tr. 28o—4o5. 
Ký tên: N. Lê-nin 


CHÚ THÍCH 


Bài báo « Vận mệnh lịch sử của học thuyết Các Mác» do V. I. Lê-nin việt 
nhân dịp kỷ niệm lần thứ 3o ngày Các Mác từ trần, 


Đây nói về các cuộc cách mạng năm 1848—r84o — những cuộc cách mạng 
tư sản và dân chủ tư sản đã xảy ra ở Pháp, Ý, Đức, Áo và Hung-ga-ri. 


Công xã Pa-ri — kinh nghiệm đầu tiên trong lịch sử về nền chuyên chính vô 
sản, Chính phủ cách mạng của giai câp công nhân do cuộc cách mạng vô 
sản thành lập nên ở Pa-ri năm 187i đã tồn tại từ ngày 18 tháng ba đền hết 
ngày 28 tháng năm. 


Phái dânt úy — trào lưu tiều tư sẵn trong phong trào cách mạng Nga, xuất hiện 
trong những năm 7o của thê kỷ XIX. Những người dân túy đâu tranh đẻ thủ 
tiêu chê độ chuyên chê và chuyền giao ruộng đât của địa chủ cho nông dân. 
Đồng thời họ phủ nhận tính chât quy luật của sự phát triển những quan hệ 
tư bản chủ nghĩa ở Nga, và do đó họ coi lực lượng cách mạng chủ yêu không 
phải là giai câp vô sản, mà là nông dân, họ coi công xã nông nghiệp là mảm 
rỗng của chủ nghĩa xã hội. Cô phát động nông dân đâu tranh chông chê độ 
chuyên chê, những người dân túy đi về nông thôn, đi vào «nhân dân», nhưng 
họ không được sự ủng hộ ở đây. 

Trong những năm 8o—oo thê kỷ XI%, những người dân túy đi vào 
con đường thỏa hiệp với Nga hoàng, họ thể hiện quyển lợi của tầng lớp 
cu-lắc và đâu tranh ác liệt chông lại chủ nghĩa Mác. 


Quốc tê 7 (Liên minh công nhân quốc tê) — liên minh cách mạng quốc tế 
có tính chất quần chúng đầu tiên trong lịch sử của giai câp vô sản, do C. Mác 
thành lập năm 1864. Quốc tế I đặt nền móng cho tổ chức quốc tê của công 
nhân, đặt cơ sở của cuộc đâu tranh quôc tê của giai câp vô sản vì chủ nghĩa 
xã hội. Thực tê thì Quốc tê I không tồn tại nữa từ năm 1872, nhưng chính 
thức thì nó giải tán năm 18/6. 


Cuộc cách mạng Nga những năm 1oo5—1oo7 đã có ảnh hưởng lớn lao đền 
. phong trào giải phóng dân tộc trong một sô tước. 

ở “Thỏ-nhï-kỳ, phong trào cách mạng tư sản đã đạt đên đỉnh cao nhất 
trong năm 1oo8. Nhờ thắng lợi của cuộc khởi nghĩa do «những người Thổ- 
nhĩ-kỳ trẻ» lãnh đạo, nên đã khôi phục lại hiền pháp năm 1876 và triệu tập 
nghị viện. 

Ở I-ran (Ba-tư), phong trào cách rmmạng chông phong kiên và chỗn 
đề quỗc phát triển mạnh sau cuộc cách mạng những năm 1oos—1oo7 


Chú thích 833 


1O 


Nga. Đứng đầu phong trào đó là giai câp tư sản công thương nghiệp. Trong 
quá trình cách mạng; nghị viện đầu tiên trong lịch sử I-ran đã được triệu 
tập và đã thảo ra hiên pháp năm rọo6. Hiên pháp ây, được thay đỏi chút ít, 
còn có hiệu lực cho đên ngày nay. Do sự can thiệp của bọn đề quôc nước 
ngoài, nên cuộc cách mạng Ba-tư đã bị đẹp tan. 

Trung-quôc, trong những năm rgos—ro11, cuộc đâu tranh của giai 
câp tư sản đẻ đòi hiện pháp và quyền tự trị của các tỉnh, khâu hiệu đâu tranh 
chông chủ nghĩa đề quỏc đã được đề ra. Trong những năm đó, phong trào 
cách mạng trong nông dân và công nhân phát triển mạnh. Năm 1011, triều 
đại Mãn-thanh đã bị lật đồ, và Trung-quôc đã tuyên bô là nước cộng hòa. 
Tôn Dật Tiên, nhà dân chủ cách mạng đã được bầu làm tông thông lâm thời 
của nước cộng hòa. Nhưng do áp lực của những lực lượng phản cách mạng, 
ông đã phải từ chức , và Viên Thê Khải, một kẻ phiêu lưu đã lên làm tông 
thông, nó đã thiết lập chê độ độc tài quân sự phản cách mạng ở trong nước. 


Bài báo «Ba ngưồn gỗc và ba bộ phận câu thành của chủ nghĩa Mác› do 
V. 1. Lê-nin viết nhân dịp kỷ niệm lần thứ 2o ngày Các Mác từ trần. 


Phái Hê-ghen trẻ hay là phái tả những người theo Hê ghen — đại điện 
của cánh tà trường phái Hê-ghen, của trào lưu triết học duy tâm ở Đức. 

C. Mác và F. Ăng-ghen, trong thời gian đầu tiên của đời hoạt động, 
đã tham gia «phái Hê-ghen trẻ›, nhưng về sau thì hai ông đã phê phán toàn 
diện triết học của «phái Hê-ghen trẻ», vạch rõ nguồn göc giai cập của nó và 
chỉ rõ tính chât không có căn cứ khoa học của nó. 


Chủ nghĩa Pra-đông — trào lưu của chủ nghĩa xã hội tiêu tư sản, phản khoa 
học và thù địch với chủ nghĩa Mác; trào lưu đó được gọi theo tên của nhà 
tư tưởng vô chính phủ Pháp Pru-đông. Trong lúc phê phán quyền tư hữu 
đại tư bản từ lập trường tiêu tư sản, Pru-đông ước mơ duy trì mãi mãi quyền 
tư hữu nhỏ, đề nghị tổ chức nhà ngân hàng nhân dân› và ngân hàng ‹trao 
đổi, nhờ đó công nhân dường như có thê sắm sửa được những phương 
tiện sản xuât, trở thành những người tiêu chủ và đảm bảo việc tiêu thụ tcông 
bằng› những sản phẩm của mình. Pru-đông không hiểu được vai trò lịch sử 
của giai câp vô sản, phủ nhận đầu tranh giai câp, cách mạng vô sản và chuyên 
chính vô sản; đứng trên lập trường vô chính phủ, ông đã phủ nhận sự cần 
thiệt phải có Nhà nước. Chủ nghĩa Pru-đông đã bị Mác phê phán kịch liệt 
trong tác phẩm «Sự bản cùng của triết học›. 


Chủ nghĩa Ba-cu-nin — trào lưu mang tên M. A. Ba-cu-nin, nhà tư tưởng 
của chủ nghĩa vô chính phủ, thù địch với chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xã 
hội khoa học. Luận điểm chủ yêu của chủ nghĩa Ba-cu-nin là phủ nhận mọi 
thứ Nhà nước, kể cả chuyên chính vô sản, là không hiểu được vai trò lịch 
sử toàn thê giới của giai cầp vô sản. Theo ý kiên của những người theo 
chủ nghĩa Ba-cu-nin thì hội cách mạng bí mật gồm có những nhân vật 
dỗi lạc phải lãnh đạo những cuộc nôi dậy của nhân dân, được hoàn thành 
ngay lập tức. Sách lược tiên hành những âm mưu, những cuộc nỗi 


59—2886 


V. I. Lê-nin 


11 


12 


13 


14 


15 


dậy tức thì và chủ nghĩa khủng bỗ của họ thật là phiêu lưu và thù địch 
với học thuyêt mác-xít về Nhà nước. 

Ba-cu-nin mưu toan đem những quan điểm của mình gán ép cho phong 
trào công nhân quỗc tê, ông đã vào Quốc tế I, định chiêm lây vai trò lãnh 
đạo trong Tỏng hội đồng. Do những hành động chia rẽ, nên Ba-cu-nin đã 
bị khai trừ ra khỏi Quốc tê I tại Đại hội La-hay năm 1872. 


Chủ nghĩa Bec-stanh — trào lưu cơ hội chủ nghĩa trong phong trào xã hội 
chủ nghĩa Đức và quốc tê, do nhà xã hội - dân chủ Bec-stanh ở Đức đề xướng. 

Yêu cầu chủ yêu của ông ta là đòi xét lại, đòi thay đổi những luận điểm cơ 
bản của chủ nghĩa Mác cách mạng về cách mạng xã hội chủ nghĩa và chuyên 
chính vô sản. Bản chât của chủ nghĩa Bec-stanh là đề nghị phong trào xã 
hội - dân chủ từ bỏ cuộc đầu tranh cho chủ nghĩa xã hội, mà chỉ nhằm tiên 
hành những cuộc cải cách riêng lẻ trong khuôn khổ xã hội tư bản. 


Phái Can-tơ mới — đại diện của xu hướng phản động trong triệt học tư sản, 
xuât hiện vào giữa thẻ kỳ XIX ở Đức. Phái Can-tơ mới hẵp thụ những. luận 
điểm duy tâm, phản động nhất của triềt học Can-tơ và gạt bỏ những yêu tổ 
chủ nghĩa duy vật trong đó. Dưới khẩu hiệu (Quay trở lại với Can-tơ›, phái 
Can-tơ mới tuyên truyền cho việc phục sinh lại chủ nghĩa duy tâm của Can- 
tơ, tiên hành cuộc đầu tranh chồng chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy 
vật lịch sử. 


Trong những năm roo8—1ooo, V. I. Lê-nin đã viết sách: «Chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán», trong đó đã kịch liệt phê phán 
chủ nghĩa xét lại. 


Đảng dân chủ - lập hiển (ca-đê) — đằng chủ yêu của giai câp tư sản quân 
chủ - tự do ở Nga, được thành lập tháng mười 1oos; thành phần của nó 
gồm những đại diện của giai câp tư sản, những người hoạt động trong các 
hội đồng tự trị địa phương và những trí thức tư sản. Bọn dân chủ - lập hiền 
không đi quá yêu sách quân chủ lập hiên. Trong chiên tranh thê giới lần 
thứ nhất, chúng đã tích cực ủng hộ chính sách đôi ngoại xâm lược của 
chính phủ Nga hoàng. Trong cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng hai năm 
1917, chúng cô sức cứu chê độ quân chủ. Chiêm được địa vị lãnh đạo trong 
Chính phủ lâm thời tư sản, bọn dân chủ -lập hiển đã tiên hành chính 
sách phản cách mạng phản nhân dân. 


Chủ nghĩa IMi-lê-răng (chủ nghĩa tham gia nội các) — trào lưu cơ hội chủ 
nghĩa trong phong trào xã hội- dân chủ, gọi theo tên của người xã hội 
chủ nghĩa cải lương Pháp A. E. Mi-lê-răng, ông này năm I8oo đã tham 
gia chính phủ tư sản phản động Pháp và ủng hộ chính sách phản nhân 
dân của chính phủ này. Lê-nin đã coi chủ nghĩa Mi-lê-răng là chủ nghĩa xét 
lại và sự phản bội, đồng thời vạch rõ rằng bọn xã hội cải lương khi tham 
gia vào chính phủ tư sản đã trở thành chiếc bình phong che chở cho bọn 
tư bản, làm công cụ cho chính phủ đó đánh lừa quản chúng. 


16 


17 


18 


s3* 


Chú thích 835 


Phái Ghet — trào lưu mác-xít cách mạng trong phong trào xã hội chủ nghĩa 
Pháp cuôi thê kỳ %IX đầu thê kỷ XX, do J. Ghet và P. La-fac-gơ đứng đầu. 
Năm 1882, sau khi Đảng công nhân Pháp phân liệt tai đại hội Xanh Ê-chiên, 
phái Ghet đã thành lập đảng độc lập vẫn giữ tên cũ. 

Năm 1oo1I, những người tán thành đâu tranh giai câp cách mạng đứng 
đầu là J. Ghet đã thông nhất vào Đảng xã hội chủ nghĩa Pháp. Năm 1oo5, 
phái Ghet lại thông nhât với Đảng xã hội chủ nghĩa Pháp cải lương. Trong 
cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa 1or4—Io18, những người lãnh đạo 
của đảng ây đã phản bội sự nghiệp của giai câp công nhân, chạy sang lập 
trường chủ nghĩa xã hội - sô-vanh. 

Phái Giô-ret — những người ủng hộ nhà xã hội chủ nghĩa Pháp J. Giô- 
ret, đứng đầu cánh hữu cải lương của phong trào xã hội chủ nghĩa Pháp. 
Dưới chiêu bài đòi ‹tự do phê phán›, phái Giô-ret đã xét lại những luận điểm 
cơ bản của chủ nghĩa Mác, tuyên truyền sự hợp tác giữa giai câp vô sản và 
giai cầp tư sản. Năm 1ọoa, họ thành lập Đảng xã hội chủ nghĩa Pháp đứng 
trên lập trường cải lương chủ nghĩa. 

Phái Brut-xơ (phái khả năng có thể (P. Brut-xơ, B. Ma-lôn, v.v...) 
— trào lưu tiểu tư sản cải lương chủ nghĩa, xuất hiện trong những năm 
8o của thê kỳ XIX trong phong trào xã hội chủ nghĩa Pháp, muôn đánh lạc 
hướng giai câp vô sản khỏi những phương pháp đầu tranh cách mạng. Phái 
Brut-xơ phủ nhận cương lĩnh cách mạng và sách lược cách mạng của giai 
cầp vô sản, che giầu những mục đích xã hội chủ nghĩa của phong trào công 
nhân, đẻ nghị hạn chê cuộc đâu tranh của công nhân trong khuôn khổ «khả 
năng có thẻ» (possible) — do đó co tên đẳng như thê này: những người 
theo phái khả năng có thê. Ảnh hưởng của phái Brut-xơ phổ biển chủ yêu 
trong những vùng lạc hậu vẻ kinh tê ở Pháp và trong các tầng lớp giai câp 
kém phát triển của công nhân. 

Sau này, đa sô những người thuộc phái Brut-xơ nhập vào Đảng xã 
hội chủ nghĩa Pháp cài lương được thành lập năm 1oo2 dưới sự lãnh đạo 
của J. Giô-ret. 

Liên hiệp xã hội- dân chủ Anh được thành lập năm 1884. Tham gia vào 
Liên hiệp xã hội - dân chủ Anh, cùng với những người theo chủ nghĩa cải 
lương và vô chính phủ, thì có nhóm những người xã hội - dân chủ cách 
mạng, những người theo chủ nghĩa Mác lập thành cánh tả của phong trào 
xã hội chủ nghĩa ở Anh. F. Ăng-ghen đã phê phán Liên hiệp xã hội - dân 
chủ vì mắc phải chủ nghĩa giáo điều và bè phái, vì thoát ly phong trào quản 
chúng công nhân Anh và coi thường những đặc điểm của phong trào đó. 
Năm 1ọo7, Liên hiệp xã hội - dân chủ mang tên là Đằng xã hội - dân chủ; 
đàng này cùng với những phần tử phái tả của Đảng công nhân độc lập, năm 
1o1r, đã thành lập Đảng xã hội chủ nghĩa Anh; năm 1o2o, đảng ây cùng với 
Nhóm cộng sản chủ nghĩa thông nhất đã đóng vai trò chủ yêu trong việc 
thành lập Đảng cộng sản Anh. 

Đảng công nhân độc lập Anh (Independent L.abour Patty) — tổ chức cải 
lương chủ nghĩa do những người lãnh đạo ‹các hội công liên mớp thành lập 
năm 1892 trong điều kiện cuộc đâu tranh bãi công sôi nỗi và phong trào mạnh 


V. I. Lê-nin 


—————— 


19 


2o 


mẽ đòi sự độc lập của phong trào công nhân Anh thoát khỏi các đảng tư sản, 
Trong Đảng công nhân độc lập Anh có những thành viên của +các hội công 
liên mớp và một số tổ chức công đoàn cũ, các đại diện giới trí thức và tiêu 
tư sản chịu ảnh hưởng của phái Pha-biêng, tham gia. Ke Hơc-đi đứng đầu 
đẳng đó. Mặc dù có khát vọng đòi độc lập chính trị khỏi các đảng tư sản, 
nhưng thực tê thì Đảng công nhân độc lập chỉ «độc lập» với chủ nghĩa xã 
hội, còn rầt phụ thuộc vào chủ nghĩa tự do› (Lê-nin). Trong thời kỳ chiên 
tranh thê giới lần thứ nhật, đảng ây giữ lập trường phái giữa, sau đó trượt 
đài xuông chủ nghĩa xã hội - sô-vanh. 


Phái toàn bộ — những người theo chủ nghĩa xã hội «toàn bộ» — một biên 
tướng của chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản. Là trào lưu phái giữa trong Đảng 
xã hội chủ nghĩa Ý, những người theo phái toàn bộ trong những năm goo đã 
tiên hành đầu tranh chồng những người cải lương chủ nghĩa về một sỗ vần 
đề, những người cải lương này đã giữ lập trường cơ hội chủ nghĩa cực đoan 
và hợp tác với giai câp tư sản phản động. 


Những người men-sê-uích — trào lưu cơ hội chủ nghĩa trong phong trào 
xã hội - dân chủ Nga, một trong những khuynh hướng của chủ nghĩa cơ hội 
quôc tê. Thành hình tại Đại hội II Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga 
(roo3) trong sô những kẻ đổi lập tờ «Tia lửa» của Lê-nin. Tại Đại hội, khi 
bầu các cơ quan trưng ương của Đảng, những người theo chủ nghĩa Lê-nin 
đã được đa sô phiêu và do đó có tên là những người bôn-sê-vích («đa sô›), 
còn những kẻ cơ hội chủ nghĩa bị thiều sô và do đó có tên là những người 
mmen-sê-vích (thiêu sô). 

Những người men-sê-vích chỗng lại cương lĩnh cách mạng của Đảng› 
chông độc quyền lãnh đạo của giai câp vô sản trong cách mạng, chông liên 
minh công nông, ủng hộ sự thỏa hiệp với giai cầp tư sản tự do. 

Sau khi cuộc cách mạng năm roos—roo7 bị thât bại, những người men- 
sê-vích đầu tranh đòi thủ tiêu đảng cách mạng bât hợp pháp của giai cầp vô 
sản. Tháng giêng năm 1o12, Hội nghị Đảng toàn Nga lần thứ VI đã khai 
trừ bọn men-sê-vích theo chủ nghĩa thủ tiêu ra khỏi ĐCNXHDC Nga. 

Năm 1or7, những đại diện men-sê-vích đã tham gia Chính phủ lâm 
thời tư sản, còn sau khi Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại 
thắng lợi, thì những người men-sê-vích cùng với những đảng phản cách 
mạng khác đã chông lại Chính quyển xô-vit. 


2L ‹Chủ nghĩa công đoèn cách mạng» — trào lưu bán vô chính phủ tiểu tư sản 


22 


xuât hiện trong phong trào công nhân một sô nước Tây Âu vào cuôi thê kỷ 
xI1%. 

Những người theo chủ nghĩa công đoàn phủ nhận sự cản thiết đầu 
tranh chính trị của giai câp công nhân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng 
và nền chuyên chính vô sản. Họ cho rằng công đoàn có thẻ lật đỏ chủ nghĩa 
tư bản bằng cách tô chức những cuộc tổng bãi công của công nhân mà không 
cần làm cách mạng, và cũng có thẻ nắm lây sự quản lý sản xuât vào tay mình. 


Đại hội đảng xã hội - dân chủ Đức ở: Ha-nô-uœ đã họp ra ngày o—4. tháng 
mười năm 18g. A. Bê-ben đã đọc bản báo cáo «Ñhững cuộc tân công vào 


Chú thích 837 


22 


24 


^ 


27 


những quan điểm cơ bản và sách lược của đảng» — đó là vân đề chủ yêu 
của chương trình nghị sự. Lê-nin viêt rằng bài diễn văn của Bê-ben trong 
thời gian lâu sẽ còn là «mẫu mực của sự bảo vệ những quan điểm mác-xít 
và mẫu mực của việc đầu tranh cho tính chât thực sự xã hội chủ nghĩa của 
đảng công nhân›. Thê nhưng, đại hội tuy đã chồng lại những quan điềm theo 
chủ nghĩa xét lại của Bec-stanh, đã không rút ra những két luận cần thiệt 
từ việc phê phán chủ nghĩa Bec-stanh. 

cTư tưởng công nhân» — tờ báo của những người theo tchủ nghĩa kinh tê» 
(xem chú thích 27); xuât bản từ tháng mười năm 187 đền hêt tháng chạp 
năm 1ooz. Ra được 16 sô. 

Lê-nin muốn nói đến những cuộc bãi công của công nhân Pê-tec-bua, chủ 
yêu là của công nhân dệt, trong năm 18s, và nhất là 186, do ‹Liên minh 
đâu tranh giải phóng giai cấp công nhân› ở Pê-tec-bua, lãnh đạo. Những cuộc 
bãi công ở Pê-tec-bua đã thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân 
Mạc-tư-khoa và các thành phô khác ở Nga, bắt buộc chính phủ phải nhanh 
chóng xem xét lại những đạo luật công xưởng và ban hành luật ngày 2 (14) 
tháng sáu năm r8o7 về việc rút ngắn ngày làm việc trong các công xưởng và 
nhà máy xuông dưới 11 giờ 1/2. 


Đây nói vẻ ‹Bản tuyên ngôn của Đảng công nhân xã hội- dân chủ Nga, 
được Ban châp hành Trung ương ĐCNXHDC Ñga công bô năm 18g8 theo 
sự ủy nhiệm của Đại hội I của ĐCNXHDC Ñga và nhân danh Đại hội đó. 
«Tuyên ngôn› đã đề ra việc đâu tranh cho quyển tự do chính trị và việc lật 
đỗ chê độ chuyên chê, coi đó là nhiệm vụ chủ yêu của đảng xã hội - dân chủ 
ga, gắn liền cuộc đâu tranh chính trị với những nhiệm vụ chung của phong 
trào công nhân. 


Bài báo của V. I. Lê-nin «Bắt đầu từ đâu?› đăng làm xã luận trong báo «Tia 
lửa sô 4; trong bài đó đã đưa ra những giải đáp về các vân để quan trọng 
nhật lúc bây giờ của phong trào xã hội- dân chủ ở Nga: về tính chât và nội 
dung chủ yêu của việc cổ động chính trị, về nhiệm vụ tô chức và kê hoạch xây 
dựng một đảng mác-xít chiên đâu toàn Nga. Bài báo đó là một văn kiện có 
tính chất cương lĩnh đôi với phong trào xã hội - dân chủ cách mạng, nó được 
phổ biên rộng rãi ở Nga và nước ngoài. 

Khuynh hướng thính tê chủ nghĩa» hay là ‹chủ nghĩa kinh tê» — trào lưu cơ 
hội chủ nghĩa trong phong trào xã hội - dân chủ Nga cuôi thê kỷ XIX đầu 
thê kỷ XX, là một biên tướng Nga của chủ nghĩa cơ hội quốc tê. Cơ quan của 
những người theo ‹chủ nghĩa kinh tê» là tờ báo ¿Tư tưởng công nhân» 
(r8ọ7—1oo2) ở Nga và tạp chí ‹Sự nghiệp công nhân› (t8oo—1oo2) ở nước 
ngoài. 

Những người theo ‹chủ nghĩa kinh tê› đóng khung những nhiệm vụ 
của giai cấp công nhân trong cuộc đầu tranh kinh tê đẻ đòi tăng lương, cải 
thiện điểu kiện lao động, v.v.., cho rằng đầu tranh chính trị là công việc 
của giai cấp tư sản tự do. Họ phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng giai cấp 
công nhân, cho rằng đẳng chỉ có việc quan sát quá trình tự phát của phong 
trào, chỉ ghi chép những sự kiện mà thôi. dChủ nghĩa kinh tê› tạo ra nguy cơ 


838 


28 


29 


3o 


V. I. Lê-nin 


đánh lạc hướng giai câp công nhân khỏi con đường đâu tranh giai cầp cách 
mạng và biên giai cầp công nhân thành vật phụ thuộc của giai cÂp tư sản, 

Báo Tia lửa' của Lê-nin đã đóng một vai trò lớn lao trong việc đầu 
tranh chồng chủ nghĩa kinh tê›. V. I. Lê-nin đã triệt để đánh tan ‹chủ nghĩa 
kinh tê› về mặt tư tưởng trong sách ‹Làm gì?›. 


«Sự nghiệp công nhân» — tạp chí của những người theo «chủ nghĩa kinh tê», 
cơ quan ra không đều kỳ của «Liên minh những người xã hội - dân chủ Nga 
ở nước ngoài. Xuât bản ở Giơ-ne-vơ từ tháng tư năm 18oo đên hết tháng 
hai năm 1ọo2. Ra được 12 sô. Tòa soạn «Sự nghiệp công nhân› là trung tâm 
lãnh đạo ở nước ngoài của những người theo ‹chủ nghĩa kinh tê» (những 
người theo báo «Sự nghiệp công nhâm). ‹Sự nghiệp công nhân› đã công khai 
đầu tranh chỗng kê hoạch của báo +Tia lửa» nhằm xây dựng đảng, báo đó 
kêu gọi thi hành chính sách công liên, phủ nhận khả năng cách rạng của 
nông dân, v.v... 

«Phụ san cSự nghiệp công nhẩm» — phụ san ra không đều kỳ của tạp chí 
‹Sự nghiệp công nhân, xuât bản ở Giơ-ne-vơ từ tháng sáu năm rooo đền 
hệt tháng bảy năm 1go1; ra cả thảy 8 sô, 


«Tia lửa» — tờ báo mác-xít bầt hợp pháp toàn Nga đầu tiên do Lê-nin thành 
lập năm 19oo và đã đóng vai trò quyêt định trong việc thành lập đảng mác- 
xít cách mạng của giai câp công nhân. 

Sô đầu của tờ ¿Tia lửa» của Lê-nin ra tháng chạp nărn 19oo ở Lep-xich, 
những sô sau ra ở Muy-nich, Luân-đôn, Giơ-ne-vơ. 

Tòa soạn của «Tia lửa gổm có: V.I. Lê-nin, G, V. Piê-kha-nôp, 
1u. O. Mac-tôp, P. B. Ac-xen-rôt, A. Ñ. Pô-tơ-re-xôp và V. I. Za-xư-lich. 
Thực tê Lê-nin đã là chủ bút và người lãnh đạo của «Tia lửa›. 

€Tia lửa» trở thành trưng tâm thông nhât các lực lượng đẳng, trung tâm 
tập hợp và giáo dục cán bộ đảng. 

Theo sáng kiên và với sự tham gia trực tiếp của Lê-nin, tòa soạn wTia 
lửa đã thảo ra dự án cươnglĩnh đảng và chuẩn bị cho Đạihội II ĐCNXHDC 
Nga, đã họp hồi tháng bảy — tháng tám năm 1go3,tại đó đã đặt cơ sở cho 
đảng mác-xít thực sự cách mạng ở Nga. Chẳng bao lâu sau Đại hội I 
ĐCNXHDC Nga,những người men-sê-vích đã chiêm lây +Tia lửa», 
từ sô s2, gTia lửa» thôi không còn là cơ quan của chủ nghĩa Mác 
cách mạng nữa Lê-nin gọi đó là «Tia lửa› mới, cơ hội chủ nghĩa đề. 
phân biệt với eTia lửa› cũ, cách mạng (trước sô 52). 


ai Đây nói về những cuộc đầu tranh cách mạng quản chúng của sinh viên và 


công nhân:những cuộc biểu tình chính trị, mít tinh, bãi công đã xảy ra trong 
tháng hai— tháng ba năm 19or ở Pê-tec-bua, Mạc-tư-khoa, Ki-ep, Khắc-côp, 
Ca-zan, I-a-rô-xlap, Vac-sô-vi, Bê-lô-xtôc, Tôm-xcơ, Ô-đet-xa và những 
thành phô khác ở Nga. 

Phong trào sinh viên năm học 19oo—Ioor xuât hiện trên cơ sở những 
yêu sách về học tập, đã có tính chât đầu tranh chính trị cách mạng chồng 
chính sách phản động của chê độ chuyên chè, phong trào này được những 
công nhân tiên tiên ủng hộ và được mọi tầng lớp của xã hội Nga hưởng ứng. 


Chú thích 839 


——————---__ 


32 


33 


34 


35 
26 


Việc đưa 182 sinh viên trường đại học tổng hợp Ki-ep đi lính là nguyên 
cỗ trực tiễp gây ra những cuộc biểu tình và bãi công hồi tháng hai và tháng 
ba năm 1ọor; những sinh viên ây bị đưa vào lính vì đã tham gia cuộc rmít 
tỉnh sinh viên. Chính phủ đã đàn áp dã man những người tham gia đầu tranh 
cách mạng. Những sự kiện tháng hai—tháng ba năm 1ọor đã chứng tò rằng ở 
nước Nga, cao trào cách mạng đang phát triển; việc công nhân tham gia 
phong trào dưới những khẩu hiệu chính trị có một ý nghĩa thật 
lớn lao. 


Đây nói về cuỗn sách của V. I. Lê-nin Làm gì? Những vân để gay go của 
phong trào chúng ta». Sách in ở Nhà xuât bản Đit-xơ ở Stut-ga, tháng ba 
năm 1002. 


«Công nhân miễn Nam — báo xã hội - dân chủ, xuât bản bắt hợp pháp từ 
tháng giêng năm 1ooo đền hêt tháng tư năm roo2 do nhóm có tên như trên 
ân hành; ra được 12 sô. tCông nhân miền Nam› chồng lại «chủ nghĩa kinh 
tê» và chủ nghĩa khủng bô, chủ trương cẩn phải mở rộng phong trào cách 
mạng quản chúng. 

Nhóm ‹Công nhân miền Nam› đã tiên hành công tác cách mạng lớn lao 
ở Nga, nhưng đồng thời nhóm đó cũng thẻ hiện xu hướng cơ hội chủ nghĩa 
trong việc giải quyêt vân đề thái độ đôi với giai cầp tư sản tự do và đôi với 
phong trào nông dân, đã âp ủ một kê hoạch có tính chật phân liệt nhằm thành 
lập một tờ báo toàn Ñga song song với «Ta lửa», 


Hội đồng tự trị địa phương — tên gọi của các tổ chức tự quản địa phương 
do giới quý tộc điều khiển ở các tỉnh miễn trung nước Nga Sa hoàng, chê 
độ đó được áp dụng từ năm 1864. Thâm quyền của các hội đồng tự trị địa 
phương bị hạn chê trong những vân đề kinh tê địa phương (xây dựng 
bệnh viện, làm đường sá, thông kê, bảo hiểm). Hoạt động của chúng do các 
tỉnh trưởng và bộ trưởng nội vụ kiểm soát, bọn này có thẻ đình việc thực 
hiện những nghị quyêt không có lợi cho chính phủ, 


Năm r8o8, Đại hội I ĐCNXHDC Ñga đã họp, 


Nhóm «Giải phóng lao động» — nhóm mác-xít Nga đầu tiên, do G, V. Plê“ 
kha-nôp lập năm 1883 ở Thụy-sỉ. Nhóm ‹Giải phóng lao động› đã tiên hành 
một công tác lớn lao đẻ tuyên truyền chủ nghĩa Mác vào nước Nga. Hai dự 
án cương lĩnh của những người xã hội - dân chủ Nga (t883 và 1883), do 
Plê-kha-nôp việt và nhóm 4Giải phóng lao động› xuât bản, là một bước tiên 
quan trọng trong việc chuẳn bị và thành lập đảng xã hội - dân chủ ở Nga. 
Nhóm ‹Giải phóng lao động› đặt liên hệ với phong trào công nhân quôc tê 
và bắt đầu từ Đại hội I của Quốc tê II năm 188o (Pa-ri), làm đại biểu của 
đảng xã hội - dân chủ Nga tại các đại hội của Quỏc tê II. Nhưng nhóm «Giải 
phóng lao động› cũng đã phạm những sai lắm nghiêm trọng: đánh giá quá 
cao vai trò của giai cầp tư sản tự do, không đánh giá đúng mức tính chât cách 
mạng của nông dân với tư cách là lực lượng hậu bị của cách mạng vô sản. 
Những sai lắm đó là mâm mông của những quan điểm men-sê-vích của 
Plê-kha-nôp và những thành viên khác của nhóm. 


840 


Ứ. I. Lô-nữn 


37 


z8 


39 


4o 


Cuôn sách của V. I. Lê-nin «Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ trong 
cách mạng dân chủ› được việt hồi tháng sáu—tháng bảy năm 19o5, sau khi 
Đại hội II ĐCNXHDC Nga kết thúc và sau khi Hội nghị men-sê-vích ở 
Giơ~ne-vơ họp cùng một lúc với đại hội. Lê-nin đã viêt rằng trong sách đó cđã 
trình bày có hệ thông những ý kiên bảt đồng cơ bản vẻ sách lược với những 
người men-sê-vích; các nghị quyêt của cĐại hội III ĐCNXHDC Ñga› họp 
mùa xuân ở Luân-đôn (của bôn-sê-vích) và của Hội nghị men-sê-vích ở 
Giơ-ne-vơ đã hoàn toàn nêu rõ những bắt đồng và làm cho những bắt đồng 
ây khác nhau nể căn bản trong việc đánh giá toàn bộ cuộc cách mạng tư sản 
của chúng ta về phương diện những nhiệm vụ của giai câp vô sản. Việc 
xuât bản cuỗn sách của V. I. Lê-nin «Hai sách lược của đảng xã hội - dân 
chủ trong cách mạng dân chủ› là một sự kiện lớn trong sinh hoạt Đảng. 


Cuộc khởi nghĩa trên thiệt giáp hạm «Pơ-chom-kin» bắt đầu ngày 14 (27) tháng 
sáu năm 1gos. Chiếc thiết giáp hạm khởi nghĩa đi vào Ô-đet-xa, nơi đó lúc 
bây giờ đã xảy ra cuộc tổng bãi công. Nhưng những điều kiện thuận lợi để 
tiên hành đầu tranh chung của công nhân Ô-đet-xa và thủy thủ, đã không 
được lợi dụng. Sau 11 ngày đi lang thang trên biên, thiệt giáp hạm «Pơ-chom- 
kim vì thiêu lương thực và than đá, nên phải ghé vào bờ Ru-ma-ni và nộp 
mình cho các nhà cẩm quyền Ru-ma-ni. Đại đa số thủy thủ ở lại ngoài nước. 
Còn những người trở về nước Nga, thì bị bắt và đưa ra tòa án. 

Cuộc khởi nghĩa trên thiệt giáp hạm ‹Pơ-chom-kin bị thất bại, nhưng 
việc ban chỉ huy của một chiên hạm rất lớn chuyền sang phe cách mạng, 
đánh dâu một bước tiên quan trọng trong sự phát triển của cuộc đầu tranh 
chông chẻ độ chuyên chẻ. 

«Người vô sảm (ờ Giơ-ne-vơ) — tuần báo bôn-sê-vích bắt hợp pháp ; Cơ quan 
Trung ương của ĐCNXHDC Nga, được thành lập theo nghị quyết của 
Đại hội III của Đảng. Theo nghị quyẻt của hội nghị Trung trơng Đảng ngày 
27 tháng tư (ro tháng năm) năm 1ọo5, thì V. I. Lê-nin được chỉ định làm 
chủ bút Cơ quan Trung ương. Báo được xuât bằn ở Giơ-ne-vơ từ ngày 
14 (27) tháng năm đến hệt ngày 12 (25) tháng mười một năm 1gos. Ra cả thầy 
26 sô. «Người vô sản› đã tiêp tục đường lôi của báo +Tia lửa» cũ, của Lê-nin. 

Lê-nin đã việt gần go bài báo và bút ký trong báo đó. Người đã tiền 
hành một công tác lớn lao với tư cách người lãnh đạo và chủ bút của báo. 
Báo đó liên hệ chặt chế với phong trào công nhân Nga; báo đã đăng những 
bài và bút ký của công nhân trực tiêp tham gia phong trào cách mạng. 


Cương lĩnh của đẳng xã hội - cách mạng được thông qua tại Đại hội I ở 
Phẩn-lan từ ngày 2o tháng chạp năm 1oos đền hễt ngày 6 tháng giêng năm 
1006. 

Bạn xã hội - cách mạng — đẳng tiêu tư sản ở Nga, ra đời cuỗi năm 1901 
đầu roo2a do việc thông nhẫt những nhóm và tiểu tổ dân túy. 

Trong đại chiên thứ nhât, đại đa sö những người xã hội - cách mạng 
đứng trên lập trường chủ nghĩa xã hội - sô-vanh. 

Sau khi Cách mạng dân chủ tư sản tháng hai thẳng lợi, trong đẳng xã 
hội - cách mạng chia rõ ra ba nhóm: phái hữu (đứng đầu là Brê-scô - Bre- 


4I 


42 


42 


Chú thích 84I 


scôp-xcai-a và Kê-ren-xki), phái giữa (đứng đẩu là Tsec-nôp) và phái tả 
(đứng đầu là X. M. Xpi-ri-đô-nô-va). Các thủ lĩnh phái hữu và phái giữa 
tham gia Chính phủ lâm thời tư sản. 

_ Các bộ trưởng xã hội - cách mạng trong Chính phủ lâm thời phái những 
đội quân trừng phạt chồng nông dân đã giành lầy ruộng đât của địa chủ. 

Cuôi thắng mười một năm 1ọr7, cánh tả những người xã hội - cách 
mạng thành lập đảng độc lập những người xã hội - cách mạng phái tả. Cô 
duy trì ảnh hưởng của mình trong quản chúng nông dân, những người xã 
hội - cách mạng phái tả công nhận về hình thức Chính quyền xô-viêt và thỏa 
thuận với những người bôn-sê-vích và được đưa vào làm việc trong các bộ 
dân ủy. Mặc dù hợp tác với những người bôn-sê-vích, những người 
xã hội - cách mạng phái tả bất đổng ý kiên với những người bôn-sê-vích 
về các vân đề căn bản của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đã chồng 
lại chuyên chính vô sản. 

Trong thời kỳ vũ trang can thiệp của nước ngoài và nội chiên, những 
người xã hội - cách mạng đã tiên hành hoạt động phá hoại, tô chức những 
hành đệng khủng bỏ chồng các nhà hoạt động Nhà nước xô-viêt và Đảng 
cộng sản. 


Giải phóng — bán nguyệt san xuât bản ở nước ngoài từ ngày 18 tháng sáu 
(r tháng bảy) năm 1oo2 đên ngày 5 (18) tháng mười năm 1oos, do P. B. Xtơ- 
ru-vê làm chủ bút. Tạp chí này là cơ quan của giai cấp tư sản tự do Ñga 
và triệt để vẫn thực hiện tư tưởng của chủ nghĩa tự do quân chủ ôn hòa. 
Năm 1goa, tLiên minh giải phóng? đã tập hợp quanh tờ tạp chí, (và đên tháng 
giêng năm rọo4 thì tổ chức đó thành hình); nó đã tồn tại đến tháng mười 
năm 1oos. Cùng với những người trong hội đồng tự trị địa phương theo 
phái lập hiên, ‹những người trong báo Giải phóng› đã là nhân lõi của đảng 
dân chủ - lập hiền thành lập hồi tháng mười năm roos, đó là đẳng chủ yêu 
của giai câp tư sản ở Nga (xem chú thích 14). 


Phái Tỉa lửa mới — những người tán thành báo €Tia lửa› mới, cơ hội chủ 
nghĩa, những người men-sê-vích (xem chú thích 2o). 


Đại hội III ĐCNXHDC Nga họp ở Luân-đôn ngày 12—27 tháng tư (2s 
tháng tư — 1o tháng năm) năm 1905. Đại hội được những người bôn-sê- 
vích chuẩn bị và được tiền hành dưới sự lãnh đạo của Lê-nin. Những người 
men-sé-vích từ chôi không dự Đại hội và họp Hội nghị ở Giơ-ne-vơ. 

Đại hội đã xem xét những vân để cơ bản của cách mạng đang phát 
triển mạnh ở Nga và đã xác định những nhiệm vụ của giai câp vô sản và 
đảng của nó. : 

Đại hội đã vạch ra kê hoạch chiên lược của Đảng trong cách mạng dân 
chủ tư sản, nhằm làm cho giai câp vô sản trở thành lãnh tụ, người lãnh đạo 
cách mạng và liên minh với nông dân,cô lập giai câp tư sản đẻ đâu tranh giành 
thắng lợi cho cách mạng, tức là lật đỏ chê độ chuyên chê và thiễt lập nước 
cộng hòa dân chủ, thủ tiêu mọi tàn dư của chê độ nông nô. Xuât phát từ kẻ 
hoạch chiên lược đó, Đại hội đã xác định đường lôi sách lược của Đảng. 
Đại hội đã để ra nhiệm vụ tô chức khởi nghĩa vũ trang, coi đó là nhiệm vụ chủ 


842 


V. ï. Lê-ni 


44 


45 


46 


47 


yêu và cầp thiết của Đảng. Đại hội chỉ rõ rằng do kết quả của thẳng lợi khởi 
nghĩa vũ trang nhân dân, thì phải thành lập chính phủ cách mạng lâm thời, 
chính phủ này phải đàn áp sự kháng cự của bọn phản cách mạng, thực hiện 
cương lĩnh tồi thiêu của ĐCNXHDC Nga (xem chú thích 63), tạo điều kiện 
để chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội đã lên án bọn men-sê-vích, chủ nghĩa cơ hội của chúng trong 
những vần đề tổ chức và sách lược. Đại hội III ĐCNXHDC Nga đã thành 
lập Cơ quan Trung ương mới là báo «Người vô sản›. V. I. Lê-nin được hội 
nghị Trung ương ngày 27 tháng tư (ro tháng năm) năm 1oos chỉ định làm 
chủ bút của «Người vô sản». 

Đại hội III ĐCNXHDC Nga có một ý nghĩa lịch sử lớn lao. Đó là Đại 
hội bôn-sê-vích đầu tiên. Nó đã vũ trang cho Đảng và giai cầp công nhân 
một cương lĩnh chiên đầu đẻ giành thẳng lợi cho cách mạng dân chủ. 


Ủy ban .Bu-lữ-ghin — hội nghị đặc biệt được triệu tập theo lệnh của Nga 
hoàng ngày 18 tháng hai (3 tháng ba) năm roos, do bộ trưởng nội vụ 
A. G. Bu-lư-ghin làm chủ tịch. Trong hội đồng đó có nhữag đại địa chủ và 
những đại biểu của giới quý tộc phản động tham gia. Hội nghị đó phải chuẩn 
bị đạo luật triệu tập viện Đu-ma quôc gia tư vần. 

Việc bầu cử vào Đu-ma Bu-lư-ghin không được tiên hành và chính phủ 
không triệu tập nó được. Cao trào cách mạng đang lên và cuộc bãi công chính 
trị tháng Mười đã quét sạch nó đi. 


Ngày o tháng giêng năm 1oos, theo lệnh của Nga hoàng, cuộc biểu tình hòa 
bình của công nhân Pê-tec-bua đã bị bắn; cuộc biểu tình đó đi đền Cung 
điện mùa đông, do linh mục Ga-pôn dẫn đầu, đề đưa thỉnh cầu cho Nga 
hoàng. Đề đáp lại hành động bắn giết tàn bạo đó, trên khắp nước Nga đã 
bắt đầu những cuộc bãi công chính trị của quản chúng và những cuộc biểu 
tình với khẩu hiệu «Đả đảo chè độ chuyên chê!». Sự kiện ngày o tháng giêng 
trở thành thời kỳ mở đầu của cuộc cách mạng NÑga lần thứ nhầt những 
năm 19o5—1907. 


Nghị viện Fơ-ran-ƒo — Quôc hội toàn Đức; được triệu tập sau cuộc cách 
mạng tháng ba năm 1848 ở Đức và bắt đầu những phiên họp đầu tiên tại 
Fơ-ran-fo trên sông Manh ngày 16 tháng năm năm r848. Nhiệm vụ chủ 
yêu của nó là thủ tiêu tình trạng phân tán về chính trị và khởi thảo ra hiền 
pháp toàn Đức. Thê nhưng vì sự nhút nhát và đao động của đa sö thuộc 
phái tự do và vì sự không cương quyêt và không triệt đề của cánh tả tư sản, 
nên Nghị viện đã sợ không dám nắm lây chính quyền tôi cao trong nước và 
không biêt giữ lập trường kiên quyêt trong các vần đề cơ bản của cách mạng 
Đức những năm 1848—+84o. Tháng sáu năm 1849, Nghị viện đó đã bị quân 
đội của chính phủ Vuy-tem-be giải tán. 

«Báo Rê-na-ni Mới» (đeue Rheinische Zeitung›) — xuẫt bản ở Cô-lô-nhơ 
từ ngày 1 tháng sáu r848 đền hêt ngày 1o tháng năm 184. C. Mác và F. Ăng- 
ghen là những người lãnh đạo của báo; chủ bút là Mác. Theo lời Lê-nin, 
thì báo đó là «cơ quan ưu tú nhât, hoàn thiện nhất của giai cầp vô sản cách 
mạng?. 


48 


49 


5o 


ST 
52 


353 


34 


bi 


Chú thích 843 


«Người xã hội - dân chủ» — báo men-sê-vích, ra bằng tiếng Giê-ooc-gi ở 
'Ti-fơ-li-xơ từ ngày 7(2o) tháng tư đên hêt ngày 12(26) tháng mười một 1ọos. 
Ra cả thảy 6 sô. Ñ.Jooc-đa-ni-a, thủ lĩnh những ngườimen-sê-vích Giê-ooc-gi 
lãnh đạo tờ báo đó. 


Lê-nin gọi dự án tổ chức Nhà nước do Ð. Ñ. Si-pôp khởi thảo là hiên pháp 
«kiểu Si-pôp», đó là một người theo phái tự do ôn hòa đứng đầu cánh hữu 
những thân hào trong các hội đồng tự trị địa phương. Cô ngăn chặn đà phát 
triển mạnh mẽ của cách mạng và đồng thời cô đạt được một sô nhượng 
bộ của chính phủ Nga hoàng có lợi cho các hội đồng tự trị địa phương, Si- 
pôp đề nghị thành lập cơ quan đại biêu tư vân cạnh Nga hoàng. Bảng cách 
thông đồng như thê, phái tư do ôn hòa cô lừa đôi quản chúng nhân dân, 
bảo vệ chê độ quân chủ và đồng thời thu được những quyền chính trị nào 
đây có lợi cho mình. 


«Ngày xưa của nước IÑga» — tạp chỉ lịch sử; ra hàng tháng ở Pê-tec-bua từ 
năm 187o đên 1ọ18. 


Đây nói về tác phẩm của C. Mác «Luận cương Fơ-bach›, 


«Sự chia đểm — một trong những khẩu hiệu phổ biển trong nông dân của 
nước Nga Sa hoàng, thẻ hiện nguyện vọng của nông dân muôn chia lại toàn 
bộ ruộng đất. 


«Tin tức nước Nga» — tờ báo thề hiện những quan điểm của giới trí thức 
tự do ôn hòa. Xuất bản ở Mat-xcơ-va từ năm 186z đền hêt năm 1918. 


«Người con của Tổ quốc» — báo có xu hướng tự do, xuât bản ở Pê-tec-bua 
từ năm 18s6 đên năm 1ooo và từ ngày 18 tháng mười một (r tháng chạp) 
năm Ioo4 đên hét ngày 2 (15) tháng chạp 10o5. 


«Đời sông của chúng ta» — nhật báo có xu hướng tự do; ra ở Pê-tec-bua từ 
ngày 6(xo) tháng mười một đên hết ngày 11(24) thắng bảy năm 1ọo6, có 
những lúc bị cách quãng. 

«Thời đại chứng ta» — nhật báo có xu hướng tự do; xuât bản ở Pê-tec-bua 
từ ngày 18 (21) tháng chạp năm 1go4 đền hệt ngày 5(r8) tháng hai 1go5; 
ngày 7 (ao) tháng chạp năm rọo5, báo ây lại ra, nhưng chỉ có hai số thôi. 


Xem C. Mác và F. Ăng-ghen. «Tuyên ngôn của Đảng cộng sản›. 


«Người trong lồng kính» — nhân vật trong truyện ngắn của A. P, Tsê-khôp. 
Trong văn học, từ ngữ này dùng đề chỉ một con người hủ lậu, rât hạn chê, 
sợ mọi cái mới, mọi sáng kiên. 

Xem bài báo của C. Mác «Giai cấp tư sản và phản cách mạng. 


Phái Gi-rông-đanh — tên gọi của tập đoàn chính trị giai câp tư sản trong cuộc 
Cách mạng tư sản Pháp cuôi thê kỷ XVIII. Phái Gi-râng-đanh thể hiện 
quyền lợi củagiai cầp tư sản ôn hòa, dao động giữa cách mạng và phản cách 
mạng và thỏa hiệp với chề độ quân chủ. 


844 


61 


62 


62 


64 


6s 


* 


66 


67 


68 


6g 


V. 1. Lô-nin 


Lê-nin gọi những người men-sê-vích là phái Gi-rông-đanh của đẳng 
xã hội- dân chủ. 
Đây nói về cuộc tiếp kiển của Ni-cô-lai II ngày 6 (r9) tháng sáu 1oo5s gặp 
đoàn đại biểu thân hào các hội đồng tự trị địa phương. Đoàn đại biêu đã đưa 
cho Nga hoàng đơn thỉnh cẩu xin triệu tập đại biểu nhân dân để được sự 
thỏa thuận của Nga hoàng, thiết lập schê độ Nhà nước đổi mới. 
Phái Gia-cô-banh — tên gọi những đại biểu kiên quyét nhât của giai câp tư 
sản trong Cách mạng tư sản Pháp cuôi thể kỳ XVIII, đó là những nhà dân 
chủ cách mạng, triệt đẻ bảo vệ lập trường cẩn thiết phải thủ tiêu chê độ 
chuyên chê và chế độ phong kiến. Những người Gia-cô-banh lãnh đạo cuộc 
khởi nghĩa nhân dân 21 tháng năm — 2 tháng sáu năm 17o2 dẫn đến việc 
thiết lập nền chuyên chính của những người Gia-cô-banh. 


Cương linh của Đảng được thông qua năm 10o2 tại Đại hội II ĐCNXHDC 
Nga, có hai phẩn: cương lĩnh tôi đa và cương lĩnh tôi thiểu. Cương lĩnh tôi 
đa nhằm giành thẳng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa và thiết lập nền 
chuyên chính vô sản đẻ xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh tôi 
thiểu gồm những yêu sách câp thiết của Đảng: lật đồ chê độ chuyên chê, 
thiệt lập chê độ cộng hòa dân chủ, thực hiện ngày làm 8 giờ; thủ tiêu những 
tần dư của chê độ nông nô ở nông thôn. 

Đây nói về nghị quyết của A. Ñ. Pô-tơ-re-xôp (Xta-rô-ve) về thái độ đôi với 
phái tự do, được thông qua tại Đại hội II ĐCNXHDC Nga. 

Đây nói về trận Mã-đảo — trận thủy chiên gần Mã-đảo, xây ra ngày 14—15 
(27—28) tháng năm 1gos trong cuộc chiên tranh NÑga- Nhật. Hải quân Nga 
đã bại trận. 

Từ ngữ ‹thói mê tín nghị trường» đã được V. I. Lê-nin dùng nhiều lần, là 
từ ngữ mà C. Mác và F. Ăng-ghen đã dùng. 

V. I. Lê-nin dùng từ ngữ ây với bọn cơ hội chủ nghĩa, bọn này cho 
tẳằng chê độ nghị trường có sức mạnh toàn năng, còn hoạt động nghị trường 
là hình thức đâu tranh chính trị duy nhât và chủ yêu trong bât cứ tình hình 
nào. 

Dự án cương lĩnh ruộng đất để nghị Đại hội Đảng xã hội - dân chủ Đức 
ở Bre-xlau ngày 6—12 tháng mười 18o5, trong đó có những sai lẩm nghiêm 
trọng; chắng hạn như khuynh hướng biên đảng vô sản thành đảng «toàn dân›. 
Dự án Ấy được bọn cơ hội chủ nghĩa bảo vệ, đồng thời được cả Ô. Bê-ben, 
V. Lip-nêch bênh vực. C. Cau-xki, C. Xet-kin và những người xã hội- 
dân chủ khác đã kịch liệt phê phán dự án đó. Đa số phiêu đã bác bỏ dự án đó. 


Đây nói về cuôn sách của L. Na-đê-giơ-đin (biệt hiệu là E. O. Zê-len-xki) 
«Hôm trước của cách mạng. Tổng quan không đều kỳ những vẫn đề lý luận 
và sách lược”, xuất bản năm 1go1. Lê-nin đã kịch liệt phê phán cuôn sách 
đó của Na-đê-giơ-đín trong sách của mình ‹Làm gì?›. 


«Bọn Trăm đen" — bè đảng quân chủ do cảnh sát Nga hoàng tổ chức ra để 
chông lại phong trào cách mạng. Bọn Trăm đen tàn sát những người cách 


Chú thích 845 


mạng, tân công giới trí thức tiên bộ, tổ chức những cuộc giêt chóc những 
người Do-thái. 


7o «Báo Fơ-ran-ƒo' (đFrankfurter Zeitung›) — nhật báo, cơ quan của những 


7I 


72 


73 


74 


75 


bọn đại tư bản giao dịch Đức, xuât bản ở Fơ-ran-fo trên sông Manh từ 
năm 1856 đên hêt năm 1943. Lại tái bản từ năm ro4o dưới tên ‹Báo toàn 
Fơ-ran-fos Frankfurter Allgemzine Zeitung›), là cái loa của bọn độc quyền 
Tây Đức — 1o4. 


V. I. Lê-nin nói về cương lĩnh do nhóm người theo phái Blăng-ki ở Luân- 
đôn đưa ra năm 1874, họ là những thành viên trước đây của Công xã Pa-ri. 

Chủ nghĩa Blăng-kỉ — một trào lưu trong phong trào xã hội chủ nghĩa 
Pháp do nhà cách mạng lỗi lạc, vị đại điện nồi tiêng của chủ nghĩa cộng sản 
không tưởng Pháp Luu-i Ô-guyt Blăng-ki đứng đầu. 

Như Lê-nin đã viết,phái Blăng-ki trông chờ «sự giải phóng củanhân 
loại khỏi ách nô lệ làm thuê không phải bằng con đường đầu tranh giai câp 
của giai câầp vô sản, mà bằng con đường âm mưu của một thiểu sô trí thức 
không đáng kể». Thay thẻ sự hoạt động của đảng cách mạng bằng những 
cuộc đâu tranh của một nhúm người bí mật tiên hành âm mưu, phái đó đã 
không cân nhắc đên hoàn cảnh cụ thẻ cẩn thiệt đề giành thắng lợi cho cuộc 
khởi nghĩa và đã coi thường sự liên hệ với quản chúng. 


Vec-xây — vùng gắn Pa-ri, ở đây chính phủ phản cách mạng Chi-e đã cô 
thủ trong thời kỳ Công xã Pa-ri năm 1871. 


Cương lĩnh Ec-phuya của Đảng xã hội - dân chủ Đức được thông qua tháng 
mười 18a tại đại hội ở Ec-phuya. Cương lĩnh Ec-phuya là một bước tiên 
so với Cương lĩnh G3-ta (năm 1875); học thuyêt của chủ nghĩa Mác về tính 
chât không tránh khỏi diệt vong của phương thức sẳn xuât tư bản chủ nghĩa 
và thay thê nó bằng phương thức xã hội chủ nghĩa, đã được đưa vào làm 
cơ sở của cương lĩnh; trong cương lĩnh đã nhân mạnh sự cần thiết đôi với 
giai cầp công nhân phải tiên hành đầu tranh chính trị, đã vạch rõ vai trò của 
đảng với tư cách là người lãnh đạo cuộc đầu tranh đó, v.v..; nhưng cả trong 
Cương lĩnh Ec-phuya cũng có những nhượng bộ nghiêm trọng đôi với chủ 
nghĩa cơ hội. E. Ăng-ghen đã phê phán toàn điện Cường lĩnh Ec-phuya trong 
tác phẩm «Phê phán dự án cường lĩnh xã hội - đân chủ năm 18ar›. V. I, Lê- 
nin cho rằng thiêu sót chủ yêu, sự nhượng bộ hèn nhát đôi với chủ nghĩa 
cơ hội là trong Cưzng lĩnh Ec-phuya đã không nói đền chuyên chính vô sản. 


Chú giải cho chương mười của sách «Hai sách lược của đảng xã hội- 
dân chủ trong cách mạng dân chủ› đã việt trong quá trình biên soạn sách, 
trên những tờ giây riêng. Trong bản thảo chú giải, Lê-nin có ghi rằng: 
«Cho vào § ro›. Trong lần xuất bản đầu tiên, chú giải đó không được đưa 
vào. Chú giải đó được công bô lần đầu tiên năm 1g26 trong Tuyên tập Lê- 
nin V. 

Xem tác phẩm của F. Ăng-ghen ‹Cách mạng Ý tương lai và đằng xã hội chủ 
nghĩa?. 


26 «Cređo»—tượng trưng của niềm tin, cương lĩnh, bản trình bày thê giới 


846 


V. I. Lêô-nin 


Với 


78 


79 


8I 


82 


83 


84 


quan. Văn kiện do nhóm những người theo «chủ nghĩa kinh tê» đưa ra năm 
18oo có tên để như thê. Trong văn kiện đó, đã đưa ra những quan điểm cơ 
hội chủ nghĩa của những người theo ‹chủ nghĩa kinh tê», phủ nhận vai trò 
chính trị độc lập của giai cầp vô sản và sự cần thiết phải có đảng chính trị 
của giai cấp công nhân. 

Đây nói về những lời của Mác nói trong tác phẩm ‹Phê phán triết học pháp 
quyển Hê-ghem, 


‹L'Hưmanité› (Nhân đạo») — nhật báo do J. Giô-ret thành lập năm 1go4, là 
cơ quan của Đảng xã hội chủ nghĩa Pháp. Năm 1oo5, báo đó đã chào mừng 
cuộc cách mạng bắt đầu ở Nga. Trong cuộc đại chiên lần thứ nhất (1914— 
1018), báo đó rơi vào tay cánh cực hữu của Đảng xã hội chủ nghĩa Pháp, 
theo lập trường sô-vanh. 

Từ tháng chạp năm 1o2o, sau khi Đảng xã hội chủ nghĩa Pháp phân liệt 
ở Tua và Đảng cộng sản Pháp thành lập, thì báo ây trở thành cơ quan trung 
ương của đảng cộng sản, 


Đây nói về cuộc chiên tranh Nga - Nhật những năm 19o4—1go5; chê độ Nga 
hoàng đã thât bại trong chiên tranh đó. 


Đây nói về việc Lu-i Ê-gien Vac-len, nhà hoạt động nồi tiếng của phong trào 
công nhân Pháp và Quốc tê I, đã tham gia trong Hội đồng Công xã Pa-ri 
năm 171. Xem thêm chú thích 3. 


Đại hội II ĐCNXHDC Nga họp ngày 17 (2o) tháng bảy đên 1o (28) tháng tám 
năm 1ooa. Đại hội do báo «Tia lửa› chuẩn bị, dưới sự lãnh đạo của Lê-nin, 
báo này đã tiên hành một công tác lớn lao đê đoàn kêt những người xã hội - 
dân chủ Nga trên cơ sở những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác cách mạng. 

Bọn cơ hội chủ nghĩa đã kịch liệt công kích dự án cương lĩnh Đảng 
được đưa ra thảo luận tại Đại hội, dự án này do tòa soạn ¿Tia lửa» thảo f2; 
chúng đặc biệt công kích luận điểm nói về vai trò lãnh đạo của Đảng trong 
phong trào công nhân, điểm nói về sự cẩn thiệt phải giành cho được nền 
chuyên chính vô sản. Đại hội đã đập lại bọn cơ hội chủ nghĩa và đã 
thông qua cương lĩnh của Đảng, 


Đây nói về điều lệ tô chức› được thông qua tại Hội nghị men-sê-vích ở 
Giơ-ne-vơ năm 1go5. 

Kê hoạch vận động tự trị địa phương — kề hoạch men-sê-vích nhằm ủng 
hộ ‹chiên dịch hội đồng tự trị địa phương? do tư phái tự do tư sản tiên hành 
từ mùa thu, năm 1go4 đến hêt tháng giêng năm 1eo5: tồ chức những 
đại hội, hội nghị yên tiệc của những người hoạt động trong các hội đồng tự 
trị địa phương, tại đây người ta đọc diễn văn và thông qua những quyết nghị 
trong tỉnh thần yêu sách lập hiên ôn hòa. 


Xem C. Mác. «Đâu tranh giai câp ở Pháp từ năm 1848 đên 18so›. 


8s Nói vẻ đâu tranh giai câp trong ý nghĩa Bren-ta-nô hay là Hiêc-sơ - ĐÐun - ke, 


Lê-nin muôn nói đến những quan điểm của nhà kinh tê tư sản Đức Lui-ô 
Đren-ta-nô hay là chính sách của các nghiệp đoàn Hiiêc-sơ - ÐĐun-ke — những 


| 


Chú thích 847 


86 


8 


88 


8o 
go 


Q1 


92 
93 
94 
95 


s6 


nghiệp đoàn cài lương ở Đức, được thành lập năm 1868 bởi những nhà hoạt 
động đảng tư sản tiên bộ M. Hiêc-sơ và F. Đun-ke. Họ đã tuyên truyền thòa 
bình xã hộ? trong xã hội tư bản, khả năng khắc phục những mâu thuẫn xã 
hội của chủ nghĩa tư bản mà không cẩn đầu tranh giai câp, họ khẳng định 
rằng dường như bằng cách tổ chức những nghiệp đoàn cải lương và đưa ra 
đạo luật công xưởng, thì có thể giải quyêt được vân đề công nhân, điều hòa 
quyền lợi của công nhân và tư bản. 


«Rqng đông» — nhật báo tự do hợp pháp; xuât bản ở Pê-tec-bua từ ngày 
1(14) tháng ba đên hết ngày ao tháng mười một (ra tháng chạp) năm 1go5. 


«Bình minh» — tạp chí chính trị- khoa học rmác-xít; xuất bản hợp pháp 
trong những năm 1gor—rgoa2 ở Stut-ga bởi tòa soạn 4Tia lửa›; đã phê phán 
chủ nghĩa xét lại quốc tê và Nga đề bảo vệ những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác. 


«Tin tức Mạc-tữ~-khoa — báo do Trường đại học tông hợp Mạc-tư-khoa xuât 
bản từ năm 1;s6. Trong những năm 186a—887, là cơ quan quân chủ - 
quốc gia tuyên truyền những quan điểm phản động nhât của các tầng lớp 
địa chủ và tăng lữ; từ năm 1oo5, là một trong những cơ quan chủ yêu của 
bọn Trăm đen. Báo ra cho đên Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ 
đại năm 1017. 


Xem C. Mác. ‹Khủng hoảng và phản cách mạng). 


Xem C. Mác và F. Ăng-ghen. (Những cương lĩnh của đảng dân chủ câp tiên 
ở Fơ-ran-fo và đảng Fơ-ran-fo tả», 


Xem C. Mác và F. Ăng-ghen. (Những cương lĩnh của đảng dân chủ cập tiên 
ở Fơ-ran-fo và đảng Fơ-ran-fo tả›. 


V. 1. Lê-nin trích đẫn bài báo của F. Ăng-ghen «Hội nghị Fơ-ran-fo›. 
Xem F. Ăng-ghen. qNhững cuộc tranh luận ở Bec-lanh về cách mạng› 
Xem C. Mác. «Dự luật về việc bãi bò những tạp dịch phong kiên». 


Cơ quan của Hội liên hiệp công nhân Cô-lô-nhơ mang tên lúc đầu là‹Zeitung des 
Arbeiter-Vereines zu Köln› (Báo của Hội liên hiệp công nhân Cô-lô-nhơ›) 
với phụ đề «Freiheit; Đruderlichkeit, Arbeit» (CTự do, hữu ái, lao động›). 
Báo xuất bản từ tháng tư đến hệt tháng mười năm 1848. Ra cả thảy 4o sô. 
“Trên báo đã đăng tin về hoạt động của Hội liên hiệp công nhân Cô-lô-nhơ và 
những liên minh công nhân khác của tình sông Rê-na-ni. Sau một thời gian 
đình bản, từ ngày 26 tháng mười, báo lại ra dưới tên là ‹Freiheit, Brider- 
lichkeit, Arbeits. Với cái tên đó, báo đã ra cho đến ngày 24 tháng sáu năm 
184o, có những lúc cách quãng nhỏ. Ra được 22 số. 


Liên đoàn những người cộng sản — tô chức quôc tê đầu tiên của giai cấp 
vô sản cách mạng, được thành lập mùa hè năm 1847 ở Luân-đôn tại đại hội 
những đại biểu của các tỏ chức vô sản cách mạng. Những người tô chức và 
lãnh đạo Liên đoàn là C, Mác và E. Ăng-ghen, hai ông đã được tô chức đó 


848 


97 


g8 
99 


100 


1OI 


102 


103 


V. 1. Lê-nin 


ủy nhiệm viết Tuyên ngôn của Đảng cộng sản›. Liên đoàn những người 
cộng sản đã tồn tại đền năm 1852. Vẻ sau những nhà hoạt động nồi tiếng 
nhât của Liên đoàn những người cộng sản sau đó đóng vai trò lãnh đạo trong 
Quốc tê I. 

Đồng chí — nhật báo tư sản; ra ở Pê-tec-bua từ ngày 15 (28) tháng ba năm 
1oo6 đên hệt ngày 2o tháng chạp nắm 1ọo7 (ra tháng giêng năm 1oo8). Về 
hình thức thì báo ây không phải là cơ quan của đảng nào cả, nhưng thực tê 
là cơ quan của những người dân chủ - lập hiên phái tả. Cả những người 
men-sê-vích cũng cộng tác với báo ây. 


Xem E. Ăng-ghen. cThêm vào lịch sử Hội liên hiệp những người cộng 
sảm›, 


Khơ-le-xta-côp — nhân vật của hài kịch nhà văn Nga Ñ. V. Gô-gôn ‹Quan 
thanh tra›, một loại người khoe khoang và nói dôi. 


Có ý nói đên cuộc bãi công chính trị toàn Nga tháng mười năm 1oo5. 
«Tin tức của Xô-uiễt đại biểu công nhân» — cơ quan chính thức của Xô-việt 


đại biểu công nhân Pê-tec-bua; ra từ ngày 17 (ao) tháng mười đên hêt ngày 
14(27) tháng chạp năm 1ọos; đưa tin về hoạt động của %Xô-viêt. 


«Người xã hội - dân chủ» — báo bât hợp pháp, Cơ quan Trung ương của 
ĐCNXHDC Nga; xuât bản từ tháng hai năm roo8 đên hệt tháng giêng 
1o17; từ sô hai, việc xuât bản báo phải đưa ra nước ngoài. Ra cả thảy s8 sô, 
trong đó s sô có phụ trương. 

Tòa soạn «Người xã hội - dân chủ› được thành lập theo nghị quyết của 
TƯ ĐCNXHDC Nga bầu ra tại Đại hội V (Luân-đôn) gồm có đại diện của 
những người bôn-sê-vích, những người men-sê-vích và những người xã 
hội - dân chủ Ba-lan. Người lãnh đạo thực tê của tờ báo là V. I. Lê-nin. 
Những bài báo của Người chiêm vị trí quan trọng nhât trong báo «Người 
xã hội-dân chủ›. Trong báo đó đã đăng trên 8o bài báo và bút ký của V. I. Lê- 
nin. Từ tháng chạp năm Iọrr báo «Người xã hội- dân chủ» do V, I, Lê- 
nin biên tập. 

Trong những năm gian khổ của thời kỳ phản động và trong thời kỳ 
cao trào mới của cách mạng, báo «Người xã hội - dân chủ› đã đóng một 
vai trò quan trọng trong cuộc đâu tranh của những người bôn-sê-vích chông 
lại bọn thủ tiêu, bọn tơ-rôt-kit, bọn triệu hồi, để bảo vệ đảng mác-xít bât 
hợp pháp, củng cô sự thông nhât Đảng và tăng cường môi quan hệ của Đảng 
với quản chúng. 

Trong thời kỳ đại chiên thứ nhật, báo 4Ñgười xã hội - dân chủ› là Cơ 
quan Trung ương của đảng bôn-sê-vích, đã đóng một vai trò đặc biệt quan 
trọng trong việc tuyên truyển những khâu hiệu bôn-sê-vích về các vân đề 
chiên tranh, hòa bình và cách mạng. 

Hội nghị đại biểu các chỉ bộ nước ngoài của ĐCNXHDC Nga đã họp tại Bec- 


nơ từ 14—1g tháng hai (7 tháng hai— 4 tháng ba) năm 1oIs. Hội nghị 
được triệu tập theo sáng kiên của Lê-nin và có tẩm quan trọng của một 


Chú thích 849 


104 


105 


106 


107 
108 


109 


cuộc Hội nghị toàn Đảng. Điểm chủ yêu trong chương trình nghị sự của hội 
nghị là vần đề chiên tranh và những nhiệm vụ của Đảng. Lê-nin đã đọc 
báo cáo về vần để đó. 

Trong các nghị quyết, được thông qua theo bản báo cáo của V. I, Lê- 
nin, Hội nghị ở Bec-nơ đã xác định những nhiệm vụ và sách lược của đảng 
bôn-sê-vích trong cuộc chiên tranh đề quôc chủ nghĩa. 


Vụ Đrây-ƒux— vụ có tính chầt khiêu khích do các giới quân phiệt 
quân chủ phản động Pháp tổ chức ra năm 18o4 chồng lại một người sĩ quan 
của bộ tổng tham mưu Pháp là người Do-thái, tên là Đrây-fux. Anh ta bị 
vu không là làm gián điệp và phản quốc. Việc kết án tù chung thân đôi với 
Đrây-fux mà bọn quân phiệt phản động đã bày đặt, đã được các giới phản 
động Pháp dùng đề nhen lên lòng bài Do-thái và đẻ chông lại chê độ cộng 
hòa và những quyền tự do dân chủ. Năm 18oo, do áp lực của dư luận xã 
hội, nên Đrây-fux đã được ân xá; nằm 1ọo6, theo quyêt định của tòa án 
phúc thẳm, Đrây-fu-xơ đã được công nhận là vô tội và được phục chức trong 
quân đội. 

Vụ Xa-bec-nơ đã xây ra ờ thành phô Xa-bec-nơ (An-zac) hồi tháng mười 
một năm 1o12. Lý do của vụ đó là việc một tên sĩ quan Phô đã xúc phạm 
những người dân An-zac. Việc đó gây ra một cơn phẫn nộ trong nhân 
dân địa phương, chủ yêu là dân Pháp, chồng lại ách thông trị của bọn quân 
phiệt Phổ. 


Quyền tự trị đân tộc Š uăn hóa — một cương lĩnh cơ hội chủ nghĩa trong vân 
để dân tộc do những người xã hội - dân chủ Áo là Ô. Bau-e và C. Ren-ne đưa 
ra trong những năm oo thê kỳ %XI%. Thực chât của cương lĩnh ây là: trong 
mỗi nước mà những người cùng một dân tộc như nhau, bât kê là họ sông ở 
nơi nào của đật nước ây, tổ chức lại thành liên minh tự trị dân tộc, Nhà nước 
hoàn toàn giao công việc các trường học (những trường riêng cho thiêu nhỉ 
các dân tộc khác nhau) và những ngành khác của công tác giáo dục và văn 
hóa thuộc thầm quyển của liên minh ây. Cương lĩnh đó, nêu nó được thực 
hiện, thì sẽ làm tăng thêm ảnh hưởng của giới tăng lữ và hệ tư tưởng phản 
động ngay trong mỗi nhóm dân tộc và làm khó khăn cho việc tổ chức giai 
cầp công nhân vì làm sâu sắc thêm tình trạng phân chia công nhân theo dân 
tộc. 

` "Trong một số bài báo, Lê-nin đã kịch liệt phê phán khẩu hiệu tự trị văn 
dân tộc về hóa chỉ ra rằng cơ sở của cái khầu hiệu đó là một tư tưởng hoàn 
toàn tư sản và hoàn toàn giả dôi› cho rằng phải dùng thiêt chê quốc gia đặc 
biệt để ngăn cách một cách vững vàng và chắc chắn tât cả các dân tộc giữa 
họ với nhau». 


Xem C. Mác. Thông báo mật. 
Xem thư củaC. Mác gửi F. Ăng-ghen ngày 2 tháng mười một năm 1867. 


Chuồng ngựa Ap-ghi — theo thần thoại Hy-lạp thì những chuồng ngựa 
rộng lớn của vua Ê-li-đa là Ap-ghi đề hàng chục năm không dọn, sau đó 
được Hec-quyn (Hê-ra-clơ) dọn xong trong một ngày. Thành ngữ «chuồng 


54—2886 


850 


V. I. Lô-nin 


110 


111 


112 


113 


114 


ngựa Ap-ghi có ý nói sự tích tự những rác rưởi và bản thìu hay là nói sự 
cực kỳ hỗn loạn và mắt trật tự trong công việc. 


«‹Die Glockes (CTiềng chuông›) — tạp chí xuât bản ở Muy-nich, sau đó ở 
Bec-lanh năm 1g15—1925; do Pac-vu-xơ (A. L. Hen-fan-đơ), xã hội - sô- 
vanh, đảng viên Đảng xã hội - dân chủ Đức, biên tập. 


Xem F. Ăng-ghen. (Chủ nghĩa Đại Xla-vơ dân chủ, 


Phái Pha-biêng — những hội viên của Hội Pha-biêng, tổ chức cải lương chủ 
nghĩa ở Anh, thành lập năm 1884; tên hội đó lây ở tên một tướng lĩnh La-mã 
thê kỷ III trước công nguyên là Pha-biêng Mac-xim, có biệt hiệu là« Người 
chậm chạp›, do chiên thuật chờ đợi của ông ta; ông ta tránh những trận 
chiên đầu trong cuộc chiên tranh với Gan-ni-ban. Những hội viên Hội Pha- 
biêng chủ yêu là những đại diện của giới trí thức tư sản: những nhà khoa học, 
nhà văn, những nhà hoạt động chính trị (%. và B. U-ep-bơ, R. Măc-Đô-nan, 
B. Sô, v.v...), họ phủ nhận sự cẩn thiết đầu tranh giai câp của giai cầp vô 
sản và sự cần thiêt của cách mạng xã hội chủ nghĩa, họ khẳng định rằng việc 
chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội chỉ có thẻ thực hiện được 
bằng cách tiên hành những cải cách nhỏ nhặt để dản dản cải tạo xã hội. 
Năm 1ọoo, Hội Pha-biêng nhập vào Công đảng, 


‹Die Neue Zeit» (CThời mới) — tạp chí lý luận của Đảng xã hội - dân chủ 
Đức; ra ở Stut-ga từ năm 1882 đên hêt Io23. Trước tháng mười năm 1017, 
báo do C. Cau-xki chủ biên, sau đó GŒ. Cu-nôp. Trong ‹Die Neue ZeiÐ, 
lần đầu tiên đã đăng một sô tác phâm của C. Mác và F. Ăng-ghen. Ăng-ghen 
đã khuyên bảo giúp đỡ ban biên tập tạp chí và thường phê phán ban biên 
tập vì đã đề phạm những lệch lạc không đúng với chủ nghĩa Mác. Trong 
4Die Neue Zeit, có những nhà hoạt động nỗi tiêng của phong trào công nhân 
Đức và quôc tê cuỗi thê kỷ XIX đầu thê kỷ XX cộng tác, như A. Bê-ben, 
V. Lip-nêch, R. Luc-xăm-bua, F. Mê-rinh, C. Xet-kin, G. V, Plê-kha-nôp, 
P. La-fa-gơ,v.v... Từ cuỗi nhữngnăm go, sau khi Ăng-ghen qua đời, trong tạp 
chí bắt đầu lản lượt đăng những bài báo của bọn xét lại, trong sô đó có một 
loạt bài của E. Bec-stanh «Những vân đề của chủ nghĩa xã hộ», mở đầu cho 
cuộc tân công của bọn xét lại chông chủ nghĩa Mác. Trong cuộc đại chiên 
thứ nhật, tạp chí ây giữ lập trường phái giữa, nhưng thực tê thì ủng hộ bọn 
xã hội - sô-vanh. 


Đây nói về Hội nghị VI (ở Pra-ha) toàn Ñgacủa ĐCNXHDC Nga, họp từ 
ngày 5—17 (r#—2o) tháng giêng 1o1a ở Pra-ha. Hội nghị Pra-ha thực tê đã 
đóng vai trò của đại hội, nó có tẩm quan trọng rât lớn trong việc xây dựng đẳng 
của những người bôn-sê-vích, đảng kiểu mới, trong việc củng cô sự thông 
nhât của đảng. V. I. Lê-nin đã lãnh đạo công việc của Hội nghị. Người đã đọc 
báo cáo về tình hình hiện tại và những nhiệm vụ của Đảng, về công việc 
của Cục xã hội chủ nghĩa quốc tê, đã phát biểu về những vẫn đề khác. V. I. Lê- 
nin là tác giả của những dự án nghị quyết về tât cả những vẫn để trọng yêu 
nhât trong chương trình nghị sự của Hội nghị. Tại Hội nghị đã bầu ra Trung 


Chú thích 851 


115 


116 


117 


118 


ương Đảng. Hội nghị của ĐCNXHDC Nga ở Pra-ha đã tổng kết cả một 
giai đoạn đầu tranh lịch sử của những người bôn-sê-vích chông lại những 
người men-sê-vích, đã củng cô thẳng lợi của những người bôn-sê-vích. 
Bọn thủ tiêu đã bị khai trừ ra khỏi ĐCNXHDC Nga. Trên cơ sở những nghị 
quyết của Hội nghị, các tổ chức Đảng ở địa phương đã đoàn kêt lại. Hội 
nghị đã củng cô Đảng thành một tổ chức toàn Nga. Nó đã xác định đường 
lỗi chính trị và sách lược của Đảng trong tình hình cao trào cách mạng mới, 
Lê-nin muốn nói đền nghị quyêt về vẫn để dân tộc do Người việt và được 
Hội nghị TƯ ĐCNXHDC Nga với những cán bộ đảng thông qua; Hội nghị 
ây đã họp từ ngày 22 tháng chín đến 1 tháng mười (6—14 tháng mười) năm 
19123 tại Pô-rô-ni-nô (gần Cra-côp). 

«Sự nghiệp của chúng ta» — tạp chí ra hằng tháng của những người men-sê- 
vích - thủ tiêu; bắt đầu ra tháng giêng năm 1o1s thay cho tờ tạp chí «Bình 
minh của chúng ta» bị đóng cửa tháng mười năm 1914. ‹Sự nghiệp của chúng ta» 
là cơ quan chủ yêu của những người xã hội - sô-vanh ở Nga. Ra cả thảy 
6 số. 

Hội nghị Zim-mec-uan hay là Hội nghị xã hội chủ nghĩa quốc tê lần thứ nhật 
họp ngày s—8 tháng chín năm 1g15. Tại Hội nghị có mặt 28 đại biểu của 
những người xã hội chủ nghĩa từ 11 nước châu Âu đên họp: Đức, Pháp, Ý, 
Nga, Ba-lan, Ru-ma-ni, Bun-ga-ri, Thụy-điển, Na-uy, Hà-lan, Thụy-si. 
Đoàn đại biểu của TƯ ĐCNXHDC Ñga do V, 1. Lê-nin dẫn đầu. 

Hội nghị đã thông qua bản tuyên ngôn kêu gọi (Gửi những người vô 
sản châu Âu» do tiểu ban dự thảo đưa ra, trong bản đó nhờ có sự kiên trì 
của Lê-nin và những người xã hội - dân chủ phái tả, nên đã đưa vào được 
một số luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác cách mạng. Ngoài ra, Hội nghị 
đã thông qua bản tuyên bô chung của các đoàn đại biêu Đức và Pháp, nghị 
quyết tỏ tình đoàn kêt với những nạn nhân của chiên tranh và với những 
chiên sĩ bị truy nã vì hoạt động chính trị, và đã bầu ra Ủy ban xã hội chủ 
nghĩa quốc tê. 

'Tại Hội nghị đã thành lập Nhóm tả phái Zim-mec-van, trong đó có 

những đại biêu của TƯ ĐCNXHDC Nga đứng đầu là Lê-nin, của Ban 
châp hành đảng xã hội - dân chủ Vương quôc Ba-lan và Lit-va, của TƯ đẳng 
xã hôi - dân chủ Lat-vi, của 'Thụy-điền, Na-uy, của phái tả Thụy-sĩ, của nhóm 
‹Những người xã hội chủ nghĩa quốc tê Đức›. Nhóm tà phái Zim-mec-van 
phê phán phái đa số đứng giữa của Hội nghị, vì họ giữ lập trường không nhật 
quán trong cuộc đâu tranh chông chủ nghĩa xã hội - sô-vanh và chồng chiên 
tranh. 
«Bàn tín của Ứy ban quốc tê xã hội chủ nghĩa ở Bac-nơ» (đulletin Interna- 
tionale Sozialistische Kommission zu Bern›) — xuât bản phẩm của cơ quan 
chấp hành của Thông nhãt Zim-mec-van. ‹Bìn tỉm ra từ thắng chín năm 
11s đên hêt tháng giêng 1917 bằng tiêng Anh, Pháp, Đức. Ra được cả thầy 
6 sô. 


lọ Quốc tê II — khôi thông nhật quốc tê của những đẳng xã hội chủ nghĩa, 


5* 


được thành lập năm 88a. Từ khi bắt đầu thời kỳ đề quỗc chủ nghĩa, thì, 


852 


V. 1. Lê-nin 


120 


121 


122 


123 


trong Quốc tế II những trào lưu cơ hội chủ nghĩa ngày một thắng thê. Khi 
chiên tranh thể giới bắt đầu năm 1or4, thì những thủ lĩnh cơ hội chủ 
nghĩa của Quốc tế II bắt đầu bảo vệ chính sách đề quôc chủ nghĩa của các 
chính phủ tư sản nước mình. Quốc tê II đã tan rã. 


Sách «Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bảm được việt 
tháng giêng — tháng sáu năm 1916 tại Zuy-rich. 

V. I. Lê-nin đã nhận thây những hiện tượng mới trong sự phát triển 
của chủ nghĩa tư bản từ lâu trước khi cuộc chiên tranh thê giới lần thứ nhật 
bắt đầu, Người đã phát hiện và phân tích những đặc điểm riêng lẻ đặc trưng 
đôi với thời kỳ đề quôc chủ nghĩa, chăm chú theo dõi những văn phẩm mới 
nhât việt về chủ nghĩa tư bản và nghiên cứu kỹ lưỡng. 

Lê-nin bắt đâu nghiên cứu toàn diện giai đoạn độc quyền của sự phát triển 
chủ nghĩa tư bản, từ khi đại chiên thứ nhât bắt đầu. Những tài liệu chuẩn 
bị đề viêt sách «Chủ nghĩa đê quôc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản› 
(Bút ký về chủ nghĩa đề quôc›) gồm có gần so tờ in, trích dẫn từ 148 cuôn 
sách (trong sô đó 1o6 bằng tiếng Đức, 22 tiêng Pháp, 17 tiêng Anh và 2 cuôÔn 
dịch ra tiêng Nga) và từ 222 bài báo. 

Giữa năm 1o17, sách được in ra với đầu để Chủ nghĩa đề quốc, giai 

đoạn mới nhât của chủ nghĩa tư bản (Bút ký phổ thông)» có lời tựa của 
Lê-nin để ngày 26 tháng tư năm 1017. 
Đây nói về hòa ước giữa nước Nga xô-viêt và Liên minh bôn nước (Đức, 
Áo- Hung, Bun-ga-ri, Thổ-nhĩ-kỳ) ký ngày 2 tháng ba năm rọr8 ở 
Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ và được Đại hội IV bât thường của các Xô-việt toàn ga 
phê chuẩn ngày 15 tháng ba. Những điều kiện của hòa tước thật vô cùng 
nặng nể đôi với Nga xô-việt. Theo hòa ước đó thì Ba-lan, gần hêt cả vùng 
Ban-tich, một phẩn của Be-lô-ru-xi phải tách ra và đặt đưới sự kiểm soát 
của Đức và Áo-Hung; U-cren tách ra khỏi Nga xô-viêt và trở thành nước 
phụ thuộc vào Đức. Các thành phô Cac-xơ, Ba-tưm và Ac-đa-gan nhập 
vào Thổ-nhĩ-kỳ. 

Sau Cách mạng tháng Mười một năm 1or8 ở Đức, lật đỗ chê độ quân 
chủ, thì ngày 12 tháng mười một 1or8 Ban châp hành TƯ các Xô-việt 
tuyên bô hủy bò hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ bắt công và có tính chât ăn 
cướp đó. 

Hòa ước Vec-xây kết thúc cuộc đại chiên đê quôc chủ nghĩa 1914—1918, đã 
được ký kết ngày 28 tháng sáu năm rọrọ bởi Mỹ, đê quỗc Anh, Pháp, Ý, 
Nhật-bản cùng một sô nước đứng về phía chúng sau khi chiên tranh bùng 
nổ, là một bên, còn bên kia là Đức. Hòa ước Vec-xây có mục đích củng cô 
việc chia lại thê giới tư bản chủ nghĩa có lợi cho các nước thắng trận, cũng 
như để tạo ra một hệ thông những môi quan hệ giữa các nước nhằm bóp 
chết nước Nga xô-viêt và đập tan phong trào cách mạng trên toàn thê giới. 


«Chủ nghĩa Vin-xơn — theo tên của V. Vin-xơn, tổng thông Mỹ năm 1912— 
1021. 'Trong những năm đầu tiên làm tổng thông, Vin-xơn đã đưa ra một sô 
đạo luật (về thuê1ũy tiên, luật chông tơ-rớt và v.v...), và những cái đó mệnh 


124 


125 


126 


Chú thích 853 


danh một cách mị dân là thời đại tự do mới. Vin-xơn và những người cùng 
phe cánh đã ngụy trang cho chính sách đôi ngoại ăn cướp của chủ nghĩa 
đề quốc Mỹ bằng những khẩu hiệu và những lời lẽ mị dân giả dôi về sdân 
chủ› và dliên mỉnh các dân tộc›. Trong những ngày đầu tiên của Chính quyền 
xô-viêt, Vin-xơn là một trong sô những kẻ cô vũ và tỏ chức cuộc can thiệp 
vũ trang chồng nước Nga xô-viêt. Nhằm mục đích đôi lập lại ảnh hưởng 
sâu sắc mà chính sách hòa bình của Chính phủ Liên-xô đã tác động đền 
quần chúng nhân dân tât cả các nước, Vin-xơn đưa ra (cương lĩnh hòa bình› 
mị dân gồm có 414 điểm› đẻ ngụy trang cho chính sách xâm lược của Mỹ, 
Giới tuyên truyền Mỹ và báo chí tư sản châu Âu tạo nên cho Vin-xơn một 
ánh hào quang giả dôi của chiên sĩ đầu tranh cho hòa bình. Thê nhưng, 
những lời lẽ già nhân giả nghĩa của Vin-xơn và những kẻ theo Vin-xơn? rât 
nhanh chóng bị vạch mặt vì chính sách phản động chồng công nhân ở trong 
nước và chính sách đôi ngoại xâm lược của Mỹ. 


Bản tuy ên ngôn Ba-zen của Quốc tê II được thông qua ngày 25 tháng mười một 
năm 1012 tại Đại hội bât thường xã hội chủ nghĩa quốc tê họp ở Ba-zen ngày 
24—as tháng mười một năm 1gr2. Đại hội được triệu tập đẻ giải quyết 
vần đề đầu tranh chông lại nguy cơ của cuộc đại chiến đê quốc chủ nghĩa 
đang đên gần. Bàn tuyên ngôn đã báo trước cho nhân dân về môi nguy cơ của 
cuộc đại chiến đang đền gản, vạch trần mục đích ăn cướp của cuộc chiên 
tranh đó và kêu gọi công nhân tât cả các nước đâu tranh cương quyêt cho 
hòa bình bằng cách đem sức mạnh đoàn kêt quốc tê của giai câp vô sản đôi 
lập lại chủ nghĩa đề quôc tư bản chủ nghĩa›. Trong bản Tuyên ngôn Ba-zen 
có đưa vào một điểm mà V. I. Lê-nin đã đưa ra của nghị quyết Đại hội 
Stut-ga (rgo7) nói về trường hợp xảy ra chiên tranh đê quốc chủ nghĩa, thì 
những người xã hội chủ nghĩa phải lợi dụng cuộc khủng hoảng kinh tê và 
chính trị đo chiên tranh gây ra đẻ đầu tranh cho cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

Những lãnh tụ của Quốc tê II tại Đại hội đã bồ phiêu tán thành thông 

qua bản tuyên ngôn chỗng chiễn tranh. Nhưng khi chiên tranh bắt đầu, thì 
họ phản lại bằng cách quên khuây bản Tuyên ngôn Ba-zen, cũng như những 
nghị quyêt khác của các cuộc đại hội xã hội chủ nghĩa quỏc tê khác về cuộc 
đậu tranh chông chiên tranh, và họ đã đứng về phía các chính phủ đề quôc 
chủ nghĩa của mình. 
V.I. Lê-nin muôn nói đền sự liên minh quốc tê của các đẳng và nhóm cơ 
hội chủ nghĩa thành lập tại hội nghị ở Bec-nơ vào tháng hai năm 1o1o bởi 
những thủ lĩnh các đảng xã hội chủ nghĩa Tây Âu nhằm thay thê cho Quôc 
tê II đã hết tồn tại từ đầu cuộc đại chiên thứ nhât. Quốc tê Bec-nơ thực tê 
đã đóng vai trò làm tay sai cho giai câp tư sản quốc tê: 


cĐảng xã hội - dân chủ độc lập Đức" — đảng phái giữa thành lập tháng tư 
năm rọ17 tại đại hội thành lập ở Gô-ta. qPhái độc lập» tự ngụy trang bằng 
những lời lẽ phái giữa, đã tuyên truyền cho ‹sự thông nhât› với bọn xã hội - 
sô-vanh và trượt dài đên lập trường phủ nhận đâu tranh giai cập, Tô chức 
của Cau-xki qLiên minh lao động? là bộ phận chủ yêu của đẳng này. 


854 


V. I. Lê-nin 


127 


128 


129 


Tháng mười năm 192o, tại Đại hội «Đảng xã hội - dân chủ độc lập» ở 
Gan-lơ đã xảy ra sự phân liệt. Phan lớn của đảng này từ tháng chạp năm 
1o2o, đã thông nhắt với Đảng cộng sản Đức. Những phần tử phái hữu đã 
thành lập một đảng riêng và giữ tên cũ cĐảng xã hội - dân chủ độc lập Đức›; 
đằng này tồn tại đền năm 1922. 


Quốc tế TII, Quốc tê cộng sản— tò chức quôc tê cách mạng của giai cập 
vô sản, đó là sự liên minh của cá: đảng cộng sản các nước khác nhau; tổ 
chức này tổn tại từ năm rọro đền năm 1942. 

Việc thành lập Quốc tế III đã trờ thành một tât yêu lịch sử sau khi phong 
trào công nhân bị phân liệt, gây nên bởi sự phản bội của các thủ lĩnh cơ hội 
chủ nghĩa của Quôc tê II đôi với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa khi cuộc đại 
chiên thứ nhât bắt đầu và bởi sự tan rã của Quốc tê II. V. I. Lê-nin đã đóng 
một vai trò kiệt xuất trong việc thành lập Quôc tê cộng sản. 

Đại hội I Quốc tê cộng sản họp ngày 2—6 tháng ba năm Ioro ở Mat- 
xcơ-va. Đại hội đã thông qua Tuyên ngôn gửi vô sản toàn thê giới, trong 
đó nêu rõ rằng Quốc tế cộng sản là người thừa kê những tư tưởng của Mác 
và Ăng-ghen đã nêu ra trong (Tuyên ngôn của Đảng cộng sản›. 

Quốc tê cộng sản đã khôi phục và củng cô những môi liên hệ giữa 
những người lao động tât cả các nước, tạo điều kiện để vạch trần chủ nghĩa 
cơ hội trong phong trào công nhân quốc tê, đã củng cô các đảng cộng sản 
trẻ tuổi, đã để ra chiên lược và sách lược của phong trào cộng sản quôc tê. 

"Tháng năm năm 1o42, Ban châp hành Quốc tê cộng sản, xuât phát từ 

nhận định rằng hình thức tổ chức liên minh công nhân ây đã đáp ứng những 
nhu cẩu của một giai đoạn lịch sử, vừa qua, hiện nay không còn hợp thời 
nữa, nên đã thông qua quyêt nghị giải tán Quốc tê cộng sản. 
Những người Xpac-ta-quyt — những hội viên của tò chức cách mạng 
những người xã hội - dân chủ phái tả Đức. Nhóm t%Xpac-ta-quyt» được 
C. Lip-nêch, R. Luc-xăm-bua, F. Mê-rinh, C. Xet-kin, Iu. Mac-khơ-lêp- 
xki, L. I-ô-ghi-et (Tư-sca), V. Pich thành lập hồi đầu cuộc đại chiên đề 
quỗc chủ nghĩa. Những người Xpac-ta-quyt tiên hành công tác tuyên 
truyền cách mạng trong quần chúng, tổ chức những cuộc đâu tranh quản 
chúng chồng chiên tranh, lãnh đạo những cuộc bãi công và vạch trần tính 
chât đề quôc chủ nghĩa của cuộc đại chiên và sự phản bội của những thủ 
lĩnh cơ hội chủ nghĩa của đảng xã hội - dân chủ. 

Tháng tư năm 1ọ17, những người Xpac-ta-quyt tham gia vào «Đảng 
xã hội - dân chủ độc lập Đức trung phái, nhưng vẫn giữ tính chât độc lập 
vẻ tô chức của mình trong đó. Tháng mười một năm 1918, trong tiên trình 
cách mạng ở Đức, những người Xpac-ta-quyt đã liên kết trong «Liên rninh 
%pac-ta-quyt› và sau khi đã công bô cương lĩnh của mình vào ngày 14 tháng 
chạp năm rọr8, thì đã đoạn tuyệt với sphái độc lập». Tại Đại hội thành lập 
họp ngày 2o tháng chạp năm 1gr8 — 1 tháng giêng năm 191g, những người 
Xpac-ta-quyt đã thành lập Đảng cộng sản Đức. 


Bọn Vec-xáy— những kẻ theo chính phủ tư sản phản cách mạng Pháp; 
đứng đầu là A. Chi-e, đã cô thủ ở Vec-xây, sau khi Công xã Pa-ri thắng lợi 


130 


T2TI 


1323 


123 


124 


135 


126 


137 


Chú thích 855 


năm 187i. Trong khi đàn áp Công xã Pa-ri, bọn Vec-xây đã dùng mọi thủ 
đoạn rtât tàn bạb. Sau năm 187i, chữ ‹bọn Vec-xây» có nghĩa là bọn phản 
cách mạng cuồng bạo. 


Chiên tranh Tây-ban-nha - Mỹ năm r8oS — cuộc chiễn tranh đề quốc chủ 
nghĩa đầu tiên đề chỉa lại thê giới. 

Bọn đề quôc Mỹ mưu toan chiêm đoạt những thuộc địa của Tây-ban- 
nha ở Trung Mỹ — Cư-ba và Pooc-tô - Ri-cô, cũng như những đảo Phi-lip- 
pin thuộc Tây-ban-nha. Kết guả của cuộc chiên tranh là Tây-ban-nha bị 
tước mẫt những thuộc địa quan trọng nhất: Phi-lip-pin; Pooc-tô - Ri-cô và 
những đảo khác đã qua tay Mỹ. Cu-ba được tuyên bô độc lập, những 
thực ra thì biên thành bán thuộc địa của Mỹ. 

Chiên tranh Anh-Bô-e (tháng mười 18oo — thắng năm 1go2) — chiên 
tranh thuộc địa, xâm lược của Anh chồng lại hai nước cộng hòa Nam Phi 
là Tran-xva-an và Ô-rang. Kêt quả của chiên tranh là hai nước này đã mật 
quyền độc lập và trở thành thuộc địa của Anh. 


Đây nói về bần nghị quyêt của Đại hội Đẳng xã hội - dân chủ Đức tại Hem- 
nit-xơ về vân để chủ nghĩa đê quốc và thái độ những người xã hội- dân 
chủ đôi với chiền tranh, nghị quyêt đó được thông qua ngày 2o tháng chín 
năm 1or2. Trong nghị quyêt đã lên án chính sách đê quôc chủ nghĩa và nhân 
mạnh đên tẩm quan trọng của cuộc đầu tranh cho hòa bình. 


«Die Banio (Ngân hàng») — tạp chí của bọn tài phiệt Đức, ra ở Bec-lanh từ 
năm 1oo8 đên hệt năm 1o48. 


Những uụ đê nhục trong thời kỳ Gri-un-đec Xây ra trong thời kỳ phát triển 
mạnh của những công ty cổ phần sáng lập hồi đẩu những năm 7o thê kỷ 
trước ở Đức. Sự tăng những công ty đó đi kèm theo việc đầu cơ gay gắt đât 
đai và chứng khoán ở các sở giao dịch, kèm theo những thủ đoạn xảo trá 
của bọn tư sản kinh doanh làm giàu. 

Lê-nin muôn nói đền GŒ. V. Plê-kha-nôp. 


Đrô-đu-gôn — tên tắt của xanh-đi-ca ‹Công ty Nga thương mại nhiên liệu 
khoáng vật của khu mỏ Đô-net›, thành lập năm 19oÔ. Prồ-đa-met — tCông 
ty bán sản phầm của những nhà máy luyện kim Ñga›, thành lập năm IQo1. 


Pa-na-ma của Pháp — thành ngữ Xuât hiện nhân việc vạch trần những lạm 
dụng to lớn, tình trạng bị mua chuộc của những nhà hoạt động quốc gia 
và chính trị, của những quan lại và báo chí do công ty làm kênh đào Pa-na- 
ma mua chuộc; việc vạch trần đó đã xảy ra ở Pháp trong những năm 18o2— 
1893. 

Trào lưu thù tiêu — trào lưu phỗ biền trong những người men-sê-vích 
(cánh hữu cơ hội chủ nghĩa của ĐCHXHDC Nga), sau khi cuộc cách mạng 
1oos—roo7 bị thất bại. Bọn thủ tiêu đòi thủ tiêu đẳng cách mạng bắt hợp 
pháp của giai câp công nhân; thay vào đảng của chiên đầu của giai câp công 
nhân chúng định thành lập một tổ chức cơ hội chủ nghĩa hợp pháp, tổ chức 
này chỉ hoạt động trong phạm vi mà chính phủ Nga hoàng cho phép. Lê-nin 


356 


V. I. Lê-nin 


128 


14O 


141 


142 


142 


và những người bôn-sê-vích khác đã kiên trì đầu tranh vạch mặt bọn thủ 
tiêu đã phản bội sự nghiệp cách mạng. Bọn thủ tiêu hông có ảnh hưởng 
gì trong quần chúng công nhân. Hội nghị ĐCNXHDC Ñgaở Pra-ha họp 
hồi tháng giêng năm rọ1a, đã khai trừ bợn thủ tiêu ra khỏi Đảng. 


V.I. Lê-nin muôn nói đền cái gọi là «nghị định thư két thúc» ký ngày 7 tháng 
chín năm 1oor giữa các cường quốc đề quôc chủ nghĩa (Anh, Áo-Hung, Bì, 
Pháp, Đức, Ý, Nhật, Nga, Hà-lan, Tây-ban-nha và Mỹ) và Trưng-quôc do 
kết quả việc đàn áp cuộc khởi nghĩa Nghĩa hòa đoàn những năm 18og—1go1. 
Tư bản ngoại quốc có được thêm những khả năng mới đê bóc lột và vơ vét 
'Trung-quôc. 


Khởi nghĩa của Nghĩa hòa đoàn — cuộc khởi nghĩa nhân dân phản đề ở Trung- 
quốc trong những năm 18og—rgo1, do hội Ñghĩa hòa đoàn» dây lên. Cuộc 
khởi nghĩa đã bị đàn áp tàn khôc bởi binh đoàn liên quân của các cường 
quốc đê quốc chủ nghĩa do tướng Đức Van-đec-ze chỉ huy. Bọn để quộc 
Đức, Nhật, Anh, Mỹ và Nga đều có tham gia vào việc đàn áp cuộc khởi 
nghĩa này. Trung-quôc buộc phải ký snghị định thư kết thúc» năm 1oo1, theo 
nghị định thư đó thì Trung-quốc bị biên thành nửa thuộc địa của chủ nghĩa 
đê quôc nước ngoài. 


Fa-sô-đa — điềm dân cư ở Đông Xu-đăn. Sự xung đột ở Fa-sô-đa tháng 
chín năm r8g8 giữa các đội quân thuộc địa Anh và Pháp đã dẫn đên sự khủng 
hoảng trầm trọng trong quan hệ quôc tê, phần ánh cuộc đầu tranh của Anh 
và Pháp để giành quyền thông trị Xu-đăn và hoàn thành việc phân chia 
châu Phi. 


Cuôn sách «Nhà nước uà cách mạng. Học thuyết của chủ nghĩa Mác về 
Nhà nước uà nhiệm uụ của giai cắp uô sản trong cách mạng — do V. I. Lê-nin 
viêt khi hoạt động bí mật hồi tháng tám — tháng chín năm 1ox7, lúc đó Lê- 
nỉn ẩn tránh sự lùng bắt của Chính phủ lâm thời tư sản. 

Theo dàn bài của sách Nhà nước và cách mạng›, thì sách đó phải có 
bảy chương, những chương cuôi cùng, chương bảy Kinh nghiệm những 
cuộc cách mạng Nga năm 19o5 và uăm 117» thì Lê-nin không viêt. Còn lưu 
được dàn bài chỉ tiết của chương ây và dàn bài của Lời kết thúc›. Sách đã 
được xuât bản năm 1918. 

Sách «Nhà nước và cách mạng» được tái bản lần thứ hai năm 1o1o. Tác 
già có đưa thêm một tiễt mới «Cách đặt vân để của Mác năm 1852» vào chương 
hai. 

Sách ‹Nhà nước và cách mạng? của Lê-nin được phổ biển rông rãi ở 
Liên-xô và nước ngoài. 


Xem F. Ăng-ghen. Ñguốn gôc của gia đình, của chẽ độ tư hữu và Nhà nước». 
Bên dưới, ở các trang 211, 213,314, 315, 216, của Tuyển tập này, 
V. 1. Lênin trích dẫn cũng tác phầm ây của Ăng-ghen. 


Tỏ chức thị tộc (tông tộc) của xã hội — chè độ công xã nguyên thủy, hay là 
hình thái kinh tê - xã hội đầu tiên trong lịch sử loài người. Công xã thị 


Chủ thích 857 


tộc là một tập thẻ những thị tộc cùng máu mủ đoàn kêt với nhau bởi 
những mỗi liên hệ kinh tế và xã hội. 

Chè độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất và sự phân phôi bình quân 
những sản phẩm là cơ sở của quan hệ sản xuât của chê độ công xã nguyên 
thủy. Cái đó nói chung phù hợp với trình độ thâp kém của sự phát triên lực 
lượng sản xuât và tính chât của lực lượng sản xuất thời kỳ đó. 


144 (Chủ nghĩa Bô-na-pac-tơ› (theo tên của hai hoàng đề Bô-na-pac-tơ ở Pháp) 


145 


146 


147 


148 


dùng đề gọi chính phủ nào muốỗn tỏ ra là phi đảng, bằng cách lợi dựng cuộc 
đâu tranh cực kỳ gay gắt của các đẳng tư bản và công nhân chồng đôi lẫn 
nhau. sTrên thực tê chính phủ như thê phục vụ cho bọn tư bản, và do đó lừa 
dôi được công nhân nhiều hơn cả bằng những lời hứa hẹn và những của bô 
thí nhỏ nhặt» (Lê-nin). 


Chiên tranh Ba mươi năm (1618—1648) — cuộc chiên tranh toàn châu Âu 
đầu tiên, gây nên bởi sự gay gắt của những mâu thuẫn giữa các tập đoàn các 
nước châu Âu và mang hình thức cuộc đâu tranh giữa những tín đồ Cơ độc 
tân giáo và những tín đồ Cơ độc giáo. 

Nước Đức là vũ đài chủ yêu của cuộc đâu tranh ây, là đôi tượng của 
sự cướp bóc bằng quân sự và của những khát vọng xâm lược của những ké 
tham chiên. Chiên tranh kết liễu do việc ký kêt hòa ước Ve-xtơ-fan duy trì 
tình trạng phân tán chính trị của Đức. 


Cương lĩnh Gô-ta— cương lĩnh của Đảng công nhân xã hội chủ nghĩa 
Đức, được thông qua tại đại hội năm 187s ở Gô-ta, trong khi thông nhất 
hai đảng xã hội chủ nghĩa Đức trước đó tồn tại riêng lẻ: phái Ai-xơ-nach 
(do Ô. Bê-ben và V. Lip-nêch lãnh đạo, những người này chịu ảnh hưởng 
về tư tưởng của Mác và Ăng-ghen) và phái Lat-xan (xem chú thích 170). 
Cương lĩnh bị ảnh hưởng của chủ nghĩa chiết trung và là cương lĩnh cơ hội 
chủ nghĩa, vì rằng phái Ai-xơ-nach đã nhượng bộ phái Lat-xan về những 
vân đẻ quan trọng nhất và công nhận những công thức của phái Lat-xan. 
C. Mác trong tác phẩm «Phê phán cương lĩnh Gô-ta» và F. Ăng-ghen trong 
thư gửi Ô. Bê-ben ngày 18—28 tháng ba năm 1875 đã kịch liệt phê phán dự 
án cương lĩnh Gô-ta, coi đó là một bước lùi so với cương lĩnh của phái Ây- 
Ai-xơ-nach năm 186g. 


V. I. Lê-nin muôn nói đến cuộc cách mạng dân chủ tư sản ở Nga ngày 27 
tháng hai (r2 tháng ba) năm 1ọr7 đã lật đỗ chê độ chuyên chê và thành lập 
Chính phủ lâm thời tư sản. 


Chính phủ lâm thời đã tuyên bô về việc triệu tập Quốc hội lập hiên trong 
bản tuyên bô ngày 2(15) tháng ba nắm 1o17; cuộc bầu cử định vào ngày 
17(3o) tháng chín năm 1017. Tháng tám, Chính phủ lâm thời hoãn cuộc 
bảu cử đên ngày 12 (25) tháng mười một. 

Cuộc bầu cử vào Quốc hội lập hiên đã tiên hành sau thắng lợi của Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vào ngày 12 (25) tháng mười một như 
thời hạn đã quy định. Cuộc bẩu cử được tiên hành theo danh sách ứng cử 


858 


V. I. Lê-nin 


149 


150 
151 


152 


153 


154 


155 


156 
157 
158 
159 
160 


đưa ra trước Cách mạng tháng Mười, theo thể lệ bẩu cử được Chính phủ 
làm thời chuẩn y, và được tiễn hành trong hoàn cảnh mà đại bộ phận nhân 
dân chưa đủ nhận thức được ý nghĩa của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Chính vì thê bọn xã hội - cách mạng phái hữu đã lợi dụng tình hình đó và 
tại các tỉnh và khu xa thủ đô và xa các trung tâm công nghiệp, chúng đã thu 
được đa sô phiêu. Chính phủ Xô-viêt đã triệu tập Quốc hội lập hiển; Quốc 
hội lập hiền đã khai mạc ngày 5 (r8) tháng giêng năm rọr8 ở Đê-trô-grat, 
Vì đa sỗ phần cách mạng trong Quôc hội lập hiên bác bỏ «Bản tuyên bô các 
quyền của nhân dân lao động và bị áp bức› và từ chôi chuần y những pháp 
lệnh của Đại hội II các Xô-viêt về hòa bình, về ruộng đât và về việc chuyền 
chính quyền qua tay các Xô-viẻt, nên Ban châp hành Trung ương các Xô- 
viêt toàn Nga đã ra sắc lệnh giải tán Quôc hội lập hiên vào ngày 6 (1o) tháng 
giêng. 
Đây nói về Lời kêu gọi thứ hai của Tổng hội đồng Hội công nhân quôc tê» 
về cuộc chiên tranh Pháp - Phổ, gửi cho các hội viên Hội công nhân quốc tê, 
do Mác viết trong khoảng những ngày 6 và o tháng chín năm 187o ở Luân- 
đôn. 
Xem thư của C. Mác gửi L. Cu-ghen-man ngày 12 tháng tư năm 1871. 
Đây nói về cuộc cách mạng năm 1oro ở Bồ-đào-nha đã lật đỗ ngai vàng và 
ngày 5s tháng mười năm 1oro đã tuyên bỏ là nước cộng hòa, và cuộc cách 
mạng năm 1go8 ở Thô-nhĩ-kỳ đã khôi phục lại hiên pháp năm 1876 và triệu 
tập nghị viện. 
%Xem C. Mác. «Nội chiên ở Pháp›. 

Bên dưới, ở các trang 241, 342; 347 250, 251, V. I. Lê-nin trích dẫn 
cũng tác phẩm ây. 
«Sự nghiệp nhân đâm — nhật báo, cơ quan của đảng xã hội - cách mạng, 
xuât bản ở Pê-trô-grat từ tháng ba năm 1or7 đên tháng bảy năm 1or8. Báo 
theo lập trường chủ nghĩa vệ quôc và thỏa hiệp, ủng hộ Chính phủ lâm 
thời tư sản. 


Xem F. Ăng-ghen. «Vân để nhà ở. 
Bên dưới, ở các trang 353, 354; 355; 356, V. I. Lê-nin trích dẫn tác 
phẩm đó. 


Đây nói về bài báo của C. Mác Thái độ thờ ơ chính trị» và bài báo của 
E. Ăng-ghen «Vể uy tím. 

C. Mác. Thái độ thờ ơ chính trị. 

F. Ăng-ghen. «Về uy tín». 

F. Ăng-ghen. +Vể uy tím. 

Xem C. Mác. Phê phán cương lĩnh Gô-ta›. 

Đây nói về tác phẩm của C. Mác ‹Sự khôn cùng của triểt học». 


Chú thích 859 


IỐI 


162 


163 


164 


165 


Xem F. Ăng-ghen «Phê phán dự thảo cương lĩnh đảng xã hội - dân chủ năm 
18919. 

Bên dưới, ở các trang 261, 262, 363, 264, 364; 2365, V. I. Lê-nin 
trích dẫn cũng tác phẩm ấy. 


Đạo luật đặc biệt chông những người xã hội chủ nghĩa được thực hiện ờ 
Đức năm 1878 bởi chính phủ Bi-xmac nhằm mục đích chông lại phong trào 
công nhân và xã hội chủ nghĩa. Theo đạo luật đó, tât cả các tô chức của đảng 
xã hội - dân chủ, tât cả các tổ chức quần chúng công nhân, báo chí công nhân 
đều bị cầm, các sách báo xã hội chủ nghĩa bị tịch thu. Trên 1.5oo người xã 
hội - đân chủ bị bỏ tù. Nhưng cuộc đàn áp không phá tan được đảng xã 
hội - dân chủ, hoạt động của đảng đã được tô chức lại trong những điều 
kiện tồn tại bât hợp pháp; cơ quan trung ương của đảng được xuât bản ở 
nước ngoài, còn ở Đức, trong điều kiện hoạt động bí mật, những tỏ chức và 
những nhóm xã hội - dân chủ chóng được khôi phục, do Trung ương bắt 
hợp pháp đứng đầu. Đồng thời đảng sử dụng rộng rãi những khả năng hợp 
pháp đẻ củng cô liên hệ với quản chúng, nên ảnh hưởng đảng không ngừng 
lớn lên. C. Mác và F. Ăng-ghen đã giúp đỡ nhiều cho những người xã hội ~ 
dân chủ Đức. Năm r8oo, do áp lực của phong trào quản chúng công nhân 
ngày càng lớn mmạnh, đạo luật đặc biệt chồng những người xã hội chủ nghĩa 
đã bị bãi bỏ. 

Đây nói về cuộc chiên tranh Áo - Phổ năm 1866 và Pháp -Phổ năm 187o—1871 ; 
đo hai cuộc chiên tranh đó đã kẻt thúc việc thông nhât nước Đức đưới sự 
lãnh đạo của giới quân phiệt Phô. 

©Sự thật» — báo bôn-sê-vích hợp pháp ra hằng ngày; số đầu tiên ra ở Đẻ- 
tec bua ngày 22 tháng tư (s tháng năm) năm 112. Báo xuât bản do tiền của 
công nhân quyên góp; nó được phô biên với sô lượng đên 4 vạn tờ, sô lượng 
in một sô sô cá biệt đã đên 6 vạn. Việc ra tờ báo công nhân hằng ngày,V. I.Lê- 
nin coi đó là một sự nghiệp lịch sử vĩ đại mà công nhân Pê-tec-bua đã thực 
hiện được. tSự thật› hằng ngày gắn liền Đảng với quần chúng nhân dân rộng 
tãi. Chung quanh tờ báo đã tập hợp cả một đạo quân thông tín viên công 
nhân. V. I. Lê-nin đã lãnh đạo tờ báo. Hầu như hằng ngày Người việt bài 
cho báo, ra chỉ thị cho tòa soạn nhằm làm cho tờ báo có tỉnh thần chiên đầu 
và cách mạng. Trong tòa soạn Sự thật» đã tập trung đại bộ phận công tác 
tổ chức của Đảng. 

«Sự thật› thường xuyên bị cảnh sát truy nã. Ngày 8 (21) tháng bảy năm 
1o14, báo bị đóng cửa. Việc xuât bản tờ báo được bắt đầu lại chỉ sau cuộc 
Cách mạng dân chủ - tư sản tháng hai năm 1ọr7. Vì bị Chính phủ lâm thời 
tư sản truy nã, nên báo đã phải đôi tên nhiều lần. Từ ngày 27 tháng mười 
(o tháng mười một) báo ra đưới cái tên cũ (Sự thật›. Hiện nay, báo ‹Sự thật› 
là cơ quan của Ban châp hành Trung ương ĐCSLX. 

Xem E. Ăng-ghen. Mở đầu việt cho tác phẩm của C. Mác «Nội chiễển ở 
Pháp. 

Bên dưới, ở các trang 367, 368, 36o, 37o, V. I. Lê-nin trích dẫn cũng 

tác phẩm ây- 


166 


1Ô7 


168 


169 


170 


171 


172 


1723 


V. I  Lê-nin 


Los-uon-Kirche Bewegung (phong trào đòi tách khỏi nhà thờ) hay là 
Krchenaustrittsbewegung (phong trào đòi ra khỏi nhà thờ); đã có tính chất 
quần chúng ở Đức trước cuộc đại chiên thứ nhất. 

"Trong quá trình tranh luận về thái độ của đảng xã hội - dân chủ Đức 
đôi với phong trào ây, những nhà hoạt động nổi tiêng của đảng xã hội- 
dân chủ Đức đã không chồng lại nhà xã hội - dân chủ Gơ-re; khi người này 
khẳng định rằng đảng phải giữ thái độ trung lập đôi với phong trào đòi ra 
khỏi nhà thờ và câm các đảng viên của mình thay mặt đảng tiên hành công 
tác tuyên truyển chông tôn giáo và chồng nhà thờ. 


Những con sô V. I. Lê-nin dẫn ra về tiền lương được thể hiện bằng tiền 
giầy hồi nửa cuôi năm 1ọ17. 

Đồng rúp giây ở Nga trong những năm đại chiên thứ nhất bị giảm giá 
tât nhiều. 
«Der Volksstaaty (đÑhà nước nhân dân›) — báo, cơ quan trung ương của 
Đảng xã hội - dân chủ Đức (đẳng của phái Ai-xơ-nach); xuât bản ở Lep- 
xich năm 186o—18;6 do V. Lip-nêch làm chủ bút. C. Mác và F. Ăng-ghen 
cùng cộng tác trong báo đó. 


Phái Latf-xan — những người theo nhà xã hội chủ nghĩa tiều tư sản Đức, 
EF. Lat-xan,những hội viên của Liên minh công nhân toàn Đức; tổ chức này 
được thành lập năm 1863 tại đại hội các hội công nhân ở Lep-xich. Chủ 
tịch đầu tiên của LMCNTTĐ là Lat-xan, người đã trình bày cương lĩnh và 
những cơ sở của sách lược Liên minh. Việc đâu tranh để đòi quyển tổng 
tuyển cử đã được tuyên bô là cương lĩnh chính trị của LMICNTĐ, còn việc 
thành lập những hiệp hội công nhân sản xuât do Nhà nước trợ cấp được 
tuyên bô là cương lĩnh kinh tê của Liên mính ây. C. Mác và F. Ăng-ghen 
nhiều lần đã kịch liệt phê phán học thuyết, sách lược và những nguyên tắc 
tổ chức của chủ nghĩa Lat-xan, coi đó là một trào lưu cơ hội chủ nghĩa trong 
phong trào công nhân Đức. 


Đây nói về Đại hội II ĐCNXHDC Nga họp ngày 17 thắng bảy — 1o tháng 
tám (zo tháng bảy — 23 tháng tám) năm 1ooz. Những phiên đầu tiên họp 
tại Bruy-xen. Vì bị cảnh sát truy nã, nên đại hội đã phải chuyên sang Luân- 
đôn. Những người theo khuynh hướng của Lê-nin được đa sô phiêu trong 
cuộc bầu cử vào các cơ quan trung ương và gọi là bôn-sê-vích, còn những 
người cơ hội chủ nghĩa được thiêu sô phiêu và gọi là men-sê-vích. 
Xem C. Mác. ‹Phê phán cương lĩnh Gô-ta›. 

Bên dưới, ở các trang 376, 382, 283, 284, V, I. Lê-nin trích dẫn cũng 
tác phẩm ấy. 


Xem F. Ăng-ghen. Thư gửi A. Bê-ben ngày I8—28 tháng ba năm 1875. 
,Sáy-lôc — một nhân vật trong hài kịch của V. Sêc-xpia Thương nhân ở 


Vơ-ni-zơ›, một kẻ cho vay nặng lãi rât ác và nhẫn tâm đã nằng nặc đòi xẻo 
một bảng thịt của người mắc nợ, theo những điểu kiện của văn tự nợ. 


Chú thích 86I 


174. Đại hội La-hay của Quốc tế I họp ngày 2—7 tháng chín năm 172. 


175 


176 


177 


178 


179 


r8o 


I18I 


Tại đại hội đã kêt thúc cuộc đầu tranh trong nhiều năm cũa Mác và 
Ăng-ghen và những người theo hai ông để chông lại tât cả những bè phái 
tiêu tư sản đủ loại. Các thủ lĩnh vô chính phủ M. A. Ba-cu-nin, Ð. Guy- 
ôm, v.v... bị khai trừ ra khỏi Quốc tê. 

Những nghị quyết của đại hội La-hay — toàn bộ công tác của đại hội 
đã được Mác và Ăng-ghen trực tiệp lãnh đạo và tham gia tích cực — đánh 
dâu thẳng lợi của chủ nghĩa Mác đôi với thê giới quan tiêu tư sản của phái 
vẻ chính phủ và đặt cơ sở đẻ xây dựng trong tương lai những chính đẳng ở 
các nước của giai câp công nhân. 


Đây nói về Đại hội quôc tê V của Quốc tê IỊ họp ở Pa-ri ngày 23—28 thắng 
chín năm 1goo. Vẻ vân đề cơ bản «Việc giành chính quyền và sự liên minh 
với các đảng tư sản» có liên quan tới việc người xã hội chủ nghĩa Pháp A. Mi- 
lê-răng tham gia vào chính phủ phản động Van-đêch Rut-xô, thì đa sô phiêu 
đã thông qua nghị quyêt do C. Cau-xki đưa ra. Trong nghị quyết có nói 
Tằng +việc tham gia của một người xã hội chủ nghĩa riêng biệt vào hàng ngũ 
chính phủ tư sản không thê được coi là việc bắt đầu bình thường đẻ giành 
chính quyền, nhưng đó chỉ được coi là một phương tiện bắt buộc, tạm thời 
và đặc biệt trong cuộc đầu tranh với những tình hình khó khăn›. Sau này, 
điềm đó của nghị quyết thường được bọn cơ hội chủ nghĩa dẫn ra đề thanh 
minh cho việc hợp tác với giai cập tư sản. 


Xem C. Mác. «Nội chiên ở Pháp›. 


Xem C. Mác và F. Ăng-ghen. ‹Lời kêu gọi của Ban châp hành Trung ương 
gửi Hội liên hiệp những người cộng sản›. 


Xem C. Mác. «Nội chiên ở Pháp» 


«Nguyệt san xã hội chủ nghĩa» (tSozialistische  Monatshefte›) — tạp chí, cơ 
quan chủ yêu của những người cơ hội chủ nghĩa Đức và một trong những cơ 
quan của chủ nghĩa xét lại quồc tê; ra ở Bec-lanh từ năm r8oz đền hét năm 
1933. Trong cuộc đại chiên thứ nhât (ror4—1or8) giữ lập trường xã hội - 
sô-vanh. 


Xem E. Ăng-ghen. «Văn phẩm trong thời kỳ lưu vong. II. Cương lĩnh của 
những người lưu vong theo Blăng-kí của Công xã›, 


Viện Đu-ma quốc gia— cơ quan đại diện mà chính phủ Nga hoàng buộc 
lòng phải triệu tập do kẻt quả của những sự kiện cách mạng năm 1goos. Về 
hình thức thì Viện ĐÐu-ma quốc gia là cơ quan lạp pháp, nhưng thực tê thì 
nó không có quyền lực gì cả. Bầu cử vào Viện Ðu-ma quốc gia thì không trực 
tiêp, không bình đẳng và không toàn dân. Quyển bẩu cử của các giai câp cẩn 
lao, cũng như của các dân tộc không phải là Nga, thì bị cắt xén rât nhiều, 
đại bộ phận công nhân và nông dân không có quyển bầu cử. Theo đạo luật 
bầu cử ngày 1r (14) tháng chạp năm 10os, thì một phiêu của địa chủ bằng 2 


862 


V. I. Lê-nh 


mẽ... ............... v6 ` ` oan. can 


182 


phiều của đại diện giai cầp tư sản thành thị, 15 phiêu của nông đân và 4» 
phiều của công nhân. 

Viện Đu-ma quốc gia thứ nhất (tháng tư — tháng bày 1ọo6) và Viện 
Đu-ma quốc gia thứ hai (tháng hai- tháng sáu 1oo7) đã bị chính phủ giải 
tán. Sau khi làm đảo chính ngày 3 tháng sáu năm 1907; chính phủ ra đạo 
luật bầu cử mới, càng hạn chê hơn nữa quyển của công nhân; nông dân, 
tiêu tư sản thành thị và đằm bảo sự thông trị hoàn toàn của khôi phản động 
địa chủ và đại tư bản trong các Viện Đu-ma quốc gia thứ ba (1oo7—1912) 
và thứ tư (I912—1917). 

Những người bôn-sê-vích đã tham gia vào cuộc bầu cử Viện Đu-ma 
quốc gia thứ ba và thứ tư, đã đưa những đại biểu của mình, lợi dụng diễn 
đàn của Viện Đu=ma đẻ vạch trần chính sách phản nhân dân của chê độ Nga 
hoàng, để giáo dục chính trị cho giai cấp vô sản và nông dân Nga. 


V. I. Lê-nin muôn nói đền những sự kiện chính trị đã diễn ra trong nước 
hồi thángtư—tháng tám năm rọr7 làm xúc tiên quá trìnhphát triên cáchrmmạng. 

Ngày 2r—22 tháng tư (4—5 tháng năm) ờ Pê-trô-grat, đã có cuộc biều 
tình của 1o vạn công nhân và binh sĩ để phản đổi công hàm của bộ trưởng 
ngoại giao Mi-liu-côp về việc tiệp tục chiến tranh cho đền thẳng lợi cuôỗi 
cùng. Cuộc biểu tình tháng tư mở đầu cho sự khủng hoảng chính phủ, Chính 
phủ lâm thời liên hiệp đã được thành lập, trong đó có những tên dân chủ - 
lập hiên, xã hội- cách mạng, men-sê-vích. 

Ngày 1o (23) tháng sáu — ngày tiền hành biêu tình do đảng bôn-sê- 
vích định. Cuộc biểu tình phải nêu rõ trước Đại hội I các Xô-viêt toàn Nga ý 
chí của công nhân và binh sĩ Pê-trô-grat đòi chuyên toàn bộ chính quyển 
vào tay các Xô-viết. Bọn men-sê-vích và xã hội - cách mạng quyêt định 
không để cho cuộc biểu tình xảy ra và ngày 9 (22) tháng sáu đã đưa ra đại 
hội nghị quyêt cầm cuộc biểu tình đó. TƯ đảng bôn-sê-vích không muôn đôi 
lập với nghị quyêt của đại hội các Xô-viết, nên đã quyêt định bãi bỏ cuộc 
biểu tình. 

Cơ quan lãnh đạo gồm bọn mmen-sê-vích, và xã hội - cách mạng của đại 
hội các Xô-viêt quyệt định tô chức biểu tình ngày 18 tháng sáu (r tháng bảy), 
hy vọng rằng tiên hành nó để biểu thị sự tín nhiệm Chính phủ lâm thời. 

Ngày 18 tháng sáu (I tháng bảy), có gần 5o vạn người đi biểu tình. Đa 
sô người biểu tình đi dưới những khâu hiệu cách mạng của đẳng bôn-sê- 
vích: cđĐả đảo các bộ trưởng tư bản b, Toàn bộ chính quyền về tay các Xô- 
viêt!›. Cuộc biểu tình chứng tỏ tính tích cực cách mạng của quần chúng đang 
lên cao và ảnh hưởng lớn lao của những người bôn-sê-vích đang tăng lên. 

Ngày 3—4 (16—17) tháng bảy năm ro17, ở Pê-trô-grat đã xảy ra những 
cuộc đâu tranh quần chúng tự phát của công nhân, binh sĩ và thủy thủ. Toàn 
bộ chính sách của Chính phủ lâm thời tiêp tục cuộc chiên tranh đề quốc 
chủ nghĩa đã gây ra sự công phấn của quần chúng. 

Cân nhắc đên tỉnh thần của quản chúng, TƯ, Thành ủy Pê-tec-bua 
và tổ chức quân sự của đảng bôn-sê-vích đã ra quyết nghị tham gia cuộc 
biểu tình ngày 4 (17) tháng bảy, để làm cho cuộc biểu tình có tính chất hòa 
bình và tô chức. Ngày 4 (17) tháng bảy có gần 5o vạn người tham gia biểu 


Chủ thích 863 


182 


184 


185 


tình. Chính phủ lâm thời được Ban chẵp hành Trung ương các Xô-viêt toàn 
Nga gồm các đại biểu men-sê-vích và xã hội - cách mạng, ủng hộ, đã bắn 
vào cuộc biểu tình hòa bình. Sau khi đã đẹp cuộc biểu tình, Chính phủ lâm 
thời đã tiễp tục việc đàn áp. Với lòng căm thù đặc biệt, nó đã tân công đả 
kích đẳng bôn-sê-vích. Sau những ngày tháng bảy, những người bôn-sê- 
vích rút khẩu hiệu «Toàn bộ chính quyển vẻ tay các Xô-viêt!›, vì những 
người lãnh đạo các Xô-viêt, tức là bọn xã hội - cách mạng và bọn men-sê- 
vích, đã hoàn toàn chạy sang phe phản cách mạng tồi. 

Âgày 25 tháng tám năm 1917, tướng Cooc-ni-lôp muôn khôi phục lại 
nền quân chủ Ñga hoàng đã bị nhân dân lật đỗ hồi tháng hai, nên đã dây lên 
cuộc nổi loạn phản cách mạng và đưa quân đến Pê-trô-grat cách mạng. 
Những người bôn-sê-vích đã lãnh đạo công nhân và nông dân dẹp tan cuộc 
nỗi loạn. Dưới áp lực của quần chúng, Chính phủ lâm thời ra lệnh bắt Cooc- 
ni-lôp và những đồng phạm của nó để đưa ra tòa án. 


Ngày 1(14) tháng chín năm 117, Chính phủ lâm thời thông qua nghị quyét 
thành lập châp chính viện gồm có năm người. Trong thành phần đó thì bọn 
dân chủ - lập hiền chính thức không tham gia, nhưng viện đó được thành 
lập do kết quả những thương lượng bí mật với chúng. Bọn men-sê-vích và 
xã hội - cách mạng đưa ra nghị quyẻt về việc ủng hộ thành phần chính phủ 
mới. Như vậy là trong khi tuyên bô ngoài miệng là đoạn tuyệt với bọn dân 
chủ - lập hiên, bọn men-sê-vích và xã hội - cách mạng cả trong lần này nữa 
đã giúp đỡ bọn địa chủ và tư bản giữ chính quyền trong tay. 


Hội nghị dân chủ toàn Nga do Đan châp hành TỪ các Xô-việt toàn Nga gồm 
men-sê-vích và xã hội -cách mạng, triệu tập đề giải quyêt vân đề chính quyền. 
Nhưng thực ra thì mục đích của những bọn tô chức hội nghị này là đẻ đánh 
lạc hướng sự chú ý của quần chúng nhân dân khỏi cuộc cách mạng đang phát 
triển. Hội nghị đã họp ngày 14—22 tháng chín (27 tháng chín — 5 thắng 
tmmười) năm 1or7 ở Pê-trô-grat. Những thủ lĩnh của men-sê-vích và xã hội - 
cách mạng dùng những biện pháp để làm giảm quyền đại diện của quần 
chúng công nông và mở rộng sô lượng đại biều của các tổ chức tiểu tư sản và 
tư sản khác nhau, nhằm bảo đảm đa số cho chúng tại hội nghị. 

Những người bôn-sê-vích tham gia hội nghị để sử dụng diễn đàn của 
nó mà vạch mặt bọn mmen-sê-vích và bọn xã hội - cách mạng. 

Hội nghị dân chủ thông qua nghị quyét về việc tổ chức tiền nghị viện 
(Hội đồng lâm thời nước cộng hòa), có tính chât tử vân. Cái đó chính 
là mưu đồ tạo ra vẻ ngoài là ở nước Nga đã áp dụng chê độ nghị viện. 

Ngày 7 (2o) tháng mười, trong ngày khai mạc tiển nghị viện, những 
người bôn-sê-vích ra tuyên bô và ra khỏi tiền nghị viện. 


A-lôc-xăng-đrin-ca — nhà hát A-lêc-xan-đrơ ở Pê-trô-grat, nơi Hội nghị dân 
chủ họp. 

Pô-trô-pap-lôp-ca — pháo đài Pê-trô-pap-lôp đôi diện Cung điện mùa 
đông, ở bờ bên kia của sông Nê-va. Dưới chế độ Nga hoàng, ở đây là nơi 
giam giữ tù chính trị. Pháo đài Pê-trô-pap-lôp có một kho vũ khí lớn và là 


864 


186 


187 


188 


189 


100 


T91 


192 


193 


V. 1. Lê-nữ 


một địa điểm quan trọng về chiên lược của Pê-trô-grat. Hiện nay, đó là bảo 
tàng lịch sử cách mạng. 

Sư đoàn man rợ — tên của sư đoàn thành lập trong cuộc đại chiên thứ nhật 
(ror4—xo¿8) lầy trong số những tình nguyện quân các dân tộc miền núi 
Cap-ca-zơ. Tướng Cooc-ni-lôp mưu toan dùng ‹sư đoàn man rợ› làm lực 
lượng xung kích khi tần công vào Pê-trô-grat cách mạng. 


€Tiềng nói — nhật báo, cơ quan trung ương của đảng dân chủ - lập hiên; 
ra ở Pê-tec-bua từ ngày 22 tháng hai (8 tháng ba) năm roo6 đên tháng tám 
năm 1ọr8. Sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng hai năm 1o17, báo đó tích 
cực ủng hộ chính sách đôi nội và đổi ngoại của Chính phủ lâm thời, đả kích 
V. I. Lê-nin và đẳng bôn-sê-vích. 

«Đời sông mới? — báo nửa men-sê-vích ra hằng ngày; xuât bản ở Pê- 
trô-grat từ ngày 18 tháng tư (r tháng năm) nắm 1917 đên hệt tháng bảy năm 
1or8. Nhận xét về những người việt báo «Đời sông mới, Lê-nin đã nói 
rằng «tinh thần chủ yêu của họ là chủ nghĩa hoài nghỉ của trí thức được che 
đậy và biểu hiện tính vô nguyên tắc. 


Sự việc mà V. I. Lê-nin nhắc đên, xảy ra tại phiên họp Đại hội I các %Xô-việt 
đại biểu công nhân và binh sĩ toàn Ñga ngày 4 (:7) tháng sáu năm 1917. 
"Trong khi bộ trưởng Chính phủ lâm thời, tên men-sê-vích Txê-rê-tê-li, 
đang đọc diễn văn, khẳng định rằng ở Nga dường như không có chính đẳng 
nào đồng ý một mình nắm lây toàn bộ chính quyền trong tay, thì Lê-nin ngồi 
tại chỗ đã đáp lại «Có, còn khi phát biểu tại điễn đàn đại hội thì Lê-nin 
tuyên bỗ rằng lúc nào đảng bôn-sê-vích cũng ssẵn sàng nắm lây toàn bộ 
chính quyểm. 

«Con đường công nhân) — một trong những tên gọi của báo «Sự thật» nắm 
1017. 

V. I. Lê-nin trích dẫn thơ của Ñ. A. NÑê-cta-xôp «Hạnh phúc thay nhà thơ 
hiển hậu. 

Một nhân vật lẫy trong tác phẩm của nhà văn Ñga Ñ. V. Gô-gôn Những 
linh hồn chêU. 


«Ngọn cờ lao động›— nhật báo, cơ quan của Ban châp hành Pê-trô-grat 
đảng xã hội - cách mạng; ra từ ngày 23 tháng tám (s tháng chín) năm 1917 
đên hệt tháng bảy năm 1ọr8. 


« Ý chí nhân đân» — nhật báo, cơ quan cánh hữu đảng xã hội - cách mạng. 
Ra ở Pê-trô-grat từ ngày 2o tháng tư đên hêt thắng mười rmột năm 1917. 

«Thông nhấp — báo, cơ quan của nhóm cực hữu những người men-sê~ 
vích theo chủ nghĩa vệ quốc; ra ở Pê-trô-grat từ tháng ba đên hêt tháng 
mười một năm 10g17; từ tháng chạp năm 10917 đên tháng giêng năm 1o18 ra 
dưới tên €Thông nhất của chúng ta›. Báo ủng hộ Chính phủ lâm thời, ủng 
hộ việc liên kết với giai câp tư sản, đòi tiếp tục cuộc chiên tranh đề quôc 
chủ nghĩa đền thắng lợi cuôi cùng. 


Chú thích 865 


104 


195 


106 


197 


198 
109 


200 


201 


292 


203 


204 


Khi nhắc đến ngày 4 tháng tư năm ro17, V. I. Lê-nin muôn nói đền bài báo 
của mình Về những nhiệm vụ của giai câp vô sản trong cuộc cách mạng 
hiện nay» (Những luận cương tháng tư›). 


Những người men-sô-oích quốc tê chử nghía— một cánh không đông 
của đảng men-sê-vích, trong cuộc đại chiên thứ nhât đứng trên lập trường 
trung phái, theo chủ nghĩa quốc tê không triệt đề. Trong lúc phê phán bọn 
xã hội - sô-vanh, họ đồng thời sợ đoạn tuyệt về mặt tổ chức với bọn ây, họ 
chông lại những luận điềm chủ yêu của sách lược lê-nin-nít của đảng bôn-sê- 
vích về các vân để chiên tranh, hòa bình và cách mạng. 


Tỉ: Tỉ-tưt — một thương gia giàu có, độc đoán lây trong vở hài kịch của 
A. Ñ. Ô-xtrôp-xki Quít làm, Cam chịu». Tên đó đã trở thành danh từ chung. 
Lê-nin gọi những kẻ mưu lợi tư bản chủ nghĩa là Tít Tí-tưt. 


Trong cuộc chiên tranh Pháp - Phồ năm 187o—1871, toàn bộ quân đội Pháp 
do hoàng đề Na-pô-lê-ông III chỉ huy đã bị vây và bắt làm tù binh gần Xơ- 
đăn. 


Bọn gioong-ke— bọn địa chủ quý phái Phổ. 


đTỉn tức» — báo ra hằng ngày. Xuât bản từ ngày 28 tháng hai (12 tháng ba) 
năm 1o17, lúc đầu đưới tên gọi €Tin tức của Xô-viễt đại biểu công nhân và 
bỉnh sĩ Đê-trô-grat», sau «Tin tức của Ban châp hành Trung ương các %ô- 
viêt đại biểu công nhân và binh s. Báo nằm trong tay bọn men-sê-vích và 
xã hội - cách mạng. Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, báo 
trở thành cơ quan chính thức của Chính quyền xô-việt. 


Van-đê — một tình của Pháp, Š của thê lực phản cách mạng trong thời kỳ 
Cách mạng tư sản Pháp thê kỳ XVIII. Chữ đó đã trở thành đồng nghĩa với 
phản cách mạng. 


Những người thuộc phái lao động (nhóm lao động) — đảng đoàn trong Viện 
Đu-ma quôc gia, trong đó có những đẳng viên xã hội - cách mạng và một bộ 
phận đại biểu nông dân tham gia. Được thành lập tháng tư năm 1oo6. Trong 
cuộc đại chiên thứ nhất, những người lao động giữ lập trường sô-vanh. Năm 
1o17, tích cực ủng hộ Chính phủ lâm thời tư sản. 


Cu-lắc — phú nông ở nước Nga 5a hoàng; bóc lột lao động. 


«Tính ôn hòa và tính cẩn thận — bằng những từ đó, Môn-tsa-lin, một nhân 
vật của vở hài kịch của A. %. Gri-bô-e-đôp ‹Đau khổ vì thông minh», một 
con người mưu cẩu địa vị và nịnh hót, đã xác định hai phẩm chất của mình. 
V.1. Lê-nin dùng thành ngữ đó đề nhận xét những đại diện của giai câp tư 
sẵn tự do và của chủ nghĩa xã hội - cơ hội. 


Khi dẫn ra những ngày trong văn bản, V. I. Lê-nin muôn nói đên điều sau: 
28 tháng hai (13 tháng ba) — ngày Cách mạng dân chủ tư sản tháng hai; 
3o tháng chín (13 tháng mười) — ngày mà lúc đầu Chính phủ lâm thời định 


55—2886 


866 


V. I. Lê-ni 


205 


2o6 


207 
2o8 


2og 


210 


211 


212 


212 


triệu tập Quốc hội lập hiên; việc triệu tập Quốc hội lập hiền hoãn đên ngày 
28 tháng mười một (11 tháng chạp) năm 1977- 
V. I. Lê-nin dẫn lời nói của đảng viên men-sê-vích Ñ. XXu-kha-nôp. 

Trong tòa nhà Viện Xmôn-nưi, từ tháng tám năm 1o17; những đẳng 
đoàn bôn-sê-vích của Ban chấp hành Trung ương các Xô-viêt toàn Nga và 
của Xô-viêt đại biểu công nhân và bỉnh sĩ Pê-trô-grat đã đóng. Tháng mười, 
thì ở đây có cả Ủy ban quân sự cách mạng đóng nữa. 


'Tác phẩm của V. I. Lê-nin $Ñhững nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền 
xô-viêt›, trong bản thảo thì gọi là đÑhững luận cương về nhiệm vụ của Chính 
quyển xô-viễt trong giai đoạn hiện nay). 

«Những luận cương? của Lê-nin được thảo luận tại các phiên họp của 
'TTƯ Đảng ngày 26 tháng tư năm 1o18. TƯ nhất trí tán thành chúng và quyêt 
định đăng dưới hình thức một bài báo trong Sự thật» và «Tin tức của 
BCHTƯCXVTN›, cũng như in thành một tập sách riêng. Năm 1o18, sách 
được xuât bản đên hơn 1o lẳn; cũng trong năm đó, sách được xuât bản bằng 
tiêng Anh ở Ñiu-Ooc, bằng tiêng Pháp ở Giơ-ne-vơ ; tác phầm đó được phỏng 
dịch bằng tiêng Đức, do F. Plat-ten hiệu đính, xuầt bản ở Zuy-rich với tên 
sAm Tage nach der Revolution› (qNÑgày hôm sau cách mạng). 


Đây nói về hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ — xem chú thích 121. 


V. I. Lê-nin muôn nói đên Sắc luật về ruộng đât ngày 26 tháng rnười (8 
tháng mười một) nằm rọr7. Sắc luật tuyên bỗ tịch thư ruộng đât của địa 
chủ và bãi bỏ quyển tư hữu về ruộng đất. 


Năm 1793 — thiềt lập nền chuyên chính của những người Gia-cô -banh, nền 
chuyên chính của một bộ phận cách mạng nhât của giai câp tư sản. 
Năm 1871 — Công xã Pa-ri, xem chú thích 2. 


Hội đồng dân ủy ngày 18 tháng mười một (I tháng chạp) năm 1917; 
theo để nghị của V I. Lê-nin, đã thông qua nghị quyêt «Về khoản tiền thù 
lao của các ủy viên nhân dân và các viên chức và công chức cao câp». Theo 
quyết nghị đó, thì mức tôi đa của lương tháng trả cho ủy viên nhân dân quy 
định là soo rúp với phụ cầp 1oo rúp cho mỗi người không đủ sức lao động 
trong gia đình; khoản đó thì áng chừng bằng tiền lương trung bình của công 
nhân. Ngày 2 (r5) tháng giêng năm rọr8, Hội đồng dân ủy giải thích là sắc 
lệnh không câm trả cho các chuyên gia sô tiển nhiều hơn mức đã quy định, 
như vậy là đã phê chuẩn việc trả công cao hơn cho các chuyên gia khoa học 
và kỹ thuật. 

Việc áp dụng lôi trả công khoán đáp ứng đúng nhât nguyên tắc xã hội chủ 
nghĩa về phân phôi theo sô lượng và chất lượng lao động, đã được bắt đầu 
trước hết tại các xí nghiệp đã quôc hữu hóa. Sau đó thì việc trả công khoán 
được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp. 


Những người xã hội - cách mạng phái tả — xem chú thích 4o. 


«Tiến lên — báo men-sê-vích ra hằng ngày, xuất bản trong những năm 
10171919, có gián đoạn. 


217 


218 


21g 


la) 


Chủ thích 867 


+Thờiì đại chúng ta» — một trong những tên của €Tiềng nói (xem chú thích 
187). 


V. I. Lê-nin muồn nói về tác phẩm của F. Ăng-ghen tChỗng Ðuy-rinh› và 
trích dẫn tác phẩm ẩy. 


cẤhững người cộng sản phái tả» — nhóm chồng đằng; xuẫt hiện đầu năm 
118 nhân có vần để ký hòa ước với Đức (hòa ước Bre-xtơ). Ngụy trang 
dưới những lời lẽ tả khuynh về chiên tranh cách mạng, nhóm tnhững người 
cộng sản phái tả» bảo vệ chỉnh sách phiêu lưu lôi kéo nước Cộng hòa xô- 
việt lúc đỏ chưa có quân đội, vào cuộc chiên tranh với nước Đức đề quôc 
chủ nghĩa và tạo ra nguy cơ điệt vong đôi với Chính quyền xô-viêt. V. 1, Lê- 
nin và những người cùng tư tưởng đã phải đầu tranh kiên trì trong TƯ 
chồng lại Tơ-rôt-xki và tahững người cộng sản phái tảo để có thể ký kêt hòa 
ước với Đức và do đó mà cứu nước Cộng hòa xô-viêt trẻ tuôi khỏi họa 
điệt vong. l 

«Người cộng sản — tạp chí ra hằng tuần, cơ quan bè phái của nhóm 
chồng đảng tnhững người cộng sản phái tả»; ra ở Iat-xcơ-va từ 2o tháng tư 
đền hêt tháng sáu năm rọr8. Ra được 4 sÔ. 
V. 1. Lê-nin muốn nói đền Đại hội VI bắt thường của ĐCSN(b) — đại 
hội đầu tiên của Đảng cộng sản sau thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười vi đại. Đại hội họp ngày 6—8 tháng ba năm 1ọ18 ở Pê- 
trô-grat. Đại hội được triệu tập đẻ giải quyết triệt đề vẫn để ký hòa ước với 
Đức, do vẫn để đó mà trong Đảng đã xảy ra một cuộc đâu tranh gay gắt. 

Lê-nin đã lãnh đạo toàn bộ công việc của Đại hội, đã đọc báo cáo chính 
trị của TƯ. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của TƯ và đã bỏ phiêu thông 
qua nghị quyết do Lê-nin đưa ra về vân để chiên tranh và hòa bình trong đó 
nói rõ sự cẩn thiêt phê chuẩn hòa ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ trong cuộc bỏ 
phiêu đó ao phiêu tán thành, ra phiểu chồng và 4 bỏ phiêu trắng. 

Đại hội IV bât thường của các Xô-việt toàn Nga, họp sau đó ít lâu, vào 


. ngày 14—16 tháng ba, đã phê chuẩn hòa ước Bre-xtơ. 


Khi bò phiêu bản nghị quyết về việc phê chuẩn hòa ước Bret-xtơ tại đẳng 
đoàn cộng sản của Đại hội IV bât thường của các Xô-viêt toàn Nga ngày 12 
tháng ba năm 1918, thì có 453 phiêu phê chuẩn, z6 phiêu chồng. 


Y. 1. Lê-nin muôn nói đền chỗ sau đây trong bản báo cáo chính trị của TƯ 
mà Lê-nin đã đọc tại Đại hội VII bắt thường của Đảng ngày 7 tháng ba năm 
1or8: ‹„. Tờ báo của họ mang cái tên là Người cộng sản», nhưng thực ra 
thì báo đó phải mang cái tên là đÑgười quý tộc Ba-lan›, vì rằng báo đó nhìn 
trên quan điểm người quý tộc Ba-lan, người đã nói khi hp hỗi trong một 
tư thê đẹp đế với thanh kiêm: thòa bình là nhục nhã, chiên tranh là danh 
dự». 

Người cộng sản — bảo ra hằng ngày, cơ quan bè phái của nhóm 
những người cộng sản phát tả», ra ở Pê-trô-grat từ ngày s đền hễt ngày 1ọ 
tháng ba năm rọr8 như là cơ quan của Ban châp hành Pê-tec-bua và Ban 
chấp hành ngoại thành Pê-tec-bua của ĐCNXHDC Nga. Việc xuẫt bản báo 
bị đình chỉ theo quyễt nghị của Hội nghị Đằng toàn thành Pê-trô-grat. 


868 


V. I. Lê-nin 


22o 


221 


222 


223 


224 


225 


226 


Thói Nô-zơ-đrep — theo tên Nô-zơ-đrep, một trong những nhân vật của 
NI. V. Gô-gôn «Những linh hồn chết; chữ đó có nghĩa là thói ba hoa và khoe 
khoang. 


V. I. Lê-nin trích dẫn câu nói của C. Mác mà F. Ăng-ghen đã trình bày 
trong tác phẩm «Vân đề nông dân ở Pháp và Đức›. 

Phái Li-bec-đan — tên gọi mỉa mai của những thủ lĩnh men-sê-vích — 
M. I. Li-bec và F. I. Đan và những người theo họ, sau khi có bài tiều phẩm 
của Ð. Bct-nưi nhan đề 4Li-bec-đam›. 


V, I. Lê-nin trích dẫn bài thơ trào phúng của V. L. Pu-skin, trong đó nói 
về một nhà thơ xoàng gửi những bài thơ đên Fep (A-pô-lôn, trong thần 
thoại Hy-lạp là thần mặt trời; người bảo trợ nghệ thuật). Bài thơ có những 
câu kêt thúc như sau: 

Vừa đọc, Fep vừa ngáp; và cuôi cùng thì hỏi, 

TNhà thơ ây bao nhiêu tuổi 

Và làm những bài đoản thi ây đã lâu chưa? 

«Chàng ta mười lăm tuổi, — E-ra-ta thưa. 

«Mười lắm tuôi thôi à?» — «Không hợn đâu ạ›. 

—+Thê thì quât roi vào đít nó!» 


Việc gửi bức «Thư gửi công nhân Mỹ» đên Mỹ do người đảng viên bôn-sê- 
vích M. M. Bô-rô-đin nhận tô chức một thời gian không lâu trước khi từ 
Mỹ về nước. Trong điều kiện cuộc can thiệp vũ trang của nước ngoài và 
cuộc phong tỏa Nga xô-viết, thì việc chuyên bức thư đó là một nhiệm vụ 
khó khăn. P. I, Tra-vin đã chuyên được «Thư» đên Mỹ. Cùng với «Thư», 
thì chuyền đên cả Hiên pháp của CHLBXHCNXXV Nga và văn bản công 
hàm của Chính phủ xô-viêt gửi tổng thông Vin-xơn với yêu sách đòi châm 
dứt cuộc can thiệp; với sự tích cực tham gia của nhà xã hội chủ nghĩa Mỹ 
Jôn Rit, những thứ đó đã được in đăng trên các báo MIỹ. 

«Thư› đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển phong trào 
công nhân và phong trào cộng sản ở Mỹ cùng những nước khác. 


Đây nói về cuộc chiên tranh đẻ giành độc lập của các thuộc địa Bắc MIỹ của 
Anh (1775—1;83). Cuộc khời nghĩa của các thuộc địa Bắc Mỹ chông sự 
thông trị của Anh là do khát vọng của dân tộc Mỹ tư sản muôn được độc 
lập và muôn thủ tiêu chướng ngại vật cản trở sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản, cuộc khởi nghĩa đó có tính chât cách mạng tư sản. Do thắng lợi của 
những người Bắc Mỹ, nên một quốc gia độc lập đã được thành lập — Hợp 
chủng quốc. 


"Tháng tư năm 1898, bọn đê quôc Mỹ muôn lợi dụng vào mục đích của chúng 
phong trào giải phóng dân tộc chông lại bọn thực dân Tây-ban-nha ở Cu-ba 
và các đảo Phi-luật-tan, đã bắt đầu cuộc chiên tranh chông Tây-ban-nha. Lây 
cớ là sgiúp đỡ› cho nhân dân Phi-luật-tan đã tuyên bô nước Cộng hòa Phi- 
luật-tan độc lập, chúng đỗ bộ quân lên Phi-luật-tan. 'Theo hòa ước ký ngày 
1o tháng chạp năm 1898 ở Pa-ri, Tây-ban-nha chiên bại phải nhường Phi-luật- 
tan cho Mỹ. Tháng hai năm 18oo, bọn đề quỏc Mỹ bội ước bắt đầu chiên 


Chú thích 869 


227 


228 


229 


230 


221 


222 


2232 


234 


226 


sự chỗng cộng hòa Phi-luật-tan. Ở Phi-luật-tan, một cuộc chiên tranh du 
kích chồng bọn xâm lược đã phát triển rộng rãi. Năm IọoI, phong trào giải 
phóng dân tộc ở Phi-luật-tan đã bị đàn áp và Phi-luật-tan rơi vào ách phụ 
thuộc thực dân của Mỹ. 


Đây nói về «Sắc luật về hòa bình lịch sử được thông qua tại Đại hội II các 
Xô-viêt toàn Nga ngày 25 tháng mười (8 tháng mười một) năm 10917. 


Trong bài nhận xét cuôn sách của nhà kinh tê học Mỹ G. S. Ke-ri Những 
bức thư kinh tê chính trị gửi tổng thông Hoa-kỳ», N. G. Tsec-nư-sep-xki 
đã việt: «Con đường lịch sử không phải là vỉa hè của đại lộ Nep-xki; nó đi 
qua toàn bộ trên những cánh đồng, khi thì bụi bặm, khi thì bùn lầy, khi thì 
qua ao đầm, khi thì qua rừng dày. Ai mà sợ bị bụi bặm và sợ lâm bản giày 
ủng, thì người đó đừng có tham gia vào hoạt động xã hội›. 


Cuộc nội chiên 186r—rS6s ở IMỹ — cuộc chiền tranh giữa các bang miễn 
Bắc và miền Nam, cuộc đâu tranh của những người miển Bắc chông bọn 
chủ nô miền NÑam muôn duy trì và phổ biên chê độ nô lệ. 


«Appedal to Reason› (đời kêu gọi Lý tr) — báo của những người xã hội 
chủ nghĩa Mỹ; thành lập năm 18os. Báo tuyên truyền cho những tứ tưởng 
xã hội chủ nghĩa và được phổ biên rộng rãi trong công nhân. Trong cuộc 
chiên tranh thê giới đề quôc chủ nghĩa, báo giữ lập trường quôc tê chủ nghĩa. 
Bài báo của Iu. Đep-xơ được đăng trong báo ngày 11 tháng chin năm 
1015. 
Đây nói về cuộc Cách mạng tư sản Anh thê kỳ XVII và Cách mạng tư sản 
Pháp cuôi thê kỷ XVIII. 
Với Sắc luật về ruộng đât ngày 26 tháng mười (8 tháng mười một) tuyên 
bô tịch thu ruộng đât địa chủ và thủ tiêu quyền tư hữu ruộng đât, ở nước 
Nga xô-viêt đã thực hiện quôc hữu hóa ruộng đât. 
Ju-pi-te uà NMi-nec-u — những thần cỗ La-mã. Ju-pi-te là thần bầu trời: 
ánh sáng và mưa, thần sẩm sét; về sau là thần tôi cao của quôc gia La-mã- 
Mi-nec-vơ là nữ thần chiên tranh và người bảo trợ nghề thủ công, khoa học 
và nghệ thuật. Theo như thần thoại thì Mi-nec-vơ sinh ra từ đầu của Ju-pi- 
te. 
Hiên pháp của nước CHLBXHCNXV NÑga được thông qua tại Đại hội V 
các Xô-việt toàn Nga ngày rọ tháng bảy năm 1ọi8. Hiển pháp nước 
CHLBXHCNXV Nga được công bô như là Đạo luật cơ bản, có hiệu 
lực từ khi nó được công bô. 


Ý.I.Lê-nin bắt tay vào việc biên soạn sách «Cách mạng vô sản và tên phản 
bội Cau-xki› từ đầu tháng mười năm 1018, ngay sau khi đọc cuôn sách của 
C. Cau-xki Chuyên chính vô sản›, trong sách đó Cau-xki bằng mọi cách 
xuyên tạc và tảm thường hóa học thuyêt của chủ nghĩa Mác về cách mạng vô 
sản và vu không Nhà nước xô-việt. 

«The Socialist Reoiew» (CTập san xã hội chủ nghĩa») — tạp chí ra hằng tháng; 
cơ quan của Đảng công nhân độc lập Anh theo chủ nghĩa cải lương (xem 
chú thích 18); ra ở Luân-đôn từ năm 1ọo8 đên hêt năm 1934. 


870 


V. I. Lê-nin 


237 


2z8 
229 


241 


242 


Đây nói về cuộc nỗi loạn vũ trang phản cách mạng của binh đoàn Tiệp-khắc, do 
bọn đề quốc khôi Đồng mỉnh tô chức có sự tham gia tích cực của bọn mmen-sê- 
vích và bọn xã hội - cách mạng. Binh đoàn Tiệp-khắc được thành lập ở Nga 
ngay trước thẳng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, lầy 
trong sô những tù binh người Tiệp và người Xlô-vac bị bắt khi làm binh 
sĩ trong quân đội Áo-Hung. Được sự đồng ý của Chính phủ xô-viẻt, binh 
đoàn được ra khỏi nước Nga qua Vla-đi-vô-xtôc với điều kiện giao lại vũ 
khí. Nhưng ban chỉ huy phản cách mạng của binh đoàn đã khiêu khích vào 
cuôi tháng năm năm 1o18 dây lên nồi loạn vũ trang chông nước Nga xô-việt. 
Hoạt động phôi hợp chặt chẽ với bọn bạch vệ và bọn cu-lắc, bọn Tiệp trắng 
đã chiêm được phần lớn vùng U-ran, lưu vực sông Vôn-ga, Xi-bê-ri, và 
khắp nơi chúng đều khôi phục lại chính quyền của giai cầp tư sản. 

Nhiều binh sĩ nhận rõ sự lừa dôi của bọn chỉ huy phẳn cách mạng, đã 
tời bỗ binh đoàn, từ chổi không chịu đánh nhau chồng Ñga xô-viêt. Gần 12 
nghìn người Tiệp và người %Xlô-vac đã chiên đầu trong hàng ngũ Hồng quân. 

Cuộc nồi loạn của binh đoàn Tiệp-khắc bị dẹp tan hoàn toàn vào năm 
1019. 
Xem chú thích 2o3. 


Phái Lông-ghê— những người theo phái thiểu sô của Đẳng xã hội chủ 
nghĩa Pháp, do jăn Lông-ghê đứng đầu. Trong cuộc chiên tranh thê giới 
đê quôc chủ nghĩa (1o14—1oI8), phái Lông-ghê đã tiên hành chính sách 
thỏa hiệp đôi với bọn xã hội - sô-vanh; phái ây đã từ khước cuộc đâu tranh 
cách mạng và đứng trên lập trường «bảo vệ tổ quốc› trong cuộc chiên tranh 
đề quốc chủ nghĩa. Sau thẳng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười, ngoài miệng thì phái Lông-ghê tuyên bô là họ ủng hộ chuyên chính 
vô sản, nhưng thực tê thì họ là những kẻ thù địch của nền chuyên chính đó. 
"Tháng chạp năm 192o, phái Lông-ghê cùng với những phần tử cải lương chủ 
nghĩa công nhiên đã tách ra khỏi đẳng và nhập vào cái gọi là Quốc tê 11 1/2. 


Các nước Đồng mình hay khỏi Ăn-tăn-tơ — khôi các cường quôc đề quộc 
chủ nghĩa (Anh, Pháp và Nga), xuẫt hiện từ đầu thê kỷ 3%, nhằm chông lại 
bọn đề quốc của Liên minh Tam cường (Đức, Áo-Hung, Ý). Cái tên Đồng 
minh là do hiệp ước Anh- Pháp ký kết năm 1oo4 tEntente cordiale› (Đồng 
minh). Trong đại chiên đề quôc chủ nghĩa (to14—1018); Mỹ, Nhật-bản và 
một sô nước khác đã nhập vào khôi Đồng minh. Sau Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười vĩ đại, những nước tham gia chủ yêu của khỏi ây, là Anh, 
Pháp, Mỹ và Nhật, là những kẻ động viên, tổ chức và tham gia cuộc can 
thiệp vũ trang chông nước xô-việt. 


Việc ghi âm những bài nói của V. I. Lê-nin vào đĩa do Trung tâm báo chí 
tổ chức. Trong những năm 1o1o—1921, đã ghi âm được 16 bài nói của Lê- 
nin. Đặc biệt là những bài «Chính quyền xô-viêt là gì, «Về trung nông» 
và Về thuê lương thực› được phổ biên rộng rãi nhất. 

V. I. Lê-nỉin muôn nói đên âm mưu nhằm giao lại thành Pê-trô-grat mà tổ 
chức phản cách mạng «trung tâm dân tộc› đã lãnh đạo; tổ chức này liên 


Chú thích 87I 


243 


244 
245 


246 


247 


248 


249 


hiệp hoạt động của một sô nhóm chông chính quyển xô-viêt và bọn gián 
điệp bí mật. Trong đêm 12 rạng ngày 12 tháng sáu năm 1ọ1o, bọn âm mưu 
đã nỏi loạn trên đồn Gooc-ca Đỏ, một trong những tiễn lộ quan trọng nhât 
vào Pê-trô-grat. Để đẹp tan bọn phiên loạn, những đội quân ở trên bờ, 
những chiên hạm của hạm đội Ban-tich, không quân, những đội tình nguyện 
quân đã được phái đên. Trong đêm r5 rạng ngày 16 tháng sáu, một bộ phận 
của quân ở trên bờ đã chiêm được đồn. Tổ chức phản cách mạng lãnh đạo 
cuộc nỗi loạn đã bị khám phá và bị tiêu diệt. 


Trận chiền đầu ở Xa-đô-uai-a—làng (ngày nay là thành phô) ở tỉnh Gra-đet - 
Cra-lôp của Tiệp-khắc xảy ra ngày 2 tháng bảy năm 1866. Trận đánh ây đã 
kêt thúc bằng thắng lợi hoàn toàn của Phổ và thât bại của Áo, đã quyêt định 
kêt quả của chiên tranh Áo - Phổ, 


Chê độ nông nô ở Nga bị bãi bỏ năm 1861. 


Đây nói vẻ cương lĩnh Đảng được thông qua tại Đại hội VIII ĐCSNQ@) 
tháng ba năm 1ọ19. 

Bằng sắc lệnh thông qua ngày 16 tháng ba năm 1orọ, Hội đồng dân ủy đã 
hợp nhất những hợp tác xã tiêu thụ và tô chức lại chúng thành một cơ quan 
phân phôi duy nhất, mang tên là scông xã tiêu dùng›. Tuy nhiên, cái tên mới 
của hợp tác xã đã dẫn đên tình trạng ở một sô nơi hiểu sai và giải thích sai 
sắc lệnh đó. Cân nhắc đến tình hình đỏ, BCHTƯCXVT Nga trong nghị 
quyết của mình «Về các hội tiêu thụ của công nông› ngày 3o tháng sáu nắm 
1o1ọ, đã tán thành sắc lệnh và quyêt định đôi tên scông xã tiêu dùng› thành 
tên hội tiêu thụ» đã quen với nhân dân tồi. 

Hiền pháp nước CHLBXHCNXV Nga được Đại hội V các Xô-việt toàn 
Nga thông qua tháng bảy năm 1gr8, đẻ cho giai câp công nhân được quyền 
tưu tiên trong cuộc bầu cử vào các Xô-viêt. Các đại biều tại Đại hội các Xô-viêt 
toàn TNga được bầu theo tiêu chuẩn đại biểu như sau: 25 nghìn cử tri của dân 
cư thành thị bầu r đại biểu và 125 nghìn cử tri của dân nông thôn bẩu I đại 
biểu, 

"Thể lệ đó có hiệu lực đên Đại hội VIII các Xô-viêt Liên-xô, tức là đại 

hội đã thông qua bản Hiên pháp mới của Liên-xô năm 1026, theo hiện pháp 
đó thì mọi người công dân đều bình đẳng trong quyên bầu cử và được bầu 
cử vào các Xô-viễt. 
Đại hội II toàn Nga các tổ chức cộng sản của các dân tộc miền Đông do 
Bộ trung ương các tô chức cộng sản các dân tộc miền Đông, trực thuộc TƯ 
ĐCSN@), triệu tập. Đại hội họp ở Mạc-tư-khoa từ ngày 22 tháng mười một 
đến hết ngày 2 tháng chạp năm 1oro. Trong ngày đầu của đại hội, V, 1. Lê- 
nin đã đọc báo cáo về giai đoạn trước mắt. Đại hội đã định ra những nhiệm 
vụ trong lĩnh vực công tác đảng và xô-viêt ở miền Đông, bảu ra Bộ trung 
ương mới của các tò chức cộng sản các dân tộc miển Đông trực thuộc TƯ 
ĐCSN(). 


Đây nói đền chính phủ của bọn bạch vệ, xã hội - cách mạng và men-sê-vích 
ờ ÄXa-ma-ra (ngày nay là Quy-bư-sep) — cái gọi là Ủy ban các thành viên 


872 


250 


25! 


252 


253 


254 


Ứ. I. Lê-nin 


Quốc hội lập hiên (Cô-mut-sơ), hay là qQuốc hội lập hiển Xa-ma-ra›. Chính 
phủ đó được thành lập ngày 8 tháng bảy năm 1or8, khi những kẻ phiên 
loạn của binh đoàn Tiệp-khắc đã chiêm Xa-ma-ra. Đên tháng tám năm 1or8, 
Cô-mut-sơ nhờ sự giúp sức của các đơn vị thuộc binh đoàn Tiệp-khắc, nên 
đã thiệt lập chính quyền của mình ở một sô tỉnh thuộc lưu vực sông Vôn-ga 
và vùng U-ran. Vào mùa thu, do những trận tân công của Hồng quân, nên 
cái chính phủ phản cách mạng ây không tồn tại nữa. 


Sách «Bệnh âu trĩ đã khuynh» trong chủ nghĩa cộng sản» do V. I. Lê-nin 
việt trước khi khai mạc Đại hội II Quốc tê cộng sản. 

Lê-nin đã tiên hành công việc chủ yêu đẻ biên soạn cuôn sách ây vào 
tháng tư năm 1g2o. Lê-nin tự thân hành xem xét theo dõi quá trình sắp chữ 
và ân hành cuôn sách, để nó ra kịp khi bắt đầu công việc của Đại hội II Quốc 
tê cộng sản. Ngày 12 tháng sáu năm 1g2o, sách được xuât bản và gần như 
đồng thời, vào tháng bảy, sách được ân hành ở nước Nga xô-viêt bằng tiêng 
Pháp và tiêng Anh. Sách được phát cho tât cả các đại biểu Đại hội II. Quôc 
tê cộng sản. Những luận điểm chủ yêu và những kết luận chủ yêu của cuỗn 
sách ‹Bệnh âu trĩ ‹tả khuynh trong chủ nghĩa cộng sản› đã là cơ sở của những 
nghị quyết của Đại hội. 

Trong thời gian nửa năm cuôi của năm 1o2o, sách này đã được xuất 
bản bằng tiếng Đức ở Bec-lanh và Hăm-bua, bằng tiếng Anh ở Luân-đôn 
và Ñiu-Ooc, bằng tiêng Pháp ở Pa-ri, bằng tiếng Ý ở Mi-lan. 


Cuôn sách ‹Weltrevolution› («Cách mạng toàn thẻ giới›) do Ôt-tô Bau-e việt. 


Đây nói về những người men-sê-vích trong ĐCNXHDC Nga là cán hữu; 
cơ hội chủ nghĩa của những người xã hội - dân chủ, và nói về đảng xã hội - 
cách mạng. 
Ý nói việc bắn giết những công nhân không có vũ khí tại các nơi khai thác 
vàng ở Lê-na tại Xi-bê-ri ngày 4 (17) tháng tư năm 1012 trong khi công nhân 
bãi công. Ề 
Tin tức về cuộc tàn sát đấm máu ở Lê-na đã gây ra một làn sóng công 
phẫn trong giai câp công nhân Nga. Những cuộc biểu tình ở đường phô, 
những cuộc mít tỉnh và bãi công phản đổi lan rộng khắp nước Nga. Lê-nin 
đã chỉ ra rằng: (Việc bắn giêt ở Lê-na là một cớ để chuyển tỉnh thần cách 
mnạng của quần chúng thành cao trào cách mạng của quần chúng›. 


Đây nói về những người bôn-sê-vích đại biểu tại Viện Đu-ma quốc gia: 
A. E. Ba-đa-ep, M. K. Mu-ra-nôp, G. I. Pê-trôp-xki, F. N. Xa-môi-lôp và 
Ñ. R. Sa-gôp. Tại phiên họp Viện Ðu=ma ngày 26 tháng bảy (8 tháng tám) 
năm 1014, đảng đoàn bôn-sê-vích cương quyêt phản đôi việc nước Nga Sa 
hoàng tham gia vào cuộc chiên tranh đê quôc chủ nghĩa; đẳng đoàn đã từ 
chöi bỏ phiêu ngân sách chiên tranh và tiên hành công tác tuyên truyền cách 
mạng trong quần chúng. Tháng mười một năm 1o14, những đại biểu bôn- 
sê-vích bị bắt, và tháng hai năm 1ọIz bị đưa ra tòa án và đày chung thân 
đến miển Tu-ru-khan (Đông Xi-bê-ri). 


Chú thích 873 


255 


256 


257 


258 


26o 


261 


Đây nói về phái triệu hồi và phái tôi hậu thư; cuộc đâu tranh chồng những 
phái này đã được mở rộng trong năm roo8 và đên năm 1ọoo thì đưa đền kết 
quả là khai trừ thủ lĩnh phái triệu hồi A. Bôc-đã-nôp khỏi hàng ngũ những 
người bôn-sê-vích. Phái triệu hồi che giâu bằng những câu nói cách mạng, 
đã đòi triệu hồi những đại biểu xã hội - dân chủ ra khỏi Viện Ðu~ma quôc 
gia III và châm đứt hoạt động của những tỏ chức hợp pháp: công đoàn, hợp 
tác xã, v.v... Chủ nghĩa tôi hậu thư là một biễn tướng của chủ nghĩa triệu 
hồi. Vì không hiểu sự cần thiệt phải tiên hành một công tác kiên trì với những 
đại biểu xã hội - dân chủ, giáo dục họ bởi những nghị viên cách mạng triệt 
đê, phái tôi hậu thư đề nghị đưa tôi hậu thư cho đẳng đoàn xã hội - dân chủ 
ở Viện Đu=ma về việc phục tùng vô điều kiện những nghị quyết của TƯ 
Đảng, còn nêu không thực hiện điều đó thì triệu hồi những đại biểu xã hội - 
đân chủ ra khỏi Viện Đu-ma. Cuộc hội nghị mở rộng của tòa soạn báo bôn- 
sê-vích «Người vô sản» tháng sáu năm 1ooo, đã chỉ rõ trong quyêt nghị của 
mình rằng (chủ nghĩa bôn-sê-vích, với tư cách là một trào lưu nhật định 
trong ĐCNXHDC Nga hoàn toàn không có cái gì chung với chủ nghĩa 
triệu hồi và chủ nghĩa tôi hậu thư›. 


TNgày 6 (ro) tháng tám năm 1go5, đã công bô tuyên ngôn của Nga hoàng — 
đạo luật về thành lập Viện Đu-ma quốc gia có tính chất tư vân và thê lệ 
bầu cử vào Viện đó. Viện Đu-ma có tên là Bu-lư-ghin, lây theo tên của bộ 
trưởng nội vụ A. G. Bu-lư-ghin, người được Nga hoàng giao cho khởi thảo 
dự án vẻ Đuzma. Cuộc bẩu cử vào Viện ĐÐu-ma Bu-lư-ghin đã không tiên 
hành được và chính phủ đã không triệu tập nó được, cao trào cách mạng 
đang lên đã quét sạch mó đi. 


Đây nói về cuộc bãi công chính trị toàn TÑga tháng mười năm 1oo5. Sö người 
tham gia tổng bãi công tháng mười tính đên trên hai triệu. Cuộc bãi công 
chính trị toàn Nga đã tỏ rõ sức mạnh và lực lượng của phong trào công nhân, 
đã thúc đầy cuộc đâu tranh cách mạng đang mở rộng ở nông thôn, trong 
quân đội và hải quân, đã đưa giai câp vô sản tiên đền khởi nghĩa vũ trang. 


Phái Sây-đơ-man — những người theo Sây-đơ-man, một trong những thủ 
lĩnh phần động nhất của đảng xã hội - đân chủ Đức, người đã tham gia vào 
việc đàn áp cuộc khởi nghĩa của công nhân Bec-lanh tháng giêng năm 1g1o 
và từ tháng hai đên hết tháng sáu 1919 thì cẩm đầu chính phủ tư sản Đức. 


Phái độc lập— xem chú thích 126. 


cĐảng viên Công đảng) — đằng viên Đảng công nhân Anh (4Labour Party›), 
thành lập năm 1ooo nhằm mục đích đưa các đại diện công nhân vào nghị viện 
(cỦy ban đại diện công nhân›). Năm 1go6, Ủy ban đổi tên là Đằng công nhân 
(Công đảng). Công đảng thành lập lúc đầu về mặt thành phần là một đảng 
của giai cầp công nhân (sau này một phản lớn những phần tử tiểu tư sản 
đã tham gia vào đảng), về mặt hệ tư tưởng và sách lược, thì nó là một tổ 
chức cơ hội chủ nghĩa. Ngay từ khi đảng ra đời, những thủ lĩnh của đẳng 
tiên hành một chính sách hợp tác giai câp với giai cầp tư sản. 

«Phái đôi lập uề nguyên tắc» — nhóm tnhững người cộng sản phái tả» Đức 


z4 


V. 1. Lê-nữ 


262 


263 


264 


265 


266 


267 


tuyên truyền những quan điểm công đoàn vô chính phủ. Đại hội II Đảng 
cộng sản Đức họp tháng mười năm 1oIo ở Hây-đen-bec đã khai trừ phái 
đồi lập ra khỏi đảng; tháng tư năm 1ọ2o, phái này thành lập cái gọi là Đảng 
công nhân cộng sản Đức (ĐCSCNĐ) (xem chú thích 284). 


‹Báo công nhân cộng sản» (đ€ommunistische Arbeiter Zeitung?») — cơ quan 
của nhóm công đoàn vô chính phủ những người cộng sản tphái tả» Đức. 
Báo ra ở Hăm-bua từ năm Ioro đền hẻt năm 1927. : 


Đây nói về «Liên minh đầu tranh giỏi phóng giai cấp công nhân» do V. 1. Lê- 
nin tổ chức vào mùa thu năm 18os. «Liên mỉnh đâu tranh» thông nhât gần 
hai mươi nhóm mác-xít ở Pê-tec-bua. Đứng đầu ‹Liên minh đâu tranh» là 
nhóm Trung ương. Tổ chức được phân ra thành các nhóm ở khu vực. 
Những người công nhân tiên tiên, giác ngộ đã gắn liển các nhóm ây với 
các công xưởng và nhà máy. 

4Liên minh đâu tranh giải phóng giai cầp công nhân» ở Pê-tec-bua, theo 
lời Lê-nin, là mầm mông của đằng cách mạng dựa vào phong trào công nhân 
và lãnh đạo cuộc đâu tranh giai cầp của giai cầp vô sản. 


Đại hội IX ĐC.SN(b) họp ngày 2o tháng ba — 5 tháng tư năm 192o ở Mat- 
xcơ-va. 

. Tại Đại hội, việc tổ chức quản lý sản xuât đã được đặc biệt chú ý. Trong 
nghị quyêt về vẫn để ây đã nêu rõ sự cần thiêt phải thành lập tổ chức lãnh 
đạo có thẳm quyền, kiên quyêt và cương nghị dựa trên cơ sở nhât nguyên 
chề. Xuất phát từ chỉ thị của V. I. Lê-nin, Đại hội đặc biệt nhần mạnh rằng 
vì lợi ích của nền kinh tê xã hội chủ nghĩa cẩn phải thu hút rộng rãi những 
chuyên gia cũ tham gia. 

Chông lại đường lôi của Đảng trong việc kiên thiệt kinh tê, thì tại Đại 
hội, có nhóm chồng đẳng của ‹chủ nghĩa tập trưng dân chủ». Ân nắp dưới 
những lời lẽ về chủ nghĩa tập trung dân chủ, mà thực ra thì xuyên tạc nguyên 
tắc äy, cahững người tập trung dân chủ» đã bác bỏ sự cẩn thiêt phải có nhật 
nguyên chế trong sản xuất, họ đã chồng lại kỷ luật đảng và Nhà nước, khẳng 
định một cách dỗi trá rằng TƯ không thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tập 
thể. Đại hội đã cương quyêt lên án và bác bỏ những để nghị chông đảng của 
«những người tập trung dân chủ». 


cQuốc tê cộng sản — tạp chí, cơ quan của Ban Chầp hành Quốc tê cộng 
sản; ra bằng tiếng Nga, Đức, Pháp, Anh, Tây-ban-nha và Trung-quộc. Sô 
đâu tiên ra ngày 1 tháng năm năm 1o1g. Trong báo đăng những bài lý luận 
và tài liệu của Quốc tê cộng sản, trong tạp chí có đăng một sô bài báo của 
Lê-nin. Tạp chí đình bản nắm 1943. 


Đây nói về bức thư của F. Ăng-ghen gửi C. Mác ngày 7 tháng mười năm 
1838. 


«Folkets Dagblad Politikenw (Nhật báo chính trị nhân dâm) — báo của đảng 
xã hội - dân chủ phái tả Thụy-điển; xuât bản ở Xtôc-khôn từ tháng tư năm 


Chú thích 875 


268 


269 


27o 


271 


272 


273 


1oi6, đến hết tháng năm năm rọ45, lúc đầu ra cách nhật, sau ra hằng ngày 
(trước tháng mười một năm 1ọ17 thì tên là ‹Politiken). 


Công nhân công nghiệp thê giới (Iadustrial Workers of the World, I. W. W.) 
— tô chức của công nhân nước Mỹ, thành lập năm rọos; chủ yêu là thông 
nhất những công nhân không chuyên nghiệp và lương thấp của các nghề 
nghiệp khác nhau. Những nhà hoạt động của phong trào công nhân Mỹ 
Ð. đơ Lê-ô-nơ, Tu. Đep-xơ và U. Hây-vut đã tích cực tham gia vào việc thành 
lập tô chức đó. Trong cuộc đại chiên thứ nhầt đề quôc chủ nghĩa, với sự tham 
gia của tổ chức này nên đã tiên hành được một sô cuộc đầu tranh quần chúng 
của giai câp công nhân Iỹ nhằm chồng chiên tranh. Trong hoạt động của 
tô chức cũng đã thê hiện những đặc điềm công đoàn vô chính phủ: tổ chức 
đó không công nhận cuộc đầu tranh chính trị của giai câp vô sản, phủ nhận 
vai trò lãnh đạo của đẳng và sự cẩn thiết của chuyên chính vô sẵn, từ chôi 
tiên hành công tác trong các đoàn viên công đoàn tham gia Liên đoàn lao 
động Mỹ. Do chính sách cơ hội chủ nghĩa của ban lãnh đạo, Công nhân công 
nghiệp thê giới đã trở thành một tổ chức bè phái, mát ảnh hưởng trong 
phong trào công nhân. 


V. 1. Lê-nin muốn nói đền «Ủy nhiệm thư của nông dân về ruộng đât› soạn 
trên cơ sở 242 ủy nhiệm thư nông dân địa phương và là một bộ phận câu 
thành của «sắc luật về ruộng đât do Lê-nin viết, 


‹Xô-viễp (đ1 Soviet) — báo của Đảng xã hội chủ nghĩa Ý; ra ở Nê-a-pôn 
từ năm 1o18 đến hét năm 1922; từ năm 1ọao xuât bản như là cơ quan của 
đằng đoàn những người cộng sản bầt tham dự của Đẳng xã hội chủ nghĩa Xx 


Tạp chí Cộng sản (tComunismo) — tạp chí ra hai tuần một kỳ của 
Đảng xã hội chủ nghĩa Ý; ra ở Mi-lan từ năm 1ọro đên hệt năm 1022, do 
Ð. Xe-ra-ti làm chủ bút, 


Đảng xã hội chủ nghĩa Ý thành lập năm r8o2. Từ khi thành lập, trong nội bộ 
đảng đã có một cuộc đầu tranh tư tưởng quyêt liệt giữa hai khuynh hướng: 
cơ hội chủ nghĩa và cách mạng. Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, 
cánh tả trong ĐXHCNY đã tăng cường. TNgày 2r tháng giêng năm 1021, phái 
tả đã thành lập Đảng cộng sản Ý. 


Ngày 21 tháng ba năm 1019, Hung-ga-ri đã tuyên bô là nước Cộng hòa xô- 
việt. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Hung có tính chât tương đôi hòa bình. 
Tại cuộc thương lượng của các thủ lĩnh Đảng xã hội - dân chủ và Đảng 
cộng sản, đã thông qua những điều kiện do những người cộng sản đưa ra: 
thành lập Chính phủ xô-viêt, tước vũ khí của giai cầp tư sản, thành lập 
Hồng quân và công an nhân dân, tịch thu ruộng đât của địa chủ, quôc hữu 
hóa công nghiệp, ký kt liên minh với Nga xô-viêt, v.v... Đồng thời cũng 
đã ký kết bản thỏa ước về việc thông nhật hai đẳng thành Đảng xã hội chủ 
nghĩa Hung-ga-ri. Khi tiền hành thông nhât hai đẳng thì có phạm những 


876 


V. 1. Lê-nữi 


274 


275 


276 


sai lầm có hậu quả vẻ sau; việc thông nhất được tiên hành theo cách đơn 
thuần hòa lẫn vào nhau, không có loại trừ những phẩn tử cải lương. Đã 
thông qua đạo luật về cải cách ruộng đât, theo đạo luật đó thì những ruộng 
đât địa chủ có trên roo khôn-đơ (57 héc-ta) đều bị tịch thu và biên thành 
những cơ sở kinh tê lớn của Nhà nước, thực tê thì vẫn nằm trong tay những 
người quản lý ây. Nông dân nghèo hy vọng được nhận ruộng đât của Chính 
quyền xô-việt trao cho, nhưng đã bị đánh lừa. Điều đó làm cản ttở việc thiệt 
lập khôi liên minh công nông vững chắc và làm suy yêu Chính quyền xô- 
việt ở Hung-ga-ri. 

Ngày 1 tháng tám năm 1oro, do sự can thiệp vũ trang của bọn đề quôc 
chủ nghĩa liên hiệp lại từ ngoài đánh vào và do hoạt động của bọn phản cách 
chuêg tư bên trong nước, nên Chính quyền xô-viêt ở Hung-ga-ri đã bị lật 


Hội Quốc liên — tô chức quốc tê tổn tại trong thời kỳ giữa các cuộc đại 
chiên thứ nhất và thứ hai, thành lập năm 1ọro tại Hội nghi hòa bình Pa-ri 
của các cường quốc thắng trận trong cuộc đại chiên thứ nhât. Hiên chương 
Hội Quốc liên được thảo ra một cách nhằm làm cho người ta có cảm tưởng 
là tổ chức đó hình như có mục đích đầu tranh chồng sự xâm lược, giải trừ 
quân bị, củng cô hòa bình và an ninh. Thực ra thì những người lãnh đạo 
Hội Quôc liên khuyên khích bọn xâm lược, cô vũ việc chạy đua vũ trang và 
chuẩn bị cuộc đại chiên thứ hai. 

Ngày 15 tháng chín năm 1924. theo sáng kiên của giới ngoại giao Pháp, 
34 nước — thành viên của Hội Quôc liên — đã mời Liên-xô tham gia Hội. 
Nhằm đâu tranh củng cô hòa bình, Liên-xô đã vào Hội Quốc liên. Nhưng 
những cô gắng của Liên-xô đẻ thành lập mặt trận hòa bình đều gặp phải sự 
phản kháng của các giới phản động trong các cường quôc phương Tây. Từ 
khi đại chiên thứ hai bắt đầu, hoạt động của Hội Quôc liên thực tê đã đình 
chỉ. Nó chính thức giải tán tháng tư năm 1946. 


Đây nói về các hội nghị xã hội chủ nghĩa quốc tê ở Zim-mec-van và Kin-ta-lơ 
(Thụy). 

Hội nghị Zim-mec-uan hay là Hội nghị xã hội chủ nghĩa đầu tiên họp 
ngày 5—8 tháng chín năm 1015. 

Hội nghị Ki-en-tan hay là Hội nghị xã hội chủ nghĩa thứ hai họp ở 
Kin-ta-lơ ngày 24—2o tháng tư năm 1o16. 

Những cuộc hội nghị Zim-mec-van và Ki-en-tan đã tạo điểu kiện đoàn 
kết trên cơ sở tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin những phần tử phái tả 
trong các đảng xã hội - dân chủ châu Âu. 


*Những người cộng sản cách mạng» — nhóm có khuynh hướng dân túy ra 
khỏi đảng những người xã hội - cách mạng phái tả và đoạn tuyệt với những 
người này sau cuộc nỗi loạn xã hội - cách mạng phái tả vào tháng bảy năm 
1ọor8. Tháng chín năm rọr8, nhóm đó lập thành cái gọi là «đẳng cộng sản 
cách mạng», chủ trương hợp tác với Chính quyền xô-việt. Tháng chín năm 
192o, đảng ây đã nhập vào ĐCSN(). 


277 


278 


279 


28o 


Chú thích 877 


Đảng xã hội chủ nghĩa Anh (British Socialist Party) được thành lập nắm 
1011 ở Man-sê-xtơ do việc hợp nhât Đảng xã hội - dân chủ với những nhóm 
xã hội chủ nghĩa khác. ĐXHCNA đã tiên hành công tác tuyên truyền cỗ 
động trong tỉnh thần chủ nghĩa Mác và là đảng không cơ hội chủ nghĩa, 
thực tế độc lập khòi bọn tự do› (V. I. Lê-nin). 

Đảng xã hội chủ nghĩa Anh chào mừng Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười vĩ đại. Các đảng viên ĐXHCNA đã đóng một vai trò lớn trong 
phong trào nhân dân lao động Anh bảo vệ nước Nga xô-viêt chông cuộc can 
thiệp vũ trang của nước ngoài. Năm 1oro, đại đa số tổ chức của đảng (o8 
tô chức tỏ ý tán thành, 4 tô chức tỏ ý chồng) đã tán thành việc gia nhập vào 
Quốc tê cộng sản. Đảng xã hội chủ nghĩa Anh cùng với Nhóm cộng sản 
chủ nghĩa thông nhât đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thành lập 
Đảng cộng sản Anh. Tại Đại hội thông nhât đầu tiên họp năm 1oao, đại đa sô 
tô chức địa phương của ĐXHCNA đã nhập vào Đảng cộng sản. 


Đảng công nhân xã hội chù nghĩa (Socialist Labour Party) — tổ chức mác- 
xít cách mạng, thành lập năm 1ọo2 ở Ê-côt-xơ bởi nhóm đảng viên xã hội - 
dân chủ phái tả tách ra khỏi Liên đoàn xã hội - dân chủ, nhóm này phần lớn 
là người Ê-côt-xơ. 

Hội liên hợp xã hội chủ nghĩa miễn Nam Gan-lơ (South Wales Socialist 
Society) — một nhóm nhỏ gồm phần đông là những người thợ mỏ cách 
mạng ở Gan-lơ. Hội do những người tham gia phong trào cải cách trong 
nghề mỏ lập ra, nghề này được tăng cường rõ rệt ngay từ trước cuộc đại 
chiên thứ nhật. 

Liên hiệp công nhân xã hột chủ nghĩa (Workersˆ Socialist Federation) — 
một tổ chức không đông, xuât hiện tháng năm năm 1or8 từ Hội bảo vệ quyền 
bầu cử của phụ nữ và chủ yêu gồm những người phụ nữ. 

Ehi thành lập Đảng cộng sản Anh (Đại hội thành lập họp ngày 31 tháng 
bảy — 1 thắng tám năm 1o2o), đảng đã đưa vào cương lĩnh mình những 
điểm nói vẻ việc đảng tham gia vào các cuộc bầu cử nghị viện và vào Đảng 
công nhân, thì những tỏ chức nói trên đã phạm sai lắm bè phái, không tham 
gia vào đảng cộng sản. Tháng giêng năm 1ọ2i, Hội liên hợp xã hội chủ 
nghĩa miền Nam Gan-lơ và Liên hiệp công nhân xã hội chủ nghĩa, lúc đó 
đã lầy tên (Đảng cộng sản (Phân bộ Ảnh của Quốc tê IIT)›, đã thông nhất 
với Đảng cộng sản Anh. Ban lãnh đạo của Đảng công nhân xã hội chủ nghĩa 
từ chỗi không chịu thông nhất. 


«Đre-nô-ut Công nhậm (cWorkers“ DreadnoughÐ) ra ở Luân-đôn từ tháng 
ba năm 1or4 đên hêt tháng sáu năm 1024; trước tháng bảy năm 1ọr7, xuât 
bản với cái tên eWomen s Dreadnought. Sau khi Liên hiệp công nhân xã hội 
chủ nghĩa thành lập năm 1918, báo này trở thành cơ quan của tô chức đó. 


«Manchester Guardiam (đÑgười bảo vệ Man-sê-xtơn) — báo tư sản tự do, 
một trong những tờ báo tư sản Anh phô biên nhất và có ảnh hưởng nhất: 
hiện nay ra với tên «@Guardian». Báo thành lập năm 18a. 


878 


28I 


282 


283 


284 


285 


286 


V. I. Lê-nh 


Đây nói về cuộc cách mạng dân chủ tư sản Nga đầu tiên năm 1go5—looz 
cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng hai nắm 1917 và cuộc Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, 

Đây nói về cuộc đảo chính quân sự quân chủ, cái gọi là tcuộc nỗi loạn Cap› 
đo giới quân phiệt phản động Đức tiên hành. Những người tổ chức cuộc 
nổi loạn là những tên quân chủ: Cap, Luy-đen-đooc-fơ, Xêch và Lut-vit. 
Bọn âm mưu tô chức chuẩn bị cuộc đảo chính với sự làm ngơ của chính phủ 
xã hội - dân chủ. Ngày 12 tháng ba năm 1o2o, những tướng lĩnh nỏi loạn 
đã điều động những đơn vị quân sự đên Bec-lanh và không gặp sự kháng cự 
của chính phủ, chúng đã tuyên bô nền chuyên chính quân sự. Công nhân 
phản đôi cuộc đảo chính bằng một cuộc tổng bãi công. Do áp lực của giai 
cầp vô sản, ngày 17 tháng ba, chính phủ Cap đã đổ: bọn xã hội - dân chủ 
lại cảm chính quyền. 


V. 1. Lê-nin có ý nói đền những cuộc đàn áp của Chính phủ lâm thời tư sản 
chỗng lại đằng bôn-sê-vích sau khi dẹp tan cuộc biểu tình hòa bình của công 
nhân Pê-trô-grat ngày 3—4 tháng bảy năm 1g17. 


Đảng công nhân cộng sản Đức — do nhóm những người cộng sản «phái tả› 
tách khỏi Đảng cộng sản Đức hồi tháng mười năm 1ọro, lập nên, trong sô 
những người này có nhiều phần tử công đoàn vô chính phủ; lập thành một 
tô chức độc lập vào tháng tư năm ro2o. ĐCNCSĐ đứng trên lập trường bè 
phái, phản đôi việc sử dụng nghị viện, từ chôi tham gia công tác trong công 
đoàn, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản trong cách mạng vô sản. 
Đoàn đại biểu đảng ây đã có mặt tại Đại hội III Quốc tê cộng sản. ĐCNCSĐ 
đã không thực hiện nghị quyêt của đại hội đòi đẳng ây từ bò sách lược bè 
phái và hợp nhât với Đảng cộng sản Đức, vì thê đã bị khai trừ ra khỏi Quốc 
tê cộng sản. Sau đó ĐCNCSĐ trở thành một nhóm nhỏ không đáng kẻ, thù 
địch với phong trào cộng sản. 


«Lá cờ đỏ› (qDie Rote Fahne›)— báo, do C. Lip-nêch và R. Luc-xăm-bua 
thành lập với tư cách là cơ quan trung ương của «Liên minh Xpac-ta-quyt›; 
Sau này là cơ quan trung ương của Đảng cộng sản Đức. Báo ra ở Bec-lanh 
từ ngày o tháng mười một năm 1918; nhiều lần bị các nhà cảm quyền Đức 
đàn áp. Chủ tịch TƯ Đảng cộng sản Đức E. Ten-man đã tích cực cộng tác 
trên tờ báo. Sau khi ở Đức đã thiết lập nền chuyên chính phát-xít, thì ‹Die 
Rote Fahne› bị câm, nhưng báo đã tiếp tục ra bầt hợp pháp. Năm 1925, 
việc xuât bản tờ báo chuyển sang Pra-ha (Tiệp-khắc); từ tháng mười năm 
1926 đên mùa thu năm 193o, báo xuẩt bản ở Bruy-xen (Bì). 


‹Die Rote Fahnes (Lá cờ đò») — báo, cơ quan trung ương của Đảng cộng 
sản Áo; xuât bản ở Viên từ tháng mười một năm 1or8. Lúc đầu, mang tên 
là cWeckrut (đLời kêu gọi), từ tháng giêng năm Iọ1o tên là «Die Soziale 
Rtevolution› (Cách mạng xã hội), từ tháng bảy năm rọIo tên là «Die Rote 
Fahne». Năm 1932, «Die Rote Fahne› phải chuyển sang tình hình bẫt hợp 
pháp, từ ngày 21 tháng hai năm 1o5z báo tên là sVolksstimme». 


287 


288 


289 


2go 


201 


292 


Chú thích 879 


«‹Die Freiheis (CTự dos) —nhật báo, cơ quan của Đảng xã hội - dân chủ 
độc lập Đức; ra ở Bec-lanh từ tháng mười một năm 1o18 đên hết tháng mười 
năm 1922. 


«Những biện hộ sư xô-uiễb — các hội đồng những biện hộ sư được thành 
lập tháng hai năm 1gr8 trực thuộc các Xô-viêt đại biều công nhân, binh sĩ, 
nông dân và Cô-zắc. Trong nhiều hội đồng, có ảnh hưởng mạnh của những 
luật sư tư sản, những người này đã xuyên tạc những nguyên lý của 
thủ tục tô tụng xô-viêt và đã để xảy ra những việc lạm dụng. 


Căn cứ trên chỉ thị đó của V. I. Lê-nin, trong lần xuât bản này, trong nguyên 
bản «Bệnh âu trĩ tà khuynh› trong chủ nghĩa cộng sản› — thành ngữ hững 
người diễn đàn Hà-lan ở mọi chỗ đều được thay bằng những từ sau đây: 
«một sô đảng viên Đảng cộng sản Hà-lan›. 


Sơ thảo để cương về vẫn để ruộng đất đã được Ban châp hành Quốc tê 
cộng sản thông qua, lây tên dNÑhững để cương của Ban châp hành Quốc 
tê cộng sản về vân đề ruộng đã. Những đề cương ây được Đại hội II của 
Quốc tê cộng sản thông qua làm cơ sở và giao cho ban dự thảo nghỉ quyêt 
về vẫn để ruộng đất. Ban này do V. I. Lê-nin lãnh đạo, đã bồ sung một 
vài chỗ vào dự thảo đầu tiên của những để cương. Ngày 4 tháng tám 
năm 1o2ao, những đề cương đó đã được Đại hội thông qua. 


V.I. Lê-nin muôn nói đền bài báo của Iu. Mac-khơ-lêp-xki Vân để ruộng 
đât và cách mạng thê giới» đăng trong tạp chí qQuôc tê cộng sẵn› sô 12 ngày 
2o tháng sáu năm 102o. Lê-nin đã đọc bài báo của Mac-khơ-lêp-xki trước 
khi sô tạp chí này xuât bản. 


Đại hội II Quốc tê cộng sởn họp ngày 1ọ tháng bảy — 7 tháng tám năm 102o. 
Có trên 2oo đại biểu thay mặt cho các đảng cộng sản và các tổ chức công nhân 
của 37 nước tham dự Đại hội. 

Tại phiên họp đầu tiên của Đại hội, V. I. Lê-nin đã đọc bản báo cáo về 
tình hình quôc tê và những nhiệm vụ cơ bản của Quốc tê cộng sản. Trong 
những phiên họp sau, Lê-nin đã đọc diễn văn về đằng cộng sản, đã đọc báo 
cáo về vân đề dân tộc và thuộc địa, đọc diễn văn về chủ nghĩa nghị trường 
và về những vân đề khác. Lê-nin tích cực tham gia công việc của phản lớn 
các ban của Đại hội. 

Những tư tưởng của tác phẩm kinh điển của Lê-nin Bệnh âu trĩ (tả 
khuynh› trong chủ nghĩa cộng sản» được lây làm cơ sở của những nghị quyêt 
của Đại hội. Những luận cương của Lê-nin đã được phê chuẩn coi như là 
nghị quyết Đại hội về các vân để dân tộc - thuộc địa và ruộng đất. 

Đại hội II Quôc tê cộng sản có một ý nghĩa lớn lao trong sự phát triển 
phong trào cộng sản quốc tê. Sau đại hội, như Lê-nin đã nói thì «chủ nghĩa 
cộng sản đã trở thành vẫn đề trung tâm của toàn bộ phong trào công nhân). 


Chủ nghĩa gin-gô — chủ nghĩa sô-vanh hiều chiền tuyên truyền chính sách 
xâm lược, để quốc chủ nghĩa; từ ngữ này lây ở chữ «gin-gô› không dịch 


880 


294 


295 


2o6 


297 


298 


VỨ. I. Lê-nữn 


được, chữ này trong điệp khúc của một bài hát Anh những năm 7o thê 
kỳ XIA. 


Đạt hột 11I của Đoàn thanh niên cộng sỏn toàn Nga Nga họp ở Mạc-tư-khoa 
ngày 2—1o tháng mười năm 102o. Tại Đại hội có gần 6oo đại biẻu dự. Lê-nin 
đã đọc diễn văn tại phiên họp thứ nhất của Đạihội vào buôi tôi ngày 2 tháng 
mười. 

Đây nói về những người uăn hóa uô sỏn — thành viên của tổ chức văn hóa - 
giáo dục Prô-lêt-cun (Văn hóa vô sản). Những người Prô-lêt-cun thực tê 
phủ nhận tẩm quan trọng của di sản văn hóa của quá khứ và tách rời cuộc 
sông, bằng ‹cách trong phòng thí nghiệm›, họ muôn tạo nên nền svăn hóa 
vô sản» đặc biệt. Prô-lêt-cun không phải là một tổ chức thuần nhât. Bên 
cạnh những trí thức tiểu tư sản cảm đầu trong nhiều tổ chức Prô-lêt-cun, 
trong tô chức này còn có cả thanh niên công nhân tham gia nữa, những 
thanh niên này mong muôn giúp đỡ vào công cuộc kiên thiêt văn hóa của 
Nhà nước xô-viêt. Năm rọorọ, tô chức Prô-lêt-cun phát triển mạnh nhất. 
Đầu những năm 2o, các tổ chức này đã sa sút. 


Dự thảo nghị quyêt +Về văn hóa vô sản» do V. I. Lê-nin việt nhân dịp Đại 
hội I toàn Nga của Prô-lêt-cun ; đại hội họp ở Mạc-tư-khoa từ ngày s đên hệt 
ngày 12 tháng mười năm 192o. Đảng đoàn cộng sản trong Đại hội r Prô-lêt- 
cun để nghị thông qua nghị quyêt tô chức về sự phục tùng của các tổ chức 
Prô-lêt-cun ở trung ương và địa phương đôi với cơ quan của Dân ủy bộ 
Giáo dục. Nghị quyết đó được thảo ra theo tỉnh thần của những chỉ thị của 
Lê-nin, đã được nhât trí thông qua tại đại hội Prô-lêt-cuu. 


Hội nghị toàn nước Nga của các cán bộ giáo đục chính trị thuộc các cơ: quan 
giáo dục nhân dân tỉnh uà huyện đã họp ở Mạc-tư-khoangày 2a—8 tháng mười 
một năm 1g2o. Có 282 đại biểu đền dự Hội nghị. Những vân đề có liên quan 
đến việc thành lập Tổng ủy ban giáo dục chính trị của nước Cộng hòa là 
trung tâm mâu chôt của Hội nghị. Trong chương trình nghị sự của Hội nghị 
có những vân đề sau đây: chiến dịch lương thực và công tác giáo dục chính 
trị, công tác tuyên truyền sản xuât nhân việc phục hồi sinh hoạt kính tê của 
đât nước, thanh toán nạn mù chữ; v.v... 


Đại hội X ĐCSN(b) họp ở Mạc-tư-khoa ngày 8—16 tháng ba năm 1021- 
V. I. Lê-nin đã lãnh đạo công việc của Đại hội. Ñgười đã đọc diễn văn khai 
mạc và bê mạc Đại hội, đọc báo cáo về hoạt động chính trị của TƯ, về việc 
thay chê độ trưng thu bằng thuê hiện vật, về sự thông nhât Đảng và khuynh 
hướng công đoàn vô chính phủ, vể công đoàn và về vân để nhiên liệu. 
Những dự án nghị quyết quan trọng nhât của Đại hội do Lê-nin chuẩn bị. 

Đại hội đặc biệt quan tâm đên vân để thông nhất Đảng. Trong nghị 
quyêt «Về thông nhât Đảng› được thông qua theo để nghị của Lê-nin đã 
ra chỉ thị giải tán ngay mọi nhóm bè phái làm cho Đảng yêu đi, làm tôn hại 
sự thông nhât của Đảng. Đại hội đã thông qua nghị quyêt cũng do Lê-nin 
chuẩn bị sVề khuynh hướng công đoàn và vô chính phủ trong Đảng ta°‹ 


299 


Eiss) 


ko 4 


Chủ thích 881 


Đại hội đã dành một vị trí quan trọng cho vân để về vai trò của công 
đoàn trong công cuộc kiên thiết kinh tê. Tổng kẻt cuộc thảo luận về công 
đoàn, Đại hội đã kịch liệt lên án những quan điểm của tnhóm đôi lập công 
nhân», của nhóm «chủ nghĩa tập trung dân chủ› và những nhóm cơ hội chủ 
nghĩa khác; đại đa sô phiêu đã tán thành cương lĩnh của Lê-nin trong đó 
định rõ vai trò của công đoàn là trường học của chủ nghĩa cộng sản và đưa 
ra những phương sách đề mở rộng dân chủ công đoàn. 


«Nhóm công nhân đôi lập — nhóm bè phái công đoàn vô chính phủ chồng 
đảng, được thành hình dứt khoát trong quá trình thảo luận về công đoàn 
những năm 1o2o—1o2r. Nhóm đôi lập đề nghị giao lại sự quản lý toàn bộ 
kinh tê quôc dân «cho đại hội những người sản xuất toàn Ñga» tập hợp trong 
những công đoàn sản xuât. Nhóm đồi lập đòi tât cả những cơ quan quản lý 
kinh tê quôc dân phải do chỉ có những công đoàn tương ứng bầu ra mà thôi, 
hơn nữa những người do công đoàn đề cử thì các cơ quan đảng và Xô-viêt 
không thể bác bỏ được. Những yêu sách đó có nghĩa là phủ nhận vai trò 
lãnh đạo của Đảng và của chuyên chính vô sản, đó là những công cụ căn 
bản trong công cuộc kiên thiệt xã hội chủ nghĩa. đÑhớm công nhân đôi lập» 
đôi lập các công đoàn với Nhà nước xô-việt và Đẳng cộng sản, coi hình thức 
tổ chức cao nhât của giai câp công nhân không phải là đảng, mà là công đoàn. 

Đại hội X của Đảng đã đánh tan những quan điểm của nhóm công 
nhân đôi lập». Trong nghị quyết ¿Về khuynh hướng công đoàn và vô chính 
phủ trong Đảng ta», do V. I. Lê-nin để nghị, Đại hội coi việc tuyên truyền 
những tư tưởng của «nhóm công nhân đổi lập› là không phù hợp với đảng 
tịch của đảng viên Đảng cộng sản. 


Nhóm ‹chủ nghĩa tập trung dân chử» lẫn đầu tiền bày tò ý kiên tại Đại hội 
VIII ĐCSN(@) (tháng ba năm 1ọro). Trong cuộc tranh luận về vân để công 
đoàn năm 1oao—ro2r, nhóm ‹chủ nghĩa tập trung dân chủ» đã công bô 
cương lĩnh bè phái của họ. Nhóm đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng 
trong các Xô-viết và công đoàn ; chông lại nhât nguyên chê và trách nhiệm cá 
nhân trong việc lãnh đạo các xí nghiệp, chông lại những nguyên tắc của 
Lê-nin vẻ các vân để tổ chức, đòi tự đo bè phái và lập nhóm. Nhóm ‹chủ 
nghĩa tập trung dân chủ› không có ảnh hưởng trong quần chúng đảng viên. 
Năm 19232, nhóm này tan rã. 


Cuộc nổi loạn phản cách mạng ở Crông-stat chồng Chính quyền xô-viêt, do 
bọn bạch vệ, xã hội - cách mạng; men-sê-vích, vô chính phủ và bọn gián 
điệp của các cường quôc đề quốc chủ nghĩa tổ chức. Cuộc nội loạn bắt đầu 
ngày 28 tháng hai năm 1921. Trong cuộc nổi loạn ở Crông-stat, một sách lược 
mới của quân thù giai câầp đã thẻ hiện ra, kẻ thù đó cô che đậy khát vọng khôi 
phục chủ nghĩa tư bản bằng khẩu hiệu «Các Xô-viềt không có đảng viên 
cộng sản», nhằm đánh lừa quản chúng. Bọn phẩn cách mạng muôn loại trừ 
những người cộng sản ra khỏi việc lãnh đạo các Xô-viêt, thiệt lập nền chuyên 
chính của giai câp tư sản và những trật tự tư bản chủ nghĩa. Ngày 18 tháng 
ba, cuộc nổi loạn đã bị đẹp tan hoàn toàn. 


56—2886 


882 


202 


393 


204 


395 


2o6 


f. I. Lê-nữi 


«Tập san thảo luận — xuât bàn phẩm không thường kỳ của TƯ ĐCSNÑN(), 
xuât bản theo nghị quyêt Hội nghị IX toàn Nga của ĐCSN(b). Trước Đại 
hội % ra được hai sô. Sau đó tiếp tục ra lại trong thời kỳ tranh luận và trước 
các cuộc đại hội đảng. 

Đây nói về nghị quyềt ¿Vẻ khuynh hướng công đoàn và vô chính phủ trong 
Đảng ta9, 


Theo nghị quyềt của Đại hội, điểm bảy của nghị quyết «Về sự thông nhất 
Đảng? lúc đó không công bô. Điểm đó được công bỏ theo nghị quyết của 
Hội nghị XIII ĐCSN(b) năm 1924. 


Hội nghị đại biểu toàn Nga lần thứ X của ĐCSN (b) họp ờ Mạc-tư-khoa 
ngày 26—28 tháng năm năm 1921. Hội nghị tập trung sự chú ý chủ yêu 
vào vân đẻ thực hành chính sách kinh tê mới. Công việc của Hội nghị do 
V, 1. Lê-nin trực tiệp lãnh đạo. Lê-nin đã khai mạc Hội nghị, đã phát biểu ý 
kiên về chương trình nghị sự, đã đọc báo cáo về thuê lương thực và đã phát 
biểu ý kiên kết luận về vân đề đó, đã đọc diễn văn bẻ mạc. Nhiều lần Lê-nin 
đã phát biểu khi thảo luận nghị quyết của Hộinghị ‹Về chính sách kinh tê›. 
"Trong nghị quyêt đãnhân mạnh rằng: Nhiệm vụ chính trị căn bản lúc này 
là tât cả những cán bộ đảng và Xô-viêt phải hoàn toàn thâm nhuần và thực 
hiện đúng đắn chính sách kinh tê mới. 


Chính sách kinh tê mới — chính sách của Nhà nước vô sản trong thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Chính sách đó gọi là mới» 
đề phân biệt với chính sách kinh tê mà nước Nga ÄXô-viết đã tiên hành trong 
thời kỳ can thiệp vũ trang của các nước ngoài và nội chiên, ghi vào lịch sử 
với cái tên là chính sách của chủ nghĩa cộng sản thời chiên (1o18—192o). 
Chính sách kinh tê hồi bây giờ là do tình hình chiên tranh bắt buộc phải 
làm như thê, chính sách ây có đặc điểm là sự tập trung cực độ việc sản xuất 
và phân phôi sản phẩm, sự câp chỉ thương nghiệp tự do và sự trưng thu 
lương thực, tức là nông dân phải nộp cho Nhà nước tât cả sản phẩm nông 
nghiệp thừa. 

Sau khi chuyển sang chính sách kinh tê mới thì những quan hệ thương 
mại và tiền tệ là hình thức liên hệ chủ yêu giữa công nghiệp xã hội chủ nghĩa 
và nền kính tế tiểu nông. Cùng với việc hủy bỏ trưng thu lương thực và 
chuyển sang thuê lương thực; nông dân được tự do sử dụng những sản 
phẩm thừa đã sản xuât ra, bán những sản phẩm đó ở thị trường và qua thị 
trường mà mua sắm những hàng công nghiệp cẩn thiết. 

Chính sách kinh tê mới là nhằm đề đầm bảo một sự liên minh kinh tê và 
chính trị vững chắc của giai câp công nhân và nông dân trong cuộc kiên thiết 
chủ nghĩa xã hội, đẻ phát triển lực lượng sản xuât của đât nước theo phương 
hướng xã hội chủ nghĩa. | 

Chính sách kinh tê mới cho phép những phần tử tư bản chủ nghĩa tồn 
tại trong một thời gian nhât định trong những khuôn khổ hạn chê, đồng 
thời giữ vững những vị trí kinh tê căn bản trong tay Nhà nước vô sản, chính 
sách ây nhằm phát triển lực lượng sản xuât của đât nước xô-viẻt, nâng cao 
nền nông nghiệp, tạo những cơ sở kinh tể đề chuyển sang chủ nghĩa xã hội. 


»- 


307 


2o8 


209 


21o 


211 


312 


56* 


Chú thích &83 


Đạt hội III Quốc tễ Cộng sản họp ờ Mạc-tư-khoa ngày 22 thắng sáu — ra 
tháng bảy năm 1021. Có 6os đại biểu của ro tổ chức ở s2 nước đã tham 
gia Đại hội. Đoàn đại biểu của ĐCSN(@) do V. I. Lê-nin dẫn đầu. Lê-nin 
đã lãnh đạo toàn bộ công tác chuẩn bị và tiễn hành Đại hội, được bầu làm 
chủ tịch danh dự của Đại hội, đã đọc báo cáo về sách lược của ĐCSNÑ(b) 
và đọc diễn văn về một sô vân để. Tât cả những nghị quyêt cơ bản của Đại 
hội đều được thảo ra với sự tham gia của Lê-nin. 

Đại hội III đã ghi vào lịch sử của phong trào cộng sản thê giới như 
là Đại hội xây dựng nên những cơ sở của sách lược các đảng cộng sản, để 
Ta nhiệm Vụ tranh thù quần chúng vẻ phía giai cầp vô sản, tạo nên sự đoàn 
kêt của giai cầp công nhân và thực hiện sách lược mặt trận thông nhất. 


Quốc tê TT r/2 hay là Quốc tê Viên (tên chính thức: ‹Liên mỉnh quốc tê 
của các đằng xã hội chủ nghĩa›) được thành lập tại hội nghị ở Viên hồi 
tháng hai năm rọai. Ngoài miệng thì phê phán Quốc tê II, các thủ lĩnh 
Quốc tế II 1/2 thực tế thì đã tiên hành một chính sách cơ hội chủ nghĩa, 
chia rẽ trong phong trào công nhân, trên tât cả những vân để trọng yêu 
nhất của phong trào vô sản; họ muôn lợi dụng liên minh được tổ chức 
ra đó để đôi lập với ảnh hưởng của những người cộng sản ngày càng tăng 
trong quần chúng công nhân. 

Tháng năm năm 123 Quốc tê II và II r/2 hợp nhất lại và mang tên 
là Quốc tê xã hội chủ nghĩa công nhân. 


Ngày 12 tháng tư năm 191o, ở Âm-rit-xa, một trung tâm quan trọng của 
Pen-jap, quân Anh đã bắn vào một cuộc mít tỉnh của nhân dân lao động 
đông hàng nghìn người, đề phản đôi sự khủng bô của bọn thực dân. Gần 
một nghìn người bị giêt và gần hai nghìn người bị thương. Đẻ đáp lại cuộc 
tần sát tại Am-rit-xa, ở Pen-jap đã bùng lên một cuộc khởi nghĩa nhân dân, 
làn sóng đầu tranh đó lan ra cả những vùng khác của Ân-độ. Cuộc khởi 
nghĩa ở Pen-jap bị bọn thực dân Anh đàn áp rât dã man. 


Đây có ý nói đền Đại hội VIII toàn Nga của những nhà kỹ thuật điện họp 
ở Mạc-tư-khoa từ ngày 1 đền hêt ngày o tháng mười năm 1021. Những nhà 
bác học nôi tiêng nhất trong nước, những người quản lý, chuyên gia, nhiều 
đại điện của công nhân các xí nghiệp điện đã tham gia Đại hội. Đại hội đã 
thông qua nghị quyêt về kê hoạch chung điện khí hóa nước CHLBXHCNXV 
Nga. Những ý kiên nêu lên của Đại hội kỹ thuật điện đã được cân nhắc 
đên khi cụ thể hóa kê hoạch GOELRO (Ủy ban quốc gia vẻ điện khí hóa 
nước Nga), kê hoạch này được Đại hội VIII các X%ô-viêt thông qua, và 
được chú ý đến trong quá trình thực hiện kê hoạch ấy, 


«Tin giờ chó — nhật báo của bạch vệ lưu vong, cơ quan của đẳng dân 
chủ - lập hiễn phản cách mạng; xuât bản ở Pa-ri từ tháng tư nằm 1o2o 
đên hêt tháng bảy năm 194O. 


«Lao động cộng sản chủ nghĩa» — nhật báo, cơ quan của Thành ủy Mạc- 
tư-khoa ĐCSN() và của ÄXô-viêt đại biểu công nhân và nêng dân 
Mạc-tư-khoa. 


884 


V. 1. Lê-nh 


312 
314 


315 


316 
317 


218 


319 


22o 


Bắt đầu ra từ ngày 18 tháng ba năm 192o, hiện nay ra với tên «Sự thật Mạc- 
tư-khoa›. 


F. Ăng-ghen. (Văn phẩm trong thời kỳ lưu vong). 


Bài báo «Bàn uề uai trò của chủ nghĩa duy uật chiên đấu viêt cho sô ba tạp 
chí «Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác, số đó phải ra trước Đại hội XI của 
Đảng (họp ở Mạc-tư-khoa ngày 27 tháng ba—a tháng tư năm 1922). 

«Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác» — tạp chí triệt học và xã hội ~ kinh tê; ra ở 
Mạc-tư-khoa từ tháng giêng năm 1o22 đên hêt tháng sáu năm 1944; ra hằng 
tháng (trong những năm 1933—1925— hai tháng ra một kỳ). 

Bọn xã hội chủ nghĩa bình đân — những đằng viên của Đằng xã hội chủ 
nghĩa nhân dân lao động, đảng tiêu tư sản, tách ra từ cánh hữu của đảng 
xã hội - cách mạng năm Iọo6. Những người xã hội chủ nghĩa nhân dân 
chủ trương nhập khôi với bọn dân chủ - lập hiền. Sau Cách mạng dân chủ 
tư sản tháng hai năm rọr7, đẳng xã hội chủ nghĩa bình dân tích cực 
ủng hộ Chính phủ lâm thời tư sản, đẳng viên của đẳng ây tham gia chính 
phủ ây. Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, những người xã hội 
chủ nghĩa bình đân đã tham gia vào những âm mưu nỗi loạn và những cuộc 
chồng đỗi vũ trang chông Chính quyển xô-viết. 

Xem F. Ăng-ghen. «Văn phẩm trong thời kỳ lưu vong». 

Thành ngữ này V. I. Lê-nin lây trong tác phẩm của M. E. Xan-tư-côp - Sê- 
đrín [Lịch sử một thành phô). 

Phong trào Hội kỹ thuật Nga —tạp chí của tiểu ban công nghiệp - kinh 
tê của Hội kỹ thuật Nga; thành phần của hội này có giới trí thức kỹ thuật 
tư sản và những chủ cũ của các xí nghiệp có thái độ thù địch với Chính quyển 
xô-viêt, tham gia. Ra ở Pê-trô-grat từ tháng chạp năm 192r đến hết tháng 
sáu nắm 1922: 

Đại hội II các Xô-uiêt đại biểu công nhân uà binh sĩ toàn Nga họp ngày 
2s—a6 tháng mười (7—8 tháng mười một) năm 1oI7 ở Pê-trô-grat, đã 
nghe báo tin về việc chiếm Cung điện mùa đông và bắt Chính phủ lâm thời, 
và đã thông qua lời kêu gọi (Gửi công nhân, binh sĩ và nông dân» do 
V. 1. Lê-nin việt, trong lời kêu gọi đó đã tuyên bô chuyên chính quyền vào 
tay các Xô-viêt đại biểu công nhân, bỉnh sĩ và nông dân. 

Đại hội đã chuẩn y những sắc luật về hòa bình và về ruộng đât có 
tính chất lịch sử, do Lê-nin viết; đã thành lập chính phủ công nông, tức 
là Hội đổng dân ủy, đứng đẩu là V, I. Lê-nin. 
cSác-títo (do tiềng Anh charter — hiên chương) — phong trào cách mạng 
của đông đảo quẩn chúng công nhân Anh, do tình hình kinh tê khó khăn 
và lòng bât mãn của công nhân đôi với cải cách nghị trường năm 1822; 
gây nên; cải cách này mở rộng quyển lợi chính trị chỉ cho giai câp 
tư sản. Phong trào bắt đẩu từ cuỗi những năm 3o thê kỷ XIX bằng 
những cuộc mít tỉnh và biểu tình khổng lồ và tiếp tục cho đền đầu những 
năm so thể kỳ XIX, có những lúc bị gián đoạn. Những người tham gia 
phong trào Sác-tít đã gây ảnh hưởng lớn đổi với lịch sử chính trị 


321 


322 


322 


Chú thích 885 


của nước Anh, cũng như đền sự phát triển của phong trào công nhân quôc 
tê. Lê-nin đánh giá phong trào Sác-tít như là phong trào cách mạng 
kiều vô sản, rộng rãi, thực sự có tính chât quần chúng trưởng thành về 
chính trị, đầu tiên». 


Hội nghị Giê-nơ — hội nghị kinh tê tài chính quốc tê họp từ ngày ro tháng 
tư đên hệt ngày ro tháng năm năm 1g2a, có đại diện của 2o nước tham dự. 

Đoàn đại biểu xô-viêt đã đưa ra một loạt để nghị nhằm củng cô hòa 
bình và hợp tác kinh tê giữa các dân tộc, nhằm kiên lập những quan hệ 
thương mại của nước Nga xô-viễt với các nước tư bản chủ nghĩa. Điềm 
chủ yêu trong chương trình đã để nghị là vân đề tât cả các nước cùng giải 
trừ quân bị. 

Các cường quốc đề quỗc chủnghĩa tại Hội nghị mưu toan lợi dụng tình 
hình khó khăn vẻ kinh tê của Nga xô-viêt để ép buộc nước này những điều 
kiện nô dịch khi ký hiệp ước. Chúng đòi phải trả hết tât cả các món 
nợ của Nga hoàng, kể cà những món vay trước chiên tranh, phải trả lại 
cho các chủ ngoại quôc các xí nghiệp đã quôc hữu hóa, v.v... 

Căn cứ theo chỉ thị của TƯ Đảng và những chỉ thị của Lê-nin, đoàn 
đại biêu xô-viết đã cương quyêt bác bỗ những yêu sách trắng trợn của 
bọn đề quôc, chông lại những kẻ vi phạm chủ quyền của Nhà nước xô-việt. 


Đây có ý nói đền đoạn một của nghị quyêt về việc triệu tập hội nghị kinh 
tê quốc tê ở Giê-nơ, thông qua ngày 6 tháng giêng năm 1922 tại hội nghị 
Hội đồng Tôi cao các nước Đồng minh (họp ngày 6—132 tháng giêng năm 
1022 ở thành phô Can-nơ, Pháp). Trong nghị quyêt ây có đưa ra những 
điều kiện mà theo ý kiên Hội đồng Tôi cao các nước Đồng minh thì việc 
công nhận chúng là cẩn thiệt đẻ tiên hành hội nghị nói trên được kết quả 
tôt đẹp. Đoạn một của những điều kiện đó: «Các nước không thể chiêm 
đoạt cho mình cái quyền độc đoán đẻ ra những nguyên tắc cho các dân tộc 
khác, mà trên cơ sở những nguyên tắc đó họ phải tổ chức toàn bộ chê độ 
sở hữu của mình, chẻ độ sinh hoạt kinh tê nội bộ và lôi quản lý. Vẻ mặt 
này, mỗi dân tộc có quyển lựa chọn cho mình chê độ mà dân tộc đó thích». 


Đây có ý nói đên hiệp ước mà nước Nga xô-viêt và Đức đã ký ngày r6 tháng 
tự năm 1o2a2a ở Ra-pan-lô (gần Giê-nơ) trong thời gian họp Hội nghị Giê-nơ. 

Hiệp ước quy định rằng hai bên hữu quan sẽ không đưa ra những yêu 
sách lẫn nhau, những yêu sách này nảy ra do kêt quả của cuộc đại chiên thứ 
nhật. Chính phủ Đức không đòi trả cho những chủ cũ người Đức các xí 
nghiệp mà Chính phủ xô-viêt đã quôc hữu hóa, với điểu kiện nêu Chính 
phủ xô-viêt sẽ không thỏa mãn những yêu sách tương tự của các nước 
khác. Đồng thời giữa hai nước đã kiên lập quan hệ ngoại giao và nguyên 
tắc tạo điều kiện thuận lợi lẫn nhau trong các vân đề kinh tê. 

Việc ký kết hiệp ước Ra-pan-lô là một thắng lợi lớn của ngoại giao 
xô-việt, vì việc đó củng cô địa vị quốc tê của Nhà nước xô-viêt, nó có nghĩa 
là sự thẫt bại của những mưu toan lập mặt trận thông nhât chông nước 
xô-việt. 


885 


V. 1. Lê-ni 


224 Hội nghị toàn thể của Xô-uiêt Mạc-tư-khoa họp cùng với hội nghị toàn thể 


325 


226 


327 


328 


329 


329 


tât cà các Xô-việt quận của Mạc-tư-khoa tại phòng Nhà hát Lớn; hội nghị 
đã nghe báo cáo về hoạt động của Chủ tịch đoàn và Ban châp hành %ô-viẻt 
Mạc-tư-khoa trước khi tiên hành bẩu cử lại vào các Xô-viêt thành phổ và 
quận. 

Đây là lần phát biểu cuồi cùng trước công chúng của Lê-nin. 


V. I. Lê-nin muôn nói đền nghị quyềt được Hội nghị nhân dân nước Cộng 
hòa Viễn Đông thông qua ngày r4 tháng mười một năm 1922 về việc thông 
nhật nước CHVĐ lại với nước CHLBXHCNXV Nga; thông báo về việc 
đó đăng ngày 1s tháng mười một năm 1022. 


Cuôi tháng mười — đầu tháng mười một năm ro22, trên báo +Sự thật: 
có đăng một vài bài báo tranh luận nhân việc ký kêt hợp đồng với L.. Uôc- 
cac. 

Các cuộc đàm phán vẻ việc giao quyển tô nhượng khai thác những 
khoáng sản có ích cho nhà công nghiệp và tài chính Anh L. Uôc-ca, 
đã diễn ra trong những năm 1ọar—ro2a. Đã thảo xong hợp đồng tô nhượng 
sơ bộ với Uôc-ca, hợp đồng này phải được Hội đồng dân ủy phê chuẩn 
trong thời hạn một tháng sau khi ký. Sau khi nghiên cứu bản hợp đồng 
V. I. Lê-nin cho hợp đồng đó rõ ràng không có lợi cho Nhà nước xô- 
việt và phần đôi việc phê chuẩn nó. 

Hội nghị TỪ ĐCSNÑ(b) ngày s tháng mười và Hội đồng dân ủy ngày 
6 tháng mười năm 1922 đã quyẻt nghị bác bỏ hợp đồng sơ bộ với Uôc- 
ca. 

Đây nói về Hội nghị mà Anh, Pháp và Ý chuẩn bị về vân đề Cận Đông nhân 
sự thât bại của cuộc can thiệp Anh - Hy-lạp vào Thổ-nhĩi-kỳ (Hội nghị 
Lô-zan). Các cường quôc đề quôc chủ nghĩa tuyên bô là chúng chỉ để cho 
nước Nga xô-viết tham dự Hội nghị khi bàn đên vân để các eo biển Hắc-hải. 


(Thư gửi Đại hội gồm những bàn ghi lại lời Lê-nin đọc để chép vào những 
ngày 22, 24, 25; 26 tháng chạp năm 1022 và ngày 4 tháng giêng năm 1922. 
Những đề nghị của Lê-nin trong các bản ghi ngày 22 tháng chạp và 
phát triền trong các bài báo của Người ¿Chúng ta phải chân chỉnh Ban 
kiểm tra công nông như thê nào› và +Thà ít mà tôt là cơ sở của nghị 
quyết về vân để tổ chức do Trung ương Đảng khởithảo trước Đại hộ 
XII ĐCSN@). 
‹Tư tưởng nước Nga» — tạp chỉ, năm 1922 xuât bản ở Pra-ha do P, B. Xtơ- 
ru-vê làm chủ bút. 
Đây có ý nói đên thái độ đầu hàng của G. E. Zi-nô-vi-ep và L. B. Ca-mê- 
nhep tại các phiên họp của TƯ Đảng ngày ro(23) và 16(2o) tháng mười 
năm 1ọ17, khi hai người này phát biểu ý kiên và bỏ phiêu chông nghị quyêt 
của Lê-nin để nghị về việc chuẩn bị ngay lập tức cho cuộc khởi nghĩa vũ 
trang. Bị kiên quyêt chông lại, Ca-mê-nhep nhân danh cá nhân và nhân 
danh Zi-nô-vi-ep đã viết trên báo +Đời sông mới» men-sê-vích lời tuyên 
bô vẻ sự chuẩn bị khởi nghĩa của những người bôn-sê-vích và họ cho rằng 


Chú thích 887 


3231 


322 


333 


334 


325 


khởi nghĩa là một sự phiêu lưu. Do đó, hai người ây đã làm lộ kề hoạch 
của Đảng cho Kê-ren-xki biềt, tức là lộ nghị quyêt của TƯ về việc tỗ chức 
khởi nghĩa trong thời gian sắp tới, 

Các bài báo «Bàn về chê độ hợp tác uà «ÑWói uể cuộc cách mạng của 
chúng ta (Nhân đọc tập bút ký của W. Xu-kha-nôp)» do Ñ. C. Crup-xcai-a 
chuyển đền Trung ương tháng năm năm 1922 và được đăng. Ngày 26 
tháng sáu, Bộ chính trị TƯ ĐCSN(b) thảo luận vân để hợp tác xã dưới 
ánh sáng của những bài báo của V. I. Lê-nin. Những tư tưởng của Lê-nin 
về việc hợp tác hóa nông dân được lẫy làm cơ sở của những nghị quyềt 
của Đại hội XIII ĐCSN(Đ) «Về hợp tác xã» và +Về công tác ở nông thôn?. 
Chắc là V. 1. Lê-nin có ý nói đền nhận xét về Công xã Pa-ri là ‹hình thức 
chính trị mềm dẻo cao độ: trong tác phẩm của C. Mác sNội chiên ở Pháp› 
và sự đánh giá cao «tính chât mềm dẻo của người Pa-ri› mà Mác viết trong 
thư gửi L. Cu-ghen-rman ngày 12 tháng tư năm 1/1. 

V. I. Lê-nin muỗn nói đến chỗ sau đây trong thư của C. Mác gửi F. Ăng- 
ghen ngày 16 tháng tư nằm 1856: ‹Ở Đức, toàn bộ sự nghiệp sẽ phụ thuộc 
vào khả năng ủng hộ cuộc cách mạng vô sản bằng một cách lặp lại lần thứ 
hai của cuộc chiên tranh nông dân. Lúc đó thì mọi việc sẽ được tiên triển 
tât tuyệt). 


V. I. Lê-nỉin muôn nói đền bài báo Chúng ta phải chân chỉnh Ban kiểm 
tra công nông như thê nào (Để nghị gửi Đại hội XII của Đảng)?. 

V. I. Lê-nin muôn nói đên những sách sau đây: Ec-man-xki O. A. «Tổ 
chức khoa học của lao động và sản xuât và hệ thông Tê-lơ›, Kec-gien- 
xep P. M. Những nguyên tắc tô chức› (do Nhà xuât bản quôc gia xuât bản 
năm 1922). 


“=E—“—“=œŒœ=ễ 


BẰNG TÊN NGƯỜI 


AĂÂ 


A-đô-rat-xki V. V. (1878—toas) — 
người tuyên truyền nỗi tiêng của 
chủ nghĩa Mác, nhà bác học lớn 
của Liên-xô. — 754. 

A-gat, E.— nhà kinh tê tiểu tư sản 
Đức. — 234, 235, 236, 29o. 

A-ghi-nan-đô (A-gơ-ui-nan-đô), E-mi- 
lô (sinh 186o)— nhà hoạt động 
chính trị Phi-lip-pin. Tham gia cuộc 
khởi nghĩa của nhân dân Phi-lip- 
pin chồng nền thông trị của Tây- 
ban-nha. Năm 18eo, trở thành 
tổng thông nước cộng hòa 
Phi-lip-pin vừa thành lập. — 28g. 

A-ki-môp (Ma-khơ-nô-uet), V. ï. (1872 
—1921)— đảng viên xã hội - dân 
chủ, người đại diện nồi tiêng của 
chủ nghĩa kính tê, người theo 
chủ nghĩa cơ hội cực đoan. — 54; 
98, 146. 

A-lêc-xin-xkí, P. B. (sinh 187o) — đảng 
viên xã hội - dân chủ, Năm 1917; 
khi ớ Nga, đã đứng trên lập trường 
phản cách rạng. Năm 1g18, chạy 
1a nước ngoài. Khi lưu vong ở 
nước ngoài theo phe tôi phản 
động. — 46s. 

A-ri-xtô-ƒan (khoảng 446—mât 385 

trước c. ng.) — nhà việt hài kịch kiệt 
xuât Cô Hy-lạp. — 247. 

A-xquyt, Ghec-be Hen-ri (1852—1928) 
nhà hoạt động chính trị và Nhà 


nước Anh, một trong những thủ 
linh của đảng tự do. — 661, 66s. 

Ac-nim - Xu-côp, Hen-rich A-lêc-xăng 
(17o8—1861) — nhà hoạt động 
Nhà nước Phổ, người theo chủ 
nghĩa tự do ôn hòa, bộ trưởng 
ngoại giao (tháng ba—tháng sáu 
1848). — 1ỐI. 

Ac-xen-rôt P. B. (t8so—1o28) — một 
trong những thủ lĩnh rmmen-sê-vích. 
Sau cách mạng dân chủ tư sản 
tháng Hai 1ọi7; đã ủng hộ Chính 
phủ lâm thời tư sản. Có thái độ 
thù địch với Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười.—z8;, 652 

Anh-stanh, An-be (187o—1g5s5) — nhà 
bác học vĩ đại, nhà vật lý. 773, 
777- 

Ap-cơ-xen-ti-ep, W. Ð. (1878—1943) — 
một trong những thủ lĩnh của đảng 
xã hội- cách mạng, ủy viên TƯ 
đảng. Sau cách mạng dân chủ tư 
sản tháng Hai 1ọ17, là chủ tịch 
Ban châp hành Xô-viêt đại biểu 
nông dân toàn Nga, nhận những 
trọng trách trong Chính phủ lâm 
thời tư sản. Sau Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa tháng Mười, là 
một trong những người tổ chức 
những cuộc nổi loạn phản cách 
mạng; lưu vong ra nước ngoài. 
—427. 

At-le, Fri-ẩrich (187o—rg6o)— một 
trong những thủ lĩnh của cánh 


Bảng tên người 


cơ hội chủ nghĩa đẳng xã hội - dân 
chủ Áo.—6o6, 6ao, : 

Au-xtec-lit, Fri-đrich (186a2—1gax) — 
một trong những thủ lĩnh cơ hội 
chủ nghĩa của đảng xã hội - dân 
chủ Áo. — 6ra, 62o, 


B 


Ba-bu-skin, I. V. (1873—1oo6) — công 
nhân, nhà cách mạng chuyên nghiệp, 
đẳng viên bôn-sê-vích. Tham gia 
tích cực vào việc tổ chức báo tTia 
lửa» của Lê-nin. Trong cuộc cách 
mạng 1oo5—1997; bị bọn đao phủ 
bản chêt.— 637, 

Ba-cu-nin, M. A. (t814—1876) — một 
trong những nhà tư tưởng của 
phái dân túy và chủ nghĩa vô chính 
phủ. Tham gia cách mạng 1848— 
184o ở Đức. Vào Quốc tê I, trong 
đó hoạt động như là một kẻ thù 
cuồng nhiệt của chủ nghĩa Mác. C. 
Mác và Ăng-ghen đã tiên hành 
một cuộc đâu tranh cương quyết 
chông Ba-cu-nin, vạch trần chủ 
nghĩa Ba-cu-nin, coi như là tính 
chât bè phái tiêu tư sản. Năm 1872, 
Ba-cu-nin bị khai trừ khỏi Quốc 
tê I vì hoạt động. — 24; 124; 150; 
250; 2ÔÕ1, 292- 

Ba-za-rôp (Rut-nep, V. A) (1874— 
—lo2o)— triết gia và nhà kính 
tê Nga. Năm 1ọr7; là một trong 
những biên tập viên của báo nửa 
men-sê-vích «Đời sông mới; chông 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười. — 448, 449; 459; 451- 

Bau-e, Ôt-tô  (1882—1938) — một 
trong những thủ lĩnh của cánh 
hữu đảng xã hội-dân chủ Áo 
và của Quốc tê II. Năm 1o1Ö—1919; 
là bộ trưởng ngoại giao nước cộng 
hòa tư sản Áo. Tích cực tham gia 


889 


đàn áp những cuộc đâu tranh cách 
mạng của giai cầp công nhân ở Áo.— 
612, 62o, 652, Õ57. 

Bec-cl, Giooc (1685—1753) — triệt 
gia phản động Anh, nhà duy tâm 
chủ quan, giám mục giáo hội Anh. 
Trong khi phủ nhận sự tổn tại 
của vật chất, Bec-cli coi các vật thể 
như là tổng hợp của cảm giác. 
Đã bảo vệ sự tồn tại của thần linh, 
đường như thần linh này định ra 
những quy luật tự nhiên, cũng như 
những quy tắc và giới hạn mà con 
người nhận thức được những quy 
luật ây. Triết học của Bec-cli 
đã là một trong những nguồn lý 
luận của chủ nghĩa kinh nghiệm 
phê phán và của một sô những 
khuynh hướng khác của triết học 
tử sản phản động. — 25. 

Bec-ken-hem, A. M. (ti88o—1g32) — 
đàng viên xã hội- cách mạng, nhà 
hoạt động hợp tác xã. Năm 1922, 
lưu vong ra nước ngoài. — 427. 

Bec-stanh, Ê-đua (i8so—1932) — thủ 
linh cánh cơ hội chủ nghĩa cực 
hữu của đảng xã hội - dân chủ Đức 
và của Quốc tê II, nhà lý luận của 
chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa cải 
lương. — 24, 29; 394, 295, 2396, 399, 
402, 404, 417, 550, 585, 613, Õ17, 

Bê-ben, Ô-guyxt (r4o-tg13) — một 
trong những nhà hoạt động nồi 
tiếng nhât của đảng xã hội - đân 
chủ Đức và của Quốc tê II. Là 
thành viên của Quốc tê I. Năm 
186o, cùng với V. Lip-nêch thành 
lập đảng công nhân xã hội - dân 
chủ Đức (phái Ây-zen-na-khơ).— 
—259; 261; 362, 376, 28o, 784. 

Bê-lô-rut-xôp (Bê-lep-xki) A.X.(t85o— 
1019) — nhà chính luận tư sản, 
người theo phái dân túy cánh hữu. 
— 493: 

Đê-ra, 


Vich-tfo  (i864—tgar) — nhà 


890 


Đảng tên người 


kinh tế tiều tư sản Pháp, nhà chính 
luận, nhà ngôn ngữ học. — 2oo. 

BLxmac, Ôt-tô Ê-đua Lê-ô-pôn (rBr5 
—18g8) — nhà hoạt động quôc gia 
và nhà ngoại giao Phổ và Đức. 
Những năm 18;7I—tr8oo, thủ tướng 
đẻ quôc Đức. — 155, 314. 

Bữ-xô-la-tu, Lê-ô-ni-đa (1857 — 1o2o) 
— một trong những người sáng lập 
Đảng xã hội chủ nghĩa Ý và là thủ 
linh của cánh cực hữu của đảng 
ây‹ — 343. 

Blăng-kL Lu-i (t8rr—r882) — nhà xã 
hội chủ nghĩa tiểu tư sản Pháp, 
SỬ gia. — 112, 355, 395, 41O, 417. 

Booc-đi-sa, A-ma-đê-ô (sinh 188g) — 
nhà hoạt động chính trị Ý, đảng 
viên Đảng xã hội chủ nghĩa Ý. Là 
đại biểu tại Đại hội II Quốc tế 
Cộng sản; năm 1o21; tham gia vào 
việc thành lập Đảng cộng sản Ý, 
Booc-đi-ga thực hiện chính sách 
bè phái tả khuynh, và về sau thì 
tuyên truyền những quan điểm 
của Tơ-rôt-xki —647, 688, 

Bô-em-Ba-uec, Ep-ghê-ni  (tB51— 
1014) — nhà kinh tê tư sẳn. — 26, 
27. 

Bô-ga-ep-xki, M. P. (1881—1o18) — 
người hoạt động nổi tiêng của 
giới Cô-zắc phản cách mạng ở vùng 
sông Đông. — 473; 477: 478, 502. 

Bôc-đa-nôp, A. (Na-li-nôp-xki, A. A.) 
(18723—1928) — đảng viên xã hội - 
dân chủ, triết gia duy tâm, nhà kinh 
tê. — 25. 

Bơ-rơ Mac-xơ (1864—1943) — sử gia 
của chủ nghĩa xã hội, người Đức, 
thuộc vể cánh tả đảng xã hội- 
dân chủ Đức.—259. 

Bơc-nơ, Xtê-ƒan (Xi-môn But-tec-min) 
(I824—:18o8) — một trong những 
đại diện của khuynh hướng cải 
lương chủ nghĩa trong phong trào 
công nhân Đức. — 164, 165, 166, 


Bra-kê, Vin-hem (t842 — 188o) — nhà 
xã hội chủ nghĩa Đức, một trong 
những người sáng lập và lãnh đạo 
đảng công nhân xã hội- dân chủ 
Đức. — 359; 275—276. 

Bran-tinh, Cac Ian-ma (186o—1o2s) — 
thủ lĩnh của đảng xã hội - dân chủ 
'Thụy-điền, một trong những người 
lãnh đạo của Quốc tê II, cơ hội 
chủ nghĩa. —343; 497; 446—447. 

Đrê-scô - Brê-scôp-xcai-a, E. K. (1844 
—1934) — một trong những người 
tổ chức và lãnh đạo đảng xã hội- 
cách mạng, thuộc về cánh cực hữu 
đảng ây. Sau cách mạng dân chủ 
tư sản tháng Hai IọI7, đã ủng hộ 
Chính phủ lâm thời tư sản. Sau 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười, đã chông lại Chính quyển 
xô-viêt.— 306, 434, 46o, 461—462. 

Bren-ta-nô, Lu-iô (1844—1921) — nhà 
kinh tê tư sản Đức; một trong những 
người đại diện chủ yêu của chủ 
nghĩa xã hội giảng đường› tuyên 
truyền cho việc khước từ đâu tranh 
giai câp và cho khả năng giải quyêt 
những mâu thuẫn xã hội trong xã 
hội tư bản chủ nghĩa bằng con 
đường tô chức những công đoàn 
cải lương chủ nghĩa và ra đạo luật 
công xưởng. — 147, 148, 149. 

ĐBri-ăng, A-ri-xtit (1862—1g32) — nhà 
hoạt động quôc gia và nhà ngoại 
giao Pháp. Có một thời gian, theo 
cánh tả những người xã hội chủ 
nghĩa Năm 1oo2; vào nghị viện 
và trở nên một chính khách tư 
sản phản động công khai thù địch 
với giai câp công nhân. Làm thủ 
tướng những nắm 1g13—1017, 1921 
—1922. — 44o. 

Bru-ke, Lu;i, Đơ (sinh 187o) — một 
trong những thủ lĩnh và nhà lý 
luận của Đảng công nhân Bỉ. Trong 
cuộc đại chiến lần thứ nhất, là 


Bu-kha-rn, N. 1. 


Bảng tên người 891 


người xã hội - sô-vanh cuồng nhiệt. 

—ao. 

(1888—ro28)— 
nhà chính luận và nhà kinh tế, 
đảng viên ĐCNXHDCN từ rọo6. 
Đã đứng trên lập trường chồng 
Lê-nn trên một sô vẫn để: về 
Nhà nước, về chuyên chính vô 

“sản, về quyển tự quyết của các 
dân tộc, v. v... Sau Cách mạng 
xã. hội chủ nghĩa tháng Mười, 
nhiều lần chông chính sách lê-nin- 
nít của Đảng. Từ năm 1028, cẩm 
đầu phái đôi lập hữu khuynh trong 
Đảng. Năm 1937, bị khai trừ ra 
khỏi Đảng. — 227, 525; 528, 534; 
535, 6Io; 798. 

Bu-lz-ghin, A. GŒ. (i8st—1g919) — 
nhà hoạt động quốc gia của nước 
Nga Sa hoàng, đại địa chủ. Từ 
2o tháng giêng 1oos, là bộ truởng 
nội vụ; theo sự ủy nhiệm của Nga 
hoàng, đã lãnh đạo việc chuẩn bị 
dự luật về việc triệu tập Đu-ma 
quôc gia tư vân. — 431; 453; 454 
455, 4Õ1‹ 


e 


Ca-blu-côp, N. A. (t84o—1919) — 
nhà kinh tê và nhà thông kê, người 
ủng hộ phái dân túy tự do; giáo 
sư trường đại học tổng hợp Mạc- 
tư-khoa. — 162. 

Ca-mê-nhep, L.  Đ. (Rô-zen-ƒen) ; 
(1883—1937) — ở trong đảng bôn~ 
sê-vích từ 1Ioor. Sau cách mạng 
dân chủ tư sản tháng Hai 1917; 
chông đường lôi lê-nin-nít của 
Đằng về việc tiên hành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 

Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười, công tác ở cơ quan 
lãnh đạo của Đảng và Xô-việt. 
Nhiều lấn chồng đường lôi lê- 


nin-nit của Đảng. BỊ khai trừ ra 
khỏi Đảng vì hoạt động chông Đảng. 
—;88, 798. 

Ca-ni-txơ, Ô-guyxt (17832—1852) — 
đại tướng Phổ, đại biểu của giới 
quý tộc và quan liêu phản động. 
Tháng năm — tháng sáu 1848, bộ 
trưởng chiên tranh ở nội các Cam- 
fau-zen.—161. 

Ca-rê-lin, V. A. (t801—1938)— một 
trong những người tô chức đảng 
xã hội- cách mạng cánh tả và ủy 
viên TƯ đảng ấy. Tháng chạp 
1or7, có chân trong Hội đồng Dân 
ủy. Tháng ba 1ọr8, ra khỏi Hội 
đồng Dân ủy nhân việc ký kêt hòa 
ước Bre-xtơ - Li-tôp-xcơ. Là một 
trong những người lãnh đạo cuộc 
nổi loạn xã hội - cách mạng cánh 
tà vào tháng bẩy 1oI8. Sau cuộc 
nổi loạn, lưu vong ra nước ngoài. 
—522, 529. 

Ca-uai-nhặc, Lu-i Ê-jen(r8oa—1857)— 
đại tướng Pháp; nhà hoạt động chính 
trị phản động. Sau cách mạng tháng 
Hai r848, cảm đẩu nền chuyên 
chính quân sự, đã đàn áp rât đã 
man cuộc khởi nghĩa của công nhân 


Pa-ri hồi tháng sáu 1848.—269, 
494; 520- 
Cac-ne-gi, En-đri-u (1835—1919) — 


nhà tỷ phú Mỹ, nguyên quán ở 
Ê-côt-xơ. Năm r848, di cư đên 
Mỹ. — 284. 

Căm-ƒau-zen,  Liu-đôn-ƒœ (r8o3— 
18oo)—nhà hoạt động quôc gia 
Phổ, một trong những thủ lĩnh 
của giai cầp tư sản tự do vùng sông 
Rê-na-ni. Từ tháng ba đên tháng 
sáu 1848, cảm đầu chính phủ tư 
sản tự do ở Phổ. —158, 159, 1ỐO, 
IỐI. 

Can-ue, Ri-kha (ti868—rg2z7) — nhà 
kinh tê nổi tiềng Đức, đại diện 
của chủ nghĩa cải lương và chủ 


s92 


Đảng tên người 


nghĩa xét lại trong đảng xã hội- 
dân chủ Đức. — 274. 

Cap (Ca-rơ), Vôn-fgăng (t852—1o22) 
— đại diện cho giới gioong-ke và 
giới quân phiệt đề quốc chủ nghĩa 
của Đức. Tháng ba 1o2o, đứng đầu 
cuộc đảo chính quân sự quân chủ 
phản cách mạng. — 672, 674, 68s, 
686. 

Cau-xki, Các  (t854—1g38) — một 
trong những thủ lĩnh của đảng xã 
hội -dân chủ Đức và của Quốc 
tê II, lúc đầu là một người mác- 
xí, sau đó phản bội chủ nghĩa 
Mác, nhà tư tưởng của biên tướng 
nguy hại nhất của chủ nghĩa cơ 
hội, tức là chủ nghĩa trung phái 
(chủ nghĩa Cau-xki)—o7, g8, 182, 
13, 17, 188, IQO, 103, 197; 198, 
200; 255; 25Ố, 270, 271; 272; 273; 
276, 286, 289, ago, 201; 292, 293, 
295; 29Õ; 297; 298, 2009; 200, 307, 
31O, 314; 322; 324, 332; 326, 361, 
262, 393; 394, 395, 396, 297; 398, 
299; 400—404; 4OÔ; 407; 550, 572; 
577: 584, 588, 5sọ1, 66o Õ07, Ô13, 
617, 62o, 637, 652; 653, 654, 656, 
657, 68o, 68i, 683, 68s, 686, 7o4, 
758, 816. 

Can-tơ, I-ma-nu-t (1724—1804)— 
người sáng lập của nền triệt học 
cô điển Đức. Triết học Can-tơ 
là một biên tướng của chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan và thuyết bât khả 
tr, nhưng đồng thời nó cũng có 
trong chừng rmực nào đây khuynh 
hướng duy vật, thể hiện trong 
việc thừa nhận sự tổn tại khách 
quan của thê giới chung quanh. —25. 

Chi-e, A-đôn-ƒœ (17g7—1877) — nhà 
hoạt động quốc gia tư sản Pháp 
và sử gia. Là một trong những 
người tổ chức nội chiên và cuộc 
đàn áp Công xã Pa-ri.— 155. 

Clai-nơ-xơ, Giôn Rô-be (I869— 


1949) —nhà hoạt động chính trị 
Anh, một trong những người lãnh 
đạo Công đảng Anh.—65o, 66o. 

Cooc-nê-lit-xen, Cri-xchi-an — nhà 
vô chính phủ Hà-lan, đồ đệ của 
Crô-pôt-kin, chồng chủ nghĩa Mác. 
—288. 

Cooc-ni-lôp, L. Œ. (187o—tg1I8) — 
đại tướng quân đội Nga hoàng, 
người theo chủ nghĩa quân chủ. 
Tháng bảy —tháng tám 1917; là 
tổng tư lệnh quân đội Nga. Tháng 
tám cảm đầu cuộc nổi loạn phản 
cách mạng. Sau khi cuộc nồi loạn 
bị dẹp tan, bị bắt và bỏ tù; vượt 
ngục chạy về vùng sông Đông và 
trở thành một người tô chức, sau 
đó là tư lệnh của «quân đội tình 
nguyện» bạch vệ. Bị giêt trong trận 
đánh ở Ê-ca-tê-ri-nô-đa (Cra-xnô 
-đa).— 487; 489, 492; 494; 496, 
5Oo; 502, Õ72. 

Côn-bơ, Vin-hen (187o—rg18) — 
đảng viên xã hội- dân chủ Đức, 
người theo chủ nghĩa cơ hội cực 
đoan và theo chủ nghĩa xét lại.— 
407; 552. 

Côn-tsắc, A. V. (1872—192o) — thủy 
sư đô độc hải quân Nga hoàng, 
người theo chủ nghĩa quân chủ, 
tnột trong những người lãnh đạo 
chủ yêu của lực lượng phản cách 
mạng ở Nga những năm 1orB— 
1919; tay sai của Đồng minh. Sau 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười, được sự ủng hộ của bọn 
đê quôc Mỹ và Đỏng minh, đã 
tự xưng là người cẩm quyền tôi cao 
ở Nga và đứng đầu nền chuyên 
chính quân sự của tư sản và địa 
chủ ở ỦU-ran, Xi-bê-ri và Viễn 
Đông. Những đòn tân công của 
Hồng quân và sự phát triển của 
phong trào cách mạng và du kích 
đã làm cho bọn Côn-tsăc phải bị 


Bảng tên người 


tiêu diệt. — 1o8, s62, s64; 565, 595, 
596, 599, Õ22, 643, 724, 733, 770. 

Côn-txôp, Ð. (Ghỉn-zơ-buốc, B. A.) 
(r863—102o) — đảng viên xã hội- 
đân chủ men-sê-vích. — 166. 

Clau-zô-0ich, Các (t78o—183ti) — 
đại tướng Phổ, nhà lý luận quân 
sự rât lớn của tư sản, tác giả một 
sô tác phầm về lịch sử chiên tranh 
của NÑa-pô-lê-ông và những cuộc 
chiên tranh khác. — s16. 

Cơ-rơp—tập đoàn đại tư bản của 
côn-xooc-xi-om quân khí luyện kim 
ở Đức, đó là một trong những kho 
vũ khí chủ yêu của chủ nghĩa để 
quộc Đức. Những người lãnh 
đạo côn-xoocxiom đó tích cực 
tham gia vào việc chuẩn bị chiên 
tranh thê giới lần thứ nhật và thứ 
hai, nhờ đó thu được những món 
lợi nhuận lớn. ở Tây Đức; những 
nhà máy của gia đình Cơ-rơp tiệp 
tục sản xuật vũ khí cho quân đội 
phục thù của CHLB Đức. — 226, 
248, 295. 

Cra-xin, L. B. (187o—to26) —nhà 
hoạt động quốc gia xô-việt nỗi tiêng. 
Tham gia phong trào xã hội - dân 
chủ từ những năm go, đảng viên 
bôn-sê-vích. Từ 1oro; hoạt động 
ngoại giao. Từ 1022, Dân ủy Ngoại 
thương.—794- 

Cra-xnôp, P. N. (r86o—1947) — đại 
tướng của quân đội Nga hoàng, 
tích cực tham gia cuộc nỗi loạn 
của Cooc-ni-lôp hồi tháng tám 1017. 
Những năm 1oI8—1919; lãnh đạo 
đội quân bạch vệ Cô-zắc vùng sông 
Đông. Năm 1IoIo, chạy ra nước 
ngoài. — 477: 554: 

Cri-xpiên, Ac-tua (1875—t946)  — 
một trong những thủ lĩnh của đảng 
xã hội - dân chủ Đức; nhà chính 
luận. Trong những nắm I1ọ17— 
1o2a, cảm đẩu cánh hữu Đảng xã 


893 


hội - dân chủ độc lập Đức. Năm 
192o; ở trong đoàn đại biểu của 
đàng (độc lập đi dự Đại hội II 
Quốc tê Cộng sản. Sau khi về Đức 
thì chồng lại việc tham gia Quốc 
tê Cộng sản.—617, 685, 686, 687. 

Cri-tsep-xki, B. N. (r866—Ioro)— 
đảng viên xã hội - dân chủ, nhà chính 
luận, một trong những thủ lĩnh của 
«chủ nghĩa kinh tê». Sau Đại hội II 
của ĐCNXHDCN, rút lui khỏi 
phong trào xã hội - dân chủ. —o8. 

Crô-pôt-kin, P. A. (r842—1921)— 
một trong những nhà hoạt động 
chủ yêu và nhà lý luận của chủ 
nghĩa vô chính phủ. Chông học 
thuyết của C. Mác về đâu tranh 
giai cấp và chuyên chính vô sản. 
Trong cuộc đại chiến đê quôc chủ 
nghĩa, là người xã hội - sô-vanh. — 
288, 4o5. 

Cu-ghen-man, Lut-uich (183o—19o2) — 
đàng viên xã hộidân chủ Đức, 
người bạn của C. Mác, đã tham gia 


cách mạng 1848—184og ở Đức, 
ủy viên Quốc tê 1.—226. 
Cu-nôp, Hen-rich (i862—1937) — 


đẳng viên xã hộidân chủ Đức 
cánh hữu, sử gia, nhà xã hội học 
và dân tộc học. Lúc đầu; theo những 
người mác-xít, sau là người theo 
chủ nghĩa xét lại và xuyên tạc chủ 
nghĩa Mác. — 187, 273. 


Cu-xcô-ua, E. ®Ð. (i86o—1gs8) — nhà 
nữ hoạt động xã hội và nhà chính 
luận tư sản Nga. Cu-xcô-va kêu 
gọi công nhân đừng đâu tranh cách 
mạng, cô làm cho phong trào công 
nhân phụ thuộc vào sự lãnh đạo 
chính trị của giai câp tư sản tự do, 
theo những người xã hội- cách 
mạng phái tả, sau Cách mạng tháng 
Mười, chồng lại Chính quyền xô- 
việt. —427. 


894 Bảng tên người 


Đ 


Đa-vt, E-đua (1863—1o3o) — một 
trong những thủ linh cánh hữu 
của đảng xã hội- dân chủ Đức.— 
260; 4O7. 

ĐÐa-vuư-đôp, L. FƑ. — người thực lợi 
ngân hàng, giám độc Phòng tín 
thải Pê-tec-bua (Lê-nin-grat). —242. 

Đan (Guôcuich), F. TÔ (1871— 
1947)— một trong những thủ 
lính men-sê-vích. Sau Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng MMười, 
chồng Chính quyền xô-viêt. Đầu năm 
1022, bị trực xuât ra nước ngoài.— 
428, 456; 554. 

Đan-tôn, Joc Jac (1759—1794) — một 
trong những nhà hoạt động nỗi 
tiếng của Cách mạng tư sản Pháp 
cuỗi thê kỳ XVIII—46s. 

Ðep-xơ, Iu-gin Vich-to (1855—1926) 

— nhà hoạt động nủỗi tiếng của phong 
trào công nhân Mỹ; là một trong 
những người tổ chức đảng xã hội - 
dân chủ. Trong cuộc đại chiên đề 
quốc chủ nghĩa, đã đứng trên lập 
trường chủ nghĩa quốc tế. Đep- 
xơ chào mừng thắng lợi của cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười. Năm 1or8, vì tuyên truyền 
chồng đề quốc chủ nghĩa, nên 
bị kết án 1o năm tù, nhưng năm 
1o2r thì được Ân xá.— 544; 554- 

Đê-ni-kin, A. I. (1872—tg47) — đại 
tướng Nga hoàng; trong nội chiên, 
là một trong những tên đầu sỏ của 
phong trào bạch vệ, tổng tư lệnh 
các lực lượng vũ trang chông %Xô- 
việt ở miền Nam nước Ñga. Sau 
khi quân đội của y bị các đội quân 
xô-viết đánh tan, thì lưu vong ra 
nước ngoài.— IQỠ, 5Õ1, 505; 597; 
622, 620, Õ42; 724; 770; 792. 

Đê-sa-nen, Pôn (i8ss—1922) — nhà 
hoạt động quốc gia Pháp, nhà chính 


luận. — 248. 


Đỉ-a-sen-cô, A. I. (1875—1g52) — 


đảng viên bôn-sê-vích từ 1917. 
Năm rọrg, là y sĩ đường sắt Miạc- 
tư-khoa - Ca-zan. — 566. 


Đữ-xơ-ghen, Ep-ghê-ni (i862—1o3o) 


—con trai của I. Đi-xơ-ghen và 
là người xuât bản tác phẩm của 
bỗ. —773. 


Đừ-xơ-ghen, I-ô-xip (1828—1888) — 


công nhân thợ da Đức, đảng viên 
xã hội - dân chủ, triệt gia; tự mình 
đi đến chủ nghĩa duy vật biện chứng. 
Mác nhận xét là Đit-xơ-ghen, tuy 
có một sô sai lầm và khuyểt điểm 
trong việc nhận thức chủ nghĩa duy 
vật, nhưng đã nói lên được «nhiều 
điểutuyệt vời, đáng ngạc nhiên, 
vì đó là sản phẩm của tư duy độc 
lập của một người công nhân. — 
644, 773- 


ĐÐi-sra-ê-l, Be-ja-mim, bá tước Bi- 


cô-xfin (I8o4a—I88il)— nhà hoạt 
động quốc gia Anh, thủ lĩnh đảng 
bảo thủ; một trong những nhà tư 
tưởng của giai câp tư sản đê quốc 
chủ nghĩa đang ra đời. — 259. 


Đô-brô-li-u-bôp, N. A. (i826—1861) 


— nhà dân chủ cách mạng vi đại 
Nga, nhà phê bình văn học lỗi 
lạc là triệt gia duy vật. Cùng với 
A. I Ghec-xen, V. G. Bê-lin-xki 
và Ñ. G. Tsec-nư-sep-xki, là bậc 
tiền bôi của phong trào xã hội - dân 
chủ ở Nga. — 5os. 


Đơ Lê-ô-nơ, Đa-ni-en (1852—1g14) — 


nhà hoạt động của phong trào công 
nhân Mỹ, từ những năm o, là 
thủ lĩnh và nhà tư tưởng của Đảng 
xã hội chủ nghĩa công nhân, nhà 
chính luận. NÑăm1go5, là một trong 
những nhà sáng lập tổ chức ¿Công 
nhân công nghiệp thê giới, 
—6925. 


Bảng tên người 895 


Đrep-xơ, Ác-tua  (1865—to2a5) — sử 
gia tư sản Đức của Thiên chúa 
giáo sơ kỳ. Trong những tác phẩm 
của mình, Đrep-xơ đã bác bỏ sự 
tổn tại lịch sử của Giê-su; ông 
đứng trên quan điểm duy tâm để 
phê phán giáo điều và những thiên 
kiên tôn giáo.— 76. 

Đơ-ri-ôn J. Ê-đua — sừ gia tư sản 
Pháp. — 267, 268. 

Đrây-ƒux, An-ƒfret (1859—1935) — sĩ 
quan của bộ tổng tham mưu Pháp, 
người Do-thái, bị kết án oan chung 
thân khổ sai năm 18o4 vì bị buộc 
tội phần quốc, dù lời buộc tội đó 
rõ ràng là giả đôi. Nhờ một phong 
trào rộng rãi ở khắp nước Pháp 
đòi xét lại vụ án đó, nên 1ổo9; 
Đriây-fux đã được tha ra, và đến 
19o6 thì được minh oan.— 554; 
66. 

®Đu-ba-xôp — sĩ quan không ở đảng phái 
nào, chiên đầu ở mặt trận. — 469. 

Đu-gô-m,  En-ri-cô (I874—1945)— 
nhà xã hội chủ nghĩa Ý; theo nhóm 
cải lương chủ nghĩa 'Tu-ra-ti.— 
'Trê-vet. — 688. 

ĐÐu-tôp, A. 1. (t864—1921) — đại tá 
quân đội Nga hoàng, một trong 
những người lãnh đạo của lực 
lượng phản cách mạng Cô-zắc— 
477: 5OO; 502; 554- 

ĐÐuy-rinh, Ep-ghô-ni (1833—1921)— 
triệt gia và nhà kinh tê Đức. Những 
quan điểm rồi rắm của Đuy-rinh 
về các vẫn để triệt học, chính trị 
kinh tê học và chủ nghĩa xã hội 
đã bị Ăng-ghen phê phán trong 
sách (Chồng Đuy-rinh. Ông Ep- 
ghê-ni Đuy-rinh đảo lộn khoa học? 
(1827—1828).—18, 24, 26; 319; 221: 


E Ê 


E-uêch, Luí-uich — nhà kinh tê tiểu 
tư sản ĐứỨc.— 212, 24O, 241, 290. 


Ec-man-xki, A. (Cô-gan, Ô. A.) 
(x866—ro4r) — đảng viên xã hội - 
dân chủ, men-sê-vích. Năm 192I, 
ra khỏi đảng men-sê-vích, làm công 
tác khoa học. — 822. 

E-du-a VII (184i—1g1o) — vua Anh 
(Ioo1—1010). — 241. 


F 


Fen-kê — công chức cơ quan Nhà 
nước Đức, về sau là người lãnh đạo 
của liên hợp công nghiệp thép 
Đức. — 241. 

Fô-ghen-stanh, Tê-ô-đo — nhà kinh tế 
Đức. — 2o6; 255. 

Fô-sœ, Fec-đi-năng (t851—1929) — 
nhà hoạt động quân sự Pháp, thông 
chê. Những năm IoIÊ—1920, là 
một trong những người tổ chức 
tích cực của cuộc can thiệp vũ trang 
chông nước Nga xô-viêt. — 574. 

Fơ-bach, Lut-pich An-drê-a-xơ (18o4 
—1872a) — triết gia duy vật Đức 
kiệt xuât và người vô thản, một 
trong những bậc tiển bôi của chủ 
nghĩa Mác. Fơ-bach đã phê phán 
triết học duy tâm của Hê-ghen, 
vạch rõ môi liên hệ của chủ nghĩa 
duy tâm với tôn giáo; nhưng trong 
nhận thức những hiện tượng xã 
hội, thì Fơ-bach vẫn là người theo 
chủ nghĩa duy tâm. —18, 76. 


G6 


Ga-la-khơ, y-li-am (1881—1o6s) — 
nhà hoạt động nỗi tiếng của phong 
trào công nhân Anh; một trong 
những người lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Anh. Trong những năm 
1043—1956, là chủ tịch Ban chầp 
hành Đảng cộng sản Anh, còn 
từ 1956, là chủ tịch Đảng.—658, 
6so, 661, 667, 

Ga-pôn, G. A. (187o—oo6) — linh 
mục, người tham gia tổ chức của 


896 Bảng tên người 


Zu-ba-tôp. Dẫn đầu cuộc diễu hành 
của công nhân Pê-tec-bua mang 
bản thỉnh cẩu gửi đền Nga hoàng 
vào ngày ọ tháng giêng Ioo5; sau 
vụ bản vào đám diễu hành ấy, thì 
chạy ra nước ngoài. — 87, 

Ga-ri-ban-đi, Ju-rê-pê  (r8o;—x88a) 
— một trong những vị lãnh tụ 
vĩ đại của phong trào dân chủ cách 
mạng Ÿ, nhà cẩm quân lỗi lạc. 
Trong những năm 1848—186;, cảm 
đầu cuộc đầu tranh của nhân dân 
Ý chông ách nô dịch của nước 
ngoài, để thông nhất nước Ý. — 183. 

Gây, A. lữ. (rB7o—1oro) — người 
vô chính phủ Ñga. Sau Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười, 
ủng hộ Chính quyển xô-viễt— 
288, 52o. 

Ghê-ghêt-cô-ri, E. P. (sinh 187g) — 
mnen-sê-vích, từ tháng rmmười rnột 
1917; là chủ tịch chính phủ phản 
cách mạng ở Ngoại Cap-ca-zơ, 
sau đó làm bộ trưởng ngoại giao 
và phó chủ tịch chính phủ men- 
sê-vích ở Giooc-giơ. Từ Io2l, là 
bạch vệ lưu vong. — 477; 478, 496, 

Ghet, Jun (1845—1922) — một trong 
những người tổ chức và lãnh đạo 
của phong trào xã hội chủ nghĩa 
Pháp và của Quốc tê II. Đầu cuộc 
đại chiên đê quôc chủ nghĩa, đứng 
trên lập trường xã hội - sô-vanh 
và tham gia chính phủ tư sản ở 
Pháp. — 29, 47, 23o6, 648, 68o. 

Ghiêc-cœ — người theo chủ nghĩa tự 
do, bộ trưởng nông nghiệp Phổ 
(1848), nghị viên của hạ nghị viện 
Phổ. — 162. 

Giáy-đen, Ôttô— nhà kinh tê 
Đức. — 212, 213, 224. 

Giô-ret, Jan (185o—1o14) — nhà hoạt 
động nôi tiếng của phong trào xã 
hội chủ nghĩa Pháp và quôc tê, 
sử gia. Thủ lĩnh cánh hữu của những 


người xã hội chủ nghĩa. Đâu tranh 
bảo vệ nền dân chủ, những quyển 
tự do nhân dân, vì hòa bình, chông 
ách đê quôc chủ nghĩa và chiên 
tranh xâm lược. Cuộc đâu tranh của 
Giô-ret vì hòa bình, chồng nguy 
cơ của cuộc chiên tranh đang đến 
gần, làm cho giai câp tư sản đê quôc 
chủ nghĩa rât căm ghét ông ta. Trước 
cuộc đại chiên đê quôc chủ nghĩa, 
Giô-ret bị một tên tay sai của lực 
lượng phản động giêt chết.— 29, 
1IO, 128; 394; 4O7. 


Gip-ƒen (Jip-ƒen) Ró-be (1837—1g1o) 


— nhà kinh tế Anh, nhà thông 
kê, cộng tác viên của một sô sách 
báo thông kê. — 28o. 


Giu-hô, Lê-ôn (187o—1o54) — nhà hoạt 


động cải lương chủ nghĩa của phong 
trào công đoàn Pháp và quôc tê.— 
634, 626, 637, 6go, 


Gom-pơc-xơ, Xa-mu-in (185o—1924) 


— nhà hoạt động phong trào công 
đoàn Mỹ. Một trong những người 
sáng lập ra Tổng liên đoàn lao động 
Mỹ. Thực hiện chính sách hợp 
tác giai câp với bọn tư bản, chông 
lại cuộc đầu tranh cách mạng của 
giai cấp công nhân. Trong đại 
chiên thứ nhât, là người xã hội- 
sô-vanh. — 54o. 


Gooc-tơ, Chec-man (1864—1g27) — 


đẳng viên xã hội-dân chủ cánh 
tả, nhà chính luận Hà-lan. Trong 
cuộc đại chiên đề quôc chủ nghĩa, 
là người theo chủ nghĩa quốc 
tê. — 186. 


Gôi-zơ, A. R. (i88a2—ro4o) — một 


trong những thủ lĩnh của đảng xã 
hội -cách mạng. Sau Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười, 
tích cực chông Chính quyển xô- 
ViÊt.— 477, 492, 496. 


Gbi-nơ, Ac-tua  (x8s6—ro3ax) — nhà 


tài chính lớn ở Đức. Từ I8o4— 


Đảng tên người 


897 


1919, làm giám đc «Ngân hàng 
Đức›. — 253. 

Gra-vơ, Jan (i8s4—1gag) — nhà xã 
hội chủ nghĩa tiểu tư sản Pháp, một 
trong những nhà lý luận của chủ 
nghĩa vô chính phủ. — 388. 

Grê-đê-xcun, Ñ. A. (sinh 1864) — 
luật gia và nhà chính luận, đẳng 
viên dân chủ-lập hiển. Năm 1ọ16, 
ra khỏi đảng dân chủ-lập hiển. 
Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười, làm giáo sư ở các 
trường cao đẳng. — 153. 

Gvô-zơ-đep, C. A. (sinh 1883) — men- 
sê-vích, theo trào lưu thủ tiêu. 
Trong cuộc đại chiên đê quôc chủ 
nghĩa; là người xã hội - sô-vanh. 
Sau cách mạng dân chủ tư sản 
tháng Hai 1ọ17; có chân trong Chính 
phủ lâm thời tư sản. — 429. 

Gut-xcôp, A. I. (i862—1936) — đại 
tư bản, người tổ chức và thủ lĩnh 
đảng tư sản của những người 
Tháng mười. Sau cách mạng dân 
chủ tư sản tháng Hai 117, có chân 
trong Chính phủ lâm thời tư sản. 
Tháng tám rIọi7; tham gia cuộc 
nỗi loạn của Cooc-ni-lôp. Sau Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, 
tích cực chông Chính quyển xô- 
việt, bạch vệ lưu vong. — 169. 


H 


Ha-uơ-máy-ơ, Jôn KE. (1832—1922)— 
nhà công nghiệp Mỹ, chủ của tơ- 
rớt đường lớn nhât, tham gia các 
công ty đường sắt, V.V..‹.— 237. 

Hac-cơc, Uy-li-am Ghê-ooc Gren-vin 
Vê-na-ben Vec-nôn (t827—19o4) — 
nhà hoạt động quôc gia Anh, người 
theo chủ nghĩa tự do. —155. 

Hai-nich,  Cuôc-tŒ (r886—1g56) — 
đảng viên xã hội - dân chủ Đức; 
nhà kinh tê và chính luận. — 334. 


57—2886 


Han-xơ-man, Đa-u y-xtut (1790— 
1864) — đại tư bản Đức, một trong 
những thủ lĩnh của giai cầp tư 
sản tự do vùng sông Ranh; tháng 
ba—tháng chín 1848, bộ trưởng 
tài chính Phổ, tiên hành một chính 
sách phản bội thỏa hiệp với thê 
lực phản động. — 1o, 1ỐI, 162. 

Hap-xơ-buôc — triều đại hoàng đề 
‹Đê chê La-mã thiêng liêng của 
dân tộc Đức (1273—1438 — có 
gián đoạn, 1428—18o6), của Đề 
chẽ Áo (r8oa—r86;) và của Áo- 
Hung (18671918). — 191. 

Hây-đơ-man, Hen-ri Mây-ec (t842— 
19ar) — nhà xã hội chủ nghĩa Anh, 
cơ hội chủ nghĩa. — 197, 306. 

Hây-man, Han-xơ Ghi-đê-ôn — nhà 
kinh tế tư sản Đức. — 203, 204; 232. 

Hec-man, La-đi-xia-ut (L. L.) (chêt 
1g6a)—nhà chính luận Áo. Trong 
những năm IoIo—1921, ở trong 
Đảng cộng sản Áo. — 686. 

Hec-txen-stanh, M. Ia. (185o—1oo6) — 
nhà kinh tế tư sản, một trong những 
thủ lĩnh của đảng dân chủ-lập hiên. 
— 162. 

Hen-đec-xơn, Ac-tua (t863—1935) — 
một trong những thủ lĩnh Công 
đảng và phong trào công đoàn Anh. 
Trong những năm Ioo8—lgIo và 
I1g14—loI;, chủ tịch đảng đoàn 
Công đảng tại nghị viện. Trong 
cuộc đại chiên đê quôc chủ nghĩa, 
là người xã hội - sô-vanh. — 343; 
549, 558, 65o, 66o, 663, 673, 674, 
686, 78a. 

dHiô-ghen, Ghê-ooc Vin-hem Fri-drich 
(177o—18231) — triết gia duy tâm 
lớn nhât của Đức.—18, 24, 25, 
778. 

Hi, Đa-uữ Jên (i8so—1932) — sử 
gia và nhà ngoại giao Mỹ.— 298. 

Hữn-cot, Mô-rữ (i869—1g33) — nhà 
xã hội chủ nghĩa Mỹ, luật sư. Lúc 


898 Đảng tên người 


đầu theo chủ nghĩa Mác; sau trượt 
đài xuông chủ nghĩa cải lương và 
chủ nghĩa cơ hội. — 758. 

Hin-den-bua, Pa-un (1847—1934)— 
nhà hoạt động quốc gia và quân 
sự của Đức, thông soái, đại diện 
cho chính sách phản động và sô- 
vanh của chủ nghĩa đề quôc Đức. 
Trong cuộc đại chiên đề quôc chủ 
nghĩa, là tư lệnh quân đội Đức ở 
Mặt trận Đông, sau làm tổng tham 
mưu trưởng. — 191, 574. 

Him-đê-brăng, Hec-hac — đàng viên 
xã hội-dân chủ Đức, nhà kinh 
tê, nhà chính luận, năm I012, 
bị khai trừ ra khỏi đảng vì cơ hội 
chủ nghĩa. — 283, 284. 

Hin-fec-äinh, Ru-đôn-ƒœ (1877—1941) 
— một trong những thủ lĩnh và nhà 
lý luận của đảng xã hội - dân chủ 
Đức và của Quốc tê II. Trong cuộc 
đại chiên đề quốc chủ nghĩa, đã bảo vệ 
sự thông nhất với bọn xã hội đề quôc 
chủ nghĩa. — 613, 617, 654, 657. 

HMooc-ne, C.— xem Pan-nơ-cuc, An- 
tô-ni. 

Hê-gơ-lun, Cac Xet Côn-xtan-tin 
(i884—1g56) — đảng viên xã hội- 
dân chủ Thụy-điển, thủ lĩnh cánh 
tả xã hội - dân chủ, cũng như của 
phong trào thanh niên xã hội chủ 
nghĩa Thụy-điển. Trong những năm 
10I17—1924, là rmmột trong những 
người lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Thụy-điển. Năm 1924, bị khai trừ 
ra khỏi. đảng vì theo chủ nghĩa cơ 
hội và chông lại nghị quyết của 
Quôc tê Cộng sản. — 656. 

Hô-hen-xô-lec— triểu đại các hoàng 
đê Đức (1871—1g18). — 10o. 

Hôp-xơn, Jôn At-kin-xơn (1859—1940) 
—nhà kinh tê Anh, đại diện của 
chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa 
hòa bình tư sản —192, 198, 200; 
25o, 272, 278, 279, 281, 282, 285, 


Hơp-nơ,  Ôi-tô — người 


Huy-xman, Ca-min 


Jooc-äa-ri-q, 


J-u-kê-uich, ?u 


288, 2go; 295. 
biên soạn 
và xuât bản những quyển niên 
giám địa lý-thông kê «Geogra- 
phisch-statistische 'Tabellen  aller 
Zänder der Erdre›. — 26o. 
(1871—1o68) — 
một trong những nhà hoạt động 
của phong trào công nhân BÌ, 
trong những năm 1oo4—toro, là 
thư ký Cục xã hội chủ nghĩa quôc 
tê và Quốc tế II, giữ lập trường 
trung phái. Trong những năm cuôi 
cùng, chủ trương thiết lập sự tiêp 
xúc của các đảng xã hội chủ nghĩa 
với ĐCSLX, chủ trương thông 
nhật phong trào công nhân thê 
8IỚI. — 303 

jJ 
N. ÁN. (187o—Io53)— 
đảng viên xã hội-dân chủ, một 
trong những thủ lĩnh phái men- 
sê-vích Cap-ca-zơ. Sau cách mạng 
dân chủ tư sản tháng Hai IQ17; 
là chủ tịch Xô-việt đại biểu công 
nhân ở Ti-fli-xơ; trong những nắm 
1gi8_—192I, cẩm đầu chính phủ 
men-sêvích phản cách mạng ở 
Giooc-Giơ; từ 1o2aIr, là bạch vệ 
lưu vong. — 435. 


T1 


I-a-cô-bi, I-ô-gan (i18os—1877) — nhà 


chính luận Đức, nhà hoạt động 
chính trị nhà dân chủ tư sản. 
Năm 172, vào đảng xã hội - dân 
chủ. C. Mác và F. Ăng-ghen đã 
đánh giá ông ta là một nhà dân 
chủ đứng về phía phong trào công 
nhân. — 573. 

(i88s—1o18) — 
người theo chủ nghĩa quôc gia 
tư sản U-cren, cơ hội chủ nghĩa. 
Ủy viên TƯ Đảng công nhân xã 
hội - dân chủ U-cren. — 187. 


Bảng tên người 


899 


In-cơ-piu, An-bec (1884—1oa4) — nhà 
hoạt động của phong trào công nhân 
Anh, là một trong những người 
sáng lập Đảng cộng sản Anh (1oao). 
Trong những năm 102o0—19g2o, là 
tông bí thư Đảng cộng sản Anh.— 
662. 

lôp-ƒê, A. A. (1883—to27)— nhà 
ngoại giao xô-viết nổi tiếng. — 86. 

Iu-đê-nich, N. N. (i86a—roa3) — đại 
tướng quân đội Nga hoàng. Sau 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười, là tổng tư lệnh quân đội 
bạch vệ Tây-Bắc. Năm Ioro, hai 
lần mưu toan chiểm Pê-trô-grat 
(Lê-nin-grat) nhưng không có kêt 
quả. Bị Hồng quân đánh tan tháng 
mười một 1org, rút đến E-xtô-ni. 
Bạch vệ lưu vong. — 595, 597; 599, 
6oo, 620, 733, 771. 

I-um, Đa-vữ (1711—1776) — triết gia 
Anh, nhà duy tâm chủ quan, người 
theo chủ nghĩa bât khả tri, nhà kinh 
tê: trong triết học thì tiếp tục sự 
phát triển cảm giác luận của Lôc- 
cơ mà Bec-cli, đã bắt đầu trong 
tinh thần duy tâm. — 25 

T-xup, I. A. (t87B—1o2o) — đảng viên 
xã hội-dân chủ, men-sê-vích. Đên 
năm rọr7, là ủy viên ban chấp 
hành znen-sê-vích Mạc-tư-khoa, có 
chân trong Ban châp hành Xô-viết 
Mạc-tư-khoa. — 529; 530. 


K 


Ke-xtơ-ne,  Fri-xơ — nhà 
Đức. — 207; 210; 211. 
Kec-gien-xep (Lê-bê-đep), P. M. (18B 
—1o4o) — nhà hoạt động Đảng và 
Nhà nước xô-viêt; sử gia, nhà 
chính luận. Đảng viên ĐCNXHDCN 
từ 1004. — 822. 

Kê-ren-xki, A. F. (I88I—1g7o) — 
đảng viên xã hội - cách mạng. Trong 
cuộc đại chiên đê quốc chủ nghĩa, 


kinh tê 


57» 


người xã hội - sô-vanh cuồng nhiệt. 
Sau cách mạng dân chủ tư sản tháng 
Hai 1ọ17, là bộ trưởng tư pháp, 
bộ trưởng chiên tranh và hải quân, 
sau đó làm thủ tướng Chính phủ 
lâm thời tư sản và tổng tư lệnh 
tôi cao. Sau Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười, chông Chính 
quyền xô-viết, năm 1918, chạy ra 
nước ngoài.— 31Ố, 3Õ7; 415, 419; 
432, 434: 453. 454: 455; 456; 457; 
462, 467, 4Ô9, 472; 474: 475; 477: 
487, 489, 492, 622, 653, 663, 678, 
79, 733. 

Khô-đô-rôp-xki, I. I. (1885—194o)— 
đàng viên ĐCNXHDCN từ 19o3. 
Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười, làm công tác đảng, 
quân sự và xô-viết.— 8o4, 8o5. 

Ki-skm, N. M. (1864—193o) — một 
trong những thủ linh của đảng 
dân chủ lập hiên. Bộ trưởng trong 
thành phần cuổi cùng của Chính 
phủ lâm thời tư sản.—426; 434; 
456; 472- 

Km-ken, Gôt-ƒrit (r8i5s—1882) — thi 
sĩ và nhà chính luận Đức, một 
trong những thủ lĩnh của phái lưu 
vong tiểu tư sản ở Luân-đôn, 
đã đâu tranh chỏng Mác và Ăng- 
ghen. — 51. 


L 


L.L.-xem Hec-man La-đi-xla-ut. 

La-bri-ô-la, Ac-tu-rô (1873—1959) — 
nhà hoạt động chính trị Ý, luật gia 
và nhà kinh tế; một trong những 
thủ lĩnh của phong trào chủ nghĩa 
công đoàn ở Ý. — 3o. 

La-gac-đen, Iu-be (sinh 1874) — nhà 
hoạt động chính trị tiểu tư sản 
Pháp, người theo chủ nghĩa công 
đoàn vô chính phủ. — 3o 


Lan-xbơ,  An-fret (sinh 1872) — 


900 Bảng tên người 


nhà kinh tê tư sảnh Đức. — 215, 
220, 241, 281. 

Lan-xbơ-ri, - Jooc (1Bsọ—to4o) — 
một trong những thủ lĩnh của 
Công đảng Anh.— 648. 

Lat-xan, Fec-di-nang (t82s—1864) — 
nhà xã hội chủ nghĩa tiểu tư sản 
Đức, người sáng lập của một trong 
những biên tướng của chủ nghĩa 
cơ hội trong phong trào công nhân 
Đức, tức là chủ nghĩa Lat-xan. — 
51, 373, 376, 383. 

Lau-ƒen-be, Hen-rih (Ec-le) Cac 
(1872—1932) — đảng viên xã hội - 
dân chủ tả phái, nhà chính luận. 

Sau Cách mạng tháng Mười 
một, vào Đảng cộng sản Đức, trong 
đó chẳng bao lâu thì cẩm đầu phái 
đôi lập tả khuynh. Năm Iọ1g, 
bị khai trừ ra khỏi ĐCSĐ. — 656, 

Len-tsơ, Pa-un (1873—1926) — đàng 
viên xã hội - dân chủ Đức, người 
sô-vanh. Năm 122, theo yêu cẩu 
của đảng viên ở cơ sở đảng xã 
hội - dân chủ Đức; đã bị khai trừ 
ra khỏi đảng. —185. 

Lê-ghiên, Các (i86r—102o) — đảng 
viên xã hội-dân chủ phái hữu; 
một trong những thủ lĩnh của 
công đoàn Đức, theo chủ nghĩa 
xét lại.— 206, 343; 345; 406, 407. 

Lê-ông XIII (Giô-ac-ki-nô Vin-sen- 
xô, bá tước Pet-si) (1Bio— 1903) — 
giáo hoàng La-mã (đầu 18;8).—155. 

Li-be (Gôn-đơ-man) IM. I. (r88o— 
1037) — một trong những thủ lĩnh 
men-sê-vích. Có thái độ thù địch 
với Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười. Sau cách mạng làm công tác 
kinh tê. — 428. 

Li-ƒơ-man, Rô-be (1874—1941) — nhà 
kinh tê tư sản Đức, giáo sư. Tác 
giả của một số tác phẩm về các 
vân để kinh tê và xã hội. — 207; 
2o8, 216, 231, 255; 290, 206, 


Lim-côn, Au-ra-am  (i8oo—1I86s) — 


nhà hoạt động quôc gia lỗi lạc 
của Mỹ, tổng thông Mỹ (I86I— 
186g). Trong cuộc nội chiên 1863— 
186s, lãnh đạo các bang miền Bắc. 
Tháng tư 1865, bị một tên tay 
sai của bọn chủ nô giết chết. —289. 


Lip-man, F. (Ghec-sơ, P. Đ.) (sinh 


188a) — người thuộc phái Bun nỗi 
tiêng. — 637. 


Lip-nêch,  Cac (187r1—1gr9) — nhà 


hoạt động lỗi lạc của phong trào 
công nhân Đức và quốc tê. Chiên 
sĩ đâu tranh tích cực chông chủ 
nghĩa cơ hội và chủ nghĩa quân 
phiệt. Ngay từ đầu đại chiên để 
quôc chủ nghĩa, cương quyêt chồng 
việc ủng hộ chính phủ «của mình› 
trong cuộc chiên tranh ăn cướp; 
trong toàn bộ nghị viện Đức chỉ 
có một mình Lip-nêch bỏ phiêu 
chông các ngân sách quân sự. Một 
trong những nhà tổ chức và lãnh 
đạo của ‹Hội Xpac-ta-quyty cách 
mạng, là rnột trong những sáng lập 
viên của Đảng cộng sản Đức và 
vị lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của 
công nhân hồi tháng giêng 1Iọ1g. 
Sau khi cuộc khởi nghĩa bị đàn áp; 
Lip-nêch đã bị giết hại một cách 
đã man. — 552, 637, 644. 


Lip-nêch, Vin-hem  (t826—1goo) — 


nhà hoạt động nỗi tiêng của phong 
trào công nhân Đức và quốc tê, 
một trong những nhà sáng lập và 
vị lãnh tụ của Đảng công nhân xã 
hội - dân chủ Đức. Tham gia tích 
cực vào hoạt động của Quốc tế I 
và tô chức Quốc tê II.—37, 28, 
261, 3623, 784. 


Lôi Jooc-jơ, Đê-u (1826—to45) — 


nhà hoạt động quốc gia và nhà ngoại 
giao Anh, thủ lĩnh đảng tự do. 
Đã đóng một vai trò quan trọng 
trong việc gây ra cuộc đại chiên 


Bảng tên người 901 


đê quôc chủ nghĩa lần thứ nhất. 
Những nắm Iọi6—lo22, là thủ 
tướng. Sau Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười, là một trong 
những người cỗ vũ và tổ chức 
cuộc can thiệp vũ trang và bao vây 
chông nước cộng hòa Xô-viêt. — 
66o, 66a—665, 672, 674. 

Lông-ghê, Jan (i826—t1o28) — nhà 
hoạt động của đảng xã hội chủ 
nghĩa Pháp và của Quốc tê II, nhà 
chính luận; con trai của Sac-lơ 
Lông-ghê và Jen-ni Mác. Tích 
cực cộng tác trong báo chí xã hội 
chủ nghĩa Pháp và quốc tê. Một 
trong những thủ lĩnh của cánh 
trung phái trong đẳng xã hội chủ 


ngha Pháp.— 556, 585; 613, 
683, 703. 
Lơ-đơ-bua, Ghê-ooc (I85o—1947)— 


đảng viên xã hội-dân chủ Đức, 
từ 1ooo đên 1ọr8 là nghị viên trong 
nghị viện Đức do đảng xã hội- 
dân chủ cử. Vào Đảng xã hội - dân 
chủ độc lập Đức, là đảng ủng hộ 
phái sô-vanh công nhiên. — 654. 
Lơ-uy, Hec-man (sinh 1881) — nhà 
kinh tê tư sản Đức, giáo sư. Tác 
giả một sô tác phẩm về các vân 
để tư bản tài chính. — 294. 
Lu-na-tsac-xki A. V. (1Š75—1933)— 
nhà cách mạng chuyên nghiệp; 
nhà hoạt động quốc gia nổi tiếng 
của Liên-xô. Sau Đại hội II 
ĐCNXHDCN (rg93), là người bôn- 
sê-vích. Sau Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười, là Dân ủy 
Giáo dục. Từ 193o, là viện sĩ. Nhà 
chính luận, nhà soạn kịch, tác giả 
một sô tác phẩm về nghệ thuật 
và văn học. — 728, 729. 
Lu-bec-xăc, Jan— sĩ quan quân đội 
Pháp, có chân trong phái đoàn 
quân sự ở Nga trong những năm 


Luc-xăm-bua, Rô-zd 


Lut-ui, 


Ly-zt, Lô-tai-e, 


1017—1918. — 541. 

(1871—1o1o)— 
nhà hoạt động lỗi lạc của phong 
trào công nhân Ba-lan, Đức và 
quốc tê, một trong những thủ lĩnh 
cánh tả của Quốc tê II. Ngay từ 
đầu cuộc đại chiên đê quốc chủ 
nghĩa, bà đã đứng trên lập trường 
quốc tê chủ nghĩa. Là một trong 
những người có sáng kiên lập ra 
nhóm Quốc tê, sau đổi tên là 
nhóm 4%pac-ta-quyÐ, rồi lại đồi 
là đội Xpac-ta-quyt). Sau Cách 
mạng tháng Mười một ở Đức, 
bà giữ vai trò lãnh đạo trong Đại 
hội thành lập Đảng cộng sản Đức. 
Tháng giêng rọro, bà bị bắt và bị 
bọn phản cách mạng sát hại.— 
4oo, 639. 

Van-tơ  (185o—1942) — đại 
tướng, nam tước; một trong những 
đại biểu của giới quân phiệt đề 
quộc chủ nghĩa Đức. Tháng ba 
1o2o, là rmmột trong những người 
lãnh đạo của cái gọi là cuộc phiên 
loạn Cap›; tức là cuộc nỗi loạn phản 
cách mạng, do giới quân phiệt 
Đức tô chức để phục hồi chê độ 
quân chủ và lập lại nền chuyên 
chính quân sự ờ Đức. — 685, 686. 
Ep-ghê-n— nhà 
kinh tê tư sản Pháp, tác giả một 
sô tác phầm về các vân để tài chính 
và chính trị — 237, 238. 


M 


Ma-clin, Jôn (187o—1923) — nhà hoạt 


động nỗi tiêng của phong trào công 
nhân Anh. Trước đại chiến thứ 
nhất, theo cánh tả của Đảng xã 
hội chủ nghĩa Anh và trở thành 
một thủ lĩnh của cánh đó ở Ê-côt-xơ. 
Trong thời gian chiên tranh, đứng 
trên lập trường quôc tê chủ nghĩa. — 
554. 


909 Bảng tên người 


Ma-li-nôp-xki, R. Ư. (r1876—ror8) — 
đại biểu Đu-ma Quốc gia IV, có 
chân trong đảng đoàn bôn-sê-vích 
tại Đu-ma. Sau này bị vạch mặt 
là một kẻ khiêu khích, mật thám của 
cảnh sát Nga hoàng. Năm 1918, bị 
đưa ra tòa án và xử bắn. — 626. 

Ma-nu-i-lôp, A. A. (r861—ro2o) — 
nhà kính tê tư sản Nga, nhà hoạt 
động nỗi tiếng của đảng dân chủ 
lập hiên. — 162, 

JMa-rinh, Hen-rich (1882—1o42)— 
đảng viên xã hội-dân chủ Hà- 
lan. Từ Iooa; là đảng viên Đảng 
xã hội-dân chủ Hà-lan. Trong 
những năm IoI12—loro, sông ở 
đảo I-a-va; trở thành đảng viên 
của Đảng cộng sản I-a-va và Hà- 
lan. Là đại biểu tại Đại hội II Quôc 
tê Cộng sản. — 7o6. 

Ma-xiôp, P. P. (i867—1o46) — nhà 
kinh tế, đảng viên xã hội - đân 
chủ, tác giả một sô tác phẩm về 
vân để ruộng đất, trong đó mưu 
toan xét lại những luận điềm cơ 
bản của chủ nghĩa Mác về chính 
trị kinh tê học. Từ 1go4 đên 1017, 
là men-sê-vích. Sau Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười, rời 
bỏ hoạt động chính trị; làm công 
tác sư phạm và khoa học. — 550; 
551. 

Mac-Đồô-nan, Jem-xơ Ram-xây (1866— 
1937) — nhà hoạt động chính trị 
Anh, một trong những người sáng 
lập và thủ lĩnh của Đảng công nhân 
độc lập và Công đảng Anh. Đầu cuộc 
đại chiến đê quôc chủ nghĩa, đứng 
trên lập trường hòa bình chủ nghĩa, 
sau thì công khai ủng hộ giai câp tư 
sản đê quỏc chủ nghĩa. Là thủ 
tướng Anh trong những nắm 1924 
VÀ IQ2Q—1931.—197, 585. 

Mac-Ma-hông, Pa-tri-xơ (t8o8—18o3) 
— nhà hoạt động quốc gia và quân 


sự Pháp, người theo chủ nghĩa 
quân chủ. Khi làm tư lệnh quân 
đội phản cách mmạng của phái Vec- 
xây, đã tô chức cuộc đàn áp tàn bạo 
đôi với những người chiên đâu 
anh dũng bảo vệ Công xã Pa-ri, 
năm 171. — 414. 


jMMac-khơ-lep-xkL  lu-li-an  (r866 — 


1925) —nhà hoạt động nổi tiếng 
của phong trào công nhân Ba-lan, 
Đức và quốc tê. 

Năm 1918, sang nước Nga xô-viêt; 
được bầu vào Ban chấp hành TƯ 
các %Xô-viêt toàn Nga và làm ủy 
viên của Ban châp hành ây cho 
đên khi qua đời. Đã tham gia vào 
việc thành lập Quôc tê Cộng sản. 
Tác giả một số tác phẩm về các 
vân để kinh tê, lịch sử Ba-lan và 
quan hệ quốc tế. — 6o4. 


Mac-tôp, L. (Xê-đec-ba-um, Tu. O.) 


(1873—1923)— một trong những 
thủ lĩnh của chủ nghĩa mmen-sê-vích. 
Sau Cách mạng tháng Hai IọI7, 
cảm đầu nhóm men-sê-vích quốc 
tê chủ nghĩa. Sau Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa tháng Mười, chạy 
sang phe thù địch công khai đôi 
với Chính quyền xô-viêt. Năm rọ2o, 
lưu vong ra nước ngoài.—rog, 
27, 303; 505, 59o. 


JMMac-tư-nôp, A. (Pi-ke, A. X.) i86s— 


1035) — một trong những thủ lĩnh 
của «chủ nghĩa kinh tê, nhà hoạt 
động nỏi tiêng của chủ nghĩa men- 
sê-vích.—50, 63, 74, Q8, o5, 
1O7—IO9, I13, 124, T37, I5O, 
156—158. 


Mãc-no, NÑ. I. (1884—1o34) — tên 


đầu sỏ của các đội phản cách 
mạng vô chính phủ của phú nông 
(cu-lắc) ở U-cren, chỗng Chính 
quyển xô-việt trong những năm 
1g18—1921.—733. 


Me-rơ-hem,  An-Ƒông-xơ  (r88i— 


Đảng tên người 903 


1925) — nhà hoạt động công đoàn 
Pháp, theo chủ nghĩa công đoàn; 
từ 1005; là một trong những thủ 
lĩnh của liên đoàn công nhân luyện 
kim và Tổng liên đoàn lao động 
Pháp; đứng trên lập trường chủ 
nghĩa xã hội - sô-vanh và chủ nghĩa 
cải lương công nhiên. — Õgo, 
Mê-rinh,  Frang-xơ  (r846—rorg) — 
nhà hoạt động lỗi lạc của phong 
trào công nhân Đức, một trong những 
thủ lĩnh và nhà lý luận của cánh 
tả đảng xã hội-dân chủ Đức. 
Thủy chung bảo vệ chủ nghĩa 
quôc tê, chào mừng Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười. Là 
tnột trong những nhà lãnh đạo của 
«Hội Xpac-ta-quyb cách mạng, hội 
này đã đóng một vai trò quan trọng 
trong việc thành lập Đảng cộng 
sản Đức. — go, 163, 333. 
J1Mi-khai-lôp-xki, Ñ. K. (t842—1oo4)— 
nhà lý luận nỏi tiếng nhât của phái 
dân túy tự do, nhà chính luận, 
nhà phê bình văn học, triết gia 
thực chứng luận. — 212. 
Mi-lê-răng, — A-lec-xăng Ê-chiên 
(r85o—1942) — nhà hoạt động chính 
trị Pháp. Trong những năm go, 
theo những người xã hội chủ nghĩa, 
cẩm đầu xu hướng cơ hội chủ nghĩa 
trong phong trào xã hội chủ nghĩa 
Pháp. Năm I8oo, tham gia chính 
phủ tư sản phản động, trong đó 
đã cộng tác với đại tướng Ga-li- 
fe là tên đao phủ của Công xã Pa- 
Ti. —2Q, Ô3, IO7, 137, 197; 294. 
Mi-li-u-côp, P. N. (185o—1943) — 
thủ lĩnh đảng dân chủ -lập hiên, 
nhà tư tưởng của giai cấp tư sản 
để quốc chủ nghĩa ở Nga, sử gia 
và nhà chính luận. Năm 1Ior7, có 
chân trong Chính phủ lâm thời 
tư sản. Sau Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười, là một 


trong những người tổ chức cuộc 
can thiệp vũ trang nước Nga xô- 
viêt; hoạt động tích cực trong bọn 
bạch vệ lưu vong. — 551. 

Mooc-gan, Jôn Piêc-pông (t867—1943) 
— nhà tỷ phú Mỹ, người cẩm đầu 
nhà băng lớn nhât của Mỹ được 
thành lập giữa thê kỳ XIX. Nhà 
băng của Mooc-gan cảm đầu những 
giới phản động và hiêu chiến nhất 
của tư bản tài chính Mỹ, bọn này 
quyêt định chính sách đề quôc chủ 
nghĩa của Mỹ. — 224, 254. 

Mô-đi-gơ-1i-a-ni, Vit-tô-ri-ô Ê~-ma-nu-et 
(1872—1947)—nhà hoạt động 
của Đảng xã hội chủ nghĩa Ý, 
theo chủ nghĩa cải lương. — 688. 

Mô-ri-xơ, Hen-ri C. (sinh 1868) — 
sử gia Mỹ. — 258. 

Môn,  T-ô-xịp (1812—1849) — nhà 
hoạt động nổi tiếng của phong trào 
công nhân Đức và quốc tê, ủy viên 
Ban châp hành Trung ương Liên 
minh những người cộng sản, tham 
gia cuộc cách mạng 1848—184o. — 
163. 

Mông-te-xki-ơ, Sac-lơ Lu-i (t68g— 
1755) — nhà xã hội học tư sản lỗi 
lạc của Pháp, nhà kinh tê và nhà 
văn. Đại diện của phái Khai sáng 
thê kỷ %XVIII, nhà lý luận của chủ 
nghĩa quân chủ lập hiển. — 351, 

jMMuyn-bec-gơ,  Ac-tua (1847—1go7) — 
nhà chính luận tiểu tư sản Đức; 
đã việt một số tác phẩm về lịch sử 
tư tưởng xã hội ở Pháp và Đức, 
phê phán chủ nghĩa Mác.— 24. 


N 


Na-đê-giơ-đìn, L. (Zê-len-xki, E. Ô.) 
(1877—1oos) — lúc bắt đầu hoạt 
động chính trị là người dân túy; 
tham gia tổ chức xã hội - dân 
chủ. Chông tờ «Tia lửa» của Lê-nin. 
Sau Đại hội II ĐCNXHDCN 


904 


Bảng tên người 


(roo3); cộng tác trong những xuât 
bản phẩm men-sê-vích. — 1o2. 

Na-hừn-xơn, M. Ï. (Xpec-fa-tơ) (sinh 
I188o) nhà kinh tế và nhà 
chính luận mmen-sê-vích. — 292, 295. 

Na-pô-lê-ông I (Bô-na-pac)  (1769— 
182ar) — nhà chỉ huy quân sự lỗi 
lạc của Pháp, người tổng tài đầu 
tiên của nước cộng hòa Pháp (17o9— 
18o4); hoàng đê nước Pháp (I8o4— 
1814 Và IỔ15). —370; 553. 

Na-pô-lê-ông III (Bô-na-pac, Lu-i; 
Lu-i Na-pô-lê-ông)  (t8o8—1873) 
— hoàng đê Pháp từ 1852 đên 187o, 
cháu của NÑa-pô-lê-ông I. Sau khi 
cách mạng 1848 thât bại, được 
bảu làm tổng thông nước Cộng 
hòa Pháp; đêm 1 rạng 2 tháng chạp 
18s1, làm đảo chính. — 328, 520. 

Na-tan-xôn, M. A. (I8so—Ig19) — 
đại diện của phái dân túy cách mạng, 
sau này là đảng viên xã hội - cách 
mạng. Sau cách mạng dân chủ tư 
sản tháng Hai 1917; là một trong 
những người lãnh đạo đảng xã hội - 
cách mạng phái tả. Năm 1918, đã 
lên án cuộc nổi loạn của phái tả 
xã hội- cách rnạng chông Chính 
quyền xô-việt. — 653- 

Náy-mac, An-ƒret — nhà kinh tê - 
thông kê tư sản Pháp. — 242; 290. 

Ni-cô-lai II (Rô-ma-nôp) (Đẳm máu) 
(868—ro18) — hoàng đê cuôi cùng 
của nước Nga, trị vì từ 1894 đên 
1017- — 90; gỗ; 154. 

Ni-ki-tin, A. M. (sinh 1876) — men- 
sê-vích, là bộ trưởng trong Chính 
phủ lâm thời tư sản. — 429; 456. 

Nô-xke, Gu-xfa-U0 (1868—1946) — 
một trong những thủ lĩnh cơ hội 
chủ nghĩa của Đảng xã hội - dân 
chủ Đức. Những nắm 1919—1920, 
là bộ trưởng chiến tranh; đã tô 
chức cuộc đàn áp công nhân Bec- 
lanh và ám sát CC. Lip-nêch và 


R, Luc-xăm-bua.—198, 659, 66o, 
68o. 


Ô 


Ôn-đen-buộc, X. X. (chềt 1o4o)— 
nhà bình luận chính trị và cộng 
tác viên tạp chí bạch vệ Tư tưởng 
Nga» xuât bản ö Pra-ha năm 1022. — 
797- 

Ô-oen, Rô-be (1771—1858) — nhà xã 
hội chủ nghĩa không tưởng vĩ đại, 
người Anh. — 811. 

Ô-oen-xơ, IMi-kha-in-Jô-zep (IBso— 
1022)—nhà sáng ch Mỹ 
đã phát minh ra máy làm chai, 
sau này là nhà công nghiệp trong 
ngành ây. — 279. 

Ô-xin-xki, N. (Ô-bô-len-xki, V. V.) 
(1887—1g28) — đẳng viên đẳng bôn- 
sê-vích từ 1907. 

Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười, làm công tác lãnh 
đạo trong các cơ quan xô-việt và 
đảng. Năm 1918, người cộng sản 
phái tả. Năm Io2ao—loaI, tích 
cực tham gia nhóm chông đẳng 
«chủ nghĩa tập trung dân chủ›; 
năm 1023, theo phái đôi lập của 
Tơ-rôt-xki. — 531, 532. 


P 


Pac-vu-xơ (Ghen-făng, A. L.) (tBố9— 
1929) — men-sê-vích, cuỏi những 
năm oo—đầu thê kỳ X%, hoạt 
động trong hàng ngũ đảng xã hội - 
dân chủ Đức. Trong những năm 
phản động, rời khỏi đảng xã hội- 
dân chủ; trong cuộc đại chiên thứ 
nhất, là người xã hội - sô-vanh.—. 
187. 

Đai-sơ, Giooc-giơ (1867—1os7) — nhà 
kinh tê tư sản Anh, nhà thông kê, 
người theo chủ nghĩa hòa bình. 
Tác giả của một sô tác phẩm về 


Bảng tên người 905 


các vân để kinh tê và chính trị thể 
giới. — 245, 249. 

Pan-nơ-cuc, Ăng-tô-nỉ  (r87a—rg6o) 
— đảng viên xã hội - dân chủ Hà- 
lan. Trong cuộc đại chiên đê quốc 
chủ nghĩa; là người theo chủ nghĩa 
quôc tê. Trong những năm 1ọ18— 
1021, vào Đảng cộng sản Hà-lan 
và tham gia hoạt động của Quốc 
tê cộng sản. Đứng trên lập trường 
cực tả, bè phái.— 4oo—4o4. 

Đan-tsin-xii, P. I. (chêt 1g3o) — kỹ 
sư, người tổ chức xanh-đi-ca 
«Prôđugôm›, có liên hệ chặt chế với 
các giới ngân hàng. Sau Cách mạng 
tháng Hai, là thứ trưởng trong 
Chính phủ lâm thời tư sản, là người 
cô vũ những cuộc phá hoại ngẩảm 
của những nhà công nghiệp. —216. 

Đăng-khơc-xtơ,  Xữn-uia E-xte-lơ 
(r88a—1o6o) — nhà hoạt động của 
phong trào công nhân Anh. Sau 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười, đã đâu tranh đòi châm đứt 
vũ trang can thiệp của các nước 
đê quỏc chủ nghĩa chông nước Nga 
xô-việt. Tham gia Đại hội II của 
Quốc tê Cộng sản. Năm 1921, vào 
Đảng cộng sản Anh, nhưng chẳng 
bao lâu bị khai trừ ra khỏi đẳng vì 
không chịu tuân theo kỷ luật đảng. — 
658, 66, 662, 663. 

Pet-lui-ra, X. V. (1871926) — một 
trong những thủ lĩnh của phái quôc 
gia tư sản ở U-cren. Trong cuộc 
vũ trang can thiệp và nội chiên, 
là một trong những tên đầu sò 
của lực lượng phản cách mạng ở 
U-cren. — 733. 

Pê-rê-uec-zep, P. Ñ. — trạng sư, người 
theo phái lao động, gẩn gũi phái 
xã hội - cách mạng. Sau cách mạng 
dân chủ tư sản tháng Hai 1917, 
tham gia Chính phủ lâm thời tư 
sản. — 465. 


58—2886 


Pi-a-ta-cỗp, 


Pin-xut-xki, 


ĐPê-sê-khô-nôp, A. V. (I867—1933)— 


nhà hoạt động xã hội và nhà chính 
luận tư sản. Sau Cách mạng tháng 
Hai l1ọI7, có chân trong Chính 
phủ lâm thời tư sản. Sau Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười, 
chông Chính quyền xô-viễt, từ 1922; 
là bạch vệ lưu vong. — 25; 441; 4Õ1. 


Đê-tơ-run-ki-ê-uich, I. 1. (1884—1928) 


—địa chủ, thân hào hội đồng địa 
phương tự trị, đẳng viên dân chủ 
lập hiên. Một trong những người 
sáng lập và thủ lĩnh nỗi tiếng của 
đảng dân chủ-lập hiên, chủ tịch 
TƯ đảng ây. Sau Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa tháng Mười, là bạch 
vệ lưu vong. — 9o, 147; II. 

G. L. (i8go—1937) — 
có chân trong đảng bôn-sê-vích 
từ Iọoro. Sau cách mạng dân chủ 
tư sản tháng Hai 1o17, chồng lại 
đường lôi của Đảng tiên hành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

Từ 1o2ao, làm công tác kinh tê 
và xô-viet. Nhiều lần chông đường 
lôi lê-nin-nít của Đảng. Năm 1923, 
hoạt động tích cực trong phái đỏi 
lập của Tơ-rôt-xki. Do hoạt động 
bè phái, nên bị khai trừ ra khỏi 
Đảng. — 798. 


ĐPi-ôt I Đại đề (1672—1725) — Nga 


hoàng từ 1682 đến 1725; vị hoàng 
đê toàn Nga đầu tiên. — 5232. 
lu-zep (I86?—1935) — 
nhà hoạt động quôc gia phản động 
của nước Ba-lan tư sản và địa chủ; 
kẻ độc tài phát-xít. Năm 1oao, là 
một trong những người tô chức 
cuộc chiên tranh của nước Ba- 
lan địa chủ bạch vệ chồng Nhà 
nước xXô-việt. — 771. 


Đlê-kha-nôp, G. V. (i8s6—1g18) — 


nhà hoạt động lỗi lạc của phong 
trào công nhân Nga và quộc tê, 


906 Bảng tên người 


người đầu tiên tuyên truyền chủ 
nghĩa Mác vào nước Nga. 

Sau Đại hội II ĐCNXHDCN 
(reo3); Plê-kha-nôp đứng trên lập 
trường điều hòa với chủ nghĩa cơ 
hội, sau đó thì theo phái men-sê- 
vích. Trong cuộc đại chiên thứ nhât 
(toI4—1918); đứng trên lập trường 
chủ nghĩa xã hội -sô-vanh. Sau 
cách mạng dân chủ tư sản tháng 
Hai Io17, Plê-kha-nôp trở về Nga, 
ủng hộ Chính phủ lâm thời tư sản; 
có thái độ tiêu cực đổi với Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười. 
—^25, 33, 144, 189, 30Ó, 337; 
349, 288, 4o6, 434; 46o—462. 

Pô-crôp-xki, M. N. (i868—1932) — sử 
gia và nhà hoạt động chính trị xã 
hội, đảng viên ĐCNXHDCN từ 
1gos. Trong thời gian ký kẻt hòa 
ước Bre-xtơ, là người cộng sản 
phải tả». — 529. 

Pô-mi-a-lôp-xki, NÑ. GŒ. (t82s—1863)— 
nhà văn dân chủ Nga. — 387; 535. 

Pô-tơ-re-xôp, A. N. (Xta-rô-ue) (r86g 
—1934) — một trong những thủ lĩnh 
của chủ nghĩa men-sê-vích. Trong 
những năm phản động (19o7—1910); 
là nhà tư tưởng của phái thủ tiêu. 
Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười, lưu vong; ở nước 
ngoài thì công kích nước Nga xô- 
viêt.—26o, 287, 306, 4oÔ. 

Prô-cô-pô-uich, X. N. (1871—1935)— 
nhà kinh tê và nhà chính luận tư 
sản, người đại diện nỗi tiếng của 
schủ nghĩa kinh tê›, một trong những 
người tuyên truyền chủ nghĩa Bec- 
stanh ở Nga. Năm Igoô, ủy viên 
TƯ đảng dân chủ- lập hiển. Năm 
19017, có chân trong Chính phủ 
lâm thời tư sản. Năm 1922, do hoạt 
động chồng Chính quyển xô-viểt, 
bị trục xuất ra nước ngoài. — 
429. 


Pru-đông, Pi-e Giô-zep (iBoo—1863) 


— nhà chính luận, nhà kinh tê và 
nhà xã hội học Pháp, nhà tư tưởng 
tiểu tư sản, một trong những người 
sáng lập ra chủ nghĩa vô chính 
phủ. —354; 355, 357, 30, 373, 
393; 395, 402. 


Ọ 


Quen-sơ, Tổ-mat (i886—ro54) — nhà 


xã hội chủ nghĩa Anh, sau đó là 
người cộng sản; nhà hoạt động công 
đoàn và nhà chính luận. Từ IọIo, 
tích cực hoạt động để thành lập 
đằng cộng sản ở Anh. Là đại biểu 
tại Đại hội II Quốc tê cộng sản. 
Năm 192o, vào Đảng cộng sản Anh, 
trong những năm 19223—1925 là 
ủy viên TƯ đảng. — 7Io. 


R 


Ra-đệch, C.  B. (188ã—1939) — từ 
đầu những năm go, đã tham gia 
phong trào xã hội-dân chủ ở 
Ga-li-xi, Ba-lan và Đức. Trong 
cuộc đại chiên đề quốc chủ nghĩa, 
đứng trên lập trường quôộc tế 
chủ nghĩa, nhưng dao động về 
phía chủ nghĩa trung phái. Có chân 
trong đảng bôn-sê-vích từ 1917. 
Trong thời gian thảo luận hòa 
ước Bre-xtơ, là pgười cộng sản 
phái tả». Từ 1923, tích cực hoạt 
động trong phái đôi lập của Tơ- 
rôt-xki. Bị khai trừ ra khỏi đẳng. 
—aoo. 


Ren-ne, Cac (r87o—1gso) — nhà hoạt 


động chính trị Áo, thủ lĩnh và nhà 
lý luận của phái hữu xã hội - dân 
chủ Áo. Một trong những tác giả 
của thuyết dân tộc chủ nghĩa tư 
sản (tự trị văn hóa dân tộc". — 
181, 549. 


Bàng tên người 907 


Ri-cac-đô, Đa-Dpit (I772—1823) — nhà 
kinh tê Anh lỗi lạc, tác giả của những 
tác phẩm hoàn thiện chính trị kinh 
tê học cổ điển tư sản. —o, 
iữ-xe,  la-côp  (t8sa—1o32) — nhà 
kinh tê và nhà hoạt động ngân hàng 
Đức. — 2o7, 216, 22a, 226, 2ar, 298, 
302. 
lêô-đi-tsep, F. I. (sinh 1856) — địa 
chủ, nhà hoạt động hội đồng tự 
trị địa phương, một trong những 
thủ lĩnh của đảng dân chủ - lập hiền, 
ủy viên TƯ đảng ây. Sau Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười, là 
bạch vệ lưu vong. — 147, I1Ô1, 1Ố2. 
Rôc-ƒen-lơ, jôn ®Đê-mi-xên (183o— 
1937) — người sáng lập ra một 
triểu đại tư bản tài chính ở Mỹ. 
Năm 18;/o, thành lập tơ-rớt dầu 
lửa lớn nhât ‹Xtan-đa Oilb. Dòng 
Rôc-fen-lơ làm chủ nhà băng thương 
mại lớn nhât Mỹ. — 224; 252; 252. 
Rôi, Ma-na-ben-dra Nat (rBoa—1e48) 
— nhà hoạt động chính trị Ân- 
độ. Sau này theo những người 
cộng sản. Đại biểu tại Đại hội II, 
I1II, IV và V của Quốc tê Cộng sản; 
từ 1022, ủy viên dự khuyết và từ 
1o24, ủy viên TƯ Ban châp hành 
Quôc tê Cộng sản. Sau này rời 
khỏi đảng cộng sạn. — 7o6, 7o9. 
Rót, Xê-xin Giớn (1853—19o2) — 
nhà hoạt động quốc gia và chính 
trị phản động Anh, tiên hành chính 
sách thuộc địa của Anh và tuyên 
truyền cho sự bành trướng đề quôc 
chủ nghĩa. Người tổ chức việc 
Anh xâm lược một vùng rộng lớn 
ở Nam Phí, mang tên của ông này, 
là Rô-đê-zi.— 259; 26o, 265. 
Rôt-sinđơ — triểu đại của những 
đại tư bản tài chính kếch xù ở 
Tây Âu. — 252. 
Róôt-zi-an-cô, M. V. (185o—1924) — 
đại địa chủ, một trong những thủ 


58% 


lĩnh của đảng đại tư sản, là đảng 
những người tháng Mười; người 
theo chủ nghĩa quân chủ. Từ tháng 
ba 1orI, là chủ tịch ĐÐu-ma Quốc 
gia III và IV. Sau Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười, chạy 
theo Đê-ni-kin, định thông nhất 
tât cả những lực lượng phái cách 
mạng để đâu tranh chông Chính 
quyền xô-viết, về sau thì lưu vong 
ra nước ngoài. — 626. 

Rơ-năng Ecnet Giô-zep (1828— 
18o2) — nhà khoa học Pháp, sử gia 
nghiên cứu về tôn giáo, triệt gia duy 
tâm. Nổi tiếng vì những tác phẩm 
về thời kỳ sơ khai của việc phổ 
biên Thiên chúa giáo. — 166. 

Rơ-nô-đen, Pi-e (1871—1935) — một 
trong những thủ linh cải lương 
chủ nghĩa của Đảng xã hội chủ 
nghĩa Pháp. — 187, 30, 343, 

Ru-ba-nô-vich, N. A. (i86o—1go2o) — 
một trong những thủ lĩnh xã hội - 
cách mạng. Sau Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười, chông Chính 
quyền xô-viêt.— 18o, 306. 

Ru-gơ, Ac-nôn (I8oa—I88o) — nhà 
chính luận Đức, người thuộc phái 
Hê-ghen trẻ, người câp tiên tư 
sản; một trong những thủ lĩnh của 
phái lưu vong tiểu tư sản Đức ở 
Anh. — 51. 

Ru-xa-nôp, Ñ. X%. (sinh 18so) — nhà 
chính luận, người theo phái Dân 
ý, về sau là đảng viên xã hội - cách 
mạng. Sau Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười, là bạch vệ lưu 
VOHE. — 345. 

Rư-côp, A. I. (r88i—1oz8) — có chân 
trong đảng bôn-sê-vích từ I8oo. 
Sau cách mạng dân chủ tư sản 
tháng Hai, chông đường lỗi lê- 
nin-nít của Đảng, là đường lôi 
nhằm tiền hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 


908 


Bảng tên người 


Sau Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười, làm công tác 
lãnh đạo ở các cơ quan đảng và 
xô-việt. Nhiều lần chông chính 
sách lê-nin-nit của Đảng; tháng 
mười một 1o17, là người chủ trương 
lập chính phủ liên hiệp có phái 
men-sê-vích và xã hội - cách rnạng 
tham gia và tuyên bô rằng không 
đồng ý với chính sách của Đảng, 
rút ra khỏi TƯ và chính phủ; năm 
1028, là một trong những thủ lĩnh 
của xu hướng cơ hội chủ nghĩa 
hữu khuynh trong Đảng. Năm 1937, 
bị khai trừ vì hoạt động chồng đảng. 
— 788. 


s 


$ap-pe, Cac (r812—187o) — một trong 
những nhà hoạt động nổi tiếng của 
phong trào công nhân Đức và quôc 
tê, ủy viên TƯ Liên minh những 
người cộng sản, tham gia cách 
mang 1848—1849. — 163. 
Săm-bec-lanh, Giô-zep (1836—1914)— 
nhà hoạt động chíng trị quôc gia 
Anh; tích cực tiên hành chính sách 
xâm chiêm thuộc địa; là một trong 
những người tổ chức cuộc chiên 
tranh Anh - Bo-ê r8o9——1902. — 259. 
Sáy-đơ-man,  Fi-lip (1865—1939) — 
một trong những thủ lĩnh cánh 
cực hữu cơ hội chủ nghĩa của 
đàng xã hội - dân chủ Đức. Trong 
cuộc Cách mạng tháng Mười 
một 1o18, là người cỗ vũ cỗ động 
việc tàn sát chông phái Xpac-ta- 
quyt. Năm 1grọ, cẩm đẩu chính 
phủ, là một trong những người 
tổ chức vụ đàn áp đẫm máu phong 
trào công nhân Đức những năm 
1018—1021.—198, 306, 343; 345; 
4o6. : 
%e, V. V. (t884—1o4o) — đảng viên 
xã hội - dân chủ men-sê-vích. —583. 


Sin-đơ, Xich-mun (chêt 1932) — nhà 
kinh tê Đức. — 245, 248, 262, 267. 

Snau-đen Fi-lip (I864—1937)— nhà 
hoạt động chính trị Anh. Những 
năm Ig9o2—Ioo6 và 109171920, 
là chủ tịch Đảng công nhân độc 
lập, đại diện cho cánh hữu của đảng 
ây. Từ Ioo6 là nghị viên. Trong 
cuộc đại chiên để quôc chủ nghĩa, 
là người trung phái, người ủng hộ 
việc liên kết với giai câp tư sản. 
Kẻ địch thủ cuồng nhiệt của chủ 
nghĩa cộng sản. — 659, 66o, 663, 666. 

Stơ-rê-ben,  Hen-rich (i86o9—1945) 
— đảng viên xã hội - dân chủ Đức, 
người trung phái. Năm Iọr7, là 
một trong những người có sáng 
kiên thành lập Đảng xã hội - dân chủ 
độc lập Đức. — 556. 

Sữc-sin, Uyn-xtơn (1874—1g63) — nhà 
hoạt động chính trị Anh, đảng viên 
bảo thủ. Những năm 1oI8—1921, 
khi làm bộ trưởng chiên tranh, là 
một trodg những người cô vũ 
sự vũ trang can thiệp chông nước 
Nga xô-viêt. — 6oo, 673, 674. 

Sơ~pen-gơ-le, Ô-xơ~uan (x88o—rg26)— 
triết gia duy tâm tư sản Đức. — 
8o. 

Srô-đơ, Cac (r884—rošso) — đảng 
viên xã hội - dân chủ tả phái, văn 
sĩ và nhà chính luận Đức, — 624. 

Sta-u-xơ, Ê-min-Ghô-ooc (sinh 1827) 
— nhà tài chính và nhà ngân hàng 
Đức. — 253. 

Stiôcne, Mac  (i8o6—r8s6) — triệt 
gia Đức, một trong những nhà tư 
tưởng của chủ nghĩa cá nhân và 
chủ nghĩa vô chính phủ. — 393. 

Sun-xe - Ghê-bec-nit, Ghec-hat (t864— 
1943)— nhà kinh tê tư sản 
Đức, trong những tác phẩm của 
mình, ông ta cô lập luận về khả 
năng thiết lập nền hòa bình xã hội 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa— 


Bảng tên người 


909 


215, 21Ô, 218, 223, 224, 225, 231, 
266, 28o, 284, 3o4. 

Sue-rim, Mac-xi-mi li-an (t8o4—1872) 
— nhà hoạt động chính trị Phổ, 
đại điện của giới quý tộc và quan 
liêu phản động. — 161, 


T 


Tê-lơ, Erê-đê-rich Uyn-xiô-u 
(i86s—1g15) — kỹ sư Mỹ, người 
sáng lập ra hệ thỏng tổ chức lao 
động nhằm tận dụng đến tôi đa 
ngày làm việc và sử dụng hợp lý 
phương tiện sản xuất và công cụ 
lao động. Trong điểu kiện chủ 
nghĩa tư bản, hệ thông đó được sử 
dụng để tăng cường bóc lột những 
người lao động.— 489, 529, 539. 

Tỉ-mi-ri-a-zep, A. K. (188o—1955) — 
giáo sư, tiên sĩ khoa học toán-lý, 
đảng viên ĐCSN(b) từ 1921.— 


777- 

Tô-ma, An-be (1878—1932) — nhà hoạt 
động chính trị Pháp, người xã hội 
cải lương chủ nghĩa. Từ IọIo, là 
một trong những thủ lĩnh đảng 
đoàn nghị trường của đảng xã hội 
chủ nghĩa. — 197. 

Tơ-rôt-xki (Brôn-stanh) L. Ð. (1879— 
104o) — kẻ thù độc ác nhât của 
chủ nghĩa Lê- nin. Tại Đại hội VI 
ĐCNXHDCN(b) năm 1o17, được 
kết nạp vào đảng bôn-sê-vích. Sau 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười, đã giữ một sô chức vụ trong 
cơ quan Nhà nước. Từ 1923, tiên 
hành một cuộc đâu tranh ác liệt 
có tính chất bè phái đẻ chông lại 
đường lôi chung của Đảng, chông lại 
cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa 
xã hội của Lê-nin, tuyên tiuyển 
luận điểm cho rằng chủ nghĩa xã 
hội không thẻ thắng lợi được ở 
Liên-xô. Sau khí đã vạch mặt chủ 


nghĩa Tơ-rôt-xki là một xu hướng 
tiêu tư sản trong đảng, Đảng cộng 
sản đã đập tan nó về mặt tử tưởng 
và tổ chức. Năm 1927, Tơ-rôt-xki 
bị khai trừ ra khỏi đảng; năm 1929, 
do hoạt động chông xô-viết, bị 
trục xuât ra khỏi Liên-xô và năm 
1922, bị tước quyển công dân 
Liên-xô. Khi ở ngoài nước, vẫn 
tiếp tục chỗng Nhà nước xô-việt 
và Đảng cộng sản, chông phong 
tro cộng sản quốc tê.—54; 98, 
454; 796, 797; 798, 799. 

Tơ~-ru-bet-xcôi, X. N. (1862—toos)— 
hoàng tử, theo quan điểm thì là 
người theo chủ nghĩa tự do; triệt 
gia duy tâm. Mưu toan củng cô 
chê độ Nga hoàng bằng cách thi 
hành một hiên pháp ôn hòa. — 147; 
162. 

Trê-uốt, Clau-đi-ô (1868—1933) — 
một trong những thủ lĩnh cải lương 
chủ nghĩa của Đảng xã hội chủ 
nghĩa Ý. — 688. 

Tsai-côp-xk Ñ. V. (18so—to26)— 
người dân tuý, về sau theo phái 
xã hội - cách rnạng. Sau Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười, 
là người tô chức những cuộc nỗi 
loạn chông Chính quyển xô-viết, 
giúp đỡ cho cuộc can thiệp vũ trang 
chông nước Nga xô-viêt.— 427. 

Tsec-nencôp, B. N. (sinh 1883) — 
đảng viên xã hội - cách rmmạng.—583. 

Tsec-nôp, V. M. (1876—1o52) — tnột 
trong những thủ lĩnh và nhà lý luận 
của đảng xã hội - cách mạng. Tháng 
năm — tháng tám 1or7, là bộ trưởng 
nông nghiệp trong Chính phủ lâm 
thời tử sản, tiên hành chính sách 
đàn áp tàn bạo chông nông dân 
đã lây ruộng đât của địa chủ. Sau 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười, là một trong những người 
tổ chức các cuộc nổi loạn chông 


910 


Đảng tên người 


Chính phủ xô-viết. Năm rọao, lưu 
VOnE ra nước ngoài; ở ngoài nước 
vẫn tiệp tục hoạt động chông Liên- 
XÔ. — 30, 31, 344, 345, 373, 288, 
406, 419, 434, 438, 460, 472. 
Tsec-nữ~sep-xki, N. G. (:826—¡88o) 
— nhà dân chủ cách mạng vĩ đại 
của Nga, nhà xã hội chủ nghĩa 
không tưởng, nhà bác học, văn 
sĩ, nhà phê bình văn học; một trong 
những bậc tiền bôi lỗi lạc của phong 
trào xã hội- dân chủ Nga. —5o5, 
652. 
Tsiêc-sơ-ky, Xich-ƒrit (sinh 1872) — 
nhà kinh tê tư sản Đức. — 22o. 
Tsơ-khen-kê-li, A. I. (t874—rgso) — 
đảng viên xã hội - dân chủ, men-sê- 
vích. Sau cách mạng dân chủ tư 
sản tháng Hai Iọi17, là chủ tịch 
Chính phủ lâm thời tư sản Ngoại 
Cap-ca-zơ. Những năm 1o18—1921, 
là bộ trưởng ngoại giao trong chính 
phủ men-sê-vích Jooc-ji, về sau 
là bạch vệ lưu vong. — 287. 
Tsơ-khê-i-zê, ÁN. X. (i864—ro26)— 
một trong những thủ lĩnh của chủ 
nghĩa rmen-sê-vích. Sau cách rạng 
dân chủ tư sản tháng Hai, tích cực 
ủng hộ Chính phủ lâm thời tư sản. 
Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười, là chủ tịch của Quôc 
hội lập hiên phản cách mạng ở 
Jooc-ji, bạch vệ lưu vong. —287. 
Tu-gan - Ba-ra-nôp-xki, M. I. (t86s— 
1oro)—nhà kinh tê tư sản Nga. 
Trong thời kỳ cách rạng Ioo5— 
1goz, là đẳng viên dân chủ-lập hiền. 
Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười, hoạt động tích cực 
phản cách mạng ở -cren. — 284. 
Tu-ra-ti, Fi-lip-pô (1875—1932) — nhà 
hoạt động cải lương chủ nghĩa của 
phong trào công nhân Ý, là một 
trong những người tổ chức ra Đảng 
xả hội chủ nghĩa Ý (i8o2). Tiên 


hành chính sách hợp tác giai cầp 
của giai câp vô sản với giai cầp tư 
sản. Trong cuộc đại chiên thư nhât, 
đã đứng trên lập trường trung 
phái. Có thái độ thù địch đôi với 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười, chông phong trào cách mạng 
của nhân dân lao động Ý. —107, 
1I8, 384, 497, 55, 647. 

Tuôc-ghê-nep, I. X. (t8i8—1883) — 
đại văn hào Nga. — 595. 

Txê-rê-tê-l, I. GŒ. (i88a—1gšsg) — 
một trong những thủ lĩnh của chủ 
nghĩa men-sê-vích. Sau cách mạng 
dân chủ tư sản tháng Hai I1o17, tham 
gia Chính phủ lâm thời tư sản. Sau 
cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười, là một trong những 
người lãnh đạo của chính phủ 
men-sê-vích phản cách mạng Jooc- 
j1, bạch vệ lưu vong. —3o6, 316, 
344, 34Ô, 494, 539, 


U 

U-ep-bơ, Bê-a-tơ-ri-xa (t8s8—ro43)— 
và Xi-nây (t85o—1o47) — hai nhà 
hoạt động xã hội nội tiêng Anh, 
theo chủ nghĩa cải lương, hội viên 
Hội Pha-biêng. Cùng nhau viết 
một sô tác phẩm về lịch sử và lý 
luận của phong trào công nhân Anh. 
Trong cuộc đại chiến thứ nhất, 
đứng trên lập trường xã hội -sô- 
vanh. — 4o4, 558. 

Uôc-ca, L. (I874—1g33)— nhà tài 
chính và công nhiệp Anh. Là chủ 
tịch «Công ty liên hợp Nga-Á›, chủ 
những xí nghiệp khai mò lớn ở Nga. 
Những năm 1I1oati—to2aa, đã đàm 
phán để được nhận những tài sản 
cũ làm tô nhượng. — 792, 794. 


V 


Va-in-côp,  Đa-uit (1877—ro4t) — 
đảng viên xã hội - dân chủ tả phái 


Bảng tên người 911 


Hà-lan, về sau là đảng viên cộng 
sản. — 693. 

Vac-len, Lu-i-Ê-jen (t83o—t87t)— 
nhà cách mạng Pháp, nhà hoạt 
động lỗi lạc của Công xã Pa-ri (1871); 
người theo chủ nghĩa Pru-đông tả 
phái; làm nghề công nhân thợ đan. 
Năm 186s, vào Quốc tê I. Trong 
cuộc Công xã Pa-ri, theo thiểu 
sô tả phái của Công xã, đã chiên 
đầu dũng cảm trên chiến lũy, 
28 tháng năm, bị phái Vec-xây 
bắt được và bắn chêt.— 137,784, 
755- 

Vay-ăng, Ê-đu-a Ma-ri (184o—1o1s)— 
nhà xã hội chủ nghĩa Pháp, là ủy 
viên Tổng hội đồng Quốc tế I; về 
sau là một trong những người 
lãnh đạo của Quốc tê II. Là một 
trong những người có sáng kiên 
thành lập Đảng xã hội chủ nghĩa 
Pháp (roor). Trong cuộc đại chiên 
thứ nhât, là người xã hội - sô-vanh. 
— 648. 

Văng-đec-uen-đơ, Ế-min (r886—o28) 
— thủ lĩnh của Đảng công nhân 
Bi, chủ tịch Cục xã hội chủ nghĩa 
quốc tê của Quốc tê II, đứng trên 
lập trường cơ hội chủ nghĩa cực 
đoan.—29, 187, 230; 2343, 245; 
4o6, 6o7. 

Vây-đơ-may-e, T-ô-xip (1818—+1866) — 
nhà hoạt động nổi tiêng của phong 
trào công nhân Đức và Mỹ, người 
bạn và chiên hữu của C. Mác và 
F. Ăng- ghen. Là hội viên Liên 
minh những người cộng sảm, đã 
tham gia cuộc cách mạng 1848— 
184o ở Đức. Sau khi cách mạng 
thât bại, lưu vong sang Mỹ, tham 
gia cuộc nội chiên (1863—1863) 
ở Mỹ, đứng về phía những người 
miền Bắc. — 333. 

Ven-đen, Fri-đrich (i886—1g6o) — 
đảng viên xã hội - dân chủ tả phái 


Đức, nhà chính luận châm biêm. 
Sau Cách mạng tháng Mười một 
1gr8 ở Đức, và Đảng cộng sản, 
theo phái đôi lập ttả khuynh» trong 
đảng; năm 1o1o, bị khai trừ ra khỏi 
đẳng. — 626. 

Vinhem II (Hô-hen-xô-lec) (185o— 
1041) — hoàng đề Đức và vưa Phỏ 
(t888—1o18) — 191, 241; 557- 

Vin-xơn, Vu-đrô (1856—1924) — tông 
thông Mỹ Io123—1920; một trong 
những người tổ chức chủ yêu của 
cuộc can thiệp vũ trang của các nước 
đề quôc chủ nghĩa chồng nước 
Nga xô-viêt. — 19Ố, 544- 

Vip-pe, R. lu. (1859—1954) — sử gia 
nổi tiếng, giáo sư trường đại học 
tông hợp Mạc-tư-khoa; từ 1943, 
là viện sĩ. — 775. 

Wôn-hem, Frz — đàng viên xã hội- 
dân chủ tả phái, nhà chính luận. 
Cuôi Iọor8, vào Đảng cộng sản 
Đức, cùng với Lau-fen-be, đã cảm 
đầu phái đôi lập ‹tả khuynh› trong 
đảng. Năm IoIo, phái đôi lập «tà 
khuynh› bị khai trừ ra khỏi ĐCSĐ. 
— 626. 

Vrăng ghen, P. N. (1878—rg28) — 
đại tướng quân đội Nga hoàng, 
bá tước, người theo chủ nghĩa 
quân chủ cuồng nhiệt. Trong cuộc 
vũ trang can thiệp và nội chiên, 
là bộ hạ của bọn đề quôc Anh - 
Pháp và Mỹ; một trong những lãnh 
đạo phản cách mạng ở miền Nam 
nước Nga. Tháng tư—tháng tnười 
một 1o2o, là tổng tư lệnh «các lực 
lượng vũ trang Nam Ñga› bạch vệ; 
sau khi Hồng quân đánh tan những 
lực lượng ây, thì chạy ra ngoài 
nước — 738, 771. 


X 
Xa-đun, Jac (1881—1os6) —sĩ quan 
Pháp. Năm lIọI7 được phái sang 


912 


Nga với tư cách sĩ quan của phái 
đoàn quân sự Pháp. Do ảnh hưởng 
của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười, đã trờ thành người 
ủng hộ những tư tưởng cộng sản, 
đã vào phân bộ Pháp của Đảng cộng 
sàn Nga (b) và tình nguyện vào 
Hồng quân. — 54o. 

Xa-vin-côp, B. V. (1879—1925) — nhà 
hoạt động nổi tiềng của đảng xã 
hội -cách mạng, người theo chủ 
nghĩa khủng bồ. Sau Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười, là 
người tổ chức một số cuộc nổi 
loạn phản cách mạng, là người ủng 
hộ việc can thiệp vũ trang chồng 
nước Cộng hòa xô-viễt. — 477, 478, 


496. 
Xac-tô-ri-ux  ƒôn  Van-tec-hau-zen, 
Ô-gut (sinh 1852) —nhà kinh tế 


tư sản Đức. — 779. 

Xanh - Xi-mông, Ăng-ri Ciôt (176o — 
1825) — nhà xã hội chủ nghĩa không 
tưởng vi đại Pháp. — 205. 

Xảm-ba, Mac-xen (1862—1022) — một 
trong những thủ lĩnh cải lương chủ 
nghĩa của Đảng xã hội chủ nghĩa 
Pháp, nhà báo. Từ tháng tám 1g14 đền 
tháng chín 1o17, là bộ trưởng công 
tác xã hội trong «chính phủ vệ quôœ 
để quỏc chủ nghĩa Pháp. — 242. 

Xcôbê-lep M. I. (1885 — 193g) — 
đẳng viên xã hội - dân chủ Nga, men- 
sê-vích. Trong cuộc đại chiên để 
quôc chủ nghĩa, là người trung 
phái. Bộ trưởng trong ChÍnh phủ 
lâm thời tư sản năm 1g17. Sau Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
rời khỏi phái men-sê-vích.— 287, 
244. 

Xe-ra-ti,  Ja-sn-tô Me-nôt-ti (I872— 
1926) — nhà hoạt động nổi tiếng 
của phong trào công nhân Ý, một 
trong những người lãnh đạo của 
Đảng xã hội chủ nghĩa Ý, cùng 


Đảng tên người 


với những người khác đã cẩm đầu 
cánh trung phái trong đảng. Trong 
cuộc đại chiên đẻ quỏc chủ nghĩa, 
là người theo chủ nghĩa quốc tê. 
Tại Đại hội II Quốc tế Cộng sản, 
đã dẫn đầu đoàn đại biểu Ý, năm 
1924, vào Đảng cộng sản Ý, hoạt 
động tích cực trong đảng cho đến 
cuỗi đời mình. — 647. 


Xem-côp-xki, X. (Brôn-stanh, X. Iu.) 


(sinh 1882) — đảng viên xã hội - dân 
chủ, men-sê-vích, cộng tác trong 
các cơ quan của phái men-sê-vích 
thủ tiêu. — 187. 

Xi-ôê-men,  Chê-ooc (183o—lgo1) — 
một trong những nhà đại công 
nghiệp và vua tài chính Đức. Năm 
187o, thành lập «Ngân hàng Đức› 
và làm giám độc ngân hàng. Là 
đại biểu hạ nghị viện Phổ và nghị 
viện Đức. — 232, 250. 

Xiu-ru-pa, A.Đ. (187o—1928) — nhà 
cách mạng chuyên nghiệp, nhà hoạt 
động nỗi tiêng của Đảng cộng sản và 
Nhà nước xô-viết. Từ cuỗi 1921, 
là phó chủ tịch Hội đổng Dân ủy 
và Hội đồng lao động và quốc phòng. 
— 788. 

Xmit, A-đam (1723—179o) — nhà kinh 
tê Anh, đại diện lớn nhât của chính 
trị kinh tê học cỗ điển tư sản — 1Q. 

Xô-rô-kin, P. A. (sinh 188g) — đàng 
viên xã hội - cách mạng. Năm 1g1o— 
1922, dạy xã hội học ở các trường 
cao đẳng Pê-trô-grat. BỊ trục xuất 
ra nước ngoài vì hoạt động phản 
cách mạng. — 777. 

Xpec-ta-to — xem NÑa-him-xơn, M. I. 


Xpen-xe, Hec-be (182o—1go3) — triệt 


gia Anh, nhà xã hội học và tâm lý 
học, nhà tư tưởng của giai câp tư 
sản Anh. — 313. 


Xpi-ri-đô-nô-ua, M. A. (1884—1941)— 


một trong những thủ lĩnh của đảng 
xã hội - cách mạng. Sau cách mạng 


Bảng tên người 913 


dân chủ tư sản tháng Hai 1ọ17, 
là một trong những người tô chức 
cánh tả xã hội-cách mạng; sau 
khi đẳng xã hội- cách mạng phái 
tả được thành lập hồi tháng mười 
một 1ọ17, bà có chân trong TƯ 
đảng ây. Tích cực tham gia cuộc 
nỗi loạn xã hội - cách mạng tả phái — 
phản cách mạng hồi tháng bảy 
1018—415. 

Xta-lin ((Ju-ga-sơ-vi-li), I. V. (187o— 

1953) — 797; 798. 

Xta-rô-ue — xem Pô-tơ-re-xôp, A. N. 

Xtau-nin, Tooc-uan Ô-gut JMa-ri- 
nut (1873—1942) — nhà hoạt động 
quộc gia Đan-mạch, một trong 
những thủ lĩnh cánh hữu của đảng 
xã hội - dân chủ Đan-mmạch và của 
Quốc tê II, nhà chính luận. Trong 
cuộc đại chiên đê quôc chủ nghĩa, 
đứng trên lập trường xã hội - sô- 
vanh. Năm rloI6—tI92o, làm bộ 
trưởng trong chính phủ tư sản 
Đan-mạch. — 343; 4O7. 

Xte-đơ, Vi-li-am Tô-mat (1849—1912) 
— nhà báo Anh. — 259. 

Xitô-lư-pmn, P. A. (1862—1g11)— 
nhà hoạt động quỏc gia nước 
Nga Sa hoàng, từ Igo6 đên 1911, 
chủ tịch Hội đồng bộ trưởng và 
bộ trưởng nội vụ. Tên tuổi của 
%tô-lư-pin gắn liển với thời kỳ phản 
động tàn bạo I907—191O. — 455— 
456. 

Xtơ-ru-uê, P. B. (187o—1g44) — nhà 
kinh tê tư sản Nga và nhà chính 
luận. Từ khi thành lập đảng dân 
chủ lập hiền năm 1go5, là ủy viên 
TƯ đảng ây. Từ đầu đại chiến 
đề quôc chủ nghĩa thứ nhât (1014— 
1or8), là một trong những nhà 
tư tưởng của chủ nghĩa đê quốc 
xâm lược ở Nga. Sau Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười, là 
thành viên trong chính phủ phản 


cách mạng Vrăng-ghen, bạch vệ 
lưu vong.—54; 84, 89, 97, 98, 
Q0, IOO, IOI, 1O2, IO3; IO4, IOỐ, 
1O7, 125, 128, 146, 152, 154, 15Ó, 
327- 


Xu-đơ-cum, An-bec (I871—1944)— 


một trong những thủ lĩnh cơ hội 
chủ nghĩa của đảng xã hội-dân 
chủ Đức, người theo chủ nghĩa 
xét lại. Trong cuộc đại chiên đê 
quôc chủ nghĩa, là người xã hội - 
sô-vanh cuồng nhiệt. — 26o. 


Xu-kha-nôp, N. (Grim-me, N. N.) 


(sinh 1882) — nhà kính tê và nhà 
chính luận, men-sê-vích. Năm 1917; 
được bẩu làm ủy viên Ban châp 
hành %ô-viêt ĐPê-trô-grat; tích cực 
ủng hộ Chính phủ lâm thời tư sản. 
Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười, theo nhóm men-sê- 
vích Mac-tôp. — 813. 

Xu-pan  A-lêc-xăng (1847—1920)— 
nhà địa lý Đức. — 257; 26o. 


z 


Za-xu-lich, V. T. (r84o—to1g) — nhà 


nữ hoạt động nỏi tiêng của phong 
trào dân túy; và sau đó là phong 
trào xã hội - dân chủ ở Nga. Năm 
10oo, tham gia ban biên tập €Tia lửa›. 
Sau đại hội II ĐCNXHDCN (ioo3); 
là một trong những thủ lĩnh của 
chủ nghĩa mmen-sê-vích. — 652. 


Zen-z-nôp, V. M. (sinh (ri881) — 


một trong những thủ lĩnh của 
đàng xã hội-cách mạng, ủy viên 
TƯ của đảng ây. Năm 1917; ủy 
viên Ban châp hành Xô-việt Đê- 
trô-grat, người ủng hộ kêt khôi 
với giai cầp tư sản. Sau Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười, 
bạch vệ lưu vong. — 345. 


914 Bảng tên người 


Zi-nô-ti-ep (Ra-đô-mu-xlơ-xki), Œ. E. 
1882—1926)— ở trong đảng bôn- 
sê-vích từ IooI. Sau cách mạng 
dân chủ tư sản tháng Hai 1917, 
chồng đường lôi lê-nin-nít của Đảng 
về việc tiên hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Sau Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười, làm công tác 
lãnh đạo đảng và xô-việt. Do hoạt 
động bè phái nên bị khai trừ ra 


khỏi Đảng. — 798. 


Zu-ba-tôp, X. V. (1864—1g17)— đại 


tá sen-đẩảm, người cổ vũ và tổ 
chức «chủ nghĩa xã hội cảnh sát» 
(chủ nghĩa u-ba-tôp). Những 
năm 1I9oI—Igo3, tỏ chức những 
hội công nhân cảnh sát nhằm mục 
đích đánh lạc sự chú ý của công 
nhân đôi với cuộc đầu tranh cách 
mạng. — 46, 48, 51, 


MỤC LỤC 


HỎI,tỨa “ềy Ấ 4 0á 20:1 ,ll là ạ § %2 SkQ. QlÀ. (VAO vƯSợt: 4$ 
Vận mệnh lịch sử của học thuyết Các Mác... .. .. . . . . . - ‹ ‹ 
Ba nguồn gôc và ba bộ phận câu thành của chủ ngha Mác... . . . . 
Chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Xét li... . . ./ . (2c (+ €3 vo. 
Cường lĩnh của Chúng tạ ¿ x 4 Eế% £ to ÔA‹ + @ v6 sế Ê Ÿ 
Bắt đầu từ đâu? "`... ..ẽ.... vƯC cà Ác vÒ- SƯ  % 
Mạn đàm với những người bảo vệ chủ nghĩa nh: NA" "sa... 
Hai sách lược của đảng xã hội - dân chủ trong cách mạng dânchủ . . ... 

Lồi tựa :s ‹ ˆ : W4 j 4Ò. s.x hổ xẻ 

1. Một vân đề. thính tr câp tách SẾ 52) lo j 6 VẺ : Anh 

2. Nghị quyết Đại hội III Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga 


về chính phủ cách mạng lâm thời đưa lại cho chúng ta những gì? 
Thê nào là thẳng lợi quyêt định của cách mạng đôi với chê độ 
De dã. in nan... .. la. 
"Thủ tiêu chê độ quân chủ và xây dựng chê độ cộng hòa.. . .... 
Phải dlàm cho cách mạng tiên lên» như thênào?. . . . .. 


. Do đâu mà có nguy cơ làm cho giai câp vô sản phải bó GG 


trong cuộc đâu tranh chồng giai câp tư sản không triệt đẻ?... 

Sách lược tẩy trừ bọn bảo thủ ra khỏi chính phủ... . ... 
Hệ tư tưởng của phái «Giải phóng› và hệ tư km, của phái 
€Tia lửa» mới . s . `. Ặ M.. : 
Thê nào là một chính Đăng đôi lập cực dung trì thời kỳ 
CCCh HH 4v % + 2 Y x SỐ 6 € {4 Ở CS 4 6 


1o. Các công xã cách rạng và chuyên chính dân chủ - 


cách mạng của giai cập vô sản và nông dân. _. x..ẽ.. 


11. So sánh sơ qua một sô nghị quyết Đại hội III của Đảng công nhân 


xã hội - dân chủ Nga và của Hội ngh).............. ... 


12. Nêu giai cấp tư sản lìa bỏ cách mạng dân chủ thì có làm giảm 


13: 


bớt quy mô của cách mạng đi không? . . . CS, Suốn, 

Kêt luận. Chúng ta có đám giành thẳng lợi không? x8 2 “đu 
In. ng ao 2c ban  ácn 
1. Phái hiện thực tự do tư sản tán dương phái ‹hiện thực› xã 
hội -đân chủ Ở chỗ no? vẽ: cv v vs c ‹( S ỔC lv vo v 
1I. Một lần nữa đồng chí Mac-tư-nôp lại làm cho vân để 
(s2u.sac thÊM (3 v 3. 3-4-2. £ % Ý ỐC si ng & 4 4 đ 


105 
100 
119 
123 
132 
143 
143 


150 


916 Mục lục 


III. Quan niệm tư sàn tẩm thường về chuyên chính và quan 


niệm của Mác về chuyên chính... . . . . . . . . . 158 
Tô chức của Đảng và văn học Đảng so. ĐO sẺ !§ Ô 4 € sề có se I10S 
Bàn về khầu hiệu Liên bang châu Âu .. . Số, lái lai đế $/⁄174 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa và quyền dân tộc tự t8 y (để cương . . . 178 
I. Chủ nghĩa đẻ quốc, chủ nghĩa xã hội và việc giải phóng các 
dân tốc lbĩ áp ĐỨC? ¿ố 3s ¿ ở 5 s.a. 6178 
2. Cách Trạng xã hội chủ nghĩa và cuộc đầu tranh giảnh dân chủ . . 170 
z. Ý nghĩa của quyển dân tộc tự quyết và quan hệ của nó với chế 
độ Liên, bang `... Và Su lê c7 Sề ấI lộc c4. JSILGTE 
4. Cách giai cầp vô sản cách: Ki SP) đặt vân đề quyền dân tộc tự quyêt 182 
s. Chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Pru-đông trong vân để dântộc . . . 184 
6. Ba loại nước trong vân để quyền dân tộc tự quyếềt. . . . . . 185 
7. Chủ nghĩa xã hội - sô-vanh và quyền dân tộc tự quyết. . . . . 186 
8. Nhiệm vụ cụ thê của giai câp vô sản trong tương lai gần nhât. . . 188 
9. Thái độ của Đảng xã hội - dân chủ Nga và Ba-lan và của quốc tế II 
đôi với quyển dân tộc tự quyêt.. . . . . . . . . . . 180 
* 
Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản (Bản trình bày 
S050 ri. 00 va ch. 
Lời tựa . Sn-6En l2uIf? 102 
Lời tựa cho các lần xuất bản tin diễng Pháp và tiếng Đức SN. 194 
FỊ, Sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyển . . . . . 20I 
II. Các ngân hàng và vai trò mớicủachúng . . . . . . . 214 
1II. Tư bản tài chính và bọn đầu sổ tài chính... ... . . . 230 
IV. Xuât khẩu tư bản . . . Vi ~. .e....* s 944 
V. Việc phân chia thê giới giữa các tập đoàn tưtbằần, .. . . .24o 
VI. Việc phân chia thể giới giữa các cường quôclớn . . . . 257 
VII. Chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn đặc biệt của chủ nghĩa tư bản . 268 
VIII Tính ăn bám và sự thôi nát của chủ nghĩa tư bản 278 
- IX. Phêphán chủ ngha đêquôc .. . .. . . . . . .287 
%. Địa vị của chủ nghĩa đề quốc trong lịch sử. ... . . . . 3oO 
Nhà nước và cách mạng . . -. - + + + + + * $ cv + +. . - „306 
Tựa lần xuất bản thứ nh... . . . . . . . . . + . . . 20 
Tựa lần xuất bản thứ hai... . . . - .‹ . . ... . . . „308 
Chương I. Xã hộ: có giai cập và nhà nước . . . . . h 209 
1. Nhà nước là sản phẩm của những mâu thuẫn giai n không thể 
điểu hòa được . . - % KÔU ĐK SEN &. vs ớ,. 4/800 
2. Những đội võ trang đặc biệt, nhà tÙyV.V cv V cv... „812 
z. Nhà nước là công cụ bóc lột giai cầp bịáp bức... ...... 315 
4. Nhà nước «tiêu vong› và cách mạng bạo lực... .... ế 218 
Chương II. Nhà nước và cách mạng. Kinh nghiệm những năm 18481 85 324 
1. Hôm trước của cuộc cáchmạng . . . . .‹ .‹ .‹. . . . . . 324 
2. Tổng kết một cuộc cách mạng . _. ốc... 
2. Năm 1852, Mác đã đặt vân để như thể nào? 3L? sac tên c ˆ./3833 


Mục lục 


Chương III. Nhà nước và cách mạng. Kinh nghiệm công xã Pa-ri năm 1871. 
Phân tích của Mác... . . . - - + Ÿ 'x cv & 


917 


335 


1. Hành động của các chiên sĩ công xã anh dũng ở chỗ nào? 6% %4...325 

2. Lây cái gì đề thay bộ máy nhà nước đã bị A “. SA: Ấy - 3239 

2. Thủ tiêu chê độ đại nghị... . . - % \: CC dội cảm 6800 

4. Tổ chức sự thông nhât dântộC . . . - - + + + + 448 

5. Phá hủy nhà nước kýsinh . . . „ . - 351 
Chương IV. Tiệp theo. Những lời giải thích bỏ hi? của -Ang chen `... 
I. Vân để nhà ở... .. #..⁄⁄6. Q6 cÝ- 6 (B& SẮU: sò xe TU 

2. Luận chiên chông bọn vô chu già £ JD)1Z..2<1Š . 355 

2. Thư gửi Bê-ben . . +. SP 6v c0: 4Ý {o E450 

4. Phê phán dự thảo cương : lĩnh 'Eeptiuys CN No lạ s24 402 

5. Bài tựa năm 1801 việt cho quyền «Nội chiên» của Mác % Jš..% 6 œ 0208 

6, Ăng-ghen bàn về sự thủ tiêu chê độ dânchủ . . . . . - - - 373 
Chương V. Những cơ sở kinh tê cho nhà nước tiêu vong . . - - - - 375 
I. Mác đặt vân đề như thê nào . . . - X.. -... 

2. Bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ aghĩa cộng L6ền “cac ... 

2. Giai đoạn đầu của xã hội cộng sản . . . «. + + + + sẻ 282 

4. Giai đoạn cao của xã hội cộng TU 7 ca .ố Vi... 
Chương VI. Bọn cơ hội chủ nghĩa tẩm thường hóa chủ nghĩa Mác „ 392 
1. Luận chiên của Plê-kha-nôp chông bọn vô chính phủ. . . . - 393 

2. Luận chiên của Cau-xki chông bọn cơ hội chủ nghĩa. . . ._ - 394 

3. Luận chiên của Cau-xki chông Pan-ndơ-cuc . . . . . - - - 400 

Lời bạt lần xuât bản thứ nhất . . . . - - - - - - + - + 400 

Vẻ vân đề thỏa hiệp . . - 410 


Chủ nghĩa Mác và khởi Huïia vũ giữ xay? (Thư . BCHTƯ Đăng côï£ GHâu: 


xã hội - dân chủ Ñga(b) . . - - Ta xc T. E 4T 
Những người bôn-sê-vích sẽ giữ được chính: quyền hay không? . Ẫ - 423 
TNNhững nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền xô-việt . . - 470 


Hoàn cảnh quốc tê của nước cộng hòa xô-việt Nga và những nhiệm 


vụ chủ yêu của cuộc cách rạng xã hội chủ lạt Si vất sỆ vờ võ „ 470 
Khẩu hiệu chung hiện nay . .. x.... ‹Ổ 474 
Giai đoạn mới của cuộc đâu tranh chế. giai cà tư tiên x..ẽẽ c6... 


Ý nghĩa quan trọng của cuộc đâu tranh đề thực hiện việc kiểm kê và 


kiểm soát của toàn đân ., . . . . . Ặ V KV. - - - - 484 

Nâng cao năng suât lao động _. S` o6: độ xúy Vo le . 487 

Việc tổ chức thỉ đua... .V VÀ KV S1 1 ‹ 400 

«Tô chức cân đôi và sự chuyên chính . . .- 493 

Sự phát triển của tổ chức xôViết. . . . . .- - - « - . . 503 

Kêt luận . s1 S0 x (Â// xa "$ J271a SUO 

Vẻ bệnh âu trĩ «tả khóyHit- và tỉnh tiêu tư ta “":ÔÔỎ ÔÔÔ S6 
Thư gửi công nhân Mỹ... . . . * +» 536 
Cách mạng vô sản và tên phản bội Cau-xki. . . . . - - . - + - 550 
Chính quyền xô-việt là gì?. . . . .- 559 
Sáng ki VI ỔO ý .ố cóc (vo 6A c3 S3 To . SỐI 


918 Mục lục 


Kinh tê và chính trị trong thời kỳ chuyên chính vô sản .. $ ‹ 584 
Báo cáo tại Đại hội II toàn Nga các tô chức cộng sản của các dân tộc ng 
Đông ngày 22 tháng mười một !gIog. . x3 * s1 #°+ ý x 504 


Bệnh âu trĩ etả khuynh» trong phong trào cộng vn $uIÊ 2 đo v‹ s + ÊS 
I. Có thê nói đên tẩm quan ket quốc tê của gith mạng Nga 


theo ý nghĩanào?. . . W 2C S60 9y Gó Ra JUIOOS 
II. Một trong những điều kiện căn bản đã làm cho người 
bôn-sê-vích thành công. . .. . . - 6O7 


1II. Những giai đoạn chính trong lịch sử } duủ #giữx 'oên-sê-v†öR, „ 1O 
IV. Do đâu tranh chông những kẻ thù nào trong nội bộ phong trào 
công nhân mà chủ nghĩa bôn-sê-vích đã trưởng Kông đã được 
củng cô và tôi luyện? ... ỷ s + „IS 
V, Chủ nghĩa cộng sản «tả phái» ở Đức. Lãnh Nó: — đảng — giai 
cp quẳnchúng . .. . . ... 3009 16-2 S0 55-4, sa Q22. 
VI. Người cách mạng có nên công tác Mong các công đoàn phản 
động không? . . X>ôy % + s 2 5Ò 
VII. Có nên tham gia nghÝy viện ng sản không? j. l6 1% -Wấu 3 ĐẠT 
VIII. Không bao giờ được thỏa hiệp chắng?.... .. . . . . Õ47 
1X. Chủ nghĩa cộng sản tả phá» ở Anh... ... . . . . Õ57 
5%; Một vải kếtluận' 4+ để.v so s2 6. oa 1w ý T008 
Phụ lực ‹¿ (ó + š + h.....ẽ....ẽ.‹.... 
-_ IL. Sự phân liệt giữa HhHg¿ người cộng sản Đức... .. . . . 683 
1I. Những người cộng sản và bọn độc ` ở Đức. « ¿.x¿* ⁄Í€B§ 


III, Tu-ra-ti và bèlñở Ý... . . . TT iÊ8i: a2 C21057 

1V. Tiền để đúng nhưng kếtluậnsi ..... . .. . . 688 

Thư của Va-in-cÔp . tộc Ho 3e lẻ % Ấp QIẾY @ f v003, 

Để cương Đại hội II Quốc tế Cộng Ti °.. + ậ $ lạ: ss O0 
Sơ thảo để cương về vân đề ruộng đât (Việt THỂ Đại hội II của 

Quốc tê Cộng sản) 1922... . . . * * š.»: sa #008) 


Đại hội II của Quốc tê Cộng sản 1ọ tháng gũ —7 thông th" vế x + x 306 
Báo cáo của tiểu ban dân tộc và thuộc địa ngày 26 tháng bảy. . . . 7o6 
Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên (Diễn văn đọc tại Đại hội III của Đoàn 
thanh niên cộng sản toàn Nga ngày 2 tháng mười năm 192o). . . . . 712 
VN Su 6n ng Hy 7 
Dự án nghị quYẾt . . ‹ + + + + Ÿ« + + 5. 4. 1W „ 728 
Diễn văn đọc tại Hội nghị toàn nước Nga của các Ban giáo T chính trị Su: 
các cơ quan giáo dục nhân dân tỉnh và huyện ngày 2 tháng mười một 1o2o 3o 
Đại hội lần thứ X của Đảng cộng sản Nga (bôn-sê-vích) 8—16 tháng ba Io2I 740 
Sơ thảo dự án nghị quyêt Đại hội lần thứ % của Đảng cộng sản Nga 


về sự thông nhât của Đảng . - + . 74O 

Hội nghị đại biểu toàn Nga lần thứ X của Đăng ‹ cộng VN Œ®) SE--s8 Ti Hồ. 
năm 192I .. . x.... 56... 
Lời bê mạc Hội ngủ SP 28 thắng n nằm , ‹ "`... 


Đại hội III của Quốc tê Cộng sản 22 tháng sáu — 12 tháng bảy YoAY - $.*§: + 4Ô 


Mục lục 


919 


Để cương báo cáo về sách lược của Đảng cộng sản Nga. ...... 
1. Tình hình Quôc tê của Xi hòa Liên bang xã hội chủ Bước) xô-việt 
Ngã. . š ‹ 


2. Tương quan lực lượng chi cập trong phạm vi quận tỂ: sẽ 99v - 


... Ẳ cv. s4. 


746 


-Ổ 746 


747 
3: Tương quan lực lượng giai cập ở Nga ..... . . . - - 748 
4. Giai cầp vô sản và nông dân ở Nga. & số Am... . 748 
5. Liên minh quân sự của giai câp vô sẴn với X_. dân 
ở CHLEBXHCNXVN :. ; . :s - + - 749 
6. Việc chuyền sang những môi quan hệ lẫn nif0 đúng đắn về kinh 
tê giữa giai cấp vô sản và nông dân . . › . - - 740 
7. Điều kiện làm Chính quyền xô-viêt có thể dựng nạp chủ nghĩa 
tư bản cùng chế độ tô nhượng, và ý nghĩa của việc đó . . . . 750 
8. Những kêt quả của chính sách lương thực của chúng tôi . . . 751 
9. Cơ sở vật chât của chủ nghĩa xã hội và kê hoạch điện khí hóa 
HƯỚC DA s + v 2 s, ý v +. - 751 
1o. Vai trò của «phái dân chủ thuận LIƯNG: của pGuấc tế TT và Quôc 
tê II1/;, của bọn xã hội - cách mạng và bọn men-sê-vích là đồng 
tHUHH của tứ Bản vs ‹. vs ( ¿ 4. Jk cẾi RUN sung í9 sa 
Đê kỳ niệm lần thứ tư cuộc Cách mạng tháng 'Mười ấy “ân và SAi Jới l8 755 
Về tác dụng của vàng hiện nay và sau khi chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng 
lợi là)/Gz0C 3-6 “lếi di vểu 3 237 š. & CC X.ộS A9 lệ k ở: se se 0đ 
Bàn về vai trò của chủ nghĩa duy vật chiên đầu sẻ 46x 4x vế vi 24x dc SINẾ 772 
Nhân dịp kỷ niệm mười năm báo Sự thập. . . ... - 782 
Dự thảo nghị quyêt của Ban châp hành trung ương các xô-việt li Ñn về bản 
báo cáo của đoàn đại biểu tại Hội nghị Giênơ.... "`... .ẽ... 
Diễn văn đọc tại Hội nghị toàn thể của Xô-viết Rfesfic:bBidn ngày 2o tháng 
HHƯỜI BỘ ĐT ky cv c vs vu s4 a ` xếy 900 
Thư gửi Đại hội... . ŠXe (it tối Ai, 706 
Bỏ sung vào thư đề ngày 24 đh2ty ciờt: năm T022 S9 úc§ 4C s 700 
Những trang nhật ký *.A tả S£ củi sẻ lây & v02: 90 & v GÓđ (2 ¿2 /C TẼOOE 
Bàn về chê độ hợp tác Š; Suỳ 2£ TSOĐ' 
Nói về cuộc cách mạng của chúng ta (Nhân đọc tập bút ký của N. 31s nỀu) 812 
Hà ¿| THANLỐC Sý vài ổ tổ Khối lh-. 0.(U TW G: soợc dê và # „ 817 
Chế ĐẾN ¿ sẻ co Vy r 3A 6 6 gii8 w ý 2U 0U 
Bằng tên HEƯỜI  % Ô-+ S A6 €0 €6 VI Ê 6A 6 6 6 6á có „ 888 


CÙNG BẠN ĐỌC, 


Nhà xuât bản Tiên bộ sẽ vô cùng cảm ơn các bạn 
nêu các bạn gửi đến chúng tôi ý kiên về chât lượng 
bản dịch, trình bày mỹ thuật, ân loát và những để 
nghị khác của các bạn. 

Địa chỉ chúng tôi: 
Liên-xô, Mát-xcơ-va, 
Giu-bôp-xki bu-lơ-va, 2 


.-. 


